LINH  SƠN  PHÁP  BẢO  ĐẠI  TẠNG  KINH 


SỐ  26 

KINH  TRUNG  A^HÀM  (II) 

Ỳ  M  li. 

Hán  dịch:  Cù-đàm  Tăng- già -đề -bà 


www.daitangkinh.org 


LINH  SƠN  PHÁP  BẢO  ĐẠI  TẠNG  KINH 


PHẨM  THỨ  11:  PHẨM  ĐẠI  (phần  đầu) 

117.  KINH  NHU  NHUYẾN 

118.  KINH  LONG  TƯỢNG 

119.  KINH  THUYẾT  xứ 

120.  KINH  THUYẾT  VÔ  THƯỜNG 

121.  KINH  THỈNH  THỈNH 

122.  KINH  CHIÊM-BA 

123.  KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức 

124.  KINH  BÁT  NẠN 

125.  KINH  BẦN  CÙNG 

126.  KINH  HÀNH  DỤC 

127.  KINH  PHƯỚC  ĐIỀN 

128.  KINH  ưư'BÀ'TẮC 

129.  KINH  OÁN  GIA 

130.  KINH  GIÁO 

131.  KINH  HÀNG  MA 

132.  KINH  LẠI-TRA'HÒA'LA 

133.  KINH  ƯỮ-BA'LY 

134.  KINH  THÍCH  VẤN 

135.  KINH  THIỆN  SANH 

136.  KINH  THỮONG  nhân  CẦư  tài 

137.  KINH  THẾ  GIAN 

138.  KINH  PHƯỚC 

139.  KINH  TỨC  CHỈ  ĐẠO 

140.  KINH  CHÍ  BIÊN 

141.  KINH  DỤ 


www.daitangkinh.org 


117.  KINH  NHU  NHUYẾN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Chính  Ta  ngày  trước  ra  đi  xuất  gia  học  đạo  là  ra  đi  từ  chỗ  ưu  du, 
từ  chỗ  thong  dong  nhàn  nhã,  từ  đời  sống  cực  kỳ  êm  dịu2.  Khi  Ta  còn  ở 
nhà,  phụ  vương  Duyệt-đầu-đàn3  tạo  cho  Ta  đủ  thứ  cung  điện;  cung 
điện  để  ở  vào  mùa  xuân,  cung  điện  để  ở  vào  mùa  hạ,  cung  điện  để  ở 
vào  mùa  đông. 

“Bởi  Ta  thích  du  ngoạn  nên  cách  điện  không  xa,  người  lại  tạo 
không  biết  bao  nhiêu  là  ao  sen4:  ao  hoa  sen  xanh,  ao  hoa  sen  hồng,  ao 
hoa  sen  đỏ,  ao  hoa  sen  trắng.  Trong  các  ao  đó  trồng  đủ  các  loại  hoa 
dưới  nước:  hoa  sen  xanh,  hoa  sen  hồng,  hoa  sen  đỏ  và  hoa  sen  trắng. 
Nước  luôn  luôn  đầy,  hoa  luôn  luôn  trổ,  mà  những  người  sai  dịch  chăm 
sóc  không  thông  suốt  được  hết. 

“Bởi  Ta  thích  du  ngoạn  nên  trên  bờ  ao  trồng  các  loại  hoa:  hoa 
Tu-ma-na,  hoa  Bà-sư,  hoa  Chiêm-bặc,  hoa  Tu-kiền-đề,  hoa  Ma-đầu- 


'■  Bản  Hán,  quyển  29.  Tương  đương  Paơli:  A.iii.38  Sukhumaơla;  A.ii.39  Mada. 

2'  Tùng  Ưu  du,  thung  dung  nhàn  lạc,  cực  nhu  nhuyến  -'ỹ  u  '£-9  F ~ 

/Í7/Ũ?'  ^cZ’a»/ờ  Paơli:  sukhumaơlo  parasakhumaơlo  accanta  sukhumaơlo,  êm  dịu, 
rất  êm  dịu,  vô  cùng  êm  dịu. 

5  Duyệt-đầu-đàn  ^ỵ^Ttức  vua  Tịnh  Phạn,  Paơli:  Suddhodana. 

4'  Hoa  trì  □  /  Paơli:  Pokkharanì. 


www.daitangkinh.org 


6 


TRUNG  A-HÀM 


kiền-đề,  hoa  A-đề-mưu-đa,  hoa  Ba-la-đầu5. 

“Bởi  Ta  thích  du  ngoạn  nên  phụ  vương  sai  bốn  người  tắm  rửa 
cho  Ta.  Tắm  rửa  cho  Ta  rồi  lại  xoa  hương  chiên-đàn  đỏ  vào  khắp  thân 
Ta.  Xoa  hương  vào  thân  Ta  rồi  lại  khoác  vào  mình  Ta  chiếc  áo  lụa 
thật  mới.  Trên,  dưới,  trong,  ngoài  đều  mới  mẻ.  Suốt  ngày  đêm  luôn 
luôn  cầm  lọng6  che  cho  Ta,  không  để  cho  Thái  tử  đêm  phải  nhiễm 
sương,  ngày  bị  nắng  háp. 

“Như  nhà  dân  thường  được  ăn  đại  mạch  thô,  cơm  gạo  tẻ,  cháo 
đậu,  gừng7,  cho  đó  là  đồ  ăn  bậc  nhất,  nhưng  người  sai  dịch  thấp  nhất 
của  phụ  vương  Duyệt-đầu-đàn  của  Ta  lại  cho  như  vậy  là  rất  dở,  chỉ  ăn 
nếp  trắng8  và  hào  soạn  mới  cho  là  đồ  ăn  bậc  nhất. 

“Lại  nữa,  nếu  có  cầm  thú  nơi  đồng  ruộng,  loại  cầm  thú  ngon 
nhất  như  Đề-đế-la-hòa-tra,  Kiếp-tân-xà-la,  Hề-mễ-hà,  Lê-nê-xa,  Thi- 
la-mễ9.  Các  loại  cầm  thú  nơi  đồng  ruộng,  loại  cầm  thú  ngon  nhất  như 
vậy  Ta  thường  được  ăn. 

“Ta  nhớ  khi  xưa,  lúc  còn  ở  với  phụ  vương  Duyệt-đầu-đàn,  suốt 
bôn  tháng  hạ,  mỗi  khi  lên  trên  chánh  điện  đều  không  có  người  nam; 
chỉ  toàn  là  kỹ  nữ  để  cùng  vui  chơi,  không  hề  trở  xuống. 

“Rồi  khi  Ta  muốn  đến  viên  quán  thì  liền  có  ba  mươi  danh  kỵ 
thượng  thặng  được  tuyển  chọn  với  những  hàng  đại  thuẫn  đi  dẫn  đường 
hộ  tông  trước  sau,  không  kể  những  tiểu  tiết  khác. 


5'  Hoa  Tu-ma-na  tu  fp  “ỵc^hoa  Bà-sư  AÍ”  hoa  Chiêm-bặc  &  '£3/cZhoa 
Tu-kiền-đề  tu  'Pĩ'  £/cZ hoa  Ma-đầu-kiền-đề  %ũ  & .^yc^hoa  A-đề-mUu-đa 

*  £ 

/  /Â/át  hoa  Ba-la-đầu  “/  '  Bản  Paoli  không  đề  cập  các  loại  hoa  này. 

6'  Tán  cái  X  »\/cZ đúng  ra  phải  nói  “ bạch  tán  cáỉ\  biểu  hiện  của  vưong  gia.  Paoli: 
setachatta 

7'  Hán:  thô  quảng  '^ỵc^mạch  phạn  3  T’ỵcZ6ậ u  canh  /  %/CZk hucng 
thái  X  ũ/ỵâ  Pacli:  kaòa0jakaỏ  bhojanaỏ...  vilaígadutiyaỏ,  cháo  tấm  và  sữa  chua. 

8'  Hán:  canh  lucng  3 ịờ 

9'  Đề-đế-la-hòa-tra  £  ỵ^ỵớ^Pacli:  tittirapatta  (?),  một  loại  chim  trĩ,  hay 

chim  chá-cô.  Kiếp-tân-xà-la  ,Ệ  £>/£(  Pacli:  kapinjala  (?),  chim  trĩ.  Hề-mễ- 

hà  tổ  /3  /i/rẨ Paoli:  hamsa  (?),  chim  nhạn.  Lê-nê-xa  y  “/ -ỵXt  Thi-la-mễ 
'  /(ýỵX? không  tìm  ra  tưcng  đucng  âm  Pacli.  Trong  bản  Paoli  không  đề  cập 
các  loại  thực  phẩm  này. 


KINH  NHƯ  NHUYẾN 


7 


“Ta  có  như  ý  túc  đó10  và  sự  êm  dịu  cực  kỳ  này. 

“Ta  còn  nhớ  khi  xưa,  lúc  Ta  thăm  ruộng11,  người  làm  ruộng  nghỉ 
ngơi  trên  đám  ruộng,  Ta  đi  đến  dưới  gốc  cây  Diêm-phù  ngồi  kiết  già, 
ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh, 
chứng  đắc  được  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Phàm  phu 
ngu  si  không  đa  văn,  tự  có  sẩn  tật  bệnh,  không  thoát  khỏi  tật  bệnh, 
nhưng  thấy  người  tật  bệnh  thì  ghê  tởm,  khinh  bỉ,  không  yêu,  không 
thích,  mà  không  tự  quán  sát  mình’. 

“Rồi  Ta  lại  nghĩ:  ‘Ta  tự  có  sấn  tật  bệnh,  không  thoát  khỏi  tật 
bệnh.  Nếu  Ta  thấy  người  tật  bệnh  mà  ghê  tởm,  khinh  bỉ,  không  yêu, 
không  thích,  Ta  không  nên  như  vậy,  vì  Ta  cũng  có  trường  hợp  này’. 
Quán  sát  như  vậy  rồi  thì  tâm  cống  cao  phát  khởi  do  không  có  tật  bệnh 
liền  tự  tiêu  diệt. 

“Ta  lại  nghĩ  rằng:  ‘Phàm  phu  ngu  si  không  đa  văn,  tự  có  sẩn  sự 
già,  không  thoát  khỏi  sự  già,  nhưng  thấy  người  già  cả  thì  ghê  tởm, 
khinh  bỉ,  không  yêu,  không  thích,  mà  không  tự  quán  sát  mình’. 

“Rồi  Ta  lại  nghĩ:  ‘Ta  tự  có  sẩn  sự  già,  không  thoát  khỏi  sự  già. 
Nếu  Ta  thấy  người  già  cả  mà  ghê  tởm,  khinh  bỉ,  không  yêu,  không 
thích,  Ta  không  nên  như  vậy,  vì  Ta  cũng  có  trường  hợp  này’.  Quán 
sát  như  vậy  rồi  thì  tâm  công  cao  phát  khởi  do  chưa  đến  tuổi  già  liền 
tự  tiêu  diệt. 

“Phàm  phu  ngu  si  không  đa  văn,  vì  chưa  bị  tật  bệnh  nên  tâm  tự 
cao,  tự  phụ,  rồi  do  tham  dục  mà  sanh  si  ám,  không  tu  tập  phạm  hạnh. 
Phàm  phu  ngu  si  không  đa  văn  vì  còn  trẻ  trung  nên  tự  cao  tự  phụ, 
không  tu  tập  phạm  hạnh,  rồi  tham  dục  mà  sanh  si  ám.  Phàm  phu  ngu  si 
không  đa  văn  vì  còn  thọ  mạng  nên  tự  cao  tự  phụ,  phóng  dật,  rồi  do 
tham  dục  mà  sanh  si  ám,  không  tu  tập  phạm  hạnh.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Tuổi  già,  tật  bệnh 
Và  sự  tử  vong 


10'  Như  ý  túc  /ỳ  OoY -  T  (Paoli:  inhi-paoda),  thường  dịch  là  thần  thông.  Đây  có  nghĩa 
là  quyền  lực.  Đoạn  trên,  kể  bốn  quyền  lực  của  thiếu  niên  con  nhà  phú  quý:  gấm 
vóc  lụa  là,  cung  điện  cho  các  mùa,  vườn  hoa  tráng  lệ,  và  thức  ăn  thượng  hạng. 

"■  Xem  cht.15  kinh  32. 


TRUNG  A-HÀM 


Là  pháp  có  sẵn 
Người  ngu  khinh  nhờn 
Nếu  ta  miệt  thị 
Tưởng  mình  không  vướng 
Thật  chẳng  hợp  lý 
Vì  đó  sự  thường 
Ai  hành  như  thê 
Biết  pháp  ly  sanh 
Không  bệnh,  còn  trẻ 
Tưởng  thọ  kiêu  căng 
Đoạn  trừ  kiêu  ngạo 
Vô  clục  bình  an 
Ai  hiểu  như  vậy 
Nơi  dục  sợ  gì! 

Được  vô  hữu  tưởng 
Tịnh  hạnh  thanh  tu. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


118.  KINH  LONG  TƯỢNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  ở  tại  Đông  viên  giảng 
đường  Lộc  mẫu2. 

Bấy  giờ  vào  lúc  xế  trưa,  Đức  Thế  Tôn  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy, 
bước  ra  khỏi  tịnh  thất  và  nói: 

“Ô-đà-di3,  Ta  và  ngươi  hãy  đi  đến  Đông  hà  để  tắm4.” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  đáp: 

“Kính  vâng.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  cùng  với  Tôn  giả  Ô-đà-di  đi  đến  Đông  hà, 
cởi  bỏ  y  phục  trên  bờ  sông  rồi  xuống  nước  tắm.  Tắm  xong,  lên  bờ  lau 
mình  và  mặc  y  phục  vào. 

Bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  có  một  con  voi  chúa  tên  là  Niệm5,  đang 
lội  ngang  qua  Đông  hà  với  tất  cả  các  loại  kỹ  nhạc  được  tấu  lên.  Dân 
chúng  trông  thấy  nói  rằng: 

“Đây  phải  chăng  là  rồng  trong  loài  rồng,  là  Đại  long  vương  hay 


'■  Tham  chiếu  Paoli:  A.  Vi. 43  Naoga;  Thag.  689-704. 

2  Đông  viên  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  T‘  3  ?'  j  ý-ƯPaoli:  Pubbaorama 

Migaogamaotu-paosaoda,  giảng  đường  đượcc  xây  dựng  bởi  bà  Visakhao,  mẹ  của 
Miga. 

3'  Ô-đà-di  DỂ?  a-  /ý-ƯPaoli:  Udaoyi,  cũng  gọi  là  Maha0-uda0yi,  hay  Pandita-udaoyi, 
con  của  một  người  Bà-la-môn  ở  Kapilavatthu. 

4  Đông  hà  “t?  “tỵờ  Paoli:  Pubbakotthaka.  Bản  Paoli  nói:  Phật  gọi  ngài  A-nan  đi 
tắm. 

5'  Long  tượng  danh  viết  Niệm  t  T3/ /7f"&  ®ỵƯPa0li:  Seto  naoma  naogo  (Seta,  bản 
Hán  đọc  là  Sati). 


www.daitangkinh.org 


10 


TRUNG  A-HÀM 


là  con  gì  vậy?6” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  voi  thân  hình  to  lớn  cho  nên  dân  chúng 
trông  thấy  nói  rằng:  ‘Đây  phải  chăng  là  rồng  trong  loài  rồng,  là  Đại 
long  vương  hay  là  con  gì  vậy?’ 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đúng  vậy,  Ô-đà-di!  Đúng  vậy,  Ô-đà-di,  con  voi  có  thân  hình  to 
lớn  nên  dân  chúng  trông  thấy  nói  rằng:  ‘Đây  phải  chăng  là  rồng  trong 
loài  rồng,  là  Đại  long  vương  hay  là  con  gì  vậy?’ 

“Này  Ô-đà-di,  ngựa,  lạc  đà,  trâu,  lừa,  rắn7,  người,  cây  cối...  nếu 
có  thân  hình  to  lớn,  này  Ô-đà-di,  dân  chúng  trông  thấy  cũng  nói  rằng: 
‘Đây  phải  chăng  là  rồng  trong  loài  rồng,  là  Đại  long  vương  hay  là  con 
gì  vậy?’ 

“Ô-đà-di,  nếu  Trời,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí  (hay  bất  cứ  ai) 
từ  người  cho  đến  trời  ở  trên  đời  này  mà  không  làm  hại  bằng  thân, 
miệng,  ý,  Ta  nói  vị  ấy  chính  là  rồng8. 

“Ô-đà-di,  Như  Lai  ở  trong  thế  gian  này  bao  gồm  Trời,  Ma, 
Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí  (hay  bất  cứ  ai)  từ  người  cho  đến  trời  đều 
không  dùng  thân,  miệng,  ý  để  làm  hại,  cho  nên  Ta  được  gọi  là  rồng.” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Ô-đà-di  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  mà  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Đức  Thế  Tôn  gia  trì  cho  con  thêm  uy  lực. 
Mong  Đức  Thiện  Thệ  gia  trì  cho  con  thêm  uy  lực  để  con  được  ở  trước 
Phật,  bằng  bài  tụng  liên  hệ  đến  rồng9  mà  tán  thán  Đức  Thế  Tôn.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Tùy  ý  ngươi  muôn.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Ô-đà-di  ở  trước  Đức  Phật,  dùng  bài  tụng  liên  hệ 
đến  rồng  tán  thán  Đức  Thế  Tôn  rằng: 


6'  Long  trung  long,  vi  đại  long  vưong,  vi  thị  thùy  1  &&  i  ’■  ỹj 
£  -ỡ  'Aĩ^-Ờ  :  Naogo  vata,  bho,  naogo.  “Rồng  kìa,  các  ngài,  rồng  kìa!” 

7'  Nguyên  Hán:  hung  hành  ũỷ /i/rẨ đi  bằng  bụng,  Paoli:  Uragam,  loài  bò  sát  hay 
con  rắn. 

8'  Bất  dĩ  thân  khẩu  ý  hại  (...)  thị  long  K£  £3/  □  {.../  -'ơíỵờ  Paoli  nói: 

A0gum  na  kaogoti  kaoyena  vaocaoya  manasao,  tam  ahaỏ  naogo  ti  bruomi,  ai 
không  làm  ác  bằng  thân,  miệng,  ý;  Ta  nói  người  đó  là  naoga. 

Long  tương  ưng  tụng  4  -  *  ' /ỵt 


9. 


KINH  LONG  TƯỢNG 


11 


Chánh  giác  sanh  nhân  gian, 
Tự  chế  ngự,  đắc  định. 

Phạm  hạnh  bước  vững  vàng, 
Bình  an,  tâm  ý  tĩnh. 

Nhân  loại  đều  xưng  tôn; 

Vượt  ngoài  tất  cả  pháp. 

Chư  Thiên  đều  kính  ngưỡng; 
Chí  Chân,  Bậc  Vô  Trước. 

Từ  rừng,  bỏ  rừng  đi; 

Siêu  việt  toàn  kết  sử; 

Xả  dục,  sống  vô  dục, 

Vàng  ròng  trong  khối  đá. 
Mặt  trời  trên  hư  không, 

Tối  thượng  giữa  loài  rồng, 
Vang  lừng  danh  Chánh  Giác, 
Hy-mã  điệp  muôn  trùng. 
Tuyệt  đối  không  não  hại, 

Đại  long,  thật  Đại  long; 
Chắc  thật,  đây  tối  thượng, 
Rồng  thiêng  giữa  loài  rồng! 
Ôn  nhuần  và  vô  hại, 

Hai  chân  rồng  là  đây. 

Khổ  hạnh  và  phạm  hạnh, 

Là  bước  đi  của  rồng. 

Rồng  thiêng,  tay  là  tín; 

Hai  đức,  xả  là  ngà; 

Tuệ  đầu  và  niệm  cổ; 

Phân  biệt  pháp,  tư  duy; 

Bụng  lớn,  chứa  muôn  pháp; 
Độc  cư:  đôi  cánh  tay; 

Rồng  tu  quán  hơi  thở; 

Nội  tĩnh,  tâm  tinh  chuyên; 
Chánh  định,  đi  hay  đứng; 
Nằm  thiền,  ngồi  cũng  thiền; 
Định  ý,  hằng  định  ý; 


12 


TRUNG  A-HÀM 


Là  pháp  thường  của  long. 

Thọ  thực  nhà  thanh  tịnh; 

Nhà  bất  tịnh,  không  ăn; 

Ác  bất  tịnh,  không  thọ, 

Quay  đi  như  Sư  tử. 

Sở  đắc  những  cúng  dường, 

Từ  tâm  nên  nạp  thọ. 

Long  thực,  do  tín  thí; 

Vừa  đủ,  không  đắm  say. 

Đoạn  trừ  mọi  kết  sử, 

Giải  thoát  mọi  đường  dây. 

Tâm  không,  không  trói  buộc, 

Vạn  nẻo  bước  du  hành. 

Chẳng  khác  loài  sen  trắng, 

Nước  sanh,  nước  nuôi  lớn; 

Bùn  lầy  không  nhiễm  trước; 

Tuyệt  sắc,  hương  ngào  ngạt. 

Cũng  vậy,  tối  thượng  giác, 

Sanh  thành  trong  thế  gian; 

Tịnh  clỉệu,  dục  không  vương, 

Như  hoa  không  nhiễm  nước. 

Ví  như  ngọn  lửa  hừng; 

Bớt  củi,  ngọn  tắt  dần. 

Củi  hết  rồi  lửa  tắt; 

Như  vậy  lửa  diệt  tàn. 

Kẻ  trí  nói  dụ  này, 

Nghĩa  ấy  mong  thấu  triệt; 

Là  điều  long  sở  tri, 

Long  tụng,  long  sở  thuyết. 

Triệt  đoạn  dâm  dục,  sân, 

Trừ  si,  vô  lậu  tịnh; 

Long  xả  bỏ  hậu  thân, 

Đỏ  là  long  diệt  tận. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Ô-đà-di  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


KINH  LONG  TƯỢNG 


13 


□ 


119.  KINH  THUYẾT  xứ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  đây  có  ba  thuyết  xứ2,  chứ  không  phải  bốn  hay  năm.  Nếu  Tỳ- 
kheo  sau  khi  thấy,  nhân  sự  thấy  đó  nói  mà  nói3  rằng:  ‘Ta  thấy,  nghe, 
hiểu,  biết’,  Tỳ-kheo  nói  mà  nói  rằng:  ‘Đây  là  điều  tôi  biết’. 

“Những  gì  là  ba?  Tỳ-kheo  nhân  vấn  đề  quá  khứ  nói  mà  nói4  như 
vầy:  ‘Trong  thời  quá  khứ  có’.  Tỳ-kheo  nhân  vấn  đề  vị  lai  nói  mà  nói 
như  vầy:  ‘Trong  thời  vị  lai  có’.  Tỳ-kheo  nhân  vấn  đề  hiện  tại  nói  mà 
nói  như  vầy:  ‘Trong  thời  hiện  tại  có’. 

“Đó  gọi  là  ba  thuyết  xứ  chứ  không  phải  bốn  hay  năm.  Nếu  Tỳ- 
kheo  sau  khi  thấy,  nhân  sự  thấy  đó  nói  mà  nói  rằng:  ‘Ta  thấy,  nghe, 
hiểu  biết’.  Tỳ-kheo  nói  mà  nói  rằng:  ‘Đây  là  điều  tôi  biết’.  Do  điều 
được  thuyết,  khéo  tập  được  nghĩa,  do  không  thuyết,  không  khéo  tập 
được  nghĩa. 

“Hiền  Thánh  đệ  tử  với  hai  tai  nhất  tâm  nghe  pháp.  Vị  ấy  sau  khi 
với  hai  tai  nhất  tâm  nghe  pháp,  đoạn  một  pháp,  tu  một  pháp,  tự  thân 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.iii.67  Kathaơvatthu.  Kinh  số  86  ở  trên  cùng  tên  với  kinh 
này. 

2  Thuyết  xứ  V/íÍPaơli:  tìni  kathaơvatthuơni,  “ba  luận  sự”.  Tam  ngôn  y 
%r-ĩ'  -^xem  Tập  Dị  3  (Đại  26,  tr.378  c  -  78  a). 

3  Thuyết  nhi  thuyết  >/  /đ  Ờ  Paơli:  Katham  katheyya,  có  thể  nói  về  vấn  đề. 

4-  Nhân  quá  khứ  thuyết  nhi  thuyết  //  ?'Á  /á  >,yc5?  Paơli:  atìtam  vaơ 

addhaơnam  aơrabbha  katham  katheyya,  có  thể  nói  về  vấn  đề  liên  hệ  thời  quá 
khứ. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THUYẾT  xứ 


15 


chứng  đắc5  một  pháp.  Vị  ấy  sau  khi  đã  đoạn  được  một  pháp,  tu  một 
pháp,  tự  thân  chứng  đắc  một  pháp  rồi,  liền  được  chánh  định.  Hiền 
Thánh  đệ  tử  sau  khi  đã  được  chánh  định,  liền  đoạn  trừ  hết  tất  cả  dâm, 
nộ,  si.  Như  vậy  là  Hiền  Thánh  đệ  tử  chứng  đắc  tâm  giải  thoát,  giải 
thoát  rồi  liền  biết  mình  đã  giải  thoát,  biết  đúng  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh 
của  ta  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa’. 

“Do  điều  được  nói6  nên  có  bốn  trường  hợp  để  quan  sát  người, 
rằng  Hiền  giả  này  có  thể  cùng  nói,  hoặc  không  thể  cùng  nói.  Nếu 
Hiền  giả  này  với  câu  hỏi  xác  quyết  mà  không  trả  lời  xác  quyết,  với 
câu  hỏi  phân  biệt  mà  không  trả  lời  phân  biệt,  với  câu  hỏi  phản  vấn  mà 
không  trả  lời  phản  vấn,  với  câu  hỏi  xả  trí  vấn  mà  không  trả  lời  xả  trí7. 
Như  vậy,  Hiền  giả  này  không  thể  cùng  nói,  cũng  không  thể  cùng  thảo 
luận. 

“Nếu  Hiền  giả  này  với  câu  hỏi  xác  quyết  mà  trả  lời  xác  quyết, 
với  câu  hỏi  phân  biệt  mà  trả  lời  phân  biệt,  với  câu  hỏi  phản  vấn  mà 
trả  lời  phản  vấn,  với  câu  hỏi  xả  trí  vấn  mà  trả  lời  xả  trí.  Như  vậy,  Hiền 
giả  này  có  thể  cùng  nói,  cũng  có  thể  cùng  thảo  luận. 

“Lại  nữa,  do  điều  được  nói  nên  lại  có  bốn  trường  hợp  để  quan 
sát  người,  rằng  Hiền  giả  này  có  thể  cùng  nói,  hoặc  không  thể  cùng 
nói.  Nếu  Hiền  giả  này  không  an  trụ  trên  xứ  phi  xứ,  không  an  trụ  trên 
sở  tri,  không  an  trụ  trên  thuyết  dụ,  không  an  trụ  trên  đạo  tích8;  như  vậy 
thì  Hiền  giả  này  không  thể  cùng  nói,  cũng  không  thể  cùng  thảo  luận. 


5'  Hán:  tác  chứng  /(?  ỷỵớ 

6'  Nhân  sở  thuyết  /y  »ỵỵờ  Paetli:  Katha0sampayogena,  bằng  sự  liên  hệ  với 
ngôn  thuyết. 

7'  Nhất  hướng  luận  /77í*  (ekaỏsavya0karanìyam),  phân  biệt  luận  X  ỉơ  %x 
(vìbhajjhavya0karanìyam),  cật  luận  .  *  'Ả*  (paasipucchacvyackarannìyam),  chỉ 
luận  0J!  %x  (thapanìyam),  Bốn  trường  hợp  đặt  câu  hỏi  và  phải  trả  lời,  bốn  ký  vấn 
( Tập  dị  8,  Đại  26  tr.  401a-11a):  Nhất  hướng  ký  vấn,  phân  biệt  ký  vấn,  phản  cật 
ký  vấn,  xả  trí  ký  vấn. 

8'  Xứ  phi  xứ  3Ỉ>  <Ị)  3<$  (Paoli:  thacnacthacna),  (không  được  xác  định  là)  hợp  lý  hay 
không  hợp  lý;  sở  tri  “%  (Paoli:  parikappa)  (có  hay  không  có)  chủ  đích;  thuyết 
dụ  4  (Pacli:  aóóactavacda)  ngôn  ngữ  được  chấp  thuận  (của  bậc  trí);  đạo  tích 
(Pacli:  paasipadac),  thực  tiễn  (được  xác  định  bằng  thực  tiễn  hành  động). 


16 


TRUNG  A-HÀM 


“Nếu  Hiền  giả  này  an  trụ  trên  xứ  phi  xứ,  an  trụ  trên  sở  tri,  an  trụ 
trên  thuyết  dụ,  an  trụ  trên  đạo  tích;  như  vậy  thì  Hiền  giả  này  có  thể 
cùng  nói,  cũng  có  thể  cùng  thảo  luận. 

“Do  điều  được  nói,  với  lời  nói  trầm  tĩnh9,  xả  bỏ  sở  kiến  của 
mình,  xả  bỏ  ý  kết  oán,  xả  bỏ  tham  dục,  xả  bỏ  sân  nhuế,  xả  bỏ  si  ám, 
xả  bỏ  kiêu  mạn,  xả  bỏ  bất  ngữ10,  xả  bỏ  tật  đố,  không  háo  thắng,  không 
ép  người,  không  chấp  chặt  khuyết  điểm,  nói  nghĩa  nói  pháp11.  Sau  khi 
nói  nghĩa  nói  pháp,  khuyên  dạy,  rồi  lại  khuyên  dạy  cho  bỏ12,  tự  mình 
hoan  hỷ,  khiến  người  kia  cùng  hoan  hỷ.  Thuyết  nghĩa  như  vậy,  thuyết 
sự  như  vậy,  là  Thánh  thuyết  nghĩa,  là  Thánh  thuyết  sự13;  nghĩa  là  đã 
cứu  cánh  tận  diệt  hết  lậu.” 

Rồi  thì,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  rằng: 

Luận  tranh  và  luận  nghị, 

Ý  tạp,  lòng  cống  cao; 

Nghịch  Thánh,  chê  Thánh  đức, 

Mong  cầu  khuyết  điểm  nhau. 

Khai  thác  lỗi  bất  cẩn, 

Khăng  khăng  khuất  phục  người, 

Đối  địch  đều  háo  thắng; 

Thánh  không  nói  như  vậy. 

Nếu  mong  thành  luận  nghị, 

Người  trí  biết  tùy  thời, 

Có  pháp  và  có  nghĩa, 

Chư  Thánh  luận  như  vậy. 

Người  trí  nói  như  vậy, 

Không  cãi,  không  cống  cao, 


9 ■  Chỉ  tức  khẩu  hành  »/  /íỵờ 

10'  Hán;  bất  ngữ  &£  y/vỉ Thông  rõ  nghĩa.  Có  lẽ  Pa0li:  dubbha0sitaỏ,  lời  nói  khó 
nghe,  ác  ngữ. 

u'  Hán:  nghĩa  thuyết  pháp  thuyết  .ỵ  “í  » / /Ờ  Ỹa<ữ\w  atthavaedì  dhammavaedì,  lời 
nói  hữu  ích,  lời  nói  đúng  pháp. 

12'  Hán:  giáo  phục  giáo  chỉ  ±ĩ>  _  *ĩ>  ỹ/d”  Có  lẽ  Paeli:  sataỏ  ve  hoti  mantanae, 
được  lưu  ý  và  thật  sự  được  khuyến  cáo. 

13  Paeli:  evaỏ  kho  ariyae  mantenti,  esae  ariyaena  mantanae,  “Các  Thánh  đàm  luận 
như  vậy;  đó  là  những  điều  được  các  Thánh  đàm  luận”. 


KINH  THUYẾT  xứ 


17 


Ý  không  biết  nhàm  đủ, 

Không  kết,  không  oán  thù. 

Tùy  thuận,  không  điên  đảo 
Mỗi  lời  hợp  chánh  tri, 

Khéo  nói  thì  có  thể 
Trọn  không  lời  xấu  xa. 

Không  luận  vì  luận  tranh, 

Không  tùy  người  thách  đố; 

Biết  xứ  và  thuyết  xứ, 

Là  điều  được  luận  bàn. 

Đây  là  lời  Thánh  nhân 
Người  trí,  hai  mục  đích14, 

Cho  đời  này  bình  an, 

Cho  đời  sau  khoái  lạc. 

Nên  biết  người  thông  đạt, 

Thuyết  phi  đảo,  phỉ  thường15. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


14-  Hán:  câu  đắc  nghĩa  ũỹ  được  lợi  (nghĩa)  cả  hai  đường. 

Paoli:  etad  aóóaoya  medhaovì  na  samusseyya,  sau  khi  nhận  thức  được  điều  đó, 
bậc  trí  không  nói  lời  khoa  đại. 


15. 


120.  KINH  THUYẾT  VÔ  THƯỜNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Sắc  là  vô  thường,  vô  thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã2. 
Thọ3cũng  vô  thường,  vô  thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã.  Tưởng  cũng 
là  vô  thường,  vô  thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã.  Hành  cũng  là  vô 
thường,  vô  thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã.  Thức  cũng  là  vô  thường, 
vô  thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã. 

“Như  vậy  là  sắc  vô  thường;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  vô  thường,  vô 
thường  nên  khổ,  khổ  nên  phi  ngã.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  hãy  nên  quán 
sát  như  vậy,  hãy  tu  tập  bảy  đạo  phẩm4,  vô  ngại,  chánh  tư,  chánh 
niệm5.  Vị  ấy  đã  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  rồi  thì  tâm  giải  thoát  dục 
lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  liền  biết  mình 
đã  giải  thoát;  biết  đúng  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  của  ta  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 
Nếu  có  chúng  sanh  và  chín  trú  xứ  của  chúng  sanh6,  cho  đến  cõi  đệ 


'■  Tương  đương  Paơli  s.xxii.76  Arahanta-sutta. 

2'  Hán:  phi  thần  ũ  f/CZ chỉ  thần  ngã,  tự  ngã,  hay  linh  hồn.  Xem  cht.5  dưới. 

3'  Hán;  giác  * /Ờ  Paơli:  vedaơna. 

4'  Bản  Nguyên-Minh:  ba  mươi  bảy  đạo  phẩm.  Bản  Paơli,  không  có  chi  tiết  này. 

5  Paơli:  yad  anattaơ  taỏ  n’etam  mama,  n’eso  aham  asmi  na  m’eso  attaơ,  ti  evam  etaỏ 
yathaơbhuơtaô  sammappaóóaơya  daaesehabbaô,“cái  gì  là  vô  ngã,  cần  phải  được 
nhận  thức  một  cách  như  thực  bằng  chánh  trí  rằng:  cái  này  không  phải  của  ta;  ta 
không  phải  là  cái  này;  cái  này  không  phải  là  tự  ngã  của  ta”. 

6'  Hán:  hữu  tình  CƯ,  chỗ  chúng  sanh  cư  ngụ.  Paơli:  sattaơvasaơ. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THUYẾT  VÔ  THƯỜNG 


19 


nhất  hữu  với  hành  còn  tàn  dư,  tức  cõi  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ7 *,  ở  trong 
khoang  trung  gian  đó,  là  bậc  đệ  nhất,  là  tối  đại,  là  tối  thắng,  là  tối 
thượng,  là  tối  tôn,  là  tối  diệu;  đó  chính  là  vị  A-la-hán  ở  trong  đời.  Vì 
sao  vậy?  Vì  trên  đời  này,  A-la-hán  đã  được  an  ổn  khoái  lạc.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  rằng: 

Vô  trướcs,  đệ  nhất  lạc 
Đoạn  dục,  ái  đã  trừ, 

Vĩnh  viễn  lìa  ngã  mạn, 

Bứt  tung  màn  lưới  si9. 

Người  không  bị  lay  chuyển, 

Tâm  chẳng  bợn  mảy  trần, 

Thế  gian  không  đắm  nhiễm, 

Vô  lậu,  phạm  hạnh  thành, 

Thấu  triệt  năm  ấm  thân, 

Cảnh  giới  bảy  thiện  pháp10, 

Chốn  đại  hùng  du  hành, 

Lìa  xa  mọi  khủng  bố, 

Thành  tựu  báu  thất  giác11, 

Học  đủ  ba  môn  học, 

Thượng  bằng  hữu  tôn  xưng 12 
Chân  chánh  con  của  Phật. 


7'  Hán:  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  hành  dư  đệ  nhất  hữu  /3  ŨẾ?  ŨJỔ  ữỂ?  3S  /ỉ  %/ 
3  /s jcZ chỉ  Hữu  đỉnh  thiên,  cõi  cao  nhất  trong  tam  hữu,  tức  cõi  Phi  tưởng 

phi  phi  tưởng  xứ,  tầng  thứ  tư  của  vô  sắc  định.  Paoli:  yaovatao  sattaovasao, 
yaovatao  bhaggaỏ,  cho  đến  các  cảnh  vức  của  hữu  tình,  cho  đến  chóp  đỉnh  của 
(ba)  Hữu. 

s  Vô  trước  dịch  nghĩa  từ  A-la-hán.  Paoli:  sukhino  vata  arahanta,  A-la-hán 

thật  sự  an  lạc. 

9-  Vô  minh  võng  Djf  c  Paoli:  mohaja0la. 

10'  Cảnh  giới  thất  thiện  pháp  V7  -  tfờữ'A  ‘YỵƯPaoli:  sattasadhammagocarao,  sở 
hành  là  bảy  diệu  (chánh)  pháp.  Xem  Tập  Dị  17  (Đại  26,  tr.437a),  “bảy  diệu 
pháp:  tín,  tàm, quý,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ”. 

n-  Thất  bảo  giác  &Ờ.Ĩ.  i/ỜPaữXv.  Sattaratanao,  ở  đây  chỉ  bảy  giác  chi:  trạch  pháp, 
tinh  tấn,  hỷ,  khinh  an,  niệm,  định,  xả. 

12'  Thượng  bằng  hữu  Paoli:  không  rõ. 


20 


TRUNG  A-HÀM 


Thành  tựu  mười  chi  đạo'3, 

Đại  long  định  kiên  cố, 

Đấng  bậc  nhất  trong  đời, 

Vị  này  không  hữu  ái; 

Vạn  cảnh  không  lay  chuyển 
Giải  thoát  hữu  tương  lai, 

Đoạn  sanh,  lão,  bệnh,  tử 
Lậu  diệt,  việc  làm  xong; 

Phát  khởi  vô  học  trí14 
Tận  cùng  tôi  hậu  thân 15 ; 

Tôi  thắng  thanh  tịnh  hạnh 
Tâm  không  do  bởi  người'6; 

Đối  các  phương  trên  clướỉ, 

Vị  ấy  không  hỷ  lạc 
Thường  rống  tiếng  sư  tử, 

Vô  thượng  giác  trên  đời. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


B'  Thập  chi  đạo  &ỂỊ  »  'ỹịđ tức  mười  vô  học  chi;  Tập  Dị  20  (Đại  26,  tr.452c):  1. 
Vô  học  chánh  kiến;  ...;  8.  Vô  học  chánh  định;  9.  Vô  học  chánh  giải  thoát;  10.  Vô 
học  chánh  trí.  Paoli:  dasahaíga. 

14  Vô  học  trí.  Paoli:  asekhaóaoòao. 

15-  Tối  hậu  thân.  Paoli:  antimoyaỏ  samussayo. 

lỏ'  Bất  do  tha  &£  rĩ>  rưĩ/Pế tự  tri,  tự  chứng  ngộ,  không  do  kẻ  khác.  Paoli: 
aparapaccaoya,  không  nưdng  theo  người  khác. 


121.  KINH  THỈNH  THỈNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa2  cùng  với  chúng  Tỳ-kheo  gồm  năm  trăm  vị  an  cư  mùa 
mưa. 

Bấy  giờ  vào  ngày  mười  lăm  trong  tháng3,  là  ngày  Đức  Thế  Tôn 
nói  Tùng  giải  thoát4  vào  giờ  Tự  tứ5.  Ngài  đến  trước  chúng  Tỳ-kheo  trải 
tọa  cụ  ngồi  xuống  rồi  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ta6  là  Phạm  Chí,  đã  chứng  đắc  tịch  diệt,  thành  Vô  Thượng  Y 
Vương,  thọ  thân  này  của  Ta  là  thân  tối  hậu.  Ta  là  Phạm  Chí,  sau  khi 


1  Phụ  chú  trong  bản  Hán:  “chữ  %ĩ>  sau  đọc  là  tỉnh".  Tương  đương  Paơli:  s.  vii.7 
Pavaơraòa  (tự  tứ).  Tham  chiếu,  No. 99  (1212)  Tạp  A-hàm  45,  kinh  số  45  (Đại  2, 
tr.330);  No. 100  (228)  Biệt  dịch  Tạp  12  (Đại  2,  tr.  457a);  No. 61.  Phật  Thuyết 
Thọ  Tân  Tuế  Kinh,  Trúc  Pháp  Hộ  dịch  (Đại  1,  tr.858;  No. 62  Phật  Thuyết  Tân 
Tuế  Kinh,  Trúc  Đàm-vô-lan  dịch;  No. 63.  Phật  Thuyết  Giải  Hạ  Kinh,  Tống 
Pháp  Hiền  dịch. 

2  No. 61,  62  và  Paoli:  Xá-vệ,  Đông  viên,  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  (Saovatthi, 
Pubbaorama,  Migaoramaotupaosaoda). 

3'  No. 61 ,  ngày  rằm  tháng  bảy. 

■  Tùng  giải  thoát  -y  .ĩ)  *ỉfcZ tức  Biệt  giải  thoát.  Paoli:  Paoaeimokkha. 

5'  Tương  thỉnh  thỉnh  thời  -  %ĩ>  %ĩ>  . “trong  khi  hỏi  lẫn  nhau”,  được  dịch  nghĩa 
như  vậy,  vì  trong  lễ  Tự  tứ,  các  Tỳ-kheo  chỉ  điểm  lẫn  nhau  những  điều  luật.  Paoli: 
Pavaoraòao.  Các  bản  dịch  khác  là  “ thọ  tuế’,  tức  sau  ba  tháng  an  cư,  Tỳ-kheo 
được  tính  một  tuổi  hạ. 

6'  Trong  bản  Paoli  và  các  bản  Hán  kia  đều  có  ghi  lời  tự  tứ  của  Đức  Thế  Tôn  như 
vầy:  “Này  các  Tỳ-kheo,  bây  giờ  Ta  tự  tứ  (tức  yêu  cầu  chỉ  điểm,  hoặc  nói  là  “thọ 
tuế”),  các  thầy  có  khiển  trách  gì  Ta  đối  với  thân,  khẩu  chăng?”.  (Handa  daoni, 
bhikkhave,  pavaoremi.  Ka  ca  ma  kinci  garahatha  kaoyikam  vao  vaocasikam  vao). 


www.daitangkinh.org 


22 


TRUNG  A-HÀM 


đã  chứng  đắc  tịch  diệt,  thành  Vô  Thượng  Y  Vương,  thọ  thân  này  của 
Ta  là  thân  tối  hậu,  thì  các  ngươi  là  con  chân  chánh  của  Ta,  thọ  sanh  từ 
miệng,  hóa  sanh  từ  pháp.  Các  ngươi  là  con  chân  chánh  của  Ta,  thọ 
sanh  từ  miệng,  hóa  sanh  từ  pháp,  thì  các  ngươi  hãy  dạy  dỗ  lẫn  nhau, 
răn  dạy  lẫn  nhau.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  cũng  đang  hiện  diện  trong  chúng.  Khi 
ấy,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai,  sửa  y,  chắp 
tay  hướng  về  Thế  Tôn,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  Thế  Tôn  vừa  nói:  ‘Ta  là  Phạm  Chí  đã 
chứng  đắc  tịch  diệt,  thành  Vô  Thượng  Y  Vương,  thọ  thân  này  của  Ta 
là  thân  tối  hậu.  Ta  là  Phạm  Chí,  sau  khi  đã  chứng  đắc  tịch  diệt,  thành 
Vô  Thượng  Y  Vương,  thọ  thân  này  của  Ta  là  thân  tối  hậu,  thì  các 
ngươi  là  con  chân  chánh  của  Ta,  thọ  sanh  từ  miệng,  hóa  sanh  từ  pháp. 
Các  ngươi  là  con  chân  chánh  của  Ta,  thọ  sanh  từ  miệng,  hóa  sanh  từ 
pháp,  thì  các  ngươi  hãy  dạy  dỗ  lẫn  nhau,  răn  dạy  lẫn  nhau’.  Bạch  Thế 
Tôn,  đối  với  những  ai  chưa  điều  ngự,  Thế  Tôn  khiến  cho  điều  ngự; 
những  ai  chưa  tịch  tĩnh,  khiến  cho  tịch  tĩnh7;  những  ai  chưa  độ  thoát, 
khiến  cho  độ  thoát;  những  ai  chưa  giải  thoát  khiến  cho  giải  thoát; 
những  ai  chưa  tịch  diệt,  khiến  cho  tịch  diệt,  chưa  đắc  đạo  khiến  cho 
đắc  đạo,  chưa  thi  thiết  phạm  hạnh  khiến  cho  thi  thiết  phạm  hạnh.  Thế 
Tôn  là  Bậc  Tri  Đạo,  Giác  Đạo,  Thức  Đạo,  Thuyết  Đạo8.  Đệ  tử  của 
Thế  Tôn  sau  đó  được  đắc  pháp,  lãnh  thọ  khuyến  giáo,  lãnh  thọ  khiển 
trách.  Sau  khi  lãnh  thọ  khuyến  giáo,  lãnh  thọ  khiển  trách  sẽ  vâng  theo 
lời  dạy  của  Thế  Tôn  mà  nhất  hướng  tu  hành,  được  tự  tại  như  ý,  khéo 
biết  Chánh  pháp.  Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  không  phiền  gì  con  đối  với 
thân,  khẩu,  ý  hành  chăng?” 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Xá-lê  Tử,  Ta  không  phiền  gì  đối  với  thân,  khẩu,  ý  hành 
của  thầy  cả.  Vì  sao  vậy?  Này  Xá-lê  Tử,  thầy  là  bậc  thông  tuệ,  đại 
tuệ,  tốc  tuệ,  tiệp  tuệ,  lợi  tuệ,  quảng  tuệ,  thân  tuệ,  xuất  yếu  tuệ,  minh 


7'  Hán:  tức  và  chỉ  tức 

8-  Tri  Đạo,  Giác  Đạo,  Thức  Đạo,  Thuyết  Dạo  “%  'ĩ>.*  'ĩ>  ĩ>  'ĩ>  'Ị) /Ờ  No. 63: 

Như  Lai  đã  nhận  thức  toàn  diện  về  Chánh  đạo,  tuyên  thuyết  hoàn  hảo  về  Chánh 
đạo,  khai  thị  Chánh  đạo. 


KINH  THỈNH  THỈNH 


23 


đạt  tuệ9.  Này  Xá-lê  Tử,  thầy  đã  thành  tựu  thật  tuệ.  Này  Xá-lê  Tử,  ví 
như  vua  Chuyển  luân  vương  có  vị  thái  tử  không  trái  phạm  lời  khuyên 
dạy,  tất  bái  lãnh  sự  truyền  thừa  của  phụ  vương  và  sau  này  cũng  có 
thể  truyền  thừa  lại.  Cũng  vậy,  này  Xá-lê  Tử,  Ta  chuyển  vận  pháp 
luân,  thầy  cũng  có  thể  chuyển  vận  pháp  luân.  Này  Xá-lê  Tử,  vì  vậy 
nên  Ta  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý  hành  của  thầy.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  chắp  tay  hướng  về  Thế  Tôn,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý  hành 
của  con;  nhưng  bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  có  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý 
hành  của  năm  trăm  thầy  Tỳ-kheo  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Xá-lê  Tử,  Ta  cũng  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý  hành 
của  năm  trăm  Tỳ-kheo  này.  Vì  sao  vậy?  Này  Xá-lê  Tử,  năm  trăm  Tỳ- 
kheo  này  đều  đã  chứng  đắc  vô  trước,  dứt  trừ  các  lậu,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  đặt  gánh  nặng  xuống,  hữu  kết  đã 
tận  và  đã  đạt  được  thiện  nghĩa,  chánh  trí,  chánh  giải  thoát;  chỉ  trừ  một 
Tỳ-kheo10  mà  trước  kia  Ta  đã  thọ  ký  cho  rằng:  ngay  trong  đời  này  sẽ 
chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  biết  một  cách  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Này  Xá-lê  Tử,  vì  vậy  nên  Ta  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý 
hành  của  năm  trăm  Tỳ-kheo  này.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  ba  lần  lặp  lại  chắp  tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn 
thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý  hành 
của  con  và  cũng  không  phiền  gì  về  thân,  khẩu,  ý  hành  của  năm  trăm 
Tỳ-kheo  này.  Như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  trong  số  năm  trăm  Tỳ-kheo 
này,  có  bao  nhiêu  thầy  đã  chứng  đắc  ba  minh  đạt11?  Bao  nhiêu  thầy 


9-  Thông  tuệ  «  'Aj  (Pa0li:  painòta),  đại  tuệ  ỹ  'Aj  (Pa0li:  maha0paóóa0),  tốc  tuệ 
3t  'Aj  (Pacli:  hacsapaóóa),  tiệp  tuệ  ±T  Aj  (Pacli:  javapaóóa),  lợi  tuệ  Aj 
(Pacli:  tikkhapaóóa),  quảng  tuệ  (Pacli:  putthu  paóóa),  thâm  tuệ 

'Aj  (Pacli:  không  đề  cập),  xuất  yếu  tuệ  /TTtU  Aj  (Pacli:  không  đề  cập), 
minh  đạt  tuệ  /  'AA  'Aj  (Pacli:  nibbedhikac). 

10  Chỉ  Tôn  giả  A-nan,  bấy  giờ  chưa  chứng  đắc  lậu  tận. 

Tam  minh  đạt  'cAỵAÍ tức  tam  minh. 


11. 


24 


TRUNG  A-HÀM 


đã  chứng  đắc  câu  giải  thoát12?  Bao  nhiêu  thầy  đã  chứng  đắc  tuệ  giải 
thoát13?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Xá-lê  Tử,  trong  số  năm  trăm  Tỳ-kheo  này,  chín  mươi  Tỳ- 
kheo  đã  chứng  đắc  ba  minh  đạt;  chín  mươi  Tỳ-kheo  đã  chứng  đắc  câu 
giải  thoát;  còn  các  Tỳ-kheo  kia  đều  chứng  đắc  tuệ  giải  thoát.  Này  Xá- 
lê  Tử,  trong  chúng  này  không  có  nhánh,  không  có  cành  lá,  cũng  không 
có  đốt,  mà  chỉ  có  lõi  chắc  thật,  thanh  tịnh,  đều  đã  chân  chánh  trụ  vị.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bàng-kỳ-xá14  cũng  hiện  có  ở  trong  chúng.  Khi 
ấy  Tôn  giả  Bàng-kỳ-xá  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo,  chắp 
tay  hướng  về  Thế  Tôn  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Đức  Thế  Tôn  gia  trì  cho  con  thêm  uy  lực. 
Mong  Đức  Thiện  Thệ  gia  trì  cho  con  thêm  uy  lực  để  con  được  ở  trước 
Phật  và  chúng  Tỳ-kheo,  bằng  sự  tương  ưng  như  nghĩa15  mà  làm  bài 
tụng  tán  thán. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Bàng-kỳ-xá,  ngươi  cứ  tùy  ý.” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Bàng-kỳ-xá  ở  trước  Đức  Phật  và  chúng  Tỳ- 
kheo,  bằng  sự  tương  ưng  như  nghĩa  mà  tán  tụng  như  vầy: 

Hôm  nay  ngày  Rằm  tự  tứ, 

Hội  tọa  Tăng  chúng  năm  trăm; 

Đoạn  tận  buộc  ràng  kiết  sử, 

Tiên  nhân  vô  ngại  vô  sanh. 

Thanh  tịnh  ngời  quang  minh, 

Giải  thoát  tất  cả  hữu; 

Dứt  sanh,  lão,  bệnh,  tử 


12  Câu  giải  thoát,  hay  câu  phần  giải  thoát,  Paoli:  ubhatobhacgavimutta,  vị  A-la-hán 
có  tuệ  giải  thoát  đồng  thời  có  diệt  tận  định,  về  câu  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  xem 
kinh  số  127  và  195. 

13'  Tuệ  giải  thoát,  xem  cht.  trên. 

14  Bàng-kỳ-xá  3  p  “ỵớt Vangìsa,  thuộc  một  gia  đình  Bà-la-môn  rất  thông  suốt  các 
tập  Vệ-đà,  do  quán  bất  tịnh  mà  đắc  quả  A-la-hán. 

15'  Hán:  tương  ưng  như  nghĩa  -  3  /f  ,^/d’Pa0li:  saoruppaohi  gacthaohi  abhitthavi,  tán 
thán  bằng  những  bài  kệ  thích  ứng. 


KINH  THỈNH  THỈNH 


25 


Lậu  clỉệt,  việc  làm  xong. 

Diệt  hối  và  nghi  kết, 

Mạn,  hữu  lậu  đã  trừ, 

Nhổ  tuyệt  gai  ái  kết, 

Thành  Vồ  Thượng  Y  Sư. 

Dõng  mãnh  như  sư  tử 
Khủng  bố  đã  dứt  trừ, 

Đã  vượt  sự  sanh  tử 
Diệt  lậu  tận,  vô  dư. 

Ví  như  Chuyển  luân  vương 
Quần  thần  vây  xung  quanh, 

Thống  lãnh  toàn  cõi  đất 
Suốt  đại  dương  vô  cùng. 

Đấng  Đại  Hùng  tối  thắng, 

Bậc  Thượng  Chủ,  Thượng  Tôn; 

Đệ  tử  hằng  cung  kính, 

Tam  minh,  ngoài  tử  sanh. 

Tất  cả  là  con  Phật 
Cành,  lá  đã  loại  bỏ; 

Chuyển  pháp  luân  vô  thượng 
Kính  lạy  Đấng  Tối  Tôn. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


122.  KINH  CHIÊM-BA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Chiêm-ba,  ở  bên  hồ  Hằng-già2. 

Bấy  giờ  là  ngày  mười  lăm  trong  tháng,  là  ngày  Thế  Tôn  thuyết 
Tùng  giải  thoát,  trải  tọa  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo.  Khi  Đức  Thế  Tôn 
ngồi  xong,  liền  nhập  định  và  bằng  tha  tâm  trí  Ngài  quan  sát  tâm  đại 
chúng.  Khi  quan  sát  tâm  đại  chúng  rồi,  cho  đến  lúc  hết  buổi  đầu  hôm, 
Ngài  vẫn  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai,  sửa  y 
chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  hết  buổi  đầu  hôm,  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo 
tập  trung  ngồi  đây  đã  lâu,  mong  Đức  Thế  Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải 
thoát.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  không  trả  lời. 

Thế  rồi,  cho  đến  phần  giữa  đêm,  Đức  Thế  Tôn  vẫn  ngồi  im  lặng. 
Tỳ-kheo  kia  lại  lần  nữa,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  y,  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Phật  và  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng  sắp 
hết;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây  đã  lâu,  mong  Đức  Thế 
Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải  thoát.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  một  lần  nữa  không  trả  lời. 

Thế  rồi,  cho  đến  phần  cuối  đêm,  Đức  Thế  Tôn  vẫn  ngồi  im  lặng. 
Tỳ-kheo  kia  lại  lần  thứ  ba  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  sửa  y,  chắp 


'■  Tương  đương  Paơli  A.  Viii.10.  Kaơraònava-sutta;  A,  viii.20  Uposatha  Biệt  dịch, 
No. 64  Chiêm-ba  Tỳ-kheo  Kinh,  Pháp  Cự  dịch.  Tham  chiếu  kinh  số  37  trên. 

2  Xem  các  cht.  liên  hệ  ở  kinh  số  37  trên. 


wvyw.daitangkinh.org 


28 


TRUNG  A-HÀM 


tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng 
chấm  dứt,  rồi  buổi  cuối  đêm  cũng  sắp  hết,  trời  gần  về  sáng,  không  bao 
lâu  nữa,  mặt  trời  sẽ  mọc;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây 
đã  quá  lâu,  mong  Đức  Thế  Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải  thoát.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  vị  Tỳ-kheo  kia: 

“Trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  làm  đã  việc  bất  tịnh.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  đang  ở  trong  chúng. 
Rồi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  suy  nghĩ  thế  này:  “Vị  Tỳ-kheo 
nào  mà  Đức  Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  đã 
làm  việc  bất  tịnh?  Ta  nên  nhập  định  có  hình  thức  như  thế,  nhân  trong 
định  có  hình  thức  như  thế,  bằng  tha  tâm  trí  mà  quan  sát  tâm  niệm  đại 
chúng.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nhập  định  có  hình  thức  như  thế,  nhân 
trong  định  có  hình  thức  như  thế,  bằng  tha  tâm  trí  mà  quan  sát  tâm 
niệm  đại  chúng. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  biết  vị  Tỳ-kheo  mà  vì  vị  ấy  Đức 
Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có  một  thầy  Tỳ-kheo  đã  làm  việc  bất 
tịnh. 

Rồi  thì,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  xuất  định,  đi  đến  trước  vị  Tỳ- 
kheo  ấy,  nắm  tay  kéo  đi,  mở  cửa  lôi  ra  bên  ngoài  mà  nói: 

“Này  người  ngu  si,  hãy  đi  xa  đi,  đừng  sống  ở  đây,  không  được 
trở  lại  hội  họp  với  đại  chúng  Tỳ-kheo,  từ  nay  trở  đi  ông  không  phải  là 
Tỳ-kheo  nữa.” 

Ngài  đóng  cửa,  gài  chốt  then  lại,  rồi  trở  về  chỗ  Đức  Phật,  cúi 
đầu  sát  lạy  chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên  mà  thưa: 

“Vị  Tỳ-kheo  mà  vì  vị  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  trong  chúng  này  có 
một  Tỳ-kheo  đã  làm  việc  bất  tịnh;  con  đã  đuổi  vị  ấy  đi  rồi.  Bạch  Thế 
Tôn,  buổi  đầu  hôm  đã  qua,  phần  giữa  đêm  cũng  chấm  dứt,  rồi  buổi 
cuối  đêm  cũng  sắp  hết,  trời  gần  về  sáng,  không  bao  lâu  nữa,  mặt  trời 
sẽ  mọc;  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  tập  trung  ngồi  đây  đã  quá  lâu,  mong 
Đức  Thế  Tôn  nói  thuyết  Tùng  giải  thoát.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  kẻ  ngu  si  sẽ  mắc  đại  tội  nếu  gây  phiền 
nhiễu  cho  Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo.  Này  Đại  Mục-kiền-liên, 


KINH  CHIÊM-BA 


29 


nếu  Đức  Như  Lai  ở  giữa  chúng  bất  tịnh  mà  thuyết  Tùng  giải  thoát  thì 
đầu  người  kia  sẽ  vỡ  thành  bảy  mảnh.  Do  đó,  này  Đại  Mục-kiền-liên, 
từ  nay  về  sau  các  thầy  hãy  thuyết  Tùng  giải  thoát,  Đức  Như  Lai  không 
thuyết  Tùng  giải  thoát  nữa.  Vì  sao  như  thế?3 

“Vì  như  vầy,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  hoặc  có  người  ngu  si  khi 
vào  lúc  ra  đều  với  chánh  tri4;  khi  co  lúc  duỗi,  khi  cúi  lúc  ngẩng  đều 
khéo  phân  biệt  quán  sát;  nghi  dung  chững  chạc,  khoác  tăng-già-lê 
ngay  ngắn;  cầm  y,  bát  chỉnh  tề5;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói 
năng,  im  lặng  đều  biết  rõ  ràng,  tợ  như  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh, 
nhưng  hành  động  của  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh  thì  kẻ  ấy  không  biết 
được. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  các  bậc  Phạm  hạnh  biết  được  kẻ 
ấy,  sẽ  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sự  ô  uế  đối  với  Sa-môn,  là  sự  ô  nhục  đối  với 
Sa-môn,  là  sự  đáng  ghét  đối  với  Sa-môn,  là  gai  nhọn  đối  với  Sa-môn’. 
Sau  khi  biết  rồi  liền  cùng  nhau  tẫn  xuất  người  ấy6.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  muốn  các  bậc  Phạm  hạnh  phải  bị  nhiễm  ô. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  ví  như  trong  ruộng  lúa  dé,  hoặc  ruộng 
lúa  tẻ  đang  tươi  tốt  của  Cư  sĩ  kia  có  sanh  loại  cỏ  tên  là  cỏ  uế  mạch7. 
Cỏ  này  có  rễ,  thân,  đốt,  lá  và  hoa  thảy  đều  giống  hệt  như  cây  lúa  tẻ. 
Nhưng  sau  khí  kết  hạt  thì  người  Cư  sĩ  kia  thấy  được,  liền  suy  nghĩ 
rằng:  ‘Đây  là  sự  ô  nhục  đôi  với  lúa  tẻ,  là  gai  nhọn  đáng  ghét  đối  với 
lúa  tẻ’.  Sau  khi  biết  rồi,  Cư  sĩ  kia  liền  nhổ  quăng  đi  hết.  Vì  sao  vậy? 
Vì  không  muốn  giống  lúa  tẻ  đích  thật  phải  bị  ô  nhiễm. 

“Cũng  vậy,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  hoặc  có  người  ngu  si  khi  vào 
lúc  ra  đều  với  chánh  tri;  khi  co  lúc  duỗi,  khi  cúi  lúc  ngẩng  đều  khéo 
phân  biệt  quán  sát;  nghi  dung  chững  chạc,  khoác  tăng-già-lê  ngay 
ngắn,  cầm  y,  bát  chỉnh  tề;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng,  im 


3'  Từ  đây  trở  xuống  tương  đương  Paơli  A.  Viii.10  đã  dẫn.  Bản  Paơli  bắt  đầu  bằng 
sự  kiện  hai  Tỳ-kheo  nói  xấu  nhau,  và  khi  biết  được,  Đức  Thế  Tôn  nói  như  trong 
bản  Hán  này. 

4'  Chánh  tri  Tỵ  /CZPaữV\\  sampaja0na,  biết  rõ  mình  đang  làm  gì. 

5'  Tăng-già-lê  cập  chư  y  bát  '-Í.  /*  *  Aĩ>  /r  ỳặ/cý?  Paơli:  saíghaơaaìpattacìvara, 
chỉ  ba  y  (gồm  tăng-già-lê)  và  bình  bát. 

6'  Tần  khí  /  *iịờ 

7'  Hán:  uế  mạch  m  3 /Ờ 


30 


TRUNG  A-HÀM 


lặng  đều  biết  rõ  ràng,  tợ  như  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh,  nhưng  hành 
động  của  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh  thì  kẻ  ấy  không  biết  được. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  các  bậc  Phạm  hạnh  biết  được  kẻ 
ấy,  sẽ  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sự  ô  uế  đối  với  Sa-môn,  là  sự  ô  nhục  đối  với 
Sa-môn,  là  sự  đáng  ghét  đối  với  Sa-môn,  là  gai  nhọn  đối  với  Sa-mônk 
Sau  khi  biết  rồi  liền  cùng  nhau  tẫn  xuất  người  ấy.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  muốn  các  bậc  Phạm  hạnh  phải  bị  nhiễm  ô. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  vì  như  đến  mùa  thu,  người  Cư  sĩ  kia 
đem  giê  lúa.  Từ  trên  cao,  lúa  được  đổ  từ  từ  xuống.  Nếu  là  hạt  lúa  chắc 
thì  nằm  lại,  còn  lúa  lép  hay  trấu  thì  sẽ  theo  gió  bay  đi.  Sau  đó  người 
Cư  sĩ  kia  liền  cầm  chổi  quét  dọn  sạch  sẽ.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  muốn 
hạt  lúa  dé  chắc  thật  phải  bị  ô  tạp. 

“Cũng  vậy,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  hoặc  có  người  ngu  si  khi  vào 
lúc  ra  đều  với  chánh  tri;  khi  co  lúc  duỗi,  khi  cúi  lúc  ngẩng  đều  khéo 
phân  biệt  quán  sát;  nghi  dung  chững  chạc,  khoác  tăng-già-lê  ngay 
ngắn,  cầm  y,  bát  chỉnh  tề;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng,  im 
lặng  đều  biết  rõ  ràng,  tợ  như  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh,  nhưng  hành 
động  của  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh  thì  kẻ  ấy  không  biết  được. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  các  bậc  Phạm  hạnh  biết  được  kẻ 
ấy,  sẽ  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sự  ô  uế  đối  với  Sa-môn,  là  sự  ô  nhục  đối  với 
Sa-môn,  là  sự  đáng  ghét  đối  với  Sa-môn,  là  gai  nhọn  đối  với  Sa-môn’. 
Sau  khi  biết  rồi  liền  cùng  nhau  tẫn  xuất  người  ấy.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  muốn  các  bậc  Phạm  hạnh  phải  bị  nhiễm  ô. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  ví  như  người  Cư  sĩ  kia  muốn  có  nước 
suôi  chảy  đến  nên  làm  máng  dẫn  nước.  Người  ấy  cầm  búa  vào  rừng, 
gõ  vào  thân  các  cây.  Nếu  cây  có  lõi  cứng  thì  tiếng  phát  ra  nhỏ,  còn 
cây  rỗng  ruột  thì  tiếng  phát  ra  lớn.  Sau  khi  biết  rõ,  người  Cư  sĩ  kia  liền 
chặt  cây  ấy  đem  về  làm  máng  dẫn  nước. 

“Cũng  vậy,  này  Đại  Mục-kiền-liên,  hoặc  có  người  ngu  si  khi  vào 
lúc  ra  đều  với  chánh  tri;  khi  co  lúc  duỗi,  khi  cúi  lúc  ngẩng  đều  khéo 
phân  biệt  quán  sát;  nghi  dung  chững  chạc,  khoác  tăng-già-lê  ngay 
ngắn,  cầm  y,  bát  chỉnh  tề;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng,  im 
lặng  đều  biết  rõ  ràng,  tợ  như  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh,  nhưng  hành 
động  của  bậc  Phạm  hạnh  chân  chánh  thì  kẻ  ấy  không  biết  được. 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  các  bậc  Phạm  hạnh  biết  được  kẻ 


KINH  CHIÊM-BA 


31 


ấy,  sẽ  nghĩ  rằng:  ‘Đây  là  sự  ô  uế  đối  với  Sa-môn,  là  sự  ô  nhục  đối  với 
Sa-môn,  là  sự  đáng  ghét  đối  với  Sa-môn,  là  gai  nhọn  đối  với  Sa-môn’. 
Sau  khi  biết  rồi  liền  cùng  nhau  tẫn  xuất  người  ấy.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  muốn  các  bậc  Phạm  hạnh  phải  bị  nhiễm  ô.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  bài  tụng  rằng: 

Cùng  tập  hội,  nên  biết, 

Ác  dục,  tắng,  tật,  nhuể'' 

Che  giấu,  hận,  keo  kiệt8 9, 

Tật  đố,  sỉễm,  khỉ  cuống. 

Trong  chúng,  giả  đạo  đức 
Lén  lút  xưng  Sa-môn, 

Ẩm  thầm  làm  việc  ác 
Ác  kiến,  không  thủ  hộ. 

Khi  dối  cùng  nói  láo 
Nên  biết,  người  như  vậy, 

Tập  chúng  đừng  cho  vào 
Tần  xuất,  không  sống  chung. 

Chúng  dối  trá,  láo  khoét 
Chưa  ngộ  nói  đã  ngộ; 

Biết  thời,  tu  tịnh  hạnh, 

Đuổi  chúng,  tránh  xa  chúng. 

Hãy  cùng  người  thanh  tịnh, 

Sống  hòa  hợp  với  nhau; 

Như  vậy  sẽ  an  Ổn, 

Và  tận  cùng  sự  khổ. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


8-  Tắng,  tật,  nhuế  'Ắ  T  ĩ>J/cZ ghét,  ganh  tị,  thù  nghịch. 

9'  Bất  ngữ  kết,  hận,  xan  y.  tư  <rC/CBất  ngữ  kết,  Paeli:  makkhae,  che 
giấu  tội  lỗi. 


123.  KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức2  cũng  du  hóa 
tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Ám  lâm3;  đầu  đêm,  giữa  đêm  và  cuối  đêm 
đều  học  tập  không  ngủ,  tinh  cần  chánh  trụ,  tu  tập  đạo  phẩm.  Khi  ấy 
Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  sống  một  mình  nơi  yên  tĩnh,  thiền  tọa  tư 
duy,  tâm  khởi  lên  ý  nghĩ:  “Nếu  có  đệ  tử  nào  của  Đức  Thế  Tôn  tinh 
cần  học  tập  pháp  luật  chân  chánh  thì  ta  là  người  bậc  nhất,  thế  mà  tâm 
vẫn  chưa  giải  thoát  được  các  lậu.  Nhà  cha  mẹ  ta  cực  kỳ  phú  quý,  có 
nhiều  tiền  của,  nay  ta  có  nên  xả  giới,  bỏ  đạo  hạnh,  chuyên  việc  bô"  thí, 
tu  tập  các  phước  nghiệp  chăng?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bằng  tha  tâm  trí  biết  rõ  tâm  niệm  của  Tôn 
giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức,  liền  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  hãy  đi  đến  chỗ  kia,  gọi  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  về  đây.” 

Tỳ-kheo  ấy  bạch: 

“Kính  vâng.” 


'■  Tương  đương  Paơli  A.  Vi. 55.  Soòa-sutta;  tham  chiếu  Luật  tạng  Paơli,  Mv.1 .1  ~  30. 
Tham  chiếu,  No. 99  (254)  Tạp  A-hàm  9,  kinh  số  254;  No. 125  (23.3)  Tăng  Nhất 
13,  phẩm  23  “Địa  Chủ”  kinh  số  3;  TU  Phần  29,  Đại  22  tr.843;  Ngũ  Phần  21,  Đại 
22,  tr.145. 

2  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  -ớr  “  &Q  ^y^Paơli:  Soòa  (Koôivìsa).  No. 99  (254)  và 
No. 125  (23.3)  dịch  là  Nhị  Thập  ức  Nhĩ,  do  Soòa  được  đọc  là  Sota  (lỗ  tai);  và  Koôi 
được  đọc  là  Koaei  (một  Uc). 

3  Ám  lâm,  cũng  dịch  là  hàn  lâm;  khu  rUng  lạnh,  bãi  tha  ma,  nơi  vất  bỏ  xác  chết. 
Paoli:  sìtavana. 


www.daitangkinh.org 


34 


TRUNG  A-HÀM 


Rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật,  nhiễu 
quanh  ba  vòng,  bước  ra,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  nói: 

“Đức  Thế  Tôn  cho  gọi  thầy.” 

Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  nghe  Tỳ-kheo  ấy  nói,  liền  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  ngồi  một  bên.  Đức  Thế  Tôn 
nói: 

“Sa-môn,  phải  chăng  vừa  rồi  ngươi  sống  một  mình  nơi  yên  tĩnh, 
thiền  tọa  tư  duy,  tâm  khởi  lên  ý  nghĩ:  ‘Nếu  có  đệ  tử  nào  của  Đức  Thế 
Tôn  tinh  cần  học  tập  pháp  luật  chân  chánh  thì  ta  là  người  bậc  nhất,  thế 
mà  tâm  vẫn  chưa  giải  thoát  được  các  lậu.  Nhà  cha  mẹ  ta  cực  kỳ  phú 
quý,  có  nhiều  tiền  của,  nay  ta  có  nên  xả  giới,  bỏ  đạo  hạnh,  chuyên 
việc  bô"  thí,  tu  tập  các  phước  nghiệp  chăng?’  ” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  thẹn  thùng  xâu  hổ,  không 
thể  không  hoang  mang,  rằng,  “Thế  Tôn  đã  biết  rõ  tâm  niệm  của  ta”, 
liền  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Quả  thật  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Sa-môn,  nay  Ta  hỏi  ngươi;  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời. 
Ý  ngươi  nghĩ  sao,  khi  ngươi  sông  tại  gia,  giỏi  đánh  đàn  cầm  nên  tiếng 
đàn  hòa  điệu  với  lời  ca,  lời  ca  ăn  khớp  với  tiếng  đàn;  có  phải  vậy 
chăng?” 

Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Ý  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  dây  đàn  căng  quá  thì  tiếng  hòa  âm  có 
đáng  ưa  không?” 

Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không!  ” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Ý  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  dây  đàn  chùng  quá  thì  tiếng  hòa  âm  có 
đáng  ưa  chăng?” 

Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Ý  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  dây  đàn  vừa  phải,  không  căng  quá,  cũng 


KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức 


35 


không  chùng  quá,  thì  tiếng  đàn  có  đáng  ưa  không?” 

Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đáng  ưa.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Cũng  vậy,  này  Sa-môn,  quá  sức  tinh  tấn  sẽ  khiến  tâm  rối  loạn, 
nhưng  chẳng  tinh  tấn  thì  tâm  sẽ  biếng  lười.  Vì  vậy  ngươi  hãy  phân  biệt 
thời  gian  nào  nên  quán  sát  tướng  nào,  chớ  nên  buông  lung.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  sau  khi  nghe  Đức  Phật 
dạy,  khéo  thọ  lãnh,  khéo  ghi  nhớ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra.  Lãnh  thọ  ví  dụ  đàn  cầm 
do  Đức  Phật  dạy  rồi,  liền  sống  một  mình  ở  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
buông  lung,  tu  hành  tinh  tấn.  Tôn  giả  ấy  sau  khi  sống  một  mình  ở  nơi 
xa  vắng,  tâm  không  buông  lung,  tu  hành  tinh  tấn,  liền  đạt  được  mục 
đích  mà  một  thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo,  duy  chỉ  mong  thành  tựu  phạm 
hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  đời  này  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng  ngộ, 
thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đã  biết  pháp  rồi,  v.v...,  cho  đến, 
chứng  quả  A-la-hán. 

Lúc  bấy  giờ,  sau  khi  đã  chứng  quả  A-la-hán,  Tôn  giả  Sa-môn 
Nhị  Thập  ức  nghĩ  rằng:  “Nay  đã  đến  thời,  ta  có  nên  đi  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn  trình  bày  về  sự  chứng  đắc  cứu  cánh  trí  của  mình  chăng?”  Rồi 
thì  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi 
ngồi  xuống  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  chứng  đắc  Vô  sở  trước4,  dứt  trừ 
các  lậu,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  đặt  gánh 
nặng  xuống,  hữu  kết  đã  giải  trừ5,  tự  thân  đạt  được  thiện  nghĩa6,  bằng 


4'  Hán:  Tỳ-  kheo  đắc  Vô  sở  trước  /  ĨỜ í*  ŨJỔ  «.cý'D/"ớ7Pa0li:  bhikkhu  arahaỏ,  vị  Tỳ- 
kheo  là  A-la-hán. 

5'  Hán:  hữu  kết  dĩ  giải  / 3  ũ3  Km  ,í2)/ớrPa0li:  parikkhìòabhavasaỏyojano(?ận  chư  hữu 
kết),  đã  diệt  tận  hoàn  toàn  các  phiền  não  trói  buộc  dẫn  tới  tái  sanh. 

Hán:  tự  đắc  thiện  nghĩa  /  W'/i  tự  mình  đã  đạt  đến  mục  đích;  Paoli: 

anuppattasadattho  (đã/  đắc  kỹ  lợi),  đã  đạt  đến  mục  đích  tối  cao,  chí  thiện. 


6. 


36 


TRUNG  A-HÀM 


chánh  trí  mà  chứng  đắc  giải  thoát,  thì  tức  khắc  vị  ấy  liền  vui  nơi  sáu 
trường  hợp7:  vui  nơi  vô  dục,  vui  nơi  viễn  ly,  vui  nơi  vô  tránh,  vui  nơi  ái 
tận,  vui  nơi  thủ  tận,  và  vui  nơi  tâm  không  di  động8. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hoặc  có  người  nghĩ  rằng:  ‘Hiền  giả  này  do  y  tín 
tâm  nên  vui  nơi  vô  dục’.  Người  ấy  không  nên  quán  như  vậy.  Chỉ  khi 
nào  dứt  trừ  được  tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si  thì  mới  vui  nơi  vô  dục. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hoặc  có  người  nghĩ  rằng:  ‘Hiền  giả  này  vì  thích 
được  khen  ngợi,  muốn  được  cúng  dường,  cho  nên  vui  nơi  viễn  ly’. 
Người  ấy  không  nên  quán  như  vậy.  Chỉ  khi  nào  dứt  trừ  được  tham  dục, 
sân  nhuế  và  ngu  si  thì  mới  vui  nơi  viễn  ly. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hoặc  có  người  nghĩ  rằng:  ‘Hiền  giả  này  do  y 
trên  giới  nên  vui  nơi  vô  tránh’.  Người  ấy  không  nên  quán  như  vậy.  Chỉ 
khi  nào  dứt  trừ  được  tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si  thì  mới  vui  nơi  vô 
tránh,  vui  nơi  ái  tận,  vui  nơi  thủ  tận,  và  vui  nơi  tâm  không  di  động. 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  chứng  đắc  Vô  sở  trước,  dứt  trừ 
các  lậu,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  đặt  gánh 
nặng  xuống,  hữu  kết  đã  giải  trừ,  tự  thân  đạt  được  thiện  nghĩa,  bằng 
chánh  trí  mà  chứng  đắc  giải  thoát,  thì  tức  khắc  vị  ấy  liền  vui  nơi  sáu 
trường  hợp  này. 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  tu  học  tuy  chưa  đắc  ý,  mà 
mong  cầu  quả  vị  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng,  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chỉ  mới 
thành  tựu  học  căn  và  học  giới,  nhưng  sau  đó  sẽ  dứt  trừ  các  lậu, 
chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này 
tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách 
như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy  lúc  bấy  giờ  đã  thành  tựu 
vô  học  căn  và  vô  học  giới. 

“Bạch  Thế  Tôn,  ví  như  một  đồng  tử  thơ  ấu,  lúc  bấy  giờ  chỉ  mới 


Hán:  lạc  thừ  lục  xứ  /'  Pa0li:  cha  tha0na0ni  adhimutto,  quyết  định 

trong  sáu  trường  hợp. 

Vô  dục  viễn  ly  >□  '*ỵcZ vô  tránh  ŨJỔ  % /cZ ái  tận  ũỉĩ  thọ  (=  thủ) 

tận  "  “ỵc^tâm  bất  di  động  &£  *%  ỵíÍPaoli:  nekkhama  (xuất  gia),  paviveka 
(ẩn  dật),  abya0pajjha  (không  não  hại,  hay  không  sân  nhuế),  taòhaokkhayao  (đã 
diệt  tận  khát  ái),  upaodanakkhaya  (đã  diệt  tận  chấp  thủ),  assammohao  (vô  si). 


KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức 


37 


thành  tựu  tiểu  căn  và  tiểu  giới,  nhưng  sau  đó  được  đầy  đủ  học  căn. 
Như  vậy  là  đồng  tử  đó  lúc  bấy  giờ  đã  thành  tựu  học  căn  và  học  giới. 
Cũng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  tu  học  tuy  chưa  đắc  ý  nhưng 
mong  cầu  quả  vị  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng,  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chỉ  mới 
thành  tựu  học  căn  và  học  giới,  nhưng  sau  đó  sẽ  dứt  trừ  các  lậu,  chứng 
đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  tri,  tự 
giác,  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách  như  thật 
rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy  lúc  bấy  giờ  đã  thành  tựu  vô  học  căn  và 
vô  học  giới. 

“Vị  ấy  nếu  có  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt,  khi  sắc  đó  đến  với 
mắt  thì  cũng  không  vì  vậy  mà  khiến  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  này 
phải  bị  vong  thất,  nội  tâm  được  an  trụ,  khéo  chế  phục,  thủ  hộ,  ghi  nhớ 
và  quán  pháp  hưng  suy.  Nếu  có  tiếng  được  nhận  thức  bởi  tai,  hương 
được  nhận  thức  bởi  mũi,  vị  được  nhận  thức  bởi  lưỡi,  xúc  được  nhận 
thức  bởi  thân,  pháp  được  nhận  thức  bởi  ý,  khi  pháp  đến  với  ý  thì  cũng 
không  vì  vậy  mà  khiến  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  này  phải  bị  vong 
thất,  nội  tâm  được  an  trụ,  khéo  chế  phục,  thủ  hộ,  ghi  nhớ  và  quán 
pháp  hưng  suy. 

“Bạch  Thế  Tôn,  ví  như  cách  thôn  không  xa,  có  tòa  núi  đá  lớn, 
không  vỡ,  không  sứt  mẻ,  không  yếu  dòn,  vững  chắc,  không  trống  hở, 
là  một  khối  hợp  nhất.  Nếu  có  gió,  mưa  lớn  từ  phương  Đông  đến  thì 
cũng  không  thể  lay  chuyển,  không  thể  di  động;  cũng  không  phải  gió 
phương  Đông  dời  đến  phương  Nam.  Nếu  có  gió,  mưa  lớn  từ  phương 
Nam  đến  thì  cũng  không  thể  lay  chuyển,  không  thể  di  động;  cũng 
không  phải  gió  phương  Nam  dời  đến  phương  Tây.  Nếu  có  gió,  mưa  lớn 
từ  phương  Tây  đến  thì  cũng  không  thể  lay  chuyển,  không  thể  di  động; 
cũng  không  phải  gió  phương  Tây  dời  đến  phương  Nam.  Nếu  có  gió, 
mưa  lớn  từ  phương  Bắc  đến  thì  cũng  không  thể  lay  chuyển,  không  thể 
di  động;  cũng  không  phải  gió  phương  Bắc  dời  đến  các  phương. 

“Cũng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  vị  ấy  nếu  có  sắc  được  nhận  thức  bởi 
mắt,  khi  sắc  đó  đến  với  mắt  thì  cũng  không  vì  vậy  mà  khiến  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát  này  sẽ  bị  vong  thất,  nội  tâm  được  an  trụ,  khéo  chế 
phục,  thủ  hộ,  ghi  nhớ  và  quán  pháp  hưng  suy.  Nếu  có  tiếng  được  nhận 
thức  bởi  tai,  hương  được  nhận  thức  bởi  mũi,  vị  được  nhận  thức  bởi  lưỡi, 


38 


TRUNG  A-HÀM 


XÚC  được  nhận  thức  bởi  thân,  pháp  được  nhận  thức  bởi  ý.  Khi  pháp  đó 
đến  với  ý  thì  cũng  không  vì  vậy  mà  khiến  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát  này  sẽ  bị  vong  thất,  nội  tâm  được  an  trú,  khéo  chế  phục,  thủ  hộ, 
ghi  nhớ  và  quán  pháp  hưng  suy.” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  liền  nói  bài  tụng: 

Vui  nơi  vô  clục9, 

Thì  tâm  viễn  ly; 

Hoan  hỷ  vô  tránh10, 

Hân  hoan  thủ  tận. 

Vui  nơi  thủ  tận, 

Tâm  không  di  động, 

Biết  đúng  như  thật, 

Tâm  được  giải  thoát. 

Tâm  đã  giải  thoát, 

Căn  trần  tĩnh  chĩn, 

Việc  làm  đã  xongu, 

Không  phải  làm  nữa. 

Ví  như  núi  đá, 

Gió  không  lay  nổi. 

Sắc,  thanh,  hương,  vị, 

Thân,  xúc  cũng  vậy; 

Pháp  ái,  bất  á i 1 
Không  làm  động  tâm. 

Tôn  giả  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  sau  khi  đối  trước  Đức  Phật  trình 
bày  về  sự  chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ,  sau  khi  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  đi  ra  không  bao  lâu,  Đức 
Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 


9 ■  Pa0li:  nekkhamma,  xuất  ly,  xuất  gia. 

10  Pa0li:  avya0pajjha,  không  não  hại,  không  thù  nghịch. 
u'  Hán:  tức  căn  ./  .y^Paoli:  santacitta,  tâm  tịch  tịnh. 

12-  Hán:  tác  dĩ  bất  quán  f@  &£  cýỳ^Paoli:  katassa  paseicayo  n’atthi,  không  có 
sự  làm  thêm  đối  với  điều  đã  làm. 

Paoli:  iaaaahao  dhammao  aniaaaahao  ca,  các  pháp  khả  ái  và  không  khả  ái. 


13. 


KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức 


39 


“Này  các  thiện  nam  tử,  hãy  nên  đến  trước  Ta  để  trình  bày  về  sự 
chứng  đắc  cứu  cánh  trí  như  vậy.  Hãy  như  Sa-môn  Nhị  Thập  ức,  đi  đến 
trước  Ta  trình  bày  về  sự  chứng  đắc  cứu  cánh  trí  mà  không  khen  mình, 
không  khinh  người,  nói  điều  nghĩa  lợi,  hiển  hiện  pháp  tùy  theo  các 
trường  hợp;  chớ  nên  như  kẻ  ngu  si  bị  tăng  thượng  mạn  trói  buộc,  đến 
trước  mặt  Ta  trình  bày  về  sự  chứng  đắc  cứu  cánh  trí.  Kẻ  ấy  không  đạt 
được  nghĩa  lợi,  chỉ  toàn  là  sự  phiền  nhọc.  Sa-môn  Nhị  Thập  ức  đi  đến 
trước  Ta  trình  bày  về  sự  chứng  đắc  cứu  cánh  trí  mà  không  khen  mình, 
không  khinh  người,  nói  điều  nghĩa  lợi,  hiển  hiện  pháp  tùy  theo  các 
trường  hợp.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


124.  KINH  BÁT  NẠN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Người  tu  phạm  hạnh  có  tám  nạn2,  tám  phi  thời3.  Những  gì  là 

tám? 

“Vào  lúc  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự, 
Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu,  xuất  hiện  ở  thế  gian,  thuyết  pháp 
đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt,  đưa  đến  giác  đạo,  những  điều 
Thiện  Thệ  dạy,  thì  người  ấy  lúc  bấy  giờ  đang  sanh  vào  chốn  địa  ngục. 
Đó  là  nạn  thứ  nhất  đối  với  người  tu  phạm  hạnh. 

“Lại  nữa,  vào  lúc  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu,  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  thuyết  pháp  đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt,  đưa  đến  giác 
đạo,  những  điều  Thiện  Thệ  dạy,  thì  người  ấy  lúc  bấy  giờ  đang  sanh 
vào  loài  súc  sanh,  vào  loài  ngạ  quỷ,  sanh  vào  cõi  trời  Trường  thọ4, 
sanh  ở  xứ  biên  địa  mọi  rợ,  không  tín,  vô  ân,  không  biết  báo  đáp, 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.8.29  Akkhaòaơ.  Tham  chiếu,  No. 125  (42.1)  Tăng  Nhất  36, 
“phẩm  Bát  Nạn”  kinh  số  1. 

2  Bát  nạn  &ÓT/Ờ  Paơli:  atth’  akkhaòaơ,  tám  trường  hợp  không  may  mắn,  không 
gặp  vận,  bất  hạnh. 

3  Phi  thời  «Ị)  0/ẻ  Paơli:  asamaya,  không  đúng  lúc,  trái  thời. 

4'  Trường  thọ  thiên  “■  '  &ĩ>,-cZ chỉ  Vô  tưởng  thiên.  Paơli:  dìghaơyukaỏ 
devanikaơyaỏ. 


www.daitangkinh.org 


42 


TRUNG  A-HÀM 


không  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Đó  là  nạn  thứ 
năm5  đối  với  người  tu  phạm  hạnh. 

“Lại  nữa,  vào  lúc  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  thuyết  pháp  đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt,  đưa  đến  giác 
đạo,  những  điều  Thiện  Thệ  dạy,  thì  bấy  giờ  người  ấy  tuy  sanh  nhằm 
chốn  văn  minh6  nhưng  lại  điếc,  câm,  ú  ớ  như  dê  kêu7,  dùng  tay  thay 
lời,  không  thể  nói  nghĩa  thiện  ác.  Đó  là  nạn  thứ  sáu,  việc  phi  thời  thứ 
sáu  đối  với  người  tu  phạm  hạnh. 

“Lại  nữa,  vào  lúc  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  thuyết  pháp  đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt,  đưa  đến  giác 
đạo,  những  điều  Thiện  Thệ  dạy  thì  bấy  giờ  người  ấy  tuy  sanh  nhằm 
chốn  văn  minh,  không  điếc,  không  câm,  không  ú  ớ  như  dê  kêu,  không 
dùng  tay  thay  lời,  có  thể  nói  nghĩa  thiện  ác,  nhưng  lại  có  tà  kiến  và 
điên  đảo  kiến.  Người  ấy  thấy  như  vầy  và  nói  như  vầy,  ‘Không  bố  thí, 
không  trai  tự,  không  chú  thuyết,  không  có  nghiệp  thiện  ác,  không  có 
nghiệp  báo  của  thiện  ác,  không  có  đời  này  đời  khác,  không  cha  không 
mẹ,  ở  đời  không  có  bậc  chân  nhân8  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo 
hướng9,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  thế  giới  này  và  thế  giới  khác10, 


5'  Trong  này  kể  gồm  luôn  cả  súc  sanh  (tiracchacnayoniỏ),  ngạ  quỷ  (pettivisayaỏ), 
Trường  thọ  thiên  (dìghacyakaỏ  devanikacyaỏ),  và  biên  địa  (paccantimesu 
janapadesu). 

6'  Trung  Quốc  XX  yt  Pacli:  majjhimesu  janapadesu,  chỉ  những  nước  ở  Trung  bộ 
Ấn-độ. 

7'  Nhu  ducng  minh  /p  /  »  ỵt  Pacli:  eôamucga,  vừa  điếc  vừa  câm. 

s-  Chân  nhân  □„  x^-c^bảa  Pacli:  samaòabrachmaòac,  Sa-môn  Bà-la-môn. 

9'  Thiện  khứ  thiện  hướng  n  /7ft  Pacli:  sammaggatac  sammac 
paòipannac,  chánh  hành,  chánh  hướng  T/  /ỉ  T/  đi  đúng  hướng,  đang 

hướng  thẳng  đến  Niết-bàn. 

10-  Tự  tri  tự  giác...  Pacli:  ye  imaóca  lokaỏ  paraóca  lokaỏ  sayaỏ  abhióóac  sacchikatvac 
pavedeti,  những  vị  tự  mình  bằng  trí  tuệ  siêu  việt  đã  chứng  nghiệm  thế  giới  này 
và  thế  giới  khác,  rồi  tuyên  bố. 


KINH  BÁT  NẠN 


43 


thành  tựu  an  trụ’.  Đó  là  nạn  thứ  bảy  đối  với  người  tu  phạm  hạnh. 

“Lại  nữa,  vào  lúc  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu  không  xuất  hiện  ở 
thế  gian,  cũng  không  thuyết  pháp  đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt, 
đưa  đến  giác  đạo,  những  điều  Thiện  Thệ  dạy  thì  bấy  giờ  người  ấy  lại 
sanh  nhằm  chôn  văn  minh,  không  điếc,  không  câm,  không  ú  ớ  như  dê 
kêu,  không  dùng  tay  thay  lời,  lại  có  thể  nói  nghĩa  thiện  ác  và  có  chánh 
kiến,  không  có  điên  đảo  kiến.  Người  ấy  thấy  như  vầy  và  nói  như  vầy, 
‘Có  bố  thí,  có  trai  tự,  cũng  có  chú  thuyết,  có  nghiệp  thiện  ác,  có 
nghiệp  báo  của  thiện  ác,  có  đời  này,  có  đời  khác,  có  cha,  có  mẹ,  ở  đời 
có  bậc  chân  nhân,  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng,  tự  tri,  tự  giác, 
tự  tác  chứng  thế  giới  này  và  thế  giới  khác,  thành  tựu  an  trụ’.  Đó  là  nạn 
thứ  tám,  việc  phi  thời  thứ  tám  đối  với  người  tu  phạm  hạnh. 

“Người  tu  phạm  hạnh  có  một  điều  không  nạn,  một  việc  đúng 
thời.  Thế  nào  là  một  điều  không  nạn,  một  việc  đúng  thời  đối  với  người 
tu  phạm  hạnh?  Lúc  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh 
Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo 
Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu  không  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  cũng  không  thuyết  pháp  đưa  đến  tịch  tịnh,  đưa  đến  tịch  diệt,  đưa 
đến  giác  đạo,  những  điều  Thiện  Thệ  dạy,  thì  bấy  giờ  người  ấy  sanh 
nhằm  chốn  văn  minh,  không  điếc,  không  câm,  không  ú  ớ  như  dê  kêu, 
không  dùng  tay  thay  lời,  lại  có  thể  nói  nghĩa  thiện  ác,  có  chánh  kiến, 
không  có  điên  đảo  kiến.  Người  ấy  thấy  như  vầy  và  nói  như  vầy,  ‘Có 
bô"  thí,  có  trai  tự,  cũng  có  chú  thuyết,  có  nghiệp  thiện  ác,  có  nghiệp 
báo  của  thiện  ác,  có  đời  này,  có  đời  khác,  có  cha,  có  mẹ,  ở  đời  có  bậc 
chân  nhân,  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  đi,  khéo  hướng,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác 
chứng  thế  giới  này  và  thế  giới  khác,  thành  tựu  an  trụ’.  Đó  là  điều 
không  tai  nạn,  việc  đúng  thời  đôi  với  người  tu  phạm  hạnh.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  rằng: 

Nếu  được  làm  thân  người, 

Pháp  được  thuyết  vỉ  diệu, 

Mà  không  chứng  đạo  quả, 

Tất  không  phải  gặp  thời. 

Nói  nhiều  nạn  phạm  hạnh, 


44 


TRUNG  A-HÀM 


Người  ở  vào  đời  sau; 

Nếu  như  gặp  phải  thời, 

Điều  quá  khó  ở  dời. 

Muốn  được  lại  thân  người, 

Và  nghe  pháp  vi  diệu; 

Cần  phải  siêng  năng  học 
Mình  tự  thương  mình  thôi. 

Luận  bàn,  nghe  pháp  lành 
Chớ  chần  chừ  lỡ  dịp 
Nếu  để  mất  dịp  này, 

Tất  lo  đọa  địa  ngục. 

Nếu  không  sanh  gặp  thời, 

Không  được  nghe  pháp  lành; 

Như  người  buôn  mất  của; 

Chịu  sanh  tử  không  cùng. 

Nếu  sanh  được  thân  người, 

Được  nghe  pháp  chánh  thiện, 

Vâng  theo  Thế  Tôn  dạy, 

Chắc  chắn  sẽ  gặp  thời. 

Nếu  đã  gặp  thời  rồi, 

Siêng  tu  chánh  pháp  hạnh, 

Để  tựu  thành  pháp  nhãn, 

Đấng  Nhật  Thân 11  đã  nói. 

Người  ấy  thường  tự  giữ 
Tiến  lên,  lìa  các  sử, 

Đoạn  diệt  mọi  kết  sử, 

Hàng  ma,  quyến  thuộc  ma; 

Người  ấy  vượt  thế  gian, 

Đã  diệt  tận  các  lậu. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


11. 


Nhật  thân  &  ^cZ bà  con  của  mặt  trời,  chỉ  dòng  họ  Thích.  Paoli:  aodiccabandhu. 


125.  KINH  BẦN  CÙNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  đời,  người  có  tham  dục  mà  lại  bần  cùng,  phải  chăng  là  sự  bất 
hạnh  lớn?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  một  người  có  tham  dục,  lại  bần  cùng,  lại  mang  nợ  tài  vật 
của  người  khác.  Ớ  đời,  người  mang  nợ  tài  vật  của  người  khác,  phải 
chăng  là  đại  bất  hạnh?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Nếu  một  người  có  tham  dục,  mang  nợ  tài  vật  của  người  khác 
mà  không  trả  đúng  hạn  được,  cứ  hẹn  rày,  hẹn  mai;  ở  đời  cứ  khất  nợ 
mãi,  phải  chăng  là  đại  bất  hạnh?” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  một  người  có  tham  dục,  cứ  khất  nợ  mãi  không  trả  được, 
chủ  nợ  đến  đòi;  ở  đời  bị  chủ  nợ  đòi,  phải  chăng  là  đại  bất  hạnh?” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  đáp: 


Tương  đương  Paơli,  A.  6.  45.  Daơliddiya  (iòasutta). 


wvyw.daitangkinh.org 


46 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Nếu  chủ  nợ  đến  đòi,  mà  người  có  tham  dục  kia  không  thể  trả 
được,  chủ  nợ  cứ  đến  đòi  mãi;  ở  đời  bị  chủ  nợ  đòi  mãi,  phải  chăng  là 
đại  bất  hạnh?” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Nếu  chủ  nợ  cứ  đòi  mãi,  nhưng  kẻ  tham  dục  kia  vẫn  không  thể 
trả  được,  liền  bị  chủ  nợ  bắt  trói  lại;  ở  đời  bị  chủ  nợ  bắt  trói  lại,  phải 
chăng  là  đại  bất  hạnh?” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.  ” 

“Đó  là,  ở  đời,  người  có  tham  dục  lại  bần  cùng  là  đại  bất  hạnh.  Ớ 
đời,  người  có  tham  dục  vay  nợ  tài  vật  của  người  khác  là  đại  bất  hạnh. 
Ớ  đời,  người  có  tham  dục  vay  nợ  tài  vật  của  người  khác  mà  khất  mãi 
là  đại  bất  hạnh.  Ớ  đời,  người  có  tham  dục  bị  chủ  nợ  đòi  nợ  là  đại  bất 
hạnh.  Ớ  đời,  người  có  tham  dục  bị  chủ  nợ  đòi  mãi  là  đại  bất  hạnh.  Ớ 
đời,  người  có  tham  dục  bị  chủ  nợ  bắt  trói  là  đại  bất  hạnh.  Cũng  vậy, 
nếu  ai  đôi  với  Thánh  pháp  mà  không  tin  ở  thiện  pháp,  không  giữ  cấm 
giới,  không  nghe  nhiều,  không  bô"  thí,  không  trí  tuệ;  đôi  với  thiện 
pháp,  dù  có  nhiều  kim  ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh,  ma  ni,  bạch  kha,  loa 
bích,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  môi  xa  cừ,  bích  ngọc,  xích  thạch, 
tuyền  châu,  nhưng  người  ấy  vẫn  là  kẻ  nghèo  nàn  cô  thế.  Như  vậy, 
trong  Thánh  pháp  của  Ta,  gọi  là  sự  bần  cùng,  bất  thiện. 

“Kẻ  ấy  thân  làm  việc  ác,  miệng  nói  ác  và  ý  nghĩ  ác,  như  thế 
trong  Thánh  pháp  của  Ta  gọi  là  sự  vay  nợ  bất  thiện. 

“Kẻ  ấy  muốn  che  giấu  việc  làm  ác  của  thân,  không  tự  tỏ  bày, 
không  muốn  nói  ra,  không  thích  bị  quở  trách,  không  ưa  theo  điều  phải. 
Muôn  che  giấu  lời  nói  ác,  ý  nghĩ  ác,  không  tự  tỏ  bày,  không  muốn  nói 
ra,  không  thích  bị  khiển  trách,  không  ưa  theo  điều  phải,  như  thế  trong 
Thánh  pháp  của  Ta  gọi  là  sự  khất  nợ  bất  thiện. 

“Kẻ  ấy  hoặc  sống  trong  thôn  ấp  hay  ở  ngoài  thôn  ấp,  các  người 
phạm  hạnh  thấy  được  bèn  nói  như  thế  này:  ‘Này  chư  Hiền,  người  này 
làm  như  thế,  hành  vi  như  thế,  ác  như  thế,  bất  tịnh  như  thế.  Đó  là  cái 


KINH  BẦN  CÙNG 


47 


gai  của  thôn  ấp’.  Kẻ  ấy  liền  bào  chữa,  ‘Này  chư  Hiền,  tôi  không  làm 
như  vậy,  không  có  hành  vi  như  vậy,  không  ác  như  vậy,  không  bất  tịnh 
như  vậy,  cũng  không  phải  là  cái  gai  của  thôn  ấp’.  Như  thế,  trong 
Thánh  pháp  của  Ta  gọi  là  sự  đòi  nợ  bất  thiện. 

“Kẻ  ấy  hoặc  ở  rừng  vắng,  hoặc  ở  núi  non,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở 
chỗ  vắng  vẻ,  nhưng  vẫn  niệm  tưởng  ba  việc  bất  thiện:  dục,  nhuế,  hại. 
Như  thế  trong  Thánh  pháp  của  Ta  gọi  là  sự  không  ngớt  đòi  nợ  bất 
thiện. 

“Kẻ  ấy  thân  đã  làm  việc  ác,  miệng  đã  nói  lời  ác  và  ý  đã  nghĩ 
điều  ác.  Do  đó,  kẻ  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sanh  vào 
chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Như  thế,  trong  Thánh  pháp  của  Ta  gọi  là 
sự  trói  buộc  của  bất  thiện. 

“Ta  không  thấy  có  sự  trói  buộc  nào  đau  khổ  bằng,  nặng  nề  bằng, 
tàn  khốc  bằng,  khó  yêu  nổi  bằng  sự  trói  buộc  trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ, 
súc  sanh.  Ba  sự  trói  buộc  đau  khổ  này  chỉ  có  bậc  Tỳ-kheo  A-la-hán 
lậu  tận  mới  biến  tri  và  diệt  tận,  nhổ  phăng  cội  rễ,  vĩnh  viễn  không  còn 
tái  sanh.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  tụng  rằng: 

Kẻ  nghèo  khổ  ở  đời 
Vay  nợ  của  người  khác; 

Đã  vay  tiền  của  rồi, 

Mắc  nợ  người  là  khổ. 

Chủ  nợ  đến  đòi  nợ, 

Nhân  đấy  bắt  trói  lại; 

Bị  trói  thật  khổ  thay, 

Thế  gian  vẫn  lạc  dục. 

Trong  Thánh  pháp  cũng  vậy; 

Nếu  không  có  chánh  tín, 

Không  tàm  và  không  quý, 

Thân  làm  điều  bất  thiện, 

Miệng  ý  chẳng  kém  gì, 

Che  giấu  không  nói  ra, 

Không  ưa  lời  dạy  phải, 

Giả  sử  có  tu  hành, 

Tâm  niệm  cho  là  khổ, 


48 


TRUNG  A-HÀM 


Hoặc  thôn  hay  chỗ  vắng, 
Nhân  cĩó  sanh  hối  hận. 

Các  việc  thân,  miệng  gây, 

Và  những  điều  ý  nghĩ, 

Ác  nghiệp  cứ  tăng  dần, 

Quen  làm  lại  làm  nữa, 

Tạo  ác  mãi  không  thôi. 

Làm  nhiều  bất  thiện  rồi, 

Thọ  sanh  đã  đến  lúc, 

Tất  bị  trói  địa  ngục. 

Buộc  ràng  quá  khổ  này, 

Bậc  Đại  Hùng  đã  thoát. 
Đúng  pháp  thu  tiền  tài, 
Không  nợ  nần,  an  Ổn. 

Bố  thí  được  hoan  hỷ 
Cả  hai2 3  đều  có  lợi; 

Các  Cư  sĩ  theo  đây, 

Do  trí,  phước  tăng  mãi. 
Trong  Thánh  pháp  cũng  vậy, 
Nếu  có  thành  tín  vững, 

Đầy  đủ  đức  tàm  quý, 

Rộng  rãi  không  keo  kiệt, 

Dứt  lìa  năm  triền  cái, 
Thường  ưa  hành  tinh  tấn, 
Thành  tựu  các  thiền  định, 
Chuyên  nhất,  tâm  tĩnh  lạc2. 
Niềm  vui  không  tài  sản4, 
Cũng  như  nước  tắm  trong; 
Bất  động  tâm  giải  thoát 5, 


2  Hạnh  phúc  trong  đời  này  (diaeashadhamomahitatthaoya)  và  an  lạc  trong  đời  sau 
(samparaoyasukhaoya). 

3'  Mãn  cụ  thường  khí  lạc  "ỵ  'í  Aĩd/ỜPaữXv.  ekodi  nipako  sato,  chuyên  nhất, 

cẩn  thận,  có  chánh  niệm. 

Vô  thực  lạc  ũrí  □ '  'Aĩdịờ  Paoli:  niraomisam  sukham,  sự  an  lạc  không  do  vật  chất. 


4. 


KINH  BẦN  CÙNG 


49 


Trừ  sạch  các  hữu  kết. 

Không  bệnh  là  Niết-bàn; 

Đó  là  đèn  vô  thượng, 

Vô  ưu,  vô  nhiễm  lạc6, 

Gọi  là  không  di  động. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


5'  Bất  động  tâm  giải  thoát  &£  ■  Bi  ,ĩ>  *fỵờ  Paoli:  akuppao  me  vimuttì. 

Vô  trần  an  ŨJỔ  'ĩ>  /m^ờ Paoli:  virajam  khema,  sự  an  ổn  không  dính  bụi. 


6. 


126.  KINH  HÀNH  DỤC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Cư  sĩ  Cấp  Cô  Độc2  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát 
chân  Ngài  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  ở  đời  có  bao  nhiêu  hạng  người  hành  dục3?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Cư  sĩ,  ở  đời  gồm  có  mười  hạng  người  hành  dục.  Những  gì 
là  mười? 

“Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi 
pháp  vô  đạo.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi  pháp  vô  đạo,  kẻ  ấy 
không  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ,  người 
giúp  việc,  cũng  không  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên 
cảnh  giới  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời  sống  lâu.  Đó  là 
một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  này  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  phi  pháp  vô  đạo.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi  pháp  vô 
đạo,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy 
tớ,  người  giúp  việc,  nhưng  không  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để 
được  lên  cảnh  giới  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống 
lâu.  Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 


'•  Bản  Hán,  quyển  30.  Tương  đương  Paơli,  A.  10.  91  Kaơmabhogì. 

2  Cấp  Cô  Độc  Cư  sĩ  □ "  Xí /Ờ  Paơli:  Anaơthapiinòko  gahapati. 

3'  Hành  dục  (nhân)  /í  Paơli :  kaơmabhogì,  người  hưởng  thụ  dục  lạc. 


www.daitangkinh.org 


52 


TRUNG  A-HÀM 


cách  phi  pháp  vô  đạo.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi  pháp  vô 
đạo,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ, 
người  giúp  việc,  cũng  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên  cảnh 
giới  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Đó  là  một 
hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  vừa  hợp  pháp  vừa  phi  pháp.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách 
vừa  hợp  pháp  vừa  phi  pháp,  kẻ  ấy  không  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng 
nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ,  người  giúp  việc,  cũng  không  cúng  dường 
Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên  cảnh  giới  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo, 
sanh  vào  cõi  trời,  sông  lâu.  Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  vừa  hợp  pháp  vừa  phi  pháp.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách 
vừa  hợp  pháp  vừa  phi  pháp,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng 
nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ,  người  giúp  việc,  nhưng  không  cúng 
dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên  cõi  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo, 
sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  hợp  pháp,  phải  lẽ.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp  pháp, 
phải  lẽ,  kẻ  ấy  không  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con, 
đầy  tớ,  người  giúp  việc,  cũng  không  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để 
được  lên  cõi  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Đó 
là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  hợp  pháp,  phải  lẽ.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp  pháp, 
phải  lẽ,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con, 
dầy  tớ,  người  giúp  việc,  nhưng  không  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí 
để  được  lên  cõi  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sông  lâu. 
Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  hợp  pháp,  phải  lẽ.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp  pháp, 
phải  lẽ,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con, 
đầy  tớ,  người  giúp  việc,  cũng  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được 
lên  cõi  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Nhưng 
khi  có  của  cải  rồi  lại  bị  đắm  nhiễm,  hệ  lụy.  Khi  đã  bị  hệ  lụy,  đắm 


KINH  HÀNH  DỤC 


53 


nhiễm,  không  thấy  được  tai  hoạn,  không  biết  đến  sự  xuất  yếu  mà  tiêu 
dùng.  Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  có  hạng  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một 
cách  hợp  pháp,  phải  lẽ.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp  pháp, 
phải  lẽ,  kẻ  ấy  có  thể  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con, 
đầy  tớ,  người  giúp  việc,  cũng  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được 
lên  cõi  an  vui,  thọ  hưởng  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Khi  có 
của  cải  rồi,  không  đắm  nhiễm,  không  hệ  lụy.  Đã  không  hệ  lụy,  không 
đắm  nhiễm,  thấy  được  tai  hoạn,  biết  được  sự  xuất  yếu  mà  tiêu  dùng. 
Đó  là  một  hạng  người  hành  dục. 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  có  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi 
pháp  vô  đạo.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  phi  pháp  vô  đạo,  kẻ  ấy 
không  tự  nuôi  thân  đầy  đủ,  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ,  người 
giúp  việc,  cũng  không  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên  cõi 
an  vui,  hưởng  thọ  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu,  thì  kẻ  hành  dục 
này  so  với  các  người  hành  dục  khác  là  thấp  hèn  nhất. 

“  Này  Cư  sĩ,  nếu  có  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một  cách 
vừa  hợp  pháp  vừa  phi  pháp.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  vừa  hợp 
pháp  vừa  phi  pháp,  kẻ  ấy  tự  nuôi  thân  đầy  đủ  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ 
con,  đầy  tớ,  người  giúp  việc,  cũng  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để 
được  lên  cõi  an  vui,  hưởng  thọ  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu,  thì 
kẻ  hành  dục  này  so  với  các  người  hành  dục  khác  là  tôi  thượng. 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  có  người  hành  dục  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp 
pháp,  phải  lẽ.  Sau  khi  tìm  cầu  của  cải  một  cách  hợp  pháp,  phải  lẽ,  kẻ 
ấy  không  tự  nuôi  thân  đầy  đủ  cùng  nuôi  cha  mẹ,  vợ  con,  đầy  tớ,  người 
giúp  việc,  cũng  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  để  được  lên  cõi  an  vui, 
hưởng  thọ  lạc  báo,  sanh  vào  cõi  trời,  sống  lâu.  Khi  có  của  cải  rồi, 
không  đắm  nhiễm,  không  hệ  lụy.  Đã  không  hệ  lụy,  không  đắm  nhiễm, 
thấy  được  tai  hoạn,  biết  sự  xuất  yếu  khi  tiêu  dùng,  thì  kẻ  hành  dục  này 
so  với  các  người  hành  dục  khác  là  tối  đệ  nhất,  tối  đại,  tôi  thượng,  tối 
thắng,  tối  tôn,  tối  diệu. 

“Cũng  như  con  bò  có  sữa,  do  sữa  có  lạc,  do  lạc  có  sanh  tô,  do 
sanh  tô  có  thục  tô,  do  thục  tô  có  tô  tinh.  Tô  tinh  là  tối  đệ  nhất,  tối  đại, 
tối  thượng,  tối  thắng,  tối  tôn,  tối  diệu.  Này  Cư  sĩ,  cũng  như  vậy,  so  với 
các  người  hành  dục  khác,  kẻ  hành  dục  này  là  tối  đệ  nhất,  tốì  đại,  tối 


54 


TRUNG  A-HÀM 


thượng,  tối  thắng,  tối  tôn,  tối  diệu.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  nói  tụng  rằng4: 

Nếu  phi  pháp  kiếm  của; 

Vừa  pháp  vừa  phi  pháp; 

Không  cúng,  không  tự  dùng, 

Không  bố  thí,  tạo  phước; 

Cả  hai  đều  mang  họa, 

Kẻ  hành  dục  thấp  nhất. 

Nếu  kiếm  của  hợp  pháp, 

Đã  lo  được  tự  thân, 

Cung  cấp  và  tự  dùng, 

Bố  thí  và  tạo  phước, 

Cả  hai  đều  có  đức; 

Kẻ  hành  dục  tối  thượng. 

Nếu  được  tuệ  xuất  yếu, 

Hưởng  lạc  sống  tại  gia, 

Thấy  tai  hoạn,  trì  túc, 

Tiết  kiệm  dùng  tài  vật, 

Kẻ  được  tuệ  xuất  dục, 

Là  hành  dục  trên  hết. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Cư  sĩ  cấp  Cô  Độc  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


4. 


Bản  Pa0li  không  có  kệ  tụng. 


127.  KINH  PHƯỚC  ĐIỀN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Cư  sĩ  Cấp  Cô  Độc  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  ở  đời  có  bao  nhiêu  hạng  người  phước  điền2?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Cư  sĩ,  ố  đời  có  hai  hạng  người  phước  điền.  Những  hạng 
người  nào  là  hai?  Một  là  hạng  học  nhân3,  hai  là  hạng  vô  học  nhân4. 

“Hạng  hữu  học  có  mười  tám,  hạng  vô  học  có  chín. 

“Này  Cư  sĩ,  mười  tám  hạng  người  hữu  học  là  những  ai?  Là  tín 
hành,  pháp  hành,  tín  giải  thoát,  kiến  đảo,  thân  chứng5,  gia  gia6,  nhất 


'■  Tương  đương  Paơli  A.2.4.4  Dakkhiòeyya  (Samacittavaggo).  Hán,  Biệt  dịch,  No. 99 
(992). 

2  Phước  điền  nhân  ?'ĩ>  Paơli:  dakkhiòeyya,  người  xứng  đáng  được  cúng 
dường. 

3'  Học  nhân  ^ chỉ  các  bậc  Thánh  dưới  A-la-hán  quả,  vì  còn  phải  học. 
Paơli:  sekha. 

4  Vô  học  nhân  ũjf  cZ chỉ  vị  đắc  quả  A-la-hán,  không  cần  phải  học  nữa. 

Paơli:  asekha. 

5-  Tín  hành,  hay  Tùy  tín  hành;  Pháp  hành  hay  Tùy  pháp  hành;  Tín  giải  thoát  hay 
Tín  thắng  giải;  Kiến  đáo  hay  Kiến  chí  và  Thân  chứng.  Xem  kinh  số  1 95. 

6  Gia  gia  ,a  (Paoli:  Kolaíkola),  những  vị  chứng  quả  Dự  lưu  (Sotaopanna)  phải  thọ 
sanh  từ  nhân  gian  lên  thiên  thượng  hay  từ  thiên  thượng  xuống  nhân  gian,  trước 
khi  chứng  đắc  Niết-bàn.  Nhất  chủng  *  (Paoli:  Ekabìja),  những  vị  chứng  quả 
Dự  lưu  chỉ  tái  sanh  một  lần  trước  khi  đắc  Niết-bàn.  Cả  hai  hạng  này  thuộc  Nhất 
lai  hướng  hay  Tư-đà-hàm  hướng  (Sakadaogaomimagga),  tức  từ  Dự  lưu  quả 


www.daitangkinh.org 


56 


TRUNG  A-HÀM 


chủng,  hướng  Tu-đà-hoàn,  đắc  Tu-đà-hoàn;  hướng  Tư-đà-hàm,  đắc 
Tư-đà-hàm;  hướng  A-na-hàm,  đắc  A-na-hàm,  trung  Bát-niết-bàn,  sanh 
Bát-niết-bàn,  hành  Bát-niết-bàn,  vô  hành  Bát-niết-bàn,  thượng  lưu 
sắc  cứu  cánh7.  Đó  là  mười  tám  hạng  hữu  học. 

“Này  Cư  sĩ,  chín  hạng  người  vô  học  là  những  ai?  Tư  pháp,  thăng 
tấn  pháp,  bất  động  pháp,  thối  pháp,  bất  thối  pháp,  hộ  pháp,  hộ  tắc  bất 
thối  bất  hộ  tắc  thối8,  thật  trụ  pháp,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát.  Đó  là 
chín  hạng  vô  học9.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  tụng: 

Học,  vô  học  trong  đời, 

Đáng  tôn,  đáng  phụng  kính; 

Các  ngài  tu  chánh  thân, 

Miệng,  ý  cũng  chánh  hạnh. 

Ruộng  tốt  cho  tại  gia, 

Cúng  dường  được  phước  lớn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Cư  sĩ  cấp  Cô  Độc  và  các  Tỳ-kheo,  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


hướng  đến  Nhất  lai  quả. 

7'  Năm  hạng  A-na-hàm  (Ngũ  bất  hoàn  Mì  11  )  xem  Tập  Dị  14  (Đại  26,  trang 
425  c-26  c):  1.  Trung  Bất-niết-bàn  (Paoli:  antaraparinibbaoyi),  nhập  Niết-bàn  ngay 
sau  khi  vừa  thác  sanh  lên  Tịnh  cư  thiên  (Niết-bàn  với  thân  trung  hữu,  theo  Hữu 
bộ);  2.  Sanh  bát  Niết-bàn  (Pacli:  upahacca-parinibhacyi):  thác  sanh  Tịnh  cư  thiên 
một  thời  gian  mới  nhập  Niết-bàn;  3.  Hữu  hành  Bất-niết-bàn  (Pacli:  sasaíkhacra- 
parinibbacyì):  thác  sanh  thượng  giới,  tinh  tấn  tu  tập  mới  nhập  Niết-bàn;  4.  Vô  hành 
Bát-niết-bàn  (Pacli:  asaíkhacra-parinibhacyì):  không  cần  tinh  tấn  tu  tập  nữa;  5.  Thượng 
lưu  sắc  cứu  cánh  (Pacli:  uddhaỏsota-akanittha-gaomì),  lần  lượt  tái  sanh  qua  các  cõi  tu 
So  thiền,  cho  đến  tầng  cao  nhất  của  sắc  giới,  nhập  Niết-bàn  tại  đó. 

8  Đối  chiếu  với  sáu  hạng  A-la-hán  trong  luận  Câu-xá  25  (No. 1558,  Đại  26,  trang 
129a,  tt.):  1.  Thối  pháp  (thối  bất  thối),  gặp  nghịch  duyên  bị  sụt  xuống  các  bậc 
Thánh  thấp  hon;  2.  Tư  pháp,  mong  cầu  Vô  dư  Niết-bàn  cấp  thời  vì  sọ  thối  thất; 
3.  Hộ  pháp  (hộ  tắc  bất  thối,  bất  hộ  tắc  thối),  do  thủ  hộ  mà  không  bị  thối  thất;  4. 
An  trụ  pháp  (thật  trụ),  không  bị  chi  phối  nghịch  duyên  để  thối  thất,  nhưng  không 
tiến  tới;  5.  Kham  đạt  pháp  (thăng  tiến),  có  khả  năng  tiến  tới  bất  động  tánh.  6. 
Bất  động  tánh  căn  co  mãnh  lợi,  không  bị  chi  phối  bởi  bất  cU  duyên  gì. 

Bản  Paoli  và  No. 99  (992)  không  đề  cập  đến  các  chi  tiết,  chỉ  nói  đại  cUdng  hai 
hạng  phước  điền  và  bài  tụng. 


9. 


KINH  PHƯỚC  ĐIỀN 


57 


□ 


128.  KINH  ƯU-BÀ-TẮC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Cư  sĩ  Cấp  Cô  Độc  cùng  chúng  Ưu-bà-tắc  gồm  có  năm 
trăm  người  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Cư  sĩ  cấp  Cô  Độc  cúi  đầu 
đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Năm  trăm  Ưu-bà-tắc  cũng  làm  lễ  rồi 
ngồi  xuống  một  bên.  Cư  sĩ  cấp  Cô  Độc  và  năm  trăm  Ưu-bà-tắc  sau 
khi  ngồi  xuống  một  bên,  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  thuyết  pháp  cho  họ, 
khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  sự  hoan  hỷ.  Ngài  dùng  vô  lượng 
phương  tiện  thuyết  pháp  cho  họ,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu 
sự  hoan  hỷ  rồi,  liền  rời  chỗ  ngồi  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân 
Phật  và  ngồi  xuống  một  bên. 

Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đi  chẳng  bao  lâu,  Cư  sĩ  cấp  Cô  Độc 
và  năm  trăm  Ưu-bà-tắc  cũng  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân 
Ngài  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  và  mọi  người 
đã  an  tọa,  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  thầy  biết  rằng  bạch  y  Thánh  đệ  tử2  gìn  giữ, 
thực  hành  năm  pháp  một  cách  hoàn  hảo  và  được  bốn  tăng  thượng 
tâm3,  hiện  pháp  lạc  trú,  dễ  được  chứ  không  phải  khó  được.  Xá-lê  Tử, 
thầy  nên  xác  nhận  rằng  Thánh  đệ  tử  này  không  còn  đọa  địa  ngục, 


Tương  đương  Paơli  A.5.179:  Gihi-sutta. 

2'  Bạch  y  Thánh  đệ  tử  ĩ  /t  ,(  ỉđ  A^.^Paơli:  gihi  odaơtavasana,  tại  gia  áo  trắng. 

3'  Bốn  tăng  thượng  tâm  ò  đây  chỉ  bốn  chứng  tịnh  hay  bốn  bất  hoại 

tín,  (xem  Pháp  uẩn  2,  No. 1537,  trang  460a).  Paoli:  cataro  aobhicetasikao 
dhammao;  xem  đoạn  dưới. 


wvyw.daitangkinh.org 


KINH  ƯU-BÀ-TẮC 


59 


cũng  không  còn  sanh  vào  loài  súc  sanh,  ngạ  quỷ  và  các  chỗ  ác,  được 
quả  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  ác  pháp,  nhất  định  thẳng  tiến  tới  quả  vị 
Chánh  giác,  tối  đa  chịu  bảy  lần  sanh  tử  nữa.  Sau  bảy  lần  qua  lại  cõi 
trời,  nhân  gian,  liền  được  chấm  dứt  khổ  đau. 

“Xá-lê  Tử,  thế  nào  là  bạch  y  Thánh  đệ  tử  khéo  giữ  gìn  và  thực 
hành  năm  pháp4?  Đó  là  bạch  y  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  sát  sanh,  vứt  bỏ 
dao  gậy,  có  tâm  tàm  quý,  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả,  cho  đến 
loài  côn  trùng,  người  ấy  đối  với  sự  sát  sanh,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Đó  là 
pháp  thứ  nhất  mà  bạch  y  Thánh  đệ  tử  đã  giữ  gìn  và  thực  hành  một 
cách  hoàn  hảo. 

“Lại  nữa,  này  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  việc  lấy  của 
không  cho,  dứt  trừ  việc  lấy  của  không  cho.  Khi  nào  cho  mới  lấy,  vui 
với  việc  cho  mới  lấy,  thường  ưa  bố  thí,  hoan  hỷ  không  keo  kiết,  không 
mong  đền  trả,  không  tham  lam,  thấy  tài  vật  của  kẻ  khác  không  lấy  về 
mình5.  Người  ấy  đối  với  việc  không  cho  mà  lấy  tâm  đã  tịnh  trừ.  Đó  là 
pháp  thứ  hai  mà  bạch  y  Thánh  đệ  tử  đã  giữ  gìn  và  thực  hành  một  cách 
hoàn  hảo. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  tà  dâm,  dứt  trừ  tà 
dâm.  Người  nữ  kia  hoặc  có  cha  giữ  gìn,  hoặc  có  mẹ  giữ,  hoặc  cả  cha 
cả  mẹ  cùng  giữ,  hoặc  anh  em  giữ,  hoặc  chị  em  giữ,  hoặc  gia  nương 
giữ,  hoặc  thân  tộc  giữ,  hoặc  người  cùng  họ  giữ,  hoặc  là  vợ  của  người 
khác,  hoặc  có  phạt  gậy6,  khủng  bố,  hoặc  đã  có  ước  hẹn  bằng  tài  hóa, 
cho  đến  bằng  một  tràng  hoa7;  đối  với  tất  cả  những  người  nữ  ấy,  không 
xâm  phạm  đến.  Người  ấy  đối  với  tà  dâm,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Đó  là  pháp 


4-  Thiện  hộ  hành  ngũ  pháp  <*  /i  MI  ‘iỵờ  Pa0li:  paócasu  sikkha0padesu 
saỏvutta-  kammanto,  hoạt  động  được  phòng  hộ  trong  năm  điều  học,  tức  hộ  trì 
năm  giới. 

5'  Bất  dĩ  thâu  sở  phú  thường  tự  hộ  dĩ  »£  £3/’%  mỉ? ĩ>  ±'  /  ị?  rỉt/ỵcX không  bị 
ám  ảnh  bởi  việc  ăn  trộm.  Sau  khi  thường  tự  giữ  gìn...  Câu  này  bất  thường  so 
với  các  noi  khác  cũng  trong  bản  Hán  này.  ở  đây  dịch  theo  thông  lệ  của  các 
trường  họp  kia. 

6'  Hữu  tiên  phạt,  khủng  bố  /a  ế>  •£  roi  vọt  và  đe  dọa;  hai  hạng  nữ 

không  là  vọ  hay  con  của  ai,  nhưng  một  hạng  được  pháp  luật  vua  gìn  giữ;  và  một 
hạng  vốn  là  nô  tỳ  được  chủ  gìn  giữ. 

7'  Người  nữ  đã  hứa  hôn. 


60 


TRUNG  A-HÀM 


thứ  ba  mà  bạch  y  Thánh  đệ  tử  đã  giữ  gìn  và  thực  hành  một  cách  hoàn 
hảo. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  nói  dôi,  dứt  trừ 
nói  dối;  nói  lời  chân  thật,  ưa  sự  chân  thật,  an  trụ  nơi  sự  chân  thật, 
không  dời  đổi  sai  chạy.  Tất  cả  những  lời  nói  đều  đáng  tin,  không  lừa 
dối  thế  gian.  Người  ấy  đối  với  sự  nói  dối,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Đó  là  pháp 
thứ  tư  mà  bạch  y  Thánh  đệ  tử  giữ  gìn  và  thực  hành  một  cách  hoàn  hảo. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  lìa  rượu,  bỏ  rượu.  Người 
ấy  đối  với  việc  uống  rượu,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Đó  là  pháp  thứ  năm  mà 
bạch  y  Thánh  đệ  tử  giữ  gìn  và  thực  hành  một  cách  hoàn  hảo. 

“Này  Xá-lê  Tử,  thế  nào  là  bạch  y  Thánh  đệ  tử  được  bốn  tâm 
tăng  thượng,  hiện  pháp  lạc  trú,  dễ  chứ  không  phải  khó  được8?  Đó  là 
bạch  y  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng  Như  Lai9,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Chúng  Hựu.  Nhớ 
nghĩ  Như  Lai  như  vậy  rồi,  nếu  có  những  ác  dục  liền  được  tiêu  diệt. 
Trong  tâm  có  những  điều  bất  thiện,  nhớp  nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo  cũng 
được  tiêu  diệt.  Bạch  y  Thánh  đệ  tử  nương  vào  Như  Lai,  tâm  tịnh  được 
hỷ,  nếu  có  những  điều  ác  dục  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những 
điều  bất  thiện  nhớp  nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo  cũng  được  tiêu  diệt.  Như  vậy, 
bạch  y  Thánh  đệ  tử  được  tâm  tăng  thượng  thứ  nhất,  hiện  pháp  lạc  trú, 
dễ  được  chứ  không  phải  khó  được. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng  Pháp10 
được  Thế  Tôn  khéo  giảng,  pháp  chắc  chắn  đưa  đến  cứu  cánh, 
không  phiền,  không  nhiệt,  hằng  hữu,  không  di  động.  Quán  pháp 
như  vậy,  biết  pháp  như  vậy,  nhđ  nghĩ  pháp  như  vậy  rồi  nếu  có 
những  điều  ác  dục  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những  điều  bất 
thiện  nhớp  nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo,  cũng  được  tiêu  diệt.  Bạch  y  Thánh 


8  Nghĩa  là,  do  có  bốn  tăng  thượng  tâm  (catunnaỏ  aơbhicetasikaơnaỏ)  mà  sống  an 
lạc  ngay  trong  hiện  tại  (diaeaehadhammavihaơraơnaỏ). 

9'  Hán:  niệm  Như  Lai  «  đ/ó? Paơli:  buddhe  aveccappasaơdena  samannaơgato, 
thành  tựu  niềm  tin  không  dao  động  đối  với  Phật.  Có  bốn  niềm  tin  bất  động,  gọi 
là  bốn  chứng  tịnh  hay  bất  hoại  tín;  xem  đoạn  tiếp  của  kinh. 

10'  Hán:  niệm  Pháp.  Paơli:  dhamme  aveccappasaơdena  samannaơgato,  thành  tựu 
niềm  tin  bất  động  nơi  Pháp. 


KINH  ƯU-BÀ-TẮC 


61 


đệ  tử  duyên  vào  pháp,  tâm  tịnh  được  hỷ.  Nếu  có  những  điều  ác 
dục,  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những  điều  bất  thiện  nhớp 
nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo,  cũng  được  tiêu  diệt.  Như  vậy,  bạch  y  Thánh  đệ 
tử  được  tâm  tăng  thượng  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  niệm  chúng  Tăng11, 
Thánh  chúng  của  Như  Lai  là  những  bậc  thiện  thú  hướng,  chánh  thú 
hướng,  như  lý  hành,  pháp  tùy  pháp  hành,  chúng  ấy  thật  có  A-la-hán 
hướng,  A-la-hán  quả,  có  A-na-hàm  hướng,  A-na-hàm  quả,  có  Tư-đà- 
hàm  hướng,  Tư-đà-hàm  quả,  có  Tu-đà-hoàn  hướng,  Tu-đà-hoàn  quả. 
Đó  là  bôn  cặp  tám  bậc,  là  chúng  của  Như  Lai  thành  tựu  giới,  thành 
tựu  định,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  giải  thoát 
tri  kiến,  đáng  kính,  đáng  trọng,  đáng  phụng,  đáng  cúng,  là  ruộng 
phước  an  lành  của  thế  gian.  Người  ấy  nhớ  nghĩ  chúng  của  Như  Lai 
như  vậy,  nếu  có  những  điều  ác  dục  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có 
những  điều  bất  thiện,  nhớp  nhơ,  âu  lo,  cũng  được  tiêu  diệt.  Bạch  y 
Thánh  đệ  tử  duyên  vào  chúng  của  Như  Lai,  tâm  được  hoan  hỷ,  nếu 
có  những  điều  ác  dục  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những  điều 
bất  thiện,  nhớp  nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo  cũng  được  tiêu  diệt.  Như  vậy, 
bạch  y  Thánh  đệ  tử  được  tâm  tăng  thượng  thứ  ba,  hiện  pháp  lạc  trú 
dễ  được  chứ  không  phải  khó  được. 

“Lại  nữa,  Xá-lê  Tử,  bạch  y  Thánh  đệ  tử  tự  niệm  tưởng  giới12, 
giới  này  không  sứt  mẻ,  không  rách  nát,  không  ô  uế,  không  cấu  bẩn, 
vững  như  mặt  đất,  không  hư  vọng,  đó  là  điều  mà  Đức  Phật  ngợi 
khen,  thọ  trì  đầy  đủ  tốt  đẹp.  Người  ấy  tự  nhớ  nghĩ  giới  như  vậy,  nếu 
có  những  điều  ác  dục,  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những  điều 
bất  thiện,  sầu  khổ,  nhớp  nhơ,  âu  lo  cũng  được  tiêu  diệt.  Bạch  y 
Thánh  đệ  tử  duyên  vào  giới,  tâm  định  được  hỷ.  Nếu  có  những  điều 
ác  dục  liền  được  tiêu  diệt.  Trong  tâm  có  những  điều  bất  thiện,  nhớp 
nhơ,  sầu  khổ,  âu  lo  cũng  được  tiêu  diệt.  Như  vậy,  bạch  y  Thánh  đệ  tử 
được  tâm  tăng  thượng  thứ  tư,  đối  với  hiện  pháp  lạc  trú  dễ  được  chứ 
không  phải  khó  được. 


n-  Niệm  Tăng.  Pa0li:  saíhge  aveccappasde0na  samanna0gato. 

12'  Tự  niệm  thi-lại  /#  *!•  Paoli:  ariyakantehi  sìlehi  aveccappasa0dena 
samanna0gato,  thành  tựu  các  học  giới  mà  Thánh  ái  mộ. 


62 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Xá-lê  Tử,  nếu  thầy  biết  rằng  bạch  y  Thánh  đệ  tử  giữ  gìn 
và  thực  hành  năm  pháp  một  cách  hoàn  hảo  và  được  bôn  tâm  tăng 
thượng,  hiện  pháp  lạc  trú,  dễ  được  chứ  không  phải  khó  được,  thì  này 
Xá-lê  Tử,  thầy  nên  ghi  nhận  rằng  ‘Thánh  đệ  tử  này  không  còn  đọa 
địa  ngục,  cũng  không  sanh  vào  loài  súc  sanh,  ngạ  quỷ  và  các  chỗ  ác, 
được  quả  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  ác  pháp,  nhất  định  thẳng  tiến  đến 
quả  vị  Chánh  giác,  tôi  đa  chịu  bảy  lần  sanh  tử  nữa,  sau  bảy  lần  qua 
lại  cõi  trời  và  nhân  gian,  liền  được  chấm  dứt  khổ  đau’.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  tụng  rằng: 

Kẻ  trí  sống  tại  gia, 

Thấy  địa  ngục,  sợ  hãi; 

Do  thọ  trì  Thánh  pháp, 

Trừ  bỏ  tất  cả  ác. 

Không  sát  hại  chúng  sanh, 

Biết  rồi  hay  lìa  bỏ, 

Chân  thật  không  nói  dối, 

Không  trộm  của  kẻ  khác; 

Tri  túc  với  gia  phụ, 

Không  ái  lạc  vợ  người; 

Dứt  bỏ  việc  uống  rượu, 

Gốc  tâm  loạn  cuồng  si. 

Thường  nên  niệm  chánh  giác, 

Suy  nghĩ  các  pháp  lành. 

Niệm  Tăng,  quán  cấm  giới, 

Do  đó  được  hoan  hỷ. 

Muốn  hành  hạnh  bố  thí, 

Mà  cầu  mong  hưởng  phước, 

Trước  thí  bậc  tịch  tịnh13, 

Như  vậy  thành  quả  báo. 

Ta  nói,  bậc  tịch  tịnh, 

Xá-lợi  nên  nghe  kỹ. 

Nếu  có  đen  và  trắng, 


B'  Hán:  tiên  thí  ư  tức  tâm  ĩj  --rí  mf  mỉ  Kq-cX bố  thí  cho  người  có  tâm  tịch  tĩnh  trước 
hết.  Paoli:  santesu  pasehamaỏ  dinnao. 


KINH  ƯU-BÀ-TẮC 


63 


DÙ  sắc  đỏ  hay  vàng 
Tạp  sắc,  sắc  đang  yêu14, 

Bò  và  các  chim  câu, 

Tùy  loại  chúng  sanh  ra. 

Bò  thuần,  đi  phía  trước, 

Thân  sức  thành  đầy  đủ; 

Đi  nhanh  lại  về  nhanh, 

Dùng  theo  khả  năng  chúng, 

Kể  gì  sắc  tốt  xấu. 

Nhân  gian  này  cũng  vậy, 

Tùy  theo  chỗ  thọ  sanh, 

Sát-đế-lị,  Phạm  chí, 

Cư  sĩ  hay  thợ  thuyền, 

Tùy  thọ  sanh  của  họ, 

Trưởng  thượng  clo  tịnh  giới. 

Bậc  Vô  Trước,  Thiện  Thệ, 

Cúng  thí  ấy,  quả  lớn. 

Phàm  phu,  vô  sở  trí, 

Không  tuệ,  không  học  hỏi, 

Thí  nơi  ấy,  quả  nhỏ. 

Không  quang  minh  rọi  đến, 

Nơi  nào  rọi  quang  minh, 

Phật  đệ  tử  trí  tuệ, 

Tín  tâm  nơi  Thiện  Thệ, 

Thiện  căn  được  vững  bền, 

Người  ấy  sanh  thiện  xứ, 

Như  ý  chứng  Gia  gia, 

Tối  hậu  đắc  Niết-bàn, 

Như  vậy  có  duyên  cả. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  chư  Tỳ-kheo,  Cư  sĩ  cấp 
Cô  Độc  và  năm  trăm  Ưu-bà-tắc  sau  khi  nghe  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 


R  Mang  sắc  ái  lạc  sắc  %  /  U<Sê  /ỵờ  Paoli:  kammasaosu  saru0pa0su,  (những 
con  bò)  có  đốm  hay  cùng  màu.  Hình  như  bản  Hán  đọc  là  suruopa  thay  vì 


saruopa. 


64 


TRUNG  A-HÀM 


phụng  hành. 


□ 


129.  KINH  OÁN  GIA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bảy  pháp  oán  gia2  để  gây  thành  oán  gia;  tức  là  khi  mà  bọn 
nam  nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Những  gì  là  bảy? 

“Oán  gia  thì  không  muốn  oán  gia  có  sắc  đẹp.  Vì  sao  oán  gia 
không  muốn  oán  gia  có  sắc  đẹp?  Người  hay  sân  nhuế  bị  tác  động  bởi 
sân  nhuế,  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  xả  bỏ  sân  nhuế,  thì 
người  ấy  tuy  luôn  tắm  gội,  dùng  danh  hương  thoa  mình,  nhưng  sắc 
thân3  vẫn  xấu.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không 
bỏ  sân  nhuế.  Đó  là  pháp  oán  gia  thứ  nhất  gây  thành  oán  gia  khi  mà 
bọn  nam  nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muốn  oán  gia  ngủ  nghỉ  an  lành.  Vì 
sao  oán  gia  không  muốn  oán  gia  ngủ  nghỉ  an  lành?  Người  hay  sân 
nhuế  bị  tác  động  bởi  sân  nhuế,  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ 
sân  nhuế,  thì  người  ấy  tuy  nằm  trên  giường  vua,  trải  bằng  thảm  lông 
chim,  phủ  bằng  gấm  vóc  lụa  là,  có  nệm  mềm,  hai  đầu  kê  gối,  được 


Tương  đương  Paơli  A.7.60.  Kodhana-sutta. 

2-  Thất  oán  gia  pháp  *Ờ  ‘i/ờ  Paơli:  sattime  dhammaơ  sapattakantaơ 
sapattakaraòaơ,  bảy  pháp  được  kẻ  thù  yêu  thích,  tạo  thành  kẻ  thù. 

3  Sắc,  đây  chỉ  màu  da.  Paơli:  vanna. 


www.daitangkinh.org 


66 


TRUNG  A-HÀM 


phủ  bằng  thảm  quý,  bằng  da  sơn  dương4,  nhưng  giấc  ngủ  vẫn  âu  lo, 
đau  khổ.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ 
sân  nhuế.  Đó  là  pháp  oán  gia  thứ  hai  để  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn 
nam  nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muốn  oán  gia  có  lợi  lớn.  Vì  sao  oán 
gia  không  muốn  oán  gia  có  lợi  lớn?  Người  hay  sân  nhuế  bị  tác  động 
bởi  sân  nhuế,  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế,  thì 
người  ấy  đáng  lẽ  được  lợi,  hai  điều  ấy  không  trái  nhau,  thật  là  bất  lợi 
lớn.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân 
nhuế.  Đó  là  pháp  oán  gia  thứ  ba  để  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn  nam 
nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muôn  oán  gia  có  bằng  hữu.  Vì  sao 
oán  gia  không  muốn  oán  gia  có  bằng  hữu?  Người  hay  sân  nhuế  bị  tác 
động  bởi  tâm  sân  nhuế,  bị  chi  phôi  bởi  tâm  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ 
sân  nhuế,  thì  người  ấy  nếu  có  bằng  hữu  thân  thiết,  họ  cũng  tìm  cách 
lánh  mặt  bỏ  đi.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm 
không  bỏ  sân  nhuế.  Đó  là  pháp  oán  gia  thứ  tư  để  gây  thành  oán  gia 
khi  mà  bọn  nam  nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muốn  oán  gia  có  sự  khen  ngợi.  Vì 
sao  oán  gia  không  muôn  oán  gia  có  sự  khen  ngợi?  Người  hay  sân  nhuế 
bị  tác  động  bởi  sân  nhuế,  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân 
nhuế,  người  ấy  danh  ô  tiếng  xấu  đồn  khắp.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  bị  chi 
phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế.  Đó  là  pháp  oán  gia  thứ 
năm  để  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn  nam  nữ  nổi  lên  sân  nhuế. 

“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muôn  oán  gia  quá  giàu  sang.  Vì  sao 
oán  gia  không  muốn  oán  gia  quá  giàu  sang?  Người  hay  sân  nhuế  bị  tác 
động  bởi  sân  nhuế,  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế, 
người  ấy  tạo  nghiệp  thân,  khẩu,  ý  như  vậy  khiến  mất  nhiều  tài  vật.  Vì 
sao  như  vậy?  Vì  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế.  Đó 
là  pháp  oán  gia  thứ  sáu  để  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn  nam  nữ  nổi 
lên  sân  nhuế. 


4-  Ca-lăng-già-ba-hòa-la-ba-già-tất-đa-la-na,  phiên  âm.  Ca-lãng-già:  tên  xứ.  Ba- 
hòa-la :  dịch  là  ác.  Ba-già-tất-đa-la-na:  dịch  là  áo  gối  (phiên  Phạn  ngữ  10, 
No. 21 30,  trang  1 051  b).  Paoli:  kadalimigapavara-paccattharaòa. 


KINH  OÁN  GIA 


67 


“Lại  nữa,  oán  gia  thì  không  muốn  để  oán  gia  khi  thân  hoại  mạng 
chung  được  đến  chỗ  an  lành,  sanh  ở  cõi  trời.  Vì  sao  oán  gia  không 
muôn  oán  gia  đến  chỗ  an  lành?  Người  hay  sân  nhuế  bị  tác  động  bởi 
sân  nhuế,  bị  chi  phối  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế,  thân  khẩu 
ý  tạo  ác  nghiệp.  Người  ấy  sau  khi  thân,  khẩu,  ý  tạo  ác  nghiệp,  thân 
hoại  mạng  chung  chắc  chắn  đến  chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Vì  sao 
như  vậy?  Vì  bị  chi  phôi  bởi  sân  nhuế,  tâm  không  bỏ  sân  nhuế.  Đó  là 
pháp  oán  gia  thứ  bảy  để  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn  nam  nữ  nổi  lên 
sân  nhuế. 

“Đó  là  cả  bảy  pháp  oán  gia  gây  thành  oán  gia  khi  mà  bọn  nam 
nữ  nổi  lên  sân  nhuế.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  nói  tụng  rằng: 

Người  sân,  sắc  da  xấu 
Nằm  ngủ,  khổ  không  yên; 

Đáng  lẽ  được  của  nhiều, 

Trở  lại  bị  bất  lợi. 

Kẻ  bằng  hữu  thân  thiết, 

Xa  lìa  người  sân  nhuế; 

Luôn  luôn  tập  sân  nhuế, 

Tiếng  xấu  đồn  khắp  nơi. 

Sân  gây  nghiệp  thân  khẩu, 

Nhuếbuộc  ràng  nghiệp  ý; 

Người  bị  nhuế  chế  ngự, 

Mất  tất  cả  tài  vật. 

Sân  nhuế  sanh  bất  lợi, 

Sân  nhuế  sanh  tâm  nhơ; 

Sợ  sệt  sanh  bên  trong, 

Người  không  thể  biết  được. 

Người  sân  không  biết  nghĩa, 

Người  sân  không  hiểu  pháp, 

Không  mắt,  mù  mịt  tối, 

Là  người  ưa  sân  nhuế. 

Nhuế  dậy,  sắc  da  ghê, 

Như  lửa  mới  bốc  khói, 

Từ  đó  sanh  ghét  ghen, 


68 


TRUNG  A-HÀM 


Duyên  sân  lại  do  đó. 

Việc  làm  của  người  sân, 

Dù  thiện  và  bất  thiện, 

Sau  khi  cơn  sân  qua, 

Nóng  lòng  như  lửa  đốt. 

Gọi  là  nghiệp  phiền  nhiệt, 
Và  các  pháp  buộc  ràng; 

Tất  cả  Ta  đã  nói, 

Các  ngươi  hãy  nghe  kỹ. 
Người  sân  nghịch  hại  cha, 
Và  với  cả  anh  em, 

Cũng  giết  hại  chị  em, 

Người  sân  nhiều  tàn  khốc. 
Sanh  ra  và  lớn  lên, 

Được  thấy  thế  gian  này, 
Nhờ  mẹ  được  sống  còn, 

Khi  sân  cũng  sát  hại. 
Không  xấu,  không  hổ  thẹn, 
Sân  triền,  không  nói  năng, 
Người  bị  sân  chế  ngự, 
Miệng  nói  không  chừa  gì. 
Tạo  tác  tội  nghịch  sỉ, 

Để  mình  tự  yểu  mạng, 

Khi  làm  không  tự  biết, 

Do  sân  sanh  sợ  hãi. 

Tự  buộc  trói  thân  mình, 

Ái  lạc  không  cùng  cực, 

Dù  ái  niệm  tự  thân, 

Người  sân  cũng  tự  hại. 
Hoặc  tự  đâm  bằng  dao, 
Hoặc  nhảy  xuống  hang  sâu, 
Hay  dùng  dây  thắt  cổ, 

Uống  các  loại  thuốc  độc, 
Đó  là  tượng  sân  nhuế. 

Là  chết  bởi  vì  sân, 


KINH  OÁN  GIA 


69 


Tất  cả  đều  dứt  hết, 

Dùng  tuệ  mới  biết  được. 

Nghiệp  bất  thiện  dù  nhỏ, 

Người  trí  biết  liền  trừ. 

Nên  nhẫn  nại  hạnh  này, 

Màu  da  không  dữ  dằn, 

Không  nhuế,  cũng  không  ưu, 

Khói  tắt  không  lay  động, 

Chế  ngự  đoạn  sân  nhuế, 

Tịch  diệt,  không  còn  lậu. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


130.  KINH  GIÁO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đàm-di3,  vị  tôn  trưởng  địa  phương4  làm  chủ 
Phật-đồ5,  được  mọi  người  tôn  sùng,  tánh  tình  hung  bạo,  nóng  nảy,  rất 
cộc  cằn  thô  lỗ,  hay  mắng  nhiếc  các  vị  Tỳ-kheo.  Vì  vậy,  các  vị  Tỳ- 
kheo  địa  phương6  đều  bỏ  đi,  không  muốn  sông  ở  đó.  Các  Ưu-bà-tắc  địa 
phương  thấy  các  vị  Tỳ -kheo  địa  phương  đều  bỏ  đi,  không  muôn  ở  đó, 
liền  nghĩ  rằng:  “Các  vị  Tỳ-kheo  địa  phương  này  vì  sao  lại  bỏ  đi,  không 
muốn  sống  ở  đây?”  Rồi  các  vị  Ưu-bà-tắc  địa  phương  nghe  được  rằng: 
“Tôn  giả  Đàm-di,  vị  tôn  trưởng  địa  phương,  làm  chủ  Phật-đồ,  được 
mọi  người  tôn  sùng,  tánh  tình  hung  bạo,  nóng  nảy,  rất  cộc  cằn  thô  lỗ, 
hay  mắng  nhiếc  các  Tỳ-kheo.  Vì  vậy  các  Tỳ-kheo  địa  phương  đều  bỏ 
đi,  không  muốn  sống  ở  đó.” 

Các  vị  Ưu-bà-tắc  nghe  việc  ấy  rồi,  liền  cùng  nhau  kéo  đến  Tôn 


Tương  đương  Paơli  A.6.54  Dhammika-sutta. 

2  Bản  Paơli:  Phật  tại  Raơjagaha,  núi  Gijjhaku0sea. 

5  Đàm-di  %-  CiÍPaơli:  Dhammika  thera,  nguyên  là  một  Bà-la-môn  ở  Kosala,  quy 
Phật  vào  lúc  rừng  Jetavana  được  cúng. 

4  Sanh  địa  tôn  trưởng  ĩđ /a  'yi^Paơli:  Ja0tibhu0miyaỏ  aơvasiko. 

Phật-đồ  chủ  /ị  '  ĩỹ/cýế có  lẽ  muốn  nói  Phật  tháp.  Bản  Paơli:  sattasu 
aơvaơsesu,  trong  bảy  trú  xứ  (ở  địa  phương).  Hình  như  tất  cả  đều  do  Dhammika 
làm  chủ. 

6-  Bản  Hán:  sanh  địa  chư  Tỳ-kheo  ĩđ  /<,  %Ị)  rỀ/ờ  Bản  Paơli:  aơgantukaơ 
bhikkhuơ,  các  Tỳ-kheo  khách. 


www.daitangkinh.org 


70 


TRUNG  A-HÀM 


giả  Đàm-di,  xua  đuổi  ông  ra  khỏi  các  chùa  địa  phương7.  Bấy  giờ 
Tôn  giả  Đàm-di  bị  các  vị  Ưu-bà-tắc  địa  phương  xua  đuổi  ra  khỏi 
các  tinh  xá  địa  phương,  liền  vấn  y,  mang  bát  du  hành  đến  nước  Xá- 
vệ,  dần  dà  đến  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  Thắng.  Rồi  Tôn  giả  Đàm-di 
đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  sang  một  bên  mà 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đối  với  Ưu-bà-tắc  địa  phương  không  có 
điều  gì  xấu  xa,  chẳng  nói  việc  chi,  không  xúc  phạm  đến  ai,  nhưng  các 
Ưu-bà-tắc  địa  phương  xua  đuổi  con  ra  khỏi  các  chùa  địa  phương.” 

Khi  đó,  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Thôi  đủ  rồi,  này  Đàm-di,  cần  chi  phải  nói  việc  đó.” 

Tôn  giả  Đàm-di  chắp  tay  hướng  Phật,  bạch  lại  một  lần  nữa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đối  vđi  Ưu-bà-tắc  địa  phương  không  có 
điều  gì  xấu  xa,  chẳng  nói  việc  chi,  không  xúc  phạm  đến  ai,  nhưng 
các  Ưu-bà-tắc  địa  phương  xua  đuổi  con  ra  khỏi  các  tinh  xá  địa 
phương.” 

Đức  Thế  Tôn  cũng  lần  thứ  hai  bảo  rằng: 

“Đàm-di,  thuở  xưa,  ở  châu  Diêm-phù  này  có  các  thương  nhân  đi 
thuyền  ra  biển,  mang  theo  con  ó  tìm  bờ.  Bọn  người  ấy  ra  biển  chưa 
bao  xa,  họ  thả  con  ó  tìm  bờ.  Nếu  con  ó  tìm  bờ  đến  được  bờ  của  biển 
cả,  nó  sẽ  vĩnh  viễn  không  trở  lại  thuyền.  Nếu  con  ó  tìm  bờ  không  đến 
được  bờ  của  biển  cả,  nó  sẽ  trở  lại  thuyền.  Ngươi  cũng  vậy,  này  Đàm- 
di,  bởi  vì  ngươi  bị  các  Ưu-bà-tắc  địa  phương  xua  đuổi  ra  khỏi  các  chùa 
địa  phương  nên  ngươi  mới  trở  về  chỗ  Ta.  Thôi,  đủ  rồi  Đàm-di,  còn  cần 
gì  phải  nói  điều  đó  nữa.” 

Tôn  giả  Đàm-di  bạch  lại  lần  thứ  ba: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đối  với  Ưu-bà-tắc  địa  phương  không  có 
điều  gì  xấu  xa,  chẳng  nói  việc  chi,  không  xúc  phạm  đến  ai,  nhưng  các 
Ưu-bà-tắc  địa  phương  xua  đuổi  con  ra  khỏi  các  tinh  xá  địa  phương.” 


7  Bản  Pa0li  nói:  Bị  xua  đuổi,  Tôn  giả  đến  một  tinh  xá  khác  cũng  trong  địa  phương. 
Nhưng  vừa  đến  Tôn  giả  lại  mắng  nhiếc  các  Tỳ-kheo  ở  đó,  họ  lại  bỏ  đi  và  Tôn 
giả  lại  bị  các  Cư  sĩ  kéo  đến  xua  đuổi.  Cứ  như  vậy,  Tôn  giả  sống  bảy  nơi  tất  cả 
tại  địa  phương  (sabbaso  ja0tíbhu0miyam  sattasu  aơvaơsesu).  Cuối  cùng,  Tôn  giả 
phải  tìm  đến  Đức  Phật  tại  Raơjagaha,  núi  Gijjhaku0ta. 


KINH  GIÁO 


71 


Đức  Thế  Tôn  cũng  lại  lần  thứ  ba  bảo  rằng: 

“Đàm-di,  ngươi  trụ  trong  Sa-môn  pháp  mà  vị  các  Ưu-bà-tắc  địa 
phương  xua  đuổi  ra  khỏi  các  tinh  xá  địa  phương  sao?” 

Lúc  đó  Tôn  giả  Đàm-di  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  chắp  tay 
hướng  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  gọi  là  Sa-môn  trụ  trong  pháp  Sa-môn?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Đàm-di,  thuở  xưa,  khi  con  người  sống  đến  tám  vạn  tuổi. 
Đàm-di,  khi  con  người  sống  đến  tám  vạn  tuổi,  châu  Diêm-phù  này  cực 
kỳ  giàu  sang  hạnh  phúc,  dân  cư  đông  đúc,  thôn  ấp  gần  nhau  bằng 
khoảng  một  con  gà  bay. 

“Khi  con  người  sông  đến  tám  vạn  tuổi,  con  gái  đến  năm  trăm 
tuổi  mới  lấy  chồng.  Đàm-di,  khi  con  người  sống  đến  tám  vạn  tuổi,  chỉ 
có  các  bệnh  như  vầy:  đại  tiện,  tiểu  tiện,  lòng  dục,  ăn  uống  và  già. 

“Đàm-di,  khi  con  người  sống  đến  tám  vạn  tuổi,  có  một  vị  vua  tên 
là  Cao-la-bà  8,  thông  minh  trí  tuệ,  làm  Chuyển  luân  vương,  có  bôn  loại 
binh  chủng  chỉnh  trị  thiên  hạ;  là  Pháp  vương  hành  theo  chánh  pháp, 
thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  là  bánh  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc 
báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  tướng  quân  báu;  đó  là  bảy  báu.  Có  đủ  một 
ngàn  người  con,  tướng  mạo  đoan  chánh,  dũng  mãnh  vô  úy,  có  thể 
khuất  phục  mọi  kẻ  địch.  Vua  ấy  thống  lãnh  tất  cả  cõi  đất  đai  cho  đến 
biển  cả,  không  cai  trị  bằng  dao  gậy  mà  chỉ  bằng  chánh  pháp  trị  hóa, 
khiến  được  an  ổn. 

“Đàm-di,  vua  Cao-la-bà  có  một  gốc  cây  tên  là  Thiện  trụ  ni- 
câu-loại  thọ9  vương10.  Đàm-di,  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  có 
năm  cành.  Cành  thứ  nhất  dành  cho  vua  và  hoàng  hậu  ăn.  Cành  thứ 
nhì  dành  cho  thái  tử  và  các  quan  ăn.  Cành  thứ  ba  dành  cho  nhân 
dân  trong  nước  ăn.  Cành  thứ  tư  dành  cho  Sa-môn,  Phạm  chí  ăn. 
Cành  thứ  năm  dành  cho  cầm  thú  ăn.  Đàm-di,  quả  của  cây  Thiện  trụ 


8  Cao-la-bà  ■'  '  *ờỵờ  Pa0li:  Koravya,  trong  các  truyện  bản  sanh  thường  được  nói 
là  vua  của  bộ  tộc  Kuru. 

9'  Bản  Cao-li  không  có  chữ  thọ.  Ba  bản  Tống-Nguyên-Minh  đều  có. 

10'  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  /í  rỉ  ẹ- -  '  ỹỵCPaoli:  Suppatiasaaha- 
nigrodha-ra0ja0. 


72 


TRUNG  A-HÀM 


ni-câu-loại  thọ  vương  lđn  bằng  cái  hủ  hai  thăng,  mùi  vị  như  mật 
nguyên  chất.  Đàm-di,  quả  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không  ai 
canh  giữ  mà  cũng  chẳng  ai  trộm  cắp.  về  sau  có  một  người  đói  khát 
gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy,  muôn  được  ăn  quả,  nó  đến  cây  Thiện 
trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  ăn  quả  rồi  bẻ  gãy  cành  cây  hái  quả  đem 
về.  Trên  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  có  một  vị  trời  nương  ở 
đó.  Ông  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Lạ  thay,  người  ở  châu  Diêm-phù  vô  ân, 
không  biết  báo  đáp.  Vì  sao?  Vì  nó  ăn  quả  nơi  cây  Thiện  trụ  ni-câu- 
loại  thọ  vương  rồi  bẻ  gãy  cành  cây,  hái  quả  đem  về.  Mong  cho  cây 
Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không  có  quả,  không  sanh  quả 
nữa!’  Tức  thì  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không  có  quả, 
cũng  không  sanh  quả. 

“Rồi  lại  có  một  người  đói  khát,  gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy, 
muôn  được  ăn  quả,  đi  đến  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không 
có  quả,  cũng  không  sanh  quả,  tức  thì  đến  vua  Cao-la-bà  tâu  rằng:  ‘Tâu 
Thiên  vương,  nên  biết,  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không  có 
quả,  cũng  không  sanh  quả  nữa’. 

“Vua  Cao-la-bà  nghe  xong,  trong  khoảnh  khắc  như  người  lực 
sĩ  co  duỗi  cánh  tay  biến  khỏi  Câu-lâu-sấu,  đến  cõi  Tam  thập  tam 
thiên,  đứng  trước  Thiên  Đế  Thích11  mà  tâu  rằng:  ‘Tâu  Câu-dực12 
nên  biết,  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  không  có  quả,  cũng 
không  sanh  quả  nữa.  Khi  đó,  Thiên  Đế  Thích  và  vua  Cao-la-bà 
trong  khoảnh  khắc  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  biến  khỏi  cõi 
Tam  thập  tam  thiên,  đến  nước  Câu-lâu-sấu,  cách  cây  Thiện  trụ  ni- 
câu-loại  thọ  vương  đứng  lại.  Thiên  Đế  Thích  thực  hiện  Như  ý  túc 
như  vậy13,  bằng  Như  ý  túc  như  kỳ  tượng,  hóa  làm  nước  lớn,  gió  bão 
và  mưa  to.  Do  nước  lớn,  gió  bão  và  mưa  to,  cây  Thiện  trụ  ni-câu- 
loại  thọ  vương  bị  tróc  gốc  ngã  đổ. 

“Lúc  đó  có  vị  trời  sông  trên  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ 
vương  nhận  thấy  như  vậy  mới  buồn  khổ,  sầu  thương,  khóc  lóc  chảy 


u'  Thiên  Đế  Thích.  Paoli:  Sakka  devaonam  Inda. 

12  Câu-dực  f  ỉ /Ờ  Paoli:  Kosika,  biệt  danh  Thiên  Đế  Thích. 

13'  Tác  như  kỳ  tượng  như  ý  túc.  Paoli:  tathaoruopaỏ  iddhaobhisaỏkhaoraỏ 
abhisaỏkhaosi,  thực  hiện  một  loại  thần  thông  như  thế. 


KINH  GIÁO 


73 


nước  mắt,  đứng  trước  mặt  Thiên  Đế  Thích,  Thiên  Đế  Thích  hỏi, 
‘Thiên,  vì  lẽ  gì  mà  ông  buồn  khổ,  sầu  thương,  khóc  lóc  rơi  lệ,  đứng 
trước  mặt  ta?’  Vị  trời  kia  thưa  rằng:  ‘Tâu  Câu-dực,  nên  biết,  nước 
lớn,  gió  bão,  mưa  to,  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  bị  tróc 
gốc  ngã  đổ’.  Khi  ấy,  Thiên  Đế  Thích  bảo  Thọ  thiên  kia  rằng: 
‘Thiên,  ông  là  Thọ  thiên,  trụ  Thọ  thiên  pháp14  mà  để  nước  lớn,  gió 
mạnh,  mưa  to  làm  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  bị  tróc  gốc 
ngã  đổ  sao?’  Thọ  thiên  thưa  rằng:  ‘Tâu  Câu-dực,  thế  nào  gọi  là 
Thọ  thiên  trụ  Thọ  thiên  pháp?’  Thiên  Đế  Thích  bảo,  ‘Thiên,  giả  sử 
có  người  muôn  được  rễ  cây,  cứ  lấy  rễ  cây  đi;  muôn  được  cành  cây, 
nhánh  cây,  lá  cây,  hoa  quả,  cứ  đem  đi,  Thọ  thiên  không  nên  giận 
dữ,  không  nên  ghen  ghét,  tâm  không  nên  thù  hận,  Thọ  thiên  vẫn  an 
trụ  trên  thọ  thiên  vđi  ý  niệm  buông  xả.  Như  vậy  gọi  là  Thọ  thiên 
trụ  Thọ  thiên  pháp’.  Vị  trời  kia  lại  tâu  rằng:  ‘Tâu  Câu-dực,  tôi  là 
Thọ  thiên  mà  không  trụ  Thọ  thiên  pháp.  Từ  nay  về  sau  tôi  sẽ  trụ 
Thọ  thiên  pháp.  Ước  mong  cây  Thiện  trụ  ni-câu-loại  thọ  vương  trở 
lại  như  cũ’.  Rồi  thì  Thiên  Đế  Thích  thực  hiện  Như  ý  túc  như  vậy. 
Thực  hiện  Như  ý  túc  như  vậy  xong,  lại  hóa  làm  nước  lớn,  gió  bão, 
mưa  to.  Hóa  làm  nước  lớn,  gió  bão,  mưa  to  xong,  cây  Thiện  trụ  ni- 
câu-loại  thọ  vương  liền  trở  lại  như  cũ. 

“Này  Đàm-di,  cũng  vậy,  nếu  có  Tỳ-kheo  bị  người  mắng  nhiếc, 
không  mắng  nhiếc  lại;  bị  người  sân  giận  không  sân  giận  lại;  bị  người 
quấy  phá,  không  quấy  phá  lại;  bị  đánh  đập  không  đánh  đập  lại.  Này 
Đàm-di,  như  vậy  gọi  là  Sa-môn  trụ  Sa-môn  pháp.” 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Đàm-di  liền  từ  chỗ  ngồi,  trịch  vai  áo  đang  mặc, 
chắp  tay  hướng  Phật  khóc  lóc  rơi  lệ,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  phải  là  Sa-môn  trụ  Sa-môn  pháp.  Từ 
nay  về  sau  con  sẽ  là  Sa-môn  trụ  Sa-môn  pháp.” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Xưa  có  một  Đại  sư  tên  là  Thiện  Nhãn15,  được  các  ngoại  đạo 


14'  Thọ  thiên  pháp  %i  "Áỵờ Paoli :  rukkhadhamma,  đây  hiểu  là  đạo  lý  tự  nhiên 

của  cây. 

15  Đại  SƯ  Thiện  Nhãn  ỹ-  ..  *■ /Ờ  Paoli:  Sunetto  naoma  satthao,  một  trong  sáu  vị 

tôn  sư  cổ  đại,  thường  được  kể  trong  các  mẫu  truyện  cổ  Phật  giáo. 


74 


TRUNG  A-HÀM 


tiên  nhân  tôn  làm  tôn  sư,  lìa  bỏ  ái  dục,  được  như  ý  túc.  Đàm-di, 
Thiện  Nhãn  đại  sư  có  vô  lượng  trăm  ngàn  đệ  tử.  Đàm-di,  Thiện 
Nhãn  đại  sư  nói  Phạm  thế  pháp16  cho  các  đệ  tử  nghe.  Đàm-di,  khi 
Thiện  Nhãn  đại  sư  nói  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử,  trong  các  đệ  tử 
có  người  không  phụng  hành  trọn  vẹn,  thì  người  ấy  sau  khi  mạng 
chung,  hoặc  sanh  lên  cõi  trời  Tứ  thiên  vương,  hoặc  sanh  cõi  trời  Tam 
thập  tam  thiên,  hoặc  sanh  cõi  trời  Diệm-ma,  hoặc  sanh  cõi  trời  Đâu- 
suất-đà,  hoặc  sanh  cõi  trời  Hóa  lạc,  hoặc  sanh  cõi  trời  Tha  hóa  lạc. 
Đàm-di,  khi  Thiện  Nhãn  đại  sư  nói  Phạm  thế  pháp  cho  đệ  tử  nghe, 
trong  các  đệ  tử  có  người  phụng  hành  trọn  vẹn,  người  ấy  tu  bốn  phạm 
thất17,  lìa  bỏ  dục.  Khi  mạng  chung  rồi  được  sanh  lên  cõi  trời  Phạm 
thiên.  Đàm-di,  khi  ấy  Thiện  Nhãn  đại  sư  nghĩ  rằng:  ‘Đời  sau  ta 
không  nên  cùng  các  đệ  tử  đồng  sanh  đến  một  chỗ.  Bây  giờ  ta  hãy  tu 
tăng  thượng  từ.  Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sẽ  được  sanh 
vào  cõi  trời  Hoảng  dục.  Đàm-di,  sau  đó  Thiện  Nhãn  đại  sư  liền  tu 
tăng  thượng  từ.  Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  được  sanh  vào 
cõi  trời  Hoảng  dục.  Đàm-di,  Thiện  Nhãn  đại  sư  và  các  đệ  tử  học  đạo 
không  luống  công,  được  quả  báo  lớn.  Cũng  như  Thiện  Nhãn  đại  sư, 
có  các  Đại  sư  Mâu-lê-phá-quần-na,  A-la-na-giá  Bà-la-môn,  Cù-đà- 
lê-xá-đa,  Hại-đề-bà-la  Ma-nạp,  Thù-đề-ma-lệ  Kiều-đệ-bà-la  và 
Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa18. 

“Đàm-di,  Đại  sư  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa  cũng  có  vô  lượng  trăm 
ngàn  đệ  tử.  Đàm-di,  Đại  sư  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa  nói  Phạm  thế  pháp 
cho  các  đệ  tử.  Trong  số  các  đệ  tử  có  người  không  phụng  hành  trọn  vẹn 
pháp  đã  dạy,  người  ấy  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  hoặc  sanh  lên 
cõi  trời  Tứ  thiên  vương,  hoặc  sanh  cõi  trời  Tam  thập  tam  thiên,  hoặc 
sanh  cõi  trời  Diệm-ma,  hoặc  sanh  cõi  trời  Đâu-suất-đà,  hoặc  sanh  cõi 


16  Phạm  thế  pháp  Ỷ  77?  aÁỵcZ pháp  dẫn  đến  đời  sống  trên  Phạm  thiên.  Pa0li: 
Brahama-Iokasahavyata0ya  dhamma. 

17  Phạm  thất  hay  phạm  trụ. 

18  Danh  sách  sáu  Đại  SƯ  thời  cổ:  Mâu-lê-phá-quần-na,  Pacli:  Mucgapakkha;  A-la- 
na-giá  Bà-la-môn,  Pacli:  Aranemi  Brachmòa;  Cù-đà-lê-xá-đa,  Pacli: 
Kudda0lakasatta0;  Hại-đề-bà-la  Ma-nạp,  Pacli:  Hatthipacla  macnava;  Thù-đề-ma- 
lệ  Kiều-đệ-bà-la,  Pacli:  Jotipa0la  govinda;  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa,  Pacli:  Satta 
purohita. 


KINH  GIÁO 


75 


trời  Hóa  lạc,  hoặc  sanh  cõi  trời  Tha  hóa.  Đại  sư  Thất-đa  Phú-lâu-hề- 
đa  khi  nói  Phạm  thế  pháp,  trong  số  các  đệ  tử  có  người  phụng  hành 
trọn  vẹn  pháp  ấy,  tu  bôn  phạm  thất,  lìa  bỏ  dục  ái.  Người  ấy  sau  khi 
thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  vào  cõi  trời  Phạm  thiên.  Đàm-di,  Đại 
sư  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa  nghĩ  rằng:  ‘Đời  sau  ta  không  nên  cùng  các 
đệ  tử  sanh  cùng  một  chỗ.  Bây  giờ  ta  nên  tu  tăng  thượng  từ.  Sau  khi  tu 
tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sẽ  được  sanh  vào  cõi  trời  Hoảng  dục’. 
Đàm-di,  sau  đó  vị  Đại  sư  thứ  bảy  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa  tu  tăng 
thượng  từ.  Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ  rồi,  mạng  chung  được  sanh  lên  cõi 
trời  Hoảng  dục.  Đàm-di,  Đại  sư  Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa  và  các  đệ  tử 
học  đạo  không  hư  dôi,  được  quả  báo  lớn. 

“Đàm-di,  nếu  có  người  nào  mắng  nhiếc  bảy  vị  Đại  sư  và  vô 
lượng  trăm  ngàn  đệ  tử  kia,  cùng  đánh  phá,  sân  nhuế,  trách  móc  họ, 
chắc  chắn  chịu  vô  lượng  tội.  Nhưng  đối  với  một  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu 
chánh  niệm,  một  đệ  tử  Phật  chứng  đắc  tiểu  quả,  mà  có  ai  mắng  nhiếc, 
đả  phá  sân  nhuế,  trách  móc  vị  ấy  thì  tội  nhiều  hơn  thế  nữa. 

“Thế  cho  nên,  này  Đàm-di,  các  ngươi  hãy  luôn  luôn  nhắc  nhở, 
thủ  hộ  lẫn  nhau.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  ngoài  sự  quá  thất  này,  không  còn 
sự  quá  thất  nào  hơn  nữa19.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  nói  kệ: 

T u-niết20,  Mâu-lê-phá -quần-na, 

A-lci-nci-giá  Bà-la-môn, 

Cù-đà-lê-xá-đa, 

Hạỉ-đề-bà-la  Ma-nạp, 

Thù-đề-ma-lệ  Kiều-đệ-bà-la  và 
Thất-đa  Phú-lâu-hề-đa, 

Trong  đời  quá  khứ  ấy 
Danh  đức  bảy  tông  sư, 

Bi  tâm,  không  nhiễm  ái, 

Dục  kết  đã  dứt  trừ. 

Trăm  ngàn  số  đệ  tử, 


19  Pa0li:  Na0ham  (....)  ito  bahidda0  evaru0pam  khantim  va0da0mi.  Ngoài  sự  nhẫn  nại 
này,  ta  nói  không  còn  sự  nhẫn  nại  nào  như  vậy  nữa. 

20  Sunetta,  xem  chú  thích  trên. 


76 


TRUNG  A-HÀM 


VÔ  lượng  đếm  sao  vừa, 

Cũng  đều  lỵ  dục  kiết, 

Dù  cứu  cánh  còn  chưa. 

Với  các  tiên  nhân  ấy, 

Thủ  trì  khổ  hạnh  này, 

Ai  ôm  lòng  oán  hận, 

Tội  mắng  nhiếc  nhiều  thay. 
Huống  chi  với  Phật  tử, 

Quả  thấy  tri  kiến  ngay; 

Ai  chửi  mắng,  đập  phá, 

Tội  nghiệp  lại  tràn  đầy. 

Này  Đàm-dỉ,  do  đó, 

Hãy  biết  thủ  hộ  nhau; 

Sở  dĩ  hộ  trì  nhau, 

Tội  nặng  nào  hơn  đâu. 

Như  thế  thật  quá  khổ; 

Bậc  Thánh  cũng  ghét  bỏ, 
Màu  da  lại  dữ  dằn21; 

Chớ  thử  tà  kiến  xứ. 

Đó  là  hạng  thấp  hèn, 

Thánh  pháp  gọi  như  thế12. 

Dù  chưa  lìa  clâm  dục, 

Có  diệu  ngũ  căn  này: 

Tín,  tỉnh  tấn,  niệm  xứ, 

Chánh  định,  chánh  quán  đây. 
Khổ  kia  mình  chịu  vậy, 

Trước  phải  thọ  họa  tai13. 


21'  Hán:  tất  đắc  thọ  ác  sắc  r*  •*.  •*  //t  Paoli:  na0  saodhuruopaỏ  aosìde,  dùng 

công  kích  người  (có  sắc  diện)  đoan  chánh.  Có  lẽ  Hán  hiểu  aosìde  là  “hãy  ngồi 
gần”  do  gốc  động  từ  sìdati,  ngồi. 

22  Bản  Paoli:  sattamo  puggalo  eso,  ariyasaíghassa  vuccati,  người  ấy  (xả  bỏ  tà  kiến) 
được  nói  là  cao  cả  trong  hàng  Thánh  chúng.  Hình  như  bản  Hán  hiểu  ngược  lại? 

23  Dịch  sát  như  vậy,  nhưng  không  rõ  nghĩa.  Paoli  nói:  taodisam  bhikkhum  a0sajja, 
pubbeva  upahaóóati,  ai  công  kích  Tỳ-kheo  (dù  chưa  ly  dục  nhưng  đã  có  ngũ  diệu 
căn:  tín,  tấn  v.v...)  như  vậy,  nó  bị  tai  họa  trước. 


KINH  GIÁO 


77 


Họa  tai  đã  tự  thọ, 

Sau  nữa  gây  hại  người. 

Ai  hay  tự  thủ  hộ, 

Tất  thủ  hộ  bên  ngoài. 

Cho  nên  hãy  tự  hộ, 

Kẻ  trí  hoan  lạc  thay! 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


131.  KINH  HÀNG  MA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Bạt-kì-sấu,  trong  núi  Ngạc,  rừng 
Bô",  vườn  Lộc  dã2. 

Lúc  bấy  giờ  Đại  Mục-kiền-liên  đang  coi  việc  dựng  thiền  thất 
cho  Phật3.  Trong  lúc  Tôn  giả  đang  kinh  hành  trên  khoảng  đất  trống, 
bây  giờ  Ma  vương  hóa  hình  nhỏ  xíu,  chui  vào  trong  bụng  của  Tôn  giả 
Đại  Mục-kiền-liên.  Lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nghĩ  như  vầy, 
“Bụng  ta  cảm  thây  nặng,  giông  như  đang  ăn  phải  hạt  đậu.  Ta  hãy 
nhập  Như  kỳ  tượng  định,  bằng  Như  kỳ  tượng  định  ta  nhìn  vào  bụng 
xem.” 

Rồi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đi  đến  cuối  đường  kinh  hành,  trải 
ni-sư-đàn,  ngồi  xếp  kiết  già,  nhập  như  kỳ  tượng  định,  bằng  như  kỳ  tượng 
định  mà  nhìn  vào  bụng  mình,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  thấy  Ma 
vương  đang  ở  trong  đó.  Tôn  giả  bèn  ra  khỏi  định,  nói  với  Ma  vương: 

“Này  Ba-tuần,  ngươi  hãy  đi  ra!  Này  Ba-tuần,  ngươi  hãy  đi  ra! 
Chớ  có  xúc  nhiễu  Như  Lai,  cũng  chớ  xúc  nhiễu  đệ  tử  của  Như  Lai. 
Đừng  sống  mãi  trong  sự  vô  nghĩa,  vô  ích  mà  phải  tái  sanh  ác  xứ,  thọ 
vô  lượng  khổ.” 

Khi  ấy,  Ma  vương  liền  nghĩ:  “Sa-môn  này  không  thây,  không 
biết,  thế  mà  lại  nói:  ‘Này  Ba-tuần,  ngươi  hãy  đi  ra!  Này  Ba-tuần, 
ngươi  hãy  đi  ra!  Chớ  có  xúc  nhiễu  Như  Lai,  cũng  chớ  xúc  nhiễu  đệ  tử 
của  Như  Lai.  Đừng  sống  mãi  trong  sự  vô  nghĩa,  vô  ích  mà  phải  tái 


'■  Tương  đương  Paơli  M.50.  Ma0ratajjaniya-sutta.  Biệt  dịch  No. 66  và  No. 67. 

2  Ngạc  sơn,  Bố  lâm:  xem  cht.3,  kinh  74. 

3'  No. 66  cũng  nói  dữ  kiện  này.  No. 67  và  Paoli  không  có. 


www.daitangkinh.org 


80 


TRUNG  A-HÀM 


sanh  ác  xứ,  thọ  vô  lượng  khổ’.  Tôn  sư  của  ông  ta  có  đại  như  ý  túc,  có 
đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  cũng  không  thể  thấy 
mau  lẹ,  biết  mau  lẹ  như  vậy,  huống  nữa  là  đệ  tử  mà  thấy  biết  được 
sao!” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  lại  nói  với  Ma  vương  rằng: 

“Ta  lại  biết  trong  ý  của  ngươi,  ngươi  nghĩ  như  vầy,  ‘Sa-môn  này 
không  thấy,  không  biết,  thế  mà  lại  nói:  ‘Này  Ba-tuần,  ngươi  hãy  đi  ra! 
Này  Ba-tuần,  ngươi  hãy  đi  ra!  Chớ  có  xúc  nhiễu  Như  Lai,  cũng  chớ 
xúc  nhiễu  đệ  tử  của  Như  Lai.  Đừng  sông  mãi  trong  sự  vô  nghĩa,  vô  ích 
mà  phải  tái  sanh  ác  xứ,  thọ  vô  lượng  khổ’.  Tôn  sư  của  ông  ta  có  đại 
như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  cũng 
không  thể  thấy  mau  lẹ,  biết  mau  lẹ  như  vậy,  huống  nữa  là  đệ  tử  mà 
thấy  biết  được  sao !  ’  ” 

Ma  Ba-tuần  kia  nghĩ  rằng:  “Sa-môn  này  đã  thấy  và  biết  ta  nên 
mới  nói  như  vậy.”  Rồi  ma  Ba-tuần  hóa  hình  nhỏ  xíu,  từ  trong  miệng 
vọt  ra,  đứng  ngay  trước  mặt  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bảo  rằng: 

“Này  ma  Ba-tuần,  thuở  xưa,  có  Như  Lai  tên  là  Giác-lịch-câu- 
tuân-đại4,  Đấng  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.  Lúc  đó  ta  làm  ma  có 
tên  là  Ác5.  Ta  có  người  em  gái6  tên  là  Hắc7.  Ngươi  chính  là  con  trai 
của  nó.  Này  ma  Ba-tuần,  vì  lẽ  đó  cho  nên  ngươi  là  cháu  gọi  ta  bằng 
cậu. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  có  hai  đệ  tử,  một  tên  là  Âm8,  hai  tên  là 
Tưởng9.  Này  Ba-tuần,  do  ý  nghĩa  nào  được  gọi  là  Âm?  Ba-tuần,  Tôn 
giả  đó  lúc  sống  trên  cõi  trời  Phạm  thiên,  tiếng  nói  bình  thường  của 
ngài  vang  cả  ngàn  thế  giới,  lại  không  có  một  đệ  tử  nào  có  âm  thanh 
ngang  bằng,  hoặc  tương  tợ,  hoặc  trội  hơn  được.  Này  Ba-tuần,  vì  lẽ  ấy 

4-  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Ý /  *  ữ  ■'■'//  No. 66:  Câu-lâu-tôn.  No. 67:  Câu-lâu-tần. 

Paoli:  Kakusandha. 

5'  Ác  <y<ÍNo.66:  xúc  nhiễu  ma.  No. 67:  sân  hận.  Paoli:  Duosì. 

6'  No. 66  cũng  nói  là  muội.  No. 67  nói  là  tỷ,  chị.  Paoli:  Bhaginì. 

7-  Hắc  T/t  No. 67:  Yểm  hắc.  Paoli:  Kaolì. 

8'  Âm  Paoli:  Vidhura. 

9'  Tưởng  □^/ớ?Pa0li:  Saójìva. 


KINH  HÀNG  MA 


81 


cho  nên  Tôn  giả  đó  được  gọi  là  Âm  vậy.  Ba-tuần,  lại  do  ý  nghĩa  nào 
mà  Tôn  giả  Tưởng  có  tên  là  Tưởng?  Này  Ba-tuần,  Tôn  giả  Tưởng 
nương  nơi  thôn  ấp  mà  du  hành.  Khi  đêm  đã  qua,  lúc  trời  hừng  sáng, 
Tôn  giả  ấy  đắp  y,  mang  bình  bát,  đi  vào  thôn  ấp  khất  thực,  cẩn  thận 
thủ  hộ  thân,  thu  nhiếp  các  căn,  giữ  vững  chánh  niệm.  Ngài  sau  khi 
khất  thực  xong  và  sau  khi  ăn  vào  lúc  giữa  trưa,  thâu  vén  y  bát,  rửa  tay 
chân,  vắt  ni-sư-đàn  trên  vai,  đi  vào  rừng  vắng  vẻ,  hoặc  đến  dưới  gốc 
cây  trong  rừng  sâu,  hoặc  đến  chỗ  không  tĩnh,  trải  ni-sư-đàn  ngồi  kiết 
già,  liền  nhập  Tưởng  tri  diệt  định  một  cách  mau  chóng.  Lúc  ấy  có 
những  người  đang  lùa  trâu,  dê,  người  đi  mót  cỏ,  hoặc  người  đi  đường, 
họ  vào  trong  núi,  thấy  ngài  nhập  Tưởng  tri  diệt  định,  bèn  nghĩ  rằng: 
‘Nay  Sa-môn  này  ngồi  mà  chết  trong  khu  rừng  vắng  này.  Chúng  ta 
hãy  nhặt  cỏ  khô  chất  đống  phủ  lên  trên,  ràng  rịt  cẩn  thận,  lượm  củi 
chất  chồng  lên  trên  thân  để  hỏa  thiêu’.  Họ  bèn  nhặt  cỏ  chất  đống  phủ 
lên  thân  ngài,  nổi  lửa  đốt  rồi  bỏ  mà  đi.  Tôn  giả  kia,  sau  khi  đêm  đã 
qua,  trời  vừa  hừng  sáng,  ra  khỏi  định,  đập  phủi  y  phục,  du  hành  trở  về 
thôn  ấp,  đắp  y,  mang  bình  bát  vào  thôn  ấp  khất  thực  như  thường  lệ, 
khéo  giữ  gìn  thân  căn,  giữ  vững  chánh  niệm.  Những  người  lùa  trâu, 
dê,  những  người  mót  cỏ  khô,  hoặc  người  đi  đường  vào  trong  núi  đã 
gặp  Tôn  giả  trước  kia,  họ  bèn  nghĩ:  ‘Đây  là  Sa-môn  ngồi  mà  chết 
trong  khu  rừng  vắng  vẻ  này.  Chúng  ta  đã  nhặt  cỏ  khô  chất  đống  phủ 
trên  thân,  nổi  lửa  đốt  rồi  bỏ  đó  mà  đi.  Song  Hiền  giả  này  vẫn  còn  biết 
tưởng10.’  Này  Ba-tuần,  vì  lẽ  đó  cho  nên  Tôn  giả  Tưởng  được  gọi  là 
Tưởng  vậy. 

“Này  Ba-tuần,  lúc  ấy  ác  ma  nghĩ  rằng:  ‘Sa-môn  trọc  đầu  này  bị 
da  đen  trói  chặt11,  bị  tuyệt  chủng,  không  con  cái,  học  thiền,  dò  xét, 
ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong  ngóng  dò  xét12.  Giống  như  con 


10'  Thử  Hiền  giả  cánh  phục  tưởng  /'  'A' ỉĩ  _  DỂpỵcT  Paoli:  ayaỏ  samaòo... 
svaoyaỏ  paseisaójìvito,  Sa-môn  này  tự  mình  sống  lại.  ở  đây,  saójìva:  người  còn 
sống;  bản  Hán  đọc  là  saóóìva:  người  còn  có  tưởng. 

"■  Dĩ  hắc  sở  phược  m  T  /Ờ  Paoli:  kiòhao  bandhupa0da0pacca,  đen  diu,  nòi 
giống  ti  tiện  (sinh  từ  bàn  chân  của  bà  con  của  Phạm  thiên).  Trong  bản  Hán, 
bandhu,  bà  con,  được  đọc  là  bandha,  sự  cột  trói. 

12'  Cố  dịch  sát:  học  thiền,  tứ,  tăng  tứ,  sác  sác  tăng  tứ  %t  j  'A<í>  'Á o? 
'ÁTT/^t  Paoli:  jha0yanti,  pajjha0yanti,  nijjha0yanti,  apajjha0yanti  (chúng  nó  thiền, 


82 


TRUNG  A-HÀM 


lừa  trọn  ngày  mang  nặng,  bị  cột  lại  trong  tàu,  không  được  ăn  lúa 
mạch,  nó  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong  ngóng  dò  xét; 
Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  da  đen  trói  chặt,  tuyệt  chủng,  không  con  cái, 
chúng  nó  học  thiền,  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong 
ngóng  dò  xét. 

‘“Giống  như  con  mèo  ngồi  rình  bên  hang  chuột,  vì  muốn  bắt 
chuột  nên  nó  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong  ngóng  dò 
xét;  cũng  vậy,  Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  da  đen  trói  chặt,  tuyệt  chủng 
không  con  cái,  chúng  nó  học  thiền,  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn 
luôn  ngong  ngóng  dò  xét. 

‘“Cũng  giống  như  con  cú  mèo13  ở  giữa  đống  củi  khô,  vì  muốn  bắt 
chuột  nên  nó  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong  ngóng  dò 
xét;  cũng  vậy,  Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  da  đen  trói  chặt,  tuyệt  chủng 
không  con  cái,  chúng  nó  học  thiền,  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn 
luôn  ngong  ngóng  dò  xét. 

“‘Giống  như  con  chim  hạc14  ở  bên  bờ  nước,  vì  muốn  bắt  cá  nên 
nó  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn  ngong  ngóng  dò  xét;  cũng 
vậy,  Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  da  đen  trói  chặt,  bị  tuyệt  chủng  không 
con  cái,  chúng  nó  học  thiền,  dò  xét,  ngong  ngóng  dò  xét,  luôn  luôn 
ngong  ngóng  dò  xét. 

“‘Chúng  dò  xét  cái  gì?  Dò  xét  với  mục  đích  gì?  Dò  xét  để  mong 
cái  gì?  Chúng  nó  loạn  trí,  phát  cuồng,  bại  hoại.  Ta  chẳng  biết  chúng 
nó  ở  đâu  đến,  cũng  chẳng  biết  chúng  nó  đi  về  đâu,  chẳng  biết  chúng 
nó  sống  ở  đâu,  chẳng  biết  chúng  nó  chết  như  thế  nào,  sanh  như  thế 
nào?  Ta  hãy  dạy  bảo  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  rằng:  ‘Ngươi  hãy  đi  đến  mà 
chửi,  mà  đập,  mà  phá,  mà  rủa  xả  Sa-môn  tinh  tấn  kia’.  Vì  sao  vậy? 
Khi  bị  chửi,  bị  đập,  bị  phá,  bị  rủa  xả,  biết  đâu  chúng  nó  chẳng  nổi  ác 
tâm  để  ta  dễ  lợi  dụng.’ 


chúng  nó  thiền  trầm  ngâm,  chúng  nó  thiền  đắm  đuối,  chúng  nó  thiền  si  dại). 
Hán  tăng  tứ  thường  dịch  chữ  abhijjha0,  tham  cầu  (theo  nghĩa,  dòm  ngó  tài  sản 
người  khác),  được  hiểu  cùng  gốc  động  từ  jha0yati:  thiền  hay  tư  duy. 

13'  Nguyên  Hán:  hưu  hồ  /  "’ỵ<ý? có  lẽ  chính  xác  là  con  hưu  lưu  /  #j/cZ\oạ\  cú  tai 
mèo,  bắt  chuột.  Paoli:  uluoka,  con  cú. 

14'  Hạc  điểu  /  3% chính  xác  nên  hiểu  là  con  sếu;  nhưng  bản  Paoli:  kotthu 
nadìtìre,  con  dã  can  bên  bờ  sông. 


KINH  HÀNG  MA 


83 


“Bấy  giờ  ác  ma  bèn  xúi  dục  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí.  Các  Cư  sĩ, 
Phạm  chí  ấy  chửi,  đập  phá,  rủa  xả  Sa-môn  tinh  tấn.  Các  Cư  sĩ,  Phạm 
chí  ấy  hoặc  dùng  cây  đánh,  hoặc  lấy  đá  ném,  hoặc  vác  gậy  đập,  có 
khi  gây  thương  tích  Sa-môn  tinh  tấn,  có  khi  làm  rách  toạc  áo,  có  khi 
làm  bể  bình  bát.  Bấy  giờ  trong  sô"  Cư  sĩ,  Phạm  chí  ấy  do  nhân  duyên 
này  thân  hoại  mạng  chung  phải  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục. 
Chúng  sanh  vào  đó  rồi,  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  phải  thọ  khổ  này,  lại 
phải  thọ  cực  khổ  hơn  nữa.  Vì  cớ  sao?  Vì  chúng  ta  đã  đôi  xử  tàn  ác 
với  Sa-môn  tinh  tấn  vậy’. 

“Này  Ba-tuần,  đệ  tử  của  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai, 
Đấng  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  mang  đầu  thương  tích,  mang  y 
rách  toạc,  mang  bình  bát  bể,  đi  đến  chỗ  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như 
Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác.  Lúc  bây  giờ  Đức  Giác-lịch- 
câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  đang 
thuyết  pháp  cho  vô  lượng  trăm  ngàn  quyến  thuộc  vây  quanh.  Đức 
Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác 
trông  thấy  từ  xa  một  đệ  tử  mang  đầu  bị  thương  tích,  y  rách  toạc,  bình 
bát  bể  đi  đến.  Ngài  thấy  vậy,  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng:  ‘Các  ngươi  có 
thấy  chăng,  ác  ma  đã  xúi  dục  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  rằng  ‘Các  ngươi  hãy 
đến  mà  chửi,  mà  đập,  mà  rủa  xả  Sa-môn  tinh  tấn.  Vì  cớ  sao?  Khi  bị 
chửi,  bị  đập,  bị  rủa  xả,  biết  đâu  chúng  nó  chẳng  nổi  ác  tâm  để  ta  dễ 
dàng  lợi  dụng’.’  Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  với  tâm  tương  ưng  với  từ,  biến 
mãn  một  phương,  thành  tựu  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bôn  phương,  tứ 
duy  thượng  hạ  bao  trùm  tất  cả,  tâm  tương  ưng  với  từ,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  não  hại,  rộng  lớn  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu 
tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Bi  và  hỷ  cũng  vậy. 
Tâm  tương  ưng  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không 
tranh,  rộng  lớn  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Với  tâm  ấy  khiến  ác  ma  không  thể  lợi  dụng’. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng 
Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  bằng  giáo  pháp  như  vậy  mà  dạy  đệ 
tử.  Họ  bèn  thọ  lãnh  giáo  pháp  ấy,  tâm  tương  ưng  với  từ,  không  kết, 
không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  lớn  bao  la,  khéo  tu  tập, 
biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Với  tâm  ấy,  ác  ma  kia 
không  thể  lợi  dụng  được. 


84 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  ma  Ba-tuần,  lúc  đó  ác  ma  lại  nghĩ:  ‘Bằng  sự  việc  ấy  ta 
muôn  lợi  dụng  Sa-môn  tinh  tấn  mà  không  thể  được.  Bây  giờ  ta  hãy 
xúi  dục  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  rằng:  ‘Các  người  hãy  đến  phụng  kính, 
cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn  tinh  tấn’.  Biết  đâu  do  sự  phụng  kính,  cúng 
dường,  lễ  sự  Sa-môn  tinh  tấn,  chúng  nó  chẳng  nổi  ác  tâm  để  ta  dễ 
dàng  lợi  dụng’. 

“Này  Ma  Ba-tuần,  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  kia  sau  khi  bị  ác  ma  xúi 
dục,  họ  đến  phụng  kính,  cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn  tinh  tấn.  Họ  lấy  áo 
trải  lên  mặt  đất  mà  nói  rằng  ‘Sa-môn  tinh  tấn,  xin  đạp  lên  mà  đi.  Sa- 
môn  tinh  tấn  thường  làm  những  việc  khó  làm,  khiến  cho  chúng  tôi  mãi 
mãi  được  lợi  ích,  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Hoặc  có  Phạm  chí  trải  tóc  lên 
mặt  đất,  nói  rằng  ‘Sa-môn  tinh  tấn,  xin  đạp  lên  tóc  mà  đi.  Sa-môn  tinh 
tấn  thường  làm  những  việc  khó  làm,  khiến  cho  chúng  tôi  mãi  mãi 
được  lợi  ích,  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Hoặc  có  Cư  sĩ,  Phạm  chí  hai  tay 
bưng  đủ  các  loại  ẩm  thực,  đứng  bên  dưới  đợi  và  nói  rằng  ‘Sa-môn  tinh 
tấn,  xin  nhận  vật  thực  này,  xin  cứ  mang  đi  tùy  ý  mà  thọ  dụng,  để  cho 
tôi  mãi  mãi  được  lợi  ích,  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Các  Cư  sĩ,  Phạm  chí 
thành  tín  thấy  Sa-môn  tinh  tấn,  cung  kính  bồng  bế  vào  nhà,  đem  đủ 
thứ  tài  vật  ra  cho  Sa-môn  tinh  tấn  và  nói  rằng:  ‘Xin  thọ  nhận  cái  này, 
xin  thọ  dụng  cái  này,  xin  mang  cái  này  đi,  tùy  ý  mà  thọ  dụng’.  Lúc 
bấy  giờ  trong  sô'  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  đó  có  người  chết,  do  nhân  duyên 
này  thân  hoại  mạng  chung  được  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Sau 
khi  sanh  vào  đó,  họ  bèn  nghĩ  ‘Ta  đáng  thọ  hưởng  sự  an  lạc  này,  lại  sẽ 
thọ  hưởng  cực  lạc  hơn  nữa.  Vì  sao  thế?  Vì  chúng  ta  đã  làm  các  việc 
lành  với  Sa-môn  tinh  tấn  vậy’ . 

“Này  ma  Ba-tuần,  đệ  tử  của  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như 
Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  sau  khi  được  phụng  kính, 
cúng  dường,  lễ  sự,  họ  đi  đến  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai, 
Đấng  Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác.  Lúc  đó  Đức  Giác-lịch-câu- 
tuân-đại  Như  Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  đang  thuyết 
pháp  cho  vô  lượng  trăm  ngàn  đệ  tử  vây  quanh.  Khi  Đức  Giác-lịch- 
câu-tuân-đại  Như  Lai,  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  trông  thấy  từ 
xa  các  đệ  tử  được  phụng  kính,  cúng  dường,  lễ  sự  đang  đi  đến,  thấy 
vậy,  ngài  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng:  ‘Các  ngươi  có  thấy  chăng?  Ác  ma 
xúi  dục  các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  rằng  ‘Các  ngươi  hãy  đến  phụng  kính, 


KINH  HÀNG  MA 


85 


cúng  dường,  lễ  sự  Sa-môn  tinh  tấn’.  Biết  đâu  do  phụng  kính,  cúng 
dường,  lễ  sự  Sa-môn  tinh  tấn,  chúng  sẽ  nổi  ác  tâm  để  ta  dễ  dàng  lợi 
dụng.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  quán  các  hành  vô  thường, 
quán  các  pháp  hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán  xả  ly,  quán  diệt,  quán 
đoạn  để  cho  bọn  ác  ma  không  thể  lợi  dụng’. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng 
Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  bằng  giáo  pháp  như  vậy  mà  dạy  các 
đệ  tử,  họ  bèn  thọ  lãnh  giáo  pháp  ấy,  quán  các  hành  vô  thường,  quán 
pháp  hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán  xả  ly,  quán  diệt,  quán  đoạn,  khiến 
cho  ác  ma  không  thể  lợi  dụng. 

“Này  ma  Ba-tuần,  lúc  đó  ác  ma  bèn  nghĩ:  ‘Bằng  việc  ấy  ta 
muôn  lợi  dụng  Sa-môn  tinh  tấn  mà  không  được.  Ta  hóa  hình  làm  một 
đứa  nhỏ15  tay  cầm  cây  gậy  lớn,  đứng  bên  đường,  đánh  vỡ  đầu  Tôn  giả 
Âm,  khiến  máu  chảy  ướt  cả  mặt’. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng 
Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  sau  đó  đang  du  hành  trong  thôn  ấp. 
Khi  đêm  đã  qua,  lúc  trời  hừng  sáng,  mang  y  bát  vào  trong  thôn  xóm 
khất  thực,  Tôn  giả  Âm  đi  hầu  theo  phía  sau.  Ma  Ba-tuần,  lúc  ấy  ác  ma 
hóa  hình  làm  một  đứa  bé,  tay  cầm  một  cây  gậy  lớn  đứng  bên  đường, 
đánh  vỡ  đầu  Tôn  giả  Âm,  khiến  máu  chảy  ướt  cả  mặt.  Ma  Ba-tuần, 
Tôn  giả  Âm  sau  khi  bị  vỡ  đầu  chảy  máu,  vẫn  đi  theo  sau  Đức  Giác- 
lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  như 
bóng  không  rời  hình.  Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại 
Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  sau  khi  đến  thôn  ấp, 
bằng  sức  mạnh  cực  kỳ  của  bản  thân,  Ngài  xoay  nhìn  theo  phía  hữu, 
như  cái  nhìn  của  một  voi  chúa,  không  sợ  không  hãi,  không  kinh  không 
khiếp,  quán  sát  khắp  mọi  phía.  Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu- 
tuân-đại  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  nhìn  thấy  Tôn 
giả  Âm  đầu  bị  chảy  máu  ướt  cả  mặt,  đang  đi  theo  sau  Phật  như  bóng 
không  rời  hình,  bèn  nói  rằng:  ‘Ác  ma  thật  là  hung  bạo  này  có  đại  oai 
lực,  ác  ma  này  không  biết  vừa  đủ’. 

“Này  ma  Ba-tuần,  Đức  Giác-lịch-câu-tuân-đại  Như  Lai,  Đấng 
Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  nói  chưa  xong  thì  ngay  tại  chỗ  đó  ác 


15  Bản  Pa0li:  nhập  vào  một  cậu  bé  (aóóataraỏ  kumaorakaỏ  anvaovisitvao). 


86 


TRUNG  A-HÀM 


ma  liền  bị  đọa  vào  đại  địa  ngục  Vô  khuyết16.  Ma  Ba-tuần,  đại  địa  ngục 
này  có  bốn  tên  gọi17,  một  là  Vô  khuyết,  hai  là  Bách  đinh,  ba  là  Nghịch 
thích,  bốn  là  Lục  cánh.  Trong  đại  địa  ngục  đó  có  ngục  tốt  đi  đến  chỗ 
ác  ma  ở  mà  nói  rằng:  ‘Ngươi  nay  nên  biết,  nếu  đinh  hiệp  với  các  đinh, 
phải  biết  mãn  một  trăm  năm’.” 

Ma  Ba-tuần  nghe  nói  như  vậy  xong,  trong  lòng  hết  sức  rúng 
động,  kinh  sợ,  khủng  khiếp  vô  cùng,  tóc  lông  dựng  ngược,  bèn  hướng 
đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  mà  nói  bài  kệ: 

Địa  ngục  kia  thế  nào, 

Xưa  ác  ma  ở  đó  ? 

Nhiễu  hại  bậc  Phạm  hạnh 
Xúc  phạm  cả  Tỳ-kheo. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp  lại  ma  Ba-tuần  bài  kệ  rằng: 

Địa  ngục  tên  Vô  khuyết, 

Ác  ma  từng  ở  trong. 

Nhiễu  hại  bậc  Phạm  hạnh, 

Xúc  phạm  Tỳ -kheo  Tăng. 

Đinh  sắt  cả  trăm  cái, 

Thảy  đều  đâm  ngược  lên. 

Địa  ngục  tên  Vô  khuyết, 

Ác  ma  từng  ở  trong. 

Nếu  như  ai  không  biết, 

Đệ  tử  Phật,  Tỳ -kheo, 

Tất  nhiên  khổ  như  vậy, 

Mà  thọ  báo  nghiệp  đen. 

Trong  nhiều  loại  viên  quán, 

Loài  người  trên  đất  này, 

Ăn  loại  lúa  tự  mọc, 

Đời  Bắc  châu,  tự  nhiên'*. 


■  No. 66:  danh  A-tỳ-nê-lê.  Có  lẽ,  Vô  khuyết  tức  Vô  gián,  hay  A-tỳ  (Avici).  Bản  Paoli 
không  nói  tên  địa  ngục  gì. 

17  Bản  Paoli  chỉ  có  ba  tên:  chaphassaoyataniko,  địa  ngục  sáu  xúc  xứ; 
saíkusamaohato,  địa  ngục  cọc  sắt;  paccattavedaniyo,  địa  ngục  thọ  khổ  các  biệt. 

18  Bốn  câu  trở  lên  nói  đời  sống  châu  Bắc  Câu-lô. 


KINH  HÀNG  MA 


87 


Đại  Tu  di  triền  núi 
Xông  ướp  bởi  nhân  lành19. 

Tu  tập  nơi  giải  thoát, 

Thọ  trì  tối  hậu  thân, 

Đứng  sững  trên  suối  lớn, 
Cung  điện  kiếp  lâu  bền20. 
Sắc  vàng  thật  ái  lạc, 

Như  lửa  rực  huy  hoàng21. 
Nhạc  trời  trỗi  các  thứ; 

Đến  Đế  Thích  thiên  cung. 
Kiếp  xưa  với  nhà  cửa, 

Thiện  Giác  đã  cúng  dường22. 
Nếu  Đế  Thích  đi  trước, 

Lên  điện  Tỳ-xà-diên23, 

Hân  hoan  chào  đón  Thích, 
Thiên  nữ  vũ  chúc  mừng. 

Nếu  thấy  Tỳ-kheo  đến24, 

Nhìn  lui,  vẻ  thẹn  thùng. 

Nếu  Tỳ-lan-diên  hiện, 

Luận  nghĩa  cùng  Sa-môn, 

Ái  tận,  đắc  giải  thoát25; 


19  Hai  câu  nói  về  trời  Tứ  thiên  vương,  ở  ngay  sườn  núi  Tu-di  (Sineru). 

20'  Nói  về  cõi  trời  Tam  thập  tam  thiên  hay  Đao-lợi  thiên  (Tavatimsa),  ở  trên  chóp  Tu- 
di.  Từ  đây  trở  xuống,  nói  về  các  cõi  cao  hơn. 

21 '  Hán:  Hoảng  dục;  danh  từ  bình  thường,  không  chỉ  trời  Quang  âm  ở  Nhị  thiền 
thiên. 

22'  Trong  một  tiền  kiếp,  Đế  Thích  cúng  dường  nhà  cửa  cho  Sa-môn.  Do  đó,  còn  có 
tên  là  Vaosava. 

23-  Tỳ-xà-diên.  Paoli:  Vejayanta  (Chiến  thắng),  được  gọi  như  vậy  vì  xuất  hiện  khi 
Thiên  Đế  Thích  chiến  thắng  A-tu-la  (Asura). 

24'  Tức  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên.  Xem  chú  thích  ngay  dưới. 

25'  Thiên  Đế  Thích  (Sakka)  được  Phật  giảng  cho  về  ái  tận  giải  thoát.  Trở  về  cung 
điện,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  muốn  biết  Sakka  có  hiểu  hay  không,  nên  tìm 
đến  điện  Vejayanta.  Thiên  Đế  Thích  từ  chối  trả  lời.  Khi  Tôn  giả  thấy  đòi  sống 
hưởng  thụ  của  Thiên  Đế  Thích  cho  rằng  quá  đáng,  nên  bấm  ngón  chân  cái,  làm 


88 


TRUNG  A-HÀM 


Đại  tiên  có  biết  chăng? 

Tỳ -kheo  liền  đáp  lại, 

Người  hỏi  đúng  như  nghĩa. 
Câu-dực,  ta  biết  đây, 

Ái  tận,  đắc  giải  thoát. 

Nghe  lời  giải  đáp  này, 

Đế  Thích  hoan  hỷ  lạc. 

Tỳ -kheo  ban  lợi  ích, 

Nói  năng  đúng  nghĩa  chân. 
Trên  Tỳ-xà-clỉên  điện, 

Hỡi  Đế  Thích  thiên  vương, 
Cung  điện  tên  gì  vậy, 

Mà  người  nhiếp  trì  thành? 
Thích  đáp:  Đại  Tiên  Nhân! 
Tên  Tỳ-xà-diên-đá. 

Gọi  là  thế  giới  ngàn, 

Ớ  trong  ngàn  thế  giới; 
Không  cung  điện  nào  hơn 
Như  Tỳ-la-dỉên-đá. 

Thiên  vương  Thiên  Đê  Thích, 
Tự  tại  mà  du  hành. 

Ái-lạc  na-clu-đá26, 

Hóa  một  thành  trăm  hàng. 
Trong  Tỳ-ỉan-cliên  điện, 

Đế  Thích  tự  tại  chơi. 
Tỳ-lan-diên  đại  điện, 

Ngón  chân  đủ  lung  lay21. 
Thiên  vương  mắt  xem  thấy, 
Đế  Thích  tự  tại  chơi. 

Giảng  đường  Lộc  tử  mẫu1*, 


rung  động  điện  Vejayanta,  Thiên  Đế  Thích  hoảng  sợ  (xem  M.37). 

26  Na-du-đá,  Paoli:  nahuta  hay  nayuta,  đơn  vị  đo  đường  dài.  Nhưng  trong  đây  không 
rõ  ý  gì. 

27  Xem  chú  thích  25  trên. 


KINH  HÀNG  MA 


89 


Nền  sâu,  đắp  kiên  cố, 

Khó  động,  khó  lung  lay, 

Lay  bởi  định  như  ý. 

Kia  có  đất  lưu  ly, 

Thánh  nhân  bước  lên  đi 
Trơn  nhuần,  cảm  thọ  lạc, 

Trải  gấm  êm  diệu  kỳ. 

Ái  ngữ  thường  hòa  hiệp, 

Thiên  vương  thường  hân  hoan. 
Nhạc  trời  hay  khéo  trỗi, 

Ầm  tiết  họa  nhịp  nhàng. 

Thiên  chúng  đều  hội  tụ, 

Nhưng  thuyết  Tu-đà-hoàn29. 
Biết  mấy  vô  lượng  ngàn, 

Và  hằng  trăm  na  thuật. 

Đến  Tam  thập  tam  thiên, 

Bậc  Tuệ  Nhãn  thuyết  pháp. 
Nghe  Ngài  thuyết  pháp  xong, 
Hoan  hỷ  và  phụng  hành. 

Ta  cũng  có  pháp  ấy, 

Như  lời  của  tiên  nhân; 

Tức  lên  cõi  Đại  phạm, 

Hỏi  Phạm  thiên  sự  tình. 

Phạm  vẫn  có  thấy  ấy; 

Tức  thấy  có  từ  xưa, 

Ta  vĩnh  tồn,  thường  tại, 

Hằng  hữu,  không  biến  đổi. 
Đại  Phạm  trả  lời  kia, 

Đại  tiên  tôi  không  thấy, 

Tức  thấy  có  từ  xưa, 

Ta  thường  hằng  không  đổi. 


2S  Phật  nói  về  ái  tận  giải  thoát  cho  Đế  Thích  tại  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu. 

:y  Đế  Thích  được  coi  như  đắc  Tu-đà-hoàn,  sau  khi  nghe  Phật  nói  kinh 
Sakkapaóhao  (Paoli:  D.21,  Hán  No. 1914). 


90 


TRUNG  A-HÀM 


Tôi  thấy  cảnh  giới  này, 

Các  Phạm  thiên  quá  khứ; 

Ta  nay  do  đâu  nói, 

Thường  hằng  không  biến  đổi. 

Ta  thấy  thế  gian  này, 

Bậc  Chánh  Giác  đã  dạy. 

Tùy  nhân  duyên  sanh  ra, 

Luân  chuyển  rồi  trở  lại. 

Lửa  không  nghĩ  thế  này: 

“Ta  đốt  kẻ  ngu  dại” 

Lửa  đốt,  ngu  sờ  tay, 

Tất  nhiên  phải  bị  cháy. 

Cũng  vậy,  ma  Ba-tuần, 

Đến  Như  Lai  pháp  khuất, 

Mãi  làm  điều  bất  thiện, 

Tất  thọ  báo  miên  viễn. 

Ngươi  đừng  trách  Phật-đà, 

Chớ  hại  Tỳ -kheo  tịnh. 

Một  Tỳ-kheo  hàng  ma, 

Tại  Bố  lâm  rừng  già. 

Con  quỷ  sầu  áo  não, 

Bị  Kỉền-lỉên  quở  la. 

Hãi  hùng  mất  trí  tuệ, 

Biến  mất  bèn  đi  xa. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  thuyết  như  vậy.  Ma  Ba-tuần  sau  khi 
nghe  Tôn  giả  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


132.  KINH  LẠI'TRA'HÒA'LA‘ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu* 2  cùng  với  chúng  đại 
Tỳ-kheo,  đi  dến  Thâu-lô-tra3;  trú  trong  vườn  Thi-nhiếp-hòa4,  phía  Bắc 
thôn  Thâu-lô-tra. 

Bấy  giờ,  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  thôn  Thâu-lô-tra  nghe  đồn  rằng: 
“Sa-môn  Cù-đàm,  con  dòng  họ  Thích,  lìa  bỏ  tông  tộc,  xuất  gia  học 
đạo,  đang  du  hóa  Câu-lâu-sấu  cùng  với  chúng  đại  Tỳ-kheo,  đi  đến 
thôn  Thâu-lô-tra  này,  trú  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa,  phía  Bắc  thôn 
Thâu-lô-tra.  Sa-môn  Cù-đàm  ấy  có  tiếng  tăm  lớn,  đồn  khắp  mười 
phương.  Sa-môn  Cù-đàm  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu5,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự6,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu7.  Vị  ấy  ở  trong  thế 
gian  này,  giữa  Chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến 


'■  Bản  Hán,  quyển  31.  Tương  đương  Paơli,  M.  82  Rasesehapaơla-suttanta.  Hán  biệt 
dịch,  No. 68  Phật  thuyết  Lại-tra-hòa-la  kinh,  Ngô  Chi  Khiêm  dịch;  No. 69  Phật 
Thuyết  Hộ  Quốc  Kinh,  Tống,  Pháp  Hiền  dịch. 

2'  Câu-lâu-sấu  ẹ-  “ơ  'ÁTr/ờ  Paơli:  Kuruơsu,  giữa  những  Kuru. 

3'  Thâu-lô-tra  Éit.  *  /\ỵâ  No. 69:  Đổ-la  tụ  lạc.  No. 68:  từ  Câu-lưu  quốc  đến  Thâu-la- 
âu-tra  quốc.  Paoli:  Thullakoaesehikaỏ  naoma  kuruonaỏ  nigamo,  một  làng  của 
người  Kuru  tên  là  Thullakosegeihika. 

■  Thi-nhiếp-hòa  viên  K  T-ỵờ  Paoli:  Siỏsapaovana,  rừng  cây  siỏsapa. 

5'  Hán:  Minh  Hành  Thành  *-•  /i  /ỵTT thường  nói  là  Minh  Hành  Túc.  Paoli:  vijjao- 
caraòsampanno. 

6-  Hán:  Đạo  phấp  ngự  'ĩ>  “í  thường  nói  là  Điều  ngự  trượng  phu.  Bản  Hán 
này  đọc  dhamma  (pháp)  thay  vì  damma  (huấn  luyện). 

7  Chúng  Hựu  33  /«ỵi -Z tức  Thế  Tôn.  Paoli:  Bhagavao. 


www.daitangkinh.org 


92 


TRUNG  A-HÀM 


trời,  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ8.  Vị  ấy  thuyết 
pháp  vi  diệu  ở  khởi  đầu,  vi  diệu  ở  khoảng  giữa  và  đoạn  cuối  cũng  vi 
diệu,  có  nghĩa,  có  văn;  cụ  túc  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh9.  Nếu 
được  gặp  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  để  tôn 
trọng,  lễ  bái,  cúng  dường,  thừa  sự,  thật  là  thiện  lợi  thay!  Chúng  ta  nên 
cùng  nhau  đến  gặp  Sa-môn  Cù-đàm  để  lễ  bái,  cúng  dường.” 

Các  Cư  sĩ,  Phạm  chí  thôn  Thâu-lô-tra  sau  khi  đã  được  nghe  như 
vậy,  mỗi  người  cùng  với  quyến  thuộc  theo  sau,  từ  thôn  Thâu-lô-tra  ra 
đi,  hướng  về  phía  Bắc,  đến  vườn  Thi-nhiếp-hòa.  Họ  mong  gặp  Đức 
Thế  Tôn  để  lễ  bái,  cúng  dường.  Sau  khi  đến  nơi  Phật,  các  Phạm  chí, 
Cư  sĩ  thôn  Thâu-lô-tra  kia,  có  người  cúi  đầu  lễ  bái  sát  chân  Phật  rồi 
ngồi  sang  một  bên;  có  người  chào  hỏi  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên;  có 
người  chắp  tay  hướng  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên;  có  người  từ  xa 
thấy  Phật,  lặng  lẽ  ngồi  xuống.  Khi  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  thôn  Thâu-lô- 
tra  ai  nấy  đều  ngồi  yên,  Đức  Phật  nói  pháp  cho  họ,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  nói 
pháp  cho  họ,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi  Đức 
Phật  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ,  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  thôn  Thâu-lô-tra  sau  khi  được 
Phật  thuyết  pháp,  khuyến  phát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  ai  nấy 
đều  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  sát  chân  Phật,  đi  quanh  Phật  ba 
vòng  rồi  ra  về. 

Lúc  bấy  giờ  con  trai  Cư  sĩ  là  Lại-tra-hòa-la10  vẫn  ngồi  không 


Hán:  bĩ  ư  thử  thế...  tự  tri  tự  giấc  tự  tác  chửng  thành  tựu  du.  Các  bản  Paoli:  so 
imaỏ  lokaỏ  sadevakaỏsayaỏ  abhióóao  sacchikatvao  pavedeti,  “Vị  ấy  sau  khi  bằng 
thắng  trí  tự  mình  chứng  nghiệm  thế  giới  này  bao  gồm  chư  Thiên...  rồi  thuyết 
minh”.  Trong  Paoli,  các  từ  lokaỏ  (thế  gian)...  đều  đồng  nghiệp  cách,  túc  từ  trực 
tiếp  cho  pavedeti  (thuyết  minh)  và  sacchikatvao  (sau  khi  chứng  nghiệm);  trong 
khi,  trong  bản  Hán,  thế  gian...  được  hiểu  là  ư  cách,  túc  từ  chỉ  ndi  chốn. 

9'  Hán:  cụ  túc  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh  -  -•*  f  *  /{/Ờ  PaữXv. 

kevalaparipuòòaỏ  parisuddhaỏ  brahmacariyaỏ  pakaoseti,  giới  thiệu  đời  sống  phạm 
hạnh  tuyệt  đối  hoàn  hảo,  tuyệt  đối  trong  sạch.  Trong  bản  Hán,  các  từ  cụ  túc, 
thanh  tịnh,  cần  được  hiểu  là  phẩm  định  cho  phạm  hạnh. 

IH'  Lại-tra-hòa-la  Cư  sĩtửy /\  S3  m~  xi  x/ỵờ  Paoli:  Raaaaahapaolo  naoma 
kulaputto. 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


93 


đứng  dậy.  Đến  lúc  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ  thôn  Thâu-lô-tra  ra  về  chẳng 
bao  lâu,  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  liền  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch 
vai  áo,  chắp  tay  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  con  biết,  đối  với  giáo  pháp  mà  Phật  đã  dạy, 
nếu  con  sống  tại  gia  bị  tù  hãm  trong  những  sự  phiền  tỏa,  không  thể 
trọn  đời  thanh  tịnh  tu  hành  phạm  hạnh  được.  Bạch  Thế  Tôn,  xin  cho 
con  được  theo  Thế  Tôn  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc,  được  làm  Tỳ- 
kheo  tịnh  tu  phạm  hạnh.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  cha  mẹ  có  cho  phép  ông  ở  trong  Chánh  pháp 
luật  này,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo  không?” 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cha  mẹ  chưa  cho  con  ở  trong  Chánh  pháp  luật 
này  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo.” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  nếu  cha  mẹ  không  cho  phép  ông  sống  trong 
Chánh  pháp  luật  này,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học 
đạo,  thì  Ta  không  thể  độ  ông  xuất  gia  học  đạo,  cũng  không  thể  truyền 
trao  giới  cụ  túc. 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  sẽ  phương  tiện  xin  cha  mẹ  để  con  được 
phép  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình  học  đạo.” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  tùy  ước  muốn  của  ông.” 

Khi  ấy  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  nghe  lời  Phật  dạy,  cẩn  thận 
ghi  nhớ,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  ra  về.  về  đến 
nhà,  ông  thưa  với  cha  mẹ: 

“Thưa  cha  mẹ,  như  con  biết,  đối  với  giáo  pháp  mà  Phật  đã  dạy, 
nếu  con  sống  tại  gia  đình,  bị  tù  hãm  trong  những  sự  phiền  tỏa,  không 
thể  trọn  đời  thanh  tịnh  tu  hành  phạm  hạnh  được.  Cúi  xin  cha  mẹ  cho 
con  trong  Chánh  pháp  luật  này  mà  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không 
gia  đình  học  đạo.” 

Cha  mẹ  của  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  bảo: 

“Lại-tra-hòa-la,  cha  mẹ  chỉ  có  một  mình  con,  hết  sức  yêu  thương 


94 


TRUNG  A-HÀM 


chiều  chuộng,  lòng  những  quyến  luyến  không  kể  xiết.  Giả  sử  con  có 
chết  đi,  cha  mẹ  còn  không  muôn  rời  bỏ,  huống  gì  còn  sống  mà  nỡ  lìa 
xa,  không  nhìn  thấy  được  mặt  sao?” 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  lại  thưa  đến  lần  thứ  ba: 

“Thưa  cha  mẹ,  như  con  biết,  đối  với  giáo  pháp  mà  Phật  đã  dạy, 
nếu  con  sống  tại  gia  đình,  bị  tù  hãm  trong  những  sự  phiền  tỏa,  không 
thể  trọn  đời  thanh  tịnh  tu  hành  phạm  hạnh  được.  Cúi  xin  cha  mẹ  cho 
con  trong  Chánh  pháp  luật  này  mà  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không 
gia  đình  học  đạo.” 

Cha  mẹ  Lại-tra-hòa-la  cũng  lại  bảo  đến  lần  thứ  ba: 

“Lại-tra-hòa-la,  cha  mẹ  chỉ  có  một  mình  con,  hết  sức  yêu  thương 
chiều  chuộng,  lòng  những  quyến  luyến  không  kể  xiết.  Giả  sử  con  có 
chết  đi,  cha  mẹ  còn  không  muôn  rời  bỏ,  huống  gì  còn  sống  mà  nỡ  lìa 
xa,  không  nhìn  thấy  được  mặt  sao?” 

Khi  ấy  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  liền  vật  mình  xuống  đất,  nói: 

“Từ  nay  con  không  đứng  dậy,  không  uống,  không  ăn,  cho  đến 
khi  nào  cha  mẹ  cho  con  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.” 

Rồi  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  trải  qua  một  ngày  không  ăn,  cho 
đến  hai  ngày,  ba  ngày,  bốn  ngày,  nhiều  ngày  không  ăn.  Bấy  giờ  cha 
mẹ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  đến  bên  con  bảo  rằng: 

“Lại-tra-hòa-la,  người  con  mềm  mại,  thân  hình  đẹp  đẽ,  thường 
nằm  ngồi  trên  giường  tốt,  nay  con  không  biết  khổ  sao?  Lại-tra-hòa-la, 
con  hãy  mau  đứng  dậy,  sống  đời  dục  lạc  mà  bố  thí,  sung  sướng  mà  tu 
phước  nghiệp.  Vì  sao?  Lại-tra-hòa-la,  cảnh  giới  của  Đức  Thế  Tôn  rất 
khó,  rất  khó!  Xuất  gia  học  đạo  lại  càng  rất  khó.” 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  vẫn  nằm  im  lặng  không  đáp. 

Rồi  cha  mẹ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  đi  đến  thân  bằng  quyến 
thuộc  và  các  quan  viên  nói  rằng: 

“Mong  quý  vị  hãy  cùng  đến  chỗ  Lại-tra-hòa-la  khuyên  nó  dậy.” 

Thân  bằng  quyến  thuộc  của  Lại-tra-hòa-la  và  các  quan  viên  bèn 
cùng  nhau  đi  đến  chỗ  Lại-tra-hòa-la  bảo  rằng: 

“Này  cậu  Lại-tra-hòa-la,  người  cậu  mềm  mại,  thân  hình  đẹp  đẽ, 
thường  nằm  ngồi  trên  giường  tốt,  nay  không  biết  khổ  sao?  Lại-tra-hòa- 
la,  cậu  hãy  mau  đứng  dậy,  sống  đời  dục  lạc  mà  bô"  thí,  sung  sướng  tu 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


95 


phước  nghiệp.  Vì  sao?  Lại-tra-hòa-la,  cảnh  giới  của  Đức  Thế  Tôn  rất 
khó,  rất  khó!  Xuất  gia  học  đạo  lại  càng  rất  khó.” 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  vẫn  nằm  im  lặng  không  đáp. 

Rồi  cha  mẹ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  đi  đến  các  thiện  tri  thức 
đồng  bạn  đồng  lứa  với  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ,  nói  rằng: 

“Mong  các  cậu  đến  chỗ  Lại-tra-hòa-khuyên  nó  đứng  dậy.” 

Các  thiện  tri  thức  đồng  bạn  đồng  lứa  với  Lại-tra-hòa-la  con  trai 
Cư  sĩ,  liền  cùng  nhau  đi  đến  bên  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ,  nói 
rằng: 

“Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ,  người  bạn  mềm  mại,  thân  hình 
đẹp  đẽ,  thường  nằm  ngồi  trên  giường  tốt,  nay  bạn  không  biết  khổ  sao? 
Lại-tra-hòa-la,  bạn  hãy  mau  đứng  dậy  sống  đời  dục  lạc  mà  bố  thí, 
sung  sướng  tu  phước  nghiệp.  Vì  sao?  Lại-tra-hòa-la,  cảnh  giới  của  Đức 
Thế  Tôn  rất  khó,  rất  khó !  Xuất  gia  học  đạo  lại  càng  rất  khó.” 

Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  vẫn  im  lặng  không  đáp. 

Khi  ấy  các  thiện  tri  thức  đồng  bạn,  đồng  lứa  với  Lại-tra-hòa-la 
con  trai  Cư  sĩ  đi  đến  chỗ  cha  mẹ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  nói  rằng: 

“Hai  bác  nên  cho  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  ở  trong  Chánh 
pháp  luật  này  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Nếu 
anh  ấy  thích  sống  như  vậy,  thì  ngay  trong  đời  này  còn  có  thể  gặp  nhau. 
Nếu  anh  ấy  chán  sống  cảnh  ấy  thì  tự  nhiên  sẽ  trở  về  với  cha  mẹ.  Nay 
nếu  không  cho  anh  ấy  đi,  nhất  định  anh  ấy  sẽ  chết,  không  nghi  ngờ  gì 
nữa.  Như  thế  có  ích  gì?” 

Khi  ấy,  cha  mẹ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  nghe  xong,  liền  nói 
với  các  thiện  tri  thức  đồng  bạn  đồng  lứa  với  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư 
sĩ  rằng: 

“Chúng  tôi  nay  cho  Lại-tra-hòa-la  ở  trong  Chánh  pháp  luật  mà 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Nếu  học  đạo  mà 
vẫn  trở  về  cho  chúng  tôi  gặp.” 

Rồi  các  thiện  tri  thức  đồng  bạn  đồng  lứa  với  Lại-tra-hòa-la  con 
trai  Cư  sĩ  liền  cùng  nhau  đến  chỗ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  nói 
rằng: 

“Này  bạn,  cha  mẹ  đã  cho  bạn  ở  trong  Chánh  pháp  luật  mà  chí  tín 
lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo.  Khi  học  đạo  rồi,  phải  trở 
về  thăm  cha  mẹ.” 


96 


TRUNG  A-HÀM 


Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  nghe  như  vậy,  vui  mừng  khôn  tả, 
hân  hoan,  sinh  ái,  sinh  lạc,  bèn  đứng  dậy,  dần  dần  bồi  dưỡng  thân  thể. 
Khi  thân  thể  đã  bình  phục,  liền  rời  khỏi  thôn  Thâu-lô-tra,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  sát  chân  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cha  mẹ  đã  cho  con  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Ngưỡng  mong 
Thế  Tôn  cho  con  được  theo  Thế  Tôn  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc, 
được  làm  Tỳ-kheo.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  độ  Lại-tra-hòa-la  con  trai  Cư  sĩ  xuất  gia 
học  đạo,  truyền  trao  giới  cụ  túc.  Sau  khi  truyền  trao  giới  cụ  túc,  Đức 
Thế  Tôn  ở  lại  thôn  Thâu-lô-tra  một  thời  gian,  sau  đó  Ngài  thâu  y 
mang  bát  lần  lượt  du  hành  đến  nước  Xá-vệ,  trú  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  sau  khi  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc, 
sông  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  tấn. 
Do  sông  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh 
tấn,  ngài  đạt  đến  mục  đích  mà  một  thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo,  là  chỉ 
cầu  hoàn  thành  vô  thượng  phạm  hạnh,  ở  ngay  đời  này  tự  tri,  tự  giác, 
tự  chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  rằng:  “Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa.”  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  biết  như  pháp  rồi,  cho  đến,  chứng  đắc 
quả  A-la-hán. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la,  sau  khi  đắc  quả  A-la-hán,  khoảng  chín 
mười  năm  trôi  qua,  bèn  nghĩ  rằng:  “Ngày  xưa  ta  đã  hứa  xuất  gia  học 
đạo  rồi  sẽ  trở  về  thăm  cha  mẹ.  Ta  nay  nên  trở  về  để  trọn  lời  hứa  đó.” 

Rồi  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân 
Phật,  ngồi  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  trước  có  lời  hứa,  là  sau  khi  học  đạo  rồi,  sẽ 
về  thăm  cha  mẹ.  Hôm  nay  con  xin  từ  giã  để  về  thăm  cha  mẹ  cho  trọn 
lời  hứa  trước.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nghĩ:  “Thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la11  này, 


Trong  nguyên  bản:  Lại-tra-hòa-la  tộc  tánh  tử  / /\  u  *  Xỉ/Ờ  Paoli: 
Racesehapaolo  kulaputto. 


11. 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


97 


nếu  giả  sử  xả  giới,  bỏ  đạo,  sống  đời  dục  lạc  như  cũ,  chắc  chắn  không 
có  trường  hợp  đó.”  Đức  Thế  Tôn  biết  vậy,  liền  bảo: 

“Ngươi  hãy  đi.  Những  ai  chưa  được  độ,  hãy  độ;  chưa  giải  thoát, 
hãy  khiến  cho  giải  thoát;  tịch  diệt,  khiến  được  tịch  diệt.  Lại-tra-hòa-la, 
nay  tùy  ý  ngươi. 

Khi  đó,  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghe  Phật  nói  xong,  cẩn  thận  ghi 
nhớ,  liền  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  lạy  sát  chân  Phật,  đi  quanh  ba 
vòng,  rồi  đi  về  phòng  riêng,  thu  xếp  ngọa  cụ,  mang  y  ôm  bát,  lần  lượt 
du  hành  đến  thôn  Thâu-lô-tra,  trú  trong  vườn  Thi-nhiếp-hòa,  phía  Bắc 
thôn  Thâu-lô-tra. 

Khi  đêm  đã  qua,  trời  vừa  hừng  sáng,  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la 
mang  y  ôm  bát  vào  thôn  Thâu-lô-tra  khất  thực.  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la 
nghĩ  như  vầy:  “Đức  Thế  Tôn  khen  ngợi  việc  thứ  lớp  khất  thực.  Ta  nay 
ở  trong  thôn  Thâu-lô-tra  này  nên  theo  thứ  lớp  khất  thực.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  ở  trong  thôn  Thâu-lô-tra  theo  thứ  lớp  khất 
thực,  lần  lượt  về  đến  nhà  mình.  Lúc  đó  cha  của  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la 
đứng  trong  cửa,  đang  chải  tóc  cạo  râu.  Ông  ta  thấy  Lại-tra-hòa-la  đi 
vào,  liền  nói  rằng: 

“Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  quỷ  đen  trói  chặt12,  tuyệt  chủng  không 
con  cái,  phá  hoại  gia  đình  ta.  Ta  có  một  đứa  con,  hết  sức  thương  yêu 
chiều  chuộng,  lòng  những  quyến  luyến  không  kể  xiết,  thế  mà  nó  dẫn 
đi  mất.  Đừng  cho  nó  ăn! 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  ở  nhà  cha  đã  không  được  bố  thí,  mà  lại  bị 
rủa  xả  rằng:  “Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  màu  đen  trói  chặt,  tuyệt  chủng 
không  con  cái,  phá  hoại  gia  đình  ta.  Ta  có  một  đứa  con,  hết  sức  thương 
yêu  chiều  chuộng,  lòng  những  quyến  luyến  không  kể  xiết,  thế  mà  nó 
dẫn  đi  mất.  Đừng  cho  nó  ăn!”  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghe  vậy  liền 
vội  vàng  bỏ  đi. 

Lúc  đó  người  nô  tỳ  của  cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  xách  một  giỏ 
đồ  ăn  thiu  thối,  định  vất  vào  đống  rác.  Tôn  giả  thấy  người  nô  tỳ  của 
cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  xách  một  giỏ  đồ  ăn  thiu  thôi,  định  vất  vào 
đông  rác,  liền  nói: 


12'  Hán:  vị  hắc  sở  phược  ■*'  T  j£ỵờ  Pa0li:  imehi  muinaĩkehi  samaòakehL,  vì  bọn 
Sa-môn  trọc  đầu  nay  mà... 


98 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  cô  em,  nếu  đồ  ăn  thiu  thối  này  đáng  bỏ  đi  thì  nên  bỏ  vào 
bát  của  tôi.  Tôi  sẽ  ăn.” 

Khi  ấy,  đứa  nô  tỳ  của  cha  người  nô  tỳ  của  cha  Tôn  giả  Lại-tra- 
hòa-la  đem  đồ  ăn  thiu  thối  trong  giỏ  đổ  vào  bát.  Đang  khi  đổ  vào  bát, 
do  hai  dấu  hiệu  mà  cô  nhận  ra  Tôn  giả;  đó  là:  tiếng  nói  và  tay  chân 
của  Tôn  giả.  Nhận  ra  được  hai  dấu  hiệu  này,  nó  liền  chạy  đến  chỗ  cha 
của  Tôn  giả13  Lại-tra-hòa-la,  thưa: 

“Thưa  ông,  nên  biết,  cậu  Lại-tra-hòa-la  đã  trở  về  đế  thôn  Thâu- 
lô-tra  này  rồi.  Ông  nên  đến  gặp.” 

Cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghe  xong,  rất  đổi  vui  mừng  phấn 
khởi,  tay  trái  vén  áo,  tay  mặt  vuốt  sửa  râu  tóc,  rồi  đi  nhanh  đến  chỗ 
Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la.  Khi  đó  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đang  quay  mặt 
vào  vách,  ăn  đồ  ăn  thiu  thôi  ấy. 

Cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thấy  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đang 
quay  mặt  vào  vách  ăn  đồ  ăn  thiu  thôi,  nói  rằng: 

“Lại-tra-hòa-la  con,  người  con  rất  mềm  mại,  thân  hình  đẹp  đẽ, 
thường  ăn  thức  ăn  ngon.  Lại-tra-hòa-la,  tại  sao  con  lại  ăn  đồ  ăn  thiu 
thôi  như  thế?  Lại-tra-hòa-la,  vì  lẽ  gì  con  đã  về  đến  thôn  Thâu-lô-tra 
này  mà  không  về  nhà  cha  mẹ?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thưa  rằng: 

“Thưa  Cư  sĩ,  con  đã  vào  nhà  cha,  nhưng  không  được  bô"  thí  mà 
lại  bị  rủa  xả,  mắng  rằng:  ‘Sa-môn  trọc  đầu  này  bị  quỷ  đen  trói  chặt, 
tuyệt  chủng  không  con  cái,  phá  hoại  gia  đình  ta.  Ta  có  một  đứa  con, 
hết  sức  thương  yêu  chiều  chuộng,  lòng  những  quyến  luyến  không  kể 
xiết,  thế  mà  nó  dẫn  đi  mất.  Đừng  cho  nó  ăn!’  Con  nghe  như  vậy  bèn 
vội  vàng  bỏ  đi. 

Cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói  lời  xin  lỗi  rằng: 

“Lại-tra-hòa-la,  con  hãy  tha  lỗi!  Lại-tra-hòa-la,  con  hãy  tha  lỗi! 
Cha  thật  không  biết  Lại-tra-hòa-la  trở  về  nhà  cha.” 

Rồi  cha  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  với  lòng  cung  kính,  dìu  đỡ  Tôn 
giả  Lại-tra-hòa-la  đưa  vào  trong  nhà,  trải  chỗ  ngồi  và  mời  ngồi.  Tôn 
giả  Lại-tra-hòa-la  bèn  ngồi  xuống.  Lúc  đó,  người  cha  thấy  Tôn  giả 
Lại-tra-hòa-la  ngồi  xong,  liền  đến  chỗ  vợ,  nói  rằng: 


13  Bản  Pa0li,  báo  tin  cho  mẹ  của  Raaaaahapaola.  Sau  đó  bà  báo  tin  cho  ông. 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


99 


“Này  bà,  nên  biết,  thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la  đã  về  lại  nhà  rồi, 
mau  sửa  soạn  cơm  nước.” 

Mẹ  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghe  xong,  rất  đổi  vui  mừng,  phấn 
khởi,  liền  vội  vàng  sửa  soạn  cơm  nước.  Soạn  cơm  nước  xong,  bà  liền 
mang  tiền  bạc  ra  để  giữa  nhà  một  đống  lớn.  Đông  tiền  lớn  đến  nỗi 
một  người  đứng  bên  này,  một  người  ngồi  bên  kia,  không  trông  thấy 
nhau.  Dồn  một  đống  tiền  lớn  xong,  bà  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Lại-tra-hòa- 
la  nói: 

“Lại-tra-hòa-la,  đây  là  phần  tiền  tài  của  mẹ.  Còn  tiền  tài  của 
cha  con  thì  nhiều  vô  lượng  trăm  ngàn,  không  thể  tính  được.  Nay  giao 
hết  cho  con.  Lại-tra-hòa-la  con,  con  nên  xả  giới,  bỏ  đạo,  sông  đời  dục 
lạc  mà  bô"  thí,  sung  sướng  tu  phước  nghiệp.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  cảnh 
giới  của  Thế  Tôn  rất  khó,  rất  khó !  Xuất  gia  học  đạo  lại  càng  rất  khó.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thưa  với  mẹ  rằng: 

“Con  nay  có  một  điều  muôn  nói  mẹ  có  chịu  nghe  không?” 

Mẹ  Lại-tra-hòa-la  nói: 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  có  điều  gì  con  cứ  nói,  mẹ  sẩn  sàng  nghe.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thưa  với  mẹ  rằng: 

“Nên  may  bao  vải  mới,  đựng  đầy  tiền,  dùng  xe  chở  đến  sông 
Hằng,  đổ  xuống  chỗ  sâu.  Vì  sao  vậy?  Vì  do  tiền  này  làm  cho  con 
người  lo  khổ,  sầu  thương,  khóc  lóc,  không  được  an  vui.” 

Khi  ấy,  mẹ  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghĩ  rằng:  “Bằng  phương  tiện 
này  không  thể  làm  cho  con  ta  Lại-tra-hòa-la  xả  giới  bỏ  đạo.  Ta  nên 
đến  mấy  con  vợ  cũ  của  nó,  nói  như  thế  này:  ‘Các  con  dâu  ơi,  các  con 
nên  dùng  ngọc  anh  lạc  khi  trước  trang  điểm  thân  thể,  thứ  ngọc  mà 
thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la  lúc  còn  ở  nhà  ưa  thích  nhất.  Dùng  thứ  anh 
lạc  này  trang  điểm  rồi,  các  con  cùng  nhau  đến  bên  Lại-tra-hòa-la,  mỗi 
đứa  ôm  một  chân  mà  nói  rằng:  Không  biết  hiền  lang  có  thiên  nữ  nào 
đẹp  hơn  tôi  mà  khiến  cho  hiền  lang  bỏ  tôi  để  tu  phạm  hạnh  vì  nàng?’  ” 

Nghĩ  xong,  bà  ta  liền  đến  chỗ  các  vợ  cũ  của  Tôn  giả  Lại-tra- 
hòa-la  nói  như  thế  này: 

“Các  con  dâu  ơi,  các  con  nên  dùng  ngọc  anh  lạc  khi  trước  trang 
điểm  thân  thể,  thứ  ngọc  mà  thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la  lúc  còn  ở  nhà 
ưa  thích  nhất.  Dùng  thứ  anh  lạc  này  trang  điểm  rồi,  các  con  cùng  nhau 
đến  bên  Lại-tra-hòa-la,  mỗi  đứa  ôm  một  chân  mà  nói  rằng:  ‘Không 


100 


TRUNG  A-HÀM 


biết  hiền  lang  có  thiên  nữ  nào  đẹp  hơn  tôi  mà  khiến  cho  hiền  lang  bỏ 
tôi  để  tu  phạm  hạnh  vì  nàng?’  ” 

Khi  ấy,  các  cô  vợ  cũ  của  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  liền  dùng  ngọc 
anh  lạc  khi  trước  trang  điểm  thân  thể,  thứ  anh  lạc  mà  Tôn  giả  Lại-tra- 
hòa-la  lúc  còn  tại  gia  ưa  thích  nhất.  Dùng  loại  ngọc  đó  trang  điểm  rồi, 
liền  kéo  đến  bên  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la,  mỗi  người  ôm  một  chân  mà 
nói  như  thế  này: 

“Không  biết  hiền  lang  có  thiên  nữ  nào  đẹp  hơn  tôi  mà  khiến  cho 
hiền  lang  bỏ  tôi  để  tu  phạm  hạnh  vì  nàng?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói  với  các  cô  vợ  cũ  rằng: 

“Này  các  cô  em,  các  cô  nên  biết,  tôi  không  phải  vì  thiên  nữ  mà 
tu  phạm  hạnh,  sở  dĩ  tôi  tu  phạm  hạnh,  nay  đã  được  mục  đích  ấy. 
Những  điều  Phật  dạy,  nay  tôi  đã  làm  xong.” 

Những  bà  vợ  của  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đứng  sang  một  bên 
khóc  lóc  rơi  lệ  mà  nói  rằng: 

“Tôi  không  phải  em  gái  của  hiền  lang,  nhưng  hiền  lang  lại  gọi 
tôi  bằng  cô  em.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  quay  nhìn  về  phía  cha  mẹ,  nói: 

“Thưa  Cư  sĩ,  nếu  có  thí  cơm,  đúng  giờ  thì  thí,  tại  sao  làm  phiền 
nhau?” 

Bấy  giờ,  cha  mẹ  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  liền  đứng  dậy,  thân  hành 
lấy  nước  rửa,  dâng  ngài  các  món  hào  soạn  dồi  dào,  đủ  các  loại  nhai 
nuốt,  tự  thân  châm  chước  cho  ngài  ăn  no.  Ăn  xong  thâu  dọn  chén  bát, 
dùng  nước  rửa  xong,  lấy  một  cái  giường  nhỏ  ngồi  riêng  nghe  pháp. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thuyết  pháp  cho  cha  mẹ  nghe,  khuyến 
phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương 
tiện  thuyết  pháp  cho  họ,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ 
rồi,  ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nói  tụng  rằng: 

Hãy  nhìn  hình  bóng  trang  sức  này, 

Trân  bảo  ngọc  ngà  và  các  thứ; 

Tóc  uốn  lượn  buông  xuôi  phía  hữu; 

Nốt  ruồi  xanh,  mắt  kẻ,  mỉ  dài. 

Trò  dối  trá  gạt  người  sỉ  dại, 

Nhưng  lừa  sao  được  kẻ  sang  bờ! 

Với  bao  nhiêu  gấm  vóc  lụa  là, 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


101 


Mong  làm  đẹp  thân  hình  xú  uế. 

Trò  dối  trá  gạt  người  si  dại; 

Nhưng  lừa  sao  được  kẻ  sang  bờ! 

Và  bao  nhiêu  hương  liệu  bôi  xoa, 

Châm  chấm  điểm  phấn  vàng  son  đỏ. 

Trò  dối  trá  gạt  người  si  dại; 

Nhưng  lừa  sao  được  kẻ  sang  bờ! 

Áo  tịnh  clỉệu  trang  hoàng  thân  thể; 

Nhưng  nguyên  hình  huyễn  hoặc  còn  trơ. 

Trò  dối  trá  gạt  người  si  dại; 

Nhưng  lừa  sao  được  kẻ  sang  bờ! 

Khi  nai  đã  đạp  tan  lưới  bẫy, 

Và  phá  tung  cổng  nhốt  một  đời; 

Ta  bỏ  lại  miếng  mồi,  đi  mất; 

Ai  yêu  gì  trói  buộc  thân  nai? 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói  tụng  rồi,  dùng  như  ý  túc  nương  hư 
không  mà  đi.  Đến  rừng  Thâu-lô-tra,  đi  vào  rừng  ấy,  trải  ni-sư-đàn  ngồi 
kiết  già  dưới  cây  Bệ-hê-lặc14. 

Bấy  giờ,  vua  Câu-lao-bà15  với  quần  thần  trước  sau  vây  quanh, 
ngồi  ở  chánh  điện,  bàn  tán  khen  ngợi  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  rằng: 

“Nếu  ta  nghe  tin  thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la16  đến  Thâu-lô-tra 
này  thì  ta  quyết  đến  thăm.” 

Khi  ấy  vua  Câu-lao-bà  bảo  thợ  săn  rằng: 

“Ngươi  hãy  đi  dò  xét  rừng  Thâu-lô-tra.  Ta  muốn  đến  đó  săn.” 

Thợ  săn  vâng  lời,  liền  đến  dò  xét  rừng  Thâu-lô-tra.  Khi  người 
thợ  săn  dò  xét  rừng,  thấy  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  trải  tọa  cụ  ngồi  kiết 
già  dưới  cây  Bệ-hê-lặc,  liền  nghĩ:  “Người  mà  vua  Câu-lao-bà  cùng 
quần  thần  ngồi  tại  chánh  điện  bàn  tán  khen  ngợi,  bây  giờ  ở  đây.” 


14  Bệ-hê-lặc  &  'C/d  Pa0li:  vibhìseaka,  cây  xuyên  luyện  (Terminalia  belerica),  có 
thể  dùng  quả  nó  làm  thuốc. 

15  Câu-lao-bà;  tên  vua,  chủ  khu  vườn  nai  mà  Lại-tra-hòa-la  đang  trú.  Xem  No(160), 
kinh  “A-lan-na”  sau.  Paoli:  Koravya. 

lỏ'  Hán:  Lại-tra-hòa-la  tộc  tánh  tử:  Lại-tra-hòa-la,  con  trai  nhà  tông  tộc,  hay  con  nhà 
gia  thế. 


102 


TRUNG  A-HÀM 


Khi  người  thợ  săn  dò  xét  rừng  Thâu-lô-tra  xong  rồi,  trở  về  tâu 
với  vua  Câu-lao-bà  rằng: 

“Tâu  Đại  vương,  nên  biết,  tôi  đã  xem  rừng  Thâu-lô-tra  rồi.  Xin 
theo  ý  Đại  vương.  Tâu  Đại  vương,  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la,  người  mà 
Đại  vương  cùng  quần  thần  ngồi  ở  chánh  điện  bàn  tán  khen  ngợi  rằng: 
‘Nếu  ta  nghe  tin  thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la  đến  Thâu-lô-tra  này,  ta 
quyết  đến  thăm’.  Nay  Tôn  giả  Thiện  nam  tử  Lại-tra-hòa-la  hiện  đang 
ở  trong  rừng  Thâu-lô-tra,  trải  tọa  cụ  ngồi  kiết  già  dưới  cây  Bệ-hê-lặc, 
Đại  vương  muôn  gặp  có  thể  đến  đó.” 

Vua  Câu-lao-bà  nghe  xong,  bảo  người  đánh  xe: 

“Ngươi  mau  mau  sửa  soạn  xa  giá.  Ta  muốn  đến  gặp  Lại-tra-hòa-la. 

Người  đánh  xe  vâng  lệnh,  sửa  soạn  xa  giá  xong  trở  lại  tâu  vua: 

“Tâu  Đại  vương,  nên  biết,  xa  giá  đã  sửa  soạn  xong.  Xin  theo  ý 
Đại  vương.” 

Khi  ấy  vua  Câu-lao-bà  liền  ngồi  xe  ra  đi  đến  rừng  Thâu-lô-tra. 
Từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la,  nhà  vua  liền  xuống  xe,  đi  bộ 
đến  chỗ  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la.  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thấy  vua  Câu- 
lao-bà  đến,  nói  rằng: 

“Đại  vương,  nay  đến  đây,  muôn  ngồi  đâu  tự  tiện  ngồi,  được 
chăng?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Hôm  nay  tuy  tôi  đến  bờ  cõi  của  mình,  nhưng  ý  tôi  muôn  thiện 
nam  tử  Lại-tra-hòa-la  mời  tôi  ngồi. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  liền  mời  vua  Câu-lao-bà  rằng: 

“Đây  có  chỗ  ngồi  riêng,  xin  mời  Đại  vương  ngồi.” 

Khi  ấy,  vua  Câu-lao-bà  với  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  cùng  chào  hỏi 
nhau  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Vua  nói  với  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la: 

“Có  phải  ngài  vì  gia  đình  suy  sụp  mà  xuất  gia  học  đạo  chăng? 
Nếu  vì  không  có  tài  vật  nên  sống  đời  học  đạo,  thì  này  Lại-tra-hòa- 
la,  trong  nhà  của  Câu-lao-bà  vương  gia  này  có  nhiều  tài  vật,  tôi  sẽ 
xuất  tài  vật  cho  Lại-tra-hòa-la,  khuyên  Lại-tra-hòa-la  xả  giới  bỏ 
đạo,  sống  đời  dục  lạc  mà  bô"  thí,  tùy  ý  tu  phước  nghiệp.  Vì  sao  như 
vậy?  Lại-tra-hòa-la,  giáo  pháp  của  Tôn  sư  rất  khó,  xuất  gia  học 
đạo  lại  càng  khó  hơn”. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nghe  xong,  nói  rằng: 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


103 


“Đại  vương  nay  bằng  sự  bất  tịnh  mời  tôi,  không  phải  bằng  sự 
thanh  tịnh  mà  mời.  ” 

Vua  Câu-lao-bà  nghe  xong,  hỏi: 

“Tôi  phải  làm  sao  để  thỉnh  mời  Lại-tra-hòa-la  bằng  sự  thanh 
tịnh,  không  phải  bằng  sự  bất  tịnh?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  nên  nói  như  thế  nầy:  ‘Lại-tra-hòa-la,  nhân  dân 
trong  nước  tôi  an  ổn,  sung  sướng,  không  có  việc  kinh  sợ,  không  có  đấu 
tranh,  không  có  hà  khắc,  không  có  khổ  nô  dịch;  lúa  gạo  đầy  đủ,  khất 
thực  dễ  được.  Lại-tra-hòa-la  sông  trong  nước  tôi,  tôi  sẽ  ủng  hộ  như 
pháp’.  Đại  vương,  nói  như  vậy  gọi  là  bằng  sự  thanh  tịnh  mời  tôi, 
không  phải  bằng  sự  bất  tịnh  mà  mời.” 

Vua  Câu-lao-bà  nghe  xong,  nói: 

“Nay  tôi  bằng  sự  thanh  tịnh  mà  mời  Lại-tra-hòa-la;  không  phải 
bằng  sự  bất  tịnh.  Nhân  dân  trong  nước  tôi  an  ổn,  sung  sướng,  không  có 
việc  kinh  sợ,  không  có  đấu  tranh,  không  có  hà  khắc,  không  có  khổ  nô 
dịch;  lúa  gạo  đầy  đủ,  khất  thực  dễ  được.  Lại-tra-hòa-la  sông  trong 
nước  tôi,  tôi  sẽ  ủng  hộ  như  pháp.” 

“Lại  nữa,  Lại-tra-hòa-la,  có  bôn  trường  hợp  suy  vi,  do  suy  vi 
nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình  học  đạo.  Những  gì  là  bôn?  Bệnh  suy,  lão  suy,  tài 
sản  suy,  thân  tộc  suy. 

“Lại-tra-hòa-la,  thế  nào  là  bệnh  suy?  Hoặc  có  người  trường  kỳ 
bị  bệnh;  bệnh  tật  rất  nặng,  quá  đau  đớn,  người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
trường  kỳ  bị  bệnh;  bệnh  tật  rất  nặng,  quá  đau  đớn.  Ta  thật  có  dục  vọng 
nhưng  không  sống  đời  dục  lạc  được.  Ta  nay  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo’.  Sau  đó, 
người  ấy  vì  bệnh  suy  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ 
gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo.  Đó  gọi  là  bệnh  suy. 

“Lại-tra-hòa-la,  thế  nào  gọi  là  lão  suy?  Hoặc  có  người  tuổi  già, 
các  căn  suy  yếu,  tuổi  thọ  gần  hết,  người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  tuổi  đã  già, 
các  căn  suy  yếu,  tuổi  thọ  gần  hết,  ta  thật  có  dục  vọng  nhưng  không  thể 
sống  đời  dục  lạc,  ta  nay  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa 
bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo’.  Sau  đó,  người  ấy  vì  lão  suy 
nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 


104 


TRUNG  A-HÀM 


gia  đình  học  đạo.  Đó  gọi  là  lão  suy. 

“Lại-tra-hòa-la,  thế  nào  là  tài  sản  suy?  Hoặc  có  người  bần  cùng 
cô  thế,  người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  bần  cùng  cô  thế,  ta  nên  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo’. 
Sau  đó,  người  ấy  vì  tài  sản  suy  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí 
tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Đó  gọi  là  tài  suy. 

“Lại-tra-hòa-la,  thế  nào  gọi  là  thân  tộc  suy?  Hoặc  có  người  bà 
con  tuyệt  tự,  chết  tuyệt,  không  còn  một  ai,  người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  nay 
bà  con  tuyệt  tự,  chết  tuyệt,  không  còn  một  ai.  Ta  nên  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo’. 
Sau  đó  người  ấy  vì  thân  suy  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín 
lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Đó  gọi  là  thân  suy. 

“Lại-tra-hòa-la  khi  xưa  không  bệnh  hoạn,  an  ổn  trọn  vẹn,  đường 
tiêu  hóa  điều  hòa,  không  lạnh  không  nóng,  bình  chánh  an  lạc,  thuận 
hòa  không  tranh  chấp;  do  đó,  các  thứ  đồ  ăn  mềm  hay  cứng  được  dễ 
dàng  tiêu  hóa,  an  ổn.  Như  vậy,  Lại-tra-hòa-la  chẳng  phải  vì  bệnh  suy 
mà  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình  học  đạo. 

“Lại-tra-hòa-la  khi  xưa  vào  tuổi  niên  thiếu,  tóc  đen  óng  mướt, 
thân  thể  khỏe  mạnh,  rồi  xướng  ca  tấu  nhạc,  mặc  tình  thỏa  thích.  Lại 
chưng  diện  thân  thể,  thường  thích  dạo  chơi.  Lúc  ấy  bà  con  không  ai 
muốn  để  ngài  học  đạo;  cha  mẹ  khóc  lóc,  lo  sầu  áo  não,  cũng  không 
cho  ngài  xuất  gia  học  đạo.  Nhưng  ngài  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo.  Như  vậy,  Lại-tra- 
hòa-la  không  vì  lão  suy  mà  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo. 

“Lại-tra-hòa-la  ở  trong  thôn  Thâu-lô-tra  này,  về  phần  tài  vật,  gia 
đình  ngài  là  đệ  nhất,  là  tối  đại,  là  tối  thắng,  là  tối  thượng.  Như  vậy, 
Lại-tra-hòa-la  không  vì  tài  sản  suy  mà  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo. 

“Lại-tra-hòa-la  ở  trong  rừng  Thâu-lô-tra  này,  các  bà  con  giàu  có 
đều  còn  sống.  Như  vậy,  Lại-tra-hòa-la  không  phải  vì  thân  tộc  suy  mà 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia 
đình  học  đạo. 

“Lại-tra-hòa-la,  đối  với  bốn  trường  hợp  suy  vi  ấy,  hoặc  do  một 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


105 


suy  vi  nào  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình  học  đạo,  nhưng  tôi  thấy  Lại-tra-hòa-la  không  có 
một  suy  vi  nào  khả  dĩ  khiến  Lại-tra-hòa-la  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.  Lại-tra-hòa-la 
hiểu  biết  thế  nào  và  được  nghe  những  gì  mà  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 
ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo?” 

“Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  Thế  Tôn  là  đấng  đã  biết,  đã  thấy,  là  Như  Lai,  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đã  giảng  thuyết  bốn  sự.  Tôi  hoan  hỷ 
chấp  nhận  điều  ấy;  tôi  thấy,  nghe,  hiểu  biết  điều  ấy,  nên  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo. 

“Những  gì  là  bốn17?  Đại  vương,  thế  gian  này  không  được  bảo  vệ, 
không  đáng  nương  tựa18.  Thế  gian  này  nhất  thiết  phải  đi  đến  sự  già 
nua19.  Thế  gian  này  không  thường,  cần  phải  bỏ  đi20.  Thế  gian  này 
không  có  sự  thỏa  mãn,  không  có  sự  biết  đủ,  là  tôi  tớ  của  ái21.” 

Vua  Câu-lao-bà  hỏi: 

“Lại-tra-hòa-la,  như  ngài  vừa  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này 
không  được  bảo  vệ,  không  đáng  nương  tựa’.  Nhưng,  Lại-tra-hòa-la, 
tôi  có  con,  cháu,  anh,  em,  bè  đảng,  tượng  quân,  xa  quân,  mã  quân, 
bộ  quân,  thảy  đều  giỏi  bắn,  giỏi  chống  cự,  nghiêm  nghị,  dõng 
mãnh  như  vương  tử,  lực  sĩ,  Bát-la-khiên-đề,  Ma-ha-năng-già22;  lại 
có  người  xem  tướng,  có  kẻ  trù  mưu,  có  người  tính  toán,  có  kẻ  thông 


17  Bốn  sự  kiện  theo  No. 69:  lão,  bệnh,  ái,  tử.  No. 68:  đại  loại  như  vậy.  Paoli  và  bản 
Hán  này  tưong  đồng  về  đại  cưong. 

18  Paoli:  attaoòo  loko  anabhissaro’ti,  thế  giới  này  vô  hộ,  vô  chủ. 

19'  Hán:  thú  hướng  lão  pháp  'Ải  / '7 yĩ>  Paoli:  upanìyyati  loko  addhuvo  ti,  thế  gian 

này  không  bền  vững,  bị  lôi  cuốn  đi. 

20  Paoli:  assako  loko  sabbaỏ  pahaoya  gamanìyan  ti,  thế  giới  này  không  sở  hữu;  cần 
xả  bỏ  tất  cả  khi  ra  đi.  Trong  bản  Hán,  assaka,  “không  có  sở  hữư’  được  đọc  là 
asassaka,  “không  thường  hằnự. 

21'  Hán:  vi  ái  tẩu  sứ  DcC?  -<r .  yÍPaoli:  uono  loko  atitto  taòhaodaoso  ti,  thế  gian  này 
thiếu  thốn,  không  thỏa  mãn,  nô  lệ  của  khát  ái. 

22-  Bát-la-khiên-đề,  Ma-ha-nãng-già  ik  ¥.  £  #D  Tc£ũ  /*/cZ không  rõ  tên  của  ai. 
Đại  tạng  kinh  sách  dẫn,  vol.1  cho  là  tên  của  một  người.  Hoặc  giả  là  tên  một  con 
voi  chúa  (Ma-ha-năng-già:  mahaonaoga). 


106 


TRUNG  A-HÀM 


hiểu  điển  sách,  có  người  giỏi  đàm  luận,  có  quân  thần,  có  quyến 
thuộc,  người  trì  chú,  kẻ  biết  chú,  bất  cứ  phương  nào  có  sự  khủng  bô" 
thì  có  kẻ  chế  phục,  ngăn  cản.  Nếu  như  lời  Lại-tra-hòa-la  nói,  ‘Đại 
vương,  thế  gian  này  không  được  bảo  vệ,  không  đáng  nương  tựa,’  thì 
này  Lại-tra-hòa-la,  nói  như  thế  có  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  bây  giờ  tôi  hỏi  nhà  vua,  xin  tùy  theo  sự  hiểu  biết 
mà  trả  lời.  Đại  vương,  thân  này  có  bệnh  chăng?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Lại-tra-hòa-la,  nay  thân  này  của  tôi  thường  có  phong  bệnh23. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  hỏi: 

“Đại  vương,  khi  phong  bệnh  bộc  phát  rất  trầm  trọng,  rất  đau  đớn, 
thì  này  Đại  vương,  lúc  ấy  có  thể  bảo  bọn  con  cháu,  anh  em,  họ  hàng 
thân  thích,  tượng  quân,  xa  quân,  mã  quân,  bộ  quân,  thảy  đều  giỏi  bắn, 
giỏi  chông  cự,  nghiêm  nghị,  dõng  mãnh  như  vương  tử,  lực  sĩ,  Bát-la- 
khiên-đề,  Ma-ha-năng-già,  kẻ  xem  tướng,  kẻ  trù  mưu,  người  tính  toán, 
kẻ  thông  hiểu  điển  sách,  người  giỏi  đàm  luận,  quân  thần  quyến  thuộc, 
kẻ  trì  chú,  người  biết  chú,  rằng  ‘Các  ngươi  hãy  đến,  tạm  thời  thay  thế 
ta  chịu  sự  khổ  sở  đau  đớn  để  ta  khỏi  bệnh,  an  lạc’  được  chăng?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Không  được.  Vì  sao  vậy?  Tôi  tự  gây  nghiệp;  nhân  bởi  nghiệp, 
duyên  bởi  nghiệp,  riêng  mình  chịu  khổ  sở  đau  đớn.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  bảo: 

“Đại  vương,  thế  cho  nên  Đức  Thế  Tôn  dạy  rằng  ‘Thế  gian  này 
không  được  bảo  vệ,  không  đáng  nương  tựa.  Tôi  muôn  nhẫn  lạc  điều 
đó,  tôi  thấy,  nghe,  hiểu  biết  điều  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.” 

Vua  Câu-lao-bà  nói  rằng: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  không 
được  bảo  vệ,  không  đáng  nương  tựa’.  Này  Lại-tra-hòa-la,  tôi  cũng 
muôn  nhẫn  lạc  điều  đó.  Vì  sao  như  vậy?  Thế  gian  này  quả  thật  không 
được  bảo  vệ,  không  đáng  nương  tựa.” 


Hán:  phong  bệnh  □□  \y/âPa0\v.  anusa0yiko  a0ba0dho,  bệnh  thống  phong  mãn 
tính. 


23. 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


107 


Vua  Câu-lao-bà  lại  hỏi: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  tất  cả  đều 
đi  đến  chỗ  già  nua’.  Lại-tra-hòa-la,  nói  như  vậy  có  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  bây  giờ  tôi  hỏi  nhà  vua,  xin  tùy  theo  sự  hiểu  biết 
mà  trả  lời.  Lúc  Đại  vương  còn  hai  mươi  bôn  tuổi  hay  hai  mươi  lăm  tuổi 
thì  như  thế  nào?  Khi  ấy  sự  nhanh  nhẹn  như  thế  nào  đối  với  ngày  nay? 
Khi  ấy,  gân  sức,  hình  thể,  nhan  sắc  như  thế  nào  đối  với  ngày  nay?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Khi  tôi  còn  hai  mươi  bôn  hay  hai  mươi  lăm  tuổi,  tự  nhớ  lại  thời 
ấy,  sự  nhanh  nhẹn,  gân  sức,  hình  thể,  nhan  sắc  không  ai  hơn  tôi.  Lại- 
tra-hòa-la,  tôi  nay  đã  già  nua,  các  căn  lụn  bại,  mạng  sống  sắp  chấm 
dứt,  tuổi  đầy  tám  mươi,  đâu  có  mạnh  khỏe  như  xưa.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói: 

“Đại  vương,  thế  cho  nên  Đức  Thế  Tôn  dạy  rằng:  ‘Thế  gian  này, 
tất  cả  đều  đi  đến  chỗ  già  nua’.  Tôi  muôn  tiếp  nhận  điều  đó,  tôi  thấy, 
nghe,  hiểu  biết  điều  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  từ  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.” 

Vua  Câu-lao-bà  nói: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  tất  cả  đều  đi 
đến  chỗ  già  nua’.  Tôi  cũng  muôn  tiếp  nhận  điều  đó.  Vì  sao  như  vậy? 
Thế  gian  này  quả  thật  tất  cả  đều  đi  đến  chỗ  già  nua.” 

Vua  Câu-lao-bà  lại  hỏi: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  vô  thường, 
cần  phải  bỏ  đi’.  Lại-tra-hòa-la,  nói  như  vậy  lại  có  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  bây  giờ  tôi  hỏi  nhà  vua,  xin  tùy  theo  sự  hiểu  biết 
mà  trả  lời.  Đại  vương,  có  nước  Câu-lâu-sấu  dồi  dào,  hậu  cung  dồi  dào, 
kho  tàng  dồi  dào  không?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Đúng  vậy!” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  lại  hỏi: 

“Đại  vương,  có  nước  Câu-lâu-sấu  dồi  dào,  hậu  cung  dồi  dào,  kho 
tàng  dồi  dào,  nếu  thời  gian  đã  đến,  không  thể  nương  tựa,  chịu  đựng  sự 
tan  vỡ,  tất  cả  đời  này  đều  đi  đến  chỗ  diệt  vong;  lúc  đó  nước  Câu-lâu- 


108 


TRUNG  A-HÀM 


Sấu  dồi  dào,  hậu  cung  dồi  dào,  kho  tàng  dồi  dào,  có  thể  từ  đời  này 
mang  qua  đời  sau  không?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Không  được.  Vì  sao  như  vậy?  Tôi  phải  đơn  độc,  cô  thân,  cũng 
không  bạn  bè,  từ  đời  này  mà  đi  đến  đời  sau.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói: 

“Thế  cho  nên  Đức  Thế  Tôn  dạy  rằng:  ‘Thế  gian  này  vô  thường, 
cần  phải  bỏ  đi’.  Tôi  muốn  nhẫn  lạc  điều  đó,  tôi  thấy,  nghe,  hiểu  biết 
điều  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  xuất  gia,  từ  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.” 

Vua  Câu-lao-bà  nói: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  vô  thường, 
cần  phải  bỏ  đi’.  Tôi  cũng  muốn  nhẫn  lạc  điều  đó.  Vì  sao?  Thế  gian 
này  quả  thật  vô  thường,  cần  phải  bỏ  đi.” 

Vua  Câu-lao-bà  lại  hỏi: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  không  có 
sự  thỏa  mãn,  không  có  sự  biết  đủ,  là  tôi  tớ  của  ái’.  Lại-tra-hòa-la,  nói 
điều  này,  như  vậy  có  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  đáp: 

“Đại  vương,  bây  giờ  tôi  hỏi  nhà  vua,  xin  tùy  theo  sự  hiểu  biết 
mà  trả  lời.  Có  nước  Câu-lâu-sấu  dồi  dào,  hậu  cung  dồi  dào,  kho  tàng 
dồi  dào  không?” 

Vua  Câu-lao-bà  đáp: 

“Đúng  vậy.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  lại  hỏi: 

“Có  nước  Câu-lâu-sấu  dồi  dào  và  hậu  cung  dồi  dào,  kho  tàng 
dồi  dào;  nếu  có  một  người  từ  phương  Đông  đến,  đáng  tín  nhiệm, 
không  lừa  dối,  nói  với  nhà  vua  rằng:  Tôi  từ  phương  Đông  đến,  thấy 
nước  ấy  vô  cùng  giàu  có  an  vui,  nhân  dân  đông  đúc.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  lại  nói: 

“Phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc  cũng  như  vậy.  Từ  bờ 
biển  lớn,  nếu  có  một  người  đến,  đáng  tín  nhiệm,  không  lừa  dối,  nói 
với  nhà  vua  rằng:  Tôi  từ  bờ  biển  lớn  đến,  thấy  nước  ấy  vô  cùng  giàu 
có  an  lạc,  nhân  dân  đông  đúc.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói: 


KINH  LẠI-TRA-HÒA-LA 


109 


“Đại  vương,  thế  cho  nên  Đức  Thế  Tôn  dạy  rằng:  ‘Thế  gian  này 
không  có  sự  thỏa  mãn,  không  có  biết  đủ,  là  tôi  tớ  của  ái’.  Tôi  muôn 
nhẫn  lạc  điều  đó;  tôi  thấy,  nghe,  hiểu  biết  điều  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo.” 

Vua  Câu-lao-bà  nói: 

“Như  Lại-tra-hòa-la  đã  nói,  ‘Đại  vương,  thế  gian  này  không  có 
sự  thỏa  mãn,  không  có  sự  biết  đủ,  là  tôi  tớ  của  ái’.  Tôi  cũng  muôn 
nhẫn  lạc  điều  đó.  Vì  sao?  Vì  thế  gian  này  quả  không  có  sự  thỏa  mãn, 
không  có  sự  biết  đủ,  là  tôi  tớ  của  ái.” 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói: 

“Đức  Thế  Tôn,  là  đang  đã  biết,  đã  thấy,  là  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  nói  cho  tôi  nghe  bốn  việc  này.  Tôi  muốn 
nhẫn  lạc  điều  đó  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo.” 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  nói  tụng  rằng: 

Ta  thấy  người  thế  gian, 

Có  của,  ngu  không  thí; 

Được  của  rồi  cầu  thêm, 

Xan  tham  chứa  chất  của. 

Nhà  vua  được  thiên  hạ, 

Chỉnh  ngự  tùy  sức  mình. 

Trong  nước  không  biết  đủ, 

Lại  tìm  ở  nước  ngoài. 

Nhà  vua  và  nhân  dân 
Chưa  lìa  dục,  mạng  vong. 

Xỏa  tóc,  vợ  con  khóc; 

Ôi  thôi,  khổ  khó  ngăn. 

Bó  chăn  đệm  chôn  cất; 

Hoặc  chất  củi  hỏa  thiêu. 

Duyên  đi  đến  đời  sau; 

Thiêu  rồi  vẫn  ngu  dại. 

Chết  rồi  của  không  theo; 

Vợ  con  và  nô  tỳ, 

Của  nhiều  cùng  chung  hưởng; 

Ngu,  trí,  cũng  vậy  thôi. 


110 


TRUNG  A-HÀM 


Người  trí  chẳng  âu  lo; 

Kẻ  ngu  ôm  sầu  thảm. 

Thê'  nên  trí  tuệ  hơn; 

Bước  về  nẻo  chánh  giác. 

Chấp  chặt  theo  có  Hữu, 

Kẻ  ngu  gây  hạnh  ác. 

Với  pháp,  làm  phi  pháp; 

Dùng  sức  cưỡng  đoạt  người. 

Kém  trí  bắt  chước  theo; 

Ngu  làm  nhiều  hạnh  ác. 

Nhập  thai  đến  đời  sau, 

Luôn  luôn  chịu  sanh  tử. 

Đã  thọ  sanh  ra  đời, 

Chỉ  làm  các  việc  ác. 

Như  giặc  bị  bắt  trói; 

Tự  làm  ác  hại  mình. 

Chúng  sanh  này  như  thế, 

Cho  mãi  đến  đời  sau. 

Do  nghiệp  mình  đã  tạo 
Tự  làm  ác  hại  mình. 

Như  trái  chín  tự  rụng; 

Già  trẻ  cũng  như  vậy. 

Muốn  trang  điểm,  yêu  thích; 

Tâm  hưởng  sắc  tốt  xấu; 

Bị  dục  trói  buộc  hại; 

Do  dục  sanh  kình  hãi. 

Vua,  tôi  thấy  giác  này, 

Biết  Sa-môn  vi  diệu. 

Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thuyết  như  vậy  vua  Câu-lao-bà  sau  khi 
nghe  lời  Tôn  giả  Lại-tra-hòa-la  thuyết  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


133.  KINH  ƯU-BA-LY1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Na-nan-đà2,  trong  vườn  xoài  Ba- 
bà-ly3. 

Lúc  bấy  giờ  có  người  Ni-kiền  là  Trường  Khổ  Hạnh4  sau  giờ  ăn 
trưa,  ung  dung  đi  đến  chỗ  Phật,  và  sau  khi  chào  hỏi,  ngồi  xuống  một 
bên. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bèn  hỏi: 

“Nhà  khổ  hạnh  Ni-kiền  Thân  Tử5  chủ  trương  có  bao  nhiêu  hành 
vi  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp6?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  Tôn  sư  của  tôi,  Ni-kiền  Thân  Tử,  không  giảng 
dạy  cho  chúng  tôi  về  những  hành  vi  để  không  hành  ác  nghiệp,  không 
tạo  tác  ác  nghiệp.  Nhưng  người  giảng  dạy  chúng  tôi  về  sự  trừng  phạt 
để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp.” 


'■  Bản  Hán,  quyển  32.  Tương  đương  Paơli,  M.  56.  Upaơli-suttaỏ. 

2'  Na-nan-đà  -*  “’/£  Paơli:  Naơôandaơ. 

3  Ba-bà-ly  nại  lâm  *•  Paơli:  Paơvaơrikambavana,  khu  rừng  xoài  của 

Paơvaơrika,  một  đại  phú  tại  Naơlaơnda  (Na-nan-đà),  một  thị  trấn  ở  gần 
Raơjagaha. 

4-  Trường  Khổ  Hạnh  Ni-kiền  *  □  7f~/i  Tỉ  'PT/Ờ  Paơli:  Dìghatapassì-nigantha,  một  đệ 
tử  của  Nigaòaeha-Naơtaputta  (Ni-kiền  Thân  Tử). 

5'  Ni-kiền  Thân  Tử  Tỉ  'PT  j  xlịĩX.  Nigaòseha-Naơtaputta. 

6'  Hán:  kỷ  hành  linh  bất  hành  ác  nghiệp  bất  tấc  ác  nghiệp  TT/ỉ  TO  /i  -«  □ 
x£  -c  D-y<fPa0li:  kati...kamma0ni  paóóapeti  paơpassa  kammassa  kiriyaơya 
paơpassa  kammassa  pavattiya0’ti,  có  bao  nhiêu  nghiệp  để  thi  hành  ác  nghiệp,  để 
tiến  hành  ác  nghiệp? 


wvyw.daitangkinh.org 


112 


TRUNG  A-HÀM 


Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Nhà  khổ  hạnh  Ni-kiền  Thân  Tử  chủ  trương  có  bao  nhiêu  sự 
trừng  phạt  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  Tôn  sư  của  tôi,  Ni  kiền  Thân  Tử  giảng  dạy  cho 
chúng  tôi  về  ba  sự  trừng  phạt  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác 
ác  nghiệp.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  sự  trừng  phạt  bằng  thân,  sự  trừng 
phạt  bằng  miệng  và  sự  trừng  phạt  bằng  ý7. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Khổ  Hạnh,  thế  nào,  thân  phạt,  khẩu  phạt,  ý  phạt  có  khác 
nhau  không?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-Đàm,  đối  với  chúng  tôi,  thân  phạt  khác,  khẩu  phạt 
khác,  ý  phạt  khác.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Khổ  Hạnh,  các  sự  trừng  phạt  này  tương  tự  như  vậy.  Ni- 
kiền  Thân  Tử  chủ  trương  trừng  phạt  nào  nặng  hơn  hết  để  không  hành 
ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp?  Sự  trừng  phạt  của  thân  chăng? 
Của  khẩu  chăng?  của  ý  chăng?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  các  sự  trừng  phạt  này  tương  tự  như  vậy.  Tôn  sư 
tôi,  Ni-kiền  Thân  Tử  chủ  trương  thân  phạt  là  nặng  hơn  hết  để  không 
hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp.  Khẩu  phạt  thì  không  phải 
vậy,  ý  phạt  thì  nhẹ  nhất,  không  bằng  thân  phạt  vốn  ‘rất  lớn  lao,  rất 
nặng  nề’.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Khổ  Hạnh,  ông  nói  thân  phạt  nặng  nhất  chăng?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  thân  phạt  nặng  nhất.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  lại  đến  lần  thứ  ba: 

“Này  Khổ  Hạnh,  ông  nói  thân  phạt  nặng  nhất  chăng?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  cũng  ba  lần  đáp  lại: 


Tam  phạt:  thân  phạt,  khẩu  phạt,  ý  phạt  ũoY  >ể)/CPa0li: 

tiòi  ...  daina0ni  paóóapeti...  seyyathidam,  ka0yadaònaỏ  vacìdaònaỏ  manodaònaỏ. 


KINH  ƯU-BA-LY 


113 


“Thưa  Cù-đàm,  thân  phạt  nặng  nhất.” 

Đức  Thế  Tôn  thẩm  định  ba  lần  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  việc 
như  vậy  xong,  bèn  ngồi  im  lặng. 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  hỏi: 

“Sa-môn  Cù-đàm  chủ  trương  có  bao  nhiêu  sự  trừng  phạt  để 
không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Khổ  Hạnh,  Ta  không  giảng  thuyết  về  những  trừng  phạt  để 
không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp.  Ta  chỉ  giảng  thuyết 
về  nghiệp  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  hỏi: 

“Cù-đàm  chủ  trương  có  bao  nhiêu  nghiệp  để  không  hành  ác 
nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp?” 

Thế  Tôn  lại  đáp: 

“Này  Khổ  Hạnh,  Ta  giảng  thuyết  về  ba  nghiệp  để  không  hành 
ác  nghiệp,  không  tạo  tác  ác  nghiệp.  Thế  nào  là  ba?  Là  thân  nghiệp, 
khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp.  ” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  thân  nghiệp  khác,  khẩu  nghiệp  khác,  ý  nghiệp  khác 
chăng?” 

Thế  Tôn  lại  đáp: 

“Ta  nói,  thân  nghiệp  khác,  khẩu  nghiệp  khác,  ý  nghiệp  khác 

vậy”. 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  ba  nghiệp  này  tương  tự  như  vậy,  Ngài  chủ 
trương  nghiệp  nào  nặng  nhất  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác 
ác  nghiệp?  Là  thân  nghiệp  chăng?  Khẩu  nghiệp  chăng?  Ý  nghiệp 
chăng?” 

Thế  Tôn  lại  đáp: 

“Này  Khổ  Hạnh,  ba  nghiệp  này  tương  tự  như  vậy,  Ta  giảng 
thuyết  ý  nghiệp  là  nặng  nhất  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  tạo  tác 
ác  nghiệp.  Thân  nghiệp  và  khẩu  nghiệp  thì  không  phải  vậy.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  hỏi: 

“Cù-Đàm  chủ  trương  ý  nghiệp  nặng  nhất  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 


114 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Khổ  Hạnh,  Ta  giảng  thuyết  ý  nghiệp  là  nặng  nhất.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  lại  hỏi  đến  ba  lần: 

“Cù-Đàm  chủ  trương  thi  thiết  ý  nghiệp  là  nặng  nhất  chăng?” 

Thế  Tôn  cũng  trả  lời  đến  ba  lần: 

“Này  Khổ  Hạnh,  Ta  giảng  thuyết  ý  nghiệp  là  nặng  nhất  vậy.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  ba  lần  thẩm  định  Thế  Tôn  sự  việc  đó 
như  vậy  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  nhiễu  ba  vòng  quanh  Thế 
Tôn  rồi  lui  về;  đi  đến  chỗ  Ni-kiền  Thân  Tử.  Ni-kiền  Thân  Tử  từ  xa 
thấy  Trường  Khổ  Hạnh  đi  đến,  liền  hỏi: 

“Này  Khổ  Hạnh,  ngươi  từ  đâu  đến  vậy?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Con  từ  Na-nan-đà,  trong  vườn  xoài  Ba-bà-ly,  tại  chỗ  của  Sa- 
môn  Cù-đàm  đến  đây.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  hỏi: 

“Này  Khổ  Hạnh,  ông  có  cùng  Sa-môn  Cù-đàm  bàn  luận 
không?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Có  bàn  luận  với  nhau.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói  rằng: 

“Này  Khổ  Hạnh,  nếu  đã  cùng  với  Sa-môn  Cù-đàm  bàn  luận, 
thì  hãy  nói  lại  hết  cho  ta  nghe,  để  hoặc  giả  ta  biết  được  luận  thuyết 
của  vị  ấy”. 

Rồi  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  mới  đem  sự  việc  thảo  luận  với 
Thế  Tôn  nói  lại  cho  ông  nghe.  Ni-kiền  Thân  Tử  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Hay  thay  Khổ  Hạnh!  Ngươi  đôi  với  Tôn  sư  đã  làm  đúng  pháp 
của  đệ  tử.  Ông  là  người  mà  việc  phải  làm  được  thành  biện  bằng  trí 
tuệ.  Với  quyết  định  thông  minh,  với  sự  trầm  tĩnh  không  sợ  hãi,  hoàn 
toàn  tự  tin  tưởng,  đã  đạt  đến  tài  hùng  biện,  đã  bắt  được  ngọn  cờ  cam 
lộ,  ở  trong  cảnh  giới  cam  lộ  tự  thân  chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ8.  Vì 


Sở  tác  trí  biện,  thông  minh  quyết  định,  an  ổn  vô  úy,  thành  tựu  điều  ngự,  đai  đắc 
biện  tài  đắc  cam  lộ  tràng,  ư  cam  lộ  giới,  tự  tác  chứng  thành  tựu  du 

/<®  %  ỳ/ơr 

/  Tấ  /«,  „  ŨT  ỳo? '/  'A  Te  ỷ  X~ỵc%*.  rà  'ÁíỵcX  ,1  rẩ 

oỳ  -'/ớt /  ỉ@  ọ? /  'oV  'ờ/t  Lời  khen  ngợi  này  cũng  giống  như  lời  khen  ngợi 


KINH  ƯU-BA-LY 


115 


sao  vậy?  Ngươi  vừa  rồi  đối  với  Sa-môn  Cù-đàm  mà  giảng  thuyết  thân 
phạt  là  nặng  nhất  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  gây  ác  nghiệp. 
Khẩu  phạt  không  như  vậy.  Ý  phạt  càng  kém  hơn;  không  bằng  thân 
phạt  rất  lớn  lao,  rất  trầm  trọng.” 

Khi  ấy,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly9  cùng  năm  trăm  Cư  sĩ  tập  họp  trong  chúng 
chắp  tay  hướng  Ni-kiền  Thân  Tử.  Rồi  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  nói  với  Ni-kiền 
Trường  Khổ  Hạnh: 

“Ngài  đã  ba  lần  thẩm  định  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Cư  sĩ,  tôi  đã  ba  lần  thẩm  định  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy.” 

Cư  sĩ  ưu-ba-ly  nói  với  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh: 

“Tôi  cũng  có  thể  đến  thẩm  định  ba  lần  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như 
vậy,  rồi  lôi  kéo  đi  đâu  tùy  ý.  Cũng  như  người  lực  sĩ  nắm  con  dê  có  cái 
bờm  dài10  rồi  lôi  kéo  đi  đâu  tùy  ý;  tôi  cũng  như  vậy,  có  thể  đến  thẩm 
định  ba  lần  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy,  rồi  lôi  kéo  đi  đâu  tùy  ý. 
Cũng  như  người  lực  sĩ  cầm  áo  lông  giũ  bụi,  tôi  cũng  như  vậy,  có  thể 
đến  thẩm  định  lại  ba  lần  với  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy,  rồi  lôi  kéo 
đi  đâu  tùy  ý.  Tôi  cũng  như  vậy,  có  thể  đến  thẩm  định  lại  ba  lần  với 
Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy  rồi  lôi  kéo  đi  dâu  tùy  ý.  Cũng  như  người 
nấu  rượu11,  hay  đệ  tử  của  người  nấu  rượu,  lấy  cái  túi  lọc  rượu  đem  để 
vào  trong  nước,  rồi  tùy  theo  ý  muôn,  lôi  đi  đâu  tùy  ý;  tôi  cũng  như 
vậy,  có  thể  đến  thẩm  định  ba  lần  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy,  rồi  lôi 
kéo  đi  đâu  tùy  ý.  Cũng  như  con  voi  chúa  đã  sáu  mươi  tuổi,  là  một  đại 
long  tượng  kiêu  ngạo12,  đủ  ngà,  đủ  vóc,  gân  sức  mạnh  mẽ,  một  lực  sĩ 


giữa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mãn  Từ  Tử  trong  kinh  sô'  9  trên. 

9'  ưu-ba-ly  cư  sĩ  a  “ i  ĩ  KÁ/cX đệ  tử  tại  gia  của  Ni-kiền  Thân  Tử.  Paoli:  Upaoli- 
gahapati. 

10  Chấp  trường  mao  dương  ■  *  / ỵâ  Paoli:  dìghalomikaỏ  eôakaỏ  lomesu  gahetvao, 

túm  lấy  lông  của  con  dê  có  lông  dài. 

"■  Cô  tửu  sư  y  i  (nhà  bán  rượu).  Cô,  Tống-Nguyên-Minh:  A/c?  Paoli,  gồm  hai  thí 
dụ:  balavao  soòhikaokammakaro,  lực  sĩ  nấu  ruợu;  và  balavaosoihikaodhutto,  lực  sĩ 
say  rượu. 

12  Kiêu  ngạo  Ma-ha-năng-già  %0  Tc7 0  Không  rõ  Paoli;  nhưng  Sanskrit 

có  thể  là  pramaodana-mahaonaoga,  con  voi  chúa  say  rượu;  thay  vì  pra-maona-  (kiêu 
mạn).  Thí  dụ  này,  trong  bản  Paoli:  (...)  kuójaro  saasashihaoyano,  con  voi  già  sáu  muôi 


116 


TRUNG  A-HÀM 


dẫn  đi,  lấy  nước  rửa  bắp  vế,  rửa  xương  sông,  rửa  sườn,  rửa  bụng,  rửa 
răng,  rửa  đầu  và  giỡn  chơi  trong  nước;  tôi  cũng  như  vậy,  có  thể  đến 
thẩm  định  ba  lần  với  Sa-môn  Cù-đàm  việc  như  vậy,  rồi  tùy  theo  chỗ 
mà  tẩy.  Tôi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  cùng  ông  bàn  luận,  hàng  phục 
xong  rồi  trở  về.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nới  với  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  rằng: 

“Ta  cũng  có  thể  hàng  phục  Sa-môn  Cù-đàm.  Ông  cũng  có  thể. 
Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  cũng  có  thể  vậy.” 

Khi  ấy,  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  thưa  với  Ni-kiền  Thân  Tử: 

“Con  không  muôn  để  cho  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù- 
đàm.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  biết  chú  huyễn  hóa,  có  thể 
dùng  chú  thuật  biến  hóa  làm  đệ  tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di.  Con  sợ  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa  làm 
đệ  tử.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Khổ  Hạnh,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  mà  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa 
làm  đệ  tử,  việc  đó  hoàn  toàn  không  có.  Sa-môn  Cù-đàm  bị  Cư  sĩ  Ưu- 
ba-ly  biến  hóa  làm  đệ  tử,  chắc  chắn  có  việc  ấy.” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  thưa  lại  lần  thứ  ba  với  Ni-kiền  Thân  Tử  rằng: 

“Hôm  nay  con  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  cùng  ông  ấy  đàm 
luận.  Hàng  phục  xong,  con  trở  về.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  cũng  đáp  lại  lần  thứ  ba  rằng: 

“Ông  nên  đi  nhanh  đi.  Ta  cũng  có  thể  hàng  phục  Sa-môn  Cù- 
đàm.  Ông  cũng  có  thể.  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  cũng  có  thể  vậy.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  bạch  lại  lần  thứ  ba  rằng: 

“Con  không  muốn  để  cho  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đi  đến  chỗ  Sa-môn.  Vì 
sao  vậy?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  biết  chú  huyễn  hóa,  có  thể  dùng  chú 
thuật  biến  hóa  làm  đệ  tử,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di. 
Con  sợ  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  làm  đệ  tử.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Khổ  Hạnh,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  làm  đệ 
tử,  việc  đó  hoàn  toàn  không  có.  Sa-môn  Cù-đàm  bị  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly 
biến  hóa  làm  đệ  tử,  chắc  chắn  có  việc  ấy.  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly,  người  đi  tùy 


KINH  ƯU-BA-LY 


117 


ý-” 

Lúc  ấy,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  cúi  đầu  sát  chân  Ni-kiền  Thân  Tử  ba  lần 
rồi  đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên,  hỏi  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  ngày  hôm  nay  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  có  đến 
đây  không?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Cư  sĩ,  có  đến.  ” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  hỏi: 

“Cù-đàm,  có  cùng  với  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đàm  luận 
chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Có  cùng  đàm  luận.” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  nói: 

“Cù-đàm,  nếu  đã  cùng  với  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đàm  luận, 
xin  Ngài  thuật  lại  hết  cho  tôi  nghe.  Hoặc  giả,  sau  khi  nghe  xong,  tôi 
biết  được  việc  đó.” 

Rồi  Thế  Tôn  thuật  hết  lại  những  điều  mà  Ngài  cùng  với  Ni-kiền 
Trường  Khổ  Hạnh  đàm  luận  cho  Ưu-ba-ly  nghe.  Lúc  đó  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly 
nghe  rồi,  khen  rằng: 

“Hay  thay  Khổ  Hạnh!  Như  vậy  mới  gọi  là  đối  với  Tôn  sư  làm 
đúng  việc  thực  hành  pháp  của  một  đệ  tử.  Điều  phải  làm  được  thành 
biện  bằng  trí  tuệ,  với  quyết  định  thông  minh,  với  sự  trầm  tĩnh  không  sợ 
hãi,  với  sự  hoàn  toàn  tự  tin  tưởng,  đạt  đến  đại  biện  tài,  bắt  được  ngọn 
cờ  cam  lộ,  ở  trong  cảnh  giới  cam  lộ  mà  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ. 
Vì  sao  như  vậy?  Vì  đã  đối  với  Sa-môn  Cù-đàm  mà  trình  bày  thân  phạt 
là  tối  thượng  để  không  hành  ác  nghiệp,  không  gây  ác  nghiệp.  Khẩu 
phạt  không  như  vậy,  ý  càng  kém  hơn,  không  bằng  thân  phạt,  vốn  rất 
lớn  lao,  rất  nặng  nề  ”. 

Khi  đó  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Cư  sĩ,  Ta  muôn  cùng  ông  bàn  luận  về  việc  này.  Nếu  như  ông  an 
trụ  trong  sự  thật,  thì  bằng  sự  thật  mà  đáp13.” 


13  Pa0li:  sace  kho  tvaỏ  gahapati  sacce  patiaaaahacya  manteyyacsi  siyac  no  ettha 
kathaosallaopo  ti,  “nếu  ông  an  trú  trên  sự  thật  mà  tư  duy  thì  ở  đây  có  thể  có  hội 
thoại  của  chúng  ta”. 


118 


TRUNG  A-HÀM 


Cư  SĨ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Cù-đàm,  tôi  an  trụ  trong  sự  thật,  bằng  sự  thật  mà  đáp.  Sa-môn 
Cù-đàm,  hãy  nên  cùng  tôi  bàn  luận  việc  này.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao?  Ớ  đây  nếu  Ni-kiền  ưa  bố  thí,  thích  hành 
việc  bố  thí,  không  hý  luận,  ưa  sự  không  hý  luận,  rất  thanh  tịnh,  chuyên 
hành  chú14.  Nếu  khi  người  ấy  đi  đến  đây,  đạp  chết  nhiều  côn  trùng  lớn 
nhỏ,  thì  thế  nào,  Cư  sĩ,  Ni-kiền  Thân  Tử  đôi  với  việc  sát  sanh  này  chủ 
trương  có  quả  báo  ra  sao?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Thưa  Cù -đàm,  nếu  người  ấy  cô"  ý  thì  có  tội  lớn,  nếu  không  cố 
ý15  thì  không  có  tội  lớn.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Cư  sĩ,  ông  nói  cô"  ý  là  thế  nào?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  đó  là  ý  nghiệp16  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  ông  nên  suy  nghĩ  rồi  trả  lời.  Những  điều  nói  trước 
trái  vđi  điều  sau,  sau  trái  vđi  điều  trước,  không  phù  hợp  nhau.  Cư 
sĩ,  ông  ở  trong  chúng  này  tự  nói:  ‘Cù-đàm,  tôi  an  trụ  trong  sự  thật, 
bằng  sự  thật  mà  đáp.  Sa-môn  Cù-đàm,  hãy  nên  cùng  tôi  bàn  luận 
việc  này’.  Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao?  Nếu  có  Ni-kiền  chỉ  uống  nước 
nóng,  dứt  hẳn  nước  lạnh17.  Nhưng  khi  không  có  nước  nóng  bèn 
muôn  uống  nước  lạnh.  Không  có  nước  lạnh  người  â"y  liền  chết. 
Này  Cư  sĩ,  Ni-kiền  Thân  Tử  có  thể  nói  thê"  nào  về  chỗ  thác  sanh 
của  Ni-kiền  ấy?” 


14'  Trong  bản  Paoli,  đề  cập  bốn  chế  giới  của  Ni-kiền  Tử, 
cactuycamasaỏvarasaỏvutto:  sabbavacrivacrito  sabbavacriyutto  sabbavacridhuto 
sabbavacriphuaao,  hoàn  toàn  cấm  chỉ  nước,  hoàn  toàn  chuyên  tâm  (vào  sự  cấm 
chế  tất  cả  nước). 

15'  Hán:  tư  <ry cZ và  vô  tư.  Pacli:  cetana;  và  asaócetanika. 

16  Bản  Hán,  ít/ tức  ý  nghiệp.  Bản  Pacli:  fư  trong  trường  hợp  này  là  ý  phạt,  cetanỏ... 
manodaihasmiỏ. 

17  Pacli:  (...)  nigaòaaho  acbacdhika...  sìtodakapaaaikkhito  uòhodakapaaaisevì,  có  người 
Ni-kiền  bệnh...  không  uống  nước  lạnh,  mà  chỉ  uống  nước  nóng. 


KINH  ƯU-BA-LY 


119 


Cư  SĨ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  loại  trời  gọi  là  Ý  trước18.  Vị  Ni-kiền  đó  mạng 
chung,  do  ý  có  chấp  trước  tất  sanh  vào  chỗ  ấy.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  ông  nên  suy  nghĩ  rồi  sẽ  trả  lời.  Những  điều  ông  nói 
trước  trái  vđi  sau,  sau  trái  vđi  trước,  không  phù  hợp  nhau.  Cư  sĩ, 
ông  ở  trong  chúng  này  tự  nói:  ‘Cù-đàm,  tôi  an  trụ  trong  sự  thật, 
bằng  sự  thật  mà  đáp.  Sa-môn  Cù-đàm,  hãy  nên  cùng  tôi  bàn  luận 
việc  này’.  Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao,  giả  sử  có  người  cầm  dao  bén  tới 
đây,  người  ấy  nói  rằng:  ‘Trong  một  ngày  tôi  chém  đầu,  lột  da,  xẻ 
thịt  tất  cả  chúng  sanh  ở  trong  xứ  Na-nan-đà  này  chất  thành  đông 
thịt,  làm  thành  khôi  thịt’.  Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao,  người  ấy  có  thể 
trong  một  ngày  mà  chém  đầu,  lột  da,  xẻ  thịt  tất  cả  chúng  sanh  ở 
xứ  Na-nan-đà  này  chất  thành  đống  thịt,  làm  thành  một  khối  thịt 
không?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Không  thể.  Vì  sao  như  vậy?  Xứ  Na-nan-đà  này  quá  giàu  có  an 
vui,  nhân  dân  đông  đúc,  cho  nên  người  ấy  chắc  chắn  không  thể  trong 
một  ngày  mà  chém  đầu,  lột  da,  xẻ  thịt  tất  cả  chúng  sanh  chất  thành 
đông  thịt,  làm  thành  khối  thịt  được.  Thưa  Cù-đàm,  người  ấy  chỉ  gây 
phiền  nhọc  vô  ích.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đến,  có  đại  như  ý 
túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  tâm  được  tự  tại, 
người  ấy  nói  như  vầy:  ‘Ta  chỉ  khởi  một  niệm  sân,  làm  cho  cả  xứ  Na- 
nan-đà  này  thiêu  rụi  thành  tro’.  Này  Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao?  Sa-môn, 
Phạm  chí  ấy  có  thể  làm  cho  cả  Na-nan-đà  này  thiêu  rụi  thành  tro 
không?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  đâu  phải  chỉ  một  Na-nan-đà,  đâu  phải  chỉ 
hai  hoặc  ba,  hoặc  bôn;  mà  thưa  Cù-đàm,  Sa-môn  Phạm  chí  kia  có 
đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần, 


Ý  trước  (thiên)  ũaYD  Paoli:  Manosatta,  những  ai  khi  chết  mà  còn  có  chỗ 

chấp  trước  sẽ  tái  sanh  vào  đây. 


120 


TRUNG  A-HÀM 


tâm  được  tự  tại,  nếu  khởi  lên  niệm  sân  thì  có  thể  làm  cho  hết 
thảy  các  nước,  hết  thảy  nhân  dân  thiêu  rụi  thành  tro,  sá  gì  một 
Na-nan-đà?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  ông  nên  suy  nghĩ  rồi  sẽ  trả  lời.  Những  điều  nói  trước  trái 
với  sau,  sau  trái  với  trước,  không  phù  hợp  nhau.  Ông  ở  tại  chúng  này 
tự  nói:  ‘Sa-môn  Cù-đàm,  tôi  an  trú  trong  sự  thật,  bằng  sự  thật  mà  đáp. 
Sa-môn  Cù-đàm,  hãy  nên  cùng  tôi  bàn  luận  việc  này’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Cư  sĩ,  ông  có  từng  nghe  rừng  Đại-trạch,  rừng  Kỳ-lân,  rừng 
Mê -lộc,  rừng  Tĩnh  tịch,  rừng  Không  dã;  tại  sao  những  khu  rừng  ấy 
là  những  khu  rừng?19” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  có  nghe.” 

“Cư  sĩ,  ông  nghĩ  sao?  Vì  ai  mà  rừng  Đại-trạch,  rừng  Kỳ-lân,  rừng 
Mê-lộc,  rừng  Tĩnh  tịch,  rừng  Không  dã,  tại  sao  những  khu  rừng  này  là 
những  khu  rừng?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  im  lặng  không  đáp. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  hãy  trả  lời  nhanh  đi!  Hãy  trả  lời  nhanh  đi!  Bây  giờ  không 
phải  là  lúc  im  lặng.  Cư  sĩ!  Ớ  tại  chúng  này,  ông  tự  nói:  ‘Thưa  Cù-đàm, 
tôi  an  trú  trong  sự  thật,  bằng  sự  thật  mà  đáp.  Sa-môn  Cù-đàm,  hãy  nên 
cùng  tôi  bàn  luận  việc  này’.” 

Lúc  ấy,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  chỉ  im  lặng  trong  chốc  lát  rồi  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  không  im  lặng.  Tôi  chỉ  suy  nghĩ  về  ý  nghĩa 
này  vậy.  Thưa  Cù-đàm,  bọn  Ni-kiền  ngu  si  kia  không  hiểu  rõ  ràng, 
không  thể  giải  biết,  không  biết  khoảnh  ruộng  tốt  mà  không  tự  xét,  cứ 


19  Đại-trạch  vô  sự,  Kỳ-lân  vô  sự,  Mi-lộc  vô  sự,  Tĩnh  tịch  vô  sự,  Không  dã  vô  sự 
Aỵ-^,-7  rư  '7-7  Q  rì./'  '7  -7  (ý  •  n./'  '7  -7  ừ  -'V  rư'  '7  -7  "  -V  n./  '7  /  Tha 

m  chiếu  dẫn  chứng  của  Duy  Thức  Nhị  Thập  Luận:  rừng  Đàn-trạch-ca,  rừng  Ma- 
đăng-già,  rừng  Kiết-lăng-già.  Những  khu  rừng  này  trước  kia  vốn  là  những  đô  thị 
trù  phú,  nhưng  do  sự  phẫn  nộ  của  các  đạo  sĩ,  chúng  trở  thành  rừng  xanh.  (Xem 
giải  thích  của  Khuy  Cơ,  Duy  Thức  Nhị  Thập  Luận  Thuật  Ký.  No. 1 834,  trang  1 005 
a  và  tt).  Các  khu  rừng  được  kể  trong  bản  Paoli:  Daòhakaoraóóaỏ  Kaoliígaoraóóaỏ 
Mejjha0raóóaỏ  Maotaígaoraóóaỏ. 


KINH  ƯU-BA-LY 


121 


mãi  lừa  dối  tôi,  tôi  mê  lầm  vì  họ,  nghĩa  là  vì  nhắm  đến  Sa-môn  Cù- 
đàm  mà  họ  chủ  trương  thân  phạt  là  nặng  nhất  để  không  làm  ác 
nghiệp,  không  gây  ác  nghiệp,  khẩu  phạt  và  ý  phạt  không  bằng.  Nếu 
như  theo  những  điều  mà  Sa-môn  Cù-đàm  đã  nói,  tôi  hiểu  ý  nghĩa 
rằng,  bởi  vì  Tiên  nhân  khởi  một  niệm  sân  mà  có  thể  làm  cho  rừng 
Đại-trạch,  rừng  Kỳ-lân,  rừng  Mê-lộc,  rừng  Tĩnh  tịch,  rừng  Không  dã, 
những  khu  rừng  này  trở  thành  những  khu  rừng. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu. 
Hôm  nay  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  xin  Thế 
Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về  sau,  trọn  đời  con  quy  y  cho 
đến  khi  chết”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  ông  hãy  im  lặng  mà  làm,  không  nên  lớn  tiếng  tuyên  bô"20. 
Sự  im  lặng  của  người  thù  thắng21  như  vậy  là  tốt  đẹp.” 

Cư  sĩ  ưu-ba-ly  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  với  sự  kiện  này,  đôi  với  Thế  Tôn  con  lại  bội 
phần  hoan  hỷ.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  Thế  Tôn  đã  nói  như  thế  này:  “Cư  sĩ, 
ông  hãy  im  lặng  mà  làm,  không  nên  lớn  tiếng  tuyên  bô".  Sự  im  lặng 
của  người  thù  thắng  như  vậy  là  tốt  đẹp’. 

“Bạch  Thê"  Tôn,  nếu  như  con  mà  làm  đệ  tử  của  các  Sa-môn, 
Phạm  chí  khác  thì  họ  đã  cầm  tràng  phan,  dù  lọng  đi  tuyên  bô"  khắp  nơi 
Na-nan-đà,  nói  như  thê"  này:  ‘Cư  sĩ  ưu-ba-ly  đã  làm  đệ  tử  ta!  Cư  sĩ  ưu- 
ba-ly  đã  làm  đệ  tử  ta!’  Nhưng  Thê"  Tôn  lại  nói  như  thê"  này:  ‘Cư  sĩ,  ông 
hãy  im  lặng  mà  làm,  không  nên  lớn  tiếng  tuyên  bô".  Sự  im  lặng  của 
người  thù  thắng  như  vậy  là  tô"t  đẹp’.” 

Cư  sĩ  ưu-ba-ly  lại  bạch  rằng: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  từ  nay  về  sau  con  không  cho  các  Ni-kiền  đi  vào 
nhà  con.  Chỉ  có  bôn  chúng  đệ  tử  Thê"  Tôn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu- 
bà-tắc,  ưu-bà-di  vào  mà  thôi.” 

Đức  Thê"  Tôn  bảo: 


20'  Hán:  mặc  nhiên  hành...'  Paoli:  manasi  karohi...manasi  karitva0  vya0karohi:  hãy  suy 
nghĩ  chín  chắn.  Suy  nghĩ  chín  chắn  rồi  hãy  tuyên  bố. 

21'  Thắng  nhân  Pacli  nói:  óacta-nanussa,  người  nổi  tiếng,  vì  Upacli  vốn  là 

nhân  vật  nổi  tiếng. 


122 


TRUNG  A-HÀM 


“Cư  SĨ,  các  Ni-kiền  kia  cùng  với  gia  đình  ông  trong  một  thời  gian 
dài  đã  tôn  kính  nhau.  Nếu  họ  có  đến  thì  ông  nên  tùy  theo  khả  năng 
của  mình  mà  cúng  dường  họ.” 

Ưu-ba-ly  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  với  sự  kiện  này,  đối  với  Thế  Tôn  con  lại  bội 
phần  hoan  hỷ.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  Thế  Tôn  đã  nói  như  thế  này:  ‘Cư 
sĩ,  các  Ni-kiền  kia  đối  với  gia  đình  ông  trong  một  thời  gian  dài  đã  tôn 
kính  nhau.  Nếu  họ  có  đến  thì  ông  nên  tùy  theo  khả  năng  của  mình 
mà  cúng  dường  họ’.  Bạch  Thế  Tôn,  ngày  trước  con  nghe  nói  Thế 
Tôn  dạy  như  thế  này:  ‘Nên  cho  Ta,  đừng  cho  người  khác.  Nếu  cho 
Ta  sẽ  được  phước  lớn,  nếu  cho  người  khác  thì  không  được  phước  lớn. 
Cho  đệ  tử  Ta  thì  sẽ  được  phước  lớn,  cho  đệ  tử  người  khác  thì  không 
được  phước  lớn’.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Cư  sĩ,  Ta  không  nói  như  thế.  Ta  không  nói  rằng:  ‘Nên  cho  Ta 
chứ  đừng  cho  người  khác.  Cho  đệ  tử  Ta  chứ  đừng  cho  đệ  tử  người 
khác.  Nếu  cho  Ta  thì  phước  lớn,  nếu  cho  người  khác  thì  không  được 
phước  lớn.  Cho  đệ  tử  Ta  sẽ  được  phước  lớn,  nếu  cho  đệ  tử  người  khác 
thì  không  được  phước  lớn’.  Cư  sĩ,  Ta  nói  như  thế  này:  ‘Hãy  cho  tất  cả 
tùy  theo  tâm  hoan  hỷ.  Nhưng  cho  người  không  tinh  tấn  không  được 
phước  lớn.  Cho  người  tinh  tấn  sẽ  được  phước  lớn’.” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  xin  nguyện  không  làm  vậy22.  Con  tự  biết  nên 
cho  Ni-kiền  hay  không  nên  cho  Ni-kiền.  Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  một 
lần  nữa  con  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  xin  Thế 
Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về  sau,  trọn  đời  quy  y  cho  đến 
khi  chết.  ” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly,  khuyến 
phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương 
tiện  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  như 
pháp  của  chư  Phật,  Đức  Phật  trước  hết  nói  pháp  đoan  chánh23  khiến 


22  Nguyện  vô  vi  da.  <®  ũjf  X / ỵở  Không  rõ  nghĩa  chính  xác. 

Đoan  chánh  pháp  CTrong  bản  Paoli:  anupubbikathao,  thuận  tự  pháp 

thoại. 


23. 


KINH  ƯU-BA-LY 


123 


người  nghe  hoan  hỷ,  ấy  là  nói  pháp  bô"  thí,  trì  giới,  sanh  thiên,  chê  bai 
dục  là  tai  hoạn,  sanh  tử  là  nhớp  nhơ;  khen  vô  dục  là  đạo  phẩm  vi  diệu, 
là  bạch  tịnh. 

Thế  Tôn  nói  pháp  như  vậy  cho  ông  nghe  xong,  Ngài  biết  ông  có 
tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc,  tâm  nhu  nhuyến,  tâm  kham  nại,  tâm  tăng 
thượng,  tâm  hướng  đến,  tâm  không  nghi  ngờ,  tâm  không  triền  cái,  có 
năng  lực  nhận  lãnh  chánh  pháp.  Rồi  như  pháp  chánh  yếu  mà  chư  Phật 
đã  nói,  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo  cho  ông  nghe.  Cư  sĩ 
ưu-ba-ly  ngay  tại  chỗ  ngồi  đã  thấy  bôn  Thánh  đế  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo.  Cũng  như  vải  trắng  dễ  nhuộm  sắc  màu;  cũng  vậy,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly 
ngay  tại  chỗ  ngồi  thấy  bốn  Thánh  đế  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Ngay  khi 
đó,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  thây  pháp,  đắc  pháp,  biết  pháp  bạch  tịnh,  đoạn  nghi 
độ  hoặc,  không  còn  tôn  thờ  ai  khác,  không  theo  ai  khác,  không  còn  do 
dự,  đã  trụ  quả  chứng.  Đối  với  pháp  của  Thế  Tôn  được  vô  sở  úy,  liền 
rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  Đức  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  ba  lần  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và 
chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về 
sau,  trọn  đời  con  quy  y  cho  đến  khi  chết.  ” 

Rồi  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  sau  khi  nghe  pháp  được  Phật  giảng  dạy,  khéo 
thọ,  khéo  trì,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng,  trở  về  nhà  bảo 
người  đứng  giữ  cửa  rằng: 

“Các  ngươi  nên  biết,  nay  ta  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn.  Từ  nay 
về  sau,  các  Ni-kiền  tử  đến  chớ  cho  vào  cửa,  chỉ  cho  bôn  chúng  đệ  tử 
của  Đức  Thế  Tôn  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  vào 
mà  thôi.  Nếu  có  Ni-kiền  đến  thì  nói  với  họ  rằng:  ‘Tôn  giả,  Cư  sĩ  ưu- 
ba-ly  nay  được  Phật  cải  hóa,  đã  hóa  làm  đệ  tử  Phật,  nên  không  cho 
các  Ni-kiền  vào  cửa,  chỉ  cho  bốn  chúng  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  là  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  vào  mà  thôi.  Nếu  người  cần 
thức  ăn,  hãy  đứng  đó.  sẽ  đem  thức  ăn  ra  cho.” 

Khi  đó,  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  nghe  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  đã  được 
Sa-môn  Cù-đàm  cải  hóa,  hóa  làm  đệ  tử  và  không  cho  Ni-kiền  vào 
cửa,  chỉ  cho  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu- 
bà-tắc,  ưu-bà-di  vào.  Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  nghe  xong  như  vậy 
rồi  đi  đến  chỗ  Ni-kiền  Thân  Tử  bạch  rằng: 

“Thưa  tôn  sư,  đây  điều  con  đã  nói  trước.” 


124 


TRUNG  A-HÀM 


Ni-kiền  Thân  Tử  hỏi: 

“Khổ  Hạnh,  điều  gì  gọi  là  điều  ngươi  đã  nói  trước?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  đáp: 

“Thưa  tôn  sư,  con  đã  nói  trước  rằng:  ‘Không  muốn  cho  Cư  sĩ  Ưu- 
ba-ly  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm 
biết  chú  huyễn  hóa,  có  thể  dùng  chú  thuật  hóa  làm  đệ  tử  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Con  sợ  rằng  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  sẽ  bị  Sa- 
môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa  làm  đệ  tử’.  Thưa  tôn  sư,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly 
nay  đã  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa  làm  đệ  tử  rồi,  không  cho  các 
Ni-kiền  vào  cửa,  chỉ  cho  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  vào.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Khổ  Hạnh,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  làm  đệ 
tử,  việc  ấy  hoàn  toàn  không  có.  Sa-môn  Cù-đàm  bị  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly 
biến  hóa  làm  đệ  tử,  việc  ấy  chắc  chắn  có.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  bạch  lại: 

“Thưa  tôn  sư,  nếu  không  tin  lời  con  nói,  thì  tôn  sư  có  thể  thân 
hành  đến,  hoặc  sai  người  đến.” 

Khi  ấy,  Ni-kiền  Thân  Tử  bảo: 

“Khổ  Hạnh,  ông  nên  thân  hành  đến  đó  xem  sao.  Có  phải  Cư  sĩ 
Ưu-ba-ly  đã  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  làm  đệ  tử  rồi  chăng?  Hay  là 
Sa-môn  Cù-đàm  bị  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  biến  hóa  làm  đệ  tử  rồi?” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  vâng  lệnh  Ni-kiền  Thân  Tử,  đi  đến 
nhà  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly.  Người  giữ  cửa  vườn  trông  thấy  Ni-kiền  Trường 
Khổ  Hạnh  đến,  liền  nói  như  thế  này: 

“Tôn  giả,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  nay  đã  được  Phật  cải  hóa,  hóa  thành  đệ 
tử  Phật  rồi,  nên  không  cho  các  Ni-kiền  vào  cửa,  chỉ  cho  bôn  chúng  đệ 
tử  của  Thế  Tôn  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  vào  thôi. 
Nếu  ngài  muốn  nhận  thức  ăn  thì  nên  đứng  đó,  con  sẽ  đem  thức  ra  cho. 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  nói: 

“Người  giữ  cửa,  ta  không  cần  thức  ăn.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  biết  việc  này  như  vậy  rồi,  lắc  đầu  bỏ 
đi,  về  tới  chỗ  Ni-kiền  Thân  Tử  thưa: 

“Thưa  tôn  sư,  đây  là  điều  con  đã  nói  trước.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  hỏi: 


KINH  ƯU-BA-LY 


125 


“Khổ  Hạnh,  cái  gì  gọi  là  điều  ông  đã  nói  trước?” 

Trường  Khổ  Hạnh  Ni-kiền  đáp: 

“Thưa  tôn  sư,  tôi  đã  nói  rằng:  ‘Không  muốn  cho  Cư  sĩ  ưu-ba-ly 
đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  như  vậy?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  biết 
chú  huyễn  hóa,  có  thể  dùng  chú  thuật  hóa  làm  đệ  tử  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Con  sợ  rằng  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  sẽ  bị  Sa- 
môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa  làm  đệ  tử’.  Thưa  tôn  sư,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly 
nay  đã  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa,  hóa  làm  đệ  tử  rồi,  không  cho  các 
Ni-kiền  vào  cửa,  chỉ  cho  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  vào.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Khổ  Hạnh,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  làm  đệ 
tử,  việc  ấy  hoàn  toàn  không  có.  Sa-môn  Cù-đàm  bị  Cư  sĩ  ưu-ba-ly 
biến  hóa  làm  đệ  tử,  việc  ấy  chắc  chắn  có.” 

Ni-kiền  Trường  Khổ  Hạnh  bạch  lại: 

“Thưa  tôn  sư,  nếu  không  tin  lời  con  nói,  thì  tôn  sư  có  thể  thân 
hành  đến. 

Lúc  đó  Ni-kiền  Thân  Tử  và  đại  chúng  Ni-kiền  năm  trăm  người 
cùng  đi  đến  nhà  Cư  sĩ  ưu-ba-ly.  Người  giữ  cửa  vừa  trông  thấy  Ni-kiền 
Thân  Tử  và  đại  chúng  Ni-kiền  năm  trăm  người  kéo  đến,  nói  như  thế 
này:  “Thưa  Tôn  giả,  Cư  sĩ  ưu-ba-ly  nay  đã  được  Phật  cải  hóa,  hóa 
thành  đệ  tử  Ngài  rồi,  nên  không  cho  các  Ni-kiền  vào  cửa,  chỉ  cho  bôn 
chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà- 
di  vào  cửa  mà  thôi.  Nếu  ngài  muôn  nhận  thức  ăn  thì  nên  đứng  đó,  con 
sẽ  đem  thức  ăn  ra  cho.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Người  giữ  cửa,  ta  không  cần  thức  ăn,  ta  chỉ  muôn  gặp  Cư  sĩ  ưu- 
ba-ly.” 

Người  giữ  cửa  nói: 

“Xin  ngài  đứng  đó,  để  con  thưa  với  Cư  sĩ  ưu-ba-ly.” 

Người  giữ  cửa  kia  liền  vào  thưa  rằng: 

“Thưa  Cư  sĩ,  Ni-kiền  Thân  Tử  cùng  đại  chúng  Ni-kiền  năm  trăm 
người  đứng  ở  ngoài  cửa,  nói  như  thế  này:  ‘Ta  muôn  được  gặp  Cư  sĩ 
ưu-ba-ly. 

Cư  sĩ  ưu-ba-ly  bảo  người  giữ  cửa: 


126 


TRUNG  A-HÀM 


“Ngươi  đến  cửa  giữa24  trải  bày  tòa  ngồi.  Bày  xong  trở  lại  cho  ta 

biết.” 

Người  giữ  cửa  vâng  lệnh,  đi  đến  cửa  giữa  trải  bày  giường  ngồi 
xong  rồi  trở  lại  thưa: 

“Thưa  Cư  sĩ,  đã  trải  giường  xong,  kính  mong  Cư  sĩ  tự  biết  thời.  ” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  dẫn  người  giữ  cửa  đi  đến  nhà  giữa.  Ớ  đó  có 
một  cái  giường  thật  cao  rộng,  to  lớn,  rất  sạch  sẽ,  được  trải  khéo 
léo,  đó  là  chỗ  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  trước  kia  đã  bế25  Ni-kiền  Thân  Tử  để 
ngồi  lên  đó,  thì  bây  giờ  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  tự  leo  lên  ngồi  kiết  già,  bảo 
với  người  giữ  cửa: 

“Ngươi  ra  chỗ  Ni-kiền  Thân  Tử  nói  như  thế  này:  ‘Tôn  nhân,  Cư 
sĩ  Ưu-ba-ly  nói  tôn  nhân  muôn  vào  thì  tùy  ý’.” 

Người  giữ  cửa  vâng  lệnh  đi  ra,  đến  chỗ  Ni-kiền  nói  như  thế  này: 

“Tôn  nhân,  CưsĩƯu-ba-ly  nói:  Tôn  nhân  muôn  vào  thì  tùy  ý.” 

Lúc  đó,  Ni-kiền  Thân  Tử  và  đại  chúng  Ni-kiền  năm  trăm  người 
cùng  đến  nhà  giữa.  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  vừa  trông  thấy  Ni-kiền  Thân  Tử  và 
đại  chúng  Ni-kiền  năm  trăm  người  cùng  vào,  nói  như  thế  này: 

“Tôn  nhân,  ở  đây  có  chỗ  ngồi,  muôn  ngồi  xin  tùy  ý.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Cư  sĩ,  ông  làm  như  vậy  phải  lẽ  chăng?  Tự  mình  lên  tòa  cao 
ngồi  kiết  già  cùng  nói  chuyện  với  người  như  người  xuất  gia  học  đạo 
không  khác?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  nói: 

“Tôn  nhân,  tôi  có  đồ  vật  của  mình,  muốn  cho  thì  cho,  không  cho 
thì  không  cho.  Chỗ  ngồi  này  là  của  tôi,  cho  nên  tôi  nói  có  chỗ  ngồi, 
muôn  ngồi  xin  tùy  ý.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  trải  chỗ  ngồi  mà  ngồi,  rồi  nói  rằng: 

“Cư  sĩ,  vì  sao  như  vậy?  Muốn  hàng  phục  Sa-môn  Cù-đàm  nhưng 
khi  trở  về  đã  bị  hàng  phục.  Cũng  như  có  người  vào  rừng  nên  đi  tìm  con 
mắt,  nhưng  khi  trở  về  bị  mất  con  mắt.  Cũng  vậy,  Cư  sĩ,  muốn  đến 
hàng  phục  Sa-môn  Cù-đàm  nhưng  khi  trở  về  đã  bị  hàng  phục.  Cũng 


24-  Hán:  trung  môn  &&  “yờ  Pa0li:  majjhima0ya  dva0rasa0la0ya,  căn  nhà  (phòng) 
giữa  có  trổ  cửa  lớn. 

25'  Hán:  bão  „.yCTống-Nguyên-Minh:  thí  -'địờ 


KINH  ƯU-BA-LY 


127 


như  người  vì  khát  mà  xuống  ao;  nhưng  trở  lên  vẫn  cứ  khát.  Cư  sĩ  cũng 
như  vậy,  muôn  đi  chinh  phục  Sa-môn  Cù-đàm,  thì  bị  chinh  phục  ngược 
trở  lại.  Cư  sĩ,  vì  sao  như  vậy?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  nói: 

“Tôn  nhân,  xin  nghe  tôi  nói  dụ.  Người  trí  tuệ  nghe  dụ  thì  hiểu 
được  ý  nghĩa.  Tôn  nhân,  ví  như  có  một  người  Phạm  chí  có  người  vợ 
trẻ.  Người  vợ  kia  đang  có  thai,  nói  với  chồng  rằng:  ‘Tôi  nay  mang  thai, 
anh  hãy  đến  chợ  mua  đồ  chơi  đẹp  về  cho  con’.  Lúc  đó,  Phạm  chí  kia 
nói  với  vợ  rằng:  “Chỉ  mong  em  được  bình  yên  sinh  sản,  rồi  lo  gì  mà 
không  có.  Nếu  sanh  con  trai  thì  mua  đồ  chơi  con  trai  cho  nó.  Nếu  sanh 
con  gái  thì  mua  đồ  chơi  con  gái  cho  nó’.  Người  vợ  lại  ba  lần  nói  với 
chồng:  ‘Tôi  nay  đang  mang  thai,  anh  hãy  đến  chợ  mua  đồ  chơi  về  cho 
con’.  Phạm  chí  đã  ba  lần  nói  lại  với  vợ  rằng:  Chỉ  mong  em  được  bình 
yên  sanh  sản,  rồi  lo  gì  mà  không  có.  Nếu  sanh  con  trai  thì  phải  mua  đồ 
chơi  con  trai.  Còn  nếu  sanh  con  gái  thì  mua  đồ  chơi  con  gái’ .  Phạm  chí 
kia  thương  vợ  quá  sức,  liền  nói  rằng:  ‘Em  muôn  mua  đồ  chơi  gì  cho 
con?’  Người  vợ  đáp:  ‘Anh  mua  đồ  chơi  đẹp  là  con  khỉ  con’.  Phạm  chí 
nghe  rồi,  đi  vào  chợ  mua  đồ  chơi  đẹp  bằng  con  khỉ  con,  đem  về  nói 
với  VỢ:  ‘Tôi  đã  mua  đồ  chơi  đẹp  bằng  khỉ  con  về  đây’.  Người  vợ  thấy 
rồi  chê  rằng  màu  sắc  không  đẹp,  liền  nói  với  chồng:  ‘Anh  nên  đem 
thứ  đồ  chơi  khỉ  con  này  thợ  nhuộm  màu  vàng  để  được  rất  dễ  thương 
hơn  và  nhồi  cho  nó  phát  ra  ánh  sáng’.  Phạm  chí  nghe  xong,  liền  cầm 
đồ  chơi  con  khỉ  con  đến  thợ  nhuộm,  nói  rằng:  ‘Hãy  nhuộm  đồ  chơi  khỉ 
con  này  thành  sắc  vàng,  làm  cho  nó  rất  dễ  thương  và  nhồi  cho  nó  phát 
ra  ánh  sáng  cho  tôi’.  Khi  ấy  người  thợ  nhuộm  nói  với  Phạm  chí:  ‘Đồ 
chơi  khỉ  con  nhuộm  thành  màu  vàng  làm  cho  dễ  thương,  việc  này  làm 
được,  nhưng  không  thể  nhồi  cho  nó  phát  ra  ánh  sáng  được’. 

“Khi  ấy  người  thợ  nhuộm  nói  tụng  này: 

Khỉ  nhỏ  tiếp  nhận  sắc, 

Không  hay  chịu  ctảo  nhồi. 

Nếu  nhồi,  nó  sẽ  chết; 

Chịu  sao  được  với  chày  ? 

Đây  là  đẫy  xú  uế, 

Khỉ  con  đầy  bất  tịnh. 


128 


TRUNG  A-HÀM 


“Thưa  Tôn  nhân,  nên  biết,  những  điều  được  Ni-kiền  thuyết  cũng 
giông  như  vậy,  không  thể  chịu  đựng  được  những  nạn  vấn  của  người 
khác,  cũng  không  thể  suy  nghĩ  quán  sát  được.  Chỉ  có  nhuộm  sự  ngu  si, 
không  nhuộm  trí  tuệ.  Tôn  nhân,  xin  hãy  nghe  đây.  Cũng  như  chiếc  áo 
Ba-la-nại  thanh  tịnh,  người  chủ  cầm  đến  thợ  nhuộm,  nói  rằng:  ‘Nhuộm 
giùm  chiếc  áo  này  thành  cực  đẹp,  làm  cho  dễ  yêu,  cũng  đập  nhồi  kỹ 
cho  nó  phát  ánh  sáng’.  Lúc  đó,  thợ  nhuộm  bảo  với  chủ  áo  rằng:  ‘Áo 
này  có  thể  nhuộm  thành  màu  sắc  cực  đẹp,  làm  cho  dễ  ưa;  cũng  có  thể 
đập  nhồi  cho  phát  ánh  sáng’. 

“Khi  ấy  thợ  nhuộm  nói  tụng  này: 

Như  vải  Ba-la-nại, 

Trắng  sạch,  chịu  sắc  màu; 

Đập  xong  thời  mềm  mại, 

Sáng  chói,  càng  thêm  ctẹp. 

“Thưa  Tôn  nhân,  những  điều  các  Đấng  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác  đã  dạy  cũng  như  vậy;  rất  đủ  khả  năng  chịu  đựng 
những  nạn  vấn  của  kẻ  khác,  cũng  có  thể  suy  nghĩ  quán  sát  một  cách 
thỏa  đáng  được;  chỉ  có  nhuộm  trí  tuệ,  không  nhuộm  ngu  si.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Cư  sĩ,  ông  đã  bị  Sa-môn  Cù-đàm  biến  hóa  bằng  chú  huyễn 
thuật.” 

CưsĩƯu-ba-ly  nói: 

“Tôn  nhân,  thật  tốt  đẹp  loại  chú  huyễn  hóa  ấy,  rất  tốt  đẹp  loại 
chú  huyễn  hóa.  Thưa  Tôn  nhân,  loại  chú  huyễn  hóa  đó  làm  cho  cha 
mẹ  tôi  được  lợi  ích  an  ổn,  khoái  lạc  lâu  dài;  vợ  con,  nô  tỳ,  người  giúp 
việc,  quốc  vương  Na-nan-đà  và  tất  cả  thế  gian,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm, 
Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  trời,  làm  cho  họ  được  lợi  ích  an  ổn 
khoái  lạc  lâu  dài.” 

Ni-kiền  Thân  Tử  nói: 

“Cư  sĩ,  toàn  cõi  Na-nan-đà  đều  biết  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  là  đệ  tử  Ni- 
kiền,  nay  đây  cuối  cùng  là  đệ  tử  của  ai?” 

Khi  ấy,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  gốì  phải  quỳ 
xuống  đất,  nhắm  phương  có  Phật,  chắp  tay  hướng  về,  nói: 

“Tôn  nhân,  hãy  nghe  điều  tôi  nói  đây: 


KINH  ƯU-BA-LY 


129 


Đại  Hùng,  trừ  sỉ  ngốc; 

Diệt  uế,  bắt  hàng  phục. 

Vô  địch,  vỉ  diệu  tư, 

Học  giới,  thiền,  trí  tuệ; 

An  ổn  không  bợn  nhơ; 

Ba -ly  đệ  tử  Phật. 

Bậc  Đại  Thánh  tu  nhiều; 
Thành  đức  tự  tại  thuyết. 

Khéo  niệm,  quán  sát  mầu; 
Không  thấp,  cũng  không  cao; 
Bất  động,  thường  tự  tại; 

Ba -ly  đệ  tử  Phật. 

Không  cong,  thường  biết  đủ; 
Thỏa  mãn,  trừ  xan  tham; 

Hiện  Sa-môn  chứng  ngộ, 

Tôn  đại  sĩ,  hậu  thân; 

Vô  tỷ,  không  nhiễm  trần; 
Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Bao  dung,  không  ganh  ghét; 
Đấng  Tịch  Mặc  nhiệm  mầu, 
Dũng  mãnh,  hằng  an  Ổn; 

Trụ  pháp,  vi  diệu  tư, 

Chế  ngự,  không  hý  bỡn; 

Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Đại  long  sống  vượt  tục, 

Giải  trừ  mọi  sử  kiết, 

Ưng  thanh  tịnh  biện  tài, 

Tuệ  phát,  dứt  vui  buồn; 

Đức  Thích-ca,  cõi  ngoài; 
Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Thiền  tư  duy  Chánh  pháp, 
Thanh  tịnh,  nhiễu  loạn  trừ; 
Thường  cười,  không  hờn  giận; 
Đệ  nhất  đời  viễn  ly. 

Thường  chuyên  tỉnh,  vô  úy 


130 


TRUNG  A-HÀM 


Ba -ly  đệ  tử  Phật 
Bậc  Thất  Tiên 26  vô  đẳng, 
Chứng  tịnh  hạnh,  tam  minh21. 
Tắm  sạch,  như  đèn  sáng 
Yên  nghỉ,  dứt  oán  kết; 

Dũng  mãnh,  cực  thanh  tịnh  ’ 
Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Tịch  tĩnh,  tuệ  như  đất; 

Trí  trừ  tham  thế  gian; 

Đáng  thờ,  con  mắt  siêu; 
Thượng  sĩ  không  ai  sánh; 

Tự  điều  ngự,  triệt  sân; 

Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Đoạn  clục2S,  vô  thượng  thiện; 
Khéo  điều  ngự  vô  song; 

Vô  thượng  thường  hoan  hỷ; 
Trừ  nghi,  rực  sắc  quang; 

Đoạn  mạn,  vô  thượng  giác; 

Ba -ly  đệ  tử  Phật. 

Đoạn  ái,  giác  tối  thượng; 

Khói  tan,  lửa  đã  tắt; 

Đấng  Như  Khứ 29 ,  Thiện  Thệ; 
Đấng  Vô  Đẳng,  Tối  Tôn; 

Đấng  Đại  Danh,  Chân  Chánh; 
Ba-ly  đệ  tử  Phật. 

Trăm  lời  tán  Phật  này, 

Tự  phát,  không  cần  suy. 

Những  sự  Ba-ly  nói, 

Chư  Thiên  đến  hội  tề. 


26  Đức  Thích-ca  cũng  được  xưng  hiệu  là  Đệ  Thất  Tiên. 

27'  Nguyên  Hán:  tam  đạt  ^r'cTỵâ 
28-  Hán:  đoạn  vọng  *ỉỵờ 

Như  khứ  ỵỵi  nf- cZ cùng  nghĩa  với  Như  Lai.  Đối  với  Niết-bàn  mà  nói  là  Như  Lai, 
đối  với  sanh  tử  mà  nói  là  Như  khứ. 


29. 


KINH  ƯU-BA-LY 


131 


Khéo  gia  sức  hùng  biện; 

Đúng  pháp,  đúng  nhân  tài. 

Ni-kiền  Thân  Tử  hỏi: 

‘Đệ  tử  của  Như  Lai’ .  ” 

Ni-kiền  Thân  Tử  hỏi: 

“Cư  sĩ,  ông  ca  ngợi  Sa-môn  Cù-đàm  với  ý  gì?” 

Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  đáp: 

“Hãy  nghe  tôi  nói  dụ,  người  trí  nghe  dụ  thì  hiểu  rõ  ý  nghĩa.  Như 
thầy  trò  người  làm  tràng  hoa,  chọn  các  loại  hoa,  dùng  dây  dài  kết  làm 
các  loại  tràng  hoa.  Cũng  vậy,  này  Tôn  nhân,  Đức  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  có  vô  lượng  xưng  tán,  là  Đấng  Tối  tôn,  nên 
tôi  ca  ngợi.” 

Khi  nói  pháp  này,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  xa  lìa  trần  cấu,  phát  sanh  con 
mắt  pháp  thấy  các  pháp.  Ni-kiền  Thân  Tử  liền  mửa  máu  nóng,  rồi  đến 
nước  Bà-hòa30  vì  bệnh  này  mà  mạng  chung. 

Phật  nói  như  vậy,  Cư  sĩ  Ưu-ba-ly  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

□ 


Ba-hòa  quốc  “i  s  :ỵố’ T ức  Pacli:  Pacva;  xem  kinh  số  196. 


134.  KINH  THÍCH  VẤN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  phía  Đông  thành  Vương  xá,  nước 
Ma-kiệt-đà,  trong  động  đá  Nhân-đà-la,  trên  núi  Bệ-đà-đề,  phía  Bắc 
thôn  Nại  lâm2. 

Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích3  nghe  Phật  du  hóa  tại  phía  Đông 
thành  Vương  xá,  nước  Ma-kiệt-đà,  trong  động  Nhân-đà-la,  trên  núi 
Bệ-đà-đề,  phía  Bắc  thôn  Nại  lâm.  Khi  ấy,  Thiên  Vương  Thích  bảo 
Ngũ  Kết  nhạc  tử4  rằng: 

“Ta  nghe  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  phía  Đông  thành  Vương  xá, 
nước  Ma-kiệt-đà,  trong  động  Nhân-đà-la,  trên  núi  Bệ-đà-đề,  phía 


'■  Bản  Hán,  quyển.  Tương  đương  Paơli  D.  21  Sakkapaóha-sutta.  Hán,  Biệt  dịch 
No. 1(14).  Trường  A-hàm  kinh  số  14  “Thích  Đề-hoàn  Nhân  vấn”;  No. 15  Phật 
Thuyết  Đế  Thích  Sở  vấn  Kinh,  Tống  Pháp  Hiền  dịch;  Tham  chiếu  No. 203  Tạp 
Bảo  Tạng  Kinh,  kinh  số  73  “Đế  Thích  vấn  Sự  Duyên  Kinh”,  Nguyên  Ngụy,  Cát- 
ca-dạ  &  Đàm-vô-sấm  dịch  (Đại  4,  tr.  476). 

2-  Ma-kiệt-đà  “  ‘yc^Paoli:  Magadha.  vương  xá  thành  »J  *  «‘/0?  Paoli: 
Raojagaha.  Nại  lâm  ‘*=zf/'ớrNo.1(14)  Am-bà,  Paoli:  Ambasasaina.  Nhân-đà-la 
thạch  thất  //  *  '  ĩ  No.  1(1 4)  Nhân-đà-sa-la  khốt  (quật);  Paoli:  Indasaola- 
guoha.  Bệ-đà-đề.  &  “■  XỵcĩHoA^A)  Ty-đà  sơn;  Paoli:  Vediyaka. 

3-  Thiên  Vương  Thích  &Ị)  hay  Thiên  Đế  Thích  Paoli:  Sakka 

devaonam  inda. 

4'  Ngũ  Kết  nhạc  tử  .su  tư  cũng  thường  gọi  là  Ngũ  Kế  J  (năm  chỏm); 

No. 14  gọi  là  Chấp  nhạc  thần  Ban-giá-dực.  No. 15:  Ngũ  Kết  Càn-thát-bà  vương 
tử.  Sở  dĩ  có  tên  như  vậy  vì  khi  thọ  sanh  nhân  gian,  lúc  còn  nhỏ,  vị  này  thắt  năm 
cái  búi  tóc  trên  đầu.  Paoli:  Paócasikha  Gandhabbaputta,  một  vị  Càn-thát-bà 
(Gandhabba)  sử  dụng  cây  huyền  cầm. 


www.daitangkinli.org 


134 


TRUNG  A-HÀM 


Bắc  thôn  Nại  lâm.  Này  Ngũ  Kết,  ngươi  hãy  cùng  ta  đến  yết  kiến 
Đức  Thế  Tôn”. 

Ngũ  Kết  nhạc  tử  thưa  rằng: 

“Xin  vâng.” 

Rồi  thì,  Ngũ  Kết  nhạc  tử  ôm  đàn  lưu  ly5  cùng  đi  theo  Thiên 
Vương  Thích.  Chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên  nghe  Thiên  Vương 
Thích  rất  khát  khao  muôn  gặp  Phật,  chư  Thiên  Tam  thập  tam  thiên 
cũng  theo  hầu  Thiên  vương  mà  đi.  Bấy  giờ  trong  khoảnh  khắc,  nhanh 
như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Thiên  Vương  Thích  cùng  chư  Thiên  Tam 
thập  tam  và  Ngũ  Kết  biến  mất  khỏi  cõi  trời  Tam  thập  tam,  đã  hiện 
đến  phía  Đông  thành  Vương  xá,  nước  Ma-kiệt-đà,  trên  núi  Bệ-đà-đề, 
phía  Bắc  thôn  Nại  lâm,  cách  động  đá  không  xa. 

Lúc  bấy  giờ  núi  Bệ-đà-đề  hào  quang  chiếu  sáng  rực  rỡ  như  lửa 
cháy.  Nhân  dân  ở  chung  quanh  núi  thấy  vậy  nghĩ  rằng:  “Núi  Bệ-đà-đề 
bị  lửa  đốt  cháy  khắp  nơi.” 

Khi  ấy  Thiên  Vương  Thích  sau  khi  đã  đứng  xuống  tại  một  nơi, 
bảo  rằng: 

“Này  Ngũ  Kết,  Đức  Thế  Tôn  là  như  vậy.  Ngài  ở  trong  rừng 
vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  thích  ở  trên  sườn  núi  cao,  vắng  bặt 
không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy 
thuận  mà  tĩnh  tọa,  có  đại  oai  đức;  cùng  với  chư  Thiên,  ưa  thích  đời 
sống  xa  lánh,  tĩnh  tọa  ấy,  đời  sống  an  ổn  khoái  lạc  ấy.  Chúng  ta  chưa 
thông  báo  trước,  không  nên  tự  tiện  bước  tới.  Này  Ngũ  Kết,  ngươi  hãy 
đi  đến  thông  báo  trước,  sau  đó  chúng  ta  mới  bước  tới.” 

Ngũ  kết  thưa  rằng: 

“Xin  vâng  lời.” 

Ngũ  Kết  sau  khi  vâng  lời  dạy  của  Thiên  Vương  Thích,  liền  ôm 
đàn  lưu  ly  đi  trước,  đến  động  đá  Nhân-đà-la,  rồi  nghĩ  rằng:  “Hãy  ở  nơi 
này,  cách  Phật  không  gần  cũng  không  xa,  để  Phật  biết  được  và  nghe 
được  âm  thanh  của  ta.  ”. 

Khi  đã  đến  đứng  ở  nơi  kia,  Ngũ  Kết  gảy  đàn  và  hát  lên  những 
bài  tụng  nói  về  tình  yêu,  nói  về  rồng,  nói  về  Sa-môn,  nói  về  A-la- 


5'  LƯU  ly  cầm  □/  ÍỌ  □  '/Ờ  Pacli:  Beluvapaònuvìòac:  một  nhạc  khí  nguyên  là  của 
Maora. 


KINH  THÍCH  VẤN 


135 


hán6: 

Hiền  nương  ơi 7 8/ 

Ta  kính  lễ  phụ  mẫu  nàng; 

Mặt  trăng  và  Đam-phù-ỉâus; 
Đã  sanh  nàng  thù  diệu, 

Gây  hoan  lạc  lòng  ta. 

Như  nóng  cầu  gió  mát; 

Như  khát  cầu  nước  lạnh; 

Như  vậy,  ta  yêu  nàng, 

Như  La-hán  yêu  Pháp. 

Như  dòng  nước,  khó  giữ! 

Lụy  tình  cũng  như  vậy. 

Đời  đời  mong  sống  chung, 
Như  cúng  dường  Vô  Trước. 

Ao  nước  trong,  vừa  mát; 

Dưới  đáy  có  cát  vàng9; 

Như  voi  chúa10  nóng  bức, 
Xuống  ao  tắm  mặc  tình. 

Như  voi  bị  móc  câu 
Lòng  ta  bị  nàng  khuất 
Hành  động  nàng  không  hay 
Yểu  điệu,  chưa  được  nàng. 
Tâm  ý  ta  hoàn  toàn  lệ  thuộc, 
Và  phiền  oan  đã  đốt  cháy  tỉm; 
Và  vì  vậy  không  còn  hoan  lạc, 


6  Dục  tương  ưng  kệ,  Long  tương  ưng  kệ,  Sa-môn  tương  ưng  kệ,  A-la-ha  tương  ưng  kệ 

'  Tc?  -  3  (^/'Paơli:  buddhuơpasaỏhitaơ  dhammuơpasaỏhitaơ 
saíghuơpasaỏhitaơ  arahantuơpasaỏhità  kaơmuơpasaỏhitaơ,  nói  về  Phật,  về  Pháp,  về 
Tăng,  về  A-la-hán,  về  dục. 

7  Hán:  Hiền  No. 1(14)  Bạt-đà;  Paơli:  Bhaddaơ,  con  gái  của  Timbaru,  Chấp 
nhạc  Thiên  vương. 

8'  Hán:  nguyệt  cập  Đam-phù-lâu  »  % <p /Ờ  Paữ\w  (...)  Timbaraỏ 

Suriyavaccase,  (cha  nàng)  Timbara,  (và  nàng  thì)  rực  rỡ  như  mặt  trời. 

9'  Hán:  kim  túc  sa  “*  □□  -<ỹỵờ  Paơli:  kiójakkha,  tơ  sen  hay  nhụy  sen. 

'°'  Hán:  long  tượng  t  T3//Ờ 


136 


TRUNG  A-HÀM 


Như  một  người  đi  vào  hang  hùm. 

Như  Thích  tử  tư  duy  thiền  tọa, 

Hằng  vui  say  trong  sự  nhất  tâm. 

Như  Mâu-ni  đạt  thành  giác  ngộ11; 

Cũng  diệu  tịnh  như  ta  dược  nàng. 

Như  niềm  vui  Đại  thánh  Mâu-ni 12 
Do  chứng  dắc  viên  toàn  giác  đạo. 

Niềm  vui  ta  cũng  ở  nơi  kia, 

Bằng  khao  khát  được  nàng  hội  tụ 
Như  người  bệnh  mong  cầu  phương  dược; 

Như  đói  ăn  hoài  niệm  thức  ăn; 
ơi  Hiền  nữ,  mong  lòng  ta  tắt, 

Như  nước  rưới  cho  ngọn  lửa  tàn. 

Nếu  ta  có  hành  vỉ  tạo  phước, 

Như  cúng  clường  La-hán  chân  nhân13; 

Thọ  báo  ấy  tức  thành  tịnh  diệu, 

Ta  mong  cùng  Hiền  nữ  sống  chung. 

Ta  ước  nguyện  bên  nàng  vĩnh  kiếp; 

Không  xa  nàng  sống  lẻ  đơn  thân. 

Và  ta  hẹn  theo  nàng  được  chết, 

Không  mong  gì  cách  biệt  ly  sanh. 

Ôi,  Thiên  đế  cho  tôi  lời  nguyện, 

Bậc  tôn  cao  Tam  thập  tam  thiên! 

Ôi  Đại  Thánh,  trên  đời  tối  thượng, 

Biết  cho  tôi  lời  nguyện  vững  bền. 

Kính  lễ  Đấng  Hùng  Lực, 

Tối  thượng  giữa  nhân  gian, 

Dứt  trừ  gai  ái  dục, 

Con  lạy  Đấng  Nhật  Thân14. 

n'  Pa0li:  amataỏ  muni  jigìsa0no,  (như)  tu  sĩ  khát  vọng  sự  bất  tử  (hay  cam  lộ). 

12  Các  từ  Mâu-ni  ở  đây  chỉ  chung  các  ẩn  sĩ,  hay  tu  sĩ;  không  chỉ  riêng  ĐUc  Thích- 
ca  Mâu-ni.  Xem  thêm  chú  thích  trên. 
u'  Trong  nguyên  bản:  cúng  dường  chư  Vô  trước. 

14'  Nhật  chi  thân  &  &/  Paoli:  A0dicca-bandhu,  bà  con  của  mặt  trời,  chỉ  ĐUc 
Thích  Tôn;  theo  truyền  thuyết,  dòng  họ  Thích  xuất  thân  tu  Mặt  trời. 


KINH  THÍCH  VẤN 


137 


Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  tam-muội  dậy,  tán  thán  Ngũ  Kết 
Nhạc  tử: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ngũ  Kết,  giọng  ca  của  ngươi  cùng  với 
tiếng  đàn  hòa  điệu;  tiếng  đàn  và  giọng  ca  hòa  điệu.  Giọng  ca  không  đi 
ngoài  tiếng  đàn;  tiếng  đàn  không  đi  ngoài  giọng  ca.  Này  Ngũ  Kết, 
ngươi  nhớ  lại  ngày  xưa,  ngươi  có  ca  tụng  bài  kệ  liên  quan  đến  tình 
yêu,  liên  quan  đến  rồng,  liên  quan  đến  Sa-môn,  liên  quan  đến  La-hán 
này  chăng?” 

Ngũ  Kết  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Đại  Tiên  Nhân15  tự  biết  cho.  Bạch  Đại 
Tiên  Nhân,  ngày  xưa,  khi  Thế  Tôn  mới  chứng  đắc  giác  đạo,  ở  tại  uất- 
bệ-la16,  bên  bờ  sông  Ni-liên-thiền17,  dưới  gốc  cây  A-xà-hòa-la-ni-câu- 
loại18.  Bấy  giờ  con  gái  của  Nhạc  vương  Đam-phù-lâu19,  tên  là  Hiền 
Nguyệt  Sắc20  và  có  một  thiên  thần  tên  là  Kết,  con  trai  của  Ma-đâu-lệ, 
người  đánh  xe21,  yêu  người  con  gái  kia. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  vị  ấy  trong  lúc  đang  yêu  người  con  gái 
ấy,  con  cũng  yêu  người  con  gái  ấy.  Nhưng,  bạch  Đại  Tiên  Nhân,  khi 
con  yêu  người  con  gái  ấy  mà  cuối  cùng  không  được.  Bấy  giờ  con  đứng 
sau  người  con  gái  ấy  mà  ngâm  bài  kệ  liên  quan  đến  tình  yêu,  liên 
quan  đến  rồng,  liên  quan  đến  Sa-môn,  liên  quan  đến  La-hán  này. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  khi  con  ngâm  bài  kệ  này,  người  con  gái 
ấy  quay  nhìn  lại,  hân  hoan  cười  nụ  và  nói  với  con  rằng:  ‘Ngũ  Kết,  tôi 


15  Đại  Tiên  Nhân  ỹ'  TĨP &37/Ờ  Pa0li:  Mahesi.  Chỉ  Phật. 

16  uất-bệ-la  <=7/  <®  ' ỵt  Pa0li:  Uruvela,  tên  thôn;  phía  Nam  Bồ-đề  đạo  tràng. 

'7-  Ni-liên-thiền  hà  ĩỉ  ai  j  a.ỵờ Paoli:  Neraójara0,  chi  lưu  của  sông  Hằng,  cách 
chỗ  Phật  thành  đạo  khoảng  một  dặm. 

IS  A-xà-hòa-la-ni-câu-loại  *  ,Ệ  '  r/ ẹ-yâ  Paoli:  Ajapa0la-Nígrodha,  tức  cây  bồ- 
đề. 

19  Đam-phù-lâu  Nhạc  vưong  D(7Dí&  'Á7f  /ờ  Paoli:  Timbaru-Gandhabba-ra0ja, 
Thần  âm  nhạc  (vua  Càn-thát-bà)  tên  là  Timbaru. 

20'  Hiền  Nguyệt  sắc  »  /ýÍPaoli:  Bhaddao  Suriya-vaccasao,  nàng  Bhaddao  lộng 
lẫy  như  mặt  trời. 

21-  Thiên  danh  Kết  Ma-đâu-lệ  ngự  xa  tử  Kỹ  /7f Tư  %n  ;  V  >  No.  1(1 4): 
Thi-hán-đà,  Thiên  đại  tướng  tử;  Paoli:  Sikkhaònì  naoma  Maotalissa 
sasethaohakassa  putto,  Sikkhandi,  vốn  là  con  trai  của  thần  đánh  xe  Maotali. 


138 


TRUNG  A-HÀM 


chưa  được  thấy  Phật  Thế  Tôn  kia,  nhưng  tôi  nghe  từ  các  vị  trời  Tam 
thập  tam  nói  rằng:  ‘Đức  Thế  Tôn  kia  là  Như  Lai,  là  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải, 
Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu’. 
Này  Ngũ  Kết,  nếu  anh  đã  từng  nhiều  lần  ca  ngợi  Đức  Thế  Tôn,  vậy 
anh  có  thể  cùng  với  tôi  đồng  thờ  kính  Đấng  Đại  Tiên  Nhân’.  Con  chỉ 
gặp  gỡ  nàng  được  một  lần  duy  nhất,  từ  đó  về  sau  không  còn  thấy  lại.” 

Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích  nghĩ  rằng:  “Ngũ  Kết  nhạc  tử  đã  làm 
cho  Thế  Tôn  ra  khỏi  thiền  định,  thông  báo  ta  với  Đức  Thiện  Thệ.”  Rồi 
thì,  Thiên  Vương  Thích  nói: 

“Ngũ  Kết,  ngươi  hãy  đến  nơi  ấy,  thay  mặt  ta  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật  mà  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn  rằng:  ‘Thánh  thể  có  khỏe  mạnh,  an  ổn 
khoái  lạc,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  chăng? 
Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  Thiên  Vương  Thích  và  chư  Thiên  ở  Tam  thập 
tam  muôn  đến  yết  kiến  Thế  Tôn’.” 

Ngũ  kết  thưa: 

“Xin  vâng.” 

Khi  đó,  Ngũ  Kết  bỏ  đàn  lưu  ly  xuống,  chắp  tay  hướng  về  Phật, 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn!  Kính  Đại  Tiên  Nhân!  Thiên  Vương  Thích  xin 
cúi  đầu  dưới  chân  Phật,  thăm  hỏi  Thế  Tôn  rằng:  ‘Thánh  thể  có  khỏe 
mạnh,  an  ổn  khoái  lạc,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình 
thường  chăng?  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  Thiên  Vương  Thích  và  chư  Thiên 
ở  Tam  thập  tam  muốn  đến  yết  kiến  Thế  Tôn’.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Ngũ  Kết,  mong  cho  Thiên  Vương  Thích  được  an  ổn  khoái 
lạc.  Chư  Thiên,  loài  người,  A-tu-la,  Kiền-thát-bà,  La-sát  và  tất  cả  các 
loài  chúng  sanh  khác  đều  được  an  ổn,  khoái  lạc.  Này  Ngũ  Kết,  Thiên 
Vương  Thích  có  muôn  đến  yết  kiến  Ta,  vậy  xin  cứ  tùy  ý.” 

Ngũ  Kết  nghe  Phật  dạy  xong,  khéo  léo  thọ  trì,  đảnh  lễ  chân 
Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra,  trở  về  đến  chỗ  Thiên  Vương 
Thích  thưa  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  tôi  đã  bạch  với  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  nay  đang 
đợi  Thiên  vương.  Mong  Thiên  vương  nên  tự  biết  thời.” 

Bấy  giờ,  Thiên  Vương  Thích  cùng  chư  Thiên  Tam  thập  tam  và 


KINH  THÍCH  VẤN 


139 


Ngũ  Kết  nhạc  tử  đi  đến  chỗ  Phật.  Khi  ấy,  Thiên  Vương  Thích  cúi  đầu 
sát  chân  Phật,  ba  lần  tự  xưng  danh  tánh  rằng: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Con  là  Thiên  Vương  Thích!  Con  là  Thiên 
vương  Thích!” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Quả  thật  vậy!  Quả  thật  vậy.  Này  Câu-dực22,  ngươi  chính  là 
Thiên  Vương  Thích.” 

Thiên  Vương  Thích  ba  lần  tự  xưng  danh  tánh,  đảnh  lễ  chân  Phật 
rồi  đứng  sang  một  bên.  Khi  ấy,  Thiên  Vương  Thích  thưa  rằng: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  nên  ngồi  cách  Thế  Tôn  xa  hay  gần?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Ngươi  hãy  ngồi  gần  Ta.  Vì  sao?  Vì  người  có  hàng  chư  Thiên 
quyến  thuộc  đông  vậy.” 

Rồi  Thiên  Vương  Thích  đảnh  lễ  chân  Phật  và  ngồi  sang  một  bên. 
Chư  Thiên  Tam  thập  tam  và  Ngũ  Kết  nhạc  tử  cũng  đảnh  lễ  chân  Phật 
rồi  ngồi  sang  một  bên.  Lúc  ấy  động  Nhân-đà-la  bỗng  nhiên  rộng  lớn. 
Vì  sao?  Vì  do  oai  thần  của  Phật  và  oai  đức  của  chư  Thiên  vậy. 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  ngồi  xuống,  thưa  rằng: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  đã  từ  lâu  con  muốn  đến  yết  kiến  Thế 
Tôn,  muôn  thưa  hỏi  về  giáo  pháp.  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  xưa  kia,  một 
thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  một  vách  đá23.  Bạch 
Đại  Tiên  Nhân,  lúc  đó  con  có  việc  riêng,  cùng  với  chư  Thiên  Tam 
thập  tam  đi  xe  ngàn  voi24  đến  nhà  của  đại  vương  Bệ-sa-môn25;  Bệ-sa- 
môn  đại  vương  gia  có  người  thiếp  tên  là  Bàn-xà-na26. 

“Lúc  bấy  giờ  Thế  Tôn  đang  nhập  định,  im  lặng  tịch  nhiên. 


22  Câu-dực  r  ỉ/cZ cũng  gọi  la  Kiêu-thi-ca.  Pa0li:  Kosiya,  biệt  danh  của  Thiên  Đế 
Thích. 

23'  Thạch  nham  ?'/VPa0li:  Salaôa0ga0ra,  ngôi  nhà  (aga0ra)  có  những  cây  salaôa 
(loại  cây  tỏa  mùi  thơm)  ở  trước  cửa  (bản  hán  đọc  là  Sela-lagaora?).  No. 1(14):  tại 
ngôi  nhà  của  một  người  Bà-la-môn. 

24'  Thiên  tượng  xa  y^  .ỵÍNo.líH):  thiên  bức  hảo  xa,  cỗ  xe  báu  có  bánh  xe 
nghìn  căm. 

25-  Bệ-sa-môn hoặc  Tì-sa-môn.  Paoli:  Vessavaòa,  Đa  Văn  Thiên  vương, 
đứng  đầu  trong  Tứ  đại  Thiên  vương. 

26,  Bàn-xà-na  %  iỢ  ỵờ  Paoli:  Bhuójatì  (Diệu  Tý). 


140 


TRUNG  A-HÀM 


Người  thiếp  kia  chắp  tay  đảnh  lễ  dưới  chân  Đức  Thế  Tôn.  Bạch  Đại 
Tiên  Nhân,  con  nói  với  Bàn-xà-na  rằng:  ‘Này  hiền  muội,  nay  không 
phải  lúc  ta  đến  yết  kiến  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  đang  nhập  định.  Nếu  khi 
nào  Thế  Tôn  xuất  định,  hiền  muội  hãy  thay  mặt  ta  đảnh  lễ  Thế  Tôn 
và  hỏi  thăm  Thánh  thể  của  Thế  Tôn  có  khỏe  mạnh,  an  ổn,  khoái  lạc, 
không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  không  nói  như 
vầy:  ‘Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  Thiên  Vương  Thích  đảnh  lễ  chân  Phật  và 
thăm  hỏi  rằng:  ‘Thế  Tôn  có  khỏe  mạnh,  an  ổn,  khoái  lạc,  không 
bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  không?’  Bạch  Đại  Tiên 
Nhân,  cô  em  ấy  có  thay  mặt  con  đảnh  lễ  chân  Phật  và  thăm  hỏi  Thế 
Tôn,  Thế  Tôn  có  nhớ  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Câu-dực,  cô  em  ấy  có  thay  mặt  ngươi  đảnh  lễ  và  cũng  nói 
lại  ý  ngươi  muôn  thăm  hỏi.  Ta  có  nhớ  việc  ấy.  Này  Câu-dực,  khi 
người  đi,  Ta  nghe  tiếng  xe  lăn  mà  xuất  định.” 

“Bạch  Thế  Tôn,  ngày  xưa  con  có  nghe  rằng,  khi  Đức  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu  xuất  hiện  ở  đời  thì  thiên  chúng  được  hưng  thịnh  mà 
A-tu-la  bị  giảm  thiểu. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  chính  mắt  con  trông  thấy  Tỳ-kheo  đệ  tử 
Thế  Tôn  theo  Phật  tu  hành  phạm  hạnh,  xả  dục,  ly  dục.  Khi  thân  hoại 
mạng  chung  được  đến  cõi  an  lành,  sanh  lên  trời. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  Thích  nữ  Cù-tỳ27  là  đệ  tử  của  Thế  Tôn 
cũng  theo  Thế  Tôn  tu  tập  phạm  hạnh,  ghê  tởm  thân  nữ,  ái  lạc  thân 
nam,  chuyển  thân  nữ  thành  thân  nam,  xả  dục,  ly  dục,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  được  sanh  đến  cõi  Tam  thập  tam  thiên  làm  con  của  con. 
Nàng  đã  thọ  sanh  rồi,  chư  Thiên  thảy  đều  biết,  Cù-bà  thiên  tử  2S,  có 
đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  lại  thấy  có  ba  vị  Tỳ-kheo  đệ  tử  Thế 
Tôn  cũng  theo  Thế  Tôn  tu  tập  phạm  hạnh,  nhưng  không  xả  ly  dục,  khi 


21 '  Cù-tỳ  Thích  nữ  £  -í.  Mt&ỵờ  Pacli:  Gopikac  nacma  Sakya-dhitac. 
28'  Cù-bà  thiên  tử  £  *Ô  Pacli:  Gopako  devaputto. 


KINH  THÍCH  VẤN 


141 


thân  hoại  mạng  chung  chúng  sanh  vào  trong  Kỹ  nhạc  cung29  thấp  kém. 
Họ  đã  thọ  sanh  rồi,  ngày  ngày  đến  Tam  thập  tam  thiên  cùng  chư 
Thiên  hầu  hạ  Cù-bà  thiên  tử.  Thiên  tử  thấy  chúng  liền  nói  bài  kệ: 

Pháp  nhãn  ưu-bà-dỉ 30, 

Tôi  vốn  tên  Cù-tì, 

Phụng  kính  Phật  và  pháp, 

Tịnh  ý  thờ  Tăng-già. 

Tôi  đã  nhờ  ân  Phật, 

Thích  tử  phước  cĩức  lớn, 

Diệu  sanh  Tam  thập  tam, 

Thiên  tử,  mọi  người  biết. 

Biết  người  vốn  Tỳ -kheo, 

Sanh  làm  thần  kỹ  nhạc; 

Chắp  tay  đứng  trước  mặt 
Cù -bà  nói  kệ  cho. 

Vốn  con  Đức  Cù-đàm; 

Khi  tôi  ở  nhân  gian, 

Nhà  ta  các  ngươi  đến; 

Am  thực  tôi  cúng  dường. 

Ngươi  vốn  cùng  bậc  Thánh 
Hành  vô  thượng  phạm  hạnh; 

Nay  lại  để  người  sai, 

Thường  nhật  kính  phụng  trời. 

Xưa  tôi  hầu  hạ  người, 

Cùng  nghe  Thánh  diệu  pháp. 

Được  tín,  thành  tựu  giới; 

Khéo  sanh  cõi  trời  này. 

Người  vốn  được  thờ  phụng, 

Hành  vô  thượng  phạm  hạnh. 

Nay  lại  để  người  sai 


29'  Kỹ  nhạc  cung  <r  'Á7P ,cf  ờ  Pacli:  Gandhabbakacya,  đội  viên  đội  âm  nhạc  của 
Thiên  Đế  Thích. 

30'  Nguyên  Hán:  dữ  nhẫn  Ưu-bà-di  ú  *Ờ  /i /Ờ  Pacli:  upacsikac  cakkhumato 

ahosi,  tôi  vốn  là  Ưu-bà-di,  vị  nữ  đệ  tử  của  Bậc  Hữu  Nhãn,  tức  Đức  Phật. 


142 


TRUNG  A-HÀM 


Thường  nhật  kính  phụng  trời. 
Mặt  mày  người  là  gì  ? 

Phật  pháp  đã  thọ  trì, 

Quay  lưng,  không  hướng  Pháp, 
Pháp  nội  tâm  chứng  tri31, 
Thánh  nhãn  đã  dạy  rõ32. 

Tôi  xưa  hầu  các  vị; 

Nay  nhạc  thần  thấp  kém; 

Tự  theo  phỉ  pháp  hành, 

Tự  sanh  chỗ  phỉ  pháp. 

Ta  sống  đời  tại  gia; 

Nay  xem  thắng  đức  ta, 

Chuyển  nữ  thành  thiên  tử, 

Thọ  ngũ  dục  tự  do. 

Con  Cù-đàm  bị  mắng, 

Buồn  nản,  khen  Cù-đùm": 

Ta 34  nay  hãy  tiến  hành; 

Thiên  tử  nói  thật  đúng. 

Hai  trong  số  cần  hành, 

Nhớ  pháp  luật  Cù-đàm, 

Biết  dục  là  tai  họa, 

Bèn  xả  ly  dục  tham. 

Chúng  bị  dục  trói  chặt, 

Tức  xả  ly  được  liền. 

Như  voi  bứt  dây  xích, 

Vượt  Tam  thập  tam  thiên. 
Nhân-đà-la,  Thiên,  Phạm, 


31'  Nguyên  Hán:  phản  bối  bất  hướng  pháp  »  ũP  »,£  Pháp  quay  vào  nội 

tâm  chứ  không  hướng  ra  bên  ngoài.  Paoli:  paccattaỏ  veditabbo  hi  dhammo. 

32,  Nguyên  Hán:  thị  nhãn  giác  thiện  thuyết  -O  ‘  W'/í  Paoli:  sudesito 
cakkhumataonubuddho,  pháp  ấy  được  khéo  thuyết  bởi  Đấng  Giác  Ngộ  có  mắt. 

33  Paoli:  te  coditao  Gotama-saovakena  saỏvegam  aopaoduỏ  samecca  Gopakaỏ,  “họ 
bị  mắng  vì  là  đệ  tử  của  Gotama,  cuối  cùng,  đồng  ý  với  Gopaka  (và  nói  như 
sau)...” 

34'  Ta,  lời  của  những  Thiên  tử  bị  Cù-bà  mắng. 


KINH  THÍCH  VẤN 


143 


Tất  cả  đều  đến  nhóm. 

Họ  liền  vượt  chỗ  ngồi, 

Hùng  mãnh  xả  trần  dục. 

Đế  Thích  thấy  chúng  phiền35; 
Thắng  Thiên35,  trời  trên  trời. 
Chúng  vốn  sanh  hạ  tiện, 

Nay  vượt  Tam  tam  thiên. 

Ưu  phiền,  rồi  tấm  tắc 31 . 
Cù-bà  nói  sau  hết: 

Loài  người  có  Đại  Giác, 
Đấng  Mâu-ni  thắng  dục33. 
Con  Ngài  do  lãng  quên, 

Bị  quở  trách,  lại  được. 

Một  trong  ba  vị  kia 
Sanh  trong  thần  kỹ  nhạc. 

Hai  vị  chánh  đạo  thành 
Tại  trời,  vui  định  căn. 

Ngươi  nói  pháp  như  vầy; 

Đệ  tử  không  mê  hoặc, 

Vượt  lậu,  đoạn  tà  nghi, 

Lễ  Phật,  thắng  phục  căn39. 
Bởi  vì  tỏ  các  pháp, 

Hai  vị  được  tiến  thăng. 

Từ  chỗ  tiến  thăng  ấy 


35  Pa0li:  Te  disvao  samvegam  (...),  (Đế  Thích)  sau  khi  thấy  chư  Thiên  hiện  diện  ưu 
phiền  (vì  họ  bị  vượt  qua  ngay  tại  chỗ). 

3Ỏ'  Thẳng  thiên  sc ỹ Kỹ/cX chỉ  cho  Thiên  Đế  Thích.  Paoli:  Devabhibhuo. 

37  Diệu  tức  ngôn  /*  ,/  T  (những  lời  trầm  lắng).  Paoli:  vaco  nisamma,  suy  nghĩ 
sâu  xa  về  những  lời  (khiển  trách).  Trong  bản  Hán,  đọc  là  nisama  ( diệu  tức,  hoàn 
toàn  lắng  xuống),  thay  vì  nisamma  (tư  duy  sâu  xa). 

38  Nguyên  Hán:  tri  dục  íý/t  Paoli:  kaomaobhibhuo,  vị  đã  chiến  thắng  dục  vọng. 
39'  Thắng  phục  căn  SC  ./Ờ  Paoli:  buddhaỏ  namassaoma  jinaỏ  janidỏ,  “chúng  con 

lễ  Phật,  Đấng  Chiến  Thắng  muôn  loài”.  Trong  bản  Hán,  Janinda,  Thiên  đế  của 
sanh  loại,  được  hiểu  là:  jana  (sanh  loại)  =  jita:  bị  chinh  phục,  và  inda  (Thiên  đế)  = 
indriya:  căn  (quan  năng  hay  giác  quan). 


144 


TRUNG  A-HÀM 


Sanh  lên  trời  Phạm  thiên. 

Chúng  con  biết  pháp  ấy 
Nên  đến  đây,  Đại  Tiên!” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  rằng:  “Vị  Quỷ40  này  không  bao  giờ 
dua  nịnh,  dối  trá,  không  huyễn  hoặc,  chất  trực.  Nếu  có  hỏi  tất  là  muôn 
biết,  chứ  không  phải  muốn  xúc  nhiễu.  Những  điều  vị  này  muôn  hỏi 
cũng  vậy.  Ta  hãy  nói  A-tỳ-đàm  thậm  thâm.” 

Đức  Thế  Tôn  biết  như  thế  rồi,  Ngài  liền  nói  bài  kệ  cho  Thiên 
Vương  Thích: 

Vì  an  ỉạc  đời  này, 

Và  an  lạc  đời  sau, 

Câu-clực  tùy  ý  hỏi, 

Theo  những  điều  sở  thích. 

Điều  này  hay  điều  kia, 

Ta  quyết  đoán  hết  thảy. 

Thế  Tôn  đã  nghe  cho 
Nhật  Thiên  cầu  đạo  nghĩa, 

Tại  nước  Ma-kỉệt-đà 
Hiền  Bà-sa-bà  hỏi41. 

Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  loại  trời,  người,  A-tu-la,  Kiền-đạt-hòa,  La- 
sát  và  các  chủng  loại  khác42,  mỗi  mỗi  có  bao  nhiêu  kết  sử43?” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  đáp: 

“Này  Câu-dực,  các  loại  trời,  người,  A-tu-la,  Kiền-đạt-hòa, 
La-sát  và  các  chủng  loại  khác,  mỗi  mỗi  đều  có  hai  kết  là  bỏn  sẻn 


40'  Hán:  thử  quỷ  /'  XtỵỜPaữtv.  ayaỏ  yakkho,  con  quỷ  Dạ-xoa  này.  Yakkha  (Dạ-xoa), 
Thiên  Đế  Thích  cũng  thường  được  gọi  như  vậy.  Yakkha  đôi  khi  là  một  mỹ  từ 
cũng  được  dùng  để  tán  Phật,  như  M.56  (tr.386)  (....)  buddhasa  (....)  anupalittassa 
aohuneyya  yakkhassa,  Đức  Phật  (....)  vị  Yakkha  vô  nhiễm,  ứng  cúng. 

41  Bà-sa-bà  ±Ờ  eểpitỵt  Paoli:  Vaosava,  một  tên  khác  của  Thiên  Đế  Thích.  Xem 
cht.  21,  kinh  131. 

42  Chủng  chủng  thân  *■  *  -ũỵử  Paoli:  Putthukaoyao,  phàm  phu  thân. 

43'  Kết  [ Vỵờ  Paoli:  saỏyojana,  chỉ  phiền  não  trói  buộc. 


KINH  THÍCH  VẤN 


145 


và  ganh  tị44.  Mỗi  chủng  loại  ấy  đều  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao  ta  không 
gậy45,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  không  đấu, 
không  khổ,  sống  trong  an  lạc46.’  Chúng  tuy  nghĩ  như  vậy,  nhưng  vẫn 
có  gậy,  có  kết,  có  oán,  có  nhuế,  có  tranh,  có  đấu,  có  khổ  mà  không 
sống  trong  sự  an  lạc.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  thế,  thưa  rằng: 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ !  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân,  các  loài  trời,  người,  A-tu- 
la,  Kiền-đạt-hòa,  La-sát  và  các  chủng  loại  khác,  mỗi  mỗi  đều  có  hai 
kiết  sử.  Chúng  nghĩ  rằng:  ‘Mong  sao  ta  không  gậy,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  tranh,  không  đấu,  không  khổ,  mà  sống  trong 
sự  an  lạc’.  Chúng  tuy  nghĩ  như  vậy,  nhưng  vẫn  có  gậy,  có  kết,  có  oán, 
có  nhuế,  có  tranh,  có  đấu,  có  khổ  mà  không  sống  trong  sự  an  lạc.  Thật 
sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Thật  sự 
như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân.  Đúng  như  pháp  mà  Phật  đã  nói,  con  đã 
biết.  Con  đã  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những  điều 
Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành;  rồi  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  bỏn  sẻn,  ganh  tị  do  nhân  gì  duyên  gì,  từ 
đâu  sanh  ra,  do  đâu  mà  có?  Lại  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  không  có  bỏn 
sẻn  và  ganh  tị?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Câu-dực,  bỏn  sẻn  và  ganh  tị  nhân  nơi  yêu  và  không  yêu47, 
duyên  nơi  yêu  và  không  yêu;  từ  nơi  yêu  và  không  yêu  sanh  ra;  do  yêu 
và  không  yêu  mà  có.  Nếu  không  có  yêu,  và  không  yêu  thì  không  có 
bỏn  sẻn  và  ganh  tị  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa  rằng: 


44-  Xan  và  tật  5F5/-d’Pa0li:  issa0-macchariya.  Trong  bản  Paoli,  Sakka  hỏi  do  kiết  sử 
gì  (kiỏ  samyojana0)  mà  chúng  sanh  gây  hận  thù  (savera).  Phật  trả  lời  như  vậy. 
Hai  bản  kia  cũng  tưong  tợ  bản  Paoli.  Có  lẽ  bản  Hán  này  dịch  sát,  vì  câu  hỏi  của 
Thiên  Đế  Thích  phiếm  định. 

45-  Hán:  vô  trượng  ũ£  Paoli:  adainao,  không  chiến  tranh,  gây  hấn  nhau. 

4  ■  Trong  các  bản  kia,  Thiên  Đế  Thích  đã  hỏi  tưong  tợ  như  vậy. 

47,  Ái  bất  ái  Dcí?  &£  ũỉỉỵâ  Paoli:  Piyaoppiya,  khả  ái  và  không  khả  ái,  yêu  và  ghét. 


146 


TRUNG  A-HÀM 


“Thật  Sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân.  Bỏn  sẻn  và  ganh  tị  nhân 
nơi  yêu  và  không  yêu,  duyên  nơi  yêu  và  không  yêu;  từ  nơi  yêu  và 
không  yêu  sanh  ra;  do  yêu  và  không  yêu  mà  có.  Nếu  không  có  yêu, 
và  không  yêu  thì  không  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị.  Thật  sự  như  vậy,  bạch 
Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch 
Đại  Tiên  Nhân.  Đúng  như  pháp  mà  Phật  đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã 
đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  yêu  và  không  yêu  là  do  nhân  gì,  duyên 
gì,  từ  đâu  phát  sanh,  do  đâu  mà  có?  Lại  do  nhân  nào  mà  không  có  yêu 
và  không  yêu?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Câu-dực,  yêu  và  không  yêu  là  nhân  nơi  dục  và  duyên  nơi 
dục  mà  phát  sanh,  do  dục  mà  có48.  Nếu  vô  dục  thì  không  có  yêu  và 
không  yêu  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa  rằng: 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Yêu  và  không  yêu  là 
nhân  nơi  dục  và  duyên  nơi  dục  mà  phát  sanh,  do  dục  mà  có.  Nếu  vô 
dục  thì  không  có  yêu  và  không  yêu  vậy.  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế 
Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại 
Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  mà  Phật  đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã  đoạn 
trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  dục  là  do  nhân  gì,  duyên  gì,  từ  đâu  mà 
sanh,  do  đâu  mà  có;  do  nhân  nào  không  có  dục?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 


48. 


Pa0li:  chanda:  ham  muốn. 


KINH  THÍCH  VẤN 


147 


“Này  Câu-dực,  dục  là  do  nhân  niệm49  và  duyên  nơi  niệm,  từ  nơi 
niệm  mà  phát  sanh;  do  niệm  mà  có;  nếu  không  có  suy  niệm  thì  không 
có  dục.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  thế  thưa  rằng: 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ !  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân,  dục  là  do  nhân  niệm  và 
duyên  nơi  niệm,  từ  nơi  niệm  mà  phát  sanh;  do  niệm  mà  có;  nếu  không 
có  suy  niệm  thì  không  có  dục.  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật 
sự  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân! 
Đúng  như  pháp  mà  Phật  đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã  đoạn  nghi,  trừ 
hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  niệm  là  do  nhân  gì,  duyên  gì,  từ  đâu  mà 
sanh,  do  đâu  mà  có.  Lại  do  nhân  nào  không  có  suy  niệm?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  niệm  là  nhân  nơi  tư  và  duyên  nơi  tư,  từ  nơi  tư  mà 
phát  sanh,  do  tư  mà  có50.  Nếu  không  có  tư  thì  không  có  niệm. 

“Do  niệm  có  dục,  do  dục  có  yêu  và  không  yêu.  Do  yêu  và  không 
yêu  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị.  Do  bỏn  sẻn  và  ganh  tị  mà  sanh  ra  dao,  gậy, 
đấu  tranh,  thù  nghịch,  dua  nịnh,  dối  trá,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  trong  tâm 
sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Như  vậy,  toàn  khôi  lớn  khổ  đau 
này  phát  sanh. 

“Nếu  không  có  tư  thì  không  có  niệm.  Nếu  không  có  niệm  thì 
không  có  dục.  Nếu  không  có  dục  thì  không  có  yêu  và  không  yêu.  Nếu 
không  có  yêu  và  không  yêu  thì  không  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị.  Nếu  không 
có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị  thì  không  có  dao  gậy,  đấu  tranh,  thì  nghịch,  dua 
nịnh,  dối  trá,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  trong  tâm  không  sanh  ra  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện.  Như  vậy,  toàn  khối  lớn  đau  khổ  này  tiêu  diệt”. 


49  Niệm  cũng  thường  nói  là  tầm  ctâỵâ  PaaU'.  vitakka.  No.1(14)  Ái  do  tưởng 
sanh;  Paoli:  chando  (...  )  vitakkanidaono,  dục  có  nguyên  nhân  là  tầm  iMịcX tức 
tầm  cầu  hay  suy  nghĩ  tìm  tòi. 

50'  Tư  <r/ỜP>kx\  Paoli:  papaóca-saóóao-saíkhao,  hý  luận  vọng  tưởng. 


148 


TRUNG  A-HÀM 


Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa  rằng: 

“Con  đã  hiểu,  bạch  Thế  Tôn!  Con  đã  hiểu,  bạch  Thiện  Thệ !  Con 
đã  hiểu,  bạch  Đại  Tiên  Nhân.  Niệm  là  nhân  nơi  tư  và  duyên  nơi  tư,  từ 
nơi  tư  mà  phát  sanh,  do  tư  mà  có.  Nếu  không  có  tư  thì  không  có  niệm. 

“Do  niệm  có  dục,  do  dục  có  yêu  và  không  yêu.  Do  yêu  và  không 
yêu  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị.  Do  bỏn  sẻn  và  ganh  tị  mà  sanh  ra  dao,  gậy, 
đấu  tranh,  thù  nghịch,  dua  nịnh,  dối  trá,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  trong  tâm 
sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Như  vậy,  toàn  khôi  lớn  khổ  đau 
này  phát  sanh. 

“Nếu  không  có  tư  thì  không  có  niệm.  Nếu  không  có  niệm  thì 
không  có  dục.  Nếu  không  có  dục  thì  không  có  yêu  và  không  yêu. 
Nếu  không  có  yêu  và  không  yêu  thì  không  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị. 
Nếu  không  có  bỏn  sẻn  và  ganh  tị  thì  không  có  dao  gậy,  đấu  tranh,  thì 
nghịch,  dua  nịnh,  dối  trá,  nói  láo,  nói  hai  lưỡi,  trong  tâm  không  sanh 
ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Như  vậy,  toàn  khối  lớn  đau  khổ  này 
tiêu  diệt. 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  mà  Phật 
đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã  đoạn  nghi,  trừ  hoặc,  không  còn  do  dự,  do 
nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  xong  những  điều  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  thế  nào  là  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận51. 
Tỳ-kheo  thực  hành  như  thế  nào  để  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý 
luận?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Câu-dực,  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận  là  Thánh  đạo  tám 
chi.  Đó  là,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  cho  đến  chánh  định.  Này  Câu- 
dực,  đó  là  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận.  Tỳ-kheo  thực  hành  như  vậy  để 
hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  dạy  xong,  thưa  rằng: 


51'  Diệt  hý  đạo  tích  □  ,  'ĩ>  Jỵờ  Pa0li:  papaóca-saóóac-saíkhac-nirodha-gacmini- 
patipadà,  thực  hành  hay  tu  tập  dẫn  đến  chỗ  diệt  trừ  hý  luận  vọng  tưởng. 


KINH  THÍCH  VẤN 


149 


“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  đường  tiêu  diệt  hý 
luận  là  Thánh  đạo  tám  chi.  Đó  là,  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  cho  đến 
chánh  định.  Này  Câu-dực,  đó  là  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận.  Tỳ- 
kheo  thực  hành  như  vậy  để  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận. 
Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  thệ!  Đúng 
như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  mà  Đức  Phật  đã  dạy, 
con  đã  rõ.  Con  đã  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe 
những  điều  Phật  dạy”. 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  một  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu 
diệt  hý  luận  phải  đoạn  bao  nhiêu  pháp  và  hành  bao  nhiêu  pháp?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận 
phải  đoạn  ba  pháp  và  tu  hành  ba  pháp.  Thế  nào  là  ba?  Một  là  niệm, 
hai  là  ngôn,  ba  là  cầu52. 

“Này  Câu-dực,  niệm  ấy  Ta  nói  có  hai  loại,  nên  hành  và  không 
nên  hành.  Nếu  niệm  mà  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn  trừ.  Nếu 
niệm  nên  hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có  trí  để  thành 
tựu  niệm  kia  vậy.  Ngôn  cũng  như  thế. 

“Này  Câu-dực,  cầu  ấy  Ta  nói  cũng  có  hai  loại,  nên  hành  và 
không  nên  hành.  Nếu  cầu  mà  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn.  Nếu 
cầu  mà  nên  hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có  trí,  để 
thành  tựu  cầu  kia  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa: 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ!  Thật  sự  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Tỳ-kheo  không  hướng 
đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận,  đoạn  ba  pháp,  tu  hành  ba  pháp.  Thế 
nào  là  ba?  Một  là  niệm,  hai  là  ngôn,  ba  là  cầu. 


Niệm,  ngôn,  cầu  ,  ?'  ý^-Ớ^No.llM):  khẩu,  tưởng,  cầu  ý^VPaoli  không 

đề  cập  và  thay  bằng  somanassa,  domanassa,  upekkha,  hỷ,  ưu  và  xả.  Ba  pháp 
này  trong  bản  Hán  được  trả  lời  cho  câu  hỏi  khác  ở  sau.  Xem  cht.54  dưới. 


52. 


150 


TRUNG  A-HÀM 


Đại  Tiên  Nhân  đã  nói,  niệm  có  hai  loại  nên  hành  và  không  nên 
hành.  Nếu  niệm  tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  giảm  tổn  thiện  pháp 
thì  Đại  Tiên  Nhân  liền  đoạn  trừ.  Nếu  niệm  giảm  tổn  pháp  ác  bất  thiện 
và  tăng  trưởng  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên  Nhân  biết  lúc  nào  nên  hành,  có 
niệm,  có  trí  để  thành  tựu  niệm  kia  vậy.  Ngôn  cũng  như  vậy.  Đại  Tiên 
Nhân  đã  nói  cầu  cũng  có  hai  loại,  nên  hành  và  không  nên  hành.  Nếu 
cầu  tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  tổn  giảm  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên 
Nhân  liền  đoạn  trừ.  Nếu  cầu  mà  giảm  tổn  pháp  ác  bất  thiện  và  tăng 
trưởng  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên  Nhân  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm, 
có  trí  để  thành  tựu  cầu  kia  vậy. 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ! 
Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  Phật  đã  nói,  con 
đã  biết.  Con  đã  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những 
điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt 
hý  luận,  có  bao  nhiêu  pháp;  để  thủ  hộ  Tùng  giải  thoát53,  hành  bao 
nhiêu  pháp? 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận 
có  sáu  pháp;  để  thủ  hộ  tùng  giải  thoát  hành  sáu  pháp.  Sáu  pháp  ấy  là 
gì?  Đó  là,  mắt  thấy  sắc,  tai  nghe  thanh,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị, 
thân  biết  xúc,  ý  biết  pháp. 

“Này  Câu-dực,  mắt  thấy  sắc  ấy,  Ta  nói  có  hai  loại,  nên  hành  và 
không  nên  hành.  Nếu  mắt  thấy  sắc  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn 
trừ.  Nếu  mắt  sắc  nên  hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có 
trí  để  thành  tựu  mắt  vậy. 

“Cũng  như  thế,  đối  với  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm 
vị,  thân  biết  xúc  và  ý  biết  pháp  ấy,  Ta  nói  cũng  có  hai  loại,  nên  hành 
và  không  nên  hành.  Nếu  ý  biết  pháp  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn 
trừ.  Nếu  ý  biết  pháp  nên  hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có 


53'  Tức  Biệt  giải  thoát  (luật  nghi),  hay  Ba-la-đề-mộc-xoa. 


KINH  THÍCH  VẤN 


151 


trí  để  thành  tựu  ý  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ! 
Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường 
tiêu  diệt  hý  luận  có  sáu  pháp;  để  thủ  hộ  Tùng  giải  thoát  hành  sáu 
pháp.  Sáu  pháp  ấy  là  gì?  Mắt  thấy  sắc,  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương, 
lưỡi  nếm  vị,  thân  biết  xúc,  ý  biết  pháp.  Đại  Tiên  Nhân  đã  nói,  mắt 
thấy  sắc  có  hai  loại,  nên  hành  và  không  nên  hành.  Nếu  mắt  thấy  mà 
tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  làm  tổn  giảm  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên 
Nhân  liền  đoạn  trừ.  Nếu  mắt  thấy  sắc  làm  tổn  giảm  pháp  ác  bất  thiện 
và  làm  tăng  trưởng  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên  Nhân  biết  lúc  nào  nên 
hành  vậy.  Có  niệm,  có  trí  để  thành  tựu  mắt  vậy.  Cũng  như  thế,  đôi  với 
tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  biết  xúc,  ý  biết  pháp 
cũng  có  hai  loại,  nên  hành  và  không  nên  hành.  Nếu  ý  biết  pháp  làm 
tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  giảm  tổn  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên 
Nhân  liền  đoạn  trừ.  Nếu  ý  biết  pháp  làm  tổn  giảm  pháp  ác  bất  thiện 
và  tăng  trưởng  thiện  pháp  thì  Đại  Tiên  Nhân  biết  lúc  nào  nên  hành,  có 
niệm,  có  trí  để  thành  tựu  ý  vậy.  Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng 
như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng 
như  pháp  Phật  đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã  đoạn  nghi,  trừ  hoặc,  không 
còn  do  dự,  do  nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  vị  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu 
diệt  hý  luận,  khi  thân  mạng  tồn  tại  trong  một  khoảnh  khắc,  phải  đoạn 
bao  nhiêu  pháp  và  tu  hành  bao  nhiêu  pháp?” 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

“Này  Câu-dực,  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường  tiêu  diệt  hý  luận, 
khi  thân  mạng  tồn  tại  trong  một  khoảnh  khắc,  lại  cũng  phải  đoạn  ba 
pháp  và  tu  hành  ba  pháp.  Ba  pháp  ấy  là  gì?  Một  là  hỷ,  hai  là  ưu  và  ba 
là  xả54. 

“Này  Câu-dực,  hỷ  ấy  Ta  nói  có  hai  loại,  nên  hành  và  không  nên 


54'  Pa0li:  somanassa,  domanassa,  upekkha,  xem  cht.52  trên. 


152 


TRUNG  A-HÀM 


hành.  Nếu  hỷ  mà  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn  trừ.  Nếu  hỷ  nên 
hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có  trí  để  thành  tựu  hỷ  vậy. 
ưu  cũng  như  thế. 

“Này  Câu-dực,  xả  ấy  Ta  nói  cũng  có  hai  loại,  nên  hành  và 
không  nên  hành.  Nếu  xả  mà  không  nên  hành  thì  Ta  liền  đoạn  trừ. 
Nếu  xả  nên  hành  thì  Ta  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có  trí  để 
thành  tựu  xả  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ! 
Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Tỳ-kheo  hướng  đến  con  đường 
tiêu  diệt  hý  luận,  khi  thân  mạng  tồn  tại  trong  một  khoảnh  khắc  phải 
đoạn  trừ  ba  pháp  và  thực  hành  ba  pháp.  Ba  pháp  ấy  là  gì?  Một  là  hỷ, 
hai  là  ưu,  ba  là  xả.  Đại  Tiên  Nhân  đã  nói  hỷ  có  hai  loại,  nên  hành  và 
không  nên  hành.  Nếu  hỷ  làm  tăng  trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  giảm 
tổn  thiện  pháp  thì  liền  đoạn  trừ.  Nếu  hỷ  làm  giảm  tổn  pháp  ác  bất 
thiện  và  tăng  trưởng  thiện  pháp  thì  biết  lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có 
trí  để  thành  tựu  hỷ  vậy.  Ưu  cũng  như  thế.  Đại  Tiên  Nhân  đã  nói  xả 
cũng  có  hai  loại,  nên  hành  và  không  nên  hành.  Nếu  xả  làm  tăng 
trưởng  pháp  ác  bất  thiện  và  giảm  tổn  thiện  pháp  thì  liền  đoạn  trừ.  Nếu 
xả  làm  tổn  giảm  pháp  ác  bất  thiện  và  trăng  trưởng  thiện  pháp  thì  biết 
lúc  nào  nên  hành,  có  niệm,  có  trí  để  thành  tựu  xả  vậy.  Đúng  như  vậy, 
bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Đúng  như  vậy,  bạch 
Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  Phật  đã  nói,  con  đã  biết.  Con  đã  đoạn 
nghi  trừ  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe  những  điều  Phật  dạy.” 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  đều  đồng  một 
thuyết,  đồng  một  mong  cầu,  đồng  một  sở  thích,  đồng  một  an  lạc,  đồng 
một  ý  hướng  chăng55?” 


55  Đồng  nhất  thuyết,  đồng  nhất  dục,  đồng  nhất  ái,  đồng  nhất  lạc,  đồng  nhất  ý 
/ỈP  *//<£ /ỉ?  /ỉ?  /ỈP  /ỂP □o^Ư’Pa0li: 

ekantava0da0  ekantasìla0  ekantachanda0  ekanta-ajjhosa0na0  ti?  Đồng  một  chủ 
thuyết,  đồng  một  giới  đức,  đồng  một  ước  muốn,  đồng  một  chí  hướng. 


KINH  THÍCH  VẤN 


153 


Đức  Phật  dạy: 

“Này  Câu-dực,  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  không  đồng  một  thuyết, 
không  đồng  một  mong  cầu,  không  đồng  một  sở  thích,  không  đồng  một 
an  lạc,  không  đồng  một  ý  hướng.” 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  vì  lý  do  gì  mà 
không  đồng  một  thuyết,  không  đồng  một  mong  cầu,  không  đồng  một 
sở  thích,  không  đồng  một  an  lạc,  không  đồng  một  ý  hướng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  thế  giới  này  có  nhiều  chủng  loại  giới,  có  vô 
lượng  giới56.  Vị  ấy  tùy  theo  một  giới  được  biết  đến,  rồi  nhân  giới  đó 
tùy  khả  năng  của  mình  mà  nói  một  chiều  rằng  ‘Đây  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  hư  dối’.  Này  Câu-dực,  cho  nên  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí 
không  đồng  một  thuyết,  không  đồng  một  mong  cầu,  không  đồng  một 
sở  thích,  không  đồng  một  an  lạc,  không  đồng  một  ý  hướng  vậy.” 

Thiên  Vương  Thích  nghe  xong,  thưa: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ! 
Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Thế  giới  này  có  nhiều  chủng  loại 
giới,  có  vô  lượng  giới.  Vị  ấy  tùy  theo  một  giới  được  biết  đến,  rồi  ở  nơi 
giới  đó  tùy  khả  năng  của  mình  mà  nói  một  chiều  rằng  ‘Đây  là  chân 
thật,  ngoài  ra  đều  hư  vọng’.  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  vì  thế  mà  tất  cả  Sa- 
môn,  Phạm  chí  không  đồng  một  thuyết,  không  đồng  một  mong  cầu, 
không  đồng  một  sở  thích,  không  đồng  một  an  lạc,  không  đồng  một  ý 
hướng  vậy.  Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ !  Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  Phật  đã  nói, 
con  đã  biết.  Con  đã  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe 
những  điều  Phật  dạy”. 

Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  hỏi: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  đều  đạt  đến 
cứu  cánh,  cứu  cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  thành  tựu  cứu 


56. 


Pa0li:  anekadha0tu-na0na0dha0tu,  vô  sô'  giới  loại  sai  biệt. 


154 


TRUNG  A-HÀM 


cánh  phạm  hạnh  chăng57?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  không  hẳn  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  đều  đạt  đến 
cứu  cánh,  cứu  cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  thành  tựu  cứu 
cánh  phạm  hạnh.  ” 

Thiên  Vương  Thích,  thưa: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  vì  lý  do  gì  mà  không  hẳn  tất  cả  Sa-môn, 
Phạm  chí  đều  đạt  đến  cứu  cánh,  cứu  cánh  phạm  bạch  tịnh,  cứu  cánh 
phạm  hạnh,  thành  tựu  cứu  cánh  phạm  hạnh?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Câu-dực,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  vô  thượng  ái 
tận,  không  toàn  vẹn  chân  chánh  tâm  giải  thoát58,  kẻ  ấy  không  đạt  đến 
cứu  cánh,  không  cứu  cánh  bạch  tịnh,  không  cứu  cánh  phạm  hạnh, 
không  thành  tựu  cứu  cánh  phạm  hạnh. 

“Này  Câu-dực,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  vô  thượng  ái 
tận  toàn  vẹn  chân  chánh  tâm  giải  thoát,  kẻ  ấy  đạt  đến  cứu  cánh,  cứu 
cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  thành  tựu  cứu  cánh  phạm  hạnh.” 

Thiên  Vương  Thích,  thưa: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện  Thệ! 
Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với 
vô  thượng  ái  tận  không  hoàn  toàn  chân  chánh  tâm  giải  thoát,  kẻ  ấy 
không  đạt  đến  cứu  cánh,  không  cứu  cánh  bạch  tịnh,  không  cứu  cánh 
phạm  hạnh,  không  thành  tựu  cứu  cánh  phạm  hạnh. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  vô 
thượng  ái  tận  toàn  vẹn  chân  chánh  tâm  giải  thoát,  kẻ  ấy  đạt  đến  cứu 
cánh,  cứu  cánh  bạch  tịnh,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  thành  tựu  cứu  cánh 
phạm  hạnh.  Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  như  vậy,  bạch  Thiện 
Thệ !  Đúng  như  vậy,  bạch  Đại  Tiên  Nhân!  Đúng  như  pháp  Phật  đã  nói, 
con  đã  biết,  con  đã  đoạn  nghi,  trừ  hoặc,  không  còn  do  dự,  do  nghe 
những  điều  Phật  dạy.” 


57'  Pa0li:  accantaniaaaahao  accantayogakkhemì  accantabrahmaca0rì 

accantapariyosa0na0  ti?  “Đồng  một  cứu  cánh,  đồng  một  an  ổn,  đồng  một  phạm 
hạnh,  đồng  một  mục  đích”. 

58'  Paoli:  taòhaosaỏkhaya-vimutta,  ái  tận  giải  thoát,  hay  giải  thoát  do  diệt  tận  khát  ái. 


KINH  THÍCH  VẤN 


155 


Thiên  Vương  Thích  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Thiên  Vương  Thích  lại  nói: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  lâu  nay  bị  gai  nhọn  nghi  hoặc,  ngày 
nay  được  Thế  Tôn  nhổ  ra.  Vì  sao?  Vì  Như  Lai  là  Bậc  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Câu-dực,  ngươi  nhớ  lại  ngày  xưa  ngươi  đã  từng  hỏi  các  Sa- 
môn,  Phạm  chí  việc  như  thế  chăng?” 

Thiên  Vương  Thích  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Đại  Tiên  Nhân  tự  biết  cho.  Bạch  Đại 
Tiên  Nhân,  chư  Thiên  Tam  thập  tam  tập  họp  tại  Pháp  đường,  đều  ôm 
lòng  sầu  não,  thường  than  thở  rằng  ‘Chúng  ta  nếu  gặp  được  Đức  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  quyết  sẽ  đến  yết  kiến’. 
Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  nhưng  chúng  con  không  gặp  được  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  bèn  thụ  hưởng  đầy  đủ  công 
đức  của  ngũ  dục59. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  chúng  con  phóng  dật.  Sau  khi  sông 
phóng  dật,  vị  thiên  tử  có  đại  oai  đức,  ngay  nơi  chỗ  cực  diệu  mà 
mạng  chung.  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  khi  con  thấy  vị  thiên  tử  đại  oai 
đức  ngay  nơi  chỗ  cực  diệu  mà  mạng  chung  bèn  chán  nản  hết  sức, 
lông  tóc  đều  dựng  ngược  ‘Mong  ta  không  ở  nơi  này  mà  mạng  chung 
nhanh  chóng’. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  do  sự  chán  này,  sự  ưu  não  này,  nên 
thấy  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  sông  nơi  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới 
gốc  cây,  thích  ở  trên  sườn  núi  cao,  vắng  bặt  không  có  tiếng  động,  xa 
lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa;  sau 
khi  thấy  vị  ấy  ưa  thích  nơi  xa  vắng,  tĩnh  tọa,  sống  an  ổn  khoái  lạc, 
con  cho  rằng  đây  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
liền  đến  yết  kiến. 

“Vị  ấy  không  biết  con,  nên  hỏi  rằng:  ‘Ông  là  ai?’ 

“Lúc  đó  con  đáp  rằng  ‘Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  là  Thiên  Vương 
Thích.  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  là  Thiên  Vương  Thích’. 


59  Ngu  dục  công  đức.  Paóca  ka0ma-guòa0,  năm  phẩm  chất,  hay  đặc  tính,  của  dục. 


156 


TRUNG  A-HÀM 


“Vị  ấy  lại  hỏi  ‘Ta  từng  thấy  Thích  và  cũng  thấy  chủng  tánh 
Thích.  Vì  lý  do  gì  gọi  là  Thích?  Vì  lý  do  gì  gọi  là  chủng  tánh  Thích?’ 

“Con  liền  đáp  rằng  ‘Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  nếu  có  ai  đến  hỏi  con 
việc  như  vậy,  con  liền  tùy  khả  năng,  tùy  sức60  mà  trả  lời,  cho  nên  được 
gọi  là  Thích’. 

“Vị  ấy  lại  hỏi  ‘Chúng  ta  nếu  tùy  theo  việc  mà  hỏi  Thích,  Thích 
cũng  tùy  việc  mà  đáp  lại  ta’. 

“Vị  ấy  hỏi  việc  con,  nhưng  con  không  hỏi  việc  vị  ấy.  Vị  ấy  quy 
mạng  con,  nhưng  con  không  quy  mạng  vị  ấy. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  từ  nơi  Sa-môn  Phạm  chí  kia,  hoàn  toàn 
không  được  oai  nghi  giáo  pháp,  huống  nữa  lại  được  hỏi  như  vậy  sao?” 
Lúc  ấy,  Thiên  Vương  Thích  nói  bài  tụng: 

Thích 61  đi  qua,  đi  qua; 

Thích  hay  nói  như  thế. 

Ý  tưởng  niệm  lìa  xa; 

Trừ  nghỉ,  các  do  dự; 

Từ  lâu  đi  trong  đời, 

Tìm  cầu  Đức  Như  Lai. 

Thấy  Sa-môn,  Phạm  chí 
Tĩnh  tọa  nơi  xa  xôi 
Cho  là  Chánh  Đẳng  Giác; 

Đến  phụng  cúng,  lạy  thờ: 

‘Làm  sao  được  thăng  tấn’. 

Như  vậy  con  hỏi  Ngài 
Đã  hỏi,  không  được  đáp, 

Thánh  đạo  và  đạo  tích. 

Thế  Tôn  nay  vì  con, 

Nếu  ý  có  sở  nghi, 

Sở  niệm  và  sở  tư, 

Và  sở  hành  của  ý; 

Biết  tâm  ẩn  và  hiện, 

Thánh  Nhãn  nói  cho  hay. 


60  Tùy  sở  nàng,  tùy  kỳ  lực.  Định  nghĩa  từ  sakka,  mà  nghĩa  đen  là  “khả  năng”. 
61'  Tức  Thiên  Đế  Thích. 


KINH  THÍCH  VẤN 


157 


Tôn  Phật  là  Đạo  Sư, 

Tôn  Vô  trước  Mâu-nỉ, 

Tôn  Bậc  Đoạn  kết  sử, 

Độ  mình  và  độ  người. 

Đệ  nhất  trong  hàng  giác  ngộ; 

Tôi  thượng  ngự  trong  hàng  Điều  ngự; 

Tối  diệu  tịch  trong  hàng  Tịch  tĩnh; 

Đấng  Đại  Tiên,  độ  mình,  độ  người. 

Nên  con  lễ  Đại  Hùng; 

Cúi  lạy  Tối  Thượng  Nhân; 

Đoạn  tuyệt  gai  ái  dục; 

Kính  lạy  Đấng  Nhật  Thân. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Câu-dực,  ông  có  nhớ  ngày  xưa,  được  xả  ly  như  vậy,  được 
hoan  hỷ62  như  vậy,  nghĩa  là  do  nơi  Ta  mà  dạy  được  pháp  hỷ  chăng?” 

Thiên  Vương  Thích  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  Đại  Tiên  Nhân  tự  biết  cho. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  một  thời  xưa,  chư  Thiên  và  A-tu-la  chiến 
đấu  với  nhau.  Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  khi  chư  Thiên  và  A-tu-la  chiến 
đấu  với  nhau,  con  nghĩ  rằng  ‘Mong  chư  Thiên  thắng,  phá  vỡ  A-tu-la. 
Thực  phẩm  của  chư  Thiên  và  thực  phẩm  của  A-tu-la  hãy  để  tất  cả  cho 
Tam  thập  tam  thiên  thọ  thực’. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  khi  chư  Thiên  đánh  nhau  với  A-tu-la, 
chư  Thiên  đắc  thắng,  phá  vỡ  chúng  A-tu-la.  Thực  phẩm  của  chư 
Thiên  và  thực  phẩm  của  A-tu-la,  tất  cả  đều  được  chư  Thiên  Tam 
thập  tam  thọ  thực. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  bây  giờ  có  ly,  có  hỷ,  nhưng  xen  lẫn  dao 
gậy,  kết  oán,  đấu  tranh,  thù  nghịch,  không  được  thần  thông,  không 
được  giác  đạo,  không  được  Niết-bàn. 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  ngày  nay  được  ly,  được  hỷ,  không  xen  lẫn 
dao  gậy,  kết  oán,  đấu  tranh,  thù  nghịch,  được  thần  thông,  được  giác 
đạo  và  được  Niết-bàn.” 


62'  Hán:  đắc  ly  đắc  hỷ.  Paoli:  veda-paaailaobha,  somanassa-paaailaobha,  có  được 
cảm  giác  phấn  khích,  hoan  hỷ. 


158 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Câu-dực,  do  đâu  ngươi  được  ly  được  hỷ?  Do  nơi  Ta  mà 
được  pháp  hỷ  chăng? 

“Thiên  Vương  Thích  đáp  rằng: 

“Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  nghĩ  rằng  ‘Ta  mạng  chung  ở  đây, 
sanh  nơi  nhân  gian.  Ớ  đó  nếu  có  dòng  họ  rất  giàu  sang,  tiền  của  vô 
sô",  sản  nghiệp,  súc  mục  không  thể  tính  được.  Phong  hô  thực  ấp  các 
thứ  đầy  đủ,  hoặc  là  chủng  tộc  Sát-lợi  trưởng  giả,  chủng  tộc  Phạm  chí 
trưởng  giả  và  các  chủng  tộc  khác,  rất  là  giàu  sang,  của  cải  vô  sô",  sản 
nghiệp,  súc  mục  không  thể  tính  được.  Phong  hô  thực  â"p  các  thứ  đầy 
đủ.  Sau  khi  sanh  vào  chủng  tộc  như  thê",  thành  tựu  các  căn,  có  tín  tâm 
đôi  với  pháp  luật  mà  Đức  Như  Lai  giảng  thuyết.  Sau  khi  có  tín  tâm, 
liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không 
gia  đình  mà  học  đạo  và  học  trí.  Sau  khi  học  trí,  nếu  thành  đạt  trí,  liền 
chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  đạt  đến  biên  tê"  cứu  cánh.  Nếu  sau  khi  học  trí 
mà  không  được  cứu  cánh  học  trí  và  sau  khi  học  trí  thì  có  chư  Thiên 
nào  đó  có  đại  phước  hựu,  có  sắc  tượng  uy  nguy,  chói  sáng  rực  rỡ,  rất 
có  oai  lực,  an  ổn  khoái  lạc,  sông  mãi  trong  cung,  sanh  nơi  tôi  thượng. 
Ta  sanh  trong  đó”. 

Bây  giờ  Thiên  Vương  Thích  nói  bài  tụng: 

Xả  ly  thân  Thiên  thần, 

Sanh  xuống  nơi  nhân  gian; 

Thác  thai  không  ngu  muội, 

Tùy  sở  thích  hân  hoan. 

Thành  thân  đã  hoàn  mãn, 

Chất  trực,  tu  Thánh  đạo, 

Hành  phạm  hạnh  trọn  đủ 
Sống  vui  đời  xỉn  ăn. 

“Và  sau  khi  học  trí,  nếu  được  trí,  liền  chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  đạt 
đến  biên  tê"  cứu  cánh.  Nếu  học  trí  và  sau  khi  học  trí  rồi  mà  được  trí 
nhưng  không  chứng  đắc  cứu  cánh  trí,  đã  thành  vị  trời  tối  thượng  diệu, 
chư  Thiên  đều  nghe  danh,  đó  là  sắc  cứu  cánh  thiên,  sẽ  sanh  vào  đó. 
Bạch  Đại  Tiên  Nhân,  con  mong  sẽ  chứng  đắc  A-na-hàm.  Bạch  Đại 
Tiên  Nhân,  con  nay  đã  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn.” 


KINH  THÍCH  VẤN 


159 


Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Câu-dực,  ngươi  do  đâu  mà  được  sai  giáng63  rất  tốt  đẹp, 
cực  cao,  cực  rộng  này,  để  có  thể  tự  nói  là  đã  chứng  đắc  Tu-đà- 
hoàn?” 

Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích  dùng  bài  kệ  đáp: 

Không  còn  tôn  ai  khác 
Ngoài  cảnh  giới  Thế  Tôn. 

Chứng  Vô  thượng  sai  giáng, 

Cỗi  này  thật  chưa  từng. 

Đại  Tiên,  con  ngồi  cĩây, 

Ngay  với  thân  trời  này 
Con  liền  được  tăng  thọ 
Chính  mắt  thấy  như  vầy. 

Khi  nói  pháp  này,  Thiên  Vương  Thích  xa  lìa  trần  cấu,  pháp 
nhãn  của  các  pháp  phát  sanh.  Tám  vạn  chư  Thiên  cũng  được  xa  lìa 
trần  cấu,  pháp  nhãn  của  các  pháp  phát  sanh.  Khi  ấy  Thiên  Vương 
Thích  thấy  pháp,  đắc  pháp,  giác  ngộ  pháp  bạch  tịnh,  đoạn  trừ  nghi 
hoặc,  không  còn  tôn  ai  khác,  không  còn  do  ai  khác,  không  còn  do 
dự,  đã  an  trụ  trên  quả  chứng,  đối  vđi  giáo  pháp  của  Phật  mà  chứng 
đắc  vô  sở  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  chân  Phật,  thưa 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  xin  tự  quy  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ- 
kheo.  Ngưỡng  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Kể  từ  hôm  nay 
cho  đến  trọn  đời,  con  tự  quy  y  cho  đến  khi  mạng  chung.  ” 

Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích  ngợi  khen  Ngũ  Kết  nhạc  tử  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ngũ  Kết,  ngươi  đã  giúp  ích  cho  ta  rất 
nhiều.  Lý  do  vì  sao?  Do  ngươi  mà  Phật  xuất  định,  bởi  ngươi  trước  hết 
khiến  Thế  Tôn  từ  định  ra,  khiến  ta  sau  đó  mới  yết  kiến  được  Thế 
Tôn.  Này  Ngũ  Kết!  Sau  khi  từ  đây  trở  về,  ta  đem  Hiền  Nguyệt  sắc, 
con  gái  của  Nhạc  vương  Đam-phù-lâu  gả  cho  ngươi  và  đem  bổn  quốc 
của  Nhạc  vương  ấy  trao  cho  ngươi,  phong  tặng  ngươi  làm  vua  kỹ 
nhạc64.” 


63'  Sai  giáng  ./  ũ'ỵc? ở  đây  có  lẽ  chỉ  sự  lần  lượt  chuyển  sanh. 
64'  Tức  phong  làm  Càn-thát-bà  vương. 


160 


TRUNG  A-HÀM 


Bấy  giờ  Thiên  Vương  Thích  bảo  chư  Thiên  Tam  thập  tam  rằng: 

“Các  ngươi  hãy  lại  đây!  Nếu  trước  kia  chúng  ta  vốn  là  Phạm 
thiên,  sống  trên  cõi  Phạm  thiên,  thường  ba  lần  cung  kính,  lễ  sự  Phạm 
thiên  vương  thì  các  vị  ấy  nay  tất  cả  đều  cung  kính  lễ  sự  Thế  Tôn.  Lý 
do  vì  sao?  Vì  Thế  Tôn  là  Phạm  thiên,  là  vị  Phạm  thiên  sẽ  tạo  hóa 
những  bậc  tối  tôn,  những  chúng  sanh  đã  sanh,  những  chúng  sanh  đã  có 
và  sẽ  có,  những  gì  Phạm  thiên  biết,  Ngài  đều  biết  hết,  những  gì  Phạm 
thiên  có  thể  thấy,  Ngài  đều  thấy  hết.” 

Rồi  Thiên  Vương  Thích,  chư  Thiên  cõi  Tam  thập  tam,  Ngũ  Kết 
nhạc  tử,  nếu  trước  kia  từng  là  Phạm  thiên,  sông  trên  cõi  Phạm  thiên, 
ba  lần  cung  kính,  lễ  sự  Phạm  thiên,  thì  nay  họ  thảy  đều  hướng  sự  cung 
kính,  lễ  sự  ấy  đến  Đức  Thế  Tôn,  cúi  đầu  trước  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác. 

Bấy  giờ,  Thiên  Vương  Thích,  chư  Thiên  Tam  thập  tam  và  Ngũ 
Kết  nhạc  tử  lại  lần  nữa  cung  kính  lễ  sự  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  sát  chân 
Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  bỗng  nhiên  biến  mất  khỏi  chỗ  đó, 
không  thấy  nữa. 

Bấy  giờ  Phạm  thiên  với  sắc  tượng  nguy  nguy,  sáng  chói  rực  rỡ, 
vào  lúc  trời  gần  sáng,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  sát  chân  Phật,  rồi  đứng 
sang  một  bên,  dùng  kệ  bạch  Thế  Tôn: 

Do  gây  nhiều  thiện  ích 
Do  lợi  nghĩa,  là  “trời  ”. 

Hiền  giả  ở  Ma-kiệt, 

Bà-sa-bà  hỏi  han. 

“Khi  Đại  Tiên  Nhân  nói  pháp  này,  Thiên  Vương  Thích  xa  lìa 
trần  cấu,  pháp  nhãn  về  các  pháp  khác  phát  sanh  và  tám  vạn  chư  Thiên 
cũng  xa  lìa  trần  cấu,  pháp  nhãn  về  các  pháp  phát  sanh.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Phạm  thiên  rằng: 

“Quả  như  vậy!  Quả  như  vậy!  Đúng  như  Phạm  thiên  đã  nói: 

Do  gây  nhiều  thiện  ích 
Do  lợi  nghĩa,  là  “trời  ”. 

Hiền  giả  ở  Ma-kiệt, 

Bà-sa-bà  hỏi  han. 

“Này  Phạm  thiên,  khi  Ta  nói  pháp,  Thiên  Vương  Thích  xa  lìa 


KINH  THÍCH  VẤN 


161 


trần  cấu,  pháp  nhãn  về  các  pháp  phát  sanh  và  tám  vạn  chư  Thiên  cũng 
xa  lìa  trần  cấu,  pháp  nhãn  về  các  pháp  phát  sanh.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy.  Thiên  Vương  Thích,  chư  Thiên  Tam 
thập  tam,  Ngũ  Kết  nhạc  tử  và  Đại  phạm  thiên,  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


135.  KINH  THIỆN  SANH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương-xá,  trong  rừng  Nhiêu 
hà  mô2. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Vương  xá  có  con  của  vị  Cư  sĩ  tên  là  Thiện 
Sanh3.  Khi  người  cha  sắp  lâm  chung,  nhân  sáu  phương  mà  trối  trăn, 
khéo  dạy  khéo  quở  rằng: 

“Này  Thiện  Sanh!  Sau  khi  cha  mất,  con  phải  chắp  tay  mà  lạy 
sáu  phương  rằng:  ‘Ớ  phương  Đông,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi 
đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó 
rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ 
phụng  lại  tôi. 

“Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi’.” 

Thiện  Sanh,  con  trai  Cư  sĩ,  nghe  cha  dạy  xong,  thưa  rằng: 


Tương  đương  Paơli  D.31  Siígaơlovaơda-suttanta.  Hán,  biệt  dịch  No. 1(16)  Trường 
A-hàm  Kinh  16  “Thiện  Sanh”;  No. 16.  Phật  Thuyết  Thi-ca-la-việt  Lục  Phương  Lễ 
Bái  Kinh,  Hậu  Hán,  An  Thế  Cao  dịch;  No. 17  Phật  Thuyết  Thiện  Sanh  Tử  Kinh, 
Tống,  Chi  Pháp  Độ  dịch. 

2  Nhiêu  hà  mô .  t  ‘/cX chỗ  nuôi  ễnh  ương  (hay  nuôi  sóc?).  No.1(16)  nói:  trên 
núi  Kỳ-xà-quật  tức  Linh  thứu.  Paoli  nói:  Veôuvane  Kalandaka-nivaope,  trong  rừng 
Trúc,  chỗ  nuôi  sóc. 

3'  No.1(16):  trưởng  giả  tử.  Paoli:  Gahapati-putto,  con  trai  gia  chủ. 


wvyw.daitangkinh.org 


164 


TRUNG  A-HÀM 


“Con  xin  vâng  theo  lời  cha  dạy  bảo.” 

Sau  khi  cha  mất,  vào  mỗi  sáng  sớm,  Thiện  Sanh  tắm  gội  xong, 
mặc  áo  sô-ma  mới4,  tay  cầm  lá  câu-xá5  còn  tươi,  đi  đến  bờ  sông,  chắp 
tay  lạy  sáu  phương: 

“Ớ  phương  Đông,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung 
kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng 
cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng 
sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi. 

“Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi.” 

Bấy  giờ,  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn 
mang  y,  cầm  bát  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Khi  Đức  Thế  Tôn  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực,  từ  xa  trông  thấy  Thiện  Sanh,  con  vị  Cư  sĩ, 
vào  lúc  sáng  sớm,  tắm  gội,  mặc  áo  sô-ma  mới,  tay  cầm  lá  câu-xá  còn 
tươi,  đi  đến  bờ  sông,  chắp  tay  lạy  sáu  phương: 

“Ớ  phương  Đông,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung 
kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng 
cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng 
sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi. 

“Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi.” 

Đức  Thế  Tôn  thấy  thế,  liền  đi  đến  gần,  hỏi  Thiện  Sanh,  con  trai 

Cư  sĩ: 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  ông  thọ  nhận  sự  giáo  hóa  của  Sa-môn, 
Phạm  chí  nào?  Ai  dạy  ông  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng 


4-  Sô-ma  y  0.  /t  (Pa0li:  khoma:  áo  len).  No.1(16):  toàn  thân  đều  ướt.  Paoli:  alla- 
vattham  alla-kesam:  áo  và  tóc  đều  ướt  hết. 

5'  Câu-xá  diệp  ẹ-  *  có  lẽ  Paoli  gọi  là  kusa,  một  loại  cỏ  thom  (cỏ  cát  tường). 


KINH  THIỆN  SANH 


165 


sáu  phương?  Mà  vào  mỗi  buổi  sáng  tắm  rửa,  mặc  áo  sô-ma  mới,  tay 
cầm  lá  câu-xá  còn  tươi,  đi  đến  bờ  sông,  chắp  tay  lạy  sáu  phương: 

‘“Ớ  phương  Đông,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung 
kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng 
cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng 
sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi. 

‘“Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi?’.” 

Thiện  Sanh,  con  trai  Cư  sĩ,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  có  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  dạy  con  cả. 
Bạch  Thế  Tôn,  cha  con  khi  sắp  lâm  chung,  nhân  sáu  phương  mà  trối 
lại  con,  khéo  dạy,  khéo  quở  rằng:  ‘Này  Thiện  Sanh!  Sau  khi  cha  mất, 
con  phải  chắp  tay  mà  lạy  sáu  phương  rằng:  ‘Ớ  phương  Đông,  nếu  có 
chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ 
phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung 
kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi. 

‘“Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 
bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  vâng  lời  trôi  của  cha  nên  con  cung  kính, 
cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng.  Mỗi  sáng  sớm  tắm  gội,  mặc  áo  sô-ma 
mới,  tay  cầm  lá  câu-xá  còn  tươi  đi  đến  bờ  sông,  chắp  tay  lạy  sáu 
phương  rằng:  ‘Phương  Đông  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng 
cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi, 
chúng  sanh  đó  cũng  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng 
lại  tôi. 

“‘Cũng  như  vậy,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  trên, 
dưới,  nếu  có  chúng  sanh  nào  thì  tôi  hết  lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ 


166 


TRUNG  A-HÀM 


bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó.  Khi  tôi  đã  hết  lòng  cung  kính,  cúng 
dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  chúng  sanh  đó  rồi,  chúng  sanh  đó  cũng  hết 
lòng  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  thờ  phụng  lại  tôi’.” 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  nghe  như  vậy,  Ngài  nói  rằng: 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  Ta  nói  có  sáu  phương,  chớ  không  nói  là 
không  có6.  Này  con  trai  Cư  sĩ,  nếu  có  người  khéo  phân  biệt  sáu 
phương,  xa  lìa  những  nghiệp  ác  bất  thiện  ở  bốn  phương,  người  đó  ngay 
trong  đời  này  đáng  được  cung  kính,  tôn  trọng.  Sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  chắc  chắn  sẽ  sanh  đến  thiện  xứ,  sanh  vào  cõi  trời.  Này  con  trai 
Cư  sĩ,  chúng  sanh  có  bốn  loại  nghiệp,  bốn  loại  ô  uế7.  Những  gì  là  bôn? 
Này  con  trai  Cư  sĩ,  sát  sanh  là  một  loại  nghiệp,  một  loại  ô  uế  của 
chúng  sanh;  lấy  vật  không  được  cho,  tà  dâm,  vọng  ngôn,  là  một  loại 
nghiệp,  một  loại  ô  uế  của  chúng  sanh.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này: 

Sát  sanh  cùng  trộm  cắp, 

Tà  dâm  lấy  vợ  người, 

Lời  nói  không  chân  thật, 

Bậc  trí  không  ngợi  khen. 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  con  người  do  bôn  việc  mà  bị  nhiều  tội  lỗi. 
Bôn  việc  đó  là  gì?  Đó  là  đi  theo  dục,  đi  theo  sân  hận,  đi  theo  sợ  hãi  và 
đi  theo  ngu  si8.  ” 

Rồi  Đức  Phật  dạy  tiếp  bài  kệ: 

Dục,  nhuế,  bố  và  si; 

Làm  hạnh  ác,  phi  pháp, 

Thanh  danh  tất  bị  diệt, 

Như  mặt  trăng  sắp  tàn. 


6'  Tham  chiếu  No. 1(16):  “có  tên  của  sáu  phương,  nhưng  trong  pháp  của  Hiền 
Thánh  không  phải  lạy  như  vậy.”  Tham  chiếu  Paoli:  na  (....)  ariyassa  vinaye  evaỏ 
chaddisao  namassitabhao  ti,  “trong  luật  của  bậc  Thánh,  không  phải  lạy  sáu 
phương  như  vậy”. 

7  No.1(16):  nghiệp  kết.  Paoli:  cattaoro  kamma-kilesao,  bốn  phiền  não,  hay  bốn  sự  ô 

nhiễm,  của  nghiệp. 

8'  Hán:  hành  dục,  hành  khuể  (nhuế),  hành  bố,  hành  si  /i  /i  ĩ>/  /i  « rí  /ì  -/Ờ 
Paoli:  chandaogatiỏ  dosaogatiỏ  bhayaogatiỏ  mohaogatiỏ. 


KINH  THIỆN  SANH 


167 


“Này  con  trai  Cư  sĩ,  con  người  do  bốn  việc  mà  được  nhiều 
phước.  Bốn  việc  đó  là  gì?  Đó  là  không  đi  theo  dục,  không  đi  theo  sân 
hận,  không  đi  theo  sợ  hãi  và  không  đi  theo  ngu  si.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  dạy  bài  kệ: 

Đoạn  dục,  không  nhuế,  bố, 

Không  si,  hành  pháp  hạnh; 

Thanh  danh  được  tròn  đủ, 

Như  mặt  trăng  dần  đầy. 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  kẻ  mong  cầu  của  cải  nên  biết  sáu  điều  phi 
đạo9.  Sáu  điều  đó  là  gì?  Một  là  với  mọi  chơi  bời10  mà  mong  cầu  tài  vật 
là  phi  pháp.  Hai  là  rong  chơi  không  phải  lúc11  mà  mong  cầu  tài  vật  là 
phi  pháp.  Ba  là  dam  mê  rượu  chè  mà  mong  cầu  tài  vật  là  phi  pháp. 
Bốn  là  gần  gũi  ác  tri  thức  mà  mong  cầu  tài  vật  là  phi  pháp.  Năm  là 
dam  mê  kỹ  nhạc  mà  mong  cầu  tài  vật  là  phi  pháp.  Sáu  là  quen  lười 
biếng  mà  mong  cầu  tài  vật  là  phi  pháp. 

“Này  con  của  vị  Cư  sĩ,  với  kẻ  chơi  bời  bài  bạc,  nên  biết  có  sáu 
tai  họa.  Sáu  tai  họa  đó  là  gì?  Một  là,  thắng12  thì  sanh  oán  thù.  Hai  là, 
thua  thì  sanh  xấu  hổ.  Ba  là,  mắc  nỢ13  thì  ngủ  không  yên.  Bốn  là,  khiến 
kẻ  thù  vui  mừng.  Năm  là,  khiến  thân  thuộc  lo  âu.  Sáu  là,  nói  giữa  đám 
đông  không  ai  tin  dùng.  Này  con  trai  Cư  sĩ,  người  chơi  bài  bạc  thì  làm 
việc  không  kinh  doanh.  Làm  việc  không  kinh  doanh  thì  công  nghiệp 
không  thành.  Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có  được.  Tài  vật  đã 
có  sẩn  thì  càng  lúc  càng  tiêu  hao. 

“Này  con  trai  Cư  sĩ,  với  người  rong  chơi  không  phải  lúc,  nên 
biết  có  sáu  món  tai  họa.  Sáu  món  đó  là  gì?  Một  là  không  tự  giữ 
mình.  Hai  là  không  giữ  gìn  tài  vật.  Ba  là  không  giữ  gìn  vợ  con.  Bôn 


9'  Lục  phi  đạo  er*  «ĩ>  'ỹ/ờ  Paoli:  cha  bhogaonaỏ  apaoya-mukhaoni,  sáu  nguyên 
nhân  cho  sự  hao  tài. 

10'  Hán;  chủng  chủng  hý  *  *  /Ớ^Paoli^uota-ppamaoda-aaaahaonuyogo,  đam  mê  cờ 
bạc. 

u'  Hán:  phi  thời  hành  <ĩ>  m  /ýCPaoli:  vikaola-visikhao-cariyaonuyogo,  du  hành 
đường  phố  phi  thời. 

12'  Trong  bản  Hán:  phụ  □/  “thua”.  Theo  ngữ  cảnh,  phải  hiểu  “thắng”. 

13'  Trong  bản  Hán:  phụ  ũíỵcĩt ở  đây  nên  hiểu  là  “mắc  nợ”. 


168 


TRUNG  A-HÀM 


là  bị  người  nghi  ngờ14.  Năm  là  sanh  nhiều  khổ  hoạn15.  Sáu  là  bị  người 
hủy  báng16.  Này  con  trai  Cư  sĩ,  người  rong  chơi  không  phải  lúc  thì 
việc  làm  không  kinh  doanh.  Việc  làm  không  kinh  doanh  thì  công 
nghiệp  không  thành.  Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có.  Tài  vật 
đã  có  sẩn  thì  càng  lúc  càng  tiêu  hao. 

“Này  con  của  vị  Cư  sĩ,  với  người  dam  mê  1’ƯỢu  chè,  nên  biết  có 
sáu  món  tai  họa.  Sáu  món  đó  là  gì?  Một  là  tài  sản  hiện  tại  bị  tổn  thất. 
Hai  là  thân  bị  nhiều  bệnh  hoạn.  Ba  là  đấu  tranh  càng  tăng  trưởng.  Bôn 
là  để  lộ  chỗ  kín.  Năm  là  tổn  thất  danh  tiếng.  Sáu  là  mất  trí,  thành  ngu. 
Này  con  của  vị  Cư  sĩ,  người  dam  mê  1’ƯỢu  thì  việc  làm  không  kinh 
doanh  được.  Việc  làm  không  kinh  doanh  thì  công  nghiệp  không  thành. 
Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có.  Tài  vật  đã  có  sẩn  thì  càng  lúc 
càng  bị  tiêu  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  người  gần  gũi  tri  thức  ác,  nên  biết  có  sáu 
món  tai  họa.  Sáu  món  đó  là  gì?  Một  là  thân  cận  giặc  cướp.  Hai  là  thân 
cận  kẻ  lừa  gạt.  Ba  là  thân  cận  kẻ  say  sưa.  Bốn  là  thân  cận  kẻ  buông 
lung.  Năm  là  tụ  hội  chơi  bời.  Sáu  là  lấy  đó  làm  thân  hữu,  lấy  đó  làm 
bạn  đồng  hành17.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  người  gần  gũi  ác  tri  thức  thì  việc 
làm  không  kinh  doanh.  Việc  làm  không  kinh  doanh  thì  công  nghiệp 
không  thành.  Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có.  Tài  vật  đã  có  sẩn 
thì  càng  lúc  càng  bị  tiêu  hao. 

Này  con  trai  Cư  sĩ,  với  người  dam  mê  kỹ  nhạc,  nên  biết  có 
sáu  món  tai  họa.  Sáu  món  đó  là  gì?  Một  là  mê  nghe  ca.  Hai  là  mê 
xem  vũ.  Ba  là  mê  đánh  nhạc.  Bôn  là  mê  xem  lắc  chuông.  Năm  là 
thích  vỗ  tay.  Sáu  là  thích  tụ  hội  đông  người.  Này  con  nhà  Cư  sĩ, 
người  dam  mê  kỹ  nhạc  không  phải  lúc  thì  việc  làm  không  kinh 
doanh.  Việc  làm  không  kinh  doanh  thì  công  nghiệp  không  thành. 


14  Pa0li:  saỏkiyo  hoti  pa0pakesu  aahaonesu,  bị  tình  nghi  các  trường  hợp  phạm  tội. 

15-  Nghĩa  là,  chuốc  vào  thân  những  chuyện  rắc  rối. 

16  Paoli:  nạn  nhân  của  tin  đồn  thất  thiệt. 

17  Dịch  sát:  dĩ  thử  vi  thân  hữu  dĩ  thừ  vi  bạn  lữ 

ĩă¥ /'  ?'&//'  -•* /j  «Ế?/c7\ố\  nghĩa.  Paoli:  ye  saohasikao  tyaossa  mittao 

honti,  te  sahaoyao,  “những  kẻ  thô  bạo,  thật  vậy,  là  những  người  bạn,  những 
người  đồng  hành  của  nó”.  Bản  Hán  hiểu  saohasika  (thô  bạo)  cùng  gốc  với 
sahaoya  (bằng  hữu). 


KINH  THIỆN  SANH 


169 


Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có.  Tài  vật  đã  có  sẩn  thì  càng 
lúc  càng  bị  tiêu  hao. 

Này  con  nhà  Cư  sĩ,  với  người  lười  biếng,  nên  biết  có  sáu  tai  họa. 
Sáu  món  đó  là  gì?  Một  là  quá  sớm,  không  làm  việc.  Hai  là  quá  trễ, 
không  làm  việc.  Ba  là  quá  lạnh,  không  làm  việc.  Bốn  là  quá  nóng, 
không  làm  việc.  Năm  là  quá  no,  không  làm  việc.  Sáu  là  quá  đói, 
không  làm  việc.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  người  lười  biếng  không  phải  lúc 
thì  việc  làm  không  kinh  doanh  được.  Việc  làm  không  kinh  doanh  thì 
công  nghiệp  không  thành.  Tài  vật  chưa  có  được  thì  không  thể  có.  Tài 
vật  đã  có  sẩn  thì  càng  lúc  càng  bị  tiêu  hao.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này: 

Bài  bạc,  đuổi  theo  sắc, 

Nghiện  rượu,  thích  đánh  nhạc, 

Gần  gũi  ác  trì  thức, 

Lười  biếng  không  làm  việc, 

Buông  lung  không  giữ  mình; 

Những  thứ  ấy  hại  người. 

Tới  lui  không  giữ  gìn, 

Tà  dâm,  lấy  vợ  người, 

Trong  tâm  thường  kết  oán, 

Cầu  nguyện  không  có  lợi, 

Uống  rượu,  nhớ  nữ  sắc; 

Những  thứ  ấy  hại  người. 

Nặng  nề  các  việc  ác, 

Ngoan  cố  không  nghe  lời, 

Chửi  Sa-môn,  Phạm  chí, 

Điên  đảo  có  tà  kiến, 

Hung  bạo  làm  nghiệp  đen, 

Những  thứ  ấy  hại  người. 

Thiếu  thốn  không  của  cải, 

Uống  rượu,  mất  áo  quần, 

Mang  nợ,  như  chìm  suối, 

Kẻ  ấy  phá  họ  hàng; 

Thường  đi  đến  lò  rượu, 

Gần  gũi  bằng  hữu  xấu, 


170 


TRUNG  A-HÀM 


Muốn  được  của  không  được, 

Lấy  bạn  bè  làm  vui. 

Có  nhiều  bạn  hữu  ác, 

Thường  theo  bạn  không  lành, 

Đời  nay  và  đời  sau, 

Hai  đời  đều  bại  hoại. 

Người  làm  ác  giảm  lần; 

Làm  lành  lần  hiũig  thạnh. 

Tập  thù  thắng  càng  tăng. 

Cho  nên  phải  tập  thắng; 

Tập  thắng  thì  được  thắng; 

Thường  theo  trí  tuệ  thắng. 

Càng  được  giới  thanh  tịnh, 

Càng  an  vui  vỉ  diệu. 

Ngày  thì  ưa  ngủ  nghỉ, 

Đêm  lại  thích  rong  chơi; 

Buông  lung,  thường  uống  rượu; 

Ớ  nhà  không  yên  được. 

Quá  lạnh  và  quá  nóng, 

Đều  lười  biếng  không  làm; 

Rốt  cuộc  không  sự  nghiệp, 

Không  kiếm  ra  tài  vật. 

Hoặc  lạnh  và  quá  nóng, 

Bất  kể,  như  ngọn  cỏ. 

Siêng  làm  việc  như  vậy, 

Suốt  đời  đều  an  vui. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  có  bôn  hạng  người  không  thân  cận,  tuồng 
như  thân  cận18.  Bôn  hạng  người  đó  là  gì?  Một  là  biết  việc19,  thì  chẳng 
phải  thân  cận  in  tuồng  thân  cận.  Hai  là  trước  mặt  nói  lời  dịu  ngọt20,  thì 


18  Pa0li:  amitta0  mitta-ptaairuopakao,  không  phải  bạn  mà  có  vẻ  bạn. 

19'  Hán:  tri  sự  “%  <^<^1^0.1(16)  úy  phục.  Paoli:  aóóadatthu-haro,  hạng  người  vật  gì 
cũng  lấy.  Hình  như,  trong  bản  Hán,  aóóad  (khác)  được  hiểu  là  aóóa0(d)  (biết); 
atthu,  động  từ  khả  năng  cách:  mong  nó  là;  được  hiểu  là  attha:  sự  việc. 

20  Paoli:  anuppiya-bhaoòì,  nói  ngọt,  tức  nịnh  hót. 


KINH  THIỆN  SANH 


171 


chẳng  phải  thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Ba  là  lời  nói21  thì  chẳng 
thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Bôn  là  bạn  đưa  đến  chỗ  ác  thì  chẳng 
thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bôn  trường  hợp  nên  người  biết  việc  dù 
chẳng  phải  thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Bôn  trường  hợp  ấy  là  gì? 
Một  là  do  biết  việc  mà  đoạt  của.  Hai  là  cho  ít  lấy  nhiều.  Ba  là  hoặc  vì 
SỢ  mà  làm.  Bôn  là  hoặc  vì  lợi  mà  hùa  theo.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Người  lấy  biết  làm  việc, 

Nói  năng  rất  êm  dịu, 

Sợ,  vì  lợi  hùa  theo, 

Biết  chẳng  thân,  tuồng  thân. 

Nên  xa  lìa  kẻ  ấy 
Như  đường  có  hiểm  họa. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bốn  trường  hợp,  trước  mặt  nói  lời  dịu 
ngọt,  dù  chẳng  thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Bốn  trường  hợp  đó  là 
gì?  Một  là  bày  ra  những  việc  hay  đẹp.  Hai  là  xúi  làm  các  việc  ác.  Ba 
là  trước  mặt  ngợi  khen.  Bốn  là  sau  lưng  nói  việc  xấu.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Nếu  đặt  chuyện  hay  ho, 

Xúi  làm  ác  bất  thiện, 

Đối  mặt  thì  ngợi  khen, 

Sau  lưng  lại  nói  xấu; 

Nếu  biết  hay  và  ác, 

Và  biết  hai  lối  nói, 

Dù  thân,  không  nên  thân; 

Biết  người  ấy  như  vậy, 

Nên  xa  lìa  kẻ  ấy; 

Như  đường  có  hiểm  họa. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  có  bốn  trường  hợp,  ngôn  ngữ  dù  chẳng  phải 
thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Bôn  trường  hợp  đó  là  gì?  Một  là  chấp 


Hán:  ngôn  ngữ  r  ^-c^không  rõ  ý.  Pa0li:  vacì-paramo,  nói  giỏi. 


21. 


172 


TRUNG  A-HÀM 


nhận  việc  đã  qua.  Hai  là  bàn  bạc  việc  ngày  mai22.  Ba  là  dối  trá  không 
nói  thật.  Bôn  là  việc  hiện  tại  thì  hỏng;  nhận  nói  rằng  ‘tôi  sẽ  làm’ 
nhưng  không  làm.  ” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Nhận  việc  qua,  chưa  đến; 

Bàn  suông,  việc  nay  hỏng; 

Nói  làm,  nhưng  không  làm; 

Biết  chẳng  thân  như  thân; 

Nên  xa  lìa  kẻ  ấy 

Như  đường  có  hiểm  họa. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  có  bôn  trường  hợp  bạn  dẫn  đến  chỗ  ác,  dù 
chẳng  phải  thân  cận  in  tuồng  như  thân  cận.  Bôn  trường  hợp  đó  là  gì? 
Một  là  xúi  các  việc  bài  bạc.  Hai  là  xúi  đi  rong  chơi  không  phải  thời. 
Ba  là  xúi  uống  rượu.  Bôn  là  xúi  thân  cận  kẻ  ác.” 

Rồi  thì  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Xúi  đủ  thứ  bài  bạc 

Uống  rượu,  lấy  vợ  người; 

Thói  thấp,  không  vươn  lên; 

Nó  diệt  như  trăng  tàn. 

Nên  xa  lìa  kẻ  ấy 

Như  đường  có  hiểm  họa. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nên  biết,  có  bốn  hạng  bạn  lành23.  Những  gì 
là  bốn?  Một  là  cùng  chịu  khổ  vui,  nên  biết  đó  là  bạn  lành.  Hai  là 
thương  tưởng,  nên  biết  đó  là  bạn  lành.  Ba  là  khuyên  điều  lợi,  nên  biết 
đó  là  bạn  lành.  Bốn  là  giúp  đỡ,  nên  biết  đó  là  bạn  lành. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bốn  việc  mà  cùng  khổ  cùng  vui.  Bôn 
trường  hợp  đó  là  gì?  Một  là  quên  mình,  vì  bạn.  Hai  là  quên  tài  sản  vì 
bạn.  Ba  là  quên  vợ  con  vì  bạn.  Bôn  là  biết  nghe  lời.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 


22  Một  và  hai,  No.1(14):  việc  trước  dối  trá;  việc  sau  dối  trá.  Paoli:  atìtena 
paseisamtharati  anaogatena  paaaisamtharati,  hoan  nghinh  bằng  việc  quá  khứ... 
bằng  việc  vị  lai. 

23'  Hán:  thiện  thân  ^ỵỜPaữtv.  mittao  suhadao,  bạn  tâm  giao. 


KINH  THIỆN  SANH 


173 


Xả  dục,  tài,  vợ,  con, 

Lời  nói  hay  kham  nhẫn; 

Biết  thân  cùng  khổ  vui, 

Kẻ  trí  nên  làm  thân. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bốn  việc  mà  thương  tưởng,  nên  biết  là 
bạn  lành.  Những  gì  là  bốn?  Một  là  dạy  cho  diệu  pháp24.  Hai  là  ngăn 
cấm  ác  pháp.  Ba  là  khen  ngợi  trước  mặt.  Bôn  là  khước  từ  oán  gia25. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Dạy  lành,  cản  việc  ác, 

Khen  trước  mặt,  tránh  thù; 

Biết  bạn  lành  thương  tưởng, 

Kể  trí  nên  làm  thân. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bốn  việc  mà  cầu  lợi26,  nên  biết  là  bạn 
lành.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  bộc  lộ  việc  kín  ra.  Hai  là  không  che 
giấu  việc  kín.  Ba  là  được  lợi  nên  vui  mừng.  Bôn  là  không  được  lợi, 
không  buồn.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Việc  mật,  bày  không  giấu; 

Lợi  vui;  không,  chẳng  buồn. 

Biết  bạn  lành  cầu  lợi, 

Kẻ  trí  nên  thường  thân. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  do  bốn  việc  mà  giúp  đỡ,  nên  biết  bạn  lành. 
Những  gì  là  bôn?  Một  là  biết  bạn  hết  của  cải.  Hai  là  biết  của  cải  hết, 
liền  cung  cấp  vật.  Ba  là  thấy  buông  lung  nên  khuyên  ngăn.  Bốn  là 
thường  thương  tưởng.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Biết  của  hết,  cho  thêm; 

Buông  lung  khuyên;  thương  tưởng. 

Biết  bạn  lành  giúp  đỡ, 

Kẻ  trí  nên  làm  quen. 


24-  Tức  pháp  thiện. 

25  Ba  và  bốn,  bản  Paoli:  khuyên  người  nói  tốt  bạn;  ngăn  người  nói  xấu  bạn. 
2Ỏ'  Tức  mong  điều  lợi  cho  bạn.  Paoli:  atthakkhayì. 


174 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  pháp  luật  của  bậc  Thánh,  có  sáu 
phương:  Đông,  Nam,  Tây,  Bắc,  Trên,  Dưới. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  đôi  với  phương  Đông,  con  đối  với 
cha  mẹ  cũng  vậy.  Người  con  phải  có  năm  điều  thờ  kính,  phụng  dưỡng 
cha  mẹ.  Năm  điều  đó  là  gì?  Một  là  tăng  thêm  của  cải.  Hai  là  cáng 
đáng  mọi  việc.  Ba  là  dâng  lên  cha  mẹ  những  gì  người  muốn.  Bốn  là 
không  tự  tác,  không  trái  ý.  Năm  là  tất  cả  vật  riêng  của  mình  đều  dâng 
hết  cha  mẹ.  Người  con  làm  năm  việc  như  trên  để  phụng  dưỡng,  thờ 
kính  cha  mẹ . 

“Cha  mẹ  cũng  lấy  năm  việc  để  chăm  sóc  các  con.  Năm  việc  đó 
là  gì?  Một  là  thương  yêu  con  cái.  Hai  là  cung  cấp  không  thiếu.  Ba  là 
khiến  con  không  mang  nợ.  Bôn  là  gả  cưới  xứng  đáng.  Năm  là  cha  mẹ 
có  của  cải  vừa  ý  đều  giao  hết  cho  con.  Cha  mẹ  bằng  năm  điều  ấy  mà 
chăm  sóc  các  con. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy  phương  Đông  có  hai  trường  hợp 
phân  biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  luật  pháp  của  bậc  Thánh,  phương 
Đông  là  giữa  con  và  cha  mẹ.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu  người  từ  hiếu  với 
cha  mẹ,  chắc  chắn  có  sự  tăng  ích,  chứ  không  có  sự  suy  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  phương  Đông,  phương  Nam  có  hai 
trường  hợp  phân  biệt. 

“Học  trò  đối  với  thầy  nên  biết  năm  điều  thờ  kính,  phụng  dưỡng 
thầy.  Năm  điều  đó  là  gì?  Một  là  khéo  cung  kính  vâng  lời.  Hai  là  khéo 
giúp  đỡ,  hầu  hạ.  Ba  là  hăng  hái.  Bốn  là  nghề  nghiệp  giỏi.  Năm  là  hay 
thờ  kính  thầy.  Đệ  tử  lấy  năm  điều  ấy  cung  kính,  phụng  dưỡng  Sư 
trưởng. 

“Sư  trưởng  cũng  dùng  năm  việc  săn  sóc  đệ  tử.  Năm  việc  đó  là 
gì?  Một  là  dạy  cho  nên  nghề.  Hai  là  dạy  dỗ  nhanh  chóng.  Ba  là  dạy 
hết  những  điều  mình  biết.  Bôn  là  đặt  để  ở  những  chỗ  lành.  Năm  là 
gửi  gắm  bậc  thiện  tri  thức.  Sư  trưởng  lấy  năm  điều  ấy  mà  săn  sóc 
đệ  tử. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy  phương  Nam  có  hai  trường  hợp 
phân  biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  luật  pháp  của  bậc  Thánh, 
phương  Nam  là  giữa  học  trò  và  thầy.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu  người 
từ  thuận  đối  với  Sư  trưởng,  chắc  chắn  có  sự  tăng  ích  chứ  không  có 
sự  suy  hao. 


KINH  THIỆN  SANH 


175 


“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  phương  Tây,  người  chồng  đối  với 
vợ  cũng  vậy.  Người  chồng  nên  lấy  năm  việc  mà  yêu  thương,  cấp 
dưỡng  vợ.  Năm  việc  đó  là  gì?  Một  là  thương  yêu  vợ.  Hai  là  không 
khinh  rẻ.  Ba  là  sắm  các  thứ  chuỗi  ngọc,  đồ  trang  điểm.  Bốn  là  ở  trong 
nhà  để  vợ  được  tự  do.  Năm  là  xem  vợ  như  chính  mình.  Người  chồng 
lấy  năm  việc  để  thương  yêu,  cấp  dưỡng  vợ. 

“Người  vợ  phải  lấy  mười  ba  điều27  khéo  léo  kính  thuận  chồng. 
Mười  ba  điều  ấy  là  gì?  Một  là  thương  yêu  kính  trọng  chồng.  Hai  là 
cung  phụng,  kính  trọng  chồng.  Ba  là  nhớ  nghĩ  đến  chồng.  Bôn  là 
trông  nom  các  công  việc.  Năm  là  khéo  tiếp  đãi  bà  con.  Sáu  là  trước 
mặt  đưa  mắt  hầu  đợi.  Bảy  là  sau  lưng  thì  cử  chỉ  yêu  thương.  Tám  là 
lời  nói  thành  thật.  Chín  là  không  khóa  kín  cửa  phòng.  Mười  là  thấy 
đến  thì  ca  ngợi.  Mười  một  là  trải  sẩn  giường  mà  đợi.  Mười  hai  là  bày 
dọn  đồ  ăn  uống  ngon  lành,  sạch  sẽ,  dồi  dào.  Mười  ba  là  cúng  dường 
Sa-môn,  Phạm  chí.  Người  vợ  lấy  mười  ba  việc  ấy  để  khéo  léo  kính 
trọng  chồng. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy  phương  Tây  có  hai  trường  hợp  phân 
biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  luật  pháp  của  bậc  Thánh,  phương  Tây 
là  giữa  vợ  với  chồng.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu  người  từ  mẫn  với  vợ, 
chắc  có  sự  tăng  ích,  chứ  không  có  sự  suy  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  phương  Bắc,  chủ  nhà  đối  với  tôi  tớ 
cũng  như  vậy28.  Người  chủ  nhà  nên  lấy  năm  điều  thương  mến  chu  cấp 
cho  tôi  tớ.  Năm  điều  ấy  là  gì?  Một  là  tùy  sức  mà  sai  làm  việc.  Hai  là 
tùy  lúc  mà  cho  ăn.  Ba  là  tùy  lúc  cho  uống.  Bôn  là  hết  ngày  thì  cho 
nghỉ.  Năm  là  bệnh  hoạn  cho  thuốc  thang.  Chủ  nhà  lấy  năm  việc  trên 
mà  thương  xót  cung  cấp  cho  tôi  tớ. 

“Tôi  tớ  cũng  nên  lấy  chín  điều29  mà  phụng  sự  chủ  nhà.  Chín  điều 
ấy  là  gì?  Một  là  tùy  thời  mà  làm  việc.  Hai  là  chuyên  tâm  vào  công 
việc.  Ba  là  làm  tất  cả  việc.  Bốn  là  trước  mặt  thì  đưa  mắt  hầu  đợi.  Năm 
là  sau  lưng  thì  thương  kính  mà  làm.  Sáu  là  nói  lời  thành  thật.  Bảy  là 
khi  chủ  hoạn  nạn  thì  không  bỏ  đi.  Tám  là  đi  phương  xa  thì  nên  khen 


27  No.l  (1 6)  và  Pa0li,  chỉ  có  năm. 

28'  Paơli:  quan  hệ  bằng  hữu  ở  phương  Bắc,  quan  hệ  chủ  tớ  ở  phương  dưới. 
29  No. 1  (1 6)  có  năm. 


176 


TRUNG  A-HÀM 


ngợi  chủ.  Chín  là  khen  chủ  nhà  là  dễ  dãi.  Tôi  tớ  lấy  chín  điều  ấy  khéo 
léo  phụng  sự  chủ  nhà. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy  phương  Bắc  có  hai  trường  hợp  phân 
biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  luật  pháp  của  bậc  Thánh,  phương  Bắc 
là  giữa  chủ  nhà  và  tôi  tớ.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu  có  người  thương  xót 
tôi  tớ,  chắn  chắn  có  sự  tăng  ích  chứ  không  có  sự  suy  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  phương  Dưới,  bằng  hữu  đối  với 
bằng  hữu30  cũng  vậy.  Thân  hữu  nên  lấy  năm  việc  để  ái  kính  cung  cấp 
thân  hữu.  Năm  việc  ấy  là  gì?  Một  là  ái  kính.  Hai  là  không  khinh  mạn. 
Ba  là  không  dối  gạt.  Bôn  là  cho  tặng  đồ  quý.  Năm  là  tìm  cách  giúp 
đỡ.  Thân  hữu  lấy  năm  việc  trên  để  ái  kính,  cung  cấp  thân  hữu. 

“Thân  hữu  này31  cũng  lấy  năm  việc  để  nhớ  nghĩ  đến  thân  hữu. 
Năm  việc  đó  là  gì?  Một  là  biết  của  cải  hết.  Hai  là  khi  biết  của  cải  hết 
thì  cung  cấp  của  cải.  Ba  là  thấy  buông  lung  thì  khuyên  răn.  Bôn  là 
thương  nhớ.  Năm  là  gặp  hoạn  nạn  thì  cho  nương  tựa.  Thân  hữu  lấy 
năm  việc  ấy  để  nhớ  nghĩ  đến  thân  hữu. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy,  phương  Dưới  có  hai  trường  hợp 
phân  biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  pháp  luật  của  bậc  Thánh  là  thân 
hữu  đối  với  thân  hữu  vậy.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu  người  thương  xót 
thân  hữu,  chắc  chắn  có  sự  tăng  ích  chứ  không  phải  có  sự  suy  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  cũng  như  phương  Trên,  thí  chủ  đối  với  Sa- 
môn,  Phạm  chí  cũng  vậy.  Thí  chủ  nên  lấy  năm  điều  để  tôn  kính,  cúng 
dường  Sa-môn,  Phạm  chí.  Năm  điều  đó  là  gì?  Một  là  không  đóng  kín 
cửa.  Hai  là  thấy  đến  thì  tán  thán.  Ba  là  trải  giường  mà  đợi.  Bốn  là  làm 
các  món  ăn  uống  ngon  sạch,  dồi  dào,  mà  cúng.  Năm  là  đúng  như  pháp 
mà  hộ  trì.  Người  thí  chủ  lấy  năm  điều  trên  cung  kính  cúng  dường  Sa- 
môn,  Phạm  chí. 

“Sa-môn,  Phạm  chí  cũng  lấy  năm  việc  để  khéo  nhớ  nghĩ  đến  thí 


30'  Nguyên  Hán:  thân  hữu  quán  thân  hữu  thần  J  j  //ỜÝ  muốn  phân 

biệt  người  bạn  này  đối  với  người  bạn  kia,  rồi  người  kia  đối  lại.  Paoli  nói  rõ  hơn: 
một  thiện  nam  tử  đối  với  bạn  hữu,  kula-puttena  (....)  mittaơmaccaơ  (....)  và  ngược 
lại.  Hán:  thân  hữu  thần,  Paơli:  mittaơmacca,  trong  đó,  amacca  có  nghĩa  bằng 
hữu,  cũng  có  nghĩa  người  phụ  tá  hay  thần  thuộc  (mahaơmacca:  quan  đại  thần). 

31  Thân  hữu  thần:  xem  chú  thích  trên. 


KINH  THIỆN  SANH 


177 


chủ.  Năm  việc  ấy  là  gì?  Một  là  dạy  cho  có  tín,  hành  tín  và  niệm  tín. 
Hai  là  dạy  các  giới  cấm.  Ba  là  dạy  nghe  rộng.  Bốn  là  dạy  bố  thí.  Năm 
là  dạy  cho  có  tuệ,  hành  tuệ  và  lập  tuệ.  Sa-môn,  Phạm  chí  lấy  năm 
việc  ấy  để  nhớ  nghĩ  đến  thí  chủ. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  như  vậy  phương  Trên  có  hai  trường  hợp 
phân  biệt.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  trong  luật  pháp  của  bậc  Thánh,  phương 
trên  là  giữa  thí  chủ  và  Sa-môn,  Phạm  chí.  Này  con  nhà  Cư  sĩ,  nếu 
người  nào  tôn  kính  cúng  dường  Sa-môn,  Phạm  chí  thì  chắc  chắn  có  sự 
tăng  ích  chứ  không  có  sự  suy  hao. 

“Này  con  nhà  Cư  sĩ,  có  bốn  nhiếp  sự32.  Bốn  việc  ấy  là  gì?  Một  là 
huệ  thí.  Hai  là  lời  nói  khả  ái.  Ba  là  làm  lợi  cho  người.  Bốn  là  có  lợi 
cùng  chia33.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Huệ  thí  và  ái  ngôn, 

Thường  vì  người  lợi  hành, 

Với  tất  cả  đồng  sự, 

Khắp  nơi  đều  vang  danh. 

Sự  này  duy  trì  đời 
Cũng  như  người  đánh  xe. 

Nhiếp  sự  này  vắng  mặt, 

Mẹ  không  nhân  bởi  con 
Mà  được  kính  phụng  dưỡng. 

Con  đối  cha  cũng  vậy. 

Nếu  có  nhiếp  sự  này, 

Phước  hựu  thật  to  lớn; 

Chiếu  soi  như  ánh  nhật, 

Tiếng  tốt  truyền  đi  nhanh. 

Thông  minh,  không  nói  cộc 
Như  vậy,  làm  nên  danh 
Định  vững,  không  cao  ngạo; 

Tiếng  loan  truyền  đi  nhanh 


32'  Nhiếp  sự-  tức  bốn  nhiếp  pháp. 

Huệ  thí,  ái  ngữ,  hành  lợi,  đẳng  lợi.  Thuật  ngữ  thông  dụng  của  các  kinh  Đại  thừa: 
bố  thí,  ái  ngữ,  lợi  hành,  đồng  sự. 


33. 


178 


TRUNG  A-HÀM 


Thành  tựu  tín  và  giới34, 

Như  vậy  làm  nên  danh. 
Hăng  hái,  không  giải  đãi; 
Thường  cho  người  uống  ăn; 
Dìu  dắt  vào  nẻo  chánh; 
Như  vậy  làm  nên  danh. 

Bạn  bè  cùng  lân  tuất, 

Ái  lạc  có  giới  hạn; 

Giữa  người  thân,  nhiếp  sự 
Thù  clỉệu  như  sư  tử. 

Học  nghề,  học  buổi  đầu, 
Kiếm  lợi,  kiếm  sau  đó. 

Sản  nghiệp  đã  dựng  thành, 
Phân  chia  làm  bốn  phần. 
Phần  cung  cấp  ẩm  thực; 
Phần  điền  giả  nông  canh; 
Phần  kho  tàng  chất  chứa, 
Phòng  khi  hữu  sự  cần; 

Gom  nông  tang,  thương  cổ, 
Thu  xuất,  lợi  một  phần. 

Thứ  năm  để  cưới  VỢ; 

Thứ  sáu  làm  nhà  cửa. 

Tại  gia  sáu  sự  này, 

Hưng  thịnh,  sống  khoái  lạc. 
Tiền  tài  sẵn  càng  đầy, 

Như  nước  xuôi  biển  cả. 

Đời  mưu  sinh  như  vầy, 

Như  ong  hút  nhụy  hoa; 

Đời  mưu  sinh  lâu  dài, 

Sống  an  lạc  hưởng  thọ. 
Xuất  tiền,  không  xuất  xa; 
Không  tản  mác  tung  ra. 
Không  thể  đem  tài  vật 


34. 


Thi  lại  0*  J/Cz phiên  âm,  Pa0li:  sìla. 


KINH  THIỆN  SANH 


179 


Cho  hung  bạo,  ngoan  tà. 

Phương  Đông  ỉà  cha  mẹ; 

Phương  Nam  là  tôn  sư; 

Phương  Tây  là  thê  tử; 

Phương  Bắc  là  nô  tỳ; 

Phương  Dưới  bằng  và  hữu; 

Phương  Trên  bậc  tịnh  tu; 

Nguyện  lễ  các  phương  ấy, 

Phước  đời  này  đời  sau. 

Do  lễ  các  phương  ấy, 

Thí  chủ  sanh  trời  cao. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Thiện  Sanh  con  trai  Cư  sĩ  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


136.  KINH  THƯƠNG  NHÂN  CẦU  TÀI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo2: 

“Thuở  xưa,  tại  châu  Diêm-phù,  có  một  số  đông  thương  nhân 
cùng  nhau  tụ  tập  tại  nhà  khách  buôn.  Họ  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Chúng  ta 
hãy  dong  một  chiếc  thuyền  đi  biển3  mà  vào  biển  lớn,  tìm  kiếm  tài  bảo 
mang  về  cung  cấp  những  chi  dụng  trong  gia  đình.’ 

“Họ  lại  suy  nghĩ  rằng:  ‘Này  các  bạn,  việc  đi  biển  không  thể  biết 
trước  là  an  ổn  hay  không  an  ổn.  Vậy  mỗi  người  trong  chúng  ta  nên 
chuẩn  bị  đầy  đủ  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi  trên  biển,  tức  là  gồm  túi 
bằng  da  dê  đen4,  trái  bầu  lớn  và  mững  bè.’ 

“Sau  đó  mỗi  người  trong  bọn  họ  đều  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  dụng 
cụ  làm  phao  nổi  trên  biển,  gồm  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  và 
mững  bè  rồi  đi  vào  biển  cả. 


'■  Bản  Hán,  quyển  34.  Tương  đương  Paơli,  JA0.196  Valaơhassa  (Vaân  maõ).  Biệt 
dịch,  No. 125  (45.1)  Tăng  Nhất  Phẩm  45  Kính  1.  Tham  chiếu,  No. 190  Phật  Bản 
Hạnh  Tập  Kinh,  Tùy,  Xà-na-quật-đa  dịch  (Đại  3,  tr.883b);  No. 152  Lục  Độ  Tập 
Kinh,  Khang  Tăng  Hội  dịch  (Đại  3  tr.19c,  33b). 

2  No. 125  (45.1)  bắt  đầu  với  sự  kiện:  một  người  Bà-la-môn  mang  một  người  con 
gái  dâng  cho  Phật,  Đức  Phật  khước  từ.  Một  vị  trưởng  lão  Tỳ-kheo  cố  gắng 
thuyết  phục  Phật  chấp  nhận.  Do  đó  Ngài  nói  câu  chuyện  tiền  thân  này. 

3'  Hán:  hải  trang  thuyền 
Hán:  cổ  dương 


www.daitangkinh.org 


182 


TRUNG  A-HÀM 


“Khi  họ  đi  vào  biển  cả,  vua  cá  là  Ma-kiệt5  phá  vỡ  chiếc  thuyền 
ấy.  Các  thương  nhân  này  mỗi  người  đều  tự  nương  vào  các  dụng  cụ  làm 
phao  nổi  như  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  hay  mững  bè,  rồi  trôi  đi 
về  các  phía. 

“Lúc  bấy  giờ,  từ  phía  Đông  cửa  biển  ngọn  gió  lớn  trỗi  dậy,  thổi 
các  thương  nhân  tấp  vào  bờ  biển  Tây.  Nơi  ấy,  họ  gặp  một  bọn  con  gái 
rất  mỹ  lệ,  đoan  chánh,  trang  sức  thân  thể  bằng  tất  cả  các  loại  trang 
sức.  Bọn  con  gái  ấy  thấy  rồi,  bèn  nói: 

“Xin  kính  chào  các  bạn!  Xin  đón  mừng  các  bạn.  Nơi  đây  là  chỗ 
rất  diệu  hảo,  cực  kỳ  khoái  lạc.  Nào  là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ 
ngồi  và  nằm,  nào  là  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều  tiền 
tài,  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch 
kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đồi  mồi,  xích  thạch,  toàn  châu; 
tất  cả  đều  dành  cho  các  bạn.  Hãy  cùng  chúng  tôi  vui  chơi  hoan  lạc. 
Mong  các  thương  nhân  châu  Diêm-phù  không  đi  về  phương  Nam,  dù 
trong  chiêm  bao. 

“Bọn  thương  nhân  ấy  đều  cùng  với  những  người  đàn  bà  này  vui 
chơi  hoan  lạc.  Rồi  bọn  thương  nhân  ấy  vì  cùng  với  những  người  đàn  bà 
này  hiệp  hội  mà  sanh  ra  con  trai  hoặc  con  gái. 

“Về  sau,  châu  Diêm-phù  có  một  thương  nhân  có  trí  tuệ,  sống  cô 
độc  tại  một  nơi  thanh  vắng  mà  nghĩ  rằng:  ‘Vì  lý  do  gì  bọn  đàn  bà  này 
ngăn  cản  chúng  ta  không  cho  đi  về  phương  Nam?  Chúng  ta  nên  canh 
chừng  người  đàn  bà  sông  chung;  khi  biết  nó  đã  ngủ,  ta  lặng  lẽ  chỗi 
dậy,  rồi  lén  đi  về  phương  Nam’. 

“Thương  nhân  trí  tuệ  ở  châu  Diêm-phù  ấy  sau  đó  canh  chừng 
người  đàn  bà  sống  chung.  Khi  biết  nó  đã  ngủ,  bèn  lặng  lẽ  chỗi  dậy,  rồi 
lén  đi  về  phương  Nam.  Thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  ấy  khi  đi 
về  phương  Nam,  từ  xa  nghe  có  tiếng  kêu  réo  vang  dậy,  tiếng  nhiều 
người  la  khóc  áo  não,  hoặc  kêu  gọi  cha  mẹ,  hoặc  réo  vợ  réo  con  và 
nhớ  thương  bạn  bè  thân  thích,  rằng  ‘Châu  Diêm-phù  tốt  đẹp,  an  ổn 
khoái  lạc,  không  còn  thấy  nữa’.  Thương  nhân  này  rất  sợ  hãi,  lông  tóc 


5-  Ma-kiệt  ngu'  vương  'Àữ  *  3%  MýỵUthay  nói  là  Ma-già-đà  ngư  vương 
/íũ  /*  “•  a’A  dịch  là  cá  kình  ( Phiên  Phạn  Ngũ  7),  hoặc  cự  ngao  (Tuệ  Uyển 
Âm  Nghĩa,  hạ).  Paoli:  makara,  một  loại  cá  voi  trong  huyền  thoại. 


KINH  THƯƠNG  NHÂN  CÀU  TÀI 


183 


dựng  ngược,  nghĩ  rằng:  ‘Mong  cho  loài  người  và  loài  phi  nhân  không 
quấy  rầy  ta.’ 

“Rồi  một  thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  tự  kềm  chế  sự  sợ 
hãi,  tiếp  tục  đi  lần  về  phương  Nam.  Một  thương  nhân  trí  tuệ  châu 
Diêm-phù  kia  khi  đi  lần  về  phương  Nam  bỗng  thấy  có  một  tòa  đại 
thiết  thành.  Sau  khi  thấy  bèn  tìm  khắp  nhưng  không  thấy  cửa,  cho  đến 
một  chỗ  đủ  để  con  mèo  chui  ra  cũng  không.  Thương  nhân  trí  tuệ  châu 
Diêm-phù  ấy  thấy  phía  Bắc  của  thiết  thành  có  một  lùm  cây  to  lớn  sum 
suê  bèn  đi  đến  lùm  cây  đại  thọ  ấy,  chậm  chạp  leo  lên  cao.  Leo  lên  rồi, 
hỏi  đám  đông: 

‘“Này  các  bạn,  các  bạn  vì  cớ  gì  khóc  la  áo  não,  kêu  cha  gọi  mẹ, 
réo  vợ  réo  con,  nhớ  thương  bạn  bè  thân  thích  rằng  châu  Diêm-phù  tốt 
đẹp,  an  ổn  khoái  lạc  không  còn  thấy  nữa?’ 

“Khi  ấy  đám  đông  đáp: 

‘“Này  bạn,  chúng  tôi  là  thương  nhân  ở  châu  Diêm-phù,  đều 
cùng  nhau  tụ  tập  tại  nhà  khách  buôn  rồi  nghĩ  rằng  ‘Chúng  ta  hãy  dong 
một  chiếc  thuyền  đi  biển  mà  vào  biển  lớn  tìm  kiếm  tài  bảo  mang  về 
cung  cấp  những  chi  dụng  trong  gia  đình’.  Này  bạn,  chúng  tôi  lại  nghĩ 
rằng  ‘Này  các  bạn,  việc  đi  biển  không  thể  biết  trước  là  an  ổn  hay 
không  an  ổn.  Vậy  mỗi  người  trong  chúng  ta  hãy  nên  chuẩn  bị  đầy  đủ 
các  dụng  cụ  làm  phao  nổi  trên  biển,  tức  là  gồm  túi  bằng  da  dê  đen, 
trái  bầu  lớn  và  mững  bè’.  Này  bạn,  sau  đó  chúng  tôi  mỗi  người  đều 
chuẩn  bị  đầy  đủ  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi  trên  biển,  gồm  túi  bằng  da 
dê  đen,  trái  bầu  lớn  và  mững  bè  rồi  đi  vào  biển  cả.  Khi  chúng  tôi  ở 
giữa  biển,  ngư  vương  Ma-kiệt  phá  vỡ  chiếc  thuyền  ấy.  Này  bạn,  bọn 
thương  nhân  chúng  tôi  mỗi  người  tự  nương  vào  các  dụng  cụ  làm  phao 
nổi  như  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  hay  mững  bè  rồi  trôi  đi  về  các 
phía.  Lúc  bấy  giờ,  từ  phía  Đông  bờ  biển,  ngọn  gió  lớn  trỗi  dậy  thổi 
bọn  thương  nhân  chúng  tôi  tấp  vào  bờ  bể  phía  Tây.  Nơi  ấy  gặp  một 
bọn  con  gái  rất  mỹ  lệ,  đoan  chánh,  trang  sức  thân  thể  bằng  tất  cả  các 
loại  trang  sức.  Bọn  con  gái  ấy  thấy  rồi  bèn  nói  rằng  ‘Xin  kính  chào 
các  bạn.  Nơi  đây  là  chỗ  rất  diệu  hảo,  cực  kỳ  khoái  lạc;  nào  là  vườn 
tược,  ao  tắm,  những  chỗ  ngồi,  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có 
nhiều  tiền  tài,  vàng  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc, 
bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích  thạch,  toàn 


184 


TRUNG  A-HÀM 


châu;  tất  cả  đều  dành  cho  các  bạn.  Hãy  cùng  chúng  tôi  vui  chơi  hoan 
lạc.  Mong  các  thương  nhân  châu  Diêm-phù  không  đi  về  phương  Nam, 
dù  trong  chiêm  bao.’  Này  bạn,  chúng  tôi  cùng  với  những  người  vợ  này 
vui  chơi  hoan  lạc.  Chúng  tôi  nhân  vì  cùng  với  những  người  vợ  này 
hiệp  hội  mà  sanh  ra  con  trai  hoặc  con  gái.  Này  bạn,  những  người  đàn 
bà  ấy  nếu  không  nghe  châu  Diêm-phù  có  bọn  thương  nhân  khác  ở 
giữa  biển  mà  ngư  vương  Ma-kiệt  phá  vỡ  thuyền  thì  họ  cùng  chúng  tôi 
tôi  vui  chơi  hoan  lạc.  Này  bạn,  những  người  đàn  bà  ấy  nếu  nghe  châu 
Diêm-phù  có  bọn  thương  nhân  khác  ở  giữa  biển  mà  ngư  vương  Ma- 
kiệt  phá  vỡ  thuyền,  liền  ăn  thịt  chúng  tôi.  Chúng  tôi  gặp  phải  sự  bức 
bách.  Nếu  khi  ăn  thịt  người  mà  còn  thừa  tóc,  lông,  móng,  răng  thì  bọn 
đàn  bà  ấy  lấy  ăn  hết.  Nếu  khi  ăn  thịt  người,  có  máu  huyết  nhỏ  xuống 
đất,  bọn  đàn  bà  ấy  liền  lấy  móng  tay  đào  sâu  xuống  đất  bốn  tấc,  lấy 
mà  ăn.  Này  bạn,  nên  biết,  chúng  tôi  là  những  thương  nhân  ở  châu 
Diêm-phù,  trước  kia  có  năm  trăm  người,  trong  số  đó  bị  ăn  thịt  hết  hai 
trăm  năm  mươi  người,  còn  lại  hai  trăm  năm  mươi  người,  nay  đều  ở 
trong  thiết  thành  lớn  này.  Này  bạn,  bạn  chớ  có  tin  lời  của  bọn  đàn  bà 
ấy.  Chúng  không  phải  thật  là  người,  chính  là  quỷ  La-sát  vậy.’ 

“Bấy  giờ  thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  từ  trên  cây  đại  thọ 
thong  thả  leo  xuống,  trở  ra  đường  cũ  trở  về  chỗ  sống  chung  với  người 
đàn  bà  kia.  Khi  biết  người  đàn  bà  ấy  còn  ngủ  say,  ngay  trong  đêm  đó, 
thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  tức  tốc  trở  lại  chỗ  ở  của  các  thương 
nhân  châu  Diêm-phù,  nói  rằng: 

‘“Các  người  hãy  đến  đây.  Chúng  ta  hãy  đến  một  nơi  vắng  vẻ, 
mỗi  người  đi  một  mình,  chớ  đem  con  cái  theo.  Hãy  cùng  nhau  đến  chỗ 
kín  đáo,  vì  có  điều  cần  bàn  luận.’ 

“Bọn  thương  nhân  châu  Diêm-phù  cùng  đi  đến  một  nơi  vắng  vẻ, 
mỗi  người  đi  một  mình,  không  đem  theo  con  cái.  Khi  ấy,  thương  nhân 
trí  tuệ  châu  Diêm-phù  nói: 

‘“Các  bạn  thương  nhân,  khi  tôi  sông  cô  độc  tại  một  nơi  thanh 
vắng  mà  nghĩ  rằng:  ‘Vì  lý  do  gì  bọn  đàn  bà  này  ngăn  cản  chúng  ta 
không  cho  đi  về  phương  Nam?  Chúng  ta  nên  canh  chừng  người  đàn 
bà  sông  chung;  khi  biết  nó  đã  ngủ,  ta  lặng  lẽ  chỗi  dậy,  rồi  lén  đi  về 
phương  Nam.’ 

“‘Rồi  thì,  tôi  sau  đó  canh  chừng  người  đàn  bà  sống  chung.  Khi 


KINH  THƯƠNG  NHÂN  CÀU  TÀI 


185 


biết  nó  đã  ngủ,  bèn  lặng  lẽ  chỗi  dậy,  rồi  lén  đi  về  phương  Nam.  Tôi 
khi  đi  về  phương  Nam,  từ  xa  nghe  có  tiếng  kêu  réo  vang  dậy,  tiếng 
nhiều  người  la  khóc  áo  não,  hoặc  kêu  gọi  cha  mẹ,  hoặc  réo  vợ  réo  con 
và  nhớ  thương  bạn  bè  thân  thích,  rằng  ‘Châu  Diêm-phù  tốt  đẹp,  an  ổn 
khoái  lạc,  không  còn  thấy  nữa’.  Tôi  nghe  thế  rất  sợ  hãi,  lông  tóc  dựng 
ngược,  nghĩ  rằng:  ‘Mong  cho  loài  người  và  loài  phi  nhân  không  quấy 
rầy  ta.’ 

‘“Rồi  tôi  tự  kềm  chế  sự  sợ  hãi,  tiếp  tục  đi  lần  về  phương  Nam. 
Tôi  khi  đi  lần  về  phương  Nam  bỗng  thấy  có  một  tòa  đại  thiết  thành. 
Sau  khi  thấy  bèn  tìm  khắp  nhưng  không  thấy  cửa,  cho  đến  một  chỗ  đủ 
để  con  mèo  chui  ra  cũng  không.  Tôi  thấy  phía  Bắc  của  thiết  thành  có 
một  lùm  cây  to  lớn  sum  suê  bèn  đi  đến  lùm  cây  đại  thọ  ấy,  chậm  chạp 
leo  lên  cao.  Leo  lên  rồi,  hỏi  đám  đông  rằng: 

‘“-Này  các  bạn,  các  bạn  vì  cớ  gì  khóc  la  áo  não,  kêu  cha  gọi 
mẹ,  réo  vợ  réo  con,  nhớ  thương  bạn  bè  thân  thích  rằng  châu  Diêm-phù 
tốt  đẹp,  an  ổn  khoái  lạc  không  còn  thấy  nữa?’ 

“‘Khi  ấy  đám  đông  đáp  rằng  ‘Này  bạn,  chúng  tôi  là  thương 
nhân  ở  châu  Diêm-phù,  đều  cùng  nhau  tụ  tập  tại  nhà  khách  buôn  rồi 
nghĩ  rằng  ‘Chúng  ta  hãy  dong  một  chiếc  thuyền  đi  biển  mà  vào  biển 
lớn  tìm  kiếm  tài  bảo  mang  về  cung  cấp  những  chi  dụng  trong  gia 
đình’.  Này  bạn,  chúng  tôi  lại  nghĩ  rằng  ‘Này  các  bạn,  việc  đi  biển 
không  thể  biết  trước  là  an  ổn  hay  không  an  ổn.  Vậy  mỗi  người  trong 
chúng  ta  hãy  nên  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi  trên  biển, 
tức  là  gồm  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  và  mững  bè’.  Này  bạn,  sau 
đó  chúng  tôi  mỗi  người  đều  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi 
trên  biển,  gồm  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  và  mững  bè  rồi  đi  vào 
biển  cả.  Khi  chúng  tôi  ở  giữa  biển,  ngư  vương  Ma-kiệt  phá  vỡ  chiếc 
thuyền  ấy.  Này  bạn,  bọn  thương  nhân  chúng  tôi  mỗi  người  tự  nương 
vào  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi  như  túi  bằng  da  dê  đen,  trái  bầu  lớn  hay 
mững  bè  rồi  trôi  đi  về  các  phía.  Lúc  bấy  giờ,  từ  phía  Đông  bờ  biển, 
ngọn  gió  lớn  trỗi  dậy  thổi  bọn  thương  nhân  chúng  tôi  tấp  vào  bờ  biển 
phía  Tây.  Nơi  ấy  gặp  một  bọn  con  gái  rất  mỹ  lệ,  đoan  chánh,  trang  sức 
thân  thể  bằng  tất  cả  các  loại  trang  sức.  Bọn  con  gái  ấy  thấy  rồi  bèn 
nói  rằng  ‘Xin  kính  chào  các  bạn.  Nơi  đây  là  chỗ  rất  diệu  hảo,  cực  kỳ 
khoái  lạc;  nào  là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ  ngồi,  nằm,  rừng  cây, 


186 


TRUNG  A-HÀM 


hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều  tiền  tài,  vàng  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma 
ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não, 
đại  mạo,  xích  thạch,  toàn  châu;  tất  cả  đều  dành  cho  các  bạn.  Hãy  cùng 
chúng  tôi  vui  chơi  hoan  lạc.  Mong  các  thương  nhân  châu  Diêm-phù 
không  đi  về  phương  Nam,  dù  trong  chiêm  bao’.  Này  bạn,  chúng  tôi 
cùng  với  những  người  vợ  này  vui  chơi  hoan  lạc.  Chúng  tôi  nhân  vì 
cùng  với  những  người  vợ  này  hiệp  hội  mà  sanh  ra  con  trai  hoặc  con 
gái.  Này  bạn,  những  người  đàn  bà  ấy  nếu  không  nghe  châu  Diêm-phù 
có  bọn  thương  nhân  khác  ở  giữa  biển  mà  ngư  vương  Ma-kiệt  phá  vỡ 
thuyền  thì  họ  cùng  chúng  tôi  tôi  vui  chơi  hoan  lạc.  Này  bạn,  những 
người  đàn  bà  ấy  nếu  nghe  châu  Diêm-phù  có  bọn  thương  nhân  khác  ở 
giữa  biển  mà  ngư  vương  Ma-kiệt  phá  vỡ  thuyền,  liền  ăn  thịt  chúng  tôi. 
Chúng  tôi  gặp  phải  sự  bức  bách.  Nếu  khi  ăn  thịt  người  mà  còn  thừa 
tóc,  lông,  móng,  răng  thì  bọn  đàn  bà  ấy  lấy  ăn  hết.  Nếu  khi  ăn  thịt 
người,  có  máu  huyết  nhỏ  xuống  đất,  bọn  đàn  bà  ấy  liền  lấy  móng  tay 
đào  sâu  xuống  đất  bốn  tấc,  lấy  mà  ăn.  Này  bạn,  nên  biết,  chúng  tôi  là 
những  thương  nhân  ở  châu  Diêm-phù,  trước  kia  có  năm  trăm  người, 
trong  số  đó  bị  ăn  thịt  hết  hai  trăm  năm  mươi  người,  còn  lại  hai  trăm 
năm  mươi  người,  nay  đều  ở  trong  thiết  thành  lớn  này.  Này  bạn,  bạn 
chớ  có  tin  lời  của  bọn  đàn  bà  ấy.  Chúng  không  phải  thật  là  người, 
chính  là  quỷ  La-sát  vậy’.’ 

“Khi  ấy,  các  thương  nhân  châu  Diêm-phù  hỏi  thương  nhân  trí  tuệ 
châu  Diêm-phù  rằng: 

“Này  bạn,  sao  bạn  không  hỏi  đám  đông  người  kia  như  vầy  ‘Này 
các  bạn,  có  phương  tiện  nào  khiến  chúng  tôi  và  các  bạn  từ  nơi  này  an 
ổn  về  đến  châu  Diêm-phù?’ 

“Thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  đáp: 

“Này  các  bạn,  khi  ấy  tôi  quên  không  có  hỏi  như  vậy. 

“Rồi  các  thương  nhân  châu  Diêm-phù  nói  rằng: 

“Này  bạn,  bạn  hãy  trở  về  đến  chỗ  sống  chung  với  người  đàn  bà 
ấy,  rồi  canh  chừng  khi  nó  đang  ngủ  hãy  lặng  lẽ  chỗi  dậy,  rồi  lén  đi  về 
phương  Nam,  lại  đến  chỗ  đông  người  kia  hỏi  rằng  ‘Này  các  bạn,  có 
phương  tiện  nào  khiến  chúng  tôi  và  các  bạn  từ  đây  mà  an  ổn  về  đến 
châu  Diêm-phù?’ 

“Khi  ấy,  thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  im  lặng  nhận  lời 


KINH  THƯƠNG  NHÂN  CÀU  TÀI 


187 


các  thương  nhân. 

“Lúc  bấy  giờ  thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  trở  lại  chỗ 
sống  chung  với  người  đàn  bà  ấy,  dò  xét  thấy  nó  đang  ngủ  bèn  lặng  lẽ 
chỗi  dậy,  rồi  lén  đi  về  phương  Nam,  lại  đi  đến  chỗ  đông  người  kia  hỏi 
rằng: 

“Này  các  bạn,  có  phương  tiện  nào  khiến  chúng  tôi  và  các  bạn  từ 
đây  mà  an  ổn  về  đến  châu  Diêm-phù  chăng? 

“Đám  đông  kia  đáp  rằng:  Này  bạn,  hoàn  toàn  không  có  phương 
tiện  nào  khiến  chúng  tôi  và  các  bạn  từ  đây  mà  an  ổn  về  đến  châu 
Diêm-phù.  Này  bạn,  tôi  đã  nghĩ  rằng  ‘Chúng  ta  hãy  đào  phá  vách 
tường  này  mà  trở  về  chôn  cũ’.  Vừa  nghĩ  như  thế,  bức  tường  này  lại  cao 
gấp  bội  bình  thường.  Này  bạn,  thế  là  phương  tiện  này  khiến  chúng  ta 
không  thể  từ  đây  mà  an  ổn  về  đến  châu  Diêm-phù  được.  Chúng  ta 
hoàn  toàn  không  có  cách  nào.  Này  bạn,  chúng  tôi  nghe  trên  không 
trung  nói  rằng:  Bọn  thương  nhân  châu  Diêm-phù  ngu  si  bất  định  cũng 
không  khéo  hiểu  biết.  Vì  sao?  Vì  không  thể  vào  ngày  mười  lăm  là 
ngày  nói  Tùng  giải  thoát  giới  mà  đi  về  phương  Nam.  Nơi  ấy  có  Mao 
mã  vương6  ăn  gạo  trắng  tự  nhiên,  an  ổn  khoái  lạc,  các  căn  sung  mãn, 
ba  lần  xướng  lên  rằng  ‘Ai  muốn  qua  bờ  bên  kia?  Ai  muốn  nhờ  ta  được 
giải  thoát?  Ai  muốn  nhờ  ta  đưa  từ  đây  đến  châu  Diêm-phù  an  ổn?’ 
Các  người  hãy  đến  Mao  mã  vương  mà  nói  rằng  ‘Chúng  tôi  muôn  được 
đưa  qua  bờ  bên  kia.  Mong  giải  thoát  chúng  tôi!  Mong  đưa  chúng  tôi  từ 
đây  an  ổn  về  đến  châu  Diêm-phù’  Này  bạn,  đó  là  phương  tiện  khiến 
các  người  từ  đây  an  ổn  mà  về  đến  châu  Diêm-phù.  Này  thương  nhân, 
hãy  đến  chỗ  Mao  mã  vương  kia  mà  nói  rằng  ‘Chúng  tôi  muốn  được 
đưa  qua  bờ  bên  kia.  Mong  giải  thoát  chúng  tôi.  Mong  đưa  chúng  tôi  từ 
đây  an  ổn  trở  về  châu  Diêm-phù’. 

“Khi  ấy,  thương  nhân  trí  tuệ  châu  Diêm-phù  nói: 

“Này  các  thương  nhân,  mong  sao7  tới  lúc  đi  đến  chỗ  Mao  mã 
vương  mà  nói:  ‘Chúng  tôi  muôn  được  đưa  qua  bờ  bên  kia.  Mong  giải 
thoát  chúng  tôi.  Mong  đưa  chúng  tôi  từ  đây  an  ổn  trở  về  châu  Diêm- 


6'  Mao  mã  vương  v  '  ỹy-ƯPaoli:  valaohassa  (vân  mã),  giống  ngựa  lông  dài  có  thể 
lướt  mây  bay  đi. 

7'  Bản  Nguyên:  linh  các  bản  khác:  kim  rtũỵâ 


188 


TRUNG  A-HÀM 


phù’.  Các  thương  nhân  tùy  theo  ý  của  chư  Thiên.  Này  các  thương 
nhân,  nếu  như  vào  ngày  mười  lăm  là  ngày  thuyết  Tùng  giải  thoát, 
Mao  mã  vương  ăn  gạo  trắng  tự  nhiên,  an  ổn  khoái  lạc,  các  căn  sung 
mãn,  ba  lần  xướng  lên  rằng  ‘Ai  muốn  được  đưa  qua  bờ  bên  kia?  Ai 
muôn  nhờ  ta  được  giải  thoát?  Ai  muôn  nhờ  ta  đưa  từ  đây  an  ổn  về  tới 
châu  Diêm-phù?’  Bấy  giờ  chúng  ta  hãy  đến  chỗ  kia  mà  nói  rằng 
‘Chúng  tôi  muốn  được  đưa  qua  bờ  bên  kia?  Mong  giải  thoát  chúng  tôi. 
Mong  đưa  chúng  tôi  từ  đây  an  ổn  về  tới  châu  Diêm-phù’. 

“Khi  ấy,  Mao  mã  vương,  vào  ngày  mười  lăm  kế  đó,  là  ngày 
thuyết  Tùng  giải  thoát,  ăn  gạo  trắng  tự  nhiên,  an  ổn  khoái  lạc,  các  căn 
sung  mãn  ba  lần  xướng  lên  rằng: 

“Ai  muốn  được  đưa  qua  bờ  bên  kia?  Ai  muốn  nhờ  ta  được  giải 
thoát?  Ai  muốn  nhờ  ta  đưa  từ  đây  an  ổn  về  tới  châu  Diêm-phù? 

“Khi  những  thương  nhân  châu  Diêm-phù  nghe  xong,  liền  đi  đến 
chỗ  của  Mao  mã  vương  nói: 

“Chúng  tôi  muôn  được  đưa  qua  bờ  bên  kia!  Mong  giải  thoát 
chúng  tôi!  Mong  đưa  chúng  tôi  từ  đây  an  ổn  về  đến  châu  Diêm-phù ! 

“Bấy  giờ  Mao  mã  vương  nói:  Này  các  thương  nhân,  các  đàn  bà 
kia  sẽ  bồng  con  cùng  nhau  đến  đây  mà  nói  rằng  ‘Này  các  bạn,  xin  mời 
các  bạn  trở  về  đây.  Nơi  đây  là  chỗ  rất  diệu  hảo,  cực  kỳ  khoái  lạc.  Nào 
là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ  ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm 
và  lại  có  nhiều  tiền  của  như  kim  ngân,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn 
châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo, 
xích  thạch,  toàn  châu;  tất  cả  dành  cho  các  bạn.  Hãy  cùng  chúng  tôi  vui 
chơi  hoan  lạc.  Giả  sử  không  cần  đến  chúng  tôi  thì  nên  thương  nghĩ  đến 
con  trẻ’.  Nếu  các  thương  nhân  kia  nghĩ  rằng  ‘Ta  có  con  trai,  con  gái. 
Ta  có  nơi  cực  lạc,  tối  diệu  hảo.  Nào  là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ 
ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều  tiền  tài,  kim  ngân, 
thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô, 
hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích  thạch,  toàn  châu...’  thì  họ  dù  có  cỡi 
trên  lưng  ta,  chắc  sẽ  bị  ngã  lộn  xuống,  rồi  rơi  xuống  nước  và  sẽ  bị  bọn 
đàn  bà  ăn  thịt,  sẽ  gặp  sự  bức  bách.  Nếu  khi  ăn  thịt  người  mà  còn  sót 
tóc,  lông,  móng,  răng  thì  bọn  họ  sẽ  lấy  ăn  hết.  Lại  nữa,  nếu  khi  ăn  có 
máu  huyết  nhỏ  xuống  đất,  bọn  đàn  bà  lấy  móng  tay  đào  sâu  xuống  đất 
bôn  tấc,  lấy  mà  ăn.  Nếu  các  thương  nhân  kia  không  nghĩ  rằng  ‘Ta  có 


KINH  THƯƠNG  NHÂN  CÀU  TÀI 


189 


con  trai,  con  gái.  Ta  có  nơi  cực  lạc,  tối  diệu  hảo.  Nào  là  vườn  tược,  ao 
tắm,  những  chỗ  ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều 
tiền  tài,  kim  ngân,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch 
kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích  thạch,  toàn 
châu...’  thì  họ  dù  chỉ  nắm  một  sợi  lông  trong  thân  ta,  chắc  sẽ  được  an 
ổn  về  đến  châu  Diêm-phù.” 

“Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bọn  đàn  bà  kia  bồng  con  đến  mà  nói  rằng  ‘Này  các  bạn,  xin 
mời  các  bạn  trở  về  đây.  Nơi  đây  là  chốn  cực  lạc,  rất  là  diệu  hảo.  Nào 
là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ  ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm 
và  lại  có  nhiều  tiền  tài,  kim  ngân,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu, 
bích  ngọc,  bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích 
thạch,  toàn  châu...  tất  cả  dành  cho  các  bạn,  hãy  cùng  chúng  tôi  vui 
chơi  hoan  lạc’.  Nếu  thương  nhân  kia  nghĩ  rằng  ‘Ta  có  con  trai,  con  gái. 
Ta  có  nơi  cực  lạc,  tối  diệu  hảo.  Nào  là  vườn  tược,  ao  tắm,  những  chỗ 
ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều  tiền  tài,  kim  ngân, 
thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  xa  cừ,  san  hô, 
hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích  thạch,  toàn  châu...’  thì  họ  dù  cỡi  trên 
chỗ  cao  nhất  nơi  lưng  của  Mao  mã  vương,  chắc  chắn  sẽ  bị  ngã  lộn 
xuống,  rơi  xuống  nước,  liền  bị  bọn  đàn  bà  ăn  thịt,  sẽ  gặp  bước  đường 
rất  là  bức  bách.  Nếu  khi  ăn  thịt  người  mà  còn  sót  tóc,  lông,  móng, 
răng  thì  bọn  họ  sẽ  lấy  ăn  hết.  Lại  nữa,  nếu  khi  ăn  có  máu  huyết  nhỏ 
xuống  đất,  bọn  đàn  bà  ấy  liền  lấy  móng  tay  đào  xuống  đất  bốn  tấc, 
lấy  mà  ăn.  Nếu  các  thương  nhân  kia  không  nghĩ  rằng  ‘Ta  có  con  trai, 
con  gái.  Ta  có  nơi  cực  lạc,  tối  diệu  hảo.  Nào  là  vườn  tược,  ao  tắm, 
những  chỗ  ngồi  nằm,  rừng  cây,  hoa  cỏ  um  tùm  và  lại  có  nhiều  tiền  tài, 
kim  ngân,  thủy  tinh,  lưu  ly,  ma  ni,  chơn  châu,  bích  ngọc,  bạch  kha,  xa 
cừ,  san  hô,  hổ  phách,  mã  não,  đại  mạo,  xích  thạch,  toàn  châu...’  thì  họ 
dù  chỉ  một  sợi  lông  nơi  thân  Mao  mã  vương,  chắc  chắn  được  an  ổn  về 
đến  châu  Diêm-phù. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  nói  ví  dụ  này  là  muôn  cho  biết  nghĩa.  Ví 
dụ  ấy  là  nói  nghĩa  này: 

“Pháp  của  Ta  được  thuyết  giảng  khéo  léo,  phơi  bày  sâu  rộng, 
khéo  giữ  gìn  không  trông,  không  khuyết,  cũng  như  cầu,  bè,  các  dụng 
cụ  làm  phao  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến  cả  trời,  người. 


190 


TRUNG  A-HÀM 


“Pháp  của  Ta  được  khéo  giảng  thuyết  như  vậy,  phơi  bày  sâu 
rộng  như  vậy,  khéo  giữ  gìn,  không  trông,  không  khuyết  như  vậy,  cũng 
như  cầu,  bè,  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi,  được  lưu  bố  cùng  khắp  đến  cả 
trời  người,  đối  với  pháp  ấy,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nghĩ  rằng  ‘Con  mắt  là 
ta;  ta  sở  hữu  con  mắt.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  là  ta;  ta  sở  hữu  ý’;  Tỳ- 
kheo  ấy  chắc  chắn  sẽ  bị  hại,  giống  như  bọn  thương  nhân  bị  quỷ  La-sát 
ăn  thịt. 

“Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  khéo  léo,  phơi  bày  sâu  rộng  như 
vậy,  khéo  giữ  gìn,  không  trông,  không  khuyết  như  vậy,  cũng  như  cầu, 
bè,  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến  cả  trời 
người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nghĩ  rằng  ‘Mắt  không  phải  là  ta.  Ta  không 
sở  hữu  con  mắt.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  không  phải  là  ta.  Ta  không 
sở  hữu  con  mắt’;  Tỳ-kheo  ấy  chắc  chắn  được  an  ổn.  Ví  như  thương 
nhân  cỡi  trên  Mao  mã  vương  an  ổn  mà  giải  thoát  nạn. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  khéo  giảng  thuyết  như  vậy,  phơi  bày 
sâu  rộng  như  vậy,  khéo  giữ  gìn,  không  trống,  không  khuyết  như  vậy, 
cũng  như  cầu,  bè,  các  dụng  cụ  làm  phao  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp 
đến  cả  trời  người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nghĩ  rằng:  ‘Sắc  là  ta.  Ta  sở 
hữu  sắc.  Thanh,  hương,  vị,  xúc  và  pháp  là  ta.  Ta  sở  hữu  pháp’;  Tỳ- 
kheo  â"y  chắc  chắn  sẽ  bị  hại,  giông  như  bọn  thương  nhân  bị  quỷ  La-sát 
ăn  thịt. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  phơi  bày  sâu  rộng,  khéo  giữ  gìn,  không 
trông,  không  khuyết,  ví  như  chiếc  cầu  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến 
cả  trời  người.  Nếu  các  Tỳ-kheo  nào  nghĩ  rằng  ‘Sắc  không  phải  là  ta. 
Ta  không  sở  hữu  sắc.  Thanh,  hương,  vị,  xúc  và  pháp  không  là  ta.  Ta 
không  sở  hữu  pháp’;  Tỳ-kheo  ấy  chắc  chắn  được  an  ổn,  giông  như 
thương  nhân  kia  cỡi  trên  Mao  mã  vương  mà  an  ổn  được  thoát  nạn. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  phơi  bày  sâu  rộng,  khéo  giữ  gìn,  không 
trống,  không  khuyết,  ví  như  chiếc  cầu  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến 
cả  trời  người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng  ‘Sắc  ấm  là  ta.  Ta  sở  hữu  sắc 
ấm.  Thọ,  tưởng,  hành,  và  thức  ấm  là  ta.  Ta  sở  hữu  thức  ấm’;  Tỳ-kheo 
ấy  chắc  chắn  sẽ  bị  hại,  giống  như  thương  nhân  bị  quỷ  La-sát  ăn  thịt. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  phơi  bày  sâu  rộng,  khéo  giữ  gìn,  không 
trông,  không  khuyết,  ví  như  chiếc  cầu  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến 
cả  trời  người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng  ‘Sắc  â"m  không  là  ta.  Ta 


KINH  THƯƠNG  NHÂN  CÀU  TÀI 


191 


không  sở  hữu  sắc  ấm.  Thọ,  tưởng,  hành,  và  thức  ấm  không  là  ta.  Ta 
không  sở  hữu  thức  ấm’;  Tỳ-kheo  ấy  chắc  chắn  được  an  ổn,  giống  như 
thương  nhân  cỡi  trên  Mao  mã  vương  mà  an  ổn  thoát  nạn. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  phơi  bày  sâu  rộng,  khéo  giữ  gìn,  không 
trống,  không  khuyết,  ví  như  chiếc  cầu  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến 
cả  trời  người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng  ‘Đất  là  ta.  Ta  sở  hữu  đất.  Cho 
đến  nước,  lửa,  gió,  không  và  thức8  là  ta.  Ta  sở  hữu  thức’,  vị  Tỳ-kheo 
kia  chắc  chắn  bị  hại,  giống  như  thương  nhân  bị  quỷ  La-sát  ăn  thịt. 

“Pháp  của  Ta  khéo  nói,  phơi  bày  sâu  rộng,  khéo  giữ  gìn,  không 
trỏng,  không  khuyết,  ví  như  chiếc  cầu  nổi,  được  lưu  bô"  cùng  khắp  đến 
cả  trời  người.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng  ‘Đất  là  không  ta.  Ta  không 
sở  hữu  đất.  Cho  đến  nước,  lửa,  gió,  không  và  thức  không  là  ta.  Ta 
không  sở  hữu  thức’;  vị  Tỳ-kheo  kia  chắc  chắn  được  an  ổn,  giống  như 
thương  nhân  nhờ  ngồi  trên  lưng  Mao  mã  vương  đưa  đến  chỗ  an  lành.  ” 
Lúc  bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  nói  bài  tụng: 

Phật  thuyết  Chánh  pháp  luật; 

Nếu  có  kẻ  không  tin, 

Người  ấy  chắc  bị  hại 
Như  bị  La-sát  thịt. 

Phật  thuyết  Chánh  pháp  luật; 

Nếu  có  kẻ  kính  tin, 

Người  ấy  được  an  ổn, 

Như  nương  Mao  mã  vương. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Bốn  đại  chủng,  cùng  với  hư  không  và  thức,  được  kể  là  sáu  giới  (dhactu). 


137.  KINH  THẾ  GIAN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Như  Lai  đã  tự  mình  giác  ngộ  về  thế  gian  và  cũng  nói  lại  cho 
người  khác.  Như  Lai  biết2  thế  gian.  Như  Lai  tự  giác  ngộ  về  sự  tập  khởi 
của  thế  gian  và  cũng  nói  lại  cho  người  khác.  Như  Lai  đoạn  trừ  thế  gian 
tập.  Như  Lai  tự  giác  ngộ  sự  diệt  tận  của  thế  gian  và  cũng  nói  cho 
người  khác.  Như  Lai  chứng  ngộ  thế  gian  diệt.  Như  Lai  tự  giác  ngộ  đạo 
tích3  của  thế  gian  và  cũng  nói  cho  người  khác.  Như  Lai  tu  thế  gian  đạo 
tích. 

“Nếu  có  tất  cả  những  gì  cần  được  hiểu  biết  một  cách  toàn  diện4, 
tất  cả  những  gì  điều  đó  Như  Lai  đã  biết,  thấy,  giác,  ngộ,  chứng  đắc.  Vì 
sao  vậy?  Như  Lai  từ  đêm  chứng  ngộ  Vô  thượng  Chánh  đẳng  chánh 
giác  cho  đến  ngày  hôm  nay  vào  lúc  ban  đêm  sẽ  đi  vào  tịch  diệt  trong 


'■  Tương  đương  Paơli  A.4.23  Loka-sutta;  tham  chiếu  It.  112  Loka. 

2  Bốn  Thánh  đế,  tri  khổ,  đoạn  tập,  chứng  diệt  và  tu  đạo. 

3  Đạo  tích  'ĩ>  Jf-<ỹ  Paơli:  paaeipaoda,  phương  pháp,  hay  đường  lối  thực  hành. 

4'  Nhất  thiết  tận  phổ  chánh  hữu  f  ^  /3  (?).  Có  lẽ  là  (...)  chánh  tri,  thay 

vì  chánh  hữu.  Tham  chiếu  Paơli:  yam...  sadevakassa  lokassa... 

sadevamanussasaơya  diseaehaỏ  sutaỏ  mutaỏ  vióóataỏ  pattaỏ  pariyesitaỏ 
anuvicaritaỏ  manasaơ  sabbaỏ  taỏ  tathaơgatena  abhisaỏbuddhaỏ,  thế  giới  này  bao 
gồm  Thiên  giới,  cho  đến,  chư  Thiên  và  nhân  loại,  những  gì  được  thấy,  được 
nghe,  được  nghĩ  đến,  được  biết  đến,  được  đạt  đến,  được  tầm  cầu,  được  suy  xét 
bởi  ý;  tất  cả  những  cái  ấy  đều  được  Như  Lai  giác  ngộ. 


www.daitangkinh.org 


194 


TRUNG  A-HÀM 


VÔ  dư  Niết-bàn  giới5;  trong  khoảng  thời  gian  giữa  đó,  nếu  những  gì 
được  nói  ra,  được  ứng  đối  từ  chính  miệng  của  Như  Lai,  tất  cả  những 
điều  ấy  đều  là  chắc  thật,  không  hư  vọng,  không  ra  ngoài  sự  Như6,  cũng 
không  phải  là  điên  đảo.  Đó  là  sự  chắc  thật,  là  sự  chân  thật. 

“Nếu  nói  về  sư  tử  như  thế  nào,  thì  hãy  nói  về  Như  Lai  cũng  như 
vậy.  Vì  sao  vậy?  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  nếu  có  giảng  thuyết  thì  đó 
chính  là  tiếng  rống  của  Sư  tử7. 

“Đối  với  tất  cả  thế  gian,  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ 
trời  đến  người,  Như  Lai  là  Phạm  Hữu8.  Như  Lai  là  Bậc  Chí  Lãnh9  vì 
không  phiền  cũng  không  nhiệt.  Như  Lai  là  Bậc  Chân  Thật  không  hư 
vọng10.  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Biết  tất  cả  thế  gian; 

Ra  khỏi  mọi  thế  gian; 

Thuyết  tất  cả  thế  gian; 

Trọn  thế  gian  như  thật11 
Đấng  Tối  Tôn  Đại  Hùng 
Giải  thoát  mọi  triền  phược, 

Diệt  tận  hết  thảy  nghiệp, 

Sanh  tử  đều  giải  thoát. 

Là  trời  cũng  ỉà  người, 

Thảy  đều  quy  mạng  Phật. 


5'  Vô  dư  Niết-bàn  giới  ũjf  %/  ũrP  T-t  Pa0li:  anupa0disesa0  nibba0nadha0tu. 

6'  Bất  ly  ư  như  &£  *  mĩ  /ff-ờ  Pa0li  nói:  sabbaỏ  tam  tatheva  hoti,  no  aóóathac,  tất  cả 
những  điều  ấy  chính  thực  là  như  vậy,  không  thể  khác. 

7  Pacli  khác  hẵn:  nói  như  vậy  thì  cũng  làm  như  vậy  (...)  cho  nên  gọi  là  Như  Lai. 
Yathacvacdì  tathackacrì  (...)  tathacgato  vuccati. 

8  Phạm  Hữu  >  /3  được  hiểu  là  “Bậc  Tối  Diệu”  (Pacli:  Brahmabhucta,  S.IV.  Pp-95, 
M.l.  P.1 1 1),  không  được  đề  cập  trong  bản  Pacli. 

9'  Chí  lãnh  hữu  /  Ấ'c£  / 3  ỵcZ  cực  kỳ  mát  lạnh,  vì  đã  dập  tắt  các  thứ  lửa.  Pacli:? 

10'  Chân  đế  bất  hư  hữu  ũ„  &£  ữ  /3 không  rõ  Pacli.  Đoạn  văn  Pacli  được  coi 
tưcng  đưcng:  (...)  Tathacgato  abhibhuc  anabhibhucti  aóóadtatthudaso  vasavattì, 
Như  Lai  là  Vị  chiến  thẳng,  Vị  không  thể  bị  đánh  bại,  là  Vị  thấy  tất  cả,  biết  tất  cả, 
tự  do  tự  tại. 

u'  Pacli:  sabhaỏ  loke  yathactatham,  (biết)  tất  cả  thế  gian  một  cách  như  thật. 


KINH  THẾ  GIAN 


195 


Cúi  đầu  lễ  Như  Lai, 

Đại  dương  sâu  vô  cực. 

Chư  Thiên,  thần  Hương  âmn, 

Kính  lạy  Đấng  Đã  Biết. 

Chúng  sanh  trong  tử  sanh, 

Đều  cúi  đầu  quy  phục, 

Cúi  đầu  lễ  Trí  sĩ; 

Quy  mạng  Đấng  Thượng  Nhân; 

Không  trần  lụy,  vô  ưu, 

Vô  ngại,  các  giải  thoát; 

Vì  vậy,  hãy  vui  thiền, 

Sống  viễn  ly  tịch  tịnh. 

Hãy  tự  mình  đốt  đèn, 

Vì  Như  Lai  khó  gặp13. 

Không  gặp  thời  Như  Lai, 

Đời  sống  trong  địa  ngục. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


12'  Hương  âm  thần  □>  □□  ũ<rỵctt hay  nhạc  thần,  hay  Càn-thát-bà;  Paơli:  Gandhabba. 
Vô  ngã  tất  thất  thờiữrí’  /  V*  r/  .‘/Ờ 


13. 


138.  KINH  PHƯỚC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  vị  Tỳ-kheo: 

“Đừng  sợ  hãi  phước2  mà  hãy  có  ý  niệm  yêu  thích.  Vì  sao  vậy? 
Vì  những  gì  được  gọi  là  phước  thì  cũng  nói  là  lạc.  Sự  sợ  hãi  đối  với 
phước  là  không  có  ý  niệm  yêu  thích.  Vì  sao  vậy?  Những  gì  là  phi 
phước  được  nói  là  khổ. 

“Ta  nhớ  lại  trong  thời  quá  khứ,  lâu  dài  tác  phước,  lâu  dài  thọ  báo 
mà  ý  niệm  yêu  thích.  Thời  quá  khứ  Ta  hành  từ  tâm  trong  bảy  năm  mà 
trải  qua  bảy  lần  kiếp  thành  và  kiếp  hoại,  không  tái  sanh  trong  thế  gian 
này.  Nếu  thời  kiếp  hoại,  Ta  sanh  lên  cõi  trời  Hoảng  dục3.  Trong  thời 
kiếp  thành,  Ta  tái  sanh  trở  xuống  trong  cung  điện  trống  không  của 
Phạm  thiên  và  là  Đại  Phạm  thiên  trong  cõi  Phạm  thiên  đó. 

“Trong  những  trường  hợp  khác,  Ta  trải  qua  một  ngàn  lần  làm  Tự 
Tại  Thiên  vương,  ba  mươi  sáu  lần  làm  Thiên  Đế  Thích  và  vô  lượng 
lần  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  thớt  voi  lớn  được  phủ  những  đồ  cưỡi  rất  đẹp;  dùng  các  báu 
bạch  châu  lạc4  trang  sức,  phủ  lên  voi  chúa  đầu  đàn  Vu-sa-hạ5. 


'■  Tham  chiếu  Paoli  A.7.58  Pacala  (ngủ  gục),  đoạn  cuối. 

2  Paoli:  mao  bhikkhave  puóóaonaỏ  bhaoyittha,  sukkhass’etaỏ  bhikkhave  adhivacanaỏ, 
yad  idaỏ  puóóaun  ti,  “đừng  sợ  phước;  đồng  nghĩa  với  lạc,  đó  là  phước”. 

3'  Hoảng  dục  thiên  tức  Quang  âm  thiên  hay  Cực  quang  thiên;  Paoli:  AQbhassara. 

4'  Bạch  châu  lạc  r  □/  ũ_ỵâ 


www.daitangkinh.org 


198 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  con  ngựa  được  phủ  lên  các  thứ  đồ  cưỡi  đẹp.  Dùng  các  báu 
vàng,  bạc,  dao  lạc  để  trang  sức  cho  ngựa  đầu  đàn  là  ngựa  Mao6. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  cỗ  xe,  trang  sức  bằng  bôn  cách,  dùng  da  vằn  quý  báu  đủ 
màu  của  các  thú  như  sư  tử,  cọp,  beo,  dệt  thành  đủ  loại  màu  sắc  xen 
lẫn  trang  sức  cho  cỗ  xe  dẫn  đầu  chạy  rất  nhanh  chóng  tên  là  xe  Nhạc 
thanh7. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  Ta  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  thành  lớn,  giàu  có  cùng  cực,  dân  chúng  đông  đúc,  lấy  vương 
thành  Câu-xá-hòa-đề8  làm  đầu. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  ngôi  lầu;  có  bốn  loại  lầu  báu,  làm  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly  và 
thủy  tinh;  đứng  đầu  là  Chánh  pháp  điện9. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  ngự  tòa;  bôn  loại  tòa  báu,  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly  và  thủy 
tinh;  trải  lên  bằng  các  thứ  nệm,  chiếu  dệt  bằng  lông  năm  sắc,  phủ  lên 
bằng  những  gấm,  the,  sa  trun,  lụa  là;  có  chăn  nệm  lót,  hai  đầu  để  gối, 
trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương10. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  chiếc  áo  song  y,  áo  sơ-ma11,  áo  gấm,  áo  lụa,  áo  kiếp  bối,  áo 
gia-lăng-già-ba-hòa-la. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  người  nữ,  thân  thể  nõn  nà,  sạch  sẽ  sáng  sủa,  sắc  đẹp  hơn 
người,  không  thua  chư  Thiên,  tư  dung  đoan  chánh,  ai  nhìn  cũng  sinh  ưa 


5'  Vu-sa-hạ  tượng  vương  .ỈP TỈP T3f  ỹỵCPaơli:  Uposathana0gara0ja. 

6'  Mao  mã  vương  '  ■  Ký /Ờ  Paơli:  Valaơhaka-assara0ja. 

7  Nhạc  thanh  xa  'A7f ,,  ®  Paơli:  Vejayanta-ratha,  cỗ  xe  (=  cung  điện)  Chiến 
thắng. 

8'  Câu-xá-hòa-đề  f-  *  s  .^-(ÍPaơli:  Kusaơvati. 

9'  Chánh  pháp  điện  U/  “í  ũũỵâ  Paơli:  Dhammapaơsaơda. 

10'  Hán  dịch:  gia-lăng-già-ba-hòa-la  ba-giá-tất-đa-la-na  3.  /*  "V  13  7*  ’<■ 
i*  /i  '  7<f  Paơli:  kadalimigapavara-pacchattharaòa,  thảm  lông  bằng  da  sơn 
dương  cực  quý. 

11'  Sơ-ma  y  "<  Paơli:  khoma-pilotikaơ,  vải  lanh. 


KINH  PHƯỚC 


199 


thích,  trang  điểm  bằng  các  thứ  vật  báu,  anh  lạc;  tất  cả  đều  thuộc  dòng 
Sát-lợi.  Ngoài  ra,  những  người  thuộc  dòng  khác  thì  nhiều  vô  số. 

“Này  Tỳ-kheo,  lúc  làm  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh,  Ta  có  tám  vạn 
bôn  ngàn  món  ăn,  ngày  đêm  thường  dọn  ra  cho  Ta  ăn. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  món  ăn  kia,  có  một  món 
hết  sức  ngon,  sạch  sẽ,  có  vô  lượng  mùi  vị,  là  món  Ta  thường  ăn. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bôn  ngàn  người  nữ  kia  có  một 
người  thuộc  dòng  Sát-lợi,  đoan  chánh  đẹp  đẽ  khác  thường,  hầu  hạ  Ta. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  song  y  kia  có  một  chiếc 
áo  song  y,  hoặc  là  áo  sơ-ma,  hoặc  áo  gấm,  hoặc  áo  lụa,  hoặc  áo  kiếp- 
bốì12,  hoặc  áo  gia-lăng-già-ba-hòa-la  là  Ta  thường  mặc. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  ngự  tòa  kia,  có  một  ngự 
tòa  làm  bằng  vàng,  hoặc  bạc,  hoặc  lưu  ly,  hoặc  thủy  tinh;  đồ  trải  lên 
thì  dùng  những  tấm  nệm,  những  chiếc  chiếu  dệt  bằng  lông  năm  sắc; 
đồ  phủ  lên  thì  dùng  gấm,  the,  sa  trun,  lụa  là,  có  chăn  nệm  lót,  hai  đầu 
để  gối,  có  trải  thảm  quý  bằng  da  sơn  dương,  là  Ta  thường  nằm. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  lầu  quán  kia,  có  một  lầu 
quán  làm  bằng  vàng,  hoặc  bạc,  hoặc  lưu  ly,  hoặc  thủy  tinh,  tên  là 
Chánh  pháp  điện,  là  nơi  Ta  thường  ở. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  thành  lớn  kia,  có  một 
thành  giàu  có  cùng  cực,  dân  chúng  đông  đúc,  gọi  là  thành  Câu-xá- 
hòa-đề  là  chỗ  Ta  thường  ở. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe  kia,  có  một  cỗ 
được  dùng  da  đủ  màu  của  các  thú  như  sư  tử,  cọp,  beo  dệt  thành,  màu 
sắc  xen  kẽ  để  trang  hoàng,  chạy  rất  nhanh  chóng,  tên  là  xe  Nhạc 
thanh,  Ta  thường  ngồi  lên,  đi  đến  các  lầu  quán  để  ngắm  nhìn  các  vườn 
tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  con  ngựa  kia  có  một  con 
màu  xanh  biếc,  đầu  như  chim,  gọi  là  ngựa  Mao,  là  Ta  thường  cưỡi,  đi 
đến  các  lầu  quán  để  ngắm  các  vườn  tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  trong  tám  vạn  bốn  ngàn  thớt  voi  lớn  kia,  có 
một  thớt  toàn  thân  trắng  toát,  bảy  chi  thảy  đều  ngay  thẳng,  gọi  là 
voi  chúa  Vu-sa-hạ,  là  Ta  thường  cưỡi  đi  đến  các  lầu  quán  để  ngắm 


Kiếp-bối  y  //’"-«  /tỵờ  Pa0li:  kappa0sika,  vải  bông  (gòn). 


200 


TRUNG  A-HÀM 


các  vườn  tược. 

“Này  Tỳ-kheo,  bấy  giờ  Ta  nghĩ:  ‘Đó  là  nghiệp  quả  gì,  là  nghiệp 
báo  gì,  mà  ngày  nay  Ta  có  đại  như  ý  túc,  đại  oai  đức,  đại  phước  hựu, 
đại  oai  thần?’ 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  lại  nghĩ:  ‘Đó  là  ba  nghiệp  quả,  là  ba  nghiệp 
báo,  khiến  Ta  ngày  nay  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước 
hựu,  có  đại  oai  thần:  một  là  bô"  thí,  hai  là  điều  phục,  ba  là  thủ  hộ’.” 
Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Quán  sát  phước  báo  này, 

Diệu  thiện,  nhiều  ích  lợi. 

Tỳ -kheo,  Ta  quá  khứ 
Bảy  năm  tu  từ  tâm; 

Bảy  kiếp  thành,  kiếp  hoại, 

Không  tái  sanh  cõi  này. 

Lúc  thế  gian  hủy  hoại, 

Ta  sanh  trời  Hoảng  dục. 

Lúc  thế  gian  chuyển  thành, 

Ta  sanh  vào  Phạm  thiên; 

Ớ  đó,  Ta  Đại  phạm. 

Nghìn  sanh,  Tự  Tại  thiên; 

Ba  sáu  lần  Đế  Thích; 

Vô  lượng  trăm  Đảnh  vương. 

Sát-lợi  Đảnh  Sanh  vương, 

Tối  tôn  trong  loài  người'3. 

Đúng  pháp,  không  dao  gậy, 

Thống  trị  cả  thiên  hạ. 

Đúng  pháp,  không  dối  trá 14 
Chánh  an  lạc,  dạy  dân. 

Đúng  pháp,  lần  lượt  truyền, 

Khắp  tất  cả  cõi  đất. 


13  Pa0li:  Muddha0bhisitto  khattiyo  manussa0dhipatì,  làm  vua  Đảnh  Sanh,  thuộc  dòng 
Sát-lợi,  là  bậc  Nhân  chủ. 

14  Như  pháp  bất  gia  uổng  /ỷi  “í  &£  ịĩỵâ Pacli:  asachasena  dhammena,  đúng 
theo  pháp  chứ  không  cưỡng  chế. 


KINH  PHƯỚC 


201 


Chỗ  giàu  sang,  nhiều  của, 

Sanh  vào  chủng  tộc  ấy; 

Lúa  gạo  thảy  tràn  đầy’ 

Thánh  tựu  bảy  trân  bảo. 

Do  các  phước  lớn  ấy, 

Chỗ  sanh  đều  tự  tại. 

Chư  Phật  ngự  thế  gian, 

Những  điều  Phật  ấy  dạy; 

Biết  điều  này  kỳ  diệu, 

Thấy  thần  thông  không  ít. 

Ai  biết  mà  không  tin, 

Như  vậy  sanh  trong  tối. 

Vì  vậy  hãy  vì  mình 
Mong  cầu  đại  phước  hựu. 

Hãy  cung  kính  Chánh  pháp; 

Thường  niệm  Pháp  luật  Phật. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


139.  KINH  TỨC  CHỈ  ĐẠO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  niên  thiếu  vừa  mới  thành  tựu  giới  hãy  thường  xuyên  đi 
đến  một  nghĩa  địa2  mà  quán  sát  các  tướng  trạng  tử  thi:  tướng  xương, 
tướng  xám  xanh,  tướng  rữa  nát,  tướng  bị  thú  ăn,  tướng  bộ  xương  khô. 
Vị  ấy  sau  khi  ghi  nhận  kỹ  những  tướng  trạng  tử  thi  này  rồi  trở  về  trụ 
xứ  của  mình,  rửa  sạch  tay  chân,  trải  ni-sư-đàn  trên  giường,  ngồi  kiết 
già  và  suy  niệm  về  các  tướng  trạng  này:  tướng  xương,  tướng  xám 
xanh,  tướng  rữa  nát,  tướng  bị  thú  ăn,  tướng  những  đốt  xương  dính  liền. 
Vì  sao  vậy?  Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  bằng  các  tướng  trạng  này  sẽ  đoạn  trừ 
nhanh  chóng  những  bệnh  tham  dục,  sân  nhuế  trong  tâm.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  này: 

Những  niên  thiếu  Tỳ -kheo, 

Chưa  đạt  thành  niệm  trụ 3 
Hãy  đến  bãi  tha  ma 
Để  trừ  dâm  dục  ý. 

Để  tâm  không  hận  thù, 

Thương  yêu  cả  chúng  sanh, 

Tràn  đầy  khắp  mọi  phương. 

Hãy  quán  sát  thân  thể, 


'■  Tham  chiếu  Sn.(l.ll)  Vijiya-sutta  và  đối  chiếu  kinh  số  98  trên. 

2'  Tức  chỉ  đạo  'Ĩ>/Ờ  Paoli:  Sìvathikao. 

3'  Nguyên  Hán:  ý  chỉ  DaN iỳỵâPaữti:  satipaaesehaona. 


www.daitangkinh.org 


204 


TRUNG  A-HÀM 


Quán  sát  tướng  xám  xanh 
Và  rữa  nát,  hư  hoại; 

Quán  sâu,  quạ  rỉa  thân, 
Xương  phơi  bày  từng  đốt. 

Tu  tập  những  tướng  này, 

Rồi  trở  về  trụ  xứ, 

Gội  rửa  sạch  chân  tay, 

Trải  giường  ngồi  ngay  thẳng; 
Hãy  quán  sát  như  chân, 
Trong  thân  và  ngoài  thân, 
Chứa  đầy  đại  tiểu  tiện; 

Tỉm,  thận,  gan  và  phổi, 

Nếu  khỉ  đi  trì  bình 4 
Đến  nơi  thôn  ấp  người, 

Như  tướng  mang  giáp  trụ, 
Hãy  chánh  niệm  trước  mắt. 
Nếu  thấy  sắc  khả  ái 
Tỉnh  sạch,  liên  hệ  dục; 

Thấy  vậy  quán  như  chân, 
Chánh  niệm  pháp  luật  Phật. 
Trong  đây  không  xương,  gân, 
Không  thịt,  cũng  không  máu; 
Không  thận,  tỉm,  gan,  phổi; 
Không  đàm,  dãi,  não,  óc, 

Địa  đại  thảy  đều  không; 

Thủy  đại  cũng  bất  thực; 

Hỏa  đại  cũng  là  không; 
Phong  đại  cũng  chẳng  thực. 
Nếu  có  cảm  thọ  nào, 

Tỉnh  sạch  liên  hệ  dục, 

Tất  cả  đều  lắng  tịnh; 

Quán  sát  bằng  thật  tuệ. 

Như  vậy  tinh  cần  hành. 


4. 


Phân  vệ  #  'A f-cZ phiên  âm.  Pa0li:  piònapa0ta. 


KINH  TỨC  CHỈ  ĐẠO 


205 


Thường  niệm  bất  tịnh  tưởng; 

Đoạn  trừ  dâm,  nộ,  sỉ, 

Vô  minh  cũng  dứt  tuyệt; 

Hưng  khởi  thanh  tịnh  minh, 

Tỳ -kheo  vượt  khổ  tế. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


140.  KINH  CHÍ  BIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Trong  sự  nuôi  sống,  thấp  kém  nhất,  cùng  biên  nhất,  đó  là  đi 
khất  thực.  Thế  gian  rất  húy  kỵ,  gọi  là  “đầu  trọc,  tay  ôm  bình  bát  bước 
đi.”  Nhưng  thiện  nam  tử  ấy  vì  mục  đích  mà  chấp  nhận.  Lý  do  vì  sao? 
Vì  nhàm  tởm,  ghê  sợ  sự  sanh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  bi,  khóc  than,  ưu 
khổ,  áo  não;  hoặc  để  đạt  đến  biên  tế  của  toàn  vẹn  khôi  lớn  đau  khổ 
này.  Các  ngươi  há  không  phải  với  tâm  như  vậy  mà  xuất  gia  học  đạo 
chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Thật  sự  như  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Người  ngu  si  kia,  với  tâm  như  vậy  mà  xuất  gia  học  đạo,  nhưng 
lại  sống  theo  tham  dục,  chìm  đắm  đến  tận  cùng,  sự  ô  trược  quấn  chặt 
lấy  tâm,  ganh  ghét,  bất  tín,  lười  biếng,  mất  chánh  niệm,  không  chánh 
định,  ác  tuệ,  tâm  cuồng,  rối  loạn  các  căn,  giữ  giới  hết  sức  lơ  là,  không 
tu  Sa-môn,  không  phát  triển  rộng  lớn. 

“Cũng  như  người  dùng  mực  để  giặt  những  đồ  bị  mực  dính  dơ;  lấy 
máu  rửa  máu,  lấy  dơ  chùi  dơ,  lấy  bẩn  trừ  bẩn,  lấy  phân  trừ  phân,  chỉ 
tăng  thêm  ô  uế  mà  thôi;  bỏ  chỗ  mờ  mịt  để  vào  chỗ  mờ  mịt,  bỏ  chỗ  tối 


'■  Tham  chiếu  Paoli,  It.  91.  Jìvita;  s.  22.  80  Piino.  Tham  chiếu  Hán,  No. 765  (2.32) 
Bản  Sự  Kinh,  phẩm  2  kinh  32. 


www.daitangkinh.org 


208 


TRUNG  A-HÀM 


tăm  để  vào  chỗ  tối  tăm.  Ta  nói  người  ngu  si  kia  giữ  giới  Sa-môn  cũng 
lại  như  vậy,  nghĩa  là  nó  sống  theo  tham  dục,  chìm  đắm  đến  tận  cùng, 
sự  ô  trược  quấn  chặt  lấy  tâm,  ganh  ghét,  bất  tín,  lười  biếng,  mất  chánh 
niệm,  không  chánh  định,  ác  tuệ,  tâm  cuồng,  rối  loạn  các  căn,  giữ  giới 
hết  sức  lơ  là,  không  tu  Sa-môn,  không  phát  triển  rộng  lớn. 

“Cũng  như  đống  tro  tàn  giữa  những  que  củi  tàn  thiêu  xác  người 
trong  rừng  vắng.  Núi  rừng  không  cần  đến  nó,  thôn  ấp  cũng  không 
dùng  đến  nó.  Ta  nói  người  ngu  si  giữ  giới  Sa-môn  cũng  lại  như  vậy, 
nghĩa  là  nó  sống  theo  tham  dục,  chìm  đắm  đến  tận  cùng,  sự  ô  trược 
quấn  chặt  lấy  tâm,  ganh  ghét,  bất  tín,  lười  biếng,  mất  chánh  niệm, 
không  chánh  định,  ác  tuệ,  tâm  cuồng,  rối  loạn  các  căn,  giữ  giới  hết  sức 
lơ  là,  không  tu  Sa-môn,  không  phát  triển  rộng  lớn.” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  bài  tụng: 

Người  ngu  muội  hỏng  đời  dục  lạc, 

Và  hư  luôn  mục  đích  Sa-môn. 

Đạo  và  tục  cả  hai  đều  mất, 

Như  tro  tàn  theo  ngọn  lửa  tàn. 

Như  thể  giữa  khu  rừng  hoang  vắng, 

Xác  người  thiêu  còn  lại  tro  tàn; 

Dù  thôn  ấp,  núi  rừng,  vô  dụng; 

Người  tham  mê  dục  vọng  không  hơn. 

Đạo  và  tục  cả  hai  đều  mất, 

Như  tro  tàn  theo  ngọn  lửa  tàn. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


141.  KINH  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  vô  lượng  thiện  pháp  mà  có  thể  đạt  được  thì  tất  cả  đều 
lấy  sự  không  phóng  dật  làm  căn  bản,  không  phóng  dật  làm  tập  khởi, 
nhân  không  phóng  dật  mà  phát  sanh,  không  phóng  dật  làm  đầu.  Trong 
các  thiện  pháp,  không  phóng  dật  là  tối  đệ  nhất. 

“Cũng  như  làm  ruộng,  tất  cả  đều  nhân  nơi  đất,  y  cứ  trên  đất, 
thiết  lập  trên  đất  mới  làm  được  ruộng.  Cũng  vậy,  nếu  có  vô  lượng 
thiện  pháp  mà  có  thể  đạt  được  thì  tất  cả  đều  lấy  sự  không  phóng  dật 
làm  căn  bản,  không  phóng  dật  làm  tập  khởi,  nhân  không  phóng  dật 
mà  phát  sanh,  không  phóng  dật  làm  đầu.  Trong  các  thiện  pháp,  không 
phóng  dật  là  tối  đệ  nhất. 

“Cũng  như  hạt  giống,  các  loại  hạt  giống2,  các  loại  thảo  mộc3, 
trăm  giống  lúa,  cây  thuốc  được  phát  sanh,  trưởng  dưỡng,  tất  cả  đều 
nhân  nơi  đất,  y  cứ  trên  đất,  thiết  lập  trên  đất  mới  được  sanh  trưởng. 
Cũng  vậy,  nếu  có  vô  lượng  thiện  pháp  mà  có  thể  đạt  được  thì  tất  cả 
đều  lấy  sự  không  phóng  dật  làm  căn  bản,  không  phóng  dật  làm  tập 


'■  Tham  chiếu  Paoli  s. 3. 2(7-8)  Appamaoda-sutta;  s.45.140.148.  Padam.  Tham 
chiếu  Hán  No. 99  (1239),  100  (66),  No. 765  (1.12)  Bản  Sự  Kinh,  Huyền  Tráng 
dịch. 

2'  Chủng  tử  thôn  *  &/  N/74,  Paoli:  bìjaga0ma,  loại  hạt  giống;  chỉ  các  thực  vật  thuộc 
nhóm  gieo  hạt. 

3  Nguyên  Hán:  quỷ  thần  thôn  D  D<r  /ỵCPaoli:  bhuota-gaoma,  chỉ  các  loại  cây 
trồng,  đối  lập  với  chủng  tử  thôn,  xem  cht.  trên. 


www.daitangkinh.org 


210 


TRUNG  A-HÀM 


khởi,  nhân  không  phóng  dật  mà  phát  sanh,  không  phóng  dật  làm  đầu. 
Trong  các  thiện  pháp,  không  phóng  dật  là  tối  đệ  nhất. 

“Cũng  như  trong  các  căn  hương4,  trầm  hương5  là  tối  đệ  nhất. 
Cũng  như  trong  các  thọ  hương6,  xích  chiên-đàn7  là  tối  đệ  nhất.  Cũng 
như  trong  các  hoa  dưới  nước,  hoa  sen  xanh  là  tối  đệ  nhất.  Cũng  như 
trong  các  hoa  trên  đất,  hoa  Tu-ma-na8  là  tôi  đệ  nhất.  Cũng  như  trong 
các  dấu  chân  của  loài  thú,  thì  tất  cả  đều  nhập  vào  trong  dấu  chân 
voi;  dấu  chân  voi  gồm  chứa  hết  là  bậc  nhất;  dấu  chân  voi  ấy  là  tối 
đệ  nhất,  vì  rất  rộng,  rất  lớn.  Cũng  như  thế,  nếu  có  vô  lượng  thiện 
pháp  mà  có  thể  đạt  được  thì  tất  cả  đều  lấy  sự  không  phóng  dật  làm 
căn  bản,  không  phóng  dật  làm  tập  khởi,  nhân  không  phóng  dật  mà 
phát  sanh,  không  phóng  dật  làm  đầu.  Trong  các  thiện  pháp,  không 
phóng  dật  là  tối  đệ  nhất. 

“Cũng  như  trong  các  loài  thú,  Sư  tử  vương  là  tối  đệ  nhất.  Ví  như 
khi  các  trận  cùng  đấu  chiến  nhau  thì  yếu  thệ9  là  thứ  nhất.  Cũng  như 
các  đòn  tay  của  lầu  gác,  tất  cả  đều  y  cứ  trên  đòn  dông10,  thiết  lập  trên 
dông,  được  duy  trì  bởi  đòn  dông,  đòn  dông  là  bậc  nhất  vì  duy  trì  tất  cả. 
Cũng  vậy,  nếu  có  vô  lượng  thiện  pháp  mà  có  thể  đạt  được  thì  tất  cả 
đều  lấy  sự  không  phóng  dật  làm  căn  bản,  không  phóng  dật  làm  tập 
khởi,  nhân  không  phóng  dật  mà  phát  sanh,  không  phóng  dật  làm  đầu. 
Trong  các  thiện  pháp,  không  phóng  dật  là  tối  đệ  nhất. 

“Cũng  như  trong  các  ngọn  núi,  Tu-di  sơn  vương  là  bậc  nhất. 
Cũng  như  trong  các  dòng  suối,  biển  lớn  thu  nhập  nước,  biển  lớn  là 
bậc  nhất.  Cũng  như  trong  các  loại  đại  thân11,  A-tu-la  vương  là  thứ 
nhất.  Cũng  như  trong  các  loại  chiêm  thị12,  Ma  vương  là  thứ  nhất. 


4'  Căn  hương  .  Ũ^/C?  hương  liệu  lấy  từ  rễ  cây. 

5'  Trầm  hương  trong  bản  Paơli:  kaơôaơnusaơriya,  hương  chiên-đàn  đen. 

6'  Thọ  hương  %J  hương  liệu  lấy  từ  thân  cây. 

7  Xích  chiên-đàn  "  Ị)  ỵớ^Paơli:  lohita-candana,  chiên-đàn  đò. 

8'  Tu-ma-na  hoa  Tữ  'Àũ  -*  □/-ớrPa0li:  sumana,  duyệt  ý  hoa. 

9'  Yếu  thệ  □//  »J/C% No. 100  (66)  nói:  ai  xông  lên  trước  là  bậc  nhất. 

10'  Thừa  duyên  lương  ,3 & if.cZ đòn  dông.  Paơli:  gopaơnasì.  No. 100  (66):  trong  tất 
cả  lầu  các,  cao-ba-na-tả  (gopaơnasì)  là  tối  đệ  nhất. 

11  Đại  thân  ỹ'  Dỵ^thân  hình  to  lớn  đồ  sộ. 

12  Chiêm  thị  &  3/á?  bản  Thánh:  chiêm  đặc  ũo^-â  Không  rõ. 


KINH  DỤ 


211 


Cũng  như  trong  các  loại  hành  dục,  Đảnh  sanh  vương  là  thứ  nhất. 
Cũng  như  trong  các  Tiểu  vương,  Chuyển  luân  vương  là  bậc  nhất. 
Cũng  như  giữa  các  vì  tinh  tú  trong  hư  không,  mặt  trăng  là  bậc  nhất. 
Cũng  như  trong  các  loại  vải  lụa,  lụa  trắng  tinh  là  thứ  nhất.  Cũng  như 
trong  các  loại  ánh  sáng,  ánh  sáng  của  trí  tuệ  là  thứ  nhất.  Cũng  như 
trong  các  chúng  hội,  chúng  đệ  tử  của  Như  Lai  là  bậc  nhất.  Cũng  như 
trong  các  pháp  hữu  vi  và  vô  vi,  ái  tận,  vô  dục,  diệt  tận,  Niết-bàn  là 
bậc  nhất.  Cũng  như  trong  các  loài  chúng  sanh  không  chân,  hai  chân, 
bôn  chân,  nhiều  chân;  sắc,  vô  sắc,  có  tưởng,  không  tưởng,  cho  đến 
phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng,  trong  đó  Như  Lai  là  bậc  nhất,  là  tối  đại, 
là  tối  thượng,  là  tối  cao,  là  tối  tôn,  là  tôi  diệu. 

“Cũng  như  do  bò  mà  có  sữa;  nhân  sữa  có  tô;  nhân  tô  có  sanh  tô; 
nhân  sanh  tô  có  thục  tô;  nhân  thục  tô  có  tô  tinh;  tô  tinh  là  bậc  nhất,  là 
lớn,  là  trên,  là  tối,  là  thắng,  là  tôn,  là  diệu.  Cũng  như  thế,  trong  các 
loài  chúng  sanh  không  chân,  hai  chân,  bôn  chân,  nhiều  chân,  sắc,  vô 
sắc,  hữu  tưởng,  vô  tưởng,  cho  đến  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng,  trong 
đó  Như  Lai  là  bậc  nhất,  là  tối  đại,  là  tối  thượng,  là  tối  cao,  là  tối 
thắng,  là  tối  tôn,  là  tối  diệu.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng: 

Những  ai  mong  tài  vật, 

Tốt  đẹp,  tăng  tiến  nhiều, 

Khen  ngợi  không  phóng  dật 
Sự,  vô  sự,  đều  tỏ13. 

Những  ai  không  phóng  dật, 

Lợi  nghĩa  cả  hai  đời; 

Đời  này  khéo  thu  hoạch; 

Và  đời  sau  thu  hoạch. 

Và  thu  hoạch  đời  này 
Dũng  mãnh  quán  các  nghĩa 
Kẻ  trí  tất  giải  thoát. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


Sự  vô  sự  tuệ  thuyết  V  ŨJỔ  3  'Aỹ 


13. 


212 


TRUNG  A-HÀM 


□ 


PHẨM  THỨ  12:  PHẨM  phạm  chí  (phần  đầu) 


142.  KINH  VŨ  THẾ 

143.  KINH  THƯƠNG-CA-LA 

144.  KINH  TOÁN  số  MỤC-KlỀN-LIÊN 

145.  KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIEN-LIÊN 

146.  KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 

147.  KINH  VĂN  ĐỨC 

148.  KINH  HÀ  KHỔ 

149.  KINH  HÀ  DỤC 

150.  KINH  UẤT-SẤU'CA'LA 

151.  KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIẾP-HÒA 


www.daitangkinh.org 


142.  KINH  VŨ  THẾ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  ở  trong  núi  Thứu 
nham2. 

Bấy  giờ  vua  nước  Ma-kiệt-đà  là  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử3 
cùng  với  nước  Bạt-kỳ4  thù  nghịch  nhau,  thường  ở  giữa  quyến  thuộc 
nhiều  lần  nói  rằng: 

“Người  nước  Bạt-kỳ  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần5,  nhưng  ta  sẽ  diệt  trừ  giông  người  Bạt-kỳ, 
tàn  phá  Bạt-kỳ,  làm  cho  nhân  dân  nước  Bạt-kỳ  gặp  vô  sô"  tai  ách.” 

Khi  ấy,  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  nghe 
Đức  Thế  Tôn  du  hóa  thành  Vương  xá,  ở  trong  núi  Thứu  nham,  nên  nói 
với  đại  thần  Vũ  Thế6: 

“Ta  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  du  hóa  thành  Vương  xá,  ở  trong  núi 
Thứu  nham.  Này  Vũ  Thế,  ngươi  hãy  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  nhân 


'■  Bản  Hán,  quyển  35.  Tương  đương  Paơli:  A.7.20  Vassakaơra-sutta;  tham  chiếu  D.16 
Mahaơparinibbaơna.  Hán,  biệt  dịch  No. 125  (40.2)  Tăng  Nhất  phẩm  40  kinh  số  2; 
tham  chiếu  No. 1(2)  Trường  A-hàm,  kinh  số  2  “Du  Hành”;  No. 5  Phật  Bát-nê-hoàn 
Kinh,  Bạch  Pháp  Tổ  dịch;  No. 6  Bát-nê-hoàn  Kinh,  khuyết  danh  dịch. 

2'  Thứu  nham  /  ỵrJt cũng  nói  là  Linh  thứu,  hay  đọc  âm  là  Kỳ-xà-quật;  đỉnh  Kên 
kên.  Paoli:  Gìjjaku0ta-pabbata. 

3  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử  ĩ~%  xđ  <r.  &  *  X  x/ỵcZ\\oạc  A-xà-thế  Vi-đề-hy  Tử. 
Paoli:  Ajaotasattu  Vedehiputta,  Ajàtasattu,  con  trai  của  bà  Vedehi. 

4'  Bạt-kỳ  Tf  Pỵ^Paoli:  Vajjì. 

5'  Paoli:  evaỏmahiddhike  evaỏmahaonubhaove,  hùng  mãnh  như  thế,  uy  thế  như  thế. 

6'  Vũ  Thế  «0  T  hoặc  đọc  âm  là  Vũ-xá  /-*-/  "ýÍPaoli:  Vassakaora,  một  người 
Bà-la-môn,  Tể  tướng  nước  Magadha. 


wvyw.daitangkinh.org 


216 


TRUNG  A-HÀM 


danh  ta  mà  thăm  hỏi  Thánh  thể  có  được  an  vui  không  bệnh,  sức  lực  có 
được  bình  thường  hay  không?  Rồi  hãy  nói  như  vầy,  ‘Cù-đàm,  vua  nước 
Ma-kiệt-đà  là  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử  thăm  hỏi  Thánh  thể  có  được 
an  vui  không  bệnh,  sức  lực  có  được  bình  thường  chăng?  Bạch  Sa-môn 
Cù-đàm,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  là  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử,  cùng  với 
nước  Bạt-kỳ  thù  nghịch  nhau,  thường  ở  giữa  quyến  thuộc  và  nhiều  lần 
nói  rằng:  ‘Người  nước  Bạt-kỳ  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nhưng  ta  sẽ  diệt  trừ  giông  người  Bạt-kỳ, 
tàn  phá  Bạt-kỳ,  làm  cho  nhân  dân  nước  Bạt-kỳ  gặp  vô  số  tai  ách’. 
Bạch  Sa-môn  Cù-đàm,  về  vấn  đề  này  Ngài  dạy  như  thế  nào?’  Này  Vũ 
Thế,  nếu  Sa-môn  Cù-đàm  có  dạy  những  gì  thì  ngươi  hãy  cố  gắng  ghi 
nhớ,  thọ  trì.  Vì  sao?  Bởi  lẽ  những  người  như  vậy  nhất  định  không  khi 
nào  nói  sai.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  vâng  lời  vua  dạy  xong,  lên  một  cỗ  xe  rất  đẹp 
và  cùng  năm  trăm  cỗ  xe  khác  đồng  ra  khỏi  thành  Vương  xá,  đi  đến 
trong  núi  Thứu  nham  và  leo  lên  núi  Thứu  nham,  rồi  xuống  xe  đi  bộ 
đến  chỗ  Phật. 

Đại  thần  Vũ  Thế  cùng  với  Đức  Thế  Tôn  nói  lời  chào  hỏi  rồi  ngồi 
sang  một  bên,  thưa  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  là  Vị  Sanh  Oán  Bệ-đà-đề 
Tử  thăm  hỏi  Thánh  thể  có  được  an  vui  không  bệnh,  sức  lực  có  được 
bình  thường  chăng?  Bạch  Sa-môn  Cù-đàm,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  là  Vị 
Sanh  Oán  Bệ-đà-đề  Tử,  cùng  với  nước  Bạt-kỳ  thù  nghịch  nhau, 
thường  ở  giữa  quyến  thuộc  và  nhiều  lần  nói  rằng:  ‘Người  nước  Bạt-kỳ 
có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần, 
nhưng  ta  sẽ  diệt  trừ  giống  người  Bạt-kỳ,  tàn  phá  Bạt-kỳ,  làm  cho  nhân 
dân  nước  Bạt-kỳ  gặp  vô  số  tai  ách’.  Bạch  Sa-môn  Cù-đàm,  về  vấn  đề 
này  Ngài  dạy  như  thế  nào?” 

“Đức  Thế  Tôn  nghe  rồi,  bảo  rằng: 

“Này  Vũ  Thế,  xưa  kia  Ta  đã  từng  đi  đến  nước  Bạt-kỳ.  Nước  đó 
có  ngôi  chùa  tên  là  Giá-hòa-la7.  Lúc  ấy,  này  Vũ  Thế,  Ta  giảng  nói 


7'  Giá-hòa-la  tự  s  '  /iydTrong  bản  Paoli:  Saorandada-cetiya.  Chùa  này  theo 
bản  Hán  có  lẽ  là  Caopala,  chỗ  Phật  thông  báo  quyết  định  nhập  Niết-bàn. 


KINH  VŨ  THẾ 


217 


pháp  không  suy  thoái8  cho  người  nước  Bạt-kỳ  nghe.  Người  nước  Bạt- 
kỳ  có  thể  vâng  thọ  và  thực  hành  bảy  pháp  không  suy  thoái  đó.  Này  Vũ 
Thế,  nếu  người  dân  nước  Bạt-kỳ  thực  hành  được  bảy  pháp  không  suy 
thoái  mà  không  trái  phạm  thì  nước  Bạt-kỳ  chắc  chắn  hùng  mạnh, 
không  thể  suy  vi  được.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Sa-môn  Cù-đàm,  về  việc  này  chỉ  nói  một  cách  tóm  tắt,  chứ 
không  phân  biệt  rộng  rãi.  Chúng  con  không  thể  hiểu  được  nghĩa  này. 
Kính  xin  Sa-môn  Cù-đàm  phân  biệt  rộng  rãi  để  chúng  con  được  biết  ý 
nghĩa  này.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Vũ  Thế,  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  giảng  nói  rộng 
rãi  ý  nghĩa  này  cho  ông  nghe9.  ” 

Đại  thần  Vũ  Thế  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  Phật,  Đức  Thế 
Tôn  quay  lại  hỏi  A-nan  rằng: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  thường  xuyên  hội  họp 
và  tụ  tập  đông  đảo  chăng? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  thường  xuyên  hội 
họp  và  tụ  tập  đông  đảo.” 

Đức  Thế  Tôn  liền  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  người  nước  Bạt-kỳ  thường  xuyên  hội  họp  và  tụ  tập  đông 
đảo  thì  nước  Bạt-kỳ  tất  thắng,  không  thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  chung  hội  họp, 
cùng  chung  làm  công  việc  của  người  Bạt-kỳ  và  cùng  giải  tán?” 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  chung 
hội  họp,  cùng  chung  làm  công  việc  của  người  Bạt-kỳ  và  cùng  giải 
tán.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  chung  hội  họp,  cùng  chung  làm 


8'  Bất  suy  pháp  ‘<í>  miỵờ  Pa0li:  Apariha0niya-dhamma. 

9  Các  bản  khác,  Phật  chỉ  nói  gián  tiếp. 


218 


TRUNG  A-HÀM 


công  việc  của  người  Bạt-kỳ  và  cùng  giải  tán  thì  nước  Bạt-kỳ  tất  thắng, 
không  thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  nước  Bạt-kỳ  đối  với  những  điều  chưa  thi 
thiết  thì  không  thi  thiết  thêm,  những  điều  đã  thi  thiết  thì  không  cải 
đổi,  những  pháp  cũ  xưa  của  nước  Bạt-kỳ  thì  được  nghiêm  chỉnh 
phụng  hành  chăng?” 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  nghe  nước  Bạt-kỳ  đối  với  những  điều 
chưa  thi  thiết  thì  không  thi  thiết  thêm;  những  điều  đã  thi  thiết  thì 
không  cải  đổi;  những  pháp  cũ  xưa  của  nước  Bạt-kỳ  thì  được  nghiêm 
chỉnh  phụng  hành.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  nước  Bạt-kỳ  đối  với  những  điều  chưa  thi  thiết  thì  không  thi 
thiết  thêm;  những  điều  đã  thi  thiết  thì  không  cải  đổi;  những  pháp  cũ 
xưa  của  nước  Bạt-kỳ  thì  được  nghiêm  chỉnh  phụng  hành,  thì  nước  Bạt- 
kỳ  tất  thắng,  không  thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  không  ỷ  thế  mà  xâm 
phạm  vợ  của  người  và  con  gái  của  người  khác  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  không  ỷ  thế  mà 
xâm  phạm  vợ  của  người  và  con  gái  của  người  khác.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  người  nước  Bạt-kỳ  không  ỷ  thế  mà  xâm  phạm  vợ  của 
người  và  con  gái  của  người  khác  thì  nước  Bạt-kỳ  tất  thắng,  không 
thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  nếu  có  những  bậc  danh 
đức  đáng  tôn  trọng  thì  những  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  nhau  tôn  kính, 
cung  phụng,  cúng  dường  chăng?  Và  họ  có  nghe  lời  dạy  của  những  bậc 
ấy  mà  làm  theo  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  nếu  có  những  bậc 
danh  đức  đáng  tôn  kính  thì  những  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  nhau  tôn 
kính,  cung  phụng,  cúng  dường  và  họ  nghe  theo  lời  dạy  của  những  bậc 
ấy  mà  làm  theo.  ” 


KINH  VŨ  THẾ 


219 


“Này  Vũ  Thế,  nếu  người  nước  Bạt-kỳ  có  những  bậc  danh  đức 
đáng  tôn  trọng  thì  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  nhau  tôn  kính,  cung  phụng, 
cúng  dường  và  họ  nghe  lời  dạy  của  những  bậc  ấy  mà  làm  theo,  thì 
nước  Bạt-kỳ  tất  thắng,  không  thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  nếu  có  chùa  cũ  nào10  thì 
người  nước  Bạt-kỳ  cùng  nhau  tu  bổ,  tuân  phụng  cúng  dường,  lễ  bái, 
thường  không  bỏ  bê  những  tế  tự  đã  có,  không  giảm  thiểu  tập  tục  đã 
làm  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  nếu  có  chùa  cũ 
nào  thì  người  nước  Bạt-kỳ  cùng  nhau  tu  bổ,  tuân  phụng  cúng  dường,  lễ 
bái,  thường  không  bỏ  bê  những  tế  tự  đã  có,  không  giảm  thiểu  tập  tục 
đã  làm.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  nước  Bạt-kỳ  có  chùa  cũ  nào  thì  người  nước  Bạt-kỳ  cùng 
nhau  tu  bổ,  tuân  phụng,  cúng  dường,  lễ  bái,  thường  không  bỏ  bê  những 
tế  tự  đã  có,  không  giảm  thiểu  tập  tục  đã  làm,  thì  nước  Bạt-kỳ  tất 
thắng,  không  thể  suy  vi  được.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  từng  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  thảy  đều  ủng  hộ  các  vị 
A-la-hán  và  vô  cùng  kính  mến,  thường  mong  muốn  các  vị  A-la-hán 
chưa  đến  thì  đến,  đã  đến  rồi  thì  mong  hằng  an  trụ  lâu  dài,  thường 
không  để  các  vị  ấy  thiếu  thốn  các  nhu  dụng  sinh  sống  như  quần  áo,  đồ 
ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang  chăng?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  người  nước  Bạt-kỳ  thảy  đều  ủng  hộ 
các  vị  A-la-hán  và  vô  cùng  kính  mến,  thường  mong  muốn  các  vị  A-la- 
hán  chưa  đến  thì  đến,  đã  đến  rồi  thì  mong  hằng  an  trụ  lâu  dài,  thường 
không  để  các  vị  ấy  thiếu  thốn  các  nhu  dụng  sinh  sống  như  quần  áo,  đồ 
ăn  uống,  giường  chõng,  thuốc  thang.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  đại  thần  Vũ  Thế: 

“Nếu  người  nước  Bạt-kỳ  thảy  đều  ủng  hộ  các  vị  A-la-hán  và  vô 
cùng  kính  mến,  thường  mong  muốn  các  vị  A-la-hán  chưa  đến  thì  đến, 


10  Cựu  tự  ở  đây  nói  theo  No. 1(2):  tông  miếu.  Paoli:  vajjìnaỏ  vajjicetiya0ni,  các 

linh  miếu  của  nguời  Bạt-kỳ. 


220 


TRUNG  A-HÀM 


đã  đến  rồi  thì  mong  hằng  an  trụ  lâu  dài,  thường  không  để  các  vị  ấy 
thiếu  thốn  các  nhu  dụng  sinh  sống  như  quần  áo,  đồ  ăn  uống,  giường 
chõng,  thuốc  thang,  thì  nước  Bạt-kỳ  tất  thắng,  không  thể  suy  vi  được. 

“Này  Vũ  Thế,  người  nước  Bạt-kỳ  đã  thực  hành  bảy  pháp  không 
suy  thoái  này.  Nếu  vâng  giữ  bảy  pháp  không  suy  thoái  này  thì  nước 
Bạt-kỳ  tất  thắng,  không  thể  suy  vi  được.” 

Khi  ấy,  đại  thần  Vũ  Thế  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo  vai 
hữu,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  dù  cho  nước  Bạt-kỳ  chỉ  thành  tựu  một  pháp 
không  suy  thoái  thì  nước  Ma-kiệt-đà  là  Vị  Sanh  Oán,  con  bà  Bệ-đà-đề 
cũng  không  thể  khuất  phục  họ  được,  huống  chi  họ  đầy  đủ  cả  bảy  pháp 
không  suy  thoái.  Bạch  Cù-đàm,  con  nhiều  việc  nước,  xin  được  từ  giã 
lui  về .  ” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Muốn  lui  về  xin  cứ  tùy  ý.” 

Lúc  đó,  đại  thần  Vũ  Thế  nghe  lời  Phật  dạy,  khéo  léo  ghi  nhớ,  đi 
quanh  Đức  Thế  Tôn  ba  vòng  rồi  ra  về. 

Sau  khi  đại  thần  Vũ  Thế  ra  về  chẳng  bao  lâu,  bấy  giờ  Đức  Thế 
Tôn  quay  lại  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Này  A-nan,  nếu  có  những  Tỳ-kheo  hiện  đang  sống  rải  rác  trong 
núi  Thứu  nham  thì  ngươi  hãy  truyền  cho  tất  cả  tập  trung  tại  giảng 
đường.  Sau  khi  tất  cả  đã  tụ  họp  xong,  hãy  đến  cho  Ta  hay.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  vâng  lời  Phật  dạy: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!” 

Ngay  khi  đó,  Tôn  giả  A-nan  đi  truyền  lệnh: 

“Những  Tỳ-kheo  nào  hiện  đang  sông  rải  rác  trong  núi  Thứu 
nham  thì  truyền  cho  tất  cả  hãy  tập  trung  tại  giảng  đường.” 

Sau  khi  tất  cả  tập  họp  xong,  Tôn  giả  trở  lại  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
làm  lễ  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  truyền  lệnh:  Nếu  có  những  Tỳ-kheo 
nào  hiện  đang  sống  rải  rác  trong  núi  Thứu  nham  thì  tất  cả  hãy  tập 
trung  tại  giảng  đường.  Giờ  đây  đã  tập  họp  xong,  kính  mong  Thế 
Tôn  tự  biết  thời.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  cùng  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  giảng  đường, 
trải  chỗ  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo  rồi  nói  với  các  thầy  Tỳ-kheo: 


KINH  VŨ  THẾ 


221 


“Nay  Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy 
thoái.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  khéo  suy  nghĩ  kỹ.” 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật  rằng: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  thường  xuyên  hội  họp,  tụ  tập  đông  đảo  thì 
chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  chung  hội,  cùng  chung  làm  việc 
chung  và  cùng  giải  tán  thì  chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh, 
không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  đối  với  những  việc  chưa  thi  thiết  thì  không 
thêm;  những  việc  đã  thi  thiết  thì  không  thay  đổi;  những  giới  luật  do  Ta 
nói  ra  được  phụng  hành  nghiêm  chỉnh;  thì  chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn 
vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  không  bị  chi  phối11  bởi  hữu  ái  đưa  đến  vị 
lai12,  hiện  hành  với  hỷ  dục,  ái  lạc  đời  sống  như  vầy  như  kia13,  thì  chúng 
Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  có  bậc  trưởng  lão  thượng  tôn  đồng  học 
phạm  hạnh,  các  Tỳ-kheo  thảy  đều  tôn  kính,  cung  phụng,  cúng  dường 
và  nghe  theo  lời  dạy  của  các  vị  ấy,  thì  chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững 
mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  đối  với  rừng  vắng,  sườn  núi  cao,  chỗ  thanh 
tịnh  nhàn  cư,  vắng  bặt  không  có  tiếng  động,  xa  lánh  sự  dữ,  không  có 
bóng  người,  tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa,  hoan  lạc  an  trụ  không  rời,  thì  chúng 
Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  thảy  đều  ủng  hộ  các  vị  phạm  hạnh,  hết 
sức  tôn  trọng,  ái  kính,  thường  mong  muốn  các  vị  phạm  hạnh  chưa 
đến  thì  đến,  đã  đến  rồi  thì  hằng  mong  an  trụ  lâu  dài,  thường  không 
để  các  vị  ấy  thiếu  thôn  những  nhu  dụng  sinh  sống  như  quần  áo,  đồ 


n'  Khởi  bất  tùy  ■_  ằVỵâ  Pa0li:  na  vasaỏ  gacchanti. 

12  Pa0li:  uppanna0ya  taòha0ya  ponobhavika0ya  na  vasaỏ  gacchanti,  không  bị  chi 
phối  bởi  khát  ái  hiện  hành,  khát  ái  ấy  dẫn  đến  đời  sau. 

I3,  Ái  lạc  bỉ  bỉ  hữu  Dcí?  é'/**'/*  fta  fờ 


222 


TRUNG  A-HÀM 


ăn  Uống,  giường  chõng,  thuốc  thang,  thì  chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn 
vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  thực  hành  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì,  không  trái  phạm  thì  chúng  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh, 
không  thể  suy  thoái.  ” 

Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  thầy  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  Tỳ-kheo  đối  với  Tôn  sư  mà  hết  sức  cung  kính,  cúng  dường, 
phụng  sự,  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  Tỳ-kheo  đối  với  Pháp,  với  Tăng,  với  Giới,  với  sự  không 
phóng  dật,  với  sự  cung  cấp  và  đối  với  định14  mà  hết  sức  cung  kính  thì 
Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  thực  hành  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì  không  trái  phạm  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  không  hành  nơi  thế  nghiệp15,  không  hoan 


14  Pháp,  chúng,  giới,  bất  phóng  dật,  cung  cấp,  định,  cùng  với  tôn  sư  nói  trước,  là 
bảy  đề  mục  bất  thối.  So  sánh  bảy  pháp  kể  trong  No. 1(2):  1.  Kính  Phật;  2.  Kính 
Pháp;  3.  Kính  Tăng;  4.  Kính  giới  luật;  5.  Kính  thiền  định;  6.  Kính  thuận  cha  mẹ; 
7.  Kính  pháp  không  buông  lung. 

I5,  Bất  hành  ư  nghiệp  &£  /i  mí  □  Nghiệp  ở  đây  được  hiểu  là  chuyện  đời.  Paoli: 
na  kammaoraomao,  na  kammaratao,  na  kammaoraomataỏ  anuyuttao,  không  thích 
thế  nghiệp,  không  hoan  hỷ  thế  nghiệp,  không  đam  mê  thế  nghiệp. 


KINH  VŨ  THẾ 


223 


lạc  nơi  thế  nghiệp,  không  tập  quán  thế  nghiệp,  thì  chúng  Tỳ-kheo 
chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  chúng  Tỳ-kheo  không  hành  nơi  phiếm  luận16,  không  hoan 
lạc  nơi  phiếm  luận,  không  tập  quán  nơi  phiếm  luận;  không  hành  nơi  tụ 
hội,  không  hoan  lạc  nơi  tụ  hội,  không  thân  cận  nơi  tụ  hội;  không  hành 
nơi  sự  kết  hợp  hỗn  tạp17,  không  hoan  lạc  nơi  sự  kết  hợp  hỗn  tạp,  không 
tập  quán  sự  kết  hợp  hỗn  tạp;  không  hành  ngủ  nghỉ,  không  hoan  lạc 
ngủ  nghỉ,  không  tập  quán  ngủ  nghỉ;  không  vì  lợi,  không  vì  tiếng  khen, 
không  vì  người  khác  mà  tu  hành  phạm  hạnh;  đối  với  quả  thấp,  đối  với 
quả  cao  không  nửa  chừng  gián  đoạn  nỗ  lực  hướng  thượng,  thì  Tỳ-kheo 
chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  Tỳ-kheo  thực  hành  bảy  pháp  không  suy  thoái  này,  thọ  trì 
không  trái  phạm  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh  không  thể  suy 
thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  tài  sản  tín,  tài  sản  giới,  tài  sản  tàm,  tài 
sản  quý,  tài  sản  bác  văn,  tài  sản  thí  và  thành  tựu  tài  sản  tuệ,  thì  Tỳ- 
kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy  thoái. 

“Nếu  Tỳ-kheo  thực  hành  được  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì  không  trái  phạm,  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 


I6,  Bất  hành  hoa  thuyết  /i  jjt  »ỵỵ t  Paoli:  na  bhassaoraomao. 
17'  Tạp  hiệp  -  /<£}<£ được  hiểu  là  “kết  hợp  với  ác  hữu”. 


224 


TRUNG  A-HÀM 


Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  Tỳ-kheo  thành  tựu  năng  lực  tín,  năng  lực  tinh  tấn,  năng 
lực  tàm,  năng  lực  quý,  năng  lực  niệm,  năng  lực  định,  và  thành  tựu 
năng  lực  tuệ,  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể  suy 
thoái. 

“Nếu  Tỳ-kheo  thực  hành  được  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì  không  trái  phạm  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  thầy  Tỳ-kheo: 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  niệm  giác  chi,  y  trên  xả  ly,  y  trên  vô  dục,  y 
trên  diệt  tận,  thú  hướng  xuất  yếu.  Cũng  vậy,  trạch  pháp,  tinh  tân,  hỷ, 
khinh  an,  định;  tu  xả  giác  chi,  y  trên  xả  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt 
tận,  thú  hướng  xuất  yếu;  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái. 

“Nếu  Tỳ-kheo  thực  hành  được  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì  không  trái  phạm,  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  lại  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  bảy  pháp  không  suy  thoái 
khác.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  bảy? 

“Nếu  Tỳ-kheo  cần  cho  luật  hiện  tiền  thì  cho  luật  hiện  tiền,  cần 
cho  luật  ức  niệm  thì  cho  luật  ức  niệm,  cần  cho  luật  bất  si  thì  cho  luật 
bất  si.  Cần  cho  luật  tự  phát  lồ  thì  ban  cho  luật  tự  phát  lồ.  cần  ban  cho 
luật  quân  thì  ban  cho  luật  quân,  cần  cho  luật  triển  chuyển  thì  cho  luật 


KINH  VŨ  THẾ 


225 


triển  chuyển.  Nếu  trong  chúng  khởi  lên  sự  tranh  tụng  thì  đúng  theo 
pháp  diệt  tránh  như  liệng  bỏ  giẻ  rách  để  chấm  dứt18. 

“Nếu  Tỳ-kheo  thực  hành  được  bảy  pháp  không  suy  thoái  này, 
thọ  trì  không  trái  phạm,  thì  Tỳ-kheo  chắc  chắn  vững  mạnh,  không  thể 
suy  thoái.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  sáu  pháp  ủy  lạo19.  Các 
ngươi  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  thầy  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng.” 

Phật  nói: 

“Những  gì  là  sáu? 

“Thân  nghiệp  từ  hòa  hướng  đến  các  vị  đồng  phạm  hạnh.  Pháp 
ấy  gọi  là  pháp  ủy  lạo,  là  pháp  khả  ái,  là  pháp  khả  lạc,  khiến  cho  ái 
niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng  sự,  khiến  cho  cung  kính, 
khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  hòa  thuận,  được  Sa-môn,  được  sự  nhất 
tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Cũng  vậy,  khẩu  nghiệp  từ  hòa,  ý  nghiệp  từ  hòa. 

“Lợi  lộc  nào  đúng  theo  pháp  mà  được,  cho  đến  miếng  cơm  ở 
chính  trong  bình  bát  của  mình,  với  phần  lợi  như  vậy  mang  chia  xẻ  cho 
các  vị  đồng  phạm  hạnh.  Pháp  đó  gọi  là  pháp  ủy  lạo,  là  pháp  khả  ái,  là 
pháp  khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng 
sự,  khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  hòa  thuận,  được 
Sa-môn,  được  sự  nhất  tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Nếu  có  giới  nào  không  bị  sứt  mẻ,  không  bị  hư  thủng,  không  bị 
uế  tạp,  không  bị  đen,  vững  vàng  như  mặt  đất20,  được  Thánh  khen  ngợi, 
đầy  đủ,  cẩn  thận  thọ  trì.  Với  giới  phần  như  vậy,  cùng  chia  xẻ  với  các 
vị  đồng  phạm  hạnh.  Pháp  đó  gọi  là  pháp  ủy  lạo,  là  pháp  khả  ái,  là 
pháp  khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng 
sự,  khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  hòa  thuận,  được 


18  Bảy  pháp  chỉ  tránh,  hay  diệt  tránh.  Xem  kinh  số  1 96  ở  sau. 

19  Sáu  pháp  hòa  kỉnh,  hay  lục  hòa,  xem  kinh  196. 

Hán:  như  địa  bất  tùy  tha  /f  /„  K£  c w  trong  bản  Paeli:  bhujissa0ni,  người 

tự  do,  không  còn  làm  nô  lệ. 


20. 


226 


TRUNG  A-HÀM 


Sa-môn,  được  sự  nhất  tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Nếu  có  kiến  giải  của  Thánh,  có  sự  xuất  yếu,  có  sự  thấy  rõ,  có 
sự  thấu  triệt,  đưa  đến  sự  chân  chánh  diệt  khổ;  với  kiến  phần  như  vậy, 
cùng  chia  xẻ  với  các  vị  đồng  phạm  hạnh.  Pháp  đó  gọi  là  pháp  ủy  lạo, 
là  pháp  khả  ái,  là  pháp  khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn 
trọng,  khiến  cho  phụng  sự,  khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập, 
khiến  cho  hòa  thuận,  được  Sa-môn,  được  sự  nhất  tâm,  được  sự  tinh 
cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Nhân  đây  nên  Ta  nói  sáu  pháp  ủy  lạo.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


143.  KINH  THƯƠNG-CA-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Ma-nạp  Thương-ca-la2  sau  giữa  trưa,  thong  dong  tản  bộ, 
đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  mới 
dám  trình  bày.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Ma-nạp,  muốn  hỏi  gì  cứ  hỏi’  ” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  bèn  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  đúng  như  pháp  mà  hành  khất  tài  vật, 
tự  mình  trai  tự3,  hoặc  dạy  người  khác  trai  tự.  Bạch  Cù-đàm,  nếu  tự 
mình  trai  tự  hay  dạy  người  khác  trai  tự,  những  người  ấy  đều  hành  trên 
vô  lượng  phước  tích4,  vì  do  nơi  trai  tự  vậy.  Đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm, 
tùy  theo  dòng  tộc5,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình  để  học  đạo,  tự  mình  chế  ngự,  tự  mình  tịch 
tịnh,  tự  mình  cứu  cánh  tịch  diệt.  Như  vậy,  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm, 
tùy  theo  dòng  tộc,  chỉ  hành  trên  một  phước  tích  chứ  không  hành  trên 
vô  lượng  phước  tích,  do  bởi  sự  học  đạo  vậy.” 


'■  Tương  đương  Paơli  A.3.60.  Saígaơrava-sutta. 

2  Thương-ca-la  Ma-nạp  T  y  'p  'Ắũ  □ộr4,  Paơli:  Saígaơrava,  một  Bà-la-môn  trẻ, 
hình  như  là  bạn  của  Tôn  giả  A-nan  trước  khi  xuất  gia. 

3'  Hán:  trai  cdỵc^Paơli:  yaóóaỏ,  tế  đàn. 

4  Phước  tích  J/ẻ  Paơli:  puóóapaaeipadaơ,  con  đường  dẫn  đến  phước  đức. 

5'  Hán:  tùy  tộc  ằ/  '  â  Đối  chiếu  Paơli:  yassa  vaơ  tassaơ  kulaơ  anagaơriyaỏ 
pabbajito,  người  ấy  từ  bỏ  dòng  tộc,  từ  bỏ  gia  dinh,  xuất  gia  sống  không  gia  đình. 


wvyw.daitangkinh.org 


228 


TRUNG  A-HÀM 


Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  Phật,  rồi  Tôn 
giả  A-nan  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  trong  hai  đạo  tích  ấy,  đạo  tích  nào  là  tối  thượng, 
tối  diệu,  tối  thắng?” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  nói: 

“A-nan,  đối  với  Sa-môn  Cù-đàm  và  A-nan,  tôi  đều  cung  kính  tôn 
trọng,  phụng  thờ.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  tôi  không  hỏi  ông  cung  kính,  tôn  trọng,  phụng  thờ 
ai,  mà  tôi  chỉ  hỏi  ông  rằng,  trong  hai  đạo  tích  ấy,  đạo  tích  nào  là  tối 
thượng,  tối  diệu,  tối  thắng?” 

Tôn  giả  A-nan  đến  ba  lần  hỏi  Ma-nạp  Thương-ca-la  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  trong  hai  đạo  tích  ấy,  đạo  tích  nào  là  tối  thượng, 
tối  diệu,  tối  thắng?” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  cũng  đến  ba  lần  nói  rằng: 

“A-nan,  đối  với  Sa-môn  Cù-đàm  và  A-nan,  tôi  đều  cung  kính, 
tôn  trọng,  phụng  thờ.” 

Tôn  giả  A-nan  cũng  nói  lại: 

“Này  Ma-nạp,  tôi  không  hỏi  ông  cung  kính,  tôn  trọng,  phụng  thờ 
ai,  mà  tôi  chỉ  hỏi  ông  rằng,  trong  hai  đạo  tích  ấy,  đạo  tích  nào  là  tối 
thượng,  tối  diệu,  tối  thắng?” 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  rằng:  “Ma-nạp  Thương-ca-la  này 
đã  bị  A-nan  khuất  phục.  Ta  hãy  cứu  nó !  ” 

Thế  Tôn  biết  vậy  rồi,  bèn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  hôm  qua,  khi  vua  và  các  quần  thần  triệu  tập  đại 
hội,  thảo  luận  những  gì?  Vì  những  duyên  cớ  nào  mà  cùng  tập  hội?” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  đáp: 

“Ngày  hôm  qua,  vua  và  quần  thần  triệu  tập  đại  hội  để  thảo  luận 
vấn  đề  này,  là  ‘Do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  xưa  kia  Sa-môn  Cù-đàm  thiết 
lập  học  giới  ít,  nhưng  các  Tỳ-kheo  đắc  đạo  nhiều;  và  do  nhân  gì, 
duyên  gì  mà  ngày  nay  khi  Sa-môn  Cù-đàm  thiết  lập  học  giới  nhiều  thì 
các  Tỳ-kheo  đắc  đạo  lại  ít6?’  Bạch  Cù-đàm,  ngày  hôm  qua,  vua  và 
quần  thần  triệu  tập  đại  hội  để  thảo  luận  vấn  đề  này.  Do  sự  kiện  này 


6. 


Cũng  như  kinh  số  194  ở  sau. 


KINH  THƯƠNG-CA-LA 


229 


mà  triệu  tập  đại  hội.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Ma-nạp,  bây  giờ  Ta  hỏi  ngươi,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà 
trả  lời.  Ý  ngươi  nghĩ  sao?  Giả  sử  có  một  Sa-môn,  Phạm  chí  tự  hành 
đạo  như  vậy,  tích  như  vậy;  và  sau  khi  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như 
vậy  rồi,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật:  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa’. 

“Vị  ấy  sau  đó  thuyết  giảng  cho  người  khác  rằng:  ‘Ta  tự  hành  đạo 
như  vậy,  tích  như  vậy,  và  sau  khi  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy 
rồi,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự 
tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật:  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Các  người  hãy  đến  đây  và  cũng  hãy  tự  hành  đạo  như  vậy, 
tích  như  vậy,  và  sau  khi  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy  rồi,  các  lậu 
diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri,  tự  giác, 
tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật:  Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Rồi  người  này  cũng  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy.  Sau  khi 
tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu, 
tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an 
trụ,  biết  như  thật:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm 
đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.’ 

Rồi  người  này  lại  cũng  thuyết  giảng  cho  người  khác  nữa.  Cứ  như 
vậy  lần  lượt  truyền  đi  cho  đến  trăm  ngàn  vô  lượng. 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Đệ  tử  của  Ta,  tùy  theo  dòng 
tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không 
gia  đình  để  học  đạo,  chỉ  hành  trên  một  phước  tích,  không  hành  trên  vô 
lượng  phước  tích,  có  phải  là  do  bởi  sự  học  đạo  chăng?” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  theo  sự  hiểu  biết  của  con  đối  với  điều  mà  Sa- 
môn  Cù-đàm  nói,  thì  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  ấy,  tùy  theo  dòng  tộc,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  để  học  đạo, 
thật  sự  hành  trên  vô  lượng  phước  tích,  chứ  không  chỉ  hành  trên  một 


230 


TRUNG  A-HÀM 


phước  tích  do  bởi  sự  học  đạo.” 

Thế  Tôn  lại  nói  với  Thương-ca-la: 

“Có  ba  thị  hiện7  là,  như  ý  túc  thị  hiện,  chiêm  niệm  thị  hiện,  giáo 
huấn  thị  hiện8. 

“Ớ  đây,  nếu  có  một  Sa-môn,  Phạm  chí  có  đại  như  ý  túc,  đại  oai 
đức,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần,  đối  với  như  ý  túc,  tâm  được  tự  tại, 
hành  vô  lượng  công  đức  của  như  ý  túc  như  vầy;  nghĩa  là  phân  một  làm 
thành  nhiều,  hợp  nhiều  làm  thành  một,  một  thì  trụ  trên  một,  được  biết, 
được  thấy9;  không  bị  trở  ngại  bởi  vách  đá,  cũng  như  đi  trong  hư  không; 
chìm  xuống  đất  như  chìm  xuống  nước,  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất; 
ngồi  xếp  kiết  già  mà  bay  trên  không  như  chim  bay  liệng;  với  mặt  trời 
và  mặt  trăng  này  vốn  có  đại  như  ý  túc,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần  mà 
có  thể  đưa  tay  bắt  nắm,  thân  cao  đến  trời  Phạm  thiên.  Này  Ma-nạp,  đó 
là  thị  hiện  bằng  như  ý  túc. 

“Này  Ma-nạp,  thế  nào  là  chiêm  niệm  thị  hiện?  Hoặc  có  một  Sa- 
môn,  Phạm  chí  do  nơi  tướng  trạng  của  người  khác  mà  chiêm  đoán 
được  ý  tưởng  của  họ,  rằng  ‘Nó  có  ý  nghĩ  như  thế  này,  nó  có  ý  nghĩ  như 
thế  kia,  nó  thật  sự  có  ý  nghĩ’;  vô  lượng  chiêm  đoán  thì  không  ít  chiêm 
đoán,  nhưng  tất  cả  thảy  đều  chắc  thật,  chứ  không  phải  là  những  giả 
thiết  viễn  vông.  Hoặc  giả  không  do  nơi  tướng  trạng  của  người  khác  để 
đoán  biết  ý  tưởng  của  họ,  nhưng  do  nghe  tiếng  của  chư  Thiên  và  loài 
phi  nhân  mà  đoán  biết  được  ý  tưởng  của  người  khác  rằng  ‘Nó  có  ý 
nghĩ  như  thế  này,  nó  có  ý  nghĩ  như  thế  kia,  thật  sự  nó  có  ý  nghĩ  như 
vậy’  vô  lượng  chiêm  đoán,  không  ít  chiêm  đoán,  nhưng  tất  cả  thảy 
đều  chắc  thật,  chứ  không  phải  là  những  giả  thiết  viễn  vông.  Hoặc 
không  do  nơi  tướng  dạng  của  người  khác  để  đoán  biết  ý  tưởng  của  họ, 
cũng  không  nghe  tiếng  của  chư  Thiên  và  các  loài  phi  nhân,  nhưng  do 
tâm  niệm  của  người  khác,  tâm  tư  của  người  khác,  ngôn  thuyết  của 


7'  Tam  thị  hiện  &r?'  * f /ớt ở  đây  “thị  đạo”,  chỉ  ba  loại  thần  thông  hay  phép  lạ;  xem 
theo  Tập  Dị  6  (No. 1536,  tr.389  b);  thần  biến  thị  đạo,  ký  tâm  thị  đạo,  giáo  giới  thị 
đạo.  Paoli:  Tini  paotihaoriyaonao:  iddhi,  aodesanao,  anusaosanao. 

8-  Xem  cht.1  trên. 

9'  Hán:  nhất  tắc  trụ  nhất,  hữu  tri  hữu  kiến  /i  /3  “%  /3  £/ẻ  Nghĩa 

không  rõ.  Tập  Dị  (nt):  hoặc  ẩn  hoặc  hiện.  Paoli:  aovibhaovaỏ  tirobhaovaỏ. 


KINH  THƯƠNG-CA-LA 


231 


người  khác.  Sau  khi  nghe  tiếng  rồi  đoán  biết  được  ý  tưởng  của  người 
khác  rằng  ‘Nó  có  ý  tưởng  như  thế  này,  nó  có  ý  tưởng  như  thế  kia,  nó 
thật  sự  có  ý  tưởng  như  vậy’  vô  lương  chiêm  nghiệm  đoán,  không  ít 
chiêm  đoán,  nhưng  tất  cả  thảy  đều  chắc  thật,  chứ  không  phải  là  những 
giả  thuyết  viễn  vông.  Hoặc  không  do  nơi  tướng  dạng  của  người  khác 
để  đoán  biết  ý  tưởng  của  người  khác,  cũng  không  nghe  tiếng  của  chư 
Thiên  và  loài  phi  nhân  để  đoán  biết  ý  tưởng  của  người  khác,  cũng 
không  do  nơi  tâm  niệm  của  người  khác,  nhưng  do  nơi  tâm  tư,  nơi  ngôn 
thuyết  của  người  khác  để  sau  khi  nghe  rồi,  đoán  biết  ý  tưởng  của 
người  khác,  nhưng  do  thấy  người  khác  nhập  vào  định  không  giác 
không  quán10,  sau  khi  thấy  bèn  nghĩ  rằng  ‘Như  Hiền  giả  này  thì  không 
có  niệm,  không  có  tư,  sở  nguyện  như  ý.  Hiền  giả  kia  ra  khỏi  định  này 
với  niệm  như  vậy.  Vị  ấy  ra  khỏi  định  này  sẽ  có  tâm  niệm  như  vậy,  như 
vậy’.  Người  này  cũng  đoán  biết  việc  quá  khứ,  cũng  đoán  biết  việc 
tương  lai,  cũng  đoán  biết  việc  hiện  tại,  những  điều  được  làm  từ  lâu, 
những  điều  được  nói  từ  lâu,  cũng  đoán  biết  những  nơi  yên  tĩnh,  sống 
nơi  yên  tĩnh,  cũng  đoán  biết  tất  cả  pháp  tâm  và  tâm  sở  hữu.  Đó  gọi  là 
thiện  bằng  sự  chiêm  niệm. 

“Này  Ma-nạp,  thế  nào  là  giáo  huấn  thị  hiện?  Ớ  đây  có  một  Sa- 
môn,  Phạm  chí  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  và  sau  khi  hành  đạo 
như  vậy,  tích  như  vậy  rồi,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết 
như  thật:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Rồi  vị  ấy  giảng  thuyết  lại  cho  người 
khác  rằng  ‘Ta  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  và  sau  khi  hành  đạo 
như  vậy,  tích  như  vậy  rồi,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết 
như  thật:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.’  Rồi  người  đó  cũng  tự  hành  đạo  như 
vậy,  tích  như  vậy  rồi,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết 
như  thật:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 


10  Chỉ  các  bậc  từ  Nhị  thiền  trở  lên,  trong  đó  không  có  tâm  sở  tầm  (Paoli:  vitakka)  và 
tứ  (Paoli:  vicara). 


232 


TRUNG  A-HÀM 


xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Rồi  người  đó  cũng  lại  thuyết  giảng  cho 
người  khác.  Cứ  như  vậy...  lần  lượt  truyền  đi  cho  đến  vô  lượng  trăm 
ngàn.  Này  Ma-nạp,  đó  gọi  là  sự  thị  hiện  bằng  giáo  huấn. 

“Trong  ba  thị  hiện  này,  thị  hiện  nào  là  tối  thượng,  tối  diệu,  tối 
thắng?” 

Thương-ca-la  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  có  đại  như  ý  túc,  đại 
oai  đức,  đại  phước  hựu,  đối  với  như  ý  túc,  tâm  được  tự  tại,  cho  đến, 
thân  cao  đến  trời  Phạm  thiên,  thưa  Cù-đàm,  cái  đó  là  tự  mình  làm  tự 
mình  có,  tự  mình  thọ  lãnh  quả  báo.  Thưa  Cù-đàm,  trong  các  thị  hiện, 
sự  thị  hiện  này  được  gọi  là  đại  pháp11. 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  do  nơi  tướng  dạng 
mà  đoán  biết  ý  tưởng  của  người  khác,  cho  đến  các  pháp  tâm  và  tâm  sở 
hữu,  thì  bạch  Cù-đàm,  cái  đó  là  tự  mình  làm  tự  mình  có,  tự  mình  thọ 
lãnh  quả  báo.  Thưa  Cù-đàm,  trong  các  thị  hiện,  sự  thị  hiện  này  được 
gọi  là  đại  pháp. 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  tự  hành  đạo  như  vậy, 
tích  như  vậy,  và  sau  khi  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  các  lậu 
diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác, 
tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 
Rồi  vị  ấy  thuyết  giảng  cho  người  khác  nữa.  Cứ  như  vậy  lần  lượt  truyền 
đi  cho  đến  trăm  ngàn  vô  lượng,  thì  bạch  Cù-đàm,  trong  ba  thị  hiện,  sự 
thị  hiện  này  là  tối  thượng,  tối  diệu,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi  Thương-ca-la  Ma-nạp: 

“Trong  ba  thị  hiện,  ngươi  tán  thán  sự  thị  hiện  nào?” 

Ma-nạp  Thương-ca-la  đáp: 

“Trong  ba  thị  hiện,  con  tán  thán  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Vì 
Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có 
đại  oai  thần,  tâm  được  tự  tại,  cho  đến  thân  cao  ngang  Phạm  thiên.  Sa- 
môn  Cù-đàm  do  nơi  tướng  dạng  của  người  khác  mà  biết  ý  tưởng  của 
người  khác,  cho  đến  đoán  biết  các  tâm  và  tâm  sở  hữu  pháp.  Sa-môn 


n'  Đại  pháp  ỹ  *i.  Pa0li:  ma0ya0saha-dhammaru0pam;  pháp  huyễn  hoặc;  bản  Hán 
đọc  là  ma  (...)  hac-dhamma. 


KINH  THƯƠNG-CA-LA 


233 


Cù-đàm  thị  đạo  với  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  và  sau  khi  hành  đạo 
này,  tích  này,  các  lậu  diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ 
giải  thoát,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Sa-môn 
Cù-đàm  thuyết  giảng  cho  người  khác,  rồi  người  khác  thuyết  giảng  cho 
người  khác  nữa.  Như  vậy,  lần  lượt  truyền  đi  cho  đến  trăm  ngàn  vô 
lượng.  Bạch  Cù-đàm,  cho  nên,  đối  với  ba  thị  hiện,  con  tán  thán  Sa- 
môn  Cù-đàm.” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Ma-nạp,  người  khéo  thấu  suốt  vấn  đề  này.  Vì  sao?  Thật  sự  Ta 
có  đại  như  ý  túc,  đại  oai  thần,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần,  đối  với  như 
ý  túc,  tâm  được  tự  tại,  cho  đến,  thân  cao  ngang  Phạm  thiên.  Này  Ma- 
nạp,  Ta  do  tướng  dạng  người  khác  mà  biết  được  ý  tưởng  của  người 
khác,  cho  đến  đoán  biết  tâm  và  tâm  sở  hữu  pháp. 

“Này  Ma-nạp,  Ta  tự  hành  đạo  như  vậy,  tích  như  vậy,  các  lậu 
diệt  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri  tự  giác, 
tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 
Rồi  Ta  giảng  thuyết  cho  người  khác,  người  khác  cũng  giảng  thuyết  cho 
người  khác  nữa.  Như  vậy,  lần  lượt  truyền  đi  cho  đến  trăm  ngàn  vô 
lượng. 

“Này  Ma-nạp,  cho  nên  ngươi  khéo  thấu  suốt  vấn  đề  này.  Ngươi 
hãy  biết  như  vậy,  hãy  khéo  thọ  trì  như  vậy.  Vì  sao?  Bởi  vì  ý  nghĩa 
được  nói  này  phải  như  vậy.” 

Lúc  bấy  giờ,  Thương-ca-la  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu. 
Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  tự  quy  y  Phật,  Pháp,  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi  mong 
Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  trọn  đời  tự  quy  y  cho 
đến  tận  mạng.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Thương-ca-la  Ma-nạp,  Tôn  giả  A-nan  và 
các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


144.  KINH  TOÁN  số  MỤC-KlỀN-LIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Toán  số  Mục-kiền-liên2  sau  bữa  trưa,  thong  dong  tản  bộ 
đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  có  điều  muôn  hỏi,  mong  nghe  cho  mới  dám 
trình  bày”.  Thế  Tôn  nói: 

“Mục-kiền-liên,  ông  muốn  hỏi  gì  cứ  tự  tiện,  đừng  tự  nghi  ngại.” 

Toán  số  Mục-kiền-liên  bèn  bạch  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  này  được  xây  dựng 
dần  dần  cho  đến  cuối  cùng  được  thành  tựu.  Thưa  Cù-đàm,  cầu  thang 
trong  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  này,  bắt  đầu  lên  một  nấc,  rồi  đến  hai, 
ba,  bốn.  Thưa  Cù-đàm,  như  vậy  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  lần  lượt 
theo  thứ  tự  đi  lên.  Thưa  Cù-đàm,  sự  điều  phục  voi  này  cũng  lần  lượt 
thứ  tự  cho  đến  thành  tựu,  nghĩa  là  do  bởi  móc  câu  vậy.  Thưa  Cù- 
đàm,  sự  điều  phục  ngựa  này  cũng  lần  lượt  thứ  tự  cho  đến  thành  tựu, 
nghĩa  là  do  bởi  hàm  vậy.  Thưa  Cù-đàm,  Sát-đế-lợi  này  cũng  lần  lượt 
thứ  tự  cho  đến  thành  tựu,  nghĩa  là  do  bởi  cung  và  tên  vậy.  Thưa  Cù- 
đàm,  các  Phạm  chí  này  cũng  lần  lượt  thứ  tự  cho  đến  thành  tựu,  nghĩa 
là  do  bởi  kinh  thư  vậy. 

“Thưa  Cù-đàm,  chúng  tôi  học  toán  số,  nhờ  toán  số  mà  mưu 


Tương  đương  Paơli,  M.107.  Gaòaka-Moggallaơna-sutta.  Biệt  dịch,  No. 70.  Phật 
Thuyết  Số  Kinh,  Tây  Tấn,  Pháp  Cự  dịch. 

Toán  số  Mục-kiền-liên  •-  ĩ''??'  3i/-Ẻ  Paơli:  Gaòaka-Moggallaơna,  có  thể  là 

một  nhà  toán  học. 


www.daitangkinh.org 


236 


TRUNG  A-HÀM 


sinh,  cũng  lần  lượt  thứ  tự  cho  đến  thành  tựu.  Nếu  có  đệ  tử  nam  hoặc 
nữ  bắt  đầu  được  dạy  từng  con  sô"  một,  rồi  hai,  ba,  mười,  trăm,  ngàn, 
vạn...,  thứ  tự  mà  đếm  lên.  Thưa  Cù-đàm,  như  vậy  chúng  tôi  học  toán 
sô",  nhờ  toán  sô"  mà  mưu  sinh,  lần  lượt  theo  thứ  tự  cho  đến  thành  tựu. 
Sa-môn  Cù-đàm,  trong  pháp  luật  này,  lần  lượt  thứ  tự  như  thê"  nào  cho 
đến  thành  tựu?” 

Thê"  Tôn  nói: 

“Này  Kiền-liên,  nếu  có  sự  lần  lượt  thứ  tự  thực  hiện  cho  đến 
thành  tựu  nào  được  nói  đến  chân  chánh,  thì  này  Mục-kiền-liên,  ở 
trong  pháp  luật  của  Ta,  đây  là  điều  được  nói  đến  chân  chánh.  Vì  sao 
vậy?  Này  Mục-kiền-liên,  Ta  đôi  với  pháp  luật  này  lần  lượt  thứ  tự  thực 
hiện  cho  đến  đạt  thành  cứu  cánh. 

“Này  Mục-kiền-liên,  nếu  Tỳ-kheo  niên  thiếu  vừa  mới  đến  học 
đạo,  mới  vào  trong  pháp  luật  này,  Như  Lai  trước  hết  dạy  rằng  ‘Người 
hãy  đến  đây.  Với  thân,  hãy  thủ  hộ  mạng  thanh  tịnh;  với  miệng  và  ý 
hãy  thủ  hộ  mạng  thanh  tịnh’. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  với  thân,  thủ  hộ  mạng  thanh 
tịnh;  với  miệng  và  ý  thủ  hộ  mạng  thanh  tịnh  rồi,  Như  Lai  lại  dạy  tiến 
thêm  rằng  ‘Tỳ-kheo,  hãy  đến  đây,  hãy  quán  nội  thân  như  thân,  cho 
đến  quán  thọ3,  tâm  và  pháp  như  pháp’. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân,  cho  đến 
quán  thọ,  tâm  và  pháp  như  pháp  rồi,  Như  Lai  lại  dạy  tiến  thêm  ‘Tỳ- 
kheo,  hãy  đến  đây,  hãy  quán  thân  như  thân,  đừng  niệm  tưởng  những 
niệm  tương  ưng  với  dục;  cho  đến  quán  thọ,  tâm  và  pháp  như  pháp, 
đừng  niệm  tưởng  những  niệm  tương  ưng  với  dục’. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  quán  thân  như  thân,  không 
niệm  tưởng  những  niệm  tương  ưng  với  dục,  cho  đến  quán  thọ,  tâm  và 
pháp  như  pháp,  không  niệm  tưởng  những  niệm  tương  ưng  với  dục,  Như 
Lai  dạy  tiến  thêm  ‘Tỳ-kheo,  hãy  đến  đây,  hãy  thủ  hộ  các  căn,  thường 
niệm  tưởng  sự  khép  kín4,  niệm  tưởng  muốn  minh  đạt,  thủ  hộ  tâm  mà 
được  thành  tựu,  hằng  khởi  chánh  tri.  Nếu  mắt  thâ"y  sắc,  không  chấp 


3'  Trong  bản  Hán:  quán  giác  ìỵờ 

4'  Thường  niệm  bế  tắc  Trịờ 


KINH  TOÁN  SỐ  MỤC-KIỀN-LIÊN 


237 


thủ  tướng  của  sắc,  không  đắm  nhiễm  vị  của  sắc.  Vì  sự  phẫn  tránh5  mà 
thủ  hộ  các  căn,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác  bất  thiện 
pháp.  Vì  hướng  đến  kia  mà  thủ  hộ  căn  con  mắt.  Cũng  vậy,  tai,  mũi, 
lưỡi,  thân;  khi  ý  biết  pháp,  không  chấp  thủ  tướng  của  pháp,  không 
đắm  nhiễm  vị  của  pháp.  Vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn,  trong  tâm 
không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác  bất  thiện  pháp.  Vì  thú  hướng  đến  nơi 
kia  mà  thủ  hộ  nhãn  căn. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  thủ  hộ  các  căn,  thường  niệm 
sự  khép  kín,  niệm  tưởng  muôn  minh  đạt,  thủ  hộ  niệm  tâm  mà  được 
thành  tựu,  hằng  muôn  khởi  ý.  Khi  mắt  thấy  sắc,  không  chấp  thủ  sắc 
tướng,  không  đắm  sắc  vị;  vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  căn  con  mắt, 
trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú 
hướng  đến  kia6,  nên  thủ  hộ  căn  con  mắt.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân, 
khi  ý  biết  pháp  không  chấp  thủ  pháp  tướng,  không  đắm  pháp  vị;  vì  sự 
phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não, 
ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia,  nên  thủ  hộ  ý  căn,  thì  này 
Mục-kiền-liên,  Như  Lai  lại  dạy  tiến  thêm  ‘Tỳ-kheo,  hãy  đến  đây,  hãy 
biết  rõ  sự  ra  vào,  khéo  quán  sát  phân  biệt,  co  duỗi,  cúi  ngước,  nghi 
dung  chững  chạc,  khéo  đắp  Tăng-già-lê  và  các  y  bát;  đi,  đứng,  nằm, 
ngồi,  ngủ  nghỉ,  nói  năng,  im  lặng,  thảy  đều  biết  rõ’. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  biết  rõ  sự  ra  vào,  khéo  quán 
sát  phân  biệt  co,  duỗi,  cúi,  ngước,  nghi  dung  chững  chạc,  khéo  đắp 
Tăng-già-lê  và  các  y  bát;  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  ngủ,  nghỉ,  nói  năng, 
im  lặng  thảy  đều  biết  rõ,  Như  Lai  lại  dạy  tiến  thêm  ‘Tỳ-kheo,  hãy 
đến  đây,  hãy  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  trong  rừng,  trong  núi  hoặc 
dưới  gốc  cây,  những  chỗ  trống  vắng  yên  tĩnh,  sườn  non,  động  đá,  đất 
trống,  lùm  cây,  hoặc  đến  trong  rừng,  hoặc  ở  ngoài  bãi  tha  ma.  Sau 
khi  ngươi  đã  sống  trong  rừng  vắng,  hoặc  đến  dưới  gốc  cây,  những 
chỗ  trống  vắng  yên  tĩnh,  hãy  trải  ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già,  chánh  thân 


5'  Vị  phẫn  tránh  cố  «  'Ẩ  -ộỷ cy?  vì  sự  phẫn  nộ  và  tranh  cãi.  Paoli: 
yatvaodhikaraòam  enam...,  do  nguyên  nhân  gì  mà...  Trong  bản  Hán,  adhikaraòa, 
nguyên  nhân,  được  hiểu  là  sự  tranh  cãi. 

Thú  hướng  bỉ  cố  'Ai  Paoli:  (akusalao  dhammao)  anvaossaveyyỏ, 

(các  pháp  bất  thiện)  có  thể  khởi  lên  (trôi  chảy  vào  tâm). 


6. 


238 


TRUNG  A-HÀM 


chánh  nguyện7,  nhiếp  niệm  nội  tâm,  đoạn  trừ  tham  lam,  tâm  không 
não  hại;  thấy  tài  vật  và  các  nhu  dụng  sinh  sống  của  người  khác 
không  muôn  được  về  mình.  Ngươi  đối  với  tham  lam,  hãy  tịnh  trừ  tâm 
ấy.  Cũng  vậy,  đối  với  sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hôi,  đoạn  nghi  độ 
hoặc,  đối  với  các  thiện  pháp  không  còn  do  dự.  Ngươi  đối  với  nghi 
hoặc  hãy  tịnh  trừ  tâm  ấy.  Ngươi  đoạn  trừ  năm  triền8  này,  chúng  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  rồi  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp  cho  đến 
chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ’. 

“Này  Mục-kiền-liên,  khi  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp, 
cho  đến  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ,  thì  này  Mục-kiền-liên, 
Như  Lai  đã  đem  lại  nhiều  lợi  ích  cho  Tỳ-kheo  niên  thiếu,  nghĩa  là 
khéo  khuyên  răn,  dạy  dỗ,  khiển  trách. 

“Này  Mục-kiền-liên,  nếu  có  Tỳ-kheo  thượng  tôn  trưởng  lão, 
phạm  hạnh  kỳ  cựu,  Như  Lai  lại  dạy  tiến  thêm  để  thành  tựu  cứu  cánh 
diệt  tận  hết  thảy  lậu.” 

Toán  số  Mục-kiền-liên  lại  hỏi: 

“Sa-môn  Cù-đàm,  đối  với  tất  cả  đệ  tử  răn  dạy  như  vậy,  khiển 
trách  như  vậy,  tất  cả  đều  đạt  đến  cứu  cánh  trí,  nhất  định  đến  Niết-bàn 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Mục-kiền-liên,  không  phải  nhất  định  đạt  đến.  Hoặc  có 
người  đạt  được,  hoặc  có  người  không  “. 

Toán  số  Mục-kiền-liên  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  trong  đó  nhân  duyên  gì  khi  có  Niết-bàn,  có  Niết-bàn 
đạo  và  Sa-môn  Cù-đàm  hiện  tại  là  Đạo  Sư  đó,  mà  có  Tỳ-kheo  được 
răn  dạy  như  vậy,  được  khiển  trách  như  vậy,  thì  đạt  đến  cứu  cánh  Niết- 
bàn,  nhưng  một  sô"  khác  lại  không  đạt  đến?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Mục-kiền-liên,  Ta  muôn  hỏi  lại  ông,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu 
biết  mà  trả  lời. 


7'  Chánh  thân  chánh  nguyện  □  ĩý.  è’/-ớrPa0li :  ujuỏ  ka0yaỏ  paòidha0ya,  ngồi 
thẳng  lưng.  Trong  bản  Hán,  paòidhaoya  (sau  khi  đặt  xuống),  được  hiểu  là 
paòidhaona:  ước  nguyện. 

8'  Ngũ  cái  MI  >\/foPa0li:  paóca  nìvaraòao. 


KINH  TOÁN  SỐ  MỤC-KIỀN-LIÊN 


239 


“Này  Mục-kiền-liên,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ông  biết  rõ  thành  Vương 
xá  ở  đâu,  am  tường  các  con  đường  đến  đó  chăng?” 

Toán  số  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Thật  vậy,  tôi  biết  rõ  thành  Vương  xá  ở  đâu  và  cũng  am  tường 
các  con  đường  đến  đó.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Mục-kiền-liên,  nếu  có  một  người  muốn  đi  đến  thành 
Vương  xá  để  yết  kiến  vua,  người  ấy  hỏi  rằng:  ‘Tôi  muôn  đi  đến  thành 
Vương  xá  để  gặp  vua,  Toán  số  Mục-kiền-liên  biết  rõ  thành  Vương  xá 
ở  đâu,  am  tường  các  đường  lộ  và  đường  tắt,  có  thể  chỉ  cho  tôi  chăng?’ 
Ông  nói  với  người  ấy  rằng  ‘Từ  đây  đi  về  phía  Đông,  đến  thôn  kia,  rồi 
từ  thôn  ấy  đến  ấp  kia,  lần  lượt  như  vậy  đi  đến  thành  Vương  xá.  Những 
gì  ở  ngoại  thành  Vương  xá,  những  khu  vườn  xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng, 
những  lầu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con  sông  dài,  lại  có  dòng 
suôi  trong,  sẽ  được  thấy  hết,  được  biết  hết’.  Người  ấy  sau  khi  nghe 
ông  chỉ  dẫn  rồi,  đi  chưa  bao  lâu  bèn  bỏ  con  đường  chánh  mà  đi  theo 
con  đường  lầm  lẫn  để  trở  lui  lại.  Những  gì  ngoại  thành  Vương  xá,  rừng 
cây  xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng,  lâu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  cây  cối,  bông 
hoa,  có  con  sông  dài,  có  dòng  suối  trong,  người  ấy  hoàn  toàn  không 
thấy,  không  biết  gì  hết. 

“Lại  có  một  người  khác  muôn  đi  đến  thành  Vương  xá  để  yết 
kiến  vua.  Người  ấy  hỏi  ông  rằng:  ‘Tôi  muôn  đi  đến  thành  Vương  xá 
để  gặp  vua,  Toán  sô"  Mục-kiền-liên  biết  rõ  thành  Vương  xá  ở  đâu,  am 
tường  các  đường  lộ  và  đường  tắt,  có  thể  chỉ  cho  tôi  chăng?’ 

Ông  nói  với  người  ấy  rằng:  ‘Từ  đây  đi  về  phía  Đông,  đến  thôn 
kia,  rồi  từ  thôn  ấy  đến  ấp  kia,  lần  lượt  như  vậy  đi  đến  thành  Vương  xá. 
Những  gì  ở  ngoại  thành  Vương  xá,  những  khu  vườn  xinh  đẹp,  đất  bằng 
phẳng,  những  lầu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con  sông  dài,  lại 
có  dòng  suôi  trong,  sẽ  được  thây  hết,  được  biết  hết’ . 

Người  ấy  sau  khi  nghe  ông  chỉ  dẫn,  bèn  từ  đây  đi  về  hướng 
Đông,  đến  thôn  kia,  từ  thôn  ấy  đi  đến  ấp  kia,  lần  lượt  như  vậy  cho  đến 
thành  Vương  xá.  Những  gì  ở  ngoại  thành  Vương  xá,  những  khu  vườn 
xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng,  lâu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con 
sông  dài,  có  dòng  suôi  trong  đều  được  thây  hết,  biết  hết. 

“Này  Mục-kiền-liên,  trong  đó  do  nhân  gì  duyên  gì,  trong  khi  có 


240 


TRUNG  A-HÀM 


thành  Vương  xá,  có  con  đường  đến  thành  Vương  xá  và  có  ông  hiện  tại 
là  đạo  sư  đó,  nhưng  người  thứ  nhất  nghe  lời  ông  chỉ  dẫn,  chẳng  bao  lâu 
đã  bỏ  con  đường  chánh  mà  đi  theo  con  đường  lầm  lẫn  trở  lui  lại,  rồi 
những  gì  ở  ngoài  thành  Vương  xá,  những  khu  vườn  xinh  đẹp,  đất  bằng 
phẳng,  lâu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con  sông  dài,  có  dòng 
suôi  trong,  tất  cả  người  ấy  đều  không  thấy,  không  biết?  Còn  người  thứ 
hai  khi  nghe  theo  lời  ông  chỉ  dẫn,  từ  con  đường  chánh  lần  lượt  đi  đến 
thành  Vương  xá,  những  gì  ở  ngoại  thành  Vương  xá,  những  khu  vườn 
xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng,  lâu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con 
sông  dài,  có  dòng  suôi  trong,  thảy  đều  được  thấy  hết,  được  biết  hết?” 

Toán  số  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Này  Cù-đàm,  tôi  hoàn  toàn  vô  sự.  Có  thành  Vương  xá  đó,  có 
con  đường  dẫn  đến  thành  Vương  xá  đó,  tôi  chỉ  làm  đạo  sư.  Người  thứ 
nhất  không  tùy  theo  sự  chỉ  dẫn  của  tôi,  bỏ  con  đường  chánh  mà  đi  theo 
con  đường  lầm  lẫn  để  trở  lui  lại.  Những  gì  ở  ngoài  thành  Vương  xá, 
những  khu  vườn  xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng,  lâu  đài,  ao  tắm,  đủ  loại 
bông  hoa,  có  con  sông  dài,  có  dòng  suôi  trong,  tất  cả  người  ấy  đều 
không  thấy,  không  biết.  Người  thứ  hai  khi  nghe  theo  lời  tôi  chỉ  dẫn,  từ 
con  đường  chánh  lần  lượt  đi  đến  thành  Vương  xá,  những  gì  ở  ngoại 
thành  Vương  xá,  những  khu  vườn  xinh  đẹp,  đất  bằng  phẳng,  lâu  đài, 
ao  tắm,  đủ  loại  bông  hoa,  có  con  sông  dài,  có  dòng  suôi  trong,  thảy 
đều  được  thấy  hết,  được  biết  hết.” 

Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Cũng  vậy,  này  Mục-kiền-liên,  Ta  cũng  vô  sự.  Có  Niết-bàn  đó, 
có  con  đường  dẫn  đến  Niết-bàn  đó,  Ta  chỉ  là  Đạo  Sư,  giáo  huấn  các 
Tỳ-kheo  như  vậy,  khiển  trách  các  Tỳ-kheo  như  vậy,  nhưng  có  người 
đạt  đến  cứu  cánh  Niết-bàn,  có  người  lại  không.  Này  Mục-kiền-liên, 
nhưng  tùy  theo  sở  hành  của  mỗi  Tỳ-kheo  mà  Thế  Tôn  ghi  nhận  sở 
hành  ấy,  tức  là  cứu  cánh  lậu  tận  vậy.” 

Toán  số  Mục-kiền-liên  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  tôi  đã  hiểu.  Bạch  Cù-đàm,  tôi  đã  rõ. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trên  mảnh  đất  tốt,  có  khu  rừng  Sa-la, 
trong  đó  có  người  giữ  rừng  Sa-la,  sáng  suôi,  không  lười  biếng,  đối  với 
gốc  rễ  của  các  cây  Sa-la,  tùy  theo  thời  mà  cuốc  xới,  sang  chỗ  cao,  lấp 
chỗ  thấp,  quét  dọn  rác,  tưới  nước,  không  để  sai  thời.  Nếu  bên  cạnh  có 


KINH  TOÁN  SỐ  MỤC-KIỀN-LIÊN 


241 


mọc  cỏ  tạp  ô  uế  thì  nhổ  sạch  hết.  Nếu  có  những  cây  đâm  ngang,  cong 
queo  thì  uốn  lại  cho  thẳng  hay  tỉa  đi.  Nếu  có  những  cây  mọc  rất  ngay 
thẳng  thì  chăm  sóc,  giữ  gìn,  hằng  cuốc  xới,  quét  dọn  rác,  tưới  nước, 
không  để  sai  thời.  Như  vậy,  trên  mảnh  đất  tốt,  rừng  cây  Sa-la  càng 
ngày  càng  sum  suê. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  vậy,  có  người  dua  nịnh,  dối  trá,  không  biết 
thi  ân,  vô  tín,  giải  đãi,  không  niệm,  không  định,  ác  tuệ,  tâm  cuồng,  các 
căn  rối  loạn,  trì  giới  lơ  là,  không  tu  trì  phát  triển.  Sa-môn  Cù-đàm,  với 
những  người  như  vậy  không  thể  cộng  sự.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm, 
những  người  như  vậy  là  phạm  hạnh  ô  uế. 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  có  những  người  không  dua  nịnh,  cũng  không 
dối  trá,  biết  thi  ân,  có  tín,  tinh  tấn,  không  giải  đãi,  có  niệm,  có  định  và 
cũng  có  trí  tuệ,  rất  mực  cung  kính,  tu  tập  phát  triển.  Sa-môn  Cù-đàm, 
với  những  người  như  vậy  có  thể  cộng  sự.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm, 
những  người  như  vậy  là  phạm  hạnh  thanh  tịnh. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trong  các  loại  căn  hương9,  trầm  hương 
là  bậc  nhất.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm,  vì  trầm  hương  đôi  với  các  loại 
căn  hương,  nó  là  tối  thượng. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trong  các  loại  sa-la  thọ  hương10,  xích 
chiên-đàn  là  bậc  nhất.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm,  vì  chiên-đàn  đôi  với 
các  thứ  sa-la  thọ  hương,  nó  là  tối  thượng. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trong  các  loại  thủy  hoa,  hoa  sen  xanh 
là  bậc  nhất.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm,  vì  hoa  sen  xanh  đốì  với  các 
loại  thủy  hoa,  nó  là  tối  thượng. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trong  các  thứ  hoa  trên  đất,  hoa  tu-ma- 
na  là  bậc  nhất.  Vì  sao  vậy?  Bạch  Cù-đàm,  vì  tu-ma-na  hoa  đối  với  các 
loại  lục  hoa,  nó  là  tối  thượng. 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  trong  thế  gian,  giữa  các  luận  sĩ,  Sa- 
môn  Cù-đàm  là  bậc  nhất.  Vì  sao  vậy?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  như  một 
luận  sĩ  có  thể  khuất  phục  tất  cả  các  ngoại  đạo  dị  học  vậy. 


9  Căn  hương  «  0 hương  liệu  từ  rễ  cây;  xem  kinh  141  trên.  Paơli: 
muơlagandhaơ. 

10  Sa-la  thọ  hương  '  /ÍJỵ^ế\oạ\  hương  trầm  bằng  lõi  cây;  xem  kinh  141  trên. 
Paơli:  saơragandhaơ. 


242 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng. 
Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc.  Kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời 
đều  tự  quy  y  cho  đến  tận  mạng.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Toán  số  Mục-kiền-liên  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


145.  KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KlỀN-LIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  sau  khi  Đức  Phật  Bát-niết-bàn  chưa  bao  lâu,  Tôn  giả 
A-nan  du  hóa  tại  thành  Vương  xá. 

Lúc  bấy  giờ  đại  thần  Vũ  Thế2,  nước  Ma-kiệt-đà,  đang  chỉnh  trị 
thành  Vương  xá  để  phòng  ngừa  dân  Bạt-kỳ3.  Rồi  đại  thần  Vũ  Thế  sai 
Cù  mặc  Mục-kiền-liên,  một  người  làm  ruộng4,  đi  đến  Trúc  lâm,  vườn 
Ca-lan-đà. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  vào  lúc  sáng  sớm  khoác  y  ôm  bát  vào 
thành  Vương  xá  để  khất  thực,  rồi  Tôn  giả  A-nan  nghĩ  rằng:  “Hãy  gác 
việc  khất  thực  trong  thành  Vương  xá  lại  đã.  Ta  hãy  đến  chỗ  Cù-mặc 
Mục-kiền-liên,  người  làm  ruộng.” 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên5  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  A- 
nan  đi  đến,  bèn  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay 
hướng  về  Tôn  giả  A-nan,  bạch  rằng: 

“Kính  chào  A-nan,  lâu  nay  không  thấy  đến.  Xin  mời  ngồi  trên 
chỗ  này.” 


'■  Bản  Hán,  quyển  36.  Tương  đương  Paơli  M.  108  Gopaka-Moggallaơna-suttam. 

2  Ma-kiệt-đà  đại  thần  Vũ  Thế.  Paơli:  Vassakaơro  braơmaòo  Magadhamahaơmatto. 
Xem  cht.5,  kinh  142. 

3-  Xem  kinh  142.  Theo  bản  Paơli,  chuẩn  bị  đánh  nhau  với  Pajjo,  chứ  không  phải 
với  Vajji  (Bạt-kỳ). 

4'  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  điền  tác  nhân  £  «  £  'Pĩ'  ai  £Ị)  ỉ@  Paơli: 

gopakamogallaơnassa  braơhmaiassa  kammanto,  chỗ  làm  việc  của  Bà-la-môn 
Gopaka-Moggallaơna.  Trong  bản  Hán,  kammanta,  chỗ  đang  làm  việc,  được  hiểu 
là  kassaka:  nông  phu? 

5'  Đoạn  trên  nói  ông  là  người  làm  ruộng.  Xem  cht.  trên. 

www.daitangkinh.org 


244 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  liền  ngồi  trên  chỗ  ngồi  đó. 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  sau  khi  chào  hỏi  Tôn  giả  A- 
nan,  rồi  ngồi  xuống  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  tôi  có  điều  muôn  hỏi,  mong  nghe  cho  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời  rằng: 

“Mục-kiền-liên,  ông  cứ  hỏi  đi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy  nghĩ.” 

Bèn  hỏi  rằng: 

“Bạch  A-nan,  có  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang  với  Sa-môn  Cù-đàm 
chăng?” 

Trong  khi  Tôn  giả  A-nan  và  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên 
đang  thảo  luận  vấn  đề  này  thì  đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  đang 
đi  ủy  lạo  những  người  làm  ruộng6,  đến  chỗ  của  Phạm  chí  Cù-mặc 
Mục-kiền-liên,  người  làm  ruộng.  Đại  thần  Vũ  Thế  từ  xa  trông  thấy 
Tôn  giả  A-nan  ở  trong  chỗ  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên,  người 
làm  ruộng,  bèn  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan.  Sau  khi  chào  hỏi  xong,  ngồi 
xuống  một  bên,  hỏi  rằng: 

“Bạch  A-nan,  vừa  rồi  cùng  với  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên 
thảo  luận  vấn  đề  gì  vậy?  Vì  việc  gì  mà  cùng  hội  họp  ở  đây?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Vũ  Thế,  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  hỏi  tôi  rằng  ‘A-nan, 
có  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang  với  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’  ” 

Đại  thần  Vũ  Thế,  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“A-nan,  ngài  trả  lời  ông  ấy  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  hoàn  toàn  không  một  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang 
với  Thế  Tôn  được.” 

Đại  thần  Vũ  Thế,  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“Vâng,  A-nan,  không  một  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang  với  Thế  Tôn 
được.  Nhưng  có  Tỳ-kheo  nào  được  Sa-môn  Cù-đàm  trong  lúc  tại  thế 
lập  nên  và  nói  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn  sẽ  là  nơi  nương 
tựa  của  các  Tỳ-kheo’,  và  vị  ấy  nay  là  nơi  nương  tựa  của  các  người?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 


Hán:  ủy  lạo  điền  tác  nhân  'A0  3<y  Fĩ>  &3/ft  Pa0li:  kammante 
anusaóóa0yama0no,  đang  đi  thị  sát  chỗ  đang  làm  việc  (công  trường). 


KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỀN-LIÊN 


245 


“Này  Vũ  Thế,  hoàn  toàn  không  một  Tỳ-kheo  nào  được  Thế  Tôn, 
Bậc  Tri  Kiến7,  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác 
trong  lúc  tại  thế  lập  lên  và  nói  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn 
sẽ  là  nơi  nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  và  ngày  nay  đang  là  chỗ  nương 
tựa  cho  chúng  tôi.” 

Đại  thần  Vũ  Thế,  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“Vâng,  A-nan,  không  một  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang  với  Sa-môn 
Cù-đàm,  cũng  không  một  Tỳ-kheo  nào  được  Sa-môn  Cù-đàm  trong 
lúc  tại  thế  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn  sẽ  là  nơi 
nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo  và  ngày  nay  đang  là  chỗ  nương  tựa  cho  các 
Tỳ-kheo’  và  vị  ấy  nay  là  nơi  nương  tựa  cho  các  người.  Nhưng  có  Tỳ- 
kheo  nào  được  chúng  Tăng  hòa  hiệp  và  bái  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này 
sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  là  nơi  nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo’,  và  vị  ấy 
nay  đang  là  nơi  nương  tựa  của  các  người?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  cũng  không  có  Tỳ-kheo  nào  được  chúng  Tăng 
hòa  hiệp  bái  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  sẽ 
là  nơi  nương  tựa  cho  các  Tỳ -kheo’  và  vị  ấy  nay  đang  là  chỗ  nương  tựa 
cho  chúng  tôi.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“Vâng,  A-nan,  không  một  Tỳ-kheo  nào  sánh  ngang  với  Sa-môn 
Cù-đàm,  cũng  không  một  Tỳ-kheo  nào  được  Sa-môn  Cù-đàm  trong 
lúc  tại  thế  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn  sẽ  là  nơi 
nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  vị  ấy  nay  đang  là  nơi  nương  tựa  cho 
các  người.  Cũng  không  Tỳ-kheo  nào  được  Tăng  chúng  hòa  hiệp  bái 
lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  sẽ  là  nơi  nương 
tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  vị  ấy  nay  đang  là  nơi  nương  tựa  cho  các 
người.  Này  A-nan,  nếu  vậy  các  người  hiện  tại  không  có  ai  để  nương 
tựa,  nhưng  cùng  sống  hòa  hiệp,  không  tranh  chấp,  an  ổn,  đồng  nhất 
một  giáo  pháp,  cùng  hiệp  nhất  như  nước  với  sữa,  khoái  lạc  du  hành 
như  trong  lúc  Sa-môn  Cù-đàm  tại  thế  chăng?” 


7'  Hán:  vị  Thế  Tôn  sở  tri  kiến  irẾ>  =z?  s.cí7  “%  X/C? có  lẽ  dư  chữ  sờ,  vì  những  nơi 
khác  trong  bản  Hán  đều  cho  thấy  như  vậy.  Paoli:  tena  bhagavatao  janatao 
passatao  arahatao...,  bởi  Thế  Tôn,  Bậc  Tri  Giả,  Bậc  Kiến  Giả,  là  A-la-hán... 


246 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  ông  đừng  nói  rằng  chúng  tôi  không  có  ai  để 
nương  tựa.  Vì  sao  vậy?  Thật  sự  chúng  tôi  có  nơi  nương  tựa.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  đáp  rằng: 

“Bạch  A-nan,  những  điều  được  nói  trước  và  sau  sao  lại  không 
phù  hợp  nhau?  A-nan  vừa  nói  như  vầy  ‘Không  một  Tỳ-kheo  nào 
sánh  ngang  Thế  Tôn,  cũng  không  một  Tỳ-kheo  nào  được  Thế  Tôn, 
Bậc  Tri  Kiến,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  trong  lúc 
tại  thế  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn  sẽ  là  nơi 
nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  vị  ấy  nay  đang  là  nơi  nương  tựa  cho 
chúng  tôi.  Cũng  không  có  Tỳ-kheo  nào  được  chúng  Tăng  hòa  hiệp 
bái  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  sẽ  là  nơi 
nương  tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  vị  ấy  nay  là  nơi  nương  tựa  cho  chúng 
tôi’.  Nhưng  này  A-nan,  do  nhân  gì,  duyên  gì,  nay  lại  nói  rằng  ‘Thật 
sự  chúng  tôi  có  nơi  nương  tựa’?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  chúng  tôi  không  nương  tựa  nơi  người,  nhưng 
nương  tựa  nơi  pháp.  Này  Vũ  Thế,  nếu  chúng  tôi  nương  tựa  nơi  thôn  ấp 
mà  sông,  vào  ngày  mười  lăm  là  ngày  thuyết  Tùng  giải  thoát,  cùng  tập 
họp  ngồi  tại  một  chỗ.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  hiểu  biết  pháp,  chúng  tôi 
thỉnh  vị  ấy  thuyết  pháp  cho  chúng  tôi.  Nếu  chúng  Tăng  ấy  được  thanh 
tịnh,  chúng  tôi  hoan  hỷ  phụng  hành  pháp  mà  Tỳ-kheo  ấy  đã  nói.  Nếu 
chúng  Tăng  ấy  không  thanh  tịnh,  tùy  theo  pháp  được  nói,  chúng  tôi 
khuyên  dạy  làm  cho  đúng8.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  không  phải  các  ngài  khuyên  dạy  làm  cho  đúng, 
nhưng  chính  là  pháp  khuyên  dạy  làm  cho  đúng.  Như  vậy,  A-nan,  một 
ít  pháp  hay  có  nhiều  pháp  thảy  đều  có  thể  được  tồn  tại  lâu  dài,  và  như 
vậy  A-nan,  các  ngài  sông  hòa  hiệp  không  tranh  chấp,  an  ổn,  đồng  nhất 
một  giáo  pháp,  cùng  hiệp  nhất  như  nước  với  sữa,  khoái  lạc  du  hành 


Pa0li:  tasmiỏ  ce  bhaóóama0ne  hoti  bhikkussa  a0patti  hoti  vìtakamo,  taỏ  mayaỏ 
yatha0dhammaỏ  yatha0sathaaỏ  karmati,  “nếu  trong  những  điều  đuợc  thuyết  ấy, 
có  Tỳ-kheo  nào  vi  phạm,  chúng  tôi  khiến  vị  ấy  làm  đúng  theo  Pháp,  đúng  theo 
Luật”. 


KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỀN-LIÊN 


247 


như  lúc  Sa-môn  Cù-đàm  tại  thế.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“Này  A-nan,  có  vị  nào  đáng  tôn  kính  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  có  vị  xứng  đáng  được  tôn  kính.” 

Vũ  Thế  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  những  điều  được  nói  sao  lại  trước  sau  không  phù 
hợp  nhau?  A-nan  vừa  nói  như  vầy  ‘Không  một  Tỳ-kheo  nào  sánh 
ngang  Thế  Tôn,  cũng  không  một  Tỳ-kheo  nào  được  Thế  Tôn  trong  lúc 
tại  thế  lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Ta  Niết-bàn  sẽ  là  nơi  nương 
tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  vị  ấy  nay  đang  là  nơi  nương  tựa  cho  chúng 
tôi.’  Cũng  không  có  một  Tỳ-kheo  nào  được  chúng  Tăng  hòa  hiệp  bái 
lập  lên  rằng  ‘Tỳ-kheo  này  sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  sẽ  là  nơi  nương 
tựa  cho  các  Tỳ-kheo’  để  nay  vị  ấy  đang  là  nơi  nương  tựa  cho  chúng 
tôi.  Nhưng  này  A-nan,  do  nhân  gì,  duyên  gì  nay  lại  nói  rằng  ‘Có  vị 
xứng  đáng  được  tôn  kính’?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Vũ  Thế,  Thế  Tôn,  Bậc  Tri  Kiến,  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  đã  có  dạy  về  mười  pháp  đáng  tôn  kính9. 
Nếu  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  có  mười  pháp  này,  chúng  tôi  cùng  ái 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy.” 

“Những  gì  là  mười? 

“Này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  tu  tập  cấm  giới,  thủ  hộ  Tùng  giải  thoát, 
lại  khéo  thu  nhiếp  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội  lỗi  nhỏ  nhặt  cũng  thường 
sanh  lòng  lo  sợ,  thọ  trì  học  giới.  Này  Vũ  Thế,  nếu  chúng  tôi  thấy  Tỳ- 
kheo  nào  tích  cực  hành  trì  tăng  thượng  giới  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính, 
tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  học  rộng  nghe  nhiều,  ghi  nhớ 
không  quên,  tích  lũy  sự  bác  văn,  đối  với  những  pháp  sơ  thiện,  trung 
thiện,  hậu  thiện,  có  nghĩa,  có  văn,  cụ  túc  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm 
hạnh,  đối  với  các  pháp  như  vậy,  học  rộng  nghe  nhiều,  tụng  thuộc  cho 


9. 


Thập  pháp  nhi  khả  tôn  kính  &Q  Tế  /V  Tí'  ũỵỵt  Pa0li:  dasa  pasa0daniya0 
dhamma0,  mười  pháp  khả  hỷ,  khiến  cho  tin  tưởng. 


248 


TRUNG  A-HÀM 


đến  hằng  nghìn,  chuyên  ý  tư  duy  quán  sát,  thấy  rõ,  hiểu  sâu10.  Này  Vũ 
Thế,  khi  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  tích  cực  đa  văn  thì  chúng  tôi 
cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  ấy  xứng  đáng  là  thiện  tri  thức, 
xứng  đáng  là  thiện  bằng  hữu,  xứng  đáng  là  người  bạn  đồng  hành  tốt. 
Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  thật  sự  xứng  đáng  là 
thiện  tri  thức,  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn 
phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  ưa  thích  đời  sống  viễn  ly,  thành 
tựu  cả  hai  sự  viễn  ly  là  thân  và  tâm.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thấy 
Tỳ-kheo  nào  thật  sự  rất  ưa  thích  đời  sống  viễn  ly  thì  chúng  tôi  ái  kính, 
tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  ưa  thích  sự  tĩnh  tọa,  nội  hành 
tĩnh  chỉ  vắng  lặng11,  cũng  không  rời  tư  sát,  thành  tựu  quán  hạnh,  tăng 
trưởng  không  hành12.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  rất 
ưa  thích  sự  tĩnh  tọa,  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường, 
tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  tri  túc,  áo  cốt  che  thân,  ăn  chỉ 
để  sống,  đi  đâu  đều  mang  theo  y  bát,  đi  không  luyến  tiếc.  Cũng  như 
con  nhạn  mang  theo  đôi  cánh  bay  liệng  trong  hư  không;  cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  tri  túc,  áo  cốt  che  thân,  ăn  chỉ  để  sống,  đi  đâu  đều  mang  theo  y 
bát,  đi  không  luyến  tiếc.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào 
rất  tri  túc  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng, 
lễ  sự  Tỳ -kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  thường  hành  chuyên  niệm, 
thành  tựu  chánh  niệm,  những  gì  đã  tập  hành  từ  lâu,  những  gì  đã  từng 
nghe  từ  lâu,  hằng  ghi  nhớ  không  quên.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi 
thấy  Tỳ-kheo  nào  rất  chánh  niệm  thì  chúng  tôi  thường  ái  kính,  tôn 
trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 


10'  Hán:  ý  sở  duy  quán,  minh  kiến  thâm  đạt  ũoY £  *  ,ớ^-d’Pa0li: 
manasa0nupekkhita0  diaeaahiya0  suppaaaividdhac,  chiêm  nghiệm  một  cách 
chuyên  ý,  thâm  nhập  bằng  sự  thấy  rõ. 
u'  Nội  hành  chánh  chỉ  /t  Kp/Ờ 
u'  Tăng  trưởng  không  hành  '/Í7T*-  *  /iỵờ 


KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỀN-LIÊN 


249 


“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  thường  hành  tinh  tấn,  đoạn  trừ 
ác  bất  thiện,  tu  tập  các  thiện  pháp,  hằng  tự  khởi  ý,  chuyên  nhất  kiên 
cô",  đôi  với  các  gốc  rễ  thiện  pháp  không  từ  bỏ  phương  tiện.  Này  Vũ 
Thế,  khi  chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  rất  tinh  cần  thì  chúng  tôi  cùng  ái 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  tu  hành  trí  tuệ,  quán  pháp  hưng 
suy,  được  như  thật  trí,  thánh  tuệ  minh  đạt,  phân  biệt  thông  suốt  để 
chân  chánh  diệt  tận  sự  khổ.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thây  Tỳ-kheo 
nào  tích  cực  tu  hành  trí  tuệ  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng 
dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  các  lậu  đã  diệt  tận,  chứng  đắc 
vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành 
tựu  an  trụ,  biết  như  thật:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Này  Vũ  Thế,  khi 
chúng  tôi  thấy  Tỳ-kheo  nào  các  lậu  đã  diệt  tận,  thì  chúng  tôi  cùng  ái 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn  phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  Thế  Tôn,  Bậc  Tri  Kiến,  là  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  giảng  thuyết  mười  pháp  xứng  đáng 
được  tôn  kính  này.  Này  Vũ  Thế,  khi  chúng  tôi  thây  Tỳ-kheo  nào  hành 
mười  pháp  này  thì  chúng  tôi  cùng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  tôn 
phụng,  lễ  sự  Tỳ-kheo  ấy.” 

Lúc  bấy  giờ,  đám  đông  ở  đây  cất  cao  tiếng  lớn  nói13: 

“Có  thể  tu  tập  con  đường  chánh  trực  chứ  không  phải  không  thể 
tu.  Nếu  ai  tu  tập  con  đường  chánh  trực,  chứ  không  phải  không  thể  tu 
thì  vị  ấy  là  A-la-hán  ở  trong  đời,  xứng  đáng  ái  kính,  tôn  trọng,  cúng 
dường,  lễ  sự.  Nếu  các  ngài  đối  với  con  đường  chánh  trực  nên  tu  tập 
mà  có  thể  tu  tập,  thế  thì  trong  đời  các  ngài  là  A-la-hán,  xứng  đáng  ái 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  lễ  sự14.” 

Rồi  đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  cùng  với  đám  tùy  tùng 

nói: 


13  Vì  các  chi  tiết  không  được  mạch  lạc,  không  rõ  đám  đông  này  là  những  ai. 

14  Đoạn  này  bản  Hán  hơi  tối  nghĩa.  Trong  bản  Paoli,  đây  là  lời  của  Vassakaora  nói 
với  tướng  quân  Upananda;  đại  ý:  đối  với  những  vị  chân  chánh  tu  hành,  mà  nếu 
các  Tỳ-kheo  không  tôn  trọng,  thì  còn  tôn  trọng  ai? 


250 


TRUNG  A-HÀM 


“A-nan,  nay  đang  trú  tại  đâu?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Tôi  đang  du  hành  tại  Vương  xá  này,  ở  trong  Trúc  lâm,  vườn  Ca- 
lan-đà.” 

“A-nan,  vườn  trúc  Ca-lan-đà  thật  là  khả  ái,  đáng  ưa,  rất  chỉnh 
đốn,  dễ  thích.  Ban  ngày  không  ồn  ào,  ban  đêm  vắng  lặng,  không  có 
muỗi  mòng,  ruồi  nhặng,  không  lạnh,  không  nóng.  A-nan,  ngài  thích 
sống  trong  Trúc  lâm  Ca-lan-đà  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thật  vậy,  Vũ  Thế,  vườn  trong  Trúc  lâm  Ca-lan-đà  rất  khả  ái, 
dễ  ưa,  rất  chỉnh  đốn,  dễ  thích,  ban  ngày  không  ồn  ào,  ban  đêm  thì 
vắng  lặng,  không  có  muỗi  mòng,  không  có  ruồi  nhặng,  không  lạnh, 
không  nóng.  Này  Vũ  Thế,  tôi  thích  trú  trong  vườn  Trúc  lâm  Ca-lan-đà 
ấy.  Vì  sao?  Vì  được  Tôn  giả  ủng  hộ15.” 

Lúc  ấy,  đại  tướng  Bà-nan16  cũng  ở  giữa  đám  đông  ấy.  Đại  tướng 
Bà -nan  thưa: 

“Thật  vậy,  Vũ  Thế,  vườn  trong  Trúc  lâm  Ca-lan-đà  rất  khả  ái, 
dễ  ưa,  rất  chỉnh  đốn,  dễ  thích,  ban  ngày  không  ồn  ào,  ban  đêm  thì 
vắng  lặng,  không  có  muỗi  mòng,  không  có  ruồi  nhặng,  không  lạnh, 
không  nóng.  Tôn  giả  ấy  thích  trú  tại  Trúc  lâm  Ca-lan-đà.  Vì  sao  vậy? 
Vì  Tôn  giả  này  hành  thiền  tứ,  ưa  thích  thiền  tứ17.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  nghe  xong  bèn  nói: 

“Này  đại  tướng  Bà-nan,  trước  đây,  khi  Sa-môn  Cù-đàm  du  hành 
lạc  viên  Kim-bệ-la18,  này  đại  tướng  Bà-nan,  lúc  bấy  giờ  tôi  nhiều  lần 


15-  Trong  bản  Hán:  dĩ  thế  tôn  ủng  hộ  cố  '„z?  %7f  ị?  -íỹỷc^có  lẽ  dư  chữ  thế. 

Tham  chiếu  Pacli:  yathac  taỏ  tumhacdisehi  rakkhakehi  gopakehi,  nhờ  những  người 
ủng  hộ,  bảo  vệ  như  ngài. 

lỏ'  Bà-nan  *âý<ỹf  Pacli:  Upananda  senaopati. 

I7-  Hành  tứ  lạc  tứ  /ỉ  /  %77  /ị(ỹ  hành  tứ  ở  đây  được  hiểu  là  hành  thiền.  Pacli: 
jha0yino  ca  jha0nasìlino  ca,  là  những  người  hành  thiền,  có  xu  hướng  (tập  quán) 
hành  thiền. 

IS'  Kim-bệ-la  lạc  (hay  nhạc?)  viên  m*.  Ế>  '  'A77  T‘f-c7  không  rõ  địa  danh  này,  Có  thể 
Pacli  là  Kimbilac,  một  thị  trấn  bên  bờ  sông  Hằng,  trong  một  khu  rừng  tre.  Nhưng 
trong  bản  tưcng  đưcng:  Vesacliyaỏ  Mahacvane  Kucaeacgacrasaclacyaỏ,  ở  giảng 
đường  Trùng  các  (ngôi  nhà  lầu)  trong  rừng  Đại  lâm  thành  Vesacli. 


KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỀN-LIÊN 


251 


đến  thăm  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Sa-môn  Cù-đàm  hành  thiền 
tứ,  ưa  thích  thiền  tứ,  tán  thán  tất  cả  thiền  tứ.” 

Tôn  giả  A-nan  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Vũ  Thế,  đừng  nói  rằng:  Sa-môn  Cù-đàm  tán  thán  tất  cả  thiền 
tứ.  Vì  sao  vậy?  Thế  Tôn  có  khi  tán  thán  thiền  tứ,  nhưng  có  khi  không 
tán  thán.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt  lại  hỏi: 

“A-nan,  Sa-môn  Cù-đàm  không  tán  thán  thiền  tứ;  nhưng  không 
tán  thán  loại  thiền  tứ  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp  rằng: 

“Vũ  Thế,  hoặc  có  người  bị  trói  buộc  bởi  tham  dục  mà  phát  khởi 
tham  dục,  không  biết  như  thật  sự  xuất  yếu.  Người  ấy  vì  bị  chướng  ngại 
bởi  tham  dục  cho  nên  thiền  tứ,  tăng  gia  thiền  tứ  mà  trầm  trọng  thiền 
tứ19.  Đó  là  loại  thiền  tứ  thứ  nhất  mà  Thế  Tôn  không  tán  thán. 

“Lại  nữa,  Vũ  Thế,  hoặc  có  người  bị  triền  phược  bởi  sân  nhuế 
mà  móng  khởi  sân  nhuế,  không  biết  như  thật  sự  xuất  yếu,  người  ấy 
vì  bị  chướng  ngại  bởi  sân  nhuế  cho  nên  thiền  tứ,  tăng  gia  thiền  tứ  mà 
trầm  trọng  thiền  tứ.  Vũ  Thế,  đó  là  loại  thiền  tứ  thứ  hai  Thế  Tôn 
không  tán  thán. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  bị  triền  phược  bởi  thùy  miên  mà  móng 
khởi  thùy  miên,  không  biết  như  thật  sự  xuất  yếu.  Người  ấy  vì  bị 
chướng  ngại  bởi  thùy  miên  cho  nên  thiền  tứ,  tăng  gia  thiền  tứ,  mà 
trầm  trọng  thiền  tứ.  Vũ  Thế,  đó  là  loại  thiền  tứ  thứ  ba  mà  Thế  Tôn 
không  tán  thán. 

“Lại  nữa,  này  Vũ  Thế,  bị  triền  phược  bởi  nghi  hoặc  mà  móng 
khởi  nghi  hoặc,  không  biết  như  thật  sự  xuất  yếu.  Người  ấy  vì  bị 
chướng  ngại  bởi  nghi  hoặc  cho  nên  thiền  tứ,  tăng  gia  thiền  tứ,  mà  trầm 
trọng  thiền  tứ.  Vũ  Thế,  đó  là  loại  thiền  tứ  thứ  tư  Thế  Tôn  không  tán 


19  Tứ,  tâng  tứ,  nhi  trọng  tứ  /  %7T/  /o?  □  <  /fxZ có  thể  hiểu  là  “dò  xét,  tàng  gia  dò 
xét,  trầm  trọng  dò  xét”.  Xem  các  thí  dụ  trong  kinh  số  131  trên.  Paoli:  jha0yati 
pajjha0yati  nijjha0yati  apajjha0yati:  thiền  tứ  (trầm  ngâm  suy  nghĩ),  mãi  miết  thiền 
tứ  (=  bị  dày  vò),  chìm  đắm  thiền  tứ  (=  bị  thiêu  đốt),  chuyên  chú  thiền  tứ.  Trong 
Paoli,  động  từ  jha0yati  (Skt.  dhyaoyati,  danh  từ  phái  sinh:  jhaona,  Skt.  dhyaona, 
âm:  thieàn),  có  nghĩa  là  tư  duy  hay  trầm  tư;  nhưng  cũng  có  nghĩa  là  thiêu  đốt  hay 
hỏa  táng  ( Hán  âm;  xà -duy  hay  trà-tì,  hỏa  táng;  Skt.  kvvaoyati). 


252 


TRUNG  A-HÀM 


thán. 

“Này  Vũ  Thế,  Thế  Tôn  không  tán  thán  bôn  loại  thiền  tứ  này.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  bôn  loại  tư  sát  này  thật  đáng  ghét,  là  những  trường 
hợp  đáng  ghét,  Sa-môn  Cù-đàm  không  tán  thán.  Vì  sao  vậy?  Vì  là  Bậc 
Chánh  Đẳng  Giác  vậy.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  lại  hỏi: 

“A-nan,  những  loại  thiền  tứ  nào  được  Sa-môn  Cù-đàm  tán  thán?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Vũ  Thế,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến  chứng 
đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Này  Vũ  Thế,  Thế  Tôn  tán  thán  bôn 
loại  thiền  tứ  này.” 

Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  bốn  loại  thiền  tứ  này  thật  đáng  tán  thán,  là  những 
trường  hợp  đáng  tán  thán,  được  Sa-môn  Cù-đàm  tán  thán.  Vì  sao  vậy? 
Vì  là  Bậc  Chánh  Đẳng  Giác  vậy.  A-nan,  tôi  nhiều  việc  ứ  đọng,  xin 
phép  cáo  từ.” 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Xin  cứ  tùy  ý.” 

Rồi  đại  thần  Vũ  Thế,  nước  Ma-kiệt-đà  sau  khi  nghe  Tôn  giả  A- 
nan  nói,  cẩn  thận  ghi  nhớ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh  Tôn  giả  ba 
vòng  rồi  trở  lui. 

Lúc  bấy  giờ  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  sau  khi  đại  thần 
Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt-đà  đi  không  bao  lâu,  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  phải  chăng  những  điều  tôi  hỏi  đã  không  được  trả 

lời?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Mục-kiền-liên,  quả  thật  tôi  đã  không  trả  lời.” 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  bạch  rằng: 

“A-nan,  tôi  lại  có  điều  muốn  hỏi,  mong  nghe  cho  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Mục-kiền-liên,  ông  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy  nghĩ.” 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  bèn  hỏi  rằng: 

“A-nan,  giải  thoát  và  tuệ  giải  thoát  của  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  và  giải  thoát  của  A-la-hán,  ba  giải  thoát  này 


KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỀN-LIÊN 


253 


CÓ  sự  sai  biệt  nào  và  có  sự  thắng  liệt  nào  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Mục-kiền-liên,  giải  thoát  và  tuệ  giải  thoát  của  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  và  giải  thoát  của  A-la-hán,  ba 
giải  thoát  này  không  có  sai  biệt,  cũng  không  có  sự  thắng  liệt.” 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  bạch  rằng: 

“Bạch  A-nan,  mong  ngài  ở  lại  đây  dùng  cơm.” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời. 

Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  biết  Tôn  giả  A-nan  im  lặng 
nhận  lời  bèn  rời  khỏi  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  tay  lấy  nước,  rửa  dọn 
các  thức  ăn  rất  tịnh  diệu  với  các  loại  nhai  và  nuốt  rất  thịnh  soạn,  tự 
tay  châm  chước  cho  đến  no  đủ.  Ăn  xong,  dọn  dẹp  chén  bát,  dùng 
nước  rửa  xong,  lấy  một  cái  giường  nhỏ  ngồi  riêng  một  bên  nghe 
pháp.  Tôn  giả  A-nan  thuyết  pháp  cho  ông  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện 
thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  xong,  Tôn 
giả  A-nan  đứng  dậy  ra  về20. 

Tôn  giả  A-nan  thuyết  như  vậy.  Đại  thần  Vũ  Thế  nước  Ma-kiệt- 
đà  và  Phạm  chí  Cù-mặc  Mục-kiền-liên  sau  khi  nghe  Tôn  giả  A-nan 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


20'  Đoạn  trong  ngoặc,  bản  chữ  Hán  có  thể  sót;  ở  đây,  theo  những  nối  khác,  thêm 
vào  cho  đủ  nghĩa. 


146.  KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  dị  học  Ti-lô2  vào  lúc  sáng  sớm  ra  khỏi  nước  Xá-vệ,  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  làm  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Phật  thuyết 
pháp  cho  ông  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau 
khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng, 
thành  tựu  hoan  hỷ  xong  rồi  Phật  ngồi  im  lặng. 

Dị  học  Ti-lô  sau  khi  được  Phật  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  xong,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ 
chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  về. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sanh  Văn3  ngồi  trên  cỗ  xe  trắng  rất  đẹp,  cùng 
với  năm  trăm  đệ  tử,  vào  lúc  sáng  sớm,  khi  ra  khỏi  Xá-vệ,  đi  đến  một 
khu  rừng  để  dạy  đệ  tử  tụng  đọc  kinh  thơ.  Phạm  chí  Sanh  Văn  từ  xa 
trông  thấy  dị  học  Ti-lô  đi  đến,  bèn  hỏi: 

“Này  Bà-ta4,  mới  sáng  sớm  đã  từ  đâu  về  vậy?” 

Dị  học  Ti-lô  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  tôi  đi  thăm  Đức  Thế  Tôn,  lễ  sự,  cúng  dường  rồi 
về  đây.” 


'■  Tương  đương  Paơli  M.27  Cuơôa-hatthìpadoma-sutta,  ví  dụ  về  dấu  chân  voi. 

2  Ti-lô  dị  học  ẴTíyc?' Paoli:  Pilơtika-paribba0jaka,  một  du  sĩ  trẻ,  thuộc  bộ  tộc 

Vacchaơyma. 

3  Sanh  Văn  ĩđ  »ỹ/CZ Ja0Ờussonì,  các  kinh  tiếp  theo  sau.  Ông  được  kể  trong  số 
những  Bà-la-môn  lỗi  lạc  đương  thời  Phật.  Ông  thường  ở  tại  Xá-vệ  và  thường  đến 
gặp  Phật  để  thảo  luận.  Aíguttara  ghi  chép  nhiều  nhất  các  cuộc  đối  thoại  này. 

4'  Bà-ta  'AỈẴ/Ờ  Paoli:  Vacchaoyana,  xem  chú  thích  (2)  ở  trên. 


www.daitangkinh.org 


256 


TRUNG  A-HÀM 


Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 

“Có  biết  Sa-môn  Cù-đàm  ở  nơi  trông  vắng  yên  tĩnh  học  trí  tuệ 
chăng5?” 

Dị  học  Ti-lô  đáp: 

“Phạm  chí,  hạng  người  nào  mà  có  thể  biết  Thế  Tôn  ở  nơi  trống 
vắng  yên  tĩnh  học  trí  tuệ?  Này  Phạm  chí,  nếu  biết  Thế  Tôn  ở  nơi  trông 
vắng  yên  tĩnh,  học  trí  tuệ  thì  cũng  phải  bằng  Thế  Tôn.  Nhưng,  này 
Phạm  chí,  kinh  thơ  mà  tôi  đọc  có  bôn  cú  nghĩa6  và  do  bôn  cú  nghĩa 
này  mà  tôi  nhất  định  tin  tưởng  Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  nói  bởi  Thế  Tôn  là  toàn  thiện,  Thánh 
chúng  đệ  tử  Như  Lai  khéo  thú  hướng. 

“Này  Phạm  chí,  cũng  như  thợ  săn  voi  rành  nghề,  đi  rảo  trong 
một  khu  rừng,  ở  giữa  rừng  cây  nhìn  thấy  dấu  chân  voi  to  lớn,  thấy  rồi 
thì  nhất  định  tin  tưởng  con  voi  này  phải  là  rất  lớn  mới  có  dấu  chân  như 
vậy.  Này  Phạm  chí,  tôi  cũng  như  vậy.  Trong  kinh  thơ  mà  tôi  đọc  có 
bôn  cú  nghĩa,  do  bôn  cú  nghĩa  này  mà  tôi  nhất  định  tin  rằng  Thế  Tôn 
là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  nói  bởi 
Thế  Tôn  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  của  Như  Lai  khéo  thú 
hướng. 

“Bốn  cú  nghĩa  ấy  là  thế  nào? 

“Này  Phạm  chí,  các  luận  sĩ  Sát-lợi  có  trí  tuệ,  học  rộng,  quyết 
định7,  có  thể  khuất  phục  người  đời,  không  thứ  gì  là  không  biết,  rồi  đem 
những  điều  được  thấy  mà  tạo  tác  văn  chương,  lưu  hành  trong  thế  gian. 
Họ  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi  sự  việc  như  vầy, 
nếu  trả  lời  được,  ta  lại  hỏi  nữa.  Nếu  không  trả  lời  được,  ta  khuất  phục 
rồi  bỏ  đi’.  Họ  nghe  Thế  Tôn  đang  trú  tại  một  thôn  ấp  nào  đó,  bèn  tìm 
đến.  Sau  khi  gặp  Thế  Tôn,  hỏi  còn  không  dám,  há  lại  nói  đến  sự  khuất 
phục.  Này  Phạm  chí,  kinh  thư  mà  tôi  đã  đọc  dùng  được  cho  cú  nghĩa 


5-  Trong  bản  Pacli:  taỏ  kiỏ  maóóati  (...)  samaòanassa  Gotamasasa 
paóóacveyyattiyaỏ,  paònito...,  ông  có  nghĩ  rằng  Sa-môn  Cù-đàm  có  trí  tuệ  đặc 
sắc,...,  là  người  thông  bác  chăng? 

6'  Tứ  cú  nghĩa  ,^//’Pa0li:  Samaòne  Gotame  cattacri  padacni,  bốn  dấu  chân 

ndi  Sa-môn  Gatama.  Trong  Pacli,  pada,  có  nghĩa  dấu  chân,  cũng  có  nghĩa  là  câu 
văn. 

7'  Hán:  quyết  định  0* yc^bản  Pacli:  nipuòe:  tinh  tế. 


KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 


257 


thứ  nhất  này.  Nhân  ý  nghĩa  này,  tôi  nhất  định  tin  rằng  Thế  Tôn  là  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  nói  bởi  Thế  Tôn 
là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng. 

“Cũng  vậy,  những  Phạm  chí  có  trí  tuệ,  những  Cư  sĩ  có  trí  tuệ, 
những  luận  sĩ  Sa-môn  có  trí  tuệ,  đa  văn,  quyết  định,  có  khả  năng 
khuất  phục  người  đời,  không  điều  gì  là  không  biết,  rồi  đem  những  điều 
được  thấy  tạo  tác  văn  chương  lưu  hành  thế  gian.  Họ  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta 
đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi  sự  việc  như  vầy,  nếu  trả  lời  được,  ta  lại 
hỏi  nữa.  Nếu  không  trả  lời  được,  ta  khuất  phục  rồi  bỏ  đi’.  Họ  nghe 
Thế  Tôn  đang  trú  tại  một  thôn  ấp  nào  đó,  bèn  tìm  đến.  Sau  khi  gặp 
Thế  Tôn,  hỏi  còn  không  dám,  há  lại  nói  đến  sự  khuất  phục.  Này  Phạm 
chí,  kinh  thư  mà  tôi  đã  đọc  dùng  được  cho  cú  nghĩa  thứ  tư  này.  Nhân  ý 
nghĩa  này,  tôi  nhất  định  tin  rằng  Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  nói  bởi  Thế  Tôn  là  toàn  thiện, 
Thánh  chúng  đệ  tử  của  Như  Lai  khéo  thú  hướng. 

“Này  Phạm  chí,  kinh  thơ  mà  tôi  được  đọc  có  bôn  cú  nghĩa  này. 
Tôi  do  bốn  cú  nghĩa  này  mà  nhất  định  tin  tưởng  rằng  Thế  Tôn  là  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  nói  là 
toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như  Lai  khéo  thú  hướng.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  nói  rằng: 

“Này  Bà-ta,  ông  thật  hết  sức  cúng  dường  Sa-môn  Cù-đàm.  Do 
sở  nhân,  sở  duyên  này  mà  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Dị  học  Ti-lô  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  thật  vậy,  thật  vậy,  tôi  hết  sức  cúng  dường  Đức 
Thế  Tôn  ấy  và  cũng  hết  sức  tán  thán.  Tất  cả  thế  gian  cũng  nên  cúng 
dường.  ” 

Lúc  bấy  giờ  Phạm  chí  Sanh  Văn  trên  xe  bước  xuống,  quỳ  gối 
phải  xuống  đất,  chắp  tay  hướng  về  rừng  Thắng,  vườn  cấp  cô  độc  ba 
lần  làm  lễ: 

“Nam  mô  Như  Lai  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.” 

Ba  lần  như  vậy  xong,  trở  lên  cỗ  xe  trắng  rất  đẹp,  đi  đến  rừng 
Thắng,  vườn  cấp  cô  độc.  Đến  chỗ  xe  có  thể  đi  được,  rồi  xuống  xe  đi 
bộ,  tiến  về  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong  ngồi  xuống  một  bên,  đem  câu 
chuyện  mà  Phạm  chí  Sanh  Văn  vừa  thảo  luận  với  dị  học  Ti-lô,  kể  lại 
hết  cho  Phật  nghe. 


258 


TRUNG  A-HÀM 


Thế  Tôn  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Này  Phạm  chí,  dị  học  Ti-lô  nói  thí  dụ  về  dấu  chân  voi  chưa 
được  hoàn  hảo,  chưa  được  trọn  vẹn.  Thí  dụ  về  dấu  chân  voi  mà  được 
nói  một  cách  hoàn  hảo,  trọn  vẹn  để  Ta  nói  cho  ông  nghe.  Hãy  khéo 
nghe  kỹ . 

“Này  Phạm  chí,  cũng  như  thợ  săn  voi  rành  nghề,  đi  vào  trong 
một  khu  rừng,  ở  giữa  đám  cây  rừng,  nhìn  thấy  dấu  chân  voi  to  lớn. 
Thấy  rồi,  có  thể  tin  rằng  con  voi  kia  phải  hết  sức  to  lớn  mới  có  dấu 
chân  như  vậy. 

“Này  Phạm  chí,  thợ  săn  voi  rành  nghề  ấy,  hoặc  giả  không  tin8,  vì 
rằng  trong  khu  rừng  ấy  có  một  loại  voi  cái  được  gọi  là  Gia-lê-nậu9, 
thân  thể  rất  cao  lớn,  nó  có  dấu  chân  này.  Rồi  thợ  săn  tìm  theo  dấu 
chân.  Lại  thấy  dấu  chân  voi  rất  lớn.  Thấy  rồi  có  thể  tin  rằng  con  voi 
này  hết  sức  to  lớn  mới  có  dấu  chân  như  vậy. 

“Này  Phạm  chí,  thợ  săn  rành  nghề  ấy,  hoặc  giả  vẫn  không  tin,  vì 
rằng  trong  khu  rừng  ấy  lại  còn  có  loại  voi  cái  được  gọi  là  Gia-la-lê10, 
thân  thể  rất  cao  lớn,  nó  có  dấu  chân  này.  Rồi  thợ  săn  tìm  theo  dấu 
chân  này,  lại  thấy  dấu  chân  voi  to  lớn.  Thấy  rồi,  có  thể  tin  rằng  con 
voi  này  phải  hết  sức  to  lớn  mới  có  dấu  chân  như  vậy. 

“Này  Phạm  chí,  thợ  săn  rành  nghề  ấy,  hoặc  giả  vẫn  không  tin, 
vì  rằng  trong  rừng  này  còn  có  loại  voi  cái  được  gọi  là  Bà-hòa-nậu11, 
thân  thể  rất  cao  lớn,  nó  có  dấu  chân  này.  Bèn  đi  tìm  dấu  chân  này. 
Lại  thấy  dấu  chân  voi  to  lớn.  Thấy  rồi  có  thể  tin  rằng  con  voi  này 
phải  hết  sức  to  lớn  mới  có  dấu  chân  này.  Thợ  săn  sau  khi  tìm  theo 
dấu  chân,  thấy  dấu  chân  voi  rất  lớn.  Dấu  chân  voi  rất  lớn,  vuông 
vức,  rất  dài,  rất  rộng,  toàn  thể  chu  vi  bàn  chân  lún  sâu  xuống  đất,  và 
thấy  con  voi  ấy  hoặc  đi  lui,  hoặc  đi  tới,  hoặc  dừng  lại,  hoặc  chạy, 
hoặc  đứng,  hoặc  nằm.  Thấy  con  voi  ấy  rồi  bèn  nghĩ  ‘Nếu  có  dấu 
chân  lớn  ấy  tất  phải  con  voi  lơn  này’. 

“Này  Phạm  chí,  cũng  vậy,  nếu  trong  đời  xuất  hiện  Như  Lai,  Bậc 


■  Không  tin  là  voi  lớn  nhất.  Sẽ  còn  có  con  lớn  hon  nữa. 

9-  Gia-lê-nậu  r/ *<¥/€? Paoli:  Kaòerukao,  tên  một  loại  voi  cái. 

IH'  Gia-la-lê  '  ^yớ^Paoli:  Kaôaorikao,  cũng  tên  một  loại  voi  cái. 

"■  Bà-hòa-nậu  J-ử ^-ớrpaoli:  Vaomanikao,  loại  voi  cái  rất  lớn  và  lùn. 


KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 


259 


Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật 
Chúng  Hựu;  vị  ấy  đối  với  thế  gian  này,  gồm  chư  Thiên,  Ma,  Phạm, 
Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  người,  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng, 
thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy 
thuyết  pháp,  sơ  thiện,  trung  thiện,  hậu  thiện,  có  văn,  có  nghĩa,  trọn  đủ 
thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh,  pháp  được  vị  ấy  thuyết  giảng,  hoặc 
Cư  sĩ,  hoặc  con  nhà  Cư  sĩ,  nghe  xong  được  tín  tâm.  Sau  khi  ở  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Như  Lai  mà  được  tín  tâm  rồi,  bèn  nghĩ  rằng  ‘Tại 
gia  chật  hẹp,  đầy  những  nhọc  nhằn  bụi  bặm.  Đời  xuất  gia  học  đạo 
rộng  rãi  bao  la.  Ta  nay  sống  tại  gia  bị  những  phiền  lớn  khóa  chặt, 
không  được  trọn  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh.  Vậy  ta  hãy  từ  bỏ  những  tài  vật 
ít  hay  tài  vật  nhiều,  từ  giã  thân  thuộc  lớn  hay  thân  thuộc  nhỏ,  cạo  bỏ 
râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình  để 
học  đạo’. 

“Người  ấy  về  sau  hãy  từ  bỏ  những  tài  vật  ít  hay  tài  vật  nhiều,  từ 
giã  thân  thuộc  lớn  hay  thân  thuộc  nhỏ,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa, 
chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  để  học  đạo.  Vị  ấy  sau  khi 
xuất  gia,  từ  giã  thân  thuộc,  thọ  yếu  pháp  Tỳ-kheo,  tu  tập  cấm  giới,  thủ 
hộ  Tùng  giải  thoát;  lại  khéo  thu  nhiếp  các  oai  nghi,  lễ  tiết,  thấy  những 
lỗi  nhỏ  nhặt  cũng  thường  đem  lòng  lo  sợ,  thọ  trì  học  giới. 

“Người  ấy  lìa  bỏ  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh,  dẹp  bỏ  dao  gậy,  có 
tàm,  có  quý,  có  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả,  cho  đến  côn  trùng. 
Người  ấy  đối  với  sự  sát  sanh,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  lấy  của  không  cho,  đoạn  trừ  sự  lấy  của 
không  cho,  chỉ  lấy  của  được  cho,  vui  trong  sự  lấy  của  được  cho,  thường 
ưa  bố  thí,  hoan  hỷ  không  keo  kiết,  không  trông  chờ  báo  đáp.  Người  ấy 
đối  với  sự  lấy  của  không  cho,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  phi  phạm  hạnh,  đoạn  trừ  phi  phạm  hạnh,  siêng 
tu  phạm  hạnh,  tinh  cần  diệu  hạnh  thanh  tịnh  vô  uế,  ly  dục,  đoạn  dâm. 
Người  ấy  đối  với  sự  phi  phạm  hạnh  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  nói  láo,  đoạn  trừ  nói  láo,  nói  lời  chắc  thật,  an 
trụ  trên  sự  thật  không  di  động,  nói  tất  cả  những  lời  đều  đáng  tin, 
không  lừa  gạt  thế  gian.  Người  ấy  đối  với  sự  nói  láo,  tâm  đã  tịnh  trừ. 


260 


TRUNG  A-HÀM 


“Người  ấy  xa  lìa  nói  hai  lưỡi,  đoạn  trừ  nói  hai  lưỡi,  sống  không 
hai  lưỡi,  không  phá  hoại  người  khác.  Không  nghe  người  này  nói  lại 
người  kia  để  phá  hoại  người  này.  Không  nghe  từ  người  kia  nói  lại 
người  này  để  phá  hoại  người  kia.  Chia  rẽ  thì  làm  cho  hòa  hợp,  đã 
hòa  hợp  thì  làm  cho  hoan  hỷ.  Không  kết  bè  đảng,  không  vui  theo  bè 
đảng,  không  ca  ngợi  việc  kết  bè  đảng.  Người  ấy  đôi  với  hai  lưỡi,  tâm 
đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  lời  nói  cộc  cằn,  đoạn  trừ  nói  cộc  cằn.  Nếu  có 
lời  nói  nào  mà  lời  lẽ  thô  lỗ,  tiếng  dữ  chói  tai,  mọi  người  không  vui, 
mọi  người  không  thích,  khiến  người  khác  khổ  não,  khiến  không  được 
định,  đoạn  trừ  những  lời  như  vậy.  Nếu  có  những  lời  nào  mà  ôn  hòa, 
mềm  mỏng,  nghe  lọt  tai,  thấm  vào  lòng,  đáng  ưa,  đáng  thích,  khiến 
người  khác  an  ổn,  lời  tiếng  rõ  ràng  đầy  đủ,  không  khiến  người  sợ, 
khiến  người  được  định.  Nói  những  lời  như  vậy.  Người  ấy  đối  với  sự  nói 
cộc  cằn,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  nói  thêu  dệt,  đoạn  trừ  nói  thêu  dệt;  nói  đúng 
thời,  nói  đúng  sự  thật,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  nghĩa,  nói  tịch  tịnh,  nói 
sự  ưa  thích  tịch  tịnh,  hợp  sự  việc,  hợp  thời  cơ,  khéo  khuyến  giáo,  khéo 
khiển  trách.  Người  ấy  đối  với  sự  nói  thêu  dệt,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  việc  buôn  bán,  dẹp  bỏ  cân  đong  và  đấu  hộc; 
cũng  không  nhận  hàng  hóa,  không  buộc  trói  người,  không  mong  đong 
lừa,  cân  thiếu,  không  vì  lợi  nhỏ  mà  xâm  hại,  gạt  gẫm  người.  Người  ấy 
đối  với  sự  buôn  bán,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ,  đoạn  trừ  sự 
thâu  nhận  đàn  bà  góa,  đồng  nữ.  Đối  với  sự  thâu  nhận  đàn  bà  góa, 
đồng  nữ,  người  ấy  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  nô  tỳ,  đoạn  trừ  sự  thâu  nhận  nô  tỳ. 
Người  ấy  đối  với  sự  thâu  nhận  nô  tỳ,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  voi,  ngựa,  bò,  dê,  đoạn  trừ  sự  thâu 
nhận  voi,  ngựa,  bò,  dê.  Người  ấy  đôi  với  sự  thâu  nhận  voi,  ngựa,  bò, 
dê,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  gà,  heo,  đoạn  trừ  sự  thâu  gà,  heo. 
Người  ấy  đối  với  sự  thâu  nhận  gà,  heo,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  ruộng  vườn,  quán  xá,  đoạn  trừ  sự 
thâu  nhận  ruộng  vườn,  quán  xá.  Người  ấy  đối  với  sự  thâu  nhận  ruộng 


KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 


261 


vườn,  quán  xá,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  lúa,  thóc,  đậu  sống,  đoạn  trừ  sự 
thâu  nhận  lúa,  thóc,  đậu  sống.  Người  ấy  đối  với  sự  thâu  nhận  lúa, 
thóc,  đậu  sống,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  rượu,  đoạn  trừ  rượu.  Người  ấy  đôi  với  sự  uống 
rượu,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  giường  cao  rộng  lớn,  đoạn  trừ  giường  cao  rộng 
lớn.  Người  ấy  đối  với  giường  cao  rộng  lớn,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  tràng  hoa,  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp;  đoạn 
trừ  tràng  hoa,  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp.  Người  ấy  đối  với  tràng 
hoa,  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe;  đoạn  trừ 
ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe.  Người  ấy  đối  với  ca,  vũ,  xướng, 
kỹ  và  đi  đến  xem  nghe,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  thâu  nhận  tiền  bạc,  đoạn  trừ  sự  thâu  nhận 
tiền  bạc.  Người  ấy  đối  với  sự  thâu  nhận  tiền  bạc,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  xa  lìa  sự  ăn  quá  ngọ,  đoạn  trừ  sự  ăn  quá  ngọ.  Người 
ấy  đối  với  sự  ăn  quá  ngọ,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  sau  khi  thành  tựu  Thánh  giới  tụ  này  rồi,  lại  sông  hết 
sức  tri  túc,  áo  chỉ  cốt  che  thân,  ăn  chỉ  cốt  nuôi  thân,  du  hành  đến  đâu 
đều  mang  theo  y  bát,  đi  không  luyến  tiếc,  cũng  như  con  nhạn  mang 
theo  đôi  cánh  bay  liệng  trong  không. 

“Người  ấy  sau  khi  thành  tựu  Thánh  giới  tụ  này  và  hết  sức  tri  túc 
rồi,  lại  thủ  hộ  các  căn,  thường  niệm  sự  khép  kín,  niệm  tưởng  muôn 
minh  đạt,  thủ  hộ  niệm  tâm  mà  được  thành  tựu,  hằng  muốn  khởi  ý.  Khi 
mắt  thấy  sắc,  không  chấp  thủ  sắc  tướng,  không  đắm  sắc  vị;  vì  sự  phẫn 
tránh12  mà  thủ  hộ  căn  con  mắt,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu 
não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia13,  nên  thủ  hộ  căn  con  mắt. 
Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  khi  ý  biết  pháp  không  chấp  thủ  pháp 
tướng,  không  đắm  pháp  vị;  vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn,  trong 
tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến 
kia,  nên  thủ  hộ  ý  căn. 


12  Xem  cht.5,  kinh  144. 

13  Xem  cht.6,  kinh  144. 


262 


TRUNG  A-HÀM 


“Người  ấy  sau  khi  thành  tựu  Thánh  giới  tụ  này  và  hết  sức  tri  túc, 
thủ  hộ  các  căn  rồi,  lại  biết  rõ  chân  chánh  sự  ra  vào,  khéo  quán  sát 
phân  biệt  sự  co,  duỗi,  cúi,  ngước,  nghi  dung  chững  chạc,  khéo  đắp 
Tăng-già-lê  và  mang  các  y  bát;  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  ngủ,  nghỉ,  nói 
năng  thảy  đều  biết  rõ  chân  chánh. 

“Người  ấy  sau  khi  thành  tựu  Thánh  giới  tụ  này  và  hết  sức  tri  túc, 
thủ  hộ  các  căn,  biết  rõ  chân  chánh  sự  ra  vào  rồi  lại  sống  cô  độc  tại  nơi 
xa  vắng,  ở  trong  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  những  nơi 
trông  vắng  yên  tĩnh,  sườn  non,  động  đá,  đất  trống,  lùm  cây,  hoặc  đến 
trong  rừng,  hoặc  giữa  bãi  tha  ma.  Người  ấy  sau  khi  ở  trong  rừng  vắng, 
hoặc  đến  gốc  cây,  những  chỗ  không  nhàn  yên  tĩnh,  trải  ni-sư-đàn,  ngồi 
xếp  kiết  già,  chánh  thân  chánh  nguyện,  hướng  niệm  nội  tâm14,  đoạn 
trừ  tâm  tham  lam,  không  có  não  hại,  thấy  tài  vật  và  các  nhu  dụng  sinh 
sống  của  người  khác  mà  không  khởi  tâm  tham  lam  muốn  khiến  về 
mình.  Người  ấy  đối  với  tham  lam,  tâm  được  tịnh  trừ. 

“Cũng  vậy,  đôi  với  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  đoạn  trừ  nghi 
hoặc,  đối  với  các  thiện  pháp  không  còn  do  dự.  Vị  ấy  đối  với  sự  nghi 
hoặc,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Người  ấy  đoạn  trừ  năm  triền  cái  này,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế, 
tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc 
do  ly  dục  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  điều  được  Như  Lai  khuất,  được  Như 
Lai  hành,  được  Như  Lai  phục,  nhưng  người  ấy  không  cho  đây  là  cứu 
cánh  để  nói  rằng  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  nói  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như 
Lai  khéo  thú  hướng’. 

“Rồi  người  ấy  giác  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác, 
không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đắc  Nhị  thiền,  thành  tựu  an 
trụ. 

“Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  điều  được  Như  Lai  khuất,  được  Như 


14'  Chánh  thân  chánh  nguyện  phản  niệm  bất  hướng  T/  □  &  X  «  /ỸỊt 

Pa0li:  ujuỏ  ka0yaỏ  paòidha0ya,  parimukhaỏ  satiỏ  upaaaaahapetvà,  giữ  thân  ngay 
thẳng;  dựng  chánh  niệm  để  trước  mặt.  Trong  bản  Paoli,  paòidhaoya,  “đặt  để” 
trong  bản  Hán  hiểu  là  paòidhaona,  “ước  nguyện”. 


KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ 


263 


Lai  hành,  được  Như  Lai  phục,  nhưng  người  ấy  không  cho  đây  là  cứu 
cánh  để  nói  rằng  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  nói  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như 
Lai  khéo  thú  hướng’ . 

“Rồi  người  ấy  ly  hỷ  dục,  xả,  vô  cầu,  an  trụ  nơi  chánh  niệm, 
chánh  trí,  thân  cảm  lạc  thọ,  điều  mà  Thánh  nói  là  Thánh  sở  xả  niệm 
lạc  trụ  thất,  đạt  đến  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  điều  được  Như  Lai  khuất,  được  Như 
Lai  hành,  được  Như  Lai  phục,  nhưng  người  ấy  không  cho  đây  là  cứu 
cánh  để  nói  rằng  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  nói  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như 
Lai  khéo  thú  hướng’ . 

“Rồi  người  ấy  lạc  diệt,  khổ  diệt,  ưu  hỷ  vốn  cũng  đã  diệt,  không 
lạc,  không  khổ,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đạt  đến  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  điều  được  Như  Lai  khuất,  được  Như 
Lai  hành,  được  Như  Lai  phục,  nhưng  người  ấy  không  cho  đây  là  cứu 
cánh  để  nói  rằng  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  pháp  được  Thế  Tôn  nói  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như 
Lai  khéo  thú  hướng’ . 

“Người  ấy  sau  khi  đạt  đến  tịnh  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh,  không 
uế,  không  phiền,  nhu  nhuyến,  an  trụ  vững  vàng,  đạt  được  bất  động 
tâm,  thú  hướng  đến  sự  tác  chứng  lậu  tận  trí  thông.  Người  ấy  biết  như 
thật  đây  là  Khổ,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  tập,  đây  là  Khổ  diệt,  đây  là 
Khổ  diệt  đạo,  biết  như  thật  đây  là  lậu,  biết  như  thật  đây  là  lậu  tận,  đây 
là  lậu  diệt,  đây  là  lậu  diệt  đạo. 

“Người  ấy  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu, 
tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  thì  biết  mình  đã  giải 
thoát,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  điều  được  Như  Lai  khuất,  được  Như 
Lai  hành,  được  Như  Lai  phục,  Người  ấy  lấy  đây  làm  cứu  cánh  để  nói 
rằng  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  pháp 
được  Thế  Tôn  nói  là  toàn  thiện,  Thánh  chúng  đệ  tử  Như  Lai  khéo  thú 
hướng’. 

“Này  Phạm  chí,  ý  ông  nghĩ  sao?  Thí  dụ  về  dấu  chân  voi  như  vậy 


264 


TRUNG  A-HÀM 


là  khéo  trình  bày  được  trọn  vẹn  chăng?” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  nay  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi 
mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  tự  quy  y  cho 
đến  mạng  tận15.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  Sanh  Văn  và  Dị  học  Ti-lô  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


15. 


Đối  chiếu  kinh  số  149  ở  sau. 


147.  KINH  VĂN  ĐỨC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sanh  Văn2,  sau  giữa  trưa  thong  dong  tản  bộ  đi 
đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Cù-đàm,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  Ngài  nghe  cho  mới  dám  trình  bày.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  muôn  hỏi  gì  xin  cứ  hỏi.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  bèn  hỏi: 

“Đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm,  hoặc  có  người  tại  gia,  hoặc  có 
người  xuất  gia  học  đạo,  nhưng  vì  mục  đích  gì  mà  bác  văn,  tụng  tập?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Đệ  tử  của  Ta,  hoặc  tại  gia  hay  xuất  gia  học  đạo  mà  bác  văn, 
tụng  tập  là  muốn  tự  điều  phục,  muốn  tự  tịch  tịnh,  tự  tìm  cầu  cứu  cánh 
tịch  diệt.  Này  Phạm  chí,  đệ  tử  của  Ta  tại  gia  hay  xuất  gia  học  đạo  vì 
mục  đích  này  mà  bác  văn  tụng  tập.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Này  Cù-đàm,  bác  văn  tụng  tập  có  sự  sai  biệt  chăng?  Bác  văn 
tụng  tập  có  công  đức  chăng?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  bác  văn  tụng  tập  có  sự  sai  biệt,  bác  văn  tụng  tập 
cũng  có  công  đức.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 


2. 


Không  thấy  các  bản  tương  đương. 
Xem  kinh  số  146  trên. 


wvyw.daitangkinh.org 


266 


TRUNG  A-HÀM 


“Cù-đàm,  bác  văn  tụng  tập  có  sự  sai  biệt  gì?  Có  công  đức  gì?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ban  ngày  làm  các  công 
nghiệp  cốt  để  mưu  cầu  lợi  ích,  nhưng  công  nghiệp  của  họ  thất  bại, 
không  thành.  Khi  những  công  nghiệp  của  họ  thất  bại  không  thành,  họ 
không  ưu  sầu,  phiền  muộn,  khóc  than;  không  vật  mình,  áo  não;  cũng 
không  phát  cuồng.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ban  ngày 
làm  các  công  nghiệp  mà  những  công  nghiệp  ấy  thất  bại  không  thành; 
dù  những  công  nghiệp  ấy  đã  thất  bại  không  thành,  họ  vẫn  không  ưu 
sầu  phiền  muộn,  khóc  than;  không  vật  mình  áo  não;  cũng  không  phát 
si  phát  cuồng,  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  có  sự  sai  biệt,  có 
công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  có  những  yêu 
thương  mà  bị  đổi  thay,  tán  thất,  không  còn  sum  họp,  cách  biệt  chia  lìa, 
nhưng  vẫn  không  ưu  sầu  phiền  muộn,  khóc  than;  không  vật  mình  áo 
não,  cũng  không  phát  si  phát  cuồng.  Này  Phạm  chí,  nếu  da  văn  Thánh 
đệ  tử  có  những  yêu  thương  mà  bị  đổi  thay,  tán  thất,  không  còn  sum 
họp,  cách  biệt,  chia  lìa,  nhưng  vẫn  không  ưu  sầu,  phiền  muộn,  khóc 
than;  không  vật  mình  áo  não,  cũng  không  phát  si  phát  cuồng,  này 
Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng  những  tài 
vật  sở  hữu  này  thảy  đều  vô  thường,  nên  nghĩ  đến  sự  xuất  gia  học  đạo. 
Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  biết  rằng  những  tài  vật  sở  hữu 
thảy  đều  vô  thường  nên  nghĩ  đến  sự  xuất  gia  học  đạo,  này  Phạm  chí, 
đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  sau  khi  biết  rằng 
tài  vật  sở  hữu  thảy  đều  vô  thường,  bèn  cạo  bỏ  râu  tóc,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học  đạo.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  sau  khi  biết  rằng  những  sở  hữu  tài  vật  thảy  đều  vô 
thường,  bèn  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình  sống 
không  gia  đình  học  đạo,  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có 
sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  có  thể  nhẫn  nại 
đói  khát,  lạnh  nóng,  muỗi  mòng,  chí  rận,  gió  nắng  bức  bách,  tiếng 
dữ,  gậy  hèo  cũng  có  thể  nhẫn;  thân  thể  gặp  các  thứ  bệnh  tật  rất  đau 


KINH  VĂN  ĐỨC 


267 


đớn  đến  gần  như  tuyệt  mạng  và  những  điều  không  khả  lạc  thảy  đều 
có  thể  nhẫn  nại.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  có  thể 
kham  nhẫn  đói  khát,  lạnh  nóng,  muỗi  mòng,  chí  rận,  gió  nắng  bức 
bách,  tiếng  dữ,  gậy  hèo  cũng  có  thể  nhẫn;  thân  thể  gặp  các  bệnh  tật 
rất  đau  đớn  đến  gần  như  tuyệt  mạng  và  những  điều  không  khả  lạc 
thảy  đều  có  thể  nhẫn  nại,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập 
mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nhẫn  nại  những 
điều  không  hoan  lạc.  Khi  những  điều  không  hoan  lạc  đã  sanh,  trong 
lòng  không  hề  bị  vướng  bận.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
nhẫn  nại  những  điều  không  hoan  lạc;  những  điều  không  hoan  lạc  đã 
sanh,  trong  tâm  không  hề  bị  vướng  bận,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác 
văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nhẫn  nại  sự  sợ  hãi. 
Khi  sự  SỢ  hãi  phát  sanh,  trong  tâm  không  hề  bị  vướng  bận.  Này  Phạm 
chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  nhẫn  nại  sự  sợ  hãi,  khi  sự  sợ  hãi  phát 
sanh,  trong  tâm  không  hề  vướng  bận,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn 
tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  sanh  khởi  ba 
niệm  ác  bất  thiện  là:  niệm  dục,  niệm  nhuế  và  niệm  hại,  với  ba  niệm 
ác  bất  thiện  này,  trong  tâm  không  hề  bị  dính  trước.  Này  Phạm  chí,  nếu 
Đa  văn  Thánh  đệ  tử  phát  sanh  ba  niệm  ác  bất  thiện,  niệm  dục,  niệm 
nhuế  và  niệm  hại,  với  ba  niệm  ác  bất  thiện  này  mà  trong  tâm  không 
hề  bị  dính  trước,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai 
biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ly  dục,  ly  ác  bất 
thiện  pháp,  cho  đến  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Này  Phạm 
chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến 
chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn 
tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ba  kết  sử  đã  đoạn 
tận,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  pháp  ác,  quyết  định  đi  đến 
chánh  giác,  tối  đa  bảy  lần  tái  sanh.  Sau  khi  bảy  lần  qua  lại  nhân  gian 
thiên  thượng  rồi  đạt  đến  khổ  biên.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh 
đệ  tử  ba  kết  sử  đã  đoạn  tận,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  pháp 


268 


TRUNG  A-HÀM 


ác,  quyết  định  đi  đến  chánh  giác,  tối  đa  bảy  lần  tái  sanh;  sau  khi  bảy 
lần  qua  lại  nhân  gian  và  thiên  thượng  rồi  đạt  đến  khổ  biên,  thì  này 
Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ba  kết  sử  đã  đoạn 
tận,  dâm,  nộ  và  si  đã  mỏng,  chứng  đắc  Nhất  lai,  chỉ  một  lần  qua  lại 
thiên  thượng  và  nhân  gian  rồi  đạt  đến  khổ  biên.  Này  Phạm  chí,  nếu 
Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ba  kết  sử  đã  đoạn  tận,  dâm,  nộ  và  si  đã  mỏng, 
chứng  đắc  Nhất  lai,  chỉ  một  lần  qua  lại  thiên  thượng  và  nhân  gian  rồi 
đạt  đến  khổ  biên,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự 
sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  năm  hạ  phần  kết 
đã  đoạn  tận,  sanh  vào  nơi  kia  mà  Bát-niết-bàn,  chứng  đắc  pháp  bất 
thôi,  không  trở  lại  thế  gian  này.  Này  Phạm  chí,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ 
tử  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  tận,  sanh  vào  nơi  kia  mà  Bát-niết-bàn, 
chứng  đắc  pháp  bất  thôi,  không  trở  lại  thế  gian  này,  thì  này  Phạm  chí, 
đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  có  tịch  tịnh  giải 
thoát,  ly  sắc,  chứng  vô  sắc,  với  định  như  thế  mà3  thân  tác  chứng,  thành 
tựu  an  trụ,  do  tuệ  quán  mà  vĩnh  viễn  đoạn  trừ  các  lậu.  Này  Phạm  chí, 
nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  có  tịch  tịnh  giải  thoát,  ly  sắc,  chứng  vô  sắc, 
với  định  như  thế  mà  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  do  tuệ  quán  mà 
vĩnh  viễn  đoạn  trừ  các  lậu,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập 
mà  có  sự  sai  biệt,  có  công  đức  này. 

“Lại  nữa,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  với  các  như  ý  túc  là  thiên  nhĩ, 
tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí,  sanh  tử  trí,  các  lậu  đã  đoạn  tận,  chứng  đắc 
vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  tự 
tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Này  Phạm  chí,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  này  với  các  như  ý  túc 
là  thiên  nhĩ,  tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí,  sanh  tử  trí,  các  lậu  đã  đoạn  tận, 
chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  hiện 
tại  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không 


3'  Như  kỳ  tượng  định;  với  một  thiền  định  thích  hợp  nào  đó. 


KINH  VĂN  ĐỨC 


269 


còn  tái  sanh  nữa’,  thì  này  Phạm  chí,  đó  là  bác  văn  tụng  tập  mà  có  sự 
sai  biệt,  có  công  đức  này.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bác  văn  tụng  tập  có  sự  sai  biệt  này,  có  công  đức 
này.  Còn  có  sự  sai  biệt  nào,  còn  có  công  đức  nào  tối  thượng,  tối  diệu, 
tối  thắng  nữa  chăng?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  bác  văn  tụng  tập  này  có  sự  sai  biệt  này  và  với 
công  đức  này  không  còn  có  sự  sai  biệt,  không  còn  có  công  đức  nào  tối 
thượng,  tối  diệu,  tối  thắng  nữa.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  nay  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi  mong 
Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  trọn  đời  quy  y  cho 
đến  tận  mạng.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  Sanh  Văn  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


148.  KINH  HÀ  KHỔ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sanh  Văn2,  sau  giữa  trưa  thong  dong  tản  bộ  đi 
đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho,  tôi 
mới  dám  trình  bày.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Ông  muốn  hỏi  điều  gì  xin  cứ  hỏi.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  bèn  hỏi: 

“Cù-đàm,  người  tại  gia  có  những  sự  khổ  nào?  Và  người  xuất  gia 
có  những  khổ  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  trả  lời  rằng: 

“Người  tại  gia  vì  không  được  tự  do  mà  khổ.  Người  xuất  gia  vì  tự 
do  mà  khổ.  ” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  tại  sao  người  tại  gia  vì  không  được  tự  do  mà  khổ?  Và 
tại  sao  người  xuất  gia  vì  tự  do  mà  khổ?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nếu  người  tại  gia  mà  tiền  tài  không  tăng  trưởng,  kim  ngân, 
chơn  châu,  lưu  ly,  thủy  tinh  thảy  đều  không  tăng  trưởng;  súc  mục,  lúa, 
gạo  cùng  nô  tỳ,  sai  dịch  cũng  không  tăng  trưởng;  lúc  bấy  giờ  người  tại 
gia  ưu  sầu,  khổ  não.  Do  sự  kiện  này  mà  người  tại  gia  có  nhiều  ưu  tư 


Tương  đương  Paơli:  A.  5.  31  Sumanaơ.  Tham  chiếu  Hán,  No. 125(17. 8). 
Xem  các  kinh  146,  147  trên. 


wvyw.daitangkinh.org 


272 


TRUNG  A-HÀM 


khổ  nhọc,  trong  lòng  mang  nhiều  sầu  bi. 

“Này  Phạm  chí,  nếu  người  xuất  gia  học  đạo  mà  sống  theo  dục 
vọng,  theo  sân  nhuế,  ngu  si,  lúc  bấy  giờ  xuất  gia  học  đạo  có  nhiều  ưu 
sầu  khổ  não.  Do  sự  kiện  này  mà  có  người  xuất  gia  có  nhiều  ưu  tư  khổ 
nhọc,  trong  lòng  chất  nhiều  sầu  bi. 

“Này  Phạm  chí,  như  vậy  người  tại  gia  vì  không  được  tự  do  mà 
khổ,  và  người  xuất  gia  học  đạo  vì  tự  do  mà  khổ.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  tại  gia  có  những  gì  là  hoan  lạc?  Và  xuất  gia  học  đạo 
có  những  gì  là  hoan  lạc?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tại  gia  vì  tự  do  mà  được  hoan  lạc,  xuất  gia  học  đạo  vì  không  tự 
do  mà  được  hoan  lạc”. 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  tại  sao  tại  gia  vì  tự  do  mà  được  hoan  lạc?  Và  tại  sao 
xuất  gia  học  đạo  vì  không  tự  do  mà  được  hoan  lạc?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  người  tại  gia  mà  được  tiền  tài  tăng  trưởng, 
kim  ngân,  chơn  châu,  lưu  ly,  thủy  tinh  đều  được  tăng  trưởng;  súc  mục, 
lúa  gạo  và  nô  tỳ,  sai  dịch  cũng  đều  được  tăng  trưởng.  Lúc  bấy  giờ  tại 
gia  là  khoái  lạc,  hoan  hỷ.  Do  sự  kiện  này  mà  người  tại  gia  có  nhiều 
khoái  lạc  hoan  hỷ. 

“Này  Phạm  chí,  người  xuất  gia  học  đạo  sống  không  tùy  theo  dục 
vọng,  không  tùy  theo  sân  nhuế,  lúc  bấy  giờ  xuất  gia  học  đạo  là  khoái 
lạc  hoan  hỷ.  Do  sự  kiện  này  mà  người  xuất  gia  học  đạo  có  nhiều  khoái 
lạc  hoan  hỷ. 

“Này  Phạm  chí,  như  vậy  người  tại  gia  vì  tự  do  mà  được  hoan  lạc, 
người  xuất  gia  vì  không  tự  do  mà  được  hoan  lạc.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  do  sự  kiện  nào  mà  chư  Thiên  và  Nhân  loại  nhất  định 
không  có  lợi  nghĩa?  Do  sự  kiện  nào  mà  chư  Thiên  và  Nhân  loại  tất  có 
lợi  nghĩa?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  đấu  tranh  lẫn  nhau, 
tất  không  có  lợi  nghĩa.  Nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  không  đấu  tranh 


KINH  HÀ  KHỔ 


273 


lẫn  nhau  tất  có  lợi  nghĩa.  ” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  tại  sao  nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  đấu  tranh  lẫn 
nhau,  tất  không  có  lợi  nghĩa?  Và  tại  sao  chư  Thiên  và  Nhân  loại  không 
đấu  tranh  lẫn  nhau  tất  có  lợi  nghĩa?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  lúc  nào  chư  Thiên,  Nhân  loại  đấu  tranh  thù 
nghịch,  lúc  bấy  giờ  chư  Thiên,  nhân  loại  có  ưu  tư,  khổ  nhọc,  sầu  bi.  Do 
sự  kiện  này  mà  chư  Thiên  và  Nhân  loại  có  nhiều  ưu  tư  khổ  nhọc,  sầu 
bi.  Nếu  lúc  nào  chư  Thiên  và  Nhân  loại  không  đấu  tranh  thù  nghịch, 
bấy  giờ  chư  Thiên  và  Nhân  loại  được  khoái  lạc  hoan  hỷ.  Do  sự  kiện 
này,  chư  Thiên  và  Nhân  loại  có  nhiều  khoái  lạc  hoan  hỷ. 

“Này  Phạm  chí,  như  vậy  chư  Thiên  và  Nhân  loại  đấu  tranh  lẫn 
nhau  tất  không  có  lợi  nghĩa.  Nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  không  đấu 
tranh  lẫn  nhau  tất  có  lợi  nghĩa.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Do  sự  kiện  nào  khiến  cho  chư  Thiên,  Nhân  loại  nhất  định 
không  được  nhiêu  ích,  phải  gặp  khổ  nhọc?  Do  sự  kiện  nào  khiến  cho 
chư  Thiên  và  Nhân  loại  tất  được  nhiêu  ích,  tất  được  hoan  lạc?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  sống  bằng  phi 
pháp,  làm  điều  dữ,  tất  không  được  nhiêu  ích,  tất  phải  khổ  nhọc.  Nếu 
chư  Thiên  và  Nhân  loại  hay  sống  đúng  như  pháp,  không  làm  dữ,  tất 
được  nhiêu  ích,  tất  được  hoan  lạc.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  thế  nào  là  chư  Thiên  và  Nhân  loại  sống  bằng  phi  pháp 
và  làm  điều  dữ  để  nhất  định  không  được  nhiêu  ích,  nhất  định  phải  khổ 
nhọc?  Thế  nào  là  chư  Thiên  và  Nhân  loại  sông  đúng  như  pháp  và 
không  làm  điều  dữ  để  nhất  định  được  nhiêu  ích,  được  hoan  lạc?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  chư  Thiên  và  Nhân  loại  thân  làm  điều  phi  pháp 
và  làm  điều  dữ,  miệng  và  ý  làm  điều  phi  pháp  và  làm  điều  dữ,  lúc  bấy 
giờ  chư  Thiên  và  Nhân  loại  tất  sẽ  tổn  giảm,  A-tu-la  tất  sẽ  hưng  thạnh. 
Này  Phạm  chí,  nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  mà  thân  làm  đúng  như 
pháp,  thủ  hộ  thân  và  ý  làm  đúng  như  pháp,  thủ  hộ  miệng  và  ý,  thì  bấy 


274 


TRUNG  A-HÀM 


giờ  chư  Thiên  và  Nhân  loại  tất  sẽ  hưng  thạnh,  A-tu-la  tất  sẽ  tổn  giảm. 

Này  Phạm  chí,  như  vậy  chư  Thiên  và  Nhân  loại  nếu  sống  bằng 
phi  pháp  và  làm  điều  dữ,  tất  không  được  ích  lợi,  tất  phải  khổ  nhọc. 
Nếu  chư  Thiên  và  Nhân  loại  sống  đúng  như  pháp,  không  làm  điều  dữ, 
tất  được  ích  lợi,  tất  được  hoan  lạc.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  nên  quán  sát  ác  tri  thức  như  thế  nào?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Hãy  quán  sát  ác  tri  thức  như  mặt  trăng.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  quán  sát  ác  tri  thức  như  mặt  trăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Như  mặt  trăng  dần  đến  biến  mất,  càng  ngày  càng  giảm,  vành 
trăng  cũng  giảm,  ánh  sáng  cũng  giảm,  hình  sắc  cũng  giảm,  càng  lúc 
càng  khuyết  dần. 

Này  Phạm  chí,  rồi  đến  một  lúc  mặt  trăng  biến  mất  hẳn,  không 
còn  thấy  nữa.  Này  Phạm  chí,  người  ác  tri  thức  đối  với  Chánh  pháp  luật 
của  Như  Lai  cũng  có  được  tín  tâm,  nhưng  người  ấy  được  tín  tâm  rồi,  về 
sau  lại  không  hiếu  thuận,  cũng  không  cung  kính,  hành  vi  trái  ngược, 
không  vững  chánh  trí,  không  hướng  đến  pháp  tùy  pháp;  người  ấy  bèn 
mất  tín  tâm,  mất  trì  giới,  bác  văn,  thí,  xả,  và  trí  tuệ  cũng  mất  luôn. 

Này  Phạm  chí,  cho  đến  lúc  thiện  pháp  nơi  ác  tri  thức  ấy  hoàn 
toàn  tiêu  diệt,  cũng  như  mặt  trăng  mất  hút.  Này  Phạm  chí,  như  vậy 
hãy  quán  sát  ác  tri  thức  như  mặt  trăng.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  nên  quán  sát  thiện  tri  thức  như  thế  nào?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  quán  sát  thiện  tri  thức  như  mặt  trăng.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  lại  hỏi: 

“Cù-đàm,  thế  nào  là  quán  sát  thiện  tri  thức  như  mặt  trăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  cũng  như  mặt  trăng  trong  thời  mới  mọc,  còn 
non,  trong  vắt,  càng  ngày  càng  tăng  trưởng.  Này  Phạm  chí,  cho  đến 
một  lúc,  vào  ngày  mười  lăm  trong  tháng,  vành  trăng  tròn  đầy.  Này 
Phạm  chí,  cũng  vậy,  thiện  tri  thức  đối  với  pháp  luật  của  Như  Lai  mà 


KINH  HÀ  KHỔ 


275 


CÓ  được  tín  tâm,  người  ấy  được  tín  tâm  rồi,  sau  đó  lại  có  hiếu  thuận, 
cung  kính,  hành  vi  tùy  thuận,  vững  vàng  trên  chánh  trí,  hướng  đến 
pháp  tùy  pháp.  Người  ấy  lúc  bấy  giờ  tăng  trưởng  tín,  trì  giới,  bác  văn, 
thí  xả,  trí  tuệ  cũng  tăng  trưởng.  Này  Phạm  chí,  cho  đến  một  lúc,  thiện 
pháp  nơi  thiện  tri  thức  ấy  được  trọn  đủ  như  mặt  trăng  ngày  rằm  vậy. 
Này  Phạm  chí,  như  vậy  hãy  quán  sát  thiện  tri  thức  như  mặt  trăng.” 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  tụng  này: 

Như  thể  trăng  tròn  không  bợn, 

Du  hành  trong  khoảng  hư  không; 

Sáng  lấp  muôn  ngàn  tinh  đẩu, 

Rạng  ngời  một  cõi  mênh  mông. 

Cũng  vậy,  tín  tâm,  hác  văn, 

Thỉ  ân,  ctộ  lượng,  bao  dung; 

Sáng  lấp  trần  gian  bỏn  sẻn, 

Rạng  ngời  thí  xả  mênh  mông. 

Như  thể  đại  long  thần  lực, 

Kéo  mây,  nổi  sóng,  điện  giăng, 

Mưa  đổ  nước  trào  lai  láng, 

Tràn  đầy  mặt  đất  mênh  mông. 

Cũng  vậy,  tín  tâm,  bác  văn, 

Thỉ  ân,  độ  lượng,  bao  dung, 

Am  thực  cho  người  no  đủ, 

Hằng  khuyên  thí  xả  gia  tăng. 

Như  thể  sấm  truyền  vang  clộỉ, 

Như  trời  hắt  trận  mưa  rào; 

Phước  thí  như  mưa  quảng  đại, 

Cơn  mưa  thí  chủ  dâng  cao. 

Đời  này  tiền  tài,  danh  dự, 

Đời  sau  cõi  thiện  sanh  lên, 

Phước  báo  người  này  lãnh  tho,, 

Chết  rồi  tất  sẽ  sanh  thiên. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  Sanh  Văn  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


149.  KINH  HÀ  DỤC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sanh  Văn,  sau  giữa  trưa  thong  dong  tản  bộ  đi 
đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Cù-đàm,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho,  tôi  mới 
dám  trình  bày.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Ông  muốn  hỏi  điều  gì  xin  cứ  hỏi.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi  rằng: 

“Cù-đàm,  người  Sát-lợi  ước  muốn  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết 
lập  bằng  cái  gì?  Y  cứ  trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì2?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Người  Sát-lợi  ước  muốn  được  tài  vật,  thực  hành  nơi  trí  tuệ,  thiết 
lập  bằng  gươm  dao3,  y  cứ  trên  nhân  dân4,  lấy  tự  do  làm  mục  đích.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 


'■  Bản  Hán,  quyển  37.  Tương  đương  Paơli:  A.6.  Khattiya.  Tham  chiếu,  Hán,  No. 125 
(37.8). 

2'  Hán:  hà  dục  hà  hành  hà  lập  hà  y  hà  ngật  /ỉ  Ỷ  /í  /ỉ  /í  ?'i  /t  -đ /t  7fJỜ Paơli: 
kim-adhippayaơ  kim-upavicaơraơ  kim-adhiaesehaơnaơ  kim-abhinivesaơ  kim- 
pariyosanaơ,  ham  muốn  gì,  tâm  niệm  gì  (cận  hành),  y  cứ  gì,  tham  vọng,  cứu 
cánh  gì? 

3'  Sở  lập  dĩ  đao  so?  7?  răTVc&ỵâ  Paơli:  balaơdhiseaehaơnaơ,  chấp  cứ  sức  mạnh. 
Có  lẽ  bản  Hán  chép  nhầm  đao  thay  vì  lực  &Ơ,Ờ 

4'  Y  ư  nhân  dân  3  mĩ  Tý-YPaơli:  pathavìbhinivesaơ,  tham  vọng  cõi  đất  (chinh 
phục). 


www.daitangkinh.org 


278 


TRUNG  A-HÀM 


“Người  Cư  sĩ  ước  muốn  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết  lập  cái  gì?  Y 
cứ  trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Người  Cư  sĩ  ước  muốn  được  tài  vật.  Thực  hành  nơi  trí  tuệ.  Thiết 
lập  bằng  kỹ  thuật.  Y  cứ  trên  nghề  nghiệp.  Lấy  sự  cứu  cánh  của  nghề 
nghiệp  làm  mục  đích”. 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 

“Cù-đàm,  đàn  bà  ước  muôn  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết  lập  cái 
gì?  Y  cứ  trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Đàn  bà  ước  muốn  được  đàn  ông.  Thực  hành  sự  trang  điểm.  Thiết 
lập  bằng  con  cái.  Y  cứ  trên  sự  không  đối  thủ5.  Lấy  tự  do  làm  mục  đích.  ” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 

“Cù-đàm,  trộm  cướp  ước  muôn  cái  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết 
lập  cái  gì?  Y  cứ  trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì? 

Thế  Tôn  đáp: 

“Trộm  cướp  ước  muôn  lấy  của  không  cho.  Thực  hành  nơi  chỗ  lén 
lút.  Thiết  lập  bằng  gươm  dao.  Y  cứ  nơi  bóng  tối.  Lấy  sự  không  bị 
khám  phá  làm  mục  đích  “. 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 

“Cù-đàm,  người  Phạm  chí  ước  muôn  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết 
lập  cái  gì?  Y  cứ  trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Người  Phạm  chí  ước  muốn  được  tài  vật.  Thực  hành  nơi  trí  tuệ. 
Thiết  lập  bằng  kinh  thơ6.  Y  cứ  trên  trai  giới7.  Lấy  Phạm  thiên  làm  mục 
đích.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi: 

“Sa-môn  ước  muốn  gì?  Thực  hành  cái  gì?  Thiết  lập  cái  gì?  Y  cứ 
trên  sự  gì?  Có  mục  đích  gì?” 

Thế  Tôn  đáp: 


5-  Vô  đối  ŨJỔ  'ỵử  Pa0li:  asapatì,  không  vợ  nhỏ  của  chồng. 

6  Pacli:  mantadhiaaaahacnac,  chấp  chú  thuật. 

7'  Hán:  trai  giới  cvK  ỉ /cZ cần  hiểu  là  trai  tự  hay  tế  tự.  Pacli:  yaóóacbhinivesac. 


KINH  HÀ  DỤC 


279 


“Sa-môn  ước  muốn  được  chân  lý8,  thực  hành  nơi  trí  tuệ,  thiết  lập 
bằng  giới,  y  cứ  trên  vô  xứ9,  lấy  Niết-bàn  làm  mục  đích.” 

Phạm  chí  Sanh  Văn  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Bạch 
Thế  Tôn,  nay  con  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi  mong 
Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  con  trọn  đời  tự  quy  y 
cho  đến  lúc  mạng  tận.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  Sanh  Văn  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


8'  Hán:  chân  đế  Pa0li:  khantisoracca0dhippaya0,  nhẫn  nhục  và  nhu  hòa. 

9  Pacli:  ackiócanacbhinivesac,  vô  sở  hữu,  không  có  gì. 


150.  KINH  ưẤT-SẤư-CA-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trú  trong  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  uất-sấu-ca-la2,  sau  giữa  trưa,  thong  dong  tản 
bộ  đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  có  điều  muôn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  mới 
dám  trình  bày.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Hãy  cứ  tùy  ý  mà  hỏi.” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  bèn  hỏi  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  bôn  loại  phụng  sự  cho  bôn 
chủng  tánh,  tức  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Phạm  chí,  loại  phụng  sự 
cho  Sát-lợi,  cho  Cư  sĩ3,  cho  Công  su4. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Phạm  chí, 
tức  là  Phạm  chí  phải  phụng  sự  Phạm  chí;  Sát-lợi,  Cư  sĩ  và  Công  sư 
cũng  phải  phụng  sự  Phạm  chí.  Này  Cù-đàm,  bốn  chủng  tánh  này  phải 
phụng  sự  Phạm  chí. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Sát-lợi  tức 
là  Sát-lợi  phải  phụng  sự  cho  Sát-lợi;  Cư  sĩ  và  Công  sư  cũng  phải 
phụng  sự  cho  Sát-lợi.  Này  Cù-đàm,  ba  chủng  tánh  này  phải  phụng  sự 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.  96.  Esukaơrisuttaỏ. 

2'  uất-sấu-ca-la  y  •^.•cTPaơli:  Esukaơri. 

3-  Cưsĩe-  Paơli:  Vessa  (Phệ-xá),  giai  cấp  thứ  dân.  Nơi  khác,  từ  Cưsrđồng 

nhất  với  Paơli:  gahapati,  gia  chủ,  hay  trưởng  giả. 

4'  Công  sư  Xu  ,«ycT Paơli:  Sudda  (Thủ-đà-la),  cùng  đinh  hay  nô  lệ. 


www.daitangkinh.org 


282 


TRUNG  A-HÀM 


Sát-lợi. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Cư  sĩ,  tức  là 
Cư  sĩ  phải  phụng  sự  Cư  sĩ,  Công  sư  cũng  phải  phụng  sự  Cư  sĩ.  Này  Cù- 
đàm,  hai  chủng  tánh  này  phải  phụng  sự  cho  Cư  sĩ. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Công  sư,  tức 
là  Công  sư  phải  phụng  sự  Công  sư.  Ai  thấp  hèn  hơn  nữa  để  được  chủ 
trương  phải  phụng  sự  Công  sư?  Duy  chỉ  có  Công  sư  phụng  sự  Công 
sư.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Phạm  chí,  các  Phạm  chí  có  tự  mình  biết  rõ5  khi  thiết  lập 
bốn  loại  phụng  sự  cho  bốn  chủng  tánh  này;  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho 
Phạm  chí,  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Sát-lợi,  cho  Cư  sĩ,  cho  Công  sư?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Không  biết  rõ,  Cù-đàm.  Nhưng  các  Phạm  chí  tự  nói  như  vầy, 
‘Ta  ở  trong  đời  này,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ 
người  đến  trời,  Phạm  chí  không  tự  mình  biết  rõ  khi  thiết  lập  bôn  loại 
phụng  sự  cho  bôn  chủng  tánh,  tức  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Phạm 
chí,  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Sát-lợi,  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Cư 
sĩ,  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Công  sư’.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  cũng  như  một  người  đưa  cho  người  khác  một 
miếng  thịt,  bắt  ép  và  nói  rằng  ‘Này  ông  bạn,  hãy  ăn  đi  và  hãy  trả  tiền 
cho  tôi’.  Này  Phạm  chí,  ngươi  nói  cho  các  Phạm  chí  ấy  cũng  giống  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  Phạm  chí  không  tự  mình  biết  rõ  khi  thiết  lập  bôn  loại 
phụng  sự  cho  bôn  chủng  tánh,  tức  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Phạm 
chí,  thiết  lập  loại  phụng  sự  cho  Sát-lợi,  cho  Cư  sĩ,  cho  Công  sư.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  thế  nào  là  phụng  sự?  Có  loại  phụng  sự,  do  sự 
phụng  sự  này  mà  chỉ  có  hạ  liệt,  chứ  không  có  sự  ưu  thắng.  Loại  phụng 
sự  này  chăng?  Có  loại  phụng  sự,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu 
thắng,  chứ  không  có  sự  hạ  liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng? 


5'  Hán:  tự  tri /  "% ở  đây  nên  hiểu  là  “được  đồng  ỷ'  theo  nghĩa  được  thí  dụ  dưới. 
Pacli:  kiỏ  pana...  sabbo  loko...  etad  abbhanuja0na0ti,  có  phải  tất  cả  thế  gian  đều 
đồng  ý  điều  này? 


KINH  UẤT-SẤU-CA-LA 


283 


“Này  Phạm  chí,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng.  Loại  phụng  sự  này  chăng? 

“Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự 
hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng.  Loại  phụng  sự  này  chăng? 

“Này  Phạm  chí,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí,  do  sự  phụng  sự  này  mà 
có  sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng? 

“Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự 
ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng?” 

uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Cù-đàm,  nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  hạ 
liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy. 

“Nếu  tôi  phụng  sự,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu  thắng  chứ 
không  có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy. 

“Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  theo  loại 
phụng  sự  này. 

“Nếu  phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà 
có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  phụng  sự  như 
vậy. 

“Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  có  sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy. 

“Nếu  phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà 
có  sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  lại  có  một  Phạm  chí  đến  đây,  người  ấy 
không  phải  ngu,  không  phải  si,  cũng  không  phải  điên  đảo,  tâm  không 
điên  đảo,  tự  do  tự  tại,  rồi  Ta  hỏi  Phạm  chí  ấy  rằng:  ‘Này  Phạm  chí,  ý 
ông  nghĩ  sao?  Nếu  có  loại  phụng  sự,  do  loại  phụng  sự  ấy  mà  có  sự  hạ 
liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Nếu  có  loại 
phụng  sự,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ 
liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Này  Phạm  chí,  nếu  phụng  sự  Phạm 
chí,  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng. 
Loại  phụng  sự  này  chăng?  Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự 
phụng  sự  này  mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng.  Loại  phụng 
sự  này  chăng?  Nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có 


284 


TRUNG  A-HÀM 


Sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Phụng 
sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu  thắng 
chứ  không  có  sự  hạ  liệt.  Loại  phụng  sự  này  chăng?’ 

“Này  Phạm  chí,  nếu  người  Phạm  chí  ấy  không  phải  ngu,  không 
phải  si,  không  phải  điên  đảo,  tâm  không  điên  đảo,  tự  do  tự  tại,  trả  lời 
Ta  rằng:  ‘Cù-đàm,  nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự 
hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy. 
Nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu  thắng  chứ  không 
có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy. 

‘Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  phụng  sự 
như  vậy.  Nếu  phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  có  sự  hạ  liệt  chứ  không  có  sự  ưu  thắng,  tôi  không  nên  phụng  sự 
như  vậy. 

‘Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà 
có  sự  ưu  thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy.  Nếu 
phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  có  sự  ưu 
thắng  chứ  không  có  sự  hạ  liệt,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy’ .  ” 

Rồi  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ông  nghĩ  sao?  Nếu  có  loại  phụng  sự  và  do  sự 
phụng  sự  này  mà  mất  tín,  giới,  văn,  thí  xả  và  tuệ.  Loại  phụng  sự  này 
chăng?  Nếu  có  loại  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín, 
giới,  bác  văn,  thí  xả  và  trí  tuệ.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Này  Phạm 
chí,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín,  giới, 
bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư 
sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí 
tuệ.  Loại  phụng  sự  này  chăng?  Này  Phạm  chí,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí 
và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả6,  trí  tuệ. 
Loại  phụng  sự  này  chăng?  Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự 
phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ.  Loại  phụng 
sự  này  chăng?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Cù-đàm,  nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín, 


6  Nguyên  Hán:  thứ  cơ  '/  cĩ^-cZ chỉ  sự  rộng  lượng,  hay  cho  người  khác. 


KINH  UẤT-SẤU-CA-LA 


285 


giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy. 

“Nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới, 
bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy. 

“Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này 
mà  mất  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  không  nên  phụng  sự  như 
vậy. 

“Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất 
tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy.  Này 
Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng 
tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy.  Nếu  phụng 
sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới, 
bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ,  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  có  một  Phạm  chí  đến  đây,  người  ấy  không 
phải  ngu,  không  phải  si,  cũng  không  phải  điên  đảo,  tâm  không  điên 
đảo,  tự  do  tự  tại  và  Ta  hỏi  Phạm  chí  ấy  rằng,  ‘Này  Phạm  chí,  ý  ông 
nghĩ  sao?  Nếu  có  loại  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín, 
giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  loại  phụng  sự  này  chăng? 

‘Nếu  có  loại  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín, 
giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  loại  phụng  sự  này  chăng? 

‘Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất 
tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  loại  phụng  sự  này  chăng?  Nếu  phụng 
sự  Phạm  chí  và  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả, 
trí  tuệ;  loại  phụng  sự  này  chăng? 

‘Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  sự  phụng  sự  này  mà  gia 
tăng  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  loại  phụng  sự  này  chăng?’ 

“Này  Phạm  chí,  nếu  Phạm  chí  này  không  phải  ngu,  không  phải 
si,  cũng  không  phải  điên  đảo,  tâm  không  điên  đảo,  tự  do  tự  tại,  tất 
cũng  sẽ  trả  lời  Ta  như  vậy,  rằng:  ‘Này  Cù-đàm,  nếu  tôi  phụng  sự  và 
do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  không 
nên  phụng  sự  như  vậy.  Nếu  tôi  phụng  sự  và  do  sự  phụng  sự  này  mà 
gia  tăng  tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy. 
Này  Cù-đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất 
tín,  giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy. 
Phụng  sự  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  mất  tín, 


286 


TRUNG  A-HÀM 


giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  không  nên  phụng  sự  như  vậy.  Này  Cù- 
đàm,  nếu  phụng  sự  Phạm  chí  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín, 
giới,  bác  văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy.  Phụng  sự  Sát- 
lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  và  do  sự  phụng  sự  này  mà  gia  tăng  tín,  giới,  bác 
văn,  thí  xả,  trí  tuệ;  tôi  nên  phụng  sự  như  vậy’.” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  bạch  rằng: 

“Phạm  chí  thiết  lập  bôn  loại  tài  vật  tự  hữu7  cho  bôn  chủng  tánh, 
tức  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Phạm  chí,  thiết  lập  loại  tài  vật  tự 
hữu  cho  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Phạm 
chí  là,  này  Cù-đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  rằng,  tài  vật  tự  hữu  của 
Phạm  chí  do  khất  cầu8.  Nếu  Phạm  chí  khinh  mạn  sự  khất  cầu,  tức  là 
khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu.  Khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi. 
Cũng  như  người  chăn  bò  không  thể  trông  chừng  bò,  tức  là  thất  lợi. 
Cũng  vậy,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Phạm  chí  là  do  khất 
cầu.  Nếu  Phạm  chí  khinh  mạn  sự  khất  cầu  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự 
hữu.  Khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Sát-lợi 
là,  này  Cù-đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Sát-lợi  là  cung 
tên.  Nếu  Sát-lợi  khinh  mạn  cung  tên  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu. 
Nếu  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi.  Cũng  như  người  chăn  bò 
mà  không  thể  trông  chừng  được  bò,  tức  là  thất  lợi.  Cũng  vậy,  này  Cù- 
đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  của  Sát-lợi  là  cung  tên,  nếu  Sát-lợi 
khinh  mạn  cung  tên  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu.  Khinh  mạn  tài  vật 
tự  hữu  tức  là  thất  lợi. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Cư  sĩ  là, 
này  Cù-đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Cư  sĩ  là  nông 
nghiệp9.  Nếu  Cư  sĩ  khinh  mạn  nông  nghiệp  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự 
hữu.  Khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi.  Cũng  như  người  chăn  bò 
mà  không  thể  trông  chừng  được  bò  tức  là  thất  lợi.  Cũng  vậy,  này  Cù- 
đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Cư  sĩ  là  nông  nghiệp. 


7-  Pa0li:  sandhana,  tài  sản,  hay  tư  hữu. 

8  Pa0li:  bhikkhaca0riya,  sự  khất  thực. 

9'  Hán:  điền  tác  Pacli:  kasigorakkha,  cày  ruộng  và  nuôi  bò. 


KINH  UẤT-SẤU-CA-LA 


287 


Nếu  Cư  sĩ  khinh  mạn  nông  nghiệp  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu. 
Khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi. 

“Này  Cù-đàm,  Phạm  chí  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Công  sư 
là,  này  Cù-đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Công  sư  là 
gai10.  Nếu  Công  sư  khinh  mạn  gai  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu. 
Khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu  tức  là  thất  lợi.  Cũng  như  người  chăn  bò  mà 
không  thể  trông  chừng  bò  được,  tức  là  thất  lợi.  Cũng  vậy,  này  Cù- 
đàm,  Phạm  chí  chủ  trương  tài  vật  tự  hữu  của  Công  sư  là  gai.  Nếu  Công 
sư  khinh  mạn  gai  tức  là  khinh  mạn  tài  vật  tự  hữu.  Khinh  mạn  tài  vật  tự 
hữu  tức  là  thất  lợi.  ” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Phạm  chí,  các  Phạm  chí  có  tự  biết  rõ11  khi  thiết  lập  bôn 
loại  tài  vật  tự  hữu  cho  bốn  chủng  tánh,  nghĩa  là  thiết  lập  loại  tài  vật  tự 
hữu  cho  Phạm  chí,  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Sát-lợi,  cho  Cư  sĩ, 
cho  Công  sư  chăng?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp  rằng: 

“Không  tự  biết  rõ,  bạch  Cù-đàm,  nhưng  các  Phạm  chí  tự  nói 
rằng  ‘Ta  ở  trong  đời  này,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ 
người  đến  trời,  Phạm  chí  không  tự  mình  biết  rõ  khi  thiết  lập  loại  tài 
vật  tự  hữu  cho  bốn  chủng  tánh  tức  là  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho 
Phạm  chí,  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Sát-lợi,  cho  Cư  sĩ,  cho  Công 
sư.” 

Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Phạm  chí,  cũng  như  một  người  đưa  cho  một  người  khác 
một  miếng  thịt,  bắt  ép  và  nói  rằng  ‘Này  ông  bạn,  hãy  ăn  và  hãy  trả 
tiền  cho  tôi.  Này  Phạm  chí,  ngươi  nói  cho  các  Phạm  chí  cũng  giống 
như  vậy’.  Vì  sao?  Vì  các  Phạm  chí  không  tự  mình  biết  rõ  khi  thiết 
lập  bôn  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  bốn  chủng  tánh  tức  thiết  lập  loại  tài 
vật  tự  hữu  cho  Phạm  chí,  thiết  lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  Sát-lợi,  cho 
Cư  sĩ,  cho  Công  sư. 

“Nhưng,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết  lập 
tài  vật  tự  hữu  cho  mọi  người,  đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch  diệt,  pháp 


10'  Hán:  ma  *ỵâBản  Pa0li:  asitabya0bhaígì,  lưỡi  liềm  và  đòn  gánh. 
Xem  cht.5  trên. 


11. 


288 


TRUNG  A-HÀM 


giác  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Rồi  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Có  trường  hợp  nào  mà  hư 
không  này  chỉ  là  sự  không  dính  trước,  không  trói  buộc,  không  xúc 
chạm,  không  ngăn  ngại  đối  với  Phạm  chí  mà  thôi,  chứ  không  đối  với 
Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công  sư?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Này  Cù-đàm,  hư  không  này  vốn  không  dính  trước,  không  trói 
buộc,  không  xúc  chạm,  không  ngăn  ngại  đối  với  Phạm  chí,  đối  với 
Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  cũng  vậy.  ” 

“Cũng  vậy,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết 
lập  tài  vật  tự  hữu  cho  mọi  người,  đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch  diệt, 
pháp  giáo  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Có  trường  hợp  nào  chỉ  riêng 
Phạm  chí  mới  có  thể  hành  từ  tâm,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế, 
không  tranh;  còn  Sát-lợi,  Cư  sĩ  và  Công  sư  thì  không  thể  chăng?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Cù-đàm,  Phạm  chí  có  thể  hành  từ  tâm,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tranh.  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  Công  sư  cũng  vậy.” 

“Cũng  vậy,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết 
lập  loại  tài  vật  tự  hữu  hco  mọi  người,  đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch 
diệt,  pháp  giáo  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ông  nghĩ  sao,  nếu  những  người  thuộc  trong 
chủng  tánh  khác  nhau12  cùng  đến  đây  và  giả  sử  có  một  người  nói  với 
những  người  ấy  rằng,  ‘Các  ngươi  hãy  đến  đây,  nếu  ai  sanh  trong 
chủng  tộc  Sát-lợi  hay  chủng  tộc  Phạm  chí  thì  chỉ  những  người  ấy  mới 
có  thể  mang  bột  tắm13  đi  đến  nước  để  tắm  rửa,  trừ  khử  dơ  bẩn  cho  sạch 
sẽ’.  Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Phải  chăng  chỉ  có  những  người 
thuộc  chủng  tộc  Sát-lợi  hay  Phạm  chí  mới  có  thể  mang  bột  tắm  đi  tắm 
rửa,  trừ  khử  dơ  bẩn  cho  sạch  sẽ  và  những  người  thuộc  chủng  tộc  Cư  sĩ 


12'  Nguyên  Hán:  bách  chủng  nhân  /  *  &3S/Ờ 
13'  Nguyên  Hán:  tháo  đậu  -ỉ ỵờ 


KINH  UẤT-SẤU-CA-LA 


289 


hay  không  Công  sư  không  thể  mang  bột  tắm  đi  đến  nước  để  tắm  rửa, 
trừ  khử  dơ  bẩn  cho  thật  sạch  sẽ  chăng?  Hay  tất  cả  những  người  trong 
một  trăm  chủng  tộc  khác  nhau  đều  có  thể  mang  bột  tắm  đi  đến  nước 
để  tắm  rửa,  trừ  khử  dơ  bẩn  cho  thật  sạch  sẽ?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Cù-đàm,  tất  cả  những  người  trong  một  trăm  chủng  tộc  khác 
nhau  ấy  đều  có  thể  mang  bột  tắm  đi  đến  nước  để  tắm  rửa,  trừ  khử  dơ 
bẩn  cho  thật  sạch  sẽ.” 

“Cũng  vậy,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết 
lập  tài  vật  tự  hữu  cho  mọi  người,  đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch  diệt, 
pháp  giác  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  những  người  trong  trăm 
chủng  tộc  khác  nhau  cùng  đến  đây  và  giả  sử  có  một  người  nói  với  họ 
rằng,  ‘Các  ngươi  hãy  đến  đây.  Nếu  ai  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi  hay 
chủng  tộc  Phạm  chí,  thì  những  người  ấy  mới  có  thể  dùng  cây  chiên- 
đàn  và  sa-la  thật  khô  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  lửa  và 
bùng  cháy’.  Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Phải  chăng  chỉ  chủng 
tộc  Sát-lợi  hay  chủng  tộc  Phạm  chí,  những  người  này  mới  có  thể  dùng 
cây  chiên-đàn  và  sa-la  thật  khô  làm  mồi  lửa,  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát 
lửa  và  bùng  cháy?  Còn  những  người  thuộc  chủng  tộc  Cư  sĩ  hay  Công 
sư  phải  lấy  ván  máng  heo,  máng  chó  khô,  cây  Y-lan-đàn  và  các  thứ  gỗ 
xấu  khác  để  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  lửa  và  bùng 
cháy?  Hay  tất  cả  những  người  trong  chủng  tộc  khác  đều  có  thể  dùng 
bất  cứ  loại  cây  nào  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  lửa  và 
bùng  cháy?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp  rằng: 

“Cù-đàm,  tất  cả  những  người  trong  chủng  tộc  khác  nhau  đều  có 
thể  dùng  bất  cứ  loại  cây  gỗ  nào  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho 
phát  lửa  và  bùng  cháy.” 

“Cũng  vậy,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết 
lập  loại  tài  vật  tự  hữu  cho  mọi  người.  Đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch 
diệt,  pháp  giáo  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  những  người  trong  chủng  tộc  khác  nhau  ấy  đều 


290 


TRUNG  A-HÀM 


CÓ  thể  dùng  bất  cứ  loại  cây  gỗ  nào  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho 
phát  lửa  và  bùng  cháy.  Tất  cả  những  thứ  lửa  ấy  đều  có  ngọn,  có  màu 
sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có  thể  dùng  vào  công  việc  lửa.  Có 
trường  hợp  nào  chỉ  độc  nhất  loại  này  mới  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức 
nóng,  có  ánh  sáng,  có  thể  dùng  vào  công  việc  lửa?  Hay  chỉ  độc  nhất 
loại  lửa  kia  không  có  ngọn,  không  có  màu  sắc,  không  có  sức  nóng, 
không  có  ánh  sáng,  không  thể  dùng  vào  việc  lửa?  Hay  tất  cả  thứ  lửa 
ấy  đều  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  ánh  sáng,  có  thể  dùng  vào  việc  lửa?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp  rằng: 

“Cù-đàm,  những  người  trong  trăm  chủng  tộc  khác  nhau  đều  có 
thể  dùng  bất  cứ  loại  cây  gỗ  nào  để  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho 
phát  lửa  và  bùng  cháy.  Tất  cả  những  thứ  lửa  ấy  đều  có  ngọn,  có  màu 
sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có  thể  dùng  vào  việc  lửa.  Nếu  nói 
độc  nhất  chỉ  có  loại  lửa  này  mới  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức  nóng,  có 
ánh  sáng  và  có  thể  dùng  vào  việc  lửa,  trường  hợp  này  không  thể 
có. Và  nếu  nói  rằng  độc  nhất  loại  lửa  kia  không  có  ngọn,  không  có 
màu  sắc,  không  có  sức  nóng,  không  có  ánh  sáng,  không  thể  dùng  vào 
việc  lửa,  trường  hợp  này  cũng  không  thể  có. 

Nhưng  tất  cả  thứ  lửa  ấy  đều  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức  nóng, 
có  ánh  sáng  và  đều  có  thể  dùng  vào  việc  lửa.” 

“Cũng  vậy,  này  Phạm  chí,  Ta  tự  mình  biết  rõ,  thấu  triệt  khi  thiết 
lập  tài  vật  tự  hữu  cho  mọi  người.  Đó  là  pháp  tịch  tịnh,  pháp  tịch  diệt, 
pháp  giáo  đạo,  pháp  thiện  thú.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Phạm  chí,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  những  người  trăm  chủng 
tộc  khác  nhau  ấy  đều  có  thể  dùng  bất  cứ  loại  cây  gỗ  nào  để  làm  mồi 
lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  lửa  và  bùng  cháy,  và  giả  sử  có  người 
mang  cỏ  khô  hay  cây  khô  bỏ  vào  trong  lửa,  bốc  cháy  thành  ngọn, 
thành  màu  sắc,  thành  sức  nóng,  thành  khói.  Có  trường  hợp  nào  mà 
ngọn,  màu  sắc,  sức  nóng  và  khói  của  lửa  này  khác  với  ngọn,  với  màu 
sắc,  sức  nóng  và  khói  của  lửa  kia  khác  nhau  chăng?” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  đáp: 

“Cù-đàm,  nếu  những  người  trăm  chủng  tộc  khác  nhau  ấy  đều  có 
thể  dùng  bất  cứ  loại  cây  gỗ  nào  để  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho 
phát  lửa  và  bùng  cháy,  và  giả  sử  có  người  mang  cỏ  khô  hay  cây  khô 


KINH  UẤT-SẤU-CA-LA 


291 


bỏ  vào  trong  lửa,  bốc  cháy  thành  ngọn,  thành  màu  sắc,  thành  sức 
nóng,  thành  khói,  thì  tôi  đối  với  ngọn,  với  màu  sắc,  sức  nóng  và  khói 
của  kửa  kia  không  cho  rằng  có  sự  khác  nhau.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Cũng  vậy,  lửa  mà  Ta  đạt  được,  sự  không  phóng  dật  mà  Ta  đạt 
được  có  khả  năng  đốt  cháy  sự  phóng  dật  và  mạn  cống  cao.  Ta  đối  với 
lửa  này  hay  lửa  kia,  không  hề  chủ  trương  có  sự  sai  biệt.” 

Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  nay  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Cúi 
mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời  quy 
y  cho  đến  mạng  tận.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Phạm  chí  uất-sấu-ca-la  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


151.  KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIẾP-HÒA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  một  số  đông  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la  nhóm  họp  tại  học 
đường,  cùng  nhau  bàn  luận  như  thế  này: 

“Dòng  Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm 
chí  da  trắng,  ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không 
phải  Phạm  chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên, 
sinh  từ  miệng  Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên.  Nhưng  Sa- 
môn  Cù-đàm  nói,  bốn  chủng  tánh  thảy  đều  thanh  tịnh,  với  sự  giảng 
giải,  hiển  thị.” 

Những  vị  ấy  nghĩ  như  thế  này: 

“Này  chư  Hiền,  ai  là  người  có  khả  năng  đến  Sa-môn  Cù-đàm, 
đem  sự  kiện  này  đúng  như  pháp  mà  cật  vấn?” 

Họ  lại  nghĩ  như  thế  này: 

“A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp2  được  cha  mẹ  sinh  ra  với 
sự  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ  không  dứt  tuyệt  dòng 
họ,  đời  đời  không  có  tiếng  xấu,  nghe  nhiều  hiểu  rộng,  đọc  thuộc  bốn 
kinh  điển3,  thấu  suốt  nhân  duyên,  chánh  văn,  hí  truyện  thứ  năm,  cú 


Tương  đương  Paơli  M.93  Assalaơyana-sutta.  Hán,  biệt  dịch  No. 71  Phạm  Chí  An- 
ba-la-diên  vấn  Chủng  Tôn  Kinh,  Đông  Tấn,  Trúc  Đàm-vô-lan  dịch. 

2'  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  *'!!■?*»□  -*  %ũ  nộí^Paơli: 

ACssalaơyana-maơnava.  Bản  Paơli  xác  định:  mới  16  tuổi  thôi.  No. 71:  khoảng  15 
hay  16  tuổi. 

3'  Tứ  điển  kinh,  chỉ  bốn  bộ  Vệ-đà. 


www.daitangkinh.org 


294 


TRUNG  A-HÀM 


thuyết4.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  có  khả  năng  để  có  thể 
đến  Sa-môn  Cù-đàm,  đem  sự  kiện  này  đúng  như  pháp  mà  cật  vấn. 
Này  chư  Hiền,  hãy  đến  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  để  nói  sự 
kiện  này.  Tùy  theo  những  gì  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  nói, 
chúng  ta  sẽ  ghi  nhận.” 

Rồi  số  đông  các  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la  đi  đến  chỗ  A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na  Ma-nạp  cùng  chào  hỏi  rồi  ngồi  qua  một  bên  và  nói 
rằng: 

“Này  Ma-nạp,  chúng  tôi  một  số  đông  các  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la 
nhóm  họp  tại  học  đường,  cùng  nhau  bàn  luận  như  thế  này,  ‘Dòng 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên.  Nhưng  Sa-môn  Cù-đàm 
nói:  bốn  chủng  tánh  thảy  đều  thanh  tịnh,  với  sự  giảng  giải,  hiển  thị’. 
Những  vị  ấy  nghĩ  như  thế  này,  ‘Này  chư  Hiền,  ai  là  người  có  khả  năng 
đến  Sa-môn  Cù-đàm,  đem  sự  kiện  này  đúng  như  pháp  mà  cật  vấn?’ 
Họ  lại  nghĩ  như  thế  này,  ‘  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  được  cha 
mẹ  sinh  ra  với  sự  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ  không 
dứt  tuyệt  dòng  họ,  đời  đời  không  có  tiếng  xấu,  nghe  nhiều  hiểu  rộng, 
đọc  thuộc  bốn  kinh  điển,  thấu  suốt  nhân  duyên,  chánh  văn,  hí  truyện 
ngũ,  cú  thuyết.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  có  khả  năng  để  có 
thể  đến  Sa-môn  Cù-đàm,  đem  sự  kiện  này  đúng  như  pháp  mà  cật 
vấn’.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  nói  với  các  Phạm  chí  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  Sa-môn  Cù-đàm  đúng  như  pháp  mà  thuyết  pháp. 
Nếu  đúng  như  pháp  mà  thuyết  pháp  thì  không  thể  cật  vấn.” 

Sô"  đông  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la  nói  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ngươi  chưa  bị  khuất  phục  thì  chưa  thể  tự  mình 
chịu  khuất  phục  trước.  Vì  sao?  Vì  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp 
do  cha  mẹ  sinh  ra  với  sự  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ 


4-  Nhân  duyên,  chánh  văn,  hí  ngũ,  cú  thuyết.  Theo  Paoli:  nighandu  (từ  vựng), 
keseubha  (lễ  nghi),  aokkharappabheda  (ngữ  nguyên),  itihaosa  (hí  truyện), 
padakoveyyakarana  (cú  thuyết,  văn  phạm). 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


295 


không  dứt  tuyệt  dòng  họ,  đời  đời  không  làm  các  việc  ác,  nghe  nhiều 
hiểu  rộng,  đọc  thuộc  bốn  bộ  kinh  điển,  thấu  suốt  nhân  duyên,  chánh 
văn,  hí  truyện  ngũ,  cú  thuyết.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  có 
khả  năng  để  có  thể  đến  Sa-môn  Cù-đàm,  đem  sự  kiện  này  đúng  như 
pháp  mà  cật  vấn.  ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bèn  im  lặng  nhận  lời  số 
đông  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la. 

Rồi  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  cùng  với  số  đông  Phạm 
chí  ở  Câu-tát-la  đến  chỗ  Phật,  cùng  chào  hỏi,  rồi  ngồi  qua  một  bên  mà 
bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho 
chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  hãy  tùy  ý  mà  hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  hỏi  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  các  Phạm  chí  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc  Phạm 
chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng,  ngoài 
ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm  chí  thì 
không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng  Phạm 
thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.  Nhưng  chưa  biết  Sa-môn  Cù- 
đàm  sẽ  nói  như  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Nay  Ta  hỏi  ngươi,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời. 

“Này  Ma-nạp,  ngươi  có  nghe  nói  ở  nước  Dư- ni5  và  Kiếm-phù6 
chỉ  có  hai  chủng  tánh  là  chủ  nhân  và  đầy  tớ;  sau  khi  làm  chủ  nhân,  lại 
trở  thành  đầy  tớ;  sau  khi  làm  đầy  tớ  lại  trở  thành  chủ  nhân  chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  nghe  tại  hai  nước  Dư-ni  và  Kiếm-phù  có 
hai  chủng  tánh,  chủ  nhân  và  đầy  tớ;  chủ  nhân  làm  đầy  tớ,  đầy  tớ  làm 
chủ  nhân.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 


5-  Dư-ni  %/  r//-ớrPa0li:  Yoni,  tên  một  nước  ở  Tây  bắc  Ấn-độ. 

6'  Kiếm-phù  Paơli:  Kamboja,  tên  nước,  thuộc  địa  phương  A-phú-hãn 

ngày  nay. 


296 


TRUNG  A-HÀM 


thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 
sĩ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 
với  ví  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ngươi  nghĩ  sao?  Phải  chăng  chỉ  độc  nhất  có  Phạm 
chí  đối  với  hư  không  này  mà  không  bị  dính,  không  bị  trói,  không  bị 
xúc  chạm,  không  bị  ngăn  ngại;  còn  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  thì 
không  như  vậy  sao?7” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  đối  với  hư  không  này  không  bị  dính, 
không  bị  trói,  không  bị  xúc  chạm,  không  bị  ngăn  ngại;  Sát-lợi,  Cư  sĩ 
hay  Công  sư  cũng  vậy.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 
thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 
sĩ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 
với  ví  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Phải  chăng  chỉ  có  Phạm  chí 
mới  có  thể  hành  từ  tâm,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không 


Xem  kinh  số  150  trên. 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


297 


tránh?  Còn  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  thì  không  như  vậy?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  có  thể  hành  từ  tâm,  không  kết,  không 
oán,  không  nhuế,  không  tránh.  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  cũng  như 
vậy.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 
thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 
sĩ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 
với  ví  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  có  những  người  thuộc  một 
trăm  chủng  tộc  khác  nhau  đến,  và  có  người  nói  với  họ  rằng,  ‘Các 
ngươi  hãy  đến  đây.  Nếu  ai  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi  hay  chủng  tộc 
Phạm  chí  thì  những  người  ấy  mới  có  thể  mang  bột  tắm  đến  nước  mà 
tắm,  tắm  rửa  thật  sạch  cấu  bẩn’.  Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Chỉ 
những  người  trong  chủng  tộc  Sát-lợi  hay  chủng  tộc  Phạm  chí  thì  những 
người  ấy  mới  có  thể  mang  bột  tắm  đến  nước  tắm  rửa  cho  thật  sạch  các 
cấu  bẩn  chăng?  Hay  những  người  trong  chủng  tộc  Cư  sĩ,  chúng  tộc 
Công  sư,  những  người  này  không  thể  mang  bột  tắm  đến  nước  mà  tắm 
rửa  cho  thật  sạch  các  cấu  bẩn?  Hay  tất  cả  mọi  người  trong  một  trăm 
chủng  tộc  khác  nhau  vẫn  có  thể  mang  đậu  tắm  đến  nước  mà  tắm  rửa 
thật  sạch  các  cấu  bẩn?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  tất  cả  mọi  người  trong  trăm  chủng  tộc  khác 
nhau  ấy  đều  có  thể  mang  đậu  tắm  đến  nước  mà  tắm  rửa  thật  sạch 
các  cấu  bẩn. 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 
thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 


298 


TRUNG  A-HÀM 


SĨ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 
với  ví  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  có  người  thuộc  một  trăm 
chủng  tộc  khác  nhau  đến,  và  có  người  nói  với  họ  rằng,  ‘Các  người  hãy 
đến  đây.  Nếu  ai  sanh  ưong  chủng  tộc  Sát-lợi  hay  chủng  tộc  Phạm  chí, 
chỉ  những  người  ấy  mới  có  thể  dùng  nhánh  sa-la  rất  khô  hay  gỗ  chiên- 
đàn  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  lửa  phát  ra  và  cháy  lớn  lên’. 
Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Chỉ  những  người  trong  chủng  tộc  Sát- 
lợi  và  chủng  tộc  Phạm  chí,  những  người  này  mới  có  thể  dùng  nhánh 
sa-la  rất  khô  hay  gỗ  chiên-đàn  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho 
phát  ra  lửa  và  cháy  lớn  lên  chăng?  Hay  những  người  trong  chủng  tộc 
Cư  sĩ,  chủng  tộc  Công  sư,  những  người  này  cũng  sẽ  dùng  nhánh  sa-la 
rất  khô,  hay  gỗ  chiên-đàn  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  ra 
lửa  và  cháy  lớn  lên?  Hay  những  người  thuộc  một  trăm  chủng  tộc  khác 
nhau  đều  có  thể  dùng  bất  cứ  loại  gì  mà  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà 
dùi  cho  phát  ra  lửa  và  cháy  lớn  lên?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  tất  cả  những  người  trong  một  trăm  chủng  tộc 
khác  nhau  kia  đều  có  thể  dùng  bất  cứ  loại  gỗ  nào  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy 
dùi  mà  dùi  cho  phát  ra  lửa  và  cháy  lớn  lên.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 
thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 
sĩ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 
với  ví  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


299 


Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ông  nghĩ  sao?  Nếu  những  người  trong  một  trăm 
chủng  tộc  khác  nhau  kia  đều  có  thể  dùng  bất  cứ  loại  gỗ  nào  làm  mồi 
lửa  rồi  lấy  dùi  mà  dùi  cho  phát  ra  lửa  và  cháy  lớn  lên,  phải  chăng  tất 
cả  lửa  ấy  đều  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có 
thể  dùng  vào  các  công  việc  do  lửa  đem  lại?  Hay  chỉ  độc  nhất  thứ  lửa 
này  mới  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  có  thể  dùng 
vào  các  công  việc  do  lửa  đem  lại?  Hay  độc  nhất  thứ  lửa  kia  không  có 
ngọn,  không  màu  sắc,  không  sức  nóng,  không  ánh  sáng,  không  thể 
dùng  vào  các  công  việc  do  lửa  đem  lại?  Hay  tất  cả  thứ  lửa  kia  đều  có 
ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có  thể  dùng  vào  các 
công  việc  do  lửa  đem  lại?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  những  người  trong  một  trăm  chủng  tộc  khác 
nhau  ấy  đều  dùng  bất  cứ  loại  cây  nào  làm  mồi  lửa,  rồi  lấy  dùi  mà  dùi 
cho  lửa  phát  ra  và  cháy  lớn  lên.  Tất  cả  những  thứ  lửa  ấy  đều  có  ngọn, 
có  màu  sắc,  có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có  thể  dùng  vào  các  công 
việc  do  lửa  đem  lại.  Nếu  độc  nhất  chỉ  thứ  lửa  kia  có  ngọn,  có  màu  sắc, 
có  sức  nóng,  có  ánh  sáng,  có  thể  dùng  vào  công  việc  của  lửa,  trường 
hợp  này  không  thể  có.  Nếu  độc  nhất  chỉ  có  thứ  lửa  kia  không  có  ngọn, 
không  màu  sắc,  không  sức  nóng,  không  ánh  sáng  và  không  thể  dùng 
vào  các  công  việc  của  lửa,  cũng  không  có  trường  hợp  đó.  Bạch  Cù- 
đàm,  nhưng  tất  cả  những  thứ  lửa  kia  đều  có  ngọn,  có  màu  sắc,  có  sức 
nóng,  có  ánh  sáng,  đều  có  thể  dùng  vào  các  công  việc  do  lửa  đem 
lại.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  nếu  Phạm  chí  có  thú  hướng  chân  chánh 
thì  Phạm  chí  ấy  được  hiểu  biết  rõ  và  tự  tri  đúng  như  pháp.  Sát-lợi,  Cư 
sĩ  hay  Công  sư  nếu  hướng  đến  chân  chánh  cũng  được  sự  hiểu  biết 
khéo  léo  và  tự  tri  đúng  như  pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  thật  là  thích  thú 


300 


TRUNG  A-HÀM 


với  VÍ  dụ  này.  Nhưng  các  Phạm  chí  vẫn  nói  như  thế  này,  ‘Dòng  tộc 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sinh  từ  miệng 
Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  nếu  thân  này  được  thọ  sanh  vào  đâu,  thì  nó  được 
kể  thuộc  loại  đó.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Phạm  chí,  nó  được  kể  là 
chủng  tộc  Phạm  chí.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công 
sư,  nó  được  kể  là  chủng  tộc  Công  sư. 

“Này  Ma-nạp,  cũng  như  tùy  theo  lửa  được  phát  sanh  như  thế  nào 
thì  được  kể  thuộc  loại  đó,  tức  đó  là  sô"  của  lửa.  Nếu  nhân  nơi  cây  mà 
phát  sanh  thì  nó  được  kể  là  loại  lửa  cây.  Nếu  nhân  nơi  cỏ  rác  hay  củi 
mà  phát  sanh  thì  nó  được  kể  là  loại  lửa  cỏ,  lửa  rác,  lửa  củi. 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  thân  này  được  thọ  sanh  vào  đâu  thì  nó 
được  kể  thuộc  loại  đó.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Phạm  chí,  nó  được 
gọi  là  chủng  tộc  Phạm  chí.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay 
Công  sư  thì  nó  được  gọi  là  chủng  tộc  Công  sư.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  con  gái  của  Sát-lợi  cùng  con 
trai  của  Phạm  chí  hiệp  hội  với  nhau,  họ  do  sự  hiệp  hội  ấy  mà  sau  đó  sanh 
con,  hoặc  giống  cha  nó,  hoặc  giống  mẹ  nó,  hoặc  không  giống  cả  hai.  Ý 
ngươi  nghĩ  sao?  Đứa  trẻ  kia  là  Sát-lợi  chăng?  Là  Phạm  chí  chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  gái  của  Sát-lợi  cùng  con  trai  của  Phạm  chí 
hiệp  hội  với  nhau,  do  sự  hiệp  ấy  mà  sau  đó  sanh  con,  hoặc  giống  cha  nó, 
hoặc  giống  mẹ  nó,  hoặc  không  giống  cả  hai.  Con  không  nói  là  Sát-lợi, 
cũng  không  nói  là  Phạm  chí.  Bạch  Cù-đàm,  con  chỉ  nói  là  thân  khác”. 

“Này  Ma-nạp,  thân  này  được  thọ  sanh  vào  đâu  thì  nó  được  kể 
vào  loại  đó.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Phạm  chí  thì  nó  được  kể  là 
chủng  tộc  Phạm  chí.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay  Công 
sư  thì  nó  được  kể  là  chủng  tộc  Công  sư.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  nếu  con  gái  của  Phạm  chí  cùng  con  trai  của  Sát- 
lợi  hiệp  hội  với  nhau,  do  sự  hiệp  hội  này  mà  sau  đó  sanh  con,  hoặc 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


301 


giông  cha  nó,  hoặc  giống  mẹ  nó,  hoặc  không  giông  cả  hai.  Ý  ngươi 
nghĩ  sao?  Đứa  trẻ  kia  là  Phạm  chí  chăng?  Là  Sát-lợi  chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  gái  của  Phạm  chí  cùng  con  trai  của  Sát-lợi 
hiệp  hội  với  nhau,  do  sự  hiệp  hội  này  mà  sau  đó  sanh  con,  hoặc  giống 
cha  nó,  hoặc  giống  mẹ  nó,  hoặc  không  giống  cả  hai.  Con  không  nói  nó 
là  Phạm  chí,  cũng  không  nói  nó  là  Sát-lợi.  Bạch  Cù-đàm,  con  chỉ  nói 
nó  là  thân  khác.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  thân  này  được  thọ  sanh  vào  đâu  thì  nó 
được  kể  vào  loại  đó.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Phạm  chí  thì  nó  được 
kể  là  chủng  tộc  Phạm  chí.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay 
Công  sư  thì  nó  được  kể  là  chủng  tộc  Công  sư.  ” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  một  người  có  nhiều  ngựa 
cái,  người  ấy  thả  một  con  lừa  đực  vào  trong  đám  ngựa  cái  ấy,  chúng 
cùng  con  lừa  đực  hiệp  hội,  do  sự  hiệp  hội  ấy  mà  sau  đó  sanh  con  ngựa 
câu.  Ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nó  là  con  lừa  chăng?  Là  con  ngựa  chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  ngựa  và  lừa  hiệp  hội  với  nhau,  do  sự  hiệp 
hội  này  mà  sau  đó  sanh  ngựa  câu.  Con  không  nói  nó  là  lừa,  cũng 
không  nói  nó  là  ngựa.  Bạch  Cù-đàm,  con  chỉ  nói  nó  là  con  la.” 

“Như  vậy,  này  Ma-nạp,  thân  này  được  thọ  sanh  vào  đâu  thì  nó 
được  kể  vào  loại  đó.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Phạm  chí  thì  nó  được 
kể  là  chủng  tộc  Phạm  chí.  Nếu  sanh  trong  chủng  tộc  Sát-lợi,  Cư  sĩ  hay 
Công  sư  thì  nó  được  kể  là  chủng  tộc  Công  sư.  ” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  thuở  xưa  có  nhiều  vị  tiên  nhân  sống  trên  một  chỗ 
cao  của  rừng  vắng.  Họ  sinh  ra  ác  kiến  như  thế  này,  ‘Dòng  Phạm  chí  là 
hơn  hết,  ngoài  ra  không  có  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng,  ngoài  ra 
đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm  chí  thì 
không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm 
thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’.  Khi  ấy,  A-tư-la  tiên  nhân  Đề- 
phệ-la8  nghe  có  nhiều  tiên  nhân  sống  trên  một  chỗ  cao  của  rừng  vắng 


8  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  *■  ỵi  '  rỉ?  £.  @  j*ỵâ  Pa0li:  Asita-Devala-lsi. 


302 


TRUNG  A-HÀM 


đã  sinh  ra  ác  kiến  như  thế  này  rồi,  ông  khoác  áo  ca-sa,  quấn  khăn  lên 
đầu,  chông  gậy,  cầm  lọng,  mang  guốc  vải  trắng9,  không  theo  cửa  vào, 
đến  trụ  xứ  của  tiên  nhân,  đi  kinh  hành  nơi  tịnh  thất. 

“Rồi  trên  chỗ  cao  của  khu  rừng  vắng,  nói  có  nhiều  tiên  nhân 
sống  chung  này,  có  một  tiên  nhân  thấy  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la 
khoác  áo  ca-sa,  quấn  khăn  lên  đầu,  chông  gậy,  cầm  lọng,  mang  guốc 
vải  trắng,  không  theo  cửa  vào,  đến  trụ  xứ  của  tiên  nhân,  đi  kinh  hành 
nơi  tịnh  thất,  thấy  rồi,  bèn  đến  chỗ  những  tiên  nhân  sống  chung  trên 
chỗ  cao  của  khu  rừng  này  và  nói  như  thế  này,  ‘Này  chư  Hiền,  nay  có 
một  người  khoác  áo  ca-sa,  quấn  khăn  lên  đầu,  chông  gậy  cầm  lọng, 
mang  guốc  vải  trắng,  không  theo  cửa  vào,  đến  trụ  xứ  của  tiên  nhân,  đi 
kinh  hành  nơi  tịnh  thất  chúng  ta  nên  đến  mà  chú  thuật  nó  rằng,  ‘Ngươi 
hãy  thành  tro!  Ngươi  hãy  thành  tro!’ 

“Rồi  số  đông  các  tiên  nhân  sống  chung  trên  chỗ  cao  của  khu 
rừng  vắng  bèn  đến  chỗ  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-bệ-la.  Đến  rồi,  dùng 
thần  chú:  ‘Ngươi  hãy  thành  tro!  Ngươi  hãy  thành  tro!’,  như  vậy,  như 
vậy...  rồi,  nhưng  vị  ấy  sắc  mặt  càng  thêm  rạng  rỡ,  thân  thể  càng 
xinh  tươi. 

“Chúng  tiên  nhân  kia  liền  nghĩ  như  thế  này,  ‘Trước  kia  dùng 
thần  chú  ‘Ngươi  hãy  thành  tro!  Ngươi  hãy  thành  tro!’,  mà  hễ  chú  đến 
người  nào  thì  người  ấy  trở  thành  tro.  Nay  chúng  ta  chú  người  này 
‘Ngươi  hãy  thành  tro!  Ngươi  hãy  thành  tro!’,  chúng  ta  dùng  đúng  theo 
thần  chú  ấy  để  chú  người  này  mà  sao  sắc  mặt  càng  thêm  rạng  rỡ,  thân 
thể  càng  xinh  tươi?  Ta  nên  hỏi  xem’. 

“Họ  bèn  hỏi: 

“-Ông  là  ai? 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  đáp  rằng: 

“-Này  chư  Hiền,  các  ngươi  có  nghe  đến  A-tư-la  tiên  nhân  Đề- 
phệ-la  chăng? 

Đáp  rằng: 

“-Chúng  tôi  có  nghe  đến  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la. 


9-  Bạch  y  điệp  T  /t  'af  t  ở  trên,  nói:  “mặc  áo  ca-sa”  nên  đây  không  thể  là  “áo 
trắng”.  Tiệp,  bản  Cao-li  chép  là  biến  ỆỀ/à Trong  bản  Paoli:  upaohanao 
aorohitvao,  mang  dép  cỏ. 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


303 


“Lại  nói  rằng: 

“-Chính  là  ta  đó. 

“Các  vị  tiên  nhân  kia  liền  cùng  nhau  xin  lỗi  A-tư-la  tiên  nhân 
Đề-phệ-la  rằng: 

“-Mong  tha  thứ  cho.  Vì  chúng  tôi  không  biết  Tôn  giả  là  A-tư-la 
tiên  nhân  Đề-phệ-la. 

“Khi  ấy,  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  nói  với  các  vị  tiên  nhân 

kia: 

“-Ta  đã  tha  thứ  rồi.  Có  thật  các  người  sinh  ác  kiến  này,  ‘Dòng 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm  chí  da  trắng, 
ngoài  ra  đều  là  da  đen.  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải  Phạm 
chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sanh  từ 
miệng  Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  bởi  Phạm  thiên’  không? 

“Các  tiên  nhân  kia  đáp  rằng: 

“-Quả  như  vậy. 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  lại  hỏi  các  tiên  nhân  rằng: 

“-Các  người  có  biết  rõ  cha  mình  chăng? 

“Các  tiên  nhân  đáp  rằng: 

“-Biết  rõ.  Vị  Phạm  chí  ấy  lấy  vợ  là  người  Phạm  chí,  chứ  không 
lấy  người  không  Phạm  chí.  Cha  của  cha  ấy,  cho  đến  bảy  đời  đều  lấy 
vợ  là  người  Phạm  chí,  không  lấy  người  không  phải  Phạm  chí. 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  lại  hỏi  các  tiên  nhân  kia  rằng: 

“-Các  ông  có  biết  rõ  mẹ  mình  chăng? 

“Các  tiên  nhân  kia  đáp  rằng: 

“-Biết  rõ.  Vị  Phạm  chí  ấy  lấy  chồng  là  người  Phạm  chí,  không 
lấy  người  không  phải  Phạm  chí.  Mẹ  của  mẹ  ấy,  cho  đến  bảy  đời  mẹ, 
những  vị  Phạm  chí  ấy  đều  lấy  chồng  người  Phạm  chí,  không  lấy  người 
không  phải  Phạm  chí. 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  lại  hỏi  các  tiên  nhân  rằng: 

“-Các  người  có  biết  rõ  sự  thọ  thai  chăng? 

“Các  tiên  nhân  kia  đáp  rằng: 

“-Biết  rõ.  Do  ba  sự  hiệp  hội  mà  thọ  thai,  là  sự  hiệp  hội  của  cha 
mẹ,  thời  gian  người  mẹ  có  thể  thọ  thai10  và  hương  ấm  đã  đến11.  Này 


10  Dịch  thoát  ý;  nguyên  Hán:  vô  man  kham  nạiŨJỔ  " ỵ  eyCPaoli:  maotao  ca  tunì 


304 


TRUNG  A-HÀM 


A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la,  phải  hội  đủ  ba  sự  này  mà  có  sự  nhập 
thai  mẹ. 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  lại  hỏi  các  tiên  nhân: 

“-Nhưng  có  thể  biết  sự  thọ  sanh  này  là  trai  hay  gái?  Biết  nó  từ 
đâu  đến?  Từ  chủng  tộc  Sát-lợi,  từ  Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  Công  sư  đến 
chăng?  Từ  phương  Đông,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc  mà 
đến  chăng? 

“Các  tiên  nhân  kia  đáp  rằng: 

“-Không  biết. 

“A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  lại  nói  với  các  tiên  nhân  kia  rằng: 

“-Này  chư  Hiền,  các  người  không  thấy  nó,  không  biết  nó.  Các 
người  không  biết  thọ  thai  ai,  nó  từ  đâu  đến,  nó  là  trai  hay  gái;  nó  từ 
Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  Công  sư;  nó  từ  phương  Đông,  phương 
Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc,  nhưng  các  người  lại  nói  như  thế  này, 
‘Dòng  Phạm  chí  chí  là  hơn  hết,  ngoài  ra  không  ai  bằng.  Dòng  Phạm 
chí  da  trắng,  ngoài  ra  đều  là  da  đen,  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không 
phải  Phạm  chí  thì  không  được  thanh  tịnh.  Phạm  chí  con  Phạm  thiên, 
sanh  từ  miệng  Phạm  thiên’. 

“Này  Ma-nạp,  các  tiên  nhân  cùng  sống  chung  với  nhau  trên  chỗ 
cao  của  rừng  vắng  kia  bị  A-tư-la  tiên  nhân  Đề-phệ-la  khéo  dạy,  khéo 
quở  trách  nên  không  thể  chủ  trương  Phạm  chí  là  thanh  tịnh,  huống  nữa 
là  các  thầy  trò  ngươi,  những  người  luống  mặc  áo  da,  áo  cỏ.” 

Khi  ấy,  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  bị  Thế  Tôn  chỉ  trích 
ngay  mặt,  trong  lòng  sầu  não,  cúi  đầu  im  lặng,  không  biện  bạch  được 
một  lời. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  chỉ  trích  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma- 
nạp,  Ngài  lại  muốn  khuyên  cho  Ma-nạp  được  vui  vẻ,  bèn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  có  Phạm  chí  trai  tự,  bô"  thí;  người  này  có  bốn 
người  con,  hai  đứa  ham  học  hỏi,  hai  đứa  không  học  hỏi.  Ý  Ma-nạp 
nghĩ  sao?  Người  Phạm  chí  này  sẽ  dành  cho  ai  trước  tiên  chỗ  ngồi  bậc 
nhất,  nước  tắm  bậc  nhất  và  thức  ăn  bậc  nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  thưa  rằng: 


hoti,  người  mẹ  trong  thời  có  kinh. 
u'  Pacli:  gandhabbo  ca  paccupaaaaahito,  hưcng  ấm  hiện  diện. 


KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIEP-HÒA 


305 


“Bạch  Cù-đàm,  người  Phạm  chí  ấy  tất  dành  cho  hai  người  con 
ham  học  hỏi  của  mình  trước  tiên  về  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  nước  tắm  bậc 
nhất  và  thức  ăn  cũng  bậc  nhất.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  lại  có  một  Phạm  chí  trai  tự,  bố  thí;  Phạm  chí  này 
có  bôn  người  con;  hai  đứa  ham  học  hỏi  nhưng  không  tinh  tấn,  thích 
làm  việc  ác;  còn  hai  đứa  kia  tuy  không  học  hỏi,  nhưng  rất  tinh  tấn, 
thích  làm  việc  thiện.  Ý  Ma-nạp  nghĩ  sao?  Phạm  chí  này  trước  tiên 
dành  cho  ai  về  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  nước  tắm  bậc  nhất  và  thức  ăn  bậc 
nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  ấy  tất  dành  cho  hai  người  con  tuy 
không  học  vấn  nhưng  rất  tinh  tấn,  thích  làm  việc  thiện  trước  tiên  về 
chỗ  ngồi  bậc  nhất,  nước  tắm  bậc  nhất  và  thức  ăn  cũng  bậc  nhất.” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Ma-nạp,  trước  kia  ngươi  khen  ngợi  sự  học  hỏi,  sau  đó 
ngươi  khen  ngợi  sự  trì  giới.  Này  Ma-nạp,  như  vậy  Ta  nói  bốn  chủng 
tánh  thảy  đều  thanh  tịnh,  với  sự  giảng  giải  hiển  thị,  ngươi  cũng  nói 
bôn  chủng  tánh  này  đều  thanh  tịnh  với  sự  giảng  giải  hiển  thị.” 

Khi  ấy,  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật. 

Bấy  giờ  đại  chúng  càng  cao  giọng  mà  nói  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  thật  kỳ  diệu  thay,  thật  hy  hữu  thay,  có  đại 
như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  sao? 
Bởi  vì  Sa-môn  Cù-đàm  nói  ‘Bôn  chủng  tánh  thảy  đều  thanh  tịnh,  với 
sự  giảng  giải  hiển  thị”  khiến  cho  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp 
cũng  nói  theo  rằng  ‘Bốn  chủng  tánh  thảy  đều  thanh  tịnh,  với  sự 
giảng  giải  hiển  thị’.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  đại  chúng  ấy12,  liền  bảo: 

“Như  vậy  đủ  rồi,  này  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp,  chỉ 
cần  trong  lòng  thấy  thỏa  mãn  là  được.  Hãy  trở  về  ngồi  lại  chỗ  cũ. 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật  rồi 
ngồi  qua  một  bên. 


12'  Ngài  biết  họ  cố  ý  cản  trở  thanh  niên  này  theo  Phật. 


306 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  bèn  thuyết  pháp  cho  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp  cho  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  Ngài 
ngồi  im  lặng. 

Khi  ấy,  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  sau  khi  được  Đức 
Phật  thuyết  pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng 
rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ  sô"  đông  các  Phạm  chí  ở  Câu-tát-la  trở  về  chưa  bao  xa, 
dùng  đủ  thứ  ngôn  ngữ  khiển  trách  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp: 

“Ngươi  muôn  làm  gì?  Muốn  khuất  phục  Sa-môn  Cù-đàm,  ngược 
lại  bị  Sa-môn  Cù-đàm  hàng  phục  mà  trở  về.  Cũng  như  một  người  đi 
vào  rừng  để  tìm  con  mắt,  nhưng  ngươi  lại  bị  mất  con  mắt  mà  trở  về.  A- 
nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp,  ngươi  cũng  vậy,  muốn  khuất  phục 
Sa-môn  Cù-đàm,  nhưng  ngược  lại  bị  Sa-môn  Cù-đàm  hàng  phục  mà 
trở  về.  Cũng  như  một  người  vì  muôn  uống  nước  nên  xuống  ao,  nhưng 
ngược  lại  bị  khát  nước  mà  trở  về.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp, 
ngươi  cũng  như  vậy,  muốn  khuất  phục  Sa-môn  Cù-đàm  nhưng  ngược 
lại  bị  Sa-môn  Cù-đàm  hàng  phục  mà  trở  về.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da- 
na  Ma-nạp,  ngươi  muôn  làm  gì?” 

Bấy  giờ,  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  nói  với  sô"  đông 
Phạm  chí  ở  Câu-tát-la  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  nói  trước  rồi,  Sa-môn  Cù-đàm  đúng  như 
pháp  mà  thuyết  pháp.  Ai  thuyết  pháp  đúng  như  pháp,  người  ấy  không 
thể  cật  vân.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na  Ma-nạp  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


PHẨM  THỨ  12:  PHẨM  phạm  chí  (phần  sau) 


152.  KINH  ANH  vũ 

153.  KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 

154.  KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 

155.  KINH  TU-ĐẠT-ĐA 

156.  KINH  PHẠM  BA-LA-DIÊN 

157.  KINH  HOANG  lô  viên 

158.  KINH  ĐẦU-NA 

159.  KINH  A-GIÀ  -LA-HA-NA 

160.  KINH  A-LAN-NA 

161.  KINH  PHẠM-MA 


www.daitangkinh.org 


152.  KINH  ANH  vũ1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Phật  du  hóa  thành  Vương  xá,  ở  trong  rừng  Trúc,  vườn 
Ca-lan-đa2. 

Bấy  giờ,  Ma-nạp  Anh  Vũ,  con  trai  ông  Đô-đề3,  có  một  ít  việc 
phải  làm  nên  đến  trọ  tại  nhà  một  người  cư  sĩ  trong  thành  Vương  xá. 
Tại  đây,  Ma-nạp  Anh  Vũ  con  trai  ông  Đô-đề  nói  với  người  cư  sĩ  mà 
mình  ngủ  trọ : 

“Có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào,  bậc  Tông  chủ,  bậc  Thầy  của  mọi 
người,  thống  lãnh  một  số  đông  đồ  chúng,  rất  được  mọi  người  tôn  kính, 
để  tôi  tùy  thời  đến  thăm  viếng,  kính  phụng,  hoặc  có  thể  do  khi  kính 
phụng  đó  mà  được  hoan  hỷ  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Có.  Này  Thiên  ái4,  có  Sa-môn  Cù-đàm,  con  dòng  họ  Thích,  lìa 
bỏ  Thích  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình  mà  học  đạo,  chứng  quả  Vô  thượng  Chánh  giác5. 
Này  Thiên  ái,  ông  có  thể  tùy  thời  đến  thăm  viếng,  kính  phụng,  hoặc 
có  thể  do  khi  kính  phụng  đó  mà  được  hoan  hỷ.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  lại  hỏi: 


'•  Bản  Hán,  quyển  11.  Pa0li,  M.  99  Subhasuttaỏ. 

2  Bản  Pa0li,  Phật  tại  Xá-vệ:  Sa0vatthiyaỏ  viharati. 

3'  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  À.  ứấ  'Ẩũ  s£  ị)  &//Ế  Pa0li:  Subho  ma0òavo 
todeyyaputto,  thanh  niên  Shubha,  con  trai  của  Todeyya. 

4-  Thiên  ái  #ỉ>  □cí?//’ Paoli:  Devaonampiya,  người  được  Trời  thương;  thường  dùng 
để  xưng  hô  với  người  ngu  khờ.  Bản  Paoli:  bhante:  này  ông  bạn. 

5'  Trong  bản  Hán:  Vô  thượng  Chánh  tận  giác  Ojể  ° /Ờ 


www.daitangkinh.org 


310 


TRUNG  A-HÀM 


“Sa-môn  Cù-đàm  hiện  nay  ở  chỗ  nào?  Tôi  muốn  đến  gặp.” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Sa-môn  Cù-đàm  hiện  ở  tại  rừng  Trúc,  vườn  Ca-lan-đa,  trong 
thành  Vương  xá.  Ông  có  thể  đến  đó  để  gặp.” 

Khi  ấy,  Ma-nạp  Anh  Vũ  liền  rời  khỏi  chỗ  trọ,  nhà  cư  sĩ,  thẳng 
đến  rừng  Trúc,  vườn  Ca-lan-đa.  Ma-nạp  Anh  Vũ  từ  xa  trông  thấy  Đức 
Thế  Tôn  ở  giữa  rừng  cây,  tướng  mạo  đoan  chánh,  đẹp  đẽ  khác  thường, 
như  ánh  trăng  giữa  rừng  sao  sáng  chói,  lóng  lánh  như  khối  núi  vàng, 
đầy  đủ  tướng  tốt,  vòi  vọi  oai  nghi,  các  căn  vắng  lặng,  an  định,  không 
một  mảy  may  ngăn  ngại,  hoàn  toàn  tự  chế  ngự,  lắng  tâm  tĩnh  mặc. 

Sau  khi  thấy  như  thế,  Ma-nạp  liền  đến  trước  Phật  và  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  có  đều  muôn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  con 
mới  dám  trình  bày .  ” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  muốn  hỏi,  cứ  tùy  ý.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  như  con  được  nghe6,  ‘Nếu  sống  tại  gia  thì  được 
hiểu  biết  tốt,  biết  đúng  như  pháp7.  Người  xuất  gia  học  đạo  thì  không 
như  vậy.’  Con  xin  hỏi  Cù-đàm,  việc  đó  như  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Ma-nạp,  sự  kiện  đó  không  nhất  định8.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  mong  Ngài  phân  biệt  sự  kiện  này  cho  con  được  rõ.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  hãy  lắng  nghe  khéo  suy  nghĩ,  Ta  sẽ  phân  biệt  đầy 
đủ  cho  ngươi  rõ.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói: 


6  Bản  Pa0li:  Bra0hmaìa  bho  Gotama  evam  a0haỏsu,  “Các  người  Bà-la-môn  nói  như 
vầy...” 

7'  Hán:  tiện  đắc  thiện  giải,  tắc  tri  như  pháp  ,ĩ)  “%  “A/ẻ  Paoli: 

aoraodhako  hoti  óaoyaỏ  dhammaỏ  kusalaỏ,  là  người  nhiệt  tình  với  pháp  thiện 
đúng  chánh  lý. 

8'  Bản  Paoli:  vibhajjava0do  kho  aham  ettha  maoòava  naoham  ekaỏsavaodo,  Ta 
thuyết  có  phân  tích.  Ta  không  thuyết  pháp  theo  một  chiều. 


KINH  ANH  VŨ 


311 


“Này  Ma-nạp,  nếu  có  kẻ  tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  nào  làm 
điều  tà  hạnh,  thì  Ta  không  khen  ngợi  người  đó.  Vì  sao  vậy?  Nếu  có  kẻ 
tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  làm  điều  tà  hạnh,  thì  kẻ  ấy  không  được 
hiểu  biết  tốt,  không  biết  đúng  như  pháp.  Do  đó,  này  Ma-nạp,  nếu 
những  kẻ  tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  làm  điều  tà  hạnh,  thì  Ta  không 
khen  ngợi  kẻ  ấy. 

“Này  Ma-nạp,  nếu  có  kẻ  tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  nào 
thực  hành  chánh  hạnh,  thì  Ta  khen  ngợi  người  đó.  Vì  sao  vậy?  Nếu 
có  kẻ  tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  thực  hành  chánh  hạnh,  thì  kẻ  ấy 
chắc  chắn  được  hiểu  biết  tốt,  biết  đúng  như  pháp.  Do  đó,  này  Ma- 
nạp,  nếu  kẻ  tại  gia  hoặc  xuất  gia  học  đạo  thực  hành  chánh  hạnh,  thì 
Ta  khen  ngợi  kẻ  ấy. 

“Này  Ma-nạp,  Ta  nói  như  vậy,  nói  về  hai  pháp  ấy,  phân  biệt  như 
vậy,  hiển  thị  như  vậy.  Nhưng  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  Chí  nào  có  năng 
lực,  thâm  nhập  kiên  cố,  chấp  chặt  theo  một  chiều,  vị  ấy  sẽ  nói  rằng, 
‘Đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng’.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  như  con  được  nghe,  ‘Nếu  ai  sống  tại  gia  thì  có 
lợi  ích  lớn,  có  công  đức  lớn;  người  xuất  gia  học  đạo  thì  không  như 
vậy9.’  Con  xin  hỏi  Cù-đàm,  sự  kiện  ấy  như  thế  nào?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  sự  kiện  ấy  không  nhất  định10.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  mong  Ngài  phân  biệt  sự  kiện  đó  cho  con  được 

rõ.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  hãy  lắng  nghe  khéo  suy  nghĩ,  Ta  sẽ  phân  biệt  đầy 
đủ  cho  ngươi  rõ.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  vâng  lời  lắng  nghe. 


9  Pa0li:  mahaaaaaham  idaỏ  maha0kiccaỏ  maha0dhikaraòam  maha0sama0rambhaỏ 
gharaocaosakammaaaaahaonaỏ  mahapphalaỏ  hoti,  sự  nghiệp  của  người  tại  gia 
cần  nhiều  kinh  doanh,  nhiều  việc  phải  làm,  nhiều  tác  vụ,  nhiều  nỗ  lực,  do  đó,  có 
kết  quả  to  lớn. 

10  Xem  cht.5  ở  trên. 


312 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Phật  nói: 

“Này  Ma-nạp,  nếu  sống  tại  gia  có  tai  hoạn  lớn,  có  đấu  tranh  lớn, 
có  oán  ghét  lớn,  nhưng  lại  làm  điều  tà  hạnh,  thì  sẽ  không  được  quả 
báo  lớn,  không  được  công  đức  lớn11.  Ví  như  người  làm  ruộng,  có  tai 
hoạn  lớn,  có  đấu  tranh  lớn,  có  oán  ghét  lớn,  lại  làm  điều  tà  hạnh,  thì 
sẽ  không  được  quả  báo  lớn,  không  được  công  đức  lớn.  Như  vậy,  này 
Ma-nạp,  người  sống  tại  gia  cũng  lại  như  thế. 

“Này  Ma-nạp,  người  xuất  gia  học  đạo  ít  có  tai  hoạn,  ít  có  đấu 
tranh,  ít  có  oán  ghét,  nhưng  lại  làm  điều  tà  hạnh,  thì  sẽ  không  được 
quả  báo  lớn,  không  được  công  đức  lớn.  Ví  như  người  buôn  bán,  ít  có 
tai  hoạn,  ít  có  đấu  tranh,  ít  có  oán  ghét,  nhưng  lại  làm  điều  tà  hạnh,  thì 
sẽ  không  được  quả  báo  lớn,  không  được  công  đức  lớn.  Như  vậy,  này 
Ma-nạp,  người  xuất  gia  học  đạo  cũng  lại  như  thế. 

“Này  Ma-nạp,  người  sống  tại  gia  có  tai  hoạn  lớn,  có  đấu  tranh 
lớn,  có  oán  ghét  lớn,  nhưng  lại  thực  hành  chánh  hạnh,  thì  sẽ  được  quả 
báo  lớn,  được  công  đức  lớn.  Ví  như  người  làm  ruộng  có  tai  hoạn  lớn, 
có  đấu  tranh  lớn,  có  oán  ghét  lớn,  nhưng  lại  thực  hành  chánh  hạnh,  thì 
sẽ  được  quả  báo  lớn,  được  công  đức  lớn.  Như  vậy,  này  Ma-nạp,  người 
sống  tại  gia  cũng  lại  như  thế. 

“Này  Ma-nạp,  người  xuất  gia  học  đạo  ít  có  tai  hoạn,  ít  có  đấu 
tranh,  ít  có  oán  ghét,  nhưng  lại  thực  hành  chánh  hạnh,  thì  được  quả 
báo  lớn,  được  công  đức  lớn.  Ví  như  người  buôn  bán,  ít  có  tai  hoạn,  ít 
có  đấu  tranh,  ít  có  oán  ghét,  nhưng  lại  thực  hành  chánh  hạnh,  thì  sẽ 
được  quả  báo  lớn,  được  công  đức  lớn.  Như  vậy,  này  Ma-nạp,  người 
xuất  gia  học  đạo  lại  cũng  như  thế. 

“Này  Ma-nạp,  Ta  nói  như  vậy,  nói  về  hai  pháp  ấy,  phân  biệt  như 


u'  Pa0li:  atthi  ma0òana  kammaaaaehaonaỏ  mahasegehaỏ  maha0kiccaỏ 
maha0dhikaraòam  maha0sama0rambhaỏ  vipajjama0naỏ  appaphalaỏ  hoti,  có  sự 
nghiệp  cần  nhiều  kinh  doanh  nhiều  việc  phải  làm,  nhiều  tác  vụ,  nhiều  nỗ  lực, 
nhung  không  làm  tốt,  cho  nên,  kết  quả  nhỏ.  Có  lẽ,  trong  bản  Paoli:  mahaokicca 
(nhiều  nghĩa  vụ),  trong  bản  Hán  đọc  là  mahaocicha  (nhiều  khó  nhọc,  đại  tai 
hoạn).  Paoli:  mahaodhikaraòa,  có  nghĩa:  sự  vụ  hay  tác  vụ,  cũng  có  nghĩa  tranh 
chấp;  bản  Hán  hiểu  theo  nghĩa  thứ  ha  (đại  đấu  tránh).  Paoli:  samaorambha,  có 
hai  nghĩa:  nỗ  lực  (do  gốc  động  từ  rabh );  hoặc  gây  tổn  hại  (do  gốc  động  từ  radh) ; 
bản  Hán  hiểu  theo  nghĩa  sau  (đại  tắng  oán). 


KINH  ANH  VŨ 


313 


vậy,  hiển  thị  như  vậy.  Nhưng  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  có  năng 
lực,  thâm  nhập  kiên  cố,  chấp  chặt  theo  một  chiều,  vị  ấy  sẽ  nói  rằng, 
‘Đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng.’” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  các  Phạm  chí  kia  chủ  trương  có  năm  pháp  có 
quả  báo  lớn,  có  công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Nếu  các  Phạm  chí  chủ  trương  có  năm  pháp  có  quả  báo  lớn,  có 
công  đức  lớn,  tạo  phước  được  thiện;  vậy  nay  ngưới  có  thể  ở  giữa  đại 
chúng  mà  trình  bày  lại  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  đối  với  con  không  có  sự  kiện  không  thể.  Vì  sao 
vậy?  Vì  Cù-đàm  hiện  đang  ngồi  ở  giữa  đại  chúng  này.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Vậy  ngươi  hãy  trình  bày.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  mong  Ngài  khéo  nghe  cho.  Bạch  Cù-đàm,  Phạm 
chí  chủ  trương  thứ  nhất  là  pháp  Chân  đế,  có  quả  báo  lớn,  có  công  đức 
lớn,  tạo  phước  được  thiện;  pháp  thứ  hai  là  Tụng  tập;  pháp  thứ  ba  là 
Nhiệt  hành;  pháp  thứ  tư  là  Khổ  hạnh.  Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  chủ 
trương  pháp  thứ  năm  là  Phạm  hạnh12  có  quả  báo  lớn,  có  công  đức  lớn, 
tạo  phước,  được  thiện.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Nếu  các  Phạm  chí  chủ  trương  năm  pháp  này  có  quả  báo  lớn,  có 
công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện;  vậy  trong  số  những  Phạm  chí  ấy, 
có  Phạm  chí  nào  nói  như  thế  này:  ‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay 
trong  đời  hiện  tại,  sau  khi  đã  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên 
kết  quả  của  chúng.’?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Bạch  Cù -đàm,  không  có.” 

Thế  Tôn  nói: 


12-  Năm  pháp  theo  Paoli:  saccam  (sự  thật),  tapam  (khổ  hành),  brahmacariyam  (tiết 
dục  hay  phạm  hạnh),  ajjhenam  (tụng  đọc),  caoga  (thí  xả).  Bản  Hán  thay  caoga 
(thí  xả)  bằng  nhiệt  hành. 


314 


TRUNG  A-HÀM 


“CÓ  vị  Tôn  sư  hay  Tổ  sư  nào,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ  nói  như 
thế  này,  ‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  sau  khi 
đã  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên  kết  quả  của  chúng.’?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Bạch  Cù-đàm,  không  có.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  xưa  kia  có  những  Phạm  chí  tuổi  thọ  hết,  mạng 
chung,  đã  tụng  trì  kinh  thư,  đã  truyền  bá  kinh  thư,  đã  tụng  tập  kinh 
điển:  một  là  Dạ-tra,  hai  là  Bà-ma,  ba  là  Bà-ma-đề-bà,  bôn  là  Tỳ-xa- 
mật-đa-la,  năm  là  Dạ-bà-đà-kiền-ni,  sáu  là  ứng-nghi-la-bà,  bảy  là 
Bà-tư-tra,  tám  là  Ca-diếp,  chín  là  Bà-la-bà,  mười  là  Bà-hòa13.  Nay 
các  Phạm  chí  đối  với  các  kinh  điển  ấy  tụng  tập,  thọ  trì,  học  hỏi. 
Nhưng  họ  có  nói  như  thế  này:  ‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay  trong 
đời  hiện  tại,  sau  khi  đã  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên  kết 
quả  của  chúng.’?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Không  có.  Nhưng  các  Phạm  chí  ấy  do  tin  mà  thọ  trì.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Trong  các  Phạm  chí,  không  có  một  Phạm  chí  nào  nói  như  vầy, 
‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  sau  khi  đã  tự  tri,  tự 
giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên  kết  quả  của  chúng.”  Và  cũng  không  có 
vị  Tôn  sư  hay  Tổ  sư  nào,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ  nói  như  thế  này, 
‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  sau  khi  đã  tự  tri,  tự 
giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên  kết  quả  của  chúng.’ 

“Xưa  kia  có  những  Phạm  chí  tuổi  thọ  hết,  mạng  chung,  đã  tụng 
trì  kinh  thư,  đã  truyền  bá  kinh  thư,  đã  tụng  tập  điển  kinh:  một  là  Dạ- 
tra,  hai  là  Bà-ma,  ba  là  Bà-ma-đề-bà,  bốn  là  Tỳ-xa-mật-đa-la,  năm  là 
Dạ-bà-đà-kiền-ni,  sáu  là  ứng-nghi-la-bà,  bảy  là  Bà-tư-tra,  tám  là  Ca- 


13'  Danh  sách  mười  đạo  sĩ  thời  thượng  cổ:  Dạ-tra  * /  ỵ/\/-iABà-ma  iờ  %ũỵtý?Bà- 
ma-đề-bà  ±Ờ  %ũ  £  A^A^Tỳ-xa-mật-đa-la  '/e^Dạ-bà-đà-kiền-ni 

/  V 

*•  'Pĩ'  ^/ỵcí^ứng-nghi-la-bà  ‘3  *  '  -^yc^Bà-tư-tra  f  /Ạỵc^Ca-diếp 

□  /.□/•c^Bà-la-bà  '  -^ycVBà-hòa  Kỵ^Danh  saùch  Paoli:  Asesehaka, 

Vaomaka,  Vaomadeva,  Vessaomitta,  Yamataggi,  Aígìrasa,  Vaoseasasha,  Kassapa, 
Bha0radva0ja0. 


KINH  ANH  VŨ 


315 


diếp,  chín  là  Bà-la-bà,  mười  là  Bà-hòa.  Nay  các  Phạm  chí  đối  với  các 
kinh  điển  ấy,  tụng  tập,  thọ  trì,  học  hỏi,  nhưng  họ  không  nói  như  vầy, 
‘Tôi  đối  với  năm  pháp  này,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  sau  khi  đã  tự  tri,  tự 
giác,  tự  tác  chứng,  tôi  nói  lên  kết  quả  của  chúng.’  Thế  thì  này  Ma- 
nạp,  các  Phạm  chí  ấy  há  không  vì  sự  kiện  này  mà  trong  sự  tin  tưởng  có 
thiếu  căn  bản  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  sự  không  căn  bản.  Nhưng  các  Phạm  chí 
nghe  rồi  thọ  trì.  ” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Ví  như  một  đám  người  mù  dắt  nhau,  người  trước  không  thấy 
người  ở  sau,  cũng  không  thấy  người  ở  giữa;  người  giữa  không  thấy 
người  ở  trước,  cũng  không  thấy  người  ở  sau;  người  ở  sau  không  thấy 
người  ở  giữa,  cũng  không  thấy  người  ở  trước.  Này  Ma-nạp,  Ta  nói  các 
Phạm  chí  cũng  như  vậy.  Này  Ma-nạp,  trước  ngươi  nói  là  do  tin,  sau  đó 
ngươi  nói  là  do  nghe.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  liền  tức  giận  Đức  Thế  Tôn,  hằn  học,  không  vui, 
phỉ  báng  Thế  Tôn,  chỉ  trích  Thế  Tôn,  mạ  lỵ  Thế  Tôn,  và  nghĩ  rằng, 
‘Cần  phải  phỉ  báng  Cù-đàm,  cần  phải  chỉ  trích  Cù-đàm,  cần  phải  hạ 
nhục  Cù-đàm.’  Liền  nói  với  Đức  Thế  Tôn: 

“Này  Cù-đàm,  có  một  Phạm  chí  tên  là  Phất-ca-sa-sa-la14,  thuộc 
chủng  tánh  thuần  khiết,  không  gián  đoạn15,  nói  như  thế  này:  ‘Nếu  có 
Sa-môn,  Phạm  chí  nào  cho  rằng  mình  đã  thấy,  đã  biết,  đã  chứng  đắc 
pháp  Thượng  nhân16;  sau  khi  nghe  như  vậy,  Ta  bèn  cả  cười,  không  thể 
chấp  nhận  được.  Đó  là  sự  láo  khoét,  không  chân  thật,  không  đúng  như 
pháp.  Làm  sao  con  người  sanh  trong  loài  người  mà  tự  nói  là  được  pháp 
Thượng  nhân?  Nếu  ai  nói  rằng:  Tôi  biết,  tôi  thấy  pháp  Thượng  nhân, 
thì  sự  kiện  ấy  là  không  hợp  lý.” 

14-  Phất-ca-sa-sa-la  eỉ? eỉ?  '  ỵcỹ  Pa0li:  Pokkarasa0ti  Opamaóóo 

Subhagavaniko,  (người  Bà-la-môn  tên  là)  Pokkharasa0ti  Opamaóóo,  sống  trong 
rừng  Subha. 

15'  Hán:  tánh  trực  thanh  tịnh  hóa  em  a'/í  *i  Ktỳ/C? chỉ  thuộc  một  dòng  họ  Bà-la- 

môn  thuần  chủng,  không  lai  tạp  trong  nhiều  đời  liên  tục. 
lỏ'  Nhân  thượng  pháp  Pacli:  uttarimanussadhamma,  pháp  của  con 

người  siêu  việt. 


316 


TRUNG  A-HÀM 


Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  liền  nghĩ  như  thế  này:  “Ma-nạp  Anh  Vũ, 
con  ông  Đô-đề  phẫn  nộ  đối  với  Ta,  hằn  học,  không  vui,  phỉ  báng  Ta, 
chỉ  trích  Ta,  mạ  lỵ  Ta,  nghĩ  rằng:  ‘Cần  phải  phỉ  báng  Cù-đàm,  cần 
phải  chỉ  trích  Cù-đàm,  cần  phải  hạ  nhục  Cù-đàm.’  Liền  nói  với  Đức 
Thế  Tôn:  ‘Này  Cù-đàm,  có  một  Phạm  chí  tên  là  Phất-ca-sa-sa-la, 
thuộc  chủng  tánh  thuộc  chủng  tánh  thuần  khiết,  không  gián  đoạn,  nói 
như  thế  này:  ‘Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  cho  rằng  mình  đã  thấy, 
đã  biết,  đã  chứng  đắc  pháp  Thượng  nhân;  sau  khi  nghe  như  vậy,  Ta 
bèn  cả  cười,  không  thể  chấp  nhận  được.  Đó  là  sự  láo  khoét,  không 
chân  thật,  không  đúng  như  pháp.  Làm  sao  con  người  sanh  trong  loài 
người  mà  tự  nói  là  được  pháp  Thượng  nhân?  Nếu  ai  nói  rằng:  Tôi  biết, 
tôi  thấy  pháp  Thượng  nhân,  thì  sự  kiện  ấy  là  không  hợp  lý’.” 

Đức  Thế  Tôn  biết  thế  nên  nói: 

“Này  Ma-nạp,  có  phải  Phạm  chí  tên  là  Phất-ca-sa-sa-la,  thuộc 
chủng  tánh  thuần  khiết,  không  gián  đoạn,  ông  ấy  biết  điều  mong  nghĩ 
trong  tâm  của  hết  thảy  Sa-môn,  Phạm  chí  rồi  mới  nói  như  thế  này: 
‘Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  cho  rằng  mình  đã  thấy,  đã  biết,  đã 
chứng  đắc  pháp  Thượng  nhân;  sau  khi  nghe  như  vậy,  Ta  bèn  cả  cười, 
không  thể  chấp  nhận  được.  Đó  là  sự  láo  khoét,  không  chân  thật,  không 
đúng  như  pháp.  Làm  sao  con  người  sanh  trong  loài  người  mà  tự  nói  là 
được  pháp  Thượng  nhân?  Nếu  ai  nói  rằng:  Tôi  biết,  tôi  thấy  pháp 
Thượng  nhân,  thì  sự  kiện  ấy  là  không  hợp  lýchăng?’  ” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  Phất-ca-sa-sa-la,  thuộc  chủng  tánh 
thuần  khiết,  không  gián  đoạn,  có  một  nữ  tỳ  tên  là  Bất-ni17.  Nhưng 
đối  với  tâm  niệm  của  nữ  tỳ  này,  ông  còn  không  thể  biết,  huống  nữa 
là  biết  tâm  tư  của  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí!  Nếu  cho  rằng  ông  ấy 
biết,  thì  sự  kiện  này  không  thể  có.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Cũng  như  người  sanh  ra  đã  mù;  người  ấy  nói  như  thế  này, 
‘Không  có  màu  đen,  màu  trắng,  cũng  không  thấy  màu  đen,  màu  trắng; 
không  có  sắc  tốt,  sắc  xấu,  cũng  không  thấy  sắc  tốt,  sắc  xấu;  không  có 
sắc  ngắn,  sắc  dài,  cũng  không  thấy  sắc  ngắn,  sắc  dài;  không  có  sắc 


Bất-ni  &£  rỉ  /Ờ  Pa0li:  ? 


17. 


KINH  ANH  VŨ 


317 


gần,  sắc  xa,  cũng  không  thấy  sắc  gần,  sắc  xa;  không  có  sắc  thô,  sắc  tế, 
cũng  không  thấy  sắc  thô,  sắc  tế;  vì  ta  không  bao  giờ  thấy,  không  bao 
giờ  biết,  cho  nên  nói  không  có  màu  sắc.’  Người  mù  bẩm  sinh  kia  nói 
như  vậy  là  đúng  sự  thật  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Bạch  Cù-đàm,  không  phải  vậy.  Vì  sao?  Vì  có  màu  đen,  màu 
trắng,  cũng  có  người  thấy  màu  đen,  màu  trắng;  có  sắc  tốt,  sắc  xấu,  cũng 
có  người  thấy  sắc  tốt,  sắc  xấu;  có  sắc  ngắn,  sắc  dài,  cũng  có  người  thấy 
sắc  ngắn,  sắc  dài;  có  sắc  gần,  sắc  xa,  cũng  có  người  thấy  sắc  gần,  sắc 
xa;  có  sắc  thô,  sắc  tế,  cũng  có  người  thấy  sắc  thô,  sắc  tế.  Nếu  nói,  ‘Tôi 
không  hề  thấy,  không  hề  biết,  cho  nên  nói  không  có  màu  sắc,’  thì  người 
mù  bẩm  sinh  nói  như  vậy  là  không  đúng  sự  thật.” 

“Này  Ma-nạp,  Phạm  chí  Phất-ca-sa-sa-la,  thuộc  chủng  tánh 
thuần  khiết,  không  gián  đoạn;  lời  nói  của  ông  ấy  có  khác  gì  hạng 
người  mù  bẩm  sinh,  không  có  mắt  kia  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Bạch  Cù-đàm,  như  mù  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  xưa  kia  có  những  Phạm 
chí,  tuổi  thọ  hết,  mạng  chung,  đã  tụng  trì  kinh  thư,  đã  truyền  bá  kinh 
thư,  đã  tụng  tập  điển  kinh18;  đó  là  các  Phạm  chí  Thương-già,  Phạm  chí 
Sanh  Văn,  Phạm  chí  Phất-ca-sa-sa-la  và  Đô-đề,  thân  phụ  ngươi19; 
những  điều  mà  họ  nói,  được  chấp  nhận  hay  không  được  chấp  nhận? 
Chân  thật  hay  không  chân  thật?  Có  cao,  có  thấp  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

“Nếu  xưa  kia  có  những  Phạm  chí,  tuổi  thọ  hết,  mạng  chung,  đã 
tụng  trì  kinh  thư,  đã  truyền  bá  kinh  thư,  đã  tụng  tập  điển  kinh,  đó  là 
các  Phạm  chí  Thương  gia,  Phạm  chí  Sanh  Văn,  Phạm  chí  Phất-ca-sa- 
sa-la  và  Đô-đề,  thân  phụ  con;  những  điều  được  nói  ấy;  thì  theo  ý  con, 
họ  mong  được  chấp  nhận,  không  mong  không  được  chấp  nhận;  mong 


18'  Pa0li:  Kosalaka0  brahmaòa-maha0sa0ra0,  các  Bà-la-môn  phú  hào  ở  Kosala. 

19-  Các  Bà-la-môn  Thương-già  V/iyiT'' Sanh  Văn  rđ  »ĩ>fcZ  Phất-ca-sa-sa-la 

r±  V? 

»c5®  '  và  Đô-đề  3£  £ỵ<ỹ  Paoli:  Caíki,  Ja0nussoòi,  Pokkharasaoti,  Todeyya. 


318 


TRUNG  A-HÀM 


là  chân  thật,  không  mong  không  phải  là  chân  thật;  mong  là  sự  cao 
thượng,  không  mong  là  sự  thấp  hèn.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  Phạm  chí  Phất-ca-sa-sa-la,  thuộc  chủng  tánh 
thuần  khiết,  không  gián  đoạn;  điều  mà  ông  ấy  nói,  há  không  phải  là 
không  được  chấp  nhận,  không  có  sự  được  chấp  nhận?  Là  không  chân 
thật,  không  có  sự  chân  thật?  Há  không  phải  là  rất  thấp  hèn,  không  có 
cái  gì  cao?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa  Đức  Thế  Tôn: 

“Thật  vậy,  bạch  Cù-đàm.” 

“Lại  nữa,  này  Ma-nạp,  có  năm  pháp  gây  chướng  ngại,  gây  che 
lấp,  làm  cho  mù,  không  có  mắt,  có  thể  diệt  mất  trí  tuệ,  gây  ra  sự  nhọc 
nhằn  vô  ích,  không  chứng  đắc  Niết-bàn.  Những  gì  là  năm?  Này  Ma- 
nạp,  pháp  thứ  nhất  là  dục,  gây  chướng  ngại,  gây  che  lấp,  làm  cho  mù, 
không  có  mắt,  có  thể  diệt  mất  trí  tuệ,  gây  ra  sự  nhọc  nhằn  vô  ích, 
không  chứng  đắc  Niết-bàn.  Này  Ma-nạp,  sân  nhuế,  thân  kiến,  giới  thủ 
và  thứ  năm  là  nghi,  gây  chướng  ngại,  gây  che  lấp  làm  cho  mù,  không 
có  mắt,  có  thể  diệt  mất  trí  tuệ,  gây  ra  sự  nhọc  nhằn  vô  ích,  không 
chứng  đắc  Niết-bàn20. 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Ai  bị  năm  pháp  này  làm 
chướng  ngại,  che  lấp,  quấn  chặt,  người  ấy  nếu  muôn  quan  sát  ý 
nghĩa  lợi  ích  của  mình,  ý  nghĩa  lợi  ích  của  người  khác,  ý  nghĩa  lợi  ích 
của  cả  hai,  và  biết  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  nghĩ  gì  trong  tâm;  sự 
kiện  ấy  không  thể  có. 

“Này  Ma-nạp,  Phạm  chí  Phất-ca-sa-sa-la,  thuộc  chủng  tánh 
thuần  khiết,  không  gián  đoạn,  bị  nhiễm  bởi  dục,  bị  ô  uế  bởi  dục, 
nhiễm  dục,  xúc  dục,  say  đắm  nơi  dục,  vào  trong  dục  mà  không  thấy  tai 
hoạn,  không  biết  sự  xuất  yếu  và  sông  theo  dục;  vị  ấy  bị  năm  pháp  này 
chướng  ngại,  che  lấp,  quấn  chặt;  vị  ấy  nếu  muốn  quán  sát  ý  nghĩa  lợi 
ích  của  mình,  ý  nghĩa  lợi  ích  của  người  khác,  ý  nghĩa  lợi  ích  của  cả 


20'  Năm  pháp  chướng  ngại,  bản  Hán:  dục,  nhuế,  thân  kiến,  giới  thủ  kiến  và  nghi. 
Trong  bản  Paoli,  paóca  nìvaraòao  (năm  triền  cái):  kaomacchanda  (dục  vọng), 
vyaopaoda  (sân  hận),  thìnamiddha  (hôn  trầm),  uddhaccakukkucca  (trạo  cử), 
vicikicchao  (nghi). 


KINH  ANH  VŨ 


319 


hai,  và  biết  tất  cả  Sa-môn,  Phạm  chí  nghĩ  gì  trong  tâm;  sự  kiện  ấy 
không  thể  có. 

“Lại  nữa,  này  Ma-nạp,  có  năm  công  đức  của  dục,  khả  ái,  khả 
niệm,  khả  ý,  khả  lạc,  có  khát  ái  liên  hệ  sắc  dục,  rất  đáng  ham  muốn. 
Những  gì  là  năm?  Là  sắc  được  thấy  bởi  mắt,  tiếng  được  nghe  bởi  tai, 
hương  được  ngửi  bởi  mũi,  vị  được  nếm  bởi  lưỡi,  xúc  được  biết  bởi  thân. 
Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Chúng  sanh  do  năm  công  đức  của  dục 
này  cho  nên  phát  sanh  lạc,  phát  sanh  hỷ,  chẳng  còn  có  điều  gì  ở  ngoài 
đây  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Thế  Tôn: 

“Quả  như  vậy,  bạch  Cù-đàm.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Lửa  do  cỏ,  cây  được  đốt  cháy, 
và  lửa  không  do  cỏ,  cây  mà  được  đốt  cháy;  thứ  lửa  nào  có  ngọn  sáng 
tối  thượng,  tối  diệu,  tối  thắng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  lửa  không  do  cỏ,  cây  mà  được  đốt  cháy;  sự  kiện 
này  không  thể  có.  Chỉ  có  thể  có  do  sức  mạnh  của  Như  ý  túc.  Bạch  Cù- 
đàm,  lửa  không  do  cỏ,  cây  mà  được  đốt  cháy;  lửa  ấy  có  ngọn  sáng  tối 
thượng,  tối  diệu,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Quả  như  vậy,  quả  như  vậy!  Nếu  lửa  không  do  cỏ,  cây  mà  được 
đốt  cháy  sự  kiện  này  không  thể  có.  Chỉ  có  do  sức  mạnh  của  như  ý  túc, 
lửa  không  do  cỏ  cây  mà  được  đốt  cháy;  thứ  lửa  ấy  có  ngọn  sáng  tối 
thượng,  tối  diệu,  tối  thắng. 

“Này  Ma-nạp,  ở  đây  Ta  giả  thiết  rằng,  cũng  như  thứ  lửa  do  cỏ 
cây  mà  được  đốt  cháy,  sự  phát  sanh  hỷ  lạc  của  chúng  sanh  cũng  vậy, 
là  do  dục,  do  pháp  ác,  bất  thiện,  không  đạt  được  lạc  do  xả  và  tịch  tĩnh. 
Này  Ma-nạp,  cũng  như  thứ  lửa  không  do  cỏ,  cây  mà  được  đốt  cháy;  sự 
phát  sanh  xả  lạc  của  chúng  sanh  cũng  vậy,  là  do  ly  dục,  từ  các  pháp 
thiện,  không  đạt  được  lạc  do  xả  và  tịch  tĩnh.” 

Thế  Tôn  lại  nói: 

“Này  Ma-nạp,  ở  đây,  một  Phạm  chí  lễ  trai  tự,  hành  bô"  thí,  nhưng 
có  một  đồng  tử  Sát-lợi  từ  phương  Đông  đến  nói  như  vầy,  ‘Ta  ở  trong 
đây  được  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  nước  rửa  bậc  nhất,  ăn  uống  bậc  nhất.’ 


320 


TRUNG  A-HÀM 


Nhưng  vì  ở  đó  không  được  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  nước  rửa  bậc  nhất,  nó 
bèn  sanh  oán  hận,  ôm  lòng  ganh  ghét.  Hoặc  từ  phương  Nam  có  đồng 
tử  Phạm  chí  đến,  nói  như  vầy,  ‘Ta  ở  trong  đây  được  thức  ăn  tịnh  diệu.’ 
Nhưng  ở  đó  không  được  thức  ăn  tịnh  diệu,  nó  bèn  sanh  oán  hận,  ôm 
lòng  ganh  ghét.  Hoặc  từ  phương  Tây  có  đồng  tử  Cư  sĩ  đến  nói  như  vầy, 
‘Ta  ở  trong  đây  được  thức  ăn  dồi  dào.’  Nhưng  ở  đó  không  được  thức 
ăn  dồi  dào,  nó  bèn  sanh  oán  hận,  ôm  lòng  ganh  ghét.  Hoặc  từ  phương 
Bắc  có  đồng  tử  Công  sư  đến  nói  như  vầy,  ‘Ta  ở  trong  đây  ăn  no  đủ.’ 
Nhưng  ở  đó  không  được  ăn  no  đủ,  nó  bèn  sanh  oán  hận,  ôm  lòng  ganh 
ghét.  Này  Ma-nạp,  các  vị  Phạm  chí  ấy  thực  hành  sự  bô"  thí  như  vậy,  sẽ 
giả  thiết  những  báo  ứng  nào?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  Phạm  chí  không  thực  hành  bô"  thí  với  tâm  như 
vậy,  khiến  người  khác  oán  hận,  ôm  lòng  ganh  ghét.  Cù-đàm  nên  biết, 
Phạm  chí  hành  sự  bô"  thí  vì  do  tâm  thương  xót;  do  tâm  thương  xót  mà 
hành  sự  bô"  thí  thì  được  đại  phước.” 

Đức  Thê"  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  các  Phạm  chí  há  không  phải  chủ  trương  pháp  thứ 
sáu  có  quả  báo  lớn,  có  công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  đáp: 

“Quả  như  vậy,  bạch  Cù-đàm.” 

Đức  Thê"  Tôn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  nếu  có  Phạm  chí  chủ  trương  năm  pháp  có  quả  báo 
lớn,  có  công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện;  thì  ngươi  thấy  pháp  â"y 
phần  nhiều  ở  tại  đâu?  Tại  gia  chăng?  Xuất  gia  học  đạo  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  có  Phạm  chí  chủ  trương  năm  pháp  có  quả 
báo  lớn,  có  công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện;  thì  con  thấy  pháp  â"y 
phần  nhiều  ở  sự  xuâ"t  gia  học  đạo,  chứ  không  phải  ở  tại  gia.  Vì  sao?  Vì 
tại  gia  có  nhiều  công  việc,  có  nhiều  bổn  phận  phải  làm,  có  nhiều  kết 
hận,  có  nhiều  ganh  ghét  đâ"u  tranh,  không  có  thể  thành  tựu  sự  thủ  hộ, 
sự  thành  thật.  Bạch  Cù-đàm,  người  xuất  gia  học  đạo  ít  công  việc,  ít 
bổn  phận  phải  làm,  ít  có  kết  hận,  ít  có  ganh  ghét,  nên  có  thể  thành  tựu 
sự  thủ  hộ,  sự  thành  thật. 

“Bạch  Cù-đàm,  sự  thành  thật  â"y  con  thấy  phần  nhiều  ở  xuất  gia 


KINH  ANH  VŨ 


321 


học  đạo,  chứ  không  phải  ở  tại  gia.  Vì  sao?  Vì  tại  gia  có  nhiều  công 
việc,  nhiều  bổn  phận  phải  làm,  có  nhiều  kết  hận,  có  nhiều  ganh  ghét, 
đấu  tranh,  không  được  hành  sự  bố  thí,  không  được  tụng  tập,  không 
được  hành  khổ  hạnh,  không  được  sống  Phạm  hạnh.  Bạch  Cù-đàm, 
người  xuất  gia  học  đạo  ít  có  công  việc,  ít  có  bổn  phận  phải  làm,  ít  có 
kết  hận,  ít  có  ganh  ghét,  vị  ấy  có  thể  hành  sự  bố  thí,  có  thể  tụng  tập, 
có  thể  hành  khổ  hạnh,  có  thể  sống  Phạm  hạnh. 

“Bạch  Cù-đàm,  Người  sống  Phạm  hạnh,  con  thấy  pháp  phần 
nhiều  ở  xuất  gia  học  đạo  chứ  không  phải  ở  tại  gia.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  nếu  có  Phạm  chí  chủ  trương  năm  pháp  có  quả  báo 
lớn,  có  công  đức  lớn,  tạo  phước,  được  thiện,  Ta  nói  sự  kiện  ấy  từ  tâm 
mà  khởi.  Thế  nào  gọi  là  từ  tâm  mà  khởi?  Nếu  tâm  không  kết,  không 
oán  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp  là  do  tu  tập  những  pháp  ấy. 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  có  Tỳ-kheo  thủ  hộ  thành 
thật,  thì  vị  ấy  do  thủ  hộ  thành  thật  cho  nên  được  hỷ,  được  duyệt.  Này 
Ma-nạp,  nếu  có  hỷ  và  duyệt  tương  ưng  với  thiện,  Ta  nói  sự  kiện  đó  từ 
tâm  mà  khởi.  Thế  nào  gọi  là  từ  tâm  mà  khởi?  Nếu  tâm  không  kết, 
không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  là  do  tu  tập  những 
pháp  ấy.  Như  vậy,  vị  ấy,  được  hành  sự  bô"  thí,  được  sự  tụng  tập,  được 
sự  hành  khổ  hạnh,  được  sống  Phạm  hạnh.  Vị  ấy  do  sông  Phạm  hạnh 
cho  nên  được  hỷ,  được  duyệt. 

“Này  Ma-nạp,  nếu  có  hỷ  và  duyệt  tương  ưng  với  thiện,  Ta  nói  sự 
kiện  ấy  từ  tâm  mà  khởi.  Thế  nào  gọi  là  từ  tâm  mà  khởi?  Nếu  tâm 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  tâm  ấy  đi 
đôi  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  an  trụ;  cũng  vậy,  hai,  ba, 
bôn  phương,  tứ  duy,  trên  dưới,  bao  trùm  tất  cả,  tâm  đi  đôi  với  từ, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rất  rộng,  rất 
lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ; 
cũng  vậy,  với  bi  và  hỷ.  Tâm  đi  đôi  với  xả,  không  kết,  không  oán, 
không  sân  nhu  ế,  không  tranh  chấp,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu 
tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Ma-nạp,  cũng  như  có  người  khéo  thổi  tù  và.  Nếu  có 
phương  nào  chưa  nghe  được,  người  ấy  vào  lúc  nửa  đêm,  leo  lên  núi 
cao,  đem  hết  sức  thổi  tù  và,  phát  ra  âm  thanh  vi  diệu,  biến  mãn  cả  bôn 


322 


TRUNG  A-HÀM 


phương;  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tâm  đi  đôi  với  từ,  biến  mãn  một  phương, 
thành  tựu  an  trụ;  cũng  vậy,  hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy,  trên  dưới,  bao 
trùm  tất  cả,  tâm  đi  đôi  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế, 
không  tranh  chấp,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cả 
thế  gian,  thành  tựu  an  trụ;  cũng  vậy  với  bi  và  hỷ.  Tâm  đi  đôi  với  xả, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rất  rộng,  rất 
lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Ớ  đây,  có  người  cầu  làm  Trời. 
Vì  để  sanh  lên  trời,  nên  người  ấy  thực  hành  tâm  tương  ưng  với  tham 
lam,  và  nghĩ  rằng,  ‘Mong  ta  làm  vị  Trời  này,  hay  vị  Trời  khác.’  Lại  có 
người  cầu  làm  Trời;  vì  để  sanh  lên  trời,  nên  không  kết,  không  oán, 
không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu 
tập,  tâm  định,  ý  xác  quyết,  biến  mãn,  thành  tựu  an  trụ,  và  nghĩ  rằng. 
‘Mong  ta  làm  vị  Trời  này,  hay  vị  Trời  khác.’  Ngươi  xem  các  người  đó, 
ai  được  làm  vị  Trời  này  hay  vị  Trời  khác?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  có  người  cầu  làm  Trời;  vì  để  sanh  lên  trời, 
nên  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rất  rộng, 
rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  tâm  định,  ý  xác  quyết,  biến  thành  tựu  an 
trụ,  con  xem  người  ấy  chắc  chắn  được  làm  vị  Trời  này  hay  vị  Trời 
khác.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  có  người  cầu  Phạm  thiên. 
Vì  để  sanh  lên  Phạm  thiên,  nên  thực  hành  tâm  tương  ưng  với  tham 
lam,  và  nghĩ  rằng,  ‘Mong  ta  làm  vị  Phạm  thiên  này,  hay  vị  Phạm  thiên 
khác.’  Ớ  đây,  lại  có  người  cầu  Phạm  thiên.  Vì  để  sanh  lên  Phạm  thiên, 
nên  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rất 
rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  tâm  định,  ý  xác  quyết,  biến  mãn, 
thành  tựu  an  trụ,  và  nghĩ  rằng,  ‘Mong  ta  làm  vị  Phạm  thiên  này  hay  vị 
Phạm  thiên  khác.’  Ngươi  xem  các  người  đó,  ai  được  làm  Phạm  thiên 
này,  hay  Phạm  thiên  khác?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  người  này  cầu  Phạm  thiên,  vì  để  sanh  lên 
Phạm  thiên,  nên  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh 
chấp,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  tâm  định,  ý  xác  quyết, 


KINH  ANH  VŨ 


323 


con  thấy  rằng,  người  này  chắc  chắn  được  làm  vị  Phạm  thiên  này,  hay 
vị  Phạm  thiên  khác.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  lại  hỏi: 

“Cù-đàm  biết  con  đường  dẫn  đến  Phạm  thiên21  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  nay  Ta  hỏi  ngươi,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà 
trả  lời.  Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Thôn  Na-la-ca-la22  cách  chúng 
hội  này  không  xa  chăng?” 

Ma-nạp  AnhVõ  đáp: 

“Không  xa.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Ngươi  nói  với  một  người  trong 
chúng  hội  này  rằng:  ‘Ông  hãy  đến  thôn  Na-la-ca-la  kia.  Đến  đó  rồi 
quay  về.’  Người  ấy  vâng  lời  ngươi,  nhanh  chóng  đi  đến  thôn  Na-la-ca- 
la;  đến  đó  rồi  trở  về.  Sau  khi  người  ấy  đi  và  về  rồi,  ngươi  hỏi  đường  đi, 
hỏi  sự  việc  đi  và  về,  ra  và  vào  nơi  thôn  Na-la-ca-la,  người  ấy  há  lại 
đứng  im,  không  thể  trả  lời  chăng?” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  trả  lời  Đức  Thế  Tôn: 

“Không  vậy,  bạch  Cù-đàm.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Ma-nạp,  người  ấy  đi  và  về  nơi  thôn  Na-la-ca-la,  khi  được 
hỏi  về  đường  đi,  có  thể  đứng  im,  không  biết  trả  lời.  Nhưng  nếu  hỏi  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  về  con  đường  dẫn  đến  Phạm 
thiên  thì  hoàn  toàn  không  có  sự  kiện  giây  lát  im  lặng,  không  biết  trả 
lời.” 

Ma-nạp  Anh  Vũ  bạch  Thế  Tôn: 

“Sa-môn  Cù-đàm  không  chấp  trước  nơi  sự  tế  tự  chư  Thiên;  sự 
kiện  ấy  đã  trọn  đủ.  Bởi  vì  khi  được  hỏi  về  con  đường  dẫn  đến  Phạm 
thiên  thì  Ngài  có  thể  trả  lời  nhanh  chóng. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Nay 
con  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Mong  Thế  Tôn  nhận 


21-  Hán:  Phạm  đạo  tích  Ỷ  'ĩ>  J/Ờ  Paoli:  brahmaonaỏ  sahavyataoya  maggaỏ,  con 
đường  dẫn  đến  cộng  trú  với  Phạm  thiên. 

22'  Na-la-ca-la  thôn  -*  7  ũ/  •p  iyAPaoli:  Naôakaora,  thôn  phụ  cận  Xá-vệ. 


324 


TRUNG  A-HÀM 


con  làm  ư-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Ma-nạp  Anh  Vũ  sau  khi  nghe  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


153.  KINH  MAN -NHÀN -ĐỀ 1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  trú  ở  tịnh  thất  đệ  nhất2  của 
Bà-la-bà3  trên  một  đệm  cỏ. 

Bấy  giờ  vào  lúc  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn  mang  y,  cầm  bát  vào 
Kiếm-ma-sắt-đàm,  tuần  tự  khất  thực.  Sau  buổi  cơm  trưa,  thu  dọn  y  bát, 
rửa  tay  chân,  Ngài  vắt  tọa  cụ  lên  vai  đi  đến  chỗ  nghỉ  ban  ngày  tại  một 
khu  rừng.  Khi  đã  vào  rừng,  Đức  Thế  Tôn  đến  dưới  một  gốc  cây,  trải 
tọa  cụ  và  ngồi  kiết  già. 

Lúc  ấy  vào  buổi  xế  trưa,  dị  học  Man-nhàn-đề4  thong  dong,  tản 
bộ  đến  Đệ  nhất  tịnh  thất  của  Bà-la-bà.  Từ  xa  dị  học  Man-nhàn-đề 
thấy  trên  sàn  rải  cỏ  ở  tịnh  thất  ấy  có  dấu  nằm  một  bên  hông,  như  chỗ 
nằm  của  sư  tử,  của  Sa-môn,  của  bậc  Phạm  hạnh.  Trông  thấy  vậy,  dị 
học  Man-nhàn-đề  hỏi  Bà-la-bà: 

“Trong  Đệ  nhất  tịnh  thất  ấy,  sàn  cỏ  có  dấu  nằm  một  bên  hông 
này  của  ai  mà  giống  như  chỗ  nằm  của  sư  tử,  của  Sa-môn,  của  bậc 
Phạm  hạnh  như  thế?” 

Phạm  chí  Bà-la-bà  đáp: 

“Này  Man-nhàn-đề,  có  Sa-môn  Cù-đàm  con  dòng  họ  Thích,  từ 


'•  Các  bản  Hán  đều  in  là  Tu  nhàn  đề  %  T~  £.  Nhầm  tự  dạng  tu  %  và  man 
Pacli:  M.75.  Ma0gandíyasuttaỏ. 

2  Đệ  nhất  tịnh  thất.  Pa0li:  agya0ga0ra,  ngôi  nhà  thờ  lửa.  Bản  Hán  đọc  là  agra:  đệ 
nhất,  thay  vì  agya  (aggi-aga0ra),  lửa. 

3  Bà-la-bà  ±Ờ  '  ^(yớ^Pacli:  Bha0radva0ja. 

■  Man-nhàn-đề  dị  học  ư?'  £  2 /  %C/ẻ  Pacli:  Ma0gandiya-parìbba0jaka,  du  sĩ 

Maogandiya. 


www.daitangkinh.org 


326 


TRUNG  A-HÀM 


bỏ  Thích  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  đắc  quả  Vô  thượng  Chánh 
đẳng  giác.  Ớ  trong  tịnh  thất  đó,  sàn  cỏ  có  dấu  nằm  một  bên  hông  đó, 
như  chỗ  nằm  của  sư  tử,  của  Sa-môn,  của  bậc  Phạm  hạnh  chính  là  của 
Sa-môn  Cù-đàm.” 

Dị  học  Man-nhàn-đề  nói: 

“Này  Bà-la-bà,  tôi  nay  phải  thấy  cảnh  không  đáng  thấy,  phải 
nghe  theo  điều  không  đáng  nghe;  nghĩa  là  phải  thấy  chỗ  nằm  của  Sa- 
môn  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  ấy  là  kẻ  phá  hoại5.  Kẻ  phá 
hoại  là  kẻ  vô  dụng. 

Bà-la-bà  nói: 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  không  nên  đem  điều  đó  mà  phỉ  báng 
Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  có  nhiều  trí  tuệ,  Sát-lợi 
trí  tuệ,  Phạm  chí  trí  tuệ,  Cư  sĩ  trí  tuệ,  Sa-môn  trí  tuệ.  Ai  giảng  thuyết 
về  trí  tuệ  thảy  đều  đắc  Thánh  trí6.  Này  Man-nhàn-đề,  tôi  muốn  đem  ý 
nghĩa  đó  mà  nói  với  Sa-môn  Cù-đàm  có  được  chăng?” 

Man-nhàn-đề  đáp: 

“Này  Bà-la-bà,  tùy  ý  ông.  Tôi  thấy  không  gì  trở  ngại.  Này  Bà- 
la-bà,  nếu  gặp  Sa-môn  Cù-đàm,  tôi  cũng  nói  như  thế.  Vì  sao?  Vì  Sa- 
môn  Cù-đàm  là  kẻ  phá  hoại.  Kẻ  phá  hoại  là  kẻ  vô  dụng.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  nghỉ  trưa  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh, 
vượt  hẳn  người  thường,  nghe  Phạm  chí  Bà-la-bà  cùng  dị  học  Man- 
nhàn-đề  đang  bàn  luận  chuyện  ấy.  Nghe  xong,  vào  lúc  xế  chiều,  Thế 
Tôn  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng  dậy,  đi  đến  Đệ  nhất  tịnh  thất  của  Bà-la-bà, 
trải  tọa  cụ  lên  đệm  cỏ,  rồi  ngồi  kiết  già.  Phạm  chí  Bà-la-bà  từ  xa 
trông  thấy  Thế  Tôn  ở  giữa  rừng  cây,  trang  nghiêm,  đẹp  đẽ,  như  vầng 
trăng  giữa  vòm  trời  sao,  chói  lọi  rạng  ngời,  tỏa  chiếu  như  núi  vàng, 


5'  Hán:  bại  hoại  địa  ±ỉ)  a  /a/ẻ  Paoli:  bhuonahuno:  kẻ  phá  hoại  mầm  sống;  Sớ  giải: 
bhuonahuno  ti  hatavannhino  mariyaodakaorakassa,  “bhuonahuno  (kẻ  phá  hoại 
mầm  sống),  là  người  phá  hoại  sự  thịnh  vượng  (của  thế  gian),  đặt  ra  các  quy  tắc 
nghiêm  khắc”. 

6  Paoli:  bahuo  hi  tassa  bhoto  gotamassa  khattiyapaònitaopi  braohamanapaònitaopi... 
abhippassannao  vinìtao  ariye  óaoye  dhamme  kusale  ti,  “Sa-môn  Cù-đàm  kia  được 
nhiều  nhà  thông  thái  thuộc  Sát-đế-lị,  Bà-la-môn...  trọng  vọng;  họ  được  hướng 
dẫn  vào  trong  Thánh  đạo,  trong  pháp  thiện”. 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


327 


đầy  đủ  tướng  tốt,  oai  thần  uy  nghi,  các  căn  vắng  lặng,  không  bị  chướng 
ngại,  thành  tựu  điều  ngự,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  tịnh  mặc.  Sau  khi  trông 
thấy,  Phạm  chí  ấy  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  qua  một 
bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà-la-bà,  ông  đã  cùng  với  Man-nhàn-đề  bàn  luận  về  chỗ 
đệm  cỏ  này  phải  chăng?” 

Phạm  chí  Bà-la-bà  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Cù-đàm.  Con  cũng  định  đem  chuyện  đó 
thưa  với  Cù-đàm,  nhưng  chưa  nói  kịp  mà  Cù-đàm  đã  biết.  Vì  sao?  Vì 
Như  Lai  là  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác.” 

Đức  Thế  Tôn  và  Phạm  chí  Bà-la-bà  cùng  nhau  thảo  luận  về  vấn 
đề  này.  Sau  đó,  dị  học  Man-nhàn-đề  tản  bộ  đến  Đệ  nhất  tịnh  thất  ấy. 
Từ  xa,  Đức  Thế  Tôn  trông  thấy  dị  học  Man-nhàn-đề  đến,  liền  bảo: 

“Này  Man-nhàn-đề,  không  chế  ngự  nhãn  căn,  không  thủ  hộ  kín 
đáo,  không  tu,  thì  chắc  chắn  thọ  khổ  báo.  Đối  với  nhãn  căn  ấy,  Cù- 
đàm  khéo  chế  ngự,  khéo  thủ  hộ  kín  đáo,  khéo  tu,  nên  chắc  chắn  được 
lạc  báo.  Này  Man-nhàn-đề,  có  phải  vì  nhân  ấy  mà  ông  bảo  rằng,  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  là  kẻ  phá  hoại.  Kẻ  phá  hoại  là  kẻ  vô  dụng’?” 

Man-nhàn-đề  trả  lời: 

“Đúng  như  vậy,  Cù-đàm.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  vậy,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  căn;  nếu 
không  chế  ngự  ý  căn,  không  thủ  hộ  kín  đáo,  không  khéo  tu,  thì  chắc 
chắn  thọ  khổ  báo.  Đối  với  ý  căn  ấy,  Cù-đàm  khéo  chế  ngự,  khéo  thủ 
hộ  kín  đáo,  khéo  tu,  nên  chắc  chắn  được  lạc  báo.  Này  Man-nhàn-đề, 
có  phải  vì  nhân  đó  mà  ông  bảo  rằng,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  là  kẻ  phá  hoại. 
Kẻ  phá  hoại  là  kẻ  vô  dụng’?” 

Man-nhàn-đề  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  Cù -đàm.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Người  khi  chưa  xuất  gia 
học  đạo,  với  con  mắt,  vị  ấy  biết  sắc  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả  lạc, 
tương  ưng  với  dục.  Một  thời  gian  sau,  vị  ấy  xả  bỏ  sắc  được  biết  bởi 
mắt,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Vị  ấy  thấy,  biết  đúng  như  thật  về  sự  tập 


328 


TRUNG  A-HÀM 


khởi  của  sắc  được  biết  bởi  mắt,  sự  đoạn  diệt,  vị  ngọt,  tai  họa,  sự  xuất 
yếu  của  sắc  ấy,  an  trú  với  nội  tâm  tịch  tĩnh.  Vị  ấy  thấy  những  người 
chưa  ly  sắc  dục,  bị  sự  ham  muôn  sắc  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của  sắc 
thiêu  đốt;  đối  với  sắc,  được  biết  bởi  mắt  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả 
lạc,  tương  ưng  với  dục,  sau  khi  an  trụ  mà  thấy  như  vậy,  vị  ấy  không 
thỏa  mãn,  không  ham  thích.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào? 
Nếu  có  lạc  thú  do  sắc,  do  ái,  do  sắc  mà  hoan  lạc  trong  lạc  thú  này,  vì 
chúng  thấp  hèn,  cho  nên  không  thỏa  mãn  chúng,  vì  chúng  thấp  hèn 
cho  nên  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  đôi  với  người 
này,  ông  có  nói  gì  chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù -đàm.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Người  khi  chưa  xuất  gia 
cũng  vậy  đối  với  tiếng  được  biết  bởi  tai,  hương  được  biết  bởi  mũi,  vị 
được  biết  bởi  lưỡi,  xúc  được  biết  bởi  thân,  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý, 
khả  lạc  tương  ưng  với  dục.  Một  thời  gian  sau,  vị  ấy  xả  bỏ  xúc  được 
biết  bởi  thân,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo;  vị  ấy  biết  và  thấy  như  thật  về 
sự  tập  khởi  của  xúc,  sự  đoạn  diệt,  vị  ngọt,  tai  hoạn,  sự  xuất  yếu  của 
xúc,  an  trú  nơi  nội  tâm  tịch  tĩnh;  vị  ấy  thấy  những  người  chưa  ly  xúc, 
dục,  bị  sự  ham  muôn  xúc  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của  xúc  thiêu  đốt;  đối 
với  xúc  được  biết  bởi  thân  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả  lạc,  tương  ưng 
với  dục;  sau  khi  an  trụ  mà  thấy  như  vậy,  vị  ấy  không  thỏa  mãn,  không 
ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào,  nếu  có  lạc  thú 
do  ái,  do  xúc  này,  thì  khi  hoan  lạc  trong  lạc  thú  này,  vì  chúng  thấp  hèn 
cho  nên  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề  đối  với  người  này, 
ông  có  nói  gì  chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù -đàm.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Người  khi  chưa  xuất  gia 
học  đạo,  thấy  năm  công  đức  của  dục  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả  lạc 
tương  ưng  với  dục.  Một  thời  gian  sau,  người  ấy  xả  bỏ  năm  công  đức 
của  dục,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thấy  như  thật  về  sự  tập  khởi  của 
năm  công  đức  của  dục,  sự  đoạn  diệt,  vị  ngọt,  tai  họa,  sự  xuất  yếu  của 
năm  công  đức  của  dục,  an  trú  với  nội  tâm  tịch  tĩnh.  Vị  ấy  thấy  những 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


329 


người  chưa  ly  dục,  bị  ham  muốn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của  dục 
thiêu  đốt;  đối  với  năm  công  đức  của  dục  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả 
lạc,  tương  ưng  với  dục,  sau  khi  an  trụ  mà  thấy  như  vậy,  vị  ấy  không 
thỏa  mãn,  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế 
nào?  Nếu  có  lạc  thú  do  dục,  do  dục  ái  này,  khi  hoan  lạc  trong  lạc  thú 
này,  vì  chúng  thấp  hèn  cho  nên  không  thỏa  mãn  chúng,  vì  chúng  thấp 
hèn  cho  nên  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  đối  với  người 
này,  ông  có  nói  gì  chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù -đàm.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  Ta  khi  chưa  xuất  gia  học  đạo,  hưởng  thụ 
năm  công  đức  của  dục,  dễ  được,  không  khó,  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý, 
khã  lạc,  tương  ưng  với  dục.  Sau  đó  Ta  xả  bỏ  năm  công  đức  của  dục, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo.  Ta  thấy  như  thật  về  sự  tập  khởi  của  năm  cong 
đức  của  dục,  sự  đoạn  diệt,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  xuất  yếu  của  năm  công 
đức  của  dục,  an  trú  với  nội  tâm  tịch  tĩnh.  Ta  thấy  những  người  chưa  ly 
dục,  bị  ham  muốn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của  dục  thiêu  đốt;  đối  với 
năm  công  đức  của  dục  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả  lạc,  tương  ưng  với 
dục,  sau  khi  an  trụ  mà  thấy  như  vậy,  Ta  không  thỏa  mãn  chúng,  không 
ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  có  lạc  thú 
do  dục,  do  dục  ái  này,  khi  hoan  lạc  trong  lạc  thú  này,  vì  chúng  thấp 
hèn  nên  Ta  không  thỏa  mãn  chúng,  vì  chúng  thấp  hèn  cho  nên  Ta 
không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  đối  với  Ta,  ông  có  nói  gì 
chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù -đàm.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  cư  sĩ,  hay  con  của  cư  sĩ,  rất  giàu, 
của  cải  vô  lượng,  nuôi  nhiều  súc  vật,  phong  hộ,  thực  ấp  đầy  đủ  các  thứ 
cần  cho  sự  sông;  người  ấy  hưởng  năm  công  đức  của  dục,  dễ  được 
không  khó,  lại  thành  tựu  thân  diệu  hành,  khẩu  và  ý  diệu  hành;  lúc 
chết,  không  muốn  xả  bỏ  năm  công  đức  của  dục;  sau  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  đi  đến  chỗ  thiện;  sanh  lên  cõi  trời,  hưởng  đầy  đủ  năm 
công  đức  của  dục.  Này  Man-nhàn-đề,  Thiên  vương  hoặc  Thiên  tử  ấy 
có  thể  xả  bỏ  năm  công  đức  của  dục  ở  cõi  trời  mà  hoan  hỷ  hướng  đến 
dục  lạc  ở  nhân  gian  chăng?” 


330 


TRUNG  A-HÀM 


Man-nhàn-đề  đáp: 

“Dạ  không,  thứ  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  dục  lạc  ở  nhân  gian  vốn  xú 
uế,  bất  tịnh,  rất  đáng  ghê  tởm,  không  thể  tưởng  tới,  vốn  não  hại,  cực 
khổ.  Thưa  Cù-đàm,  so  với  dục  lạc  ở  thế  gian,  dục  lạc  cõi  Trời  là  tối 
diệu,  tối  thắng.  Thiên  vương  hay  Thiên  tử  xả  bỏ  năm  công  đức  của 
dục  ở  cõi  trời  mà  hoan  hỷ  tưởng  đến  dục  lạc  ở  thế  gian;  điều  đó  không 
thể  xảy  ra  được.” 

“Cũng  vậy,  này  Man-nhàn-đề,  Ta  đoạn  tuyệt  dục  lạc  nhân  gian, 
vượt  khỏi  dục  lạc  cõi  trời,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thấy  như  thật  về  sự 
tập  khởi  của  năm  công  đức  của  dục  ấy,  sự  đoạn  diệt,  vị  ngọt,  tai  họa, 
cùng  sự  xuất  yếu  của  chúng,  an  trú  với  nội  tâm  tịch  tĩnh.  Ta  thấy 
những  người  chưa  ly  dục,  bị  ham  muôn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của 
dục  thiêu  đốt;  đôi  với  năm  công  đức  dục  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  khả 
lạc,  tương  ưng  với  dục,  sau  khi  an  trụ,  thấy  như  vậy,  Ta  không  thỏa 
mãn  chúng,  Ta  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn-đề,  ý  ông  nghĩ 
sao,  nếu  có  lạc  thú  do  dục,  do  dục  ái  này,  trong  khi  hoan  lạc  trong  lạc 
thú  này,  vì  chúng  thấp  hèn  cho  nên  Ta  không  thỏa  mãn  chúng;  vì 
chúng  thấp  hèn  cho  nên  Ta  không  ham  thích  chúng.  Này  Man-nhàn- 
đề,  đối  với  Ta,  ông  có  nói  gì  chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù -đàm.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  người  bị  bệnh  cùi,  thân  thể  lở 
lói,  bị  trùng  đục  khoét.  Người  ấy  gãi,  cào  rách  các  mụt  ghẻ,  hơ  lên 
bếp  lửa.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  người  bị  bệnh 
cùi  thân  thể  lở  lói,  bị  trùng  đục  khoét  mà  lấy  tay  gãi  các  mụt,  cào 
rách,  rồi  hơ  lên  bếp  lửa,  như  vậy  liệu  trừ  bệnh  có  kết  quả,  không  làm 
hại  các  căn,  thoát  khỏi  cùi  hủi,  thân  thể  khỏe  mạnh,  hoàn  toàn  bình 
phục  như  cũ  được  chăng?” 

Man-nhàn-đề  đáp: 

“Dạ  không,  thưa  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  người  mắc  bệnh  cùi,  thân 
thể  lở  lói,  bị  trùng  đục  khoét  mà  lấy  tay  gãi,  cào  rách  các  mụt,  hơ  trên 
bếp  lửa,  như  vậy  chỉ  làm  cho  các  mụt  lở  lói  hơn  trước  mà  thôi,  nhưng 
bệnh  nhân  thì  lại  lấy  ghẻ  cùi  làm  sự  thích  thú.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  người  mắc  bệnh  cùi,  thân  thể  lơ 
9  lói,  bị  trùng  đục  khoét  mà  lấy  tay  gãi,  cào  rách  các  mụt  rồi  hơ  lên  bếp 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


331 


lửa,  như  vậy  chỉ  làm  cho  các  mụt  lở  lói  hơn  trước  mà  thôi,  nhưng  bệnh 
nhân  thì  lại  lấy  ghẻ  cùi  làm  sự  thích  thú.  Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như 
thế,  chúng  sanh  chưa  ly  dục,  bị  ham  muốn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng 
của  dục  thiêu  đốt,  mà  cứ  chạy  theo  dục.  Này  Man-nhàn-đề,  chúng 
sanh  ấy,  vì  chưa  ly  dục,  bị  ham  muốn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của 
dục  thiêu  đốt,  mà  cứ  chạy  theo  dục,  thì  chỉ  làm  cho  dục  tăng  trưởng, 
làm  cho  ái  bành  trướng  thêm  mà  thôi;  nhưng  chúng  sanh  ấy  thì  lại  lấy 
ái  dục  làm  sự  khoái  lạc.  Nếu  chúng  sanh  đó  không  đoạn  dục,  không  ly 
dục  ái  mà  đã  an  trụ,  sẽ  an  trụ  hay  đang  an  trụ  với  nội  tâm  tịch  tĩnh,  thì 
điều  đó  không  thể  xảy  ra.  Vì  sao?  Vì  đó  không  phải  là  đạo  lý  để  đọan 
dục,  để  ly  dục  ái,  mà  là  chạy  theo  dục. 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  vua  và  đại  thần  hưởng  năm  công 
đức  của  dục,  dễ  được,  không  khó.  Nếu  các  vị  ấy  không  đoạn  dục, 
không  lý  dục  ái  mà  đã  an  trụ  hay  đang  an  trụ  với  nội  tâm  tịch  tĩnh,  thì 
điều  đó  không  thể  có  được.  Vì  sao?  Vì  đó  không  phải  là  đạo  lý  để 
đoạn  dục,  để  ly  dục  ái  mà  là  chạy  theo  dục.  Cũng  vậy,  này  Man-nhàn- 
đề,  chúng  sanh  chưa  ly  dục,  bị  ham  muốn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng 
của  dục  thiêu  đốt,  mà  chạy  theo  dục,  thì  này  Man-nhàn-đề,  chúng 
sanh  ấy  chỉ  làm  cho  dục  tăng  trưởng,  làm  chó  dục  ái  bành  trướng  thêm 
mà  thôi;  nhưng  chúng  sanh  ấy  thì  lại  lấy  dục  ái  làm  sự  hoan  lạc.  Nếu 
chúng  sanh  không  đoạn  dục,  không  ly  dục  ái  mà  đã  an  trụ,  đang  an  trụ 
và  sẽ  an  trụ  với  nội  tâm  tịch  tĩnh,  thì  điều  ấy  không  thể  xả  ra  được.  Vì 
sao?  Vì  đó  không  phải  là  đạo  lý  để  đoạn  dục,  để  ly  dục  ái  mà  là  chạy 
theo  dục. 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  người  mắc  bệnh  cùi,  thân  thể  lở 
lói,  bị  trùng  đục  khoét,  lấy  tay  gãi,  cào  rách  các  mụt,  hơ  lên  bếp  lửa; 
có  người  xót  thương,  mưu  cầu  thiện  lợi  và  hữu  ích,  an  ổn  và  khoái  lạc 
nên  cho  một  thứ  thuốc  hay  nào  đ(V.  Khi  được  cho  thứ  thuốc  hay  nào 
đó,  trị  bệnh  có  hiệu  quả,  không  làm  hư  hoại  các  căn,  người  bệnh  khỏi 
được  bệnh  cùi,  thân  thể  tráng  kiện,  bình  phục  như  cũ.  Sau  khi  lành 
bệnh,  nếu  thấy  ai  mắc  bệnh  cùi,  thân  thể  lở  lói,  bị  trùng  đục  khoét,  lấy 
tay  gãi,  cào  rách  các  mụt,  hơ  lên  bếp  lửa,  này  Man-nhàn-đề,  thấy  vậy, 
người  ấy  có  hoan  hỷ  ngợi  khen  chăng?” 


Hán:  như  kỳ  tượng  hảo  dược  :  '3  /«,  'ỵờ 


332 


TRUNG  A-HÀM 


Man-nhàn-đề  đáp: 

“Dạ  không,  thưa  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  có  bệnh  mới  cần  thuốc, 
chứ  không  bệnh  thì  không  cần.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào?  Người  mắc  bệnh  cùi  ấy 
chữa  bệnh  có  kết  quả,  không  hư  hoại  các  căn,  thoát  khỏi  bệnh  cùi, 
thân  thể  khỏe  mạnh  hoàn  toàn,  bình  phục  như  cũ.  Có  hai  người  lực  sĩ 
bắt  người  ấy  hơ  lên  bếp  lửa,  người  ấy  hoảng  hốt  né  tránh  vì  cảm  thấy 
quá  nóng.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nghĩ  thế  nào,  bếp  lửa  bây  giờ  lại 
nóng  hơn,  khiến  cho  rất  khổ,  nguy  hiểm  hơn  trước  nhiều  lắm  chăng?” 

“Dạ  không,  thưa  Cù-đàm.  Trước  kia,  còn  mắc  bệnh  cùi,  thân  thể 
lở  lói,  bị  trùng  đục  khoét,  bệnh  nhân  lấy  tay  gãi,  cào  rách  các  mụt,  hơ 
lên  bếp  lửa.  đối  với  sự  khổ  bức  nóng  của  lửa,  bệnh  nhân  lại  cảm  thấy 
hoan  lạc;  ấy  là  do  tâm  mê  loạn  mà  có  ý  tưởng  điên  đảo.  Thưa  Cù- 
đàm,  trái  lại  bây  giờ  trị  bệnh  có  kết  quả,  không  hư  hoại  các  căn,  thoát 
khỏi  bệnh  cùi,  thân  thể  khỏe  mạnh  hoàn  toàn  bình  phục  như  cũ,  người 
ấy  đối  với  sự  khổ  bức  của  lửa  lại  cảm  thấy  khổ  sở,  như  vậy  là  do  tâm 
sáng  suốt,  không  có  ý  tưởng  điên  đảo.” 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  người  mắc  bệnh  cùi,  thân  thể  lở  lói,  bị 
trùng  đục  khoét,  bệnh  nhân  lấy  tay  gãi,  cào  rách  các  mụt,  hơ  lên  bếp 
lửa;  đối  với  sự  khổ  bức  của  lửa,  bệnh  nhân  lại  thấy  khoan  khoái;  ấy  là 
do  tâm  mê  loạn,  có  ý  tưởng  điên  đảo.  Cũng  vậy,  này  Man-nhàn-đề, 
chúng  sanh  không  ly  dục,  bị  ham  muôn  dục  nhai  nuốt,  bị  hơi  nóng  của 
dục  thiêu  đốt  mà  chạy  theo  dục;  những  kẻ  ấy  đối  với  khổ  dục  lại  có  ý 
tưởng  dục  lạc;  ấy  là  do  tâm  mê  loạn,  có  ý  tưởng  điên  đảo. 

“Này  Man-nhàn-đề,  người  trị  bệnh  đã  có  kết  quả,  không  hư  hoại 
các  căn,  đã  khỏi  bệnh  ghẻ  cùi,  thân  thể  khỏe  mạnh,  hoàn  toàn  bình 
phục  như  cũ;  người  ấy  đôi  với  sự  khổ  bức  của  lửa  thì  cảm  thấy  đau 
khổ;  ấy  là  do  tâm  yên  ổn,  không  có  ý  tưởng  điên  đảo,  cũng  vậy,  Này 
Man-nhàn-đề,  Ta  đối  với  khổ  dục,  thì  có  ý  tưởng  về  khổ  dục  đúng  như 
thật,  không  có  ý  tưởng  điên  đảo.  Vì  sao?  Này  Man-nhàn-đề,  vì  dục 
quá  khứ  là  bất  tịnh,  xấu  xa,  rất  đáng  ghê  tởm,  không  thể  hướng  đến, 
não  hại,  gây  đau  khổ;  dục  vị  lai  và  hiện  tại  cũng  bất  tịnh,  xấu  xa  rất 
đáng  ghê  tởm,  không  thể  hướng  đến,  não  hại,  cảm  thọ  khổ.  Cho  nên, 
này  Man-nhàn-đề,  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác  nói 
rằng:  Không  bệnh  là  thiện  lợi  bậc  nhất,  Niết-bàn  là  sự  an  lạc  tối 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


333 


thượng." 

Dị  học  Man-nhàn-đề  thưa: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  cũng  đã  từng  nghe  các  bậc  kỳ  cựu  tôn  trưởng 
lão,  học  Phạm  hạnh  đã  lâu,  nói  rằng:  Không  bệnh  là  thiện  lợi  bậc 
nhất,  Niết-bàn  là  an  lạc  tối  thượng." 

Đức  Thế  tôn  hỏi: 

“Nếu  ông  đã  từng  nghe  các  bậc  kỳ  cựu  tôn  đức  trưởng  lão  học 
Phạm  hạnh  đã  lâu  nói  rằng:  Không  bệnh  là  thiện  lợi  bậc  nhất,  Niết- 
bàn  là  sự  an  lạc  tối  thượng;  thì  Man-nhàn-đề,  thế  nào  là  không  bệnh, 
thế  nào  là  Niết-bàn?” 

Bấy  giờ,  Man-nhàn-đề  dị  học,  đối  với  thân  là  bệnh  hoạn,  là  ung 
nhọt,  là  mũi  tên,  là  rắn  độc,  là  vô  thường,  là  khổ,  là  không,  là  chẳng 
phải  tự  ngã,  nhưng  lại  dùng  hai  tay  xoa  bóp  mà  nói  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  cái  này  không  bệnh,  cái  này  là  Niết-bàn.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Man-nhàn-đề,  cũng  như  người  mù  bẩm  sinh,  nghe  người 
có  mắt  nói  rằng:  ‘Trắng  tinh,  không  bẩn!  Trắng  tinh,  không  bẩn!’ 
Nghe  như  vậy,  người  mù  đi  tìm  cái  trắng  tinh.  Có  người  lừa  đối,  không 
mưu  cầu  thiện  lợi  hữu  ích,  an  ổn  khoái  lạc  cho  người  mù,  nên  đem 
chiếc  áo  cáu  ghét  nhơ  bẩn,  đến  nói  với  người  mù  rằng:  ‘Ông  nên  biết, 
đây  là  chiếc  áo  trắng  tinh,  không  bẩn.  Ông  hãy  cung  kính  đưa  hai  tay 
nhận  lấy  mà  khoác  lên  thân.’  Người  mù  ấy  liền  hoan  hỷ  đưa  hai  tay 
cung  kính  thọ  nhận,  khoác  lên  thân  mà  nói  rằng:  ‘Trắng  tinh,  không 
bẩn!  Trắng  tinh  không  bẩn!’  Này  Man-nhàn-đề,  người  mù  ấy  tự  mình 
biết  mà  nói  lên  như  thế,  hay  không  tự  mình  biết  mà  nói  lên  như  thế? 
Tự  mình  thấy  mà  nói  lên  như  thế,  hay  không  tự  mình  thấy  mà  nói  lên 
như  thế?” 

Man-nhàn-đề  dị  đạo  đáp: 

“Thưa  Cù-đàm,  người  ấy  nói  như  vậy  nhưng  quả  thật  không  biết, 
không  thấy  gì  cả.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Cũng  vậy,  này  Man-nhàn-đề,  ông  như  người  mù  không  có  mắt. 
Thân  chính  là  bệnh,  là  ung  nhọt,  là  mũi  tên,  là  rắn  độc,  là  vô  thường, 
là  khổ,  là  không,  là  không  phải  tự  ngã.  Thế  mà  ông  dùng  hai  tay  xoa 
bóp  và  nói  rằng:  ‘Thưa  Cù-đàm,  cái  này  không  bệnh,  cái  này  là  Niết- 


334 


TRUNG  A-HÀM 


bàn.’  Này  Man-nhàn-đề,  thế  nào  là  không  bệnh,  ông  còn  không  biết, 
há  lại  thấy  biết  Niết-bàn,  được  Niết-bàn  chăng?  Nói  rằng  thấy  Niết- 
bàn  thì  quả  không  thể  được.  Này  Man-nhàn-đề,  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước  Đẳng  Chánh  Giác  nói  rằng: 

Không  bệnh,  lợi  bậc  nhất, 

Nỉết-bàn,  lạc  tối  thượng, 

Chỉ  con  đường  Bát  chánh, 

Đến  an  ổn  cam  /ồ8. 

“Trong  chúng  đó  nhiều  người  được  nghe  bài  kệ  này.  Sau  khi  số 
đông  những  người  dị  học  nghe  bài  kệ  này,  liền  truyền  lại  cho  nhau, 
nhưng  không  hiểu  rõ  nghĩa  lý.  Họ  đã  nghe  và  muôn  tìm  cầu  giáo 
nghĩa,  họ  đều  là  kẻ  ngu  si,  trở  lại  tự  lừa  dôi  lẫn  nhau.  Thân  bốn  đại 
hiện  tại  của  họ  là  do  cha  me  sanh  ra,  được  nuôi  lớn  nhờ  ăn  uống,  che 
đậy  của  y  phục,  chăm  sóc  bằng  tắm  rửa,  đó  là  pháp  hủy  hoại,  là  pháp 
tan  rã,  nhưng  họ  thấy  là  ngã,  chấp  thủ  là  ngã,  duyên  nơi  chấp  thủ  nên 
có  hữu,  duyên  nơi  hữu  nên  có  sanh,  duyên  nơi  sanh  nên  có  già,  chết, 
duyên  nơi  già,  chết  nên  có  buồn  rầu,  khóc  than,  lo  lắng,  khổ  sở,  áo 
não.  Như  vậy,  toàn  bộ  khối  lớn  khổ  đau  này  phát  sanh.” 

Khi  ấy,  Man-nhàn-đề  dị  đạo  liền  đứng  dậy,  trịch  vai  áo,  chắp  tay 
hướng  về  Đức  Thế  Tôn  và  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  nay  con  hoàn  toàn  tin  tưởng  Sa-môn  Cù-đàm. 
Mong  Cù-đàm  thuyết  pháp  cho  con  nghe,  để  con  được  biết:  Đây  là  sự 
không  bệnh,  đây  là  Niết-bàn.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Man-nhàn-đề,  nếu  Thánh  tuệ  nhãn  của  ông  chưa  được 
thanh  tịnh;  dù  Ta  có  thuyết  giảng  cho  nghe  về  sự  không  bệnh,  về  Niết- 
bàn,  thì  ông  cũng  không  thể  nào  hiểu  được,  mà  chỉ  nhọc  công  cho  Ta 
thôi.  Này  Man-nhàn-đề,  ví  như  người  sanh  ra  đã  bị  mù,  nghe  người 
khác  đến  nói  rằng:  ‘Ông  nên  biết,  đây  là  sắc  xanh,  sắc  vàng,  sắc  đỏ, 
sắc  trắng.’  Này  Man-nhàn-đề,  người  mù  ấy  chỉ  nghe  người  khác  nói, 
có  biết  đây  là  sắc  xanh,  sắc  vàng,  sắc  đỏ,  sắc  trắng  chăng?” 

Man-nhàn-đề  đáp: 


Hán:  cam  lồ  (lộ)  rđ  ôỷỵử  Pacli:  amata:  cõi  bất  tử. 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


335 


“Dạ  không,  thưa  Cù-đàm.” 

“Cũng  vậy,  này  Man-nhàn-đề,  nếu  Thánh  tuệ  nhãn  của  ông 
chưa  được  thanh  tịnh;  dù  Ta  có  thuyết  giảng  cho  ông  nghe  về  sự 
không  bệnh,  về  Niết-bàn,  thì  ông  cũng  không  thể  nào  hiểu  được,  mà 
chỉ  nhọc  công  Ta  thôi.  Này  Man-nhàn-đề,  Ta  sẽ  thuyết  giảng  cho 
ông  nghe  về  diệu  dược  thích  hơp  khiến  cho  Thánh  tuệ  nhãn  chưa 
được  thanh  tịnh  liền  được  thanh  tịnh.  Này  Man-nhàn-đề,  nếu  Thánh 
tuệ  nhãn  của  ông  được  thanh  tịnh,  ông  sẽ  tự  biết:  ‘Đây  là  sự  không 
bệnh,  đây  là  Niết-bàn.’  Này  Man-nhàn-đề,  ví  như  người  mù  bẩm 
sinh,  có  thân  nhân  mong  muốn  cho  được  an  ổn,  khoái  lạc  nên  tìm  cầu 
thầy  chữa  mắt.  Thầy  chữa  mắt  trị  liệu  bằng  mọi  cách,  hoặc  khiến 
nôn  ra  ở  trên,  hoặc  khiến  bài  tiết  ở  dưới,  hoặc  nhỏ  thuốc  vào  lỗ  mũi, 
hoặc  rửa  ở  dưới,  hoặc  chích  ở  mạch9,  hoặc  khiến  chảy  nước  mắt  ra. 
Này  Man-nhàn-đề,  giả  sử  trúng  thuốc  thì  hai  mắt  được  trong  sáng. 
Này  Man-nhàn-đề,  nếu  người  ấy  hai  mắt  được  trong  sáng  thì  tự  mình 
thấy  đây  là  sắc  xanh,  sắc  vàng,  sắc  đỏ,  sắc  trắng.  Người  ấy  thấy  cái 
áo  dơ  bẩn,  nên  nghĩ  rằng:  ‘Người  kia  là  oan  gia,  từ  lâu  nó  đã  đem  cái 
áo  dơ  bẩn  mà  dối  gạt  ta.  Rồi  nó  sanh  tâm  oán  ghét.  Này  Man-nhàn- 
đề,  người  ấy  có  thể  sát  hại  người  kia.  Cũng  vậy,  này  Man-nhàn-đề, 
Ta  sẽ  thuyết  giảng  cho  ông  nghe  về  diệu  dược  thích  hợp,  khiến  cho 
Thánh  tuệ  nhãn  chưa  thanh  tịnh  liền  được  thanh  tịnh.  Này  Man-nhàn- 
đề,  nếu  Thánh  tuệ  nhãn  của  ông  được  thanh  tịnh,  ông  sẽ  tự  biết: 
‘Đây  là  sự  không  bệnh,  đây  là  Niết-bàn.’ 

“Này  Man-nhàn-đề,  có  bôn  pháp  khiến  người  Thánh  tuệ  nhãn 
chưa  thanh  tịnh  liền  được  thanh  tịnh.  Những  gì  là  bôn?  Là  thân  cận 
thiện  tri  thức,  cung  kính  thừa  sự,  nghe  thiện  pháp,  khéo  tư  duy,  thực 
hành  theo  pháp  và  thứ  pháp10.  Này  Man-nhàn-đề,  ông  nên  học  như 
vậy.  Thân  cận  thiện  tri  thức,  cung  kính  thừa  sự,  nghe  thiện  pháp,  khéo 
tư  duy,  thực  hành  theo  pháp  và  thứ  pháp,  này  Man-nhàn-đề  nên  học 


9'  Mạch  0 !f-cZ cơ  bản  chép  là  nhãn  £ỵâ 

10'  Tham  chiếu  Pháp  uẩn  Túc  Luận  2,  bốn  Dự  lưu  chi:  thân  cận  thiện  sĩ,  thính  văn 
chánh  pháp,  như  lý  tác  ý,  pháp  tùy  pháp  hành.  Pacli,  D.333  Saígìti:  cattacri 
sotacpattiyaígacni,  suppurisa-samsevo  saddhamma-savanaỏ  yonisomanasikacro 
dhammaonudhammapaaeipatti. 


336 


TRUNG  A-HÀM 


như  vậy. 

“Này  Man-nhàn-đề,  ông  đã  thân  cận  thiện  tri  thức,  cung  kính 
thừa  sự  rồi,  và  đã  được  nghe  thiện  pháp,  đã  nghe  được  thiện  pháp  sẽ 
khéo  tư  duy  sẽ  thực  hành  theo  pháp  và  thứ  pháp,  thực  hành  theo  pháp 
và  thứ  pháp  rồi,  liền  biết  như  thật  rằng:  Đây  là  Khổ,  đây  là  Khổ  Tập, 
đây  là  Khổ  diệt,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  diệt  đạo. 

“Thế  nào  là  biết  Khổ  như  thật?  Là  biết  khổ  sanh,  khổ  già,  khổ 
bệnh,  khổ  chết,  khổ  oán  tăng  hội,  khổ  ái  biệt  ly,  khổ  cầu  bất  đắc;  nói 
tóm,  năm  thủ  uẩn  là  khổ.  Đó  gọi  là  biết  khổ  như  thật. 

“Thế  nào  là  biết  Khổ  tập  như  thật?  Biết  rằng  đây  là  tham  ái  dẫn 
đến  tiếp  thọ  sự  hữu  trong  tương  lai,  tương  ưng  với  hỷ  dục,  ước  mong 
đời  sông  như  thế  này  hay  như  thế  kia.  Đó  gọi  là  biết  Khổ  tập  như  thật. 

“Thế  nào  là  biết  Khổ  diệt  như  thật?  Biết  rằng  đây  là  tham  ái  dẫn 
đến  tiếp  thọ  sự  hữu  trong  tương  lai,  đi  đôi  với  hỷ  dục  ước  mong  đời 
sống  như  thế  này  hay  như  thế  kia;  tham  ái  ấy  đã  diệt  tận  không  còn  dư 
tàn,  đã  bị  đoạn  trừ,  đã  bị  xả  ly,  đã  nôn  ra  hết,  không  còn  tham  dục,  đã 
thanh  tịnh,  đoạn  trừ,  tĩnh  chỉ.  Đó  gọi  là  biết  Khổ  diệt  như  thật. 

“Thế  nào  là  biết  Khổ  diệt  đạo  như  thật?  Là  biết  Thánh  đạo 
tám  chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.  Đó  gọi  là  biết  Khổ  diệt 
đạo  như  thật.” 

Sau  khi  nghe  nói  pháp  này,  dị  học  Man-nhàn-đề  xa  lìa  trần  cấu, 
pháp  nhãn  về  các  pháp  phát  sanh.  Lúc  bấy  giờ,  dị  học  Man-nhàn-đề 
thấy  pháp,  đắc  pháp,  giác  chứng  bạch  tịnh  pháp,  đoạn  nghi,  trừ  hoặc, 
không  còn  tôn  thờ  ai,  không  còn  do  ai,  không  còn  do  dự,  đã  an  trụ  nới 
quả  chứng,  đối  với  pháp  của  Thế  Tôn  đã  được  vô  sở  úy,  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cúi  mong  Thế  Tôn  cho  con  xuất  gia  học  đạo, 
thọ  giới  cụ  túc,  được  làm  Tỳ-kheo.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Lành  thay!  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  tu  hành  phạm  hạnh!” 

Man-nhàn-đề  dị  đạo  liền  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc,  được 
làm  Tỳ-kheo.  Sau  khi  dị  học  Man-nhàn-đề  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới 
cụ  túc,  được  làm  Tỳ-kheo  rồi,  liền  chứng  quả  A-la-hán. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  Man-nhàn-đề  sau  khi  nghe 
Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


KINH  MAN-NHÀN-ĐỀ 


337 


□ 


154.  KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  nước  Xá-vệ,  trú  tại  Đông  viên,  trong  giảng 
đường  Lộc  tử  mẫu2. 

Bấy  giờ,  có  hai  người  thuộc  dòng  Phạm  chí  là  Bà-tư-tra3  và  Bà- 
la-bà4,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Các  Phạm  chí  khác  thấy  vậy,  chỉ 
trích  họ  dữ  dội,  nói  những  lời  rất  gay  gắt  và  cay  đắng,  rằng:  “Dòng 
Phạm  chí  là  hơn  hết,  không  dòng  nào  bằng;  dòng  Phạm  chí  là  da 
trắng,  ngoài  ra  đều  là  da  đen;  Phạm  chí  được  thanh  tịnh,  không  phải 
Phạm  chí  thì  không  được  thanh  tịnh;  Phạm  chí  con  Phạm  thiên,  sanh  từ 
miệng  Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên.  Các  ông  bỏ  nơi  thù 
thắng  mà  đi  theo  chỗ  thấp  hèn,  bỏ  trắng  theo  đen.  Bọn  Sa-môn  đầu 
trọc  kia  bị  trói  buộc  vào  da  đen,  nên  tuyệt  tự,  không  con  cái.  Cho  nên, 
các  ông  đã  làm  chuyện  đại  cực  ác,  phạm  việc  đại  sai  lầm." 

Bấy  giờ,  vào  buổi  chiều,  Đức  Thế  Tôn  từ  thiền  tọa  dậy,  bước 
xuống  giảng  đường.  Ngài  kinh  hành  trên  khoảng  đất  trông  trong 
bóng  mát  của  giảng  đường,  rồi  nói  pháp  thậm  thâm  vi  diệu  cho  các 
Tỳ -kheo. 


'•  Bản  Hán,  quyển  39.  Paoli,  D.27  Agaóóasuttanta.  Hán,  biệt  dịch,  Trường  A-hàm 
5,  “Kinh  Tiểu  Duyên”;  No. 10  Phật  Thuyết  Bạch  Y  Kim  Tràng  Nhị  Bà-la-môn 
Duyên  Khởi  Kinh,  Tống,  Thi  Hộ  dịch. 

2  Đông  viên,  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  "c?  T‘  3  ?'  j  ỷ-ƯPaoli:  pubbaoraome 

Migaora-maotu-pasaode. 

3'  Bà-tư-tra  *Ờ Ỵ>  /\fờ  Paoli:  Vaoseaaaaha. 

4'  Bà-la-bà  '  *Ờ/Ờ  Paoli:  Bha0radva0ja. 


www.daitangkinh.org 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


339 


Tôn  giả  Bà-tư-tra  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  vào  buổi  chiều 
từ  thiền  tọa  dậy,  bước  xuống  giảng  đường.  Ngài  kinh  hành  trên 
khoảng  đất  trống  trong  bóng  mát  của  giảng  đường,  rồi  nói  pháp  thậm 
thâm  vi  diệu  cho  các  Tỳ-kheo.  Sau  khi  thấy  như  vậy,  Tôn  giả  Bà-tư- 
tra  nói: 

“Này  Hiền  giả  Bà-la-bà,  nên  biết,  Đức  Thế  Tôn,  vào  buổi  chiều, 
từ  thiền  tọa  dậy,  bước  xuống  giảng  đường.  Ngài  kinh  hành  trên 
khoảng  đất  trống  trong  bóng  mát  của  giảng  đường,  rồi  nói  pháp  thậm 
thâm  vi  diệu  cho  các  Tỳ-kheo.  Này  Hiền  giả  Bà-la-bà,  chúng  ta  nên 
đến  chỗ  Đức  Phật,  hoặc  có  thể  nhân  đây  mà  được  nghe  Ngài  nói 
pháp.” 

Khi  ấy,  Bà-tư-tra  và  Bà-la-bà  liền  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  làm  lễ, 
rồi  đi  kinh  hành  theo  sau. 

Đức  Thế  Tôn  quay  lại  nói  với  hai  người  kia: 

“Bà-tư-tra,  hai  Phạm  chí,  các  ngươi  từ  bỏ  chủng  tộc  Phạm  chí, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo;  các  Phạm  chí  khác  thấy  như  vậy,  không  chỉ 
trích  các  ngươi  sao?” 

Hai  người  kia  liền  bạch: 

“Quả  thật  vậy,  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Các  Phạm  chí  thấy  như  vậy, 
chỉ  trích  dữ  dội,  gay  gắt,  cay  đắng.  ” 

Đức  Thế  tôn  hỏi: 

“Này  Bà-tư-tra,  các  Phạm  chí  thấy  như  vậy,  đã  chỉ  trích  dữ  dội, 
gay  gắt,  cay  đắng  như  thế  nào?” 

Bà-tư-tra  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  Phạm  chí  thấy  chúng  con  như  vậy,  nói  như 
thế  này,  ‘Dòng  Phạm  chí  là  hơn  hết,  không  dòng  nào  bằng;  dòng 
Phạm  chí  là  da  trắng,  ngoài  ra  đều  là  da  đen;  Phạm  chí  được  thanh 
tịnh,  không  phải  Phạm  chí  thì  không  được  thanh  tịnh;  Phạm  chí  con 
Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên. 
Các  ông  bỏ  nơi  thù  thắng  mà  đi  theo  chỗ  thấp  hèn,  bỏ  trắng  theo  đen. 
Bọn  Sa-môn  đầu  trọc  kia  bị  trói  buộc  vào  da  đen,  nên  tuyệt  tự,  không 
con  cái.  Cho  nên,  các  ông  đã  làm  chuyện  đại  cực  ác,  phạm  việc  đại 
sai  lầm.’  Bạch  Thế  Tôn,  các  Phạm  chí  thấy  chúng  con  như  vậy,  đã  chỉ 
trích  dữ  dội,  gay  gắt,  cay  đắng  như  vậy.” 


340 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bà-tư-tra,  những  lời  của  các  Phạm  chí  quá  độc  ác,  hết  sức 
vô  lại.  Vì  sao?  Vì  họ  ngu  si,  không  khéo  hiểu  rõ,  không  biết  ruộng  tốt, 
không  thể  tự  biết  mình,  dó  đó  mới  nói  như  thế  này,  ‘Phạm  chí  chúng  ta 
là  con  Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm  thiên,  được  hóa  sanh  từ  Phạm 
thiên.’  Vì  sao?  Này  Bà-tư-tra,  chính  Ta,  với  sự  chứng  đắc  Minh  Hạnh 
vô  thượng  này  không  chủ  trương  thọ  sanh  ưu  thắng,  không  chủ  trương 
chủng  tộc,  không  chủ  trương  kiêu  mạn,  nói  rằng  ‘Nó  đẹp  lòng  Ta;  nó 
không  đẹp  lòng  Ta5,’  không  vì  chỗ  ngồi,  không  vì  nước6,  không  vì  sở 
học  kinh  sách. 

“Này  Bà-tư-tra,  chỗ  nào  có  hôn  nhân7,  nơi  đó  mới  có  thể  nói  về 
thọ  sanh,  về  chủng  tộc,  về  kiêu  mạn,  nói,  ‘Nó  đẹp  lòng  Ta,  không  đẹp 
lòng  Ta;  vì  chỗ  ngồi,  vì  nước  uống  và  vì  sở  học  kinh  sách. 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  ai  chủ  trương  thọ  sanh,  chủ  trương  chủng 
tộc,  chủ  trương  kiêu  mạn,  người  ấy  cách  biệt  quá  xa  đối  với  sự  chứng 
đắc  Minh  Hạnh  vô  thượng  của  Ta. 

Này  Bà-tư-tra,  nói  về  thọ  sanh,  về  chủng  tộc,  về  kiêu  mạn,  nói: 
‘Nó  đẹp  lòng  Ta,  không  đẹp  lòng  ta,’  vì  chỗ  ngồi,  vì  nước  uống  và  vì 
sở  học  kinh  sách  thì  cách  biệt  với  sự  chứng  đắc  Minh  Hạnh  vô  thượng 
của  ta. 

“Lại  nữa,  này  Bà-tư-tra,  ở  đây  có  ba  giai  cấp8  khiến  cho  không 
phải  tất  cả  mọi  người  cùng  tranh  luận  với  nhau,  thiện  và  bất  thiện  lẫn 
lộn,  được  các  bậc  Thánh  khen  ngợi  hoặc  không  khen  ngợi.  Thế  nào  là 
ba?  Đó  là:  dòng  Sát- lợi,  dòng  Phạm  chí,  dòng  Cư  sĩ. 

“Này  Bà-tư-tra,  ý  ngươi  thế  nào?  Người  Sát-lợi  có  sát  sanh,  trộm 
cắp,  tà  dâm,  nói  láo  cho  đến  tà  khiến;  người  Cư  sĩ  cũng  vậy,  chứ 
không  phải  Phạm  chí  (mới  làm  những  chuyện  đó  chăng)?” 

Bà-tư-tra  rằng: 


5  Cf.  D.3  Ambaseiha-suttanta:  ja0tiva0do  va0  vuccati,  gottava0do  va0  vuccati 
manava0do  va0  vuccati,  'arahasi  va0  maỏ  na  va0  maỏ  tvaỏ  arahasì  ti,  “thuyết  về 
thọ  sanh  (huyết  thống),  thuyết  về  chủng  tộc,  thuyết  về  kiêu  mạn,  rằng  ‘Ngươi 
xứng  với  ta;  ngươi  không  xứng  với  ta’.” 

6  Chỗ  ngồi  và  nước  (Paơli:  aơsanaỏ  vaơ  udakaỏ  vaơ),  tiêu  chuẩn  Ưu  tiên  giai  cấp. 

7  Paơli,  tham  chiếu  D.3  Ambaaaaaha,  đã  dẫn. 

8  Bản  Paơli:  bốn  giai  cấp,  kể  luôn  cả  sudda. 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


341 


“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  dòng  Sát-lợi  cũng  có  người  sát  sanh, 
trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  láo,  cho  đến  tà  kiến  và  dòng  Phạm  chí,  Cư  sĩ 
cũng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà-tư-tra,  ý  ngươi  thế  nào?  Chỉ  có  người  Phạm  chí  mới  xa 
lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  láo,  cho  đến  xa 
lìa  tà  kiến,  được  chánh  kiến;  còn  Sát-lợi,  Cư  sĩ  thì  không  như  vậy 
chăng?” 

Bà-tư-tra  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Phạm  chí  cũng  có  người  xa  lìa  sát  sanh, 
đoạn  trừ  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  láo,  cho  đến  xa  lìa  tà  kiến, 
được  chánh  kiến,  và  Sát-lợi,  Cư  sĩ  cũng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà-tư-tra,  ý  ngươi  thế  nào?  Nếu  có  vô  lượng  pháp  ác,  bất 
thiện,  thì  đó  chỉ  là  việc  làm  của  Sát-lợi,  Cư  sĩ,  chứ  không  phải  Phạm 
chí  chăng?  Và  nếu  có  vô  lượng  pháp  thiện,  thì  đó  chỉ  là  việc  làm  của 
Phạm  chí  chứ  chẳng  phải  Sát-lợi,  Cư  sĩ?” 

Bà-tư-tra  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  vô  lượng  pháp  ác,  bất  thiện  thì  hàng  Sát- 
lợi,  Cư  sĩ  kia  cũng  có  thể  làm,  mà  Phạm  chí  cũng  vậy.  Nếu  có  vô 
lượng  pháp  thiện,  thì  Phạm  chí  cũng  có  thể  làm,  và  Sát-lợi,  Cư  sĩ  cũng 
vậy.” 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  có  vô  lượng  pháp  ác,  bất  thiện,  mà  tuyệt  đối 
chỉ  có  Sát-lợi  làm,  chứ  không  phải  Phạm  chí  làm,  và  nếu  có  vô  lượng 
pháp  thiện,  mà  tuyệt  đối  chỉ  có  Phạm  chí  làm  chứ  không  phải  Sát-lợi, 
Cư  sĩ  làm,  thì  các  Phạm  chí  kia  có  thể  nói  như  thế  này,  ‘Phạm  chí 
chúng  ta  là  con  Phạm  thiên,  sanh  ra  từ  miệng  Phạm  thiên,  hóa  sanh  từ 
Phạm  thiên.’  Vì  sao?  Này  Bà-tư-tra,  người  ta  thấy  một  nữ  Phạm  chí 
vừa  mới  lấy  chồng,  sau  khi  lấy  chồng  thì  nàng  mang  thai  và  sau  đó  lại 
thấy  nàng  sanh  ra  một  bé  trai,  hoăc  là  một  bé  gái.  Này  Bà-tư-tra,  như 
vậy,  các  Phạm  chí  cũng  y  theo  pháp  thế  gian  sanh  ra  từ  sản  đạo,  thế 
nhưng  họ  lại  nói  láo,  vu  báng  Phạm  thiên  mà  nói  như  thế  này,  ‘Phạm 
chí  chúng  ta  là  con  Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm  thiên,  hóa  sanh 
từ  Phạm  thiên.’ 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  một  thiện  nam  tử,  bất  luận  chủng  tộc  hay 


342 


TRUNG  A-HÀM 


tánh  danh  nào,  từ  bỏ  chủng  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín, 
lìa  bỏ  gia  đình,  theo  Ta  học  đạo,  thì  có  thể  nói  như  thế  này,  ‘Phạm  chí 
chúng  tôi  là  con  Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm  thiên,  hóa  sanh  từ 
Phạm  thiên9.’  Vì  sao?  Này  Bà-tư-tra,  vì  thiện  nam  tử  ấy  vào  trong 
Chánh  pháp  luật  của  Ta,  thọ  lãnh  Chánh  pháp  và  Giới  luật,  đến  được 
bờ  bên  kia,  đoạn  nghi,  trừ  hoặc,  không  có  do  dự,  đối  với  Pháp  của 
Đấng  Thế  Tôn  đã  được  vô  sở  úy.  Cho  nên,  người  ấy  đáng  nói  như  thế 
này,  ‘Phạm  chí  chúng  ta  là  con  Phạm  thiên,  sanh  từ  miệng  Phạm 
thiên,  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên.’ 

“Này  Bà-tư-tra,  Phạm  thiên  đó  là  nói  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác.  Bởi  vì  Phạm  là  Như  Lai,  Mát  lạnh  là  Như  Lai, 
Không  phiền  không  nhiệt,  Không  lìa  Như  là  Như  Lai10. 

“Này  Bà-tư-tra,  ý  ngươi  thế  nào?  Những  người  họ  Thích  có  hạ  ý 
yêu  quý,  kính  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ba-tư-nặc,  vua  nước  Câu- 
tát-la  chăng?” 

Bà-tư-tra  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà-tư-tra,  ý  ngươi  thế  nào?  Nếu  những  người  họ  Thích  hạ 
ý  yêu  kính,  quý  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu- 
tát-la  thì  như  vậy,  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la  đối  với  bản  thân  có 
hạ  ý,  yêu  kính,  quý  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta  chăng?” 

Đáp  rằng: 

“Những  người  họ  Thích  mà  hạ  ý,  yêu  kính,  quý  trọng,  cúng 
dường,  phụng  sự  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la,  thì  việc  này  không  có 
gì  lạ.  Nếu  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la  mà  hạ  ý,  yêu  quý,  kính 
trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Đức  Thế  Tôn,  thì  việc  này  rất  kỳ  lạ.” 


9'  Bản  Pa0li:  Bhagavato’  mhi  putto  oraso  mukhato  ja0to  dhammajo  dhammanimito 
dhammadaya0ko,  “Chúng  tôi  là  con  của  Thế  Tôn;  sanh  ra  từ  miệng  của  Thế 
Tôn;  được  sanh  ra  bởi  Pháp;  được  sáng  tạo  bởi  Pháp,  là  kẻ  thừa  tự  Pháp”. 

10'  Hán:  lãnh  thị  Như  Lai,  vô  phiền  vô  nhiệt,  bất  ly  như,  thị  Như  Lai 
foY  -'O  /f  a?  ŨJỔ  ũỉ>  ŨJỔ  &£  *  /f  -'O  /f  -đ/ỜỸatìh :  tathaogatassa  h’etam... 
adhivacanaỏ,  dhammakaoyo  iti  pi  brahmakaoyo  iti  pi  dhammabhuoto  iti  pi 
brahmabhuoto  iti  pi,  “Những  từ  ngữ  này  đồng  nghĩa  với  Như  Lai,  Pháp  thân, 
Phạm  thân,  Pháp  thể,  Phạm  thể”. 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


343 


Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bà-tư-tra,  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la  đối  với  bản  thân 
Ta  mà  hạ  ý,  yêu  quý,  kính  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta,  không 
phải  với  ý  nghĩ  rằng,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  thuộc  chủng  tộc  rất  cao,  còn  ta 
chủng  tộc  quá  thấp.  Sa-môn  Cù-đàm  tài  bảo  rất  nhiều,  còn  ta  tài  bảo 
quá  ít.  Sa-môn  Cù-đàm  hình  sắc  rất  đẹp,  còn  ta  hình  sắc  thô  kịch.  Sa- 
môn  Cù-đàm  có  oai  thần  lớn,  còn  ta  oai  thần  quá  ít.  Sa-môn  Cù-đàm 
có  trí  tuệ  thiện  còn  ta  có  trí  tuệ  ác.’  Nhưng  này  Bà-tư-tra,  vua  Ba-tư- 
nặc  nước  Câu-tát-là  chỉ  vì  yêu  kính,  tôn  trọng  Pháp  và  cúng  dường 
Pháp,  vì  phụng  sự  Pháp  cho  nên  đôi  với  bản  thân  Ta,  mà  hạ  ý,  yêu 
quý,  kính  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  Bà-tư-tra,  có  một  lúc  tất  cả  thế  gian  này  đều  hoại  diệt.  Khi 
thế  gian  này  hoại,  các  chúng  sanh  sanh  lên  cõi  trời  Hoảng  dục11;  ở 
trong  cõi  ấy,  sắc  vi  diệu,  do  ý  hóa  sanh.  Tất  cả  chi  tiết  và  các  căn  đều 
đầy  đủ,  dùng  hỷ  làm  món  ăn,  tự  thân  phát  sáng,  bay  lên  hư  không, 
sống  lâu  trong  tịnh  sắc12. 

“Này  Bà-tư-tra,  trong  một  thời  gian  quả  đất  này  tràn  ngập 
nước13,  do  gió  thổi  qua  và  khuấy  động  trên  mặt  nước  đóng  lại  một  lớp 
tinh,  hòa  hiệp  giống  như  sữa  chín  đóng  váng  và  đông  lại  thành  một  lớp 
tinh.  Cũng  vậy,  Bà-tư-tra,  có  một  thời  gian  quả  đất  này  tràn  ngập 
nước,  do  gió  thổi  và  khuấy  động,  trên  mặt  nước  đông  lại  và  hợp  tụ  hòa 
hợp  thành  một  lớp  tinh,  từ  đó  sanh  ra  vị  của  đất14,  có  sắc,  có  hương  vị. 
Sắc  nó  như  thế  nào?  Giống  như  sắc  của  sanh  tô,  và  sắc  của  thục  tô.  Và 
vị  của  nó  như  thế  nào?  Như  vị  mật  ong. 

“Này  Bà-tư-tra,  có  một  thời  gian  khi  thế  giới  này  trở  lại  thời  kỳ 
thành  lập,  có  những  chúng  sanh,  sanh  trên  cõi  trời  Hoảng  dục,  tuổi  thọ 
hết,  nghiệp  hết,  phước  hết,  mạng  chung,  sanh  trở  lại  làm  người,  sanh 


u'  Hoảng  dục  thiên  -cí?  Paoli:  A0bhassara.  cũng  dịch  là  Quang  âm  thiên, 
hay  Cực  quang  thiên. 

12  Paoli:  subhaaaaahaoyin,  sống  trong  phước  lạc  thuần  tịnh. 

13  Bản  Paoli:  ekodakì-bhuotaỏ...  andhakaoro  andhakaora-timisao,  chỉ  toàn  nước,  một 
màu  đen  sẩm  tối  tâm. 

14  Paoli:  rasa-paashavì,  vị  đất,  hay  đất  dưới  dạng  dịch  vị  (thể  lỏng). 


344 


TRUNG  A-HÀM 


vào  thế  gian  này,  cũng  với  sắc  tướng  thù  diệu  và  do  hóa  sanh;  tất  cả 
chi  tiết  và  các  căn  đều  đầy  đủ,  dùng  hỷ  lạc  làm  thức  ăn,  tự  thân  phát 
sáng,  bay  trong  hư  không,  sống  lâu  dài  trong  tịnh  sắc. 

“Này  Bà -tư- tra,  bấy  giờ  ở  trong  thế  giới  đó  không  có  mặt  trời, 
mặt  trăng,  cũng  không  có  tinh  tú,  không  có  ngày  đêm,  không  có  một 
tháng  hay  nửa  tháng,  không  có  ngày  giờ,  không  có  năm.  Này  Bà-tư- 
tra,  ngay  vào  lúc  đó,  không  có  cha,  không  có  mẹ,  không  có  trai  hay 
gái,  lại  cũng  không  có  chủ  nhân  và  tôi  tớ,  chỉ  một  loại  chúng  sanh  như 
nhau  mà  thôi.  Rồi  có  một  chúng  sanh  tham  ăn,  không  liêm  khiết,  đã 
nghĩ  như  thế  này,  ‘Vị  của  đất  như  thế  nào?  Ta  thử  dùng  ngón  tay  móc 
một  ít  đất  này  nếm  thử.’  Khi  ấy  chúng  sanh  này  bèn  dùng  ngón  tay 
móc  đất  đó  mà  nếm  thử.  Như  vậy,  chúng  sanh  đã  biết  vị  của  đất. 
Người  ấy  lại  muốn  được  ăn.  Bấy  giờ  chúng  sanh  đó  lại  nghĩ  như  thế 
này,  ‘Sao  lại  phải  nếm  vị  của  đất  bằng  ngón  tay  cho  nhọc  sức.  Ta  hãy 
dùng  bàn  tay  vóc  lấy  vị  đất  này  mà  ăn.’  Khi  đó  chúng  sanh  này  bèn 
dùng  tay  vóc  lấy  vị  đất  này  mà  ăn. 

“Trong  số  các  chúng  sanh  kia  lại  có  những  chúng  sanh  khác  thấy 
các  chúng  sanh  này  mỗi  người  dùng  tay  vóc  lấy  vị  đất  mà  ăn,  bèn  nghĩ 
như  thế  này,  ‘Cái  này  thật  là  hay,  cái  này  thật  là  khoái,  chúng  ta  có 
thể  dùng  tay  vóc  lấy  vị  đất  này  để  ăn.’  Rồi  các  chúng  sanh  liền  dùng 
tay  vóc  lấy  vị  đất  này  để  ăn.  Khi  họ  đã  dùng  tay  vóc  lấy  vị  đất  này  để 
ăn  như  vậy  và  như  vậy,  thân  họ  trở  thành  dày,  trở  thành  nặng,  thành 
cứng.  Nếu  trước  kia  họ  có  sắc  thanh  tịnh,  thì  lúc  ấy  bị  mất,  tự  nhiên 
sanh  ra  tối  tăm. 

“Này  Bà-tư-tra,  pháp  của  thế  gian  tự  nhiên  có  điều  này:  nếu  sự 
tối  tăm  đã  sanh  ra,  thì  mặt  trời,  mặt  trăng  tất  xuất  hiện.  Mặt  trời,  mặt 
trăng  đã  xuất  hiện,  thì  các  tinh  tú  cũng  xuất  hiện;  tinh  tú  xuất  hiện, 
tức  thì  thành  ngày  đêm,  thành  ngày  đêm  rồi,  thì  liền  có  một  tháng 
hay  nửa  tháng  có  ngày  giờ  và  có  năm.  Họ  ăn  vị  của  đất  và  sông  đời 
rất  lâu. 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  chúng  sanh  nào  ăn  nhiều  vị  của  đất,  thì  sắc 
da  thành  xấu,  nếu  ăn  ít  vị  của  đất  thì  sắc  da  đẹp;  từ  đó  có  sự  phân  biệt 
hơn  kém  về  màu  sắc.  Nhân  màu  sắc  hơn  kém  cho  nên  mỗi  mỗi  chúng 
sanh  có  những  lời  khinh  mạn  lẫn  nhau,  ‘Sắc  da  của  ta  hơn,  sắc  của  ông 
không  bằng.’  Nhân  màu  sắc  hơn  kém  mà  sanh  ra  sự  khimh  mạn  và  ác 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


345 


pháp,  cho  nên  vị  của  đất  liền  mất.  Khi  vị  của  đất  đã  mất,  các  chúng 
sanh  kia  liền  tụ  tập  nhau  lại,  khóc  lóc  não  nề  và  nói  như  thế  này,  ‘Hỡi 
ôi  vị  đất!  Hỡi  ôi  vị  đất!’  Cũng  như  người  đời  nay  ngậm  tan  vật  ngon; 
chúng  không  nói  chữ  của  thời  xưa,  tuy  thọ  trì  mà  không  biết  nghĩa15. 
Sự  quán  sát  ý  nghĩa  cũng  được  nói  như  vậy. 

“Này  Bà-tư-tra,  sau  khi  vị  của  đất  mất,  chất  béo  của  đất16  có  sắc, 
hương,  vị  sanh  ra  cho  các  chúng  sanh  kia.  sắc  nó  như  thế  nào?  Như 
sắc  của  sanh  tô  và  thục  tô.  Vị  như  thế  nào?  Như  vị  của  mật  ong. 
Chúng  sanh  kia  ăn  chất  béo  của  đất  này  mà  tồn  tại  ở  thế  gian  trong 
một  thời  gian  lâu  dài. 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  chúng  sanh  nào  ăn  chất  béo  của  đất  nhiều 
thì  sắc  da  xanh  xấu,  người  ăn  chất  béo  của  đất  ít  thì  có  sắc  da  đẹp,  từ 
đó  có  sự  phân  biệt  hơn  kém  về  sắc  da.  Nhân  màu  sắc  có  hơn  kém  cho 
nên  mỗi  mỗi  chúng  sanh  cùng  nói  nhau  lời  khinh  mạn:  ‘Sắc  của  ta 
hơn,  sắc  của  ông  không  bằng.’  Do  sắc  hơn  kém  mà  sanh  ra  khinh  mạn 
và  ác  pháp,  cho  nên  chất  chất  béo  của  đất  liền  tiêu  mất.  Khi  chất  béo 
của  đất  tiêu  mất,  các  chúng  sanh  kia  liền  nhóm  họp  nhau  lại,  khóc  lóc 
não  nề  và  nói  như  thế  này:  ‘Hỡi  ơi  chất  béo  của  đất!  Hỡi  ơi  chất  béo 
của  đất!’  Cũng  như  người  đời  nay  bị  người  khác  mắng;  chúng  không 
nói  chữ  của  thời  xưa,  tuy  thọ  trì  mà  không  biết  nghĩa17.  Sự  quán  sát  ý 
nghĩa  cũng  được  nói  như  vậy. 

“Này  Bà-tư-tra,  sau  khi  chất  béo  của  đất  tiêu  mất,  một  loại  bà- 
la18  có  sắc,  có  hương  vị  sanh  ra  cho  các  chúng  sanh  kia.  sắc  nó  như  thế 
nào?  Như  sắc  hoa  đàm.  Vị  nó  như  thế  nào?  Như  vị  mật  ong  tinh  chất. 
Họ  ăn  dây  bà-la  này  mà  tồn  tại  ở  thế  gian  trong  thời  gian  lâu  dài. 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  chúng  sanh  nào  ăn  bà-la  nhiều  thì  sắc  da 
thành  xấu,  người  ăn  ít  bà-la  thì  có  sắc  da  đẹp.  Từ  đó  có  sự  phân  biệt 


15'  Pa0li:  tad  eva  pora0òaỏ  aggaóóaỏ  akkharaỏ  anupatanti,  na  tv  ev’  assa  atthaỏ 
a0ja0nanti,  chúng  nói  theo  văn  tự  ấy  của  thượng  cổ,  mà  không  biết  ý  nghĩa  của 
nó. 

lỏ'  Hán:  địa  phì  /a  ‘&ỵờ  Paoli:  bhuomi-pappaaeaka,  một  thứ  bánh  (sửa  bò  trộn  với 
gạo)  của  đất.  No.1  (5)  dịch  là  địa  bính /0  »iỵờ 

17  Xem  cht.15  trên. 

18  Bà-la  *Ờ  '/Ờ  Paoli:  badaolatao,  một  loại  dây  leo  hay  bò.  No. 1(5)  dịch  là  lâm 

đàng  dây  sắn,  hay  dây  leo  rừng. 


346 


TRUNG  A-HÀM 


hơn  kém  về  màu  da.  Nhân  sắc  có  hơn  kém,  cho  nên  mỗi  mỗi  chúng 
sanh  nói  lời  khinh  mạn  với  nhau  rằng,  ‘Sắc  ta  hơn,  sắc  ông  không 
bằng.’  Nhân  sắc  có  hơn  kém  mà  sanh  khinh  mạn  và  ác  pháp,  cho  nên 
bà-la  liền  diệt  mất.  Khi  bà-la  đã  diệt  mất,  các  chúng  sanh  kia  liền 
nhóm  họp  nhau  lại,  khóc  lóc  não  nề  và  nói  như  thế  này:  ‘Hỡi  ơi  bà-la! 
Hỡi  ơi  bà-la!’  Cũng  như  người  đời  nay  bị  người  khác  mắng;  chúng 
không  nói  chữ  của  thời  xưa,  tuy  thọ  trì  mà  không  biết  nghĩa.  Sự  quán 
sát  ý  nghĩa  cũng  được  nói  như  vậy. 

“Này  Bà-tư-tra,  sau  khi  bà-la  diệt  mất,  loại  nếp  tự  nhiên19  sanh 
ra  cho  các  chúng  sanh  kia.  Trắng  tinh,  không  vỏ  cũng  không  có  cám, 
trấu;  dài  bốn  tấc.  Sớm  mai  cắt  chiều  sanh,  chiều  cắt  sáng  sanh;  lúa 
chín  có  vị  muối,  không  có  mùi  sống.  Chúng  sanh  ăn  loại  nếp  tự  nhiên 
này.  Sau  khi  họ  ăn  nếp  tự  nhiên  này,  tức  thì  sanh  ra  sự  khác  nhau  về 
thân  hình.  Hoặc  có  chúng  sanh  trở  thành  hình  dạng  con  trai,  hoặc  có 
chúng  sanh  trở  thành  hình  dạng  con  gái.  Sau  khi  các  chúng  sanh  này 
trở  thành  hình  trai  và  hình  gái,  họ  thấy  nhau  bèn  nói  như  thế  này:  ‘Ôi, 
ác  chúng  sanh  ra  đời!  Ác  chúng  sanh  ra  đời!’ 

“Này  Bà-tư-tra,  ác  chúng  sanh  đó  là  nói  người  đàn  bà.  Khi 
chúng  sanh  kia  đã  trở  thành  hình  trai  và  hình  gái,  thì  họ  nhìn  ngắm 
nhau.  Nhìn  ngắm  nhau  rồi,  nhìn  kỹ  nhau  bằng  mắt;  mắt  nhìn  kỹ  rồi,  thì 
họ  nhiễm  nhau;  nhiễm  nhau  rồi,  liền  sanh  bứt  rứt;  bứt  rứt  rồi,  thì  ái 
trước  nhau;  ái  trước  nhau  rồi,  họ  làm  chuyện  dâm  dục.  Nếu  họ  bị  bắt 
gặp  trong  lúc  hành  dục,  người  ta  bèn  dùng  cây,  đá,  hoặc  dùng  gậy,  đất 
cục  mà  đánh,  ném,  và  nói  như  thế  này:  ‘Ôi,  bọn  họ  xấu  xa,  làm  việc 
phi  pháp!  Tại  sao  chúng  sanh  làm  chung  nhau  chuyện  như  vậy?’  Cũng 
như  người  thời  nay  khi  rước  vợ  mới  người  ta  rải  hoa,  hay  buông  rũ 
những  tràng  hoa  và  nói  như  thế  này:  ‘Chúc  cô  dâu  bình  an!  Chúc  cô 
dâu  bình  an!’20  Đó  là  việc  mà  xưa  kia  thì  người  ta  ghét,  còn  nay  thì 
người  ta  yêu. 

“Này  Bà-tư-tra,  cũng  có  chúng  sanh  ghét  pháp  bất  tịnh,  ghê  tởm, 


19'  Tự  nhiên  canh  mễ  /  ,«  /đjờ  Paoli:  akaaeaehapa0ko  saoli,  thứ  thóc  lúa  tự 

chín,  không  cần  canh  tác. 

20'  Trong  bản  Paoli:  bị  những  người  khác  ném  tro,  bùn  đất,  hay  phân  bò,  và  nhiếc 
mắng. 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


347 


SỈ  nhục,  hổ  thẹn,  người  đó  liền  xa  đám  đông21  từ  một  ngày,  hai  ngày, 
đến  sáu  bảy  ngày,  nửa  tháng,  một  tháng  cho  đến  một  năm. 

“Này  Bà-tư-tra,  nếu  chúng  sanh  nào  muốn  làm  việc  bất  tịnh  này, 
thì  người  ấy  bèn  làm  nhà  và  nói  như  thế  này:  ‘Ta  làm  chuyện  xấu 
trong  này!  Ta  làm  chuyện  xấu  trong  này!’  Này  Bà-tư-tra,  đó  là  nhân 
duyên  đầu  tiên  trong  thế  gian  có  pháp  dựng  nhà.  Đó  là  trí  bậc  nhất  kỳ 
cựu,  đúng  như  pháp,  chứ  chẳng  phải  không  như  pháp.  Như  pháp  là  tôn 
quý  giữa  loài  người22. 

“Ớ  đây,  có  một  chúng  sanh  lười  biếng.  Người  ấy  nghĩ  như  thế 
này:  ‘Tại  sao  ta  phải  mỗi  bữa  đi  lấy  nếp  tự  nhiên?  Sao  ta  không  lấy 
luôn  cho  đủ  ăn  một  ngày?’  Người  ấy  bèn  gom  lấy  gạo  ăn  cho  một 
ngày.  Khi  ấy,  có  một  chúng  sanh  khác  nói  với  người  ấy  rằng:  ‘Này 
Chúng  sanh,  ông  đi  lấy  gạo  với  tôi  chăng?’  Vị  ấy  trả  lời:  ‘Tôi  đã  gom 
đủ.  Ông  đi  lấy  một  mình  vậy.’ 

“Chúng  sanh  kia  nghe  rồi,  liền  nghĩ  như  thế  này:  ‘Thật  là  hay, 
thật  là  khoái!  Ta  cũng  có  thể  lấy  luôn  gạo  ăn  cho  ngày  mai  chăng?’ 
Người  này  bèn  lấy  luôn  gạo  cho  ngày  mai. 

“Lại  có  một  chúng  sanh  khác  nói  với  người  này  rằng:  ‘Này 
Chúng  sanh!  Ông  hãy  đi  lấy  gạo  với  tôi  chăng?’  Chúng  sanh  kia  đáp: 
‘Tôi  đã  lấy  luôn  gạo  cho  ngày  mai,  ông  đi  một  mình  vậy.’  Chúng  sanh 
này  nghe  rồi,  bèn  nghĩ  như  thế  này:  ‘Thật  là  hay,  thật  là  khoái!  Ta  nay 
nên  lấy  gạo  ăn  luôn  trong  bảy  ngày.’  Khi  chúng  sanh  này  lấy  loại  lúa 
tự  nhiên  tích  tụ  rất  nhiều;  lúa  nếp  được  cất  bèn  sanh  ra  vỏ  và  cám,  cắt 
lấy  cho  đến  bảy  ngày  cũng  sanh  vỏ  và  cám.  cắt  đến  đâu,  chỗ  ấy 
không  còn  mọc  trở  lại  nữa. 

“Bấy  giờ,  các  chúng  sanh  mới  cùng  nhóm  họp,  khóc  lóc  não  nề 
mà  nói  thế  này:  ‘Chúng  ta  đã  làm  phát  sanh  pháp  ác,  bất  thiện;  bọn 
chúng  ta  cất  chứa  gạo  để  lâu.  Vì  sao?  Bởi  lẽ,  chúng  ta  trước  kia  có  sắc 
tướng  thù  diệu,  và  do  ý  hóa  sanh;  tất  cả  chi  tiết  và  các  căn  đều  đầy  đủ, 
dùng  hỷ  làm  thức  ăn,  tự  nhiên  chói  sáng,  bay  trong  hư  không,  sống  lâu 
dài  với  tịnh  sắc.  Chúng  ta  sanh  ra  vị  của  đất  có  sắc,  hương,  vị.  sắc  như 


21 '  Trong  bản  Paoli,  những  con  người  hành  dâm  đầu  tiên  bị  cộng  đồng  xa  lánh. 

22  Paoli:  dhammo  hi...  seaaaaho  jane  tasmiỏ  diaaaahe  c’  eva  dhamme  abhisamparaoyaó 
ca,  “Pháp  là  tối  thượng  trong  đời,  trong  hiện  tại,  và  trong  đời  sau”. 


348 


TRUNG  A-HÀM 


thế  nào?  Như  sắc  của  sanh  tô  và  thục  tô.  Vị  thế  nào?  Vị  như  mật  ong. 
Chúng  ta  ăn  vị  của  đất  và  tồn  tại  trong  một  thời  gian  lâu  dài.  Chúng  ta 
nếu  ăn  nhiều  vị  của  đất,  sắc  da  thành  xấu.  Người  ăn  vị  của  đất  ít,  thì 
có  sắc  da  đẹp.  Từ  đó  có  sự  phân  biệt  hơn  kém  về  màu  sắc.  Nhân  màu 
sắc  hơn  kém,  cho  nên  chúng  ta  mỗi  người  cùng  nói  lời  khinh  mạn  nhau 
rằng:  ‘Sắc  ta  hơn,  sắc  ngươi  không  bằng.’  Nhân  sắc  có  hơn  kém  mà 
sanh  ra  khinh  mạn  và  ác  pháp,  cho  nên  vị  của  đất  liền  tiêu  mất.  Sau 
khi  vị  của  đất  tiêu  mất,  loại  chất  béo  của  đất,  có  sắc,  hương,  vị  sanh  ra 
cho  chúng  ta.  sắc  như  thế  nào?  Như  sắc  của  sanh  tô,  thục  tô.  Vị  như 
thế  nào?  Vị  như  mật  ong.  Chúng  ta  ăn  chất  béo  của  đất  mà  tồn  tại  ở 
thế  gian  trong  một  thời  gian  lâu  dài.  Người  nào  ăn  chất  béo  của  đất 
nhiều  thì  sắc  da  thành  xấu;  người  ăn  chất  béo  của  đất  ít  thì  sắc  da  đẹp. 
Từ  đó  có  sự  phân  biệt  hơn  kém  về  màu  sắc.  Vì  sắc  có  hơn  kém,  cho 
nên  chúng  ta  mỗi  người  cùng  nói  lời  khinh  mạn  nhau:  ‘Sắc  ta  hơn,  sắc 
ngươi  không  bằng.’  Vì  sắc  hơn  kém  mà  sanh  ra  khinh  mạn  và  ác  pháp, 
cho  nên  chất  béo  của  đất  liền  tiêu  mất.  Sau  khi  chất  béo  của  đất  tiêu 
mất,  loại  bà-la,  có  sắc,  hương,  vị  sanh  ra  cho  chúng  ta.  sắc  như  thế 
nào?  Sắc  như  hoa  đàm.  Vị  như  thế  nào?  Như  vị  mật  ong  tinh  chất. 
Chúng  ta  ăn  bà-la  mà  tồn  tại  ở  thế  gian  lâu  dài.  Người  nào  nếu  ăn  bà- 
la  nhiều,  thì  sắc  da  thành  xấu,  người  ăn  bà-la  ít,  thì  có  sắc  da  đẹp.  Từ 
đó  có  sự  phân  biệt  hơn  kém  về  màu  sắc.  Nhân  sắc  có  hơn  kém  cho 
nên  chúng  ta  mỗi  người  cùng  nói  lời  khinh  mạn  nhau  rằng:  ‘Sắc  ta 
hơn,  sắc  ngươi  không  bằng.’  Nhân  sắc  hơn  kém  mà  sanh  ra  khinh  mạn 
và  ác  pháp,  cho  nên  bà-la  liền  tiêu  mất.  Sau  khi  bà-la  mất,  loại  nếp  tự 
nhiên  sanh  ra  cho  chúng  ta,  trắng  tinh,  không  vỏ,  cũng  không  cám, 
trấu;  dài  bốn  tấc,  sáng  cắt  chiều  sanh,  chiều  cắt  sáng  sanh,  lúa  chín  có 
chất  muôi,  không  có  mùi  sông.  Chúng  ta  ăn  nếp  tự  nhiên  kia.  Khi 
chúng  ta  tích  tụ  loại  nếp  tự  nhiên  rất  nhiều;  nếp  lúa  được  cất  liền  sanh 
vỏ,  cám,  cắt  cho  đến  bảy  ngày  cũng  sanh  vỏ,  cám;  cắt  đến  đâu,  chỗ  đó 
không  còn  mọc  trở  lại  nữa.  Vậy  chúng  ta  phải  làm  thành  ruộng,  và 
cắm  mốc  chăng?’ 

“Rồi  các  chúng  sanh  ấy  làm  ruộng,  gieo  giống  và  cắm  mốc. 
Trong  khi  đó  có  một  chúng  sanh  đã  có  lúa  của  mình,  còn  vào  ruộng 
người  khác  mà  lấy  trộm  lúa.  Người  chủ  ruộng  thấy  vậy  bèn  nói  như 
thế  này:  ‘Chao  ôi!  Chúng  sanh  xấu  ác  đã  ra  đời!  Tại  sao  ngươi  làm 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


349 


như  vậy?  Ngươi  có  lúa  của  ngươi  mà  còn  vào  ruộng  của  người  khác 
lấy  trộm  lúa;  hãy  đi  đi.  về  sau  đừng  làm  như  vậy  nữa.’  Song  chúng 
sanh  kia  vẫn  đi  lấy  trộm  lúa  của  người  khác  hai  ba  lần  nữa.  Người  chủ 
ruộng  cũng  hỏi  hai  ba  lần,  thấy  rồi,  liền  nắm  tay  thoi  chúng  sanh  kia, 
lôi  đến  chỗ  đông  người  và  nói  với  mọi  người  rằng:  ‘Chúng  sanh  này 
có  lúa  của  nó  mà  còn  vào  ruộng  tôi  lấy  trộm  lúa  tôi.’  Chúng  sanh  kia 
cũng  nói  với  mọi  người  rằng:  ‘Chúng  sanh  này  nắm  tay  tôi,  thoi  tôi,  lôi 
tôi  đến  chỗ  đông  người.’  Khi  ấy,  các  chúng  sanh  kia  cùng  nhau  nhóm 
họp,  khóc  lóc  não  nề  và  nói  như  thế  này:  ‘Chúng  ta  sanh  pháp  ác  bất 
thiện,  đó  là  phải  giữ  ruộng  vậy.  Vì  sao?  Vì  gìn  giữ  ruộng,  cho  nên  mới 
cùng  nhau  tranh  tụng,  có  mất  mát,  kiệt  tận,  có  nói  chuyện  nhau  bằng 
lời,  có  thoi  nhau  bằng  nắm  tay.  Trong  số  đông  này  chúng  ta  hãy  cử  ra 
một  người  đoan  chánh,  có  hình  sắc  rất  đẹp  đẽ,  lập  làm  điền  chủ.  Nếu 
người  nào  đáng  quở  trách  thì  phải  để  cho  ông  ấy  quở  trách.  Nếu  người 
nào  đáng  đuổi  thì  để  cho  ông  ấy  đuổi.  Còn  lúa  bọn  chúng  ta  thu  được 
thì  nên  theo  đúng  như  pháp  chở  đến  cho  ông  ấy.’ 

“Khi  ấy  trong  số  chúng  sanh  kia  có  một  người  đoan  chánh,  hình 
sắc  đẹp  đẽ  đệ  nhất,  họ  bèn  cử  ra,  lập  làm  điền  chủ.  Nếu  có  ai  đáng 
quở  trách  thì  ông  ấy  quở  trách;  nếu  có  ai  đáng  đuổi,  thì  ông  ấy  đuổi. 
Nếu  có  lúa  thì  họ  đúng  như  pháp  chở  đến  cho  điền  chủ.  Điền  chủ  đó 
tức  là  Sát-lợi23.  Làm  cho  chúng  sanh  hoan  lạc  đúng  như  pháp,  thủ  hộ 
và  hành  giới  là  vua24.  Vua  được  gọi  là  vua  vậy. 

“Này  Bà-tư-tra,  đó  la  nhân  duyên  đầu  tiên  của  dòng  Sát-lợi 
trong  thế  gian.  Đó  là  trí  bậc  nhất  kỳ  cựu,  đúng  như  pháp,  chứ  chẳng 
phải  không  như  pháp.  Như  pháp  là  tôn  quý  giữa  loài  người. 

“Khi  ấy,  có  chúng  sanh  cho  rằng  sự  thủ  hộ  là  bệnh,  thủ  hộ  là 
ung  nhọt,  thủ  hộ  là  mũi  tên  đâm,  liền  từ  bỏ  sự  thủ  hộ,  nương  nơi  vô 
sự25,  làm  nhà  lá  để  ở  và  học  Thiền.  Người  ấy  từ  chỗ  vô  sự,  mỗi 


23  Định  nghĩa  từ  sát-đế-lị',  Pa0li:  khetta0naỏ  patìti. . . khattiyo,  “Khattiya  (sát-đế-lị),  là 
người  chủ  của  ruộng  đất”. 

24  Định  nghĩa  từ  vua,  trong  Paoli,  tu  raoja0  (vua)  được  nói  là  xuất  xU  từ  động  tu 
raójeti,  làm  vui  lòng.  Paoli:  dhammena  pare  raójetiit...  ra0ja0,  “Vua,  là  người  đúng 
như  pháp  mà  làm  vui  lòng  mọi  người”. 

25  Paoli:  araóóaoyatane,  trong  khu  rừng  vắng. 


350 


TRUNG  A-HÀM 


buổi  sáng  vào  thôn  ấp  hay  vương  thành  mà  khất  thực.  Sô"  đông 
chúng  sanh  kia  thấy  vậy  liền  bô"  thí  cho,  cung  kính,  tôn  trọng  và  nói 
như  thê"  này:  ‘Chúng  sanh  này  cho  rằng  thủ  hộ  là  bệnh,  thủ  hộ  là 
ung  nhọt,  thủ  hộ  là  mũi  tên  đâm,  nên  đã  từ  bỏ  thủ  hộ,  nương  nơi  vô 
sự  làm  nhà  lá  để  ở  và  học  Thiền.  Này  chư  Tôn,  người  này  đã  xả  bỏ 
sự  gây  hại,  pháp  ác,  bâ"t  thiện.’  Đó  là  Phạm  chí.  Do  đó  Phạm  chí 
được  gọi  là  Phạm  chí  vậy26. 

“Chúng  sanh  kia  học  Thiền  mà  không  đắc  Thiền,  học  khổ  hạnh 
mà  không  đắc  khổ  hạnh,  học  viễn  ly  mà  không  đắc  viễn  ly,  học  nhất 
tâm  mà  không  đắc  nhất  tâm,  học  tinh  tấn  mà  không  được  tinh  tâ"n,  liền 
bỏ  chỗ  vô  sự,  trở  về  thôn  â"p,  vương  thành,  làm  nhà  bốn  trụ,  tạo  lập 
kinh  sách.  Các  chúng  sanh  kia  thấy  vậy,  bèn  không  bố  thí,  không  cung 
kính,  tôn  trọng  nữa  và  nói  như  thê"  này:  ‘Chúng  sanh  này  trước  kia  coi 
thủ  hộ  là  bệnh,  thủ  hộ  là  ung  nhọt,  thủ  hộ  là  mũi  tên  đâm,  bèn  từ  bỏ 
sự  thủ  hộ,  nương  nơi  vô  sự,  làm  nhà  lá  để  ở  và  học  Thiền,  nhưng 
không  thể  đắc  Thiền,  học  khổ  hạnh  mà  không  đắc  khổ  hạnh,  học  viễn 
ly  mà  không  được  viễn  ly,  học  nhất  tâm  mà  không  được  nhất  tâm,  học 
tinh  tấn  mà  không  được  tinh  tấn  liền  bỏ  nơi  vô  sự,  trở  về  thôn  â"p, 
vương  thành,  làm  nhà  bốn  trụ,  tạo  lập  kinh  sách.  Này  chư  Tôn,  người 
này  lại  học  sự  bác  văn,  không  học  Thiền  nữa.  Bác  văn  do  đó  được  gọi 
là  bác  văn  vậy27. 

“Này  Bà-tư-tra,  đó  là  nhân  duyên  đầu  tiên  của  dòng  Phạm  chí 
trong  thê"  gian.  Đó  là  trí  bậc  nhất  kỳ  cựu,  đúng  như  pháp,  chứ  chẳng 
phải  không  như  pháp.  Như  pháp  là  tôn  quý  giữa  loài  người. 

“Bây  giờ,  các  chúng  sanh  khác,  mỗi  người  đến  mỗi  phương  mà 
làm  ruộng;  người  thì  đi  về  phương  này  mà  làm  nghề  làm  ruộng;  người 
thì  đi  về  phương  kia  mà  làm  nghề  làm  ruộng.  Đó  là  dòng  Phệ-xá. 

“Này  Bà-tư-tra,  đây  là  nhân  duyên  đầu  tiên  có  dòng  Phệ-xá 


26  Định  nghĩa  ngữ  nguyên  của  từ  Bà-la-môn;  Paoli:  paopake  akusale  dhamme 
baohentìti...  bra0hmaòa0,  “Bà-la-môn  là  những  người  loại  bỏ  pháp  ác  bất  thiện”. 
Từ  braohmaòa  được  giải  thích  là  do  động  từ  baoheti:  loại  bỏ,  tống  khứ. 

27  Paoli,  định  nghĩa  ajjha0yaka,  hạng  người  có  học  thức:  na  daon’  ime  jha0yantì  i.. 
ajjhaoyaka,  “Họ  không  tu  thiền,  nên  gọi  họ  là  ajjha0yaka”.  Theo  ngữ  nguyên  này, 
ajjhaoyaka  (người  bác  văn)  là  do  động  từ  jha0yati,  tu  thiền. 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


351 


trong  đời.  Đó  là  trí  bậc  nhất  kỳ  cựu,  đúng  như  pháp,  chứ  chẳng  phải 
không  như  pháp.  Như  pháp  là  tôn  quý  giữa  loài  người. 

“Này  Bà-tư-tra,  khi  thế  gian  khởi  lên  ba  chủng  tánh  này  rồi,  thì 
liền  biết  có  dòng  Sa-môn  thứ  tư28.  Tại  sao  trong  thế  gian  có  ba  chủng 
tánh  này  rồi  liền  biết  có  dòng  Sa-môn  thứ  tư?  Trong  dòng  tộc  Sát-lợi 
có  những  thiện  nam  tử  hay  tự  quở  trách  mình,  ghét  pháp  bất  thiện,  tự 
chán  ghét  pháp  ác,  bất  thiện,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín, 
lìa  bỏ  gia  đình  học  đạo,  và  suy  nghĩ  thế  này:  ‘Ta  nên  làm  Sa-môn,  tu 
Phạm  hạnh.’  Người  ấy  bèn  làm  Sa-môn,  tu  Phạm  hạnh.  Thiện  nam  tử 
trong  dòng  tộc  Phạm  chí,  dòng  tộc  Phệ-xá  cũng  vậy,  cũng  tự  quở 
trách,  ghét  pháp  bất  thiện,  tự  chán  ghét  pháp  ác,  bất  thiện,  cạo  bỏ  râu 
tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  học 
đạo,  cũng  nghĩ  như  thế  này:  ‘Ta  nên  làm  Sa-môn,  tu  Phạm  hạnh,’  bèn 
làm  Sa-môn  và  tu  Phạm  hạnh. 

“Này  Bà-tư-tra,  như  vậy,  trong  thế  gian  khởi  lên  ba  chủng  tánh 
này  rồi,  thì  liền  biết  có  dòng  Sa-môn  thứ  tư. 

“Này  Bà-tư-tra,  nay  Ta  nói  rộng  về  ba  chủng  tánh  này.  Nói  rộng 
về  ba  chủng  tánh  này  thế  nào?  Một  thiện  nam  tử  thuộc  chủng  tộc  Sát- 
lợi  mà  thân  làm  pháp  bất  thiện,  khẩu,  ý,  làm  pháp  bất  thiện,  thì  người 
đó  khi  thân  hoại  mạng  chung,  nhất  định  phải  thọ  khổ. 

“Cũng  vậy,  thiện  nam  tử  trong  dòng  tộc  Phạm  chí,  dòng  tộc  Phệ- 
xá,  thân  làm  pháp  bất  thiện,  khẩu,  ý,  làm  pháp  bất  thiện,  thì  người  đó 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  nhất  định  phải  thọ  khổ. 

“Này  Bà-tư-tra,  một  thiện  nam  tử  thuộc  dòng  tộc  Sát-lợi  mà  thân 
làm  thiện  pháp,  khẩu,  ý  làm  thiện  pháp,  thì  người  đó  khi  thân  hoại 
chung,  nhất  định  sẽ  thọ  lạc. 

“Cũng  vậy,  thiện  nam  tử  dòng  tộc  Phạm  chí,  dòng  tộc  Phệ-xá, 
mà  thân  làm  thiện  pháp,  khẩu,  ý  làm  thiện  pháp,  thì  người  đó  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  nhất  định  sẽ  thọ  lạc. 

“Này  Bà-tư-tra,  thiện  nam  tử  thuộc  dòng  tộc  Sát-lợi,  thân  làm 
hai  hạnh,  và  giữ  hộ  hạnh29,  khẩu,  ý  làm  hai  hạnh  và  giữ  hộ  hạnh,  thì 
người  đó  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  thọ  khổ  và  lạc. 


28'  Trong  bản  Paoli,  giai  cấp  thứ  tư  là  suddao  (Thủ-đà-la). 

29'  Hộ  hành  @  /i/c? chỉ  hành  vi  thủ  hộ.  Bản  Paoli  không  có  từ  này. 


352 


TRUNG  A-HÀM 


“Cũng  vậy,  này  Bà-tư-tra,  thiện  nam  tử  thuộc  dòng  tộc  Phạm 
chí  hay  Phệ-xá,  thân  làm  hai  hạnh,  và  giữ  hộ  hạnh,  khẩu,  ý  làm  hai 
hạnh  và  giữ  hộ  hạnh,  thì  người  đó  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  thọ 
khổ  và  lạc. 

“Này  Bà-tư-tra,  thiện  nam  tử  dòng  tộc  Sát-lợi  tu  bảy  giác  pháp, 
khéo  tư  duy  và  khéo  quán  sát,  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải 
thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu,  giải  thoát  rồi  liền 
biết  giải  thoát,  biết  như  thật:  Sự  sanh  đã  hết,  Phạm  hạnh  đã  lập,  điều 
cần  làm  đã  làm  xong,  sẽ  không  còn  tái  sanh  nữa. 

“Cũng  vậy,  thiện  nam  tử  dòng  tộc  Phạm  chí,  dòng  tộc  Phệ-xá  tu 
bảy  giác  pháp,  khéo  tư  duy,  khéo  quán  sát;  người  ấy  biết  như  vậy, 
thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  vô 
minh  lậu,  giải  thoát  rồi  liền  biết  giải  thoát,  biết  như  thật:  Sự  sanh  đã 
hết,  Phạm  hạnh  đã  lập,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh. 

“Này  Bà-tư-tra,  như  vậy,  Ta  đã  phân  biệt  rộng  rãi  về  ba  chủng 
tánh  này  vậy. 

“Phạm  thiên  đế  chúa30  nói  bài  kệ: 

Loài  hai  chân,  Sát-lợi  tối  tôn, 

Đấy  ỉà  chủ  trương  có  chủng  tộc. 

Những  ai  cầu  học  Minh  và  Hạnh, 

Vị  ấy,  Thiên,  Nhân  cĩều  tán  thán. 

“Này  Bà-tư-tra,  Phạm  thiên  đế  chúa  khéo  nói  bài  kệ  này  chứ 
không  phải  không  khéo,  khéo  ca  ngơi,  phúng  tụng  chứ  không  phải 
không  khéo,  khéo  ngâm  vịnh  và  nói,  chứ  không  phải  không  khéo,  nói 
như  thế  này: 

Loài  hai  chân,  Sát-lợi  tối  tôn, 

Đấy  là  chủ  trương  có  chủng  tộc. 

Những  ai  cầu  học  Minh  và  Hạnh, 

Vị  ấy,  Thiên,  Nhân  đều  tán  thán. 

“Vì  sao?  Vì  Ta  cũng  nói  như  vậy: 

Loài  hai  chân,  Sát-lợi  tối  tôn, 


30'  Phạm  thiên  đế  chúa  Ỷ  &?)  fĩ>/ờ  Paoli:  Sanaỏ-kumaora  Brahaman,  Thường 
đồng  hình  Phạm  thiên  (Phạm  thiên  trong  hình  dáng  con  nít). 


KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG 


353 


Đấy  là  chủ  trương  có  chủng  tộc. 

Những  ai  cầu  học  Minh  và  Hạnh, 

Vị  ấy,  Thiên,  Nhân  đều  tán  thán.  ” 

Đức  Phật  nói  như  vậy,  Tôn  giả  Bà-tư-tra,  Bà-la-bà  và  chư  Tỳ- 
kheo  nghe  Phật  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


155.  KINH  TU-ĐẠT-ĐA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  cư  sĩ  Tu-đạt-đa2  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  Ngài,  rồi 
ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Gia  đình  của  Cư  sĩ  có  thực  hành  hạnh  bô"  thí  chăng? 

Cư  sĩ  trả  lời: 

“Dạ  có,  bạch  Thế  Tôn,  gia  đình  con  có  bô"  thí;  nhưng  chỉ  bô"  thí 
những  thức  thô  xâu,  không  được  mỹ  diệu,  như  cơm  lẫn  với  cám,  canh 
lá  gai,  chỉ  có  một  miếng  gừng,  một  lá  rau.  ” 

Đức  Thê"  Tôn  bảo: 

“Này  Cư  sĩ,  dù  bô"  thí  những  thức  thô  xâu,  hay  bô"  thí  những  thức 
mỹ  diệu,  thì  đều  có  quả  báo.  Nhưng  này  Cư  sĩ,  nếu  bô"  thí  những  thức 
thô  xấu,  không  tín  mà  bô"  thí,  không  cô"  tâm  bô"  thí,  không  tự  tay  bô"  thí, 
không  tự  mình  đến  bô"  thí,  không  tư  duy  mà  bố  thí,  không  do  tín  mà  bố 
thí,  không  quán  nghiệp  và  quả  báo  mà  bố  thí,  thì  nên  quán  rằng  sẽ  thọ 
báo  đúng  như  thê",  tâm  không  muốn  được  nhà  đẹp,  không  muốn  được 
xe  đẹp,  không  muốn  áo  chăn  đẹp,  không  muốn  được  đồ  ăn  thức  uống 
ngon,  không  muốn  được  ngũ  dục  công  đức  tô"t.  Vì  sao?  Vì  không  chí 
tâm  mà  hành  bô"  thí.  Này  Cư  sĩ,  nên  biết  rằng,  sẽ  thọ  báo  đúng  như 
thế. 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  bô"  thí  những  thức  thô  xấu  nhưng  có  tín  mà  bố 


1  Pa0li,  A.9.20  Vela0ma.  Hán,  tham  chiếu,  No.72-No.74;  No. 125(27. 3). 

2'  Tu-đạt-đa;  tên  thật  của  ông  Cấp  Cô  Độc  □  '  Paoli:  Sudatta. 


www.daitangkinh.org 


354 


TRUNG  A-HÀM 


thí,  CÓ  tâm  bô"  thí,  tự  tay  bố  thí,  tự  mình  đến  bố  thí,  tư  duy  mà  bô"  thí,  do 
tín  mà  bô"  thí,  quán  nghiệp  và  quả  báo  mà  bô"  thí,  thì  nên  quán  rằng  sẽ 
thọ  báo  đúng  như  thê",  là  do  tâm  muốn  được  nhà  đẹp,  muốn  được  xe 
đẹp,  muốn  được  áo  chăn  đẹp,  muôn  được  đồ  ăn  thức  uống  ngon,  muôn 
được  ngũ  dục  công  đức  tốt  đẹp.  Vì  sao?  Vì  chí  tâm  mà  bô"  thí.  Này  Cư 
sĩ,  nên  biết  rằng,  sẽ  thọ  báo  đúng  như  thê". 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  bô"  thí  những  thức  mỹ  diệu,  không  tín  mà  bô"  thí, 
không  cô"  tâm  bô"  thí,  không  tự  tay  bố  thí,  không  tự  mình  đến  bô"  thí, 
không  tư  duy  mà  bô"  thí,  không  do  tín  mà  bố  thí,  không  quán  nghiệp  và 
quả  báo  mà  bố  thí,  thì  nên  quán  rằng  sẽ  thọ  báo  đúng  như  thê",  tâm 
không  muôn  được  nhà  đẹp,  không  muôn  được  xe  đẹp,  không  muôn  áo 
chăn  đẹp,  không  muôn  được  đồ  ăn  thức  uống  ngon,  không  muôn  được 
ngũ  dục  công  đức  tốt.  Vì  sao?  Vì  không  chí  tâm  mà  hành  bô"  thí.  Này 
Cư  sĩ,  nên  biết  rằng,  sẽ  thọ  báo  đúng  như  thê". 

“Này  Cư  sĩ,  nếu  bố  thí  những  thức  mỹ  diệu,  lại  có  tín  mà  bô"  thí, 
tự  tay  bô"  thí,  tự  mình  đến  bố  thí,  tư  duy  mà  bố  thí,  do  tín  mà  bố  thí, 
quán  nghiệp  và  quả  báo  mà  bô"  thí,  thì  nên  quán  rằng  sẽ  thọ  báo  đúng 
như  thê",  là  do  tâm  muôn  được  nhà  đẹp,  muôn  được  xe  đẹp,  muốn  áo 
chăn  đẹp,  muốn  đồ  ăn  thức  uống  ngon,  muôn  được  ngũ  dục  công  đức 
tốt  đẹp.  Vì  sao?  Vì  chí  tâm  mà  bô"  thí.  Này  Cư  sĩ,  nên  biết  rằng,  sẽ  thọ 
báo  đúng  như  thê". 

“Này  Cư  sĩ,  thuở  xưa  có  Phạm  chí  đại  trưởng  giả  tên  là  Tùy-lam3 
rất  giàu  có,  của  cải  vô  lượng,  có  nhiều  phong  hộ,  thực  â"p,  có  nhiều 
châu  báu,  sản  nghiệp  chăn  nuôi  không  thể  tính  kể.  Vị  â"y  bô"  thí  như 
thê"  này:  tám  vạn  bôn  ngàn  bát  bằng  vàng  đựng  đầy  bạc  vụn,  thực 
hành  đại  bô"  thí  như  vậy;  tám  vạn  bôn  ngàn  bát  bằng  bạc  đựng  đầy 
vàng  vụn,  thực  hành  đại  bô"  thí  như  vậy.  Tám  vạn  bôn  ngàn  bát  bằng 
vàng  đựng  đầy  vàng  vụn,  thực  hành  đại  bố  thí  như  vậy.  Tám  vạn  bô"n 
ngàn  bát  bằng  bạc,  đựng  đầy  bạc  vụn,  thực  hành  đại  bô"  thí  như  vậy. 
Tám  vạn  bốn  ngàn  thớt  voi  được  trang  sức  dây  trắng  đan  lại,  phủ  lên, 
thực  hành  đại  bô"  thí  như  vậy.  Tám  vạn  bôn  ngàn  con  ngựa  được  trang 
sức  bằng  dây  kim  hợp  phi-na4,  thực  hành  đại  bô"  thí  như  vậy.  Tám  vạn 


3'  Tùy-lam  iV.yC  Pa0li:  Vela0ma,  một  tiền  thân  của  Phật. 

4'  Phi-na  ỈP  "ỵc^tỉheo  Nhất  Thiết  Kinh  Âm  Nghĩa  52  (Đại  54,  tr.652b),  đây  là  âm 


KINH  TU-ĐẠT-ĐA 


355 


bốn  ngàn  con  bò  lấy  y  làm  dây  thừng  và  phủ  lên  bằng  y,  có  thể  cung 
cấp  một  hộc  sữa,  thực  hành  đại  bố  thí  như  vậy.  Tám  vạn  bốn  ngàn 
người  nữ,  tư  dung  đẹp  đẽ,  ai  nhìn  cũng  thích,  trang  sức  đầy  đủ  châu 
báu,  thực  hành  đại  bô"  thí  như  vậy.  Ngoài  ra  lại  có  những  thức  ăn,  thức 
nuốt  khác  nữa. 

‘Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bố  thí  như  vậy; 
nếu  lại  có  người  bô"  thí  thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù  nữa, 
thì  so  với  đại  bô"  thí  kia,  sự  bô"  thí  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bố  thí,  và  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù  như  vậy;  nếu  lại  có  người  bố 
thí  thức  ăn  cho  một  vị  Tu-đà-hoàn,  thì  so  với  sự  bố  thí  kia,  sự  bô"  thí 
này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  và  bô"  thí  thức  ăn  cho  một 
trăm  vị  Tu-đà-hoàn  như  thê";  nếu  lại  có  người  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  vị 
Tư-đà-hàm,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  sự  bô"  thí  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bố  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 
vị  Tu-đà-hoàn,  cho  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm  như  thê";  nếu  lại  có  người 
bô"  thí  thức  ăn  cho  một  vị  A-na-hàm,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  sự  bô"  thí 
này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí  thức 
ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  trăm  vị 
Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm  như  thê"; 
nếu  lại  có  người  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  vị  A-la-hán,  thì  so  với  sự  bô"  thí 
kia,  sự  bô"  thí  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí  thức 
ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  trăm  vị 
Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm,  một  trăm 
vị  A-la-hán  như  vậy;  nếu  lại  có  người  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  vị  Bích- 
chi-phật,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  sự  bô"  thí  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bố  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 


tiếng  Phạm,  có  nghĩa  là  “phước  đức  hành”. 


356 


TRUNG  A-HÀM 


vị  A-na-hàm,  một  trăm  vị  A-la-hán,  một  trăm  vị  Bích-chi-phật  như 
vậy;  nếu  lại  có  người  bố  thí  thức  ăn  cho  một  Đức  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  sự  bố  thí  này  hơn 
nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bố  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù;  bô"  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 
vị  Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm,  một 
trăm  vị  A-la-hán,  một  trăm  vị  Bích-chi-phật  như  thê";  nếu  lại  có  người 
tạo  phòng  nhà  bố  thí  cho  chúng  Tỳ-kheo  bôn  phương,  thì  so  với  sự  bố 
thí  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bố  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 
vị  Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm,  một 
trăm  vị  A-la-hán,  một  trăm  vị  Bích-chi-phật,  tạo  phòng  nhà  bô"  thí  cho 
chúng  Tỳ-kheo  bô"n  phương  như  thê";  nếu  lại  có  người  với  tâm  hoan  hỷ, 
quy  y  Ba  ngôi  tôn  quý  là  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo,  lại  thọ  giới, 
thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  việc  làm  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bố  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 
vị  Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm,  một 
trăm  vị  A-la-hán,  một  trăm  vị  Bích-chi-phật,  tạo  phòng  nhà  bô"  thí  cho 
chúng  Tỳ-kheo  bốn  phương,  tâm  hoan  hỷ  quy  y  Ba  ngôi  tôn  quý  là 
Phật,  Pháp,  chúng  Tỳ-kheo,  và  thọ  giới;  nếu  lại  có  người  trong  khoảnh 
khắc  thực  hành  từ  tâm  đối  với  tất  cả  chúng  sanh,  cho  đến  trong  khoảng 
thời  gian  vắt  sữa  bò,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  việc  này  hơn  nhiều  lắm. 

“Này  Cư  sĩ,  Phạm  chí  Tùy-lam  đã  thực  hành  đại  bô"  thí,  bô"  thí 
thức  ăn  cho  phàm  phu  toàn  cõi  Diêm-phù,  bố  thí  thức  ăn  cho  một  trăm 
Tu-đà-hoàn,  một  trăm  vị  Tư-đà-hàm,  một  trăm  vị  A-na-hàm,  một  trăm 
vị  A-la-hán,  một  trăm  vị  Bích-chi-phật,  tạo  phòng,  nhà  bô"  thí  cho 
chúng  Tỳ-kheo  bốn  phương,  tâm  hoan  hỷ  quy  y  Ba  ngôi  tôn  quý  là 
Phật,  Pháp,  chúng  Tỳ-kheo,  thọ  giới  và  trong  khoảnh  khắc  thực  hành 
từ  tâm  đôi  với  tất  cả  chúng  sanh,  cho  đến  trong  khoảng  thời  gian  vắt 
sữa  bò,  như  thê";  nếu  lại  có  người  quán  được  tất  cả  pháp  là  vô  thường, 
khổ,  không  và  vô  ngã,  thì  so  với  sự  bô"  thí  kia,  việc  làm  này  hơn  nhiều 
lắm. 


KINH  TU-ĐẠT-ĐA 


357 


“Này  Cư  sĩ,  ý  ông  nghĩ  sao?  Phạm  chí  đại  trưởng  giả  Tùy-lam 
thuở  xưa  ấy  là  ai  khác  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Nên  biết 
rằng,  đó  chính  là  Ta  vậy.  Ta  thuở  xưa  là  Phạm  chí  đại  trưởng  giả  tên 
là  Tùy-lam. 

“Này  Cư  sĩ,  Ta  bấy  giờ  vì  lợi  ích  cho  mình,  cũng  vì  lợi  ích  cho  kẻ 
khác,  vì  lợi  ích  cho  mọi  người,  thương  xót  thế  gian,  mưu  cầu  thiện  lợi 
và  hữu  ích,  cầu  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  Trời  và  Người.  Nhưng  lúc  bấy 
giờ  Ta  thuyết  pháp  chưa  được  rốt  ráo,  chưa  rốt  ráo  bạch  tịnh,  chưa  rốt 
ráo  Phạm  hạnh,  chưa  thành  tựu  rốt  ráo  Phạm  hạnh;  nên  lúc  bấy  giờ, 
Ta  chưa  lìa  được  sanh,  già,  bệnh,  chết,  khóc  lóc,  áo  não,  cũng  chưa  thể 
thoát  khỏi  mọi  khổ  đau.  Này  Cư  sĩ,  Ta  nay  là  Bậc  Xuất  Thế,  là  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Chánh  Đẳng  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu.  Nay  Ta  vì  lợi  cho  mình  cũng  vì  lợi  ích  cho  kẻ  khác, 
vì  lợi  ích  cho  mọi  người,  thương  xót  thế  gian,  mưu  cầu  thiện  lợi  và  hữu 
ích,  cầu  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  Trời  và  Người.  Nay  Ta  thuyết  pháp 
đến  chỗ  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo  Phạm  hạnh,  thành  tựu  Phạm 
hạnh;  nên  nay  Ta  đã  lìa  khỏi  sự  sanh,  sự  già  chết,  khóc  lóc,  áo  não.  Ta 
nay  đã  giải  thoát  khỏi  mọi  khổ  đau.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Cư  sĩ  Tu-đạt-đa  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


156.  KINH  PHẠM  BA-LA-DIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  nhiều  Phạm  chí  nước  Câu-sa-la2,  vào  lúc  xế  trưa, 
quanh  quẩn  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  chào  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  qua  một  bên 
và  thưa: 

“Này  Cù-đàm,  chúng  tôi  có  điều  muôn  hỏi,  ông  có  nghe 
chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Các  ông  hỏi  gì  thì  hỏi.  ” 

Nghe  thế,  các  Phạm  chí  hỏi: 

“Này  Cù-đàm,  bây  giờ  còn  có  Phạm  chí  học  pháp  Phạm  chí  cổ 
đại3  hay  đã  vượt  khỏi  pháp  Phạm  chí  cổ  đại  rồi  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Nay  không  còn  Phạm  chí  học  pháp  Phạm  chí  cổ  đại,  Phạm  chí 
đã  vượt  khỏi  pháp  Phạm  chí  cổ  đại  từ  lâu  rồi.” 

Nghe  thế,  các  Phạm  chí  hỏi: 

“Này  Cù-đàm,  tại  sao  nay  không  còn  Phạm  chí  học  pháp  Phạm 
chí  cổ  đại  và  các  Phạm  chí  vượt  khỏi  pháp  Phạm  chí  cổ  đại  từ  bao 
giờ?” 


'■  Pa0li,  Sn.  2.  7.  Brahmaòadhammika-sutta. 

2-  Câu-sa-la  ẹ-  '/7fcPa0li:  Kosala. 

3  Cố  phạm  chí  pháp  -Ệ  Ị-  /c7 “Í/Ờ  Pacli:  poracòacnaỏ  brachmaòacnaỏ 
brachmaòadhamma,  pháp  Bà-la-môn  của  các  Bà-la-môn  thượng  cổ. 


www.daitangkinh.org 


360 


TRUNG  A-HÀM 


Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  trả  lời: 

Vì  xưa  có  Phạm  chí, 

Tự  chế  ngự,  nhiệt  hành4, 

Bỏ  năm  công  đức  dục, 

Hành  Phạm  hạnh  thanh  tịnh. 
Phạm  hạnh  và  giới  hạnh, 

Khiến  tâm  tính  nhu  thuận, 

Rộng  lượng,  tâm  không  hại, 
Nhẫn  nhục  thủ  hộ  ý. 

Thuở  xưa  có  pháp  này 
Phạm  chí  chẳng  thủ  hộ. 

Phạm  chí  không  thủ  hộ, 

Của  cải,  tiền  lúa  gạo. 

Tụng  đọc  là  tài  sản, 

Thủ  hộ  kho  tàng  này. 

Sắc  áo  đủ  các  loại, 

Nhà  cửa  và  giường  chõng, 

Dân  các  nước,  các  thành, 

Học  Phạm  chí  như  vậy5. 

Phạm  chí  này  chớ  hại, 

Thủ  hộ  tất  cả  pháp, 

Đi  đến  cửa  nhà  người, 

Không  ai  ngăn  cản  họ. 

Lần  lượt  xỉn  từng  nhà, 

Xỉn  ăn  theo  từng  bữa. 

Những  Phạm  chí  tại  gia, 

Trông  thấy,  thích  bố  thí. 

Bốn  tám  năm  đã  tròn, 

Tu  Phạm  hạnh  thanh  tịnh, 

Mong  Minh,  Hạnh  chóng  thành; 


4'  Hán:  nhiệt  hành  /i/c? Pa0li:  tapassin,  khổ  hành  giả. 

5  Pa0li:  na0na0rattehi  vatthei  sayanehi  a0vasathehi  ca  phita0  janapada0  raaeaehao  te 
namassiỏsu  brahmaie,  bằng  các  loại  vải  vóc,  giường  chõng,  nhà  cửa,  nhân  dân 
từ  các  nước  giàu  có  đến  lễ  những  người  Bà-la-môn. 


KINH  PHẠM  BA-LA-DIỀN 


361 


CỔ  Phạm  chí  như  vậy. 

Không  lấy  trộm  của  cải, 
Cũng  không  hề  sợ  hãi, 
Thương  mến  đùm  bọc  nhau, 
Và  cùng  sống  hòa  hợp. 

Bởi  không  có  phiền  não, 
Pháp  liên  hệ  oán,  dâm, 

Tất  cả  các  Phạm  chí, 

Không  thể  hành  như  vậy. 
Nếu  có  hạnh  bậc  nhất, 

Phạm  chí  quyết  mong  cầu. 
Các  pháp  dâm  dục  ấy, 
Không  thực  hành,  dù  mộng. 
Nhân  các  phạm  hạnh  ấy, 

Tự  xưng  "Ta  là  Phạm" 

Biết  họ  có  hạnh  ấy, 

Bậc  có  tuệ  sẽ  biết. 

Giường  thưa,  chiếc  áo  mỏng, 
Cơm,  sữa  cốt  sanh  tồn, 

Khất  cầu  đều  như  pháp, 

Trai  tự,  hành  bố  thí, 

Hiến  tế,  chẳng  cầu  khác, 

Chỉ  cầu  xin  nơi  mình. 

Lúc  tổ  chức  trai  thí, 

Người  ấy  không  giết  bò; 

Như  cha  mẹ,  anh  em, 

Và  các  người  thân  khác, 

Xem  người,  bò  cũng  vậy. 
Nhân  đó  sanh  khoái  lạc. 

Ăn  uống,  thân  khoẻ  mạnh, 
Nhờ  vậy  mà  yên  vui. 

Biết  được  nghĩa  lý  này, 
Không  ưa  giết  hại  bò. 

Mềm  mại,  thân  lực  lớn, 

Tinh  sắc,  được  khen  ngợi. 


362 


TRUNG  A-HÀM 


Ẩn  Cần  tự  cầu  lợi, 

Như  vậy,  Phạm  chí  xưa. 
Phạm  chí  vì  lợi  mình, 

Biết  nên  làm,  phải  tránh. 
Cõi  này,  trong  tương  lai, 
Người  ấy  nhất  định  thoát. 
Tuần  trăng  đã  quá  tuần, 
Xứng  ý  xỉn  cầu  thân. 

Đêm  dài  mãi  du  hí, 

Những  người  vợ  phấn  son. 
Đàn  bò,  quây  trước  mặt, 

Vợ  đẹp  nối  sau  lưng, 

Dục  vỉ  clỉệu  ở  đời. 

Phạm  chí  thường  ước  mong. 
Ngựa  xe  trang  bị  đủ, 

Tài  nghệ  giỏi  vá  may, 

Hôn  nhân  và  nhà  cửa, 
Phạm  chí  thường  ước  mong. 
Họ  tạo  triền  phược  ấy, 
Chúng  tôi  từ  kia  lại, 

Đại  vương 6 7 8  mở  cuộc  chay, 
Đừng  để  mất  tài  lợi. 

Nhiều  tài  vật  lúa  gạo, 

Hoặc  có  clư  tiền  tài, 

Đại  vương  tương  ưng  đó1, 
Phạm  chí  và  cưỡi  xe''; 


6'  Trong  bản  Pacli:  Okkacka  (Cam  Giá  vương),  Tổ  tiên  của  dòng  họ  Thích-ca. 

7'  Hán:  Đại  vương  tương  ưng  thử  ỹ  ỹ  ’  ’  /’ ỵờ  Câu  này  và  câu  kế  tiếp,  bản  Hán 
tối  nghĩa.  Paơli:  tato  ca  raơja0  saóóatto  (brahmaòehi):  Vua  được  khuyên  bảo  bởi 
các  người  Bà-la-môn.  Pacli:  saóóatta:  khuyến  cáo,  trong  bản  Hán  đọc  là 
samyutta:  tương  ưng. 

8  Pacli:  brahmaòehi  rathesabho,  bởi  những  người  Bà-la-môn,  và  chúa  binh  xa.  Bản 
Hán  phân  tích  ngữ  pháp  không  giống  bản  Pacli.  Trong  bản  Pacli,  brahmaịehi, 
cách  ba  số  nhiều,  tác  nhân  của  saìĩatto  (dẫn  cht.6  trên);  rathesabho,  chủ  cách, 
đồng  cách  với  ra0jac:  nhà  vua  là  chúa  của  binh  xa. 


KINH  PHẠM  BA-LA-DIỀN 


363 


Tế  voi  và  tế  ngựa, 

Tế  ngựa  được  suốt  thông9, 
Tụ  tập  làm  trai  thí, 

Thí  cho  Bà-la-môn. 

Họ  clo  đó  được  lợi, 

Say  mê  đắm  tài  vật, 

Họ  khơi  dậy  lòng  dục, 
Càng  dục  càng  say  mê, 
Cũng  như  ao  nước  rộng, 
Và  vô  lượng  tài  vật, 

Cũng  vậy,  người  có  bò, 
Các  vật  dụng  sanh  sống, 
Họ  tạo  triền  phược  ấy, 
Chúng  tôi  từ  kia  lại. 

Đại  vương  mở  cuộc  chay, 
Đừng  để  mất  tài  lợi; 
Nhiều  tài  vật  lúa  gạo, 

Nếu  ngài  có  nhiều  bò, 

Đại  vương  tương  ưng  đó, 
Phạm  chí  và  ngựa  xe. 

Bò  vô  lượng  trăm  ngàn, 

Vì  trai  tự  mà  giết, 

Đầu,  sừng  không  não  hại, 
Bò  heo  thời  xưa  kia. 

Đi  đến  nắm  sừng  bò, 

Cầm  dao  bén  mà  giết. 

Gọi  bò  và  gọi  cha, 

La  sát  tên  là  Hương, 

Họ  hô  hoán  phi  pháp, 

Khỉ  cầm  dao  đâm  bò, 


9  Pa0li:  tato  ca  ra0ja0  saóóatto  bra0hmaòehi  rathesabbho  assamedhaỏ  purisamedhaỏ 
samma0pa0saỏ  va0capeyyaỏ  maggaôaỏ,  do  sự  khuyên  bảo  của  các  Bà-la-môn, 
nhà  vua,  chúa  của  binh  xa,  cử  hành  các  tế  lễ:  tế  ngựa,  tế  người,  tế  quăng  gậy, 
tế  rượu  Soma,  tế  lễ  vô  già  (không  hạn  chế  ).  Xem  các  cht.  6,7  trên. 


364 


TRUNG  A-HÀM 


Pháp  ấy  hành  trai  thí, 

Vượt  qua  tại  trước  nhất. 

Không  hữu  sự  mà  giết, 

Viễn  ly  pháp  suy  thoái, 

Thời  xưa  có  ba  bệnh, 

Dục  vọng,  đói  và  già. 

Do  thù  nghịch  với  bò, 

Khởi  bệnh  chín  mươi  tám, 

Thù  nghịch  ấy  như  vậy, 

Nên  kẻ  trí  rất  ghét. 

Nếu  người  thấy  như  vậy, 

Ai  mà  không  oán  ghét; 

Như  vậy,  trong  đời  này, 

Vô  trí  thấp  hèn  nhất. 

Mỗi,  mỗi  vì  dục,  tranh, 

Như  vợ  rủa  xả  chồng. 

Sát -lợi,  Phạm  chí  nữ, 

Người  thủ  hộ  chủng  tánh, 

Vi  phạm  pháp  chủng  tánh, 

Tự  do  theo  dục  vọng. 

“Như  vậy,  này  Phạm  chí,  hiện  tại  không  còn  Phạm  chí  học 
pháp  Phạm  chí  cổ  đại.  Phạm  chí  đã  vượt  khỏi  pháp  Phạm  chí  cổ  đại 
từ  lâu  rồi.” 

Nghe  vậy,  các  Phạm  chí  nước  Câu-sa-la  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  chúng  con 
đã  rõ.  Nay  chúng  con  tự  đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp,  và  chúng  Tỳ- 
kheo,  mong  Thế  Tôn  nhận  chúng  con  làm  những  Ưu-bà-tắc  từ  nay  và 
đến  trọn  đời;  chúng  con  tự  đem  mình  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Phạm  chí  nước  Câu-sa-la  và  các 
Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


157.  KINH  HOÀNG  LÔ  VIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Bệ-lan-nhã2,  trú  trong  vườn  Hoàng  lô3. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Bệ-lan-nhã  tuổi  cao  tác  lớn,  tuổi  thọ  gần  dứt, 
mạng  sống  gần  tàn,  tuổi  đã  một  trăm  hai  mươi,  chống  gậy  mà  đi.  Vào 
buổi  xế  trưa,  Phạm  chí  ấy  thong  dong  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  chào  hỏi 
nhau  rồi,  chống  gậy  đứng  trước  Đức  Phật  và  nói: 

“Này  Cù-đàm,  ta  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  thiếu  thời,  tuổi  còn 
quá  trẻ,  vừa  mới  xuất  gia  học  đạo,  thế  mà  nếu  có  danh  đức  Sa-môn 
Phạm  chí  nào  đích  thân  đi  đến  vẫn  không  kính  lễ,  cũng  không  tôn 
trọng,  cũng  không  đứng  dậy,  không  mời  các  vị  ấy  ngồi.  Này  Cù-đàm, 
việc  ấy  quả  không  thể  được.” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  Ta  chưa  từng  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí  nào  từ  loài  Người  cho  đến  Trời  đi  đến,  khiến  Như  Lai 
kính  lễ,  tôn  trọng,  đứng  dậy,  mời  các  vị  ấy  ngồi.  Này  Phạm  chí,  nếu 
có  ai  đến  mà  muốn  Như  Lai  kính  lễ,  tôn  trọng,  đứng  dậy,  mời  ngồi,  thì 
đầu  của  vị  ấy  chắc  chắn  vỡ  thành  bảy  mảnh.” 

Phạm  chí  lại  nói: 

“Cù-đàm  vô  vị4.” 


'■  Bản  Hán,  quyển  40.  Pa0li,  A.  8.  11.  Ve raója0.  Hán,  biệt  dịch,  No. 75. 

2  Bệ-lan-nhã  &  ý  Paoli:  veraója0,  tên  thôn. 

3'  Hoàng  lô  T.  ^-(^Paoli:  naôerupucimanda-muola,  dưới  gốc  cây 
Nelerupucimanda,  không  biết  cây  gì. 

4'  Paoli:  arasaruopo  bhavaỏ  gotamo,  Tôn  giả  Gotama  không  có  sắc  vị  (không  thực 
chất).  No. 75:  Sa-môn  Cù-đàm  này  nhác  nhớn. 


www.daitangkinh.org 


366 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Phạm  chí,  có  sự  kiện  khiến  Ta  vô  vị,  nhưng  không  phải 
như  lời  ông  nói.  Nếu  có  vị  của  sắc,  vị  của  tiếng,  vị  của  hương,  vị  của 
xúc,  thì  những  thứ  ấy  đã  bị  Như  Lai  đoạn  trừ,  dứt  sạch,  nhổ  tận  gốc  rễ, 
không  bao  giờ  sanh  lại  nữa.  Đó  là  sự  kiện  khiến  Ta  vô  vị,  nhưng 
không  như  lời  ông  nói.” 

Phạm  chí  lại  nói: 

“Cù-đàm  không  sợ  hãi5.” 

Đức  Thế  tôn  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  có  sự  kiện  khiến  Ta  không  sợ  hãi,  nhưng  không 
như  lời  ông  nói.  Nếu  có  sợ  hãi  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc,  thì  Như  Lai 
đã  đoạn  trừ,  dứt  sạch,  nhổ  tận  gốc  rễ,  không  bao  giờ  sanh  lại  nữa.  Đó 
là  sự  kiện  khiến  Như  Lai  không  sợ  hãi,  nhưng  không  như  lời  ông  nói.  ” 

Phạm  chí  lại  nói: 

“Cù-đàm  không  nhập  thai6.” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Có  sự  kiện  khiến  Ta  không  đầu  thai,  nhưng  không  như  lời  ông 
nói.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đối  với  sự  mang  thai  trong  tương  lai  mà 
đã  đoạn  trừ,  dứt  sạch,  nhổ  tận  gốc  rễ,  không  bao  giờ  sanh  lại  nữa,  Ta 
nói  rằng  vị  ấy  không  đầu  thai.  Như  Lai  đối  với  sự  mang  thai  trong 
tương  lai  đã  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  tuyệt  diệt,  nhổ  tận  gốc  rễ,  không  bao 
giờ  sanh  lại  nữa,  cho  nên  Ta  không  đầu  thai.  Đó  là  sự  kiện  Ta  không 
đầu  thai,  nhưng  không  như  lời  ông  nói. 

“Này  Phạm  chí,  Ta  ở  trong  chúng  sanh  này  đến  từ  vô  minh, 
say  đắm  vô  minh,  bị  vô  minh  che  lấp,  bị  phủ  kín  trong  vỏ  trứng  vô 
minh,  thì  Ta  là  người  trước  tiên  quán  pháp;  đối  với  chúng  sanh  ấy, 
Ta  là  bậc  nhất. 

“Cũng  như  gà  mái  sanh  trứng,  mười  hoặc  mười  hai  trứng,  luôn 
luôn  nghĩ,  luôn  luôn  ấp  ủ,  luôn  luôn  sưởi  ấm,  luôn  luôn  bảo  bọc.  Một 
thời  gian  sau,  giả  sử  gà  mái  buông  trôi;  gà  con  ở  bên  trong,  hoặc  dùng 


5'  Hán:  Cù-đàm  vô  khủng  bố  £  ĩí  ũ£  ,£  .^^No.lb  cũng  vậy.  Pacli:  nibbhogo 
bhavaỏ  Gotamo,  Tôn  giả  Gotama  là  người  không  biết  hưởng  thụ.  Nibbhoga 
(không  thọ  dụng),  các  bản  Hán  đều  đọc  là  nibbhaya,  không  sợ  hãi. 

6  Pacli:  apagabbho  bhavaỏ  Gotamo. 


KINH  HOÀNG  LÔ  VIỀN 


367 


mỏ  mổ,  hoặc  dùng  móng  chân  mà  chọi,  phá  vỡ  trứng  chui  ra  an  ổn, 
đối  với  các  gà  con  khác,  nó  là  bậc  nhất.  Ta  cũng  như  thế,  Ta  ở  trong 
chúng  sanh  này,  đến  từ  vô  minh,  say  đắm  vô  minh,  bị  vô  minh  che  lấp, 
bị  bọc  kín  trong  vỏ  trứng  vô  minh.  Ta  là  người  trước  tiên  quán  pháp; 
đối  với  chúng  sanh  ấy  Ta  là  bậc  nhất. 

“Này  Phạm  chí,  Ta  ôm  cỏ  khô  đi  đến  cây  Giác  thọ,  rãi  cỏ  xuống 
gốc  cây,  trải  ni-sư-đàn  lên  mà  ngồi  kiết  già,  quyết  ngồi  ngay  ngắn,  thề 
cho  đến  khi  dứt  sạch  các  lậu  mới  thôi.  Rồi  Ta  ngồi  ngay  ngắn  cho  đến 
khi  dứt  sạch  các  lậu.  Sau  khi  ngồi  ngay  ngắn,  Ta  ly  dục,  ly  pháp  ác, 
bất  thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  đạt  được  Thiền 
thứ  nhất,  thành  tựu  an  trú;  nghĩa  là  lúc  bấy  giờ  Ta  chứng  đắc  Tâm  tăng 
thượng  thứ  nhất,  đạt  được  sự  an  lạc  ngay  trong  hiện  tại,  chứng  đắc  dễ 
dàng,  không  khó,  sống  an  lạc,  không  sợ  hãi,  an  ổn  khoái  lạc,  khiến  lên 
đến  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  sau  khi  Ta  giác  quán  dứt  sạch,  bên 
trong  tịch  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  đạt  được  Thiền  thứ  hai,  thành  tựu  an  trú;  nghĩa  là  lúc  bấy  giờ  Ta 
chứng  đắc  Tâm  tăng  thượng  thứ  hai,  đạt  được  sự  an  lạc  ngay  trong 
hiện  tại,  chứng  đắc  dễ  dàng,  không  khó,  sông  an  lạc,  không  sợ  hãi,  an 
ổn  khoái  lạc,  khiến  lên  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Ta  ly  hỷ,  ly  dục,  xả,  vô  cầu,  an  trú 
chánh  niệm,  chánh  trí  mà  thân  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  nói  là 
Thánh  xả,  có  niệm,  an  trụ  lạc,  đạt  được  Thiền  thứ  ba,  thành  tựu  an  trú; 
nghĩa  là  lúc  bấy  giờ  chứng  đắc  Tâm  tăng  thượng  thứ  ba,  đạt  được  sự 
an  lạc  ngay  trong  hiện  tại,  chứng  đắc  dễ  dàng,  không  khó,  sống  an  lạc, 
không  sợ  hãi,  an  ổn  khoái  lạc,  khiến  lên  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Ta  diệt  lạc,  diệt  khổ,  hỷ  và  ưu  vốn  có 
cũng  đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đạt  được 
Thiền  thứ  tư,  thành  tựu  an  trú;  nghĩa  là  lúc  bấy  giờ  Ta  chứng  đắc  Tâm 
tăng  thượng  thứ  tư,  đạt  được  sự  an  lạc  ngay  trong  hiện  tại,  chứng  đắc 
dễ  dàng,  không  khó,  sống  an  lạc,  không  sợ  hãi,  an  ổn  khoái  lạc,  khiến 
lên  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Ta  đã  chứng  định  tâm  thanh  tịnh  như 
thế,  không  uế,  không  phiền  nhiệt,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trú,  đạt  đến 
tâm  bất  động,  học  Túc  mạng  trí  thông  và  chứng  đắc,  nhớ  vô  lượng  đời 


368 


TRUNG  A-HÀM 


trước  mà  Ta  đã  trải  qua,  có  hành  động  và  có  dung  mạo  thế  nào.  Nghĩa 
là  Ta  nhớ  lại  một  đời,  trăm  đời,  ngàn  đời,  kiếp  thành,  kiếp  hoại,  vô 
lượng  kiếp  thành  và  hoại,  chúng  sanh  kia  tên  như  thế,  thuở  xưa  trải 
qua  đó.  Ta  từng  sanh  ở  đó,  họ  như  thế,  tên  như  thế,  sanh  như  thế,  ăn 
uống  như  thế,  tồn  tại  lâu  dài  như  thế,  chấm  dứt  tuổi  thọ  như  thế,  chết 
nơi  này  sanh  nơi  kia,  chết  chỗ  kia  sanh  chỗ  này;  Ta  sanh  nơi  này,  họ 
như  thế,  tên  như  thế,  sanh  như  thế,  ăn  uống  như  thế,  thọ  khổ  và  an  lạc 
như  thế,  trường  thọ  như  thế,  tồn  tại  lâu  dài  như  thế,  chấm  dứt  mạng 
sống  như  thế.  Bấy  giờ  là  lúc  vào  khoảng  đầu,  chứng  đắc  minh  đạt  thứ 
nhất  này,  nhờ  không  phóng  dật,  sống  an  lạc  trong  đời  sống  viễn  ly,  tu 
hành  tinh  tấn,  nên  vô  trí  diệt,  mà  trí  pháp  sanh,  mê  ám  tiêu  tan  mà 
minh  thành  tựu,  vô  minh  hoại  diệt  mà  minh  phát  sanh.  Đó  là  Ta  đắc 
minh  đạt  Túc  mạng  trí. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  Ta  đã  chứng  đắc  định  tâm  thanh  tịnh 
như  thế,  không  ô  uế,  không  phiền  nhiệt,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trú,  đạt 
đến  tâm  bất  động,  học  Lậu  tận  thông  và  chứng  đắc.  Ta  biết  như  thật 
rằng:  ‘Đây  là  Khổ,’  biết  như  thật  rằng  ‘đây  là  Khổ  tập,  Khổ  diệt,  Khổ 
diệt  đạo’;  biết  như  thật  rằng:  ‘Đây  là  lậu’,  biết  như  thật  rằng  ‘đây  là 
lậu  tập,  lậu  diệt,  lậu  diệt  đạo.’  Ta  biết  như  thế,  Ta  thấy  như  thế,  tâm 
giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu. 
Sau  khi  giải  thoát  liền  biết  mình  đã  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  Phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa.’  Bấy  giờ  là  vào  lúc  cuối  đêm,  Ta  chứng  đắc  minh 
đạt  trí  thứ  ba  này,  nhờ  không  phóng  dật,  sống  an  lạc  trong  đời  sống 
viễn  ly,  tu  hành  tinh  tấn,  nên  vô  trí  diệt,  trí  phát  sanh,  mê  ám  tiêu  tan, 
minh  thành  tựu,  vô  minh  hoại  diệt,  minh  phát  sanh.  Đó  là  Ta  chứng 
đắc  minh  đạt  Lậu  tận  trí. 

“Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  nếu  có  ai  với  sự  thuyết  giảng  chân 
chánh  mà  thuyết  bất  si  pháp,  đối  với  chúng  sanh  sanh  ra  trong  thế 
gian,  ở  giữa  tất  cả  chúng  sanh,  vị  ấy  là  tối  thắng,  không  bị  khổ  lạc  phủ 
kín,  nên  biết  rằng  vị  thuyết  giảng  chân  chánh  ấy  chính  là  Ta.  Vì  sao? 
Vì  Ta  thuyết  bất  si  pháp,  đôi  với  chúng  sanh  sanh  trong  thế  gian,  ở 
giữa  tất  cả  chúng  sanh  ấy,  Ta  là  tối  thắng,  không  bị  khổ  lạc  phủ  kín.” 

Nghe  vậy,  Phạm  chí  xứ  Tỳ-lan-nhã  liền  bỏ  gậy  xuống,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  sát  chân  Phât  và  bach  Thế  Tôn: 


KINH  HOÀNG  LÔ  VIỀN 


369 


“Thế  Tôn  là  bậc  nhất,  Thế  Tôn  thật  vĩ  đại,  Thế  Tôn  tối  thượng, 
Thế  Tôn  cao  tột,  Thế  Tôn  chánh  đẳng,  Thế  Tôn  không  có  ai  bằng, 
Thế  Tôn  không  có  một  ai  so  sánh,  Thế  Tôn  không  chướng  ngại,  Thế 
Tôn  là  bậc  không  gây  chướng  ngại!  Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  nguyện 
đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Mong  Đức  Thế  Tôn 
nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc  bắt  đầu  từ  hôm  nay  cho  đến  trọn  đời,  con 
nguyện  đem  mình  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Phạm  chí  xứ  Tỳ-lan-nhã  và  các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


158.  KINH  ĐẦU-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Đầu-na,  vào  lúc  xế  trưa,  ung  dung  đi  đến  chỗ 
Đức  Phật,  chào  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  qua  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Đầu-na,  nếu  ai  hỏi:  ‘Ông  là  Phạm  chí  phải  không?’  thì  ông 
có  tự  xưng  mình  là  Phạm  chí  chăng?” 

Phạm  chí  Đầu-na  đáp: 

“Này  Cù-đàm  nếu  ai  đáng  xưng  là  Phạm  chí,  thì  người  ấy  phải 
được  cha  mẹ  sanh  ra  với  sự  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha 
mẹ  không  tuyệt  chủng  tộc,  đời  đời  không  ác,  học  rộng,  trì  chú,  tụng 
đọc  tinh  thông  bôn  bộ  điển  kinh,  thấu  triệt  nhân  duyên,  chánh  văn, 
truyện  giải  trí,  thứ  năm  là  văn  phạm.  Này  Cù-đàm,  người  đáng  gọi  là 
Phạm  chí  thì  chính  là  tôi  vậy.  Vì  sao?  Vì  tôi  được  cha  mẹ  thọ  sanh 
thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ,  chủng  tộc  không  tuyệt,  đời  đời 
không  ác,  học  rộng,  trì  chú,  tinh  thông  bốn  bộ  điển  kinh,  thấu  triệt 
nhân  duyên,  chánh  văn,  truyện  giải  trí  và  văn  phạm.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Đầu-na,  Ta  nay  hỏi  ông,  ông  hiểu  thế  nào  thì  trả  lời  thế 
ấy.  Này  Đầu-na,  nếu  thuở  xưa  có  Phạm  chí,  lúc  thân  hoại  mạng  chung, 
đã  đọc  tụng  kinh  điển,  truyền  bá  kinh  điển,  tụng  đọc  kinh  điển,  đó  là 
một  là  Dạ-tra,  hai  là  Bà-ma,  ba  là  Bà-ma-đề-bà,  bôn  là  Tỳ-xa-mật- 


1  Pa0li,  A.  5.  192  Doòa. 


www.daitangkinh.org 


372 


TRUNG  A-HÀM 


đa-la,  năm  là  Dạ-bà-đà-kiền-ni,  sáu  là  ứng-nghi-la-bà,  bảy  là  Bà-tư- 
tra,  tám  là  Ca-diếp,  chín  là  Bà-la-bà,  mười  là  Bà-hòa2;  lại  chủ  xướng 
có  năm  hạng  Phạm  chí:  có  Phạm  chí  ngang  hàng  Phạm  thiên,  có  Phạm 
chí  ngang  hàng  chư  Thiên,  có  Phạm  chí  không  vượt  giới  hạn,  có  Phạm 
chí  vượt  giới  hạn,  và  thứ  năm  là  Phạm  chí  Chiên-đồ-la3,  thì  này  Đầu- 
na,  trong  năm  loại  Phạm  chí  ấy,  ông  thuộc  hạng  nào?” 

Đầu-na  đáp: 

“Này  Cù-đàm  nói  nghĩa  ấy  tóm  lược,  không  phân  biệt  rộng  rãi, 
nên  tôi  không  hiểu  được.  Mong  Sa-môn  Cù-đàm  khéo  giải  thích  cho 
tôi  biết.” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Đầu-na,  hãy  lắng  nghe,  khéo  tư  duy  và  ghi  nhớ,  Ta  sẽ 
phân  biệt  rộng  rãi  cho  ông.” 

Đầu-na  thưa: 

“Xin  vâng,  thưa  Cù-đàm.” 

Đầu-na  vâng  lời,  lắng  nghe.  Đức  Phật  giải  thích: 

“Này  Đầu-na,  thế  nào  là  Phạm  chí  ngang  hàng  Phạm  thiên? 
Phạm  chí  nào  được  cha  mẹ  thọ  sanh  thanh  tịnh  cho  đến  bảy  đời  cha 
mẹ,  không  tuyệt  chủng,  đời  đời  không  ác.  Vị  ấy  trải  qua  bốn  mươi  tám 
năm  thực  hành  đồng  tử  Phạm  hạnh4  để  thấu  triệt  kinh  thư,  tụng  tập 
điển  kinh.  Sau  khi  đã  thấu  triệt  kinh  thư,  tụng  tập  kinh  điển,  vị  ấy  cầu 
xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn  sư,  đúng  pháp,  chứ  không  phải  không 
đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  không  đúng  như  pháp?  Không  làm  ruộng, 
không  buôn  bán,  không  học  sách,  không  làm  toán  thuật,  không  làm 
công  số,  không  in  khắc,  không  tạo  thủ  bút,  không  làm  văn  chương, 
không  đọc  kinh,  không  ngâm  thơ,  không  dùng  đao  gậy,  không  phụng 
sự  vua,  đúng  như  pháp  mà  cầu  xin,  cầu  xin  của  cải,  tâm  đi  đôi  với  từ, 
biến  mãn  một  phương,  thành  tựu,  an  trú.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bốn 

2  Danh  sách  các  tiên  nhân  cổ  đại,  xem  kinh  152  trên. 

3'  Paơli:  ime  paóca  braơhmaòe  paóóaơpenti,  braơhmasamaỏ  devasamaỏ  maruyadaỏ 
sambhinnamariyadaỏ  braơhmaòacaihaơlaỏ  yeva  paócamaỏ,  năm  hạng  Bà-la-môn: 
ngang  Phạm  thiên,  ngang  chư  Thiên,  giữ  quy  tắc,  phá  vỡ  quy  tắc,  và  thứ  năm  là 
Caònala. 

4'  Đồng  tử  phạm  hạnh  *  /ýc^Thạnh  đồng  Chơn  hay  trinh  khiết.  Paơli: 

komaơrabrahmacariya. 


KINH  ĐẦU-NA 


373 


phương,  bôn  hướng,  phương  trên,  phương  dưới,  biến  khắp  mọi  phương, 
tâm  đi  đôi  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh 
chấp,  rộng  rãi  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế 
gian,  thành  tựu,  an  trú.  Cũng  như  vậy,  bi  và  hỷ.  Tâm  đi  đôi  với  xả, 
không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh  chấp,  rộng  rãi, 
bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu, 
an  trú.  Này  Đầu-na,  như  vậy  gọi  là  Phạm  chí  ngang  hàng  Phạm  thiên. 

“Này  Đầu-na,  thế  nào  Phạm  chí  ngang  hành  chư  Thiên?  Phạm 
chí  nào  được  cha  mẹ  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ 
không  tuyệt  chủng,  đời  đời  không  ác.  Vị  ấy  trải  qua  bốn  mươi  tám 
năm  thực  hành  đồng  tử  Phạm  hạnh  để  thấu  triệt  kinh  thư,  tập  tụng 
điển  kinh.  Sau  khi  nắm  vững  kinh  thư,  tụng  tập  điển  kinh,  vị  ấy  cầu 
xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn  sư,  đúng  như  pháp  chứ  không  phải 
không  đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  đúng  như  pháp?  Không  làm  ruộng, 
không  buôn  bán,  không  học  sách,  không  làm  toán  thuật,  không  làm 
công  số,  không  in  khắc,  không  tạo  thủ  bút,  không  làm  văn  chương, 
không  đọc  kinh,  không  ngâm  thơ,  không  dùng  đao  gậy,  không  phụng 
sự  vua5,  đúng  như  pháp  mà  cầu  xin,  cầu  xin  của  cải  để  cúng  phụng 
Tôn  sư.  Sau  đó  bố  thí  của  cải,  vị  ấy  thực  hành  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và 
ý  diệu  hạnh.  Khi  đã  thành  tựu  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh,  vị 
đó  nhờ  nhân  duyên  ấy,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  chắn  đi  đến 
thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Này  Đầu-na,  như  vậy  gọi  là  Phạm  chí 
ngang  hàng  chư  Thiên. 

“Này  Đầu-na,  thế  nào  là  Phạm  chí  không  vượt  giới  hạn?  Phạm 
chí  nào  được  cha  mẹ  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ 
không  tuyệt  chủng,  đời  đời  không  ác.  Vị  ấy  trải  qua  bôn  mươi  tám 
năm  thực  hành  đồng  tử  Phạm  hạnh  để  thấu  triệt  kinh  thư,  tập  tụng 
điển  kinh.  Sau  khi  nắm  vững  kinh  thư,  tụng  tập  điển  kinh,  vị  ấy  cầu 
xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn  sư,  đúng  như  pháp  chứ  không  phải 
không  đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  đúng  như  pháp?  Không  làm  ruộng, 


5'  Các  nghề  không  làm,  theo  Paoli:  neva  kasiyao  na  vaòijja0ya  na  gorakkhena  na 
isatthena  na  ra0japorisena  na  isappaóóatarena,  không  theo  nông  SƯ,  không  theo 
thưong  nghiệp,  không  theo  chăn  nuôi,  không  theo  cung  kiếm,  không  theo  quan 
chức  của  vua,  không  theo  công  xảo. 


374 


TRUNG  A-HÀM 


không  buôn  bán,  không  học  sách,  không  làm  toán  thuật,  không  làm 
công  số,  không  in  khắc,  không  tạo  thủ  bút,  không  làm  văn  chương, 
không  đọc  kinh,  không  ngâm  thơ,  không  dùng  đao  gậy,  không  phụng 
sự  vua,  đúng  như  pháp  mà  cầu  xin,  cầu  xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn 
sư.  Sau  khi  bô"  thí  của  cải,  vị  ấy  đi  tìm  vợ  cho  mình  đúng  như  pháp,  chứ 
không  phải  đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  không  đúng  như  pháp?  Phạm 
chí  không  có  ý  như  vầy  đối  với  nữ  Phạm  chí:  ‘Mong  rằng  yêu  ta,  gặp 
gỡ  ta  để  cùng  giao  hợp.’  Vị  ấy  lấy  vợ  người  nữ  dòng  Phạm  chí  chứ 
không  phải  người  nữ  không  thuộc  dòng  Phạm  chí,  cũng  không  phải 
người  nữ  dòng  Sát-lợi,  không  phải  đang  mang  thai,  không  phải  đã  sanh 
sản6.  Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì  mà  Phạm  chí  không  lấy  vợ  người  nữ 
đang  mang  thai?  Vì  không  muốn  rằng  con  trai  hay  con  gái  của  mình 
được  gọi  là  sanh  ra  do  bất  tịnh  dâm7.  Cho  nên,  Phạm  chí  ấy  không  lấy 
vợ  người  nữ  đang  mang  thai.  Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì  mà  Phạm  chí  ấy 
không  lấy  vợ  người  nữ  đã  sanh  sản?  Vì  không  muốn  rằng  con  trai  hay 
con  gái  được  gọi  là  do  cưỡng  bức  bất  chánh8.  Cho  nên  Phạm  chí  ấy 
không  lấy  vợ  người  nữ  đã  sanh  sản.  Này  Đầu-na,  Phạm  chí  ấy  lấy  vợ 
không  phải  vì  của  cải,  không  phải  vì  kiêu  ngạo,  không  phải  vì  phục 
sức,  không  phải  vì  phân  son,  mà  chỉ  vì  cầu  con.  Sau  khi  sanh  con  trong 
mức  độ  nào  là  giới  hạn  ước  định  của  những  Phạm  chí  thời  xưa,  vị  ấy 
dừng  lại  ở  đó,  giữ  giới  hạn  đó,  không  vượt  qua  giới  hạn  đó.  Này  Đầu- 
na,  như  vậy  gọi  là  Phạm  chí  không  vượt  giới  hạn. 

“Này  Đầu-na,  thế  nào  là  Phạm  chí  vượt  giới  hạn?  Phạm  chí  nào 
được  cha  mẹ  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ  không  tuyệt 
chủng,  đời  đời  không  ác.  Vị  ấy  trải  qua  bôn  mươi  tám  năm  thực  hành 
đồng  tử  Phạm  hạnh  để  thâu  triệt  kinh  thư,  tập  tụng  điển  kinh.  Sau  khi 
nắm  vững  kinh  thư,  tụng  tập  điển  kinh,  vị  ấy  cầu  xin  của  cải  để  cúng 
phụng  Tôn  sư,  đúng  như  pháp  chứ  không  phải  không  đúng  như  pháp. 
Thế  nào  là  đúng  như  pháp?  Không  làm  ruộng,  không  buôn  bán,  không 
học  sách,  không  làm  toán  thuật,  không  làm  công  sô",  không  in  khắc, 


6  Pa0li:  na  pa0yama0naỏ  gacchati,  không  tiếp  cận  (người  nữ)  đang  cho  bú. 

7'  Hán:  bất  tịnh  dâm  &£  *í  2 /jờ  Paoli:  atimìôhajo,  sanh  ra  từ  đống  phân. 

8'  Hán:  bất  tịnh  nhuế  «  x£  *i  ĩ>Jỵờ  Paoli:  asucipaseipìlito,  cưỡng  bức  bất  tịnh,  hay 
“do  uống  bất  tịnh  (asucipipata?)'’. 


KINH  ĐẦU-NA 


375 


không  tạo  thủ  bút,  không  làm  văn  chương,  không  đọc  kinh,  không 
ngâm  thơ,  không  dùng  đao  gậy,  không  phụng  sự  vua,  đúng  như  pháp 
mà  cầu  xin,  cầu  xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn  sư.  Sau  khi  bố  thí  của 
cải,  vị  ấy  đi  tìm  vợ  cho  mình  đúng  như  pháp,  chứ  không  phải  đúng  như 
pháp.  Thế  nào  là  không  đúng  như  pháp?  Phạm  chí  không  có  ý  như  vầy 
đối  với  nữ  Phạm  chí:  ‘Mong  rằng  yêu  ta,  gặp  gỡ  ta  để  cùng  giao  hợp.’ 
Vị  ấy  lấy  vợ  người  nữ  dòng  Phạm  chí  chứ  không  phải  người  nữ  không 
thuộc  dòng  Phạm  chí,  cũng  không  phải  người  nữ  dòng  Sát-lợi,  không 
phải  đang  mang  thai,  không  phải  đã  sanh  sản.  Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì 
mà  Phạm  chí  không  lấy  vợ  người  nữ  đang  mang  thai?  Vì  không  muôn 
rằng  con  trai  hay  con  gái  của  mình  được  gọi  là  sanh  ra  do  bất  tịnh 
dâm.  Cho  nên,  Phạm  chí  ấy  không  lấy  vợ  người  nữ  đang  mang  thai. 
Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì  mà  Phạm  chí  ấy  không  lấy  vợ  người  nữ  đã 
sanh  sản?  Vì  không  muôn  rằng  con  trai  hay  con  gái  được  gọi  là  do 
cưỡng  bức  bất  chánh.  Cho  nên  Phạm  chí  ấy  không  lấy  vợ  người  nữ  đã 
sanh  sản.  Này  Đầu-na,  Phạm  chí  ấy  lấy  vợ  không  phải  vì  của  cải, 
không  phải  vì  kiêu  ngạo,  không  phải  vì  phục  sức,  không  phải  vì  phấn 
son,  mà  chỉ  vì  cầu  con.  Sau  khi  sanh  con,  trong  mức  độ  nào  là  giới  hạn 
ước  định  Phạm  chí  thời  xưa,  vị  ấy  không  dừng  lại  ở  đó,  không  giữ 
nguyên  giới  hạn  đó,  mà  vượt  qua  khỏi  giới  hạn  đó.  Này  Đầu-na,  như 
vậy  gọi  là  Phạm  chí  vượt  khỏi  giới  hạn. 

“Này  Đầu-na,  Phạm  chí  như  thế  nào  là  Phạm  chí  Chiên-đà-la? 
Phạm  chí  nào  được  cha  mẹ  thọ  sanh  thanh  tịnh,  cho  đến  bảy  đời  cha 
mẹ  không  tuyệt  chủng,  đời  đời  không  ác.  Vị  ấy  trải  qua  bốn  mươi  tám 
năm  thực  hành  đồng  tử  Phạm  hạnh  để  thấu  triệt  kinh  thư,  tập  tụng 
điển  kinh.  Sau  khi  nắm  vững  kinh  thư,  tụng  tập  điển  kinh,  vị  ấy  cầu 
xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn  sư,  đúng  như  pháp  chứ  không  phải 
không  đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  đúng  như  pháp?  Không  làm  ruộng, 
không  buôn  bán,  không  học  sách,  không  làm  toán  thuật,  không  làm 
công  số,  không  in  khắc,  không  tạo  thủ  bút,  không  làm  văn  chương, 
không  đọc  kinh,  không  ngâm  thơ,  không  dùng  đao  gậy,  không  phụng 
sự  vua,  đúng  như  pháp  mà  cầu  xin,  cầu  xin  của  cải  để  cúng  phụng  Tôn 
sư.  Sau  khi  bô"  thí  của  cải,  vị  ấy  đi  tìm  vợ  cho  mình  đúng  như  pháp,  chứ 
không  phải  đúng  như  pháp.  Thế  nào  là  không  đúng  như  pháp?  Phạm 
chí  không  có  ý  như  vầy  đối  với  nữ  Phạm  chí:  ‘Mong  rằng  yêu  ta,  gặp 


376 


TRUNG  A-HÀM 


gỡ  ta  để  cùng  giao  hợp.’  Vị  ấy  lấy  vợ  người  nữ  dòng  Phạm  chí  chứ 
không  phải  người  nữ  không  thuộc  dòng  Phạm  chí,  cũng  không  phải 
người  nữ  dòng  Sát-lợi,  không  phải  đang  mang  thai,  không  phải  đã  sanh 
sản.  Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì  mà  Phạm  chí  không  lấy  vợ  người  nữ  đang 
mang  thai?  Vì  không  muôn  rằng  con  trai  hay  con  gái  của  mình  được 
gọi  là  sanh  ra  do  bất  tịnh  dâm.  Cho  nên,  Phạm  chí  ấy  không  lấy  vợ 
người  nữ  đang  mang  thai.  Này  Đầu-na,  vì  lý  do  gì  mà  Phạm  chí  ấy 
không  lấy  vợ  người  nữ  đã  sanh  sản?  Vì  không  muốn  rằng  con  trai  hay 
con  gái  được  gọi  là  do  cưỡng  bức  bất  chánh.  Cho  nên  Phạm  chí  ấy 
không  lấy  vợ  người  nữ  đã  sanh  sản.  Này  Đầu-na,  Phạm  chí  ấy  lấy  vợ 
không  phải  vì  của  cải,  không  phải  vì  kiêu  ngạo,  không  phải  vì  phục 
sức,  không  phải  vì  phấn  son,  mà  chỉ  vì  cầu  con.  Khi  đã  sanh  con,  vị  ấy 
những  việc  liên  hệ  đến  vua,  làm  những  việc  liên  hệ  giặc  cướp,  làm 
những  việc  liên  hệ  đến  tà  đạo,  và  lại  nói  như  vầy:  ‘Phạm  chí  có  quyền 
làm  tất  cả  mọi  sự,  nhưng  Phạm  chí  không  phải  vì  vậy  mà  nhiễm  trước, 
cũng  không  ô  uế.  Như  lửa  đốt  cháy  những  gì  sạch  hay  không  sạch. 
Cũng  vậy,  Phạm  chí  có  quyền  làm  tất  cả  mọi  sự,  nhưng  Phạm  chí 
không  vì  vậy  mà  bị  nhiễm  trước,  cũng  không  bị  ô  uế.’  Này  Đầu-na, 
Phạm  chí  như  vậy  gọi  là  Phạm  chí  Chiên-đà-la. 

“Này  Đầu-na,  trong  năm  hạng  Phạm  chí  ấy,  ông  thuộc  hạng 

nào?” 

Đầu-na  trả  lời: 

“Thưa  Cù-đàm,  ngay  hạng  sau  cùng  là  Phạm  chí  Chiên-đà-la, 
con  cũng  không  sánh  kịp  huống  nữa  là  các  hạng  Phạm  chí  trên.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ.  Bạch  Thế  Tôn,  con 
nay  tự  đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Mong  Thế  Tôn 
nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Từ  nay  cho  đến  trọn  đời,  con  tự  đem  mình 
quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.  ” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Phạm  chí  Đầu-na  sau  khi  nghe  Phật 
dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


159.  KINH  A'GIÀ'LA-HA-NA‘ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  Phạm  chí  A-già-la-ha-na,  sau  bữa  cơm  trưa,  ung  dung 
đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  chào  hỏi  rồi  ngồi  qua  một  bên  và  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  cho  phép,  tôi 
mới  dám  trình  bày.  ” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Ông  muốn  hỏi  gì  tùy  ý.” 

Phạm  chí  liền  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  kinh  điển  của  Phạm  chí  nương  vào  đâu  mà  tồn 

tại?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Kinh  điển  của  Phạm  chí  nương  vào  con  người  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  con  người  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Con  người  nương  vào  lúa  gạo  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  lúa  gạo  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Lúa  gạo  nương  vào  đất  mà  tồn  tại.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  đất  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Đất  nương  vào  nước  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  nước  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 


1  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 


www.daitangkinh.org 


378 


TRUNG  A-HÀM 


“Nước  nương  vào  gió  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  gió  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Gió  nương  vào  hư  không  mà  tồn  tại?” 

“Thưa  Cù-đàm,  hư  không  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Hư  không  không  có  nương  tựa,  nhưng  nhân  mặt  trời,  mặt  trăng 
mà  có  hư  không.” 

“Thưa  Cù-đàm,  mặt  trời  và  mặt  trăng  nương  vào  đâu  mà  tồn 

tại?” 

“Mặt  trời,  mặt  trăng  nương  vào  Tứ  thiên  vương  mà  tồn  tại.” 
Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  Tứ  thiên  vương  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tứ  Thiên  vương  nương  vào  Tam  thập  tam  thiên  mà  tồn  tại.” 
“Thưa  Cù-đàm,  Tam  thập  tam  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 
“Tam  thập  tam  thiên  nương  vào  Diệm-ma  thiên  mà  tồn  tại.” 
“Thưa  Cù-đàm,  Diệm-ma  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 
“Diệm-ma  thiên  nương  vào  Đâu-suất-đà  thiên  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  Đâu-suất-đà  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 
“Đâu-suất-đà  thiên  nương  vào  Hóa  lạc  thiên  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  Hóa  lạc  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Hóa  lạc  thiên  nương  vào  Tha  hóa  lạc  thiên  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  Tha  hóa  lạc  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 
“Tha  hóa  lạc  thiên  nương  vào  Phạm  thiên  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  Phạm  thiên  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Phạm  thiên  nương  vào  Đại  phạm  mà  tồn  tại.” 

“Thưa  Cù-đàm,  Đại  phạm  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

“Đại  phạm  nương  vào  nhẫn  nhục,  ôn  hòa  mà  tồn  tại.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  nhẫn  nhục,  ôn  hòa  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 
Thế  Tôn  đáp: 

“Nhẫn  nhục,  ôn  hòa  nương  vào  Niết-bàn  mà  tồn  tại.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thưa  Cù-đàm,  Niết-bàn  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Ý  muôn  của  Phạm  chí  nương  vào  những  sự  kiện  không  cùng 


KINH  A-GIÀ-LA-HA-NA 


379 


nên  ông  nay  đã  hỏi  Ta  về  sự  không  có  giới  hạn,  nhưng  Niết-bàn 
không  nương  vào  đâu  cả.  Niết-bàn  là  tịch  diệt,  Niết-bàn  là  tối 
thượng.  Này  Phạm  chí,  vì  mục  đích  này  mà  nhiều  người  theo  ta  mà  tu 
hành  Phạm  hạnh.” 

Phạm  chí  thưa: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  đã  biết.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  rõ. 
Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  nay  xin  đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng 
Tỳ-kheo.  Mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc  từ  nay  và  suốt 
đời,  con  nguyện  đem  mình  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Phạm  chí  A-già-la-ha-na  sau  khi  nghe 
Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


160.  KINH  A-LAN-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  sau  bữa  ăn  trưa,  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  ngồi  tại  giảng 
đường  bàn  luận  thế  này:  “Này  chư  Hiền,  thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ ! 
Sanh  mạng  con  người  thực  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời 
khác.  Do  đó  cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã 
sanh  ra  thì  không  thể  không  chết.  Nhưng  người  đời  nay  đôi  với  việc 
làm  đúng  pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  lành,  việc  tốt  lại  không  thực 
hành,  cũng  chẳng  mong  cầu.” 

Lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  tại  chỗ  nghỉ  trưa,  bằng  Thiên  nhĩ 
thanh  tịnh  hơn  hẳn  người  thường,  nghe  các  Tỳ-kheo  sau  bữa  cơn  trưa, 
tụ  tập  ngồi  tại  giảng  đường,  đã  bàn  luận  như  thế  này:  “Chư  Hiền,  thực 
là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ!  Sanh  mạng  con  người  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc 
đã  qua  đời  khác.  Do  đó,  cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  Phạm 
hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì  không  thể  không  chết.  Nhưng  người  đời  nay  đối 
với  việc  làm  đúng  pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không 
thực  hành,  cũng  chẳng  cầu  mong.”  Nghe  vậy,  Đức  Thế  Tôn,  vào  lúc 
xế  trưa  từ  chỗ  tĩnh  tọa,  đứng  dậy,  đi  đến  giảng  đường.  Ngài  trải  chỗ 
ngồi,  ngồi  trước  đại  chúng  Tỳ-kheo  và  hỏi: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  Thầy  bàn  luận  chuyện  gì?  Vì  duyên  cớ 
nào  mà  tụ  tập  ngồi  tại  giảng  đường?” 

Nghe  Đức  Thế  Tôn  hỏi  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  thưa: 


Pa0li,  tham  chiếu,  A.  7.  70.  Araka;  A.  7.  69.  Suneta. 


www.daitangkinh.org 


382 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  Tỳ-kheo  chúng  con,  sau  bữa  ăn  trưa,  tụ 
tập  ngồi  tại  giảng  đường,  bàn  luận  thế  này:  ‘Thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ 
lạ!  Sanh  mạng  con  người  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác. 
Do  đó,  cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì 
không  thể  không  chết.  Nhưng  người  đời  này  đôi  với  việc  làm  đúng 
pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  lành,  việc  tốt  lại  không  thực  hành,  cũng 
chẳng  cầu  mong.’  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  bàn  luận  với  nhau 
như  vậy.  Vì  việc  ấy,  nên  chúng  con  đã  tụ  tập  ngồi  ở  giảng  đường.” 

Thế  Tôn  tán  thán: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Khi  các  ngươi  nói  với  nhau  rằng:  ‘Chư 
Hiền,  thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ !  Sanh  mạng  con  người  thực  quá  ngắn 
ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do  đó,  cần  phải  làm  các  việc  lành, 
cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì  không  thể  không  chết.  Nhưng 
người  đời  nay  đối  với  việc  làm  đúng  pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  thiện, 
việc  tốt  lại  không  thực  hành,  cũng  không  cầu  mong.’  Vì  sao?  Vì  ta 
cũng  nghĩ  thế  này:  'Thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ!  Sanh  mạng  con  người 
thực  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do  đó,  cần  phải  làm 
các  việc  lành,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì  không  thể  không 
chết.  Nhưng  ngươi  đời  nay  đối  với  việc  làm  đúng  pháp,  việc  làm  hợp 
lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không  thực  hành,  cũng  không  cầu  mong?’  Vì 
sao? 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vào  đời  quá  khứ,  có  lúc  chúng  sanh  thọ  tám 
vạn  tuổi,  thì  châu  Diêm-phù  này  rất  giàu,  có  nhiều  của  cải  châu  báu, 
thôn  ấp  gần  nhau  bằng  khoảng  cách  con  gà  bay.  Lúc  ấy,  con  gái  đến 
năm  trăm  tuổi  mới  lấy  chồng.  Con  người  chỉ  có  bệnh  như  thế  này: 
lạnh,  nóng,  đại  và  tiểu  tiện,  ham  muốn,  không  ăn  và  già  lão2,  ngoài  ra 
không  còn  tai  hoạn  nào  khác. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  con  người  thọ  tám  vạn  tuổi,  có  vua  tên  là 
Câu-lao-bà3  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh,  trí  tuệ,  có  bốn  loại 
quân  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là  pháp  vương  đúng  như  pháp, 
thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là  luân  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc 


2  Các  thứ  bịnh,  kể  theo  bản  Paoli:  sìtaỏ  uòhaỏ  jiguccha0  pipaosao  uccaoro  passavo, 
lạnh,  nóng,  đói,  khát,  đại  tiện,  tiểu  tiện. 

3  Câu-lao-bà  ẹ-  -í  ^<L<ÍPa0li:  Koravya,  xem  kinh  132  “Lại-tra-hòa-la”  ở  trên. 


KINH  A-LAN-NA 


383 


báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Vua  có  đủ 
một  ngàn  người  con,  dung  mạo  khôi  ngô,  dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng 
phục  được  kẻ  khác,  chắc  chắn  thống  trị  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến  biển 
cả,  không  dùng  đao  gậy,  chỉ  dùng  pháp  giáo  hóa,  khiến  dân  an  ổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vua  Câu-lao-bà  có  vị  Phạm  chí  tên  A-lan-na 
đại  trưởng  giả4,  được  cha  mẹ  nuôi  lớn,  thọ  sanh  thanh  tịnh  cho  đến  bảy 
đời  cha  mẹ  không  tuyệt  chủng  tộc,  đời  đời  không  ác,  học  rộng,  thông 
suốt,  tụng  đọc  hết  bốn  loại  kinh  điển,  thấu  triệt  nhân  duyên,  chánh 
văn,  truyện  giải  trí  thứ  năm,  và  cú  thuyết.  Phạm  chí  A-lan-na  có  vô 
lượng  trăm  ngàn  Ma-nạp  ma.  Phạm  chí  đã  ở  nơi  yên  tĩnh  truyền  dạy 
kinh  thư  cho  vô  lượng  trăm  ngàn  Ma-nạp  ma. 

“Bấy  giờ  Phạm  chí  A-lan-na  sống  một  mình  ở  nơi  yên  tĩnh,  tĩnh 
tọa  tư  duy,  đã  suy  nghĩ  rằng:  ‘Thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ!  Sanh  mạng 
con  người  thực  hành  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do  đó, 
cần  phải  làm  các  việc  thiện,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  không 
thể  không  chết.  Nhưng  người  đời  nay  đối  với  việc  làm  đúng  pháp,  việc 
làm  hợp  lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không  thực  hành,  cũng  không  cầu 
mong.  Có  lẽ  ta  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.’  Thế  rồi,  Phạm  chí  A-lan- 
na  đi  đến  chỗ  các  Ma-nạp  ma  thuộc  nhiều  nước  khác  nhau  và  nói: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  khi  ta  sống  một  mình  nơi  chỗ  yên  tĩnh, 
tĩnh  tọa  tư  duy,  đã  suy  nghĩ  rằng:  ‘Thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ!  Sanh 
mạng  con  người  thực  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do 
đó,  cần  phải  làm  các  việc  thiện  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  sanh  ra  không 
thể  không  chết.  Thế  nhưng  con  người  đời  nay  đối  với  việc  làm  đúng 
pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không  thực  hành,  cũng 
không  mong  cầu.  Có  lẽ  ta  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa 
bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  xuất  gia  học  đạo.’  Này  các  Ma-nạp 
ma,  nay  ta  muốn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình, 


4  A-lan-na  *  3 phiên  âm  gần  với  Aranemi  trong  A.  7.  69.  Sunetta,  được  kể 
chung  với  bảy  tôn  sư  thời  cổ,  giảng  dạy  pháp  dẫn  đến  cộng  trú  trong  thế  giới 
Phạm  thiên  (brahmalokasahavyatacya  dhammaỏ  desesi).  Nhưng  nội  dung  tư  duy 
thì  đồng  nhất  với  của  Araka  (thứ  bảy  trong  bảy  tôn  sư  thời  cổ  kể  trong  Sunetta) 
trong  A.7.70. 


384 


TRUNG  A-HÀM 


Sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  các  ông  sẽ  làm  những  gì?’ 

“Nghe  vậy,  các  chúng  Ma-nạp  ma  của  những  nước  khác  nhau  ấy 
thưa  rằng: 

‘Thưa  Tôn  sư,  những  gì  chúng  con  đã  biết  đều  nhờ  ơn  Tôn  sư 
chỉ  dạy,  nếu  Tôn  sư  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  chúng  con  cũng  sẽ  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình, 
xuất  gia  học  đạo  theo  gót  Tôn  sư.’ 

“Thế  rồi  Phạm  chí  A-lan-na,  sau  đó,  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 
ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo. 
Các  chúng  Ma-nạp  ma  thuộc  những  nước  khác  ấy  cũng  đều  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  theo 
Tôn  sư  là  Phạm  chí  A-lan-na  ấy  mà  xuất  gia  học  đạo.  Đó  là  sự  phát 
sanh  danh  hiệu  Tôn  sư  A-lan-na,và  đệ  tử  của  Tôn  sư  A-lan-na. 

Bấy  giờ,  Tôn  sư  A-lan-na  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

Này  các  Ma-nạp  ma,  thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ?  Sanh 
mạng  con  người  thực  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do 
đó,  cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì 
không  thể  không  chết.  Thế  nhưng  người  đời  nay  đôi  với  việc  làm 
đúng  pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không  thực  hành, 
cũng  không  cầu  mong.” 

Bấy  giờ,  Tôn  sư  A-lan-na  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  thực  là  kỳ  lạ,  thực  là  kỳ  lạ!  Sanh 
mạng  con  người  thực  quá  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác.  Do 
đó,  cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  thì 
không  thể  không  chết.  Thế  nhưng  người  đời  nay  đôi  với  việc  làm 
đúng  pháp,  việc  làm  hợp  lẽ,  việc  thiện,  việc  tốt  lại  không  thực  hành, 
cũng  không  cầu  mong.’ 

“Lại  nữa,  Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giông  như  hạt  sương  mai  trên  ngọn  cỏ, 
lúc  mặt  trời  mọc  thì  tan  mất,  tồn  tại  tạm  thời  không  thể  trường  cửu; 
cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  sanh  mạng  con  người  như  hạt  sương  mai, 
rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau  khổ  tai  hoạn  lại  lớn,  tai 
hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 


KINH  A-LAN-NA 


385 


A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  cũng  như  lúc  trời  mưa  lớn,  nước  giọt 
tạo  thành  bong  bóng,  thoạt  hiện  thoạt  biến;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma, 
mạng  người  cũng  như  bọt  nước,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt, 
mà  đau  khổ  tai  hoạn  rất  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vây.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  cây  gậy  ném  xuống  nước,  nó 
sẽ  trồi  trở  lên  rất  nhanh;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  mạng  người  cũng 
như  cây  gậy  ném  xuống  nước,  trồi  lên  rất  nhanh,  rất  khó  giữ  được,  rất 
ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà  tai  hoạn,  khổ  đau  lại  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giông  như  viên  ngói  mới  được  nhúng 
vào  bồn  nước,  rồi  đem  ra  ngay,  để  ở  nơi  có  gió  và  nóng  thì  khô  ráo 
liền;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  mạng  người  cũng  như  viên  ngói  mới 
được  nhúng  vào  bồn  nước,  rồi  khô  ráo  ngay,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít, 
quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau  khổ  tai  hoạn  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  một  miếng  thịt  nhỏ  được  bỏ 
vào  nồi  nước  lớn,  bên  dưới  lửa  cháy  hừng  hực,  sẽ  tiêu  tan  rất  nhanh; 
cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  mạng  người  cũng  như  miếng  thịt  tiêu  tan 
kia,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau  khổ,  tai  hoạn  lại 
lớn,  tai  hoạn  rất  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  trói  tên  ăn  cướp  dẫn  đến 
dưới  gốc  cây  nêu  để  giết  ;  mỗi  bước  chân  đi  là  một  bước  tiến  gần  chỗ 
chết,  là  một  bước  rời  xa  sự  sống;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  mạng 
sống  con  người  cũng  như  tên  cướp  bị  trói  dẫn  đến  dưới  cây  nêu  để  sát 
hại,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt  mà  đau  khổ,  tai  hoạn  lại  lớn, 
tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 


386 


TRUNG  A-HÀM 


‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  gã  đồ  tể  dẫn  bò  đi  làm  thịt; 
mỗi  bước  chân  đi  là  một  bước  tiến  gần  đến  chỗ  chết,  là  một  bước  rời 
xa  sự  sống;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  mạng  sống  con  người  cũng  như 
con  bò  bị  dẫn  đi  làm  thịt,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà 
đau  khổ,  tai  hoạn  lại  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  dệt  vải,  thêm  một  hàng  chỉ 
ngang  là  thêm  một  phần  gần  thành,  gần  xong;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp 
ma,  mạng  sông  con  người  như  vải  dệt  gần  xong,  khó  giữ  được,  rất  ít, 
quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau  khổ,  tai  hoạn  lại  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư  A- 
lan-na  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  dòng  nước  trên  núi  đổ  xiết, 
chảy  nhanh,  cuốn  trôi  các  thứ,  nước  chảy  ào  ạt  không  phút  nào  ngừng; 
cũng  vậy  này  Ma-nạp  ma,  mạng  sống  con  người  quá  nhanh,  không 
phút  nào  ngừng.  Này  Ma-nạp  ma,  mạng  sống  con  người  cũng  như 
dòng  nước  chảy  nhanh,  rất  khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau 
khổ,  tai  hoạn  lại  lớn,  tai  hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

‘Này  các  Ma-nạp  ma,  giống  như  lúc  đêm  tối  mà  liệng  gậy 
xuống  đất,  hoặc  đầu  dưới  đụng  đất,  hoặc  đầu  trên  đụng  đất  hoặc  rơi 
ngay  xuống  đất,  có  khi  trúng  chỗ  đất  sạch,  có  khi  trúng  chỗ  đất  không 
sạch;  cũng  vậy,  này  Ma-nạp  ma,  chúng  sanh  bị  vô  minh  phủ  kín,  bị  ái 
dục  cuốn  chặt,  hoặc  sanh  vào  địa  ngục,  sanh  vào  súc  sanh  hay  loài  ngạ 
quỷ,  hoặc  sanh  cõi  trời,  hoặc  sanh  cõi  người.  Cũng  vậy,  này  Ma-nạp 
ma,  mạng  sống  con  người  như  trong  tối  mà  liệng  gậy  xuống  đất,  rất 
khó  giữ  được,  rất  ít,  quá  ít  vị  ngọt,  mà  đau  khổ,  tai  hoạn  lại  lớn,  tai 
hoạn  quá  nhiều!’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  lại  thuyết  pháp  cho  các  đệ  tử: 

“-‘Này  các  Ma-nạp  ma,  ngay  đời  này,  nay  đã  đoạn  trừ  tham 
lam,  tâm  không  não  hại;  thấy  của  cải  của  kẻ  khác  hay  các  vật  dụng 
cần  cho  sự  sống,  ta  không  móng  khởi  tham  lam,  muôn  chiếm  đoạt  cho 


KINH  A-LAN-NA 


387 


ta.  Đối  với  tham  tâm,  ta  đã  tịnh  trừ;  cũng  vậy,  đối  với  sân  nhuế,  thụy 
miên,  điệu  hối  và  nghi.  Ngay  trong  đời  này,  ta  đã  đoạn  trừ  nghi  hoặc, 
đối  với  các  pháp  thiện  không  còn  do  dự,  đối  với  tâm  nghi  hoặc,  ta  đã 
tịnh  trừ.  Này  Ma-nạp  ma,  ngay  trong  đời  này  các  ông  cũng  nên  đoạn 
trừ  tham,  tâm  không  não  hại,  thấy  của  cải  của  kẻ  khác  hay  các  vật 
dụng  cần  cho  sự  sống,  không  nên  sanh  khởi  tham  lam,  muốn  chiếm 
đoạt  cho  mình.  Đôi  với  tham  tâm,  các  ông  nên  tịnh  trừ;  cũng  vậy,  đối 
với  sân  nhuế,  thụy  miên,  điệu  hối  và  nghi.  Ngay  trong  đời  này,  các 
ông  nên  đoạn  nghi  hoặc,  đối  với  các  pháp  thiện  không  nên  do  dự.’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy.  Và  Tôn  sư 
A-lan-na  thuyết  pháp  cho  đệ  tử: 

“-‘Này  các  Ma-nạp  ma,  tâm  ta  cùng  với  từ  tương  ưng,  biến  mãn 
một  phương,  thành  tựu  an  trú.  Cũng  vậy,  hai  ba,  bôn  phương,  bôn 
hướng,  phương  trên,  phương  dưới,  phổ  biến  cùng  khắp,  tâm  cùng  với 
từ  tương  ưng,  không  kết,  không  oán,  không  sân  nhuế,  không  tranh 
chấp,  rộng  rãi,  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian, 
thành  tựu  an  trú.  Cũng  vậy,  bi  và  hỷ,  tâm  cùng  với  xả  tương  ưng, 
không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi,  bao  la,  vô 
lượng,  khéo  tu  tập  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu  an  trú.  Này 
Ma-nạp  ma,  các  ông  cũng  nên  thực  hành  tâm  cùng  với  từ  tương  ưng, 
biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  an  trú.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bôn 
phương,  bốn  hướng,  phương  trên,  phương  dưới,  phổ  biến  cùng  khắp 
tâm  cùng  với  từ  tương  ưng,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không 
tranh,  rộng  rãi,  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  thế  gian, 
thành  tựu  an  trú.  Cũng  vậy,  bi  và  hỷ,  tâm  cùng  với  xả  tương  ưng, 
không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi  bao  la,  vô 
lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  cùng  khắp  thế  gian,  thành  tựu  an  trú.’ 

“Tôn  sư  A-lan-na  đã  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  như  vậy. 

“  Tôn  sư  A-lan-na  lại  thuyết  Phạm  thế  pháp5  cho  đệ  tử.  Khi  Tôn 
sư  A-lan-na  thuyết  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử,  nếu  có  vị  nào  không 
thực  hành  pháp  ấy  đầy  đủ,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  vị  ấy 
sanh  vào  Tứ  thiên  vương  hoặc  sanh  vào  Tam  thập  tam  thiên,  hoặc 


Phạm  thế  pháp  *  ‘iỵờ  Pa0li:  brahmalokasahavyata0-dhamma,  pháp  dẫn  đến 
cọng  trú  với  thế  giới  Phạm  thiên. 


388 


TRUNG  A-HÀM 


sanh  vào  Diệm-ma  thiên,  hoặc  sanh  vào  Đâu-suất-đà  thiên,  hoặc  sanh 
vào  Hóa  lạc  thiên,  hoặc  sanh  vào  Tha  hóa  lạc  thiên.  Còn  lúc  Tôn  sư 
A-lan-na  thuyết  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử,  nếu  vị  nào  phụng  hành 
pháp  ấy  đầy  đủ,  tu  bôn  Phạm  thất6,  xả  ly  ái  dục,  thì  sau  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  vị  ấy  được  sanh  vào  cõi  Phạm  thiên. 

“Bấy  giờ  Tôn  sư  A-lan-na  nghĩ  rằng:  ‘Đến  đời  sau,  ta  không 
nên  cùng  với  đệ  tử  sanh  chung  nơi.  Vậy  nay  ta  nên  tu  tăng  thượng  từ. 
Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sẽ  được  sanh  vào  trong  Hoảng 
dục  thiên.’  Nghĩ  vậy,  sau  đó  Tôn  sư  A-lan-na  liền  tu  tăng  thượng  từ, 
sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  được  sanh  vào  cõi  Hoảng  dục 
thiên.  Tôn  sư  A-lan-na  và  các  đệ  tử  đã  tu  học  đạo  không  hư  đối, 
được  đại  phước  báo. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nghĩ  sao,  Tôn  sư  A-lan-na  thuở  xưa 
ấy  là  ai  khác  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Các  Tỳ-kheo  nên  biết, 
vị  ấy  chính  là  Ta  vậy.  Bấy  giờ  Ta  tên  là  Tôn  sư  A-lan-na.  Lúc  đó  Ta 
có  vô  lượng  trăm  ngàn  đệ  tử.  Ta  đã  thuyết  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ 
tử  ấy.  Lúc  Ta  thuyết  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử;  có  người  phụng 
hành  không  đầy  đủ  pháp  ấy,  nên  khi  lâm  chung,  đã  sanh  vào  Tứ  thiên 
vương,  hoặc  Tam  thập  tam  thiên,  hoặc  Diệm-ma  thiên  hoặc  Đâu-suất- 
đà  thiên,  hoặc  Hóa  lạc  thiên,  hoặc  Tha  hóa  lạc  thiên.  Còn  lúc  Ta 
thuyết  Phạm  thế  pháp  cho  các  đệ  tử;  có  vị  phụng  hành  đầy  đủ  pháp 
ấy,  tu  bôn  Phạm  thất,  xả  ly  ái  dục,  thì  sau  khi  mạng  chung,  được  sanh 
vào  cõi  Phạm  thiên.  Bấy  giờ  Ta  nghĩ  rằng:  ‘Đời  sau  Ta  không  nên 
cùng  với  các  đệ  tử  sanh  chung  một  nơi.  Vậy  nay  ta  nên  tu  tăng  thượng 
từ.  Sau  khi  tu  tăng  thượng  từ,  mạng  chung  sẽ  được  sanh  vào  cõi  Hoảng 
dục  thiên.’  Ta  và  các  đệ  tử  bấy  giờ  tu  học  đạo  không  hư  dối,  được  đại 
quả  báo.  Bấy  giờ  Ta  làm  lợi  ích  cho  mình,  làm  lợi  ích  cho  kẻ  khác, 
làm  lợi  ích  cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian,  mưu  cầu  thiện  lợi 
và  hữu  ích,  an  ổn  khoái  lạc  cho  Trời  và  Người.  Lúc  ấy,  Ta  thuyết  pháp 
chưa  đến  chỗ  rốt  ráo,  chưa  rốt  ráo  bạch  tịnh,  chưa  rốt  ráo  Phạm  hạnh, 
chưa  thành  tựu  rốt  ráo  Phạm  hạnh.  Bấy  giờ  Ta  chưa  xa  lìa  được  sự 
sanh,  sự  già,  bệnh  tật,  sự  chết,  khóc  lóc,  áo  não,  cũng  chưa  thoát  khỏi 
mọi  khổ  đau.  Này  các  Tỳ-kheo,  nay  Ta  là  Bậc  Xuất  Thế,  Như  Lai, 


6'  Bốn  thất  hay  bốn  Phạm  trú  (đời  sống  của  Phạm  thiên);  Pacli:  brahmavihacra. 


KINH  A-LAN-NA 


389 


Bậc  Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu.  Nay  Ta  tự  làm  lợi  cho  mình,  làm  lợi  ích  cho  kẻ  khác,  làm 
lợi  ích  cho  mọi  người.  Ta  thương  xót  thế  gian,  mưu  cầu  thiện  lợi  và 
hữu  ích,  an  ổn,  khoái  lạc  cho  Trời  và  Người.  Nay  Ta  thuyết  pháp  đã 
đến  chỗ  rốt  ráo,  rốt  ráo  bạch  tịnh,  rốt  ráo  Phạm  hạnh,  thành  tựu  Phạm 
hạnh.  Nay  Ta  đã  xa  lìa  sự  sanh,  sự  già,  tật  bệnh,  sự  chết,  khóc  lóc,  áo 
não.  Nay  Ta  đã  thoát  khỏi  mọi  khổ  đau. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nói  đúng,  thì  sẽ  nói  rằng: 
‘Mạng  sông  con  người  ngắn  ngủi,  phút  chốc  đã  qua  đời  khác;  do  đó 
cần  phải  làm  các  việc  lành,  cần  tu  Phạm  hạnh,  vì  đã  sanh  ra  không  thể 
không  chết.’  Này  các  Tỳ-kheo,  nay  nói  như  thế  là  nói  đúng.  Vì  sao? 
Vì  nay  có  ai  trường  thọ  thì  lâu  lắm  là  một  trăm  tuổi,  hoặc  quá  hơn  một 
ít  nữa  mà  thôi.  Nếu  ai  trường  thọ,  thì  sống  được  ba  trăm  mùa,  một 
trăm  mùa  xuân,  một  trăm  mùa  hạ,  một  trăm  mùa  đông.  Như  vậy  sống 
được  một  ngàn  hai  trăm  tháng;  bốn  trăm  tháng  mùa  xuân,  bôn  trăm 
tháng  mùa  hạ,  bốn  trăm  tháng  mùa  đông.  Sông  một  ngàn  hai  trăm 
tháng  là  sống  hai  ngàn  bôn  trăm  nửa  tháng,  tám  trăm  mùa  xuân,  tám 
trăm  mùa  hạ,  tám  trăm  mùa  đông.  Sông  hai  ngàn  bốn  trăm  nửa  tháng 
là  ba  vạn  sáu  ngàn  ngày  đêm;  một  vạn  hai  ngàn  mùa  xuân,  một  vạn 
hai  ngàn  mùa  hạ,  một  vạn  hai  ngàn  mùa  đông.  Sông  ba  vạn  sáu  ngàn 
ngày  đêm  là  bảy  vạn  hai  ngàn  lần  ăn  với  nghỉ  ăn  và  bú  sữa  mẹ. 

“Về  sự  nghỉ  ăn7,  đó  là  khổ  không  ăn,  sân  không  ăn,  bệnh  không 
ăn,  bận  việc  không  ăn,  đi  đường  không  ăn,  đến  chỗ  nhà  vua  không  ăn, 
ngày  trai  không  ăn,  thất  bại8  không  nên  ăn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đó  là  sự  sống  trong  một  trăm  năm.  Trong 
một  trăm  năm  ấy  với  bao  nhiêu  mùa;  với  bấy  nhiêu  mùa  có  bao  nhiêu 
tháng,  với  bấy  nhiêu  tháng  nửa  tháng,  bao  nhiêu  ngày,  bao  nhiêu  đêm, 
bao  nhiêu  ngày  đêm,  bao  nhiêu  lần  ăn,  bao  nhiêu  lần  nghỉ  ăn,  bao 
nhiêu  lần  ăn  và  nghỉ  ăn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  một  Tôn  sư  khởi  tâm  đại  bi  đoái  tưởng, 


7  Pa0li:  bhattantara0ya,  thục  chướng  ngại,  sự  gián  đoạn  hay  cản  trở  bữa  ăn. 

8'  Hán:  bất  đắc  giả  bất  thực  &£  i,  “á  &£  □ ' ỵt  Paoli:  alabhkeona,  do  không  được 
lợi  lộc  nên  không  ăn. 


390 


TRUNG  A-HÀM 


xót  thương,  mứu  cầu  thiện  lợi  ích,  an  ổn  khoái  lạc  cho  đệ  tử;  sự  kiện 
ấy  Ta  đã  làm  xong.  Các  ngươi  hãy  nên  làm  như  vậy;  hãy  đến  nơi  rừng 
vắng,  nơi  rừng  sâu  núi  thẳm,  hay  dưới  gốc  cây,  nơi  yên  tĩnh  an  ổn  mà 
tĩnh  tọa  tư  duy,  không  được  phóng  dật,  luôn  luôn  tinh  tấn,  đừng  để  hối 
hận  về  sau.  Đó  là  lời  khuyến  giáo  của  Ta.  Đó  là  huấn  thị  của  ta.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


161.  KINH  PHẠM-MA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Bệ-đà-đề2,  cùng  với  chúng  Đại 
Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  ở  Di-tát-la3  có  Phạm  chí  tên  là  Phạm-ma4  giàu  có, 
của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp  chăn  nuôi  không  thể  tính  toán,  phong 
hộ,  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ.  Di-tát-la  này  cho  đến  nước,  cỏ,  cây, 
đều  là  đặc  tặng,  là  ân  tứ  của  Vị  Sanh  Oán,  con  bà  Bệ-đà-đề,  vua 
nước  Ma-kiệt-đà5.  Phạm  chí  Phạm-ma  có  một  Ma-nạp  tên  là  Ưu- 
đa-la  được  cha  mẹ  sanh  ra  với  sự  thọ  sanh  thanh  tịnh  cho  đến  bảy 
đời  cha  mẹ,  chủng  tộc  không  tuyệt,  đời  đời  không  ác,  học  rộng, 
thông  suốt,  tụng  đọc  hết  bôn  loại  kinh  điển,  thấu  triệt  nhân  duyên, 
chánh  văn,  hí  truyện,  và  thứ  năm  là  cú  thuyết.  Phạm  chí  Phạm-ma 
nghe  có  Sa-môn  Cù-đàm,  con  dòng  tộc  Thích,  đã  từ  giả  dòng  họ 
Thích,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  đang  du  hóa  tại  nước  Bệ-đà-đề 
cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo.  Sa-môn  Cù-đàm  ấy  có  danh  tiếng  lớn 
lao,  muời  phương  đều  nghe:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  là  Như  Lai,  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian 


'■  Bản  Hán,  quyển  41.  Pa0li,  M.  91  Brahma0yu-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch,  No. 76. 

2'  Bệ-đà-đề  £ /Ờ  Paoli:  Videha. 

3'  Di-tát-la  Á  '  fố  Paoli:  Mithilao. 

4  Phạm-ma  Ỷ  Aũỵâ  Paoli:  Brahmaoyu. 

5'  Ma-kiệt-đà  vưdng,  Vị  Sanh  Oán,  Bệ-đà-đề  Tử  'AU  *  "  '£A  ĩ-ý  <r-f.cZ 
.&  “£  Magadhara0ja-Aja0tasattu-Vedehiputta 


www.daitangkinh.org 


392 


TRUNG  A-HÀM 


Giải,  VÔ  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự6,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng 
Hựu.  Vị  ấy  ở  trong  thế  gian  này  giữa  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  từ  loài  người  cho  đến  loài  trời,  tự  tri  tự  giác,  tự  tác 
chứng,  thành  tựu  và  an  trụ.  Pháp  mà  vị  ấy  thuyết,  khoảng  đầu 
thiện,  khoảng  giữa  thiện,  cứu  cánh  cũng  thiện,  có  nghĩa,  có  văn, 
hiển  hiện  phạm  hạnh  thanh  tịnh  trọn  đủ7.’ 

Lại  nghe  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng 
của  bậc  Đại  nhân.  Nếu  ai  thành  tựu  tướng  của  Đại  nhân,  thì  chắc  chắn 
có  hai  trường  hợp  chân  thực  không  sai  lầm.  Đó  là,  nếu  vị  ấy  ở  tại  gia 
thì  chắc  chắn  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh,  trí  tuệ,  có  bôn  loại 
quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là  pháp  vương  như  pháp,  thành 
tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ 
báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  một 
ngàn  người  con,  dung  mạo  khôi  ngô,  dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng  phục 
được  địch  quân,  chắc  chắn  thông  lãnh  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến  bể  cả, 
không  dùng  đao  gậy,  chỉ  đem  pháp  giáo  hóa,  khiến  dân  an  ổn.  Và  nếu 
vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  chắc  chắn  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  lan  khắp,  mười  phương  đều  nghe.’ 

Phạm  chí  Phạm-ma  nghe  vậy,  liền  bảo: 

“Này  Ưu-đa-la,  ta  nghe  như  thế  này:  'Sa-môn  Cù-đàm,  con  dòng 
tộc  Thích,  đã  từ  giã  dòng  họ  Thích,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  đang  du  hóa 
tại  nước  Bệ-đà-đề  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo.  Sa-môn  Cù-đàm  ấy 
có  danh  tiếng  lớn  lao,  muời  phương  đều  nghe:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  là 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  ở  trong  thế  gian  này  giữa  chư  Thiên,  Ma, 
Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  loài  người  cho  đến  loài  trời,  tự  tri  tự  giác, 


6  Đạo  Pháp  Ngự.  Paoli:  Damma-saorathi,  Điều  Ngự  Trượng  Phu.  Bản  Hán  đọc  là 
dhamma-(đạo  pháp),  thay  vì  là  damma-  (huấn  luyện,  điều  ngự). 

7'  Hán:  cụ  túc  thanh  tịnh  hiển  hiện  phạm  hạnh  - *iỵờ  Paoli:  kevala- 
paripuòòaỏ  pari-suddhaỏ  brahmacariyaỏ  pakaoseti,  hiển  bày  đời  sống  phạm  hạnh 
thanh  tịnh  và  hoàn  hảo  tuyệt  đối. 


KINH  PHẠM-MA 


393 


tự  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ.  Pháp  mà  vị  ấy  thuyết,  khoảng  đầu 
thiện,  khoảng  giữa  thiện,  cứu  cánh  cũng  thiện,  có  nghĩa,  có  văn,  hiển 
hiện  phạm  hạnh  thanh  tịnh  trọn  đủ.’  Lại  nghe  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  của  bậc  Đại  nhân.  Nếu  ai  thành  tựu  tướng 
của  Đại  nhân,  thì  chắc  chắn  có  hai  trường  hợp  chân  thực  không  sai 
lầm.  Đó  là,  nếu  vị  ấy  ở  tại  gia  thì  chắc  chắn  làm  Chuyển  luân  vương, 
thông  minh,  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là 
pháp  vương  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi 
báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là 
bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  một  ngàn  người  con,  dung  mạo  khôi  ngô, 
dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng  phục  được  địch  quân,  chắc  chắn  thống 
lãnh  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến  bể  cả,  không  dùng  đao  gậy,  chỉ  đem 
pháp  giáo  hóa,  khiến  dân  an  ổn.  Và  nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 
ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo, 
thì  chắc  chắn  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác, 
tiếng  tăm  lan  khắp,  mười  phương  đều  nghe.’  Ngươi  có  biết  như  vậy 
chăng? 

Ưu-đà-la  đáp: 

“Thưa  Tôn  sư,  con  thọ  trì  các  kinh,  có  biết  về  ba  hai  tướng  của 
bậc  Đại  nhân,  và  biết  rằng,  nếu  ai  thành  tựu  tướng  của  bậc  Đại  nhân, 
thì  chắc  chắn  có  hai  trường  hợp  chân  thật,  không  sai  lầm:  đó  là,  nếu  vị 
ấy  ở  tại  gia,  thì  chắc  chắn  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh,  trí  tuệ, 
có  bôn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là  pháp  vương  như 
pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  nữ 
báu,  cư  sĩ  báu,  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  một 
ngàn  người  con  dung  mạo  khôi  ngô,  dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng  phục 
nổi  địch  quân.  Vị  ấy  chắc  chắn  thống  lãnh  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến 
bể  cả,  không  dùng  đao  gậy,  đem  pháp  giáo  hóa,  khiến  dân  an  ổn.  Và 
nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  chắc  chắn  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  lan  khắp,  mười  phương  đều 
nghe.” 

Nghe  vậy,  Phạm  chí  Phạm-ma  bảo: 

“Này  Ưu-đa-la,  ngươi  hãy  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  xem  Sa- 
môn  Cù-đàm  có  đúng  như  thế,  hay  không  đúng  như  thế,  quả  thực  có 


394 


TRUNG  A-HÀM 


ba  mươi  hai  tướng  của  Đại  nhân  chăng?” 

Ma-nạp  Ưu-đa-la  nghe  bảo  như  vậy,  liền  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát 
chân  Phạm  chí  Phạm-ma,  đi  quanh  ba  vòng,  rồi  lui  ra,  đi  đến  chỗ 
Đức  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  qua  một  bên,  quan  sát  ba  mươi  hai 
tướng  trên  thân  Đức  Thế  Tôn.  Ma-nạp  ấy  thấy  trên  thân  Ngài  có  ba 
mươi  tướng,  còn  nghi  ngờ  về  hai  tướng,  đó  là  tướng  mã  âm  tàng  và 
tướng  lưỡi  rộng  dài. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thầm  nghĩ:  "Ưu-đa-la  này  với  ba  mươi  hai 
tướng  của  Ta,  chỉ  thấy  được  ba  mươi  tướng,  còn  nghi  ngờ  về  hai  tướng 
là  mã  âm  tàng  và  tướng  lưỡi  rộng  dài;  nay  Ta  nên  trừ  mối  nghi  ngờ 
ấy."  Nghĩ  vậy,  Đức  Thế  Tôn  liền  như  vậy  mà  hiện  thần  thông8.  Sau 
khi  Thế  Tôn  bằng  như  vậy  mà  hiện  thần  thông,  thì  Ma-nạp  Ưu-đa-la 
thấy  được  tướng  mã  âm  tàng  và  tướng  lưỡi  rộng  dài  trên  thân  Đức  Thế 
Tôn.  Tướng  lưỡi  rộng  dài  là  khi  le  ra,  lưỡi  phủ  khắp  cả  mặt. 

Khi  đã  trông  thấy,  Ưu-đa-la  Ma-nạp  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  của  bậc  Đại  nhân,  chắc  chắn  có  hai 
trường  hợp  chân  thật,  không  sai  lầm:  đó  là,  nếu  vị  ấy  ở  tại  gia,  thì  chắc 
chắn  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh,  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân, 
chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là  pháp  vương  như  pháp,  thành  tựu  bảy 
báu.  Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ 
báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  một  ngàn  người 
con,  dung  mạo  khôi  ngô,  dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng  phục  nổi  địch 
quân.  Vị  ấy  chắc  chắn  thông  lãnh  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến  biển  cả, 
không  dùng  đao  gậy,  đem  pháp  giáo  hoá,  khiến  dân  an  ổn.  Và  nếu  vị 
ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  chắc  chắn  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  lan  khắp,  mười  phương  đều  nghe.’ 

Ma-nạp  Ưu-đa-la  lại  nghĩ:  “Ta  nên  quán  sát  kỹ  về  oai  nghi,  lễ 
tiết  và  nơi  Cù-đàm  du  hành.”  Nghĩ  vậy,  Ma-nạp  ưu-đa-la  lẽo  đẽo  theo 
Đức  Phật,  trong  bôn  tháng  hạ,  quán  sát  oai  nghi,  lễ  tiết  và  nơi  Đức 
Phật  du  hành.  Qua  bốn  tháng  hạ,  Ma-nạp  ưu-đa-la  cảm  thấy  sung 
sướng  khi  đã  quán  sát  oai  nghi,  lễ  tiết  và  nơi  Đức  Phật  du  hành,  liền 
thưa: 


Hán:  như  kỳ  tượng  tác  như  ý  túc  '3  ỉ@  ũoV --'ỵâxem  cht.25,  kinh  33. 


KINH  PHẠM-MA 


395 


“Thưa  Cù-đàm,  con  nay  có  việc  muốn  trở  về,  xin  từ  giã  Cù- 
đàm.” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Ưu-đa-la,  ngươi  cứ  đi,  tùy  ý.” 

Ma-nạp  ưu-đa-la  nghe  Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy,  khéo  thọ  trì, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra,  đi  đến  chỗ 
Phạm  chí  Phạm-ma,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 
Phạm  chí  Phạm-ma  hỏi: 

“Này  Ưu-đa-la,  có  quả  như  lời  đồn,  Sa-môn  Cù-đàm  có  tiếng 
tăm  lớn,  mười  phương  đều  nghe,  đúng  như  vậy  hay  không  đúng  như 
vậy?  Quả  Cù-đàm  có  ba  mươi  hai  tướng  của  bậc  Đại  nhân  chăng?” 

Ma-nạp  Ưu-đa-la  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  thưa  Tôn  sư.  Quả  như  lời  đồn,  Sa-môn  Cù-đàm 
có  tiếng  tăm  lớn,  mười  phương  đều  nghe.  Sa-môn  Cù-đàm  quả  thực 
như  vậy,  chứ  không  phải  không  thực  như  vậy,  thực  có  ba  mươi  hai 
tướng  của  bậc  Đại  nhân. 

“Sa-môn  Cù-đàm  có  lòng  bàn  chân  bằng  phẳng,  đó  là  tướng  của 
Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thưa  Tôn  sư,  lòng  bàn  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  có 
hình  bánh  xe.  Bánh  xe  có  một  ngàn  tăm  và  đầy  đủ  các  bộ  phận.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhan  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  ngón  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  thon  dài.  Đó  là  tướng 
của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  mu  bàn  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  thì  ngay  ngắn.  Đó 
là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  ở  phía  sau  hai  bên  mắt  cá  của  gót  chân  Sa-môn  Cù- 
đàm  thì  đầy  đặn,  bằng  phẳng.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù- 
đàm. 

“Lại  nữa,  hai  mắt  cá  nơi  bàn  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  thì  nhỏ. 
Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  lông  ở  thân  thể  Sa-môn  Cù-đàm  mọc  hướng  lên.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  bàn  tay  và  bàn  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  màng 
lưới  như  nhạn  chúa.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  tay  chân  của  Sa-môn  Cù-đàm  rất  đẹp,  mềm  mại  xòe 


396 


TRUNG  A-HÀM 


ra  như  hoa  đâu-la.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  da  thịt  của  Sa-môn  Cù-đàm  mịm  màng,  bụi  nước 
không  dính  được.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  mỗi  một  lỗ  chân  lông  ở  trên  thân  của  Sa-môn  Cù-đàm 
mọc  một  sợi  lông  màu  xanh  lóng  lánh,  xoáy  ốc  về  phía  bên  phải.  Đó 
là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  đùi  của  Sa-môn  Cù-đàm  như  đùi  của  nai  chúa.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

Lại  nữa,  mã  âm  tàng  của  Sa-môn  Cù-đàm  giống  như  ngựa  chúa 
tốt.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thân  hình  của  Sa-môn  Cù-đàm  cân  xứng,  đẹp  đẽ  cũng 
giông  như  cây  ni-câu-loại,  trên  dưới  hoàn  toàn  tương  xứng.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thân  hình  Sa-môn  Cù-đàm  không  gù,  không  còng. 
Thân  không  còng  nghĩa  là  đứng  thẳng  mà  duỗi  tay,  thì  sờ  tận  đầu  gối. 
Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thân  của  Sa-môn  Cù-đàm  màu  vàng,  giống  như  màu 
vàng  tía.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thân  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  bảy  chỗ  đầy  đặn.  Bảy 
chỗ  đầy  đặn  là  hai  bàn  tay,  hai  bàn  chân,  hai  vai  và  cổ.  Đó  là  tướng 
của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  thân  của  Sa-môn  Cù-đàm  phần  trên  lớn  giống  như 
thân  sư  tử.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  quai  hàm  của  Sa-môn  Cù-đàm  như  của  sư  tử.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  xương  sông  và  lưng  của  Sa-môn  Cù-đàm  thẳng  bằng. 
Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  trên  hai  vai  của  Sa-môn  Cù-đàm  liên  tiếp  qua  cổ  đầy 
đặn,  bằng  phẳng.  Đó  là  tướng  của  đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  bôn  mươi  cái  răng,  trắng  đều  đặn, 
răng  không  khuyết  hở,  răng  trắng  trong,  có  mùi  vị  bậc  nhất.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  tiếng  nói  của  Sa-môn  Cù-đàm  đáng  ưa  như  tiếng  trời 
Phạm  thiên,  âm  thanh  như  tiếng  chim  ca-lăng-tần-già.  Đó  là  tướng  của 
Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 


KINH  PHẠM-MA 


397 


“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  lưỡi  rộng  dài.  Lưỡi  rộng  dài  là  lưỡi 
khi  le  ra  trùm  khắp  cả  mặt.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù- 
đàm. 

“Lại  nữa,  khóe  mắt  của  Sa-môn  Cù-đàm  đầy  như  của  trâu  chúa. 
Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  mắt  của  Sa-môn  Cù-đàm  màu  xanh  lóng  lánh.  Đó  là 
tướng  của  Đại  nhân  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  đỉnh  đầu  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  nhục  kế,  tròn,  cân 
đối,  xoáy  tròn  về  hướng  phải  như  vỏ  ốc.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân  Sa- 
môn  Cù-đàm. 

“Lại  nữa,  giữa  hai  hàng  lông  mày  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  sợi 
lông  trắng  trong,  mọc  xoáy  về  hướng  phải.  Đó  là  tướng  của  Đại  nhân 
Sa-môn  Cù-đàm. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  của  bậc  Đại 
nhân  như  vậy.  Nếu  ai  thành  tựu  tướng  của  bậc  Đại  nhân  thì  chắc 
chắn  có  hai  trường  hợp,  chân  thật,  không  sai  lầm:  đó  là,  nếu  vị  ấy  ở 
tại  gia  thì  làm  Chuyển  luân  vương,  thông  minh,  trí  tuệ,  có  bốn  loại 
quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là  pháp  vương  như  pháp, 
thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  đó  là:  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc 
báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  tướng  quân  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Nhà  vua 
có  đủ  một  ngàn  người  con,  dung  mạo  khôi  ngô,  dõng  mãnh,  không 
SỢ,  hàng  phục  được  quân  địch,  chắc  chắn  thống  lãnh  toàn  cõi  đất 
này,  cho  đến  bể  cả,  không  dùng  đao  gậy,  đem  pháp  giáo  hóa  khiến 
dân  an  ổn.  Và  nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  chắc  chắn  đắc 
quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  tiếng  tăm  vang 
khắp  mười  phương  đều  nghe. 

“Lại  nữa,  thưa  Tôn  sư,  con  thấy  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  đang  khoác 
y,  lúc  đã  khoác  y;  lúc  đang  quấn  y,  lúc  đã  quấn  y;  lúc  ra  khỏi  phòng, 
đã  ra  khỏi  phòng;  lúc  ra  khỏi  vườn,  đã  ra  khỏi;  đang  trên  đường  đi  đến 
thôn  xóm,  lúc  đã  vào  thôn  xóm;  đứng  ở  đường  hẻm,  đang  vào  nhà,  đã 
vào;  đang  sửa  giường,  đã  sửa  giường;  đang  ngồi,  đã  ngồi;  đang  rửa 
tay,  đã  rửa  tay;  đang  nhận  đồ  ăn,  thức  uống,  đã  nhận;  đang  ăn,  đã  ăn; 
sau  khi  rửa  tay,  chú  nguyện  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đang  ra  khỏi, 
đã  ra  khỏi  nhà;  đến  đường  hẻm,  đang  ra  khỏi  thôn  xóm,  đã  ra  khỏi;  lúc 


398 


TRUNG  A-HÀM 


đang  vào  vườn,  đã  vào;  đang  vào  phòng,  đã  vào. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  khoác  y  ngay  ngắn,  không  cao 
không  thấp,  áo  không  bó  sát  thân,  gió  không  thể  thổi  tung  khiến  y  tuột 
khỏi  thân. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  quấn  y  ngay  ngắn,  không  cao 
không  thấp,  y  không  bó  sát  thân,  gió  không  thể  thổi  tung  khiến  y  tuột 
khỏi  thân. 

“Thưa  Cù-đàm,  Sa-môn  Cù-đàm  mỗi  khi  đắp  y  mới,  tùy  thuận 
Thánh  nhân,  dùng  dao  cắt  ra  từng  miếng  rồi  may  lại,  nhuộm  thành 
hoại  sắc,  cũng  như  y  hoại  sắc  của  bậc  Thánh  đã  nhuộm.  Vị  ấy  đắp  y 
không  phải  vì  của  cải,  không  phải  vì  cống  cao,  không  phải  để  trang 
sức,  không  phải  để  cho  oai  vệ,  mà  chỉ  để  ngăn  chặn  muỗi  mòng  và 
tránh  sự  ma  sát  của  gió  và  nắng,  và  vì  sự  hổ  thẹn,  nên  phải  che  kín 
thân  thể. 

“Thưa  Tôn  sư,  khi  ra  khỏi  phòng,  Sa-môn  Cù-đàm  thân  không 
cúi  xuống,  cũng  không  ngước  lên,  ra  khỏi  phòng  thân  không  bao  giờ 
cúi  thấp. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  muôn  đi,  trước  hết  bước  chân 
bên  phải,  dở  chân  lên,  để  chân  xuống  một  cách  chững  chạc,  đi  không 
gây  thành  tiếng  động,  không  đi  quàng  xiên;  lúc  đi,  hai  gót  chân  không 
bao  giờ  chạm  nhau.  Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  đi  không  bị  bụi 
dính  vào.  Vì  sao?  Vì  nhờ  thiện  hành  thuở  trước. 

“Thưa  Tôn  sư,  lúc  ra  khỏi  vườn,  Sa-môn  Cù-đàm  thân  không  cúi 
xuống,  không  ngước  lên,  lúc  ra  khỏi  vườn,  thân  không  bao  giờ  cúi 
thấp.  Đi  đến  xóm  làng,  thân  luôn  luôn  quay  về  lối  phải,  quán  sát  như 
cái  nhìn  của  một  con  voi  chúa  nhìn  khắp  nơi,  không  hãi,  không  sợ, 
cũng  không  khiếp  đảm,  xem  khắp  các  phương.  Vì  sao?  Vì  là  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác.  Thưa  Tôn  sư,  lúc  vào  thôn  xóm, 
thân  không  cúi  xuống,  không  ngước  lên,  lúc  vào  thôn  xóm,  Sa  môn 
Cù-đàm  không  bao  giờ  cúi  thấp. 

“  Lúc  ở  đường  hẻm  Sa-môn  Cù-đàm  không  cúi  xuống  mà  nhìn 
cũng  không  ngước  lên  mà  trông,  chỉ  nhìn  ngay  thẳng,  trong  đó  không 
có  gì  ngăn  ngại  đối  với  sự  thấy  và  biết. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  có  các  căn  thường  định.  Vì  sao? 
Vì  nhờ  thiện  hành  thuở  trước. 


KINH  PHẠM-MA 


399 


“Thưa  Tôn  sư,  lúc  vào  nhà,  Sa-môn  Cù-đàm  thân  không  cúi 
xuống,  không  ngước  lên;  lúc  vào  nhà  thân  không  bao  giờ  cúi  thấp. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  xoay  mình  lại  thì  xoay  theo  hướng 
phải,  ngồi  trên  giường  kê  ngay  ngắn;  không  ngồi  lên  giường  một  cách 
nặng  nề,  cũng  không  chống  tay  dưới  trôn  mà  ngồi;  khi  đã  ngồi,  không 
thấy  táy  máy,  không  bứt  rứt,  cũng  không  ham  thích;  lúc  thọ  nhận  nước 
rửa,  không  cao,  không  thấp,  không  nhiều,  không  ít;  thọ  nhận  đồ  ăn 
thức  uống,  cũng  không  cao,  không  thấp,  không  nhiều,  không  ít. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  thọ  thực  ngang  bình  bát;  canh  và 
cơm  bằng  nhau. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  bốc  thức  ăn  chỉnh  tề,  từ  từ  bỏ 
vào  miệng,  khi  thức  ăn  chưa  đến  thì  không  há  miệng  ra  mà  đợi  sẩn, 
khi  thức  ăn  đã  vào  miệng  thì  nhai  ba  lần  mới  nuốt,  không  có  miếng 
cơm  hay  canh  nào  mà  không  nghiền  nát,  thức  ăn  còn  lại  trong  miệng 
thì  nuốt  xuống  hết  rồi  mới  bốc  nắm  khác. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  do  ba  việc  thanh  tịnh9  mà  ăn, 
cảm  giác  được  vị  lúc  ăn10,  nhưng  không  nhiễm  trước  vào  vị.  Vị  ấy 
không  phải  ăn  vì  của  cải,  không  vì  cống  cao,  không  vì  trang  sức, 
không  vì  oai  vệ,  mà  chỉ  muôn  bảo  tồn  thân  thể  sống  lâu,  không  tai 
hoạn,  để  ngăn  chận  bệnh  cũ,  không  sanh  bệnh  mới,  duy  trì  sự  sống 
không  tai  hoạn,  sức  khỏe,  an  lạc11.  Ăn  xong,  vị  ấy  dùng  nước  rửa  tay, 
không  cao,  không  thấp,  không  nhiều,  không  ít;  dùng  nước  rửa  bát, 
không  cao,  không  thấp,  không  nhiều,  không  ít.  Sau  khi  rửa  tay  sạch, 
thì  bát  cũng  sạch;  rửa  bát  sạch  thì  tay  cũng  sạch;  lau  tay  rồi  lau  bát; 
lau  bát  rồi  lau  tay.  Khi  đã  rửa  và  lau  bát  xong,  để  đặt  xuống  một  bên, 
không  gần,  không  xa,  không  nhìn  hoài  vào  bát,  cũng  không  lơ  là  bát. 
Sa-môn  Cù-đàm  không  chê  thức  ăn  này,  cũng  không  khen  thức  ăn  kia, 
chỉ  im  lặng.  Ăn  xong,  thuyết  pháp  cho  các  cư  sĩ,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 


9'  Tam  sự  thanh  tịnh  x7~-á?  “cM  *i.  Paeli:  aaeaehaígasamannaegataỏ,  thành  tựu  tám 
chi.  Xem  cht.1 1  dưới. 

Hán:  thực  dục  đắc  vị  ũ'  ỳ  jr.  Paeli:  rasapatisaỏvedì,  cảm  nhận  được  mùi  vị 
(của  thức  ăn). 

Tám  chi,  như  liệt  kê  trong  bản  Paeli. 


10. 


11. 


400 


TRUNG  A-HÀM 


pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  vị  ấy  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  ra  khỏi  nhà,  thân  không  cúi 
xuống,  ngước  lên;  lúc  ra  khỏi  nhà,  thân  không  bao  giờ  cúi  xuống.  Lúc 
ở  tại  đường  cái,  ngõ  hẻm,  không  cúi  nhìn  xuống,  cũng  không  ngước 
lên,  chỉ  nhìn  thẳng  đằng  trước,  trong  đó  không  có  gì  ngăn  ngại  đối  với 
sự  biết  và  sự  thấy. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  có  các  căn  thường  định.  Vì  sao? 
Vì  nhờ  thiện  hành  thuở  trước. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  ra  khỏi  thôn,  thân  không  cúi 
xuống,  ngước  lên;  lúc  ra  khỏi  thôn,  thân  không  bao  giờ  cúi  xuống. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  lúc  đi  vào  vườn,  thân  không  cúi 
xuống,  ngước  lên;  lúc  đi  vào  vườn  thân  không  bao  giờ  cúi  xuống. 

“Thưa  Tôn  sư,  sau  bữa  ăn  trưa,  Sa-môn  Cù-đàm  thu  dọn  y,  bát, 
rửa  tay  chân,  lấy  ni-sư-đàn  vắt  lên  vai  vào  phòng  tĩnh  tọa.  Thưa  Tôn 
sư,  Sa-môn  Cù-đàm  vào  phòng  tĩnh  tọa  để  làm  lợi  ích  cho  thế  gian. 

“ThưaTôn  sư,  vào  lúc  xế,  Sa-môn  Cù-đàm  từ  chỗ  tĩnh  tọa  đứng 
dậy,  sắc  diện  trong  sáng.  Vì  sao?  Vì  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước 
Đẳng  Chánh  Giác. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  từ  miệng  phát  ra  với  tám  thứ  âm 
thanh,  một  là  sâu  sắc,  hai  là  tỳ-ma-lâu-bá12,  ba  là  nhập  tâm,  bốn  là 
khả  ái,  năm  là  rất  đầy,  sáu  là  sống  động,  bảy  là  rõ  ràng,  tám  là  có  trí, 
khiến  cho  mọi  người  mến  chuộng,  mọi  người  ưa  thích,  mọi  người  ghi 
nhớ,  sẽ  được  định  tâm. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  thuyết  pháp  tùy  theo  chúng;  âm 
thanh  không  ra  ngoài  chúng,  chỉ  vừa  ở  trong  chúng.  Thuyết  pháp  cho 
chúng,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  Ngài  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  trở  về  chỗ  cũ. 

“Thưa  Tôn  sư,  Sa-môn  Cù-đàm  là  như  thế  đó,  có  những  cái  thù 
thắng  hơn  nữa.  Con  muốn  đến  theo  học  Phạm  hạnh  với  Sa-môn  Cù- 


12'  Tỳ-ma-lâu-bá  'Ẩữ  'A<í>  /C? không  rõ  phiên  âm  từ  chữ  gì.  Tám  thứ  giọng  theo 
bản  Paoli:  visaaaeaaha  (cực  hay),  vióóeyya  (dễ  biết),  maóju  (dịu  dàng),  savanìya 
(hài  hòa),  bindu  (sung  mãn),  avisaorì  (phân  minh),  gambhìra  (sâu  xa),  ninnaodi 
(lan  rộng). 


KINH  PHẠM-MA 


401 


đàm.” 

Phạm  chí  Phạm-ma  đáp: 

“Tùy  ý  ngươi.” 

Rồi  thì,  Ma-nạp  Ưu-đa-la  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phạm  chí 
Phạm-ma,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ 
sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên  và  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  xin  theo  Thế  Tôn  học  đạo,  thọ  Cụ  túc 
giới,  trở  thành  Tỳ-kheo,  để  được  theo  Thế  Tôn  tu  hành  Phạm  hạnh.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  độ  cho  Ma-nạp  Ưu-đa-la,  cho  theo  học 
đạo,  cho  thọ  Cụ  túc.  Sau  khi  độ  cho  Ma-nạp  ưu-đa-la,  cho  theo  học 
đạo,  cho  thọ  Cụ  túc,  Thế  Tôn  du  hành  tại  nước  Bệ-đà-đề  cùng  đại 
chúng  Tỳ-kheo,  lần  hồi  đi  lên  Di-tát-la,  trú  ở  rừng  xoài  Đại  thiên13 
trong  xứ  ấy. 

Các  cư  sĩ  ở  Di-tát-la  nghe  rằng:  “Sa-môn  Cù-đàm  là  con  dòng 
họ  Thích,  từ  bỏ  thân  tộc,  xuất  gia  học  đạo,  đang  du  hành  tại  nước  Bệ- 
đà-đề  cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo,  lần  hồi  đi  lên  Di-tát-la,  trú  ở  rừng  xoài 
Đại  thiên  trong  xứ  ấy.  Sa-môn  Cù-đàm  có  tiếng  tăm  lớn,  mười  phương 
đều  nghe:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu;  Sa-môn 
ấy  ở  đời  này,  giữa  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí  từ  Người 
đến  Trời,  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  an  trú;  vị  ấy 
thuyết  pháp  phần  đầu  thiện,  phần  giữa  thiện  và  phần  cuối  cũng  thiện, 
có  nghĩa,  có  văn,  đầy  đủ  thanh  tịnh,  hiển  hiện  Phạm  hạnh.’  Nếu  ai 
chiêm  ngưỡng  đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  mà 
kính  trọng  lễ  bái,  cúng  dường,  thừa  sự  thì  sẽ  được  thiện  lợi,  vui  thay! 
Chúng  ta  nên  cùng  nhau  đến  chiêm  ngưỡng  Sa-môn  Cù-đàm  và  lễ  bái, 
cúng  dường.” 

Rồi  thì,  Phạm  chí  cư  sĩ  ở  Di-tát-la,  mỗi  hạng  có  quyến  thuộc  tháp 
tùng,  từ  Di-tát-la  đi  đến  hướng  bắc,  đến  rừng  xoài  Đại  thiên,  muôn 
chiêm  ngưỡng  Thế  Tôn,  lễ  bái,  cúng  dường.  Khi  đã  đến  chỗ  Đức  Phật, 
trong  số  Phạm  chí  cư  sĩ  ấy,  có  người  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi 
ngồi  sang  một  bên;  có  người  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  rồi  ngồi 


13  Đại  thiên  nại  lâm  ỹ  &ĩ)  »'  ‘zẾf-ờ  Pa0li:  Maghadevambavane. 


402 


TRUNG  A-HÀM 


sang  một  bên,  có  người  từ  xa  nhìn  dức  Phật,  rồi  im  lặng  ngồi  xuống. 
Khi  các  cư  sĩ  Phạm  chí  Di-tát-la  đã  ngồi  xong,  Đức  Phật  thuyết  pháp 
cho  họ,  khuyến  phát  tâm  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  Đức 
Phật  dùng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết  pháp  cho  họ,  khuyến  phát  tâm 
khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  Ngài  im  lặng  an  trú. 

Phạm  chí  Phạm-ma  nghe  rằng:  “Sa-môn  Cù-đàm  con  dòng  họ 
Thích,  từ  bỏ  tông  tộc  họ  Thích,  xuất  gia  học  đạo,  du  hành  tại  nước  Bệ- 
đà-đề  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo,  lần  hồi  đi  đến  nước  Di-tát-la,  trú  ở 
rừng  xoài  Đại  thiên.  Sa-môn  Cù-đàm  có  tiếng  tăm  lớn  lao,  mười 
phương  đều  nghe.  Sa-môn  ấy  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  ở 
đời  này,  giữa  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  Người  đến 
Trời  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng  đắc,  thành  tựu  an  trú.  Sa-môn 
Cù-đàm  thuyết  pháp  phần  đầu  thiện,  phần  giữa  thiện,  phần  cuối  cũng 
thiện,  có  nghĩa,  có  văn,  đầy  đủ  thanh  tịnh,  hiển  hiện  Phạm  hạnh.  Nếu 
ai  chiêm  ngưỡng  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác,  kính 
trọng,  lễ  bái,  cúng  dường,  thừa  sự  thì  sẽ  được  thiện  lợi,  an  vui.  Vậy,  ta 
nên  đến  chiêm  ngưỡng  Sa-môn  Cù-đàm  và  lễ  bái  cúng  dường.” 

Phạm  chí  Phạm-ma  bảo  người  đánh  xe: 

“Ngươi  hãy  sửa  soạn  xe.  Ta  muốn  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Người  đánh  xe  vâng  lời,  sửa  soạn  xe  xong,  trở  lại  thưa: 

“Xe  đã  sửa  soạn  xong,  mong  Tôn  sư  tự  biết  thời.” 

Rồi  Phạm-ma  dùng  cỗ  xe  rất  xinh  đẹp,  từ  Di-tát-la  đi  đến  hướng 
Bắc,  đến  rừng  xoài  Đại  thiên  để  chiêm  ngưỡng  Thế  Tôn  và  lễ  bái, 
cúng  dường.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đồ 
chúng  ngồi  vây  quanh  trước  sau.  Phạm  chí  Phạm-ma  từ  xa  trông  thấy 
Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đồ  chúng  ngồi  vây  quanh 
trước  sau.  Thấy  vậy,  Phạm-ma  khiếp  sợ,  liền  rẽ  qua  một  bên  lề  đường 
dừng  lại  dưới  gốc  cây,  bảo  một  Ma-nạp  rằng: 

“Ngươi  hãy  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  thay  ta  thăm  hỏi  thế  này: 
‘Thưa  Cù-đàm,  Thánh  thể  có  khang  kiện,  an  lạc,  không  bệnh,  đi  đứng 
thoải  mái,  khí  lực  như  thường  chăng?’  Ngươi  hãy  nói  như  thế  này: 
‘Thưa  Cù-đàm  Tôn  sư  Phạm-ma  của  con  xin  kính  lời  thăm  hỏi  Ngài 
Thánh  thể  có  khang  kiện,  an  lạc,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí 


KINH  PHẠM-MA 


403 


lục  như  thường  chăng?  Tôn  sư  Phạm-ma  của  con  muôn  đến  chiêm 
ngưỡng  Sa-môn  Cù-đàm’.” 

Bấy  giờ  Ma-nạp  vâng  lời,  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  rồi  ngồi  qua 
một  bên  thưa: 

“Thưa  Cù-đàm,  Tôn  sư  Phạm-ma  của  con  có  lời  thăm  hỏi  rằng: 
‘Thánh  thể  Cù-đàm  có  khang  kiện,  an  lạc,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải 
mái,  có  khí  lực  như  thường  chăng?’  Thưa  Cù-đàm,  Tôn  sư  Phạm-ma 
của  con  muôn  đến  chiêm  ngưỡng  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Ma-nạp,  mong  cho  Phạm  chí  Phạm-ma  an  ổn  khoái  lạc, 
mong  cho  Trời  và  Người,  A-tu-la,  Kiền-đạt-hòa,  La-sát  và  các  chủng 
loại  khác,  được  an  ổn  khoái  lạc,  này  Ma-nạp,  Phạm  chí  Phạm-ma 
muôn  đến  thì  tùy  ý.” 

Nghe  Đức  Phật  nói  như  vậy,  Ma-nạp  khéo  thọ  trì,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đi  quanh  Phật  ba  vòng  rồi  lui  ra,  trở  về  chỗ  Phạm  chí  Phạm- 
ma  và  thưa: 

“Thưa  Tôn  sư,  con  đã  thưa  như  vậy  với  Sa-môn  Cù-đàm.  Sa-môn 
Cù-đàm  hiện  đang  đợi  Tôn  sư.  Mong  Tôn  sư  biết  thời.” 

Phạm  chí  Phạm-ma  bèn  bước  xuống,  đi  đến  chỗ  Phật.  Chúng  kia 
từ  xa  trông  thấy  Phạm-ma  đi  đến,  bèn  đứng  dậy  tránh  đường.  Vì  sao? 
Vì  là  người  có  danh  đức,  và  nổi  tiếng. 

Phạm  chí  Phạm-ma  nói  với  chúng  kia  rằng: 

“Chư  Hiền,  mời  các  vị  ngồi  lại  chỗ  cũ.  Tôi  muôn  đi  thẳng  đến 
thăm  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Rồi  Phạm-ma  đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  xong,  ngồi  sang  một 

bên. 

Lúc  bấy  giờ,  hai  căn  của  Phạm-ma,  nhãn  căn  và  nhĩ  căn,  chưa  bị 
hủy  hoại.  Sau  khi  ngồi  xuống,  Phạm-ma  quán  sát  kỹ  ba  mươi  hai 
tướng  nơi  thân  Phật.  Ông  thấy  ba  mươi  tướng.  Hai  tướng  còn  ngờ;  đó 
là  mã  âm  tàng  và  tướng  lưỡi  rộng  dài.  Phạm  chí  Phạm-ma  nói  bài  kệ 
để  hỏi  Đức  Thế  Tôn: 

Như  trước  tôi  từng  nghe, 

Đại  nhân  ba  hai  tướng. 

Nay  xem  thân  Cù-đàm, 

Trong  cĩó,  thiếu  hai  tướng, 


404 


TRUNG  A-HÀM 


Mã  âm  tàng  có  chăng, 

Kín  nhiệm,  Bậc  Tôn  Quý? 

Tại  sao  nay  Tối  Tôn, 

Không  hiện  lưỡi  vỉ  diệu? 

Nếu  có  lưỡi  rộng  dài, 

Mong  tôi  nay  được  thấy. 

Nay  tôi  thật  nghi  hoặc, 

Mong  Điều  Ngự  giải  trừ. 

Thế  Tôn  nghĩ  rằng:  "Phạm  chí  Phạm-ma  này  muốn  tìm  ba  mươi 
hai  tướng  nơi  thân  Ta,  nay  chỉ  thấy  được  ba  mươi  tướng,  còn  nghi  ngờ 
về  hai  tướng  là  tướng  mã  âm  tàng  và  tướng  lưỡi  rộng  dài.  Nay  Ta  nên 
trừ  mối  nghi  hoặc  ấy."  Đức  Thế  Tôn  biết  thế,  nên  như  vậy  mà  thị  hiện 
như  ý  túc.  Sau  khi  Thế  Tôn  như  vậy  mà  thị  hiện  như  ý  túc,  Phạm  chí 
Phạm-ma  thấy  được  tướng  mã  âm  tàng  và  lưỡi  rộng  dài  trên  thân  Đức 
Thế  Tôn.  Trong  đó,  tướng  lưỡi  rộng  và  lưỡi  khi  từ  trong  miệng  le  ra 
trùm  khắp  cả  mặt.  Đức  Thế  Tôn  thâu  lại  như  ý  túc,  nói  cho  Phạm-ma 
nghe  bài  tụng: 

Trước  đây  ông  từng  nghe, 

Đại  nhân  ba  hai  tướng, 

Tất  cả  trên  thân  Ta, 

Tròn  đầy,  Chánh  tối  thượng, 

Điều  Ngự  đoạn  trừ  nghi, 

Phạm  chí  phát  diệu  tín, 

Thực  khó  được  thấy  nghe, 

Bậc  Chánh  Giác  tối  thượng. 

Quả  rất  hiếm  ra  đời, 

Bậc  Chánh  Giác  tối  thượng, 

Phạm  chí,  Ta  Chánh  Giác, 

Chánh  pháp  Vô  thượng  vương. 

Phạm  chí  Phạm-ma  nghe  vậy  liền  nghĩ:  "Sa-môn  Cù-đàm  này 
thành  tựu  ba  mươi  hai  tướng  của  bậc  Đại  nhân.  Ai  thành  tựu  tướng  của 
bậc  Đại  nhân,  thì  chắc  chắn  có  hai  trường  hợp  chân  thật  không  sai 
lầm:  ấy  là  nếu  vị  ấy  ở  tại  gia,  thì  chắc  chắn  làm  Chuyển  luân  vương, 
thông  minh  trí  tuệ,  có  bốn  loại  quân,  chỉnh  trị  thiên  hạ,  tự  do,  tự  tại,  là 


KINH  PHẠM-MA 


405 


pháp  vương  như  pháp,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  ấy  là  xe  báu,  voi 
báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  và  tướng  quân  báu.  Đó  là 
bảy  báu.  Nhà  vua  có  đủ  một  ngàn  người  con,  dung  mạo  khôi  ngô, 
dõng  mãnh,  không  sợ,  hàng  phục  được  địch  quân.  Vị  ấy  chắc  chắn 
thống  lãnh  toàn  cõi  đất  này,  cho  đến  bể  cả,  không  dùng  đao  gậy,  đem 
pháp  giáo  hóa,  khiến  dân  an  lạc.  Và  nếu  vị  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 
ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo, 
thì  chắc  chắn  đắc  quả  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước  Đẳng  Chánh  Giác, 
tiếng  tăm  lan  khắp  mười  phương  đều  nghe.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  như  thế  này:  ‘Phạm  chí  Phạm-ma 
này  không  bao  giờ  dua  nịnh,  lừa  dối,  nếu  muốn  hỏi  điều  gì  là  vì  muốn 
biết,  chớ  không  phải  để  quấy  rầy.  Phạm  chí  ấy  cũng  vậy,  ta  nên 
thuyết  A-tỳ-đàm  thậm  thâm  cho  vị  ấy.’  Đức  Thế  Tôn  biết  như  vậy, 
liền  nói  cho  Phạm  chí  Phạm-ma  nghe  bài  tụng: 

Vì  pháp  lạc  đời  nay, 

Và  ích  lợi  đời  sau, 

Phạm  chí  hãy  thưa  hỏi, 

Tùy  những  điều  đã  nghĩ. 

Phạm  chí  hỏi  các  điều, 

Ta  đoạn  nghỉ  cho  ông, 

Thế  Tôn  đã  cho  phép, 

Phạm  chí  Phạm-ma  hỏi. 

Thế  Tôn  về  những  điều, 

Tùy  theo  ý  đã  nghĩ. 

Thế  nào  là  Phạm  chí? 

Tam  đạt 14  có  nghĩa  gì, 

Vì  sao  nói  Vô  trước15, 

Đẳng  Chánh  Giác  là  gì? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  tiếp  bài  kệ  để  giải  thích: 

Diệt  pháp  ác,  bất  thiện, 


14-  Tam  đạt  tức  tam  minh  Kr»‘ỵ<ỹ thiên  nhãn,  túc  mạng,  lậu  tận.  Đây  cũng 

chỉ  ba  bộ  Vệ-đà.  Pacli:  tevijja. 

Vô  trước  Djf  ữỵcZ  tức  A-la-hán. 


15. 


406 


TRUNG  A-HÀM 


Vững  trú  nơi  Phạm  hạnh, 

Tu  tập  hạnh  Phạm  chí, 

Như  vậy  là  Phạm  chí. 

Thấu  suốt  về  quá  khứ, 

Thấy  lạc  và  ác  đạo, 

Dứt  trừ  sạch  vô  minh, 

Biết  vậy  là  Mâu-ni. 

Khéo  biết  tâm  thanh  tịnh, 

Dứt  sạch  dâm,  nộ,  sỉ. 

Thành  tựu  được  ba  minh, 

Như  vậy  là  tam  đạt. 

Viễn  ly  pháp  bất  thiện, 

Chánh  trú  đệ  nhất  nghĩa, 

Thế  gian  tôn  kính  nhất, 

Như  vậy  là  Vô  trước. 

Làm  lợi  ích  Trời,  Người, 

Thánh  nhân,  dứt  đấu  tranh. 

Biết  khắp  chứng  diệt  tận, 

Như  vậy  là  Chánh  giác. 

Nghe  vậy,  Phạm-ma  liền  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật. 
Bấy  giờ  đại  chúng  cùng  một  lúc  nói  lớn  rằng: 

"Sa-môn  Cù-đàm  kỳ  lạ  thay,  hy  hữu  thay!  Ngài  có  đại  như  ý  túc, 
có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  sao?  Vì  trong  tất 
cả  Phạm  chí,  cư  sĩ  ở  Di-tát-la  này,  thì  Phạm  chí  Phạm-ma  là  người  bậc 
nhất  về  sự  thọ  sanh.  Phạm  chí  Phạm-ma  được  cha  mẹ  sanh  ra  với  sự 
thọ  sanh  thanh  tịnh  cho  đến  bảy  đời  cha  mẹ,  chủng  tộc  không  tuyệt, 
đời  đời  không  ác,  thế  mà  Phạm  chí  ấy  đã  hết  lòng  tôn  kính,  lễ  bái, 
cúng  dường,  phụng  sự  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Sa-môn  Cù-đàm  kỳ  lạ  thay,  hy  hữu  thay!  Ngài  có  đại  như  ý  túc, 
đại  oai  đức,  đại  phước  hựu.  Vì  sao?  Vì  trong  tất  cả  Phạm  chí,  cư  sĩ  ở 
Di-tát-la  này,  Phạm  chí  Phạm-ma  là  người  bậc  nhất,  về  sự  học  kinh 
điển,  Phạm  chí  Phạm-ma  học  rộng,  thông  suốt,  đọc  tụng  hết  bốn  loại 
kinh  điển,  thấu  triệt  nhân  duyên,  chánh  văn,  hí  truyện  thứ  năm  và  cú 
thuyết;  thế  mà  Sa-môn  Phạm  chí  ấy  đã  hết  lòng  cung  kính,  lễ  bái  cúng 
dường,  phụng  sự  Sa-môn  Cù-đàm. 


KINH  PHẠM-MA 


407 


“Sa-môn  Cù-đàm  kỳ  lạ  thay,  hy  hữu  thay!  Ngài  có  đại  như  ý  túc, 
có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần.  Vì  sao?  Vì  ưong  tất  cả 
Phạm  chí  cư  sĩ  ở  Di-tát-la  này  Phạm  chí  Phạm-ma  là  người  bậc  nhất 
về  tài  sản,  Phạm  chí  Phạm-ma  rất  giàu,  của  cải  vô  lượng,  sản  nghiệp 
chăn  nuôi  không  thể  tính  toán,  phong  hộ  thực  ấp  đầy  đủ  mọi  thứ.  Di- 
tát-la  này  cho  đến  nước,  cỏ  cây  đều  là  đặc  tặng,  ân  tứ  của  Vị  Sanh 
Oán,  con  bà  Bệ-đà-đề,  vua  nước  Ma-kiệt-đà;  thế  mà  Phạm  chí  ấy  đã 
hết  lòng  tôn  trọng,  lễ  bái,  cúng  dường,  phụng  sự  Sa-môn  Cù-đàm. 

“Sa-môn  Cù-đàm  kỳ  lạ  thay,  hy  hữu  thay!  Ngài  có  đại  như  ý  túc, 
đại  oai  đức,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần.  Vì  sao?  Vì  trong  tất  cả  Phạm 
chí,  cư  sĩ  ở  nước  Di-tát-la  này,  Phạm  chí  Phạm-ma  là  người  bậc  nhất 
về  tuổi  thọ.  Phạm  chí  Phạm-ma  là  vị  trưởng  lão,  sống  đến  một  trăm 
hai  mươi  sáu  tuổi.  Thế  mà  Phạm  chí  ấy  đã  hết  lòng  tôn  kính,  lễ  bái, 
cúng  dường,  phụng  sự  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  với  tha  tâm  trí,  biết  tâm  đại  chúng  đang 
nghĩ  gì.  Biết  vậy,  Thế  Tôn  bảo  Phạm  chí  Phạm-ma: 

“Hãy  thôi,  này  Phạm  chí,  chỉ  cần  với  tâm  thỏa  mãn  là  được.  Hãy 
ngồi  trở  lại,  Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho.” 

Phạm  chí  Phạm-ma  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  xuống 
một  bên.  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Phạm  chí,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  đúng  như  pháp 
của  chư  Phật,  trước  hết,  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  đoan  chánh,  khiến 
người  nghe  hoan  duyệt.  Đó  là  thuyết  về  pháp  thí,  về  giới  và  về  sanh 
thiên,  chỉ  trích  dục  là  tai  họa,  sanh  tử  là  ô  uế;  tán  thán  vô  dục  là  diệu 
đạo  phẩm,  là  bạch  tịnh.  Sau  khi  thuyết  như  vậy,  Thế  Tôn  biết  Phạm 
chí  ấy  có  tâm  hoan  hỷ,  tâm  cụ  túc,  tâm  nhu  nhuyến,  tâm  kham  nhẫn, 
tâm  tăng  thượng,  tâm  nhất  hướng,  tâm  không  nghi,  tâm  không  bị  che 
lấp,  có  đủ  khả  năng  thọ  nhận  Chánh  pháp  của  Phật,  Đức  Thế  Tôn  theo 
như  những  pháp  qua  yếu  mà  chư  Phật  đã  thuyết,  Ngài  thuyết  cho 
Phạm  chí  nghe  đầy  đủ  về  Khổ,  Tập,  Diệt  và  Đạo.  Phạm  chí  Phạm-ma 
ngay  nơi  chỗ  ngồi  thấy  bốn  Thánh  đế,  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Cũng  như 
vải  trắng  nhuộm  dễ  ăn  màu;  cũng  vậy,  Phạm-ma  ngay  trong  chỗ  ngồi 
thấy  rõ  bôn  Thánh  đế,  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Bấy  giờ,  Phạm-ma  đã 
thấy  pháp  đắc  pháp,  chứng  pháp  bạch  tịnh,  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không 


408 


TRUNG  A-HÀM 


còn  tôn  kính  một  ai  khác  nữa,  không  còn  do  dự,  đã  an  trú  vào  quả  vị 
chứng  đắc.  Đôi  với  pháp  của  Thế  Tôn,  Phạm  chí  chứng  đắc  vô  úy,  liền 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  đem  mình  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng 
Tỳ-kheo.  Mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc  từ  nay  và  suốt 
đời;  con  đem  mình  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Và  rồi  Phạm  chí  Phạm-ma  lại  chắp  tay  hướng  về  Thế  Tôn  và 
bạch  tiếp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mong  ngày  mai  Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ- 
kheo  đoái  tưởng  nhận  lời  mời  của  con!  ” 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  mời  của  Phạm-ma. 

Phạm  chí  Phạm-ma  biết  Đức  Thế  Tôn  đã  im  lặng  nhận  lời  mời, 
nên  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  và  lui  ra,  trở  về 
nhà. 

Ngay  đêm  ấy,  Phạm  chí  Phạm-ma  cho  sửa  soạn  các  món  ăn  mỹ 
diệu  ngon  lành,  đủ  các  thức  nhai  và  nuốt,  sửa  soạn  xong,  sáng  lại  cho 
trải  giường,  và  đúng  lúc  thì  xướng  lên  rằng:  “Bạch  Thế  Tôn,  bữa  cơm 
được  soạn  xong,  kính  mong  Đức  Thánh  biết  thời.” 

Sáng  hôm  ấy,  Đức  Thế  Tôn  mang  y  cầm  bát  đi  trước,  chúng  Tỳ- 
kheo  theo  sau,  đi  đến  nhà  của  Phạm  chí  Phạm-ma,  đến  nơi,  Đức  Thế 
Tôn  trải  chỗ  ngồi,  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo.  Phạm  chí  Phạm-ma  thấy 
Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo  đã  ngồi  xong,  liền  thân  hành  múc 
nước  rửa,  đem  thức  ăn  ngon  lành,  cùng  các  thứ  nhai  và  nuốt,  tự  tay  sớt 
vào,  khiến  các  vị  ăn  no.  Sau  khi  ăn  rồi,  thu  dọn  và  lấy  nước  rửa  xong, 
Phạm  chí  ngồi  vào  một  ghế  nhỏ  để  thọ  nhận  sự  chú  nguyện.  Phạm  chí 
Phạm-ma  ngồi  xong,  Đức  Thế  Tôn  chú  nguyện  rằng: 

Chú  hỏa,  tế  bậc  nhất, 

Thông  âm,  gốc  các  âm, 

Vua,  tôn  quý  trong  người, 

Biển,  lớn  hơn  sông  ngòi, 

Trăng,  sáng  hơn  các  sao, 

Nhưng  sáng  nhất:  mặt  trời. 

Cùng  tận  khắp  mười  phương, 

Trong  tất  cả  thế  gian, 

Chư  Thiên  và  Nhân  loại, 


KINH  PHẠM-MA 


409 


Duy  Phật  đệ  nhất  tôn. 

Sau  khi  chú  nguyện  cho  Phạm  chí  Phạm-ma,  Đức  Thế  Tôn  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đến  nước  Di-tát-la,  ở  lại  vài  ngày,  rồi  mang  y,  cầm 
bát  du  hành  nước  Xá-vệ.  Lần  hồi  đi  đến  nước  Xá-vệ,  Ngài  trú  tại 
vườn  Cấp  cô  độc,  trong  rừng  Thắng.  Bấy  giờ,  có  nhiều  Tỳ-kheo  vào 
Xá-vệ  khất  thực  nghe  Phạm  chí  Phạm-ma  nước  Di-tát-la,  sau  khi  dùng 
bài  kệ  hỏi  Đức  Phật  mọi  việc  thì  liền  lâm  chung.  Nghe  vậy,  sau  bữa 
ăn  trưa,  các  Tỳ-kheo  thu  dọn  y  bát,  rửa  tay  chân,  lấy  ni-sư-đàn  vắt  lên 
vai,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  rồi  đứng  sang  một  bên,  thưa 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  chúng  con  vào  lúc  sáng  sớm  mang  y, 
cầm  bát  vào  Xá-vệ  khất  thực,  nghe  rằng  Phạm  chí  Phạm-ma  ở  nước 
Di-tát-la,  sau  khi  dùng  bài  kệ  vấn  sự  Đức  Phật,  thì  liền  lâm  chung. 
Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy  Phạm  chí  ấy  sẽ  đến  nơi  nào?  Sanh  nơi  nào? 
Đời  sau  ra  sao?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Nay  các  Tỳ-kheo,  Phạm  chí  Phạm-ma  có  đại  lợi  ích,  vào  lúc  tối 
hậu,  đã  biết  pháp,  vì  pháp  cho  nên  không  làm  phiền  nhọc  Ta.  Này  Tỳ- 
kheo,  Phạm  chí  Phạm-ma  đã  dứt  sạch  năm  hạ  phần  kết,  sanh  đến  nơi 
ấy  sẽ  đắc  Niết-bàn,  đắc  pháp  bất  thối,  không  trở  lại  cõi  này  nữa.  Bấy 
giờ  Ta  đã  ghi  nhận  rằng  Phạm  chí  Phạm-ma  đắc  A-na-hàm.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Phạm  chí  Phạm-ma  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


PHẨM  THỨ  13:  PHẨM  căn  BổN  phân  biệt 


162.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 

163.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ 

164.  KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP 

165.  KINH  ÔN  TUYỀN  LÂM  THIÊN 

166.  KINH  THÍCH  trung  thiên  thất  tôn 

167.  KINH  A'NAN  THUYẾT 

168.  KINH  Ý  HÀNH 

169.  KINH  CÂU'LÂU'SẤU  VÔ  TRÁNH 

170.  KINH  ANH  vũ 

171.  KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


www.daitangkinh.org 


162.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  trú  ở  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đến  nhà  thợ  gốm2,  nói  rằng: 

“Này  thợ  gốm,  Ta  nay  muốn  tạm  trú  ở  phòng  làm  đồ  gốm  một 
đêm,  ông  có  thuận  chăng?” 

Thợ  gốm  trả  lời: 

“Con  chẳng  trở  ngại  gì,  nhưng  đã  có  một  Tỳ-kheo  trú  trong  đó 
trước  rồi.  Nếu  vị  ấy  thuận  thì  xin  tùy  ý  ”. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi3  đã  trú  ở  trong  phòng  làm  đồ 
gốm  ấy  trước  rồi. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ra  khỏi  nhà  thợ  gốm,  đi  vào  phòng  làm 
gốm,  nói  với  Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  nay  muốn  tạm  trú  một  đêm  ở  phòng  làm  gốm, 
thầy  có  thuận  chăng?” 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  đáp: 

“Thưa  Hiền  giả,  tôi  không  trở  ngại,  vả  lại,  ở  phòng  làm  gốm 
này  có  chỗ  ngồi  bằng  cỏ  đã  trải  xong,  Hiền  giả  muốn  ở  lại  thì  tùy  ý”. 

Nghe  vậy,  Đức  Thế  Tôn  từ  phòng  làm  gốm  đi  ra  ngoài  rửa  chân 
rồi  mới  trở  vào,  lấy  ni-sư-đàn  trải  lên  chỗ  ngồi  bằng  cỏ  mà  ngồi  kiết 
già,  suốt  đêm  yên  lặng  tĩnh  tọa,  định  ý. 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  cũng  suốt  đêm  yên  lặng  tĩnh  tọa,  định  ý. 


'•  Bản  Hán,  quyển  38.  Tương  đương  Paơli,  M.140.  Dhaơtuvibhanga-sutta. 

2'  Thợ  gốm  tên  là  Bhagga  trong  bản  Paơli. 

3  Phất-ca-la-sa-lợi  ĩ-'-  □/ 'ĩ1  »ỂP  /^VPaơli:  Pukkusaơti. 


wvyw.daitangkinh.org 


414 


TRUNG  A-HÀM 


Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  suy  nghĩ  như  vầy:  “Tỳ-kheo  này  đi  đứng 
tịch  tĩnh,  thật  kỳ  lạ,  thật  hiếm  có.  Ta  hãy  Tỳ-kheo  này,  ‘Thầy  của  bạn 
là  ai?  Y  theo  ai  mà  bạn  xuất  gia,  học  Đạo,  thọ  Pháp?’.”  Nghĩ  như  vậy 
rồi,  Thế  Tôn  bèn  hỏi: 

“Tỳ-kheo,  Thầy  của  bạn  là  ai?  Y  theo  ai  mà  bạn  xuất  gia,  học 
Đạo,  thọ  Pháp?” 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  đáp: 

“Này  Hiền  giả,  có  Sa-môn  Cù-đàm,  dòng  họ  Thích,  đã  từ  bỏ 
tông  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  y  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  học  Đạo,  đã  giác  ngộ  Vô  thượng  Chánh  tận  giác4.  Vị 
ấy  là  Thầy  của  tôi.  Tôi  y  theo  vị  ấy  mà  xuất  gia  học  Đạo,  thọ  Pháp”. 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo,  đã  từng  thấy  Thầy  chưa?” 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  đáp: 

“Chưa  thấy”. 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Nếu  gặp  Thầy,  bạn  có  nhận  ra  không?” 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  đáp: 

“Không  biết.  Nhưng,  này  Hiền  giả,  tôi  nghe  rằng  Thế  Tôn  là 
Như  Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Ngài  là  Thầy  của  tôi.  Tôi  y  theo  Ngài  mà  xuất 
gia,  học  Đạo,  thọ  Pháp”. 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  lại  suy  nghĩ  như  vầy:  “Thiện  nam  tử  này  y  theo 
Ta  mà  xuất  gia,  học  Đạo,  thọ  Pháp.  Ta  nay  có  nên  thuyết  pháp  chăng?” 

Suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  Thế  Tôn  nói  với  Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi: 

“Này  Tỳ-kheo,  nay  Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  thầy,  phần  đầu  toàn 
thiện,  phần  giữa  cũng  toàn  thiện  và  phần  cuối  cũng  toàn  thiện;  có 
nghĩa,  có  văn  đầy  đủ,  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh.  Đó  gọi  là 
‘Phân  biệt  sáu  giới’5.  Thầy  hãy  lắng  nghe,  khéo  suy  tư  và  ghi  nhớ. 

Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  đáp: 

“Xin  vâng”. 


4'  Tức  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác. 

5'  Lục  giới  Ý<ÍPa0li:  Chadhacturo. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 


415 


Đức  Phật  bảo  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo,  con  người6  có  sáu  giới  tụ,  có  sáu  xúc  xứ,  có  mười 
tám  ý  hành,  có  bôn  trụ  xứ.  Nếu  ai  an  trú  vào  đó  sẽ  không  nghe  đến 
chuyện  sầu  não7.  Sau  khi  không  nghe  chuyện  sầu  não  thì  ý  không  chán 
ghét,  không  ưu  sầu,  không  lao  nhọc,  không  sợ  hãi.  Như  vậy,  có  sự 
khuyên  bảo  là  đừng  buông  lung  trí  tuệ,  hãy  thủ  hộ  chân  đế  và  trưởng 
dưỡng  huệ  thí8.  Này  Tỳ-kheo,  hãy  học  về  tối  thượng,  hãy  học  về  chí 
tịch9,  như  vậy  là  phân  biệt  về  sáu  giới. 

“Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có  sáu  giới  tụ,  nhân  gì  mà  nói 
như  thế?  Đó  là,  giới  của  đất,  giới  của  nước,  giới  của  lửa,  giới  của  gió, 
giới  hư  không  và  giới  của  thức.  Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có 
sáu  giới  tụ  là  nhân  đó  mà  nói. 

“Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có  sáu  xúc  xứ10,  do  nhân  gì 
mà  nói  như  thế?  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  xúc  con  mắt  thấy  sắc,  xúc  tai 
nghe  tiếng,  xúc  mũi  ngửi  mùi,  xúc  lưỡi  nếm  vị,  xúc  thân  cảm  xúc,  xúc 
ý  biết  pháp.  Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có  sáu  xúc  xứ  là  do 
nhânn  đó  mà  nói. 

“Này  Tỳ-kheo,  nói  con  người  có  mười  tám  ý  hành11,  do  nhơn  gì 
mà  nói  như  thế?  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  mắt  thấy  sắc,  quán12  sắc  rồi  an 
trú  nơi  hỷ,  quán  sắc  rồi  an  trú  nơi  ưu,  quán  sắc  rồi  an  trú  nơi  xả.  Cũng 


6  Pa0li:  ayaỏ  puriso,  con  người  này. 

7'  Hán:  bất  văn  ưu  thích  sự  &£  »ĩ>  ưi  a^-CPaoli:  maóóussavao  nappavattanti, 
các  tưởng  hoan  hỷ  (=  vọng  tưởng)  không  chuyển  động. 

8'  Huệ  thí;  Paoli:  caoga,  sự  thi  ân. 

9  Chí  tịch  /  Aý^CPaoli:  santi:  sự  tịch  tĩnh,  sự  bình  an;  đồng  nghĩa  Niết-bàn. 

10-  Lục  xúc  xứ  i  ^-CPaoli:  chaphassaoyatano. 

"■  Thập  bát  ý  hành  ^ớTũeýK/ýCPaoli:  Atthaodasamanopavicaoro.  Cũng  nói  là  mười 
tám  ý  cận  hành  OoY  V /ỉ  (phạm  vi  hoạt  động  của  ý),  gồm  sáu  hỷ  cận  hành,  sáu  ưu 
cận  hành  và  sáu  xả  cận  hành.  Xem  giải  thích  Tập  Dị  15  (No. 1536,  Đại  26,  trang 
430). 

12  Quán  đồng  nghĩa  cận  hành,  đi  sát,  hay  chạy  theo;  Paoli:  upavicarati;  trong 
đó,  vicaora,  hành  (đi),  và  cũng  thường  dịch  là  tứ  (một  thiền  chi  thuộc  So  thiền) 
mà  bản  Hán  này  thường  dịch  là  quấn  (th.d.:  hữu  giác  hữu  quán,  Pl.  savitakka, 
savicaora)  Tập  Dị  (đd):  “Mắt  sau  khi  thấy,  nó  tùy  theo  trú  xứ  của  hỷ  mà  đi  sát 
(hay  đi  gần,  cận  hành)  với  sắc”.  Paoli:  Cakkhunao  ruopam  disvao 
somanassaaeaehaonìyam  rupaỏ  upavicarati. 


416 


TRUNG  A-HÀM 


vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý.  Ý  nhận  thức  pháp,  quán  pháp  rồi  an  trú 
nơi  hỷ,  quán  pháp  rồi  an  trú  nơi  ưu,  quán  pháp  rồi  an  trú  nơi  xả.  Này 
Tỳ-kheo,  như  vậy  sáu  hỷ  quán13,  sáu  ưu  quán,  sáu  xả  quán  hợp  lại  là 
mười  tám  ý  hành.  Nói  rằng  con  người  có  mười  tám  ý  hành  là  do  nhơn 
đó  mà  nói. 

“Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có  bôn  trụ  xứ  14,  do  nhơn  gì 
mà  nói  như  thế?  Là  chân  đế  trụ  xứ,  tuệ  trụ  xứ,  thí  xả  trụ  xứ  và  tịch 
tĩnh15  trụ  xứ.  Này  Tỳ-kheo,  nói  rằng  con  người  có  bốn  trụ  xứ  là  do 
nhơn  đó  mà  nói. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ? 
Tỳ-kheo  phân  biệt  thân  giới  như  thế  này:  ‘Nay  thân  này  của  ta  có 
nội  địa  giới,  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình16.  Nội  địa  giới  là  thế  nào?  Là 
tóc,  lông,  móng,  răng,  da  dày,  da  non,  thịt,  xương,  gân,  thận,  tim, 
gan,  phổi,  lá  lách,  ruột  già,  bao  tử,  phổi,  tương  tự  như  thế,  trong  thân 
này  còn  những  thứ  khác  nữa.  Những  gì  được  thâu  nhiếp  trong  thân 
thuộc  về  chất  cứng,  tính  cứng  ở  bên  trong,  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình 
là  nội  địa  giới’.  Này  Tỳ-kheo,  dù  là  nội  địa  giới  hay  ngoại  địa  giới 
đều  gọi  chung  là  địa  giới.  Tỳ-kheo  đó  dùng  trí  tuệ  quán  biết  như  thật 
rằng  ‘Tất  cả  những  cái  ấy  không  phải  là  sở  hữu  của  ta.  Ta  không 
phải  là  sở  hữu  của  những  cái  ấy.  Những  cái  ấy  cũng  không  phải  là  tự 
ngã17’.  Tâm  vị  ấy  không  nhiễm  trước  địa  giới  ấy.  Đó  là  Tỳ-kheo 
không  buông  lung  trí  tuệ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
phân  biệt  thân  giới  như  thế  này:  ‘Nay  thân  này  của  ta  có  nội  thủy  giới, 
được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Nội  thủy  giới  là  gì?  Là  não  tủy18,  nước 
mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  mủ,  máu,  mỡ,  tủy,  nước  dãi,  đờm,  nước  tiểu, 
tương  tự  như  thế,  trong  thân  này  còn  có  nhiều  thể  khác  nữa.  Những  gì 


13'  Hỷ  quán,  tức  hỷ  cận  hành. 

14-  Tứ  trụ  xú  ĩ/  /í  3<$/-ỜPaữ\\:  caturaodhiasashaono,  bốn  sự  xác  lập. 

15'  Nguyên  Hán:  tức  trụ  xứ  mf  /í  3$/ỜPaữX\\  upasamaodiasashaona. 
lỏ'  Thọ  ư  sanh  "  mẽ  rđỵcTt được  hiểu  là  “duy  trì  sanh  mạng  của  các  loài  hữu  tình”. 
Thọ,  Paoli:  upaodi,  thủ  hay  chấp  thủ. 

I7-  Hán:  phi  thần  ^□<'/rfcPa0li:  n’etaỏ  mama,  n’eso  ‘ham  asmi.  na  me  sattao,  “cái  này 
không  là  của  tôi;  tôi  không  là  cái  này;  cái  này  không  là  tự  ngã  của  tôi”. 

18  Bản  Cao-li:  não  mạc. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 


417 


được  thâu  nhiếp  trong  thân,  thuộc  về  chất  nước,  tính  nước  nhuần  thấm 
ở  bên  trong,  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình,  đó  là  nội  thủy  giới’.  Này  Tỳ- 
kheo,  nội  thủy  giới  hay  ngoại  thủy  giới  đều  gọi  chung  là  thủy  giới.  Tỳ- 
kheo  ấy  dùng  trí  tuệ  quán  biết  như  thật  rằng:  ‘Tất  cả  những  cái  ấy 
không  phải  là  sở  hữu  của  ta.  Ta  không  phải  là  sở  hữu  của  những  cái 
ấy.  Những  cái  ấy  cũng  không  phải  là  tự  ngã’.  Tâm  vị  ấy  không  nhiễm 
trước  thủy  giới  ấy.  Đó  là  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
nào  phân  biệt  thân  giới  như  thế  này:  ‘Nay  thân  này  của  ta  có  nội  hỏa 
giới  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Nội  hỏa  giới  là  gì?  là  cái  làm  cho  thân 
phát  nhiệt,  thân  nóng,  thân  phiền  muộn,  thân  âm  ấp,  làm  tiêu  đồ  ăn 
thức  uống,  tương  tự  như  thế,  trong  thân  này  còn  những  thứ  khác  nữa, 
những  gì  được  thâu  nhiếp  trong  thân  thuộc  về  lửa,  tức  lửa  làm  nóng  ở 
bên  trong,  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Đó  là  nội  hỏa  giới’.  Này  Tỳ- 
kheo,  dù  nội  hỏa  giới  hay  ngoại  hỏa  giới  đều  gọi  chung  là  hỏa  giới.  Vị 
ấy  dùng  trí  tuệ  quán  biết  như  thật  rằng:  ‘Tất  cả  những  cái  ấy  không 
phải  là  sở  hữu  của  ta.  Ta  không  phải  là  sở  hữu  của  những  cái  ấy. 
Những  cái  ấy  cũng  không  phải  là  tự  ngã’.  Tâm  Tỳ-kheo  ấy  không 
nhiễm  trước  hỏa  giới  ấy.  Đó  là  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
nào  phân  biệt  thân  giới  như  thế  này:  ‘Nay  thân  này  của  ta  có  nội 
phong  giới  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Nội  phong  giới  là  thế  nào?  Là 
gió  thổi  lên,  gió  thổi  xuống,  gió  ngang  hông,  gió  co  thắt,  gió  nhảy  lên, 
gió  phi  đạo,  gió  cử  động  tay  chân,  gió  ở  hơi  thở  ra,  thở  vào,  tương  tự 
như  thế,  trong  thân  này  còn  các  thứ  khác  nữa.  Những  gì  được  thâu 
nhiếp  trong  thân,  thuộc  về  gió,  tánh  gió,  lưu  động  bên  trong,  được 
chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Đó  là  nội  phong  giới’.  Này  Tỳ-kheo,  dù  ngoại 
phong  giới  hay  nội  phong  giới  đều  gọi  là  phong  giới.  Tỳ-kheo  ấy  dùng 
trí  tuệ  quán  biết  như  thật  rằng:  ‘Tất  cả  những  cái  ấy  không  phải  là  sở 
hữu  của  ta.  Ta  không  phải  là  sở  hữu  của  những  cái  ấy.  Những  cái  ấy 
cũng  không  phải  là  tự  ngã’.  Đó  là  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ.  Nếu  có  Tỳ-kheo 
phân  biệt  thân  giới  như  thế  này:  ‘Nay  thân  này  của  ta  có  nội  không 
giới,  được  chấp  thọ  nơi  hữu  tình.  Nội  không  giới  là  gì?  Là  lỗ  trống  ở 
mắt,  lỗ  trống  ở  tai,  lỗ  trông  ở  mũi,  lỗ  trống  ở  miệng,  cái  khiến  cho  cổ 


418 


TRUNG  A-HÀM 


họng  cử  động,  tức  để  cho  thức  ăn  được  nhai  và  nuốt  từ  từ  đi  qua  cổ 
họng,  đi  xuống  rồi  ra  ngoài,  tương  tự  như  thế,  trong  thân  này  có  những 
thứ  khác  nữa  thuộc  về  hư  không.  Ớ  chỗ  hư  không  ấy  không  bị  da,  thịt, 
xương,  gân  lấp  kín.  Đó  là  nội  không  giới’.  Này  Tỳ-kheo,  dù  nội  không 
giới  hay  ngoại  không  giới  đều  gọi  chung  là  không  giới.  Tỳ-kheo  dùng 
trí  tuệ  quán  biết  như  thật  rằng:  ‘Tất  cả  những  cái  ấy  không  phải  là  sở 
hữu  của  ta.  Ta  không  phải  là  sở  hữu  của  những  cái  ấy.  Những  cái  ấy 
cũng  không  phải  là  tự  ngã’.  Tâm  vị  ấy  không  nhiễm  trước  không  giới 
ấy.  Đó  là  Tỳ-kheo  không  buông  lung  trí  tuệ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  thật  về  năm  giới 
này,  sau  khi  biết  như  thật,  tâm  không  nhiễm  trước  chúng  thì  được  giải 
thoát,  chỉ  còn  có  các  thức  mà  thôi.  Đó  là  những  thức  nào?  Là  thức  về 
lạc,  thức  về  khổ,  thức  về  hỷ,  thức  về  ưu  và  thức  về  xả19. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  lạc  xúc  mà  sanh  lạc  thọ20,  vị  ấy  cảm  giác 
lạc  thọ.  Khi  đã  cảm  giác  lạc  thọ,  vị  ấy  biết  mình  cảm  giác  lạc  thọ. 
Nếu  Tỳ-kheo  nào  diệt  lạc  xúc,  sau  khi  diệt  lạc  xúc  này,  nếu  có  lạc  thọ 
do  lạc  xúc  sanh,  lạc  thọ  ấy  cũng  diệt,  tĩnh  chỉ;  biết  như  vậy  rồi,  mát 
lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  khổ  xúc  sanh  ra  khổ  thọ,  vị  ấy  cảm  giác 
khổ  thọ.  Sau  khi  đã  cảm  giác  khổ  thọ,  vị  ấy  biết  đã  cảm  giác  khổ  thọ. 
Nếu  Tỳ-kheo  nào  diệt  khổ  xúc,  sau  khi  diệt  khổ  xúc,  nếu  có  khổ  thọ 
do  khổ  xúc  sanh,  vị  ấy  cũng  diệt  tĩnh  chỉ;  biết  như  vậy  rồi,  mát  lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  hỷ  xúc  sanh  ra  hỷ  thọ,  vị  ấy  cảm  giác  hỷ 
thọ.  Khi  đã  cảm  giác  hỷ  thọ,  vị  ấy  biết  đã  cảm  giác  hỷ  thọ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nào  diệt  hỷ  xúc,  sau  khi  diệt  hỷ  xúc  này,  nếu  có  hỷ  thọ  do  hỷ 
xúc  sanh,  vị  ấy  cũng  diệt,  tĩnh  chỉ;  biết  như  vậy  rồi,  mát  lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  ưu  xúc  sanh  ra  ưu  thọ,  vị  ấy  cảm  giác  ưu 
thọ.  Khi  đã  cảm  giác  ưu  thọ,  vị  ấy  biết  đã  cảm  giác  ưu  thọ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nào  diệt  ưu  xúc,  sau  khi  diệt  ưu  xúc  này,  nếu  có  ưu  thọ  do  ưu  xúc 


19  Pa0li:  sukhan  ti  pi  vija0na0ti,  dukkhan  ti  pi  vija0na0ti...,  nhận  biết  rằng  ‘đây  là  lạc’, 
nhận  biết  rằng  ‘đây  là  khổ’... 

20-  Nguyên  Hán:  nhân  lạc  canh  lạc  cô'  sanh  lạc  giác  //  A77  ỉi  %7f  rđ  %7f.*  /C? 
Paoli:  sukhavedanìyaỏ...  phassaỏ  paseicca  uppajjati  sukhao  vedanao',  do  xúc  chạm 
với  đối  tượng  đáng  ưa  mà  phát  sinh  cảm  giác  lạc. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 


419 


sanh,  vị  ấy  cũng  diệt,  tĩnh  chỉ;  biết  như  vậy  rồi,  mát  lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  xả  xúc  sanh  ra  xả  thọ,  vị  ấy  cảm  giác  xả 
thọ.  Khi  đã  cảm  giác  xả  thọ,  vị  ấy  biết  đã  cảm  giác  xả  thọ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nào  diệt  xả  xúc,  sau  khi  diệt  xả  xúc  này,  nếu  có  xả  thọ  do  xả  xúc 
sanh,  vị  ấy  cũng  diệt,  tĩnh  chỉ;  biết  như  vậy  rồi,  mát  lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nhơn  các  xúc  ấy  sanh  ra  các  thọ  ấy.  Khi  đã  diệt 
các  xúc  ấy  thì  các  thọ  ấy  cũng  diệt.  Vị  ấy  biết  rằng,  thọ  này  từ  xúc  mà 
có,  lấy  xúc  làm  gốc,  lấy  xúc  làm  tập  khởi,  từ  xúc  sanh  ra,  lấy  xúc  làm 
đầu  mối,  y  cứ  nơi  xúc  mà  hiện  hành. 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  mồi  lửa,  nhơn  cái  dùi,  sự  nỗ  lực  của 
người  và  sức  nóng  mà  lửa  phát  sanh.  Này  Tỳ-kheo,  khi  các  dùi  cây  ấy 
tách  rời  nhau  thì  lửa  mà  từ  đó  phát  sanh,  sức  nóng  của  lửa  và  sự  chấp 
thọ  của  hữu  tình,  tất  cả  đều  tắt  biến,  vắng  bặt,  im  lìm  và  dùi  cây  ấy  trở 
nên  nguội  lạnh.  Cũng  vậy,  này  Tỳ-kheo,  các  xúc  ấy  thế  này  hay  thế 
kia,  sanh  ra  các  thọ  như  thế  này  hay  thế  khác.  Diệt  các  xúc  ấy  thì  các 
thọ  ấy  cũng  diệt.  Như  vậy  là  đã  biết  thọ  này  từ  xúc  mà  có,  lấy  xúc 
làm  gốc,  lấy  xúc  làm  tập  khởi,  từ  xúc  sanh  ra,  lấy  xúc  làm  đầu  mối,  y 
cứ  nơi  xúc  mà  hiện  hành. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  nhiễm  trước  ba  thọ  này,  mà  giải  thoát, 
thì  Tỳ -kheo  ấy  chỉ  còn  có  xả  cực  kỳ  thanh  tịnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  ấy  nghĩ  rằng,  ‘Ta  với  xả  thanh  tịnh  này 
nhập  vào  vô  lượng  không  xứ21;  tu  tập  tâm  như  vậy,  y  nơi  đó,  an  trụ  nơi 
đó,  xác  lập  nơi  đó,  duyên  nơi  đó,  buộc  chặt  vào  đó.  Ta  với  xả  thanh 
tịnh  này  nhập  vào  vô  lượng  thức  xứ22,  vô  sở  hữu  xứ,  phi  hữu  tưởng  phi 
vô  tưởng  xứ,  tu  tập  tâm  như  vậy,  y  nơi  đó,  an  trụ  nơi  đó,  xác  lập  nơi 
đó,  duyên  nơi  đó,  buộc  chặt  vào  đó’. 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  như  thợ  luyện  kim  lành  nghề,  dùng  lửa  đốt 
thỏi  vàng,  dát  cho  thật  mỏng,  rồi  lại  bỏ  vào  lò  nung,  đốt  lửa  đều  đặn 
và  đúng  độ,  luyện  kỹ  cho  đến  lúc  tinh  ròng,  rất  mềm  mại  và  có  ánh 
sáng.  Này  Tỳ-kheo,  thứ  vàng  này  là  do  thợ  vàng  đã  đốt  lửa  đều  đặn 
và  đúng  độ,  luyện  kỹ  thật  tinh  ròng,  rất  mềm  mại  và  có  ánh  sáng.  Như 


21 '  Nhập  vô  lượng  không  xứ,  tức  nhập  Hư  không  vô  biên  xứ,  đối  tượng  thứ  nhất  của 
bốn  Vô  sắc  giới  định.  Pacli:  ackacsacnaócacyatanaỏ  upasaỏhareyyaỏ. 

22  Vô  lượng  thức  xứ,  hay  Thức  vô  biên  xứ.  Pacli:  vióóacòaóócacyatanaỏ. 


420 


TRUNG  A-HÀM 


vậy  rồi,  tự  thợ  vàng  ấy  làm  theo  ý  mình,  như  làm  dây  đính  vào  tơ  lụa 
để  trang  sức  áo  mới,  làm  nhẫn  tay,  vòng  tay,  xuyến,  chuỗi,  lưới  tóc... 
Cũng  vậy,  này  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  với  xả  thanh  tịnh 
này  nhập  vào  vô  lượng  không  xứ;  tu  tập  tâm  như  vậy,  y  nơi  đó,  an  trụ 
nơi  đó,  xác  lập  nơi  đó,  duyên  nơi  đó,  buộc  chặt  vào  đó.  Ta  với  xả 
thanh  tịnh  này  nhập  vào  Vô  lượng  thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  tu  tập  tâm  như  vậy,  y  nơi  đó,  an  trụ  nơi  đó,  xác 
lập  nơi  đó,  duyên  nơi  đó,  buộc  chặt  vào  đó’. 

“Tỳ-kheo  ấy  lại  nghĩ,  ‘Ta  với  xả  thanh  tịnh  này,  mà  y  vào  vô 
lượng  không  xứ,  như  vậy  thuộc  pháp  hữu  vi.  Là  pháp  hữu  vi  thì  vô 
thường.  Cái  gì  là  vô  thường,  cái  ấy  là  khổ.  Nếu  cái  gì  là  khổ  thì  biết  là 
khổ’.  Sau  khi  biết  khổ,  vị  ấy  xả,  không  còn  di  chuyển  nhập  vô  lượng 
không  xứ  nữa. 

“‘Ta  với  xả  thanh  tịnh  này,  mà  y  vào  Vô  lượng  thức  xứ,  Vô  sở 
hữu  xứ,  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  vẫn  là  thuộc  pháp  hữu  vi.  Là 
pháp  hữu  vi  thì  vô  thường.  Cái  gì  là  vô  thường,  cái  ấy  là  khổ.  Nếu  cái 
gì  là  khổ  thì  biết  là  khổ’.  Sau  khi  biết  khổ,  vị  ấy  xả,  không  còn  di 
chuyển  nhập  Vô  lượng  thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  hữu  tưởng  phi  vô 
tưởng  xứ  nữa. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  bốn  xứ  này  bằng  tuệ 
mà  quán  sát,  biết  như  thật,  tâm  không  thành  tựu,  không  di  chuyển 
nhập,  thì  bấy  giờ  vị  ấy  không  cần  phải  làm  gì,  và  cũng  không  có  gì 
để  tư  niệm,  nghĩa  là  những  gì  liên  hệ  đến  hữu  và  vô  hữu23.  Vị  ấy  cảm 
giác  về  thân  tối  hậu  chấp  thọ24  thì  biết  cảm  giác  về  thân  chấp  thọ 
cuối  cùng;  cảm  giác  về  mạng  chấp  thọ  tối  hậu25  thì  biết  cảm  giác  về 
mạng  chấp  thọ  tối  hậu;  và  biết  khi  thân  hoại  mạng  chung,  thọ  mạng 
chấm  dứt,  những  gì  được  cảm  thọ,  tất  cả  đều  tịch  diệt,  tịch  tịnh,  tĩnh 
chỉ  và  biết  là  trở  thành  rất  mát  lạnh26. 


23-  Hán:  bất  phục  hữu  vi  diệc  vô  sở  tư,  vị  hữu  cập  vô  »,£  _  /3  rọ  ŨJỔ  ,3  ẹ-ỵcZ 
/s  Pa0li:  so  neva  taỏ  abhisaỏkharoti  na  abhisaỏcetayati  bhavacya  vac 

vibhavacya  vac,  vị  ấy  không  hành  trì  cũng  không  tư  duy  về  hữu  hay  phi  hữu. 

2'  Thọ  thân  tối  hậu  ‘  □  3đ  <rycvTthân  được  chấp  thọ,  hay  chấp  thủ,  cuối 
cùng.  Pacli:  kacyapariyantika. 

25'  Mạng  tối  hậu  "  tỉi  3đ  <ry<fPa0li:  jìvitapariyantika. 

26  Pacli:  sabbavedayitacni  abhinanditacni  sìtibhavissanti,  “tất  cả  những  gì  được  cảm 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 


421 


“Này  Tỳ-kheo,  ví  như  đèn  sáng  là  nhờ  dầu  và  nhờ  bấc.  Nếu 
không  có  ai  đổ  thêm  dầu,  nối  thêm  bấc,  như  vậy  khi  dầu  và  bấc  có 
trước  đã  cháy  hết  mà  những  cái  sau  không  được  tiếp  nối  sẽ  không  còn 
gì  để  chấp  thọ  nữa.  Tỳ-kheo  ấy  cũng  thế,  cảm  giác  về  chấp  thọ  thân 
tối  hậu  thì  biết  cảm  giác  về  chấp  thọ  thân  tối  hậu;  cảm  giác  về  chấp 
thọ  sanh  mạng  tối  hậu  thì  biết  cảm  giác  về  chấp  thọ  sanh  mạng  tối 
hậu;  và  biết  rằng,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  mạng  chấm  dứt  thì 
tất  cả  những  gì  được  cảm  thọ  thảy  đều  tịch  diệt,  tịch  tịnh,  tĩnh  chỉ  và 
biết  là  trở  thành  rất  mát  lạnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  như  thế  vị  ấy  được  gọi  là  Tỳ-kheo  tối  thắng 
chánh  tuệ,  nghĩa  là  đạt  đến  cứu  cánh  diệt  tận,  lậu  tận.  Tỳ-kheo  ấy 
thành  tựu  như  vậy  là  thành  tựu  tối  thắng  chánh  tuệ  xứ27. 

“Này  Tỳ-kheo,  sự  giải  thoát  này  an  trú  nơi  chân  đế,  không  bị  di 
động.  Chân  đế  là  pháp  như  thật.  Giả  dối  là  pháp  hư  vọng.  Tỳ-kheo  ấy 
thành  tựu  tối  thắng  chân  đế  xứ28. 

“Này  Tỳ-kheo,  với  thí  xả,  nếu  trước  kia  có  oan  gia  cố  cựu  thì 
bấy  giờ  vị  ấy  phóng  xả,  lìa  bỏ,  giải  thoát,  dứt  trừ.  Này  Tỳ-kheo,  đó  là 
Tỳ-kheo  tối  thắng  chánh  huệ  thí,  là  xả  ly  tất  cả  mọi  sự  ở  đời,  hoàn 
toàn  vô  dục,  tịch  tĩnh,  tĩnh  chỉ.  Này  Tỳ-kheo,  thành  tựu  như  thế  là 
thành  tựu  tối  thắng  huệ  thí  xứ. 

“Này  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  nào  tâm  bị  dục,  nhuế  và  si  làm  cho  ô 
uế,  không  được  giải  thoát,  Tỳ-kheo  ấy  tận  diệt  tất  cả  dâm,  nộ,  si,  vô 
dục,  tịch  tịnh,  tĩnh  chỉ,  chứng  đắc  tối  thắng,  tịch  tĩnh.  Này  Tỳ-kheo, 
thành  tựu  như  thế  là  thành  tựu  tối  thắng  tịch  tĩnh  xứ. 

“Này  Tỳ-kheo,  ai  nghĩ  rằng  ‘Tôi  đang  là’,  ấy  là  tự  đề  cao29. 
Rằng  ‘Tôi  sẽ  hiện  hữu’,  ấy  là  tự  đề  cao.  Rằng  “Tôi  sẽ  không  hiện 
hữu,  cũng  không  phải  không  hiện  hữu’,  ấy  là  tự  đề  cao.  ‘Tôi  sẽ  có 
sắc’,  ấy  là  tự  đề  cao. 

‘Tôi  sẽ  không  có  sắc’,  ấy  là  tự  đề  cao.  ‘Tôi  sẽ  có  tưởng’,  ấy  là  tự 


thọ  đầy  hỷ  lạc  đều  trở  thành  mát  mẻ”. 

27  Đệ  nhất  chánh  huệ  xứ;  Paoli:  paramapaóóaodiaaaahaona. 

28  Đệ  nhất  chân  đế  xứ;  Paoli:  paramasaccaodiaeaahaona. 

29'  Hán:  tự  cử  /  /ỵc^hghĩa  là  kiêu  mạn  (Paoli:  maona).  Trong  bản  Paoli:  maóóita, 
vọng  tưởng. 


422 


TRUNG  A-HÀM 


đề  cao.  ‘Tôi  sẽ  không  có  tưởng’,  ấy  là  tự  đề  cao.  ‘Tôi  sẽ  không  có 
tưởng,  không  không  có  tưởng’,  ấy  là  tự  đề  cao.  Đó  là  cống  cao,  là  kiêu 
ngạo,  là  phóng  dật. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  không  có  tất  cả  những  sự  tự  đề  cao,  cống 
cao,  kiêu  ngạo,  phóng  dật  ấy  thì  ý  tịch  tĩnh. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  ý  tịch  tĩnh  thì  không  chán  ghét,  không  ưu 
sầu,  không  lao  nhọc,  không  sợ  hãi.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  ấy  đã  thành 
tựu  pháp  nên  không  còn  chán  ghét,  không  chán  ghét  thì  không  ưu  tư, 
không  ưu  tư  thì  không  sầu  não,  không  sầu  não  thì  không  lao  nhọc, 
không  lao  nhọc  thì  không  sợ  hãi.  Nhơn  không  sợ  hãi  nên  sẽ  đắc  Niết- 
bàn,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’  ”. 

Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  này  xong,  Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi 
viễn  ly  trần  cấu,  phát  sanh  pháp  nhãn  và  các  pháp.  Bấy  giờ,  Tôn  giả 
Phất-ca-la-sa-lợi  viễn  thấy  pháp,  đắc  pháp,  chứng  pháp  bạch  tịnh, 
đoạn  trừ  nghi  hoặc,  không  còn  ai  hơn,  không  tùy  thuộc  ai  nữa,  không 
còn  do  dự,  đã  an  trú  vào  quả  chứng  đắc;  đối  với  pháp  của  Thế  Tôn, 
chứng  đắc  vô  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  ăn  năn!  Bạch  Thiện  Thệ,  con  ngay  từ  đầu 
như  ngu,  như  si,  như  khờ  dại,  như  không  hiểu  biết,  không  nhận  ra  Bậc 
Lương  Điền  mà  không  tự  biết.  Vì  sao?  Vì  con  đã  gọi  Như  Lai  -Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác-  là  “Hiền  giả30”.  Mong  Đức  Thế  Tôn  cho 
con  sám  hôi.  Sau  khi  sám  hôi,  con  sẽ  không  còn  tái  phạm  nữa”. 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Tỳ-kheo,  ngươi  quả  thực  ngu  si,  quả  thực  là  khờ  dại,  không 
hiểu  biết  nên  đã  gọi  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  là 
“Hiền  giả”.  Này  Tỳ-kheo,  nếu  ngươi  tự  sám  hối,  đã  thấy  và  phát  lồ, 
gìn  giữ  không  tái  phạm  nữa,  như  thế,  này  Tỳ-kheo,  đối  với  pháp  luật 
của  bậc  Thánh  như  vậy  là  tăng  ích  chứ  không  tổn  hại,  vì  đã  tự  sám 
hối,  đã  tự  thấy  và  phát  lồ,  gìn  giữ  không  tái  phạm  nữa”. 

Đức  Phật,  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Phất-ca-la-sa-lợi  viễn  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


30'  Tức  đã  gọi  Phật  là  “bạn”.  Pacli:  acvusovacdena. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI 


423 


□ 


163.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  các  ngươi,  phần  đầu 
thiện,  phần  giữa  thiện  và  phần  cuối  cũng  thiện,  có  nghĩa,  có  văn,  đầy 
đủ  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh.  Đó  là  phân  biệt  về  sáu  xứ.  các 
ngươi  hãy  lắng  nghe,  khéo  suy  tư  và  ghi  nhớ”. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  xin  vâng  lời”. 

Đức  Phật,  bảo  rằng: 

“Này  các  thầy  Tỳ-kheo,  sáu  xứ,  nên  biết,  là  bên  trong  vậy2;  sáu 
xúc  xứ  3  nên  biết  bên  trong;  mười  tám  ý  hành4  nên  biết  bên  trong;  ba 
mươi  sáu  đao  kiếm5  nên  biết  bên  trong.  Trong  đó  đoạn  trừ  cái  kia, 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.137,  Salaơyatana-vibhaíga-sutta. 

2'  Hán:  lục  xứ  đương  tri  nội  dã  'V?  □,  »//-t  Paơli:  ajjhattika0ni 

aơyatanaơni  veditabbaơni,  sáu  nội  xứ  cần  được  biết. 

3'  Lục  cánh  lạc  xứ  ỉí  '/Í7f  V/ÍPaơli:  cha  phassakayaơ. 

■  Thập  bát  ý  hành  *rậ  A^ũtyK/yiÍPaoli:  aaeaehaodasa  manopavicaơraơ.  Xem  cht.11, 
kinh  62. 

5-  Tam  thập  lục  đao  Kcýtí/Ờ  Paơli:  chattiỏsa  sattapadaơ,  36  cú  (phạm 

trù),  hay  dấu  chân,  của  chúng  sanh;  36  loại  chúng  sanh.  Trong  bản  Hán,  đọc  là 
sattha  (đao  kiếm)  thay  vì  satta  (hữu  tình).  Tỳ-bà-sa  (No. 1545,  Đại  27,  trang  718 
a):  Tam  thập  lục  sư  cú  »„  ỹỵí^Paoli:  Sattapadao  (36  cú  nghĩa,  hay 

phạm  trù,  về  chúng  sanh).  Cả  ba  bản  đọc  theo  ngữ  nguyên  khác  nhau.  Paoli: 
satta,  chúng  sanh.  Bản  Hán  này,  đao  kiếm:  do  Skt.  zastra  (Paoli:  sattha),  Tỳ-bà- 
sa;  Skt.  zaostra:  đạo  SƯ( Paoli:  sattha). 


www.daitangkinh.org 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ 


425 


thành  tựu  cái  này,  vô  lượng  thuyết  pháp  nên  biết  bên  trong.  Có  ba  ý 
chỉ6,  là  những  điều  mà  bậc  Thánh  phải  tu  tập.  Sau  khi  tu  tập  mới  có 
thể  giáo  hóa  đồ  chúng7,  đó  là  bậc  Vô  thượng  Điều  ngự  con  người8,  là 
điều  ngự  người  thú  hướng  tất  cả  phương’.  Như  vậy  là  phân  biệt  lục  xứ. 

“Nói  rằng,  ‘sáu  xứ  nên  biết  bên  trong’,  do  nhơn  gì  mà  nói  như 
thế?  Đó  là  xứ  là  mắt;  xứ  là  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý.  Nói  rằng  ‘sáu  xứ 
nên  biết  bên  trong’  là  nhơn  đó  mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Sáu  xúc  xứ  nên  biết  bên  trong’,  do  nhơn  gì  mà  nói 
như  vậy?  Đó  là  xúc  con  mắt  thì  thấy  sắc,  xúc  lỗ  tai  thì  nghe  tiếng,  xúc 
của  mũi  thì  ngửi  mùi,  xúc  của  lưỡi  thì  nếm  vị,  xúc  của  thân  thì  cảm 
giác,  xúc  bởi  ý  thì  biết  pháp.  Nói  rằng  ‘sáu  xúc  xứ  nên  biết  bên  trong’ 
là  nhơn  đó  mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Mười  tám  ý  hành  nên  biết  bên  trong’,  do  nhơn  gì  mà 
nói  như  vậy?  Đó  là  Tỳ-kheo  mắt  đã  thấy  sắc  rồi  phân  biệt  sắc  mà  an 
trụ  nơi  hỷ,  phân  biệt  các  sắc  mà  an  trụ  nơi  ưu,  phân  biệt  các  sắc  mà  an 
trụ  nơi  xả.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  ý  đã  biết  pháp  rồi  phân 
biệt  pháp  mà  an  trụ  nơi  hỷ,  phân  biệt  pháp  mà  an  trụ  nơi  ưu,  phân  biệt 
pháp  mà  an  trụ  nơi  xả.  Đó  gọi  là  phân  biệt  sáu  hỷ,  phân  biệt  sáu  ưu, 
phân  biệt  sáu  xả.  Tổng  thuyết  là  mười  tám  ý  hành.  Nói  rằng  ‘mười 
tám  ý  hành  nên  biết  bên  trong’  là  nhơn  đó  mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Ba  mươi  sáu  loại  đao  kiếm  nên  biết  bên  trong’,  do 
nhơn  gì  mà  nói  như  vậy?  Có  sáu  hỷ  y  trên  đắm  trước,  có  sáu  hỷ  y  trên 
vô  dục9;  có  sáu  ưu  y  trên  đắm  trước,  có  sáu  ưu  y  trên  vô  dục;  có  sáu  xả 


6'  Tam  ý  chỉ  &7~ũeY BpỵỜPaữXv.  tayo  satipaaeaehaonao,  ba  niệm  trú. 

7-  Tham  chiếu  Paoli:  tatr’idaỏ  nissaoya  idaỏ  pajahatha.  tayo  satipaaeaehaonao  yad 
ariyo  sevati,  yad  ariyo  sevannaono  satthao  gaòaỏ  anusaosituỏ  arahati,  “trong  đây,  y 
trên  cái  này,  các  ngươi  hãy  đoạn  trừ  cái  này;  có  ba  niệm  trụ  mà  bậc  Thánh  tập 
hành,  và  khi  tập  hành  nó  bậc  Thánh  xứng  đáng  là  Đạo  sư  giáo  huấn  đồ  chúng”. 

8-  Hán:  điều  ngự  sĩ  'A  ±i  &6/ỈX.  chế  ngự  hay  huấn  luyện  con  người  và  đánh  xe  đưa 
con  người  đến  chỗ  an  ổn.  Paoli:  so  vuccati  yoggaocariyaonaỏ  anuttaro 
purisadammasaorathì  ti,  vị  ấy  được  gọi  là  vị  hướng  đạo  và  huấn  luyện  con  người, 
cao  cả  nhất  trong  tất  cả  những  người  đánh  xe. 

9-  Y  trước  y  vô  dục  -  jũ  oý  Djf  ỳ.ỵàTỳ-bà-sa  (đd.,  như  trên):  Y  dam  thị  y  xuất  ly 
■đ  D(7  -á  rAT * /ỜPaữXv.  gehaseta,  nekkhammasita.  y  tại  gia  và  y  xuất  gia.  Do 
từ  nguyên  trong  Skt.  hay  đồng  âm  của  từ  gaha  (Paetli)  có  nghĩa  là  nhà  (Skt.  gfha) 


426 


TRUNG  A-HÀM 


y  trên  đắm  trước,  có  sáu  xả  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  sáu  hỷ  y  trên  đắm  trước?  Thế  nào  là  sáu  hỷ  y  trên 
vô  dục?  Mắt  thấy  sắc  rồi  phát  sanh  hỷ,  nên  biết,  có  hai  loại,  hoặc  y 
trên  đắm  trước,  hoặc  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  hỷ  y  đắm  trước?  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ,  ý 
niệm,  sắc  ái,  lạc  tương  ưng  với  dục10;  cái  chưa  được  thì  muôn  được, 
đã  được  thì  truy  ức,  rồi  phát  sanh  hỷ.  Hỷ  như  vậy  gọi  là  hỷ  y  trên 
đắm  trước. 

“Thế  nào  là  hỷ  y  trên  vô  dục?  Biết  sắc  vô  thường,  biến  dịch,  diệt 
tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  tất  cả  sắc  trước  kia  và  bây  giờ  đều 
là  pháp  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy  rồi  phát  sanh  hỷ. 
Hỷ  như  vậy  gọi  là  hỷ  y  trên  vô  dục. 

“Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  ý  nhận  thức  pháp  rồi  sanh  hỷ, 
nên  biết  có  hai  loại,  hoặc  y  trên  đắm  trước,  hoặc  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  hỷ  y  trên  đắm  trước?  Pháp  được  biết  bởi  ý,  khả  hỷ,  ý 
niệm,  pháp  ái,  lạc  tương  ưng  với  dục;  cái  chưa  được  thì  muôn  được, 
đã  được  thì  truy  ức,  rồi  phát  sanh  hỷ.  Hỷ  như  vậy  gọi  là  hỷ  y  trên 
đắm  trước. 

“Thế  nào  gọi  là  hỷ  y  trên  vô  dục?  Biết  pháp  là  vô  thường,  biến 
dịch,  diệt  tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  tất  cả  pháp  trước  kia  và 
bây  giờ  đều  là  pháp  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy  rồi 
phát  sanh  hỷ.  Hỷ  như  vậy  gọi  là  hỷ  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  sáu  ưu  y  trên  đắm  trước?  Thế  nào  là  sáu  ưu  y  trên 
vô  dục?  Mắt  thấy  sắc  rồi  phát  sanh  ưu,  nên  biết  có  hai  loại:  hoặc  y 
trên  đắm  trước,  hoặc  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  ưu  y  trên  đắm  trước?  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ, 
ý  niệm,  sắc  ái,  lạc  tương  ưng  với  dục,  cái  chưa  được  mà  không  được, 
đã  được  nhưng  trong  quá  khứ  bị  phân  tán,  hoại  diệt,  biến  dịch  nên 
sanh  ưu.  Ưu  như  vậy  gọi  là  ưu  y  trên  đắm  trước. 

“Thế  nào  là  ưu  y  trên  vô  dục?  Biết  sắc  là  pháp  vô  thường,  biến 
dịch,  diệt  tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  tất  cả  sắc  trước  kia  và 
bây  giờ  đều  là  pháp  vô  thường,  khổ,  pháp  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy 


và  sự  nắm  chặt  (Skt.  graha)  nên  có  những  nghĩa  khác  nhau  như  thế. 
Pacli:  lokacmisapaaaisaỏyuttaỏ,  liên  hệ  đến  vật  dục  thế  gian. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ 


427 


rồi  nghĩ  rằng  ‘Ta  lúc  nào  thì  thành  tựu,  an  trú  nơi  xứ  mà  các  bậc 
Thánh  đã  thành  tựu,  an  trú?’  Do  ước  nguyện  chứng  nhập  tối  thượng  ấy 
mà  lo  sợ11,  sầu  khổ  nên  phát  sanh  ưu.  Ưu  như  vậy  gọi  là  ưu  y  trên  vô 
dục. 

“Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  ý  nhận  thức  pháp  rồi  sanh  ưu, 
nên  biết  có  hai  loại:  hoặc  y  trên  đắm  trước,  hoặc  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  ưu  y  trên  đắm  trước?  Pháp  được  biết  bởi  ý,  khả  hỷ, 
niệm,  pháp  ái,  lạc  tương  ưng  với  dục,  cái  chưa  được  mà  không  được, 
cái  đã  được  nhưng  trong  quá  khứ  bị  phân  tán,  hoại  diệt,  biến  dịch  nên 
sanh  ưu.  Ưu  ấy  gọi  là  ưu  y  trên  đắm  trước. 

“Thế  nào  là  ưu  do  vô  dục?  Biết  pháp  là  vô  thường,  biến  dịch, 
diệt  tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  tất  cả  pháp  trước  kia  và  bây 
giờ  đều  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy  rồi  nghĩ  rằng  ‘Ta 
lúc  nào  thì  thành  tựu,  an  trú  vào  xứ  mà  các  bậc  Thánh  đã  thành  tựu,  an 
trú?’  Do  ước  nguyện  chứng  nhập  tối  thượng  ấy  mà  lo  sợ,  sầu  khổ  nên 
phát  sanh  ưu.  Ưu  như  vậy  gọi  là  ưu  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  xả  y  trên  đắm  trước?  Thế  nào  là  xả  y  trên  vô  dục? 
Mắt  thấy  sắc  phát  sanh  xả,  nên  biết  có  hai  loại:  hoặc  y  trên  đắm  trước, 
hoặc  y  trên  vô  dục. 

“Thế  nào  là  xả  y  trên  dam  mê?  Mắt  thấy  sắc  rồi  phát  sanh  xả. 
Phàm  phu  ngu  si  hoàn  toàn12  không  đa  văn,  không  trí  tuệ,  đôi  với  sắc 
có  xả  nhưng  không  xuất  ly  sắc.  Đó  là  xả  y  trên  dam  mê. 

“Thế  nào  là  xả  y  trên  vô  dục?  Biết  sắc  vô  thường,  biến  dịch,  diệt 
tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  tất  cả  sắc  trước  kia  và  bây  giờ  đều 
là  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy  rồi  an  trụ  nơi  xả.  Nếu  vị 
nào  dốc  lòng  tu  tập  xả  như  thế,  thì  đó  là  xả  y  trên  vô  dục. 

“Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  ý  nhận  thức  pháp  rồi  phát 
sanh  xả,  nên  biết  rằng  có  hai  loại:  hoặc  y  trên  đắm  trước,  hoặc  y  trên 
vô  dục. 

“Thế  nào  là  xả  y  trên  dam  mê?  Ý  nhận  thức,  phát  sanh  xả.  Phàm 


u'  Hán:  thượng  cụ  xúc  nguyện  khủng  bố  *.  @  *£  oc^-c^không  hiểu  ý.  Pa0li: 
anuttaresu  vimokkhesu  pihaỏ  upaaaaahaoyato  uppajjati,  khởi  lên  ước  muốn  đối  với 
các  giải  thoát  vô  thượng. 

12'  Hán:  bình  đẳng,  liên  hệ  từ  samỏ  (Paoli,  hay  Skt.). 


428 


TRUNG  A-HÀM 


phu  ngu  si,  hoàn  toàn  không  đa  văn,  không  trí  tuệ,  đối  với  pháp  có  xả 
nhưng  không  xuất  ly  pháp.  Đó  là  xả  y  trên  đắm. 

“Thế  nào  là  xả  y  trên  vô  dục?  Ý  biết  pháp  là  vô  thường,  biến 
dịch,  diệt  tận,  vô  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh;  biết  pháp  trước  kia  hay  bây 
giờ  đều  là  vô  thường,  khổ,  hoại  diệt.  Truy  ức  như  vậy  rồi  an  trụ  nơi  xả. 
Ai  dốc  lòng  tu  tập  xả  ấy,  thì  đó  là  xả  y  trên  vô  dục. 

“Đó  là  sáu  hỷ  y  trên  đắm  trước,  sáu  hỷ  y  trên  vô  dục;  sáu  ưu  y 
trên  đắm  trước,  sáu  ưu  y  trên  vô  dục;  sáu  xả  y  trên  đắm  trước,  sáu  xả 
y  trên  vô  dục.  Tổng  thuyết  là  ba  mươi  sáu  thứ  đao  kiếm  nên  biết  bên 
trong.  Do  nhơn  đó  mà  nói  như  thế. 

“Nói  rằng  ‘Trong  đó  đoạn  trừ  cái  kia,  thành  tựu  cái  này’,  do 
nhơn  gì  mà  nói  như  vậy?  Đó  là,  đối  với  sáu  hỷ  y  trên  vô  dục  này,  hãy 
thủ  lấy  cái  này,  y  trên  cái  này,  an  trú  nơi  cái  này;  còn  đôi  với  sáu  hỷ  y 
trên  đắm  trước  ấy  thì  hãy  hủy  diệt  cái  kia,  đoạn  trừ  cái  kia,  nhổ  cái  kia 
ra.  Như  vậy  là  đoạn  trừ  cái  kia. 

“Đối  với  sáu  ưu  y  trên  vô  dục  này,  hãy  thủ  lấy  cái  này,  y  trên  cái 
này,  an  trú  nơi  cái  này;  còn  đối  với  sáu  ưu  y  trên  đám  trước  này,  hãy 
hủy  diệt  cái  kia,  đoạn  trừ  cái  kia,  nhổ  cái  kia  ra.  Như  vậy  là  đoạn  trừ 
cái  kia. 

“Đôi  với  sáu  xả  y  trên  vô  dục  này,  hãy  thủ  lấy  cái  này,  y  trên 
cái  này,  an  trú  nơi  cái  này;  còn  đối  với  sáu  xả  y  trên  đắm  trước  này, 
hãy  hủy  diệt  cái  kia,  đoạn  trừ  cái  kia,  nhổ  cái  kia  ra.  Như  vậy  là  đoạn 
trừ  cái  kia. 

“Có  loại  xả  có  vô  lượng  xúc,  sai  biệt  xúc13;  có  loại  xả  chỉ  có  một 
xúc,  không  sai  biệt  xúc. 

“Thế  nào  là  xả  có  vô  lượng  xúc,  sai  biệt  xúc?  Nếu  xả  đối  với 
sắc,  đối  với  thanh,  đối  với  hương,  đối  với  vị,  đối  với  xúc,  thì  xả  ấy  có 
vô  lượng  xúc,  sai  biệt  xúc. 

“Thế  nào  xả  chỉ  có  một  xúc,  không  sai  biệt  xúc?  Là  xả  hoặc  y 
vào  vô  lượng  không  xứ,  hoặc  y  vào  vô  lượng  thức  xứ,  hoặc  y  vào  vô  sở 
hữu  xứ,  hoặc  y  vào  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thì  xả  ấy  chỉ  có  một 
xúc,  không  sai  biệt  xúc. 


13'  Pa0li:  atthi  bhikkhave  upekha0  na0natta0  na0nattasita0,  có  xả  là  tạp  đa  tánh,  y 
trên  tạp  đa  tánh. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ 


429 


“Đối  với  xả  có  một  xúc,  không  sai  biệt  xúc,  hãy  thủ  lấy  cái 
này,  y  trên  cái  này,  an  trú  nơi  cái  này.  Đối  với  xả  có  vô  lượng  xúc, 
sai  biệt  xúc,  hãy  hủy  diệt  cái  kia,  đoạn  trừ  cái  kia,  nhổ  cái  kia  ra. 
Như  vậy  là  đoạn  trừ  cái  kia.  Thủ  vô  lượng,  y  vô  lượng,  trú  vô  lượng, 
tức  là  đối  với  xả  có  một  xúc,  không  sai  biệt  xúc,  hãy  thủ  lấy  cái  này, 
y  trên  cái  này,  an  trú  nơi  cái  này.  Đốì  với  xả  có  vô  lượng  xúc,  sai 
biệt  xúc,  hãy  hủy  diệt  cái  kia,  đoạn  trừ  cái  kia,  nhổ  cái  kia  ra.  Như 
vậy  là  đoạn  trừ  cái  kia. 

“Nói  rằng  ‘Trong  đó  đoạn  trừ  cái  kia,  thành  tựu  cái  này’  là  nhơn 
đó  mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Vô  lượng  thuyết  pháp  nên  biết  bên  trong’,  do  nhơn  gì 
mà  nói  như  thế? 

“Như  Lai  có  bốn  đệ  tử,  có  tăng  thượng  hành,  tăng  thượng  ý,  tăng 
thượng  niệm,  tăng  thượng  tuệ,  có  biện  tài,  thành  tựu  biện  tài  bậc  nhất, 
thọ  đến  một  trăm  tuổi.  Như  Lai  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  ấy  suốt  cả  một 
trăm  năm,  ngoại  trừ  lúc  ăn  lúc  uống,  lúc  đại  tiểu  tiện,  lúc  ngủ  nghỉ  và 
lúc  tụ  hội;  những  pháp  mà  Như  Lai  thuyết  kia,  có  văn  cú,  pháp  cú, 
quán  nghĩa,  bằng  tuệ  mà  quán  nghĩa  một  cách  nhanh  chóng,  không  có 
hỏi  lại  Như  Lai  về  pháp  nữa.  Vì  sao?  Vì  pháp  được  Như  Lai  giảng 
thuyết  không  có  giới  hạn,  không  thể  cùng  tận,  có  văn  cú,  pháp  cú, 
quán  nghĩa,  cho  đến  lúc  bốn  đệ  tử  lâm  chung. 

“Cũng  như  bốn  hạng  người  bắn  giỏi,  cùng  kéo  mạnh  dây  cung 
mà  bắn  một  lượt,  khéo  học  kỹ,  khéo  biết  rõ.  Cũng  vậy,  Thế  Tôn  có 
bốn  đệ  tử,  có  tăng  thượng  hành,  tăng  thượng  ý,  tăng  thượng  niệm,  tăng 
thượng  tuệ,  có  biện  tài,  thành  tựu  biện  tài  bậc  nhất,  thọ  đến  một  trăm 
tuổi.  Như  Lai  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  ấy  suốt  cả  một  trăm  năm,  ngoại 
trừ  lúc  ăn  lúc  uống,  lúc  đại  tiểu  tiện,  lúc  ngủ  nghỉ  và  lúc  tụ  hội;  những 
pháp  mà  Như  Lai  thuyết  kia,  có  văn  cú,  pháp  cú,  quán  nghĩa,  bằng  tuệ 
mà  quán  nghĩa  một  cách  nhanh  chóng,  không  có  hỏi  lại  Như  Lai  về 
pháp  nữa.  Vì  sao?  Vì  pháp  được  Như  Lai  giảng  thuyết  không  có  giới 
hạn,  không  thể  cùng  tận. 

“Nói  rằng  ‘Vô  lượng  thuyết  pháp  nên  biết  bên  trong’,  là  nhơn  đó 
mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Có  ba  ý  chỉ,  là  những  điều  mà  bậc  Thánh  phải  tu 
tập.  Sau  khi  tu  tập  mới  có  thể  giáo  hóa  đồ  chúng’,  do  nhơn  gì  mà  nói 


430 


TRUNG  A-HÀM 


như  thế? 

“Như  Lai  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  là  vì  mến  yêu,  mưu  cầu  nhiều 
thiện  lợi  và  hữu  ích,  an  ổn  và  khoái  lạc,  phát  khởi  tâm  từ  bi,  bảo  rằng 
‘Đây  là  lợi  ích,  đây  là  khoái  lạc,  đây  là  lợi  ích  khoái  lạc’.  Nếu  các  đệ 
tử  kia  mà  không  cung  kính,  không  thuận  hành,  không  xác  lập  nơi  trí, 
tâm  không  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp14,  không  thọ  chánh  pháp,  làm 
trái  lời  Thế  Tôn,  không  thể  đắc  định;  nhưng  Thế  Tôn  không  vì  thế  mà 
buồn  rầu.  Thế  Tôn  chỉ  xả  mà  không  làm  gì,  thường  chánh  niệm,  chánh 
trí.  Đó  là  ý  chỉ  thứ  nhất  mà  bậc  Thánh  tu  tập.  Sau  khi  đã  tu  tập  mới  có 
thể  giáo  hóa  đồ  chúng. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  vì  thương  tưởng  mến 
yêu,  vì  mưu  cầu  thiện  lợi  hữu  ích,  an  ổn  và  khoái  lạc,  phát  khởi  tâm  từ 
bi,  nói  rằng  ‘Đây  là  hữu  ích,  đây  là  khoái  lạc,  đây  là  hữu  ích  khoái 
lạc’.  Nếu  đệ  tử  kia  cung  kính  thực  hành  theo  chánh  trí,  tâm  thực  hành 
pháp  và  tùy  pháp,  thọ  trì  chánh  pháp,  không  trái  lời  Thế  Tôn,  đắc 
định,  thì  Thế  Tôn  cũng  không  vì  thế  mà  hoan  hỷ.  Thế  Tôn  chỉ  xả,  mà 
không  làm  gì  cả,  thường  chánh  niệm,  chánh  trí.  Đó  là  ý  chỉ  thứ  hai  mà 
bậc  Thánh  tu  tập.  Sau  khi  đã  tu  tập  mới  có  thể  giáo  hóa  đồ  chúng. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  thuyết  pháp  cho  đệ  tử  vì  thương  tưởng  mến 
yêu,  vì  mưu  cầu  thiện  lợi  hữu  ích,  an  ổn  và  khoái  lạc,  phát  khởi  tâm  từ 
bi,  bảo  rằng  ‘Đây  là  hữu  ích,  đây  là  khoái  lạc,  đây  là  hữu  ích  khoái 
lạc’.  Nhưng  có  đệ  tử  không  cung  kính,  cũng  không  thực  hành,  không 
vững  chánh  trí,  tâm  không  hướng  đến  pháp  tùy  pháp  hành,  không  thọ 
trì  chánh  pháp,  trái  lời  Thế  Tôn,  không  thể  đắc  pháp.  Trái  lại,  có  đệ  tử 
cung  kính,  thực  hành,  vững  chánh  trí,  tâm  quy  hướng  đến  pháp  tùy 
pháp  hành,  thọ  trì  chánh  pháp,  không  trái  lời  Thế  Tôn,  đắc  định,  Thế 
Tôn  cũng  không  vì  thế  mà  buồn  rầu  hay  hoan  hỷ.  Thế  Tôn  chỉ  xả,  mà 
không  làm  gì  cả,  thường  chánh  niệm,  chánh  trí.  Đó  là  ý  chỉ  thứ  ba  mà 
bậc  Thánh  tu  tập.  Sau  khi  đã  tu  tập  mới  có  thể  giáo  hóa  đồ  chúng. 

“Nói  rằng  ‘Có  ba  ý  chỉ,  là  những  điều  mà  bậc  Thánh  phải  tu  tập. 
Sau  khi  tu  tập  mới  có  thể  giáo  hóa  đồ  chúng’,  là  nhơn  đó  mà  nói. 

“Nói  rằng  ‘Bậc  Vô  Thượng  điều  ngự  con  người,  là  điều  ngự 


14. 


Thú  hướng  pháp  thứ  pháp,  tức  Pacli:  dhammacnudhamma-paaaipanna,  thực  hành 
pháp  và  những  liên  hệ  pháp. 


KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ 


431 


người  thú  hướng  tất  cả  phương’,  do  nhơn  gì  mà  nói  như  vậy? 

“Điều  ngự  con  người,  đó  là  nói  điều  ngự  con  người  chỉ  thú  hướng 
một  phương,  hoặc  phương  Đông,  hoặc  phương  Nam,  hoặc  phương  Tây, 
hoặc  phương  Bắc.  Chẳng  hạn  như  điều  ngự  voi,  là  vị  điều  ngự  chỉ  dẫn 
con  voi  đến  một  phương,  hoặc  phương  Đông,  hoặc  phương  Nam, 
phương  Tây,  phương  Bắc.  Điều  ngự  ngựa  là  vị  điều  ngự  chỉ  dẫn  con 
ngựa  đến  một  phương,  hoặc  phương  Đông,  hoặc  phương  Nam,  phương 
Tây,  phương  Bắc.  Điều  ngự  bò  là  vị  điều  ngự  chỉ  dẫn  con  bò  đến  một 
phương,  hoặc  phương  Đông,  hoặc  phương  Nam,  phương  Tây,  phương 
Bắc.  Trái  lại,  Vô  thượng  Điều  ngự  con  người  thú  hướng  đến  tất  cả 
phương.  Trong  đó,  phương  là  có  sắc  thì  quán  sắc,  đó  là  phương  thứ 
nhất15.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  sắc,  đó  là 
phương  thứ  hai.  Tịnh  giải  thoát,  thân  chứng  thành  tựu,  an  trú,  đó  là 
phương  thứ  ba.  Vượt  qua  mọi  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối  tưởng,  không 
nghĩ  đến  các  loại  tưởng  sai  biệt,  nhập  vô  lượng  hư  không,  thành  tựu  và 
an  trú  vô  lượng  không  xứ,  đó  là  phương  thứ  tư.  Vượt  qua  mọi  vô  lượng 
không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  an  trú  vô  lượng  thức  xứ,  đó  là 
phương  thứ  năm.  Vượt  qua  mọi  vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu, 
thành  tựu  và  an  trú  vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  phương  thứ  sáu.  Vượt  qua  mọi 
vô  sở  hữu  xứ,  nhập  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trú,  đó 
là  phương  thứ  bảy.  Vượt  qua  mọi  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  tưởng 
và  thọ  đã  diệt  tận,  thân  chứng  thành  tựu,  an  trú,  do  tuệ  mà  quán  lậu 
tận,  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  đó  là  phương  thứ  tám. 

“Nói  rằng  ‘Bậc  Vô  Thượng  điều  ngự  con  người,  là  điều  ngự 
người  thú  hướng  tất  cả  phương’  là  nhơn  đó  mà  nói”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


15'  Từ  đây  trở  xuống,  nói  về  tám  giải  thoát,  cũng  nói  là  tam  bối.  Xem  giải  thích  Tập 
Dị  18,  Đại  16,  trang  443. 


164.  KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  các  ngươi,  phần  đầu 
thiện,  phần  giữa  thiện  và  phần  cuối  cũng  thiện,  có  nghĩa,  có  văn,  đầy 
đủ  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh.  Đó  là  kinh  ‘Phân  biệt  quán  pháp’. 
Các  thầy  hãy  lắng  nghe,  khéo  suy  tư  và  ghi  nhớ. 

Nghe  vậy,  các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  xin  vâng  lời”. 

Đức  Phật  bảo  rằng: 

“Tỳ-kheo,  quán  như  vậy  như  vậy.  Ngươi  quán  như  vậy  rồi,  Tỳ 
kheo,  tâm  hướng  về  bên  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  không  an  trú 
vào  bên  trong,  không  chấp  thủ  nhưng  sợ  hãi.  Nhưng,  này  các  Tỳ-kheo, 
hãy  quán  như  thế  nào  mà  sau  khi  các  ngươi  đã  quán  như  vậy,  tâm 
không  hướng  về  bên  ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  trú  bên 
trong,  không  chấp  thủ,  không  sợ  hãi.  Như  vậy  các  ngươi  không  còn 
sanh,  lão,  bệnh,  tử  nữa.  Đó  là  tận  cùng  sự  khổ”. 

Đức  Phật  nói  như  thế,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  thất  tĩnh  tọa. 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng:  “Chư  Hiền  nên  biết,  Đức  Thế 
Tôn  nói  lên  điều  đó  một  cách  tóm  tắt,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  vào  thất  tĩnh  tọa.  Thế  Tôn  chỉ  nói:  ‘Tỳ-kheo, 
quán  như  vậy  như  vậy.  Ngươi  quán  như  vậy  rồi,  Tỳ  kheo,  tâm  hướng 
về  bên  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  không  an  trú  vào  bên  trong, 


Tương  đương  Paơli,  M.138.  Uddesa-vibaíga-suttam. 


www.daitangkinh.org 


KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP 


433 


không  chấp  thủ  nhưng  sợ  hãi.  Nhưng,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  quán  như 
thế  nào  mà  sau  khi  các  ngươi  đã  quán  như  vậy,  tâm  không  hướng  về 
bên  ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  trú  bên  trong,  không  chấp 
thủ,  không  sợ  hãi.  Như  vậy  các  ngươi  không  còn  sanh,  lão,  bệnh,  tử 
nữa.  Đó  là  tận  cùng  sự  khổ’ .  ” 

Các  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng:  “Chư  Hiền,  vị  nào  có  thể  phân  biệt  rộng 
rãi  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược?”  Các  vị  ấy  lại  nghĩ: 
“Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên2  thường  được  Thế  Tôn  và  các  bậc  phạm 
hạnh  có  trí  tán  thán.  Như  vậy,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  có  thể  phân 
biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược.  Này  chư  Hiền, 
hãy  cùng  nhau  đi  đến  nơi  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  nhờ  Tôn  giả  giải 
thích  điều  đó.  Nếu  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  phân  biệt  cho,  chúng  ta 
sẽ  khéo  thọ  trì”. 

Thế  rồi  các  Tỳ-kheo  cùng  nhau  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Ca- 
chiên-diên,  cùng  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  qua  một  bên  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  nên  biết  cho  rằng,  Đức  Thế 
Tôn  nói  điều  này  một  cách  tóm  lược,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  phòng  tĩnh  tọa.  Thế  Tôn  chỉ  nói  rằng,  ‘Tỳ- 
kheo,  quán  như  vậy  như  vậy.  Ngươi  quán  như  vậy  rồi,  Tỳ  kheo,  tâm 
hướng  về  bên  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  không  an  trú  vào  bên 
trong,  không  chấp  thủ  nhưng  sợ  hãi.  Nhưng,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
quán  như  thế  nào  mà  sau  khi  các  ngươi  đã  quán  như  vậy,  tâm  không 
hướng  về  bên  ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  trú  bên  trong, 
không  chấp  thủ,  không  sợ  hãi.  Như  vậy  các  ngươi  không  còn  sanh,  lão, 
bệnh,  tử  nữa.  Đó  là  tận  cùng  sự  khổ.’ 

“Chúng  tôi  đã  nghĩ  rằng,  ‘Chư  Hiền,  vị  nào  có  thể  phân  biệt 
được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược?’ 

“Chúng  tôi  lại  nghĩ,  ‘Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thường  được 
Thế  Tôn  và  các  bậc  pham  hạnh  có  trí  tán  thán.  Như  vậy,  Tôn  giả  Đại 
Ca-chiên-diên  có  thể  phân  biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một 
cách  tóm  lược’.  Mong  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thương  xót  mà  phân 
biệt  rộng  rãi  cho”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  nói  rằng: 


2'  Đại  Ca-chiên-diên  ỹ  □/ ĩ>ĩ>  „.ũ//’Pa0li:  Maha0-Kacca0na. 


434 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  chư  Hiền,  hãy  nghe  tôi  nói  thí  dụ.  Người  có  trí  nghe  thí  dụ 
thì  sẽ  hiểu  được  nghĩa. 

“Này  chư  Hiền,  cũng  như  người  muốn  tìm  lõi  cây.  Vì  muốn  tìm 
lõi  cây  nên  xách  búa  vào  rừng.  Người  ấy  thấy  cây  đại  thọ  có  đủ  gốc, 
thân,  cành,  nhánh,  lá,  hoa  và  lõi.  Người  ấy  không  đôn  gốc,  thân,  cành 
và  lõi  mà  chỉ  chặt  nhánh  và  lá  thôi.  Điều  chư  Hiền  nói  ra  cũng  lại  như 
vậy.  Đức  Thế  Tôn  còn  đó  mà  chư  Hiền  lại  bỏ  đi  tìm  tôi  để  hỏi  về  điều 
ấy.  Vì  sao?  Chư  Hiền  nên  biết,  Thế  Tôn  là  Con  mắt,  là  Trí,  là  Nghĩa, 
là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng.  Nói  nghĩa  chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  các 
nghĩa,  đều  do  Thế  Tôn. 

“Này  chư  Hiền,  hãy  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  mà  hỏi  điều  đó  như 
thế  này,  ‘Bạch  Thế  Tôn,  điều  đó  thế  nào?  Điều  đó  có  nghĩa  gì?’  Đức 
Thế  Tôn  dạy  thế  nào,  chư  Hiền  nên  khéo  léo  thọ  trì  thế  ấy”. 

Nghe  thế,  các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Xin  vâng,  thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn  là 
Con  mắt,  là  Trí,  là  Nghĩa,  là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng.  Nói  nghĩa 
chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  các  nghĩa,  đều  do  Thế  Tôn.  Chúng  tôi  đáng 
lẽ  phải  đến  chỗ  Thế  Tôn  mà  hỏi  về  điều  đó  như  vầy  ‘Bạch  Thế  Tôn, 
điều  đó  thế  nào?  Điều  đó  có  nghĩa  gì?’  Đức  Thế  Tôn  nói  như  thế 
nào,  chúng  tôi  sẽ  khéo  thọ  trì  thế  ấy.  Nhưng  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên- 
diên  thường  được  Thế  Tôn  và  các  bậc  phạm  hạnh  có  tri  tán  tán.  Như 
vậy,  Tôn  giả  có  thể  phân  biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một 
cách  tóm  lược.  Mong  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thương  xót  mà  giải 
thích  rộng  rãi  cho”. 

Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  nói: 

“Này  chư  Hiền,  vậy  hãy  nghe  tôi  nói. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  tâm3  Tỳ-kheo  hướng  ra  bên  ngoài,  bị 
phân  rải,  tán  loạn?  -Chư  Hiền,  với  con  mắt,  Tỳ-kheo  con  mắt  thấy 
sắc,  thức  ăn  tướng  của  sắc,  thắc  đắm  trước  vị  lạc  của  tướng  của  sắc, 
thức  bị  trói  buộc  bởi  vị  lạc  của  tướng  của  sắc;  vị  ấy  bị  vị  ngọt  của  sắc 
tướng  cột  chặt  tâm  nên  hướng  ra  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn.  Cũng 
vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  với  ý  vị  ấy  nhận  thức  pháp,  thức  chạy  theo 
pháp  tướng,  thức  đắm  trước  vị  lạc  của  pháp  tướng,  thức  bị  trói  buộc 


3'  Trong  bản  Paoli:  thức  (vióóaona)  bị  phân  tán. 


KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP 


435 


bởi  vị  lạc  của  pháp  tướng,  vị  ấy  bị  vị  của  vị  ngọt  của  pháp  tướng  cột 
chặt  tâm  nên  hướng  ra  bên  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn. 

“Này  Chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  tâm  Tỳ-kheo  hướng  ra  bên 
ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  gọi  là  tâm  Tỳ-kheo  không  hướng  ra 
ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn? 

“Này  chư  Hiền,  với  con  mắt,  Tỳ-kheo  thấy  sắc,  thức  không  chạy 
theo  sắc  tướng,  thức  không  đắm  trước  lạc  của  sắc  tướng,  thức  không  bị 
trói  buộc  bởi  lạc  của  sắc  tướng,  vị  ấy  không  bị  vị  ngọt  của  sắc  tướng 
cột  chặt  tâm  nên  không  hướng  ra  ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn. 
Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  với  ý  Tỳ-kheo  nhận  thức  pháp,  thức 
không  chạy  theo  pháp  tướng,  thức  không  đắm  trước  lạc  của  pháp 
tướng,  thức  không  bị  trói  buộc  bởi  lạc  của  pháp  tướng.  Vị  ấy  không  bị 
vị  ngọt  của  pháp  tướng  cột  chặt  tâm  nên  không  hướng  ra  ngoài,  không 
bị  chi  phôi,  tán  loạn. 

“Này  Chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  tâm  Tỳ-kheo  không  hướng  ra 
ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  tâm  Tỳ-kheo  không  trú  vào  bên  trong? 

“Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có 
quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  phát  sanh,  chứng  đắc  thiền  thứ  nhất,  thành 
tựu  an  trụ.  Nhưng  thức  của  vị  ấy  đắm  trước  ở  vị  ngọt  của  ly  dục,  y  nơi 
đó,  trú  nơi  đó,  duyên  nơi  đó,  gắn  chặt  nơi  đó,  nên  thức  không  trú  vào 
bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  giác  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh  nhất 
tâm,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  phát  sanh,  đắc  thiền 
thứ  hai,  thành  tựu  an  trú.  Nhưng  thức  của  vị  ấy  đắm  trước  nơi  vị  ngọt 
của  định,  y  vào  đó,  trú  vào  đó,  duyên  vào  đó,  gắn  chặt  vào  đó,  nên 
thức  của  vị  ấy  không  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  ly  hỷ  dục,  an  trú  xả,  vô  cầu, 
với  chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  nói  là 
được  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc4,  đắc  thiền  thứ  ba,  thành  tựu  an  trú. 


4-  Hán:  Thánh  sở  thuyết  Thánh  sở  xả  niệm  lạc  trú  ,t  1  , 

/i /Ờ  Pacli:  yaỏ  taỏ  a0riya0  accikkhanti  upekkhako  satimac  sukhaviharì,  điều 
mà  các  Thánh  nói  là  xả,  an  trú  lạc  với  chánh  niệm. 


436 


TRUNG  A-HÀM 


Nhưng  thức  của  vị  ấy  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  ly  hỷ,  y  vào  đó,  trú 
vào  đó,  duyên  vào  đó,  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  của  vị  ấy  không  trú 
vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  diệt  lạc,  diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ 
trước  kia,  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đắc  thiền  thứ  tư, 
thành  tựu  an  trú.  Nhưng  thức  của  vị  ấy  trú  trước  vào  vị  của  xả  và  của 
niệm,  y  vào  đó,  trú  vào  đó,  duyên  vào  đó,  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức 
của  vị  ấy  không  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  mọi  sắc  tưởng,  diệt 
hữu  đối  tưởng,  không  tư  duy  đến  các  loại  tưởng  sai  khác,  nhập  vô 
lượng  không,  thành  vô  lượng  không  xứ,  thành  tựu  và  an  trú.  Nhưng 
thức  của  vị  ấy  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  không  trí,  y  vào  đó,  trú  vào 
đó,  duyên  vào  đó,  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  của  vị  ấy  không  trú  vào 
bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  không 
xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  an  trú.  Nhưng 
thức  của  vị  ấy  trú  trước  vào  vị  của  thức  trí,  y  vào  đó,  trú  vào  đó,  duyên 
vào  đó,  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  của  vị  ấy  không  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  thức 
xứ,  nhập  vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trú.  Nhưng  thức  của  vị  ấy  trú 
trước  vào  vị  của  vô  sở  hữu  trí,  y  vào  đó,  trú  vào  đó,  duyên  vào  đó,  gắn 
chặt  vào  đó,  nên  thức  của  vị  ấy  không  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ, 
nhập  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng,  thành  tựu  an  trú.  Nhưng  thức  của  vị 
ấy  trú  trước  vào  vị  của  tưởng  trí,  y  vào  đó,  trú  vào  đó,  duyên  vào  đó, 
gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  của  vị  ấy  không  trú  vào  bên  trong. 

“Này  chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  tâm  Tỳ-kheo  không  trú  vào  bên 

trong. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  tâm  Tỳ-kheo  an  trú  vào  bên  trong? 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có 
quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  đắc  Thiền  thứ  nhất,  thành  tựu  an  trú. 
Thức  của  vị  ấy  không  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  ly  dục,  không  y  vào 
đó,  không  trú  vào  đó,  không  duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó, 
nên  thức  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  giác  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh  nhất 


KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP 


437 


tâm,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  đắc  đệ  Nhị  thiền, 
thành  tựu  an  trú.  Thức  của  vị  ấy  không  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  định, 
không  y  vào  đó,  không  trú  vào  đó,  không  duyên  vào  đó,  không  gắn 
chặt  vào  đó,  nên  thức  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  ly  hỷ  dục,  an  trụ,  vô  cầu,  chánh 
niệm  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  nói  là  được 
Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc,  đắc  Thiền  thứ  ba,  thành  tựu  an  trụ.  Thức 
của  vị  ấy  không  trú  trước  vào  vị  của  ly  hỷ,  không  y  vào  đó,  không 
trú  vào  đó,  không  duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức 
trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  diệt  khổ,  diệt  dục,  diệt  hỷ  và  ưu  có 
trước  kia,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đắc  Thiền  thứ  tư, 
thành  tựu  an  trụ.  Thức  của  vị  ấy  không  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  xả  và 
vị  của  niệm  thanh  tịnh,  không  y  vào  đó,  không  trú  vào  đó,  không 
duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu 
đối  tưởng,  không  tư  duy  đến  các  loại  tưởng  sai  biệt,  nhập  vô  lượng 
không  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Thức  của  vị  ấy  không  trú  trước  vào  vị  của 
không  trí,  không  y  vào  đó,  không  trú  vào  đó,  không  duyên  vào  đó, 
không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  trú  vào  bên  trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  không  xứ, 
nhập  vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Thức  của  vị  ấy  không  trú 
trước  vào  vị  ngọt  của  thức  trí,  không  y  vào  đó,  không  trú  vào  đó, 
không  duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  trú  vào  bên 
trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  thức  xứ, 
nhập  vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Thức  của  vị  ấy  không  trú  trước 
vào  vị  ngọt  của  vô  sở  hữu  trí,  không  y  vào  đó,  không  trú  vào  đó, 
không  duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức  trú  vào  bên 
trong. 

“Lại  nữa,  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ, 
nhập  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Thức  của  vị  ấy 
không  trú  trước  vào  vị  ngọt  của  vô  tưởng  trí,  không  y  vào  đó,  không 
trú  vào  đó,  không  duyên  vào  đó,  không  gắn  chặt  vào  đó,  nên  thức 
trú  vào  bên  trong. 


438 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  tâm  Tỳ-kheo  trú  vào  bên  trong. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thủ  mà  sợ  hãi? 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  không  ly  sắc  nhiễm,  không  ly  sắc  dục, 
không  ly  sắc  ái,  không  ly  sắc  khát.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào 
không  ly  sắc  nhiễm,  không  ly  sắc  dục,  không  ly  sắc  ái,  không  ly  sắc 
khát,  thì  vị  ấy  muốn  được  sắc,  truy  cầu,  đắm  trước  sắc,  trú  vào  sắc, 
nghĩ  rằng  ‘Sắc  là  ta.  sắc  là  sở  hữu  của  ta’.  Khi  đã  muốn  được  sắc,  truy 
cầu  sắc,  đắm  trước  sắc,  trú  vào  sắc,  nghĩ  rằng  ‘Sắc  là  ta.  sắc  là  sở  hữu 
của  ta’,  thì  thức  nắm  bắt  sắc.  Sau  khi  thức  nắm  bắt  sắc,  lúc  ấy  sắc  biến 
dịch  thì  thức  cũng  bị  chuyển  theo  sắc.  Khi  thức  đã  bị  chuyển  theo  sắc 
thì  Tỳ-kheo  ấy  sanh  sợ  hãi,  tâm  trú  vào  trong  đó.  Nhơn  vì  tâm  không 
biết  nên  sanh  khiếp  sợ,  lao  nhọc,  không  chấp  thủ  mà  sợ  hãi. 

“Cũng  vậy,  thọ,  tưởng,  hành,  thức;  Tỳ-kheo  không  ly  thức 
nhiễm,  không  ly  thức  dục,  không  ly  thức  ái,  không  ly  thức  khát. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào  không  ly  thức  nhiễm,  không  ly 
thức  dục,  không  ly  thức  ái,  không  ly  thức  khát,  thì  vị  ấy  muôn  được 
thức,  truy  cầu  thức,  đắm  trước  thức,  trú  vào  thức,  nghĩ  rằng  ‘Thức  là 
ta.  Thức  là  sở  hữu  của  ta’.  Vị  ấy  khi  đã  muôn  được  thức,  truy  cầu  thức, 
đắm  trước  thức,  trú  vào  thức,  nghĩ  rằng  ‘Thức  là  ta.  Thức  là  sở  hữu  của 
ta’  thì  thức  nắm  bắt  thức.  Sau  khi  thức  nắm  bắt  thức,  lúc  thức  ấy  biến 
dịch  thì  thức  cũng  bị  chuyển  theo  thức.  Sau  khi  thức  đã  bị  chuyển  theo 
thức,  Tỳ-kheo  ấy  sanh  sợ  hãi,  tâm  trú  vào  trong  đó.  Nhơn  vì  tâm 
không  biết  nên  sanh  khiếp  hãi,  lao  nhọc,  không  chấp  thọ  mà  sợ  hãi. 

“Này  chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thọ  mà  sợ 
hãi. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thủ,  không 
SỢ  hãi? 

“Chư  Hiền,  là  Tỳ-kheo  ly  sắc  nhiễm,  ly  sắc  dục,  ly  sắc  ái,  ly 
sắc  khát. 

“Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào  ly  sắc  nhiễm,  ly  sắc  dục,  ly 
sắc  ái,  ly  sắc  khát,  thì  vị  ấy  không  muốn  được  sắc,  không  truy  cầu 
sắc,  không  đắm  trước  sắc,  không  trú  vào  sắc  nghĩ  rằng  ‘Sắc  không 
phải  là  ta.  Sắc  không  phải  là  sở  hữu  của  ta’.  Vị  ấy  đã  không  muôn 
được  sắc,  không  truy  cầu  sắc,  không  đắm  trước  sắc,  không  trú  vào 
sắc  nghĩ  rằng  ‘Sắc  không  phải  là  ta.  sắc  không  phải  là  sở  hữu  của 


KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP 


439 


ta’  thì  thức  không  nắm  bắt  sắc.  Khi  thức  đã  không  nắm  bắt  sắc,  lúc 
ấy  sắc  biến  dịch,  thức  không  bị  chuyển  theo  sắc.  Thức  đã  không  bị 
chuyển  theo  sắc  thì  vị  ấy  không  sanh  sợ  hãi,  tâm  không  trú  vào  trong 
đó.  Nhơn  vì  tâm  biết  nên  không  khiếp  sợ,  không  lao  nhọc,  không 
chấp  thọ,  không  sợ  hãi. 

“Cũng  vậy,  thọ,  tưởng,  hành,  thức;  Tỳ-kheo  ly  thức  nhiễm,  ly 
thức  dục,  ly  thức  ái,  ly  thức  khát.  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  nào  ly 
thức  nhiễm,  ly  thức  dục,  ly  thức  ái,  ly  thức  khát  thì  vị  ấy  không  muôn 
đắc  thức,  không  truy  cầu  thức,  không  đắm  trước  thức,  không  trú  vào 
thức,  nghĩ  rằng  ‘Thức  không  phải  là  ta.  Thức  không  phải  là  sở  hữu  của 
ta’.  Tỳ-kheo  ấy  khi  đã  không  muôn  được  thức,  không  truy  cầu  thức, 
không  đắm  trước  thức,  không  trú  vào  thức,  nghĩ  rằng  ‘Thức  không 
phải  là  ta.  Thức  không  phải  là  của  ta’,  thì  thức  không  nắm  bắt  thức. 
Khi  thức  đã  không  nắm  bắt  thức,  lúc  thức  kia  biến  dịch,  thức  không  bị 
chuyển  theo  thức.  Khi  thức  không  bị  chuyển  theo  thức,  Tỳ-kheo  ấy 
không  sanh  sợ  hãi,  tâm  không  trú  vào  trong  đó.  Nhơn  vì  tâm  biết  nên 
không  khiếp  sợ,  không  lao  nhọc,  không  chấp  thọ,  không  sợ  hãi. 

“Này  chư  Hiền,  như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thủ,  không 
SỢ  hãi. 

“Này  chư  Hiền,  Đức  Thế  Tôn  nói  điều  đó  tóm  lược,  không  phân 
biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  phòng  tĩnh  tọa.  Ngài  chỉ 
nói  rằng  ‘Tỳ-kheo,  quán  như  vậy  như  vậy.  Ngươi  quán  như  vậy  rồi, 
Tỳ-kheo,  tâm  hướng  về  bên  ngoài,  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  không  an 
trú  vào  bên  trong,  không  chấp  thủ  nhưng  sợ  hãi.  Nhưng,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  quán  như  thế  nào  mà  sau  khi  các  ngươi  đã  quán  như  vậy, 
tâm  không  hướng  về  bên  ngoài,  không  bị  phân  rải,  tán  loạn,  tâm  trú 
bên  trong,  không  chấp  thủ,  không  sợ  hãi.  Như  vậy  các  ngươi  không 
còn  sanh,  lão,  bệnh,  tử  nữa.  Đó  là  tận  cùng  sự  khổ’.  Đức  Thế  Tôn  đã 
nói  điều  ấy  tóm  lược,  không  phân  biệt  rộng  rãi  như  vậy  đó.  Tôi  đã 
dùng  cú  này,  văn  này  giải  thích  rộng  rãi  như  thế.  Này  chư  Hiền,  hãy 
đến  trình  bày  với  Thế  Tôn  đầy  đủ.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  nói  điều  đó  như 
thế  nào  thì  chư  Hiền  thọ  trì  như  thế  ấy”. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  ấy  nghe  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  nói 
như  vậy,  khéo  thọ  trì,  đọc  tụng,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh 
Tôn  giả  ấy  ba  vòng  rồi  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi 


440 


TRUNG  A-HÀM 


qua  một  bên  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sau  khi  Thế  Tôn  nói  tóm  lược  về  điều  đó  mà 
không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  thất  tĩnh  tọa, 
thì  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  với  cú  như  thế,  văn  như  thế  đã  giải 
thích  rộng  rãi  về  điều  đó”. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  như  vậy,  liền  tán  thán  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  số  đệ  tử  của  Ta,  đó  là  vị  có  mắt, 
có  trí,  có  pháp,  có  nghĩa.  Vì  sao?  Vì  Đạo  Sư  nói  điều  ấy  tóm  lược, 
không  phân  biệt  rộng  rãi  cho  các  đệ  tử,  mà  đệ  tử  ấy  đã  bằng  cú  như 
thế,  văn  như  thế  để  giải  thích  rộng  rãi.  Cho  nên  những  gì  mà  Ca- 
chiên-diên  đã  nói,  các  ngươi  hãy  thọ  trì  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  thuyết 
quán  nghĩa  phải  như  vậy. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


165.  KINH  ÔN  TUYỀN  LÂM  THIÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc, 
vườn  Ca-lan-đa2. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tam-di-đề3  cũng  đi  du  hóa  ở  thành  Vương  xá, 
tại  Ôn  tuyền  tâm4. 

Bấy  giờ,  đêm  gần  tàn,  trời  sắp  sáng,  Tôn  giả  Tam-di-đề  từ 
phòng  bước  ra,  đi  đến  Ôn  tuyền,  cởi  y  để  trên  bờ  rồi  xuống  hồ  Ôn 
tuyền  tắm.  Sau  khi  tắm  xong,  Tôn  giả  lên  bờ  lấy  khăn  lau  mình  và 
mặc  y  vào. 

Bấy  giờ  có  một  vị  thiên  thần  thân  hình  rất  đẹp,  sắc  tướng  uy 
nghi,  nhắm  lúc  trời  sắp  rạng  đông,  đi  đến  Tôn  giả  Tam-di-đề,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  Tôn  giả  Tam-di-đề  rồi  đứng  qua  một  bên.  Vị  thiên  thần  đó  với 
sắc  tướng  uy  thần  cực  diệu  làm  sáng  chói  khắp  cả  bờ  hồ  Ôn  tuyền. 

Sau  khi  đứng  qua  một  bên,  thiên  thần  bạch  với  Tôn  giả  Tam-di- 
đề  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo,  thầy  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế5  chăng? 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.133  Mahaơ-Kaccaơnabhadhekaratta-sutta.  Hán  tham  chiếu, 
No. 77  Phật  Thuyết  Tôn  Thượng  Kinh,  Tây  Tấn,  Trúc  Pháp  Hộ  dịch. 

2  Bản  Paơli  nói  tại  Tapodaơraơna,  cũng  trong  Raơjagaha  (Vương  xá),  xem  thêm 
chú  thích  (4)  ở  sau. 

3'  Tam-di-đề  *7~±  ,£ỵtPaữ\\:  Samiddhi,  thuộc  một  gia  đình  phú  hào  tại  vương  xá. 

4  Ôn  tuyền  lâm  □  “sổ/ỜPaữXv.  Tapodaơraơma  (tinh  xaù  OÂn  tuyeàn),  ở  cạnh  hổ 
Ôn  tuyền  (Tapodaơ),  dưới  chân  núi  Vebhaơra,  ngoài  thành  vương  xá. 

5'  Bạt-địa-la-đế  T / /a  '  Paơli:  Bhaddekaratta:  một  đêm  hạnh  phúc,  nhất  dạ 
hiền  giả. 


www.daitangkinh.org 


442 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  Tam-di-đề  trả  lời  vị  thiên  thần  kia  rằng: 

“Tôi  không  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế”. 

Rôi  Tôn  giả  hỏi  lại  thiên  thần: 

“Nhưng  ngài  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  chăng?” 

Thiên  thần  trả  lời: 

“Tôi  cũng  không  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế”. 

Tôn  giả  Tam-di-đề  lại  hỏi  vị  thiên  thần  kia: 

“Ai  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế?” 

Thiên  thần  kia  đáp: 

“Đức  Thế  Tôn  đang  du  hóa  trong  thành  Vương  xá  này,  tại  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Chính  Ngài  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Này  Tỳ- 
kheo,  thầy  nên  gặp  Thế  Tôn  và  từ  Ngài  mà  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ,  thọ 
trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Vì  sao  vậy?  Vì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  đó  có 
pháp  có  nghĩa,  là  căn  bản  của  phạm  hạnh,  hướng  đến  trí  tuệ,  hướng 
đến  giác  ngộ  và  hướng  đến  Niết-bàn.  Một  thiện  nam  tử  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sông  không  gia  đình  học  đạo,  cần  phải  khéo  thọ  trì  đọc  tụng 
bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  này”. 

Thiên  thần  kia  nói  như  vậy,  và  sau  khi  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
của  Tôn  giả  Tam-di-đề,  nhiễu  quanh  Tôn  giả  ba  vòng  rồi  biến  mất 
khỏi  chỗ  đó. 

Sau  khi  thiên  thần  biến  mất  không  lâu,  Tôn  giả  Tam-di-đề  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  hôm  nay  khi  trời  sắp  rạng  đông,  con  ra 
khỏi  phòng,  đi  đến  Ôn  tuyền,  cởi  y  để  trên  bờ  rồi  xuống  hồ  Ôn  tuyền 
tắm.  Sau  khi  tắm  xong,  lên  bờ  lấy  khăn  lau  mình  và  mặc  y  vào.  Bấy 
giờ  có  một  vị  thiên  thần  thân  hình  rất  đẹp,  sắc  tướng  uy  nghi,  nhắm 
lúc  trời  sắp  rạng  đông,  đi  đến  con,  cúi  đầu  đảnh  lễ  con  rồi  đứng  qua 
một  bên.  Vị  thiên  thần  đó  với  sắc  tướng  uy  thần  cực  diệu  làm  sáng 
chói  khắp  cả  bờ  hồ  Ôn  tuyền.  Sau  khi  đứng  qua  một  bên,  thiên  thần 
bạch  với  con:  ‘Này  Tỳ-kheo,  thầy  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế 
chăng?  Con  trả  lời  vị  thiên  thần  kia  rằng:  ‘Tôi  không  thuộc  bài  kệ  Bạt- 
địa-la-đế’.  Rồi  con  hỏi  lại  thiên  thần:  ‘Nhưng  ngài  có  thuộc  bài  kệ 
Bạt-địa-la-đế  chăng?’  Thiên  thần  trả  lời:  ‘Tôi  cũng  không  thuộc  bài 
kệ  Bạt-địa-la-đế’.  Con  lại  hỏi  vị  thiên  thần  kia:  ‘Ai  thuộc  bài  kệ  Bạt- 
địa-la-đế?’  Thiên  thần  kia  đáp:  ‘Đức  Thế  Tôn  đang  du  hóa  trong  thành 


KINH  ÔN  TUYÊN  LÂM  THIỀN 


443 


Vương  xá  này,  tại  Trúc  lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Chính  Ngài  thuộc  bài  kệ 
Bạt-địa-la-đế.  Này  Tỳ-kheo,  thầy  nên  gặp  Thế  Tôn  và  từ  Ngài  mà  ghi 
nhớ  và  thuộc  kỹ,  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Vì  sao  vậy?  Vì  bài  kệ 
Bạt-địa-la-đế  đó  có  pháp  có  nghĩa,  là  căn  bản  của  phạm  hạnh,  hướng 
đến  trí  tuệ,  hướng  đến  giác  ngộ  và  hướng  đến  Niết-bàn.  Một  thiện 
nam  tử  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo,  cần  phải 
khéo  thọ  trì  đọc  tụng  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  này’.  Thiên  thần  kia  nói 
như  vậy,  và  sau  khi  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  con,  nhiễu  quanh  Tôn 
giả  ba  vòng  rồi  biến  mất  khỏi  chỗ  đó”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Tam-di-đề,  ngươi  có  biết  vị  thiên  thần  kia  từ  đâu  đến 
chăng?  Vị  thiên  thần  kia  tên  là  gì  chăng?” 

“Tôn  giả  Tam-di-đề  đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết  vị  thiên  thần  kia  từ  đâu  đến, 
cũng  không  biết  tên  gì”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Tam-di-đề,  vị  thiên  thần  kia  tên  là  Chánh  Điện6,  làm 
tướng  quân  ở  cõi  trời  Tam  thập  tam  thiên. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Tam-di-đề  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  là  đúng  lúc.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
là  đúng  lúc.  Nếu  Thế  Tôn  nói  cho  Tỳ-kheo  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  ấy, 
các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  nói,  sẽ  ghi  nhớ  kỹ”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Tam-di-đề,  hãy  nghe  kỹ  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  nói  cho  ông 
nghe”. 

Tôn  giả  Tam-di-đề  bạch: 

“Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn!” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  chỉ  giáo  mà  lắng  nghe. 

Đức  Thế  Tôn  đọc  bài  tụng: 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 


6. 


Chánh  Điện  DũỵâBản  Pa0li  không  nhắc  đến  vị  thiên  thần  này. 


444 


TRUNG  A-HÀM 


Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đê 'kệ  này. 

Sau  khi  nói  bài  kệ  như  vậy,  Đức  Thế  Tôn  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đi  vào  tịnh  thất  mà  tĩnh  tọa. 

Lúc  bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  liền  nghĩ  rằng:  “Này  chư  Hiền,  nên 
biết,  Đức  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt  lời  dạy  này,  không  phân  biệt  rộng 
rãi,  rồi  Ngài  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  vào  tịnh  thất  nhập  định. 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ  này. 

Các  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng:  “Chư  Hiền,  vị  nào  có  thể  phân  biệt  rộng 


KINH  ÔN  TUYỀN  LÂM  THIỀN  445 

rãi  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược?”  Các  vị  ấy  lại  nghĩ: 
“Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên7  thường  được  Thế  Tôn  và  các  bậc  phạm 
hạnh  có  trí  tán  thán.  Như  vậy,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  có  thể  phân 
biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược.  Này  chư  Hiền, 
hãy  cùng  nhau  đi  đến  nơi  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  nhờ  Tôn  giả  giải 
thích  điều  đó.  Nếu  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  phân  biệt  cho,  chúng  ta 
sẽ  khéo  thọ  trì”. 

Thế  rồi  các  Tỳ-kheo  cùng  nhau  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Ca- 
chiên-diên,  cùng  chào  hỏi  nhau  rồi  ngồi  qua  một  bên  thưa  rằng: 

“Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  nên  biết,  Đức  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn 
tắt  lời  dạy  này,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  rồi  Ngài  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  đi  vào  tịnh  thất  nhập  định. 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đê  kệ  này. 

“Chúng  tôi  suy  nghĩ  rằng:  ‘Chư  Hiền,  vị  nào  có  thể  phân  biệt 
rộng  rãi  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược?’  Chúng  tôi  lại 
nghĩ:  ‘Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thường  được  Thế  Tôn  và  các  bậc 
phạm  hạnh  có  trí  tán  thán.  Như  vậy,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  có  thể 

7'  Đại  Ca-chiên-diên  ỹ-  □/ ĩ>ĩ>  „.D//’Pa0li:  Maha0-Kacca0na. 


446 


TRUNG  A-HÀM 


phân  biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói  một  cách  tóm  lược.  Cúi  xin 
Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  vì  lòng  từ  mẫn  mà  nói  nghĩa  ấy  một  cách 
rộng  rãi”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  nói  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  hãy  nghe  tôi  nói  thí  dụ.  Người  có  trí  nghe  thí  dụ 
thì  sẽ  hiểu  được  nghĩa. 

“Này  chư  Hiền,  cũng  như  người  muốn  tìm  lõi  cây.  Vì  muốn  tìm 
lõi  cây  nên  xách  búa  vào  rừng.  Người  ấy  thấy  cây  đại  thọ  có  đủ  gốc, 
thân,  cành,  nhánh,  lá,  hoa  và  lõi.  Người  ấy  không  đôn  gốc,  thân,  cành 
và  lõi  mà  chỉ  chặt  nhánh  và  lá  thôi.  Điều  chư  Hiền  nói  ra  cũng  lại  như 
vậy.  Đức  Thế  Tôn  còn  đó  mà  chư  Hiền  lại  bỏ  đi  tìm  tôi  để  hỏi  về  điều 
ấy.  Vì  sao?  Chư  Hiền  nên  biết,  Thế  Tôn  là  Con  mắt,  là  Trí,  là  Nghĩa, 
là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng.  Nói  nghĩa  chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  các 
nghĩa,  đều  do  Thế  Tôn. 

“Này  chư  Hiền,  hãy  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  mà  hỏi  điều  đó  như 
thế  này,  ‘Bạch  Thế  Tôn,  điều  đó  thế  nào?  Điều  đó  có  nghĩa  gì?’  Đức 
Thế  Tôn  dạy  thế  nào,  chư  Hiền  nên  khéo  léo  thọ  trì  thế  ấy”. 

Nghe  thế,  các  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Xin  vâng,  thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Đức  Thế  Tôn  là 
Con  mắt,  là  Trí,  là  Nghĩa,  là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng.  Nói  nghĩa 
chân  đế,  hiển  hiện  tất  cả  các  nghĩa,  đều  do  Thế  Tôn.  Chúng  tôi  đáng 
lẽ  phải  đến  chỗ  Thế  Tôn  mà  hỏi  về  điều  đó  như  vầy  ‘Bạch  Thế  Tôn, 
điều  đó  thế  nào?  Điều  đó  có  nghĩa  gì?’  Đức  Thế  Tôn  nói  như  thế 
nào,  chúng  tôi  sẽ  khéo  thọ  trì  thế  ấy.  Nhưng  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên- 
diên  thường  được  Thế  Tôn  và  các  bậc  phạm  hạnh  có  tri  tán  thán. 
Như  vậy,  Tôn  giả  có  thể  phân  biệt  được  điều  mà  Thế  Tôn  đã  nói 
một  cách  tóm  lược.  Mong  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  thương  xót  mà 
giải  thích  rộng  rãi  cho”. 

Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  nếu  vậy  xin  hãy  nghe  tôi  nói. 

“Này  chư  Hiền,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  truy  niệm  quá  khứ?  Này  chư 
Hiền,  Tỳ-kheo  quả  thật  có  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ,  ý  niệm,  sắc 
ái,  tâm  lạc  tương  ưng  với  dục,  tâm  mò  bắt  cái  gốc.  Gốc  tức  quá  khứ 
vậy.  Thức  quá  khứ  vị  ấy  bị  nhiễm  trước  dục;  do  thức  nhiễm  trước  dục, 
vị  ấy  hoan  lạc.  Do  hoan  lạc,  vị  ấy  truy  niệm  quá  khứ.  Tai,  mũi,  lưỡi  và 


KINH  ÔN  TUYÊN  LÂM  THIỀN 


447 


thân  cũng  vậy.  Quả  thật  có  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ,  ý  niệm,  sắc 
ái,  tâm  lạc  tương  ưng  với  dục,  tâm  mò  bắt  cái  gốc.  Gốc  tức  quá  khứ 
vậy.  Thức  quá  khứ  vị  ấy  bị  nhiễm  trước  dục;  do  thức  nhiễm  trước  dục, 
vị  ấy  hoan  lạc.  Do  hoan  lạc,  vị  ấy  truy  niệm  quá  khứ. 

“Này  chư  Hiền,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  không  truy  niệm  quá  khứ? 
Này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  quả  thật  có  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ,  ý 
niệm,  sắc  ái,  tâm  lạc  tương  ưng  với  dục,  tâm  mò  bắt  cái  gốc.  Gốc  tức 
quá  khứ  vậy.  Thức  quá  khứ  vị  ấy  không  bị  nhiễm  trước  dục;  do  thức 
không  bị  nhiễm  trước  dục,  nên  không  hoan  lạc  nơi  đó.  Do  không  hoan 
lạc  nơi  đó  nên  không  truy  niệm  quá  khứ.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  cũng  vậy, 
quả  thật  có  sắc  được  biết  bởi  mắt,  khả  hỷ,  ý  niệm,  sắc  ái,  tâm  lạc 
tương  ưng  với  dục,  tâm  mò  bắt  cái  gốc.  Gốc  tức  quá  khứ  vậy.  Thức 
quá  khứ  vị  ấy  không  bị  nhiễm  trước  dục;  do  thức  không  nhiễm  trước 
dục,  vị  ấy  không  hoan  lạc.  Do  không  hoan  lạc,  vị  ấy  không  truy  niệm 
quá  khứ. 

Này  chư  Hiền,  như  vậy  đó  là  Tỳ-kheo  không  truy  niệm  quá  khứ. 

“Này  chư  Hiền,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  mong  ước  vị  lai?  Này  chư 
Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  có  mắt,  sắc  và  thức  con  mắt,  đối  với  vị  lai  những  gì 
chưa  được  thì  muốn  được,  đã  được  rồi  thì  tâm  mong  ước.  Do  tâm  mong 
ước  nên  hoan  lạc  nơi  đó.  Do  hoan  lạc  nên  mong  ước  vị  lai.  Tai,  mắt, 
nũi,  lưỡi,  thân  cũng  như  vậy.  Đối  với  vị  lai,  những  gì  chưa  được  thì 
muôn  được.  Đã  được  thì  tâm  mong  ước.  Do  tâm  mong  ước  nên  tâm 
hoan  lạc  nơi  đó.  Do  hoan  lạc  nên  mong  ước  vị  lai.  Này  chư  Hiền,  như 
vậy  đó  là  Tỳ-kheo  mong  ước  vị  lai. 

“Này  chư  Hiền,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  không  mong  ước  vị  lai?  Này 
chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  có  mắt,  sắc  và  thức  con  mắt,  đối  với  vị  lai 
những  gì  chưa  được  thì  không  muốn  được,  đã  được  rồi  thì  tâm  không 
mong  ước.  Do  tâm  không  mong  ước  nên  không  hoan  lạc  nơi  đó.  Do 
không  hoan  lạc  nơi  đó  nên  không  mong  ước  vị  lai.  Này  chư  Hiền,  như 
vậy  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  mong  ước  vị  lai. 

“Này  chư  Hiền,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  chấp  thủ  pháp  hiện  tại?  Này 
chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  có  mắt,  sắc  và  thức  con  mắt,  đối  với  hiện  tại, 
vị  ấy  thức  hiện  tại  bị  nhiễm  trước  dục.  Do  thức  bị  nhiễm  trước  dục  nên 
hoan  lạc  nơi  ấy.  Do  hoan  lạc  nên  chấp  thủ  pháp  hiện  tại.  Tai,  mũi, 
lưỡi,  thân  cũng  vậy,  nếu  có  ý,  pháp  và  ý  thức,  đối  với  hiện  tại,  vị  ấy 


448 


TRUNG  A-HÀM 


thức  hiện  tại  bị  nhiễm  trước  dục.  Do  bị  nhiễm  trước  dục  nên  hoan  lạc 
nơi  ấy.  Do  hoan  lạc  nên  chấp  thủ  pháp  hiện  tại.  Này  chư  Hiền,  như 
vậy  đó  là  Tỳ-kheo  chấp  thủ  pháp  hiện  tại. 

“Này  chư  Hiền,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thủ  pháp  hiện 
tại?  Này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  có  mắt,  sắc  và  thức  con  mắt,  đối  với 
hiện  tại,  vị  ấy  thức  hiện  tại  không  bị  nhiễm  trước  dục.  Do  thức  không 
bị  nhiễm  trước  dục  nên  không  hoan  lạc  nơi  ấy.  Do  hoan  lạc  nên  không 
chấp  thủ  pháp  hiện  tại.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  cũng  vậy,  nếu  ý,  pháp  và  ý 
thức,  đối  với  hiện  tại,  vị  ấy  thức  hiện  tại  không  bị  nhiễm  trước  dục.  Do 
thức  không  bị  nhiễm  trước  dục  nên  hoan  lạc  nơi  ấy.  Do  không  hoan  lạc 
nên  không  chấp  thủ  pháp  hiện  tại.  Này  chư  Hiền,  như  vậy  đó  là  Tỳ- 
kheo  không  chấp  thủ  pháp  hiện  tại. 

“Này  chư  Hiền,  phần  này  được  Thế  Tôn  nói  vắn  tắt,  không 
phân  biệt  một  cách  rộng  rãi,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  vào  tịnh 
thất  tĩnh  tọa”. 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ  này. 

“Phần  này  được  Thế  Tôn  nói  vắn  tắt  mà  không  phân  biệt  một 
cách  rộng  rãi.  Tôi  bằng  những  câu  này  nói  một  cách  rộng  rãi  như  vậy 
đó.  Này  chư  Hiền,  có  thể  đến  trình  bày  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Nếu  Đức 


KINH  ÔN  TUYÊN  LÂM  THIỀN 


449 


Thế  Tôn  có  nói  ý  nghĩa  như  thế  nào,  chư  Hiền  hãy  thọ  trì”. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  ấy  nghe  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  nói 
như  vậy,  khéo  thọ  trì,  đọc  tụng,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh 
Tôn  giả  ấy  ba  vòng  rồi  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi 
qua  một  bên  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sau  khi  Thế  Tôn  nói  tóm  lược  về  điều  đó  mà 
không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  thất  tĩnh  tọa, 
thì  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  với  cú  như  thế,  văn  như  thế  đã  giải 
thích  rộng  rãi  về  điều  đó.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  như  vậy,  liền  tán  thán  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  số  đệ  tử  của  Ta,  đó  là  vị  có  mắt, 
có  trí,  có  pháp,  có  nghĩa.  Vì  sao?  Vì  Đạo  Sư  nói  điều  ấy  tóm  lược, 
không  phân  biệt  rộng  rãi  cho  các  đệ  tử,  mà  đệ  tử  ấy  đã  bằng  cú  như 
thế,  văn  như  thế  để  giải  thích  rộng  rãi.  Cho  nên  những  gì  mà  Ca- 
chiên-diên  đã  nói,  các  ngươi  hãy  thọ  trì  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  thuyết 
quán  nghĩa  phải  như  vậy. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


166.  KINH  THÍCH  TRƯNG  THIÊN 
THẤT  TÔN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ2  cũng  ở  giữa  những  người  họ 
Thích  tại  thiền  thất  Vô  sự3. 

Khi  ấy,  vào  lúc  trời  gần  sáng,  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  từ  thiền 
thất  kia  đi  ra,  đến  một  khoảng  đất  trông  nằm  trong  bóng  thiền  thất, 
trải  ni-sư-đàn  lên  trên  chõng  rồi  ngồi  kiết  già. 

Bấy  giờ  có  một  vị  thiên  thần  hình  dáng  rất  đẹp,  sắc  đẹp  nguy 
nguy,  vào  lúc  trời  gần  sáng,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  rồi  đứng  qua  một  bên.  sắc  tượng  và  uy  thần  của  bị  trời 
này  rất  là  thù  diệu,  ánh  sáng  chói  khắp  cả  thiền  thất.  Sau  khi  đứng  qua 
một  bên,  vị  trời  này  thưa  với  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo,  thầy  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa 
của  nó  chăng?” 

Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  trả  lời  vị  thiên  thần  ấy  rằng: 

“Tôi  không  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  cũng  không  hiểu  ý 
nghĩa  của  nó”. 

Rồi  Tôn  giả  hỏi  lại: 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.134.  Lomasakaígiya-bhaddekaratta-sutta.  Tham  chieáu  kinh 
165  treân. 

2'  Lô-di-cường-kỳ^  /i ỳ-  PỵCPaơli:  Lomasakaígiya,  dòng  họ  Thích,  ở  Ca-tỳ-la-vệ. 

3  Vô  sự  thiền  thất.  Bản  Paơli  nói:  tại  Nigrodhaơraơma  (vườn  cây  Ni-câu-loại). 


www.daitangkinh.org 


452 


TRUNG  A-HÀM 


“Người  CÓ  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa  của  nó 
chăng?” 

Thiên  thần  trả  lời: 

“Tôi  có  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  nhưng  ý  nghĩa  thì  không 
hiểu”. 

Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  lại  hỏi  thiên  thần: 

“Tại  sao  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  mà  lại  không  hiểu  ý  nghĩa 
của  nó?” 

Thiên  thần  đáp: 

“Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  trong  thành  Vương  xá,  trú  tại 
Trúc  lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  cho  các  Tỳ-kheo 
nghe  bài  kệ  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  như  vầy: 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ  này. 

“Này  Tỳ-kheo,  tôi  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  như  vậy  nhưng  mà 
không  lãnh  hội  được  ý  nghĩa  của  nó”. 

Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  hỏi  thiên  thần: 

“Vậy  thì  ai  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa  của  nó? 

Thiên  thần  kia  đáp: 

“Đức  Thế  Tôn  đang  du  hóa  trong  thành  Vương  xá  này,  tại  Trúc 


KINH  THÍCH  TRUNG  THIÊN  thát  tôn 


453 


lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Chính  Ngài  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Này  Tỳ- 
kheo,  thầy  nên  gặp  Thế  Tôn  và  từ  Ngài  mà  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ,  thọ 
trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Vì  sao  vậy?  Vì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  đó  có 
pháp  có  nghĩa,  là  căn  bản  của  phạm  hạnh,  hướng  đến  trí  tuệ,  hướng 
đến  giác  ngộ  và  hướng  đến  Niết-bàn.  Một  thiện  nam  tử  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo,  cần  phải  khéo  thọ  trì  đọc  tụng 
bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  này”. 

Thiên  thần  kia  nói  như  vậy,  và  sau  khi  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
của  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ,  nhiễu  quanh  Tôn  giả  ba  vòng  rồi  biến 
mất  khỏi  chỗ  đó. 

Chẳng  bao  lâu,  sau  khi  vị  thiên  thần  biến  mất,  bấy  giờ  Tôn  giả 
Lô-di-cường-kỳ,  giữa  dòng  họ  Thích,  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa  đã  qua, 
khâu  vá  y  cũng  đã  xong,  đắp  y  ôm  bát  đi  vào  nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  lần 
hồi  tiến  về  phía  trước,  đến  nước  Xá- vệ,  trụ  tại  rừng  Thắng,  trong  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  rồi  ngồi  một  bên  mà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  một  thời  con  trú  ở  giữa  dòng  họ  Thích,  tại  thiền 
thất  Vô  sự.  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  bấy  giờ  vào  lúc  trời  gần  sáng,  con  từ 
thiền  thất  đi  ra,  đến  khoảng  đất  trống  nằm  trong  bóng  của  thiền  thất, 
con  trải  tọa  cụ  lên  trên  chõng  rồi  ngồi  kiết  già.  Lúc  đó  có  một  vị  thiên 
thần  hình  dáng  rất  đẹp,  sắc  đẹp  nguy  nguy,  vào  lúc  trời  gần  sáng,  đi 
đến  chỗ  con,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  đứng  qua  một  bên.  sắc  tượng  và  uy 
thần  của  bị  trời  này  rất  là  thù  diệu,  ánh  sáng  chói  khắp  cả  thiền  thất. 
Sau  khi  đứng  qua  một  bên,  vị  trời  này  thưa  với  con  rằng  ‘Này  Tỳ- 
kheo,  thầy  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa  của  nó  chăng?’ 
Con  trả  lời  vị  thiên  thần  ấy  rằng:  ‘Tôi  không  có  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa- 
la-đế  và  cũng  không  hiểu  ý  nghĩa  của  nó’.  Rồi  con  hỏi  lại  ‘Người  có 
thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa  của  nó  chăng?’  Thiên  thần  trả 
lời  ‘Tôi  có  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  nhưng  ý  nghĩa  thì  không  hiểu’. 
Con  lại  hỏi  thiên  thần  ‘Tại  sao  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  mà  lại 
không  hiểu  ý  nghĩa  của  nó?’  Thiên  thần  đáp  ‘Một  thời,  Đức  Thế  Tôn 
du  hóa  trong  thành  Vương  xá,  trú  tại  Trúc  lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Bấy 
giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  bài  kệ  Tôn  giả  Lô-di- 
cường-kỳ  như  vầy: 


454 


TRUNG  A-HÀM 


Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tinh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ  này. 

‘“Này  Tỳ-kheo,  tôi  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  như  vậy  nhưng 
mà  không  lãnh  hội  được  ý  nghĩa  của  nó’.  Con  lại  hỏi  thiên  thần  ‘Vậy 
thì  ai  thọ  trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  và  ý  nghĩa  của  nó?’  Thiên  thần  kia 
đáp  ‘Đức  Thế  Tôn  đang  du  hóa  trong  thành  Vương  xá  này,  tại  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đa.  Chính  Ngài  thuộc  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Này  Tỳ- 
kheo,  thầy  nên  gặp  Thế  Tôn  và  từ  Ngài  mà  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ,  thọ 
trì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế.  Vì  sao  vậy?  Vì  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  đó  có 
pháp  có  nghĩa,  là  căn  bản  của  phạm  hạnh,  hướng  đến  trí  tuệ,  hướng 
đến  giác  ngộ  và  hướng  đến  Niết-bàn.  Một  thiện  nam  tử  chí  tín,  lìa  bỏ 
gia  đình,  sống  không  gia  đình  học  đạo,  cần  phải  khéo  thọ  trì  đọc  tụng 
bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  này’.  Thiên  thần  kia  nói  như  vậy,  và  sau  khi  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  của  con,  nhiễu  quanh  Tôn  giả  ba  vòng  rồi  biến 
mất  khỏi  chỗ  đó”. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  hỏi  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  rằng: 

“Ngươi  biết  vị  thiên  thần  kia  từ  đâu  đến  chăng?  Vị  thiên  thần  kia 
tên  là  gì  chăng?” 

Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  trả  lời  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  không  biết  vị  thiên  thần  kia  từ  đâu  tới, 
cũng  không  biết  tên  vị  ấy  là  gì”. 


KINH  THÍCH  TRUNG  THIÊN  thát  tôn 


455 


Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Cường-kỳ,  vị  thiên  thần  kia  tên  là  Ban-na4,  làm  tướng 
quân  cõi  trời  Tam  thập  tam. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  đúng  lúc!  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
đúng  lúc,  nếu  Thế  Tôn  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế 
và  ý  nghĩa  của  nó  thì  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong  sẽ  khéo  thọ  trì”. 
Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Cường-kỳ,  hãy  nghe  kỹ  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  nói  ý  nghĩa 
bài  kệ  một  cách  rộng  rãi  cho  ông  nghe”. 

Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  bạch  rằng: 

“Xin  vâng,  con  xin  nghe  theo  lời  dạy”. 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đê 'kệ  này. 

“Này  Cường-kỳ,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  truy  niệm  quá  khứ?  Nếu 
Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  quá  khứ,  ham  muốn,  đắm  trước,  an  trú.  Nếu 
hoan  lạc  thọ,  tưởng,  hành,  thức  quá  khứ,  ham  muôn,  đắm  trước,  an  trú. 


4-  Ban-na  Q  ° ỵỜPaatv.  Candana,  tiền  thân  trong  đời  Phật  Ca-diếp,  là  vị  Tỳ-kheo  đã 
đọc  bài  kệ  này  cho  Lomasakangiya,  nhưng  Loma  không  hiểu  và  được  hứa  hẹn 
trong  tưong  lai  sẽ  hiểu.  (Paali  Proper  Names.  II,  trang  789  -10). 


456 


TRUNG  A-HÀM 


Như  vậy,  đó  là  Tỳ -kheo  truy  niệm  quá  khứ. 

“Này  Cường-kỳ,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  truy  niệm  quá  khứ? 
Nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  quá  khứ,  không  ham  muốn,  không 
đắm  trước,  không  an  trú.  Nếu  không  hoan  lạc  giác,  tưởng,  hành,  thức 
quá  khứ,  ham  muôn,  đắm  trước,  an  trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không 
truy  niệm  quá  khứ. 

“Này  Cường-kỳ,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  mong  cầu  tương  lai?  Nếu 
Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  ở  tương  lai,  ham  muốn,  đắm  trước,  an  trú.  Nếu 
hoan  lạc  thọ,  tưởng,  hành,  thức  tương  lai,  ham  muốn,  đắm  trước,  an 
trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  mong  cầu  tương  lai. 

“Này  Cường-kỳ,  sao  gọi  là  Tỳ-kheo  không  mong  cầu  tương  lai? 
Nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  ở  tương  lai,  không  ham  muốn,  không 
đắm  trước,  không  an  trú.  Không  hoan  lạc  giác,  tưởng,  hành,  thức  tương 
lai,  sẽ  không  ham  muôn,  không  đắm  trước,  không  an  trú.  Như  vậy  gọi 
là  Tỳ-kheo  không  mong  cầu  tương  lai. 

“Này  Cường-kỳ,  thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  chấp  thủ  pháp  hiện 
tại?-Nếu  Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  ở  hiện  tại,  ham  muôn,  đắm  trước,  an 
trú.  Nếu  hoan  lạc  giác,  tưởng,  hành,  thức  ở  hiện  tại,  ham  muôn,  đắm 
trước,  an  trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  chấp  thọ  pháp  hiện  tại. 

“Này  Cường-kỳ,  thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thọ  pháp 
hiện  tại?  Nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  ở  hiện  tại,  không  ham 
muốn,  không  đắm  trước,  không  an  trú.  Không  hoan  lạc  giác,  tưởng, 
hành,  thức  ở  hiện  tại,  không  ham  muôn,  không  đắm  trước,  không  an 
trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thọ  pháp  hiện  tại.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Lô-di-cường-kỳ  và  các  Tỳ-kheo 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


167.  KINH  A-NAN  THUYẾT' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  nói  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  kệ  và  ý  nghĩa 
của  nó  cho  các  Tỳ-kheo  đang  tụ  họp  tại  giảng  đường  vào  lúc  ban  đêm. 

Bấy  giờ  đêm  đã  qua,  trời  hừng  sáng,  có  một  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ 
Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên  mà  bạch  Phật,  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Tôn  giả  A-nan  có  nói  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế 
kệ  và  ý  nghĩa  của  nó  cho  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  giảng  đường  vào  lúc 
ban  đêm”. 

Nhân  đó,  Đức  Thế  Tôn  bảo  một  vị  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ngươi  hãy  đi  đến  chỗ  của  Tỳ-kheo  A-nan  mà  nói  như  vầy: 
“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  Đức  Thế  Tôn  gọi  Tôn  giả”. 

Vị  Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  dạy  của  Thế  Tôn,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ba  vòng  rồi  đi  đến  chỗ  của  Tôn  giả  A-nan  mà 
nói  rằng: 

“Thế  Tôn  gọi  Tôn  giả  A-nan”. 

Tôn  giả  A-nan  liền  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  đứng  qua 
một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  A-nan  rằng: 

“Này  A-nan,  có  quả  thật  ông  có  nói  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  kệ  cho 
các  Tỳ-kheo  tụ  họp  tại  giảng  đường  vào  lúc  ban  đêm  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 


'■  Tương  đương  Paơli  M.132.  A0nanda-bhaddekaratta-sutta.  Nội  dung  và  các  chú 
thích,  đối  chiếu  và  xem  các  kinh  số  165,  166  ở  trên. 


www.daitangkinh.org 


458 


TRUNG  A-HÀM 


“Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn”. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  A-nan,  ông  nói  bài  kệ  Bạt-địa-la-đế  kệ  và  ý  nghĩa  của  nó 
cho  các  Tỳ-kheo  nghe  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  liền  nói  rằng: 

Cẩn  thận,  đừng  nghĩ  quá  khứ; 

Tương  lai  cũng  chớ  mong  cầu. 

Quá  khứ  đã  qua,  đã  mất, 

Tương  lai  chưa  đến,  còn  xa. 

Hiện  tại  những  gì  đang  có 
Thì  nên  quán  sát  suy  tư. 

Niệm  niệm  mong  manh  không  chắc, 

Người  khôn  biết  vậy  nên  tu. 

Nếu  có  làm  theo  hạnh  Thánh, 

Ai  hay  nỗi  chết  ưu  sầu. 

Nhất  định  tránh  xa  sự  chết; 

Hiểm  nguy,  khổ  lớn  dứt  trừ. 

Như  vậy  thực  hành  tỉnh  tấn, 

Ngày  đêm  không  chút  biếng  lười. 

Vì  vậy  phải  thường  tụng  đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ  này. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  A-nan  rằng: 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  truy  niệm  quá  khứ?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  quá  khứ,  ham  muôn,  đắm 
trước,  an  trú.  Nếu  hoan  lạc  thọ,  tưởng,  hành,  thức  quá  khứ,  ham  muôn, 
đắm  trước,  an  trú .  Như  vậy,  đó  là  Tỳ-kheo  truy  niệm  quá  khứ. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  truy  niệm  quá  khứ?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  quá  khứ,  không  ham 
muôn,  không  đắm  trước,  không  an  trú.  Nếu  không  hoan  lạc  giác, 
tưởng,  hành,  thức  quá  khứ,  ham  muôn,  đắm  trước,  an  trú.  Như  vậy  gọi 
là  Tỳ-kheo  không  truy  niệm  quá  khứ”. 


KINH  A-NAN  THUYẾT 


459 


Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  mong  cầu  tương  lai?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  ở  tương  lai,  ham  muôn, 
đắm  trước,  an  trú.  Nếu  hoan  lạc  thọ,  tưởng,  hành,  thức  tương  lai,  ham 
muốn,  đắm  trước,  an  trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  mong  cầu  tương  lai”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  mong  cầu  tương  lai?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  ở  tương  lai,  không 
ham  muốn,  không  đắm  trước,  không  an  trú.  Không  hoan  lạc  giác, 
tưởng,  hành,  thức  tương  lai,  sẽ  không  ham  muôn,  không  đắm  trước, 
không  an  trú .  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không  mong  cầu  tương  lai”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  chấp  thủ  pháp  hiện  tại?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  hoan  lạc  sắc  ở  hiện  tại,  ham  muốn,  đắm 
trước,  an  trú.  Nếu  hoan  lạc  giác,  tưởng,  hành,  thức  ở  hiện  tại,  ham 
muốn,  đắm  trước,  an  trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  chấp  thọ  pháp  hiện 
tại”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thọ  pháp  hiện  tại?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  không  hoan  lạc  sắc  ở  hiện  tại,  không 
ham  muôn,  không  đắm  trước,  không  an  trú.  Không  hoan  lạc  giác, 
tưởng,  hành,  thức  ở  hiện  tại,  không  ham  muôn,  không  đắm  trước, 
không  an  trú.  Như  vậy  gọi  là  Tỳ-kheo  không  chấp  thọ  pháp  hiện  tại”. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Đệ  tử  của  Ta  là  người  có  mắt,  có  trí,  có 
nghĩa,  có  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vì  là  đệ  tử,  ngay  trước  mặt  Tôn  Sư,  mà 
diễn  rộng  ý  nghĩa  của  văn  cú  như  vậy.  Đúng  như  những  gì  Tỳ-kheo  A- 
nan  đã  nói,  các  thầy  hãy  nên  như  vậy  mà  thọ  trì.  Vì  sao  vậy?  Lời  nói 
ấy  và  quán  nghĩa  đó  phải  như  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


460 


TRUNG  A-HÀM 


□ 


168.  KINH  Y  HANH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  cho  các  ngươi  nghe,  vi  diệu  ở  đoạn  đầu,  vi 
diệu  ở  đoạn  giữa,  và  đoạn  cuối  cũng  vi  diệu;  có  văn,  có  nghĩa  đầy  đủ, 
thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh.  Đó  là  kinh  “Phân  biệt  ý  hành”  về  sự 
thọ  sanh  theo  ý  hành2.  Hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  tư  niệm  kỹ  ”. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Sao  gọi  là  sự  tái  sanh  do  ý  hành  đưa  tới?  Nếu  các  Tỳ-kheo  ly 
dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác,  có  quán,  chứng  được  Sơ  thiền3, 
thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  đối  với  định  này,  vui  sướng  trụ  ở  đó.  Vị  ấy  đối 
với  định  kia  đã  ham  muốn  trụ  ở  đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  vào  đó, 
khoái  lạc  đó,  mạng  chung  sanh  trong  cõi  Phạm  thân.  Các  trời  Phạm 
thân4  sanh  ở  đó,  sống  ở  đó,  thọ  hưởng  hỷ  lạc  phát  sanh  do  ly  dục;  và 
Tỳ-kheo  sống  ở  đây5  nhập  Sơ  thiền,  thọ  hưởng  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh. 
Hai  thứ  hỷ  và  lạc  do  ly  dục  sanh  này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều 
bằng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì  trước  tiên  ở  đây  hành  định,  sau  đó  mới  sanh 


Tương  đương  Paơli,  M.120  Sankhaơrupatti-sutta. 

2'  Ý  hành  sanh  ũaY  //  T^-cVthọ  sanh  do  hành  nghiệp  của  ý.  Paơli:  Saíkhaơruppatti. 

3  Đây  bắt  đầu  từ  Sắc  giới.  Bản  Paơli  bắt  đầu  từ  Dục  giới. 

4  Phạm  thân  thiên  Ỷ  □  cũng  nói  là  Phạm  chúng  thiên.  Paơli: 

Brahmakaơyika. 

5'  Tỳ-kheo  đang  sống  ở  Dục  giới  nhưng  nhập  Sơ  thiền. 

wvyw.daitangkinh.org 


462 


TRUNG  A-HÀM 


vào  chỗ  ấy.  Kia  đối  với  định  này,  tu  như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển 
như  vậy,  sẽ  sanh  vào  trong  cõi  Phạm  thân.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  giác  quán  đã  tịch  tĩnh,  nội  tĩnh,  nhất  tâm, 
không  giác,  không  quán,  chứng  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đối 
với  định  lực  này,  vị  ấy  vui  sướng  muôn  trụ  ở  đó.  Đối  với  định  này,  khi 
đã  trụ  ở  đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  nơi  đó,  khoái  lạc  nơi  đó,  mạng 
chung  sanh  vào  cõi  trời  Hoảng  dục6.  Các  trời  Hoảng  dục  sanh  ở  đó, 
sống  ở  đó,  thọ  hưởng  hỷ  lạc  do  định  sanh;  và  Tỳ-kheo  trụ  ở  đây,  nhập 
đệ  Nhị  thiền,  thọ  hưởng  hỷ  lạc  do  định  sanh.  Hai  hỷ  lạc  do  định  sanh 
này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì  trước 
tiên  ở  đâu  hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định  này,  tu 
như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  trong  cõi  Hoảng  dục 
thiên.  Như  vậy  gọi  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  ly  hỷ  dục,  xả,  vô  cầu,  an  trụ,  chánh  niệm, 
chánh  trí  mà  thân  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  gọi  là  được  Thánh 
xả,  niệm,  lạc  trụ,  chứng  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đối  với  định 
này,  vị  ấy  vui  sướng  muôn  trụ  ở  đó.  Đôi  với  định  lạc  này,  vị  kia  vui 
sướng  muôn  trụ  ở  đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  nơi  đó,  khoái  lạc  nơi 
đó,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào  cõi  Biến  tịnh  thiên7.  Các  trời  Biến 
tịnh  sanh  ở  đó,  sống  ở  đó,  thọ  hưởng  diệu  lạc  do  ly  hỷ;  và  Tỳ-kheo 
sống  ở  đây,  nhập  Tam  thiền  này,  thọ  hưởng  diệu  lạc  do  ly  hỷ.  Diệu  lạc 
do  ly  hỷ  này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì 
trước  tiên  ở  đâu  hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định 
này,  tu  như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  trong  cõi 
Biến  tịnh  thiên.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  diệt  lạc,  diệt  khổ,  hỷ  và  ưu  vốn  có  từ  trước 
cũng  đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đệ  Tứ 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đối  với  định  này,  vị  ấy  vui  sướng  muốn  trụ  ở 
đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  ở  đó,  khoái  lạc  ở  đó,  thân  hoại  mạng 
chung  sanh  lên  cõi  trời  Quả  thật  thiên8.  Các  trời  Quả  thật  thiên,  sanh  ở 


6'  Hoảng  dục  thiên  .đ  -c y?  ^ỵc^Tiay  Quang  âm  thiên,  hay  Cực  quang  thiên.  Pacli: 
AQbhassara. 

7'  Biến  tịnh  thiên  'c%t  *i  x$ỵẻPaữX\\  Subhakiòhac. 

8'  Quả  thật  thiên  &ỉ)  Áaỵ.  Quảng  quả  thiên.  Pacli:  Vedapphalac. 


KINH  Ý  HÀNH 


463 


đó,  Sống  ở  đó,  thọ  hưởng  diệu  lạc  do  xả  niệm  thanh  tịnh;  và  Tỳ-kheo 
sống  ở  đây,  nhập  đệ  Tứ  thiền,  thọ  hưởng  diệu  lạc  do  xả  niệm  thanh 
tịnh.  Hai  diệu  lạc  do  xả  niệm  thanh  tịnh  này  không  có  sai  khác,  cả  hai 
đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì  trước  tiên  ở  đây  hành  định,  sau  đó  sanh 
vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định  này,  tu  như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển 
như  vậy,  sẽ  sanh  trong  cõi  Quả  thật  thiên.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  hữu  đối  tưởng, 
không  truy  niệm  bất  cứ  tưởng  nào,  nhập  vô  biên  không,  thành  tựu  an 
trụ  Không  vô  biên  xứ.  Đối  với  định  lạc  này,  vị  ấy  vui  sướng  muốn  trụ 
ở  đó.  Đối  với  định  lạc  này  khi  đã  vui  sướng  muốn  trụ  ở  đó,  tất  có 
trường  hợp  này,  trụ  ở  đó,  khoái  lạc  ở  đó,  mạng  chung  sanh  vào  trong 
cõi  Vô  lượng  không  xứ  thiên.  Các  trời  Vô  lượng  không  xứ  thiên  sanh  ở 
đó,  sống  ở  đó,  thọ  hưởng  Vô  lượng  không  xứ  tưởng;  và  Tỳ-kheo  ở  đây 
thọ  hưởng  Vô  lượng  không  xứ  tưởng.  Hai  Vô  lượng  không  xứ  tưởng 
này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì  trước 
tiên  ở  đây  hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định  này,  tu 
như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  vào  cõi  Vô  lượng 
không  xứ  thiên.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  vượt  qua  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  Vô  lượng 
thức  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Vô  lượng  thức  xứ.  Đối  với  định  này,  vị  ấy  vui 
sướng  muôn  trụ  ở  đó.  Đối  với  định  lạc  này  khi  đã  vui  sướng  muốn  trụ 
ở  đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  ở  đó,  khoái  lạc  ở  đó,  mạng  chung  sanh 
vào  trong  cõi  Vô  lượng  thức  xứ  thiên.  Các  trời  Vô  lượng  thức  xứ  thiên 
sanh  ở  đó,  sống  ở  đó,  thọ  hưởng  Vô  lượng  thức  xứ  tưởng;  và  Tỳ-kheo 
sống  ở  đây  thọ  hưởng  Vô  lượng  thức  xứ  tưởng.  Hai  Vô  lượng  thức 
tưởng  này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì 
trước  tiên  ở  đây  hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định 
này,  tu  như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  vào  cõi  Vô 
lượng  thức  xứ.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  vượt  qua  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  Vô  sở  hữu 
thì  thành  tựu  an  trụ  Vô  sở  hữu  xứ.  Đối  với  định  này,  vị  ấy  vui  sướng 
muôn  trụ  ở  đó.  Đốì  với  định  này  khi  đã  vui  sướng  muôn  trụ  ở  đó,  tất 
có  trường  hợp  này,  trụ  ở  đó,  khoái  lạc  ở  đó,  mạng  chung  sanh  vào 
trong  cõi  Vô  sở  hữu  xứ  thiên.  Các  trời  Vô  sở  hữu  xứ  thiên  sanh  ở  đó, 
sông  ở  đó,  thọ  hưởng  Vô  sở  hữu  xứ  tưởng;  và  Tỳ -kheo  trụ  ở  đây  thọ 


464 


TRUNG  A-HÀM 


hưởng  VÔ  lượng  thức  xứ  tưởng.  Hai  Vô  sở  hữu  xứ  tưởng  này  không 
có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì  trước  tiên  ở  đây 
hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định  này,  tu  như  vậy, 
tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  vào  cõi  Vô  sở  hữu  xứ  thiên. 
Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  vượt  qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  xứ  tưởng,  nhập  Phi 
hữu  tưởng  phi  vô  tưởng,  thành  tựu  an  trụ  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng 
xứ.  Đối  với  định  này,  vị  ấy  vui  sướng  muôn  trụ  ở  đó.  Đôi  với  định  này 
khi  đã  muốn  trụ  ở  đó,  tất  có  trường  hợp  này,  trụ  ở  đó,  khoái  lạc  ở  đó, 
mạng  chung  sanh  vào  trong  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  thiên.  Chư 
Thiên  trên  cõi  trời  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  thiên  sanh  ở  đó, 
sống  ở  đó,  thọ  hưởng  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  tưởng;  và  Tỳ- 
kheo  trụ  ở  đây  thọ  hưởng  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  tưởng.  Hai 
tưởng  này  không  có  sai  khác,  cả  hai  đều  đồng  nhau.  Vì  sao  vậy?  Vì 
trước  tiên  ở  đây  hành  định,  sau  đó  sanh  vào  chỗ  kia.  Kia  đối  với  định 
này,  tu  như  vậy,  tập  như  vậy,  phát  triển  như  vậy,  sẽ  sanh  vào  Phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  thiên.  Như  vậy  là  ý  hành  sanh. 

“Lại  nữa  Tỳ -kheo,  vượt  qua  tất  cả  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng 
xứ  tưởng,  nhập  tưởng  thọ  diệt,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  do 
tuệ  kiến  đoạn  trừ  các  lậu,  chứng  đắc  tận  trí.  Trong  các  định,  định  này 
được  nói  là  tôi  đệ  nhất,  tôi  đại,  tôi  thượng,  tối  diệu.  Ví  như  do  bò  mà 
có  sữa,  do  sữa  có  lạc,  do  lạc  có  sanh  tô,  do  sanh  tô  có  thục  tô,  do 
thục  tô  có  tinh  tô.  Tô  tinh  này  được  nói  là  tối  đệ  nhất,  tối  đại,  tối 
thượng,  tối  thắng,  tối  diệu.  Do  chứng  đắc  định  này,  y  nơi  định  này, 
trụ  ở  định  này,  không  còn  thọ  lãnh  sự  khổ  của  sanh,  già,  bệnh,  chết. 
Đó  là  tận  cùng  sự  khổ”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


169.  KINH  CÂU-LÂU-SẤU  VÔ  TRÁNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Bà-kì-sấu2,  ở  Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một  đô  ấp  của  Câu-lâu3. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  cho  các  ngươi  nghe.  Pháp  ấy  vi  diệu  ở  phần 
đầu,  vi  diệu  ở  quảng  giữa  và  đoạn  cuối  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa,  có  văn, 
đầy  đủ  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh,  gọi  là  kinh  ‘Phân  biệt  vô 
tránh’.  Các  ngươi  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ”. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Phật  dạy: 

“Đừng  nên  mong  cầu  dục  lạc4,  là  nghiệp  vô  cùng  hèn  hạ5,  là 
hạnh  của  phàm  phu.  Cũng  đừng  mong  cầu  tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ, 
không  phải  Thánh  hạnh,  không  tương  ưng  với  nghĩa6.  Xa  lìa  hai  cực 
đoan  này  thì  có  trung  đạo,  tác  thành  con  mắt,  tác  thành  trí  tự  tại,  tác 
thành  định,  đưa  đến  trí,  đưa  đến  giác  ngộ,  đưa  đến  Niết-bàn,  có  tán 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.139.  Araòavibhanga-sutta. 

:  Bà-kì-sấu  'Ờ ,J.  /íộỷớ^Paơli:  Bhaggesu,  giữa  những  người  Bhagga,  tên  một  bộ 
tộc.  Nhưng,  bản  Paơli  tương  đương:  Phật  trú  ở  Saơvatthi. 

3'  Kiếm-ma-sắt-đàm,  một  đô  ấp  của  Câu-lâu  'AỜ  'Aũ  □/  %'  ệ  3£  -T/át xem 
cht.2,3  kinh  số  10. 

4'  Hán:  mạc  cầu  dục  lạc  ĩ)  íý  /í^-iÍPaơli:  na  kaơmasukham  anuyuójeyya,  chớ 
đam  mê  khoái  lục  dục  tình. 

5-  Hán:  cực  hạ  tiện  nghiệp  OP'  '/í-  D-y^Paơli:  hìnaỏ  gammaỏ,  thấp  hèn  và  đê 
tiện.  Trong  bản  Hán,  gamma  (đê  tiện)  có  lẽ  được  đọc  là  kamma:  nghiệp. 

6'  Vô  nghĩa  tương  ưng,  Paơli:  amatthasamhita,  không  liên  hệ  đến  mục  đích. 


www.daitangkinh.org 


466 


TRUNG  A-HÀM 


thán  và  chỉ  trích,  có  sự  không  tán  thán  và  không  chỉ  trích  mà  nói  pháp, 
quyết  định  đúng  mức7  và  sau  khi  đã  biết  quyết  định,  thường  tùy  cầu  sự 
lạc  nào  đã  có  bên  trong.  Đừng  nói  lời  ám  chỉ8,  cũng  đừng  đối  mặt  khen 
ngợi;  nói  vừa  phải  chứ  đừng  quá  giới  hạn9;  tùy  theo  phong  tục  địa 
phương10,  đừng  nói  thị,  đừng  nói  phi.  Đó  là  những  vấn  đề  của  kinh 
‘Phân  biệt  vô  tránh’. 

‘“Đừng  nên  mong  cầu  dục  lạc,  là  nghiệp  vô  cùng  hèn  hạ,  là 
hạnh  của  phàm  phu.  Cũng  đừng  mong  cầu  tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ, 
không  tương  ưng  với  cứu  cánh’,  vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên 
nhân  nào?  Ớ  đây,  ‘Đừng  nên  mong  cầu  dục  lạc,  là  nghiệp  vô  cùng 
hèn  hạ,  là  hạnh  của  phàm  phu’.  Đây  là  nói  về  một  cực  đoan.  ‘Cũng 
đừng  mong  cầu  tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không  tương  ưng  với 
nghĩa’.  Đây  là  nói  về  một  cực  đoan  nữa.  Do  bởi  sự  kiện  này  mà  nói 
‘Đừng  nên  mong  cầu  dục  lạc,  là  nghiệp  vô  cùng  hèn  hạ,  là  hạnh  của 
phàm  phu.  Cũng  đừng  mong  cầu  tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không 
tương  ưng  với  nghĩa.’ 

‘“Xa  lìa  hai  cực  đoan  này  thì  có  trung  đạo,  tác  thành  con  mắt,  tác 
thành  trí  tự  tại,  tác  thành  định,  đưa  đến  trí,  đưa  đến  giác  ngộ,  đưa  đến 
Niết-bàn’.  Vấn  đề  này  được  nói  lên  với  những  nguyên  nhân  nào?  Ớ 
đây,  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định,  gọi  là  tám. 
Do  bởi  sự  kiện  này  mà  nói  ‘Xa  lìa  hai  cực  đoan  này  thì  có  trung  đạo, 
tác  thành  con  mắt,  tác  thành  trí  tự  tại,  tác  thành  định,  đưa  đến  trí,  đưa 
đến  giác  ngộ,  đưa  đến  Niết-bàn.’ 

“‘Có  tán  thán,  có  chỉ  trích  và  có  sự  không  tán  thán,  không  chỉ 
trích  mà  chỉ  thuyết  pháp’,  vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên  nhân 
nào?  Sao  gọi  là  tán  thán,  sao  gọi  là  chỉ  trích  mà  không  nói  pháp?  ‘Nếu 
lạc  có  tương  ưng  với  dục,  cùng  đi  với  hỷ,  là  nghiệp  rất  hèn  hạ,  là  hạnh 


7'  Hán:  quyết  định  ư  tề  c/ỉ%  © m  ©ĩ  (có  bản  chép  là  trai  <yK).  Paoli:  sukhavinicchayam, 
sự  phán  xét  về  lạc. 

8'  Đạo  thuyết  'ĩ>  ^yớ^bản  Cao-li  chép  ^Ớ^Tống-Nguyên-Minh  chép  'ỹ/ỜPaữXr. 
raho-vaodaỏ,  nói  chuyện  bí  mật,  nói  lén. 

9 ■  Hán:  tề  hạn  thuyết  Ar  □□  ^yCPaoli:  ataramaono  bhaoseyya  na  taramaono,  nói 
thong  thả,  đừng  nhanh  quá. 

10'  Hán:  tùy  quốc  tục  phấp  Ĩ2/  "iỵờ Paoli:  janapadaniruttiỏ  naobhinivesyya,  đừng 
cố  chấp  địa  phương  ngữ. 


KINH  CÂU-LÂU-SẤư  VÔ  TRÁNH 


467 


của  phàm  phu;  pháp  này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu, 
tà  hạnh.  Vị  ấy  biết  điều  đó  rồi,  tự  chỉ  trích  mình11.  Vì  sao?  Vì  dục  là  vô 
thường,  là  khổ,  là  pháp  hoại  diệt.  Do  biết  dục  là  vô  thường  cho  nên 
pháp  ấy  nhất  thiết  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà 
hạnh’.  Vị  ấy  đã  biết  điều  này  cho  nên  tự  chỉ  trích  mình. 

‘“Tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không  tương  ưng  với  nghĩa.  Pháp 
này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  là  tà  hạnh’. Vị  ấy 
biết  điều  đó  rồi,  tự  chỉ  trích  mình.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Phạm-chí  kia  sợ 
hãi  sự  khổ  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Nhưng  Sa-môn  Phạm-chí  này 
lại  ôm  cái  khổ  này  nữa,  cho  nên  họ  nhất  thiết  có  khổ,  có  phiền  lao,  có 
nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh.  Vị  ấy  đã  biết  điều  này  cho  nên  tự  chỉ 
trích  mình. 

‘“Kết  sử  hữu12  không  được  đoạn  tận;  pháp  này  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  là  tà  hạnh’.  Vị  ấy  biết  điều  đó  rồi,  tự  chỉ 
trích  mình.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  nào  kết  sử  hữu  không  đoạn  tận  thì  sự 
hữu  kia  cũng  không  bị  đoạn  tận,  cho  nên  người  đó  nhất  thiết  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh.  Vị  ấy  đã  biết  điều  này  cho  nên 
tự  chỉ  trích  mình. 

“‘Kết  sử  hữu  đã  đoạn  tận;  pháp  này  không  có  khổ,  không  phiền 
lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  chánh  hạnh’.  Vị  ấy  đã  biết  điều 
này  rồi,  tự  tán  thán.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  nào  kết  sử  hữu  đoạn  tận  thì 
sự  hữu  kia  cũng  bị  đoạn  tận,  cho  nên  người  đó  nhất  thiết  không  khổ, 
không  phiền  lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  là  chánh  hạnh.  Vị  ấy 
đã  biết  điều  đó,  cho  nên  tự  tán  thán. 

“‘Không  mong  cầu  sự  lạc  bên  trong;  pháp  ấy  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh’.  Vị  ấy  biết  điều  này  rồi,  tự  chỉ 
trích  mình.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  nào  không  mong  cầu  sự  lạc  bên 
trong,  cũng  không  cầu  bên  trong,  cho  nên  người  đó  nhất  thiết  có  khổ, 
có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh.  Vị  ấy  biết  điều  này  rồi, 
tự  chỉ  trích  mình. 


11  Pa0li:  iti  vadaỏ  itth’  eke  apasa0deti,  vị  ấy  chỉ  trích  một  số  người  bằng  lời  lẽ  như 
vậy. 

12'  Hữu  kết/a  [HỵdPaoli:  bhava-saỏyojana. 


468 


TRUNG  A-HÀM 


‘“Mong  Cầu  sự  lạc  bên  trong;  pháp  này  không  có  khổ,  không  có 
phiền  lao,  không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  là  chánh  hạnh’.  Vị  ấy 
biết  điều  này  rồi,  tự  tán  thán.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  nào  mong  cầu  sự 
lạc  bên  trong,  thì  cũng  mong  cầu  bên  trong.  Cho  nên  người  đó  không 
có  khổ,  không  có  phiền  lao,  không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  là 
chánh  hạnh.  Vị  ấy  biết  điều  đó  cho  nên  tự  tán  thán. 

“Như  vậy  gọi  là  ‘Có  tán  thán,  có  chỉ  trích  mà  không  thuyết  pháp. 
Không  tán  thán,  không  chỉ  trích  mà  thuyết  pháp’ . 

“Thế  nào  là  ‘Không  tán  thán,  không  chỉ  trích  mà  thuyết  pháp’? 
‘Nếu  có  lạc  tương  ưng  với  dục,  cùng  đi  với  hỷ,  là  nghiệp  rất  hèn  hạ,  là 
hạnh  của  phàm  phu,  thì  pháp  ấy  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có 
ưu  sầu,  tà  hạnh’.  Vị  ấy  biết  điều  này  rồi  liền  thuyết  pháp.  Vì  sao?  Vị 
ấy  không  nói  như  vầy,  ‘Dục  là  vô  thường,  là  khổ,  là  pháp  hoại  diệt’. 
Vị  ấy  đã  biết  dục  là  vô  thường  cho  nên  nhất  thiết  pháp  ấy  có  khổ,  có 
phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh.  Không  thấu  đạt  pháp  này 
chỉ  có  pháp  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  tà  hạnh.  Vị  ấy 
biết  điều  đó  cho  nên  thuyết  pháp. 

“‘Tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không  tương  ưng  với  nghĩa;  pháp 
này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh’. 
Vị  ấy  biết  điều  này  rồi,  liền  nói  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vị  ấy  không  nói 
như  vầy,  ‘Tự  thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không  tương  ưng  với  nghĩa;  pháp 
này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh’. 
Không  thấu  đạt  pháp  này,  chỉ  có  pháp  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não, 
có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh.  Vị  ấy  biết  điều  đó  cho  nên  thuyết  pháp’. 

“‘Kết  sử  hữu  không  được  đoạn  tận;  pháp  này  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  là  tà  hạnh’.  Vị  ấy  biết  điều  này  rồi  liền 
thuyết  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vị  ấy  không  nói  như  vầy,  ‘Nếu  người  nào 
kết  sử  hữu  không  đoạn  tận  thì  sự  hữu  kia  cũng  không  đoạn  tận,  cho 
nên  người  ấy  nhất  định  phải  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu 
sầu,  thuộc  về  tà  hạnh’.  Không  thấu  suốt  pháp  này,  chỉ  có  pháp  khổ,  có 
phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  buồn  rầu,  là  tà  hạnh.  Vị  ấy  đã  biết  điều  đó 
cho  nên  thuyết  pháp. 

“‘Kết  sử  hữu  đã  đoạn  tận;  pháp  này  không  có  khổ,  không  phiền 
lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  chánh  hạnh’.  Vị  ấy  đã  biết  điều 
này  rồi,  liền  nói  pháp.  Vì  sao?  Vị  ấy  không  nói  như  vầy,  ‘Nếu  người 


KINH  CÂU-LÂU-SẤU  VÔ  TRÁNH 


469 


nào  kết  sử  hữu  đã  đoạn  tận  thì  sự  hữu  kia  cũng  đoạn  tận,  cho  nên 
người  ấy  nhất  thiết  không  có  khổ,  không  có  phiền  lao,  không  có  nhiệt 
não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh’.  Không  thấu  đạt  pháp  này 
chỉ  có  pháp  không  khổ,  không  có  phiền  lao,  không  có  nhiệt  não, 
không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh.  Vị  ấy  biết  điều  đó  cho  nên 
thuyết  pháp. 

‘“Không  mong  cầu  sự  lạc  bên  trong;  pháp  này  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh’.  Vị  ấy  biết  điều  này  rồi 
liền  thuyết  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vị  ấy  không  nói  như  vầy,  ‘Nếu  người 
nào  không  mong  cầu  sự  lạc  bên  trong  thì  cũng  không  mong  cầu  bên 
trong,  cho  nên  người  ấy  nhất  thiết  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não, 
có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh’.  Không  thấu  đạt  pháp  này,  chỉ  có  pháp 
khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh.  Vị  ấy 
biết  điều  đó  cho  nên  thuyết  pháp. 

“‘Mong  cầu  sự  lạc  bên  trong;  pháp  này  không  có  khổ,  không  có 
phiền  lao,  không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh’. 
Vị  ấy  biết  điều  này  rồi  liền  thuyết  pháp.  Vì  sao  vậy?  Vị  ấy  không  nói 
như  vầy,  ‘Nếu  người  nào  có  mong  cầu  sự  lạc  bên  trong,  thì  cũng  mong 
cầu  bên  trong  cho  nên  người  đó  nhất  thiết  không  có  khổ,  không  có 
phiền  lao,  không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh’. 
Không  thấu  đạt  pháp  này,  chỉ  có  pháp  không  khổ,  không  có  phiền  lao, 
không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh.  Vị  ấy  biết 
điều  đó  cho  nên  thuyết  pháp. 

“Như  vậy  là  ‘không  tán  thán,  không  chỉ  trích  mà  thuyết  pháp’. 
Vấn  đề  đó  được  nói  với  nguyên  nhân  như  vậy. 

“‘Quyết  định  đúng  mức,  và  sau  khi  đã  biết  quyết  định,  hãy  mong 
cầu  sự  lạc  nào  đã  có  bên  trong’,  vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên 
nhân  nào? 

“Có  sự  lạc  không  phải  sự  lạc  của  bậc  Thánh,  mà  là  lạc  của 
phàm  phu,  là  gốc  của  bệnh,  là  gốc  của  ung  nhọt,  gốc  của  mũi  tên 
châm  chích,  có  thức  ăn13,  có  sống  chết,  không  đáng  tu,  không  đáng 
tập,  không  đáng  phát  triển.  Ta  nói  điều  ấy  không  đáng  tu  tập. 

“Có  sự  lạc  của  bậc  Thánh,  là  sự  lạc  của  vô  dục,  sự  lạc  của  ly 


13  Hưu  thực /3  □  'ỵv? tức  là  có  yếu  tố  làm  điều  kiện;  xem  kinh  “Thực”  số  52. 


470 


TRUNG  A-HÀM 


dục,  Sự  lạc  của  tịch  tĩnh,  là  lạc  của  chánh  giác,  không  có  thức  ăn, 
không  có  sống  chết,  nên  tu,  nên  tập,  nên  phát  triển.  Ta  nói  điều  ấy 
nên  tu  được  vậy. 

“Sao  gọi  là  ‘Có  sự  lạc  không  phải  là  Thánh  lạc  mà  là  phàm  phu 
lạc,  là  gốc  của  bệnh,  là  gốc  của  ung  nhọt,  gốc  của  mũi  tên  châm 
chích,  có  thức  ăn,  có  sống  chết,  không  nên  tu,  không  nên  tập,  không 
nên  phát  triển.  Ta  nói  điều  ấy  không  nên  tu  tập’?  Nếu  do  năm  công 
đức  của  dục  mà  sanh  hỷ,  sanh  lạc,  thì  sự  lạc  ấy  là  lạc  của  phàm  phu, 
không  phải  là  lạc  của  bậc  Thánh,  là  gốc  của  bệnh,  là  gốc  của  ung 
nhọt,  gốc  của  mũi  tên  châm  chích,  có  thức  ăn,  có  sống  chết,  không 
nên  tu,  không  nên  tập,  không  nên  phát  triển.  Ta  nói  điều  ấy  không 
nên  tu  tập  vậy. 

“Sao  gọi  là  ‘Có  sự  lạc  của  bậc  Thánh,  là  lạc  của  vô  dục,  là  lạc 
của  ly  dục,  lạc  của  tịch  tĩnh,  là  lạc  của  chánh  giác,  không  có  ăn,  không 
có  sống  chết,  nên  tu  nên  tập,  nên  phát  triển.  Ta  nói  điều  ấy  nên  tu 
vậy’.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến  chứng 
đệ  tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Sự  lạc  này  là  lạc  của  bậc  Thánh,  sự  lạc 
của  vô  dục,  là  lạc  của  ly  dục,  lạc  của  tịch  tĩnh,  là  lạc  của  chánh  giác, 
không  có  thức  ăn,  không  có  sống  chết,  nên  tu  nên  tập,  nên  phát  triển. 
Ta  nói  điều  ấy  nên  tu  vậy. 

‘“Quyết  định  đúng  mức,  sau  khi  đã  biết  quyết  định  hãy  mong 
cầu  sự  lạc  nào  đã  có  bên  trong’,  vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên 
nhân  như  vậy. 

“‘Không  nên  nói  lời  ám  chỉ,  cũng  không  nên  đối  mặt  tán  thán’, 
vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên  nhân  nào? 

“Có  lời  nói  ám  chỉ  mà  không  chân  thật,  hư  dối,  không  tương  ưng 
với  nghĩa14.  Cũng  có  lời  nói  ám  chỉ  mà  chân  thật,  không  hư  vọng, 
tương  ưng  với  nghĩa.  Trong  này  nếu  có  lời  nói  ám  chỉ  mà  không  chân 
thật,  hư  vọng,  không  tương  ưng  với  nghĩa,  nhất  định  không  nói  những 
lời  như  vậy.  Trong  này  nếu  có  lời  nói  ám  chỉ  mà  chân  thật,  không  hư 
vọng,  không  tương  ưng  với  cứu  cánh,  cũng  hãy  học  đừng  nói  như  vậy. 
Ớ  đây  nếu  có  lời  nói  ám  chỉ  chân  thật,  không  hư  vọng,  tương  ưng  với 
nghĩa  thì  hãy  nên  biết  thời,  chánh  trí,  chánh  niệm  để  cho  thành  tựu  lời 


14. 


Xem  cht.6  trên. 


KINH  CÂU-LÂU-SẤU  VÔ  TRÁNH 


471 


nói  ấy. 

“Như  vậy,  ‘Đừng  nói  lời  ám  chỉ,  cũng  đừng  đối  mặt  khen  ngợi’, 
vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên  nhân  như  vậy. 

‘“Nói  vừa  phải,  chứ  đừng  quá  giới  hạn’,  vấn  đề  này  được  nói  lên 
với  nguyên  nhân  nào? 

“Nói  quá  giới  hạn  thì  thân  phiền  nhọc,  niệm  hay  quên,  tâm  mệt 
mỏi,  tiếng  bị  hư  mà  hướng  đến  trí  thì  không  được  tự  tại  15.  Nói  vừa 
phải  thì  thân  không  phiền  nhọc,  niệm  không  ưa  quên,  tâm  không  mệt 
mỏi,  tiếng  nói  không  bị  hư,  hướng  đến  trí  thì  được  tự  tại. 

“‘Nói  vừa  phải,  đừng  nói  quá  giới  hạn’,  vấn  đề  này  được  nói  lên 
với  nguyên  nhân  như  vậy. 

“‘Tùy  theo  phong  tục  địa  phương,  đừng  nói  thị,  đừng  nói  phi’, 
vấn  đề  này  được  nói  lên  với  nguyên  nhân  nào?  Thế  nào  là  thị  và  phi 
tùy  theo  phong  tục  địa  phương?  Địa  phương  này,  nhân  gian  này,  sự 
việc  này,  hoặc  nói  là  ‘cái  chậu’,  hoặc  nói  là  ‘cái  khay’,  hoặc  nói  là 
‘cái  ô\  hoặc  nói  là  ‘cái  chén’,  hoặc  nói  là  ‘đồ  đạc’;  hay  nói  là  cái 
khay,  hay  nói  là  cái  ô,  hay  nói  là  cái  chén,  hay  nói  là  đồ  đạc;  mỗi 
nơi  tùy  theo  khả  năng  mà  nói  một  mực  rằng,  ‘Đây  là  sự  thực,  ngoài 
ra  là  láo  cả’.  Như  vậy,  đó  là  tùy  theo  phong  tục  địa  phương  mà  nói 
thị  hay  phi  vậy. 

“Sao  gọi  là  ‘Tùy  phong  tục  địa  phương,  không  thị  không  phi’? 
Địa  phương  này,  nhân  gian  này,  sự  việc  này,  hoặc  nói  là  ‘cái  chậu’, 
hoặc  nói  là  ‘cái  khay’,  hoặc  nói  là  ‘cái  ô  ’  hoặc  nói  là  ‘cái  chén’, 
hoặc  nói  là  ‘đồ  đạc’,  và  ở  địa  phương  kia,  nhân  gian  kia,  sự  việc  kia, 
hoặc  nói  là  ‘cái  chậu’,  hoặc  nói  là  ‘cái  khay’,  hoặc  nói  là  ‘cái  ô’,  hoặc 
nói  là  ‘cái  chén’,  hoặc  nói  là  ‘đồ  đạc’.  Với  sự  việc  này  hay  sự  việc 
kia,  không  tùy  khả  năng,  không  nói  với  một  mực  rằng  ‘Đây  là  sự  thật, 
ngoài  ra  đều  láo  cả’,  như  vậy  là  tùy  phong  tục  địa  phương  không  nói 
thị  không  nói  phi. 

“‘Tùy  phong  tục  địa  phương,  đừng  nói  thị,  đừng  nói  phi’,  vấn  đề 
này  được  nói  lên  với  nguyên  nhân  như  vậy. 

“‘Pháp  hữu  tránh  và  pháp  vô  tránh’.  Sao  gọi  là  pháp  hữu  tránh? 
Nếu  có  lạc  tương  ưng  với  dục,  cùng  đi  với,  là  nghiệp  rất  hèn  hạ,  là 


15'  Nghĩa  là,  nói  nhanh  quá,  người  nghe  không  kịp  hiểu. 


472 


TRUNG  A-HÀM 


hạnh  phàm  phu,  pháp  này  là  hữu  tránh.  Vì  những  sự  kiện  gì  mà  pháp 
này  là  hữu  tránh.  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có 
ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là  hữu  tránh.  Nếu  tự 
thân  khổ  hạnh,  rất  khổ,  không  phải  chánh  hạnh,  không  tương  ưng  với 
nghĩa,  thì  pháp  này  là  hữu  tránh.  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có 
nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là  hữu 
tránh.  Xa  lìa  hai  cực  đoan  ấy,  có  trung  đạo,  tác  thành  con  mắt,  tác 
thành  trí  tự  tại,  thành  định,  đưa  đến  trí  tuệ,  đưa  đến  giác  ngộ  và  Niết- 
bàn,  pháp  này  là  vô  tránh. 

“Vì  những  sự  kiện  nào  mà  pháp  này  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này 
không  khổ,  không  phiền  lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  thuộc 
về  chánh  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là  vô  tránh.  Kết  sử  hữu  mà 
không  đoạn  tận,  pháp  này  là  hữu  tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào  mà 
nói  pháp  này  là  hữu  tránh?  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có 
nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là 
hữu  tránh. 

“Kết  sử  hữu  diệt  tận,  pháp  này  là  vô  tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào 
mà  nói  pháp  này  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này  không  khổ,  không  phiền 
lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  thuộc  chánh  hạnh,  cho  nên  nói 
pháp  này  không  tranh  chấp,  không  mong  cầu  nội  lạc. 

“Không  cầu  nội  lạc,  pháp  ấy  là  hữu  tránh.  Vì  những  sự  kiện 
nào  mà  gọi  pháp  ấy  là  hữu  tránh?  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  nên  nói  pháp  này  là 
hữu  tránh. 

“Mong  cầu  ở  nội  lạc,  pháp  này  là  vô  tránh.  Vì  những  sự  kiện 
nào  mà  nói  pháp  này  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này  không  khổ,  không 
phiền  lao,  không  nhiệt  não,  không  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh,  cho 
nên  nói  pháp  này  là  vô  tránh. 

“Trong  đó,  nếu  có  sự  lạc  nào  không  phải  là  Thánh  lạc  mà  là 
phàm  phu  lạc,  là  gốc  của  bệnh,  gốc  của  ung  nhọt,  gốc  của  mũi  tên 
châm  chích,  có  thức  ăn,  có  sống  chết,  không  nên  tu,  không  nên  tập, 
không  nên  phát  triển.  Ta  nói  pháp  ấy  không  nên  tu.  Pháp  này  là  hữu 
tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào  mà  nói  pháp  này  là  hữu  tránh?  Vì  pháp 
này  có  khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh, 
cho  nên  nói  pháp  này  là  hữu  tránh. 


KINH  CÂU-LÂU-SẤU  VÔ  TRÁNH 


473 


“Trong  đó  nếu  có  sự  lạc  nào  là  lạc  của  bậc  Thánh,  sự  lạc  nào 
của  vô  dục,  lạc  do  ly  dục,  lạc  của  tịch  tịnh,  của  chánh  giác,  không  thức 
ăn,  không  có  sống  chết,  nên  tu  nên  tập,  nên  phát  triển.  Ta  nói  pháp  ấy 
nên  tu,  pháp  này  là  pháp  vô  tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào  mà  nói  pháp 
này  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này  không  khổ,  không  có  phiền  lao,  không 
có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh,  cho  nên  nói  pháp 
này  là  vô  tránh. 

“Trong  đó  nếu  có  lời  nói  ám  chỉ  mà  không  chân  thật,  dối  láo, 
không  tương  ưng  với  cứu  cánh,  pháp  này  là  hữu  tránh.  Vì  những  sự 
kiện  nào  mà  nói  pháp  này  là  hữu  tránh?  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền 
lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là 
hữu  tránh. 

“Trong  đó,  nếu  có  lời  chê  bai  sau  lưng  mà  chân  thật,  không  dối 
láo,  tương  ưng  với  cứu  cánh,  pháp  ấy  là  vô  tránh.  Vì  sự  kiện  nào  mà 
nói  pháp  ấy  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này  không  khổ,  không  có  phiền  lao, 
không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh,  cho  nên 
nói  pháp  này  là  vô  tránh. 

“Không  nói  vừa  phải,  pháp  này  là  hữu  tránh.  Vì  những  sự  kiện 
nào  mà  nói  pháp  này  là  hữu  tránh?  Vì  pháp  này  có  khổ,  có  phiền  lao, 
có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là 
tranh  chấp. 

“Nói  vừa  phải,  pháp  này  là  vô  tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào  mà 
nói  pháp  này  là  vô  tránh?  Vì  pháp  này  không  khổ,  không  có  phiền  lao, 
không  có  nhiệt  não,  không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh,  cho  nên 
nói  pháp  này  là  vô  tránh. 

“Thị  và  phi  theo  phong  tục  địa  phương,  pháp  này  là  hữu  tránh. 
Vì  những  sự  kiện  nào  mà  nói  pháp  này  là  hữu  tránh?  Vì  pháp  này  có 
khổ,  có  phiền  lao,  có  nhiệt  não,  có  ưu  sầu,  thuộc  về  tà  hạnh,  cho  nên 
pháp  này  có  tranh  chấp. 

“Tùy  phong  tục  địa  phương,  không  nói  thị  không  nói  phi,  pháp 
này  là  vô  tránh.  Vì  những  sự  kiện  nào  mà  nói  pháp  này  là  vô  tránh? 
Vì  pháp  này  không  khổ,  không  có  phiền  lao,  không  có  nhiệt  não, 
không  có  ưu  sầu,  thuộc  về  chánh  hạnh,  cho  nên  nói  pháp  này  là  vô 
tránh. 

“Đó  gọi  là  tránh  pháp.  Các  ngươi  nên  biết  pháp  tránh  và  pháp 


474 


TRUNG  A-HÀM 


VÔ  tránh.  Đã  biết  pháp  tránh  và  pháp  vô  tránh  thì  nên  xả  bỏ  pháp 
tránh,  tu  tập  pháp  vô  tránh.  Các  ngươi  cần  phải  học  như  vậy. 

“Như  vậy  thiện  nam  tử  Tu-bồ-đề16  do  đạo  vô  tránh17  mà  về  sau 
biết  được  pháp  như  pháp18”. 

Biết  pháp  Nhưchơn  thật 
Tu-bồ-đề  thuyết  kệ 
Thực  hành  chơn  không  này 
Bỏ  đây,  trụ  tịch  tịnh. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


16'  Tu-bồ-đề  Tữ  ũỹ  oĩíyCPaoli:  Subhu0ti. 

17  Vô  tránh  đạo  ŨJỔ  'A  'Ị) /Ờ 

Paoli:  Subhuoti  ca  pana,  bhikkhave,  kulaputto  araòapaaaipadaỏ  paaaipanno,  thiện 
nam  tử  Tu-bồ-đề  là  người  thực  hành  con  đường  vô  tránh. 


18. 


170.  KINH  ANH  vũ' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  trời  vừa  sáng,  Đức  Thế  Tôn 
đắp  y  mang  bát  vào  nước  Xá-vệ.  Trong  khi  đi  khất  thực,  Thế  Tôn  đi 
qua  nhà  của  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử* 2.  Lúc  bấy  giờ,  Anh  Vũ  Ma- 
nạp  Đô-đề  Tử  có  chút  việc  phải  làm  nên  đi  khỏi,  không  có  ở  nhà. 

Khi  ấy,  tại  nhà  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  có  một  con  chó  trắng3 
đang  ăn  cơm  trong  cái  chậu  bằng  vàng,  trên  một  cái  giường  lớn.  Rồi 
con  chó  trắng  trông  thấy  Đức  Phật  từ  xa  đi  lại;  thấy  Ngài,  nó  liền  sủa. 
Đức  Thế  Tôn  nói  với  con  chó  trắng  rằng: 

“Ngươi  không  nên  làm  như  vậy.  Nhà  người  hết  ó  rồi  lại  sủa. 

Chó  trắng  nghe  nói,  giận  dữ  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến  bên 
đống  cây,  nằm  buồn  thiểu  não. 


'■  Bản  Hán,  quyển  44.  Tương  đương  Paơli,  M.135.  Cuơôakammavibhaíga-suttam. 
Hán,  biệt  dịch,  No. 78  Phật  Thuyết  Đâu-điều  Kinh,  khuyết  danh  dịch;  No. 79  Phật 
Thuyết  Anh  Vũ  Kinh,  LƯU  Tống  cầu-na-bạt-đà-la  dịch;  No. 80  Phật  Vị  Thủ-ca 
Trưởng  Giả  Thuyết  Nghiệp  Báo  Sai  Biệt  Kinh,  Tùy,  Pháp  Trí  dịch;  No. 81  Phân 
Biệt  Thiện  Ác  Báo  ứng  Kinh,  Tống,  Thiên  Tức  Tai  dịch. 

2  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  Á.  7%  /íũ  □  t  3-£  •£  ^7,7^0.79:  Anh  Vũ  Ma-lao  Đâu- 
la  Tử;  No. 78:  Đâu-diệu  Tử  Cốc;  No. 80:  Đáo-đề-đa  Tử  Thủ-ca  Trưởng  giả; 
No. 81:  Đâu-nễ-dã  Tử  Du-ca  Trưởng  giả;  Paoli:  Subha  maoòava  Toddeyyaputta, 
niên  thiếu  Bà-la-môn  tên  là  Subha,  con  trai  của  Todeyya. 

3  Bạch  cẩu.  No. 78:  con  chó  tên  Loa  VC7N0.79  nó  tên  là  Bối  -«  (in  lầm  là  cụ  ) 
và  No. 81  gọi  nó  là  Thương-khư  T  7,-rẨ phiên  âm  tương  đương  Paoli  là  Saíkha: 
con  sò. 


www.daitangkinh.org 


476 


TRUNG  A-HÀM 


Sau  đó,  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử,  thấy  chó  trắng  có  vẻ  giận 
dữ,  đã  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến  bên  lùm  cây  nằm  buồn  thiểu 
não,  ông  mới  hỏi  người  nhà  rằng: 

“Ai  quấy  rầy  con  chó  của  tôi,  khiến  nó  rất  đổi  giận  dữ,  từ  trên 
giường  nhảy  xuống,  đến  bên  lùm  cây  nằm  buồn  thiểu  não  vậy?” 

Người  nhà  trả  lời: 

“Chúng  tôi  không  ai  quấy  rầy  con  chó  trắng  cả  khiến  nó  rất  đổi 
giận  dữ,  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến  bên  lùm  cây  nằm  buồn  thiểu 
não.  Ma-nạp  nên  biết,  ngày  nay  có  Sa-môn  Cù-đàm  đến  đây  khất 
thực,  con  chó  trắng  đã  thấy  liền  chạy  tới  sủa.  Sa-môn  Cù-đàm  nói  với 
con  chó  trắng  rằng,  ‘Ngươi  không  nên  làm  như  vậy.  Nhà  ngươi  hết  ó 
rồi  lại  sủa’.  Này  Ma-nạp,  do  vậy  nên  khiến  con  chó  trắng  rất  đổi  giận 
dữ,  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến  bên  lùm  cây  nằm  buồn  thiểu  não”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô -đề  Tử  vừa  nghe  xong  tức  thì  nổi  giận,  muôn 
vu  không  Đức  Thế  Tôn,  muôn  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn.  Với  ý  định  vu 
khống,  hủy  báng,  hạ  nhục  Sa-môn  Cù-đàm  như  vậy,  ông  liền  ra  khỏi 
Xá -vệ,  đến  Thắng  lâm,  vườn  cấp  cô  độc. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đại  chúng 
đứng  vây  quanh  trước  sau,  Đức  Thế  Tôn  trông  thấy  Anh  Vũ  Ma-nạp 
Đô-đề  Tử  từ  xa  đi  đến,  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  thấy  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  đến  không?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  dạ  thấy”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  mà  mạng  chung  ngay  bấy  giờ  thì 
như  co  duỗi  cánh  tay,  trong  khoảnh  khắc  tất  sanh  địa  ngục.  Vì  sao 
vậy?  Vì  người  ấy  đôi  với  Ta  đang  nổi  cơn  thịnh  nộ.  Nếu  có  chúng 
sanh  nào,  do  bởi  tâm  sân  nhuế,  thân  hoại  mạng  chung  tất  đến  chỗ  ác, 
sanh  vào  địa  ngục”. 

Rồi  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  đến  chỗ  Đức  Phật,  nói  với  Thế 
Tôn  rằng: 

“Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  có  đến  nhà  tôi  khất  thực  phải 
không?” 

Đức  Thế  Tôn  trả  lời  rằng: 

“Hôm  nay  Ta  có  đến  nhà  ông  khất  thực”. 


KINH  ANH  VŨ 


477 


“Cù-đàm,  ông  nói  gì  với  con  chó  trắng  của  tôi,  khiến  nó  rất 
đổi  giận  dữ,  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến  bên  lùm  cây  nằm  buồn 
thiểu  não?” 

Đức  Thế  Tôn  trả  lời  rằng: 

“Hôm  nay  vào  lúc  trời  vừa  sáng,  Ta  đắp  y  mang  bát  vào  Xá-vệ 
khất  thực,  lần  lượt  khất  thực  đến  nhà  ông.  Lúc  ấy  con  chó  trắng  trông 
thấy  Ta  từ  xa  đi  đến.  Thấy  Ta,  nó  liền  sủa.  Ta  nói  với  con  chó  trắng 
rằng,  ‘Người  không  nên  làm  như  vậy.  Nhà  ngươi  hết  la  ó4  rồi  lại  sủa’. 
Vì  vậy,  con  chó  trắng  rất  đổi  giận  dữ,  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đến 
bên  đông  cây  nằm  buồn  thiểu  não”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  hỏi  Thế  Tôn: 

“Con  chó  trắng  đời  trước  có  liên  hệ  gì  với  tôi?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Thôi,  thôi,  này  Ma-nạp,  tốt  hơn  đừng  nên  hỏi  Ta.  Ông  nghe 
việc  này  rồi  chắc  chắn  không  vừa  ý  ”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  hỏi  đi  hỏi  lại  Đức  Thế  Tôn  ba  lần: 

“Con  chó  trắng  đời  trước  có  liên  hệ  gì  với  tôi?” 

Đức  Thế  Tôn  cũng  ba  lần  nói: 

“Thôi,  thôi,  này  Ma-nạp,  tốt  hơn  đừng  nên  hỏi  Ta.  Ông  nghe 
việc  này  rồi  chắc  chắn  không  vừa  ý  ”. 

Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  Ma-nạp  rằng: 

“Ông  hỏi  Ta  đến  ba  lần  mà  không  chịu  thôi.  Ma-nạp  nên  biết, 
con  chó  trắng  kia  đời  trước  là  cha  của  ông,  tên  là  Đô-đề  vậy”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  nghe  nói  xong,  nổi  giận  gấp  bội.  Ông 
muôn  vu  không  Đức  Thế  Tôn,  muôn  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn,  muôn  hạ 
nhục  Đức  Thế  Tôn.  Với  ý  định  vu  khống,  hủy  báng,  hạ  nhục  như  vậy, 
ông  nói  với  Đức  Thế  Tôn: 

“Cha  tôi  là  Đô-đề  thực  hành  sự  bố  thí  lớn  lao,  thiết  những  cuộc 
trai  tự  vĩ  đại,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sanh  lên  Phạm 
thiên.  Chớ  do  nhơn  gì,  duyên  gì  mà  sanh  vào  loài  chó  hạ  tiện  này?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Đô-đề,  cha  của  ông  do  bởi  tăng  thượng  mạn  ấy  nên  sanh  vào 
loài  chó  hạ  tiện”. 


4. 


Hân!  đo  .ý Nguyen-Minh:  họ  @  (qiư)j  bân  Thcinh!  nhã  (tru). 


478 


TRUNG  A-HÀM 


Phạm  chí  tăng  thượng  mạn, 

Chết  rồi  sanh  sáu  nơi: 

Chó,  gà,  heo  và  sói, 

Lừa  năm,  địa  ngục  sáu. 

“Anh  Vũ  Ma-nạp,  nếu  ông  không  tin  lời  Ta  nói,  ông  có  thể  trở 
về  nói  với  con  chó  trắng  rằng,  ‘Nếu  đời  trước  là  cha  của  tôi,  chó  trắng 
hãy  trở  lên  giường  lớn’.  Ma-nạp,  chó  trắng  tất  sẽ  trở  lên  giường  lớn. 
‘Nếu  đời  trước  là  cha  của  tôi,  chó  trắng  hãy  ăn  trong  mâm  vàng  như 
cũ’.  Này  Ma-nạp,  chó  trắng  tất  ăn  trong  mâm  vàng  như  cũ.  ‘Nếu  đời 
trước  là  cha  của  tôi,  hãy  chỉ  cho  tôi  thấy  kho  tàng  cất  dấu  vàng  bạc, 
thủy  tinh,  trân  bảo  mà  tôi  không  biết’.  Này  Ma-nạp,  chó  trắng  chắc 
chắn  sẽ  chỉ  cho  ông  thấy  kho  tàng  cất  dấu  vàng  bạc,  thủy  tinh  và  châu 
báu  mà  ông  không  biết”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  nghe  những  lời  Đức  Phật,  nói,  ghi 
nhớ  kỹ,  nhiễu  quanh  Đức  Thế  Tôn  xong  rồi  trở  về  nhà,  nói  với  con 
chó  trắng  rằng: 

“Nếu  đời  trước  là  cha  của  tôi,  chó  trắng  hãy  trở  lên  giường  lớn”. 

Chó  trắng  liền  trở  lên  giường  lớn. 

“Nếu  đời  trước  là  cha  của  tôi,  chó  trắng  hãy  ăn  trong  mâm  vàng 
như  cũ”. 

Chó  trắng  liền  ăn  trong  mâm  vàng  như  cũ. 

“Nếu  đời  trước  là  cha  của  tôi,  hãy  chỉ  chỗ  kho  tàng  trước  kia  cha 
tôi  cất  dấu  vàng  bạc,  thủy  tinh,  trân  bảo  mà  tôi  không  biết”. 

Chó  trắng  tức  thì  từ  trên  giường  nhảy  xuống,  đi  đến  chỗ  mà  đời 
trước  nó  ngủ  nghỉ,  dùng  miệng  và  chân  bươi  bôn  chân  giường. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  liền  từ  chỗ  đó  mà  được  rất  nhiều  báu 
vật.  Rồi  thì  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  đã  được  báu  vật,  rất  đổi  vui 
mừng,  quỳ  gối  bên  phải  xuống  đất,  chắp  tay  hướng  đến  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc,  ba  lần  xướng  lên  những  lời  tán  thán  Đức  Thế  Tôn: 

“Những  lời  Sa-môn  Cù-đàm  nói  đều  không  hư  dối.  Những  lời 
Sa-môn  Cù-đàm  nói  đều  chắc  thật.  Những  lời  Sa-môn  Cù-đàm  nói 
đều  như  thật”. 

Ba  lần  tán  thán  Đức  Thế  Tôn  xong,  ông  từ  Xá-vệ  đi  ra,  đến 
Thắng  lâm,  vườn  cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đại  chúng 


KINH  ANH  VŨ 


479 


vây  quanh  trước  sau.  Đức  Thế  Tôn  trông  thấy  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề 
Tử  từ  xa  đi  đến,  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  có  thấy  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  đi  đến  không?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  thấy”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  bây  giờ  mà  mạng  chung  thì  như  co 
duỗi  cánh  tay,  trong  khoảnh  khắc  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  lành.  Vì  sao 
vậy?  Vì  người  ấy  đối  với  Ta  rất  có  thiện  tâm.  Nếu  có  chúng  sanh  nào 
do  bởi  thiện  tâm,  thân  hoại  mạng  chung  tất  đến  chỗ  lành,  sanh  vào 
trong  thiên  giới”. 

Bấy  giờ,  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cùng 
thăm  hỏi  rồi  ngồi  xuống  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Thế  nào?  Này  Ma-nạp,  như  Ta  đã  nói,  con  chó  trắng  như  vậy 
có  đúng  chăng,  hay  không  đúng  như  vậy?” 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  thật  đúng  như  đã  nói.  Kính  bạch  Cù-đàm,  tôi  lại 
có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho,  tôi  mới  dám  tỏ  bày”. 

“Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Tùy  ý,  ông  cứ  hỏi”. 

“Bạch  Cù-đàm,  do  nhân  gì,  do  duyên  gì,  chúng  sanh  kia  đều  thọ 
thân  người  mà  có  người  cao  kẻ  thấp,  có  người  đẹp  kẻ  xấu.  Vì  sao  vậy? 
Bạch  Cù-đàm,  tôi  thấy  có  kẻ  sống  lâu,  người  chết  yểu;  có  kẻ  nhiều 
bệnh,  người  ít  bệnh;  lại  thấy  có  kẻ  thân  hình  đoan  chánh,  có  người 
không  đoan  chánh;  lại  thấy  có  kẻ  có  oai  đức,  người  không  oai  đức;  lại 
thấy  có  kẻ  sanh  nhằm  dòng  dõi  tôn  quý,  có  người  sanh  nhằm  dòng  dõi 
ti  tiện;  lại  thấy  có  kẻ  giàu  có,  có  người  nghèo  hèn;  lại  thấy  có  kẻ  thiện 
trí,  có  người  ác  trí”. 

Đức  Thế  Tôn  trả  lời: 

“Chúng  sanh  kia  do  nơi  hành  nghiệp  của  chính  mình,  nhân  bởi 
nghiệp  mà  thọ  báo,  duyên  vào  nghiệp,  y  nơi  nghiệp,  tùy  theo  nơi 
nghiệp  xứ  có  cao  thấp  mà  chúng  sanh  có  tốt  đẹp  hay  không  tốt  đẹp”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  nói  vắn  tắt  quá,  không  phân  biệt  một  cách 


480 


TRUNG  A-HÀM 


rộng  rãi,  tôi  không  thể  biết  được.  Mong  Sa-môn  Cù-đàm  nói  một  cách 
rộng  rãi  cho  tôi  nghe  để  tôi  được  hiểu  rõ  ý  nghĩa”. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Ma-nạp,  hãy  nghe  kỹ  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt  một 
cách  rộng  rãi  cho  ông  nghe”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  bạch: 

“Kính  vâng,  tôi  xin  vâng  lời  lắng  nghe”. 

Đức  Phật  nói: 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  do  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
thọ  mạng  rất  ngắn  ngủi?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  sát  sanh, 
hung  dữ,  cực  ác,  uống  máu,  ý  nghĩ  ác  hại,  không  có  tâm  từ  bi  đối  với 
tất  cả  chúng  sanh,  cho  đến  các  loài  côn  trùng.  Người  ấy  lãnh  thọ 
nghiệp  này,  tạo  tác  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc 
chắn  đi  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục  rồi, 
lại  sanh  vào  nhân  gian,  tuổi  thọ  rất  ngắn  ngủi.  Vì  sao  vậy?  Con  đường 
này  đưa  đến  nhận  lãnh  sự  đoản  thọ,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ  sát 
sanh,  hung  dữ,  cực  ác,  uống  máu.  Này  Ma-nạp,  nên  biết,  nghiệp  này 
có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhơn  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  thọ 
mạng  rất  dài?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  xa  lìa  nghiệp  sát, 
đoạn  tuyệt  nghiệp  sát,  bỏ  hẳn  dao  gậy,  có  tâm  tàm,  có  tâm  quý,  có 
tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả  cho  đến  loài  côn  trùng.  Người  ấy  thọ 
nghiệp  này,  tạo  tác  nghiệp  ấy  đầy  đủ  rồi  đến  khi  thân  hoại  mạng 
chung  chắc  chắn  tiến  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn  kiếp  ở 
cõi  trời,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  thọ  mạng  rất  dài.  Vì  sao  vậy?  Con 
đường  này  đưa  đến  nhận  lãnh  sự  trường  thọ,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay 
người  nữ  xa  lìa  nghiệp  sát,  đoạn  tuyệt  nghiệp  sát.  Này  Ma-nạp,  nên 
biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  đa 
phần  có  tật  bệnh?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nhiễu  hại  chúng  sanh; 
người  ấy  hoặc  nắm  tay,  hoặc  dùng  cây  đá,  hoặc  dùng  dao  gậy  nhiễu 
hại  chúng  sanh.  Người  ấy  thọ  nghiệp  này,  tạo  thành  nghiệp  ấy  đầy  đủ 
rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  đưa  đến  chỗ  ác,  sanh  vào 
trong  địa  ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  chịu  nhiều 
tật  bệnh.  Vì  sao  vậy?  Con  đường  này  đưa  đến  chỗ  chịu  nhiều  bệnh, 


KINH  ANH  VŨ 


481 


nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  nhiễu  hại  chúng  sanh.  Ma-nạp  nên 
biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
không  có  tật  bệnh?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  không  nhiễu 
hại  chúng  sanh,  người  ấy  không  dùng  tay  nắm,  không  dùng  cây  đá, 
không  dùng  dao  gậy  nhiễu  hại  chúng  sanh.  Người  ấy  tạo  nghiệp 
này,  tác  thành  nghiệp  ấy  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung 
chắc  chắn  tiến  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn  kiếp  ở 
cõi  trời  rồi,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  không  có  tật  bệnh.  Vì  sao  vậy? 
Con  đường  này  đưa  đến  hưởng  thọ  không  tật  bệnh,  nghĩa  là  kẻ  nam 
hay  người  nữ  nào  nhiễu  hại  chúng  sanh.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp 
này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  có 
thân  hình  không  đoan  chánh?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  mà  tánh 
nóng  nảy,  hay  bực  dọc,  vừa  nghe  chút  ít  đã  nổi  cơn  giận  dữ,  nổi  ganh 
ghét  mà  sanh  lo  buồn,  nổi  thịnh  nộ  tranh  chấp.  Người  ấy  thọ  lấy 
nghiệp  này,  tạo  tác  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc 
chắn  đưa  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục,  lại 
sanh  vào  nhân  gian,  hình  thể  không  đoan  chánh.  Vì  sao  vậy?  Vì  con 
đường  này  đưa  đến  thọ  báo  hình  thể  không  đoan  chánh,  nghĩa  là  kẻ 
nam  hay  người  nữ  nào  tánh  nóng  nảy,  hay  bực  dọc.  Ma-nạp  nên  biết, 
nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
có  thân  hình  đoan  chánh?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  tánh 
không  nóng  nảy,  không  hay  bực  dọc,  người  ấy  nghe  lời  nói  êm  ái 
hay  thô  bỉ  cục  cằn  không  nổi  cơn  giận  dữ,  không  ganh  ghét  sanh  ra 
buồn  rầu,  không  nổi  thịnh  nộ  tranh  chấp.  Người  ấy  thọ  nghiệp,  tác 
thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  tiến  lên 
chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn  kiếp  ở  cõi  trời  lại  sanh  vào 
nhân  gian,  hình  thể  đoan  chánh.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này  đưa 
đến  thọ  báo  hình  thể  đoan  chánh,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ 
nào  tánh  không  nóng  nảy,  không  nhiều  bực  dọc.  Ma-nạp  nên  biết, 
nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
không  có  oai  đức?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  bên  trong  ôm 


482 


TRUNG  A-HÀM 


lòng  tật  đô";  người  ấy  thây  kẻ  khác  được  cung  kính,  cúng  dường  liền 
sanh  lòng  tật  đô";  nếu  thâ"y  kẻ  khác  có  của  thì  muốn  làm  sao  của  ấy 
được  về  mình.  Người  ấy  tạo  nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi 
thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  đưa  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa 
ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục  rồi,  lại  sanh  vào  trong  nhân  gian,  không  có 
oai  đức.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này  đưa  đến  thọ  báo  không  có  oai 
đức,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  bên  trong  ôm  lòng  tật  đô".  Ma- 
nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  có 
oai  đức  lớn?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  không  ôm  lòng  tật  đô",  người 
â"y  thây  kẻ  khác  được  cung  kính  cúng  dường  không  sanh  lòng  tật  đố. 
Nếu  thấy  kẻ  khác  có  của,  không  có  lòng  ham  muốn  của  â"y  được  về  ta. 
Người  â"y  tạo  nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại 
mạng  chung  chắc  chắn  tiến  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn 
kiếp  ở  cõi  trời  rồi,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  có  oai  đức  lớn.  Vì  sao  vậy? 
Vì  con  đường  này  đưa  đến  thọ  báo  có  oai  đức,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay 
người  nữ  nào  không  ôm  lòng  tật  đố.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có 
quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
sanh  vào  dòng  dõi  đê  tiện?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  kiêu 
ngạo,  ngã  mạn,  người  đáng  cung  kính  thì  không  cung  kính,  đáng  tôn 
trọng  thì  không  tôn  trọng,  đáng  quý  thì  không  quý,  đáng  phụng  thờ  thì 
không  phụng  thờ,  đáng  cúng  dường  thì  không  cúng  dường,  đáng 
nhường  lối  thì  không  nhường  lôi,  đáng  nhường  chỗ  ngồi  thì  không 
nhường  chỗ  ngồi,  đáng  chắp  tay  hướng  về  lễ  bái,  thăm  hỏi  thì  không 
chắp  tay  hướng  về  lễ  bái,  thăm  hỏi.  Người  ấy  thọ  nghiệp  này,  tác 
thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  đưa  đến 
chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục,  lại  sanh  vào  nhân 
gian,  sanh  nhằm  dòng  dõi  ti  tiện.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này  đưa 
đến  thọ  báo  sanh  nhằm  dòng  dõi  ti  tiện,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ 
nào  kiêu  ngạo,  đại  mạn.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như 
vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
sanh  nhằm  dòng  dõi  tôn  quý?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  không 
có  lòng  kiêu  ngạo,  đại  mạn,  người  đáng  cung  kính  thì  cung  kính,  đáng 


KINH  ANH  VŨ 


483 


tôn  trọng  thì  tôn  trọng,  đáng  quý  thì  quý,  đáng  phụng  thờ  thì  phụng 
thờ,  đáng  cúng  dường  thì  cúng  dường,  đáng  nhường  lối  thì  nhường  lối, 
đáng  nhường  chỗ  thì  nhường  chỗ,  đáng  chắp  tay  hướng  về  lễ  bái  thăm 
hỏi  thì  chắp  tay  hướng  về  lễ  bái  thăm  hỏi.  Người  ấy  tạo  nghiệp  này, 
tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  tiến  lên 
chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn  kiếp  ở  cõi  trời,  lại  sanh  vào 
nhân  gian  nhằm  dòng  dõi  tôn  quý.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này  đưa 
đến  thọ  báo  sanh  nhằm  dòng  dõi  tôn  quý,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người 
nữ  nào  không  kiêu  ngạo,  đại  mạn.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có 
quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
không  có  của  cải?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  không  làm  thí 
chủ,  không  thực  hành  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Phạm  chí,  cho  kẻ  nghèo 
cùng  đơn  độc  ở  xa  đến  xin  những  thứ  như  đồ  ăn,  thức  uống,  quần  áo, 
mền,  vòng  hoa,  hương  thoa,  nhà  cửa,  giường  chõng,  đèn  dầu  và  sai 
dịch.  Người  ấy  tạo  nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại 
mạng  chung  chắc  chắn  đưa  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Mãn 
kiếp  địa  ngục,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  không  có  của  cải.  Vì  sao  vậy? 
Vì  con  đường  này  đưa  đến  thọ  báo  không  có  của  cải,  nghĩa  là  kẻ  nam 
hay  người  nữ  nào  không  biết  làm  người  thí  chủ,  không  thực  hành  bố 
thí.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  có 
nhiều  của  cải?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  biết  làm  người  thí 
chủ,  biết  thực  hành  bô"  thí.  Người  ấy  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Phạm  chí  và 
kẻ  nghèo  cùng,  cô  độc  từ  xa  tới  xin  những  thứ  như  đồ,  ăn  thức  uống, 
áo  quần,  mền,  vòng  hoa,  hương  thoa,  nhà  cửa,  giường  chõng,  đèn  dầu 
và  sai  dịch.  Người  â"y  thọ  nhận  nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến 
khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  tiến  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  trong 
cõi  trời.  Mãn  kiếp  ở  cõi  trời,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  có  nhiều  của  cải. 
Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này  đưa  đến  thọ  báo  có  nhiều  của  cải,  nghĩa 
là  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  làm  người  chủ  bô"  thí,  biết  thực  hành  hạnh 
bô"  thí.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ  có 
trí  tuệ  kém  cỏi?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  không  thường  đến 
nơi  kia  hỏi  việc.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  danh  đức,  người  ấy  không 


484 


TRUNG  A-HÀM 


thường  đến  nơi  đó  hỏi  đạo  nghĩa,  rằng  ‘Thưa  chư  tôn,  thế  nào  là  thiện, 
thế  nào  là  bất  thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  không  tội?  Thế  nào  là 
vi  diệu,  thế  nào  là  không  vi  diệu?  Thế  nào  là  trắng,  thế  nào  là  đen? 
Trắng  đen  từ  đâu  sanh  ra?  Ý  nghĩa  của  quả  báo  hiện  tại  như  thế  nào? 
Ý  nghĩa  của  quả  báo  vị  lai  như  thế  nào?  Ý  nghĩa  quả  báo  hậu  thế  như 
thế  nào?’  Giả  sử  có  hỏi  nhưng  không  chịu  thực  hành.  Người  ấy  thọ 
nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc 
chắn  đưa  đến  chỗ  ác,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Mãn  kiếp  địa  ngục,  lại 
sanh  vào  nhân  gian,  có  trí  tuệ  kém  cỏi.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  đường  này 
đưa  đến  thọ  báo  trí  tuệ  kém  cỏi,  nghĩa  là  kẻ  nam  hay  người  nữ  ấy 
không  có  thường  đến  nơi  kia  hỏi  việc.  Ma-nạp  nên  biết,  nghiệp  này  có 
quả  báo  như  vậy. 

“Này  Ma-nạp,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  kẻ  nam  hay  người  nữ 
có  trí  tuệ  tốt  đẹp?  Nếu  có  kẻ  nam  hay  người  nữ  nào  thường  hay  đến 
nơi  kia  hỏi  việc.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  danh  đức,  người  ấy 
thường  đến  nơi  ấy  mà  hỏi  đạo  nghĩa,  rằng  ‘Thưa  chư  tôn,  thế  nào  là 
nghiệp  thiện,  thế  nào  là  bất  thiện?  Thế  nào  là  tội,  thế  nào  là  không 
tội?  Thế  nào  là  vi  diệu,  thế  nào  là  không  vi  diệu?  Thế  nào  là  trắng, 
thế  nào  là  đen?  Trắng  và  đen  từ  đâu  sanh  ra?  Ý  nghĩa  của  quả  báo 
hiện  tại  là  thế  nào?  Ý  nghĩa  của  quả  báo  vị  lai  là  thế  nào?  Ý  nghĩa 
quả  báo  hậu  thế  như  thế  nào?”  Hỏi  xong  lại  thường  thực  hành.  Người 
ấy  thọ  nghiệp  này,  tác  thành  đầy  đủ  rồi,  đến  khi  thân  hoại  mạng 
chung  chắc  chắn  tiến  lên  chỗ  lành,  sanh  vào  trong  cõi  trời.  Mãn  kiếp 
ở  cõi  trời,  lại  sanh  vào  nhân  gian,  có  trí  tuệ  tốt  đẹp.  Vì  sao  vậy?  Vì 
con  đường  này  đưa  đến  thọ  báo  có  trí  tuệ  tốt  đẹp,  nghĩa  là  kẻ  nam 
hay  người  nữ  nào  thường  hay  đến  nơi  kia  hỏi  việc.  Ma-nạp  nên  biết, 
nghiệp  này  có  quả  báo  như  vậy. 

“Ma-nạp  nên  biết,  tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  đoản  thọ,  tất 
chịu  đoản  thọ.  Tạo  nghiệp  tương  xứng  với  trường  thọ,  tất  được  trường 
thọ.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  nhiều  tật  bệnh,  tất  phải  chịu  nhiều 
tật  bệnh.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  ít  tật  bệnh,  tất  được  ít  tật 
bệnh.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  sự  không  đoan  chánh,  tất  phải 
thọ  sự  không  đoan  chánh.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  đoan  chánh, 
tất  được  đoan  chánh.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  không  oai  đức,  tất 
phải  chịu  không  oai  đức.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  oai  đức,  tất 


KINH  ANH  VŨ 


485 


được  oai  đức.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  dòng  dõi  ti  tiện,  tất  phải 
sanh  nhằm  dòng  dõi  ti  tiện.  Tạo  tác  nghiệp  tương  xứng  với  dòng  dõi 
tôn  quý,  tất  được  sanh  vào  dòng  dõi  tôn  quý.  Tạo  tác  nghiệp  tương 
xứng  với  không  của  cải,  tất  bị  không  của  cải.  Tạo  tác  nghiệp  tương 
xứng  với  nhiều  của  cải,  tất  được  nhiều  của  cải.  Tạo  tác  nghiệp  tương 
xứng  với  trí  tuệ  kém  cỏi,  tất  bị  trí  tuệ  kém  cỏi.  Tạo  tác  nghiệp  tương 
xứng  với  trí  tuệ  tốt  đẹp,  tất  được  trí  tuệ  tốt  đẹp. 

“Này  Ma-nạp,  đó  là  những  điều  Ta  đã  nói  từ  trước  rằng  ‘Chúng 
sanh  do  hành  nghiệp  của  chính  mình,  do  nghiệp  mà  thọ  báo,  duyên  nơi 
nghiệp,  tùy  theo  nghiệp  xứ  cao  thấp  mà  chúng  sanh  có  tốt  đẹp  hay 
không  tốt  đẹp’  ”. 

Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu!  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu!  Thế 
Tôn,  nay  con  tự  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp  và  chúng  Tỳ-kheo.  Cúi  xin 
Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Kể  từ  ngày  nay,  trọn  đời  tự  quy 
y  cho  đến  tận  mạng.  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  bắt  đầu  ngày  nay,  mong 
Ngài  vào  nhà  Đô-đề  như  vào  nhà  Ưu-bà-tắc  khác  tại  Xá-vệ,  để  cho 
nhà  Đô-đề  được  lợi  nghĩa,  được  lợi  ích  an  ổn,  khoái  lạc  lâu  dài5”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Anh  Vũ  Ma-nạp  Đô-đề  Tử  và  vô  lượng 
chúng  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


5'  No. 79  kết  luận,  Phật  nói:  đời  sau  ai  nghe  kinh  này  mà  lông  dựng  đứng,  nước 
mắt  chảy  sẽ  được  gặp  Phật  Di-lặc  trong  tuông  lai. 


171.  KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP' 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trú  trong  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đà. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tam-di-đề* 2  cũng  trú  ở  thành  Vương  xá,  trong 
thiền  thất  Vô  sự.  Lúc  ấy,  dị  học  Bộ-la-đà  Tử3  sau  giờ  trưa,  ung  dung  đi 
đến  chỗ  Tôn  giả  Tam-di-đề,  cùng  chào  hỏi  rồi  lui  ngồi  xuống  một  bên 
và  hỏi: 

“Này  Hiền  giả  Tam-di-đề,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  ngài  cho  phép 
chăng?” 

Tôn  giả  Tam-di-đề  đáp: 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  muôn  hỏi  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy 
nghĩ”. 

Dị  học  Bộ-la-đà  Tử  bèn  hỏi: 

“Này  Hiền  giả  Tam-di-đề,  tôi  trực  tiếp  nghe  từ  Sa-môn  Cù-đàm, 
tôi  trực  tiếp  nhận  từ  Sa-môn  Cù-đàm,  rằng  ‘Thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp 
là  hư  vọng.  Chỉ  có  ý  nghiệp  là  chơn  thật.  Có  một  loại  định,  Tỳ-kheo 
vào  định  đó  không  còn  hay  biết  gì’  ”. 

Tôn  giả  Tam-di-đề  đáp: 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  chớ  có  nói  như  vậy,  chớ  có  hủy  báng 
Đức  Thế  Tôn.  Hủy  báng  Thế  Tôn  là  bất  thiện.  Thế  Tôn  không  nói  như 
vậy. 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.136.  Mahaơ-Kammavibhaíga-suttam. 

2'  Tam-di-đề,  xem  kinh  số  165. 

3'  Bộ-la-đà  Tử  '  *  ^/.CPaơli:  Potaliputta. 


www.daitangkinh.org 


488 


TRUNG  A-HÀM 


nói  rằng  ‘Nếu  cố  ý  tạo  tác  nghiệp4,  khi  tác  đã  thành,  Ta  nói  không  có 
việc  không  thọ  báo,  hoặc  hiện  tại  thọ  báo,  hoặc  đời  sau  thọ  báo.  Nếu 
không  cố  ý  tạo  tác  nghiệp,  khi  tác  đã  thành,  Ta  không  nói  chắc  chắn 
phải  thọ  báo’”. 

Dị  học  Bộ-la-đà  Tử  ba  lần  nhắc  lại  câu  ấy  với  Tôn  giả  Tam-di- 
đề  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Tam-di-đề,  tôi  trực  tiếp  nghe  từ  Sa-môn  Cù-đàm, 
tôi  trực  tiếp  nhận  từ  Sa-môn  Cù-đàm,  rằng  ‘Thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp 
là  hư  vọng.  Chỉ  có  ý  nghiệp  là  chơn  thật.  Có  một  loại  định,  Tỳ-kheo 
vào  định  đó  không  còn  hay  biết  gì’.” 

Tôn  giả  Tam-di-đề  cũng  ba  lần  đáp: 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  chớ  có  nói  như  vậy,  chớ  có  hủy  báng 
Đức  Thế  Tôn.  Hủy  báng  Thế  Tôn  là  bất  thiện.  Thế  Tôn  không  nói  như 
vậy. 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện 
nói  rằng  ‘Nếu  cô"  ý  tạo  tác  nghiệp,  khi  tác  đã  thành,  Ta  nói  không  có 
việc  không  thọ  báo,  hoặc  hiện  tại  thọ  báo,  hoặc  đời  sau  thọ  báo.  Nếu 
không  cô"  ý  tạo  tác  nghiệp,  khi  tác  đã  thành,  Ta  không  nói  chắc  chắn 
phải  thọ  báo’”. 

Dị  học  Bộ-la-đà  Tử  hỏi  Tôn  giả  Tam-di-đề: 

“Nếu  cố  ý  tạo  tác  nghiệp,  khi  tác  nghiệp  đã  thành,  phải  thọ  báo 
gì?” 

Tôn  giả  Tam-di-đề  đáp: 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  nếu  cố  ý  tạo  tác  nghiệp,  khi  tác  nghiệp 
đã  thành,  tất  thọ  báo  khổ”. 

Dị  học  Bộ-la-đà  Tử  lại  hỏi: 

“Này  Hiền  giả  Tam-di-đề,  ông  học  đạo  trong  pháp  luật  này  bao 
lâu  rồi?” 

Tôn  giả  Tam-di-đề  đáp  rằng: 

“Hiền  giả  Bộ-la-đà  Tử,  tôi  học  đạo  trong  pháp  luật  này  mới  có 
ba  năm”. 

Lúc  ấy,  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  bèn  suy  nghĩ  rằng:  “Tỳ-kheo  niên 
thiếu  mà  vẫn  có  thể  bảo  hộ  Tôn  sư  như  vậy,  huống  nữa  là  vị  Thượng 


4'  Hán:  cố  tác  nghiệp,  nghiệp  được  làm  với  sự  cố  ý.  Pacli:  saócetanika  kamma. 


KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


489 


tọa  cựu  học.” 

Rồi  thì  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  nghe  Tôn  giả  Tam-di-đề  nói,  không 
cho  là  phải,  cũng  không  cho  là  quấy,  rời  chỗ  ngồi,  lắc  đầu  mà  đi. 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Châu-na5,  đang  ở  cách  chỗ  nghỉ  ngày 
của  Tôn  giả  Tam-di-đề  không  xa.  Tôn  giả  Đại  Châu-na  nghe  cuộc  đối 
thoại  giữa  Tôn  giả  Tam-di-đề  và  dị  học  Bộ-la-đà  Tử,  ghi  nhớ  tất  cả, 
rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  đến  Tôn  giả  A-nan,  cùng  chào  hỏi  xong  rồi 
ngồi  xuống  một  bên  và  mang  những  lời  đối  thoại  giữa  Tôn  giả  Tam- 
di-đề  và  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  thuật  lại  hết  cho  Tôn  giả  A-nan  nghe. 

Tôn  giả  A-nan  nghe  xong  bảo  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Châu-na,  nhơn  câu  chuyện  này,  chúng  ta  nên  đến 
gặp  Đức  Phật  và  trình  bày  lên  Thế  Tôn.  Hiền  giả  Châu-na,  chúng  ta 
hãy  cùng  đến  nơi  Thế  Tôn  và  bạch  lên  Thế  Tôn  tất  cả  nghĩa  này. 
Hoặc  nhơn  đây,  chúng  ta  được  nghe  những  pháp  nào  khác  của  Thế 
Tôn”. 

Rồi  Tôn  giả  A-nan  và  Tôn  giả  Đại  Châu-na  cùng  đi  đến  chỗ 
Phật.  Tôn  giả  Đại  Châu-na  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi 
xuống  một  bên.  Tôn  giả  A-nan  cúi  đầu  làm  lễ  sát  chân  Phật  rồi  đứng 
qua  một  bên. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  A-nan  nói  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Châu-na,  Hiền  giả  nên  nói  đi!  Hiền  giả  nên  nói 

đi!” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  Châu-na  muôn  nói  sự  gì?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  sẽ  tự  nghe  hết  câu  chuyện”. 

“Rôi  thì  Tôn  giả  Đại  Châu-na  thuật  lại  đầu  đuôi  cuộc  đối  thoại 
giữa  Tôn  giả  Tam-di-đề  và  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  cho  Phật  nghe.  Nghe 
xong,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  hãy  xem  Tỳ-kheo  Tam-di-đề  người  si,  không  đạo 
lý  gì.  Vì  sao?  Vấn  đề  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  hỏi  là  bất  định6  mà  Tỳ-kheo 


5-  Đại  Châu-na  ỹ'  ,3*  -* /ỜPaữXv.  Maha0-Cunda,  đệ  tử  của  ngài  Xá-lợi-phất. 

6'  l /ấn  sự  bất  định  w  <3  »£  mmỵc câu  hỏi  không  xác  định,  cần  trả  lời  bằng  phân 
biệt  đáp;  một  trong  bốn  ký  vấn.  Xem  thêm  cht.  dưới.  Bản  Thánh  chép:  vấn  sự 


490 


TRUNG  A-HÀM 


Tam-di-đề,  người  ngu  si  kia  chỉ  trả  lời  theo  nhất  hướng  đáp7.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  Tam-di-đề  nhơn  việc  này  trả  lời 
rằng  ‘Những  gì  được  cảm  thọ  đều  là  khổ’  thì  có  lỗi  gì?” 

Đức  Thế  Tôn  quở  Tôn  giả  A-nan: 

“Hãy  xem  Tỳ-kheo  A-nan  cũng  không  có  đạo  lý  gì  cả.  A-nan,  kẻ 
ngu  si  Tam-di-đề  này,  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  kia  hỏi  tất  cả  ba  cảm  thọ, 
khổ  thọ,  lạc  thọ  và  không  khổ  không  lạc  thọ.  A-nan,  nếu  kẻ  ngu  si 
Tam-di-đề  được  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  hỏi,  nên  đáp  như  vầy,  ‘Này  Hiền 
giả  Bộ-la-đà  Tử,  nếu  cố  ý  tạo  nghiệp  an  lạc,  khi  tác  đã  thành  sẽ  thọ 
quả  báo  an  lạc.  Nếu  cố  ý  tạo  nghiệp  khổ,  khi  tác  đã  thành,  sẽ  thọ  quả 
báo  khổ.  Nếu  cố  ý  tạo  nghiệp  không  khổ  không  lạc,  khi  tác  đã  thành 
rồi  sẽ  thọ  quả  báo  không  khổ  không  lạc’.  Này  A-nan,  nếu  kẻ  ngu  si 
Tam-di-đề  được  dị  học  Bộ-la-đà  Tử  hỏi  và  đáp  như  vậy  thì  dị  học  Bộ- 
la-đà  Tử  mắt  còn  không  dám  nhìn  Tam-di-đề  ngu  si  ấy,  huống  nữa  lại 
có  thể  hỏi  đến  chuyện  như  vậy  chăng? 

“Này  A-nan,  nếu  ngươi  từ  Thế  Tôn  mà  nghe  kinh  ‘Phân  biệt 
đại  nghiệp’,  thì  đối  với  Như  Lai  lại  càng  tăng  thượng  tâm  tĩnh,  được 
hoan  hỷ”. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  đúng  lúc.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
đúng  lúc.  Nếu  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  kinh  ‘Phân  Biệt  Đại 
Nghiệp’,  các  Tỳ-kheo  nghe  xong  sẽ  ghi  nhớ  kỹ”. 

Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt 
đầy  đủ  cho  ngươi  nghe”. 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn”. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Này  A-nan,  hoặc  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 


bất  túc  - -yơ?í nhầm  tự  dạng.  Pa0li:  Vibhajja-bya0ka0òiyo  paóho. 

7'  Nhất  hướng  đáp,  một  trong  bốn  cách  trả  lời  vấn  đề,  tứ  ký  vấn:  nhất  hướng  (xác 
định),  phân  biệt,  phản  cật  bà  xả  trí.  Pacli:  ekaỏsena  vyackato. 


KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


491 


bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,...  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến.  Với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  chỗ  lành,  sanh  lên  trời.  Này  A-nan,  hoặc  có 
một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của  không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ 
nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến.  Với  sự  xả  ly,  sự  thủ  hộ  này,  thân  hoại 
mạng  chung  sanh  về  chỗ  ác,  trong  địa  ngục. 

“Này  A-nan,  hoặc  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dôi,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến.  Với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  chỗ  ác,  trong  địa  ngục.  Này  A-nan,  hoặc  có 
một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của  không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ 
nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến.  Với  sự  xả  ly  và  thủ  hộ  này,  thân  hoại 
mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  trong  cõi  trời. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung,  người  ấy  sanh  về  chốn  lành,  trong  cõi  trời.  Nếu  có 
vị  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được  thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn  mà 
thấy  người  kia,  thấy  rồi  bèn  tự  suy  nghĩ  rằng,  ‘Không  có  thân  ác  hành, 
cũng  không  có  quả  báo  của  thân  ác  hành.  Không  có  khẩu  và  ý  ác 
hành,  cũng  không  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  ác  hành.  Vì  sao?  Ta  thấy 
người  kia  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ  bỏ  sự  lấy  của  không  cho, 
không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  không  từ  bỏ  tà  kiến; 
với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về 
cõi  lành,  trong  cõi  trời.  Nếu  có  những  trường  hợp  khác  cũng  tương  tự 
như  vậy,  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  không 
từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự 
không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  kia  tất  cả  khi  thân  hoại  mạng  chung 
nhất  định  sanh  về  cõi  lành,  trong  cõi  trời.  Ai  thấy  như  vậy  gọi  là  chánh 
kiến.  Ai  thấy  khác  đi,  trí  họ  đi  về  nẻo  tà’.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào 
được  cực  lực  mò  mẫm,  dều  chủ  trương  theo  một  chiều  rằng  ‘Đây  mới 
là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dôi’. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  không  cho 
mà  lấy,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly, 
thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  ác,  sanh  trong  địa 


492 


TRUNG  A-HÀM 


ngục.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được  thiên  nhãn,  thành  tựu 
thiên  nhãn  mà  thấy  người  kia,  thấy  rồi  bèn  tự  suy  nghĩ  rằng:  “Không 
có  thân  diệu  hạnh,  không  có  quả  báo  của  thân  diệu  hạnh,  không  có 
khẩu  và  ý  diệu  hạnh,  cũng  không  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  diệu 
hạnh’.  Vì  sao?  Ta  thấy  người  kia  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  sự  lấy  của 
không  cho  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến; 
với  sự  xả  ly  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chốn  ác,  sanh 
trong  địa  ngục.  Nếu  có  những  trường  hợp  khác  cũng  tương  tự  như  vậy, 
từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối, 
cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly,  thủ  hộ  này,  kia  tất  cả  khi  thân  hoại 
mạng  chung  nhất  định  sanh  về  chôn  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  thấy 
như  vậy  gọi  là  chánh  kiến.  Ai  thấy  khác  đi,  trí  họ  đi  về  nẻo  tà’.  Bất  cứ 
sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực  lực  mò  mẫm,  đều  chủ  trương  theo  một 
chiều  rằng  ‘Đây  mới  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dôi’. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  không  cho  mà  lấy,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  chốn  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Nếu  có  Sa- 
môn,  Phạm  chí  chứng  được  thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn  mà  thấy 
người  kia,  thấy  rồi  bèn  tự  suy  nghĩ:  ‘Có  thân  ác  hạnh,  có  quả  báo  của 
thân  ác  hạnh,  có  khẩu  và  ý  ác  hạnh,  cũng  không  có  quả  báo  của  khẩu 
và  ý  ác  hạnh’.  Vì  sao?  Ta  thấy  kẻ  kia  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  không  cho  mà  lấy,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  kia  tất 
cả  khi  thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sanh  về  chôn  ác,  sanh  trong  địa 
ngục.  Ai  thấy  như  vậy  gọi  là  chánh  kiến;  thấy  khác  đi,  trí  họ  đi  về  nẻo 
tà’.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực  lực  mò  mẫm,  đều  chủ  trương 
theo  một  chiều  rằng:  ‘Đây  mới  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dối.’ 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  không  cho 
mà  lấy,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến.  Với  sự  xả 
ly,  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong 
cõi  trời.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được  thiên  nhãn,  thành  tựu 
thiên  nhãn  mà  thấy  người  kia,  thấy  rồi  bèn  tự  suy  nghĩ:  ‘Có  thân  diệu 
hạnh,  cũng  có  quả  báo  của  thân  diệu  hạnh;  có  khẩu  và  ý  diệu  hạnh, 
cũng  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  diệu  hạnh.  Vì  sao?  Ta  thấy  kẻ  kia  từ 


KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


493 


bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly,  thủ  hộ  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung 
nhất  định  sanh  về  chốn  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  Nếu  lại  có  trường  hợp 
khác  tương  tợ  như  vậy,  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  từ  bỏ 
tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly,  thủ  hộ  này, 
tất  cả  những  người  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sẽ  sanh  về 
nẻo  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  Ai  thấy  như  vậy  gọi  là  chánh  kiến;  thấy 
khác  đi,  trí  họ  đi  về  nẻo  tà’.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực  lực 
mò  mẫm,  chủ  trương  theo  một  chiều  rằng:  ‘Đây  mới  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  hư  dối’ . 

“Này  A-nan,  ở  trong  đó,  nếu  vị  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được 
thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  nói  như  thế  này,  ‘Không  có  thân  ác 
hành,  không  có  quả  báo  của  thân  ác  hành.  Không  có  khẩu,  ý  ác  hành, 
không  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  ác  hành’.  Ta  không  theo  vị  ấy.  Nếu 
vị  ấy  nói  như  thế  này,  ‘Ta  thấy  người  kia  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không 
từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  ác,  sanh  trong  địa  ngục’.  Ta  nghe  theo 
vị  ấy.  Nếu  nói  như  vầy,  ‘Nếu  có  những  trường  hợp  khác  tương  tợ  như 
vậy,  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ  bỏ  không  cho  mà  lấy,  không  từ  bỏ 
tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự 
không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  tất  cả  những  người  ấy  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sanh  về  chỗ  lành,  sanh  lên  trời’.  Ta  không  nghe  theo  vị 
ấy.  Nếu  có  ai  nói  như  vầy,  ‘Thấy  như  vậy  mới  là  chánh  kiến,  thấy 
khác  là  kẻ  có  trí  tà’.  Ta  không  nghe  theo  họ.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến 
nào  được  cực  lực  mò  mẫm,  chủ  trương  theo  một  chiều  rằng  ‘Đây  mới 
là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dối.’  Ta  cũng  không  nghe  họ.  Vì  sao? 
Này  A-nan,  Như  Lai  biết  những  người  đó  là  trường  hợp  khác. 

“Này  A-nan,  trong  đó  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được  thiên 
nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  nói  thế  này,  ‘Không  có  thân  diệu  hạnh, 
cũng  không  có  quả  báo  của  thân  diệu  hạnh;  không  có  khẩu,  ý  diệu 
hạnh,  cũng  không  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  diệu  hạnh’.  Ta  không 
nghe  theo  vị  ấy.  Nếu  nói  thế  này,  ‘Ta  thấy  người  kia  từ  bỏ  sát  sanh,  từ 
bỏ  lấy  của  không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà 
kiến.  Với  sự  xả  ly,  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác, 


494 


TRUNG  A-HÀM 


sanh  trong  địa  ngục’.  Ta  nghe  theo8  vị  ấy.  Nếu  có  ai  nói  thế  này,  ‘Có 
những  trường  hợp  khác  tương  tợ  như  vầy,  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của 
không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự 
xả  ly,  thủ  hộ  này,  tất  cả  những  người  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục’.  Ta  không  nghe  theo  họ9.  Nếu  kia 
lại  nói  thế  này,  ‘Thấy  như  vậy  mới  là  chánh  kiến,  thấy  khác  là  kẻ  có 
trí  tà’.  Ta  cũng  không  nghe  họ.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực 
lực  mò  mẫm,  chủ  trương  theo  một  chiều  rằng  ‘Đây  mới  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  hư  dối.’  Ta  cũng  không  nghe  họ.  Vì  sao?  Này  A-nan,  Như 
Lai  biết  những  người  đó  là  trường  hợp  khác. 

“Này  A-nan,  trong  đó  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được 
thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  nói  như  vầy,  ‘Có  thân  ác  hạnh,  cũng 
có  quả  báo  của  thân  ác  hạnh.  Có  khẩu,  ý  ác  hạnh,  cũng  có  quả  báo 
của  khẩu  và  ý  ác  hạnh’.  Ta  nghe  theo  vị  ấy.  Nếu  kia  nói  như  thế  này, 
‘Ta  thấy  người  kia  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ  bỏ  lấy  của  không 
cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  không  từ  bỏ  tà 
kiến.  Với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục’.  Ta  nghe  theo  vị  ấy.  Nếu  nói  thế 
này,  ‘Những  trường  hợp  tương  tợ  như  vậy,  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không 
từ  bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  tất  cả 
những  người  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong 
địa  ngục’.  Ta  không  nghe  theo  họ.  Nếu  kia  lại  nói  thế  này,  ‘Thấy  như 
vậy  mới  là  chánh  kiến,  thấy  khác  là  kẻ  có  trí  tà’.  Ta  cũng  không  nghe 
họ.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực  lực  mò  mẫm,  chủ  trương  theo 
một  chiều  rằng  ‘Đây  mới  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dối’.  Ta  cũng 
không  nghe  họ.  Vì  sao?  Này  A-nan,  Như  Lai  biết  những  người  đó  là 
trường  hợp  khác. 

“Này  A-nan,  trong  đó  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chứng  được 
thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  nói  như  thế  này,  ‘Có  thân  diệu 
hạnh,  cũng  có  quả  báo  của  thân  diệu  hạnh;  có  khẩu,  ý  diệu  hạnh, 


Chấp  nhận  có.  Trường  hợp  hành  thiện,  nhưng  tái  sanh  ác  thú.  Vì  có  sự  phân 
biệt. 

Như  trên,  nhưng  không  chấp  nhận,  vì  quan  điểm  nhất  hướng. 


9. 


KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


495 


cũng  có  quả  báo  của  khẩu  và  ý  diệu  hạnh’.  Ta  nghe  theo  vị  ấy.  Nếu 
nói  như  vầy,  ‘Ta  thấy  người  kia  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của  không 
cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly, 
thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong  cõi 
trời’.  Ta  nghe  theo  họ.  Nếu  nói  như  vầy,  ‘Nếu  có  những  trường  hợp 
tương  tợ  như  vầy,  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của  không  cho,  từ  bỏ  tà 
dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  xả  ly,  thủ  hộ  này, 
tất  cả  những  người  ấy  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành, 
sanh  trong  cõi  trời’.  Ta  không  nghe  theo  họ.  Nếu  kia  lại  nói  thế  này, 
‘Thấy  như  vậy  mới  là  chánh  kiến,  thấy  khác  là  kẻ  có  trí  tà’.  Ta  cũng 
không  nghe  họ.  Bất  cứ  sở  tri  và  sở  kiến  nào  được  cực  lực  mò  mẫm, 
chủ  trương  theo  một  chiều  rằng  ‘Đây  mới  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều 
hư  dối.’  Ta  cũng  không  nghe  họ.  Vì  sao?  Này  A-nan,  Như  Lai  biết 
những  người  đó  là  trường  hợp  khác. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  Ây  là,  nếu 
trước  kia  nó  đã  tạo  tác  nghiệp  bất  thiện,  tác  đã  thành  rồi,  do  sự  không 
xả  ly,  không  thủ  hộ,  cho  nên  ở  trong  đời  hiện  tại  thọ  báo  xong,  họ  sanh 
về  nơi  đó10.  Hoặc  do  hậu  báo  cho  nên  người  kia  không  vì  nhơn  này, 
không  vì  duyên  này  mà  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành, 
sanh  trong  cõi  trời.  Hoặc  trước  kia  đã  tạo  tác  nghiệp  thiện,  tác  đã 
thành  rồi,  do  xả  ly  và  thủ  hộ  nên  chưa  tiêu  hết,  cần  phải  được  thọ  báo 
ở  chôn  lành;  kia  do  nhơn  này,  duyên  này  cho  nên  thân  hoại  mạng 
chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  Hoặc  khi  chết  khởi  các 
tâm,  và  tâm  sở  hữu  pháp  thuộc  thiện11  tương  ưng  với  chánh  kiến;  kia 
nhờ  nhơn  này,  duyên  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành, 
sanh  trong  cõi  trời.  A-nan,  Như  Lai  biết  người  kia  là  như  vậy. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của 
không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dối,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự 
xả  ly,  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong 


10'  Tức  sanh  về  cõi  lành. 

u'  Tức  khi  chết  với  tâm  và  tâm  sở  thiện. 


496 


TRUNG  A-HÀM 


địa  ngục.  Nếu  trước  kia  họ  đã  tạo  tác  nghiệp  thiện,  tác  đã  thành  rồi, 
do  sự  xả  ly,  thủ  hộ  cho  nên  ở  trong  đời  hiện  tại  họ  thọ  báo  xong,  cho 
nên  sanh  về  nơi  đó.  Hoặc  do  bởi  hậu  báo  cho  nên  họ  không  vì  nhơn 
này,  duyên  này  mà  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong 
địa  ngục.  Hoặc  trước  kia  đã  tạo  tác  nghiệp  bất  thiện,  tác  đã  thành  rồi, 
do  không  xả  ly  và  không  thủ  hộ  nên  chưa  tiêu  hết,  phải  thọ  báo  ở  địa 
ngục;  họ  do  nhơn  này,  duyên  này  cho  nên  thân  hoại  mạng  chung  sanh 
về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Hoặc  khi  chết  sanh  tâm  và  các  tâm  sở 
hữu  pháp  bất  thiện  tương  ưng  với  tà  kiến,  do  nhơn  này,  duyên  này, 
thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  A-nan, 
Như  Lai  biết  người  kia  là  như  vậy. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  không  từ  bỏ  sát  sanh,  không  từ 
bỏ  lấy  của  không  cho,  không  từ  bỏ  tà  dâm,  không  từ  bỏ  nói  dối,  cho 
đến  không  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  này,  thân 
hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Kia  do  chính 
nhơn  này,  duyên  này  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh 
trong  địa  ngục.  Hoặc  trước  kia  đã  tạo  tác  nghiệp  bất  thiện,  tác  đã 
thành  rồi,  do  sự  không  xả  ly,  không  thủ  hộ  mà  chưa  tiêu  hết,  nên  phải 
thọ  báo  ở  địa  ngục;  kia  do  nhơn  này,  duyên  này  cho  nên  thân  hoại 
mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh  trong  địa  ngục.  Hoặc  khi  chết  sanh 
các  tâm  và  tâm  sở  hữu  pháp  bất  thiện  tương  ưng  với  tà  kiến,  kia  do 
nhơn  này,  duyên  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  nẻo  ác,  sanh 
trong  địa  ngục.  A-nan,  Như  Lai  biết  người  kia  là  như  vậy. 

“Này  A-nan,  nếu  có  một  người  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  lấy  của 
không  cho,  từ  bỏ  tà  dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến;  với  sự 
xả  ly,  thủ  hộ  này,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh 
trong  cõi  trời.  Kia  nhờ  chính  nhơn  này,  duyên  này  thân  hoại  mạng 
chung  sanh  về  chốn  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  Hoặc  trước  kia  đã  tạo 
tác  nghiệp  thiện,  tác  đã  thành  rồi,  nhờ  có  xả  ly,  có  thủ  hộ  mà  chưa 
tiêu  hết,  phải  được  thọ  báo  thiện;  kia  nhờ  nhơn  này,  duyên  này  cho 
nên  thân  hoại  mạng  chung  sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong  cõi  trời. 
Hoặc  đến  lúc  chết  sanh  các  tâm  và  tâm  sở  hữu  pháp  thiện  tương  ưng 
với  chánh  kiến,  kia  do  nhơn  này,  duyên  này,  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  về  chôn  lành,  sanh  trong  cõi  trời.  A-nan,  Như  Lai  biết  người  kia 
là  như  vậy. 


497 


KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP 


“Lại  nữa,  có  bôn  hạng  người.  Hoặc  có  người  không  có  mà  tợ  như 
có.  Hoặc  có  mà  tợ  như  không  có.  Hoặc  không  có  tợ  như  không  có. 
Hoặc  có  tợ  như  có. 

“Này  A-nan,  cũng  như  có  bốn  loại  xoài.  Hoặc  xoài  không  chín 
mà  giông  như  chín.  Hoặc  chín  giông  như  không  chín.  Hoặc  không  chín 
giông  như  không  chín.  Hoặc  chín  giống  như  chín. 

“Cũng  vậy  A-nan,  bốn  thứ  xoài  được  thí  dụ  với  người.  Hoặc  có 
người  không  có  mà  tợ  như  có.  Hoặc  có  mà  tợ  như  không  có.  Hoặc 
không  có  tợ  như  không  có.  Hoặc  có  tợ  như  có”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


PHẨM  THỨ  14:  PHẨM  tâm 


172.  KINH  TÂM 

173.  KINH  PHÙ-DI 

174.  KINH  THỌ  PHÁP  (I) 

175.  KINH  THỌ  PHÁP  (II) 

176.  KINH  HÀNH  THIÊN 

177.  KINH  THUYẾT 

178.  KINH  LẠP  sư 

179.  KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ 

180.  KINH  CÙ-ĐÀM-DI 

181.  KINH  ĐA  GIỚI 


www.daitangkinh.org 


172.  KINH  TÂM1 

Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  sống  cô  độc  tại  một  nơi  an  tĩnh,  thiền 
tọa  tư  duy,  tâm  khởi  ý  niệm:  ‘Cái  gì  dẫn  thế  gian  đi?  Cái  gì  làm  nhiễm 
trước2?  Cái  gì  khởi  tự  tại3?’ 

Khi  ấy,  vào  lúc  xế  chiều,  Tỳ-kheo  ấy  từ  thiền  tọa  dậy,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  bạch 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  một  mình  ở  một  nơi  yên  tĩnh,  thiền 
tọa  tư  duy,  tâm  khởi  ý  niệm  ‘Cái  gì  dẫn  thế  gian  đi?  Cái  gì  làm  nhiễm 
trước?  Cái  gì  khởi  tự  tại?’.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  ngợi: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo!  Là  con  đuờng  hiền  thiện  lại 
được  quán  sát  hiền  thiện,  là  biện  tài  tinh  diệu  với  tư  duy  khéo  léo4 


'■  Bản  Hán,  quyển  45.  Tương  đương  Paơli  A.4.19.6  Ummagga-sutta.  Hán,  Biệt  dịch, 
No. 82  Phật  Thuyết  Ý  Kinh,  Tây  Tấn,  Trúc  Pháp  Hộ  dịch. 

2'  Thùy  vi  nhiễm  trước  No. 82:  dĩ  hà  cố  thọ  khổ  /i  -Ệ  ũ^^vì 

cái  gì  mà  thọ  khổ?  Paơli:  kena  loko  parikissati,  cái  gì  bức  bách  thế  gian?  Trong 
bản  Hán,  đọc  là  pari-kilissati,  thay  vì  parikissati. 

3-  No. 82:  dĩ  hà  cô'  sanh,  sanh  dĩ  nhập  tùy  tùng 

/í  rđ/óĩ  rđ  Mf„  ‘3/  do  cái  gì  mà  sanh,  sanh  rồi  chịu  chi  phối? 
Paoli:  Kassa  ca  uppannassa  vasam  gacchati,  dưới  sự  chỉ  đạo  của  cái  đã  sanh  khởi 
nào  mà  (thế  giới)  tiến  hành? 

4-  Hữu  hiền  đạo  nhi  hữu  hiền  quán...  /3  '/í*  'ỹ  /đ /“  c^TdPaoli:  Bhaddako  kho  te 

ummaggo,  bhaddako  paaeibhaonam  kalyaoni  paripucchao,  tốt  lành  thay  là  con  đường 
(hầm)  của  ngươi;  sự  lý  giải  thật  là  tốt  lành;  những  câu  hỏi  thật  là  khéo  léo. 


www.daitangkinh.org 


502 


TRUNG  A-HÀM 


rằng  ‘Cái  gì  dẫn  thế  gian  đi?  Cái  gì  làm  nhiễm  trước?  Cái  gì  khởi  tự 
tại?’  Này  Tỳ-kheo,  câu  hỏi  của  ngươi  là  như  vậy  chăng?” 

Thầy  Tỳ-kheo  ấy  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Tỳ-kheo,  tâm  dẫn  thế  gian  đi,  tâm  làm  nhiễm  trước,  tâm 
khởi  tự  tại5.  Này  Tỳ-kheo,  chính  nó  dẫn  thế  gian  đi,  chính  nó  làm 
nhiễm  trước  và  cũng  chính  nó  khởi  tự  tại.  Này  Tỳ-kheo,  Đa  văn  Thánh 
đệ  tử  không  để  tâm  dẫn  đi,  không  để  tâm  nhiễm  trước,  không  để  tâm 
tự  tại.  Này  Tỳ-kheo,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  không  vâng  theo  sự  tự  tại 
của  tâm,  mà  tâm  tùy  theo  tự  tại  của  Đa  văn  Thánh  đệ  tử”. 

Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!” 

Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  giảng,  hoan  hỷ  phụng  hành 
rồi  lại  hỏi  tiếp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn;  được  nói  là  Tỳ-kheo  đa  văn, 
bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  đa  văn?  Thế  nào  để  được  tuyên 
bô"  là  Tỳ-kheo  đa  văn?” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  ngợi: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Tỳ-kheo,  là  con  đuờng  hiền  thiện  lại  được 
quán  sát  hiền  thiện,  là  biện  tài  tinh  diệu  với  tư  duy  khéo  léo  rằng 
‘Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn;  được  nói  là  Tỳ-kheo  đa  văn,  bạch 
Thế  Tôn,  thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  đa  văn?  Thế  nào  để  được  tuyên  bố  là 
Tỳ-kheo  đa  văn?’  Này  Tỳ-kheo,  câu  hỏi  của  ngươi  là  như  vậy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Tỳ-kheo,  những  gì  được  Ta  thuyết  giảng  rất  nhiều,  là 
chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản 
khởi,  thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  pháp  và  thuyết 
nghĩa.  Này  Tỳ-kheo,  nếu  có  thiện  nam  tử  chỉ  nghe  Ta  nói  bôn  câu 
kệ  mà  biết  nghĩa,  biết  pháp,  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp,  thuận 
theo  phạm  hạnh,  thì  này  Tỳ-kheo,  nói  Tỳ-kheo  đa  văn  là  chỉ  nói 


5'  Pa0li:  cittassa  upannassa  vasaỏ  gacchati,  tâm  sau  khi  sanh  khởi  khống  chế  (thế  gian). 


KINH  TÂM 


503 


như  vậy  chứ  không  hơn  nữa.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là  Tỳ-kheo  đa 
văn.  Như  Lai  tuyên  bô"  như  vậy  là  Tỳ-kheo  đa  văn”. 

Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!” 

Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  giảng,  hoan  hỷ  phụng  hành 
rồi  lại  hỏi  tiếp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí  tuệ  minh  đạt6,  nói  là  Tỳ- 
kheo  đa  văn  có  trí  tuệ  minh  đạt.  Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí 
tuệ  minh  đạt?  Thế  nào  để  được  tuyên  bô"  là  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí  tuệ 
minh  đạt?” 

Đức  Thê"  Tôn  nghe  xong  khen  ngợi: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo!  Là  con  đuờng  hiền  thiện  lại 
được  quán  sát  hiền  thiện,  là  biện  tài  tinh  diệu  với  tư  duy  khéo  léo  rằng 
‘Bạch  Thê"  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí  tuệ  minh  đạt,  nói  là  Tỳ-kheo  đa 
văn  có  trí  tuệ  minh  đạt.  Bạch  Thê"  Tôn,  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí  tuệ  minh 
đạt?  Thê"  nào  để  được  tuyên  bô"  là  Tỳ-kheo  đa  văn  có  trí  tuệ  minh 
đạt?’  Này  Tỳ-kheo,  câu  hỏi  của  ngươi  là  như  vậy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  đúng  vậy”. 

Đức  Thê"  Tôn  nói: 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  Tỳ-kheo  nghe  rằng  ‘Đây  là  Khổ’,  tức  thì  với 
trí  tuệ  mà  chân  chánh  thây  khổ  đúng  như  thật;  nghe  Khổ  tập,  Khổ 
diệt,  Khổ  diệt  đạo,  tức  thì  với  trí  tuệ  mà  chân  chánh  thấy  Khổ  diệt  đạo 
đúng  như  thật.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là  đa  văn  Tỳ-kheo  có  trí  tuệ 
minh  đạt.  Như  Lai  tuyên  bô"  như  vậy  là  đa  văn  Tỳ-kheo  có  trí  tuệ  minh 
đạt”. 

Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Kính  vâng,  bạch  Thê"  Tôn!” 

Tỳ-kheo  â"y  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  giảng,  hoan  hỷ  phụng  hành 
rồi  lại  hỏi  tiếp: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ,  nói 
là  Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ.  Bạch  Thê"  Tôn,  thê"  nào 


6'  Minh  đạt  trí  tuệ.  No. 82:  Tiệp  tật  trí  tuệ.  Paoli:  Nibbedhikapaóóo,  trí  tuệ  nhạy  bén 
hay  sâu  sắc  (quyết  trạch  tuệ). 


504 


TRUNG  A-HÀM 


là  Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ?  Thế  nào  để  được  tuyên 
bô"  là  Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ?” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  ngợi: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo!  Là  con  đuờng  hiền  thiện  lại 
được  quán  sát  hiền  thiện,  là  biện  tài  tinh  diệu  với  tư  duy  khéo  léo  rằng 
‘Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ,  nói  là  Tỳ- 
kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ.  Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ- 
kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ?  Thế  nào  để  được  tuyên  bô"  là 
Tỳ-kheo  thông  minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ?’  Này  Tỳ-kheo,  câu  hỏi 
của  ngươi  là  như  vậy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thê"  Tôn  nói: 

“Nếu  Tỳ-kheo  không  có  niệm  gây  tự  hại,  không  có  niệm  gây  hại 
người,  cũng  không  có  niệm  gây  hại  cả  hai.  Tỳ-kheo  chỉ  có  niệm  làm 
lợi  ích  cho  tự  thân  và  lợi  ích  cho  người,  lợi  ích  cho  mọi  người,  thương 
xót  thê"  gian,  mong  muôn  cho  trời,  người  được  lợi  ích  và  phước  lành, 
được  an  ổn  khoái  lạc.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là  Tỳ-kheo  thông  minh 
có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ,  Như  Lai  tuyên  bố  như  vậy  là  Tỳ-kheo  thông 
minh  có  hiệt  tuệ,  quảng  tuệ”. 

Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!” 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  giảng,  khéo  thọ 
lãnh,  khéo  ghi  nhớ,  khéo  tụng  tập,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Lúc  bấy  giờ  Tỳ-kheo  â"y  lãnh  thọ  lời  dạy  của  Đức  Thê"  Tôn,  sống 
cô  độc  nơi  yên  tĩnh  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần. 
Tỳ-kheo  ấy  khi  sông  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  cần  để  đạt  đến  mục  đích  mà  một  thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu 
tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  học 
đạo,  là  duy  chỉ  mong  thành  tựu  phạm  hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  đời 
này  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Vị  Tôn  giả  ấy  đã  biết  pháp  rồi,  liền  chứng  quả  A-la-hán. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  â"y  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 


KINH  TÂM 


505 


hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


173.  KINH  PHÙ -DI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  ở  trong  rừng  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Phù-di2  cũng  ở  tại  thành  Vương  xá,  trong  thiền 
thất  Vô  sự3. 

Lúc  bấy  giờ,  khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  Tôn  giả  Phù-di 
khoác  y,  ôm  bát  vào  thành  Vương  xá  để  khất  thực.  Tôn  giả  Phù-di  suy 
nghĩ  rằng:  “Hãy  khoan  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Ta  nên  đến  nhà 
Vương  tử  Kỳ-bà-tiên-na  Đồng  tử4”. 

Rồi  thì  Tôn  giả  Phù-di  đi  đến  nhà  Vương  tử  Kỳ-bà-tiên-na  Đồng 
tử.  Vương  tử  Kỳ-bà-tiên-na  Đồng  tử  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Phù-di 
đến,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo,  chắp  tay  hướng  về  Tôn 
giả  Phù-di  nói  như  vầy: 

“Kính  chào  Tôn  giả  Phù-di.  Tôn  giả  Phù-di  lâu  không  đến  đây. 
Xin  mời  ngồi  trên  giường  này”. 

Tôn  giả  Phù-di  ngồi  xuống,  Vương  tử  Kỳ-bà-tiên-na  Đồng  tử  cúi 
đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Tôn  giả  Phù-di  rồi  ngồi  sang  một  bên,  thưa  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Phù-di,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  ngài  nghe 

cho”. 

“Tôn  giả  Phù-di  đáp: 

“Này  Vương  đồng  tử,  muốn  hỏi  điều  gì  cứ  hỏi,  tôi  nghe  rồi  sẽ 


Tương  đương  Paơli,  M.126  Bhu0mija-sutta. 

2  Phù-di  ũ<0  V^Paơli:  Bhu0mija. 

3-  Xem  các  kinh  số  166,  171. 

4'  Vương  tử  Kỳ-bà-tiên-na  Đổng  tử  tf/n  *Ờ  ?J  -*  'D  ^//c^Paơli  theo  bản  Hán: 
Jìvasena  Kumaơra.  Nhưng,  tên  trong  bản  Paơli:  Jayasena  raơjakumara. 


www.daitangkinh.org 


KINH  PHÙ-DI 


507 


suy  nghĩ”. 

Vương  đồng  tử  liền  hỏi: 

“Thưa  Tôn  giả  Phù-di,  có  Sa-môn,  Phạm  chí  đi  đến  chỗ  tôi  và 
nói  với  tôi  rằng,  ‘Này  Vương  đồng  tử,  người  nào  có  ước  nguyện  tu 
hành  phạm  hạnh  một  cách  chân  chánh,  người  ấy  tất  sẽ  chứng  quả. 
Nếu  người  nào  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  uớc  nguyện,  vừa 
không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải 
không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân  chánh,  người 
ấy  tất  sẽ  chứng  quả’.  Tôn  sư  của  Tôn  giả  Phù-di  có  ý  gì,  có  thuyết  gì 
chăng5?” 

Tôn  giả  Phù-di  nói: 

“Này  Vương  đồng  tử,  tôi  chưa  được  đích  thân  nghe  Đức  Thế  Tôn 
nói,  cũng  chưa  được  nghe  các  vị  phạm  hạnh  nói  lại,  nhưng  này  Vương 
đồng  tử,  có  thể  Đức  Thế  Tôn  đã  nói  như  vầy,  ‘Người  nào  có  ước 
nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân  chánh,  người  ấy  tất  sẽ 
chứng  quả.  Nếu  người  nào  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước 
nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện, 
chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh,  người  ấy  tất  sẽ  chứng  quả6”. 

Vương  đồng  tử  thưa  rằng: 

“Nếu  Tôn  sư  của  Tôn  giả  Phù-di  có  ý  như  vậy,  thuyết  như  vậy, 
thì  ở  giữa  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  trời 
trên  thế  gian  này,  Ngài  quả  là  Bậc  Tối  Thượng.  Thưa  Tôn  giả  Phù-di, 
xin  mời  ngài  thọ  trai  tại  đây  luôn”. 

Tôn  giả  Phù-di  im  lặng  nhận  lời.  Sau  khi  biết  Tôn  giả  Phù-di  đã 
im  lặng  nhận  lời  rồi,  Vương  đồng  tử  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  tự  tay 
múc  nước  rửa,  tự  tay  bưng  hầu  các  món  ngon  sạch,  mỹ  diệu  với  đủ 
thức  nhai,  thức  nuốt,  tự  tay  châm  chước,  khiến  Tôn  giả  thọ  dùng  no  đủ. 

Khi  Tôn  giả  ăn  xong,  Vương  đồng  tử  thu  dọn  chén  bát,  múc  nước 
rửa,  rồi  lấy  một  cái  giường  nhỏ  ngồi  riêng  một  bên  để  nghe  pháp.  Tôn 
giả  Phù-di  thuyết  pháp  cho  Vương  đồng  tử  nghe,  khuyến  phát  khát 


5-  Trong  bản  Paoli,  cả  bốn  trường  hợp  đều  không  đắc  quả  (abhabbao  phalassa 
adhigamaoya). 

Có  sự  nhầm  lẫn  trong  bản  dịch  Hán.  Xem  nội  dung  kinh. 


6. 


508 


TRUNG  A-HÀM 


ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  bằng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp  cho  Vương  tử  nghe,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ 
rồi,  Tôn  giả  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi  ngồi  sang 
một  bên,  đem  những  điều  đã  bàn  luận  với  Vương  đồng  tử  thuật  lại  hết 
với  Đức  Phật. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Này  Phù-di,  sao  ngươi  không  đem  bốn  ví  dụ  nói  cho  Vương 
đồng  tử  rõ?” 

Tôn  giả  Phù-di  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bốn  ví  dụ  ấy  là  những  gì?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Phù -di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến  định7, 
người  ấy  có  ước  nguyện  nhưng  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà  vạy, 
nên  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa 
có  ước  nguyện,  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  tà  vạy,  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối8. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muốn  lấy  sữa  mà  lại  vắt  nơi  sừng 
con  bò  thì  chắc  chắn  không  lấy  được  sữa.  Dù  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  nếu  người  ấy  muôn 
lấy  sữa  mà  lại  vắt  nơi  sừng  con  bò  thì  chắc  chắn  không  lấy  được  sữa. 
Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  sữa  một  cách  tà  vạy,  tức  là  vắt  nơi  sừng  con  bò 
vậy.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện  nhưng  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà 
vạy  nên  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Không  có  ước  nguyện,  hoặc 
vừa  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh 
một  cách  tà  vạy  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì 


7  Bản  Hán:  tà  kiến,  tà  kiến  định.  Bản  Pa0li,  nêu  Thánh  đạo  tám  chi,  từ  tà  kiến  cho 
đến  tà  định. 

8'  Hán:  vô  đạo  □  £  ịẼ./ẻ’  Paoli:  ayoni  hesao. 


KINH  PHÙ-DI 


509 


tìm  cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  chánh  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh  nên  tất  sẽ  chứng  quả.  Không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước 
nguyện,  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện, 
chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh,  thì  tất  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  quả  vị  một  cách 
chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muôn  lấy  sữa,  cho  bò  ăn  uống  no  nê 
rồi  vắt  sữa  nơi  vú  nó  thì  chắc  chắn  lấy  được  sữa.  Dù  không  có  ước 
nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện,  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  nếu 
người  ấy  muốn  lấy  sữa,  cho  bò  ăn  no  nê  rồi  vắt  nơi  vú  nó,  thì  chắc 
chắn  lấy  được  sữa.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  sữa  một  cách  chân  chánh, 
là  vắt  nơi  vú  con  bò.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí 
chánh  kiến,  chánh  kiến  định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm 
hạnh  một  cách  chân  chánh,  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có 
ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành 
phạm  hạnh  một  cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao 
vậy?  Vì  tìm  cầu  quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến  định, 
người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà  vạy  nên  chắc 
chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện  hoặc  chẳng 
phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm 
hạnh  một  cách  tà  vạy  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy? 
Vì  tìm  cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muốn  có  tô,  bèn  lấy  một  bình  đựng 
đầy  nước  lã  rồi  khuấy  đều  lên,  chắc  chắn  không  thể  có  tô.  Dù  không 
có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  cũng  chẳng  phải  không  có  ước 
nguyện.  Người  ấy  muôn  có  tô,  bèn  lấy  một  bình  đựng  đầy  nước  lã  rồi 
khuấy  đều  lên,  thì  chắc  chắn  không  thể  có  tô.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu 
tô  một  cách  tà  vạy,  là  khuấy  nước  lã.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có 
Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm 


510 


TRUNG  A-HÀM 


hạnh  một  cách  tà  vạy,  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có 
ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành 
phạm  hạnh  một  cách  tà  vạy  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao 
vậy?  Vì  tìm  cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  chánh  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu 
quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muôn  có  tô,  lấy  một  bình  đựng  đầy 
lạc  rồi  khuấy  đều  lên  thì  chắc  chắn  được  tô.  Dù  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  người  ấy  muôn  có 
tô,  lấy  một  bình  đựng  đầy  lạc  rồi  khuấy  đều  lên  thì  chắc  chắn  có  được 
tô.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  tô  một  cách  chân  chánh,  là  khuấy  lạc.  Cũng 
vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  chánh  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu 
quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến  định, 
người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà  vạy  nên  chắc 
chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có 
ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  tà  vạy,  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muôn  có  dầu,  đổ  đầy  cát  vào  đồ 
ép,  rưới  nước  lạnh  cho  rỉ  thấm  qua,  rồi  ép  xuống,  nên  chắc  chắn  không 
có  được  dầu.  Dù  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa 


KINH  PHÙ-DI 


511 


không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải 
không  có  ước  nguyện,  nếu  người  ấy  muốn  có  dầu  mà  đổ  đầy  cát  vào 
đồ  ép,  rưới  nước  lạnh  cho  rỉ  thấm  qua,  rồi  ép  xuống,  thì  chắc  chắn 
không  có  được  dầu.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  dầu  một  cách  tà  vạy,  là  ép 
cát.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  nhưng  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà 
vạy  nên  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện  mà  tu  hành  phạm 
hạnh  một  cách  tà  vạy  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy? 
Vì  tìm  cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  chánh  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh,  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  chân  chánh,  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu 
quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muốn  có  dầu,  đổ  đầy  hạt  mè  vào 
đồ  ép,  rưới  nước  sôi  cho  rỉ  thấm  qua,  rồi  ép  xuống  nên  chắc  chắn  có 
được  dầu.  Dù  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa 
không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải 
không  có  ước  nguyện,  nếu  người  ấy  muôn  có  dầu,  đổ  đầy  hạt  mè  vào 
đồ  ép,  rưới  nước  sôi  cho  rỉ  thấm  qua,  rồi  ép  xuống  thì  chắc  chắn  có 
được  dầu.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  dầu  một  cách  chân  chánh,  là  ép  hạt 
mè.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  định 
chánh  kiến,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách 
chân  chánh  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh 
một  cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà  kiến  định, 
người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà  vạy  nên  chắc 
chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có 


512 


TRUNG  A-HÀM 


ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  tà  vạy  thì  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muốn  có  lửa,  bèn  lấy  củi  ướt  làm 
mồi  lửa,  dùng  dùi  ướt  mà  dùi  nên  chắc  chắn  không  có  được  lửa.  Dù 
không  có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước 
nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước 
nguyện,  nếu  người  ấy  muốn  có  lửa  mà  lấy  củi  ướt  làm  mồi  lửa,  dùng 
dùi  ướt  mà  dùi  thì  chắn  chắn  không  có  được  lửa.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  lửa  một  cách  tà  vạy,  là  dùi  củi  ướt. 

“Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  tà  kiến,  tà 
kiến  định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  tà 
vạy  nên  chắc  chắn  không  thể  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 
có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh 
một  cách  tà  vạy,  thì  chắc  chắn  không  được  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì 
tìm  cầu  quả  vị  một  cách  tà  vạy,  là  không  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  chánh  kiến,  chánh  kiến 
định,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách  chân 
chánh,  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện,  hoặc 
vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải  có  ước 
nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một 
cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu 
quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lôi. 

“Này  Phù-di,  ví  như  có  người  muốn  có  lửa  bèn  lấy  củi  khô  làm 
mồi  lửa,  dùng  dùi  khô  mà  dùi  nên  chắc  chắn  có  được  lửa.  Dù  không 
có  ước  nguyện,  hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  chẳng  phải  có  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện, 
người  ấy  muôn  có  lửa,  lấy  củi  khô  làm  mồi  lửa,  dùng  dùi  khô  mà  dùi 
thì  chắc  chắn  có  được  lửa.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm  cầu  lửa  một  cách  chân 
chánh,  là  dùi  củi  khô.  Cũng  vậy,  này  Phù-di,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm 
chí  chánh  kiến,  người  ấy  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh  một  cách 
chân  chánh  nên  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Nếu  không  có  ước  nguyện, 
hoặc  vừa  có  ước  nguyện  vừa  không  có  ước  nguyện,  hoặc  chẳng  phải 


KINH  PHÙ-DI 


513 


CÓ  ước  nguyện,  chẳng  phải  không  có  ước  nguyện,  tu  hành  phạm  hạnh 
một  cách  chân  chánh  thì  chắc  chắn  sẽ  chứng  quả.  Vì  sao  vậy?  Vì  tìm 
cầu  quả  vị  một  cách  chân  chánh,  là  đúng  đường  lối. 

“Này  Phù-di,  nếu  ngươi  nói  cho  Vương  đồng  tử  nghe  bôn  ví  dụ 
này,  Vương  đồng  tử  nghe  xong  chắc  chắn  sẽ  rất  hoan  hỷ,  cúng  dường 
thầy  suốt  đời,  như  áo,  chăn,  uống  ăn,  ngọa  cụ,  thuốc  thang  và  đủ  các 
thứ  nhu  dụng  khác  cho  đời  sống”. 

Tôn  giả  Phù -di  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  trước  đây  con  chưa  từng  được  nghe  bốn  ví  dụ 
này,  thì  lấy  đâu  để  nói  lại.  Duy  chỉ  hôm  nay  mới  được  nghe  Thế  Tôn 
nói  mà  thôi”. 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Tôn  giả  Phù-di  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


174.  KINH  THỌ  PHÁP  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Thế  gian  thật  sự  có  bốn  loại  thọ  pháp2.  Những  gì  là  bốn?  Hoặc 
có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ.  Hoặc  có  thọ  pháp 
hiện  tại  khổ,  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc.  Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  khổ, 
tương  lai  thọ  quả  báo  khổ.  Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ 
quả  báo  lạc. 

“Thế  nào  là  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ? 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Phạm  chí  ham  thích  vui  đùa 
chung  với  người  con  gái  trang  điểm3  mà  chủ  trương  rằng  ‘Sa-môn, 
Phạm  chí  này  đối  với  dục,  thấy  có  những  sợ  hãi  và  những  tai  họa  gì 
trong  tương  lai  mà  phải  đoạn  trừ  dục  và  bày  ra  phương  pháp  đoạn  dục? 
Xúc  chạm  nơi  thân  thể  người  nữ  trang  điểm  này  thật  là  sung  sướng’. 
Người  ấy  với  người  nữ  này  cùng  nhau  vui  đùa,  du  hí  ở  trong  đó.  Người 
ấy  thọ  pháp  lạc  đó  đã  thành  tựu  đầy  đủ  rồi,  khi  thân  hoại  mạng  chung 
thẳng  đến  chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục,  mới  dấy  lên  ý  nghĩ  như  vầy, 
‘Sa-môn,  Phạm  chí  kia  đối  với  dục  thấy  những  sợ  hãi  và  những  tai  họa 
này  trong  tương  lai  cho  nên  đoạn  dục  và  bày  ra  phương  pháp  đoạn 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.45  Cuơôa-dhammasamaơdhaơna-sutta. 

2'  Bốn  thọ  pháp  -  “Ế/Ờ  Paơli:  cattaơrimaơni  dahammasamaơdaơnaơni. 

3'  Hán:  trang  nghiêm  nữ  &  ^ỵâPaaịị :  te  kho  moôibaddhaơhi  paribba0jika0hi 
paricaơrenti,  họ  đi  tìm  lạc  thú  với  các  nữ  du  sĩ  tóc  quấn. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THỌ  PHÁP  (I) 


515 


dục.  Chúng  ta  nhân  bởi  dục,  do  tranh  với  dục4,  duyên  do  dục  cho  nên 
lãnh  sự  khổ  cùng  cực  như  vậy,  sự  khổ  trọng  đại  như  vậy’ . 

“Cũng  như  vào  tháng  cuối  mùa  xuân5,  giữa  trưa  rất  nóng,  hạt 
giông  của  dây  leo,  bị  nắng  đố  nứt  ra6,  rơi  xuống  gốc  cây  sa-la.  Bấy  giờ 
Thần  cây  Sa-la  nhân  đó  sanh  ra  sợ  sệt.  Khi  ấy,  chung  quanh  có  các 
Thần  cây  loại  hạt  giông,  trăm  thứ  cây  lúa,  cây  thuốc,  các  Thần  cây  bà 
con,  bằng  hữu,  đối  với  hạt  giống  mà  thấy  tương  lai  có  sự  sợ  hãi,  có  đủ 
tai  họa  như  vậy,  liền  đi  đến  chỗ  Thần  cây  mà  an  ủi  rằng,  ‘Thần  cây 
chớ  sợ,  Thần  cây  chớ  sợ!  Hạt  giống  này  đây,  hoặc  là  nai  ăn,  hoặc 
khổng  tước  ăn,  hoặc  gió  thổi  đi,  hoặc  lửa  xóm  đốt,  hoặc  lửa  đồng 
thiêu,  hoặc  hư,  hoặc  chẳng  thành  hạt  giông.  Như  vậy,  này  Thần  cây, 
ông  được  an  ổn’.  Nếu  hạt  giông  này  không  bị  nai  ăn,  khổng  tước  ăn, 
gió  thổi  đi,  lửa  thôn  thiêu,  cũng  như  không  bị  lửa  đồng  thiêu,  cũng 
không  hư  hoại,  chẳng  thành  hạt  giống.  Hạt  giông  này  chẳng  khuyết, 
chẳng  sâu,  không  bị  vỡ  nứt,  không  bị  mưa,  gió,  nắng  làm  tổn  thương; 
gặp  mưa  lớn  tưới  ướt  liền  nẩy  sanh  nhanh  chóng.  Thần  cây  kia  liền  suy 
nghĩ  như  vầy,  ‘Vì  những  cớ  gì  các  Thần  cây  xung  quanh,  các  Thần  cây 
loại  hạt  giống,  trăm  thứ  cây  lúa,  cây  thuốc,  các  Thần  cây  bà  con,  bằng 
hữu,  đối  với  hạt  giống  thấy  tương  lai  có  sự  sợ  hãi  gì,  tai  họa  gì  mà  sang 
an  ủi  ta,  nói  rằng,  ‘Thần  cây  chớ  sợ,  Thần  cây  chớ  sợ!  Hạt  giống  này 
đây,  hoặc  là  nai  ăn,  hoặc  khổng  tước  ăn,  hoặc  gió  thổi  đi,  hoặc  lửa 
xóm  đốt,  hoặc  lửa  đồng  thiêu,  hoặc  hư,  hoặc  chẳng  thành  hạt  giống. 
Như  vậy,  này  Thần  cây,  ông  được  an  ổn’?’  Nhưng  hạt  giống  này 
không  bị  nai  ăn,  không  bị  khổng  tước  ăn,  không  bị  gió  thổi  đi,  không 
bị  lửa  thôn  thiêu,  không  bị  lửa  đồng  thiêu,  cũng  không  bị  hư  hoại, 
không  thành  hạt  giông,  hạt  giống  này  chẳng  khuyết,  chẳng  lủng, 
không  bị  vỡ  nứt,  chẳng  bị  mưa,  gió,  nắng  làm  tổn  thương,  gặp  mưa  lớn 
tưới  ướt  liền  nẩy  mầm  nhanh  chóng,  thành  thân  cây,  cành  lá  mềm  mại, 


4'  Hán:  tránh  dục  'Ẩ  íý/cX “tranh  cãi  với  dục”.  Có  lẽ  hiểu  adhikaraòa  là  tranh  cãi, 
thay  vì  là  nguyên  nhân  hay  động  cơ. 

5'  Xuân  hậu  nguyệt.  Pacli:  gimhacnaỏ  pacchime  macse,  tháng  cuối  cùng  mùa  hạ. 

6-  Hán:  nhật  chích  sách  bính  »-  “ĩ~  «\  '» /Ờ Các  bản  chép  khác  nhau  về  nhóm  từ 
này.  Bản  Cao-li:  viết  &  thay  vì  nhật  &/C?  bản  Cao-li:  bỉ  /<ý?  bản  Tống:  ngạn 
thay  vì  sách  « \ỵt  Pacli:  ma0luva0sipa0aaika0. 


516 


TRUNG  A-HÀM 


thành  đốt,  sờ  đến  thích  thú.  Thân,  cành,  lá  mềm  mại  thành  đốt  này  sờ 
đến  thích  thú,  xúc  chạm  vui  sướng. 

“Rồi  cái  này  duyên  vào  cây  mà  thành  cành  lá  to  lớn,  quấn  lấy 
thân  cây  ấy,  che  phủ  ở  trên.  Sau  khi  bị  che  phủ  ở  trên  rồi,  vị  Thần  cây 
kia  mới  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Các  Thần  cây  xung  quanh  kia,  Thần  cây 
loại  hạt  giống,  trăm  thứ  cây  lúa,  cây  thuốc,  các  Thần  cây  bà  con,  bằng 
hữu,  đối  với  hạt  giống  thấy  tương  lai  có  sự  sợ  hãi  gì,  tai  họa  gì  mà  sang 
an  ủi  ta,  nói  rằng,  ‘Thần  cây  chớ  sợ,  Thần  cây  chớ  sợ!  Hạt  giống  này 
đây,  hoặc  là  nai  ăn,  hoặc  khổng  tước  ăn,  hoặc  gió  thổi  đi,  hoặc  lửa 
xóm  đốt,  hoặc  lửa  đồng  thiêu,  hoặc  hư,  hoặc  chẳng  thành  hạt  giống. 
Như  vậy,  này  Thần  cây,  ông  được  an  ổn’.  Nhưng  hạt  giống  này  không 
bị  nai  ăn,  không  bị  khổng  tước  ăn,  không  bị  gió  thổi  đi,  không  bị  thiêu 
bởi  lửa  xóm,  không  bị  thiêu  bởi  lửa  đồng,  không  bị  hư  hại  chẳng  thành 
hạt  giống.  Hạt  giống  này  chẳng  khuyết,  chẳng  lủng,  cũng  chẳng  bị  vỡ 
nứt,  không  bị  mưa  gió  nắng  làm  thương  tổn,  gặp  mưa  lớn  tưới  nước 
liền  nẩy  sanh  mầm  nhanh  chóng.  Nhân  vì  hạt  giông,  duyên  vì  hạt 
giông  mà  chịu  sự  khổ  cùng  cực  này,  sự  khổ  trọng  đại  này’ . 

“Cũng  vậy,  hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Phạm  chí  ham  thích 
vui  đùa  chung  với  người  con  gái  trang  điểm  mà  chủ  trương  rằng  ‘Sa- 
môn,  Phạm  chí  này  đối  với  dục,  thấy  có  những  sợ  hãi  và  những  tai 
họa  gì  trong  tương  lai  mà  phải  đoạn  trừ  dục  và  bày  ra  phương  pháp 
đoạn  dục?  Xúc  chạm  nơi  thân  thể  người  nữ  trang  điểm  này  thật  là 
sung  sướng’.  Người  ấy  với  người  nữ  này  cùng  nhau  vui  đùa,  du  hí  ở 
trong  đó.  Người  ấy  thọ  pháp  lạc  đó  đã  thành  tựu  đầy  đủ  rồi,  khi  thân 
hoại  mạng  chung  thẳng  đến  chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục,  mới  dấy  lên 
ý  nghĩ  như  vầy,  ‘Sa-môn,  Phạm  chí  kia  đối  với  dục  thấy  những  sợ  hãi 
và  những  tai  họa  này  trong  tương  lai  cho  nên  đoạn  dục  và  bày  ra 
phương  pháp  đoạn  dục.  Chúng  ta  nhân  bởi  dục,  do  tranh  với  dục, 
duyên  do  dục  cho  nên  lãnh  sự  khổ  cùng  cực  như  vậy,  sự  khổ  trọng 
đại  như  vậy’. 

“Đó  gọi  là  pháp  thọ  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  chịu  quả  báo  khổ. 

“Sao  gọi  là  pháp  thọ  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  tho  quả  báo  lạc? 

“Hoặc  có  người  mà  bản  tánh  nặng  đắm  dục,  nặng  đắm  nhuế, 
nặng  đắm  si,  thường  tùy  tâm  dục  mà  thọ  khổ,  ưu  sầu.  Tùy  tâm  giận 
dữ,  tâm  si  mê  mà  thọ  khổ,  ưu  sầu.  Người  ấy  vì  khổ,  vì  ưu  sầu  mà  trọn 


KINH  THỌ  PHÁP  (I) 


517 


suốt  cuộc  sống  tu  hành  phạm  hạnh,  cho  đến  khóc  lóc  rơi  lệ.  Người  kia 
thọ  lãnh  pháp  này,  đã  thành  tựu  đầy  đủ,  thân  hoại  mạng  chung  tất 
sanh  lên  chỗ  lành,  sanh  trên  các  cõi  trời. 

“Đó  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc. 

“Sao  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ? 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  lõa  hình,  không  y  phục,  hoặc  dùng 
tay  làm  y  phục,  hoặc  lấy  lá  làm  y  phục,  hoặc  lấy  hạt  châu  làm  y 
phục;  hoặc  không  múc  nước  bằng  bình,  hoặc  không  múc  nước  bằng 
gáo;  không  ăn  đồ  ăn  xốc  xỉa  bằng  dao  gậy,  không  ăn  đồ  ăn  lừa  dối, 
không  tự  mình  đến,  không  sai  người  đi,  không  làm  khách  được  mời7, 
không  làm  khách  được  chào  đón8,  không  là  khách  được  lưu9,  không 
ăn  từ  giữa  hai  người  đang  ăn,  không  ăn  tại  nhà  có  thai10,  không  ăn  từ 
nhà  có  nuôi  chó,  không  ăn  từ  nhà  có  lằng  xanh  bay  đến;  không  ăn 
cá,  không  ăn  thịt,  không  uống  rượu,  không  uống  nước  dấm11,  hoặc 
không  uống  gì  cả,  học  tập  hạnh  không  uống;  hoặc  ăn  một  miếng,  cho 
một  miếng  là  đủ12,  hoặc  ăn  hai,  ba,  bốn,  cho  đến  bảy  miếng,  và  cho 
bảy  miếng  là  đủ,  hoặc  ăn  bởi  một  lần  nhận  được13,  và  cho  đến  một 
lần  nhận  được  là  đủ,  hoặc  ăn  bởi  hai,  ba  bốn  cho  đến  bảy  lần  nhận 
được  và  cho  bảy  lần  nhận  được  là  đủ,  hoặc  ăn  ngày  một  lần  và  cho 
một  lần  là  đủ,  hoặc  hai,  ba,  bôn,  năm,  sáu,  bảy  ngày,  nữa  tháng,  hay 
một  tháng,  ăn  một  lần  và  cho  một  lần  là  đủ;  hoặc  ăn  cỏ14,  hoặc  ăn 


7'  Hán:  bất  lai  tôn  »£  Pa0li:  na-ehi-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả  được 

gọi:  Mời  đến  đây!” 

8-  Hán:  bất  thiện  tôn  ft£  £ỉfờ Có  lẽ:  na-sacdhu-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả 
được  chào  đón:  Lành  thay,  Tôn  giả!" 

9 ■  Hán:  bất  trụ  tôn  &£  /ỉ  £/ờ  Paoli:  na-tiaeaeha-bhadantika,  “không  là  Tôn  giả 
được  mời  mọc:  Hãy  ở  lại  đây,  Tôn  giả!” 

10-  Hán:  bất  hoài  nhâm  gia  thực  ®£  Á  I3  .*  □ ' ỵờ  Paoli:  na  gabbhiniyao 
(paseiganòhaoti),  không  (nhận  thức  ăn)  từ  người  đàn  bà  mang  thai. 

u'  Hán:  ác  thủy  c  er^ỵt  Paoli:  thusodaka,  nước  lên  men. 

12  Paoli:  ekaogaoriko  vao  hoti  ekaolopiko,  mỗi  nhà  chỉ  nhận  một  miếng  ăn. 

13-  Hán:  thực  nhất  đắc  ũ'  lo/ờ  Paoli:  ekissaopi  dattiyao  yaopeti,  chỉ  sống  bằng 
một  vật  được  cho. 

Hán;  thái  như  □/  ũỵâ  Paoli:  saoka-bhakkho. 


14. 


518 


TRUNG  A-HÀM 


lúa  Cỏ15,  hoặc  ăn  nếp  tuế,  hoặc  ăn  cám,  hoặc  ăn  gạo  đầu-đầu-la16, 
hoặc  ăn  đồ  ăn  thô;  hoặc  đến  chỗ  vô  sự17,  y  nơi  vô  sự;  hoặc  ăn  rễ, 
hoặc  ăn  trái,  hoặc  ăn  quả  tự  rụng;  hoặc  mặc  áo  khâu  đủ  thứ  vải18, 
hoặc  mặc  áo  lông,  hoặc  mặc  áo  vải  đầu-xá19,  hoặc  mặc  áo  vải  đầu- 
xá  bằng  lông,  hoặc  mặc  bằng  da  nguyên,  hoặc  mặc  da  có  xoi  lỗ, 
hoặc  mặc  da  toàn  xoi  lỗ;  hoặc  để  tóc  xõa,  hoặc  để  tóc  bện,  hoặc  để 
tóc  vừa  xỏa  vừa  bện,  hoặc  chỉ  cạo  tóc,  hoặc  chỉ  cạo  râu,  hoặc  cạo  cả 
râu  tóc,  hoặc  nhổ  tóc,  hoặc  nhổ  râu,  hoặc  nhổ  cả  râu  tóc,  hoặc  chỉ 
đứng  thẳng  không  hề  ngồi,  hoặc  đi  chồm  hổm,  hoặc  nằm  gai,  lấy  gai 
làm  giường;  hoặc  nằm  cỏ20,  lấy  cỏ  làm  giường;  hoặc  thờ  nước,  ngày 
đêm  lấy  tay  vọc;  hoặc  thờ  lửa,  ngày  đêm  đốt  lên;  hoặc  thờ  mặt  trời, 
mặt  trăng,  thờ  đấng  Tôn  hựu  Đại  đức,  chắp  tay  hướng  về  kia.  Những 
sự  như  vậy  thọ  khổ  vô  lượng,  học  hạnh  nóng  bức21.  Vị  ấy  thọ  pháp 
này  khi  đã  thành  tựu  đầy  đủ  rồi,  thân  hoại  mạng  chung  tất  sanh  tới 
chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục. 

“Đó  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ,  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ  vậy. 

“Sao  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc? 

“Hoặc  có  người  bản  tánh  không  nặng  đắm  dục,  không  nặng 
đắm  sân  nhuế,  không  nặng  đắm  si.  Vị  ấy  không  thường  theo  tâm 
dục  mà  thọ  khổ  ưu  lo,  không  theo  tâm  sân  nhuế  mà  thọ  khổ  ưu  lo 
và  không  theo  tâm  si  mà  chịu  khổ,  ưu  lo.  Vị  ấy  do  lạc,  do  hỷ,  trọn 
cuộc  đời  mình  tu  hành  phạm  hạnh  cho  đến  đạt  được  tâm  hoan  hỷ. 
Vị  ấy  thọ  pháp  này,  đã  thành  tựu  đầy  đủ  rồi,  năm  hạ  phần  kết  dứt 
sạch,  hóa  sanh  ở  chỗ  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  được  pháp  bất  thôi, 


15-  Hán:  bại  tử'?  &/ỵ<ý? loại  cỏ  giống  như  lúa.  Pacli:  sacmacka. 
lỏ'  Hán:  đầu-đầu-la  &  &  Pacli:  daddula. 

I7'  Hán:  chí  vô  sự  xứ  /  ũjf  3  đến  nơi  rừng  vẳng?  Không  thấy  Pacli  tương 
đương.  Tham  chiếu:  vana-mucla-palachacro  yaơpeti. 

18-  Hán:  liên  hiệp  y  /rjr/f/Ẻ  Paơli:  masaơòaơni,  vải  gai  lẫn  các  vải  khác. 

19'  Hán:  đầu-xá  y&  “  /e/ỜPaữ\\  dussa,  vải  thô  chưa  nhuộm  màu. 

20'  Hán:  thảo  □ỹc^Tống-Nguyên:  quả  ịyớ^Minh:  “(ỉ /Ờ  Kinh  số  18:  ngọa  quả 
"x  “Ệ/t  Pacli:  phalaka,  (nằm  trên)  tấm  ván.  Bản  Hán  hiểu  phala(ka)  là  trái  cây. 
Hán:  Học  phiền  nhiệt  hành  %£  W'ĩ>  /ýd’  Pacli: 

actacpanaparitacpanacnuyogam  anuyutto  viharati,  sống  hành  theo  sự  khổ  hạnh 
ép  xác. 


21. 


KINH  THỌ  PHÁP  (I) 


519 


không  trở  lại  cõi  này22. 

“Đó  là  pháp  thọ  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc. 

“Thế  gian  thật  sự  có  bốn  thọ  pháp  như  vậy,  do  đó  mà  Ta  giảng 
thuyết”. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


22. 


Vị  A-na-hàm  từ  Dục  giới  chết  tái  sanh  lên  Tịnh  cư  thiên  và  Niết-bàn  tại  đó. 


175.  KINH  THỌ  PHÁP  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  tại  đô  ấp  Kiếm-ma- 
sắt-đàm2. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Thế  gian  này  có  ham  muốn  như  vầy,  ước  vọng  như  vầy,  yêu 
thích  như  vầy,  vui  sướng  như  vầy  và  ý  hướng  như  vầy,  ‘Mong  sao  các 
pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  tiêu  diệt;  và  các 
pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  tiêu  diệt  sanh 
ra’.  Nó  ham  muốn  như  vầy,  ước  vọng  như  vầy,  yêu  thích  như  vầy,  vui 
sướng  như  vầy  và  ý  hướng  như  vầy  như  vậy.  Song,  pháp  không  đáng 
thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng  thích,  đáng 
yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt.  Đó  gọi  là  pháp  ngu  si.  Pháp  của  Ta  rất  là  sâu 
xa,  khó  thấy,  khó  giác  ngộ,  khó  thông  đạt.  Như  vậy,  pháp  của  Ta  rất 
sâu  xa,  khó  thấy,  khó  giác  ngộ,  khó  thông  đạt,  là  pháp  không  đáng 
thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  tiêu  diệt,  mà  pháp  đáng  thích 
đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  được  sanh.  Đó  là  pháp  không  ngu  si. 

“Thế  gian  này  chân  thật  có  bốn  thọ  pháp.  Những  gì  là  bốn? 
Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ.  Hoặc  có 
thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc.  Hoặc  có  thọ  pháp 
hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  cũng  thọ  quả  báo  khổ.  Hoặc  có  thọ  pháp 
hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  cũng  thọ  báo  lạc. 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.46.  Mahaơ-Dhammasamaơdaơna-suttam.  Hán,  biệt  dịch, 
No. 83  Phật  Thuyết  ứng  Pháp  Kinh,  Trúc  Pháp  Hộ  dịch. 

2  Xem  cht.2,3  kinh  số  10.  No. 83:  Tại  Câu  loại  Pháp  trị  xứ  dịch  âm  và  dịch  nghĩa 
hỗn  hợp  của  Kuru-kammaosaddhamma.  Bản  Paoli:  tại  Saovatthi. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THỌ  PHÁP  (H) 


521 


“Thế  nào  là  pháp  thọ  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  chịu  quả  báo 
khổ?  Hoặc  có  một  người  tự  mình  vui  sướng,  tự  mình  vui  thích  trong 
việc  sát  sanh.  Do  nhân  sát  sanh  mà  sanh  lạc,  sanh  hỷ.  Người  đó  tự 
mình,  vui  sướng,  tự  mình  vui  thích  trong  việc  lấy  của  không  cho,  nói 
láo,  cho  đến  tà  kiến,  nhân  nơi  tà  kiến  mà  sanh  lạc,  sanh  hỷ.  Như  vậy, 
thân  lạc,  tâm  lạc,  bất  thiện,  từ  bất  thiện  mà  sanh  ra,  không  hướng  đến 
trí,  không  hướng  đến  giác  ngộ,  không  hướng  đến  Niết-bàn. 

“Đó  là  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  chịu  quả  báo  khổ. 

“Sao  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  được  quả  báo 
lạc?  Hoặc  có  người  tự  mình  khổ,  tự  mình  ưu,  đoạn  trừ  việc  sát  sanh, 
do  sự  đoạn  trừ  việc  sát  hại  mà  sanh  khổ,  sanh  ưu,  người  đó  tự  khổ, 
tự  ưu;  đoạn  trừ  việc  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  láo,  cho  đến 
đoạn  trừ  tà  kiến,  do  đoạn  tà  kiến  mà  sanh  khổ  sanh  ưu.  Như  vậy, 
thân  khổ,  tâm  khổ,  thiện  sanh,  hướng  đến  trí,  hướng  đến  giác, 
hướng  đến  Niết-bàn. 

“Đó  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  đặng  quả  báo  lạc. 

“Sao  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  cũng  thọ  quả  báo 
khổ?  Hoặc  có  người  tự  khổ,  tự  ưu  và  sát  sanh,  do  sát  sanh  mà  khổ, 
sanh  ưu.  Người  đó  tự  khổ,  tự  ưu  và  lấy  của  không  cho,  tà  dâm,  nói  láo, 
cho  đến  tà  kiến  mà  sanh  khổ,  sanh  ưu.  Như  vậy,  thân  khổ,  tâm  khổ, 
bất  thiện  từ  bất  thiện  mà  sanh,  không  hướng  đến  giác  ngộ,  không 
hướng  đến  Niết-bàn. 

“Đó  gọi  là  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  cũng  phải  thọ  quả  báo 

khổ. 

“Sao  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  an  vui  mà  tương  lai  cũng  thọ  quả 
báo  an  vui?  Hoặc  có  người  tự  mình  vui  sướng,  tự  mình  vui  thích,  đoạn 
trừ  sát  sanh,  do  đoạn  trừ  sát  sanh  mà  sanh  lạc,  sanh  hỷ.  Người  ấy  tự 
mình  vui  sướng,  tự  mình  vui  thích,  đoạn  trừ  lấy  của  không  cho,  tà  dâm, 
nói  láo,  cho  đến  tà  kiến.  Do  đoạn  trừ  tà  kiến  cho  nên  sanh  lạc,  sanh 
hỷ.  Như  vậy,  thân  lạc  và  tâm  lạc  từ  thiện  mà  sanh,  hướng  đến  trí, 
hướng  đến  giác,  hướng  đến  Niết-bàn. 

“Như  thế  gọi  là  thọ  pháp  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  cũng  thọ  quả 
báo  lạc. 

“Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ,  nhưng 
người  kia  do  ngu  si  chẳng  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  ấy  hiện  tại  lạc, 


522 


TRUNG  A-HÀM 


nhưng  tương  lai  chịu  lấy  khổ  báo.  Do  không  biết  như  thật  nên  tập  hành 
không  đoạn  trừ3.  Sau  khi  tập  hành  không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng 
thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  sanh;  pháp  không  đáng  thích, 
không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  tiêu  diệt.  Cũng  như  thuốc  A-ma-ni- 
dược4,  một  phần  có  sắc,  có  hương,  có  vị,  nhưng  có  trộn  chất  độc;  hoặc 
có  người  bị  bệnh  nên  uống,  khi  uống  thì  sắc,  hương  và  vị  ngon  miệng 
mà  không  tổn  hại  cổ  họng,  nhưng  khi  uống  xong,  vào  trong  bụng  rồi 
lại  chẳng  thành  thuốc.  Cũng  vậy,  thọ  pháp  này  hiện  tại  lạc  mà  tương 
lai  phải  chịu  lấy  quả  báo  khổ.  Người  kia  ngu  si  không  biết  như  thật 
rằng  pháp  thọ  này  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  phải  chịu  quả  báo  khổ.  Khi 
đã  không  biết  như  thật  liền  tập  hành  không  đoạn  trừ.  Sau  khi  tập  hành 
không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý 
lại  sanh;  pháp  đáng  thích,  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt.  Đó  gọi  là 
pháp  ngu  si. 

“Nếu  có  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  chịu  quả  báo  lạc, 
song  người  ấy  ngu  si  không  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại 
khổ  mà  tương  lai  sẽ  được  quả  báo  an  lạc.  Khi  đã  không  biết  như  thật 
liền  không  tập  hành  đoạn  trừ.  Sau  khi  không  tập  hành  đoạn  trừ,  pháp 
không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng 
thích,  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt.  Đó  gọi  là  pháp  ngu  si. 

“Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  cũng  chịu  quả  báo 
khổ,  song  người  ngu  si  không  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại 
khổ,  tương  lai  cũng  chịu  quả  báo  khổ.  Khi  đã  không  biết  như  thật,  liền 
tập  hành  không  đoạn  trừ.  Khi  đã  tập  hành  không  đoạn  trừ,  pháp  không 
đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng  thích, 
đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt. 

“Cũng  như  đại  tiểu  tiện5  lại  trộn  lẫn  độc,  hoặc  có  người  bị  bệnh 
cho  nên  uống.  Khi  uống  thì  nhơ  nhớp,  hôi  thôi,  không  có  mùi  vị, 
không  ngon  miệng  mà  lại  tổn  thương  cuông  họng,  uống  vào  trong 


3'  Tập  hành,  bất  đoạn  *t  /ỉ  &£  l/tN.83:  hành,  bất  khí  /í  &£  íiỵờ “Làm  theo 
chứ  không  bỏ”.  Paoli:  sevati  na  parivapi,  phục  vụ,  không  tránh  né. 

4-  A-ma-ni-dưọc  •  %ũ  £/.  ỵâPaaU:  aopaonìyakaỏsa,  bình  đựng  nước  uống.  Trong 
bản  Hán,  dược,  có  lẽ  phiên  âm  từ  -yakaỏsa,  không  có  nghĩa  là  thuốc. 

3  Paoli:  puotimuttam,  nước  đái  quỷ,  tức  a-ngùy,  thường  dùng  làm  thuốc. 


KINH  THỌ  PHÁP  (H) 


523 


bụng  lại  chẳng  thành  thuốc.  Cũng  vậy,  pháp  thọ  này  hiện  tại  khổ, 
tương  lai  cũng  chịu  quả  báo  khổ.  Người  kia  ngu  si  không  biết  như 
thật  rằng  pháp  thọ  này  hiện  tại  khổ,  tương  lai  cũng  chịu  quả  báo  khổ. 
Đã  không  biết  như  thật,  bèn  tập  hành  sự  không  đoạn  trừ.  Do  tập 
hành  sự  không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu, 
không  vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng  thích,  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại 
diệt.  Đó  gọi  là  pháp  ngu  si. 

“Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  cũng  thọ  quả  báo  lạc, 
nhưng  người  kia  ngu  si  không  biết  như  thật  rằng  pháp  thọ  này  hiện  tại 
lạc  mà  tương  lai  cũng  thọ  báo  lạc.  Do  không  biết  như  thật  nên  không 
tập  hành  sự  đoạn  trừ.  Do  không  tập  hành  sự  đoạn  trừ  nên,  pháp  không 
đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng  thích, 
đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt.  Đó  gọi  là  pháp  ngu  si. 

“Người  kia  không  biết  như  thật  pháp  nào  nên  tập  hành,  không 
biết  như  thật  pháp  nào  không  nên  tập  hành.  Do  không  biết  như  thật 
pháp  nào  không  nên  tập  hành  và  không  biết  như  thật  pháp  nào  nên  tập 
hành,  do  đó  pháp  không  nên  tập  hành  lại  tập  hành,  pháp  nên  hành  lại 
không  hành.  Do  tập  hành  pháp  không  nên  tập  hành  và  không  tập  hành 
pháp  nên  tập  hành,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không 
vừa  ý  lại  sanh;  pháp  đáng  thích,  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  lại  diệt.  Đó  gọi 
là  pháp  ngu  si. 

“Nếu  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  khổ, 
người  có  trí  tuệ  biết  như  thật  rằng  pháp  thọ  này  hiện  tại  lạc  mà  tương 
lai  thọ  quả  báo  khổ.  Do  biết  như  thật  nên  không  tập  hành  nó,  mà  đoạn 
trừ  nó.  Do  không  tập  hành  nhưng  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng  thích, 
không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng  yêu, 
đáng  vừa  ý  sanh.  Đó  gọi  là  pháp  tuệ. 

“Nếu  có  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc, 
người  có  trí  tuệ  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại  khổ  nhưng 
tương  lai  lại  được  quả  báo  lạc.  Do  biết  như  thật,  vị  ấy  tập  hành  nó  mà 
không  đoạn  trừ.  Do  tập  hành  mà  không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng 
thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng 
yêu,  đáng  vừa  ý  sanh. 


524 


TRUNG  A-HÀM 


“Cũng  như  đại  tiểu  tiện6  có  hòa  với  nhiều  thứ  thuốc,  hoặc  có 
người  bị  bệnh  uống;  khi  uống,  sắc  xấu,  hôi  thôi,  không  mùi  vị,  không 
ngon  miệng  mà  hại  đau  cuống  họng,  nhưng  uống  vào  trong  bụng  lại 
thành  thuốc.  Cũng  vậy,  thọ  pháp  này  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  thọ  quả 
báo  lạc,  người  trí  tuệ  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại  khổ  mà 
tương  lai  thọ  quả  báo  lạc.  Do  biết  như  thật,  vị  ấy  tập  hành  nó  mà 
không  đoạn  trừ.  Do  tập  hành  mà  không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng 
thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng 
yêu,  đáng  vừa  ý  sanh.  Đó  gọi  là  pháp  tuệ. 

“Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  khổ  mà  tương  lai  cũng  chịu  quả 
báo  khổ,  người  có  trí  tuệ  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại 
khổ  mà  tương  lai  cũng  chịu  quả  báo  khổ.  Do  trí  biết  như  thật,  vị  ấy 
không  tập  hành  nó,  nhưng  đoạn  trừ.  Do  không  tập  hành  nó  nhưng 
đoạn  trừ,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa  ý 
diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  sanh.  Đó  gọi  là 
pháp  tuệ. 

“Hoặc  có  thọ  pháp  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc,  người 
trí  tuệ  biết  như  thật  rằng  thọ  pháp  này  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả 
báo  lạc.  Do  biết  như  thật,  vị  ấy  tập  hành  chứ  không  đoạn  trừ.  Do  tập 
hành  chứ  không  đoạn  trừ,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu, 
không  vừa  ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  sanh.  Đó 
gọi  là  pháp  tuệ. 

“Cũng  như  tô  mật  hòa  vđi  nhiều  thứ  thuốc,  hoặc  có  người  bị 
bệnh  nên  uống,  khi  uống  có  sắc  đẹp,  có  hương,  có  vị,  ngon  miệng 
mà  không  tổn  thương  cuông  họng,  uống  vào  bụng  lại  thành  thuốc. 
Cũng  vậy,  pháp  thọ  này  hiện  tại  lạc,  tương  lai  thọ  quả  báo  lạc. 
Người  trí  tuệ  biết  một  cách  như  thật  rằng  pháp  thọ  này  hiện  tại  lạc, 
tương  lai  cũng  thọ  quả  báo  lạc.  Do  biết  như  thật,  vị  ấy  tập  hành  chứ 
không  đoạn  trừ;  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không 
vừa  ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  sanh.  Đó  gọi 
là  pháp  tuệ. 

“Người  đó  biết  như  thật  rằng,  đây  là  pháp  nên  tập  hành,  biết 
như  thật  rằng  đây  là  pháp  không  nên  tập  hành.  Do  biết  như  thật 


6. 


Xem  cht.5  trên. 


KINH  THỌ  PHÁP  (H) 


525 


pháp  nào  nên  tập  hành  và  pháp  nào  không  nên  tập  hành,  vị  ấy  tập 
hành  pháp  nên  tập  hành,  không  tập  hành  pháp  không  nên  tập  hành. 
Do  tập  hành  pháp  nên  tập  hành  và  không  nên  tập  hành  pháp  không 
nên  tập  hành,  pháp  không  đáng  thích,  không  đáng  yêu,  không  vừa 
ý  diệt,  mà  pháp  đáng  thích  đáng  yêu,  đáng  vừa  ý  sanh.  Đó  gọi  là 
pháp  tuệ. 

“Thế  gian  quả  thật  có  bôn  thọ  pháp  ấy,  vì  vậy  mà  Ta  giảng 
thuyết”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

□ 


176.  KINH  HÀNH  THIỀN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Trong  thế  gian  quả  thật  có  bốn  loại  hành  thiền.  Những  gì  là 
bôn?  Hoặc  có  hành  thiền  xí  thạnh  mà  gọi  là  suy  thoái.  Hoặc  có  hành 
thiền  suy  thoái  mà  gọi  là  xí  thạnh.  Hoặc  có  hành  thiền  suy  thoái  thì 
biết  như  thật  là  suy  thoái.  Hoặc  có  hành  thiền  xí  thạnh  thì  biết  như  thật 
là  xí  thạnh. 

“Tại  sao  gọi  là  người  hành  thiền  xí  thạnh  mà  cho  là  suy  thoái? 

“Người  hành  thiền  kia  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có 
quán,  hỷ  và  lạc  phát  sanh  do  ly  dục,  chứng  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 
Tâm  người  đó  tu  tập  chánh  tư  duy,  đang  từ  Sơ  thiền  hướng  đến  Nhị 
thiền,  đó  là  sự  tịch  tịnh  thù  thắng.  Người  hành  thiền  đó  lại  nghĩ  rằng, 
‘Tâm  ta  lìa  bổn  tướng  mà  hướng  đến  chỗ  khác,  làm  mất  Sơ  thiền  và 
diệt  mất  định’.  Người  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  ‘Tâm  ta 
tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Sơ  thiền  hướng  đến  Nhị 
thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy, 
nên  đối  với  sự  như  thật  mà  thoái  chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền 
như  vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là  thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền,  giác  và  quán  đã  tịch  tịnh,  nội  tĩnh, 
nhất  tâm,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  và  lạc  phát  sanh  do  định, 
chứng  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  từ 
Nhị  thiền  hướng  đến  Tam  thiền,  đó  gọi  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Nhưng 


'■  Bản  Hán,  quyển  46. 


wvyw.daitangkinh.org 


KINH  HÀNH  THIỀN 


527 


người  hành  thiền  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  bổn  tướng  mà  hướng  đến 
chỗ  khác,  làm  mất  Sơ  thiền  và  diệt  mất  định’.  Người  hành  thiền  ấy 
không  biết  như  thật  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch 
tịnh,  từ  Nhị  thiền  hướng  đến  Tam  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị 
đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy,  nên  đối  với  sự  như  thật  mà  thoái 
chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là 
thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền  ly  hỷ  và  dục,  xả,  an  trụ  vô  cầu, 
chánh  niệm,  chánh  trí  mà  thân  có  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  nói 
là  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu 
an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  từ  đệ  Tam  thiền  hướng  đến  đệ 
Tứ  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Nhưng  người  hành  thiền  đó  lại  nghĩ 
rằng  ‘Tâm  ta  lìa  bổn  tướng  mà  hướng  đến  chỗ  khác,  làm  mất  Sơ  thiền 
và  diệt  mất  định’.  Người  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  ‘Tâm 
ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Tam  thiền  hướng  đến  Tứ 
thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy, 
nên  đối  với  sự  như  thật  mà  thoái  chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền 
như  vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là  thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền  định,  khổ  diệt,  lạc  diệt,  hỷ  và  ưu  vốn 
đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  từ  đệ  Tứ  thiền 
hướng  đến  Vô  lượng  không  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Nhưng  vị 
hành  thiền  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  bổn  tướng  mà  hướng  đến  chỗ 
khác,  làm  mất  Sơ  thiền  và  diệt  mất  định’.  Người  hành  thiền  ấy  không 
biết  như  thật  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ 
Tứ  thiền  hướng  đến  Vô  lượng  không  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị 
đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy,  nên  đối  với  sự  như  thật  mà  thoái 
chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là 
thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu 
tưởng,  không  tư  duy  bất  cứ  loại  tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không, 
thành  tựu  an  trụ  nơi  Vô  lượng  không  xứ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư 
duy,  từ  Vô  lượng  không  xứ  hướng  đến  Vô  lượng  thức  xứ,  đó  là  tịch 
tịnh  thù  thắng.  Nhưng  vị  hành  thiền  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  bổn 
tướng  mà  hướng  đến  chỗ  khác,  làm  mất  Sơ  thiền  và  diệt  mất  định’. 


528 


TRUNG  A-HÀM 


Người  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư 
duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  lượng  không  xứ  hướng  đến  Vô  lượng 
thức  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  đó  do  không  biết  như  thật  như 
vậy,  nên  đối  với  sự  như  thật  mà  thoái  chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành 
thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là  thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền  vượt  qua  tất  cả  Vô  lượng  không  xứ, 
nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  an  trụ  Vô  lượng  thức  xứ.  Tâm  vị  ấy  tu 
tập  chánh  tư  duy,  từ  Vô  lượng  thức  xứ  hướng  đến  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là 
tịch  tịnh  thù  thắng.  Nhưng  vị  hành  thiền  ấy  lại  nghĩ  ‘Tâm  ta  lìa  bổn 
tướng  mà  hướng  đến  chỗ  khác,  làm  mất  Sơ  thiền  và  diệt  mất  định’. 
Người  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư 
duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  lượng  thức  xứ  hướng  đến  Vô  sở  hữu  xứ, 
đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy,  nên 
đối  với  sự  như  thật  mà  thoái  chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền  như 
vậy  là  xí  thạnh  mà  nói  là  thoái  chuyển  vậy. 

“Lại  nữa,  người  hành  thiền  vượt  qua  tất  cả  Thức  vô  lượng  xứ, 
nhập  Vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ  Vô  sở  hữu  xứ.  Tâm  vị  ấy  tu 
tập  chánh  tư  duy,  từ  Vô  sở  hữu  xứ  hướng  đến  Phi  tưởng  phi  vô 
tưởng  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Nhưng  vị  hành  thiền  ấy  lại  nghĩ 
rằng:  “Tâm  ta  lìa  bôn  tướng  mà  hướng  đến  chỗ  khác,  nên  mất  vô 
xứ  Vô  sở  hữu  xứ,  diệt  mất  định”.  Vị  hành  thiền  ấy  không  biết  như 
thật  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  sở 
hữu  xứ  hướng  đến  Phi  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù 
thắng’.  Vị  đó  do  không  biết  như  thật  như  vậy,  nên  đối  với  sự  như 
thật  mà  thoái  chuyển  ý,  bèn  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí 
thạnh  mà  nói  là  thoái  chuyển  vậy. 

“Thế  nào  là  hành  thiền  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh? 

“Vị  hành  thiền  ấy  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác,  có  quán, 
có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư 
duy  trong  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Nhị 
thiền,  nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc 
tịch  tịnh,  từ  Sơ  thiền  hướng  đến  Nhị  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị 
hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  chỉ  nên  tư  duy  bằng  tưởng 
tương  ưng  với  yểm  ly  mà  nhập  Sơ  thiền,  nhưng  không  nên  bằng  tư  duy 
về  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  vào  Nhị  thiền.  Vị  ấy  do  không  biết 


KINH  HÀNH  THIỀN 


529 


như  thật  nên  không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định.  Hành 
thiền  như  vậy  là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  với  giác  và  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất 
tâm,  không  giác  không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đệ  Nhị 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư  duy  trong  những  tưởng  hạn  hẹp  khác 
mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Tam  thiền.  Nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng 
‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Nhị  thiền  hướng 
đến  Tam  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  hành  thiền  ấy  không 
biết  như  thật  rằng  chỉ  nên  tư  duy  bằng  tưởng  tương  ưng  với  yểm  ly 
mà  nhập  Nhị  thiền,  nhưng  không  nên  bằng  tư  duy  về  những  tưởng 
hạn  hẹp  khác  mà  vào  Tam  thiền.  Vị  ấy  do  không  biết  như  thật  nên 
không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định.  Hành  thiền  như 
vậy  là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 

“Vị  hành  thiền  ly  hỷ,  ly  dục,  xả,  an  trụ  vô  cầu,  chánh  niệm, 
chánh  trí  mà  thân  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  gọi  là  được  Thánh 
xả,  niệm  an  trụ  lạc,  chứng  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Vị  ấy  tư 
duy  trong  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Tứ 
thiền.  Nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc 
tịch  tịnh,  từ  Tam  thiền  hướng  đến  Tứ  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’. 
Vị  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  chỉ  nên  tư  duy  bằng  tưởng 
tương  ưng  với  yểm  ly  mà  nhập  Tam  thiền,  nhưng  không  nên  bằng  tư 
duy  về  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  vào  Tứ  thiền.  Vị  ấy  do  không 
biết  như  thật  nên  không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định. 
Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  với  lạc  diệt,  khổ  diệt,  hỷ  ưu  vốn  cũng  đã 
diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  Tứ  thiền, 
thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư  duy  trong  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu 
tập  con  đường  dẫn  đến  Vô  lượng  không  xứ,  nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng 
‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Tứ  thiền  hướng  đến 
Vô  lượng  không  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  hành  thiền  ấy  không 
biết  như  thật  rằng  chỉ  nên  tư  duy  bằng  tưởng  tương  ưng  với  yểm  ly  mà 
nhập  Tứ  thiền,  nhưng  không  nên  bằng  tư  duy  về  những  tưởng  hạn  hẹp 
khác  mà  vào  Vô  lượng  không  xứ.  Vị  ấy  do  không  biết  như  thật  nên 
không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy 
là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 


530 


TRUNG  A-HÀM 


“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối 
tưởng,  không  tư  duy  bất  cứ  loại  tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không, 
chứng  Vô  lượng  không  xứ  ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư  duy  trong 
những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Vô  lượng 
thức  xứ,  nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái 
lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  lượng  không  xứ  hướng  đến  Vô  lượng  thức  xứ,  đó 
là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  chỉ 
nên  tư  duy  bằng  tưởng  tương  ưng  với  yểm  ly  mà  nhập  Vô  lượng 
không  xứ,  nhưng  không  nên  bằng  tư  duy  về  những  tưởng  hạn  hẹp 
khác  mà  vào  Vô  lượng  thức  xứ.  Vị  ấy  do  không  biết  như  thật  nên 
không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định.  Hành  thiền  như 
vậy  là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  vượt  qua  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô 
lượng  thức,  chứng  Vô  lượng  thức  xứ  ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư  duy 
trong  những  tư  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Vô 
sở  hữu  xứ,  nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy, 
khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  lượng  thức  xứ  hướng  đến  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là 
tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  hành  thiền  ấy  không  biết  như  thật  rằng  chỉ  nên 
tư  duy  bằng  tưởng  tương  ưng  với  yểm  ly  mà  nhập  Vô  lượng  thức  xứ, 
nhưng  không  nên  bằng  tư  duy  về  những  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  vào 
Vô  sở  hữu  xứ.  Vị  ấy  do  không  biết  như  thật  nên  không  biết  rõ  tâm 
mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  mà 
cho  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  vượt  qua  tất  cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập 
vô  sở  hữu,  chứng  Vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  tư  duy  trong 
những  tư  tưởng  hạn  hẹp  khác  mà  tu  tập  con  đường  dẫn  đến  Phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  nhưng  vị  ấy  lại  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh 
tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  từ  Vô  sở  hữu  xứ  hướng  đến  Phi  hữu  tưởng 
phi  vô  tưởng  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  hành  thiền  ấy  không  biết 
như  thật  rằng  chỉ  nên  tư  duy  bằng  tưởng  tương  ưng  với  yểm  ly  mà 
nhập  Vô  sở  hữu  xứ,  nhưng  không  nên  bằng  tư  duy  về  những  tưởng  hạn 
hẹp  khác  mà  vào  đến  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ.  Vị  ấy  do  không 
biết  như  thật  nên  không  biết  rõ  tâm  mình,  vị  ấy  vì  vậy  mà  mất  định. 
Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  mà  cho  là  xí  thạnh. 

“Thế  nào  là  hành  thiền  suy  thoái  thì  biết  như  thật  là  suy  thoái? 


KINH  HÀNH  THIỀN 


531 


“Vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục  tiêu,  vượt 
qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  xứ,  nhập  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  chứng 
Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ,  nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  hành  ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  mà 
chỉ  hành  trên  niệm  tưởng  tương  ưng  Vô  sở  hữu  xứ,  bèn  thối  thất  trở  lại 
đó.  Vị  ấy  nghĩ  rằng,  ‘Tâm  ta  lìa  khỏi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ 
khác,  mất  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ;  diệt  định  vậy’.  Vị  ấy  biết 
như  thật  rồi,  đối  với  sự  như  thật  không  thoái  ý,  không  mất  định.  Hành 
thiền  như  vậy  là  suy  thoái  thì  biết  như  thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  vượt  qua  tất  cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  chứng  Vô  sở 
hữu  xứ  ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  thọ  hành  ấy,  không 
suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  mà  chỉ  hành  trên  niệm  tưởng 
tương  ưng  Vô  lượng  thức  xứ,  bèn  thối  thất  trở  lại  đó.  Vị  ấy  nghĩ  rằng, 
‘Tâm  ta  lìa  khỏi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ  khác,  mất  Vô  sở  hữu 
xứ;  diệt  định  vậy’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với  sự  như  thật  không 
thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  thì  biết  như 
thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  vượt  qua  tất  cả  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  chứng 
Vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  hành 
ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  mà  chỉ  hành  trên 
niệm  tưởng  tương  ưng  Vô  lượng  không  xứ,  bèn  thối  thất  trở  lại  đó.  Vị 
ấy  bèn  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  khởi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ  khác, 
mất  Vô  lượng  thức  xứ;  diệt  định  vậy’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với 
sự  như  thật  không  thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy 
thoái  thì  biết  như  thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  vượt  qua  tất  cả  các  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối  tưởng,  không  suy  niệm 
bất  cứ  loại  tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không,  chứng  Vô  lượng  không  xứ 
ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  hành  ấy,  không  suy 
niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  mà  chỉ  hành  trên  niệm  tưởng  tương 
ưng  sự  ái  lạc  sắc,  bèn  thối  thất  trở  lại  đó.  Vị  ấy  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa 
khởi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ  khác,  mất  Vô  lượng  không  xứ;  diệt 
định  vậy’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với  sự  như  thật  không  thoái  ý, 


532 


TRUNG  A-HÀM 


không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  thì  biết  như  thật  là 
suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  lạc  diệt,  khổ  diệt,  hỷ  ưu  vốn  có  cũng  đã  diệt,  không  khổ,  không 
lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị 
ấy  không  chấp  thọ  hành  ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu 
ấy,  mà  chỉ  hành  trên  niệm  tưởng  tương  ưng  đệ  Tam  thiền,  bèn  thối 
thất  trở  lại  đó.  Vị  ấy  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  khởi  bổn  tướng,  lại  hướng 
đến  chỗ  khác,  mất  đệ  Tứ  thiền;  diệt  định  vậy’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi, 
đối  với  sự  như  thật  không  thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy 
là  suy  thoái  thì  biết  như  thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  ly  hỷ,  ly  dục,  xả,  an  trụ  vô  cầu,  chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm 
giác  lạc,  điều  được  Thánh  gọi  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc  trụ, 
chứng  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ 
hành  ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  mà  chỉ  hành 
trên  niệm  tưởng  tương  ưng  đệ  Nhị  thiền,  bèn  thối  thất  trở  lại  đó.  Vị  ấy 
nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  khởi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ  khác,  mất  đệ 
Tam  thiền;  diệt  định’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với  sự  như  thật 
không  thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  thì 
biết  như  thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  giác  và  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác,  không  quán, 
hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy 
không  chấp  thọ  hành  ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy, 
mà  chỉ  hành  trên  niệm  tưởng  tương  ưng  Sơ  thiền,  bèn  thôi  thất  trở  lại 
đó.  Vị  ấy  nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  lìa  khởi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ 
khác,  mất  đệ  Nhị  thiền;  diệt  định’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với  sự 
như  thật  không  thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy 
thoái  thì  biết  như  thật  là  suy  thoái. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  sở  hành,  với  đối  tượng  và  mục 
tiêu,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ 
hành  ấy,  không  suy  niệm  về  đối  tượng  và  mục  tiêu  ấy,  chỉ  hành  trên 
niệm  tưởng  tương  ưng  sự  ái  lạc  dục,  bèn  thối  thất  trở  lại  đó.  Vị  ấy  nghĩ 


KINH  HÀNH  THIỀN 


533 


rằng  ‘Tâm  ta  lìa  khởi  bổn  tướng,  lại  hướng  đến  chỗ  khác,  mất  Sơ 
thiền,  diệt  định  vậy’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  đối  với  sự  như  thật  không 
thoái  ý,  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  suy  thoái  thì  biết  như 
thật  là  suy  thoái. 

“Thế  nào  là  hành  thiền  mà  xí  thạnh  thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh? 

“Vị  hành  thiền  ấy  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác,  có  quán, 
có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị 
ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Sơ  thiền  hướng  đến 
Nhị  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  hành  thiền  ấy  bèn  nghĩ  như  vầy 
‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Sơ  thiền  hướng 
đến  đệ  Nhị  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi, 
bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí  thạnh 
thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  giác  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh  nhất  tâm, 
không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đệ  Nhị  thiền, 
thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi 
từ  Nhị  thiền  hướng  đến  Tam  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  ấy  bèn 
nghĩ  rằng  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Nhị 
thiền  hướng  đến  Tam  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  ấy  biết  như 
thật  rồi,  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là 
xí  thạnh  thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  ly  hỷ,  ly  dục,  xả,  vô  cầu,  an  trụ, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  được  Thánh  gọi  là  được 
Thánh  xả,  niệm,  an  trụ  lạc  trụ,  chứng  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 
Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Tam  thiền 
hướng  đến  Tứ  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  hành  thiền  ấy  bèn 
nghĩ  như  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Tam 
thiền  hướng  đến  Tứ  thiền,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  ấy  biết  như 
thật  rồi,  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà  không  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là 
xí  thạnh  thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  với  lạc  diệt,  khổ  diệt,  hỷ  ưu  vốn  có 
cũng  đã  diệt,  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đệ  Tứ 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch 
tịnh,  rồi  từ  Tứ  thiền  hướng  đến  Vô  lượng  không  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù 
thắng.  Vị  hành  thiền  ấy  bèn  nghĩ  như  vầy  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy, 


534 


TRUNG  A-HÀM 


khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Tứ  thiền  hướng  đến  Vô  lượng  không  xứ,  đó 
là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi,  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà 
không  làm  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  thì  biết  như  thật 
là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu 
đối  tưởng,  không  tư  duy  bất  cứ  loại  tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không, 
chứng  Vô  lượng  không  xứ  ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu  tập  chánh 
tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Vô  lượng  không  xứ  hướng  đến  Vô 
lượng  thức  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  hành  thiền  ấy  bèn  nghĩ  như 
vầy  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Vô  lượng 
không  xứ  hướng  đến  Vô  lượng  thức  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị 
ấy  biết  như  thật  rồi,  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà  không  mất  định.  Hành 
thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  vượt  qua  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô 
lượng  thức,  chứng  Vô  lượng  thức  xứ  ấy,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu 
tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Vô  lượng  thức  xứ  hướng 
đến  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  hành  thiền  ấy  bèn  nghĩ 
như  vầy  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Vô 
lượng  thức  xứ  hướng  đến  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị 
ấy  biết  như  thật  rồi,  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà  không  mất  định.  Hành 
thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  thì  biết  như  thật  là  xí  thạnh. 

“Lại  nữa,  vị  hành  thiền  ấy  vượt  qua  tất  cả  Vô  lượng  thức  xứ, 
nhập  vô  sở  hữu,  chứng  Vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Tâm  vị  ấy  tu 
tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh,  rồi  từ  Vô  sở  hữu  xứ  hướng  đến 
Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  đó  là  tịch  tịnh  thù  thắng.  Vị  hành  thiền 
ấy  bèn  nghĩ  như  vầy  ‘Tâm  ta  tu  tập  chánh  tư  duy,  khoái  lạc  tịch  tịnh, 
rồi  từ  Vô  sở  hữu  xứ  hướng  đến  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  đó  là 
tịch  tịnh  thù  thắng’.  Vị  ấy  biết  như  thật  rồi  bèn  biết  rõ  tâm  ấy  mà 
không  làm  mất  định.  Hành  thiền  như  vậy  là  xí  thạnh  thì  biết  như  thật 
là  xí  thạnh. 

“Thế  gian  quả  thật  có  bôn  loại  hành  thiền,  vì  vậy  mà  Ta  giảng 
thuyết”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


KINH  HÀNH  THIỀN 


535 


□ 


177.  KINH  THUYET 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Câu-lâu-sấu,  ở  trong  Kiếm-ma-sắt- 
đàm,  đô  ấp  của  Câu-lâu1. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  các  ngươi  nghe,  vi  diệu  ở  khởi  đầu,  vi 
diệu  ở  quảng  giữa  và  vi  diệu  ở  đoạn  cuối;  có  văn,  có  nghĩa,  đầy  đủ 
thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh.  Đó  là  kinh  ‘Tứ  Chủng  Thuyết’.  Sau 
đây  Ta  sẽ  phân  biệt  nghĩa  lý  của  kinh  ‘Tứ  Chủng  Thuyết’.  Hãy  lắng 
nghe!  Hãy  lắng  nghe!  Hãy  khéo  tư  niệm.  Ta  sẽ  nói”. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy,  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói: 

“Thế  nào  gọi  là  phân  biệt  nghĩa  lý  của  kinh  Tứ  Chủng  Thuyết? 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng  và  tiêu  đích,  mà  ly 
dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh, 
chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở 
hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này  mà  chỉ  hành 
niệm  tưởng  tương  ưng  với  dục  lạc,  bèn  thoái  chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy 
phải  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  trụ,  không  tiến, 
cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  bị  thoái  chuyển. 
Do  đó  định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu  dài’.  Thầy  Tỳ-kheo  ấy  phải 
nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích  mà  ly  dục,  ly 
pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng 
đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ  và  vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm 


Xem  các  kinh  số  10,  55,  169. 


wvyw.daitangkinh.org 


536 


TRUNG  A-HÀM 


trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  lập  niệm  đúng  như  pháp,  khiến  an  trụ 
với  ý  chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này 
mà  không  thoái,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  có 
thể  khiến  ta  an  trụ,  mà  định  này  của  ta  chắc  chắn  tồn  tại  lâu  dài’. 
Thầy  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích  mà  ly  dục, 
ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh, 
chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ 
sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ 
niệm  tưởng  tương  ưng  với  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  sự  thăng  tiến,  thì 
Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng:  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái,  không 
trụ,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  khiến  ta  được  thăng  tiến, 
như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền’.  Thầy  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích  mà  ly  dục,  ly 
pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng 
đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành 
này,  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng 
tương  ưng  với  tịch  diệt,  thành  tựu  vô  dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng 
‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái,  không  trụ,  cũng  không  thăng  tiến. 
Ta  sanh  pháp  này  có  thể  khiến  ta  yểm  ly.  Như  vậy,  không  bao  lâu  nữa 
sẽ  chứng  quả  lậu  tận’.  Thầy  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  giác  quán 
đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Sơ  thiền,  thành  tựu  sự  thoái 
chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không 
trụ,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  bị 
thoái  chuyển,  do  đó  định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu  dài’.  Thầy  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  giác  quán 
đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Vị  ấy  chấp  thọ  sở 
hành  này,  suy  niệm  trên  đôi  tượng,  tiêu  đích  này,  lập  niệm  đúng  như 


KINH  THUYẾT 


537 


pháp,  an  trụ  với  ý  chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh 
pháp  này  mà  không  thoái,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh 
pháp  này  có  thể  khiến  ta  được  an  trụ,  do  đó  định  này  của  ta  chắc  chắn 
tồn  tại  lâu  dài’.  Thầy  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  giác  quán 
đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  sự 
thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không 
thoái,  không  trụ,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  có  thể  khiến  ta 
được  thăng  tiến,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  đắc  đệ  Tam 
thiền’.  Thầy  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  giác  quán 
đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  thành  tựu  vô 
dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái 
chuyển,  không  trụ,  cũng  không  thăng  tiến.  Ta  sanh  pháp  này  nên 
khiến  ta  yểm  ly,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  quả  lậu  tận’. 
Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  ly  hỷ,  dục, 
xả,  vô  cầu,  an  trụ  với  chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều 
được  Thánh  gọi  là  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam 
thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này, 
không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng 
tương  ưng  với  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  sự  thoái  chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy 
nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  trụ,  không  tiến,  cũng 
không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  bị  thoái  chuyển,  do  đó 
định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  ly  hỷ,  dục, 
xả,  vô  cầu,  an  trụ  với  chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều 
được  Thánh  gọi  là  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trụ  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam 
thiền,  thành  tựu  và  an  trụ;  và  vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm 


538 


TRUNG  A-HÀM 


trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  lập  niệm  đúng  như  pháp,  an  trụ  với  ý 
chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà 
không  thoái,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  có  thể 
khiến  ta  được  an  trụ,  do  đó  định  này  của  ta  chắn  chắn  tồn  tại  lâu  dài’. 
Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  ly  hỷ,  dục, 
xả,  an  trụ  vô  cầu,  với  chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều 
được  Thánh  gọi  là  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam 
thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này, 
không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng 
tương  ưng  với  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  sự  thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên 
biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái,  không  trụ,  cũng  không 
yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  được  thăng  tiến,  như  vậy 
không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  đệ  Tứ  thiền’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như 
vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ -kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  ly  hỷ,  dục, 
xả,  vô  cầu,  an  trụ  với  chánh  niệm,  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều 
được  Thánh  gọi  là  được  Thánh  xả,  niệm,  an  trụ  lạc,  chứng  đắc  đệ 
Tam  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành 
này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm 
tưởng  tương  ưng  với  tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  thành  tựu  sự  vô  dục,  thì  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái,  không  trụ, 
cũng  không  thăng  tiến.  Ta  sanh  pháp  này  nên  có  thể  khiến  ta  bị  yểm 
ly,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  quả  lậu  tận’.  Tỳ-kheo  ấy 
nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  diệt  lạc, 
diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có,  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh 
tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  đệ  Tam  thiền,  thành  sự  thối 
thất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  trụ, 
không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  bị  thối 
thất,  do  đó  định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết 
như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  diệt  lạc, 


KINH  THUYẾT 


539 


diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có,  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh 
tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Và  vị  ấy  chấp  thọ  sở 
hành  này,  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  lập  niệm  đúng  như 
pháp  với  ý  chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp 
này  mà  không  thoái,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp 
này  nên  ta  được  an  trụ,  do  đó,  định  này  của  ta  chắc  chắn  tồn  tại  lâu 
dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  diệt  lạc, 
diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có;  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh 
tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Vô  lượng  không  xứ,  với  sự 
thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không 
thoái  chuyển,  không  trụ,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  ta 
được  thăng  tiến,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  đắc  Vô  lượng 
không  xứ’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  diệt  lạc, 
diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có,  không  khổ,  không  lạc,  xả  niệm  thanh 
tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Nhưng  vị  ấy  không 
chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này, 
mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  thành  tựu  sự 
vô  dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không 
thoái,  không  trụ,  cũng  không  thăng  tiến.  Ta  sanh  pháp  này  có  thể 
khiến  ta  yểm  ly,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  quả  lậu  tận’. 
Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối  tưởng,  không  suy  niệm  bất  cứ  loại  tưởng 
nào,  nhập  vô  lượng  không,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  lượng  không  xứ. 
Nhưng  vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối  tượng, 
tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  ái  lạc  sắc,  thành 
tựu  sự  thoái  chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này 
mà  không  trụ,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này 
khiến  ta  bị  thối  thất,  do  đó,  định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 


540 


TRUNG  A-HÀM 


cả  Sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối  tưởng,  không  suy  niệm  bất  cứ  loại  tưởng 
nào,  nhập  vô  lượng  không,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  lượng  không  xứ,  và 
vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm  trên  đôi  tượng,  tiêu  đích  này,  lập 
niệm  đúng  như  pháp,  an  trụ  với  ý  chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên 
biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái,  không  tiến,  cũng  không 
yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  có  thể  khiến  ta  được  an  trụ,  do  đó,  định  này 
của  ta  chắc  chắn  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đôi  tưởng,  không  suy  niệm  bất  cứ  loại  tưởng 
nào,  nhập  vô  lượng  không,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  lượng  không  xứ, 
nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối 
tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Vô  lượng 
thức  xứ,  thành  tựu  thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh 
pháp  này  mà  không  thoái,  không  trụ,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh 
pháp  này  nên  ta  được  thăng  tiến,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng 
đắc  Vô  lượng  thức  xứ’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đôi  tưởng,  không  suy  niệm  bất  cứ  loại  tưởng 
nào,  nhập  vô  lượng  không,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  lượng  không  xứ, 
nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối 
tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  tịch  diệt, 
tịch  tĩnh,  thành  tựu  vô  dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh 
pháp  này  mà  không  thoái,  không  trụ,  cũng  không  thăng  tiến.  Ta  sanh 
pháp  này  có  thể  khiến  ta  yểm  ly,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng 
quả  lậu  tận’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô 
lượng  thức  xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy 
niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng 
với  Vô  lượng  không  xứ,  thành  tựu  thoái  chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên 
biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  trụ,  không  tiến,  cũng  không 
yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  nên  ta  bị  thôi  thất,  do  đó,  định  này  của  ta 
không  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô 


KINH  THUYẾT 


541 


lượng  thức  xứ,  và  vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm  trên  đối  tượng, 
tiêu  đích  này,  lập  niệm  đúng  như  pháp,  an  trụ  với  ý  chuyên  nhất,  thì 
Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái  chuyển, 
không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh  pháp  này  khiến  ta  được  an 
trụ,  do  đó,  định  này  của  ta  chắc  chắn  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên 
biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô 
lượng  thức  xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm  trên 
đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Vô  sở 
hữu  xứ,  thành  tựu  thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh 
pháp  này  mà  không  thoái  chuyển,  không  trụ,  cũng  không  yểm  ly.  Ta 
sanh  pháp  này  nên  ta  được  thăng  tiến,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ 
chứng  đắc  Vô  sở  hữu  xứ’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô 
lượng  thức  xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy 
niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng 
với  tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  thành  tựu  vô  dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng 
‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái  chuyển,  không  trụ,  cũng  không 
thăng  tiến;  vì  ta  sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  yểm  ly,  như  vậy  không 
bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  quả  lậu  tận’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  sở  hữu 
xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối 
tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Vô  lượng 
thức  xứ,  thành  tựu  thoái  chuyển,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta 
sanh  pháp  này  mà  không  trụ,  không  tiến,  cũng  không  yểm  ly.  Ta  sanh 
pháp  này  khiến  ta  bị  thối  thất,  do  đó,  định  này  của  ta  không  tồn  tại  lâu 
dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  sở  hữu 
xứ,  và  vị  ấy  chấp  thọ  sở  hành  này,  suy  niệm  trên  đối  tượng,  tiêu  đích 
này,  lập  niệm  đúng  như  pháp,  an  trụ  với  ý  chuyên  nhất,  thì  Tỳ-kheo 
ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái  chuyển,  không 


542 


TRUNG  A-HÀM 


tiến,  cũng  không  yểm  ly;  vì  ta  sanh  pháp  này  nên  ta  được  an  trụ,  do 
đó,  định  này  của  ta  chắc  chắn  tồn  tại  lâu  dài’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết 
như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  sở  hữu 
xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối 
tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  Phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  sự  thăng  tiến,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên 
biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp  này  mà  không  thoái  chuyển,  không  trụ,  cũng 
không  yểm  ly;  vì  ta  sanh  pháp  này  nên  ta  được  thăng  tiến,  như  vậy 
không  bao  lâu  nữa  sẽ  chứng  đắc  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng  xứ’.  Tỳ- 
kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  với  sở  hành,  đối  tượng,  tiêu  đích,  vượt  qua  tất 
cả  Vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  thành  tựu  và  an  trụ  Vô  sở  hữu 
xứ,  nhưng  vị  ấy  không  chấp  thọ  sở  hành  này,  không  suy  niệm  trên  đối 
tượng,  tiêu  đích  này,  mà  chỉ  hành  niệm  tưởng  tương  ưng  với  sự  nhàm 
tởm,  thành  tựu  vô  dục,  thì  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  rằng  ‘Ta  sanh  pháp 
này  mà  không  thoái  chuyển,  không  trụ,  cũng  không  thăng  tiến;  vì  ta 
sanh  pháp  này  nên  khiến  ta  nhàm  tởm,  như  vậy  không  bao  lâu  nữa  sẽ 
chứng  quả  lậu  tận’.  Tỳ-kheo  ấy  nên  biết  như  vậy. 

“Có  tưởng  và  có  tri2.  Ngang  mức  ấy  còn  được  tri;  cho  đến  Phi 
hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  là  hành  dư  cao  hơn  hết  trong  sự  hữu3.  Tỳ- 
kheo  hành  thiền  hãy  phát  khởi  theo  như  vậy,  hãy  thuyết  giảng  lại  cho 
người  khác  biết. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  thầy  Tỳ-kheo  sau  khi  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


2  Tưởng  trí,  hay  tưởng  thọ;  chỉ  tất  cả  thiền  định,  trừ  diệt  tận  định,  ở  định  Phi  tưởng 
phi  tưởng  xứ  chỉ  tồn  tại  hai  yếu  tố  nay.  vượt  lên  nữa,  là  diệt  tận  định  hay  tưởng 
thọ  diệt  tận  định. 

3'  Hành  dư  đệ  nhất  hữu. 


178.  KINH  LẠP  sư1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc 
lâm,  vườn  Ca-lan-đà. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Người  thợ  săn  khi  bẫy  mồi  nai,  không  có  tâm  như  vầy  ‘Mong 
cho  nai  được  béo  mập,  được  tốt  đẹp,  được  sức  lực,  được  sung  sướng, 
sống  lâu’.  Nhưng  người  thợ  săn  bẫy  mồi  nai  với  tâm  như  vầy  ‘Bay  mồi 
là  chỉ  muốn  chúng  đến  gần  để  ăn;  đã  đến  gần  để  ăn  thì  sẽ  kiêu  loạn 
phóng  dật,  mà  đã  kiêu  sa  phóng  dật  thì  sẽ  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn’ .  Người  thợ  ăn  bẫy  mồi  nai  với  tâm  như  vậy. 

“Đàn  nai  thứ  nhất  đến  gần  đồ  mồi  của  thợ  săn.  Sau  khi  chúng 
đến  gần  để  ăn,  bèn  sanh  kiêu  sa  phóng  dật  rồi  do  kiêu  loạn  phóng 
dật  nên  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Như  vậy  là  đàn 
nai  thứ  nhất  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc 
thợ  săn. 

“Đàn  nai  thứ  hai  suy  nghĩ  rằng  ‘Đàn  nai  thứ  nhất  đã  đến  gần  để 
ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn.  Sau  khi  chúng  đến  gần  để  ăn,  bèn  sanh  kiêu 
loạn  phóng  dật,  rồi  do  kiêu  sa  phóng  dật  nên  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn.  Như  vậy  là  đàn  nai  thứ  nhất  không  thoát  khỏi 
cảnh  giới  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Nay  ta  đừng  ăn  đồ  ăn  của 
thợ  săn,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ,  nương  nơi  rừng  vắng  an  toàn2,  ăn  cỏ 
uống  nước  được  chăng?’  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  hai  liền  bỏ  mặc 
đồ  mồi  của  thợ  săn,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ,  nương  ở  nơi  rừng  vắng  an 


'■  Bản  Hán,  quyển  47.  Tương  đương  Paơli:  M.  25.  Nivaơpa-suttaỏ. 

2'  Hán:  vô  sự  xứ  ũjf  ■ỹ  Paơli:  araóóaơyatana. 

www.daitangkinh.org 


544 


TRUNG  A-HÀM 


toàn,  ăn  cỏ  uống  nước.  Đến  tháng  cuối  mùa  xuân3,  cỏ  nước  đều  hết, 
thân  thể  chúng  rất  gầy  ốm,  khí  lực  hao  mòn  và  rồi  lại  bị  tùy  thuộc  thợ 
săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn. 

“Như  vậy  là  đàn  nai  thứ  hai  cũng  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của 
thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn. 

“Đàn  nai  thứ  ba  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Đàn  nai  thứ  nhất  và  thứ  hai, 
tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn.  Nay  ta  hãy  tránh  xa  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn,  nhưng  ở  một 
nơi  không  xa,  sau  đó  hãy  ăn  đồ  ăn  của  thợ  săn  mà  đừng  đến  gần.  Đã 
ăn  mà  không  đến  gần  thì  không  kiêu  sa  phóng  dật.  Do  không  kiêu 
loạn  phóng  dật  nên  không  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  ba  liền  tránh  xa  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn,  nhưng  ở  một  nơi  không  xa.  Sau  đó  ăn  đồ  mồi  của  thợ 
săn  mà  không  đến  gần.  Ăn  mà  không  đến  gần  nên  không  kiêu  loạn 
phóng  dật,  rồi  do  không  kiêu  sa  phóng  dật  nên  không  tùy  thuộc  thợ 
săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn. 

“Người  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  nghĩ  rằng  ‘Đàn  nai  thứ 
ba  này  khôn  lanh  kỳ  lạ!  Quả  thật,  rất  khôn  lanh!  Vì  sao?  Vì  chúng  ăn 
đồ  ăn  của  ta  mà  ta  không  thể  bắt  được.  Nay  ta  hãy  bủa  vòng  lưới  chạy 
dài.  Sau  khi  bủa  lưới  chạy  dài  chắc  sẽ  biết  được  chỗ  ở,  đường  lui  tới 
của  đàn  nai  thứ  ba  này’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn  liền  bủa  vòng  lưới  chạy  dài  và  sau  đó  biết  được  chỗ  ở,  đường  lui 
tới  của  đàn  nai  thứ  ba.  Như  vậy,  đàn  nai  thứ  ba  cũng  không  thoát  khỏi 
cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn. 

“Đàn  nai  thứ  tư  lại  suy  nghĩ,  ‘Đàn  nai  thứ  nhất,  thứ  hai  và  thứ  ba, 
tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn.  Nay  ta  hãy  nương  ở  một  nơi  mà  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn 
không  đến  được.  Sau  đó  hãy  ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn  mà  đừng  đến  gần. 
Đã  ăn  mà  không  đến  gần  thì  không  kiêu  loạn  phóng  dật.  Do  không 
kiêu  sa  phóng  dật,  sẽ  không  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn’ .  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  tư  liền  nương  ở  một  nơi  mà  thợ 
săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  không  thể  đến  được,  sau  đó  ăn  đồ  mồi  của 


3'  Hán:  xuân  hậu  nguyệt  -ỚT  »  -t  Pa0li:  gimha0naỏ  pacchime  ma0se,  vào  tháng 
cuối  mùa  hạ. 


KINH  LẠP  Sư 


545 


thợ  săn  mà  không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần  nên  không  kiêu 
sa  phóng  dật,  rồi  do  không  kiêu  sa  phóng  dật  nên  không  bị  tùy  thuộc 
thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Người  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn 
lại  suy  nghĩ  rằng:  “Đàn  nai  thứ  tư  này  ranh  mãnh  xảo  trá  kỳ  lạ!  Quả 
thật  ranh  mãnh  xảo  trá,  nếu  ta  xua  đuổi  chúng,  chắc  chắn  không  thể 
được,  vì  những  nai  con  khác  sẽ  kinh  sợ  bỏ  chạy  tán  loạn.  Vậy  ta  hãy 
cứ  bỏ  mặc  đàn  nai  thứ  tư  này’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn  liền  bỏ  mặc. 

“Như  vậy  là  đàn  nai  thứ  tư  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn. 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  nói  thí  dụ  này  là  muốn  các  giải  rõ  ý  nghĩa. 
Nay  Ta  nói  đây,  các  ngươi  hãy  quán  sát  nghĩa  lý: 

“Đồ  mồi  của  thợ  săn,  nên  biết,  đó  là  năm  công  đức  của  dục4: 
mắt  biết  sắc,  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc 
chạm.  Đồ  mồi  của  thợ  săn,  nên  biết,  đó  là  năm  niệm  công  đức  của 
dục.  Người  thợ  săn,  nên  biết,  đó  chính  là  Ác  ma  vương.  Quyến  thuộc 
của  thợ  săn,  nên  biết,  đó  chính  là  quyến  thuộc  của  Ma  vương.  Đàn  nai, 
nên  biết  đó  chính  là  Sa-môn,  Phạm  chí  vậy. 

“Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  nhất  đến  gần  ăn  đồ  mồi  của  Ma  vương, 
là  ăn  của  tín  thí  thế  gian.  Những  vị  ấy  sau  khi  đến  gần  đồ  ăn  bèn 
sanh  kiêu  loạn  phóng  dật.  Rồi  do  kiêu  loạn  phóng  dật  nên  bị  tùy 
thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương.  Như  vậy  là  Sa-môn, 
Phạm  chí  thứ  nhất  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  Ma  vương  và 
quyến  thuộc  của  Ma  vương. 

“Ví  như  đàn  nai  thứ  nhất  đến  gần  để  ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn.  Sau 
khi  chúng  đến  gần  để  ăn  bèn  sanh  kiêu  loạn  phóng  dật,  rồi  do  kiêu  sa 
phóng  dật  nên  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Như  vậy  là 
đàn  nai  thứ  nhất  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn.  Các  ngươi  hãy  quán  sát  các  Sa-môn,  Phạm  chí  kia  cũng 
giông  như  vậy. 

“Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  hai  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Sa-môn,  Phạm  chí 
thứ  nhất  đến  gần  ăn  đồ  mồi  của  Ma  vương,  là  ăn  của  tín  thí  thế  gian. 


4'  Ngũ  dục  công  đức  &ũ  'j  ĩ\  %mỵờ  Pacli:  paóca  kacma-guòac,  năm  phẩm  chất 
của  dục  vọng. 


546 


TRUNG  A-HÀM 


Những  vị  ấy  sau  khi  đến  gần  đồ  ăn  bèn  sanh  kiêu  loạn  phóng  dật.  Rồi 
do  kiêu  sa  phóng  dật  nên  bị  tùy  thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma 
vương.  Như  vậy  là  Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  nhất  không  thoát  khỏi  cảnh 
giới  của  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương.  Nay  ta  hãy  từ  bỏ  đồ 
mồi  của  tín  thí  thế  gian,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ,  nương  ở  nơi  rừng  vắng 
an  toàn,  chỉ  ăn  trái  cây  và  rễ  cây’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  Sa-môn,  Phạm 
chí  thứ  hai  liền  từ  bỏ  đồ  ăn  của  tín  thí  thế  gian,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ, 
nương  ở  nơi  rừng  vắng  an  toàn,  chỉ  ăn  trái  cây  và  rễ  cây.  Đến  tháng 
cuối  Xuân,  trái  cây  và  rễ  cây  đều  hết,  thân  thể  những  vị  ấy  rất  gầy 
ốm,  khí  lực  hao  mòn,  nên  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  cũng  hao  mòn. 
Và  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  đã  hao  mòn  nên  trở  lại  bị  tùy  thuộc 
Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương.  Như  vậy  là  Sa-môn,  Phạm 
chí  thứ  hai  cũng  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  Ma  vương  và  quyến 
thuộc  của  Ma  vương. 

“Ví  như  đàn  nai  thứ  hai  suy  nghĩ  rằng  ‘Đàn  nai  thứ  nhất  đến  gần 
để  ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn.  Sau  khi  chúng  đến  gần  để  ăn  bèn  sanh  kiêu 
sa  phóng  dật,  rồi  do  kiêu  sa  phóng  dật  nên  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn.  Như  vậy  là  đàn  nai  thứ  nhất  không  thoát  khỏi 
cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Nay  ta  hãy  từ  bỏ  đồ  mồi 
của  thợ  săn,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ,  nương  ở  nơi  rừng  vắng  an  toàn,  ăn 
cỏ  uống  nước  được  chăng?  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  hai  liền  từ  bỏ 
đồ  mồi  của  thợ  săn,  tránh  xa  chỗ  đáng  sợ,  nương  ở  nơi  rừng  vắng  an 
toàn,  ăn  cỏ  uống  nước.  Đến  tháng  cuối  Xuân,  cỏ  nước  đều  hết,  thân 
thể  chúng  rất  gầy  ốm,  khí  lực  hao  mòn,  và  rồi  lại  bị  tùy  thuộc  thợ  săn 
và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Như  vậy  là  đàn  nai  thứ  hai  không  thoát  khỏi 
cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Các  ngươi  hãy  quán  sát 
Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  hai  kia  cũng  giống  như  vậy. 

“Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  ba  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Sa-môn,  Phạm  chí 
thứ  nhất  và  thứ  hai,  tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  Ma 
vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương.  Nay  ta  hãy  tránh  xa  Ma  vương  và 
quyến  thuộc  Ma  vương,  nương  ở  một  nơi  không  xa,  sau  đó  hãy  ăn  đồ 
mồi  của  thế  gian  tín  thí  mà  đừng  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần 
thì  không  bị  tùy  thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương’.  Sau  khi 
suy  nghĩ,  Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  ba  liền  tránh  xa  Ma  vương  và  quyến 
thuộc  Ma  vương,  nương  ở  một  nơi  không  xa,  sau  đó  ăn  đồ  mồi  của  thế 


KINH  LẠP  Sư 


547 


gian  tín  thí  mà  không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần,  nên  không 
kiêu  loạn  phóng  dật,  rồi  do  không  kiêu  sa  phóng  dật  nên  không  bị  tùy 
thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương,  nhưng  còn  chấp  thủ  hai 
kiến  chấp,  hữu  kiến  và  vô  kiến.  Những  vị  ấy  do  chấp  thủ  hai  kiến 
chấp  này  nên  rồi  cũng  bị  tùy  thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma 
vương.  Như  vậy  là  Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  ba  cũng  không  thoát  khỏi 
cảnh  giới  của  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương. 

“Ví  như  đàn  nai  thứ  ba  lại  suy  nghĩ  rằng  ‘Đàn  nai  thứ  nhất  và 
đàn  nai  thứ  hai,  tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn.  Nay  ta  hãy  tránh  xa  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ 
săn,  nương  ở  một  nơi  không  xa,  sau  đó  hãy  ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn  mà 
không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần  thì  không  kiêu  loạn  phóng 
dật,  không  kiêu  sa  phóng  dật  thì  không  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  ba  liền  tránh  xa  thợ  săn 
và  quyến  thuộc  thợ  săn,  nương  ở  một  nơi  không  xa,  sau  đó  ăn  đồ  mồi 
của  thợ  săn  mà  không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần  nên  không  ỷ 
thị,  phóng  dật,  rồi  do  không  ỷ  thị  phóng  dật  nên  không  bị  tùy  thuộc  thợ 
săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Người  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  suy 
nghĩ  rằng  ‘Đàn  nai  thứ  ba  này  khôn  lanh  kỳ  lạ !  Quả  thật  rất  khôn  lanh. 
Vì  sao  vậy?  Vì  chúng  ăn  đồ  mồi  của  ta  mà  không  thể  bắt  được.  Nay  ta 
hãy  bủa  vòng  lưới  chạy  dài.  Sau  khi  bủa  vòng  lưới  chạy  dài,  chắc  sẽ 
biết  được  chỗ  ở,  đường  lui  tới  của  đàn  nai  thứ  ba  này’.  Sau  khi  suy 
nghĩ,  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  liền  bủa  vòng  lưới  chạy  dài  và 
sau  đó  biết  được  chỗ  ở,  đường  lui  tới  của  đàn  nai  thứ  ba.  Như  vậy  là 
đàn  nai  thứ  ba  cũng  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến 
thuộc  thợ  săn.  Chỗ  ở,  nên  biết  đó  chính  là  hữu  kiến.  Đường  lui  tới,  nên 
biết  đó  chính  là  vô  kiến.  Các  ngươi  hãy  quán  sát  Sa-môn,  Phạm  chí 
thứ  ba  cũng  giống  như  vậy. 

“Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  tư  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Sa-môn,  Phạm  chí 
thứ  nhất,  thứ  hai  và  thứ  ba,  tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của 
Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương.  Nay  ta  hãy  nương  ở  một  nơi  mà 
Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương  không  thể  đến  được,  sau  đó  hãy 
ăn  đồ  mồi  của  thế  gian  tín  thí  mà  đừng  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến 
gần  thì  không  kiêu  loạn  phóng  dật,  không  kiêu  sa  phóng  dật  thì  không 
bị  tùy  thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương’.  Sau  khi  suy 


548 


TRUNG  A-HÀM 


nghĩ,  Sa-môn  Phạm  chí  thứ  tư  này  liền  nương  ở  một  nơi  mà  Ma  vương 
và  quyến  thuộc  Ma  vương  không  thể  đến  được,  sau  đó  ăn  đồ  mồi  của 
thế  gian  tín  thí  mà  không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần  nên 
không  kiêu  loạn  phóng  dật,  rồi  do  không  kiêu  loạn  phóng  dật  nên 
không  bị  tùy  thuộc  Ma  vương  và  quyến  thuộc  Ma  vương.  Như  vậy  là 
Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  tư  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  Ma  vương  và  quyến 
thuộc  của  Ma  vương. 

“Cũng  như  đàn  nai  thứ  tư  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Đàn  nai  thứ  nhất, 
thứ  hai  và  thứ  ba,  tất  cả  đều  không  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  của  thợ  săn.  Nay  ta  hãy  nương  ở  một  nơi  mà  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn  không  đến  được,  sau  đó  hãy  ăn  đồ  mồi  của  thợ 
săn  mà  đừng  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến  gần  thì  không  kiêu  loạn 
phóng  dật,  không  kiêu  sa  phóng  dật  thì  không  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và 
quyến  thuộc  thợ  săn’.  Sau  khi  suy  nghĩ,  đàn  nai  thứ  tư  liền  nương  ở 
một  nơi  mà  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  không  thể  đến  được,  sau 
đó  ăn  đồ  mồi  của  thợ  săn  mà  không  đến  gần.  Đã  ăn  mà  không  đến 
gần  nên  không  kiêu  loạn  phóng  dật,  rồi  do  không  kiêu  loạn  phóng  dật 
nên  không  bị  tùy  thuộc  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn.  Người  thợ  săn 
và  quyến  thuộc  thợ  săn  lại  suy  nghĩ  rằng,  ‘Đàn  nai  thứ  tư  này  khôn 
lanh  xảo  quyệt  kỳ  lạ!  Quả  thật  rất  khôn  lanh  xảo  quyệt,  nếu  ta  xua 
đuổi  chúng,  chắc  chắn  không  thể  được  vì  những  con  nai  khác  sẽ  kinh 
SỢ  bỏ  chạy  tán  loạn.  Vậy  ta  hãy  bỏ  mặc  đàn  nai  thứ  tư  này’.  Sau  khi 
suy  nghĩ,  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn  liền  bỏ  mặc.  Như  vậy  là  đàn 
nai  thứ  tư  thoát  khỏi  cảnh  giới  của  thợ  săn  và  quyến  thuộc  thợ  săn. 
Các  ngươi  hãy  quán  rằng  Sa-môn,  Phạm  chí  thứ  tư  cũng  giống  như 
vậy. 

“Này  Tỳ-kheo,  phải  nên  học  chỗ  ở,  đường  lui  tới  như  vậy  để 
khiến  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương  không  thể  đến  được. 

“Chỗ  nào  mà  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương  không 
thể  đến  được?  Đó  là  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng 
đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  chỗ  Ma  vương  và  quyến  thuộc 
của  Ma  vương  không  thể  đến  được. 

“Lại  nữa,  chỗ  nào  mà  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương 
không  thể  đến  được?  Đó  là  Tỳ-kheo  tâm  câu  hữu  với  từ,  biến  mãn  cả 
một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Như  vậy  cho  đến  hai,  ba,  bốn 


KINH  LẠP  Sư 


549 


phương,  bôn  phương  bàng,  phương  trên,  phương  dưới,  phổ  biến  khắp 
cả,  tâm  câu  hữu  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  hại, 
rộng  lớn  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  như  vậy,  đối  với  bi  và  hỷ.  Tâm  câu  hữu  với 
xả,  biến  mãn  cả  một  phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Như  vậy  cho  đến 
hai,  ba,  bôn  phương,  bốn  phương  bàng,  phương  trên,  phương  dưới,  phổ 
biến  khắp  cả,  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không  sân, 
không  nhuế,  không  hại,  rộng  lớn  bao  la,  vô  lượng,  khéo  tu  tập  biến 
mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đó  gọi  là  chỗ  Ma  vương  và 
quyến  thuộc  của  Ma  vương  không  thể  đến  được. 

“Lại  nữa,  chỗ  nào  mà  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương 
của  Ma  vương  không  thể  đến  được?  Đó  là  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả 
các  sắc  tưởng,  cho  đến  thành  tựu  và  an  trụ  Phi  hữu  tưởng  phi  vô 
tưởng  xứ.  Đó  gọi  là  chỗ  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương 
không  thể  đến  được. 

“Lại  nữa,  chỗ  nào  mà  Ma  vương  và  quyến  thuộc  của  Ma  vương 
không  thể  đến  được?  Đó  là  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  Phi  hữu  tưởng  phi 
vô  tưởng  xứ,  nhập  tưởng  thọ  diệt,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ, 
do  tuệ  kiến  mà  vĩnh  viễn  diệt  tận  các  lậu.  Đó  gọi  là  chỗ  Ma  vương  và 
quyến  thuộc  của  Ma  vương  không  thể  đến  được. 

“Này  Tỳ-kheo,  chỗ  ở  và  đường  lui  tới  như  vậy  khiến  Ma  vương 
và  quyến  thuộc  của  Ma  vương  không  thể  đến  được.  Các  ngươi  hãy  nên 
học  như  vậy”. 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


179.  KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Ngũ  Chi  Vật  chủ2  vào  buổi  sáng  sớm  rời  khỏi  nước  Xá- 
vệ,  đi  đến  chỗ  Phật  để  cúng  dường  lễ  bái.  Ngũ  Chi  Vật  chủ  suy  nghĩ: 
“Dù  có  đến  chỗ  Đức  Phật  thì  Đức  Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo  vẫn  còn 
đang  thiền  tịnh.  Vậy  ta  hãy  đi  đến  khu  vườn  của  Dị  học  Nhất  Sa-la 
Mạt- lị3.  ” 

Rồi  thì  Ngũ  Chi  Vật  chủ  bèn  ghé  lại  chỗ  du  hí  hoan  lạc  gần  hàng 
cây  Cân-đầu-a-lê4,  đi  đến  khu  vườn  Dị  học  nhất  sa-la  mạt-lị5. 

Bấy  giờ,  trong  khu  vườn  Dị  học  nhất  sa-la  mạt-lị  có  một  Dị  học 
tên  là  Sa-môn  Văn-kì  Tử6,  là  đại  tông  chủ  ở  trong  chúng  đó,  là  tôn  sư 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.78  Samaòamaònikao-sutta. 

2'  Ngũ  Chi  Vật  chủ  MI  »  mr  rỹ/cX Paơli:  Pancakaíga  thapati,  một  người  thợ  mộc. 

3'  Nhất  sa-la  mạt-lị  dị  học  viên  , ỉ?'?  F'/í  Paơli:  yena 

samayappavaơdo  tindukaơciro  ekasaơlako  Mallikaơya  aeaơmo  tena...,  đi  đến  khu  vườn 
Mallika,  tại  nhà  hội  Ekasaơlaka  có  hàng  cây  tinduka  bao  quanh  (xem  chú  thích  5  ở 
dưới). 

4'  Cân-đầu-a-lê  ^yớ&em  cht.5  dưới  đây. 

5'  Mallikaơraơma,  là  một  khu  rừng  để  thưởng  ngoạn  ở  trong  thành  Saovatthi  của 
hoàng  hậu  Mallikao  (Mạt-lị  phu  nhân).  Tại  đây,  trước  tiên  chỉ  có  một  ngôi  nhà 
độc  nhất,  nhưng  sau  được  du  sĩ  ngoại  đạo  Poseaehapaoda  dựng  lên  nhiều  cái 
nữa,  do  đó  được  gọi  là  Ekasaolaka  (Hán:  Nhất  sa-la)’,  với  hàng  rào  bằng  cây 
Tinduka  (tên  khoa  học:  Diospyros  embryopters)  nên  cũng  được  gọi  là 
Tindukaocirao  (Hán:  cân-đầu-a-lê).  Khu  vườn  cũng  được  gọi  là 
Samayappavaolaka,  một  hội  trường  để  tranh  luận  các  vấn  đề  tà  chánh. 

6  Sa-môn  Văn-kì  Tử  “  »'  a  X//Ờ  Paoli:  Samaòamaònikaoputta,  con  trai  của 


www.daitangkinh.org 


552 


TRUNG  A-HÀM 


của  nhiều  người,  được  nhiều  người  kính  trọng,  thống  lãnh  một  đại 
chúng  gần  năm  trăm  dị  học  sư.  Ông  đang  ở  giữa  đám  đông  ồn  ào,  lớn 
tiếng,  âm  thanh  huyên  náo,  luận  bàn  đủ  mọi  đề  tài  súc  sanh7,  như:  bàn 
chuyện  vua  chúa,  bàn  chuyện  trộm  cướp,  bàn  chuyện  đấu  tranh,  bàn 
chuyện  ăn  uống,  bàn  chuyện  áo  chăn,  bàn  chuyện  phụ  nữ,  bàn  chuyện 
đàn  bà,  bàn  chuyện  con  gái,  bàn  chuyện  dâm  nữ,  bàn  chuyện  thế  gian, 
bàn  chuyện  tà  đạo,  bàn  chuyện  trong  biển;  đại  loại  như  thế,  chúng  tụ 
tập  luận  bàn  đủ  mọi  đề  tài  súc  sanh. 

Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  trông  thấy  Ngũ  Chi  Vật  chủ  từ  xa 
đang  đi  đến,  liền  ra  lệnh  bảo  chúng  của  mình  im  lặng,  rằng: 

“Các  người  hãy  im  lặng,  đừng  nói  nữa.  Hãy  tự  thu  liễm.  Có  đệ  tử 
của  Sa-môn  Cù-đàm  là  Ngũ  Chi  Vật  chủ  sắp  đến  đây.  Trong  số  những 
đệ  tử  tại  gia  của  Sa-môn  Cù-đàm  ở  nước  Xá-vệ  này  không  ai  hơn 
được  Ngũ  Chi  Vật  chủ.  Vì  sao  vậy?  Vì  ông  ấy  ưa  thích  sự  im  lặng,  ca 
ngợi  sự  im  lặng.  Nếu  ông  ấy  thấy  hội  chúng  đây  im  lặng,  có  thể  sẽ 
đến  thăm”. 

Bấy  giờ,  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  bảo  hội  chúng  im  lặng  rồi,  tự 
mình  cũng  im  lặng. 

Khi  ấy,  Ngũ  Chi  Vật  chủ  đi  đến  chỗ  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử, 
cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì 
Tử  nói: 

“Này  Vật  chủ8,  nếu  có  bốn  sự,  ta  chủ  trương  rằng  người  ấy  thành 
tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  là  bậc  Vô  thượng  sĩ,  chứng  đắc  đệ  nhất  nghĩa, 
là  Sa-môn  chất  trực.  Những  gì  là  bốn?  Là  thân  không  tạo  nghiệp  ác, 
miệng  không  nói  ác,  không  sống  bằng  tà  mạng  và  không  suy  niệm 
niệm  ác.  Này  Vật  chủ,  nếu  có  bốn  sự  này,  ta  chủ  trương  rằng  người  ấy 
thành  tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  bậc  Vô  thượng  sĩ,  chứng  đắc  đệ  nhất 
nghĩa,  là  Sa-môn  chất  trực”. 

Ngũ  Chi  Vật  chủ  nghe  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  nói,  không  cho 
là  phải,  không  cho  là  trái,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bước  đi  với  ý  niệm: 


Samaòamaòhikao,  tên  thật  là  Ugga0hamana. 

7-  Súc  sanh  luận  D/  'ÁX/Ờ  Paoli:  tiracchaona-kathao,  luận  bàn  phiếm,  vô  ích. 

Đoạn  kế  kể  các  đề  tài  đuợc  nói  là  Súc  sanh  luận. 

8'  Vật  chủ  ■v  ĩ7>/ờ  Paoli:  Thapati,  thợ  mộc. 


KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ 


553 


“Với  lời  như  vậy,  ta  phải  đích  thân  đi  đến  Thế  Tôn  thưa  hỏi  nghĩa 
này”.  Rồi  ông  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  ngồi  xuống  một  bên, 
đem  những  điều  đã  bàn  luận  với  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  thuật  lại 
hết  với  Đức  Phật. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Này  Vật  chủ,  theo  lời  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  nói,  nếu  quả 
thật  như  vậy  thì  trẻ  sơ  sanh  tay  chân  mềm  yếu,  nằm  ngửa  mà  ngủ, 
cũng  sẽ  thành  tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  là  bậc  Vô  thượng  sĩ,  chứng  đắc 
đệ  nhất  nghĩa,  là  Sa-môn  chất  trực.  Này  Vật  chủ,  trẻ  sơ  sanh  còn 
không  có  tưởng  về  thân,  huống  nữa  là  tạo  nghiệp  ác  của  thân.  Nó  chỉ 
có  thể  cử  động  thân.  Này  Vật  chủ,  trẻ  sơ  sanh  còn  không  có  tưởng  về 
miệng,  huống  nữa  là  nói  ác.  Nó  chỉ  biết  khóc.  Này  Vật  chủ,  trẻ  sơ 
sanh  còn  không  có  tưởng  về  niệm,  huống  nữa  là  niệm  ác  duy  chỉ  biết 
bập  bẹ9.  Này  Vật  chủ,  trẻ  sơ  sanh  còn  không  có  tưởng  về  mạng,  huống 
nữa  là  sống  tà  mạng,  duy  chỉ  suy  niệm  đến  sữa  mẹ.  Này  Vật  chủ,  theo 
lời  Dị  học  Sa-môn  Văn-kì  Tử  nói,  như  vậy  thì  trẻ  sơ  sanh  cũng  thành 
tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  là  bậc  Vô  thượng  sĩ,  chứng  đắc  đệ  nhất  nghĩa, 
là  Sa-môn  chất  trực. 

“Này  Vật  chủ,  nếu  người  nào  có  bốn  sự,  Ta  chủ  trương  rằng 
người  ấy  thành  tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  nhưng  không  phải  là  bậc  Vô 
thượng  sĩ,  không  thể  chứng  đắc  đệ  nhất  nghĩa,  cũng  không  phải  là  Sa- 
môn  chất  trực. 

“Những  gì  là  bốn?  Là  thân  không  tạo  nghiệp  ác,  miệng  không 
nói  ác,  không  sống  tà  mạng  và  không  suy  niệm  niệm  ác.  Này  Vật  chủ, 
nếu  người  nào  có  bốn  sự,  Ta  chủ  trương  rằng  người  ấy  thành  tựu  thiện, 
đệ  nhất  thiện,  nhưng  không  phải  là  bậc  Vô  thượng  sĩ,  không  thể  chứng 
đắc  đệ  nhất  nghĩa,  cũng  không  phải  là  Sa-môn  chất  trực. 

“Này  Vật  chủ,  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp,  Ta  chủ  trương  đó  là  giới. 

“Này  Vật  chủ,  niệm,  Ta  chủ  trương  đó  là  tâm  sở  hữu  đi  theo  với 

tâm. 

“Này  Vật  chủ,  Ta  nói  nên  biết  giới  bất  thiện.  Nên  biết  giới  bất 
thiện  phát  sanh  từ  đâu?  Nên  biết  giới  bất  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn 
dư  tàn  ở  chỗ  nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào.  Nên  biết  đệ 


9'  Trong  bản  Hán  có  sự  nhầm  lẫn  về  thứ  tự  mạng  và  niệm. 


554 


TRUNG  A-HÀM 


tử  Hiền  thánh  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  giới  bất  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  Ta  nói  nên  biết  giới  thiện.  Nên  biết  giới  thiện 
phát  sanh  từ  đâu?  Nên  biết  giới  thiện  bị  diệt  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ 
nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào.  Nên  biết  đệ  tử  Hiền 
thánh  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  giới  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  Ta  nói  nên  biết  niệm  bất  thiện.  Nên  biết  niệm 
bất  thiện  phát  sanh  từ  đâu?  Nên  biết  niệm  bất  thiện  bị  diệt  trừ  không 
còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào.  Nên 
biết  đệ  tử  Hiền  thánh  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  niệm  bất  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  Ta  nói  nên  biết  niệm  thiện.  Nên  biết  niệm  thiện 
phát  sanh  từ  đâu?  Nên  biết  niệm  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn  ở 
chỗ  nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào.  Nên  biết  Hiền  thánh 
làm  thế  nào  để  diệt  trừ  niệm  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  thế  nào  gọi  là  giới  bất  thiện? 

“Thân  hành  bất  thiện,  miệng,  ý  hành  bất  thiện.  Đó  gọi  là  giới 
bất  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  giới  bất  thiện  này  phát  sanh  từ  đâu?  Ta  nói  chỗ 
phát  sanh  của  chúng,  nên  biết  là  phát  sanh  từ  tâm.  Thế  nào  gọi  là 
tâm?  Nếu  tâm  có  dục,  có  nhuế,  có  si,  nên  biết  giới  bất  thiện  phát 
sanh  từ  tâm  này. 

“Này  Vật  chủ,  giới  bất  thiện  bị  diệt  trừ,  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ 
nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xả 
bỏ  nghiệp  bất  thiện  về  thân,  tu  tập  nghiệp  thiện  về  thân;  xả  bỏ  nghiệp 
bất  thiện  về  miệng,  ý,  tu  tập  nghiệp  thiện  về  miệng,  ý.  Đây  là  giới  bất 
thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn. 

“Này  Vật  chủ,  đệ  tử  Hiền  thánh  làm  thế  nào  diệt  trừ  giới  bất 
thiện?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán 
thọ,  tâm,  pháp  như  pháp.  Như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  diệt  trừ  giới 
bất  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  thế  nào  gọi  là  giới  thiện?  Thân  hành  thiện, 
miệng,  ý  hành  thiện.  Đó  gọi  là  giới  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  giới  thiện  này  phát  sanh  từ  đâu?  Ta  nói  chỗ  phát 
sanh  của  chúng,  nên  biết  là  phát  sanh  từ  tâm.  Thế  nào  gọi  là  tâm? 
Nếu  tâm  không  có  dục,  không  có  nhuế,  không  có  si,  nên  biết  giới 
thiện  phát  sanh  từ  tâm  này. 


KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ 


555 


“Này  Vật  chủ,  giới  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào, 
bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào.  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  hành 
trì  giới  mà  không  dính  trước  nơi  giới,  đây  là  giới  thiện  bị  diệt  trừ 
không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn. 

“Này  Vật  chủ,  Hiền  thánh  đệ  tử  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  giới 
thiện?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến 
quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp.  Như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  diệt 
trừ  giới  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  thế  nào  gọi  là  niệm  bất  thiện?  Suy  niệm  về  niệm 
dục,  niệm  nhuế,  niệm  hại.  Đó  gọi  là  niệm  bất  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  niệm  bất  thiện  này  phát  sanh  từ  đâu?  Ta  nói  chỗ 
phát  sanh  của  chúng,  nên  biết  là  phát  sanh  từ  tưởng.  Thế  nào  gọi  là 
tưởng?  Ta  nói  hành  trạng  của  tưởng  có  nhiều  loại,  đa  chủng,  vô  lượng 
chủng,  hoặc  dục  tưởng,  nhuế  tưởng,  hại  tưởng. 

“Này  Vật  chủ,  chúng  sanh  do  tưởng  dục  giới10  mà  sanh  niệm  bất 
thiện  tương  ưng  với  dục  giới.  Nếu  có  tưởng  thì  vì  nhân  nơi  tưởng  đó 
cho  nên  sanh  niệm  bất  thiện  tương  ưng  với  dục  giới. 

“Này  Vật  chủ,  chúng  sanh  do  tưởng  nhuế  giới,  hại  giới  cho  nên 
sanh  niệm  bất  thiện  tương  ưng  với  nhuế  và  hại  giới.  Nếu  có  tưởng  thì 
vì  nhân  nơi  tưởng  đó  cho  nên  sanh  niệm  bất  thiện  tương  ưng  với  nhuế, 
hại  giới.  Đó  là  niệm  bất  thiện  phát  sanh  từ  tưởng  này. 

“Này  Vật  chủ,  niệm  bất  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ 
nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh, 
chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ,  đây  là  niệm  bất  thiện  bị  diệt 
trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn. 

“Này  Vật  chủ,  Hiền  thánh  đệ  tử  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  niệm 
bất  thiện?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến 
quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp;  như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  diệt  trừ 
niệm  bất  thiện. 


Dục  giới  tưởng;  đây  không  chỉ  cho  giới  hệ  hay  cõi,  mà  là  giới  loại.  Đoạn  kinh  này 
đề  cập  ba  bất  thiện  giới:  dục  giới,  sân  giới,  hại  giới  (Paoli:  tisso  akisala-dhaotuyo, 
kaoma-dhaotu,  vyaopaoda-dhaotu,  vihiỏsa-dhaotu).  Xem  Pháp  uẩn  Túc  Luận  11 
(No. 1537,  Đại  26,  trang  503c). 


10. 


556 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Vật  chủ,  thế  nào  gọi  là  niệm  thiện?  Suy  niệm  về  niệm  vô 
dục,  niệm  vô  nhuế,  niệm  vô  hại11.  Đó  gọi  là  niệm  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  niệm  này  phát  sanh  từ  đâu?  Ta  nói  chỗ  phát  sanh 
của  chúng,  nên  biết  là  phát  sanh  từ  tưởng.  Thế  nào  gọi  là  tưởng?  Ta 
nói  hành  trạng  của  tưởng  có  nhiều  loại,  đa  chủng,  vô  lượng  chủng, 
hoặc  vô  dục  tưởng,  vô  nhuế  tưởng,  vô  hại  tưởng. 

Này  Vật  chủ,  chúng  sanh  do  tưởng  trong  vô  dục  giới  cho  nên 
sanh  niệm  thiện  tương  ưng  với  vô  dục  giới.  Nếu  có  tưởng  thì  vì  nhân 
nơi  tưởng  đó  cho  nên  sanh  niệm  thiện,  tương  ưng  với  vô  dục  giới. 

“Này  Vật  chủ,  chúng  sanh  do  tưởng  trong  vô  nhuế,  vô  hại  giới 
cho  nên  sanh  niệm  thiện  tương  ưng  với  vô  nhuế,  vô  hại  giới.  Nếu  có 
tưởng  thì  vì  nhân  nơi  tưởng  đó  cho  nên  sanh  niệm  thiện  tương  ưng  với 
vô  nhuế,  vô  hại  giới.  Đó  là  niệm  thiện  phát  sanh  từ  tưởng  này. 

“Này  Vật  chủ,  niệm  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ 
nào,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn  ở  chỗ  nào?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
diệt  lạc,  diệt  khổ,  diệt  ưu  hỷ  vốn  đã  có,  không  khổ,  không  lạc,  xả 
niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ,  đây  là 
niệm  thiện  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn. 

“Này  Vật  chủ,  Hiền  thánh  đệ  tử  làm  thế  nào  để  diệt  trừ  niệm 
thiện?  Nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến 
quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp,  như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  diệt 
trừ  niệm  thiện. 

“Này  Vật  chủ,  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  do  tuệ  quán  sát  biết 
đúng  như  thật  giới  bất  thiện,  biết  đúng  như  thật  giới  bất  thiện  phát 
sanh  từ  đâu,  biết  đúng  như  thật  giới  bất  thiện  này  đã  bị  diệt  trừ  không 
còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn.  Do  tuệ  mà  quán  sát  biết 
đúng  như  thật  như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  diệt  trừ  giới  bất  thiện. 

“Do  tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  giới  thiện,  biết  đúng 
như  thật  giới  thiện  phát  sanh  từ  đâu,  biết  đúng  như  thật  giới  thiện 
này  đã  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn.  Do 
tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã 
diệt  trừ  giới  thiện. 

“Do  tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  niệm  bất  thiện,  biết 


11. 


Ba  thiện  giới.  Xem  cht.10  trên. 


KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ 


557 


đúng  như  thật  niệm  bất  thiện  phát  sanh  từ  đâu,  biết  đúng  như  thật 
niệm  bất  thiện  này  đã  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không 
còn  dư  tàn.  Do  tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  như  vậy  là  Hiền 
thánh  đệ  tử  đã  diệt  trừ  niệm  bất  thiện. 

“Do  tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  niệm  thiện,  biết  đúng 
như  thật  niệm  thiện  phát  sanh  từ  đâu,  biết  đúng  như  thật  niệm  thiện 
này  đã  bị  diệt  trừ  không  còn  dư  tàn,  bị  bại  hoại  không  còn  dư  tàn.  Do 
tuệ  mà  quán  sát  biết  đúng  như  thật  như  vậy  là  Hiền  thánh  đệ  tử  đã 
diệt  trừ  niệm  thiện. 

“Vì  sao  vậy?  Vì  nhân  chánh  kiến  nên  sanh  chánh  chí12,  nhân 
chánh  chí  nên  sanh  chánh  ngữ,  nhân  chánh  ngữ  nên  sanh  chánh 
nghiệp,  nhân  chánh  nghiệp  nên  sanh  chánh  mạng,  nhân  chánh  mạng 
nên  sanh  chánh  phương  tiện13,  nhân  chánh  phương  tiện  nên  sanh  chánh 
niệm,  nhân  chánh  niệm  nên  sanh  chánh  định.  Hiền  thánh  đệ  tử  đã 
định  tâm  như  vậy  rồi,  liền  giải  thoát  tất  cả  dâm,  nộ,  si. 

“Này  Vật  chủ,  Hiền  thánh  đệ  tử  đã  chánh  tâm  giải  thoát  như 
vậy  rồi,  liền  biết  đúng  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Đó  gọi  là 
học  kiến  đạo14  thành  tựu  tám  chi,  và  A-la-hán  lậu  tận  đã  thành  tựu 
mười  chi15. 

“Này  Vật  chủ,  thế  nào  gọi  là  học  kiến  đạo  thành  tựu  tám  chi? 
Đó  là  học  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.  Như  vậy  gọi  là  học  kiến 
đạo  thành  tựu  tám  chi. 

“Thế  nào  gọi  là  A-la-hán  lậu  tận  thành  tựu  mười  chi?  Đó  là  vô 
học  chánh  kiến  cho  đến  vô  học  chánh  trí16.  Như  vậy  gọi  là  A-la-hán 
lậu  tận  thành  tựu  mười  chi. 


12  Chánh  chí,  tức  chánh  tư  duy. 

13  Chánh  phương  tiện,  tức  chánh  tinh  tấn. 

14-  Hán:  học  kiến  tích  %c  £  chỉ  giai  đoạn  kiến  đạo  của  hàng  hữu  học.  Xem 
thêm  cht.  dưới. 

15'  Hàng  hữu  học  ở  địa  vị  kiến  đạo,  tu  tập  và  thành  tựu  tám  chi  Thánh  đạo  để  thấy 
lý  Tứ  đế.  Bậc  A-la-hán  lậu  tận  thành  tựu  mười  vô  học  chi.  Xem  Tỳ-bà-sa  92 
(No. 1545,  trang  Đại  27,  tr.479  a  và  tt). 

16'  Tám  vô  học  chi  của  Thánh  đạo,  thứ  9  vô  học  chánh  giải  thoát  và  10  vô  học 
chánh  trí  (xem  giải  thích  Tập  dị  20  Đại  26,  trang  452  c). 


558 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Vật  chủ,  nếu  người  nào  có  mười  chi,  Ta  chủ  trương  rằng 
người  ấy  thành  tựu  thiện,  đệ  nhất  thiện,  là  bậc  Vô  thượng  sĩ,  chứng 
đắc  đệ  nhất  nghĩa,  là  Sa-môn  chất  trực”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Ngũ  Chi  Vật  chủ  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


180.  KINH  CƯ-ĐAM-DI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Thích-ki-sấu,  ở  tại  Gia-bệ-la-vệ, 
trong  vườn  Ni-câu-loại2. 

Bấy  giờ,  Ma-ha  Bá-la-xà-bát-đề  Cù-đàm-di3  đem  một  chiếc  y 
mới  sắc  vàng,  dệt  bằng  kim  tuyến,  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật,  ngồi  xuống  một  bên  rồi  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chiếc  y  mới  sắc  vàng  dệt  bằng  kim  tuyến  này, 
tôi  tự  cắt  may  cho  Thế  Tôn.  Mong  Thế  Tôn  thương  xót  tôi  mà  thâu 
nạp  cho. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Cù-đàm-di,  hãy  đem  y  này  dâng  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo. 
Dâng  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo  tức  là  đã  cúng  dường  Ta,  cũng  như  đã 
cúng  dường  đại  chúng. 

Lần  thứ  hai,  rồi  lần  thứ  ba.  Đại  Sanh  Chủ4  Cù-đàm-di  vẫn  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chiếc  y  mới  sắc  vàng  dệt  bằng  kim  tuyến  này, 
tôi  tự  cắt  may  cho  Thế  Tôn.  Mong  Thế  Tôn  thương  xót  tôi  mà  thâu 
nạp  cho. 


Tương  đương  Paơli,  M.142  Dakkhiòaơvibhaíga-sutta.  Hán,  biệt  dịch,  No. 84  Phật 
Thuyết  Phân  Biệt  Bố  Thí  Kinh,  Tống  Thi  Hộ  dịch. 

2'  Thích-ki-sấu,  Ca-bệ-la-vệ,  Ni-câu-loại  thọ  viên  .  '  '/ÍỢ/cX  '  %ỵát 
rỉ  ệ-  %à  ỹy-í^Paơli:  Sakkesu  viharati  Kapilavatthusmiỏ  nigrodhaơraơme,  sống 
những  người  họ  Thích,  trong  tinh  xá  (vườn)  Nigrodha,  Ca-tì-la-vệ. 

3'  Ma-ha  Bá-la-xà-bát-đề  Cù-đàm-di  'Ẩũ  <r  ềặ  £  £  %•  í ỵờ Thường  đọc 

theo  phiên  âm  là  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề,  dịch  là  Đại  Ái  Đạo;  đoạn  dưới  dịch  là  Đại 
Sanh  Chủ.  Xem  kinh  116.  Paoli:  Maha0-Pajaopati  Gotamì. 

4'  Đại  Sanh  Chủ  )ỹ-  rđ  ?'Ĩ)/CZ xem  cht.  trên. 


www.daitangkinh.org 


560 


TRUNG  A-HÀM 


Lần  thứ  hai,  rồi  lần  thứ  ba,  Đức  Thế  Tôn  cũng  vẫn  nói: 

“Này  Cù-đàm-di,  hãy  đem  y  này  dâng  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo. 
Dâng  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo  tức  là  đã  cúng  dường  Ta,  cũng  như  đã 
cúng  dường  đại  chúng. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đứng  phía  sau  Đức  Thế  Tôn,  cầm  quạt 
hầu  Phật,  liền  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Đại  Sanh  Chủ  Cù-đàm-di  đã  đem  lại  cho  Thế 
Tôn  nhiều  lợi  ích,  đã  bảo  dưỡng  Thế  Tôn  sau  khi  thân  mẫu  Thế  Tôn 
qua  đời”. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-nan,  thật  sự  như  vậy.  Này  A-nan,  thật  sự  như  vậy.  Đại 
Sanh  Chủ  Cù-đàm-di  đã  đem  lại  cho  Ta  nhiều  lợi  ích,  đã  bảo  dưỡng  Ta 
sau  khi  thân  mẫu  Ta  qua  đời.  Nhưng  này  A-nan,  Ta  cũng  đem  lại  cho 
Đại  Sanh  Chủ  Cù-đàm-di  nhiều  lợi  ích.  Vì  sao  vậy?  Đại  Sanh  Chủ  Cù- 
đàm-di  nhờ  Ta  mà  được  quy  y  Phật,  Pháp  và  chúng  Tỳ -kheo,  không 
nghi  ngờ  Ba  ngôi  tôn  quý,  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo,  thành  tựu  tín,  giới,  đa 
văn,  bố  thí,  trí  tuệ,  xa  lìa  nghiệp  sát,  đoạn  trừ  nghiệp  sát,  không  cho  mà 
lấy,  tà  dâm,  nói  dối,  xa  lìa  nghiệp  uống  rượu,  đoạn  trừ  nghiệp  uống 
rượu.  A-nan,  nếu  có  người  nhờ  ngưới  mà  được  quy  y  Phật,  Pháp  và 
chúng  Tỳ-kheo,  không  nghi  ngờ  ba  ngôi  tôn  quý,  không  nghi  ngờ  Khổ, 
Tập,  Diệt,  Đạo,  thành  tựu  tín,  giới,  đa  văn,  bố  thí,  trí  tuệ,  xa  lìa  nghiệp 
sát,  đoạn  trừ  nghiệp  sát,  không  cho  mà  lấy,  tà  dâm,  nói  dối,  xa  lìa 
nghiệp  uống  rượu,  đoạn  trừ  nghiệp  uống  rượu,  thì  người  này  cúng  dường 
lại  người  kia,  dù  cho  đến  suốt  đời,  uống  ăn,  áo  chăn,  giường  chõng, 
thuốc  thang  và  đủ  các  thứ  vật  dụng  cho  đời  sống,  vẫn  chưa  thể  đền  ơn. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  bảy  loại  bố  thí  cho  Tăng  chúng,  và  có 
mười  loại  bô"  thí  riêng  cho  từng  người,  sẽ  được  đại  phước,  được  đại 
quả,  được  đại  công  đức,  được  quả  báo  rộng  lớn. 

“Này  A-nan,  thế  nào  gọi  là  bảy  loại  bố  thí  cho  Tăng  chúng  sẽ 
được  đại  phước,  được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  được  quả  báo  rộng 
lớn? 

“Thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  có  tín  tâm5  khi  Phật  còn  tại 
thế,  Phật  là  vị  đứng  đầu,  mà  bố  thí  cho  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo,  như 


5'  Tín  tộc  tánh  nam,  tộc  tánh  nữ. 


KINH  CÙ-ĐÀM-DI 


561 


vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  thứ  nhất  cho  Tăng  chúng  sẽ  được  đại  phước, 
được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  được  quả  báo  rộng  lớn. 

“Thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  có  tín  tâm,  sau  khi  Thế  Tôn 
nhập  Niết-bàn  không  lâu,  bố  thí  cho  cả  hai  bộ  chúng,  bô"  thí  cho  chúng 
Tỳ-kheo,  bô"  thí  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni;  đi  vào  tinh  xá  Tỳ-kheo  bạch 
với  chúng  rằng  ‘Mong  trong  chúng  ở  đây  cử  ra  một  số  Tỳ-kheo  để 
chúng  con  được  bô"  thí’;  đi  vào  tinh  xá  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chúng  rằng 
‘Mong  trong  chúng  ở  đây  cử  ra  một  sô"  Tỳ-kheo-ni  để  chúng  con  được 
bô"  thí’.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  thứ  năm  cho  Tăng  chúng,  sẽ  được 
đại  phước,  được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  được  quả  báo  rộng  lớn. 

“Này  A-nan,  trong  thời  tương  lai,  có  Tỳ-kheo  thuộc  loại  danh 
tánh6,  khoác  áo  ca-sa  mà  không  tinh  tấn,  vị  â"y  đã  không  tinh  tân, 
không  tinh  cần  mà  vẫn  được  bô"  thí  vì  có  ở  trong  chúng,  duyên  nơi 
chúng,  ở  trên  chúng,  nhân  nơi  chúng,  Ta  nói  lúc  bây  giờ  thí  chủ  sẽ 
được  phước  vô  lượng  không  thể  đếm,  không  thể  kể,  được  thiện,  được 
lạc;  huống  nữa  là  bô"  thí  cho  Tỳ-kheo  thành  tựu  hành  sự7,  thành  tựu 
trừ  sự8,  thành  tựu  cả  hành  sự  và  trừ  sự,  thành  tựu  châ"t  trực,  thành  tựu 
nhu  nhuyến,  thành  tựu  cả  châ"t  trực  và  nhu  nhuyến,  thành  tựu  nhẫn, 
thành  tựu  lạc,  thành  tựu  cả  nhẫn  và  lạc,  thành  tựu  tương  ưng,  thành 
tựu  kinh  kỹ,  thành  tựu  cả  tương  ưng  và  kinh  kỹ,  thành  tựu  oai  nghi, 
thành  tựu  hành  lai  du9,  thành  tựu  cả  oai  nghi  và  hành  lai  du10,  thành 


6  Danh  tánh  chủng,  chỉTỳ-kheo  chỉ  có  danh  tự,  chứ  không  có  thực  chất  (?).  Paoli: 
Gotrabhuno. 

7'  Tức  bốn  hành:  không  an  ổn,  an  ổn,  điều  phục  và  tịch  tịnh.  Chúng  đệ  tử  Phật 
hành  ba  loại  sau.  Tham  chiếu  Paoli,  D.  33.  Saígìti-suttanta:  catasso  paseipadao: 
akkhamao  paòipadao  (không  kham  nhẫn),  khamao  paseipadao  (kham  nhẫn), 
damao  paseipadao  (điều  phục),  samao  paaeipadao  (tịch  tĩnh). 

8  Trừ  sự,  trong  kinh  215,  tám  thắng  xứ  đuợc  gọi  là  tám  trừ  xứ,  nhưng  ở  đây  trừ  sự 
có  thể  chỉ  cho  bốn  thông  hành  (xem  kinh  số  215  ở  sau). 

9  Hành  lai  du,  tham  khảo  Pháp  uẩn  3  (No. 1537,  Đại  26,  trang  463  b),  được  gọi  là 
Pháp  tùy,  tức  tám  chi  Thánh  đạo.  Chúng  đệ  tử  của  Phật  tùy  thuận  du  lịch  thiệp 
hành  trong  đó. 

10-  Mười  sự  thành  tựu  trên  đây,  trừ  những  thành  tựu:  nhu  nhuyến,  nhẫn  và  lạc,  còn 
lại  có  thể  so  với  những  đức  tánh  Tăng  bảo  thường  được  tán  thán,  mà  theo  văn 
của  Tập  Dị  và  Pháp  uẩn  như  vầy:  “Cụ  túc  diệu  hành,  chất  trực  hành,  pháp  tùy 


562 


TRUNG  A-HÀM 


tựu  tín,  thành  tựu  giới,  thành  tựu  đa  văn,  thành  tựu  thí,  thành  tựu  tuệ, 
thành  tựu  cả  tín,  giới,  đa  văn,  thí,  tuệ.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  thứ 
bảy  cho  Tăng  chúng,  sẽ  được  đại  phước,  được  đại  quả,  được  đại  công 
đức,  được  quả  báo  rộng  lớn. 

“Đó  gọi  là  bảy  loại  bố  thí  cho  Tăng  chúng  sẽ  được  đại  phước, 
được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  được  quả  báo  rộng  lớn. 

“Này  A-nan,  thế  nào  gọi  là  mười  bốn  loại  bố  thí  riêng  cho  từng 
người  sẽ  được  đại  phước,  được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  quả  báo 
rộng  lớn? 

“Thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  có  tín  nhân  bố  thí  cho  Đức  Như  Lai, 
bô"  thí  cho  Duyên  giác,  bô"  thí  cho  A-la-hán,  bô"  thí  cho  A-la-hán  hướng, 
bô"  thí  cho  A-na-hàm,  bố  thí  cho  A-na-hàm  hướng,  bô"  thí  cho  Tư-đà- 
hàm,  bô"  thí  cho  Tư-đà-hàm  hướng,  bố  thí  cho  Tu-đà-hoàn,  bô"  thí  cho 
Tu-đà-hoàn  hướng,  bô"  thí  cho  Tiên  nhân  ngoại  đạo  ly  dục,  bô"  thí  cho 
người  tinh  tấn,  bô"  thí  cho  người  không  tinh  tân,  bô"  thí  cho  súc  sanh. 

“Này  A-nan,  bô"  thí  cho  súc  sanh  được  phước  trăm  lần  hơn. 

“Bô"  thí  cho  người  không  tinh  tấn  được  phước  ngàn  lần  hơn. 

“Bô"  thí  cho  người  tinh  tân  được  phước  trăm  ngàn  lần  hơn. 

“Bố  thí  cho  Tiên  nhân  ngoại  đạo  ly  dục  được  phước  ức  trăm 
ngàn  lần  hơn. 

“Bô"  thí  cho  vị  Tu-đà-hoàn  hướng  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  đắc  Tu-đà-hoàn  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  Tư-đà-hàm  hướng  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  đắc  Tư-đà-hàm  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  A-na-hàm  hướng  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  đắc  a-na-hàm  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  A-la-hán  hướng  được  phước  vô  lượng. 

“Bô"  thí  cho  vị  đắc  A-la-hán  được  phước  vô  lượng. 

“Huống  nữa  là  bô"  thí  cho  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác. 

“Đây  là  mười  bốn  loại  bô"  thí  riêng  cho  từng  người,  sẽ  được  đại 
phước,  được  đại  quả,  được  đại  công  đức,  được  đại  quảng  báo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  bốn  loại  bô"  thí  và  chỉ  ba  loại  được 


pháp  hành,  hòa  kỉnh  hành,  tùy  pháp  hành”. 


KINH  CÙ-ĐÀM-DI 


563 


thanh  tịnh. 

“Những  gì  là  bốn?  Có  loại  bô"  thí  do  thí  chủ  thanh  tịnh,  không 
phải  do  người  thọ  nhận.  Có  loại  bô"  thí  do  người  thọ  nhận  thanh  tịnh, 
chứ  không  phải  do  thí  chủ.  Có  loại  bô"  thí  không  phải  do  thí  chủ  thanh 
tịnh,  cũng  không  phải  do  người  thọ  nhận.  Có  loại  bô"  thí  do  thí  chủ 
thanh  tịnh  và  người  thọ  nhận  cũng  vậy. 

“Này  A-nan,  thê"  nào  gọi  là  loại  bố  thí  do  thí  chủ  thanh  tịnh, 
không  phải  do  người  thọ  nhận?  Là  thí  chủ  thì  tinh  tân,  tu  hành  diệu 
pháp,  thây  có  đời  sau,  thâ"y  có  quả  báo11.  Do  thấy  như  vậy  nên  nói  như 
vậy,  rằng  ‘Có  sự  bô"  thí,  có  quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Còn  người  thọ  nhận 
thì  không  tinh  tâ"n,  tu  hành  ác  pháp,  không  thấy  có  đời  sau,  không  thấy 
có  quả  báo.  Do  thấy  như  vậy  nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Không  có  sự  bố 
thí,  không  có  quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  do  thí 
chủ  thanh  tịnh,  không  phải  do  người  thọ  nhận. 

“Này  A-nan,  thê"  nào  gọi  là  loại  bô"  thí  do  người  thọ  nhận  thanh 
tịnh,  không  phải  do  thí  chủ?  Là  thí  chủ  thì  không  tinh  tân,  tu  hành  ác 
pháp,  không  thấy  có  đời  sau,  không  thâ"y  có  quả  báo.  Do  thấy  như  vậy 
nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Không  có  sự  bô"  thí,  không  có  quả  báo  của  sự 
bô"  thí’.  Còn  người  thọ  nhận  thì  tinh  tân,  tu  hành  diệu  pháp,  thây  có  đời 
sau,  thây  có  quả  báo.  Do  thấy  như  vậy  nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Có  sự 
bô"  thí,  có  quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  do  người 
thọ  nhận  thanh  tịnh,  không  phải  do  thí  chủ. 

“Này  A-nan,  thê"  nào  gọi  là  loại  bô"  thí  không  phải  do  thí  chủ 
thanh  tịnh,  cũng  không  phải  do  người  thọ  nhận?  Là  thí  chủ  thì  không 
tinh  tâ"n,  tu  hành  ác  pháp,  không  thây  có  đời  sau,  không  thấy  có  quả 
báo.  Do  thấy  như  vậy  nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Không  có  sự  bố  thí, 
không  có  quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Và  người  thọ  nhận  cũng  không  tinh 
tấn,  tu  hành  ác  pháp,  không  thấy  có  đời  sau,  không  thâ"y  có  quả  báo. 
Do  thây  như  vậy  nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Không  có  sự  bô"  thí,  không  có 
quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  không  phải  do  thí 
chủ  thanh  tịnh,  cũng  không  phải  do  người  thọ  nhận. 

“Này  A-nan,  thê"  nào  gọi  là  loại  bô"  thí  do  thí  chủ  thanh  tịnh  và 


Kiến  lai  kiến  quả',  Xem  Tập  Dị  (No. 1536,  Đại  26,  trang  402):  hữu  y  kiến,  hữu  quả 
kiến. 


564 


TRUNG  A-HÀM 


người  thọ  nhận  cũng  vậy?  Là  thí  chủ  thì  tinh  tấn,  tu  hành  diệu  pháp, 
thấy  có  đời  sau,  thấy  có  quả  báo.  Do  thấy  như  vậy  nên  nói  như  vậy, 
rằng  ‘Có  sự  bô"  thí,  có  quả  báo  của  sự  bô"  thí’.  Và  người  thọ  nhận 
cũng  tinh  tân,  tu  hành  diệu  pháp,  thây  có  đời  sau,  thây  có  quả  báo. 
Do  thây  như  vậy  nên  nói  như  vậy,  rằng  ‘Có  sự  bô"  thí,  có  quả  báo  của 
sự  bô"  thí’.  Như  vậy  gọi  là  loại  bô"  thí  do  thí  chủ  thanh  tịnh  và  người 
thọ  nhận  cũng  vậy.” 

Lúc  bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  nói  bài  kệ  rằng: 

Người  tỉnh  tấn  thí  người  không  tinh  tấn 
Thí  đúng  pháp  được  tâm  hoan  hỷ 
Vì  tin  có  nghiệp  và  quả  báo 
Loại  thí  này  thí  chủ  thanh  tịnh. 

Không  tinh  tấn  thí  người  tỉnh  tấn 
Không  ctúng  pháp,  không  tâm  hoan  hỷ 
Vì  không  tin  nghiệp  và  quả  báo 
Loại  thí  này  người  nhận  thanh  tịnh. 

Người  giải  đãi  thí  không  tinh  tấn 
Không  đúng  pháp,  không  tâm  hoan  hỷ 
Vì  không  tin  nghiệp  và  quả  báo 
Loại  thí  này  không  được  quảng  báo 
Người  tinh  tấn  thí  người  tinh  tấn 
Là  đúng  pháp,  được  tâm  hoan  hỷ 
Vì  tin  có  nghiệp  và  quả  báo 
Loại  thí  này  đạt  được  quảng  báo. 

Kẻ  nô  tỳ  và  kẻ  bần  cùng 
Hoan  hỷ  tự  mình  làm  bố  thí 
Vì  tin  có  nghiệp,  có  quả  báo 
Bô  thí  như  vậy  thiên  nhân  khen. 

Khéo  léo  giữ  gìn  cả  thân  miệng 
Đưa  tay  cầu  xin  đúng  Chánh  pháp 
Người  ly  dục  thí  người  ly  dục 
Đó  chính  là  tài  thí  đệ  nhất. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


KINH  CỪ-ĐÀM-DI 


565 


□ 


181.  KINH  ĐA  GIỚI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  một  mình  trong  tịnh  thất,  tĩnh  tọa  tư  duy, 
tâm  khởi  lên  ý  nghĩ  này:  “Những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu 
si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Những  ai  vướng  tai  hoạn,  ưu  não,  tất 
cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải  từ  trí  tuệ2.” 

Rồi  Tôn  giả  A-nan  vào  lúc  xế  chiều,  từ  tĩnh  tọa  dậy,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  một  mình  trong  tịnh  thất,  tĩnh  tọa 
tư  duy,  tâm  khởi  lên  ý  nghĩ  này:  “Những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả  chúng  đều 
từ  ngu  si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Những  ai  vướng  tai  hoạn,  ưu 
não,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải  từ  trí  tuệ”. 

Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Thật  vậy,  A-nan,  những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si 
mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Những  ai  vướng  tai  hoạn,  ưu  não,  tất  cả 
chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải  từ  trí  tuệ. 

“Này  A-nan,  cũng  như  lửa  dậy  từ  bụi  lau,  bụi  cỏ,  cháy  luôn  cả  lầu 
các,  điện  đường.  Này  A-nan,  cũng  vậy,  những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả  chúng 
đều  từ  ngu  si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Những  ai  vướng  tai  hoạn,  ưu 
não,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải  từ  trí  tuệ. 


1  ■  Tương  đương  Paơli,  M.115  Bahudhaơtuka-sutta.  Đối  chiếu  Pháp  uẩn  10 

(No. 1537,  Đại  26  trang  501  b  -  505a). 

2  Bản  Hán  này  và  Pháp  uẩn  tương  đương.  Bản  Paơli,  đây  là  lời  Phật  nói  với  các 
Tỳ-kheo. 


www.daitangkinh.org 


KINH  ĐA  GIỚI 


567 


“Này  A-nan,  trong  quá  khứ,  nếu  những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả 
chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Nếu  những  ai 
vướng  tai  hoạn,  ưu  não,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ 
không  phải  từ  trí  tuệ. 

“Này  A-nan,  trong  thời  vị  lai,  nếu  những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả 
chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Nếu  những  ai  vướng 
tai  hoạn,  ưu  não,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải 
từ  trí  tuệ . 

“Này  A-nan,  trong  thời  hiện  tại,  những  ai  có  sợ  hãi,  tất  cả  chúng 
đều  từ  ngu  si  mà  sanh  chứ  không  từ  trí  tuệ.  Những  ai  vướng  tai  hoạn, 
ưu  não,  tất  cả  chúng  đều  từ  ngu  si  mà  sanh,  chứ  không  phải  từ  trí  tuệ. 

“Này  A-nan,  đó  gọi  là,  ngu  si  có  sợ  hãi,  trí  tuệ  không  sợ  hãi; 
ngu  si  có  vấp  ngã,  tai  hoạn,  ưu  não;  trí  tuệ  không  có  vướng  tai  hoạn, 
ưu  não. 

“Này  A-nan,  những  ai  có  sợ  hãi,  vướng  tai  hoạn,  ưu  não,  tất  cả 
chúng  có  thể  tìm  thấy  nơi  ngu  si  chứ  không  phải  nơi  trí  tuệ. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  buồn  rầu,  khóc  lóc,  nước  mắt  chảy, 
chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  ngu  si,  không  phải  trí  tuệ3?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  không  biết  giới,  không  biết  xứ, 
không  biết  nhân  duyên,  không  biết  thị  xứ  phi  xứ4.  A-nan,  Tỳ-kheo  như 
vậy  là  ngu  si,  không  phải  trí  tuệ. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  như  vậy  là  ngu  si,  không  phải  là  trí 
tuệ.  Nhưng  bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  trí  tuệ,  không  phải  ngu 

si?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  giới,  biết  xứ,  biết  nhân  duyên, 
biết  thị  xứ  phi  xứ;  A-nan,  Tỳ-kheo  như  vậy  là  trí  tuệ,  không  phải  ngu 
si”. 


3  Pháp  Uẩn  và  Pa0li  giống  nhau  về  câu  hỏi  này:  đến  mức  độ  nào  để  được  liệt  vào 
loại  ngu  phu? 

Thị  xứ  phi  xứ:  trường  họp  đúng  và  trường  họp  sai. 


4. 


568 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  như  vậy  là  trí  tuệ,  không  phải  ngu  si. 
Nhưng  bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  giới?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  thấy  và  biết  như  thật  về  mười 
tám  giới:  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới;  nhĩ  giới,  thanh  giới,  nhĩ 
thức  giới,  tỷ  giới,  hương  giới,  tỷ  thức  giới;  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt  thức 
giới;  thân  giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới;  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới. 
A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  mười  tám  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  sáu  giới:  địa  giới,  thủy 
giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới.  A-nan,  thấy  và  biết 
như  thật  về  sáu  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  sáu  giới:  dục  giới, 
nhuế  giới,  hại  giới,  vô  dục  giới,  vô  nhuế  giới,  vô  hại  giới.  A-nan,  thấy 
và  biết  như  thật  về  sáu  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  sáu  giới:  lạc  giới,  khổ 
giới,  hỷ  giới,  ưu  giới,  xả  giới,  vô  minh  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như 
thật  về  sáu  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  bốn  giới:  thọ  giới, 
tưởng  giới,  hành  giới,  thức  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  bôn 
giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  dục  giới,  sắc 
giới,  vô  sắc  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  sắc  giới,  vô 
sắc  giới,  diệt  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  quá  khứ  giới, 
vị  lai  giới,  hiện  tại  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  diệu  giới,  bất 
diệu  giới,  trung  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  thiện  giới,  bất 
thiện  giới,  vô  ký  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới:  học  giới,  vô  học 
giới,  phi  học  vô  học  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  ba  giới  này. 

“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  hai  giới:  hữu  lậu  giới, 
vô  lậu  giới.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  hai  giới  này. 


KINH  ĐA  GIỚI 


569 


“Lại  nữa,  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về:  hữu  vi  giới,  vô  vi  giới. 
A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  hai  giới  này. 

“Này  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  sáu  mươi  hai  giới  này.  A- 
nan,  Tỳ-kheo  thấy  và  biết  như  thật  về  giới  như  vậy”. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  biết  giới  như  vậy.  Nhưng  bạch  Thế 
Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  xứ?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  thấy  và  biết  như  thật  về  mười  hai  xứ:  nhãn 
xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thanh  xứ,  tỷ  xứ,  hương  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ, 
xúc  xứ,  ý  xứ,  pháp  xứ.  A-nan,  thấy  và  biết  như  thật  về  mười  hai  xứ 
này.  Này  A-nan,  Tỳ-kheo  biết  xứ  như  vậy. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Tỳ-kheo  biết  xứ  như  vậy.  Nhưng  bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ- 
kheo  biết  nhân  duyên5?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  thấy  và  biết  như  thật  về  nhân  duyên  và  pháp 
khởi  từ  nhân  duyên,  rằng  ‘Nhân  cái  này  có,  cái  kia  có;  cái  này  không, 
cái  kia  không.  Cái  này  sanh,  cái  kia  sanh;  cái  này  diệt  cho  nên  cái  kia 
diệt’.  Tức  là  duyên  vô  minh  có  hành...,  cho  đến  duyên  sanh  có  già, 
chết.  Nếu  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  cho  đến  sanh  diệt  thì  già,  chết 
diệt.  A-nan,  Tỳ-kheo  biết  nhân  duyên  như  vậy.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  biết  nhân  duyên  như  vậy.  Nhưng,  bạch 
Thế  Tôn,  thế  nào  là  Tỳ-kheo  biết  thị  xứ  phi  xứ6?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  thấy  và  biết  như  thật  về  xứ  là  xứ,  phi  xứ  là 
phi  xứ.  Này  A-nan,  nếu  trong  đời  có  hai  vị  Chuyển  luân  vương  cùng 
cai  trị,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  trong  đời  có  một 
Chuyển  luân  vương  cai  trị,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  trong  đời  có  hai  Đức  Như  Lai,  trường  hợp  này 
hoàn  toàn  không.  Nếu  trong  đời  này  có  một  Đức  Như  Lai,  trường  hợp 


5'  Nhân  duyên,  đây  chỉ  duyên  khởi.  Paoli:  paseiccasamuppada. 

6  Xem  cht.4  trên.  Paoli:  thaonaothaonakusala  (xứ  phi  xứ  thiện  xảo). 


570 


TRUNG  A-HÀM 


này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  một  người  đã  thấy  đế  lý7  mà  có  ý  sát  hại  cha 
mẹ,  giết  A-la-hán,  phá  hoại  Thánh  chúng,  ác  tâm  với  Phật,  làm  Như 
Lai  đổ  máu,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  một  người  phàm 
phu  cố  ý  hại  cha  mẹ,  giết  A-la-hán,  phá  hoại  Thánh  chúng,  ác  tâm  với 
Phật,  làm  Như  Lai  đổ  máu,  trường  hợp  này  tất  có  xảy  ra. 

“A-nan,  nếu  một  người  đã  thấy  đế  lý  mà  cô"  tình  phạm  giới,  xả 
giới,  bỏ  đạo,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  một  người 
phàm  phu  cố  ý  phạm  giới,  xả  giới,  bỏ  đạo,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Nếu  có  một  người  đã  thấy  đế  lý  mà  xả  ly  nội  đạo  này,  tôn  thờ 
ngoại  đạo,  mong  cầu  phước  điền  ở  đó,  trường  hợp  này  hoàn  toàn 
không  có.  Nếu  một  người  phàm  phu  xả  ly  nội  đạo  này,  tôn  thờ  ngoại 
đạo,  mong  cầu  phước  điền  ở  đó,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  một  người  đã  thấy  đế  lý  mà  theo  các  Sa-môn, 
Phạm  chí  khác  nói  như  vầy:  ‘Các  ngài  thấy  điều  đáng  thấy,  biết  điều 
đáng  biết’,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  người  phàm  phu 
theo  các  Sa-môn,  Phạm  chí  khác,  nói  rằng:  ‘Các  ngài  thây  điều  đáng 
thấy,  biết  điều  đáng  biết’,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  người  đã  thây  đế  lý  mà  còn  tin  bói  toán,  hỏi 
cát  hung,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  người  phàm  phu  tin 
bói  toán,  hỏi  cát  hung,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  người  đã  thây  đế  lý  theo  các  Sa-môn,  Phạm  chí 
khác  mà  bói  toán,  hỏi  cát  hung,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có. 
Nếu  người  phàm  phu  theo  các  Sa-môn,  Phạm  chí  khác  mà  bói  toán, 
hỏi  cát  hung,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  người  thấy  đế  lý  mà  phát  sanh  sự  cực  khổ,  rất  khổ, 
trọng  đại  khổ,  không  thể  ái,  không  thể  lạc,  không  thể  tư,  không  thể 
niệm,  cho  đến  đoạn  mạng,  bèn  xả  ly  nội  đạo  này,  cầu  cứu  ở  ngoại 
đạo.  Hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  trì  một  câu,  hai  câu,  ba  câu,  bôn  câu, 
nhiều  câu,  trăm  ngàn  câu,  ‘Mong  giải  trừ  sự  khổ  cho  tôi’,  đó  là  đi  tìm 
sự  khổ,  tập  khởi  sự  khổ,  dẫn  đến  sự  khổ  mà  nói  là  dứt  khổ,  trường  hợp 
này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  một  người  phàm  phu  xả  ly  nội  đạo  này 
mà  cầu  cứu  ngoại  đạo,  hoặc  có  Sa-môn,  Phạm  chí  trì  chú  một  câu,  hai 


7  Kiến  đế  nhân,  đây  chỉ  vị  Tu-đà-hoàn. 


KINH  ĐA  GIỚI 


571 


câu,  ba  câu,  bôn  câu,  nhiều  câu,  trăm  ngàn  câu,  ‘Mong  giải  trừ  sự  khổ 
cho  tôi’,  đó  là  đi  tìm  sự  khổ,  tập  khởi  sự  khổ,  dẫn  đến  sự  khổ,  mà  nói 
là  dứt  khổ,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  người  thấy  đế  lý  mà  tái  sanh  lần  thứ  tám,  trường 
hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  một  người  phàm  phu  tái  sanh  lần 
thứ  tám,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  ai  có  thân  ác  hành,  khẩu  và  ý  ác  hành,  do 
duyên  này  thân  hoại  mạng  chung  đi  đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời, 
trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  có  thân  ác  hành,  khẩu  và 
ý  ác  hành,  do  duyên  này  thân  hoại  mạng  chung  đi  đến  ác  xứ,  sanh 
trong  địa  ngục,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  ai  có  thân  diệu  hành,  khẩu  và  ý  diệu  hành,  do 
duyên  này  thân  hoại  mạng  chung  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục, 
trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  có  thân  diệu  hành,  khẩu 
và  ý  diệu  hành,  do  duyên  này  thân  hoại  mạng  chung  đi  đến  thiện  xứ, 
sanh  lên  cõi  trời,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  ai  có  thân  ác  hành,  khẩu  và  ý  ác  hành  mà  thọ  lạc 
báo,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  có  thân  ác  hành, 
khẩu  và  ý  ác  hành  mà  thọ  khổ  báo,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  ai  có  thân  diệu  hành,  khẩu  và  ý  diệu  hành  mà  thọ 
khổ  báo,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  có  thân  diệu 
hành,  khẩu  và  ý  diệu  hành  mà  thọ  lạc  báo,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  nếu  ai  không  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  mà  tâm  có  thể  an  trụ  vững  vàng  trên  bôn  niệm 
xứ,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  đoạn  trừ  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém  mà  tâm  an  trụ  vững  vàng  trên 
bôn  niệm  xứ,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  ai  không  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tâm  không  an  trụ  vững  vàng  trên  bôn  niệm  xứ  mà 
muôn  tu  bảy  giác  chi,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai 
đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tâm  an 
trụ  vững  vàng  trên  bốn  niệm  xứ  mà  tu  bảy  giác  ý,  trường  hợp  này  tất 
có. 

“A-nan,  nếu  ai  không  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tâm  không  an  trụ  vững  vàng  trên  bốn  niệm  xứ, 


572 


TRUNG  A-HÀM 


không  tu  bảy  giác  ý  mà  muốn  chứng  đắc  Vô  thượng  chánh  đẳng  giác, 
trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  đoạn  trừ  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  an  trụ  vững  vàng  trên  bôn  niệm 
xứ,  tu  bảy  giác  ý,  chứng  đắc  Vô  thượng  chánh  đẳng  giác,  trường  hợp 
này  tất  có. 

“A-nan,  nếu  ai  không  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tâm  không  an  trụ  vững  vàng  trên  bốn  niệm  xứ, 
không  tu  bảy  giác  ý,  không  chứng  đắc  Vô  thượng  chánh  đẳng  giác  mà 
đạt  đến  khổ  biên,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  có.  Nếu  ai  đoạn  trừ 
năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  an  trụ  vững  vàng 
trên  bốn  niệm  xứ,  tu  bảy  giác  ý,  chứng  đắc  Vô  thượng  chánh  đẳng 
giác,  đạt  đến  khổ  biên,  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  biết  thị  xứ,  phi  xứ  như  vậy”. 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  kinh  này  tên  gọi  là  gì?  Nên  phụng  trì  như  thế 

nào?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  A-nan,  hãy  thọ  trì  pháp  này,  là  đa  giới,  pháp  giới,  cam  lộ 
giới,  đa  cổ,  pháp  cổ,  cam  lộ  cổ,  là  pháp  kính,  là  tứ  phẩm8.  Do  đó  kinh 
này  được  gọi  là  Đa  Giới”. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Tứ  phẩm,  Pháp  uẩn:  tứ  chuyển.  Pacli:  Catuparivatto. 


PHẨM  THỨ  15:  PHẨM  song 


182.  KINH  MÃ  ẤP  (I) 

183.  KINH  MÃ  ẤP  (II) 

184.  KINH  NGƯU  GIÁC  SA'LA  LÂM  (I) 

185.  KINH  NGƯU  GIÁC  SA'LA  LÂM  (II) 

186.  KINH  CẦU  GIẢI 

187.  KINH  THUYẾT  TRÍ 

188.  KINH  A-DI-NA 

189.  KINH  THÁNH  ĐẠO 

190.  KINH  TIỂU  KHÔNG 

191.  KINH  ĐẠI  KHÔNG 


www.daitangkinli.org 


182.  KINH  MÃ  ẤP  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Ương-kị2,  cùng  với  đại  chúng 
Tỳ-kheo.  Ngài  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  đi  đến  Mã  ấp3,  ngụ  tại 
Mã  lâm  tự4. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Người  ta  thấy  các  ngươi,  những  Sa-môn,  là  Sa-môn.  Nếu  có  ai 
hỏi  các  ngươi,  những  Sa-môn,  thì  các  ngươi  có  tự  xưng  mình  là  Sa-môn 
chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có.” 

Phật  lại  nói: 

“Cho  nên,  các  ngươi  chính  vì  lẽ  đó,  chính  vì  là  Sa-môn,  phải  học 
pháp  như  thật  Sa-môn,  và  pháp  như  thật  Phạm  chí.  Sau  khi  đã  học 
pháp  như  thật  Sa-môn  và  pháp  như  thật  Phạm  chí,  bấy  giờ  mới  là  Sa- 
môn  chân  chánh,  không  phải  là  Sa-môn  hư  danh.  Nếu  có  thọ  nhận  áo 
chăn,  ẩm  thực,  giường  chõng,  thuốc  thang,  và  các  thứ  tư  cụ  sinh  hoạt 
khác,  những  thứ  cung  cấp  ấy  được  phước  lớn,  được  kết  quả  lớn,  được 
công  đức  lớn  và  được  quả  báo  rộng  rãi.  Các  ngươi  nên  học  như  vậy. 

“Thế  nào  là  pháp  như  thật  Sa-môn  và  pháp  như  thật  Phạm  chí? 


'■  Bản  Hán,  quyển  48.  Tương  đương  Paơli,  M.39.  Mahaơ-Assapura-suttaỏ.  Hán, 
tham  chiếu,  No. 125  (49.8). 

2  Ương-kị  quốc  ^  cýấ  ỹớdnột  trong  mười  sáu  nước  lớn  thời  Phật.  Paơli:  Aíga. 

3  Mã  ấp  ■  T một  thị  trấn  của  ương-kị.  Paơli:  assapuraỏ  naơma  aígaơnaỏ 
nigamo. 

4'  Mã  lâm  tự  "  *„zf /yc? không  rõ. 


wvyw.daitangkinh.org 


576 


TRUNG  A-HÀM 


“Thân  hành  thanh  tịnh,  chánh  đại  quang  minh,  khéo  léo  giữ  gìn, 
không  có  tỳ  vết.  Nhân  nơi  thân  hành  thanh  tịnh  này  mà  vẫn  không  tự 
đề  cao,  không  khinh  chê  người,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  được  các 
vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Nếu  các  ngươi  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân 
hành  thanh  tịnh,  điều  cần  làm  ta  đã  làm  xong,  không  cần  học  thêm 
nữa,  đã  thành  tựu  đức  nghĩa,  không  còn  gì  phải  làm  thêm’,  này  Tỳ- 
kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  các  ngươi  mong  cầu  nghĩa 
của  Sa-môn  mà  lạc  mất  nghĩa  của  Sa-môn. 

“Như  muôn  cầu  học  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân  đã  thanh 
tịnh  lại  phải  làm  những  gì?  Phải  học  khẩu  hành  thanh  tịnh,  chánh  đại 
quang  minh,  khéo  léo  giữ  gìn,  không  có  tỳ  vết.  Nhân  nơi  khẩu  hành 
thanh  tịnh  này  mà  vẫn  không  tự  đề  cao,  không  khinh  chê  người,  không 
ô  uế,  không  vẩn  đục,  được  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Nếu  các 
thầy  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân,  khẩu  hành  thanh  tịnh,  điều  cần  làm  ta  đã  làm 
xong,  không  cần  học  thêm  nữa,  đã  thành  tựu  đức  nghĩa,  không  còn  gì 
phải  làm  thêm’,  này  Tỳ-kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  các 
ngươi  mong  cầu  nghĩa  của  Sa-môn  mà  lạc  mất  nghĩa  của  Sa-môn. 

“Như  muốn  cầu  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân,  khẩu  đã  thanh 
tịnh,  lại  phải  làm  những  gì?  Phải  học  ý  hành  thanh  tịnh,  chánh  đại 
quang  minh,  khéo  léo  giữ  gìn,  không  có  tỳ  vết.  Nhân  nơi  ý  hành  thanh 
tịnh  này  mà  vẫn  không  tự  đề  cao,  không  khinh  chê  người,  không  ô  uế, 
không  vẩn  đục,  được  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Nếu  các 
ngươi  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân,  khẩu,  ý  hành  thanh  tịnh,  điều  cần  làm  ta  đã 
làm  xong,  không  cần  học  thêm  nữa,  đã  thành  tựu  đức  nghĩa,  không 
còn  gì  phải  làm  thêm’,  này  Tỳ-kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  không 
để  các  ngươi  mong  cầu  nghĩa  của  Sa-môn  mà  lạc  mất  nghĩa  của  Sa- 
môn. 

“Như  muôn  cầu  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân,  khẩu,  ý  đã 
thanh  tịnh,  lại  phải  làm  những  gì?  Phải  học  mạng  hành5  thanh  tịnh, 
chánh  đại  quang  minh,  khéo  léo  giữ  gìn,  không  có  tỳ  vết.  Nhân  nơi 
mạng  hành  thanh  tịnh  này  mà  vẫn  không  tự  đề  cao,  không  khinh  chê 
người,  không  ô  uế,  không  vẩn  đục,  được  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen 


5  Mạng  hành  thanh  tịnh,  sinh  hoạt,  hay  sự  nuôi  sống,  thanh  tịnh.  Paoli:  parisuddho 
a0jìvo. 


KINH  MÃ  ẤP  (I) 


577 


ngợi.  Nếu  các  ngươi  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân,  khẩu,  ý,  mạng  hành  thanh 
tịnh,  điều  cần  làm  ta  đã  làm  xong,  không  cần  học  thêm  nữa,  đã  thành 
tựu  đức  nghĩa,  không  còn  gì  phải  làm  thêm’,  này  Tỳ-kheo  Ta  nói  cho 
các  ngươi  biết,  không  để  các  ngươi  mong  cầu  nghĩa  của  Sa-môn  mà 
lạc  mất  nghĩa  của  Sa-môn. 

“Như  muôn  cầu  học  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân,  khẩu,  ý, 
mạng  đã  thanh  tịnh,  lại  phải  làm  những  gì?  Tỳ-kheo  phải  học  thủ  hộ 
các  căn,  thường  niệm  sự  khép  kín,  niệm  tưởng  muôn  minh  đạt,  thủ  hộ 
niệm  tâm  mà  được  thành  tựu,  hằng  muốn  khởi  ý.  Khi  mắt  thấy  sắc, 
không  chấp  thủ  sắc  tướng,  không  đắm  sắc  vị;  vì  sự  phẫn  tránh6  mà  thủ 
hộ  căn  con  mắt,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện 
pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia7,  nên  thủ  hộ  căn  con  mắt.  Cũng  vậy,  tai, 
mũi,  lưỡi,  thân,  khi  ý  biết  pháp  không  chấp  thủ  pháp  tướng,  không 
đắm  pháp  vị;  vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn,  trong  tâm  không  sanh 
tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia,  nên  thủ  hộ 
ý  căn.  Nếu  các  ngươi  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân,  khẩu,  ý,  mạng  hành  thanh 
tịnh,  thủ  hộ  các  căn,  điều  cần  làm  ta  đã  làm  xong,  không  cần  học  thêm 
nữa,  đã  thành  tựu  đức  nghĩa,  không  còn  gì  phải  làm  thêm’,  này  Tỳ- 
kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  không  để  các  thầy  mong  cầu  cứu 
cánh  của  Sa-môn  mà  lạc  mất  cứu  cánh  của  Sa-môn. 

“Như  muôn  cầu  học  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân,  khẩu,  ý, 
mạng  đã  thanh  tịnh,  đã  thủ  hộ  các  căn,  lại  phải  làm  những  gì?  Tỳ- 
kheo  phải  học  chánh  tri  khi  ra,  khi  vào8,  khéo  quán  sát  phân  biệt9;  co 
duỗi,  cúi  ngước,  nghi  dung  chững  chạc;  khéo  mang  Tăng-già-lê  và  các 
y  bát;  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  ngủ,  thức,  nói  năng  hay  im  lặng...  đều  có 
chánh  tri.  Nếu  các  ngươi  nghĩ  rằng,  ‘Ta  thân,  khẩu,  ý,  mạng  hành 


6'  Vị  phẫn  tránh  cố  »  'A  -ộỷớ7  vì  sự  phẫn  nộ  và  tranh  cãi.  Paoli: 
yatvaodhikaraòam  enam...,  do  nguyên  nhân  gì  mà...  Trong  bản  Hán,  adhikaraòa, 
nguyên  nhân,  được  hiểu  là  sự  tranh  cãi. 

7'  Thú  hướng  bỉ  cố  'Ai  /7".A  -ộỷcTPaoli:  (akusalao  dhammao)  anvaossaveyyỏ,  (các 
pháp  bất  thiện)  có  thể  khởi  lên  (trôi  chảy  vào  tâm). 

S'  Chánh  tri  xuất  nhập  T/  a%  TcT' Paoli:  abhikkante  paseikkante 
saỏpaja0naka0rì,  tỉnh  giác  (biết  mình  đang  làm  gì)  khi  đi  tới  đi  lui. 

9'  Thiện  quán  phân  biệt;  Paoli:  aolokite  vilokite  saupaja0naka0rì,  tỉnh  giác  khi  nhìn 
trước  nhìn  sau. 


578 


TRUNG  A-HÀM 


thanh  tịnh,  thủ  hộ  các  căn,  có  chánh  tri  khi  ra,  khi  vào,  điều  cần  làm  ta 
đã  làm  xong,  không  cần  học  thêm  nữa,  đã  thành  tựu  đức  nghĩa,  không 
còn  gì  phải  làm  thêm’,  này  Tỳ-kheo,  Ta  nói  cho  các  ngươi  biết,  không 
để  các  ngươi  mong  cầu  nghĩa  của  Sa-môn  mà  lạc  mất  nghĩa  của  Sa- 
môn. 

“Như  muôn  cầu  học  tiến  thêm  nữa,  Tỳ-kheo  nếu  thân,  khẩu,  ý, 
mạng  đã  thanh  tịnh,  đã  thủ  hộ  các  căn,  đã  biết  rõ  sự  ra  vào,  lại  phải 
làm  những  gì?  Tỳ-kheo  nên  học  sông  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  ở  trong 
rừng  vắng,  dưới  gốc  cây,  những  nơi  không  nhàn  yên  tĩnh,  sườn  non, 
động  đá,  đất  trông,  lùm  cây,  hoặc  vào  trong  rừng,  hoặc  giữa  bãi  tha 
ma.  Vị  ấy  sau  khi  ở  trong  rừng  vắng,  hoặc  dưới  gốc  cây,  những  nơi 
không  nhàn  yên  tĩnh,  trải  ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già,  chánh  thân  chánh 
nguyện10,  hướng  niệm  nội  tâm11,  đoạn  trừ  tâm  tham  lam,  tâm  không 
tranh  cãi12,  thấy  tài  vật  và  các  nhu  dụng  sinh  sống  của  người  khác  mà 
không  khởi  lòng  tham  muôn,  muôn  khiến  về  mình.  Vị  ấy  đối  vđi  sự 
tham  lam,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Cũng  vậy,  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối, 
đoạn  nghi  trừ  hoặc,  đối  với  các  thiện  pháp  không  có  do  dự.  Vị  ấy  đối 
với  sự  nghi  hoặc,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Vị  ấy  đã  đoạn  trừ  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  rồi  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho 
đến  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Tỳ-kheo  với  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh,  không  ô  uế,  không 
phiền  nhiệt,  nhu  nhuyến,  khéo  an  trụ,  chứng  đắc  tâm  bất  động,  bèn 
hướng  đến  sự  tác  chứng  Lậu  tận  trí  thông.  Vị  ấy  liền  biết  như  thật 
rằng,  ‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ 
diệt  đạo’.  Cũng  biết  như  thật  ‘Đây  là  Lậu’,  ‘Đây  là  Lậu  tập’,  ‘Đây  là 
Lậu  diệt’,  ‘Đây  là  Lậu  diệt  đạo’.  Tỳ-kheo  ấy  đã  biết  như  vậy,  thấy 
như  vậy  rồi,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát 
rồi  liền  biết  là  mình  đã  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 


10,  Chánh  thân  chánh  nguyện  Tỵ  □  Tỵ.  ế)/ớ?Pa0li:  ujuỏ  kacyaỏ  paòidhacya,  ngồi 
thẳng  lưng.  Bản  Hán,  paòidhacya,  sau  khi  đặt  để,  được  hiểu  là  paòidhacna:  ước 
nguyện. 

"■  Phản  niệm  bất  hướng  &  «  8£  /;TcTPa0li:  parimukhaỏ  satiỏ  upaaeaehapetvac, 
dựng  chánh  niệm  ngay  trước  mặt  (hệ  niệm  tại  tiền). 

12'  Tâm  vô  hữu  tránh  Djf  /s  % /á?  Pacli:  vigata0bhijjhena  cetasac  vharati,  sống 
với  tâm  tư  không  tham  lam. 


KINH  MÃ  ẤP  (I) 


579 


phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Ta  nói  vị  ấy  là  Sa-môn,  là  Phạm  chí,  là  Thánh,  là  Tịnh  dục13. 

“Thế  nào  gọi  là  “Sa-môn”?  Là  người  đã  đình  chỉ14  các  pháp  ác 
bất  thiện,  các  lậu  ô  uế,  là  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự 
phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là  Sa- 
môn. 

“Thế  nào  gọi  là  “Phạm  chí”?  Là  người  xa  lìa15  các  pháp  ác,  pháp 
bất  thiện,  các  lậu  ô  uế  mà  là  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự 
phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là 
Phạm  chí. 

“Thế  nào  gọi  là  Thánh?  Là  người  xa  lìa16  các  pháp  ác,  pháp  bất 
thiện,  các  lậu  ô  uế,  làm  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự  phiền 
nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là  Thánh. 

“Thế  nào  gọi  là  “Tịnh  dục”?  Là  người  đã  tắm  rửa  sạch  các  pháp 
ác,  pháp  bất  thiện,  các  lậu  ô  uế,  là  gốc  rễ  của  hữu  trong  tương  lai,  là 
sự  phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là 
Tịnh  dục.  Đó  gọi  là  Sa-môn,  là  Phạm  chí,  là  Thánh,  là  tịnh  dục.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


13-  Tịnh  dục  -V  ^ycTPaoli:  nahaotaka,  người  đã  tắm  sạch. 

14'  Tức  chỉ  » /  ỹỵc^Paoli:  samaòo...samita0assa  honti  paopakao  aokusalao 
dhammao,  Sa-môn...,  là  những  người  đã  đình  chỉ  các  pháp  ác  bất  thiện.  Theo 
đây,  từ  samaòa  (Sa-môn)  được  giải  thích  là  do  động  từ  sammati:  (  làm  cho)  yên 
lặng,  tĩnh  lặng,  tĩnh  chỉ,  đình  chỉ. 

13  Viễn  ly  >□  * Paoli:  bra0hmaòo...ba0hita0ssa  honti  paopakao  aokusalao 
dhammao,  Bà-la-môn  (braohmaòa)  là  những  người  đã  loại  ra  ngoài  các  pháp  ác 
bất  thiện.  Theo  đây,  từ  braohmaòa  được  giải  thích  là  do  động  từ  baoheti,  cự  tuyệt, 
tránh  xa,  loại  bỏ. 

16  Viễn  ly  >□  ỵcTPaoli:  a0riyo...a0raka0ssa...,  Thánh  (aoriya),  là  những  người  cách 
xa...  Theo  đây,  aoriya  do  trạng  từ  aorakao,  cách  xa. 


183.  KINH  MÃ  ẤP  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Ương-kị2,  cùng  với  đại  chúng 
Tỳ-kheo.  Ngài  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  đi  đến  Mã  ấp,  ngụ  tại  Mã 
lâm  tự. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Người  ta  thấy  các  ngươi,  những  Sa-môn,  là  Sa-môn.  Nếu  có  ai 
hỏi  các  ngươi,  những  Sa-môn,  thì  các  ngươi  có  tự  xưng  mình  là  Sa-môn 
chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có.” 

Phật  lại  nói: 

“Cho  nên,  các  ngươi  chính  vì  lẽ  đó,  chính  vì  là  Sa-môn,  phải  học 
đạo  hạnh3  của  Sa-môn,  chớ  đừng  là  phi  Sa-môn.  Sau  khi  đã  học  đạo 
hạnh  của  Sa-môn,  bấy  giờ  mới  là  Sa-môn  chân  chánh,  không  phải  là 
Sa-môn  hư  danh.  Nếu  có  thọ  nhận  áo  chăn,  ẩm  thực,  giường  chõng, 
thuốc  thang,  và  các  thứ  tư  cụ  sinh  hoạt  khác,  những  thứ  cung  cấp  ấy 
được  phước  lớn,  được  kết  quả  lớn,  được  công  đức  lớn  và  được  quả  báo 
rộng  rãi.  Các  ngươi  nên  học  như  vậy. 

“Thế  nào  là  không  phải  đạo  hạnh  của  Sa-môn?  Không  phải  là 
Sa-môn?  Có  tham  lam,  không  dứt  tham  lam.  Có  nhuế,  không  dứt  nhuế. 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  40.  Cuơôa-Assapura-suttaỏ. 

2-  Xem  kinh  182  trên. 

3  Đạo  tích  'ỉ)  .//Ớ^Paơli:  msaơmicìpaòipadaơ,  sự  thực  hành  chân  chính,  chính  xác, 
đạo  chân  chính. 


wvyw.daitangkinh.org 


582 


TRUNG  A-HÀM 


CÓ  sân,  không  bỏ  sân4.  Có  bất  ngữ  không  dứt  bất  ngữ5.  Có  kết  không 
dứt  kết6.  Có  bỏn  sẻn,  không  dứt  bỏn  sẻn.  Có  tật  đố,  không  dứt  tật  đố. 
Có  dua  nịnh,  không  dứt  dua  nịnh.  Có  lường  gạt,  không  dứt  lường  gạt. 
Có  vô  tàm,  không  dứt  vô  tàm7.  Có  vô  quý8,  không  dứt  vô  quý.  Có  ác 
dục,  không  bỏ  ác  dục.  Có  tà  kiến,  không  bỏ  tà  kiến.  Đó  gọi  là  sự  cấu 
uế  của  Sa-môn,  du  siểm  của  Sa-môn,  là  trá  ngụy  của  Sa-môn,  sự  cong 
vạy  của  Sa-môn,  dẫn  đến  chỗ  ác,  vì  chưa  dứt  sạch,  nên  sự  học  không 
phải  là  đạo  tích  của  Sa-môn,  không  phải  là  Sa-môn9. 

“Cũng  như  cái  búa10  mới  rèn  rất  bén,  đầu  có  mũi  nhọn,  được  bọc 
trong  Tăng-già-lê,  Ta  nói  những  người  ngu  si  học  đạo  Sa-môn  kia 
cũng  như  vậy,  nghĩa  là  có  tham  lam,  không  dứt  tham  lam,  có  nhuế, 
không  dứt  nhuế,  có  sân,  không  bỏ  sân,  có  bất  ngữ  không  dứt  bất  ngữ, 
có  kết  không  dứt  kết,  có  bỏn  sẻn,  không  dứt  bỏn  sẻn,  có  tật  đô",  không 
dứt  tật  đô",  có  dua  nịnh,  không  dứt  dua  nịnh,  có  lường  gạt,  không  dứt 
lường  gạt,  có  vô  tàm,  không  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý,  không  dứt  vô  quý, 
có  ác  dục,  không  bỏ  ác  dục,  có  tà  kiến,  không  bỏ  tà  kiến;  dù  khoác 
Tăng-già-lê,  Ta  không  nói  đó  là  Sa-môn. 

“Nếu  ai  chỉ  cần  đắp  Tăng-già-lê  mà  có  tham  lam  dứt  tham  lam, 
có  nhuê"  dứt  nhuê",  có  sân  bỏ  sân,  có  bâ"t  ngữ  dứt  bâ"t  ngữ,  có  kết  dứt 
kết,  có  bỏn  sẻn  dứt  bỏn  sẻn,  có  tật  đô"  dứt  tật  đô",  có  dua  nịnh  dứt  dua 
nịnh,  có  lường  gạt  dứt  lường  gạt,  có  vô  tàm  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý 


4'  Hán:  nhuế  Ĩ>J  và  Ẵí^sân;  những  từ  dễ  lẫn  lộn.  Nhuế,  Pa0li:  vya0pa0da,  sân 
hận  hay  thù  nghịch,  có  ác  ý  muốn  làm  thiệt  hại  người.  Sân,  Paoli:  kodha,  nóng 
giận,  phẫn  nộ. 

5-  Bất  ngữ  &£  yf  c/ Taoli:  makkha,  phú  tàng,  sự  che  giấu,  đạo  đức  giả,  ngụy  thiện. 

6'  Kết  [Uỵớ^Paoli:  paôaosa,  não  hại,  ác  ý,  thù  nghịch  muốn  gây  hại. 

7'  Vô  tàm  Djf  “ớ^ớ^không  biết  tự  thẹn. 

8-  Vô  quý  Djf  □\/-ớr không  biết  thẹn  với  người. 

9-  Tham  chiếu  Paoli:  imesaỏ...  samaòamalaonaỏ  samaòadosaonaỏ 

samaòakasaaaaonaỏ  aopaoyikaonaỏ  thaonaonaỏ  duggativedaniyaonaỏ 
appahaonao  na  samaòasaomìcipaseipadaỏ  paseipanno,  những  sự  cấu  uế  của  Sa- 
môn  này,  những  khuyết  điểm,  những  tà  ác  của  Sa-môn  này,  dẫn  đến  chỗ  thấp 
kém,  cảm  thọ  ác  thú;  vì  chưa  dUt  trU  chúng  nên  không  có  sự  thực  hành  Chánh 
đạo  của  Sa-môn. 

10'  Việt  phủ  0  eỳíýTaoli:  mataja,  một  loại  vũ  khí  nhọn  hai  đầu. 


KINH  MÃ  ẤP  (H) 


583 


dứt  vô  quý,  có  ác  dục  bỏ  ác  dục,  có  tà  kiến  bỏ  tà  kiến,  thì  bạn  bè 
thân  thiết  của  nó  nên  đến  nói  với  nó  rằng,  ‘Này  Hiền  nhân,  hãy 
học  khoác  Tăng-già-lê.  Này  Hiền  nhân,  nếu  học  khoác  Tăng-già- 
lê,  thì  có  tham  lam  dứt  tham  lam,  có  nhuế  dứt  nhuế,  có  sân  dứt  sân, 
có  bất  ngữ  dứt  bất  ngữ,  có  kết  dứt  kết,  có  bỏn  sẻn  dứt  bỏn  sẻn,  có 
tật  đô"  dứt  tật  đô",  có  dua  nịnh  dứt  dua  nịnh,  có  lường  gạt  dứt  lường 
gạt,  có  vô  tàm  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý  dứt  vô  quý,  có  ác  dục  bỏ  ác 
dục,  có  tà  kiến  bỏ  tà  kiến’. 

“Bởi  vì  Ta  thấy  người  đắp  Tăng-già-lê  mà  vẫn  có  tham  lam,  có 
nhuê",  có  sân,  có  bất  ngữ,  có  kết,  có  bỏn  sẻn,  có  tật  đô",  có  dua  nịnh,  có 
lường  gạt,  có  vô  tàm,  có  vô  quý,  có  ác  dục,  có  tà  kiến,  cho  nên  người 
đắp  Tăng-già-lê  â"y  Ta  không  nói  đó  là  Sa-môn. 

“Cũng  như  vậy,  lõa  hình,  bện  tóc,  ngồi,  ăn  một  bữa,  thường  tung 
nước,  thọ  trì  nước.  Những  Sa-môn  có  hạnh  như  vậy  Ta  nói  không  phải 
là  Sa-môn.  Nếu  Sa-môn  do  thọ  trì  nước  mà  có  tham  lam  dứt  tham  lam, 
có  nhuê"  dứt  nhuê",  có  sân  bỏ  sân,  có  bất  ngữ  dứt  bâ"t  ngữ,  có  kết  dứt 
kết,  có  bỏn  sẻn  dứt  bỏn  sẻn,  có  tật  đô"  dứt  tật  đố,  có  dua  nịnh  dứt  dua 
nịnh,  có  lường  gạt  dứt  lường  gạt,  có  vô  tàm  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý  dứt 
vô  quý,  có  ác  dục  bỏ  ác  dục,  có  tà  kiến  bỏ  tà  kiến;  thì  bạn  bè  thân 
thiết  của  nó  nên  đến  bảo  nó  rằng:  “Này  bạn,  bạn  nên  thọ  trì  nước,  vì 
do  thọ  trì  nước  mà  có  tham  lam  dứt  tham  lam,  có  nhuê"  dứt  nhuê",  có 
sân  bỏ  sân,  có  bâ"t  ngữ  dứt  bất  ngữ,  có  kết  dứt  kết,  có  bỏn  sẻn  dứt  bỏn 
sẻn,  có  tật  đố  dứt  tật  đô",  có  dua  nịnh  dứt  dua  nịnh,  có  lường  gạt  dứt 
lường  gạt,  có  vô  tàm  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý  dứt  vô  quý,  có  ác  dục  bỏ 
ác  dục,  có  tà  kiến  bỏ  tà  kiến’. 

“Bởi  vì  Ta  thây  có  người  thọ  trì  nước  mà  vẫn  có  tham  lam,  có 
nhuê",  có  sân,  có  bất  ngữ,  có  kết,  có  bỏn  sẻn,  có  tật  đô",  có  dua  nịnh,  có 
lường  gạt,  có  vô  tàm,  có  vô  quý,  có  ác  dục,  có  tà  kiến,  cho  nên  người 
thọ  trì  nước  ấy  Ta  nói  không  phải  là  Sa-môn.  Đó  gọi  là  không  phải 
đạo  hạnh  của  Sa-môn,  không  phải  là  Sa-môn. 

“Thê"  nào  gọi  là  đạo  hạnh  của  Sa-môn?  Chẳng  phải  chẳng  là  Sa- 
môn?  Nếu  có  tham  lam  dứt  tham  lam,  có  nhuê"  dứt  nhuê",  có  sân  bỏ 
sân,  có  bất  ngữ  dứt  bất  ngữ,  có  kết  dứt  kết,  có  bỏn  sẻn  dứt  bỏn  sẻn,  có 
tật  đố  dứt  tật  đố,  có  dua  nịnh  dứt  dua  nịnh,  có  lường  gạt  dứt  lường  gạt, 
có  vô  tàm  dứt  vô  tàm,  có  vô  quý  dứt  vô  quý,  có  ác  dục  bỏ  ác  dục,  có 


584 


TRUNG  A-HÀM 


tà  kiến  bỏ  tà  kiến.  Sự  tật  đố  ấy  của  Sa-môn11,  sự  dua  nịnh  của  Sa-môn, 
sự  trá  ngụy  của  Sa-môn,  sự  tà  vạy  của  Sa-môn  dẫn  đến  chỗ  dữ  đều  đã 
bị  dứt  sạch,  rồi  học  đạo  hạnh  của  Sa-môn.  Vị  ấy  như  vậy  không  phải 
không  là  Sa-môn.  Đó  là  đạo  hạnh  của  Sa-môn,  không  phải  không  là 
Sa-môn. 

“Vị  ấy  như  vậy  thành  tựu  giới,  thân  thanh  tịnh,  miệng,  ý  thanh 
tịnh,  không  tham  lam,  trong  tâm  không  có  sân  nhuế,  không  có  thụy 
miên,  không  trạo  cử  kiêu  ngạo,  đoạn  nghi  trừ  hoặc,  chánh  niệm 
chánh  trí,  không  có  ngu  si.  Tâm  vị  ấy  câu  hữu  với  từ,  biến  mãn  một 
phương,  thành  tựu  an  trú.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bôn  phương,  phương 
trên,  phương  dưới  và  bốn  phương  bàng,  khắp  tất  cả,  tâm  của  vị  ấy 
câu  hữu  với  từ,  không  kết  không  oán,  không  nhuế  không  tranh,  rất 
rộng  lớn,  khéo  tu  vô  lượng,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an 
trú.  Cũng  vậy,  tâm  bi,  tâm  hỷ  câu  hữu  với  xả,  không  kết  không  oán, 
không  nhuế,  không  tranh,  rất  rộng  lớn,  khéo  tu  vô  lượng,  biến  mãn 
tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trú. 

“Vị  ấy  tự  nghĩ:  “Có  thô,  có  diệu,  có  tưởng,  dẫn  đến  thượng  xuất 
yếu12,  biết  như  thật.  Sau  khi  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát 
dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Sau  khi  đã  giải  thoát, 
vị  ấy  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm 
đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Cũng  như  cách  làng  nọ  không  xa,  có  ao  tắm  tốt,  nước  trong 
chảy  tràn,  cỏ  xanh  phủ  bờ,  cây  hoa  bốn  phía.  Giả  sử  có  một  người  từ 
phương  Đông  đến,  bị  đói  khát  mệt  mỏi,  cởi  áo  bỏ  trên  bờ,  xuống  ao 
mặc  sức  tắm  rửa  sạch  bụi  nhơ,  trừ  khử  nóng  bức  và  khát.  Phương  Nam, 
phương  Tây,  phương  Bắc  cũng  vậy,  giả  sử  có  một  người  từ  các  phương 
đó  đến  bị  đói  khát  mệt  mỏi,  cởi  áo  bỏ  trên  bờ,  xuống  ao  mặc  sức  tắm 
rửa  sạch  bụi  nhơ,  trừ  khử  nóng  bức  và  khát.  Cũng  vậy,  một  thiện  nam 
tử  dòng  Sát-đế-lợi,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thực  hành  nội  tâm  tĩnh 
chỉ,  khiến  được  nội  tâm  tĩnh  chỉ.  Người  với  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  Ta  nói 


11  Bản  Hán,  Sa-môn  tật,  ở  trên  nói  là  Sa-môn  cấu.  Có  lẽ  đây  chép  nhầm. 

12'  Lai  thượng  xuất  yếu;  không  rõ.  Có  lẽ  ý  nói  dẫn  đến  sự  xuất  ly  cao  thượng  hơn 
(Tham  khảo  Paoli,  M.  49  tr.  326:  ito  ca  panaóóaỏ  uttari  nissaraòaỏ  natthi). 


KINH  MÃ  ẤP  (II) 


585 


người  ấy  là  Sa-môn,  là  Phạm  chí,  là  Thánh,  là  Tịnh  dục. 

“Cũng  vậy,  một  thiện  nam  tử  dòng  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  Công  sư, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia 
đình,  xuất  gia  học  đạo,  thực  hành  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  khiến  được  nội  tâm 
tĩnh  chỉ.  Người  với  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  Ta  nói  người  ấy  là  Sa-môn,  là 
Phạm  chí,  là  Thánh,  là  Tịnh  dục. 

“Thế  nào  gọi  là  Sa-môn?  Là  người  đã  đình  chỉ13  các  pháp  ác  bất 
thiện,  các  lậu  ô  uế,  là  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự  phiền 
nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là  Sa-môn. 

“Thế  nào  gọi  là  “Phạm  chí”?  Là  người  xa  lìa  các  pháp  ác,  pháp 
bất  thiện,  các  lậu  ô  uế  mà  là  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự 
phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là 
Phạm  chí. 

“Thế  nào  gọi  là  Thánh?  Là  người  xa  lìa  các  pháp  ác,  pháp  bất 
thiện,  các  lậu  ô  uế,  làm  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  là  sự  phiền 
nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là  Thánh. 

“Thế  nào  gọi  là  “Tịnh  dục”?  Là  người  đã  tắm  rửa  sạch  các  pháp 
ác,  pháp  bất  thiện,  các  lậu  ô  uế,  là  gốc  rễ  của  hữu  trong  tương  lai,  là 
sự  phiền  nhiệt,  là  nhân  của  khổ  báo,  của  sanh  lão  bệnh  tử.  Đó  gọi  là 
Tịnh  dục.  Đó  gọi  là  Sa-môn,  là  Phạm  chí,  là  Thánh,  là  Tịnh  dục.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


13  Đoạn  này  giống  đoạn  cuối  kinh  183  trên. 


184.  KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  đến  Bạt-kì-sấu2,  trong  rừng  Ngưu  giác 
sa-la3,  cùng  với  số  đông  các  Đại  đệ  tử  Tỳ-kheo  thượng  tôn  tri  thức, 
như  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca- 
diếp,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Ly- 
việt-đa,  Tôn  giả  A-nan4.  Các  Tỳ-kheo  Đại  đệ  tử  là  những  vị  thượng 
tôn  tri  thức  như  vậy  cũng  cùng  đi  đến  Bạt-kì-sấu,  trong  rừng  Ngưu  giác 
sa-la,  cùng  ở  gần  bên  ngôi  nhà  lá  của  Phật. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn 
giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào 
buổi  sáng  sớm,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử.  Tôn  giả  A-nan  từ  xa 
trông  thấy  các  bậc  Thượng  tôn  đã  đi  qua,  bạch  rằng: 

“Hiền  giả  Ly-việt-đa,  nên  biết,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn 
giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà, 
sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng  sớm,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử. 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  32.  Mahaơ-Gosaíga-suttaỏ.  Tham  chiếu  Hán,  125(37.3). 

2  Bạt-kì-sấu  Tf  □  cht.  dưới.  Xem  kinh  142. 

3  Ngưu  giác  sa-la  lâm  &  &  ,ỈP '  Paơli:  Gosiígasaơlavanadaơya,  một  khu 

rừng  ở  gần  Naơdika,  xứ  Vajjì,  mà  bản  Hán  âm  là  Bạt-kì-sấu:  Vajjìsu,  giữa  những 
người  Bạt-kỳ. 

4'  Các  đệ  tử  Thượng  tọa  nổi  tiếng  (abhióóaơtehi  abióóaơtehi  therehi  saơvakehi):  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử  (Saơriputta),  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  (Mahaơ-Moggakaơna),  Tôn 
giả  Đại  Ca-diếp  (Mahaơ-Kassapa),  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  (Mahaơ- 
Kaccayaơna,  bản  Paơli  không  kể),  Tôn  giả  A-na-luật-đà  (Anuruddha),  Tôn  giả  Ly- 
việt-đa  (Revata),  Tôn  giả  A-nan  (A0nanda). 


www.daitangkinh.org 


588 


TRUNG  A-HÀM 


Hiền  giả  Ly-việt-đa,  bây  giờ  chúng  ta  có  thể  cùng  với  các  bậc  Thượng 
tôn  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  hoặc  giả  có  thể  nhân  cơ  hội  này  mà 
được  nghe  pháp  ít  nhiều  nơi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn 
giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Ly-việt-đa,  Tôn 
giả  A-nan,  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng  sớm,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
Xá-lê  Tử. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  sau  khi  từ  xa  thấy  các  vị  Thượng  tôn  đi  đến, 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nhân  các  vị  Thượng  tôn  ấy,  nói  rằng: 

“Kính  chào  A-nan,  kính  chào  A-nan!  Người  là  thị  giả  của  Thế 
Tôn,  hiểu  được  ý  nghĩa,  thường  được  Đức  Thế  Tôn  và  các  bậc  trí  tuệ 
phạm  hạnh  khen  ngợi.  Nay  tôi  có  lời  hỏi  Hiền  giả  A-nan,  ‘Khả  ái 
thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la 
đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  A-nan,  những  Tỳ- 
kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  học  rộng,  nghe  nhiều, 
nhớ  mãi  không  quên,  tích  lũy  sự  nghe  nhiều.  Với  những  pháp  sơ  khởi 
vi  diệu,  khoảng  giữa  vi  diệu  và  kết  thúc  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa  lý,  có 
văn  chương,  toàn  vẹn  thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh;  những  pháp 
như  vậy  được  vị  ấy  học  rộng,  nghe  nhiều,  tụng  tập  đến  ngàn  lần, 
chuyên  ý  tư  duy,  kiến  giải  thông  suốt.  Vị  ấy  thuyết  pháp  gọn  gàng,  lưu 
loát,  hoàn  toàn  tương  ưng  với  mục  đích  đoạn  trừ  các  kết  sử.  Thưa  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  thế  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa- 
lanày.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi: 

“Hiền  giả  Ly-việt-đa,  Hiền  giả  A-nan  đã  nói  theo  hiểu  biết  của 
mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Ly-việt-đa,  ‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu 
giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la  đều  tỏa  hương 
thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Ly-việt-đa,  những  Tỳ-kheo  nào 
làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  Ly-việt-đa  đáp  rằng  : 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  ưa  yển  tọa5,  bên  trong 


5'  Yển  tọafỵc5ỉ>jí>/ớ?ngồi  nơi  chỗ  vắng  vẻ.  Paơli:  patisallaơna. 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I) 


589 


tu  hành  nội  tâm  tĩnh  chỉ6,  không  bỏ  tọa  thiền,  thành  tựu  quán  tưởng, 
thường  thích  nhàn  cư,  ưa  chỗ  yên  tĩnh.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ- 
kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi: 

“Hiền  giả  A-na-luật-đà,  Hiền  giả  Ly-việt-đa  Tỳ-kheo  đã  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  A-na-luật-đà, 
‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các 
cây  sa-la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  A-na- 
luật-đà,  những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  đạt  được  thiên  nhãn,  thành 
tựu  thiên  nhãn,  ở  trong  một  ngàn  thế  giới,  với  một  ít  phương  tiện7,  vị 
ấy  trong  chốc  lát  có  thể  thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ví  như  người  có 
mắt  ở  trên  lầu  cao  nhìn  xuống  khu  đất  trông  có  một  ngàn  gò  nỗng  với 
một  ít  phương  tiện,  vị  ấy  trong  chốc  lát  có  thể  thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá- 
lê  Tử,  cũng  vậy,  nếu  Tỳ-kheo  có  được  thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên 
nhãn,  ở  trong  một  ngàn  thế  giới  với  một  ít  phương  tiện,  vị  ấy  trong 
chốc  lát  có  thể  thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm 
rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  Hiền  giả  A-na-luật-đà  Tỳ-kheo  đã  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Ca-chiên-diên, 
‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các 
cây  sa-la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Ca- 
chiên-diên,  những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa- 
la?” 

Tôn  giả  Ca-chiên-diên  đáp  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ví  như  hai  Tỳ-kheo  pháp  sư  cùng  bàn  luận 
về  A-tỳ-đàm  thâm  áo.  Những  điều  được  hỏi  đều  được  thấu  hiểu  tường 
tận,  những  lời  giải  đáp  thì  thông  suốt,  sự  thuyết  pháp  thì  lưu  loát.  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác 
sa-la.” 


6'  Nội  hành  chỉ  X*  /i  ^ƯPacli:  ajjhattaỏ  cetosamathacnuyutto. 

7'  Nên  hiểu  là  “một  ít  cố  gắng”. 


590 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Hiền  giả  Ca-chiên-diên  Tỳ-kheo  đã  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  ‘Khả 
ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa- 
la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp, 
những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đáp  rằng: 

“Hiền  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  tự  mình  sống  nơi  vô  sự8 
khen  ngợi  ở  nơi  vô  sự;  tự  mình  có  thiểu  dục,  khen  ngợi  sự  thiểu  dục;  tự 
mình  tri  túc,  khen  ngợi  sự  tri  túc;  tự  mình  thích  sống  cô  độc  viễn  ly  và 
khen  ngợi  cô  độc  viễn  ly;  tự  mình  tu  hành  tinh  tấn,  khen  ngợi  sự  tu 
hành  tinh  tấn;  tự  mình  lập  chánh  niệm  chánh  trí,  khen  ngợi  sự  lập 
chánh  niệm  chánh  trí;  tự  mình  đắc  định,  khen  ngợi  sự  đắc  định;  tự 
mình  có  trí  tuệ,  khen  ngợi  sự  có  trí  tuệ;  tự  mình  các  lậu  đã  sạch,  khen 
ngợi  các  lậu  đã  sạch;  tự  mình  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu 
hoan  hỷ,  khen  ngợi  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Hiền 
giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác 
sa-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đã  nói  theo  sự 
hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  ‘Khả  ái 
thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la 
đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp, 
những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp  rằng: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  có  đại  như  ý  túc,  có  đại 
oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  được  tự  tại  vô  lượng  như  ý 
túc,  thực  hành  vô  lượng  như  ý  túc,  có  thể  biến  một  thành  nhiều,  hợp 
nhiều  làm  thành  một,  một  thì  trụ  trên  một,  được  biết,  được  thấy9; 
không  bị  trở  ngại  bởi  vách  đá,  cũng  như  đi  trong  hư  không;  chìm 
xuống  đất  như  chìm  xuống  nước,  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất;  ngồi  xếp 


8  ChỉTỳ-kheo  A-lan-nhã,  tu  theo  hạnh  chỉ  sống  trên  rừng.  Paoli:  araóóaka. 

9'  Hán:  nhất  tắc  trụ  nhất,  hữu  tri  hữu  kiến  H  /i  /3  “%  /3  -£ỵờ  Nghĩa 
không  rõ.  Tập  Dị  (nt):  hoặc  ẩn  hoặc  hiện.  Paoli:  aovibhaovaỏ  tirobhaovaỏ. 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I) 


591 


kiết  già  mà  bay  trên  không  như  chim  bay  liệng;  với  mặt  trời  và  mặt 
trăng  này  vốn  có  đại  như  ý  túc,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần  mà  có  thể 
đưa  tay  bắt  nắm,  thân  cao  đến  trời  Phạm  thiên.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị 
Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi: 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  và  các  vị  Thượng  tôn  mỗi  người  đã  tự  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  ‘Khả  ái 
thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la 
đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp, 
những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  đáp  rằng: 

“Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  nếu  có  Tỳ-kheo  tùy  dụng  tâm  tự  tại, 
chứ  không  phải  tùy  tâm10.  Nếu  muôn  trú  định  nào11,  vị  ấy  vào  buổi 
sáng  an  trú12  định  ấy.  Nếu  muôn  an  trú  trụ  định  vào  buổi  trưa  hay  buổi 
chiều,  tức  thì  vị  ấy  an  trú  trụ  định  ấy  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều. 
Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  ví  như  y  phục  của  vua  và  các  quan  rất  nhiều 
màu  sắc  rực  rỡ,  nếu  họ  muốn  mặc  thứ  nào  vào  buổi  sáng,  liền  lấy  mặc 
vào.  Nếu  họ  muôn  mặc  thứ  nào  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều,  liền  lấy 
mặc.  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  cũng  vậy,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tùy  dụng 
tâm  tự  tại,  chứ  không  phải  tùy  tâm.  Nếu  muốn  trú  định  nào,  vị  ấy  vào 
buổi  sáng  an  trú  định  ấy.  Nếu  muốn  an  trú  trụ  định  vào  buổi  trưa  hay 
buổi  chiều,  tức  thì  vị  ấy  an  trú  trụ  định  ấy  vào  buổi  trưa  hay  buổi 
chiều.  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu 
rừng  Ngưu  giác  sa-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bảo  rằng: 

“Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  tôi  và  chư  Hiền  mỗi  người  đã  nói  theo 
sự  hiểu  biết  của  mình.  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  chúng  ta  hãy  cùng  với 
chư  Hiền  đi  đến  chỗ  Phật  để  biết  trong  những  điều  vừa  thảo  luận  ấy, 


10  Pa0li:  cittaỏ  vasaỏ  vatteti,  no...  cittassa  vasena  vatteti,  (Tỳ-kheo  chế  ngự  tâm  chứ 
không  phải  bị  tâm  chế  ngự). 

n'  Hán:  trú  chỉ/-  ỹỵớ^Pacli:  vihacrasamacpattiyac.  Bản  Hán,  samacpatti  (định,  hay 
đẳng  chí)  được  hiểu  là  samatha,  chỉ. 

12’  Hán:  du  hành  'Ờ /iỵá? Paoli:  viharati,  trú  ngụ  hay  sống  (ở  đâu);  bản  Hán  này 
thường  dịch  là  du  hay  du  hành. 


592 


TRUNG  A-HÀM 


vị  nào  nói  hay.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả 
Đại  Ca-diếp,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn 
giả  Ly-việt-đa,  Tôn  giả  A-nan,  tất  cả  cùng  đi  đến  chỗ  Phật.  Các  Tôn 
giả  đều  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Tôn  giả  A-nan 
cũng  cúi  đầu  lễ  sát  chân  Phật  rồi  lui  đứng  một  bên.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  có  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả 
Đại  Ca-diếp,  Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  Hiền  giả  A-na-luật-đà,  Hiền 
giả  Ly-việt-đa,  Hiền  giả  A-nan,  vào  buổi  sáng  sớm  tất  cả  đều  đi  đến 
chỗ  con. 

“Con  thấy  chư  Hiền  đến,  nhân  đó  mới  nói  rằng: 

‘“Kính  chào  A-nan!  Kính  chào  A-nan!  Người  là  thị  giả  của  Thế 
Tôn,  hiểu  được  ý  nghĩa,  thường  được  Đức  Thế  Tôn  và  các  bậc  trí  tuệ 
phạm  hạnh  khen  ngợi.  Nay  tôi  có  lời  hỏi  Hiền  giả  A-nan,  ‘Khả  ái 
thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la 
đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  A-nan,  những  Tỳ- 
kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?’ 

“Tôn  giả  A-nan  đáp  rằng,  ‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ- 
kheo  học  rộng,  nghe  nhiều,  nhớ  mãi  không  quên,  tích  lũy  sự  nghe 
nhiều.  Với  những  pháp  sơ  khởi  vi  diệu,  khoảng  giữa  vi  diệu  và  kết 
thúc  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa  lý,  có  văn  chương,  toàn  vẹn  thanh  tịnh, 
hiển  hiện  phạm  hạnh;  những  pháp  như  vậy  được  vị  ấy  học  rộng,  nghe 
nhiều,  tụng  tập  đến  ngàn  lần,  chuyên  ý  tư  duy,  kiến  giải  thông  suốt.  Vị 
ấy  thuyết  pháp  gọn  gàng,  lưu  loát,  hoàn  toàn  tương  ưng  với  mục  đích 
đoạn  trừ  các  kết  sử.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  thế  làm 
rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này’.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá-lê  Tử,  đúng  như  thật  lời  Tỳ-kheo  A- 
nan  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  A-nan  đã  thành  tựu  Đa-văn.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Hiền  giả  A-nan  nói  như  vậy  rồi,  con  lại  hỏi, 
‘Hiền  giả  Ly-việt-đa,  Hiền  giả  A-nan  đã  nói  theo  hiểu  biết  của  mình. 
Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Ly-việt-đa,  ‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa- 
la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát, 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I) 


593 


VÍ  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Ly-việt-đa,  những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực 
sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?’ 

“Hiền  giả  Ly-việt-đa  đáp  con  rằng,  ‘Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử, 
nếu  có  Tỳ-kheo  ưa  yển  tọa,  bên  trong  tu  hành  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  không 
bỏ  tọa  thiền,  thành  tựu  quán  tưởng,  thường  thích  nhàn  cư,  ưa  chỗ  yên 
tĩnh.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu 
rừng  Ngưu  giác  sa-la’.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá-lê  Tử,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo  Ly- 
việt-đa  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  Ly-việt-đa  ưa  Tọa  thiền.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Hiền  giả  Ly-việt-đa  nói  như  vậy  rồi,  con  lại  hỏi, 
‘Hiền  giả  A-na-luật-đà,  Hiền  giả  Ly-việt-đa  Tỳ-kheo  đã  nói  theo  sự 
hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  A-na-luật-đà,  ‘Khả  ái 
thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la 
đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  A-na-luật-đà, 
những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?’ 

“Hiền  giả  A-na-luật-đà  liền  đáp  lại  con  rằng,  ‘Tôn  giả  Xá-lê 
Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  đạt  được  thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  ở 
trong  một  ngàn  thế  giới,  với  một  ít  phương  tiện,  vị  ấy  trong  chốc  lát 
có  thể  thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá -lê  Tử,  ví  như  người  có  mắt  ở  trên  lầu 
cao  nhìn  xuống  khu  đất  trông  có  một  ngàn  gò  nỗng  với  một  ít  phương 
tiện,  vị  ấy  trong  chốc  lát  có  thể  thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  cũng 
vậy,  nếu  Tỳ-kheo  có  được  thiên  nhãn,  thành  tựu  thiên  nhãn,  ở  trong 
một  ngàn  thế  giới  với  một  ít  phương  tiện,  vị  ấy  trong  chốc  lát  có  thể 
thấy  tất  cả.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu 
rừng  Ngưu  giác  sa-lak” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá -lê  Tử,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo  A-na- 
luật-đà  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  A-na-luật-đà  Tỳ-kheo  đã  thành  tựu  Thiên 
nhãn.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Hiền  giả  A-na-luật-đà  nói  như  vậy  rồi,  con  lại 
hỏi,  ‘Hiền  giả  Ca-chiên-diên,  Hiền  giả  A-na-luật-đà  Tỳ-kheo  đã  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Ca-chiên-diên, 


594 


TRUNG  A-HÀM 


‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các 
cây  sa-la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Ca- 
chiên-diên,  những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa- 
la?’ 

“Hiền  giả  Ca-chiên-diên  liền  đáp  lại  con  rằng,  ‘Tôn  giả  Xá-lê 
Tử,  ví  như  hai  Tỳ-kheo  pháp  sư  cùng  bàn  luận  về  A-tỳ-đàm  thâm  áo. 
Những  điều  được  hỏi  đều  được  thấu  hiểu  tường  tận,  những  lời  giải  đáp 
thì  thông  suốt,  sự  thuyết  pháp  thì  lưu  loát.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ- 
kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la’.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá-lê  Tử,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo  Ca- 
chiên-diên  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Ca-chiên-diên  Tỳ-kheo  là  Phân  biệt 
pháp  sư.  ” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Hiền  giả  Ca-chiên-diên  nói  như  vậy  rồi,  con  lại 
hỏi,  ‘Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Hiền  giả  Ca-chiên-diên  Tỳ-kheo  đã  nói 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  ‘Khả 
ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa- 
la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp, 
những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?” 

“Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  liền  đáp  lại  con  rằng,  ‘Hiền  giả  Xá- 
lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  tự  mình  sống  nơi  vô  sự  khen  ngợi  ở  nơi  vô  sự; 
tự  mình  có  thiểu  dục,  khen  ngợi  sự  thiểu  dục;  tự  mình  tri  túc,  khen 
ngợi  sự  tri  túc;  tự  mình  thích  sông  cô  độc  viễn  ly  và  khen  ngợi  cô  độc 
viễn  ly;  tự  mình  tu  hành  tinh  tấn,  khen  ngợi  sự  tu  hành  tinh  tấn;  tự 
mình  lập  chánh  niệm  chánh  trí,  khen  ngợi  sự  lập  chánh  niệm  chánh  trí; 
tự  mình  đắc  định,  khen  ngợi  sự  đắc  định;  tự  mình  có  trí  tuệ,  khen  ngợi 
sự  có  trí  tuệ;  tự  mình  các  lậu  đã  sạch,  khen  ngợi  các  lậu  đã  sạch;  tự 
mình  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ,  khen  ngợi  khuyến 
phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Hiền  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo 
như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-lak” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá-lê  Tử,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo  Ca-diếp 
đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Đại  Ca-diếp  Tỳ-kheo  thường  tu  hạnh  Vô  sự.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  bạch  rằng: 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I) 


595 


“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  nói  như  vậy  rồi,  con  lại 
hỏi  ‘Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đã  nói  theo  sự  hiểu 
biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  ‘Khả  ái  thay, 
rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có  trăng  sáng,  các  cây  sa-la  đều 
tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’.  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp,  những 
Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la?’ 

“Hiền  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  đáp  lại  con  rằng,  ‘Tôn  giả  Xá- 
lê  Tử,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  được  tự  tại  vô  lượng  như  ý  túc,  thực  hành 
vô  lượng  như  ý  túc,  có  thể  biến  một  thành  nhiều,  hợp  nhiều  làm  thành 
một,  một  thì  trụ  trên  một,  được  biết,  được  thấy;  không  bị  trở  ngại  bởi 
vách  đá,  cũng  như  đi  trong  hư  không;  chìm  xuống  đất  như  chìm  xuống 
nước,  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất;  ngồi  xếp  kiết  già  mà  bay  trên 
không  như  chim  bay  liệng;  với  mặt  trời  và  mặt  trăng  này  vốn  có  đại 
như  ý  túc,  đại  phước  hựu,  đại  oai  thần  mà  có  thể  đưa  tay  bắt  nắm,  thân 
cao  đến  trời  Phạm  thiên.  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm 
rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la’.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá -lê  Tử,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo  Mục- 
kiền-liên  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  Mục-kiền-liên  có  Đại  như  ý 
túc.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch 
áo  một  bên,  chắp  tay  mà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  và  chư  Tôn  giả  nói  như  vậy  rồi,  liền  bạch 
Tôn  giả  Xá-lê  Tử  rằng,  ‘Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  tôi  và  các  vị  Thượng  tôn 
mỗi  người  đã  tự  nói  theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Bây  giờ  tôi  hỏi  Tôn 
giả  Xá-lê  Tử,  ‘Khả  ái  thay,  rừng  Ngưu  giác  sa-la  này,  ban  đêm  có 
trăng  sáng,  các  cây  sa-la  đều  tỏa  hương  thơm  ngát,  ví  như  hoa  trời’. 
Hiền  giả  Đại  Ca-diếp,  những  Tỳ-kheo  nào  làm  rực  sáng  khu  rừng 
Ngưu  giác  sa-la?’ 

“Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  đáp  lại  lời  con  rằng,  ‘Hiền  giả  Mục- 
kiền-liên,  nếu  có  Tỳ-kheo  tùy  dụng  tâm  tự  tại,  chứ  không  phải  tùy 
tâm.  Nếu  muốn  trú  định  nào,  vị  ấy  vào  buổi  sáng  an  trú  định  ấy.  Nếu 
muôn  an  trú  trụ  định  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều,  tức  thì  vị  ấy  an  trú 
trụ  định  ấy  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều.  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  ví 


596 


TRUNG  A-HÀM 


như  y  phục  của  vua  và  các  quan  rất  nhiều  màu  sắc  rực  rỡ,  nếu  họ 
muôn  mặc  thứ  nào  vào  buổi  sáng,  liền  lấy  mặc  vào.  Nếu  họ  muôn 
mặc  thứ  nào  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều,  liền  lấy  mặc.  Hiền  giả 
Mục-kiền-liên,  cũng  vậy,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tùy  dụng  tâm  tự  tại, 
chứ  không  phải  tùy  tâm.  Nếu  muôn  trú  định  nào,  vị  ấy  vào  buổi  sáng 
an  trú  định  ấy.  Nếu  muốn  an  trú  trụ  định  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều, 
tức  thì  vị  ấy  an  trú  trụ  định  ấy  vào  buổi  trưa  hay  buổi  chiều.  Hiền  giả 
Mục-kiền-liên,  vị  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác 
sa-la’.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Mục-kiền-liên,  đúng  như  lời  Tỳ-kheo 
Xá -lê  Tử  đã  nói.  Vì  sao?  Vì  Xá -lê  Tử  Tỳ-kheo  tùy  dụng  Tâm  tự  tại.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  áo 
một  bên  mà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  và  chư  Hiền  nói  như  vậy  rồi,  bảo  rằng, 
‘Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  tôi  và  chư  Hiền  mỗi  người  đã  tự  trình  bày 
theo  sự  hiểu  biết  của  mình.  Hiền  giả  Mục-kiền-liên,  chúng  ta  hãy 
cùng  với  chư  Hiền  đi  đến  chỗ  Đức  Phật  để  biết  trong  những  điều  vừa 
bàn  luận  ấy  vị  nào  nói  hay.  Bạch  Thế  Tôn,  trong  chúng  con,  ai  nói 
hay?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Xá-lê  Tử,  tất  cả  đều  hay.  Vì  sao?  Vì  các  pháp  đó  chính  là 
những  điều  Ta  nói.  Xá-lê  Tử,  hãy  nghe  Ta  nói.  Vị  Tỳ-kheo  như  vậy 
làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la.  Này  Xá-lê  Tử,  nếu  có  Tỳ- 
kheo  tùy  theo  chỗ  ở  hoặc  thành  quách,  thôn  ấp,  vào  buổi  sáng  sớm 
mang  y  cầm  bát  vào  thôn  khất  thực,  khéo  thủ  hộ  thân,  khéo  thúc  liễm 
các  căn,  khéo  giữ  tâm  niệm.  Vị  ấy  sau  khi  khất  thực  xong,  sau  giờ 
ngọ,  thâu  xếp  y  bát,  rửa  chân  tay,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  trên  vai,  đến  chỗ 
vô  sự,  hoặc  dưới  gốc  cây,  hay  chỗ  thanh  vắng,  trải  ni-sư-đàn  mà  ngồi 
kiết  già,  ngồi  luôn  cho  đến  chứng  lậu  tận  mới  giải  kiết  già.  Vị  ấy 
không  giải  kiết  già  cho  đến  khi  nào  chưa  chứng  được  lậu  tận.  Này  Xá- 
lê  Tử,  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  rực  sáng  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la.” 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (I) 


597 


□ 


185.  KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (II)1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  đến  Na-ma-đề-sấu2,  ở  tại  tinh  xá 
Kiền-kì3. 

Bấy  giờ,  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn 
đắp  y  trì  bát,  vào  Na-ma-đề  khất  thực.  Sau  khi  ăn  xong,  vào  buổi 
chiều,  Ngài  đi  đến  khu  rừng  Ngưu  giác  sa-la4.  Có  ba  người  con  dòng 
quý  tộc  cùng  ở  trong  đó,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn 
giả  Kim-tì-la5. 

Ba  Tôn  giả  ấy  làm  như  vầy.  Nếu  ai  khất  thực  đi  về  trước  thì  trải 
giường,  múc  nước,  mang  dồ  rửa  chân  ra,  để  sẩn  ghế  rửa  chân,  khăn 
lau  chân,  bình  đựng  nước,  chậu  rửa.  Nếu  có  thể  ăn  hết  đồ  ăn  đã  xin 
được  thì  cứ  ăn.  Nếu  còn  dư  thì  cho  vào  đồ  chứa  đậy  kín  cất.  Ăn  xong, 
cất  bình  bát,  rửa  tay  chân,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  vào  nhà  ngồi  tĩnh  tọa. 
Nếu  ai  khất  thực  đi  về  sau,  có  thể  ăn  hết  đồ  ăn  thì  cứ  ăn.  Nếu  không 
đủ  thì  lấy  đồ  dư  của  người  trước  đem  ra  ăn  cho  đủ.  Nếu  còn  dư  nữa  thì 


'■  Tương  đương  Paơli  M.31  Cuơôagosiíga-suttaỏ. 

2  Na-ma-đề-sấu  -*  /íũ  £  'ẢỆ/Ờ Paơli:  Nadika,  hay  Natika,  thuộc  xứ  Vajji,  ở  giữa 
Ketigaơma  và  Vesali.  Theo  phiên  âm  bản  Hán,  mà  tương  đương  Paơli  có  thể  là 
Nadikesu,  giữa  những  người  Nadika,  cho  thấy  đây  là  một  bộ  tộc  thay  vì  một  địa 
danh. 

3'  Kiền-kì  tinh  xá  £>?'  a  *-  ƯƯPaơli:  Giójaka0vasatha  (Luyện  ngõa  đường),  một  tinh 
xá  bằng  gạch  mà  dân  xứ  Vajji  cúng  dường  Phật.  Du  khách  hay  các  du  sĩ  cũng 
thường  ghé  ngụ  tinh  xá  này. 

4'  Xem  chú  thích  kinh  số  184  ở  trước. 

5'  Anurudha,  Nandiya,  Kimbila,  cả  ba  đều  dòng  họ  Thích,  cùng  xuất  gia  một  lần  khi 
Phật  về  thăm  Ca-tì-la-vệ. 


www.daitangkinh.org 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (II) 


599 


đem  đổ  chỗ  đất  sạch  hay  trong  nước  không  có  trùng.  Người  ấy  lấy  đồ 
đựng  của  người  kia  rửa,  lau  thật  sạch  rồi  đem  treo  một  bên,  dọn  dẹp 
giường  chiếu,  nhặt  ghế  rửa  chân,  thâu  khăn  lau  chân,  cất  đồ  rửa  chân, 
bình  nước  và  chậu  rửa,  dọn  dẹp  nhà  ăn  sạch  sẽ  rồi  thâu  cất  y  bát,  rửa 
tay  chân,  lấy  tọa  cụ  vắt  trên  vai,  vào  nhà  tĩnh  tọa. 

Ngồi  đến  xế,  trong  các  Tôn  giả  ấy,  nếu  ai  đang  tĩnh  tọa  mà  ngồi 
dậy  trước,  thấy  bình  nước  và  chậu  rửa  chân  không  có  nước  thì  phải 
đem  đi  lấy.  Nếu  xách  nổi  thì  xách,  bằng  không  thì  vẫy  tay  một  Tỳ- 
kheo  khác,  hai  người  cùng  khiêng,  mỗi  người  khiêng  một  phía,  không 
nói  chuyện  với  nhau,  không  hỏi  gì  nhau. 

Các  vị  ấy  cứ  năm  ngày  họp  một  lần,  hoặc  để  nói  pháp,  hoặc  yên 
lặng  cả  theo  các  bậc  Thánh. 

Bấy  giờ  người  giữ  rừng  thấy  Thế  Tôn  từ  xa  đi  đến,  đón  ngăn  lại, 
quở  rằng: 

“Sa-môn!  Sa-môn!  Chớ  có  vào  khu  rừng  này.  Vì  sao?  Hiện  nay 
trong  khu  rừng  này  có  ba  người  dòng  quý  tộc  ở.  Ây  là  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la.  Nếu  thấy  ông,  chắc  họ 
không  chịu.” 

Đức  Phật  bảo  rằng: 

“Này  Người  giữ  rừng,  nếu  họ  thấy  Ta  thì  không  có  gì  là  không 

chịu”. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật-đà  từ  xa  thấy  Thế  Tôn  đến,  liền  quở 
người  giữ  rừng  rằng: 

“Này  Người  giữ  rừng,  chớ  có  ngăn  cản  Đức  Thế  Tôn.  Này  Người 
giữ  rừng,  chớ  có  quở  la  Đức  Thiện  Thệ.  Vì  sao?  Vì  đó  là  Tôn  sư  Thế 
Tôn  của  tôi  đến,  là  Đấng  Thiện  Thệ  của  tôi  đến.” 

Rồi  Tôn  giả  A-na-luật-đà  ra  rước  Thế  Tôn,  đón  lấy  y  bát.  Tôn 
giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la  trải  giường  ngồi,  Tôn  giả  Kim-tì-la  đi 
lấy  nước. 

Đức  Thế  Tôn  bấy  giờ  sau  khi  rửa  tay  xong,  ngồi  xuống  chỗ  ngồi 
đã  dọn  sẩn.  Ngồi  xong  Ngài  hỏi  rằng: 

“A-na-luật-đà,  ông  có  thường  an  ổn,  không  thiếu  thốn  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  vẫn  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thôn.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 


600 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  A-na-luật-đà,  vì  sao  ông  được  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghĩ  rằng  con  nhờ  có  thiện  lợi,  có  đại 
công  đức,  vì  con  tu  tập  cùng  với  các  vị  phạm  hạnh  như  vậy.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  thường  hướng  đến  các  vị  phạm  hạnh  này  để  tu  thân 
nghiệp  từ  hòa,  thấy  nhau  hay  không  thấy  nhau  cũng  như  vậy;  và  tu 
khẩu  nghiệp  từ  hòa,  ý  nghiệp  từ  hòa,  thấy  nhau  hay  không  thấy  nhau 
cũng  như  vậy.  Bạch  Thế  Tôn,  con  tự  nghĩ,  ‘Nay  ta  hãy  tự  xả  bỏ  tâm 
mình  mà  tùy  theo  tâm  các  Hiền  giả  này’.  Rồi  con  xả  bỏ  tâm  mình  để 
tùy  theo  tâm  các  Hiền  giả  này.  Con  chưa  từng  có  một  điều  gì  mà 
không  xứng  ý.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nhờ  như  vậy  mà  thường  được  an 
ổn,  không  có  gì  thiếu  thôn”. 

Phật  hỏi  Tôn  giả  Nan-đề,  đáp  cũng  như  vậy.  Phật  lại  hỏi  Tôn  giả 
Kim-tì-la  rằng: 

“Ông  có  thường  an  ổn,  không  có  gì  thiếu  thốn  chăng?” 

Tôn  giả  Kim-tì-la  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thường  an  ổn  không  có  gì  thiếu  thôn.” 

Phật  lại  hỏi: 

“Này  Kim-tì-la,  vì  sao  ông  thường  được  an  ổn,  không  có  gì  thiếu 
thốn?” 

Tôn  giả  Kim-tì-la  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghĩ  rằng  con  nhờ  có  thiện  lợi,  có  đại 
công  đức,  vì  con  tu  tập  cùng  với  các  vị  phạm  hạnh  như  vậy.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  thường  hướng  đến  các  vị  phạm  hạnh  này  để  tu  thân 
nghiệp  từ  hòa,  thấy  nhau  hay  không  thấy  nhau  cũng  như  vậy;  và  tu 
khẩu  nghiệp  từ  hòa,  ý  nghiệp  từ  hòa,  thấy  nhau  hay  không  thấy  nhau 
cũng  như  vậy.  Bạch  Thế  Tôn,  con  tự  nghĩ,  ‘Nay  ta  hãy  tự  xả  bỏ  tâm 
mình  mà  tùy  theo  tâm  các  Hiền  giả  này’.  Rồi  con  xả  bỏ  tâm  mình  để 
tùy  theo  tâm  các  Hiền  giả  này.  Con  chưa  từng  có  một  điều  gì  mà 
không  xứng  ý.  Bạch  Thế  Tôn,  con  nhờ  như  vậy  mà  thường  được  an 
ổn,  không  có  gì  thiếu  thôn”. 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  A-na-luật-đà,  các  ông  thường  cùng 
nhau  hòa  hiệp  an  ổn,  không  tranh  chấp  như  vậy,  cùng  một  tâm,  cùng 
một  thầy,  cùng  hiệp  nhất  như  nước  với  sữa.  Thế  nhưng  có  chứng  đắc 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (II) 


601 


pháp  Thượng  nhân  mà  có  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ6  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  quả  như  vậy.  Chúng  con  thường  cùng  hòa  hiệp 
an  ổn,  không  tranh  cãi  nhau,  cùng  một  tâm,  cùng  một  thầy,  cùng  hòa 
hiệp  với  nhau  như  nước  với  sữa,  chứng  đắc  pháp  Thượng  nhân  mà  có 
sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  ly  dục  ác  bất  thiện 
pháp,  cho  đến,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ. 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy,  chúng  con  cùng  hòa  hiệp  an  ổn, 
không  tranh  cãi  nhau,  cùng  một  tâm,  cùng  một  thầy,  cùng  hòa  hiệp 
với  nhau  như  nước  với  sữa,  chứng  đắc  pháp  Thượng  nhân  mà  sai 
giáng  an  lạc  trụ  chỉ.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  A-na-luật-đà,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này, 
quá  đây,  vượt  đây,  còn  có  chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân 
khác  mà  có  sự  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.  Bạch  Thế  Tôn,  tâm  của  con  câu  hữu  với  từ,  biến  khắp  một 
phương,  thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  tâm  câu  hữu  với  từ,  biến  khắp 
tất  cả  phương  thứ  hai,  phương  thứ  ba,  phương  trên,  phương  dưới  và  bôn 
phương  bàng,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng 
rãi  bao  la,  khéo  tu  vô  lượng,  biến  khắp  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an 
trú.  Cũng  vậy,  bi  tâm,  hỷ  tâm  câu  hữu  với  xả,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tranh,  rộng  rãi  bao  la,  khéo  tu  vô  lượng,  biến  khắp 
tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trú. 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  A-na-luật-đà,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này, 
quá  đây,  vượt  đây,  còn  có  chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân 


6  Sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  ./□’/»>  'A7f /f  XjỊ/ỀPaữX\\  phaosuvihaoro,  sống  an  lạc 
thoải  mái.  Xem  thêm  kinh  số  77,  đoạn  cuối. 


602 


TRUNG  A-HÀM 


khác  mà  có  sự  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  cho 
đến,  nhập  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ. 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.  ” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  A-na-luật-đà,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này, 
quá  đây,  vượt  đây,  còn  có  chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân 
khác  mà  có  sự  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đắc  Như  ý  túc,  Thiên  nhĩ  trí,  Tha 
tâm  trí,  Túc  mạng  trí,  Sanh  tử  trí,  các  lậu  đã  hết,  tâm  giải  thoát,  tuệ 
giải  thoát.  Ngay  trong  đời  này  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu  và 
an  trụ,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  quá  đây,  vượt  đây,  còn  có 
chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân  khác  mà  có  sự  sai  giáng  an 
lạc  trụ  chỉ.  ” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  A-na-luật-đà,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này, 
quá  đây,  vượt  đây,  còn  có  chứng  đắc  pháp  nào  của  bậc  Thượng  nhân 
khác  mà  có  sự  sai  giáng  an  lạc  trụ  chỉ  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bỏ  qua  trụ  chỉ  này,  vượt  qua,  lướt  qua,  không 
còn  có  pháp  nào  khác  nữa  của  bậc  Thượng  nhân,  mà  có  sự  sai  giáng 
an  lạc  trụ  chỉ.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  như  vầy:  “Chỗ  an  trụ  của  người  con 
dòng  họ  quý  tộc  này  an  ổn  khoái  lạc.  Hôm  nay  Ta  hãy  thuyết  pháp 
cho  họ  nghe.” 


KINH  NGƯU  GIÁC  SA-LA  LÂM  (II) 


603 


Thế  Tôn  nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  thuyết  pháp  cho  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  dùng  vô  lượng  phương  tiện  thuyết 
pháp  cho  họ,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ  rồi,  Ngài  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  về. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì- 
la  đi  theo  Đức  Thế  Tôn  được  một  quãng  đường,  rồi  trở  lại  chỗ  ở. 

Tôn  giả  Nan-đề,  Tôn  giả  Kim-tì-la  khen  Tôn  giả  A-na-luật-đà: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  chúng  tôi  trước 
chưa  nghe  Tôn  giả  A-na-luật-đà  nói  những  nghĩa  lý  như  vậy.  Chúng 
tôi  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần 
như  vậy,  nhưng  Tôn  giả  A-na-luật-đà  đã  hết  sức  khen  ngợi  chúng  tôi 
trước  Đức  Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  khen  Tôn  giả  Nan-đề  và  Tôn  giả  Kim-tì- 
la: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  chư  Tôn  giả,  tôi  cũng  chưa  bao  giờ 
nghe  Tôn  giả  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có 
đại  oai  thần  như  vậy.  Nhưng  một  thời  gian  dài,  với  tâm  tôi,  tôi  biết 
tâm  của  Tôn  giả,  Tôn  giả  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần.  Vì  thế,  đứng  trước  Đức  Thế  Tôn  tôi  mới 
trình  bày  như  vậy. 

Bấy  giờ  có  vị  trời  Trường  Quỷ7,  hình  dáng  cực  diệu,  sáng  chói 
lồng  lộng,  lúc  đêm  tàn,  sáng  rạng  đông,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh 
lẽ  dưới  chân  rồi  lui  đứng  một  bên,  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Bạch  Đại  tiên  nhân,  dân  chúng  nước  Bạt-kì  được  đại  lợi  ích  vì 
có  Thế  Tôn  và  ba  người  con  dòng  quý  tộc  hiện  ở,  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la.” 

Các  Địa  thần  nghe  Trường  Quỷ  thiên  nói,  làm  cho  âm  thanh 
vang  lớn: 

“Bạch  Đại  tiên  nhân,  dân  chúng  nước  Bạt-kì  được  đại  lợi  ích  vì 
có  Thế  Tôn  và  ba  người  con  dòng  quý  tộc  hiện  ở,  Tôn  giả  A-na-luật- 
đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la.”  Nghe  theo  âm  thanh  vang  lớn  của  Địa  thần, 


7'  Trường  Quỷ  thiên  *  D  ^/ớ7Pa0li:  Dìgho  parajano  yakkho,  quỷ  Dạ-xoa  tên  là 
Dìgha  (dài). 


604 


TRUNG  A-HÀM 


các  cõi  Hư  không  thiên,  Tứ  vương  thiên,  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm- 
ma  thiên,  Đâu-suất-đa  thiên,  Hóa  lạc  thiên,  Tha  hóa  lạc  thiên,  khoảnh 
khắc  đã  làm  cho  âm  thanh  thấu  đến  Phạm  thiên:  “Bạch  Đại  tiên  nhân, 
dân  chúng  nước  Bạt-kì  được  đại  lợi  ích  vì  có  Thế  Tôn  và  ba  người  con 
dòng  quý  tộc  hiện  ở,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Thật  vậy,  này  Trường  Quỷ  thiên,  dân  chúng  nước  Bạt-kì  được 
đại  lợi  ích  vì  có  Thế  Tôn  và  ba  người  con  dòng  quý  tộc  hiện  ở,  Tôn 
giả  A-na-luật-đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la. 

“Này  Trường  Quỷ  thiên,  các  Địa  thần  nghe  tiếng  nói  của  ngươi 
rồi,  liền  làm  vang  lớn  âm  thanh,  ‘Bạch  Đại  tiên  nhân,  dân  chúng  nước 
Bạt-kì  được  đại  lợi  ích  vì  có  Thế  Tôn  và  ba  người  con  dòng  quý  tộc 
hiện  ở,  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la’.  Tiếp  theo  âm 
thanh  vang  lớn  của  Địa  thần,  các  cõi  Hư  không  thiên,  Tứ  vương  thiên, 
Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất-đa  thiên,  Hóa  lạc 
thiên,  Tha  hóa  lạc  thiên,  khoảnh  khắc  đã  làm  cho  âm  thanh  thấu  đến 
Phạm  thiên:  ‘Bạch  Đại  tiên  nhân,  dân  chúng  nước  Bạt-kì  được  đại  lợi 
ích  vì  có  Thế  Tôn  và  ba  người  con  dòng  quý  tộc  hiện  ở,  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà,  Nan-đề  và  Kim-tì-la’. 

“Này  Trường  Quỷ  thiên,  nếu  ba  gia  đình  quý  tộc  kia  có  ba  người 
con  quý  tộc  này,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  tín  xả,  lìa  bỏ  gia  đình, 
sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  thì  ba  gia  đình  quý  tộc  ấy  sẽ 
nhớ  lại  nhân  duyên  và  công  hạnh  của  ba  người  con.  Họ  cũng  sẽ  được 
lợi  ích  lớn,  khoái  lạc  lâu  dài.  Và  nếu  thôn  ấp,  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  trời  mà  nhớ  nghĩ  đến  nhân  duyên  và 
công  hạnh  của  ba  người  con  dòng  dõi  quý  tộc  ấy,  họ  cũng  sẽ  được  đại 
lợi  ích,  an  ổn,  khoái  lạc  lâu  dài. 

“Này  Trường  Quỷ  thiên,  vì  ba  người  con  dòng  dõi  quý  tộc  ấy 
có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần 
như  vậy”. 

Phật  thuyết  giảng  như  vậy.  Ba  người  con  dòng  quý  tộc  và 
Trường  Quỷ  thiên  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng 
hành. 


□ 


186.  KINH  CẦU  GIẢI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  Câu-lâu-sấu,  tại  đô  ấp  Kiếm-ma-sắt- 
đàm,  một  đô  ấp  của  Câu-lâu2. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Duyên  nơi  ý  của  mình  mà  không  biết  như  thật  về  tâm  trí  của 
người  khác3  thì  không  thể  biết  được  sự  Giác  ngộ  chánh  đẳng  của  Thế 
Tôn.  Vậy  làm  thế  nào  để  tìm  hiểu4  Như  Lai5?” 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  Thế  Tôn  là  chủ  của 
pháp,  pháp  do  nơi  Thế  Tôn  mà  có.  Ngưỡng  mong  Ngài  thuyết  cho, 
chúng  con  nghe  được  rồi  sẽ  thấu  rõ  nghĩa  lý.” 

Phật  liền  bảo  rằng: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe  rõ  và  khéo  suy  nghĩ.  Ta  sẽ 
phân  biệt  đầy  đủ  cho  các  ông  nghe.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  mà  lắng  nghe. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Duyên  nơi  ý  của  mình  mà  không  biết  như  thật  về  tâm  trí  của 
người  khác,  phải  do  hai  sự  kiện  để  tìm  hiểu  Như  Lai,  một  là  sắc  được 
biết  bởi  mắt  và  hai  là  tiếng  được  nghe  bởi  tai. 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  47.  Vimỏsaka-suttaỏ. 

2  Câu-lâu-sấu,  xem  các  kinh  177,  175. 

3  So  Paơli:  Vìmaỏsakena  bhikkhunaơ  parassa  cetopariyaơyam  a0jaơnantena  “Tỳ- 
kheo  tư  sát  muốn  biết  tập  tánh  (cetopariyaơyam)  của  người  khác”. 

4'  Cầu  giải  ĩ>  .ỊỈ^Paơli:  samannesanaơ. 

5  Đại  ý:  làm  sao  biết  Như  Lai  có  phải  là  Chánh  đẳng  giác  hay  không? 


wvyw.daitangkinh.org 


606 


TRUNG  A-HÀM 


“Pháp  ô  nhiễm  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  có  hay  không  có  nơi 
Tôn  giả  ấy6?  Sau  khi  tìm  hiểu,  biết  rằng  pháp  ô  nhiễm  được  biết  bởi 
mắt  và  tai  không  có  nơi  Tôn  giả  ấy.  Nếu  ở  đây  không  có,  lại  phải 
tìm  hiểu  nữa. 

“Pháp  hỗn  tạp  được  biết  bởi  mắt  và  tai7,  có  hay  không  có  nơi 
Tôn  giả  ấy?  Sau  khi  tìm  hiểu,  biết  rằng  những  pháp  hỗn  tạp  được  biết 
bởi  mắt  và  tai  không  có  nơi  Tôn  giả  ấy.  Nếu  ở  đây  không  có,  phải  tìm 
hiểu  thêm  nữa. 

“Pháp  bạch  tịnh  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  có  hay  không  có  nơi 
Tôn  giả  ấy?  Sau  khi  tìm  hiểu,  biết  rằng  pháp  bạch  tịnh  được  biết  bởi 
mắt  và  tai  có  nói  Tôn  giả  ấy.  Nếu  ở  đây  có,  lại  phải  tìm  nữa. 

“Tôn  giả  ấy  đã  thực  hành  pháp  ấy  lâu  dài  hay  chỉ  thực  hành  tạm 
thời?  Nếu  khi  tìm  hiểu,  biết  rằng  Tôn  giả  ấy  thực  hành  pháp  ấy  lâu  dài 
chứ  không  phải  tạm  thời.  Nếu  là  thường  thực  hành,  lại  phải  tìm  hiểu 
thêm  nữa. 

“Tôn  giả  ấy8  nhập  vào  thiền  này  vì  danh  dự,  vì  lợi  nghĩa,  hay 
không  vì  danh  dự  và  lợi  nghĩa?  Nếu  khi  tìm  hiểu,  biết  rằng  Tôn  giả  ấy 
nhập  vào  thiền  này  không  phải  vì  tai  hoạn9. 

“Nếu  có  người  nói  như  vầy,  ‘Tôn  giả  ấy  thích  tu  hành10  không 
phải  vì  sợ  hãi;  ly  dục,  không  hành  dục,  vì  dục  đã  diệt  tận11’,  thì  nên 
hỏi  người  ấy  rằng,  ‘Này  Hiền  giả,  với  hành  vi  nào,  với  năng  lực  nào, 
với  trí  tuệ  nào  để  Hiền  giả  có  thể  tự  mình  nhận  xét  chân  chánh  rằng, 
‘Tôn  giả  ấy  thích  tu  hành  không  phải  vì  sợ  hãi;  ly  dục,  không  hành 
dục,  vì  dục  đã  diệt  tận’?’  Nếu  người  ấy  trả  lời  như  vầy,  ‘Tôi  không 
biết  tâm  trí  của  vị  ấy,  cũng  không  phải  do  sự  kiện  nào  khác  mà  biết. 


Bản  Pa0li:  nơi  Như  Lai. 

7  Pháp  hỗn  tạp,  lẫn  lộn  cả  tịnh  và  nhiễm.  Paoli:  vìtimissao  cakkhusotavióóeyyao 
dhammao. 

8  Bản  Hán,  bỉ  Tôn  đoạn  trước  trong  bản  Paoli  nói  là  Như  Lai;  bỉ  Tôn  ở  đoạn  này, 
Paoli  nói:  Óattajjha0panno  aoyasmao  bhikkhu,  “Tôn  giả  Tỳ-kheo  nổi  tiếng  này”. 

9  Bản  Paoli:  tìm  hiểu  xem  sự  nguy  hiểm  có  khởi  lên  cho  Tôn  giả  hữu  danh  này 
không,  và  biết  rằng  không. 

10-  Hán:  lạc  hành  %7?  /iỵc? Paoli:  uparata,  tịch  tĩnh  hay  trấn  tĩnh,  tự  kềm  chế. 

u'  Paoli:  vitaraogattao  kaome  na  sevati  khayao  raogassao  ti,  không  hành  theo  dục,  vì 
đã  ly  dục,  diệt  tận  dục. 


KINH  CẦU  GIẢI 


607 


Nhưng  vị  Tôn  giả  ấy,  hoặc  khi  sống  một  mình,  hoặc  khi  ở  giữa  đại 
chúng,  hoặc  ở  giữa  chỗ  tập  họp,  nơi  đó  hoặc  có  Thiện  thệ  hay  những 
người  thọ  hóa  bởi  Thiện  thệ12,  hoặc  là  bậc  Tông  chủ,  hoặc  là  người 
được  thấy  bởi  vật  dục13,  này  Hiền  giả,  tôi  cũng  không  tự  mình  hiểu 
biết  vị  ấy14.  Tôi  nghe  từ  chính  Tôn  giả  ấy  mà  trực  tiếp  ghi  nhận  như 
vầy,  ‘Ta  thích  tu  hành  không  phải  vì  sợ  hãi;  ly  dục,  không  hành  dục,  vì 
dục  đã  diệt  tận’  Này  Hiền  giả,  với  hành  vi  như  vậy,  với  năng  lực  như 
vậy,  với  trí  tuệ  như  vậy,  khiến  tôi  tự  mình  nhận  xét  chân  chánh  mà  nói 
rằng,  ‘Tôn  giả  ấy  thích  tu  hành  không  phải  vì  sợ  hãi;  ly  dục,  không 
hành  dục,  vì  dục  đã  diệt  tận’.’ 

“Trong  đây  này  lại  cần  phải  hỏi  thêm  nữa  về  Như  Lai,  ‘Nếu  có 
pháp  ô  nhiễm  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  có  trường  hợp  pháp  ấy  bị  diệt 
tận  vô  dư  chăng?  Nếu  có  pháp  hỗn  tạp  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  có 
trường  hợp  pháp  ấy  bị  diệt  tận  vô  dư  chăng?  Nếu  có  pháp  bạch  tịnh, 
có  trường  hợp  pháp  ấy  bị  diệt  tận  vô  dư  chăng?’  Như  Lai  bèn  trả  lời 
người  ấy  rằng,  ‘Nếu  có  pháp  ô  nhiễm  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  có 
trường  hợp  pháp  này  bị  diệt  tận  vô  dư.  Nếu  có  pháp  hỗn  tạp  được  biết 
bởi  mắt  và  tai,  có  trường  hợp  pháp  này  bị  diệt  tận  vô  dư.’ 

“Nếu  có  pháp  ô  nhiễm  được  nhận  biết  bởi  mắt  và  tai,  Như  Lai 
diệt  tận,  đoạn  trừ,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  không  bao  giờ  sanh  khởi  trở  lại 
nữa.  Nếu  có  pháp  hỗn  tạp  được  biết  bởi  mắt  và  tai,  Như  Lai  diệt  tận, 
đoạn  trừ,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  không  bao  giờ  sanh  trở  lại  nữa.  Nếu  có 
pháp  bạch  tịnh,  thì  Ta  với  pháp  bạch  tịnh  như  vậy,  cảnh  giới  như  vậy, 
đạo  Sa-môn  như  vậy,  Ta  như  vậy  mà  thành  tựu  Chánh  pháp  luật  này. 


12-  Thiện  thệ,  vi  thiện  thệ  sở  hóa  3U  £  ŨỈ4  3U  ,<2 &jf-ờ  Pa0li:  ye  ca  tattha 
sugatà  ye  ca  tattha  duggatà,  “những  người  ở  nơi  đó  là  hành  phục  (thiện  hành) 
hay  khốn  nạn  (ác  hành)”.  Sugatao,  duggatao,  những  người  hạnh  phúc  hay  khốn 
nạn  ( thiện  hành,  ác  hành),  ở  đây  không  phải  là  danh  hiệu  chỉ  cho  Đức  Phật  như 
thường  gặp  trong  mười  hiệu  Phật. 

13'  Nhân  thực  khả  kiến  //  □ '  P7  r£ỵcZ  do  ăn  mà  được  thấy  (xuất  hiện).  Paoli:  ye  ca 
idhekacce  aomisesu  sandissati,  một  số  người  ở  đây  bị  lôi  cuốn  theo  vật  dục.  Bản 
Hán  hiểu  sandissati  (bị  lôi  cuốn)  là  được  thấy  (khả  kiến),  do  gốc  động  từ  passati 
(thấy). 

l4'  Ngã  bất  tự  tri  /  &£  /  “% /-d’Pa0li:  naoyasmao  taỏ  tena  avaja0na0ti,  Tôn  giả  ấy 
không  vì  vậy  mà  khinh  bỉ  người  đó. 


608 


TRUNG  A-HÀM 


“CÓ  đệ  tử  tịnh  tín  đến  thăm  viếng  Như  Lai,  phụng  sự  Như  Lai, 
nghe  pháp  từ  Như  Lai,  và  được  Như  Lai  nói  pháp  cho,  pháp  cao  siêu 
càng  lúc  càng  cao  siêu,  pháp  vi  diệu  càng  lúc  càng  vi  diệu,  khéo  đoạn 
trừ  hắc  bạch.  Sau  khi  được  Như  Lai  nói  pháp  cho  nghe,  pháp  cao  siêu 
càng  lúc  càng  cao  siêu,  pháp  vi  diệu  càng  lúc  càng  vi  diệu,  khéo  đoạn 
trừ  hắc  bạch;  nghe  như  vậy  như  vậy  rồi,  vị  ấy  biết  tường  tận15  pháp 
một,  đối  với  các  pháp  mà  chứng  đắc  cứu  cánh,  tịnh  tín  nơi  Thế  Tôn, 
biết  rằng  ‘Thế  Tôn  là  vị  Chánh  Đẳng  Giác’  vậy. 

“Ớ  đây,  lại  cần  hỏi  thêm  vị  ấy  rằng,  ‘Này  Hiền  giả,  do  hành  vi 
nào,  do  năng  lực  nào,  do  trí  tuệ  nào  để  Hiền  giả  có  thể  biết  tường  tận 
pháp  một,  đối  với  các  pháp  mà  chứng  đắc  cứu  cánh,  tịnh  tín  nơi  Thế 
Tôn,  biết  rằng  ‘Thế  Tôn  là  vị  Chánh  Đẳng  Giác?’  Vị  ấy  sẽ  trả  lời  như 
vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  tôi  không  biết  tâm  của  Thế  Tôn,  cũng  không  do 
sự  kiện  nào  khác  mà  biết.  Tôi  do  nơi  Thế  Tôn  mà  có  tịnh  tín  như  vậy. 
Thế  Tôn  nói  pháp  cho  tôi  nghe,  pháp  cao  siêu  càng  lúc  càng  cao  siêu, 
pháp  vi  diệu  càng  lúc  càng  vi  diệu,  khéo  đoạn  trừ  hắc  bạch.  Này  Hiền 
giả,  như  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  tôi  nghe,  và  tôi  nghe  như  vậy  như  vậy, 
Như  Lai  nó  pháp  cho  tôi  nghe,  pháp  cao  siêu  càng  lúc  càng  cao  siêu, 
pháp  vi  diệu  càng  lúc  càng  vi  diệu,  khéo  đoạn  hắc  bạch,  và  tôi  nghe 
như  vậy  như  vậy  rồi,  biết  tường  tận  pháp  một,  đối  với  các  pháp  mà 
chứng  đắc  cứu  cánh,  tịnh  tín  nơi  Thế  Tôn,  biết  rằng  ‘Thế  Tôn  là  vị 
Chánh  Đẳng  Giác’.  Này  Hiền  giả,  tôi  do  hành  vi  như  vậy,  năng  lực 
như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy,  khiến  tôi  biết  tường  tận  pháp  một,  đôi  với  các 
pháp  mà  chứng  đắc  cứu  cánh,  tịnh  tín  nơi  Thế  Tôn,  biết  rằng  ‘Thế  Tôn 
là  vị  Chánh  Đẳng  Giác’.’ 

“Nếu  ai  có  hành  này,  lực  này,  trồng  sâu  gốc  rễ  tịnh  tín  nơi  Như 
Lai,  tín  căn  đã  vững,  thì  được  gọi  là  tín  tương  ưng  với  trí  bất  hoại,  do 
thấy  được  gốc  rễ.  Sa-môn,  Phạm  chí,  Chư  thiên,  Ma,  Phạm  và  các 
hàng  thế  gian  khác  không  thể  tước  đoạt  được.  Hãy  như  vậy  mà  tìm 
hiểu  Như  Lai.  Hãy  như  vậy  mà  nhận  biết  chính  đáng  về  Như  Lai.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


Hán:  tri  đoạn  “%  _/ớ7Pa0li:  abhióóaoya. 


15. 


KINH  CẦU  GIẢI 


609 


□ 


187.  KINH  THUYẾT  TRÍ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng 
lâm,  vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  các  Tỳ-kheo  nào  đến  trước  các  ngươi  nói  lên  trí  mà  mình 
đã  chứng  đắc,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh 
đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Các 
ngươi  nghe  rồi  nên  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành2. 

“Sau  khi  đã  khen  vị  ấy  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi,  các 
ngươi  nên  hỏi  Tỳ-kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  Thế  Tôn  đã  nói 
năm  thủ  uẩn3,  thọ4,  tưởng,  hành  và  thức.  Này  Hiền  giả,  làm  sao  biết, 
làm  sao  thấy  năm  thủ  uẩn  này  để  được  biết  là  không  còn  chấp  thủ,  mà 
dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát5?’ 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và  biết  được  rằng  phạm  hạnh  đã 
vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  lại  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  sắc  thủ  uẩn 
là  không  hiệu  quả6,  là  không  hư,  không  đáng  ham  muốn,  không  bằng 
hữu,  cũng  không  thể  dựa,  là  pháp  biến  dịch.  Tôi  biết  như  vậy.  Nếu  đối 


'■  Bản  Hán  quyển  49.  Tương  đương  Paơli  M.1 12  Chabbisodhana-suttaỏ. 

2  Bản  Paơli:  n’eva  abhinanditabbaỏ  nappatikkositabbaỏ,  không  hoan  hỷ  cũng  không 
phản  đối. 

3'  Hán:  thạnh  ấm  3±ỵờ 

4-  Nguyên  Hán:  giác  iỵờ 

5'  Lậu  tận  tâm  giải  thoát  Djf  */  Xí  ,ĩ)  “i/ở  Paơli:  anupaơdaơya  aơsavehi  cittaỏ 
vimuttaỏ,  sau  khi  không  chấp  thủ,  do  vô  lậu  mà  tâm  được  giải  thoát. 

6  Vô  quả  ũsể  “í/ỵíÍPaoli:  abala,  không  có  thế  lực.  Hình  như  theo  bản  Hán,  aphala, 
thay  vì  abala. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THUYẾT  TRÍ 


611 


với  Sắc  thủ  uẩn  mà  có  tham  dục,  có  ô  nhiễm,  có  đắm  trước,  có  trói 
buộc;  sự  đắm  trước,  sự  trói  buộc,  sự  sai  sử  này  mà  bị  tận  trừ,  ly  dục, 
diệt,  tịch  tĩnh,  do  đó  biết  là  không  còn  chấp  thủ,  dứt  sạch  các  lậu,  tâm 
giải  thoát.  Cũng  như  vậy,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thủ  uẩn  là  không  hiệu 
quả,  là  không  hư,  là  không  đáng  ham  muôn,  không  bằng  hữu,  cũng 
không  thể  dựa,  là  pháp  biến  dịch.  Tôi  biết  như  vậy.  Nếu  đối  với  thức 
thủ  uẩn  mà  có  tham  dục,  có  ô  nhiễm,  có  đắm  trước,  có  trói  buộc;  sự 
đắm  trước,  sự  trói  buộc,  sự  sai  sử  này  mà  tận  trừ,  ly  dục,  diệt,  tịch  tĩnh, 
do  đó  biết  là  không  còn  chấp  thủ,  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát.  Này 
chư  Hiền,  đôi  với  năm  thủ  uẩn,  tôi  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  được  rõ 
biết  là  không  còn  chấp  thủ,  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  được  giải  thoát’. 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và  biết  được  rằng  phạm  hạnh  đã 
vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  lại  như  vậy.  Và  các  ngươi  sau  khi  nghe 
rồi  nên  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Khi  đã  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi,  lại  hỏi  Tỳ- 
kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  Thế  Tôn  đã  nói  bôn  loại  thức  ăn7, 
chúng  sanh  nhờ  đó  mà  được  tồn  tại  và  được  trưởng  dưỡng.  Những  gì  là 
bôn?  Một  là  đoàn  thực  hoặc  thô  hoặc  tế.  Hai  là  xúc  thực.  Ba  là  ý  niệm 
thực.  Bốn  là  thức  thực. 

‘“Này  Hiền  giả,  làm  sao  biết,  làm  sao  thấy  được  bôn  loại  thực 
này  để  rõ  biết  là  không  còn  chấp  thủ,  đã  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải 
thoát?’ 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và  biết  được  phạm  hạnh  đã  vững 
ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  đối  với  đoàn  thực,  ý 
tôi  không  coi  trọng,  không  coi  rẻ,  không  dam  mê,  không  ràng  buộc, 
không  nhiễm,  không  đắm,  được  giải  thoát,  giải  thoát  một  cách  rốt  ráo, 
tâm  không  còn  điên  đảo;  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  hết, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’.  Cũng  như  vậy,  đối  với  xúc  thực,  ý  niệm  thực  và  thức  thực,  ý  tôi 


Tứ  thực:  đoàn  thực  thô  tế,  cánh  lạc,  ý  niệm,  thức;  r/  Jỉ  'Ắ77 

í^-CThức  ăn  vo  nắm  tức  vật  chất,  thức  ăn  do  xúc  chạm,  thức  ăn  do  ý 
niệm  và  thức  ăn  do  thức.  Bản  Paoli  không  đề  cập.  Tham  khảo,  s.  II.  pp. 11-12, 
98,  M.  I.  p.  261:  cattaoro  aohaorao...  kabaliỏkaoro  aohaoro  oôaoriko  vao  sukhume 
vao,  phasso  dutiyo,  manosaócetanao  tatiyao,  vióóaoòaỏ  catutthaỏ. 


612 


TRUNG  A-HÀM 


không  coi  trọng,  không  coi  rẻ,  không  đam  mê,  không  ràng  buộc, 
không  nhiễm,  không  đắm,  được  giải  thoát,  giải  thoát  một  cách  rốt  ráo, 
tâm  không  còn  điên  đảo;  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  hết, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’ .  Này  chư  Hiền,  tôi  biết  như  vậy,  tôi  thấy  như  vậy  đối  với  bốn  loại 
thực  này,  rõ  biết  không  còn  chấp  thủ,  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát’. 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu,  biết  mình  phạm  hạnh  đã  vững  nên 
như  pháp  mà  đáp  như  vậy.  Các  ngươi  nghe  rồi  nên  khen  là  đúng  và 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Sau  khi  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi,  lại  hỏi  Tỳ- 
kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  Đức  Thế  Tôn  đã  nói  bốn  loại  tuyên 
thuyết8.  Những  gì  là  bốn? 

Một  là  thấy  thì  nói  là  thấy. 

Hai  là  nghe  thì  nói  là  nghe. 

Ba  là  hay  thì  nói  là  hay. 

Bốn  là  biết  thì  nói  là  biết.’ 

“‘Này  Hiền  giả,  làm  sao  biết,  làm  sao  thấy  bốn  loại  tuyên  thuyết 
này  để  rõ  được  mình  không  còn  chấp  thủ,  đã  dứt  sạch  các  lậu,  tâm 
được  giải  thoát?’ 

“Tỳ-kheo  các  lậu  đã  dứt  sạch,  biết  được  mình  phạm  hạnh  đã 
vững,  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  đối  với  sự  thấy 
nói  thấy,  tôi  không  coi  trọng,  không  coi  rẻ,  không  dam  mê,  không  ràng 
buộc,  không  nhiễm,  không  đắm,  được  giải  thoát,  giải  thoát  một  cách 
rốt  ráo,  tâm  không  còn  điên  đảo;  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh 
đã  hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Này  chư  Hiền,  tôi  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  đối  với  bốn 
loại  tuyên  thuyết  này,  tôi  biết  rõ  mình  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không  còn 
chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát’.  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu,  tự  biết 
phạm  hạnh  đã  vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vậy.  Các  ngươi  sau 


Tứ  thuyết:  kiến,  văn,  thức  (giác),  tri  £  »ĩ>  ĩ)  a%  ỵờ  Paoli:  cattaro  vohaerae... 
diaesehe  diaeaehavaeditae,  sute  sutavaeditae,  mute  mutavaeditae,  vióóaete 
vióóaetavaeditae,  bốn  ngôn  thuyết:  đổi  với  cái  được  thấy  thì  nói  là  cái  được  thấy, 
cái  được  nghe  nói  là  cái  được  nghe,  cái  được  cảm  nói  là  cái  được  cảm,  cái  được 
nhận  thức  nói  là  cái  được  nhận  thức. 


KINH  THUYẾT  TRÍ 


613 


khi  nghe  rồi  nên  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Sau  khi  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi,  lại  hỏi  Tỳ- 
kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả, Thế  Tôn  đã  nói  pháp  sáu  nội  xứ9, 
mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý  xứ.  Này  Hiền  giả,  làm  sao  biết,  làm  sao 
thấy  được  sáu  nội  xứ  này  để  biết  rõ  là  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không  còn 
chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát?’ 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu,  tự  biết  phạm  hạnh  đã  vững  ấy  nên 
như  pháp  mà  đáp  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  đối  với  mắt  và  thức  con 
mắt,  pháp  được  biết  bởi  thức  con  mắt,  tôi  đều  biết.  Sau  khi  biết  hai 
pháp,  này  chư  Hiền,  nếu  đôi  với  mắt  và  thức  con  mắt,  pháp  được  biết 
bởi  thức  con  mắt  mà  ái  lạc  đã  dứt  sạch;  do  dứt  sạch,  ly  dục,  diệt,  tịch 
tĩnh  mà  tôi  biết  là  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không  còn  chấp  thủ,  tâm  được 
giải  thoát.  Cũng  như  vậy,  đối  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  và  ý  thức,  pháp 
biết  bởi  ý  thức,  tôi  đều  biết.  Sau  khi  biết  hai  pháp,  này  chư  Hiền,  nếu 
đối  với  ý  và  ý  thức,  pháp  được  biết  bởi  ý  thức,  mà  ái  lạc  đã  dứt  sạch; 
do  dứt  sạch,  ly  dục,  diệt,  tịch  tĩnh  mà  đã  biết  là  đã  dứt  sạch  các  lậu, 
không  còn  chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát.  Này  chư  Hiền,  tôi  biết  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  đối  với  nội  lục  xứ  được  biết  là  đã  dứt  sạch  các  lậu, 
không  còn  chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát’.  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu 
và  biết  mình  phạm  hạnh  đã  vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vậy. 
Các  ngươi  sau  khi  nghe  rồi  nên  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Sau  khi  khen  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi  nên  hỏi  vị  Tỳ- 
kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  Thế  Tôn  nói  sáu  giới,  là:  địa  giới, 
thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  không  giới  và  thức  giới.  Này  Hiền  giả, 
làm  sao  biết,  làm  sao  thấy  sáu  giới  này  để  rõ  biết  mình  đã  dứt  sạch 
các  lậu,  không  còn  chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát?’ 

“Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  phiền  não,  biết  được  mình  phạm  hạnh  đã 
vững,  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  tôi  không  thấy 
rằng  địa  giới  là  sở  thuộc  của  tôi.  Tôi  không  phải  là  sở  thuộc  của  địa 
giới.  Địa  giới  chẳng  phải  là  thần  ngã.  Nhưng  ba  thủ10  nương  địa  giới 


9'  Hán:  nội  lục  xứ  sSịờ 

Tam  thọ  ba  bản  Tống,  Nguyên,  Minh  chép  là  “hai  thọ”,  ở  đây  thọ  được 

hiểu  là  thủ,  hay  chấp  thủ  và  có  hai:  dục  thủ,  kiến  thủ.  Hay  ba  thủ,  thêm  ngã  ngũ 
thủ. 


10. 


614 


TRUNG  A-HÀM 


mà  trụ  và  các  kết  sử11  dựa  vào  đó  mà  sanh.  Chúng  bị  diệt  sạch,  ly  dục, 
diệt,  tịch  tĩnh,  do  đó  mà  biết  là  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không  còn  chấp 
thủ,  tâm  được  giải  thoát.  Cũng  như  vậy,  thủy,  hỏa,  phong,  không  và 
thức  giới  chẳng  phải  sở  thuộc  của  tôi.  Tôi  không  phải  sở  thuộc  của 
thức  giới.  Thức  giới  chẳng  phải  là  thần  ngã.  Nhưng  ba  thủ  nương  địa 
giới  mà  trụ  và  các  kết  sử  dựa  vào  đó  mà  sanh.  Chúng  bị  diệt  sạch,  ly 
dục,  diệt,  tịch  tĩnh,  do  đó  mà  biết  là  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không  còn 
chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát.  Này  chư  Hiền,  tôi  biết  như  vậy,  thấy 
như  vậy  đối  với  sáu  giới  ấy,  rõ  biết  mình  đã  dứt  sạch  các  lậu,  không 
còn  chấp  thủ,  tâm  được  giải  thoát’.  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và 
biết  mình  phạm  hạnh  đã  vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vậy.  Các 
ngươi  sau  khi  nghe  rồi  nên  khen  ngợi  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Sau  khi  khen  ngợi  là  đúng  và  hoan  hỷ  rồi  nên  hỏi  vị  Tỳ-kheo 
ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  làm  sao  biết,  làm  sao  thấy  bên  trong  thân 
cùng  với  thức  này12  và  tất  cả  các  tướng  bên  ngoài,  ngã,  ngã  tác  và  kết 
sử  mạn,  thảy  đều  được  đoạn  tri13,  nhổ  tuyệt  cội  gốc  của  chúng,  không 
còn  tái  sanh  nữa?’  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và  biết  mình  phạm 
hạnh  đã  vững  ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  thuở 
xưa,  khi  tôi  chưa  xuất  gia  học  đạo  đã  nhàm  tởm  sự  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  khóc  than,  khốn  khổ,  sầu  muộn,  bi  ai;  tôi  muốn  đoạn  trừ  khối 
khổ  đau  to  lớn  này.  Này  chư  Hiền!  Sau  khi  đã  nhàm  tởm  ghê  sợ,  tôi 
quán  sát,  tại  gia  là  đời  sống  hẹp  hòi,  là  chôn  trần  lao  bụi  bặm.  Xuất 
gia  học  đạo  là  đời  sống  rộng  rãi  bao  la.  Nay  ta  sông  đời  tại  gia  bị 
xiềng  xích  quấn  chặt,  không  thể  trọn  đời  tịnh  tu  phạm  hạnh.  Vậy  ta 


n-  Trong  để  bản:  thức  sử  ỉ>  yc^Tống-Nguyên-Minh:  chư  sử  'Ẩỉ> ; ỵờ  Sũ,  trong  bản 
Paoli:  anusaya:  tùy  miên. 

12'  Thân  cọng  hữu  thức  □  /<®  /3  ỹ/ớt hay  hữu  thức  thân,  thân  tồn  tại  cùng  với 
thức,  hay  là  sở  y  cho  thức  hoạt  động.  Paoli:  savióóaoòaka  kaoya. 

13  Đoạn  tri  ỵcZcó  lẽ  là  đoạn  biến  trí.  Phát  Trí  2  (Đại  26,  trang  924  c),  “Thế  nào 
là  đoạn  biến  trí?  Các  tham  đã  vĩnh  viễn  bị  đoạn  trừ,  sân  và  si  vĩnh  viễn  bị  đoạn 
trừ.  Tất  cả  phiền  não  vĩnh  viễn  bị  đoạn  trừ”.  Paoli:  susamaohata.  Nguyên  đoạn 
này,  Paoli:  imasmiỏ  ca-savióóaoòake  kaoye  bahiddhao  ca-sabbanimittesu 
ahaỏkaora-mamaỏkaora-maonaonusayao  susamuohatao,  ở  trong  các  thân  câu 
hữu  với  thức  này  và  trong  tất  cả,  tướng  bên  ngoài,  mà  hoàn  toàn  đoạn  tuyệt  ngã 
kiến,  ngã  sở  kiến  và  mạn  tùy  miên. 


KINH  THUYẾT  TRÍ 


615 


hãy  vứt  bỏ  các  tài  sản  nhỏ  và  lớn,  từ  giã  thân  tộc  ít  hay  nhiều  rồi  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình 
mà  học  đạo.  Này  chư  Hiền!  Sau  đó,  tôi  vứt  bỏ  tài  sản  nhỏ  và  lớn,  từ 
giã  thân  tộc  ít  hay  nhiều,  rồi  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  lìa  bỏ  gia 
đình,  sống  không  gia  đình  mà  học  đạo. 

“Này  chư  Hiền!  Sau  khi  tôi  xuất  gia  học  đạo,  từ  bỏ  của  cải  họ 
hàng  rồi,  thọ  lãnh  cấm  giới  mà  Tỳ-kheo  phải  tu  tập,  thủ  hộ  Tùng  giải 
thoát,  tôi  lại  cẩn  thận  thu  nhiếp  các  oai  nghi  lễ  tiết,  thấy  tội  nhỏ  nhiệm 
cũng  thường  ôm  lòng  lo  sợ,  nhớ  kỹ  điều  cốt  yếu  đã  học. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  sát  sanh,  xa  lìa  sát  sanh,  xả  bỏ  kiếm 
gậy,  biết  hổ,  biết  thẹn,  nuôi  lòng  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả,  cho  đến 
loài  côn  trùng.  Đối  với  tâm  sát  sanh,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Tôi  từ  bỏ  lấy  của  không  cho,  tránh  xa  lấy  của  không  cho;  chỉ 
lấy  của  đã  cho,  thích  của  đã  cho,  thường  thích  bố  thí,  vui  vẻ  không  cầu 
mong  sự  đáp  lại.  Đôi  với  tâm  ưa  lấy  của  không  cho,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  sự  phi  phạm  hạnh,  tránh  xa  phi  phạm 
hạnh,  siêng  năng  tu  phạm  hạnh,  tinh  tấn  với  diệu  hạnh,  thanh  tịnh 
không  ô  uế,  từ  bỏ  dục  vọng,  dứt  trừ  dâm  dục.  Đôi  với  tâm  phi  phạm 
hạnh,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  nói  láo,  tránh  xa  nói  láo,  nói  điều  chân 
thật,  ưa  điều  chân  thật,  dựa  trên  sự  chân  thật  không  sai  chạy.  Tất  cả 
lời  nói  của  tôi  đều  đáng  tin  cậy,  không  lừa  dối  thế  gian.  Đôi  với  tâm 
nói  láo,  tôi  đã  dứt  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  nói  hai  lưỡi,  tránh  xa  nói  hai  lưỡi,  tu 
hạnh  không  nói  hai  lưỡi,  không  phá  hoại  người  khác,  không  nghe  lời 
người  này  đem  nói  với  người  kia  để  phá  hoại  người  này,  không  nghe 
lời  người  kia  đem  nói  với  người  này  để  phá  hoại  người  kia;  người  ly 
gián  tôi  làm  cho  hòa  hợp,  người  đã  sống  hòa  hợp,  tôi  làm  cho  họ  hoan 
hỷ,  không  chia  phe  đảng,  không  thích  phe  đảng,  không  khen  ngợi  phe 
đảng.  Đối  với  tâm  nói  hai  lưỡi,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  lời  nói  thô  ác,  tránh  xa  lời  nói  thô  ác, 
giọng  điệu  thô  bỉ,  lớn  tiếng,  nghịch  tai,  người  nghe  không  ưa  không 
mến,  khiến  họ  khổ  não  không  định  tâm.  Tôi  đoạn  trừ  lời  nói  như  vậy. 
Nếu  có  lời  nói  êm  dịu,  nhẹ  nhàng,  thuận  tai,  thông  cảm  đến  tâm,  làm 
cho  người  nghe  vui  vẻ,  mến  chuộng,  sung  sướng,  tiếng  nói  rõ  ràng, 


616 


TRUNG  A-HÀM 


không  làm  cho  người  khác  sợ,  trái  lại  họ  được  định  tâm,  tôi  nói  lời  nói 
như  vậy.  Đối  với  tâm  nói  lời  độc  ác,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  lời  nói  thêu  dệt,  tránh  xa  lời  nói  thêu 
dệt,  nói  đúng  lúc,  nói  chân  thật,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  nghĩa,  nói  về 
tịch  tĩnh,  ưa  nói  về  tịch  tĩnh,  hợp  thời,  hợp  lý,  khéo  dạy,  khéo  la  mắng. 
Đôi  với  tâm  nói  thêu  dệt,  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  buôn  bán,  tránh  xa  sự  buôn  bán,  xả  bỏ 
thói  cân  lường  và  đấu  hộc,  cũng  không  nhận  hàng  hóa,  không  chèn  ép 
người,  không  mong  gian  lận,  không  vì  lợi  nhỏ  mà  lấn  lướt  người.  Đối 
với  sự  sinh  hoạt  buôn  bán,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  đàn  bà  góa,  con  gái  thơ, 
tránh  xa  việc  nhận  đàn  bà  góa,  con  gái  thơ.  Đôi  với  việc  nhận  đàn  bà 
góa,  con  gái  thơ,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  nô  tỳ,  tránh  xa  việc  nhận 
nô  tỳ.  Đối  với  việc  nhận  nô  tỳ,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  voi,  ngựa,  bò,  dê;  tránh  xa 
việc  nhận  voi,  ngựa,  bò,  dê.  Đối  với  việc  nhận  voi,  ngựa,  trâu,  dê,  tâm 
tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  gà,  heo;  tránh  xa  việc  nhận 
gà,  heo.  Đối  với  việc  nhận  gà,  heo,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  ruộng  nương,  hàng  quán; 
tránh  xa  việc  nhận  ruộng  nương,  hàng  quán.  Đối  với  việc  nhận  ruộng 
nương,  hàng  quán,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  lúa  giống,  lúa  mạch,  đậu; 
tránh  xa  việc  nhận  lúa  giống,  lúa  mạch,  đậu.  Đối  với  việc  nhận  lúa 
giông,  lúa  mạch,  đậu,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  rượu,  tránh  xa  rượu.  Đôi  với  việc  uống 
rượu,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  dùng  giường  cao,  rộng  lớn;  tránh 
xa  giường  cao,  rộng  lớn.  Đôi  với  việc  dùng  giường  cao,  rộng  lớn,  tâm 
tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  trang  sức  vòng  hoa,  chuỗi  ngọc, 
hương  liệu,  dầu  thơm;  tránh  xa  không  trang  sức  vòng  hoa,  ngọc  ngà, 
hương  thoa,  phấn  sáp.  Đôi  với  việc  trang  sức  vòng  hoa,  chuỗi  ngọc, 
hương  thoa,  phấn  sáp,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 


KINH  THUYẾT  TRÍ 


617 


“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  ca  múa,  xướng  hát  và  đi  xem 
nghe;  tránh  xa  sự  ca  múa,  xướng  hát  và  đi  xem  nghe.  Đối  với  sự  ca 
múa,  xướng  hát  và  đi  xem  nghe,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  không  nhận  vàng  bạc,  tránh  xa  việc 
nhận  vàng  bạc.  Đối  với  việc  nhận  vàng  bạc,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  từ  bỏ  sự  ăn  quá  ngọ,  tránh  xa  sự  ăn  quá  ngọ, 
ăn  đúng  ngọ,  không  ăn  ban  đêm,  không  ăn  phi  thời,  học  ăn  đúng  thời. 
Đối  với  sự  ăn  quá  ngọ,  tâm  tôi  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  Thánh  giới  này,  thân  lại  tu  hành 
sự  tri  túc,  áo  cốt  để  che  thân,  ăn  cốt  đủ  để  nuôi  thân.  Tôi  đến  chỗ  nào 
mang  theo  y  bát,  không  có  luyến  tiếc,  ví  như  chim  nhạn  cùng  với  hai 
cánh  bay  liệng  trong  không  theo  hai  cánh,  tôi  cũng  như  vậy. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  Thánh  giới  thân  này  và  cực  tri 
túc,  rồi  lại  thủ  hộ  các  căn,  thường  niệm  sự  khép  kín,  niệm  tưởng  muôn 
minh  đạt,  thủ  hộ  niệm  tâm  mà  được  thành  tựu,  hằng  muốn  khởi  ý.  Khi 
mắt  thấy  sắc,  không  chấp  thủ  sắc  tướng,  không  đắm  sắc  vị;  vì  sự  phẫn 
tránh14  mà  thủ  hộ  căn  con  mắt,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu 
não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến  kia15,  nên  thủ  hộ  căn  con  mắt. 
Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  khi  ý  biết  pháp  không  chấp  thủ  pháp 
tướng,  không  đắm  pháp  vị;  vì  sự  phẫn  tránh  mà  thủ  hộ  ý  căn,  trong 
tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  não,  ác  bất  thiện  pháp,  vì  thú  hướng  đến 
kia,  nên  thủ  hộ  ý  căn. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  Thánh  giới  thân  này  và  cực  tri 
túc,  Thánh  thủ  hộ  các  căn,  lại  biết  rõ  chân  chánh  sự  ra  vào,  khéo  quán 
sát  phân  biệt  sự  co,  duỗi,  cúi,  ngước,  nghi  dung  chững  chạc,  khéo  đắp 
Tăng-già-lê  và  mang  các  y  bát;  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  ngủ,  nghỉ,  nói 
năng  thảy  đều  biết  rõ  chân  chánh. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  thành  tựu  Thánh  giới  thân  này  và  cực  tri 
túc,  và  cũng  thành  tựu  Thánh  thủ  hộ  các  căn,  chân  chánh  biết  sự  ra 


14'  Vị  phẫn  tránh  cố  ,  %  -ộỷớ7  vì  sự  phẫn  nộ  và  tranh  cãi.  Paoli: 
yatvaodhikaraòam  enam...,  do  nguyên  nhân  gì  mà...  Trong  bản  Hán,  adhikaraòa, 
nguyên  nhân,  được  hiểu  là  sự  tranh  cãi. 

15'  Thú  hướng  bỉ  cố  'Ã,  /7"t  'A  -ộỷớ7 Paoli:  (akusalao  dhammao)  anvaossaveyyỏ,  (các 
pháp  bất  thiện)  có  thể  khởi  lên  (trôi  chảy  vào  tâm). 


618 


TRUNG  A-HÀM 


vào,  rồi  lại  sống  cô  độc  tại  nơi  xa  vắng,  ở  trong  rừng  vắng,  trong  rừng 
sâu,  dưới  gốc  cây,  những  nơi  trông  vắng  yên  tĩnh,  sườn  non,  động  đá, 
đất  trông,  lùm  cây,  hoặc  đến  trong  rừng,  hoặc  giữa  bãi  tha  ma.  Tôi  sau 
khi  ở  trong  rừng  vắng,  hoặc  đến  gốc  cây,  những  chỗ  không  nhàn  yên 
tĩnh,  trải  ni-sư-đàn,  ngồi  xếp  kiết  già,  chánh  thân  chánh  nguyện, 
hướng  niệm  nội  tâm16,  đoạn  trừ  tâm  tham  lam,  không  có  não  hại,  thấy 
tài  vật  và  các  nhu  dụng  sinh  sông  của  người  khác  mà  không  khởi  tâm 
tham  lam  muôn  khiến  về  mình.  Tôi  đối  với  tham  lam,  tâm  được  tịnh 
trừ.  Cũng  vậy,  đối  với  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hôi,  đoạn  trừ  nghi 
hoặc,  đối  với  các  thiện  pháp  không  còn  do  dự.  Tôi  đôi  với  sự  nghi 
hoặc,  tâm  đã  tịnh  trừ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  có  hỷ 
lạc  do  ly  dục  sanh,  cho  đến,  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Này  chư  Hiền,  tôi  đã  đắc  định  tâm  như  vậy,  thanh  tịnh  không  ô 
uế,  không  phiền  nhiệt,  nhu  nhuyến,  an  trú  vững  vàng,  được  bất  động 
tâm,  hướng  đến  chứng  ngộ  Trí  lậu  tận  thông.  Này  chư  Hiền,  tôi  biết 
như  thật  rằng,  ‘Đây  là  Khổ’,  biết  như  thật:  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  biết  như 
thật:  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  và  biết  như  thật:  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’.  Biết 
như  thật,  ‘Đây  là  lậu’,  ‘Đây  là  lậu  tập’,  ‘Đây  là  lậu  diệt’,  và  ‘Đây  là 
lậu  diệt  đạo’.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm 
giải  thoát  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Khi  đã  giải  thoát  liền  biết  mình  đã 
giải  thoát  và  biết  một  cách  như  thật  rằng,  ‘Sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh 
đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Này  chư 
Hiền,  tôi  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  đối  với  bên  trong  thân  cùng  với 
thức  này  và  tất  cả  các  tướng  bên  ngoài,  ngã,  ngã  tác  và  kết  sử  mạn, 
thảy  đều  được  đoạn  tri,  nhổ  tuyệt  cội  gốc  của  chúng,  không  còn  tái 
sanh  nữa’.  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu  và  tự  biết  phạm  hạnh  đã  vững 
ấy  nên  như  pháp  mà  đáp  như  vậy.  Các  ngươi  sau  khi  nghe  rồi,  nên 
khen  ngợi  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành. 


16  Chánh  thân  chánh  nguyện  phản  niệm  bất  hướng  '&  &  «  &£  /?JỜ 
Pa0li:  ujuỏ  ka0yaỏ  paòidha0ya,  parimukhaỏ  satiỏ  upaaeaahapetvao,  giữ  thân  ngay 
thẳng;  dựng  chánh  niệm  để  trước  mặt.  Trong  bản  Paoli,  paòidhaoya,  “đặt  để” 
trong  bản  Hán  hiểu  là  paòidhaona,  “ước  nguyện”. 


KINH  THUYẾT  TRÍ 


619 


“Sau  khi  khen  ngợi  là  đúng  và  hoan  hỷ  phụng  hành  rồi,  nên  nói 
với  vị  Tỳ-kheo  ấy  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  khi  Hiền  giả  vừa  nói, 
chúng  tôi  đã  đẹp  lòng,  đã  hoan  hỷ,  nhưng  chúng  tôi  muốn  theo  Hiền 
giả  để  tăng  tiến  càng  tăng  tiến,  mong  cầu  trí  tuệ  và  ứng  đối  biện  tài. 
Vì  vậy  chúng  tôi  hỏi  Hiền  giả,  rồi  lại  hỏi  nữa’.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

□ 


188.  KINH  A-DI-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trú  tại  Đông  viên, 
giảng  đường  Lộc  tử  mẫu2. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  xế  chiều,  Đức  Thế  Tôn  từ  tĩnh  tọa  đứng  dậy, 
bước  xuống  giảng  đường,  đi  kinh  hành  trên  khoảng  đất  trống,  trong 
bóng  mát  của  giảng  đường  và  thuyết  giảng  rộng  rãi  về  pháp  thậm 
thâm  vi  diệu  cho  các  Tỳ-kheo  nghe. 

Lúc  ấy,  dị  học  A-di-na3,  đệ  tử  của  Sa-môn  Man-đầu4,  từ  xa  thấy 
Đức  Thế  Tôn  từ  tĩnh  tọa  dậy,  bước  xuống  giảng  đường,  đi  kinh  hành 
trên  khoảng  đất  trống,  trong  bóng  mát  của  giảng  đường  và  thuyết 
giảng  rộng  rãi  về  pháp  thậm  thâm  vi  diệu  cho  các  Tỳ-kheo  nghe;  Dị 
học  A-di-na,  đệ  tử  của  Sa-môn  Man-đầu  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi  và 
kinh  hành  theo  Phật. 

“Đức  Thế  Tôn  quay  lại  hỏi  rằng: 

“Dị  học  A-di-na,  Sa-môn  Man-đầu  có  thật  sự  tư  duy  với  năm 
trăm  tư  duy;  nếu  có  dị  học,  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  là  vị  nhất  thiết  tri, 
nhất  thiết  kiến,  tự  cho  là  ‘Ta  biết  không  sót  cái  gì5’,  nhưng  nếu  có  lầm 


Tương  đương  Paơli  A.10.12.4  Ajita-sutta. 

2  Đông  viên,  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường,  xem  các  kinh  số  118,  144,  154, v.v.  Paơli: 

Pubbaơraơma  Migaơramaơtu-paơsaơda. 

3'  A-di-na  *  /i  "ỵdPaơli:  Ajita. 

4  Sa-môn  Man-đầu  c?  “  33  ^-dTaơli,  Chính  lời  của  Ajita  nói:  amhakam  pandito 
naơma  sabrahmacaơrì,  vị  đổng  phạm  hạnh  của  chúng  tôi  thật  sự  là  Paònita 
(thông  thái,  trí  tuệ;  hay  tên  là  Paònita,  Man-đầu?). 

5'  Ngã  hữu  vô  dư  tri  j‘/3  ũjf  %/  “% /Ờ 


www.daitangkinh.org 


KINH  A-DI-NA 


621 


lẫn  thì  cũng  phải  tự  nhận  là  lầm  lẫn6.” 

Dị  học  A-di-na,  đệ  tử  của  Sa-môn  Man-đầu  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  Sa-môn  Man-đầu  thật  sự  tư  duy  với  năm  trăm  tư 
duy;  nếu  có  dị  học,  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  là  vị  nhất  thiết  tri,  nhất 
thiết  kiến,  tự  cho  là  “Ta  biết  không  sót  thứ  gì’,  nhưng  nếu  có  lầm  lẫn 
thì  cũng  phải  tự  nhận  là  lầm  lẫn.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  rằng: 

“A-di-na,  thế  nào  là  Sa-môn  Man-đầu  thật  sự  tư  duy  với  năm 
trăm  tư  duy;  nếu  có  dị  học,  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  là  vị  nhất  thiết  tri, 
nhất  thiết  kiến,  tự  cho  là  “Ta  biết  không  sót  cái  gì’,  nhưng  nếu  có  lầm 
lẫn  thì  cũng  phải  tự  nhận  là  lầm  lẫn?” 

Dị  học  A-di-na,  đệ  tử  của  Sa-môn  Man-đầu,  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm!  Sa-môn  Man-đầu  nói  như  vầy,  ‘Nếu  khi  đi,  khi 
đứng,  khi  nằm,  khi  ngồi,  khi  ngủ,  khi  thức,  lúc  tối  hay  ban  ngày  vẫn 
thường  không  chướng  ngại  tri  kiến.  Nhưng  cũng  có  khi  gặp  voi  chạy 
càn,  ngựa  phóng  đại,  xe  ruỗi  nhanh,  lính  bại  trận,  con  trai  chạy  trôn, 
con  gái  chạy  trốn,  hoặc  đi  trên  con  đường  nào  đó  mà  gặp  voi  dữ, 
ngựa  dữ,  bò  dữ,  chó  dữ,  hoặc  gặp  ổ  rắn,  hoặc  bị  ném  đất,  hoặc  bị 
gậy  đánh,  hoặc  lọt  xuống  rãnh,  hoặc  rơi  vào  hầm  xí,  hoặc  đạp  lên  bò 
đang  nằm,  hoặc  sa  xuống  hầm  sâu,  hoặc  đâm  vào  bụi  gai,  hoặc  thấy 
thôn  ấp  mà  phải  hỏi  tên  đường,  hoặc  gặp  kẻ  trai  người  gái  phải  hỏi 
họ  hỏi  tên,  hoặc  nhìn  lầm  nhà  trông,  hoặc  vào  dòng  họ  nào  đó  và  khi 
vào  rồi  được  hỏi  rằng:  ‘Ông  ở  đâu  đến?’  Ta  đáp  rằng,  ‘Này  chư 
Hiền,  tôi  đi  lộn  đường’.’ 

“Thưa  Cù-đàm!  Sa-môn  Man-đầu  đại  loại  như  vậy,  tư  duy  với 
năm  trăm  tư  duy,  và  nếu  có  dị  học  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  là  bậc  nhất 
thiết  trí,  nhất  thiết  kiến,  tự  cho  rằng:  “Ta  biết  không  sót  cái  gì’,  nhưng 
vị  ấy  cũng  có  những  lầm  lẫn  như  vậy.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  đi  kinh  hành  đến  mút  đường,  dừng  lại,  trải  tọa 
cụ,  ngồi  kiết  già,  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Những  sự  kiện  trí  tuệ7  được  Ta  nói  đến,  các  người  thọ  trì 


6  Đoạn  này  và  vấn  đề  liên  hệ  ở  dưới,  không  có  trong  bản  Paoli  đối  chiếu  này, 
nhưng  văn  và  nghĩa  chính  xác,  có  thể  thấy  trong  M.76  (trang  51 9). 

7'  Trí  tuệ  sự  %  'Aj  a^APaoli:  Paòhitavatthuoni,  xem  cht.4  trên. 


622 


TRUNG  A-HÀM 


chăng? 

Các  Tỳ-kheo  im  lặng  không  đáp.  Đức  Thế  Tôn  hỏi  như  vậy  đến 
ba  lần: 

“Những  sự  kiện  trí  tuệ  được  Ta  nói  đến,  các  ngươi  thọ  trì 
chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  cũng  ba  lần  im  lặng  không  đáp. 

Lúc  ấy  có  một  Tỳ-kheo  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo, 
chắp  tay  hướng  đến  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  là  đúng  lúc!  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
là  đúng  lúc!  Nếu  Thế  Tôn  nói  những  sự  kiện  trí  tuệ  cho  các  Tỳ-kheo 
nghe  thì  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  nói  sẽ  khéo  léo  thọ  trì.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Tỳ-kheo,  hãy  nghe  rõ  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  tích  đầy 
đủ  cho  các  ngươi.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

“Chúng  con  kính  vâng  lời,  lắng  nghe.” 

Đức  Phật  lại  bảo  rằng: 

“Có  hai  chúng,  một  là  chúng  pháp,  hai  là  chúng  phi  pháp. 

“Sao  gọi  là  chúng  phi  pháp?  Hoặc  có  người  làm  việc  phi  pháp, 
nói  lời  phi  pháp  và  chúng  ấy  cũng  làm  việc  phi  pháp,  nói  lời  phi  pháp. 
Người  phi  pháp  ấy  đứng  đầu  trong  chúng  phi  pháp,  theo  những  điều 
chính  mình  đã  biết,  nhưng  lại  bằng  những  lời  hư  vọng,  không  chân  thật 
mà  hiển  thị,  phân  biệt,  quy  định  hành  vi,  lưu  bố,  tuần  tự  thuyết  pháp, 
muôn  đoạn  trừ  sự  xấu  xa  trong  tâm  ý  người  khác,  bị  cật  vấn  thì  không 
thể  trả  lời  được.  Đôi  với  trong  Chánh  pháp  luật  không  thể  xứng  lập 
những  điều  chính  mình  đã  biết.  Nhưng  người  phi  pháp  đứng  đầu  trong 
chúng  phi  pháp,  tự  cho  là  ‘Ta  có  trí  tuệ,  hiểu  biết  tất  cả’.  Ớ  nơi  nào 
mà  sự  kiện  trí  tuệ  được  nói  đến  như  vậy,  ở  đó  được  gọi  là  chúng  phi 
pháp. 

“Sao  gọi  là  chúng  pháp?  Hoặc  có  người  làm  đúng  pháp,  nói  như 
pháp  và  chúng  ấy  cũng  làm  đúng  pháp,  nói  như  pháp.  Người  đúng 
pháp  ấy  đứng  đầu  trong  chúng  pháp,  theo  những  điều  chính  mình  đã 
biết,  không  bằng  những  lời  hư  vọng  mà  bằng  sự  chắc  thật,  hiển  thị, 
phân  biệt,  quy  định  hành  vi,  lưu  bô',  tuần  tự  thuyết  pháp,  muôn  đoạn 
trừ  sự  xấu  xa  trong  tâm  ý  người  khác,  khi  bị  cật  vân  thì  có  thể  trả  lời 


KINH  A-DI-NA 


623 


được,  đối  với  Chánh  pháp  luật  có  thể  xứng  lập  những  điều  chính  mình 
đã  biết,  và  người  ấy  đứng  đầu  trong  chúng  pháp,  tự  cho  là  ta  có  trí  tuệ, 
hiểu  biết  tất  cả’ .  Ớ  nơi  nào  mà  sự  kiện  trí  tuệ  được  nói  đến  như  vậy,  ở 
đó  được  gọi  là  chúng  pháp. 

“Cho  nên,  các  ngươi  nên  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và  phi 
nghĩa.  Sau  khi  đã  chứng  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và  phi  nghĩa  rồi, 
các  ngươi  nên  học  pháp  như  thật  và  nghĩa  như  thật.” 

Phật  thuyết  như  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  tịnh  thất 
tĩnh  tọa. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  liền  suy  nghĩ:  “Chư  Hiền  nên  biết,  Đức 
Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt  ý  nghĩa  này,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  tịnh  thất  tĩnh  tọa;  nói  rằng,  ‘Cho  nên  các  ngươi 
nên  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và  phi  nghĩa.  Sau  khi  đã  biết  pháp  và 
phi  pháp,  nghĩa  và  phi  nghĩa  rồi,  các  ngươi  nên  học  pháp  như  thật  và 
nghĩa  như  thật’ .  ” 

Họ  lại  nghĩ  rằng:  “Này  chư  Hiền,  ai  có  thể  phân  biệt  rộng  rãi  ý 
nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  đã  thuyết  vắn  tắt?” 

Họ  lại  nghĩ  rằng:  “Tôn  giả  A-nan  là  thị  giả  của  Phật,  hiểu  biết  ý 
Phật,  thường  được  Thế  Tôn  và  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn 
giả  A-nan  có  thể  phân  biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  đã 
thuyết  vắn  tắt.  Này  chư  Hiền,  chúng  ta  cùng  nhau  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
A-nan  để  yêu  cầu  nói  ý  nghĩa  bày.  Nếu  được  Tôn  giả  A-nan  phân  biệt 
cho,  chúng  ta  sẽ  khéo  léo  thọ  trì.” 

Rồi  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  chào  hỏi  xong,  ngồi 
xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  xin  biết  cho!  Đức  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt 
ý  nghĩa  này,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào 
tịnh  thất  tĩnh  tọa,  rằng  ‘Cho  nên  các  ngươi  nên  biết  pháp  và  phi  pháp, 
nghĩa  và  phi  nghĩa.  Sau  khi  đã  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và  phi 
nghĩa  rồi,  các  ngươi  nên  học  pháp  như  thật  và  nghĩa  như  thật’. 

“Chúng  tôi  lại  nghĩ,  ‘Này  chư  Hiền!  Ai  có  thể  phân  biệt  rộng  rãi 
ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  đã  thuyết  vắn  tắt?’  Chúng  tôi  lại  nghĩ  rằng: 
‘Tôn  giả  A-nan  là  thị  giả  của  Phật,  hiểu  biết  ý  Phật,  thường  được  Thế 
Tôn  và  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Tôn  giả  A-nan  có  thể  phân 
biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  đã  thuyết  vắn  tắt’.  Cúi  mong 


624 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  vì  lòng  từ  mẫn  mà  phân  biệt  rộng  rãi  cho.” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  hãy  lắng  nghe  tôi  nói  ví  dụ.  Người  có  trí  sau  khi 
nghe  ví  dụ  thì  sẽ  hiểu  rõ  ý  nghĩa: 

“Này  chư  Hiền,  ví  như  có  người  muôn  tìm  lõi  cây,  vì  muốn  tìm 
lõi  cây  nên  xách  búa  vào  rừng.  Người  ấy  thấy  một  gốc  cây  to,  đã  đầy 
đủ  rễ,  thân,  đốt,  cành,  lá,  hoa  và  lõi.  Người  ấy  không  đụng  đến  rễ, 
thân,  đốt,  lõi,  mà  chỉ  đụng  đến  cành,  lá.  Những  điều  mà  chư  Hiền  nói 
cũng  giống  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  đang  còn  đó,  sao  chư  Hiền  lại  bỏ  đi 
mà  tìm  đến  tôi  để  hỏi  ý  nghĩa  này?  Vì  sao  vậy? 

Chư  Hiền  nên  biết,  Thế  Tôn  là  Con  mắt,  là  Trí,  là  Nghĩa,  là 
Pháp,  là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng,  là  Bậc  nói  nghĩa  Chân  đế.  Mọi  cứu 
cánh  được  chỉ  bày  do  bởi  Thế  Tôn  ấy.  Chư  Hiền  nên  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn  mà  hỏi  ý  nghĩa  này,  ‘Bạch  Thế  Tôn,  điều  này  là  thế  nào?  Điều 
này  có  ý  nghĩa  gì?’  Đúng  như  những  lời  Thế  Tôn  nói,  chư  Hiền  hãy 
khéo  léo  thọ  trì.” 

Lúc  ấy  các  Tỳ -kheo  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  vâng,  Đức  Thế  Tôn  là  Con  mắt,  là  Trí,  là 
Nghĩa,  là  Pháp,  là  Pháp  chủ,  là  Pháp  tướng,  là  bậc  nói  nghĩa  Chân  đế. 
Mọi  cứu  cánh  được  chỉ  bày  do  bởi  Thế  Tôn  ấy.  Nhưng  Tôn  giả  A-nan 
là  thị  giả  của  Phật,  hiểu  biết  ý  Phật,  thường  được  Thế  Tôn  và  các  vị 
Phạm  hạnh  có  trí  khen  ngợi.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  Tôn  giả  có  thể  phân 
biệt  rộng  rãi  ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  đã  thuyết  một  cách  vắn  tắt.  Cúi 
mong  Tôn  giả  A-nan  vì  lòng  từ  mẫn  mà  phân  biệt  rộng  rãi  cho.” 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  chư  Hiền,  vậy  hãy  cùng  nghe  tôi  nói. 

“Này  chư  Hiền,  tà  kiến  là  phi  pháp,  chánh  kiến  là  pháp.  Nếu 
điều  nào  nhân  bởi  tà  kiến  mà  sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện,  đó 
gọi  là  phi  nghĩa.  Nếu  nhân  bởi  chánh  kiến  mà  sanh  ra  vô  lượng  pháp 
thiện,  đó  gọi  là  nghĩa. 

“Này  chư  Hiền,  cho  đến  tà  trí  là  phi  pháp,  chánh  trí  là  pháp.  Nếu 
nhân  bởi  tà  trí  mà  sanh  ra  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện,  đó  gọi  là  phi 
nghĩa.  Nếu  nhân  bởi  chánh  trí  mà  sanh  ra  vô  lượng  pháp  thiện,  đó  gọi 
là  nghĩa. 

“Này  chư  Hiền!  Sự  kiện  Đức  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt  ý  nghĩa 


KINH  A-DI-NA 


625 


này,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  tịnh  thất 
tĩnh  tọa,  rằng  ‘Cho  nên  các  ngươi  nên  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và 
phi  nghĩa.  Sau  khi  đã  biết  pháp  và  phi  pháp,  nghĩa  và  phi  nghĩa  rồi, 
các  ngươi  nên  học  pháp  như  thật  và  nghĩa  như  thật’. 

“Ý  nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt  chứ  không  phân  biệt 
rộng  rãi  này,  tôi  bằng  câu  ấy,  bằng  văn  ấy  mà  diễn  rộng  ra  như  vậy. 
Chư  Hiền  có  thể  đến  trình  bày  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Nếu  đúng  như  ý 
nghĩa  mà  Đức  Thế  Tôn  nói  thí  chư  Hiền  hãy  thọ  trì.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  nói, 
khéo  léo  thọ  trì,  đọc  thuộc,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu  quanh 
Tôn  giả  A-nan  ba  vòng  rồi  đi.  Khi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  ngồi 
xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vừa  rồi  Thế  Tôn  chỉ  nói  vắn  tắt  ý  nghĩa  này, 
không  phân  biệt  rộng  rãi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vào  tịnh  thất  tĩnh 
tọa.  Tôn  giả  A-nan  đã  bằng  câu  ấy,  bằng  văn  ấy  mà  diễn  rộng  ra. 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  hàng  đệ  tử  của  Ta  có  những  vị  có 
Mắt,  có  Trí,  có  Pháp,  có  Nghĩa.  Vì  sao  vậy?  Vì  Tôn  sư  nói  ý  nghĩa  này 
cho  đệ  tử  một  cách  vắn  tắt  mà  không  phân  biệt  rộng  rãi,  đệ  tử  ấy  bằng 
câu  ấy,  bằng  văn  ấy  mà  diễn  rộng  ra. 

“Đúng  như  những  gì  A-nan  nói,  các  ngươi  hãy  như  vậy  mà  thọ 
trì.  Vì  sao  vậy?  -  Vì  thuyết  quán  nghĩa  phải  như  vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  ấy  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


189.  KINH  THÁNH  ĐẠO1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Câu-lâu-lấu,  ở  Kiếm  Ma-sắt- 
đàm,  đô  ấp  Câu-lâu. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Có  một  con  đường  khiến  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  xả  bỏ  ưu 
sầu,  than  khóc,  dứt  hết  buồn  khổ  ảo  não,  chứng  được  như  pháp.  Đó  là 
Thánh  chánh  định,  có  tập,  có  trợ2  và  cũng  có  cụ3,  bao  gồm  bảy  chi. 

“Thế  nào  là  Thánh  chánh  định  nói  tập,  nói  trợ  và  nói  cụ  gồm 
bảy  chi?  Đó  là,  chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm.  Nếu  do  bảy  chi  này 
mà  có  tập,  có  trợ  và  có  cụ4,  khéo  hướng  đến  tâm  chuyên  nhất5,  đó 
gọi  là  Thánh  chánh  định  có  tập,  có  trợ  và  có  cụ.  Vì  sao  vậy?  Chánh 
kiến  sanh  chánh  chí,  chánh  chí  sanh  chánh  ngữ,  chánh  ngữ  sanh 
chánh  nghiệp,  chánh  nghiệp  sanh  chánh  mạng,  chánh  mạng  sanh 
chánh  phương  tiện,  chánh  phương  tiện  sanh  chánh  niệm,  chánh  niệm 
sanh  chánh  định.  Hiền  thánh  đệ  tử  tâm  được  chánh  định  như  vậy  lập 
tức  dứt  sạch  dâm,  nộ,  si.  Hiền  thánh  đệ  tử  chánh  tâm  giải  thoát  như 
thế,  lập  tức  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững, 


'■  Tương  đương  Paơli  M.1 17  Mahaơ-cattaơrìsaka  suttaỏ. 

2-  Hữu  tập  hữu  trợ  /3  *t  /a  ỈTil/ờ Paơli:  sa-upanisa,  cùng  với  sự  thân  cận,  hay 
phương  tiện,  sa-parikkhaơra  cùng  với  sự  hỗ  trợ  hay  tư  trợ. 

3'  Hữu  cụ  /3  yCBản  Paơli  không  có  từ  tương  xứng,  nhưng  nội  dung  tương  đồng. 

Nghĩa  là  một  chi  Thánh  đạo  này  bao  gồm  bảy  chi  Thánh  đạo  còn  lại. 

4'  Nhờ  bảy  chi  này  làm  phương  tiện  và  hỗ  trợ  cho  chánh  định. 

5'  Tâm  đắc  nhất  le  trạng  thái  tập  trung  vào  một  điểm.  Paơli:  cittassa 

ekaggataơ,  cũng  dịch  là  tâm  nhất  cảnh  tánh. 


www.daitangkinh.org 


KINH  THÁNH  ĐẠO 


627 


điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Trong  các  chi  ấy,  chánh  kiến  đứng  ngay  hàng  đầu.  Nếu  thấy  rõ 
tà  kiến  là  tà  kiến  thì  đó  gọi  là  chánh  kiến.  Nếu  thấy  rõ  chánh  kiến  là 
chánh  kiến  thì  đó  cũng  gọi  là  chánh  kiến. 

“Thế  nào  là  tà  kiến? 

“Đó  là  cho  rằng  không  có  bố  thí,  không  có  trai  tự,  không  có  chú 
thuyết,  không  có  thiện,  ác  nghiệp,  không  có  quản  báo  của  thiện,  ác 
nghiệp,  không  có  đời  này  đời  sau,  không  có  cha,  không  có  mẹ,  không 
có  bậc  chân  nhân  ở  trên  đời  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  ra  khỏi  cõi  này, 
khéo  hướng  đến  cõi  kia,  tự  tri,  tự  giác,  trong  đời  này  hay  đời  sau  mà  tự 
tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ.  Như  vậy  gọi  là  tà  kiến. 

“Thế  nào  gọi  là  chánh  kiến? 

“Đó  là  thấy  rằng  có  bố  thí,  có  trai  tự,  có  chú  thuyết,  có  thiện,  ác 
nghiệp,  có  quả  báo  của  thiện,  ác  nghiệp,  có  đời  này  đời  sau,  có  cha  có 
mẹ,  có  bậc  chân  nhân  ở  trên  đời  đi  đến  thiện  xứ,  khéo  ra  khỏi  cõi  này, 
khéo  hướng  đến  cõi  kia,  trong  đời  này  hay  đời  sau  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác 
chứng,  thành  tựu  an  trụ.  Như  vậy  gọi  là  chánh  kiến. 

“Đó  gọi  rằng  thấy  tà  kiến  là  tà  kiến  thì  đó  là  chánh  kiến.  Thấy 
chánh  kiến  là  chánh  kiến;  đó  cũng  gọi  là  chánh  kiến.  Khi  biết  rõ  như 
thế,  liền  phải  cầu  học,  muốn  đoạn  trừ  tà  kiến,  thành  tựu  chánh  kiến. 
Đó  gọi  là  chánh  phương  tiện.  Tỳ-kheo  suy  niệm  về  sự  đoạn  trừ  nơi  tà 
kiến,  thành  tựu  chánh  kiến.  Đó  gọi  là  chánh  niệm,  cả  ba  chi  này  đi 
theo  kiến  phương  tiện,  do  phương  tiện  của  kiến.  Vì  thế  cho  nên  bảo 
chánh  kiến  là  đứng  ngay  ở  hàng  đầu. 

“Nếu  thấy  tà  chí  là  tà  chí,  thì  đó  là  chánh  chí.  Nếu  thấy  chánh 
chí  là  chánh  chí  thì  đó  cũng  là  chánh  chí. 

“Thế  nào  gọi  là  tà  chí?  Đó  là  niệm  dục,  niệm  nhuế,  niệm  hại, 
được  gọi  là  tà  chí. 

“Thế  nào  gọi  là  chánh  chí?  Đó  là  niệm  vô  dục,  niệm  vô  nhuế, 
niệm  vô  hại,  được  gọi  là  chánh  chí. 

“Thấy  rõ  tà  chí  là  tà  chí,  thì  đó  là  chánh  chí.  Thấy  rõ  chánh  chí 
là  chánh  chí,  thì  đó  cũng  là  chánh  chí.  Biết  như  thế  rồi,  liền  phát  tâm 
cầu  học,  muôn  đoạn  trừ  tà  chí,  thành  tựu  chánh  chí.  Đó  gọi  là  chánh 
phương  tiện.  Tỳ-kheo  suy  niệm  sự  đoạn  trừ  nơi  tà  chí,  thành  tựu  chánh 
chí.  Đó  gọi  là  chánh  niệm. 


628 


TRUNG  A-HÀM 


“Tất  cả  ba  chi  này  đi  theo  chánh  chí,  do  phương  tiện  của  kiến,  vì 
thế  nên  bảo  chánh  kiến  đứng  hàng  đầu. 

“Nếu  thấy  rõ  tà  ngữ  là  tà  ngữ,  thì  đó  là  chánh  ngữ.  Nếu  thấy 
chánh  ngữ  là  chánh  ngữ,  thì  đó  cũng  chính  là  chánh  ngữ. 

“Sao  gọi  là  tà  ngữ?  Nói  dôi,  nói  hai  lưỡi,  lời  nói  thô  ác,  lời  nói 
thêu  dệt,  đó  gọi  là  tà  ngữ. 

“Thế  nào  là  chánh  ngữ?  Xa  lìa  sự  nói  dối,  nói  hai  lưỡi,  nói  lời 
thô  ác,  thêu  dệt,  đó  gọi  là  chánh  ngữ.  Đó  cũng  gọi  là  thấy  tà  ngữ  là  tà 
ngữ,  thì  gọi  là  chánh  ngữ.  Thấy  chánh  ngữ  là  chánh  ngữ,  cũng  gọi  là 
chánh  ngữ.  Biết  như  vậy  rồi  liền  phát  tâm  cầu  học,  muôn  đoạn  trừ  tà 
ngữ,  thành  tựu  chánh  ngữ.  Đó  là  chánh  phương  tiện.  Tỳ-kheo  suy  niệm 
sự  đoạn  trừ  nơi  tà  ngữ,  thành  tựu  chánh  ngữ,  gọi  là  chánh  niệm,  cả  ba 
chi  này  đi  theo  chánh  ngữ,  do  phương  tiện  của  kiến,  vì  thế  nên  bảo 
chánh  kiến  đứng  hàng  đầu. 

“Nếu  thấy  tà  nghiệp  là  tà  nghiệp,  thì  đó  là  chánh  nghiệp.  Nếu 
thấy  chánh  nghiệp  là  chánh  nghiệp,  thì  đó  cũng  chính  là  chánh  nghiệp. 

“Thế  nào  gọi  là  tà  nghiệp?  Sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  gọi  là  tà 
nghiệp.  Thế  nào  gọi  là  chánh  nghiệp?  Lìa  sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm, 
gọi  là  chánh  nghiệp.  Đó  gọi  rằng  thấy  tà  nghiệp  là  tà  nghiệp  thì  gọi  là 
chánh  nghiệp.  Thấy  chánh  nghiệp  là  chánh  nghiệp,  cũng  gọi  là  chánh 
nghiệp.  Biết  như  thế  rồi  liền  phát  tâm  cầu  học,  muôn  đoạn  trừ  tà 
nghiệp,  thành  tựu  chánh  nghiệp,  gọi  là  chánh  phương  tiện.  Tỳ-kheo 
suy  niệm  sự  đoạn  trừ  nơi  tà  nghiệp,  thành  tựu  chánh  nghiệp,  gọi  là 
chánh  niệm,  cả  ba  chi  này  đi  theo  chánh  nghiệp,  do  phương  tiện  của 
kiến,  vì  thế  nên  bảo  chánh  kiến  đứng  hàng  đầu. 

“Nếu  thấy  tà  mạng  là  tà  mạng,  thì  đó  gọi  là  chánh  mạng.  Nếu 
thấy  chánh  mạng  là  chánh  mạng,  thì  cũng  gọi  là  chánh  mạng. 

“Thế  nào  là  tà  mạng?  Nếu  có  sự  mong  cầu  mà  không  mãn  ý; 
bằng  nhiều  loại  chú  thuật  súc  sanh,  bằng  tà  mạng  mà  nuôi  sống.  Nó 
không  như  pháp  mà  tìm  kiếm  áo  chăn,  mà  lại  bằng  phi  pháp;  không 
như  pháp  mưu  cầu  ẩm  thực,  giường  chõng,  thuốc  thang,  các  tư  cụ  sanh 
hoạt,  mà  bằng  phi  pháp.  Đó  là  tà  mạng.  Thế  nào  là  chánh  mạng?  Nếu 
không  có  sự  mong  cầu  không  mãn  ý;  không  dùng  các  thứ  chú  thuật,  tà 
mạng  để  nuôi  sống.  Người  ấy  như  pháp  mà  tìm  kiếm  áo  chăn,  thì  đó  là 
pháp  vậy;  như  pháp  mà  mưu  cầu  ẩm  thực,  giường  chõng,  thuốc  thang, 


KINH  THÁNH  ĐẠO 


629 


các  tư  cụ  sanh  hoạt,  thì  đó  là  pháp  vậy.  Đó  gọi  là  chánh  mạng.  Đó  là 
nói  rằng,  thấy  tà  mạng  là  tà  mạng  thì  gọi  là  chánh  mạng;  thấy  chánh 
mạng  là  chánh  mạng,  cũng  gọi  là  chánh  mạng.  Kia  biết  như  vậy  rồi, 
bèn  cầu  học  để  đoạn  trừ  tà  mạng,  thành  tựu  chánh  mạng;  đó  là  chánh 
phương  tiện.  Tỳ-kheo  suy  niệm  nơi  sự  đoạn  trừ  tà  mạng,  thành  tựu 
chánh  mạng,  đó  gọi  là  chánh  niệm.  Ba  chi  này  đi  theo  chánh  mạng,  do 
phương  tiện  của  kiến,  vì  thế  nên  bảo  chánh  kiến  đứng  hàng  đầu. 

“Thế  nào  là  chánh  phương  tiện?  Tỳ-kheo  để  đoạn  trừ  ác  pháp  đã 
sanh  mà  phát  khởi  ý  dục  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần  dốc  tâm  trừ 
diệt;  vì  để  ác  pháp  chưa  sanh  thì  không  sanh,  nên  phát  khởi  ý  dục  tìm 
cầu  phương  tiện,  tinh  cần  dốc  tâm  mà  trừ  diệt;  để  pháp  thiện  chưa 
sanh  thì  sanh  nên  phát  khởi  ý  dục  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần  dốc 
tâm  trừ  diệt;  để  thiện  pháp  đã  sanh  tồn  tại,  không  bị  quên,  không  thối 
thất,  càng  lúc  càng  phát  triển  rộng  rãi,  tu  tập  biến  mãn  đầy  đủ,  nên 
phát  khởi  ý  dục  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần  dốc  tâm  mà  trừ  diệt;  đó 
gọi  là  chánh  phương  tiện. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm?  Tỳ-kheo  quán  nội  thân  như  thân;  quán, 
cho  đến,  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp;  đó  gọi  là  chánh  niệm. 

“Thế  nào  là  chánh  định?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho 
đến,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ;  đó  gọi  là  chánh  định. 

“Thế  nào  là  chánh  giải  thoát?  Tỳ-kheo,  tâm  giải  thoát  khỏi  dục, 
tâm  giải  thoát  khỏi  nhuế,  si;  đó  gọi  là  chánh  giải  thoát.  Thế  nào  là 
chánh  trí?  Tỳ-kheo  biết  tâm  giải  thoát  dục,  tâm  giải  thoát  nhuế,  si;  gọi 
là  chánh  trí. 

“Đó  là  bậc  hữu  học  thành  tựu  tám  chi.  Lậu  tận  A-la-hán  thành 
tựu  mười  chi. 

“Thế  nào  là  hữu  học  thành  tựu  tám  chi?  Là  học  từ  chánh  kiến 
cho  đến  chánh  định.  Đó  là  hữu  học  thành  tựu  tám  chi. 

“Thế  nào  là  lậu  tận  A-la-hán  thành  tựu  mười  chi?  Đó  là  vô  học 
chánh  kiến  cho  đến  vô  học  chánh  trí.  Đó  là  lậu  tận  A-la-hán  thành  tựu 
mười  chi.  Vì  sao  vậy?  Vì  chánh  kiến  là  đoạn  trừ  tà  kiến.  Nếu  nhân  tà 
kiến  sanh  vô  lượng  ác  pháp  bất  thiện,  vị  ấy  phải  đoạn  trừ  nó.  Nếu 
nhân  chánh  kiến  sanh  ra  vô  lượng  thiện  pháp,  vị  ấy  tu  tập  được  sung 
mãn.  Cho  đến  chánh  trí  đoạn  trừ  tà  trí.  Nếu  nhân  tà  trí  sanh  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện,  vị  ấy  đoạn  trừ  nó.  Nếu  nhân  chánh  trí  sanh  vô  lượng 


630 


TRUNG  A-HÀM 


pháp  thiện,  vị  ấy  tu  tập  để  được  sung  mãn. 

“Đó  là  hai  mươi  phẩm  thiện  và  hai  mươi  phẩm  bất  thiện.  Tức  là 
tuyên  thuyết  bốn  mươi  đại  pháp  phẩm  được  chuyển  vận  nơi  Phạm  luân 
mà  không  một  ai  có  thể  chế  ngự  mà  bài  xích,  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí, 
chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  và  các  loại  thế  gian  khác. 

“Đôi  với  bốn  mươi  đại  pháp  phẩm  mà  Ta  tuyên  thuyết  được 
chuyển  vận  nơi  Phạm  luân  ấy,  không  một  ai  có  thể  chận  đứng,  dù  là 
Sa-môn,  Phạm  chí,  chư  Thiên  và  Ma,  Phạm,  và  các  loại  thế  gian  khác; 
mà  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  phi  bác,  người  ấy  đối  với  như  pháp 
có  mười  trường  hợp  đáng  bị  chỉ  trích. 

“Những  gì  là  mười?  Hoặc  chê  bai  chánh  kiến,  khen  ngợi  tà  kiến. 
Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  có  tà  kiến,  mà  hoặc  cúng  dường  vị  ấy, 
hoặc  tán  thán  vị  ấy,  thì  đối  với  bốn  mươi  đại  pháp  phẩm  mà  Ta  tuyên 
thuyết  được  chuyển  vận  nơi  Phạm  luân,  không  một  ai  có  thể  chận 
đứng,  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loại  thế 
gian  khác  ấy,  mà  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  phi  bác,  vị  ấy  đối  với 
như  pháp  đây  là  trường  hợp  thứ  nhất  đáng  bị  chỉ  trích. 

“Hoặc  chê  bai,  cho  đến  chánh  trí,  khen  ngợi  tà  trí.  Nếu  có  Sa- 
môn,  Phạm  chí  nào  có  tà  trí  mà  hoặc  cúng  dường  vị  ấy,  hoặc  tán  thán 
vị  ấy,  thì  đôi  với  bôn  mươi  đại  pháp  phẩm  mà  Ta  tuyên  thuyết  được 
chuyển  vận  nơi  Phạm  luân,  không  một  ai  có  thể  chận  đứng,  dù  là  Sa- 
môn,  Phạm  chí,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loại  thế  gian  khác  ấy, 
mà  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  phi  bác,  vị  ấy  đối  với  như  pháp  đây 
trường  hợp  thứ  mười  đáng  bị  chỉ  trích. 

“Đó  gọi  là  đôi  với  như  pháp  có  mười  trường  hợp  đáng  bị  chỉ 
trích.  Nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  nào  đối  với  bôn  mươi  đại  pháp  phẩm 
mà  Ta  tuyên  thuyết,  được  chuyển  vận  nơi  Phạm  luân,  không  một  ai  có 
thể  chận  đứng,  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  và  các 
loại  thế  gian  khác  ấy,  mà  phi  bác;  thì  người  ấy  đối  với  như  pháp  có 
mười  điều  bị  chỉ  trích. 

“Lại  có  những  Sa-môn,  Phạm  chí  khác  sông  ngồi  chồm  hổm6, 


6-  Tồn  cứ  ^yÍPaoli:  Okkalao  Vessa-Bhanna,  những  người  ở  Ukkalao,  Vassa  và 
Bhanna,  được  coi  như  theo  chủ  trưong  vô  nhân  (ahetuvaoda),  vô  tác  (akiriyavaoda), 
và  vô  sở  hữu  (natthikavaodao).  Bản  Hán  đọc  Ukkalao  như  là  Ukkuola,  ngồi  chồm 


KINH  THÁNH  ĐẠO 


631 


thuyết  giảng  sự  ngồi  chồm  hổm.  Sông  vô  sở  hữu,  thuyết  giảng  vô  sở 
hữu,  thuyết  vô  nhân,  thuyết  vô  tác,  thuyết  vô  nghiệp;  nghĩa  là  đối 
với  thiện  ác  được  tạo  tác  bởi  người  này  hay  người  kia  mà  chủ  trương 
đoạn  tuyệt,  phá  hoại  ở  kia  hay  ở  đây,  những  người  ấy  đối  với  bốn  đại 
pháp  phẩm  mà  Ta  tuyên  thuyết  được  chuyển  vận  nơi  Phạm  luân, 
không  một  ai  có  thể  chận  đứng,  dù  là  Sa-môn,  Phạm  chí,  chư  Thiên, 
Ma,  Phạm  và  các  loại  thế  gian  khác,  những  người  ấy  cũng  có  sự  chỉ 
trích,  lo  lắng,  sợ  hãi.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

□ 


hổm. 


190.  KINH  TIỂU  KHÔNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  tại  Đông  viên,  Lộc  tử 
mẫu  giảng  đường2. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  vào  lúc  xế,  từ  thiền  tọa  đứng  dậy,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  lui  đứng  sang  một  bên  mà 
bạch  rằng: 

“Một  thời  Thế  Tôn  du  hành  giữa  những  người  họ  Thích,  trong 
thành  tên  là  Thích  đô  ấp3.  Con  lúc  ấy  được  nghe  Thế  Tôn  nói  nghĩa 
như  vầy,  ‘Này  A-nan,  Ta  phần  nhiều  hành  nơi  không  tánh’4.  Thế  Tôn! 
Phải  là  con  biết  rõ,  nhận  rõ  và  nhớ  kỹ  không?” 

Khi  ấy  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  A-nan,  lời  nói  của  Ta  đó,  ông  thật  sự  biết  rõ,  nhận  rõ  và 
nhớ  kỹ.  Vì  sao?  Vì  Ta  tự  bao  giờ  cho  đến  hôm  nay  phần  nhiều  hành 
nơi  không  tánh. 

“Này  A-nan,  như  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  này  trống  không, 
không  có  voi,  ngựa,  bò,  dê,  tài  vật,  lúa  thóc,  nô  tỳ;  nhưng  có  cái  không 
trông  không.  Đó  là  chỉ  có  chúng  Tỳ-kheo.  Cho  nên,  này  A-nan,  nếu 
trong  đó  không  có  gì  cả  thì  chính  do  đó  mà  Ta  thấy  là  trông  không. 
Nếu  trong  này  còn  có  cái  khác  thì  Ta  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan, 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.124.  Cuơôa-suóóataơ-suttaỏ. 

2'  Xem  kinh  189  trên. 

3'  Paơli:  Sakkesu  ( . )  nagarakam  naơma  sakyaơnaỏ  nigamo,  giữa  những  người  họ 

Thích,  một  thị  trấn  của  họ  Thích  ca,  tên  là  Nagaraka. 

■  Hành  không  /ỉ  VíÍPaơli:  suóóataơvihaơra,  không  trụ,  sự  an  trụ  nơi  tánh  không, 
sống  trong  trạng  thái  không  tánh. 


wvyw.daitangkinh.org 


KINH  TIỂU  KHÔNG 


633 


đó  là  hành  trong  sự  chân  thật,  không  tánh,  sự  không  điên  đảo5. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  nếu  muôn  hành  nhiều  trong  không 
tánh,  Tỳ-kheo  ấy  đừng  tác  đến  ý  tưởng  về  xóm  làng,  đừng  tác  ý  đến 
ý  tưởng  về  người,  mà  hằng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  duy  nhất  tánh  là  ý 
tưởng  về  khu  rừng6.  Vị  ấy  nhận  biết  như  vầy,  ‘Trống  không  ý  tưởng 
về  xóm  làng,  trống  không  ý  tưởng  về  người,  nhưng  có  một  cái  không 
trông  không,  đó  là  duy  nhất  tánh  do  ý  tưởng  về  khu  rừng.  Nếu  có  sự 
phiền  nhọc7  do  ý  tưởng  về  xóm  làng,  thì  ở  đây  ta  không  có  sự  ấy. 
Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  người,  thì  ở  đây  ta  không  có  sự 
ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  là  do  duy  nhất  tánh  ý  tưởng  về  khu 
rừng’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì  cả  thì,  thì  chính  do  đó  mà  vị  ấy  thấy 
đó  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn  có  cái  khác,  thì  vị  ấy  thấy  là 
chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành  trong  sự  chân  thật,  không  tánh, 
sự  không  điên  đảo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  nếu  muôn  hành  nhiều  trong 
không  tánh,  Tỳ-kheo  ấy  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  người,  đừng  tác  ý 
đến  ý  tưởng  khu  rừng  mà  hằng  tác  ý  đến  duy  nhất  tánh  là  ý  tưởng  về 
đất.  Tỳ-kheo  ấy  nếu  thấy  đất  này  có  cao  có  thấp,  có  ổ  rắn,  có  bụi 
gai,  có  cát,  có  đá,  núi  chởm,  sông  sâu  thì  chớ  có  tác  ý  đến.  Nếu  thấy 
đất  này  bằng  phẳng  như  lòng  bàn  tay,  chỗ  trông  ra  được  rõ  ràng,  thì 
hãy  thường  tác  ý  đến. 

“Này  A-nan,  ví  như  da  bò,  lấy  một  trăm  cây  đinh  mà  căng  ra; 
sau  khi  căng  rất  thẳng,  nó  không  nhăn,  không  rút  lại.  Nếu  thấy  chỗ  đất 
này  có  cao  có  thấp,  có  ổ  rắn,  có  bụi  gai,  có  cát,  có  đá,  núi  chởm,  sông 
sâu  thì  đừng  tác  ý  đến.  Nếu  thấy  chỗ  đất  này  bằng  phẳng  như  lòng  bàn 
tay,  chỗ  trông  ra  được  rõ  ràng,  thì  hãy  thường  tác  ý.  Vị  ấy  biết  như 
vậy,  biết  rằng,  ‘Trống  không  ý  tưởng  về  người,  trông  không  ý  tưởng 
về  khu  rừng,  nhưng  có  một  cái  không  trống  không,  đó  là  duy  nhất  ý 


5'  Hành  chân  thật  không  bất  điên  đảo.  Paoli:  Yathaobhuccao  avipallatthao 
parisuddhao  sunnataovakkam.  Thâm  nhập  không  tánh,  chân  thật,  thanh  tịnh, 
không  điên  đảo.  Bốn  từ  này  ở  đây  được  coi  là  đồng  nghĩa. 

6'  Hán:  niệm  nhất  vô  sự  tưởng  .  »(*>  ũ=zf  ũỂỊỵâ  Paoli:  araóóasaóóaỏ  paseicca 
manasi  karoti  ekattaô,  duyên  vào  ý  tưởng  về  khu  rừng  mà  tác  ý  cái  một.  Duyên 
vào  ý  tưởng  rừng  mà  tập  trung  trên  một  đối  tượng  duy  nhất,  nhất  tánh. 

7'  Bì  bao  D/  3ậ7/c% Paoli:  daratha,  bất  an,  buồn  phiền. 


634 


TRUNG  A-HÀM 


tưởng  về  đất.  Nếu  CÓ  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  người,  thì  ở  đây  ta 
không  có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  khu  rừng,  thì  ở 
đây  ta  không  có  sự  ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  do  duy  nhất  tánh  là 
ý  tưởng  về  đất’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì  cả,  thì  chính  do  đó  mà  vị  ấy 
thấy  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn  có  cái  khác  thì  vị  ấy  thấy  là 
chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành  trong  sự  chân  thật,  không  tánh,  sự 
không  điên  đảo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  nếu  muôn  hành  nhiều  trong 
không  tánh,  Tỳ -kheo  ấy  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  khu  rừng,  đừng 
tác  ý  đến  ý  tưởng  về  đất,  mà  hằng  tác  ý  đến  duy  nhất  tánh  là  ý 
tưởng  thuần  nhất  về  vô  lượng  không  xứ  8.  Vị  ấy  nhận  biết  như  vầy, 
‘Trông  không  ý  tưởng  về  khu  rừng,  trỏng  không  ý  tưởng  về  đất, 
nhưng  có  cái  không  trông  không,  đó  là  duy  nhất  ý  tưởng  về  vô  lượng 
không  xứ.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  khu  rừng,  thì  ở  đây  ta 
không  có  sự  đó.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  đất,  thì  ta 
không  có  sự  đó.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  do  duy  nhất  tánh  là  ý 
tưởng  về  vô  lượng  không  xứ’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì  cả,  thì  chính 
do  đó  mà  vị  ấy  thấy  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn  có  cái  khác, 
thì  vị  ấy  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành  trong  sự  chân 
thật,  tánh  không,  không  điên  đảo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  muôn  hành  nhiều  trong  không 
tánh,  Tỳ-kheo  ấy  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  khu  rừng,  đừng  tác  ý 
đến  ý  tưởng  về  đất,  đừng  tác  ý  về  ý  tưởng  vô  lượng  không  xứ,  hãy 
hằng  tác  ý  đến  duy  nhất  tánh  là  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ9.  Vị  ấy 
nhận  biết  như  vầy,  ‘Trống  không  ý  tưởng  về  khu  rừng,  trông  không  ý 
tưởng  về  đất,  trông  không  ý  tưởng  về  vô  lượng  không  xứ,  nhưng  có 
một  cái  không  trống  không,  đó  là  duy  nhất  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức 
xứ.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  khu  rừng,  thì  ở  đây  ta  không 
có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  đất,  thì  ở  đây  ta  không 
có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  vô  lượng  không  xứ,  thì 
ở  đây  ta  không  có  sự  ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  do  duy  nhất 


Vô  lượng  không  xứ  tưởng  ŨJỔ  Tỹ  “  ũệỵâ  Pa0li:  ackacsacnaócacyatana- 
saóóao. 

Vô  lượng  thức  xứ  tưởng  &£  Tỹ  ĩ>  3<$  n^APacli:  Vióóa0òaócana0yatana-saóóa0. 


9. 


KINH  TIỂU  KHÔNG 


635 


tánh  là  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ.’  Nếu  trong  đó  không  có  gì  cả, 
thì  chính  vì  vậy  mà  vị  ấy  thấy  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn  có 
một  cái  khác,  thì  vị  ấy  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành 
trong  sự  chân  thật,  tánh  không,  không  điên  đảo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  nếu  muốn  hành  nhiều  trong 
không  tánh,  Tỳ-kheo  ấy  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  vô  lượng  không 
xứ,  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ,  mà  hãy  hằng  tác  ý 
đến  duy  nhất  tánh  là  ý  tưởng  về  vô  sở  hữu  xứ10.  Vị  ấy  niệm  biết  như 
vầy,  ‘Trống  không  vô  lượng  không  xứ,  trống  không  vô  lượng  thức  xứ, 
nhưng  có  một  cái  không  trông  không.  Đó  là  duy  nhất  ý  tưởng  về  vô  sở 
hữu  xứ.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  vô  lượng  không  xứ,  thì  ở 
đây  ta  không  có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  vô  lượng 
thức  xứ,  thì  ở  đây  ta  không  có  sự  ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  do 
duy  nhất  tánh  là  ý  tưởng  về  vô  sở  hữu  xứ’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì 
cả,  thì  chính  vì  vậy  mà  vị  ấy  thấy  là  trông  không.  Nếu  trong  đó  còn  có 
cái  khác,  thì  vị  ấy  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành  trong 
sự  chân  thật,  tánh  không,  không  điên  đảo. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  nếu  muốn  hành  nhiều  trong 
không  tánh,  Tỳ-kheo  ấy  đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ, 
đừng  tác  ý  đến  ý  tưởng  về  vô  sở  hữu  xứ,  mà  hãy  hằng  tác  ý  đến  duy 
nhất  tánh  là  ý  tưởng  về  vô  tưởng  tâm  định11.  Vị  ấy  nhận  biết  như  vầy, 
‘Trống  không  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ,  trống  không  ý  tưởng  về  vô 
sở  hữu  xứ,  nhưng  có  cái  không  trống  không,  đó  là  duy  nhất  tánh  do  vô 
tưởng  tâm  định.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  vô  lượng  thức  xứ, 
thì  ở  đây  ta  không  có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  ý  tưởng  về  vô  sở 
hữu  xứ,  thì  ở  đây  ta  cũng  không  có  sự  ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc 
do  duy  nhất  là  về  tưởng  tâm  định’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì  cả,  thì 
chính  vì  vậy  mà  vị  ấy  thấy  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn  có  cái 
khác,  thì  vị  ấy  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành  trong  sự 
chân  thật,  tánh  không,  không  điên  đảo. 


10'  Vô  sở  hữu  xứ  tưởng  □  £  eó? /3  □^/T’Pa0li:  âkiócaóóa0yatana-saóóa0. 

11  Vô  tưởng  tâm  định  ŨJỔ  ũệ  Ki  mmỵờ  Pa0li:  animitta-cetosama0dhi  (vô  tướng  tâm 
định).  Bản  Hán  bỏ  qua  Phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ 
(nevasaóóa0saòóa0ya0tana-saóóa0)  được  đề  cập  trong  bản  Paoli. 


636 


TRUNG  A-HÀM 


“Vị  ấy  lại  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Vô  tưởng  tâm  định  mà  ta  đã  có  đây 
vốn  là  sở  hành,  vốn  là  sở  tư12.  Nếu  nó  vốn  là  sở  hành,  vốn  là  sở  tư  thì 
ta  không  ái  lạc  nó13,  không  mong  cầu  nó,  không  an  trụ  trên  nó’. 

“Vị  ấy  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm 
giải  thoát  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi,  thì  biết  là  mình  đã 
giải  thoát,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững, 
điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy  biết  như 
vầy,  ‘Trông  không  là  dục  lậu,  trống  không  là  hữu  lậu,  trông  không  là 
vô  minh  lậu;  nhưng  có  cái  không  trông  không,  đó  là  chỉ  có  thân  này 
của  ta  với  sáu  xứ  cho  mạng  tồn  tại.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  dục  lậu, 
thì  ta  không  có  sự  ấy.  Nếu  có  sự  phiền  nhọc  do  hữu  lậu  và  vô  minh 
lậu,  ta  cũng  không  có  sự  ấy.  Ớ  đây  chỉ  có  sự  phiền  nhọc  do  nơi  thân 
này  của  ta  và  sáu  xứ  cho  mạng  tồn  tại14’.  Nếu  trong  đó  không  có  gì 
cả  thì  chính  vì  vậy  mà  vị  ấy  thấy  là  trống  không.  Nếu  trong  này  còn 
có  cái  khác  thì  vị  ấy  thấy  là  chân  thật  có.  Này  A-nan,  đó  là  hành 
trong  sự  chân  thật,  tánh  không,  không  điên  đảo.  Đó  là  lậu  tận,  vô 
lậu,  vô  vi,  tâm  giải  thoát. 

“Này  A-nan,  trong  quá  khứ,  nếu  có  các  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  các  vị  ấy  tất  cả  đều  hành  trong  sự  chân 
thật,  tánh  không,  không  điên  đảo  này;  đó  là  lậu  tận,  vô  lậu,  vô  vi, 
tâm  giải  thoát. 

“Này  A-nan,  trong  vị  lai,  nếu  có  các  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  các  vị  ấy  tất  cả  đều  hành  trong  sự  chân 
thật,  tánh  không,  không  điên  đảo  này;  đó  là  lậu  tận,  vô  lậu,  vô  vi, 
tâm  giải  thoát. 

“Này  A-nan,  trong  hiện  tại,  Ta  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước, 


12  Bổn  sở  hành,  bổn  sở  tư  /i  eđ  ■Tịt  Pa0li:  ayampi  kho  animoitto 

cetosamacdhi  abhsaíkhato  abhisaócetayito,  vô  tướng  tâm  định  này  là  thắng  hữu 
vi,  được  tư  duy.  Thắng  hữu  vi,  thuộc  hữu  vi,  vì  những  thù  thắng,  siêu  việt  hơn. 
Trong  bản  Hán,  đọc  là  abhisaỏkhaora  ( bổn  sở  hành  hay  thắng  hành)  thay  vì  là 
abhisaỏkhata.  Bổn  sở  tư  (abhisaócetayita),  ở  đây  hiểu  là  cái  được  tạo  ra  do  tư 
niệm,  tư  sở  tác. 

13  So  Pacli:  abhismkhatỏm  (....)  aniccỏm:  thuộc  về  hữu  vi,  là  vô  thường. 

14  Pacli:  kacyaỏ  paasicca-saôacyatanikaỏ  jìvitapaccaya0,  duyên  nơi  thân  với  sáu  xứ 
là  điều  kiện  cho  mạng  tồn  tại. 


KINH  TIỂU  KHÔNG 


637 


Đẳng  Chánh  Giác,  Ta  cũng  hành  trong  sự  chân  thật,  tánh  không, 
không  điên  đảo  này;  đó  là  lậu  tận,  vô  lậu,  vô  vi,  tâm  giải  thoát. 

“Cho  nên,  này  A-nan,  hãy  học  như  vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


191.  KINH  ĐẠI  KHÔNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  giữa  những  người  họ  Thích,  ở  trong 
thành  Ca-duy-la-vệ,  tại  vườn  Ni-câu-loại2. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng  sớm, 
đắp  y  cầm  bát  đi  vào  thành  Ca-duy-la-vệ  khất  thực. 

Sau  khi  ăn  xong,  sau  buổi  trưa,  Ngài  đi  đến  tinh  xá  Gia-la-sai-ma 
Thích3.  Lúc  bấy  giờ  tại  tinh  xá  Gia-la-sai-ma  thích  có  sắp  đặt  rất  nhiều 
giường  chõng,  có  rất  nhiều  Tỳ-kheo  trú  nghỉ  ở  trong  đó. 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  từ  trong  tinh  xá  Gia-la-sai-ma  Thích  đi 
ra,  đến  Già-la  Thích4  tinh  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  và  rất  nhiều  Tỳ- 
kheo  ở  trong  tinh  xá  Già-la  Thích  đang  làm  y.  Tôn  giả  A-nan  từ  xa 
trông  thấy  Phật  sắp  đến,  bèn  ra  nghinh  tiếp,  rước  y  bát  của  Phật,  trở 
vào  trải  giường  ngồi,  múc  nước  rửa  chân. 

Phật  rửa  chân  rồi,  ngồi  trên  chỗ  ngồi  của  Tôn  giả  A-nan  đã  trải 
sẩn  trong  tinh  xá  Già-la  Thích  và  nói  rằng: 

“Này  A-nan,  trong  tinh  xá  Gia-la-sai-ma  Thích  có  sắp  đặt  rất 
nhiều  giường  chõng,  có  rất  nhiều  Tỳ-kheo  trú  nghỉ  ở  trong  đó  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch: 

“Quả  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  trong  tinh  xá  Gia-la-sai-ma  Thích 
có  sắp  đặt  rất  nhiều  giường  chõng,  có  rất  nhiều  Tỳ-kheo  đang  trú  nghỉ 


'■  Tương  đương  Paơli  M.122  Mahaơ-suóóataơ-suttaô. 

2'  Xem  các  kinh  12,  100,  1 16. 

3  Gia-la-sai-ma  Thích  tinh  xá  r/  '  tt  % □.  “  L^Paơli:  Kaơôakhemakassa 
Sakkassa  vohaơra,  tinh  xá  của  Kaơlakhema,  người  họ  Thích. 

4'  Già-la  Thích /"  .  ỵc^Paơli:  Ghaseaơya-sakkassa. 


wvyw.daitangkinh.org 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


639 


trong  đó.  Vì  sao?  Vì  chúng  con  hôm  nay  đang  làm  y.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  A-nan  rằng: 

“Tỳ-kheo  không  nên  ham  muốn  nói  chuyện  ồn  ào,  vui  thích 
trong  sự  nói  chuyện  ồn  ào,  tụ  tập  để  nói  chuyện  ồn  ào,  ham  muôn 
đông  người,  vui  thích  với  sự  đông  người,  tụ  tập  đông  người,  không 
thích  rời  xa  chỗ  đông  người,  không  thích  sống  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng. 

“Tỳ-kheo  nào  ham  muôn  nói  chuyện  ồn  ào,  vui  thích  trong  sự 
nói  chuyện  ồn  ào,  tụ  tập  để  nói  chuyện  ồn  ào,  ham  muốn  đông  người, 
vui  thích  với  sự  đông  người,  tụ  tập  đông  người,  không  thích  rời  xa  chỗ 
đông  người,  không  thích  sống  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng;  vị  ấy  nếu  có  hoan 
lạc  nơi  sự  hoan  lạc  của  bậc  Thánh,  hoan  lạc  vô  dục,  hoan  lạc  viễn  ly, 
hoan  lạc  tịch  tịnh,  hoan  lạc  chánh  giác,  hoan  lạc  không  tài  sản,  hoan 
lạc  phi  sanh  tử,  đối  với  những  hoan  lạc  ấy  mà  được  dễ  dàng  không 
khó,  trường  hợp  này  không  thể  xảy  ra. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  không  ham  muốn  nói  chuyện  ồn  ào, 
không  hoan  lạc  trong  sự  nói  chuyện  ồn  ào,  không  tụ  tập  để  nói  chuyện 
ồn  ào,  không  ham  muôn  đông  người,  không  hoan  lạc  với  sự  đông 
người,  không  tụ  tập  đông  người,  muốn  rời  xa  chỗ  đông  người,  thường 
hoan  lạc  trong  sự  sông  cô  độc  nơi  xa  vắng;  vị  ấy  nếu  có  sự  hoan  lạc 
của  bậc  Thánh,  hoan  lạc  vô  dục,  hoan  lạc  viễn  ly,  hoan  lạc  tịch  tịnh, 
hoan  lạc  chánh  giác,  hoan  lạc  không  tài  sản,  hoan  lạc  phi  sanh  tử,  đối 
với  những  hoan  lạc  này  mà  được  dễ  dàng  không  khó,  trường  hợp  này 
tất  có  thể  xảy  ra. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  không  nên  ham  muôn  nói  chuyện  ồn 
ào,  hoan  lạc  trong  sự  nói  chuyện  ồn  ào,  tụ  tập  để  nói  chuyện  ồn  ào, 
ham  muôn  đông  người,  hoan  lạc  với  sự  đông  người,  tụ  tập  đông 
người,  không  thích  rời  xa  chỗ  đông  người,  không  thích  sông  cô  độc 
ở  nơi  xa  vắng. 

“Tỳ-kheo  nào  ham  muôn  nói  chuyện  ồn  ào,  hoan  lạc  trong  sự 
nói  chuyện  ồn  ào,  tụ  tập  để  nói  chuyện  ồn  ào,  ham  muôn  đông 
người,  hoan  lạc  với  sự  đông  người,  tụ  tập  đông  người,  không  thích 
rời  xa  chỗ  đông  người,  không  thích  sống  cô  độc  ở  nơi  xa  vắng.  Nếu 
vị  ấy  chứng  đắc  thời  ái  tâm  giải  thoát5  và  bất  thời  bất  di  động  tâm 


5  Xem  các  chú  thích  trong  kinh  số  127.  Paoli:  saomaoyikao  kantao  cetovimutti. 


640 


TRUNG  A-HÀM 


giải  thoát6,  trường  hợp  này  hoàn  toàn  không  xảy  ra. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  không  ham  nói  chuyện  ồn  ào,  không 
hoan  lạc  trong  sự  nói  chuyện  ồn  ào,  không  tụ  tập  để  nói  chuyện  ồn 
ào,  không  ham  muôn  đông  người,  không  hoan  lạc  với  sự  đông  người, 
không  tụ  tập  đông  người,  muôn  rời  xa  chỗ  đông  người,  thường  hoan 
lạc  trong  sự  sông  cô  độc  nơi  xa  vắng;  vị  ấy  chứng  đắc  thời  ái  tâm 
giải  thoát  và  bất  thời  bất  di  động  tâm  giải  thoát,  trường  hợp  này  tất 
có  xảy  ra. 

“Vì  sao  vậy?  Này  A-nan,  Ta  không  thấy  có  một  sắc  nào  khiến 
Ta  ham  muôn  hoan  lạc.  sắc  ấy  bại  hoại,  biến  dịch,  và  khi  nó  đổi  khác 
thì  sanh  ra  sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não.  Vì  vậy,  Ta  an  trụ  nơi  một 
trú  xứ  khác  mà  thành  tựu  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Đó  là  vượt  qua  tất 
cả  sắc  tưởng,  an  trụ  nơi  ngoại  không. 

“Này  A-nan,  Ta  an  trụ  nơi  trụ  xứ  này  rồi,  phát  sanh  sự  hoan 
duyệt.  Sự  hoan  duyệt  này  Ta  cảm  thọ  trong  toàn  thân  với  chánh  niệm 
chánh  trí,  rồi  phát  sanh  hỷ,  phát  sanh  khinh  an7,  phát  sanh  lạc,  phát 
sanh  định.  Định  này  Ta  cảm  thọ  toàn  thân  với  chánh  niệm  chánh  trí. 

“Này  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc  hay  ưu- 
bà-di  nào  tìm  đến  Ta,  Ta  bèn  vì  họ  mà  an  trụ  trong  tâm  như  vậy, 
viễn  ly,  an  lạc,  vô  dục.  Ta  cũng  vì  họ  mà  thuyết  pháp,  khuyến  khích, 
hỗ  trợ  họ. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  nào  muôn  hằng  an  trụ  trong  không  tánh8, 
Tỳ-kheo  ấy  sẽ  giữ  vững  nội  tâm  an  trụ,  tĩnh  chỉ,  khiến  cho  chuyên 
nhất  và  định9  Vị  ấy  sau  khi  giữ  vững  nội  tâm  an  trụ,  tĩnh  chỉ,  khiến  cho 
chuyên  nhất  và  định  rồi,  hãy  suy  niệm  về  nội  không. 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nói  như  vầy:  “Tôi  không  giữ  vững  nội 
tâm  an  trụ,  tĩnh  chỉ,  không  khiến  cho  chuyên  nhất  và  định”,  thì  này  A- 
nan,  nên  biết  vị  ấy  tự  làm  cho  mình  rất  phiền  nhọc10. 


6  Xem  các  chú  thích  trong  kinh  số  172.  Paoli:  asaomaoyika  akuppao  cetovimutti. 

7  Chỉ,  được  hiểu  là  khinh  an. 

8  Đa  hành  không.  Như  kinh  sô'  190  trên. 

9  Paoli:  ajjhattameva  cittaô  saòsehapetabbaỏ  sannisaodetabbaỏ  ekodi  kaotabbaỏ 
samaodahaetabbaỏ,  nội  tâm  cần  an  định,  tĩnh  chỉ,  sự  chuyên  nhất  và  tập  trung. 

10  Xem  cht.7,  kinh  1 90. 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


641 


“Này  A-nan,Thế  nào  là  Tỳ-kheo  giữ  vững  nội  tâm  an  trụ,  tĩnh 
chỉ,  khiến  cho  chuyên  nhất  và  định?  Tỳ-kheo  đối  với  thân  này  có  hỷ 
lạc  do  ly  dục  phát  sanh,  thấm  ướt  khắp  tất  cả,  thấm  ướt  nhuần  một 
cách  phổ  biến  sung  mãn;  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh  không  chỗ  nào  không 
biến  mãn.  Này  A-nan,  cũng  như  một  người  tắm  gội,  đựng  đầy  bột  tắm 
trong  nhà  rồi  đổ  nước  vào  khuấy  rất  đều  cho  nổi  bọt  lên,  thấm  ướt 
thấm  nhuần  khắp  tất  cả,  phổ  biến  sung  mãn,  trong  ngoài  kín  đáo 
không  có  chỗ  nào  rỉ  ra.  Cũng  vậy,  này  A-nan,  Tỳ-kheo  nơi  thân  này 
có  hỷ  lạc  do  ly  dục  phát  sanh,  thấm  ướt  khắp  tất  cả,  thấm  ướt  nhuần 
một  cách  phổ  biến  sung  mãn.  Hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh  không  chỗ  nào 
không  biến  mãn. 

“Này  A-nan,  như  vậy,  Tỳ-kheo  giữ  vững  nội  tâm  an  trụ,  tĩnh  chỉ, 
khiến  cho  chuyên  nhất  và  định  rồi11,  hãy  tác  ý  về  nội  không.  Vị  ấy  sau 
khi  tác  ý  về  nội  không  rồi,  mà  tâm  bèn  di  động,  không  hướng  đến  gần, 
không  được  trong  vắt,  không  an  trụ,  không  giải  thoát  đối  với  nội 
không,  Tỳ-kheo  ấy  hãy  tác  ý  về  ngoại  không.  Vị  ấy  sau  khi  tác  ý  về 
ngoại  không  rồi,  tâm  bèn  di  động,  không  hướng  đến  gần,  không  được 
trong  vắt,  không  an  trụ,  không  giải  thoát  đối  với  ngoại  không. 

“Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán,  biết  rằng  mình  đang 
tác  ý  về  ngoại  không  mà  tâm  di  động,  không  hướng  đến  gần,  không  an 
trụ,  không  giải  thoát  đối  với  ngoại  không,  Tỳ-kheo  ấy  hãy  tác  ý  về  nội 
ngoại  không.  Vị  ấy  sau  khi  suy  niệm  về  nội  ngoại  không  rồi  mà  tâm 
bèn  di  động,  không  hướng  đến  gần,  không  trong  vắt,  không  an  trụ, 
không  giải  thoát  đối  với  nội  ngoại  không.  Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo 
trong  lúc  lúc  quán  mà  biết  rằng  mình  đang  suy  niệm  về  nội  ngoại 
không  mà  tâm  di  động,  không  hướng  đến  gần,  không  được  trong  vắt, 
không  an  trụ,  không  giải  thoát  đối  với  nội  ngoại  không,  Tỳ-kheo  ấy 
hãy  tác  ý  về  sự  không  di  động. 

“Vị  ấy  sau  khi  suy  niệm  về  sự  không  di  động  mà  tâm  di  động, 
không  hướng  đến  gần,  không  được  trong  vắt,  không  an  trụ,  không  giải 
thoát  đối  với  sự  bất  di  động.  Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  trong  lúc 
quán  sát  biết  được  rằng  mình  đang  suy  niệm  về  sự  không  di  động  mà 
tâm  di  động,  không  hướng  đến  gần,  không  được  trong  vắt,  không  an 


u'  Nghĩa  là  sau  khi  chứng  nhập  Sơ  thiền.  Paơli  nói:  từ  Sơ  thiền  đến  Tứ  thiền. 


642 


TRUNG  A-HÀM 


trụ,  không  giải  thoát  đối  với  sự  bất  di  động,  Tỳ-kheo  ấy  có  tâm  như 
thế  này  hay  thế  khác,  bằng  định  như  thế  này  hay  thế  khác  mà  điều 
phục,  liên  tục  điều  phục,  tu  tập,  liên  tục  tu  tập,  làm  nhu  nhuyến  rồi  lại 
nhu  nhuyến,  rất  hân  hoan  trong  sự  nhu  hòa,  rất  tịnh  lạc  trong  sự  viễn 

ly- 

“Nếu  vị  ấy  có  tâm  như  thế  này  hay  thế  khác  bằng  định  như  thế 
này  hay  thế  khác  mà  điều  phục  rồi  lại  điều  phục,  tu  tập  rồi  lại  tu  tập, 
nhu  nhuyến  rồi  lại  nhu  nhuyến,  rất  hân  hoan  trong  sự  nhu  hòa,  rất  tịnh 
lạc  trong  sự  viễn  ly  rồi,  hãy  bằng  nội  không  mà  thành  tựu  an  trụ. 

“Vị  ấy  sau  khi  nội  không  thành  tựu  an  trụ,  tâm  không  di  động, 
hướng  đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối  với  nội  không. 
Này  A-nan,  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán  thì  biết  nội  không  thành  tựu  an 
trụ,  tâm  không  di  động,  hướng  đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải 
thoát  đối  với  nội  không,  đó  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  hãy  bằng  ngoại  không  thành  tựu  an  trụ.  Vị 
ấy  sau  khi  ngoại  không  thành  tựu  an  trụ,  tâm  không  di  động,  hướng 
đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối  với  ngoại  không.  Này  A- 
nan,  như  vậy  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán  thì  biết  ngoại  không  thành  tựu  an 
trụ,  tâm  không  di  động,  hướng  đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải 
thoát  đối  với  ngoại  không.  Đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  hãy  bằng  nội  ngoại  không  thành  tựu  an 
trụ.  Vị  ấy  sau  khi  nội  ngoại  không  thành  tựu  an  trụ,  tâm  không  di 
động,  hướng  đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối  với  nội 
ngoại  không.  Này  A-nan,  như  vậy  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán  thì  biết  nội 
ngoại  không  thành  tựu  an  trụ,  tâm  không  di  động,  hướng  đến  gần, 
được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối  với  nội  ngoại  không.  Đó  gọi  là 
chánh  tri. 

“Này  A-nan,  hãy  bằng  bất  di  động  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  sau 
khi  bất  di  động  thành  tựu  an  trụ,  tâm  không  di  động,  hướng  đến  gần, 
được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối  với  bất  di  động.  Này  A-nan,  như 
vậy  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán  thì  biết  bất  di  động  thành  tựu  an  trụ,  tâm 
không  di  động,  hướng  đến  gần,  được  trong  vắt,  an  trụ,  giải  thoát  đối 
với  bất  di  động.  Đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  vị  Tỳ-kheo  ấy  với  tâm  an  trụ  trên  trụ  xứ  này,  nếu 
muôn  kinh  hành,  Tỳ-kheo  ấy  từ  thiền  thất  đi  ra,  đi  kinh  hành  trên 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


643 


khoảng  đất  trống,  trong  bóng  mát  của  thiền  thất,  các  căn  hướng  vào 
trong  tâm,  không  hướng  ra  ngoài,  lấy  phía  sau  tác  ý  làm  phía  trước. 
Kinh  hành  như  vậy  rồi,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác  bất 
thiện  pháp.  Đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  với  tâm  an  trụ  trên  trụ  xứ  này,  nếu  muôn 
tọa  định,  Tỳ-kheo  ấy  rời  khỏi  chỗ  kinh  hành,  đến  cuối  con  đường  kinh 
hành,  trải  ni-sư-đàn,  ngồi  kiết  già.  Sau  khi  ngồi  như  vậy  vững  vàng 
rồi,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác  bất  thiện  pháp.  Đó  gọi 
là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  với  tâm  an  trụ  trong  trụ  xứ  này,  nếu  muôn 
có  suy  niệm12,  thì  Tỳ-kheo  ấy  đối  với  ba  sự  suy  niệm  về  ác  bất  thiện 
này  là  niệm  dục,  niệm  nhuế  và  niệm  hại,  đừng  suy  niệm  đến  ba  suy 
niệm  ác  bất  thiện  ấy.  Đôi  với  ba  suy  niệm  thiện  là:  niệm  vô  dục,  niệm 
vô  nhuế,  niệm  vô  hại,  hãy  suy  niệm  trên  ba  suy  niệm  thiện  ấy.  Sau 
khi  suy  niệm  như  vậy  rồi,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác 
bất  thiện  pháp,  đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  đôi  với  những  luận  bàn  không  phải  là 
Thánh  luận,  không  tương  ưng  nghĩa13,  tức  là  luận  bàn  về  những  vấn  đề 
vua  chúa,  vấn  đề  đạo  tặc,  vấn  đề  đấu  tranh,  vấn  đề  ẩm  thực,  vấn  đề 
đàn  bà,  vấn  đề  đồng  nữ,  vấn  đề  dâm  nữ,  vấn  đề  thế  gian,  vấn  đề  tà 
đạo,  vấn  đề  trong  biển.  Vị  ấy  không  bàn  luận  các  loại  súc  sanh  luận 
như  vậy.  Nếu  có  những  vấn  đề  thuộc  Thánh  luận,  tương  ưng  nghĩa, 
khiến  tâm  nhu  hòa,  không  có  những  sự  che  đậy14,  tức  là  vấn  đề  thí, 
vấn  đề  giới,  vấn  đề  định,  vấn  đề  giải  thoát,  vấn  đề  giải  thoát  tri  kiến, 
vấn  đề  tiệm  giảm15,  vấn  đề  không  tụ  hội,  vấn  đề  thiểu  dục,  vấn  đề  tri 
túc,  vấn  đề  vô  dục,  vấn  đề  đoạn,  vấn  đề  diệt,  vấn  đề  tĩnh  tọa,  vấn  đề 
duyên  khởi.  Sau  khi  luận  bàn  những  vấn  đề  mà  Sa-môn  luận  bàn  như 
vậy  rồi,  trong  tâm  không  sanh  tham  lam,  ưu  sầu,  ác  bất  thiện  pháp.  Đó 


12'  Niệm,  tức  tầm,  suy  tầm  hay  toan  tính.  Có  ba  bất  thiện  tầm:  dục  tầm,  nhuế  tầm 
và  hại  tầm.  Paoli:  tayo  akusala-vitkkao:  kaoma-vitakko,  vyaopaoda-vitakko,  avihiỏs- 
vitakko.  Xem,  D.33  Saígìtisuttanta. 

13  Không  liên  hệ  đến  mục  đích  của  Thánh  đạo. 

14  Paoli:  cetovinìvaraòasappayao,  tâm  được  cởi  mở,  không  bị  che  đậy. 

Tiệm  tổn  "r  D/ỵcTxe m  kinh  91  ở  trước. 


15. 


644 


TRUNG  A-HÀM 


gọi  là  chánh  tri. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  năm  công  đức  của  dục,  khả  lạc,  khả  ý, 
khả  niệm,  sắc  ái  lạc  tương  ưng  với  dục;  đó  là,  sắc  được  biết  bởi  mắt, 
tiếng  được  biết  bởi  tai,  hương  được  biết  bởi  mũi,  vị  được  biết  bởi  lưỡi, 
xúc  được  biết  bởi  thân.  Tỳ-kheo  với  tâm  chuyên  chú16  mà  quán17  năm 
diệu  dục  này,  tùy  theo  diệu  dục  ấy  mà  có  hành  ấy  trong  tâm18.  Vì  sao 
vậy?  Không  trước,  không  sau,  năm  dục  công  đức  này  tùy  theo  dục 
công  đức  nào  mà  có  hành  ấy  trong  tâm. 

“Này  A-nan,  Tỳ-kheo  trong  lúc  quán  thì  biết  năm  công  đức  của 
dục  này,  tùy  theo  công  đức  dục  nào  mà  có  hành  ấy  trong  tâm.  Tỳ- 
kheo  ấy  với  công  đức  dục  này  hay  công  đức  dục  kia  quán  là  vô 
thường,  quán  suy  hao,  quán  vô  dục,  quán  đoạn,  quán  diệt,  quán  đoạn 
xả  ly.  Nếu  năm  công  đức  dục  này  có  dục,  bị  nhiễm  dục,  chúng  tức  thì 
bị  tiêu  diệt.  Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  khi  quán  như  vậy  thì  biết  năm 
công  đức  dục  này  có  dục  và  bị  nhiễm  dục,  chúng  đã  bị  đoạn  trừ  rồi. 
Đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  năm  thủ  uẩn19,  sắc  thủ  uẩn,  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  thủ  uẩn.  Tỳ-kheo  như  vậy  mà  quán  sự  hưng  suy,  quán  sát 
rằng,  đây  là  sắc,  đây  là  sự  tập  khởi  của  sắc,  đây  là  sự  diệt  tận  của  sắc. 
Đây  là  thọ,  tưởng,  hành  và  thức.  Đây  là  sự  tập  khởi  của  thức,  đây  là  sự 
diệt  tận  của  thức.  Nếu  năm  thủ  uẩn  này  có  ngã  mạn20,  nó  liền  bị  tiêu 
diệt.  Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  khi  quán  như  vậy  thì  biết  trong  năm  thủ 
uẩn,  ngã  mạn  đã  bị  diệt  rồi.  Đó  gọi  là  chánh  tri. 

“Này  A-nan!  Pháp  này  tuyệt  đối  khả  ý,  tuyệt  đối  khả  lạc,  tuyệt 
đối  ý  niệm,  vô  lậu,  không  chấp  thủ21,  ma  không  đến  gần  được,  ác 


16  Nguyên  Hán:  chí  đáo  /  vy cX có  lẽ  Paoli  là  abhikhaòaỏ  ( thường  xuyên)  ở  đây  hiểu 
là  abhikkantaỏ  (vượt  lên). 

17  Paoli:  abhikkhaòaỏ  sakam  cittam  paccavekkhitabham,  thường  tự  quán  tâm,  thường 
xuyên  tự  quán  sát  tâm  mình. 

18  So  Paoli:  Atthi  kho  me  imesu  paócasu  kaomaguòesu  aóóatarasmiỏ  vao 
aónótarasmiỏ  vao  aoyatane  upajjati  cetaso  samudaocaoroti,  trong  tâm  tư  ta  có 
phát  sinh  tập  quán  gì  trong  xứ  này  hay  xứ  kia  trong  năm  công  đức  của  dục? 

I9,  Ngũ  thạnh  ấm. 

20  Ngã  mạn,  Paoli:  asmimaona,  phức  cảm  về  “Tôi  hiện  hữu”  hay  “Tôi  là”. 

21-  Vô  thọ. 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


645 


không  thể  đến  gần  được.  Các  pháp  ác  bất  thiện  ô  uế  làm  gốc  rễ  cho  sự 
hữu  trong  tương  lai  là  phiền  nhiệt,  khổ  báo,  là  nhân  của  sanh,  già, 
bệnh,  chết  cũng  không  thể  đến  gần  được;  tức  là  thành  tựu  sự  không 
phóng  dật  này.  Vì  sao  vậy?  Nhân  không  phóng  dật  mà  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  chứng  đắc  giác  ngộ,  nhân  gốc  rễ 
không  phóng  dật  mà  phát  sanh  vô  lượng  thiện  pháp,  cho  đến  các  trợ 
đạo  phẩm22. 

“Cho  nên,  này  A-nan,  ngươi  phải  học  như  vầy,  ‘Ta  cũng  thành 
tựu  nơi  sự  không  phóng  dật’ .  Hãy  học  như  vậy. 

“Này  A-nan,  do  nghĩa  lợi  nào  mà  một  tín  đồ  đệ  tử  đi  theo  Thế 
Tôn  mà  hành  phụng  sự  cho  đến  trọn  đời?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Thế  Tôn  là  pháp  bổn,  Thế  Tôn  là  pháp  chủ,  pháp  do  Thế  Tôn. 
Cúi  mong  Thế  Tôn  thuyết  giảng  điều  đó.  Con  nay  sau  khi  nghe  xong 
sẽ  được  biết  rộng  ý  nghĩa  ấy.” 

Đức  Phật  bèn  nói: 

“Này  A-nan,  hãy  lắng  nghe.  Hãy  khéo  tư  niệm.  Ta  sẽ  phân  biệt 
đầy  đủ  cho  thầy  nghe.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói: 

“Này  A-nan,  không  phải  chỉ  vì  chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết  mà 
một  tín  đệ  tử  đi  theo  Thế  Tôn  để  hành  phụng  sự  cho  đến  trọn  đời.  Này 
A-nan,  hoặc  từ  lâu  vị  ấy  đã  từng  nghe  pháp  này,  tụng  tập  đến  cả  ngàn, 
chuyên  ý  tư  duy  quán  sát,  thấy  rõ,  thấu  triệt  sâu  xa.  Nếu  vấn  đề  này  là 
Thánh  luận  tương  ưng  với  cứu  cánh,  khiến  tâm  nhu  hòa,  không  có 
những  che  lấp,  tức  các  vấn  đề  bô"  thí,  vân  đề  giới,  vân  đề  định,  vân  đề 
tuệ,  vân  đề  giải  thoát,  vân  đề  giải  thoát  tri  kiến,  vân  đề  tiệm  giảm, 
vân  đề  không  tụ  hội,  vân  đề  thiểu  dục,  vân  đề  tri  túc,  vân  đề  vô  dục, 
vân  đề  đoạn,  vân  đề  diệt,  vân  đề  tĩnh  tọa,  vân  đề  duyên  khởi.  Những 
vân  đề  mà  Sa-môn  luận  bàn  như  vậy,  được  dễ  dàng  chứ  không  khó. 
Do  ý  nghĩa  này  mà  một  tín  đệ  tử  đi  theo  Thế  Tôn  để  hành  phụng  sự 
cho  đến  trọn  đời.  Này  A-nan,  như  vậy  là  phiền  lụy23  cho  Tôn  sư,  phiền 


22  Nhược  hữu  tùy  đạo  phẩm. 

23  Phiền  sư,  Paoli:  aocariyuopaddava,  bất  hạnh,  hay  nguy  hại  cho  thầy. 


646 


TRUNG  A-HÀM 


lụy  cho  đệ  tử,  phiền  lụy  cho  các  vị  đồng  phạm  hạnh. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  phiền  lụy  cho  Tôn  sư? 

“Ớ  đây,  một  vị  Tôn  sư  xuất  thế,  có  sách  lự  tư  duy,  bằng  tâm 
trạng  sách  lự  mà  quán  sát  các  loại  phàm  nhân.  Có  biện  tài,  vị  ấy  đi 
đến  nơi  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn  cao, 
vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng 
người,  tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa,  hoặc  sống  tại  nơi  đó  mà  học  sự  viễn  ly, 
tinh  cần,  được  tăng  thượng  tâm,  sông  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại. 

“Vị  ấy  sau  khi  học  sự  viễn  ly,  tinh  cần,  sông  an  ổn  khoái  lạc,  rồi 
theo  các  đệ  tử  trở  về  với  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  phong  ấp,  quốc  nhân.  Vị 
ấy  sau  khi  theo  đệ  tử  trở  về,  với  các  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  phong  ấp,  quốc 
nhân,  bèn  tự  cao  mà  trở  về  nhà.  Như  vậy  là  phiền  lụy  cho  Tôn  sư  và 
cũng  bị  phiền  lụy  bởi  các  pháp  ác  bất  thiện,  ô  uế,  là  gốc  rễ  cho  sự  hữu 
trong  tương  lai,  phiền  nhiệt,  khổ  báo,  nhân  của  sanh-già-bệnh-chết;  đó 
là  phiền  lụy  cho  Tôn  sư. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  sự  phiền  lụy  cho  đệ  tử?  Đệ  tử  của  vị  Tôn 
sư  ấy  học  sự  viễn  ly  của  vị  ấy,  vị  ấy  sống  nơi  rừng  vắng,  trong  rừng 
sâu,  dưới  gốc  cây,  trên  sườn  non,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh, 
không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa,  hoặc 
sống  tại  nơi  đó  mà  học  sự  viễn  ly,  tinh  cần,  được  tăng  thượng  tâm, 
sống  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại  này.  Vị  ấy  sau  khi  học  sự  viễn  ly, 
tinh  cần,  sông  an  ổn  khoái  lạc  rồi,  bèn  theo  đệ  tử  trở  về  với  các  Phạm 
chí,  Cư  sĩ,  phong  ấp,  quốc  nhân.  Vị  ấy  sau  khi  theo  đệ  tử  về  với  các 
Phạm  chí,  Cư  sĩ,  phong  ấp,  quốc  nhân  rồi,  bèn  tự  cao  mà  trở  về  nhà. 
Như  vậy  là  làm  phiền  lụy  cho  đệ  tử,  và  cũng  bị  phiền  lụy  bởi  các  pháp 
ác,  bất  thiện,  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  phiền  nhiệt,  khổ  báo, 
nhân  của  sanh-già-bệnh-chết.  Đó  là  phiền  lụy  cho  đệ  tử. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  phiền  lụy  cho  các  vị  phạm  hạnh?  Ớ 
đây  Đức  Như  Lai  xuất  thế,  Ngài  là  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Thế  Tôn.  Ngài  sống  nơi 
rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  trên  sườn  cao,  vắng  bặt 
không  chút  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy 
thuận  mà  tĩnh  tọa. 

“Này  A-nan,  Đức  Như  Lai  vì  nghĩa  lợi  nào  mà  sống  nơi  rừng 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


647 


Vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn  cao,  vắng  bặt 
không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  tùy 
thuận  tĩnh  tọa?” 

“Tôn  giả  A-nan  bạch  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Thế  Tôn  là  Pháp  bổn,  Thế  Tôn  là  Pháp  chủ,  Pháp  do  Thế  Tôn. 
Cúi  mong  Thế  Tôn  thuyết  giảng  điều  ấy,  con  nay  sau  khi  nghe  xong 
được  biết  rộng  nghĩa  ấy.” 

Đức  Phật  bèn  nói: 

“Này  A-nan,  hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  tư  niệm.  Ta  sẽ  phân  biệt 
đầy  đủ  cho  thầy  nghe.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói: 

“Này  A-nan,  như  Lai  không  phải  vì  để  được  những  gì  chưa  được, 
thu  hoạch  những  gì  chưa  thu  hoạch,  chứng  ngộ  những  gì  chưa  chứng 
ngộ  mà  sống  nơi  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên 
sườn  cao,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  bóng  người, 
tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa.  Này  A-nan,  vì  hai  ý  nghĩa  mà  Như  Lai  sống  nơi 
rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn  cao,  vắng 
bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  bóng  người,  tùy  thuận  mà 
tĩnh  tọa.  Một  là  sống  an  lạc  ngay  trong  hiện  tại  cho  chính  mình.  Hai  là 
từ  mẫn  đối  với  những  người  đời  sau. 

“Hoặc  giả,  đời  sau  người  người  noi  bóng  Như  Lai  mà  sông  nơi 
rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn  cao,  vắng 
bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người, 
tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa.  Này  A-nan,  chính  vì  nghĩa  lợi  này  mà  Như  Lai 
sống  trong  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn 
cao,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  giận  dữ,  không  có 
bóng  người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa.  Hoặc  sông  ở  nơi  đó  mà  học  sự  viễn  ly, 
tinh  cần,  được  tăng  thượng  tâm,  sông  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại. 

“Như  Lai  sau  khi  học  sự  viễn  ly,  tinh  cần,  sông  an  ổn  khoái  lạc 
rồi,  theo  các  vị  Phạm  hạnh  mà  trở  về  với  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Như  Lai  sau  khi  theo  các  vị  phạm  hạnh  trở  về 
với  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  rồi,  không  tự  cao 
mà  trở  về  nhà. 

“Này  A-nan,  nếu  vị  ấy  chứng  ngộ  bất  động  tâm  giải  thoát,  thì  Ta 


648 


TRUNG  A-HÀM 


không  nói  vị  ấy  có  sự  chướng  ngại.  Nhưng  nếu  vị  ấy  chứng  đắc  Bôn 
tăng  thượng  tâm24,  sống  an  lạc  trong  đời  hiện  tại,  vốn  do  trước  kia  sống 
tinh  cần,  không  phóng  dật,  thì  ở  đây,  hoặc  giả  có  thể  bị  thôi  thất  vì  sự 
tụ  hội  đông  đảo  nhiều  đệ  tử. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  đệ  tử  của  Tôn  sư  ấy  noi  theo  Tôn  sư  mà 
sống  nơi  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây,  hoặc  ở  trên  sườn 
cao,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có 
bóng  người,  tùy  thuận  tĩnh  tọa.  Hoặc  sống  tại  nơi  đó  mà  học  sự  viễn 
ly,  tinh  cần,  được  tăng  thượng  tâm,  sống  an  lạc  ngay  trong  đời  hiện  tại. 
Vị  ấy  sau  khi  học  sự  viễn  ly,  tinh  cần,  sống  an  ổn  khoái  lạc  rồi  theo 
các  vị  phạm  hạnh  mà  trở  về  với  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di.  Vị  ấy  sau  khi  theo  các  vị  phạm  hạnh  trở  về  với  các  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  rồi  bèn  tự  cao  mà  trở  về  nhà.  Như 
vậy  là  phiền  lụy  cho  các  vị  phạm  hạnh  và  cũng  bị  phiền  lụy  bởi  các 
pháp  ác  bất  thiện,  gốc  rễ  của  sự  hữu  trong  tương  lai,  phiền  nhiệt,  khổ 
báo,  nhân  của  sanh-già-bệnh-chết.  Đó  gọi  là  phiền  lụy  cho  các  phạm 
hạnh. 

“Này  A-nan,  trong  sự  phiền  lụy  Tôn  sư  và  đệ  tử,  sự  phiền  lụy 
cho  các  phạm  hạnh  rất  là  bất  khả,  không  khả  lạc,  không  khả  ái,  rất  là 
không  khả  ý,  khả  niệm.  Cho  nên,  này  A-nan,  các  ngươi  hãy  hành  sự  từ 
hòa  đối  với  Ta,  đừng  gây  sự  oán  hận. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  đệ  tử  đối  với  Tôn  sư  mà  gây  sự  oán  hận, 
không  hành  sự  từ  hòa? 

“Nếu  Tôn  sư  thuyết  pháp  cho  đệ  tử,  là  vì  thương  yêu,  lo  lắng, 
mong  cầu  thiện  lợi  và  phước  lành,  mong  cầu  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  đệ 
tử  mà  phát  khởi  từ  bi  tâm,  nói  rằng,  ‘Đây  là  điều  hữu  ích.  Đây  là  sự  an 
lạc.  Đây  là  sự  hữu  ích  an  lạc’.  Nếu  đệ  tử  ấy  mà  không  cung  kính,  cũng 
không  tùy  thuận  theo,  không  an  trụ  nơi  chánh  trí,  tâm  không  hướng 
đến  pháp  tùy,  pháp  hành,  không  thọ  lãnh  chánh  pháp,  trái  phạm 
những  điều  Tôn  sư  dạy,  không  được  định,  đệ  tử  như  vậy  là  đối  với  Tôn 
sư  mà  gây  sự  oán  hận,  không  hành  sự  từ  hòa. 

“Nếu  Tôn  sư  thuyết  pháp  cho  đệ  tử,  thương  yêu,  lo  lắng,  mong 
cầu  thiện  lợi  và  an  lành,  mong  cầu  sự  an  ổn  khoái  lạc  cho  đệ  tử  phát 


24'  Tứ  tăng  thượng  tâm,  ở  đây  chỉ  Bốn  tịnh  lự  hay  Tứ  thiền. 


KINH  ĐẠI  KHÔNG 


649 


khởi  từ  bi  tâm  mà  nói  rằng,  ‘Đây  là  điều  hữu  ích.  Đây  là  sự  an  lạc. 
Đây  là  sự  hữu  ích  an  lạc’.  Nếu  đệ  tử  thuận  hành  theo,  an  lập  nơi  chánh 
trí,  tâm  quy  hướng  đến  pháp  tùy,  pháp  hành,  thọ  lãnh  Chánh  pháp, 
không  trái  phạm  lời  giáo  huấn  của  Tôn  sư,  có  thể  được  định.  Vị  đệ  tử 
như  thế  là  đối  với  Tôn  sư  mà  hành  sự  từ  hòa,  không  gây  sự  oán  hận. 

“Cho  nên  này  A-nan,  các  ngươi  đối  với  Ta  hãy  hành  sự  từ 
hòa,  không  gây  sự  oán  hận.  Vì  sao  vậy?  Này  A-nan,  Ta  không  nói 
như  vầy  ‘Như  người  thợ  gốm  làm  ngói25.’  Nhưng,  này  A-nan,  Ta 
nói:  ‘Nghiêm  khắc,  khắc  khổ26.’  Nghiêm  cấp  chí  khổ.  Cái  gì  chắc 
thật,  cái  ấy  đứng  vững27. 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


25  Người  thợ  gốm  bao  giờ  cũng  phải  nhẹ  tay  đối  với  ngói.  Nhưng  một  vị  Tôn  SƯ 

không  chỉ  nuông  chiều  đệ  tử.  Như  “đào  sư  tác  ngõa”  33  /<®  ?'/CPa0li:  yathao 

kumbakaoro  aomake  aomakamatte,  như  thọ  gốm  đối  với  đồ  gốm  chưa  nung  chín. 

26  Nghiêm  cấp  chí  khổ.  5^  «<  /  Paoli:  niggayha  niggayha,  pavayha  pavagha, 

khiển  trách  khiển  trách,  tán  thán  tán  thán. 

21'  Nhược  chân  thật  giả,  tất  năng  vãng  giả  o&ũr  “đ  ĩ2  ữ  « '  x/ỵâPaữXv.  yo  saoro 
so  thassati. 


PHẨM  THỨ  16:  PHẨM  đại  (phần  sau) 


192.  KINH  CA'LÂU-Ô'ĐÀ'DI 

193.  KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QƯẦN-NA 

194.  KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢl 

195.  KINH  A-THẤP-BỐI 

196.  KINH  CHÂƯ-NA 

197.  KINH  ƯU'BA'LY 

198.  KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA 

199.  KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 

200.  KINH  A-LÊ-TRA 

201.  KINH  TRÀ-ĐẾ 


www.daitangkinh.org 


192.  KINH  CA'LÂU'0'ĐÀ'DI1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Phật  du  hóa  trong  nước  Ương-già2,  cùng  với  đại  chúng 
Tỳ-kheo,  đến  A-hòa-na3,  ở  tại  tịnh  xá  Kiền-nhã4. 

Bấy  giờ  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào  buổi  sáng,  Đức  Thế  Tôn  đắp  y 
cầm  bát  đi  vào  A-hòa-na  khất  thực.  Sau  khi  ăn  xong,  sau  buổi  trưa, 
Ngài  cất  y  bát,  rửa  tay  chân,  vắt  ni-sư-đàn  lên  vai,  đi  đến  một  khu 
rừng  để  nghỉ  trưa5.  Tôn  giả  Ô-đà-di,  cũng  sau  khi  đêm  đã  qua,  vào 
buổi  sáng  sớm,  đắp  y  cầm  bát  vào  thôn  A-hòa-na  khất  thực.  Sau  khi 
ăn  xong,  sau  buổi  trưa,  Tôn  giả  cất  y  bát,  rửa  tay  chân,  vắt  ni-sư-đàn 
lên  vai,  đi  theo  hầu  sau  Phật  mà  nghĩ  rằng,  “Nếu  Thế  Tôn  đi  nghỉ  trưa 
ở  đâu,  mình  cũng  đến  nghỉ  mát  ở  đó.” 

Rồi  Thế  Tôn  vào  trong  rừng,  đến  dưới  một  gốc  cây,  trải  ni-sư- 
đàn  mà  ngồi  kiết  già.  Tôn  giả  Ô-đà-di  cũng  đi  vào  khu  rừng  ấy,  cách 
Phật  không  xa,  đến  dưới  một  gốc  cây,  trải  ni-sư-đàn  ngồi  kiết  già. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Ô-đà-di,  riêng  một  mình  ngồi  tĩnh  tọa  chỗ 
thanh  vắng  mà  tư  duy,  trong  tâm  nghĩ  rằng,  “Đức  Thế  Tôn  làm  lợi 


1  Bản  Hán,  quyển  50.  Tương  đương  Paơli,  N.66  Laaeukikopama-suttaỏ. 

2'  Ương-già  *  /+ /t  Paơli:  Anga,  một  trong  mười  sáu  đại  quốc  phía  đông  Magadha, 
cách  con  sông  Campa.  Bản  Paơli:  Aígauttaraơpesu. 

3  A-hòa-na  *  s  “/APaoli:  A0pana,  một  thị  trấn  ở  trong  Aíguttaraopa,  một  bộ 
phận  của  nước  Aíga. 

4'  Kiền-nhã  'Pr  ũ&ỵâ  Paoli:  Keniya;  dịch  là  “Chúng  tụ”,  Phiên  Phạn  Ngữ  10 
No. 2130,  Đại  54  tr.1041b). 

5'  Trú  kinh  hành  ý  /</£  Paoli:  divaovihaora,  “an  trú  ban  ngày”  tức  nghỉ  ngày, 
hay  nghỉ  trưa,  không  phải  kinh  hành  đi  bộ. 


www.daitangkinh.org 


652 


TRUNG  A-HÀM 


ích  rất  nhiều  cho  chúng  ta.  Đức  Thiện  Thệ  mang  lại  sự  an  ổn  rất 
nhiều  cho  chúng  ta.  Đức  Thế  Tôn  trừ  cho  chúng  ta  các  pháp  khổ,  làm 
tăng  thêm  pháp  lợi  ích  an  lạc  cho  chúng  ta.  Đức  Thế  Tôn  trừ  cho 
chúng  ta  vô  lượng  pháp  ác,  pháp  bất  thiện,  làm  tăng  thêm  vô  lượng 
pháp  thiện  và  vi  diệu  cho  chúng  ta.” 

Vào  lúc  xế,  Tôn  giả  Ô-đà-di  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  lui  ngồi  một  bên.  Đức  Thế  Tôn 
bảo  rằng: 

“Này  Ô-đà-di,  ông  không  thiếu  thốn  gì,  được  an  ổn  khoái  lạc, 
sức  khỏe  vẫn  như  thường  chăng?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  thiếu  thốn  gì,  an  ổn  khoái  lạc,  và  sức 
khỏe  vẫn  như  thường.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Ô-đà-di,  vì  sao  ông  không  thiếu  thôn,  thường  được  an  ổn, 
và  sức  khỏe  vẫn  như  thường?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  riêng  một  mình  ngồi  tĩnh  tọa  chỗ  thanh 
vắng  mà  tư  duy,  trong  tâm  nghĩ  rằng,  ‘Đức  Thế  Tôn  làm  lợi  ích  rất 
nhiều  cho  chúng  ta.  Đức  Thiện  Thệ  mang  lại  sự  an  ổn  rất  nhiều  cho 
chúng  ta.  Đức  Thế  Tôn  trừ  cho  chúng  ta  các  pháp  khổ,  làm  tăng  thêm 
pháp  lợi  ích  an  lạc  cho  chúng  ta.  Đức  Thế  Tôn  trừ  cho  chúng  ta  vô 
lượng  pháp  ác,  pháp  bất  thiện,  làm  tăng  thêm  vô  lượng  pháp  thiện  và 
vi  diệu  cho  chúng  ta.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  khi  xưa  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Hãy 
dứt  trừ  việc  ăn  quá  ngọ6.’  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  nghe  rồi  mà 
không  kham  không  nhẫn,  không  muốn,  không  vui,  mà  nghĩ  rằng,  ‘Nếu 
có  Phạm  chí,  Cư  sĩ  tín  tâm  đi  đến  chúng  viên  bố  thí,  tạo  phước  rộng 
rãi,  chúng  ta  tự  tay  nhận  lấy  đồ  ăn;  nhưng  Thế  Tôn  hôm  nay  dạy  ta  từ 
bỏ  điều  này;  Đức  Thiện  Thệ  dạy  ta  dứt  tuyệt  điều  này.’  Chúng  con  lại 
nói  như  vầy,  ‘Vị  Đại  Sa-môn  ấy  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn.’  Nhưng 
chúng  con  đối  với  oai  thần  diệu  đức  của  Thế  Tôn,  kính  trọng,  bất 
kham,  cho  nên  chúng  con  chấm  dứt  việc  ăn  sau  giờ  ngọ. 


6  Quá  trung  thực  G?  &&  □  '//’Pa0li:  diva0vika0labhojanam:  ăn  phi  thời  ban  ngày. 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


653 


“Lại  nữa,  khi  xưa  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Các  ông  hãy 
dứt  trừ  việc  ăn  tối.’  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  nghe  rồi  mà  không 
kham,  không  nhẫn,  không  thích,  không  vui.  Chúng  con  nghĩ  rằng, 
‘Trong  hai  bữa  ăn  rất  tối  thượng,  tối  diệu,  tối  thắng,  tối  mỹ  mà  Thế 
Tôn  nay  dạy  ta  chấm  dứt  cả.’  Chúng  con  lại  nói  rằng,  ‘Vị  Đại  Sa-môn 
này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  khi  xưa  có  một  cư  sĩ  mang  rất  nhiều  đồ  ăn  thức 
uống  ngon  lành  trở  về  nhà,  bảo  người  nhà  rằng,  ‘Các  ngươi  hãy  lấy  đồ 
ăn  này  đem  cất  một  chỗ.  Ta  sẽ  tụ  tập  mọi  người  để  ăn  ban  đêm, 
không  ăn  buổi  sáng  và  buổi  trưa.’  Bạch  Thế  Tôn,  nếu  các  nhà  bày 
soạn  các  món  ăn  rất  ngon  lành  thượng  diệu,  chỉ  ăn  trong  ban  đêm  mà 
ta  thì  buổi  sáng  và  buổi  trưa,  nhưng  Thế  Tôn  nay  dạy  ta  từ  bỏ  việc  đó, 
Đức  Thiện  Thệ  dạy  ta  dứt  trừ  việc  đó.’  Nhưng  chúng  con  đối  với  oai 
thần  diệu  đức  của  Thế  Tôn,  kính  trọng  bất  kham,  cho  nên  chúng  con 
chấm  dứt  việc  ăn  ban  đêm. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  lại  nghĩ  rằng,  ‘Nếu  có  Tỳ-kheo  phi  thời  đi 
vào  thôn  ấp  khất  thực,  hoặc  có  thể  gặp  kẻ  đạo  tặc  đang  hành  sự  hay 
chưa  hành  sự,  hoặc  gặp  cọp,  gặp  nai,  hoặc  gặp  cả  cọp  nai,  hoặc  gặp 
beo  gặp  gấu,  hoặc  gặp  cả  beo  gấu,  hoặc  sống7  ở  những  chỗ  như  vậy, 
hoặc  gặp  voi  dữ,  ngựa  dữ,  bò  dữ,  chó  dữ,  hoặc  gặp  ổ  rắn,  hoặc  bị 
ném  đất,  hoặc  bị  gậy  đánh,  hoặc  té  vào  mương  rãnh,  hoặc  rơi  vào 
hầm  xí,  hoặc  cỡi  lên  bò  đang  nằm,  hoặc  lọt  xuống  hầm  sâu,  hoặc 
vướng  vào  bụi  gai,  xem  xét  thấy  nhà  trông  mà  bước  vào  nhà  như 
vậy,  khi  vào  trong  đó  rồi,  người  con  gái  thấy  rủ  rê  làm  việc  bất  tịnh 
hạnh  xấu  xa. 

“Bạch  Thế  Tôn,  xưa  có  một  Tỳ-kheo  trong  đêm  tối  mịt,  trời 
mưa  lâm  râm,  chớp  lóe  như  lửa  xẹt,  mà  phi  thời  đi  vào  nhà  người  ta 
khất  thực.  Bấy  giờ  người  đàn  bà  đi  ngoài  rửa  chén  bát.  Khi  ấy  người 
đàn  bà  này  trong  cơn  chớp  lóe,  trông  xa  thấy  Tỳ-kheo  tưởng  là  quỷ. 
Thấy  rồi,  bà  ta  kinh  hãi,  lông  tóc  dựng  ngược,  thất  thanh  la  lớn,  tức 
thì  ngả  xuống8,  miệng  nói  rằng,  ‘Ông  là  ma!  Ông  là  ma!’  Tỳ-kheo 
mới  nói  với  người  đàn  bà  ấy  rằng,  ‘Này  cô  em,  tôi  không  phải  là  ma 


Vãng  '/-^Tống-Nguyên-Minh:  trú  /f/ờ 

Đọa  thần  %s  .7f/ciĩ xẩy  thai;  Tống-Nguyên-Minh:  đọa  thân  'ẨS  ũ/â 


654 


TRUNG  A-HÀM 


đâu,  tôi  là  Sa-môn  đến  khất  thực.’  Bấy  giờ  người  đàn  bà  ấy  giận  và 
mắng  vị  Tỳ-kheo  rất  nhức  nhôi,  rất  dữ  dằn  rằng,  ‘Sa-môn  hãy  vong 
mạng  cho  lẹ  đi!  Bô"  mẹ  Sa-môn  hãy  chết  cho  lẹ  đi!  Dòng  họ  Sa-môn 
hãy  tuyệt  diệt  đi!  Sa-môn  hãy  lòi  ruột  đi!  Sa-môn  trọc  đầu,  đen  thui, 
tuyệt  tự,  không  con  cái!  Hãy  cầm  dao  bén  mà  tự  mổ  bụng  đi!  Chớ 
đừng  đi  khâl  thực  phi  thời  ban  đêm.  Ôi  chao!  Tại  Sa-môn  mà  tôi  bị 
té !’  Bạch  Thế  Tôn,  con  nhớ  lại  việc  ấy  rồi  tâm  sanh  hân  hoan.  Bạch 
Thế  Tôn,  con  nhờ  sự  hân  hoan  này  mà  sung  mãn  châu  thân,  chánh 
niệm  chánh  trí,  phát  sanh  hỷ,  khinh  an,  lạc,  định.  Bạch  Thế  Tôn,  con 
nhờ  định  này,  sung  mãn  châu  thân  mà  được  chánh  niệm  chánh  trí. 
Như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  con  không  thiếu  thốn  gì,  thường  được  an  ổn, 
khoái  lạc,  khí  lực  bình  thường.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ô-đà-di,  ông  nay  không  phải  như  người 
ngu  si  kia,  khi  Ta  nói  với  người  ngu  si  ấy  rằng,  ‘Các  ông  hãy  từ  bỏ 
điều  này’,  thì  nó  nói  rằng,  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ 
bỏ.  Nhưng  nay  Thế  Tôn  dạy  ta  phải  từ  bỏ  việc  ấy.  Thiện  Thệ  muốn  ta 
dứt  tuyệt  việc  ấy!’  Và  nó  cũng  nói  như  vầy,  ‘Vị  Đại  sa-môn  này 
không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn’,  rồi  nó  không  từ  bỏ.  Không  phải  chỉ  với  Ta 
mà  nó  không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ;  đối  với  các  Tỳ-kheo  khéo  giữ  gìn 
giới,  nó  cũng  không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ.  Này  Ô-đà-di,  người  ngu  si 
kia  bị  trói  buộc  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao  không  thể 
đoạn  tuyệt,  không  thể  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  ví  như  có  một  con  ruồi  bị  dính  dưới  bãi  nước  mũi. 
Nó  ở  trong  đó  hoặc  khổ  hoặc  chết.  Này  Ô-đà-di,  hoặc  có  người  nói 
rằng:  “Con  ruồi  kia  tuy  bị  dính  mà  không  cứng,  không  chặt,  không 
càng  lúc  càng  gắt  gao  nên  có  thể  đoạn  tuyệt,  có  thể  giải  thoát,  nói  như 
vậy  có  đúng  không?” 

Ô-đà-di  bạch  rằng: 

“Không  đúng,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao?  Vì  con  ruồi  đã  bị  dính.  Nó 
ở  trong  đó  hoặc  khổ  hoặc  bị  chết.  Thế  nên,  bạch  Thế  Tôn,  con  ruồi  kia 
bị  dính  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao,  không  thể  đoạn  tuyệt, 
không  thể  giải  thoát.  ” 

“Này  Ô-đà-di,  người  ngu  si  kia  được  Ta  bảo  rằng  ‘Các  ngươi  hãy 
từ  bỏ  điều  này,’  thì  nó  nói  như  vầy,  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


655 


mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế  Tôn  nay  dạy  ta  phải  từ  bỏ  việc  ấy!  Thiện 
Thệ  muốn  ta  từ  bỏ  việc  ấy!’  Và  nó  cũng  nói  như  vầy,  ‘Vị  Đại  Sa-môn 
này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn.’  Rồi  nó  không  từ  bỏ.  Không  chỉ  đối  với 
Ta  nó  không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ,  mà  chúng  đối  với  các  Tỳ-kheo 
khéo  giữ  gìn  giới,  nó  cũng  không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ.  Này  Ô-đà-di, 
người  ngu  si  kia  bị  trói  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao,  không 
thể  đoạn  tuyệt,  không  thể  giải  thoát.  Này  Ô-đà-di,  nếu  có  một  thiện 
gia  nam  tử  được  Ta  bảo  rằng,  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này,”  thì  người  ấy 
không  nói  như  vầy,  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ. 
Nhưng  Thế  Tôn  nay  dạy  ta  từ  bỏ  việc  ấy!  Thiện  Thệ  muôn  ta  từ  bỏ!” 
và  cũng  không  nói  như  vầy,  ‘Vị  Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  nổi 
đồ  ăn.’  Rồi  người  ấy  từ  bỏ.  Người  ấy  đối  với  Ta  không  sanh  tâm 
không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ,  và  đối  với  các  Tỳ-kheo  khéo  giữ  gìn 
giới,  cũng  không  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  nhẫn  thọ.  Này  Ô-đà-di, 
thiện  gia  nam  tử  ấy  không  bị  trói  cứng,  không  chắc,  không  càng  lúc 
càng  gắt  gao,  có  thể  đoạn  tuyệt,  có  thể  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  ví  như  con  voi  chúa  tuổi  đến  sáu  mươi,  sẽ  thành 
một  ma-ha-năng-già9  kiêu  ngạo,  đủ  ngà  đủ  vóc,  gân  sức  tráng  kiện,  nó 
bị  trói  chặt,  nhưng  nó  nỗ  lực  chuyển  mình,  sự  trói  chặt  kia  liền  bị  bức, 
và  nó  trở  về  chỗ  cũ.  Này  Ô-đà-di,  nếu  có  người  nói  như  vầy,  ‘Con  voi 
chúa  to  lớn  kia  tuổi  đến  sáu  mươi,  đã  thành  một  ma-ha-năng-già  kiêu 
ngạo,  đủ  ngà  đủ  vóc,  gân  sức  tráng  kiện,  nó  bị  trói  chặt,  càng  lúc  càng 
gắt  gao,  không  thể  đoạn  tuyệt,  không  thể  giải  thoát  được.’  Nói  như 
vậy  có  đúng  không?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  bạch  rằng: 

“Không  đúng,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao?  Vì  con  voi  chúa  to  lớn  kia 
tuổi  đến  sáu  mươi,  đã  thành  một  ma-ha-năng-già  kiêu  ngạo,  đủ  ngà  đủ 
vóc,  gân  cốt  tráng  kiện,  bị  trói  chặt,  nhưng  nó  nỗ  lực  cựa  mình,  sự  trói 
chặt  kia  liền  bị  bứt  và  nó  trở  về  chỗ  cũ.  Bạch  Thế  Tôn,  cho  nên  con 
voi  chúa  to  lớn  kia,  tuổi  đến  sáu  mươi,  đã  trở  thành  một  ma-ha-năng- 
già  kiêu  ngạo,  gân  cốt  tráng  kiện,  sự  trói  buộc  kia  không  chặt,  không 
càng  lúc  càng  gắt  gao,  có  thể  đoạn  tuyệt,  có  thể  giải  thoát.” 

“Cũng  như  vậy,  này  Ô-đà-di,  với  thiện  gia  nam  tử  kia,  Ta 


9'  Ma-ha-năng-già;  Pa0li:  maha0na0ga.  Bản  Pa0li:  raóóo  na0go,  con  voi  của  vua. 


656 


TRUNG  A-HÀM 


khuyên  rằng,  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này’,  người  ấy  không  nói  như 
vầy,  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ!  Nhưng  Thế 
Tôn  nay  dạy  ta  từ  bỏ !  Thiện  Thệ  muôn  ta  từ  bỏ !  ”  Và  cũng  không  nói 
như  vầy,  ‘Vị  Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn’  và  người  ấy 
liền  từ  bỏ.  Không  chỉ  đôi  với  Ta  vị  ấy  không  sanh  tâm  không  vừa  ý, 
không  chấp  nhận  mà  đôi  với  những  Tỳ-kheo  khéo  giữ  gìn  giới  cũng 
không  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  thiện 
gia  nam  tử  ấy  bị  trói  không  chặt,  không  cứng,  không  càng  lúc  càng 
gắt  gao,  có  thể  đoạn  tuyệt,  có  thể  giải  thoát.  Này  Ô-đà-di,  với  người 
ngu  si  mà  Ta  khuyên  dạy  rằng,  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này’,  người  ấy 
sẽ  nói  như  vầy,  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ. 
Nhưng  Thế  Tôn  nay  dạy  ta  từ  bỏ!  Thiện  Thệ  muôn  ta  từ  bỏ!”  và 
cũng  nói  như  vầy,  ‘Vị  Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn’  rồi 
nó  không  chịu  từ  bỏ.  Không  chỉ  đối  với  Ta  nó  sanh  tâm  không  vừa  ý, 
không  chấp  nhận  mà  đối  với  các  Tỳ-kheo  giữ  giới  cẩn  thận,  nó  cũng 
sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  người  ngu  si 
kia  bị  trói  chặt  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao,  không  thể  đoạn 
tuyệt,  không  thể  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  ví  như  người  nghèo  khổ,  không  có  của  cải,  cũng 
không  có  thế  lực;  người  ấy  có  một  người  vợ  mà  cặp  mắt  bị  mù,  lại 
xấu  xí,  không  khả  ái;  chỉ  có  một  cái  nhà  đổ  nát,  mưa  dột,  chim  quạ 
bu  đến  đậu,  tệ  không  thể  ở.  Lại  có  một  cái  giường  bị  gãy  sập,  tệ 
không  thể  nằm;  có  một  cái  lu  bị  thủng  không  dùng  được.  Người  ấy 
thấy  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  ăn  xong,  rửa  sạch  chân,  trải  ni-sư-đàn  ngồi 
dưới  một  gốc  cây  mát  mẻ  điều  hòa  mà  tu  tập  tăng  thượng  tâm. 
Người  ấy  thấy  vậy  trong  tâm  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  thật  là  khoái  lạc, 
Sa-môn  như  Niết-bàn.  Ta  thật  là  xấu  xa  vô  đức.  Vì  sao?  Vì  ta  có  một 
người  vợ  mà  cặp  mắt  bị  mù,  lại  xấu  xí,  không  khả  ái,  nhưng  không 
thể  bỏ;  chỉ  có  một  cái  nhà  đổ  nát,  mưa  dột,  chim  quạ  bu  đến  đậu,  tệ 
không  thể  ở,  nhưng  cũng  không  thể  bỏ.  Lại  có  một  cái  giường  bị  gãy 
sập,  tệ  không  thể  nằm;  có  một  cái  lu  bị  thủng  không  dùng  được 
nhưng  cũng  không  thể  bỏ.  Ta  ưa  thích  Tỳ-kheo,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sông  không  gia  đình,  xuất  gia  học 
đạo.  Này  Ô-đà-di,  nếu  có  người  nói  như  vầy,  ‘Người  nghèo  khổ  kia 
không  có  tiền  của  cũng  không  có  thế  lực,  mà  bị  trói  buộc  không 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


657 


cứng  không  chặt,  không  càng  lúc  càng  gắt  gao,  có  thể  đoạn  tuyệt  có 
thể  giải  thoát,  nói  như  vậy  có  đúng  chăng?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  đáp: 

“Không  đúng,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao?  Vì  người  nghèo  khổ  kia 
không  có  tiền  của  cũng  không  có  thế  lực,  có  một  người  vợ  mà  cặp  mắt 
bị  mù,  lại  xấu  xí,  không  khả  ái,  nhưng  không  thể  bỏ;  chỉ  có  một  cái 
nhà  đổ  nát,  mưa  dột,  chim  quạ  bu  đến  đậu,  tệ  không  thể  ở,  nhưng  cũng 
không  thể  bỏ.  Lại  có  một  cái  giường  bị  gãy  sập,  tệ  không  thể  nằm;  có 
một  cái  lu  bị  thủng  không  dùng  được  nhưng  cũng  không  thể  bỏ.  Dù 
người  ấy  ưa  thích  như  vị  Tỳ-kheo,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí 
tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo.  Bạch  Thế 
Tôn,  thế  cho  nên  người  nghèo  khổ  kia,  không  có  tiền  của  cũng  không 
có  thế  lực,  bị  trói  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao  không  thể 
đoạn  tuyệt  cũng  không  thể  giải  thoát  được.” 

“Cũng  vậy,  này  Ô-đà-di,  nếu  có  người  ngu  si  mà  Ta  khuyên 
rằng  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  ấy,  người  ấy  lại  nói  rằng  ‘Đó  là  việc  nhỏ 
nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế  Tôn  dạy  ta  phải  từ  bỏ! 
Thiện  Thệ  dạy  ta  phải  từ  bỏ!”  Và  cũng  nói  ‘Vị  Đại  Sa-môn  này 
không  tiêu  hóa  đồ  ăn.’  Rồi  người  ấy  không  đoạn  trừ.  Nó  không  chỉ 
đối  với  Ta  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận,  mà  đối  với  các 
Tỳ-kheo  giữ  gìn  giới  hạnh  cẩn  thận,  nó  cũng  sanh  tâm  không  vừa  ý, 
không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  thế  cho  nên  người  ngu  si  kia  bị  trói 
rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao,  không  thể  đoạn  trừ,  không 
thể  giải  thoát.  Này  Ô-đà-di,  nếu  một  thiện  gia  nam  tử  mà  Ta  khuyên 
rằng  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này,’  người  ấy  không  nói  như  vầy  ‘Ây  là 
việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế  Tôn  dạy  ta  phải 
từ  bỏ !  Thiện  Thệ  dạy  ta  phải  từ  bỏ !  ”  Và  cũng  không  nói  ‘Vị  Đại  Sa- 
môn  này  không  tiêu  hóa  đồ  ăn.’  Rồi  người  ấy  đoạn  trừ.  Người  không 
chỉ  đối  với  Ta  không  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận,  mà 
đối  với  các  Tỳ-kheo  giữ  gìn  giới  hạnh  cẩn  thận,  nó  cũng  không  sanh 
tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  thế  cho  nên  thiện 
gia  nam  tử  kia  bị  trói  không  cứng,  không  chặt,  không  càng  lúc  càng 
gắt  gao,  có  thể  đoạn  trừ,  có  thể  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  ví  như  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  rất  giàu  có,  sung  sướng,  rất 
nhiều  tiền  của,  sản  nghiệp  súc  mục  không  thể  tính  được,  phong  hộ  thực 


658 


TRUNG  A-HÀM 


ấp,  lúa  gạo,  bao  nhiêu  những  nhu  dụng  sinh  sống  đều  rất  đầy  đủ.  Nô  tỳ, 
voi  ngựa  thôi  thì  không  kể.  Người  ấy  thấy  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  ăn  xong, 
rửa  tay  chân,  trải  ni-sư-đàn  ngồi  dưới  một  gốc  cây  mát  mẻ  điều  hòa  mà 
tu  tập  tăng  thượng  tâm.  Thấy  vậy  người  ấy  nghĩ  rằng  ‘Sa-môn  thật  là 
khoái  lạc,  Sa-môn  như  Niết-bàn.  Ta  nên  từ  bỏ  sự  giàu  sang  sung  sướng, 
vàng  bạc  châu  báu,  voi  ngựa,  nô  tỳ,  hâm  mộ  làm  Tỳ-kheo,  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia 
học  đạo!’  Này  Ô-đà-di,  có  người  lại  nghĩ  rằng  ‘Người  cư  sĩ,  con  người 
cư  sĩ  kia  bị  trói  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc  càng  gắt  gao,  không  thể  đoạn 
trừ,  không  được  giải  thoát.’  Nói  như  vậy  có  đúng  không?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  bạch  rằng: 

“Không  đúng,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao?  Vì  người  cư  sĩ  hay  con 
người  cư  sĩ  kia  có  thể  xa  lìa,  vứt  bỏ  sự  giàu  sang,  phú  quý,  vàng  bạc 
châu  báu,  lúa  gạo,  voi  ngựa,  nô  tỳ  để  làm  Tỳ-kheo,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia 
học  đạo.  Bạch  Thế  Tôn,  thế  cho  nên  người  cư  sĩ  hay  con  người  cư  sĩ 
kia  bị  trói  không  cứng  chặt,  không  càng  lúc  càng  gắt  gao,  có  thể  đoạn 
trừ,  có  thể  giải  thoát  được.” 

“Cũng  như  vậy,  này  Ô-đà-di,  nếu  một  thiện  gia  nam  tử  mà  Ta 
khuyên  rằng  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này,’  người  ấy  không  nói  như  vầy 
‘Ây  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế  Tôn  dạy 
ta  phải  từ  bỏ!  Thiện  Thệ  dạy  ta  phải  từ  bỏ!”  Và  cũng  không  nói  ‘Vị 
Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  đồ  ăn.’  Rồi  người  ấy  đoạn  trừ.  Người 
không  chỉ  đôi  với  Ta  không  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận, 
mà  đôi  với  các  Tỳ-kheo  giữ  gìn  giới  hạnh  cẩn  thận,  nó  cũng  không 
sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  thế  cho  nên 
thiện  gia  nam  tử  kia  bị  trói  không  cứng,  không  chặt,  không  càng  lúc 
càng  gắt  gao,  có  thể  đoạn  trừ,  có  thể  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  hành  xả10.  Vị  ấy  hành  xả  rồi,  phát  sanh 
suy  niệm  tương  ưng  với  dục11,  bị  ái  lạc  ràng  buộc.  Vị  ấy  ham  thích 


10'  Hành  xả  /ỉ  V-d’Pa0li:  upadhipaha0na0ya  paseipannaỏ,  hướng  đến  đoạn  trừ  hữu 
dư  y,  thực  hành  để  xả  trừ  sanh  y  (hữu  y). 

Dục  tương  ưng  niệm  Ịỷ  ‘3  m/á?  Paơli:  upadhipaaaisaỏyuttaơ  sarasaỏkappaơ, 
những  niệm  tưởng  và  tư  duy  liên  hệ  chặt  với  sanh  y. 


11. 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


659 


nó,  không  đoạn,  không  trụ12,  không  nhả  bỏ.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  đó 
là  trói  buộc,  không  nói  là  giải  thoát.  Vì  sao?  Vì  các  kết  sử  là  bất 
thiện.  Ô-đà-di,  vì  kết  sử  là  bất  thiện,  cho  nên  Ta  nói  đó  là  trói  buộc, 
không  nói  là  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  hành  xả;  vị  ấy  hành  xả  rồi,  phát  sanh 
suy  niệm  tương  ưng  với  dục,  bị  ái  lạc  ràng  buộc.  Vị  ấy  không  ham 
thích  nó,  nhưng  đoạn,  trụ,  nhả  bỏ.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  đó  cũng  là 
trói  buộc,  không  phải  là  giải  thoát.  Vì  sao?  Vì  các  kết  sử  là  bất 
thiện13.  Này  Ô-đà-di,  vì  kết  sử  bất  thiện,  cho  nên  Ta  nói  là  trói  buộc, 
không  nói  là  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  hành  xả;  vị  ấy  hành  xả  rồi,  thỉnh 
thoảng  ý  lãng  quên,  song  hành  với  suy  niệm  tương  ưng  với  dục,  bị  ái 
lạc  ràng  buộc,  sự  quán  chậm  nhưng  bị  diệt  nhanh14.  Này  Ô-đà-di,  ví 
như  hòn  sắt  hay  lưỡi  cày  sắt  trọn  ngày  bị  đốt,  nếu  có  người  nhỏ  lên 
đó  hai  hoặc  ba  giọt  nước,  nhỏ  chậm,  không  liên  tục  nước  bèn  tiêu  tan 
mau  chóng.  Này  Ô-đà-di,  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  hành  xả;  vị  ấy  hành  xả 
rồi  thỉnh  thoảng  quên  lãng,  song  hành  với  niệm  tương  ưng  dục,  bị  ái 
lạc  ràng  buộc,  sự  quán  chậm  bị  diệt  nhanh.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  như 
thế  là  trói  buộc  không  phải  là  giải  thoát.  Vì  sao?  Vì  các  kết  sử  là  bất 
thiện.  Này  Ô-đà-di,  vì  kết  sử  bất  thiện  cho  nên  Ta  nói  là  trói  buộc, 
không  nói  là  giải  thoát. 

“Này  Ô-đà-di,  cùng  ở  nơi  gốc  rễ  của  khổ,  mà  du  hành  không 
sanh  tử,  ở  nơi  vô  thượng  ái  tận  mà  thiện  tâm  giải  thoát15.  Này  Ô-đà-di, 
Ta  nói  là  giải  thoát,  không  nói  là  trói  buộc.  Vì  sao?  Vì  các  kết  sử  đã 
chấm  dứt.  Này  Ô-đà-di,  vì  các  kiết  sử  đã  chấm  dứt  cho  nên  Ta  nói  là 
giải  thoát  không  nói  là  trói  buộc. 

“Này  Ô-đà-di,  có  sự  an  lạc  không  phải  là  thánh  lạc  mà  là  phàm 
phu  lạc,  là  gốc  rễ  của  bệnh  hoạn,  gốc  rễ  của  mụt  nhọt,  gốc  rễ  của  gai 

12  Bất  trụ,  ở  đây  nên  hiểu  là  “làm  cho  không  tồn  tại”;  Paoli:  anabhaovaỏ  gameti. 

13  Paoli:  indriyavemattatao  hi  me...  viditao,  Ta  nói,  có  sự  sai  biệt  về  căn  tánh. 

14'  Trì  quán  tốc  diệt  <Í>Y  ũỵâ  Paoli:  dandho...  satuppaodo...  namỏ  khippameva 
pajahati,  niệm  khởi  lên  chậm  nhung  bị  đoạn  tuyệt  nhanh. 

15  Paoli:  upadhi  dukkhassa  muolan  ti  viditvao  iti  norupadhi  hoti  upadhisaỏkhaye  vimutto, 
sanh  y  là  gốc  rễ  của  khổ;  sau  khi  biết  nhu  vậy,  trở  thành  không  sanh  y,  giải 
thoát  với  sự  diệt  tận  của  sanh  y. 


660 


TRUNG  A-HÀM 


nhọn,  có  thức  ăn16,  có  sanh  tử,  không  nên  tu,  không  nên  tập  hành, 
không  nên  phát  triển.  Ta  nói  đối  với  sự  lạc  ấy  không  nên  tu  tập.  Này 
Ô-đà-di,  có  sự  lạc  gọi  là  thánh  lạc,  là  sự  lạc  vô  dục,  lạc  viễn  ly,  lạc 
tịch  tịnh,  lạc  chánh  giác,  không  có  thức  ăn,  không  sanh  tử,  nên  tu,  nên 
tập  hành,  nên  phát  triển.  Ta  nói  đối  với  sự  lạc  ấy  nên  tu  tập. 

“Này  Ô-đà-di,  thế  nào  gọi  là  sự  lạc  không  phải  là  thánh  lạc  mà 
là  phàm  phu  lạc,  là  gốc  rễ  của  bệnh  hoạn,  gốc  rễ  của  mụt  nhọt,  là  gốc 
rễ  của  tên  dâm,  có  thức  ăn,  có  sanh  tử,  không  nên  tu,  không  nên  tập 
hành,  không  nên  phát  triển,  Ta  nói  đối  với  sự  lạc  ấy  không  nên  tu  tập? 
Nếu  nhân  nơi  ngũ  dục  mà  sanh  lạc,  sanh  hỷ,  đó  là  sự  lạc  không  phải  là 
thánh  lạc,  mà  là  phàm  phu  lạc,  là  gốc  rễ  của  bệnh  hoạn,  gốc  rễ  của 
mụt  nhọt,  gốc  rễ  của  gai  nhọn,  có  thức  ăn,  có  sanh  tử,  không  nên  tu 
tập,  không  nên  tập  hành,  không  nên  phát  triển,  Ta  nói  đôi  với  sự  lạc 
ấy  không  nên  tu  tập. 

“Này  Ô-đà-di,  thế  nào  là  có  sự  lạc  được  gọi  là  thánh  lạc?  Đó  là 
sự  lạc  vô  dục,  lạc  viễn  ly,  lạc  tịch  tĩnh,  lạc  chánh  giác,  không  có  thức 
ăn,  không  sanh  tử,  nên  tu,  nên  tập  hành,  nên  phát  triển,  Ta  nói  đối  với 
sự  lạc  ấy  nên  tu  tập. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến 
chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đó  là  sự  lạc  được  gọi  là 
thánh  lạc,  là  sự  lạc  vô  dục,  lạc  viễn  ly,  lạc  tịch  tịnh,  lạc  chánh  giác, 
không  thực,  không  sanh  tử,  nên  tu,  nên  tập  hành,  nên  phát  triển.  Ta 
nói  đối  với  sự  lạc  ấy  nên  tu  tập. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có 
quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  phát  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền  thành  tựu  an 
trú.  Thánh  nói  đó  là  di  động.  Trong  đó  những  gì  mà  Thánh  nói  là  di 
động?  Trong  đó  có  giác  có  quán  nên  Thánh  nói  là  di  động. 

“Trong  đây  những  gì  mà  Thánh  nói  là  di  động?  Nầy  Ô-đà-di, 
Tỳ-kheo  giác  quán  tịch  tịnh,  nội  tâm  tĩnh  chỉ,  nhất  tâm,  không  giác, 
không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đắc  Nhị  thiền,  thành  tựu  và 
an  trụ.  Đó  là  điều  mà  Thánh  nói  là  di  động.  Trong  đó  những  gì  mà 
Thánh  nói  là  di  động?  Nếu  đạt  được  hỷ  này  Thánh  nói  là  di  động. 

“Trong  đây  những  gì  mà  Thánh  nói  là  di  động?  Này  Ô-đà-di, 


lỏ'  Thực,  đồng  nghĩa  với  duyên;  xem  kinh  52  trên. 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


661 


Tỳ-kheo  xả  ly  hỷ  dục,  xả,  vô  cấu,  an  trụ  chánh  niệm,  chánh  trí  thân 
cảm  giác  lạc,  điều  mà  Thánh  nói  là  Thánh  xả,  niệm,  an  trú  lạc17, 
chứng  đắc  đệ  Tam  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đó  là  điều  mà  Thánh 
nói  là  di  động.  Trong  đó  những  gì  mà  Thánh  nói  là  di  động?  Vì  có  tâm 
lạc18  nên  Thánh  nói  là  di  động. 

“Trong  đây  những  gì  mà  Thánh  nói  là  không  di  động?  Này  Ô- 
đà-di,  Tỳ-kheo  lạc  diệt,  khổ  diệt,  hỷ  ưu  vốn  đã  diệt,  không  khổ  không 
lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an  trú.  Đó  là 
điều  mà  Thánh  nói  là  không  di  động. 

“Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có 
quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền  thành  tựu  và  an  trụ. 
Này  Ô-đà-di,  ở  đây  Ta  nói  chưa  được  hoàn  toàn,  chưa  đạt  đến  đoạn 
trừ,  không  đạt  đến  sự  quá  độ19.  Trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này  Ô- 
đà-di,  Tỳ-kheo  giác  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác  không 
quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  đạt  đến  Nhị  thiền,  thành  tựu  và  an  trụ.  Đấy 
là  sự  quá  độ,  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  đây  cũng 
chưa  đạt  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  sự  đoạn  trừ,  không  đạt  đến  sự 
quá  độ.  Vậy  trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  ly  hỷ 
dục,  xả,  an  trú  vô  cầu,  chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  thọ  lạc,  điều 
mà  Thánh  gọi  là  Thánh  xả,  niệm,  an  trụ  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam  thiền, 
thành  tựu  và  an  trú.  Đây  là  sự  quá  độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô- 
đà-di,  Ta  nói  ở  đây  cũng  chưa  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  đoạn 
trừ,  không  đạt  đến  sự  quá  độ.  Vậy  trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này 
Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  lạc  diệt,  khổ  diệt,  hỷ  và  ưu  vốn  đã  diệt,  không  khổ 
không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đạt  đến  cõi  Tứ  thiền,  thành  tựu  và  an 
trú.  Đây  là  sự  quá  độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  đó 
cũng  chưa  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  sự  đoạn  trừ,  không  đạt  đến 
sự  quá  độ.  Vậy  trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo 
vượt  qua  khỏi  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  đối  tưởng,  không  tư  duy  đến 
bất  cứ  loại  tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không,  chứng  vô  lượng  không 


17'  Tống-Nguyên-Minh:  lạc  trụ  không  %7f  /í  Ví4,  Bản  Cao-li:  lạc  trụ  thất  Paơli: 

sukhavihaơra,  an  trú  nơi  lạc. 

18'  Tâm  lạc.  Paơli:  upekhaơsukham,  xả  và  lạc. 

19  Quá  độ.  Paơli:  samatikkama,  sự  vượt  qua. 


662 


TRUNG  A-HÀM 


xứ,  thành  tựu  và  an  trú.  Đây  là  sự  quá  độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này 
Ô-đà-di,  Ta  nói  đó  cũng  chưa  đạt  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  sự 
đoạn  trừ,  không  đạt  đến  sự  quá  độ.  Vậy  trong  đó  những  gì  là  quá  độ? 
Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô 
lượng  thức,  chứng  vô  lượng  thức  xứ,  thành  tựu  và  an  trú.  Đây  là  sự  quá 
độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  đó  cũng  chưa  đạt  được 
hoàn  toàn,  không  đạt  đến  sự  đoạn  trừ,  không  đạt  đến  sự  quá  độ.  Vậy 
trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này  Ô-đà-di,  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  vô 
lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  chứng  đắc  vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  và 
an  trụ.  Đây  là  sự  quá  độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói 
đó  cũng  chưa  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  sự  đoạn  trừ,  không  đạt 
đến  sự  quá  độ.  Vậy  trong  đó  những  gì  là  quá  độ?  Này  Ô-đà-di,  Tỳ- 
kheo  nhập  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ,  nhập  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng, 
chứng  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  và  an  trú.  Đây  là  sự 
quá  độ  được  nói  đến  trong  đó.  Này  Ô-đà-di,  Ta  nói  cho  đến  phi  hữu 
tưởng  phi  vô  tưởng  xứ  cũng  chưa  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến 
đoạn  trừ,  không  đạt  đến  sự  quá  độ. 

“Này  Ô-đà-di,  có  chăng  một  kết  sử  nào,  hoặc  ít  hoặc  nhiều  tồn 
tại  lâu  dài  mà  Ta  nói  chưa  được  hoàn  toàn,  không  đạt  đến  đoạn  trừ, 
không  đạt  đến  sự  quá  độ;  kết  sử  ấy  Ta  nói  không  đoạn  trừ?” 

Tôn  giả  Ô-đà-di  bạch  rằng: 

“Không  có,  bạch  Thế  Tôn!” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Ô-đà-di,  ông  không  phải  như  người 
ngu  si  kia  khi  Ta  khuyên  rằng  ‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này’  người  ấy  lại 
nói  rằng  ‘Đó  là  việc  nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế 
Tôn  nay  bảo  ta  phải  từ  bỏ!  Thiện  Thệ  bảo  ta  phải  từ  bỏ!  Và  cũng  nói 
rằng  ‘Vị  Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn’  rồi  người  ấy 
không  chịu  từ  bỏ.  Không  chỉ  đối  với  Ta  người  ấy  sanh  tâm  không  vừa 
ý,  không  chấp  nhận;  mà  đối  với  các  Tỳ-kheo  giữ  gìn  giới  hạnh  cẩn 
thận  người  ấy  cũng  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô- 
đà-di,  thế  cho  nên  người  ngu  si  kia  bị  trói  rất  cứng,  rất  chặt,  càng  lúc 
càng  gắt  gao,  không  thể  đoạn  trừ,  không  giải  thoát  được. 

“Này  Ô-đà-di,  nếu  có  thiện  gia  nam  tử  nào  mà  Ta  khuyên  rằng: 
‘Ngươi  hãy  từ  bỏ  điều  này’,  người  ấy  không  nói  như  vầy  ‘Đó  là  việc 


KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 


663 


nhỏ  nhặt,  đủ  thiếu  gì  mà  phải  từ  bỏ.  Nhưng  Thế  Tôn  nay  bảo  ta  phải 
từ  bỏ!  Thiện  Thệ  bảo  ta  phải  từ  bỏ!’  Và  cũng  không  nói  như  vầy  ‘Vị 
Đại  Sa-môn  này  không  tiêu  hóa  nổi  đồ  ăn.’  Rồi  người  ấy  liền  từ  bỏ. 
Người  ấy  đối  với  Ta  không  sanh  tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận, 
và  đối  với  các  Tỳ-kheo  giữ  gìn  giới  cẩn  thận  vị  ấy  cũng  không  sanh 
tâm  không  vừa  ý,  không  chấp  nhận.  Này  Ô-đà-di,  thế  cho  nên  thiện 
nam  tử  kia  bị  trói  không  cứng  không  chặt,  không  càng  lúc  càng  gắt 
gao,  có  thể  đoạn  trừ,  có  thể  giải  thoát.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Ô-đà-di  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


193.  KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na2  thường  tụ  tập  với  các 
Tỳ-kheo-ni.  Nếu  có  vị  nào  trước  mặt  Mâu-lê-phá-quần-na  mà  nói 
xấu3  các  Tỳ-kheo-ni,  thầy  liền  sân  hận,  hằn  học  cho  đến  cãi  vã.  Hoặc 
có  vị  nào  trước  mặt  Tỳ-kheo-ni  nói  xấu  Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na 
các  Tỳ-kheo-ni  nghe  vậy  liền  sân  hận  hằn  học  cho  đến  cãi  vã.  Một  số 
đông  các  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy  liền  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân, 
ngồi  qua  một  bên  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na  thường  tụ 
tập  với  các  Tỳ-kheo-ni.  Nếu  có  vị  nào  trước  mặt  Tỳ-kheo  Mâu-lê- 
phá-quần-na  nói  xấu  các  Tỳ-kheo-ni,  thầy  ấy  nghe  vậy  liền  sân  hận, 
hằn  học  cho  đến  cãi  vã.  Hoặc  có  vị  nào  trước  mặt  các  Tỳ-kheo  nói 
xấu  Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  vậy  liền  sân 
hận,  hằn  học  cho  đến  cãi  vã.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  rồi  liền  bảo  một  Tỳ-kheo:  “Hãy  đến  chỗ  Tỳ- 
kheo  Mâu-lê-phá-quần-na  mà  nói  rằng:  ‘Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy’.” 

Một  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  như  vậy  bèn  thưa:  “Kính  vâng,  bạch 
Thế  Tôn”,  rồi  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng 
rồi  ra  đi. 

Vị  Tỳ-kheo  đó  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na  nói  rằng: 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  21.  Kakacuơpamasuttaỏ. 

2'  Mâu-lê-phá-quần-na  /  y  D/ ,J  “ỵíÍPaơli:  Moliyaphagguna. 

3  Đạo  thuyết  'ỉ>  ^yiÍPaơli:  avaòòanaỏ  bhaơsati,  nói  điều  không  tốt. 


www.daitangkinh.org 


666 


TRUNG  A-HÀM 


“Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy.” 

Tỳ-kheo  Mâu-lê-phá-quần-na  nghe  vậy  liền  đến  chỗ  Phật  đảnh 
lễ  dưới  chân  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Phá-quần-na,  có  thật  ngươi  thường  tụ  hội  cùng  các  Tỳ-kheo-ni? 
Và  có  vị  nào  trước  mặt  ngươi  nói  xấu  các  Tỳ-kheo-ni,  ngươi  nghe  vậy 
liền  sân  hận,  hằn  học  cho  đến  cãi  vã.  Hoặc  có  vị  nào  trước  mặt  các 
Tỳ-kheo-ni  nói  xấu  ngươi,  các  Tỳ-kheo-ni  ấy  liền  sân  hận  hằn  học, 
cho  đến  cãi  vã?  Phá-quần-na,  có  thật  vậy  không?” 

Phá-quần-na  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn!  Điều  đó  có  thật.” 

Thế  Tôn  liền  hỏi: 

“Phá-quần-na,  ngươi  há  không  phải  là  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình 
sống  không  gia  đình  mà  học  đạo?” 

Phá-quần-na  đáp: 

“Đúng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  ” 

Đức  Phật  hỏi: 

“Phá-quần-na,  như  vậy,  ngươi  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không 
gia  đình  mà  học  đạo,  phải  học  như  thế  này,  nếu  có  dục,  có  niệm  nào  y 
cứ  trên  thế  tục4,  hãy  đoạn  trừ.  Nếu  có  dục,  có  niệm  nào  y  trên  vô  dục, 
hãy  tập,  hãy  tu,  hãy  phát  triển  rộng  lớn.  Phá-quần-na,  ngươi  nên  học 
như  vậy.” 

Rồi  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  phải  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình  mà 
học  đạo  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Thưa  phải,  bạch  Thế  Tôn.” 

Thế  Tôn  lại  bảo: 

“Các  ông  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  mà  học 
đạo,  hãy  học  như  thế  này,  nếu  có  dục,  có  niệm  nào  y  trên  thế  tục,  hãy 
đoạn  trừ.  Nếu  có  dục,  có  niệm  nào  y  trên  vô  dục,  hãy  tập,  hãy  tu,  hãy 
phát  triển  rộng  lớn.  Các  ngươi  hãy  học  như  vậy. 

“Một  thời,  Ta  đã  từng  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Này  các  Tỳ- 


4'  Nguyên  Hán:  y  gia  j  .„/-<ÍPa0li:  gehasita. 


KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA 


667 


kheo,  hoặc  có  Tỳ-kheo  được  nhiều  người  biết  đến5,  hoặc  có  Tỳ-kheo  ít 
được  biết  đến,  tất  cả  các  vị  ấy  hãy  học  Nhất  tọa  thực6.  Học  Nhất  tọa 
thực  rồi,  vô  vi,  vô  cầu,  không  bệnh  tật,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi 
dào,  an  ổn  sảng  khoái.’  Các  Tỳ-kheo  ấy,  hoặc  được  biết  đến  nhiều, 
hoặc  ít  được  biết  đến,  tất  cả  đều  học  theo  điều  Nhất  tọa  thực.  Sau  khi 
học  theo  điều  Nhất  tọa  thực,  vô  vi,  vô  cầu,  không  tật  bệnh,  thân  thể 
nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn,  sảng  khoái.  Những  Tỳ-kheo  ấy  hài 
lòng  Ta.  và  Ta  cũng  không  phải  khuyên  giáo,  khiển  trách  nhiều.  Các 
Tỳ-kheo  nhân  đó  mà  sanh  khởi  suy  niệm  pháp  tùy  pháp  hành7. 

“Cũng  như  người  điều  khiển  chiếc  xe  ngựa,  tay  trái  cầm  cương, 
tay  phải  cầm  roi,  nó  theo  tám  con  đường  mà  di,  muốn  đến  nơi  nào 
cũng  được.  Các  Tỳ-kheo  như  vậy  rất  hài  lòng  Ta,  và  Ta  cũng  không 
phải  khuyên  giáo,  khiển  trách  nhiều.  Các  Tỳ-kheo  nhân  đó  sanh  khởi 
suy  niệm  pháp  tùy  pháp  hành. 

“Cũng  như  khoảng  đất  tốt  có  rừng  cây  sa-la.  Người  dọn  rừng  kia 
thông  minh  sáng  suốt,  không  biếng  nhác,  tùy  lúc  mà  dọn  sửa  gốc  rễ 
cây  sa-la,  thường  cào  bừa  những  rác  rưới  và  luôn  luôn  tưới  nước,  san 
bằng  chỗ  cao,  lấp  bằng  chỗ  thấp,  hai  bên  nếu  cỏ  dại  mọc  đầy  thì  nhổ 
bỏ  đi,  nếu  cây  nào  cong  queo,  xấu  xí,  không  ngay  thẳng,  thì  nhổ  gốc 
bỏ  ra  ngoài,  nếu  có  nhánh  nào  đâm  ngang  và  cong,  thì  chắt  xuống 
hoặc  uốn  lại,  nếu  gần  biên  vừa  mới  mọc  thêm  cây  nào  đều  đặn  ngay 
thẳng,  thì  tùy  lúc  mà  sửa  soạn,  thường  cào  bừa  đi  những  rác  rưới  và 
thường  tưới  nước.  Như  vậy,  trên  khu  đất  tốt  kia  rừng  cây  sa-la  càng 
ngày  càng  sầm  uất.  Cũng  vậy  các  Tỳ-kheo  làm  hài  lòng  Ta  và  Ta 
cũng  khỏi  phải  khuyến  giáo,  khiển  trách  nhiều. 

“Ta  không  nói  các  Tỳ-kheo  là  thiện  ngữ,  cung  thuận  do  các  nhu 
dụng  sinh  sống,  y  bát,  ẩm  thực,  giường  chõng.  Vì  sao  vậy?  Tỳ-kheo  ấy 
nếu  không  nhận  được  các  thứ  ấy  thì  trả  lại  bằng  sự  không  thiện  ngữ 
cung  thuận,  thành  tựu  đức  tánh  không  thiện  ngữ  cung  thuận. 


5'  Đa  sở  tri  thức  /i  ,3  “%  ỹỵt chỉ  người  nổi  tiếng. 

6'  Nhất  tọa  thực  tr@  j*>  □ ' ỵcZ ngữ  nguyên  không  rõ,  nhưng  ý  nghĩa:  ăn  một  ngày 
một  lần.  Xem  thêm  cht.2,  kinh  194  dưới.  Paơli:  eka0sana-bhojana. 

7  Nguyên  Hán:  sanh  niệm  hướng  pháp  thứ  pháp.  Paơli:  satuppaơdakaraòìyaỏ... 
bhikkhusu,  cần  khơi  dậy  chánh  niệm  nơi  các  Tỳ-kheo. 


668 


TRUNG  A-HÀM 


“Nếu  CÓ  Tỳ-kheo  vì  viễn  ly,  y  trên  viễn  ly,  sống  nơi  viễn  ly,  mà 
thiện  ngữ  cung  thuận,  thành  tựu  đức  tánh  thiện  ngữ  cung  thuận,  Ta  nói 
ấy  thật  sự  là  thiện  ngữ  cung  thuận.  Vì  sao  vậy?  Ớ  đây,  một  Tỳ-kheo 
khéo  thủ  hộ,  khéo  an  trú8  chỉ  vì  người  khác  không  nói  cộc  cằn.  Nếu 
người  khác  ăn  nói  cộc  cằn  thì  không  phẫn  nộ,  cũng  không  thù  nghịch, 
cũng  không  ưu  sầu,  oán  hận,  không  hằn  học  giận  dữ,  không  lộ  vẻ  hung 
bạo.  Các  Tỳ-kheo  kia  sau  khi  thấy  vậy  bèn  nghĩ  rằng  ‘Hiền  giả  thật  là 
người  nhẫn  nhục,  ôn  hòa,  giỏi  chịu  đựng,  giỏi  tự  chủ,  khéo  định,  khéo 
trầm  tĩnh.  Nếu  người  khác  ăn  nói  cộc  cằn  thì  liền  hằn  học,  thù  nghịch, 
ưu  phiền,  ôm  hận,  lộ  vẻ  hung  dữ.  Các  Tỳ-kheo  kia  thấy  vậy  bèn  nói 
‘Hiền  giả  này  ngoan  cố,  nóng  nảy,  thô  lỗ,  không  định,  không  tự  chủ, 
không  trầm  tĩnh.’  Vì  sao  vậy? 

“Này  các  Tỳ-kheo,  có  một  nữ  cư  sĩ  tên  là  Bệ-đà-đề9,  rất  giàu 
sang  sung  sướng,  có  nhiều  tiền  tài,  sản  nghiệp  súc  mục  không  thể  kể 
xiết,  phong  hộ  thực  ấp,  lúa  gạo  đầy  đủ,  và  biết  bao  nhu  dụng  sinh  sông 
khác.  Bấy  giờ  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  được  vang  danh  khắp  nơi  với  tiếng  tốt 
như  vầy  ‘Nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  là  người  nhẫn  nhục,  nhu  thuận,  ôn  hòa, 
giỏi  tự  chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo  trầm  tịnh.’ 

“Bấy  giờ  nữ  cư  sĩ  ấy  có  một  nữ  tỳ  tên  là  Hắc10  hầu  hạ.  Nữ  tỳ  ăn 
nói  dịu  dàng,  ít  nhiều  hành  thiện.  Hắc  nữ  tỳ  ấy  bèn  nghĩ  rằng  ‘Chủ 
nhân  ta,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  được  vang  danh  khắp  nơi  với  tiếng  tốt  như 
vầy  ‘Nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  là  người  nhu  thuận,  nhẫn  nhục,  ôn  hòa,  giỏi  tự 
chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo  trầm  tịnh.  Nay  ta  hãy  thử  xem  chủ  nhân  nữ 
cư  sĩ  Bệ-đà-đề  thật  sự  có  sân  hay  không  sân.’ 

“Rồi  Hắc  nô  tỳ  nằm  ngủ  không  dậy  sớm.  Phu  nhân  gọi  dậy, 
‘Hắc  tỳ,  sao  ngươi  không  dậy  sớm?’  Hắc  tỳ  nghe  vậy  bèn  nghĩ  rằng 
‘Chủ  nhân  ta,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề,  sự  thật  có  sân  chứ  không  phải  không 
sân,  nhưng  vì  ta  giỏi  lo  liệu  việc  nhà,  giỏi  quán  xuyến  và  chu  tất, 
khiến  cho  chủ  ta  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  được  vang  danh  với  tiếng  tốt  như 
vầy  ‘Nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  là  người  nhẫn  nhục,  nhu  thuận,  ôn  hòa,  giỏi  tự 
chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo  trầm  tịnh.’  Nay  ta  hãy  thử  thách  hơn  nữa 


8-  Thiện  thệ  hành  ữ'Ẩ  3U  /ỉ /ớt Nguyên-Minh:  thiện  du  hành  'Ờ /i/ờ 

9'  Cưsĩphụ  Bệ-đà-đề  a -  £/tPw\v.  Vedehika0  na0ma  gahapata0nì. 

Tì  danh  Hắc  /7?~T /Ờ Pa0li:  Ka0ôì  nacma  dacsì. 


10. 


KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA 


669 


xem  chủ  ta,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  thật  sự  có  sân  hay  không  sân.’ 

“Rồi  Hắc  nữ  tỳ  ngủ  không  dậy  sớm.  Phu  nhân  gọi  dậy,  ‘Hắc  tỳ, 
sao  ngươi  dậy  quá  trễ  vậy?’ 

“Hắc  nữ  tỳ  nghe  vậy  bèn  suy  nghĩ,  ‘Chủ  ta,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề 
thật  sự  có  sân  chớ  không  phải  không  sân.  Nhưng  vì  ta  khéo  lo  liệu 
việc  nhà,  giỏi  quán  xuyến  và  chu  tất,  nên  chủ  ta  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề 
mới  có  được  vang  danh  với  tiếng  tốt  như  vầy:  ‘Nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  là 
người  nhẫn  nhục,  nhu  thuận,  ôn  hòa,  giỏi  tự  chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo 
trầm  tịnh’.  Nay  ta  lại  thử  thách  thật  lớn,  xem  chủ  ta,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề 
thật  sự  có  sân  hay  không  sân. 

“Rồi  Hắc  nữ  tỳ  ngủ  đến  xế  trưa  mới  dậy.  Phu  nhân  gọi:  ‘Hắc  tỳ, 
sao  ngươi  ngủ  đến  xế  trưa  mới  dậy?  Ngươi  đã  không  chịu  làm  việc, 
cũng  không  bảo  người  khác  làm.  Con  Hắc  tỳ  này  không  nghe  ta  dạy. 
Con  Hắc  tỳ  này  khinh  mạn  ta.’  Bèn  thịnh  nộ,  hằn  học,  trán  nổi  ba 
đường  gân,  mặt  mày  nhăn  nhó,  tự  mình  đến  cánh  cửa  đang  đóng,  rút 
then  cửa,  tay  cầm  gậy  đánh  vào  đầu  nữ  tỳ.  Nó  vỡ  đầu  chảy  máu.  Với 
cái  đầu,  máu  chảy,  Hắc  nữ  tỳ  chạy  qua  nói  với  hàng  xóm,  lớn  tiếng 
phân  bua,  nói  xấu  đủ  điều  rằng:  “Này  các  ngài,  hãy  xem  việc  làm  của 
người  nhẫn  nhục,  nhu  thuận,  ôn  hòa,  giỏi  tự  chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo 
trầm  tịnh  là  như  vậy  chăng?  Người  ấy  mắng  chửi  tôi:  ‘Con  Hắc  tỳ  này 
không  nghe  lời  ta  dạy,  con  Hắc  tỳ  này  khinh  mạn  ta.’  Rồi  thịnh  nộ, 
trán  nổi  ba  đường  gân,  mặt  mày  nhăn  nhó,  tự  mình  đi  đến  cánh  cửa 
đang  đóng,  rút  then  cửa,  tay  cầm  gậy,  đánh  vào  đầu  tôi,  vỡ  đầu  chảy 
máu.”  Bấy  giờ,  nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  được  đồn  xa  với  tiếng  xấu  như  vầy: 
‘Nữ  cư  sĩ  Bệ-đà-đề  hung  dữ,  nóng  nảy,  thô  lỗ,  không  tự  chế,  không 
định  tĩnh,  không  trầm  tịnh.’ 

“Cũng  vậy,  ở  đây,  một  người  khéo  thủ  hộ,  khéo  đi,  khéo  đến,  là 
do  người  khác  không  nói  lời  cộc  cằn.  Khi  người  khác  không  nói  lời  cộc 
cằn,  vị  ấy  không  phẫn  nộ,  không  hằn  học,  không  ưu  phiền  oán  hận, 
không  giận  dữ  thù  nghịch,  không  lộ  vẻ  hung  dữ.  Các  Tỳ-kheo  kia  thấy 
vậy,  bèn  nghĩ:  ‘Hiền  giả  này  là  người  nhẫn  nhục,  ôn  hòa,  giỏi  chịu 
đựng,  khéo  tự  chế,  khéo  định  tĩnh,  khéo  tịch  tịnh.’  Nếu  khi  có  người 
khác  nói  lời  cộc  cằn  bèn  phẫn  nộ,  hằn  học,  ưu  phiền  oán  hận,  giận  dữ, 
thù  nghịch,  lộ  vẻ  hung  dữ,  các  Tỳ-kheo  khác  thấy  vậy  bèn  nghĩ  rằng: 
‘Hiền  giả  này  hung  dữ,  nóng  nảy,  thô  lỗ,  không  định  tĩnh,  không  tự 


670 


TRUNG  A-HÀM 


chế,  không  tịch  tịnh.  ” 

Lại  nữa,  có  năm  con  đường  của  ngôn  ngữ11,  hoặc  nói  đúng  thời 
hay  không  đúng  thời,  hoặc  nói  chân  thật  hay  không  chân  thật  hoặc  nói 
dịu  dàng  hay  cứng  ngắt,  hoặc  nói  từ  hòa  hay  sân  nhuế,  hoặc  nói  có 
nghĩa  lợi  hay  không  nghĩa  lợi. 

Với  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này,  các  ngươi  nếu  khi  người  khác 
nói  mà  với  tâm  bị  biến  đổi,  có  thể  miệng  phát  ra  lời  nói  cộc  cằn,  Ta 
nói  các  ngươi  do  đó  mà  bị  suy  thoái. 

Các  người  hãy  học,  với  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này,  khi  người 
khác  nói  mà  tâm  không  bị  biến  đổi,  miệng  không  phát  ra  lời  nói  cộc 
cằn,  hãy  hướng  đến  kẻ  thù  nghịch,  hãy  duyên  nơi  kẻ  thù  nghịch  mà 
khởi  tâm  từ  mẫn,  tâm  tương  ưng  với  từ  biến  mãn  một  phương,  thành 
tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bốn  phương  tứ  duy,  trên  dưới,  bao 
trùm  tất  cả,  tâm  tương  ưng  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế, 
không  tranh,  rộng  lớn,  vô  lượng,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp 
cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ.  Cũng  vậy,  bi  và  hỷ.  Tâm  tương  ưng  với 
xả,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  lớn,  vô 
lượng,  vô  biên  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  an 
trụ.  Các  ngươi  hãy  học  như  vậy. 

Cũng  như  một  người  cầm  cái  cuốc  rất  lớn  đến  và  nói  rằng:  “Tôi 
có  thể  làm  cho  cả  mặt  đất  nay  trở  thành  không  phải  đất.”  Người  ấy 
bèn  đào  chỗ  này,  chỗ  kia,  rồi  nhổ  nước  miếng,  nước  tiểu  để  làm  dơ 
bẩn.  Khi  người  nói  lời  thô  ác  nói  như  vầy:  “Mong  cả  mặt  đất  này 
không  phải  là  đất.  ”  Ý  ngươi  nghĩ  sao?  Người  ấy  do  phương  tiện  ấy  có 
thể  làm  cho  mặt  đất  trở  thành  không  phải  mặt  đất  được  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời  rằng: 

“Không  thể  được  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao  vậy?  Vì  cõi  đất  này  rất 
sâu  rất  rộng,  không  thể  lường  được.  Cho  nên  người  kia  với  phương 
tiện  ấy  không  thể  nào  làm  cho  cõi  đất  này  trở  thành  không  phải  đất. 
Bạch  Thế  Tôn,  người  ấy  chỉ  tự  gây  phiền  nhọc  vô  ích  mà  thôi.” 

“Cũng  vậy,  với  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này  mà  người  khác 
nói,  đúng  thời  hay  không  đúng  thời,  chân  thật  hay  không  chân  thật,  dịu 


Ngũ  ngôn  đạo  MI  -p'  'ỉ>  hay  ngũ  ngữ  lộ  #ũ  y  ũ_ỵâ (Xem  Tập  Dị  13,  No. 1536, 
Đại  26,  tr.421c).  Paoli:  Paóca  Vacanapathao. 


KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA 


671 


dàng  hay  cứng  ngắt,  từ  hòa  hay  sân  nhuế,  nói  có  nghĩa  lợi  hay  không 
có  nghĩa  lợi.  Các  ngươi  đôi  với  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này,  khi 
người  khác  nói  mà  tâm  biến  đổi,  hay  miệng  phát  ra  lời  nói  thô  ác,  Ta 
nói  các  ngươi  do  đó  mà  tất  phải  suy  thoái.  Các  ngươi  hãy  học,  với  năm 
con  đường  của  ngôn  ngữ  này.  Khi  người  khác  nói  mà  tâm  không  biến 
đổi,  miệng  không  phát  ra  lời  nói  thô  ác,  hướng  đến  người  nói  ấy, 
duyên  nơi  người  nói  ấy  mà  khởi  tâm  từ  mẫn,  như  mặt  đất  tâm  hành 
không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  lớn,  vô  lượng, 
vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trú.  Các 
ngươi  hãy  học  như  vậy. 

“Cũng  như  một  người  cầm  cây  đuốc  bằng  cỏ  rất  lớn  mà  nói  như 
vầy:  ‘Tôi  với  cây  đuốc  bằng  cỏ  này  đun  nóng  sông  Hằng  cho  sôi  sục 
lên’.  Các  ngươi  nghĩ  sao?  Người  ấy  bằng  phương  tiện  ấy  có  thể  làm 
cho  sông  Hằng  nóng  và  sôi  lên  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời  rằng: 

“Không  thể  được,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao  vậy?  Vì  sông  Hằng  kia 
rất  sâu,  rất  rộng  không  thể  do  lường  được.  Cho  nên  người  ấy  với 
phương  tiện  ấy  không  thể  làm  cho  sông  Hằng  nóng  và  sôi  sục  lên 
được.  Bạch  Thế  Tôn,  người  ấy  chỉ  tự  gây  phiền  nhọc  vô  ích  mà  thôi.” 

“Cũng  vậy,  với  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này,  nếu  người  khác 
nói  đúng  thời  hay  không  đúng  thời,  nói  chân  thật  hay  không  chân 
thật,  nói  dịu  dàng  hay  cứng  ngắt,  nói  từ  hòa  hay  sân  nhuế,  nói  có 
nghĩa  lợi  hay  không  nghĩa  lợi;  các  ngươi  đối  với  năm  con  đường  ngôn 
ngữ  này  mà  khi  người  khác  nói,  hoặc  tâm  biến  đổi,  hoặc  miệng  phát 
ra  lời  nói  thô  ác.  Ta  nói  các  ngươi  do  đó  tất  bị  suy  thoái.  Các  ngươi 
hãy  học  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này,  nếu  khi  người  khác  nói  mà 
tâm  không  biến  đổi,  miệng  không  phát  ra  lời  thô  ác,  hướng  đến 
người  ấy,  duyên  nơi  người  ấy,  khởi  tâm  từ  mẫn,  tâm  hành  như  sông 
Hằng,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  lớn,  vô 
lượng  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  an 
trụ.  Các  người  hãy  học  như  vậy. 

“Cũng  như  thợ  vẽ  hay  đệ  tử  của  thợ  vẽ,  tay  cầm  đủ  các  loại  màu 
và  nói  như  thế  này:  ‘Ớ  nơi  hư  không  này,  tôi  vẽ  lên  các  hình  tượng,  rồi 
y  tô  lên  các  loại  màu’,  các  ngươi  nghĩ  sao?  Thợ  vẽ  hay  đệ  tử  của  thợ 
vẽ  ấy,  bằng  phương  tiện  ấy,  có  thể  vẽ  lên  hư  không  các  hình  tượng, 


672 


TRUNG  A-HÀM 


rồi  tô  lên  các  loại  màu  này  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  thể,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao  vậy?  Hư  không  này  không 
phải  là  vật  sắc,  không  thể  thấy,  không  có  đôi  ngại.  Do  đó,  thợ  vẽ  hay 
đệ  tử  của  thợ  vẽ,  bằng  phương  tiện  ấy  không  thể  vẽ  lên  hư  không  các 
hình  tượng  rồi  tô  lên  các  loại  màu.  Thợ  vẽ  và  đệ  tử  của  thợ  vẽ  chỉ  tự 
gây  phiền  nhọc  vô  ích  mà  thôi.” 

“Cũng  vậy,  bằng  năm  con  đường  ngôn  ngữ  này  mà  người  khác 
nói,  hoặc  đúng  thời  hay  không  đúng  thời,  hoặc  chân  thật  hay  không 
chân  thật,  hoặc  dịu  dàng  hay  thô  lỗ,  hoặc  từ  hòa  hay  sân  nhuế,  hoặc 
có  nghĩa  lợi  hay  không  có  nghĩa  lợi,  các  ngươi  đối  với  năm  con 
đường  ngôn  ngữ  này  mà  khi  người  khác  nói,  tâm  không  biến  đổi. 
Miệng  không  phát  ra  lời  thô  ác,  hướng  đến  người  khác  nói,  duyên 
nơi  người  khác  nói,  mà  khởi  tâm  từ  mẫn,  tâm  hành  hư  không,  không 
kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rộng  lớn,  vô  lượng,  vô 
biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ.  Các 
ngươi  hãy  học  như  vậy. 

“Cũng  như  một  cái  túi  bằng  da  mèo  đã  được  thuộc  mềm,  rất 
mềm  nhũn,  hết  tiếng  xì  xộp,  không  còn  tiếng  xì  xộp,  và  có  một  người 
hoặc  nắm  hoặc  đấm,  hoặc  lấy  đá  chọi,  hoặc  dùng  gậy  đánh,  hoặc  lấy 
dao  chém,  hoặc  đập  xuống  đất,  các  ngươi  nghĩ  sao?  Cái  túi  da  mèo  đã 
được  thuộc  mềm,  rất  mềm  nhũn,  làm  hết  tiếng  xì  xộp,  không  còn  tiếng 
xì  xộp,  bấy  giờ  lại  phát  ra  tiếng  kêu  xì  xộp  nữa  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  thể  được,  bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao  vậy?  Vì  cái  túi  ấy 
bằng  da  mèo  đã  được  thuộc  mềm,  rất  mềm  nhũn,  làm  hết  tiếng  xì 
xộp,  không  còn  tiếng  xì  xộp  nữa,  cho  nên  nó  không  còn  phát  ra  tiếng 
xì  xộp  nữa.” 

“Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  khác,  nắm  tay  đấm 
các  ngươi,  hoặc  vác  đá  chọi,  hoặc  xách  gậy  đánh,  hoặc  lấy  dao  chém 
các  ngươi,  nếu  khi  bị  người  khác  nắm  tay  đấm,  vác  đá  chọi,  dùng  gậy 
đánh,  lấy  dao  chém,  mà  tâm  biến  đổi,  hoặc  miệng  phát  ra  lời  thô  ác, 
Ta  nói  các  ngươi  nhân  đó  tất  bị  suy  thoái.  Các  ngươi  hãy  học  như  vậy. 
Nếu  bị  người  khác  nắm  tay  đấm,  vác  đá  chọi  dùng  gậy  đánh,  lấy  dao 
chém,  tâm  không  biến  đổi,  miệng  không  phát  ra  lời  thô  ác,  hướng  đến 


KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA 


673 


người  đánh  đập,  duyên  nơi  người  đánh  đập  mà  khởi  tâm  từ  mẫn,  tâm 
hành  như  cái  túi  da  mèo,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không 
tranh,  rộng  rãi,  vô  lượng,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế 
gian,  thành  tựu  an  trụ.  Các  ngươi  hãy  học  như  vậy. 

“Nếu  có  giặc  cướp  đến,  bằng  lưỡi  cưa  bén,  cắt  xẻ  tay  chân  chi 
tiết.  Này  các  ngươi,  nếu  có  giặc  cướp  đến,  dùng  lưỡi  cưa  bén  mà  xẻ 
tay  chân  chi  tiết  các  ngươi  mà  các  ngươi  hoặc  tâm  biến  đổi,  hoặc 
miệng  phát  ra  lời  thô  ác,  Ta  nói  các  ngươi  nhân  đó  tất  bị  suy  thoái. 
Các  ngươi  hãy  học  như  vậy:  nếu  có  giặc  cướp  đến,  dùng  lưỡi  cưa  bén 
cưa  xẻ  tay  chân  các  ngươi  chi  tiết,  mà  tâm  không  biến  đổi,  miệng 
không  phát  ra  lời  thô  ác,  hướng  đến  người  cắt  xả  ấy,  duyên  nơi  người 
cắt  xả  ấy  mà  khởi  tâm  từ  mẫn,  tâm  tương  ưng  với  từ,  biến  mãn  một 
phương,  thành  tựu  an  trụ.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bốn  phương,  tứ  duy  trên 
dưới,  bao  trùm  tất  cả  tâm  tương  ưng  với  từ,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tránh,  rộng  lớn,  vô  lượng,  vô  biên,  khéo  tu  tập, 
biến  mãn  khắp  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ.  Cũng  vậy,  bi  và  hỷ.  Tâm 
tương  ưng  với  xả,  không  kết,  không  oán,  không  nhu  ế,  không  tránh, 
rộng  lớn,  vô  lượng,  vô  biên,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  khắp  cả  thế  gian, 
thành  tựu  an  trụ.  Các  ngươi  hãy  học  như  vậy.” 

Rồi  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  tán  thán  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  Tỳ-kheo  luôn  luôn  suy  niệm  về  lưỡi 
cưa  bén  cho  giáo  huấn  của  Sa-môn.  Các  ngươi  sau  khi  luôn  luôn  suy 
niệm  về  thí  dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  của  Sa-môn  rồi,  các  ngươi 
há  còn  thấy  rằng:  ‘Người  kia  nói  lời  thô  ác  không  khả  ái  đối  với  ta, 
sau  khi  ta  nghe  không  thể  chịu  đựng  nổi  chăng?’.” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  có,  bạch  Thế  Tôn!” 

Đức  Thế  Tôn  lại  tán  thán  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  hãy  luôn  luôn  suy  niệm  về  thí 
dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn.  Sau  khi  luôn  luôn  suy  niệm  về 
thí  dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn,  các  ngươi  nếu  sống  ở 
phương  Đông,  chắc  chắn  được  an  lạc,  không  có  các  khổ  nạn.  Nếu  sống 
ở  phương  Nam,  phương  Tây  và  phương  Bắc,  cũng  chắc  chắn  được  an 
lạc,  không  có  các  khổ  hoạn. 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  luôn  luôn  suy  niệm  về  thí  dụ 


674 


TRUNG  A-HÀM 


lưỡi  Cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn.  Các  ngươi  sau  khi  suy  niệm  về  thí 
dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn,  đối  với  các  thiện  pháp  các 
ngươi  đã  an  trụ,  Ta  còn  không  nói,  huống  nữa  là  nói  đến  sự  suy  thoái. 
Chỉ  còn  sự  tăng  trưởng  thiện  pháp  ngày  đêm,  chứ  không  còn  sự  suy 
thoái  nữa. 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  hãy  luôn  luôn  suy  niệm  về  thí 
dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn;  các  ngươi  sau  khi  luôn  luôn 
suy  niệm  về  thí  dụ  lưỡi  cưa  bén  cho  giáo  huấn  Sa-môn  rồi,  trong  hai 
quả  chắc  chắn  được  một.  Hoặc  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  chứng  đắc 
Cứu  cánh  trí,  hoặc  chứng  A-na-hàm  nếu  còn  hữu  dư  y.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


194.  KINH  BẠT'ĐÀ'HÒA'LỢl‘ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá- vệ,  rừng  Thắng  lâm,  vườn  cấp 
cô  độc,  cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  an  cư  trong  mùa  mưa. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi* 2.  Do  chỉ  ăn 
trong  một  lần  ngồi,  Ta  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  các  tật  bệnh,  thân  thể 
nhẹ  nhàng  thoải  mái,  khí  lực  khang  cường,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  ngươi 
cũng  nên  chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi;  do  chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi,  các 
ngươi  sẽ  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  các  tật  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng 
thoải  mái,  khí  lực  khang  cường  an  ổn  khoái  lạc. 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi3  cũng  ở  trong  đại  chúng,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  thể  kham  nổi,  sự  việc  ăn  chỉ  trong 
một  lần  ngồi.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  con  chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi  thì 
chẳng  khác  nào  làm  một  việc  chưa  xong,  cảm  thấy  ảo  não,  trong 
lòng  hối  tiếc.  Bạch  Thế  Tôn,  vì  vậy  con  không  thể  kham  nổi  sự 


'■  Bản  Hán,  quyển  51.  Tương  đương  Paơli,  M.65.  Bhaơddaơli-suttaỏ.  Tham  chiếu, 
No. 125  (49.7). 

2'  Nhất  tọa  thực  i>  □ ' ỵâMỘX  ngày  chỉ  ăn  một  lần  giữa  ngọ,  và  trong  một  lần 

ấy  cũng  chỉ  ngồi  một  lần,  nếu  có  duyên  sự  gì  phải  đứng  dậy  nửa  chừng  thì 
không  ngồi  ăn  trở  lại.  Đây  là  một  trong  sáu  phép  tịnh  thực  và  cũng  là  một  trong 
mười  hai  hạnh  đầu  đà.  Xem  thêm  Luật  Tứ  Phần  14  (No. 1428,  Đại  22,  tr.660). 
Xem  cht.6,  kinh  193.  Paoli:  ekaosanabhojana. 

3'  Bạt-đà-hòa-lợi  T  f  •ỈẾỊ/ỬP aoli:  Bhaddaolì. 


www.daitangkinh.org 


676 


TRUNG  A-HÀM 


việc  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi.” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  khi  Ta  nhận  lời  mời,  ngươi  cũng  đi  theo  Ta 
và  nếu  Ta  chấp  nhận  cho  ngươi  mang  đồ  ăn  được  mời  ấy  đi  nhưng  chỉ 
ăn  trong  một  lần  ngồi,  như  vậy  cũng  có  thể  sống  được  an  lành4.” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  lại  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  dù  vậy  con  cũng  không  thể  kham  nổi  sự  việc 
chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  con  chỉ  ăn  trong  một  lần 
ngồi,  chẳng  khác  nào  làm  một  việc  chưa  xong,  cảm  thấy  ảo  não  trong 
lòng  hối  tiếc.  Bạch  Thế  Tôn,  vì  vậy  con  không  thể  kham  nổi  sự  việc 
chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi.” 

Đức  Thế  Tôn  đến  ba  lần  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  chỉ  ăn  trong  một  lần  ngồi.  Do  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi,  Ta 
vô  vi,  vô  cầu,  không  có  các  tật  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng  thoải  mái, 
khí  lực  khang  cường,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  ngươi  cũng  nên  học  chỉ  ăn 
trong  một  lần  ngồi.  Do  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi,  các  ngươi  sẽ  vô  vi, 
vô  cầu,  không  có  các  tật  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng  thoải  mái,  khí  lực 
khang  cường,  an  ổn  khoái  lạc.” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  cũng  đến  ba  lần  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
trịch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  thể  kham  nổi  sự  việc  ăn  chỉ  trong 
một  lần  ngồi.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  con  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi  thì 
không  khác  nào  làm  một  công  việc  chưa  xong,  cảm  thấy  ảo  não,  trong 
lòng  hối  tiếc.  Bạch  Thế  Tôn,  vì  vậy  con  không  thể  kham  nổi  việc  ăn 
chỉ  trong  một  lần  ngồi.” 

Đức  Thế  Tôn  cũng  đến  ba  lần  nói  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  khi  Ta  nhận  lời  mời,  ngươi  cũng  đi  theo; 
và  nếu  ta  chấp  thuận  cho  ngươi  mang  đồ  ăn  được  mời  ấy  đi,  nhưng  ăn 
chỉ  trong  một  lần  ngồi,  như  vậy  cũng  có  thể  sống  được  an  lành.” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  cũng  đến  lần  thứ  ba  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  mặc  dù  như  vậy,  nhưng  con  cũng  không  thể 
kham  nổi  sự  việc  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu  con  ăn 


4'  Paoli  nói:  ăn  một  phần  tại  chỗ  và  một  phần  mang  đi.  Theo  Luật  Tứ  Phần 
(sđd.,nt),  trường  hợp  Tỳ-kheo  bệnh,  có  thể  ăn  nhiều  lần. 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LƠI 


677 


chỉ  trong  một  lần  ngồi  thì  chẳng  khác  nào  làm  việc  một  công  việc 
chưa  xong,  cảm  thấy  ảo  não,  trong  lòng  hối  tiếc.  Bạch  Thế  Tôn,  vì  vậy 
con  không  thể  kham  nổi  sự  việc  ăn  chỉ  trong  một  lần  ngồi.  ” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thiết  lập  giới  Nhất  tọa  thực  cho  chúng  Tỳ- 
kheo5.  Chúng  Tỳ-kheo  thảy  đều  vâng  giữ  học  giới  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Chỉ  trừ  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  tuyên  bô" 
là  không  thể  kham  nổi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  và  bỏ  đi.  Vì  sao  vậy?  Vì 
không  học  theo  giới  cụ  túc6  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của 
Thế  Tôn.  Rồi  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  suốt  trong  một  mùa  mưa  ấy  lánh 
mình  không  gặp  Đức  Thế  Tôn.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  học  theo  giới  cụ 
túc  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  Thế  Tôn. 

Vào  một  lúc,  chư  Tỳ-kheo  làm  y  cho  Đức  Phật,  để  sau  ba  tháng 
an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá-vệ  và  khâu  vá  lại  y  áo  xong,  Đức  Thế  Tôn 
sẽ  thu  vén  y,  ôm  bát  mà  du  hành  trong  nhân  gian.  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa- 
lợi  được  nghe  rằng  chư  Tỳ-kheo  đang  làm  y  cho  Đức  Phật  để  sau  ba 
tháng  an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá-vệ  và  khâu  vá  lại  các  y  áo  xong, 
Đức  Thế  Tôn  sẽ  thu  vén  y,  ôm  bát  mà  du  hành  trong  nhân  gian.  Sau 
khi  nghe  như  vậy,  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  bèn  đi  đến  chỗ  các  Tỳ- 
kheo.  Chư  Tỳ-kheo  từ  xa  trông  thây  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  đang  đi 
đến,  bèn  nói  như  vầy: 

“Hiền  giả  Bạt-đà-hòa-lợi,  nên  biết  ở  đây  chúng  tôi  đang  làm  y 
cho  Thế  Tôn,  để  sau  ba  tháng  an  cư  vào  mùa  mưa  tại  nước  Xá-vệ,  và 
khâu  vá  y  xong  Đức  Thế  Tôn  sẽ  thu  vén  y,  ôm  bát  mà  du  hành  trong 
nhân  gian.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  hãy  tự  khéo  gìn  giữ  trong  trường  hợp 
này,  đừng  để  về  sau  xảy  ra  nhiều  sự  phiền  nhọc.” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  nghe  những  lời  ấy  xong,  liền  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự  con  đã  sai  lầm!  Thật  sự  con  đã  sai  lầm! 
Con  như  ngu,  như  si,  như  khờ  dại,  như  bất  thiện.  Vì  sao?  Vì  Thế  Tôn 
thiết  lập  giới  Nhất  tọa  thực  cho  chúng  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  thảy  đều 
vâng  giữ  học  giới  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn. 


5-  Trong  Luật  tạng  không  thấy  nói  đến  học  giới  Nhất  tọa  thực  nhưng  nói  là  Sát  sát 
thực  (Paoli:  parampara-bhojana). 

Bất  học  cụ  giới,  xem  cht.17  dưới. 


6. 


678 


TRUNG  A-HÀM 


Duy  chỉ  con  tuyên  bô"  là  không  kham  nổi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  và  bỏ 
đi.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  học  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  ấy  ngươi  không  biết  rằng,  ‘Một  sô" 
đông  các  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  đang  an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá-vệ, 
những  vị  ấy  biết  ta7,  thấy  ta,  rằng  ‘Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Bạt-đà-hòa- 
lợi,  đệ  tử  của  Thế  Tôn,  không  học  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thê"  Tôn.’  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  bây  giờ  ngươi 
không  biết  có  sự  kiện  như  vậy  chăng? 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  bâ"y  giờ  ngươi  không  biết  rằng,  ‘Một  sô" 
đông  Ưu-bà-tắc  và  ưu-bà-di  tại  nước  Xá-vệ,  những  người  này  biết  ta, 
gặp  ta,  rằng  ‘Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Bạt-đà-hòa-lợi,  đệ  tử  của  Thê" 
Tôn  không  học  theo  giới  cụ  túc,  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới 
của  Thê"  Tôn.’  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  bấy  giờ  ngươi  không  biết  có  sự 
kiện  như  vậy  chăng? 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ngươi  lúc  â"y  không  biết  rằng,  ‘Một  sô" 
đông  các  Sa-môn  Phạm  chí  dị  học  đang  an  cư  mùa  mưa  tại  nước  Xá- 
vệ,  những  vị  này  biết  ta,  thây  ta,  rằng  ‘Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Bạt- 
đà-hòa-lợi,  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm,  một  bậc  danh  đức,  nhưng 
không  học  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của 
Thê"  Tôn.’  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  bấy  giờ  ngươi  không  biết  có  sự 
kiện  như  vậy  chăng? 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  nếu  có  Tỳ-kheo  chứng  câu  giải  thoát8  mà 
ta  nói  với  vị  ấy  rằng,  ‘Ngươi  hãy  xuống  vũng  bùn! 9’.  Này  Bạt-đà-hòa- 
lợi,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Ta  dạy  Tỳ-kheo  ấy  như  vậy  Tỳ-kheo  ấy  há  thể 
đứng  im  hay  tránh  đi  chỗ  khác  chăng?” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  đáp: 

“Bạch  Thê" Tôn,  không.” 


7  Văn  giả  thiết,  trực  tiếp  dẫn  lời  của  Bạt-đà-hòa-lợi. 

Câu  giải  thoát  ũỹ  ,ĩ)  *1,  hay  Câu  phần  giải  thoát.  Paoli:  ubhatobhaogavimutta. 
Xem  kinh  1 95  sau. 

Paoli  nói:  ehi  me  tvam  bhikkhu  paíke  saoíkamo  hoti,  “Tỳ-kheo,  lại  đây,  làm  cầu 
trên  bùn  cho  Ta”. 


9. 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢl  679 


Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  giả  sử  không  phải  là  Tỳ-kheo  câu  giải 
thoát  nhưng  là  Tỳ-kheo  tuệ  giải  thoát10;  hoặc  giả  sử  không  phải  là  Tỳ- 
kheo  tuệ  giải  thoát,  nhưng  Tỳ-kheo  thân  chứng11;  hoặc  giả  sử  không 
phải  Tỳ-kheo  thân  chứng,  nhưng  là  kiến  đáo12;  hoặc  giả  sử  không  phải 
là  kiến  đáo  nhưng  là  tín  giải  thoát13;  hoặc  giả  sử  không  phải  là  tín  giải 
thoát  nhưng  là  tùy  pháp  hành14;  hoặc  giả  sử  không  phải  là  tùy  pháp 
hành,  nhưng  là  tùy  ý  hành15,  mà  ta  nói  với  vị  Tỳ-kheo  ấy  rằng,  ‘Ngươi 
hãy  xuống  vũng  bùn’.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Ta  dạy 
Tỳ-kheo  ấy  như  vậy,  Tỳ-kheo  ấy  há  có  thể  đứng  im  hay  tránh  đi  nơi 
khác  chăng?” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Lúc  bấy  giờ  ngươi  đã 
chứng  đắc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  kiến  đáo,  thân  chứng,  tuệ  giải 
thoát  hay  câu  giải  thoát  chăng?” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  phải  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  lúc  bấy  giờ  ngươi  không  phải  như  ngôi  nhà 
trống  chăng?” 

Lúc  ấy  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  bị  Thế  Tôn  khiển  trách  ngay  mặt, 
trong  lòng  rầu  rĩ,  cúi  đầu  im  lặng,  không  còn  lời  để  biện  bạch,  suy 
nghĩ  mông  lung.  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  khiển  trách  Tôn  giả  Bạt-đà- 
hòa-lợi  ngay  mặt  rồi,  lại  muốn  làm  cho  Tôn  giả  được  hoan  hỷ  bèn  nói 
rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ngươi  lúc  bấy  giờ  đối  với  Ta  mà  không  có 


10'  Tuệ  giải  thoát  'Aj  ,ĩ>  -VỵíÍPaoli:  Paóóaovimutta,  xem  kinh  195  ở  sau. 
u'  Thân  chứng  □  pT.dPaoli:  kaoyasakkhin,  xem  kinh  195  ở  sau. 

12  Kiến  đáo  £  vỵLPaoli:  diaeaehipattai  xem  kinh  195  ở  sau. 

13-  Tín  giải  thoát  -~â¥,ĩ)  ^ỉỵỜPaaYv.  saddhaovimutta,  nt. 

14  Pháp  hành  ai  /y^TTiay  tùy  pháp  hành.  Paoli:  dhammaonusaorin,  nt. 
15'  Tín  hành  *ă¥  /i^ýốaasỊ  tùy  tín  hành.  Paoli  saddhaossussaorin,  nt. 


680 


TRUNG  A-HÀM 


Sự  tịch  tịnh  của  sự  tín  pháp,  không  có  sự  tịch  tịnh  của  ái  pháp,  không 
có  sự  tịch  tịnh  của  tĩnh  pháp16.  Vì  sao  vậy?  Trong  lúc  ta  thiết  lập  giới 
Nhất  tọa  thực  cho  chúng  Tỳ-kheo;  chúng  Tỳ-kheo  thảy  đều  vâng  giữ 
học  giới  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Duy  chỉ 
riêng  ngươi  tuyên  bô"  là  không  kham  nổi,  và  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ 
đi.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  học  theo  giới  cụ  túc,  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  bạch  rằng: 

“Quả  thật  như  vậy.  Vì  sao  vậy?  Vì  trong  lúc  Thế  Tôn  thiết  lập 
học  giới  cho  chúng  Tỳ-kheo;  chúng  Tỳ-kheo  thảy  đều  vâng  giữ,  duy 
chỉ  riêng  con  tuyên  bố  là  không  kham  nổi,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ 
đi.  Vì  sao  vậy?  Vì  không  học  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  sự  hôi  lỗi  của 
con.  Con  đã  thấy  lỗi  lầm  rồi  sẽ  tự  mình  ăn  năn  hôi  cải,  và  từ  nay  trở  đi 
sẽ  giữ  gìn  không  tái  phạm  nữa.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  như  vậy,  ngươi  thật  sự  như  ngu,  như  si,  như 
khờ  dại,  như  bất  thiện.  Vì  sao  vậy?  Vì  trong  lúc  ta  thiết  lập  học  giới 
Nhất  tọa  thực  cho  chúng  Tỳ-kheo;  chúng  Tỳ-kheo  thảy  đều  vâng  giữ 
học  giới  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn,  chỉ  riêng 
ngươi  tuyên  bô"  là  không  kham  nổi,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi.  Vì 
sao  vậy?  Vì  ngươi  không  học  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu 
trong  cảnh  giới  của  Thê"  Tôn. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  nếu  ngươi  có  lỗi  lầm,  đã  thây  và  tự  hối  từ 
nay  về  sau  gìn  giữ,  không  thể  để  tái  phạm.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  như 
vậy  ở  trong  Thánh  pháp  luật  có  ích  lợi  chớ  không  tổn  hại.  Nếu  ngươi 
có  lầm  lỗi,  đã  thây  và  tự  hôi,  từ  nay  về  sau  gìn  giữ  không  để  tái  phạm 
nữa,  thì  này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ý  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  có  Tỳ-kheo  không 
học  theo  giới  cụ  túc17,  vị  â"y  sống  trong  rừng  vắng,  dưới  gốc  cây,  hoặc 
ở  trên  sườn  cao,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh  sự  dữ,  không  có 


16  Vô  tín  pháp  tĩnh  ŨJỔ  «3/  “£  ìx  (hoặc  'í  J,  vô  ái  pháp  tĩnh  ŨJỔ  DeC?  “í  't/cX vô 
tránh  pháp  tĩnh  0jf  %  (hoặc  't )  “í  '//Vchưa  rõ  ý  nghĩa.  Xem  cht.2  đoạn  dưới. 
I7,  Bất  học  cụ  giới  &£  %c  '  ỉ  /Ờ  Paoli  satthusaosane  sikkhaoya  aparipuorakaorì,  sự 
học  tập  không  đầy  đủ  trong  giáo  pháp  của  Tôn  sư. 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢl 


681 


bóng  người,  tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa.  Vị  ấy  sau  khi  sống  tại  một  nơi  xa 
vắng,  tu  hành  tinh  cần  để  chứng  đắc  tăng  thượng  tâm,  hiện  pháp  lạc 
trụ18.  Nhưng  vị  ấy  sống  tại  nơi  xa  vắng,  tu  hành  tinh  cần  như  vậy  mà 
chê  bai  học  giới  của  Thế  Tôn19,  xuyên  tạc  chê  bai  chư  Thiên  và  các 
phạm  hạnh  có  trí  và  cũng  xuyên  tạc  học  giới  của  chính  mình.  Vị  ấy 
sau  khi  xuyên  tạc  học  giới  của  Thế  Tôn,  xuyên  tạc  chư  Thiên  và  các 
vị  Phạm  hạnh  có  trí,  và  cũng  xuyên  tạc  học  giới  của  chính  mình  rồi, 
bèn  không  sanh  tâm  hoan  duyệt;  do  không  sanh  tâm  hoan  duyệt  nên 
không  sanh  hỷ;  do  không  sanh  hỷ  nên  thân  không  khinh  an;  do  thân 
không  khinh  an,  nên  không  cảm  thọ  lạc;  do  không  cảm  thọ  lạc,  nên 
tâm  bất  định.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  Hiền  Thánh  đệ  tử  khi  tâm  bất  định, 
thì  không  thể  thấy  như  thật,  biết  như  thật. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  ý  ngươi  nghĩ  sao,  nếu  có  Tỳ-kheo  học  giới 
cụ  túc,  sông  trong  rừng  vắng,  trong  rừng  sâu,  dưới  gốc  cây  trên  sườn 
cao,  vắng  bặt  không  tiếng  động,  xa  lánh  không  có  sự  dữ,  không  có 
bóng  người,  tùy  thuận  mà  tĩnh  tọa.  Vị  ấy  sông  tại  nơi  xa  vắng,  tu  hành 
tinh  cần,  để  chứng  đắc  tăng  thượng  tâm,  hiện  pháp  lạc  trú.  Vị  ấy  sau 
khi  sống  tại  nơi  xa  vắng,  tu  hành  tinh  cần,  an  ổn  khoái  lạc  rồi,  không 
xuyên  tạc  học  giới  của  Thế  Tôn,  cũng  không  xuyên  tạc  chư  Thiên  và 
các  vị  Phạm  hạnh  có  trí,  cũng  không  xuyên  tạc  học  giới  của  chính 
mình.  Vị  ấy  sau  khi  không  xuyên  tạc  học  giới  của  Thế  Tôn,  không 
xuyên  tạc  chư  Thiên  và  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí,  cũng  không  xuyên 
tạc  học  giới  của  chính  mình  rồi  bèn  sanh  hoan  duyệt,  do  sanh  hoan 
duyệt  nên  sanh  hỷ,  do  sanh  hỷ  nên  thân  khinh  an,  do  thân  khinh  an 
nên  cảm  thọ  lạc,  do  cảm  thọ  lạc  nên  tâm  định.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi, 
Hiền  Thánh  đệ  tử  tâm  định  rồi  bèn  thấy  như  thật,  biết  như  thật.  Sau 
khi  thấy  như  thật,  biết  như  thật,  bèn  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có 
giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng  đắc  Sơ  thiền,  thành  tựu 
an  trụ.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chứng  đắc  tăng 
thượng  tâm  thứ  nhất,  ngay  trong  đời  hiện  tại  sống  an  lạc,  dễ  được  chớ 


18'  Trong  nguyên  bản:  hiện  pháp  lạc  cư. 

19  Đối  chiếu  bản  Paoli  tassa  tathaovuopakaaeashassa  viharato  satthaopi  upavadati... 
devataopi  upavadanti,  vị  ấy  trong  khi  sống  viễn  ly  như  vậy,  nhưng  Đạo  sư  chỉ 
trích,...,  chư  Thiên  cũng  chỉ  trích. 


682 


TRUNG  A-HÀM 


không  khó,  an  lạc  sống  trong  vô  úy  an  ổn  khoái  lạc  và  thăng  tiến  đến 
Niết-bàn.  Rồi  vị  ấy  giác  và  quán  đã  tịch  tịnh,  nội  tĩnh,  nhất  tâm, 
không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị  thiền, 
thành  tựu  an  trụ.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  bấy  giờ  chứng  đắc 
tăng  thượng  tâm  thứ  hai,  ngay  trong  đời  hiện  tại  được  sống  an  lạc,  dễ 
được  chớ  không  khó,  an  lạc  sống  trong  vô  úy,  an  ổn  khoái  lạc  mà 
thăng  tiến  đến  Niết-bàn.  Rồi  vị  ấy  ly  hỷ,  xả  dục,  xả,  an  trú  vô  cầu,  với 
chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà  Thánh  nói  là  Thánh 
xả,  niệm,  an  trụ  lạc,  chứng  đắc  đệ  Tam  thiền  thành  tựu  an  trụ.  Này 
Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chứng  đắc  tăng  thượng  tâm  thứ 
ba,  ngay  trong  đời  hiện  tại  được  sông  an  lạc,  dễ  được  chớ  không  khó, 
an  lạc  sông  trong  vô  úy,  an  ổn  khoái  lạc  mà  thăng  tiến  đến  Niết-bàn. 
Rồi  vị  ấy  lạc  diệt  khổ  diệt,  ưu  và  hỷ  vốn  cũng  đã  diệt,  không  khổ 
không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an 
trụ.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chứng  đắc  tăng  thượng 
tâm  thứ  tư  ngay  trong  đời  hiện  tại  được  sống  an  lạc,  dễ  được  chớ 
không  khó  an  trú  trong  vô  úy,  an  ổn  khoái  lạc  mà  thăng  tiến  đến  Niết- 
bàn. 

“Vị  ấy  với  sự  chứng  đắc  định  tâm  thanh  tịnh  như  vậy,  không 
nhuế,  không  phiền,  nhu  nhuyến,  an  trụ  vững  vàng,  đạt  đến  bất  động 
tâm,  học  và  chứng  đắc  Túc  mạng  trí  thông.  Vị  ấy  với  hành  vi,  với 
tướng  mạo,  nhớ  lại  về  trước  vô  lượng  trăm  nghìn  đời  sống  đã  trải  qua, 
một  đời,  hai  đời  trăm  đời,  nghìn  đời,  thành  kiếp,  hoại  kiếp,  vô  lượng 
thành  kiếp  hoại  kiếp;  chúng  sanh  ấy  có  tên  như  vậy,  mà  vị  ấy  xưa  kia 
đã  từng  trải,  biết  rằng  ‘Ta  đã  từng  sanh  làm  người  ấy,  với  tên  như  vậy, 
họ  như  vậy,  tự  như  vậy,  sanh  như  vậy,  ăn  uống  như  vậy,  thọ  khổ  lạc 
như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  tồn  tại  như  vậy,  mạng  chung  như  vậy,  chết 
ở  đây  sanh  ở  chỗ  kia,  chết  ở  chỗ  kia  sanh  ở  đây.  Ta  sanh  tại  chỗ  này 
với  tên  như  vậy,  họ  như  vậy,  ăn  uống  như  vậy,  tử  như  vậy,  sanh  như 
vậy,  thọ  khổ  lạc  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  tồn  tại  như  vậy,  mạng 
chung  như  vậy.’  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  kia  lúc  bấy  giờ,  chứng 
đắc  minh  đạt20  thứ  nhất  này,  do  trước  kia  không  phóng  dật,  ưa  sống  nơi 
xa  vắng,  tu  hành  tinh  cần,  cho  đến  vô  trí  diệt,  và  trí  tuệ  phát  sanh, 


20'  Minh  đạt  /  'ớ^íTiay  minh,  tức  ba  minh:  Paali:  tisso  vijja0. 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LƠI 


683 


bóng  tối  biến  mất  mà  ánh  sáng  xuất  sanh,  vô  minh  diệt  mà  minh  phát 
sanh,  tức  là  chứng  ngộ  minh  đạt  ức  túc  mạng  trí21. 

“Vị  ấy  với  sự  chứng  đắc  định  tâm  như  vậy,  không  nhuế,  không 
phiền  an  trụ  vững  vàng.  Đạt  đến  bất  động  tâm,  học  và  chứng  sanh  tử 
trí  thông.  Vị  ấy  với  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  vượt  hẳn  trên  người  thường, 
thấy  chúng  sanh  này,  lúc  tử  lúc  sanh,  sắc  đẹp  sắc  xấu,  diệu  hay  chẳng 
diệu,  qua  lại  thiện  xứ  hay  bất  thiện  xứ.  Tùy  theo  tác  nghiệp  của  chúng 
sanh  này  mà  thấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sanh  này  thành  tựu  thân 
ác  hành,  khẩu  và  ý  ác  hành,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến,  thành  tựu 
tà  kiến;  do  nhân  duyên  này  khi  thân  hoại  mạng  chung  tất  sanh  đến  ác 
xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Nếu  chúng  sanh  này  thành  tựu  thân  diệu 
hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh,  không  phỉ  báng  chánh  nhân,  chánh  kiến, 
thành  tựu  chánh  kiến;  do  nhân  duyên  khi  thân  hoại  mạng  chung  tất  đi 
đến  thiện  xứ,  sanh  lên  cõi  trời.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  lúc 
bấy  giờ  chứng  đắc  minh  đạt  thứ  hai,  do  trước  kia  không  phóng  dật,  ưa 
sống  nơi  xa  vắng,  tu  hành  tinh  cần,  vô  trí  diệt  và  trí  sanh,  bóng  tối  biến 
mất  và  ánh  sáng  hiện  thành,  vô  minh  diệt  và  minh  sanh,  tức  chứng 
ngộ  minh  đạt  Sanh  tử  trí22. 

“Vị  ấy  với  sự  chứng  đắc  định  tâm  thanh  tịnh  như  vậy,  không  uế, 
không  phiền,  an  trụ  vững  vàng,  đạt  được  bất  động  tâm,  học  và  chứng 
ngộ  Lậu  tận  trí  thông.  Vị  ấy  biết  như  thật  rằng  ‘Đây  là  Khổ,  đây  là 
Khổ  tập,  đây  là  Khổ  diệt,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  diệt  đạo’;  biết  như 
thật  rằng  ‘Đây  là  lậu,  đây  là  lậu  tập,  đây  là  lậu  diệt,  biết  như  thật  đây 
là  lậu  diệt  đạo.’  Vị  ấy  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  khỏi 
dục  lậu,  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Đã  giải  thoát  thì 
biết  mình  đã  giải  thoát.  Biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Này 
Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  là  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  chứng  đắc  minh  đạt  thứ  ba,  do 


21  ức  túc  mạng  trí  tác  chứng  minh  đạt  %ĩ>  « 3Ỉ  %  ỉ@  ỳ 'ớ^cvThay  túc  mạng 

trí  minh,  hay  túc  trụ  tùy  niệm  tấc  chứng  minh ;  xem  Tập  Dị  Môn  Luận  6,  Đại  26, 
tr.391a,  Paeli:  pubbenivaesaenusatióaeòaỏ  vijja0. 

Sanh  tử  trí  tác  chứng  minh  đạt  ĩđ /"  ■%  ỉ@  'ỳ  hay  tử  sanh  trí  tác 

chứng  minh;  xem  Tập  Dị  Môn,  đd.  nt.  Paeli:  sattaenaỏ  cutuepapaete  óaeòaỏ 
vijja0. 


22. 


684 


TRUNG  A-HÀM 


trước  không  phóng  dật,  ưa  sống  nơi  xa  vắng,  tu  hành  tinh  tấn,  vô  trí 
diệt  và  trí  sanh,  bóng  tối  biến  mất  và  ánh  sáng  hiện  thành,  vô  minh 
diệt  và  minh  sanh  chứng  chứng  ngộ  minh  đạt  Lậu  tận  trí23.” 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
trịch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  do  nhân  gì,  duyên  gì,  khi  các  Tỳ-kheo  cùng 
phạm  giới,  nhưng  có  trường  hợp  khổ  trị,  có  trường  hợp  không  khổ  trị.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  hoặc  có  Tỳ-kheo  thường  xuyên  phạm  giới; 
do  bởi  thường  xuyên  hay  phạm  giới  nên  các  Tỳ-kheo  đồng  phạm  hạnh 
khiển  trách  bằng  những  điều  được  thấy,  được  nghe,  hay  từ  người  khác 
mà  nghi  ngờ.  Vị  ấy  sau  khi  bị  các  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng 
những  điều  được  thấy,  được  nghe,  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ,  bèn 
nói  lãng  sang  vấn  đề  khác,  những  việc  ngoài  vấn  đề;  sân  hận,  thù 
nghịch,  phẫn  nộ,  bất  mãn,  xúc  nhiễu  chúng  Tăng,  khinh  mạn  chúng 
Tăng,  nói  như  vầy,  ‘Tôi  phải  làm  gì  để  chúng  Tăng  hoan  hỷ  mà  vui 
lòng.’  Với  ý  nghĩ  như  vậy.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  các  Tỳ-kheo  bèn  nghĩ 
rằng,  ‘Nhưng  Hiền  giả  này  thường  hay  phạm  giới.  Và  do  thường  hay 
phạm  giới,  nên  bị  các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những  điều 
được  thấy,  được  nghe,  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ.  Vị  này  sau  khi 
bị  các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những  điều  được  thấy 
được  nghe  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ,  bèn  nói  sang  vấn  đề  khác, 
những  sự  việc  ngoài  vấn  đề,  sân  hận,  thù  nghịch,  phẫn  nộ,  bất  mãn, 
xúc  nhiễu  chúng  Tăng,  khinh  mạn  chúng  Tăng,  nói  như  vầy  ‘Tôi  phải 
làm  gì  để  chúng  Tăng  được  hoan  hỷ  mà  hài  lòng.’  Sau  khi  thấy  vậy, 
bèn  nói  rằng:  “Này  chư  Tôn,  hãy  xem  xét  khiến  để  kéo  dài  một  thời 
gian24. 

“  Hoặc  giả  có  Tỳ-kheo  thường  hay  phạm  giới;  do  thường  hay 
phạm  giới  cho  nên  bị  các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những 
điều  được  thấy,  được  nghe,  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ.  Vị  ấy  sau 
khi  bị  các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những  điều  được  thấy, 


23  Lậu  tận  trí  tác  chứng  minh.  Paơli:  aơsavaơnaỏ  khaye  óaơòaỏ  vijja0. 

24  Đương  quán  linh  cửu  trụ  □/  rỡ  /íỵờ  Paơli:  (...)  upaparikkhatha  (...)  na 
khippameva  vuơpasameyyaơ  ti,  hãy  tham  cứu,  chớ  chấm  dUt  sớm. 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢl 


685 


được  nghe,  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ,  không  nói  lãng  sang  vấn 
đề  khác,  những  sự  việc  ngoài  vấn  đề,  không  sân  hận,  thù  nghịch 
chúng  Tăng,  phẫn  nộ,  bất  mãn,  xúc  nhiễu  và  khinh,  mạn,  không  nói 
như  vầy,  ‘Tôi  phải  làm  gì  để  Tăng  chúng  hoan  hỷ  mà  hài  lòng.’ 
Không  có  ý  nghĩ  như  vậy.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  các  Tỳ-kheo  bèn  nghĩ 
rằng,  ‘Nhưng  Hiền  giả  này  thường  hay  phạm  giới,  do  bởi  thường  hay 
phạm  giới  nên  các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những  điều 
được  thấy,  được  nghe  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ.  Vị  ấy  sau  khi  bị 
các  vị  đồng  phạm  hạnh  khiển  trách  bằng  những  điều  được  thấy,  được 
nghe,  hay  từ  người  khác  mà  nghi  ngờ,  vị  ấy  không  nói  lãng  sang  vấn 
đề  khác,  những  sự  việc  ngoài  vấn  đề  không  sân  hận,  thù  nghịch,  phẫn 
nộ,  bất  mãn,  không  xúc  nhiễu  chúng  Tăng,  không  khinh  mạn  chúng 
Tăng,  không  nói  như  vầy,  ‘Tôi  phải  làm  gì  để  chúng  Tăng  hoan  hỷ  mà 
hài  lòng.’  Sau  khi  thấy  như  vậy  bèn  nói  rằng,  ‘Này  chư  Tôn,  hãy  xem 
xét  mà  khiến  cho  diệt  sớm.’  Trường  hợp  phạm  các  cấm  giới  nhẹ  cũng 
vậy. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  hoặc  giả  có  Tỳ-kheo  có  tín,  có  ái,  có  tĩnh25. 
‘Nay  Tỳ-kheo  này  còn  có  tín,  có  ái,  có  tĩnh.  Nếu  chúng  ta  khổ  trị  Tỳ- 
kheo  này,  thì  Hiền  giả  này  vốn  có  tín,  ái  và  tĩnh,  do  đây  mà  dứt  mất 
vậy.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  cẩn  thận  gìn  giữ  cho  Hiền  giả  này.  Rồi 
các  Tỳ-kheo  bèn  cùng  nhau  gìn  giữ  hộ.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  cũng  như 
một  người  kia  chỉ  có  một  con  mắt  các  bà  con  quyến  thuộc,  vì  thương 
tưởng,  yêu  mến,  mong  cầu  cho  được  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  sự  an  ổn 
khoái  lạc,  nên  cùng  nhau  cẩn  thận  gìn  giữ  hộ,  không  để  cho  người  này 
bị  lạnh  nóng,  đói,  khát,  đau  yếu,  ưu  sầu,  vừa  đau  yếu  vừa  ưu  sầu, 
không  để  cho  phải  bụi,  không  để  cho  khói,  không  để  cho  phải  bụi  và 
khói.  Vì  sao  vậy?  Vì  sợ  ấy  mất  luôn  một  con  mắt  nữa.  Cho  nên  thân 
thuộc  cẩn  thận  gìn  giữ  hộ.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  cũng  vậy,  với  Tỳ-kheo 
chỉ  còn  một  ít  tín,  một  ít  ái,  một  ít  tĩnh,  các  Tỳ-kheo  bèn  nghĩ  rằng, 


25'  Hữu  tín  hữu  ái  hữu  tĩnh  /s  <ẫ¥ /*  DcC?  /s  't  (hay  %  ?);  Pa0li:  (...) 
sadda0mattakena  vahati  pemamattakena,  (Tỳ-kheo  ấy)  tùng  sự  (Tăng)  với  một  ít 
lòng  tin,  một  ít  yêu  mến.  Bản  Hán  nói  thêm  tĩnh,  mà  có  thể  là  tránh  chép  nhầm. 
Đoạn  này  có  thể  hiểu:  “Tỳ-kheo  tuy  phạm  tội,  nhung  còn  một  ít  lòng  tin,  một  ít 
thuơng  yêu,  và  với  một  ít  tranh  chấp  nhỏ”. 


686 


TRUNG  A-HÀM 


‘Nay  Tỳ-kheo  chỉ  có  một  ít  tín,  một  ít  ái,  một  ít  tĩnh  nếu  chúng  ta  khổ 
trị  Tỳ -kheo  này  thì  Tỳ -kheo  này  sẽ  do  đây  mà  đứt  mất  một  ít  tín,  một 
ít  ái,  một  ít  tĩnh  ấy.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  giữ  gìn  hộ,  cũng  như  thân 
thuộc  gìn  giữ  người  một  mắt  vậy.” 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch 
vai  áo  sang  bên,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  do  nhân  gì,  duyên  gì,  ngày  xưa  ít  có  thiết  lập 
học  giới  nhưng  được  nhiều  Tỳ-kheo  vâng  lĩnh  phụng  trì?  Và  do  nhân 
gì,  duyên  gì,  bạch  Thế  Tôn,  ngày  nay  thiết  lập  nhiều  học  giới,  nhưng  ít 
có  Tỳ -kheo  vâng  lãnh  phụng  trì?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  khi  chúng  Tỳ-kheo  không  được  thịnh  lợi, 
trong  chúng  không  có  pháp  hỉ  hảo26;  nhưng  khi  chúng  Tỳ-kheo  được 
thịnh  lợi,  trong  chúng  phát  sanh  pháp  hỉ  hảo.  Khi  pháp  hỉ  hảo  đã  phát 
sanh,  Thế  Tôn  muôn  đoạn  trừ  pháp  hỉ  hảo  đó,  bèn  thiết  lập  học  giới 
cho  đệ  tử. 

“Cũng  vậy,  khi  chúng  Tỳ-kheo  được  tán  thán,  được  lớn  mạnh,  có 
những  bậc  Thượng  tôn  được  hàng  vương  giả  biết  đến  và  có  phước  đức 
lớn,  học  vấn  nhiều27. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  khi  chúng  Tỳ-kheo  không  có  những  người 
đa  văn,  trong  chúng  không  phát  sanh  pháp  hỉ  hảo.  Nhưng  khi  chúng 
Tỳ-kheo  có  những  người  đa  văn,  trong  chúng  phát  sanh  pháp  hỉ  hảo. 
Vì  pháp  hỉ  hảo  đã  phát  sanh,  Thế  Tôn  muôn  đoạn  trừ  pháp  hỉ  hảo  ấy, 
cho  nên  thiết  lập  học  giới  cho  các  đệ  tử. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  không  phải  vì  để  đoạn  trừ  hữu  lậu  trong 
hiện  tại  mà  Ta  thiết  lập  học  giới  cho  các  đệ  tử.  Nhưng  vì  để  đoạn  trừ 
hữu  lậu  trong  đời  sau  mà  Ta  thiết  lập  học  giới  cho  các  đệ  tử.  Bạt-đà- 
hòa-lợi,  vì  vậy,  vì  để  đoạn  trừ  hữu  lậu  nên  Ta  thiết  lập  học  giới  đệ  tử, 


2Ỏ'  Hỷ  hảo  pháp  3Ỉ  /,,  V/CT^chuộng  tốt”.  Paoli:  aosavaaaaahaoniyao  dhammao,  pháp 
được  xác  lập  trên  hữu  lậu. 

21'  Năm  trường  hợp  pháp  hữu  lậu  phát  sanh  trong  Tăng  chúng:  có  thịnh  lợi,  tăng 
lớn  mạnh,  có  danh  dự,  có  bậc  kỳ  túc  được  kinh  trọng,  và  có  học  vấn  cao.  So 
sánh  Paoli:  saígho  mahattaỏ  patto...  laobhaggaỏ  patto...  yasaggaỏ...  baohusaccau... 
rattaóóutaỏ... 


KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢl 


687 


khi  đến  vâng  lãnh  lời  dạy  của  Ta. 

“Bạt-đà-hòa-lợi,  trước  kia  Ta  đã  từng  nói  pháp  thí  dụ  về  ngựa 
thuần  giông28  cho  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  đó,  do  nhân  gì,  duyên  gì 
ngươi  có  nhớ  không?” 

Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  trong  ấy  có  nguyên  nhân.  Vì  sao  vậy?  Thế  Tôn 
thiết  lập  giới  Nhất  tọa  thực  cho  chúng  Tỳ-kheo.  Chúng  Tỳ-kheo  thảy 
đều  vâng  lãnh  học  giới  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế 
Tôn.  Chỉ  riêng  con  tuyên  bô"  là  không  kham  nổi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
bỏ  đi.  Vì  không  theo  giới  cụ  túc  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới 
của  Thế  Tôn.  Bạch  Thế  Tôn,  đó  gọi  là  trong  ấy  có  nguyên  nhân.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói  với  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi,  rằng: 

“Trong  đó  không  phải  chỉ  có  nguyên  nhân  như  vậy.  Này  Bạt-đà- 
hòa-lợi,  khi  Ta  nói  thí  dụ  về  loài  ngựa  thanh  tịnh  cho  các  Tỳ-kheo,  thì 
ngươi  hẳn  là  không  nhất  tâm,  không  khéo  cung  kính,  không  tư  niệm 
mà  nghe.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  đó  gọi  là  trong  ấy  lại  còn  có  nguyên 
nhân  khác  nữa  vậy.” 

Lúc  bầy  giờ  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
trịch  vai  áo  đang  mặc,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  thật  là  đúng  lúc!  Bạch  Thiện  Thệ,  nay 
thật  là  đúng  lúc!  Nếu  Thế  Tôn  nói  thí  dụ  về  con  ngựa  thuần  giông 
cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  nói,  sẽ  khéo 
léo  ghi  nhớ.” 

Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  cũng  như  người  biết  cách  huấn  luyện 
ngựa,  được  một  con  ngựa  tốt  thuần  giông.  Người  giỏi  huân  luyện  ấy 
trước  hết  trị  cái  miệng  của  nó.  Sau  khi  trị  miệng,  tất  nhiên  nó  sẽ 
không  thích  với  sự  chuyển  động,  muôn  hay  không  muôn.  Vì  sao  vậy? 
Vì  chưa  từng  được  trị.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  nếu  con  ngựa  tốt  thuần 
giông  tuân  theo  cách  trị  của  người  huấn  luyện,  cách  trị  thứ  nhất  được 
thành  tựu.  Nhưng  người  huân  luyện  lại  phải  trị  bằng  cách  dàm  mõm, 
cùm  chân;  cùm  chân,  dàm  mõm,  nhưng  khiến  nó  sãi,  đi,  cần  phải  làm 


2  '  Thanh  tịnh  mã  dư  pháp  “í  ■  4  "iỵờ  Pa0li:  a0ja0niyasusu0pamaỏ  dhamma- 
pariya0yỏ,  pháp  môn  thí  dụ  lương  mã  (tuấn  mã). 


688 


TRUNG  A-HÀM 


cho  nó  dừng  lại,  chạy  đua,  có  thể  để  vua  cỡi;  đi  không  gì  hơn,  trầm 
tĩnh  không  gìn  hơn;  trị  các  chi  thể  khác,  thảy  đều  huấn  luyện  cho 
thành  tựu.  Tất  nhiên  nó  không  thích  với  chuyển  động,  hoặc  muôn  hay 
không  muốn.  Vì  sao  vậy?  Vì  bị  sửa  trị  nhiều  lần.  Này  Bạt-đà-hòa-lợi! 
Nếu  con  ngựa  tốt  thuần  giông,  với  người  huấn  luyện,  được  sửa  trị 
nhiều  lần  cho  đến  thành  tựu.  Lúc  bấy  giờ  nó  là  con  ngựa  thuần  thục, 
khéo  thuần  thục,  được  đệ  nhất  vô  thượng  thuần  thục,  vô  thượng  hành, 
đệ  nhất  hành,  rồi  xung  vào  cho  vua  cỡi,  ăn  thóc  của  vua,  được  gọi  là 
ngựa  vua. 

“Này  Bạt-đà-hòa-lợi,  cũng  vậy,  nếu  bấy  giờ  có  một  người  hiền 
minh,  có  trí,  thành  tựu  mười  pháp  vô  học,  vô  học  chính  kiến  cho  đến 
vô  học  chánh  trí,  người  ấy  lúc  bấy  giờ  là  một  người  thuần  thục,  khéo 
thuần  thục,  vô  thượng  thuần  thục,  được  đệ  nhất  vô  thượng  thuần  thục, 
vô  thượng  tĩnh  chỉ,  đệ  nhất  tĩnh  chỉ,  diệt  trừ  tất  cả  tà  vạy,  diệt  trừ  tất 
cả  ô  uế,  diệt  trừ  tất  cả  SỢ  hãi,  diệt  trừ  tất  cả  si  ám,  diệt  trừ  tất  cả  siểm 
nịnh,  lặng  đọng  mọi  trần  lao,  thanh  tịnh  mọi  cấu  trược,  không  còn  gì 
để  bị  dính  trước  đáng  kính,  đáng  trọng,  đáng  phụng,  đáng  thờ,  là  ruộng 
phước  cho  hết  thảy  chư  Thiên  và  Nhân  loại.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  Bạt-đà-hòa-lợi,  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


195.  KINH  A-THẤP-Bốl1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Ca-thi2  cùng  với  đại  chúng  Tỳ- 

kheo. 

Trong  lúc  dừng  chân  tại  một  nơi3,  Đức  Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo 

rằng: 

“Ta  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần4.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô 
vi  vô  cầu,  không  bệnh  không  đau,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào, 
an  ổn  khoái  lạc.  Các  ngươi  cũng  nên  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một 
ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  bệnh  không  đau,  thân 
thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.” 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  vì  chúng  Tỳ-kheo  mà  thi  thiết  giới, 
một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Các  Tỳ-kheo  đều  phụng  trì  theo  học  giới 
này  và  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Rồi  Thế  Tôn 
lần  hồi  đi  đến  Ca-la-lại5,  trụ  trong  rừng  Thi-nhiếp-hòa  ở  phía  Bắc 
thôn  Ca-la-lại. 

Lúc  bấy  giờ  tại  Ca-la-lại,  có  hai  vị  Tỳ-kheo,  một  vị  tên  là  A- 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.70.  Kìseaơgiri-suttaỏ. 

2  Ca  thi  quốc  □/ Xf„  ỹí^Paơli:  Kaơsi,  một  trong  mười  sáu  đại  quốc.  Thủ  phủ  là 
Baơraòaơsi.  Trong  thời  Đức  Phật,  Kaơsi  được  sát  nhập  với  Kosala  của  vua 
Pasenadi.  Kaơsi  là  một  trung  tâm  thương  mãi  và  đông  dân. 

3  Du  tại  nhất  xứ:  không  xác  định  địa  điểm. 

4  Nhật  nhất  thực  »  □  'ỵ^Paơli:  ekabhattika;  nhưng,  bản  Paơli  tương  đương: 

aóóatreva  rattibhojiana0  bhuója0mi.  Ta  từ  bỏ  ăn  đêm. 

5'  Ca-la-lại  □/  '  Paơli:  Kìseagiri. 


www.daitangkinh.org 


690 


TRUNG  A-HÀM 


thấp-bối,  một  vị  tên  là  Phất-na-bà-tu6.  Hai  vị  này  là  cựu  chủ  đất,  chủ 
chùa,  tông  chủ.  Hai  vị  này  sáng  cũng  ăn,  chiều  cũng  ăn,  tối  cũng  ăn, 
quá  ngọ  cũng  ăn.  Vì  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  cũng  ăn,  mà  vô 
vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an 
ổn  khoái  lạc.  Một  số  đông  Tỳ-kheo  nghe  vậy,  liền  đến  chỗ  hai  vị  Tỳ- 
kheo  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu  mà  nói  hai  vị  rằng: 

“Này  A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước 
Ca-thi  cùng  với  chúng  đại  Tỳ-kheo,  trong  lúc  dừng  chân  tại  một  nơi, 
bảo  các  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Ta  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn 
một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng, 
khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  ngươi  cũng  nên  một  ngày  chỉ  ăn 
một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  tật 
bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.’  Bấy  giờ 
Đức  Thế  Tôn  thi  thiết  giới  này  cho  chúng  Tỳ-kheo,  đó  là  một  ngày  chỉ 
ăn  một  lần.  Các  Tỳ-kheo  đều  phụng  trì  theo  học  giới  này  cùng  các 
pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Này  A-thấp-bốì  và  Phất- 
na-bà-tu,  các  thầy  cũng  nên  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một 
lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí 
lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  thầy  chớ  trái  nghịch  với  Đức  Thế 
Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo.” 

A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  nghe  vậy  liền  nói: 

“Này  chư  Hiền,  chúng  tôi  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  ăn. 
Vì  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  ăn,  xong  rồi,  vô  vi,  vô  cầu, 
không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái 
lạc.  Chúng  tôi  vì  duyên  do  gì  mà  bỏ  hiện  tại  để  phải  chờ  đợi  về  sau.” 

Hai  vị  ấy  nói  như  thế  ba  lần.  Chúng  Tỳ-kheo  không  thể  làm  cho 
A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  trừ  bỏ  ác  tà  kiến,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  bỏ  đi,  đến  chỗ  Phật  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  rồi  ngồi  sang 
một  bên  thưa  rằng: 


6  A-thấp-bối  íycíP a0li:  Assaji.  (trùng  tên  với  một  người  trong  năm  đệ  tử  đầu 

tiên  của  Phật).  Phất-na-bà-tu  ĩ*  -*  -V’ D^-APaoli:  Punabhasuka.  Hai  vị  này  dẫn 
đầu  một  nhóm  Tỳ-kheo  bất  tuân  ở  tại  Kìaeaogiri,  đưa  đến  việc  thiết  lập  một  điều 
khoản  quan  trọng  trong  Giới  bổn  Tỳ-kheo.  (Xem  Tứ  Phần  Luật  5,  No. 1428,  Đại 
22,  tr.  596c-599a). 


KINH  A-THẤP-Bốl 


691 


“Bạch  Thế  Tôn,  ở  Ca-la-lại  này  có  hai  vị  Tỳ-kheo,  một  vị  tên  là 
A-thấp-bối,  một  vị  tên  là  Phất-na-bà-tu.  Hai  vị  này  là  cựu  chủ  đất,  chủ 
chùa,  tông  chủ.  Hai  vị  này  sáng  cũng  ăn,  chiều  cũng  ăn,  tối  cũng  ăn, 
quá  ngọ  cũng  ăn.  Vì  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  cũng  ăn,  mà  vô 
vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an 
ổn  khoái  lạc.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  nghe  như  vậy  liền  đến  chỗ  cho 
A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  mà  nói  thế  này,  ‘Này  A-thấp-bối  và 
Phất-na-bà-tu,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Ca-thi  cùng  với  chúng 
đại  Tỳ-kheo,  trong  lúc  dừng  chân  tại  một  nơi,  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng, 
‘Ta  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô 
cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn 
khoái  lạc.  Các  ngươi  cũng  nên  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ 
ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  tật  bệnh,  thân  thể  nhẹ 
nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.’  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thi 
thiết  giới  này  cho  chúng  Tỳ-kheo,  đó  là  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Các 
Tỳ-kheo  đều  phụng  trì  theo  học  giới  này  cùng  các  pháp  vi  diệu  trong 
cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  các  thầy 
cũng  nên  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi, 
vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn 
khoái  lạc.  Các  thầy  chớ  trái  nghịch  với  Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ- 
kheo.’ 

“A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  nghe  vậy  liền  trả  lời  chúng  con 
như  vầy,  ‘Này  chư  Hiền,  chúng  tôi  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ 
ăn.  Vì  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  ăn,  xong  rồi,  vô  vi,  vô  cầu, 
không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái 
lạc.  Chúng  tôi  vì  duyên  do  gì  mà  bỏ  hiện  tại  để  phải  chờ  đợi  về 
sau?’  Như  vậy  ba  lần. 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy  chúng  con  không  thể  làm  cho  A-thấp- 
bối  và  Phất-na-bà-tu  trừ  bỏ  ác  tà  kiến  này,  nên  chúng  con  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  bỏ  đi.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong  liền  bảo  một  vị  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  đến  chỗ  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu  mà  nói  như  thế 
này:  ‘Này  A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  Đức  Thế  Tôn  gọi  các  thầy.’  ” 

Vị  Tỳ-kheo  nghe  rồi  liền  đáp: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn.” 


692 


TRUNG  A-HÀM 


Rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  nhiễu  quanh 
ba  vòng,  rồi  ra  đi.  Tỳ-kheo  ấy  đến  chỗ  hai  vị  Tỳ-kheo  A-thấp-bốì  và 
Phất-na-bà-tu  nói  rằng: 

“Này  A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  Thế  Tôn  gọi  hai  thầy  đó.” 

A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  nghe  vậy  liền  đi  đến  chỗ  Đức  Phật, 
cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  chúng  Tỳ-kheo  thật  có  nói 
với  các  ngươi  như  vầy:  ‘Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  Đức  Thế 
Tôn  du  hóa  tại  nước  Ca-thi  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo,  trong  lúc 
dừng  chân  tại  một  nơi,  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Ta  một  ngày  chỉ  ăn 
một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  đau 
bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  ngươi 
cũng  nên  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô 
vi,  vô  cầu,  không  có  tật  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an 
ổn  khoái  lạc.’  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thi  thiết  giới  này  cho  chúng  Tỳ- 
kheo,  đó  là  một  ngày  chỉ  ăn  một  lần.  Các  Tỳ-kheo  đều  phụng  trì  theo 
học  giới  này  cùng  các  pháp  vi  diệu  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Này 
A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  các  thầy  cũng  nên  ngày  chỉ  ăn  một  lần. 
Một  ngày  chỉ  ăn  một  lần  xong,  vô  vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân 
thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an  ổn  khoái  lạc.  Các  thầy  chớ  trái 
nghịch  với  Đức  Thế  Tôn  và  chúng  Tỳ-kheo.’ 

“Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  các  ngươi  nghe  rồi  lại  nói  với 
chúng  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Này  chư  Hiền,  chúng  tôi  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối 
ăn,  quá  ngọ  ăn.  Vì  sáng  ăn,  chiều  ăn,  tối  ăn,  quá  ngọ  ăn,  xong  rồi,  vô 
vi,  vô  cầu,  không  có  đau  bệnh,  thân  thể  nhẹ  nhàng,  khí  lực  dồi  dào,  an 
ổn  khoái  lạc.  Chúng  tôi  vì  duyên  do  gì  mà  bỏ  hiện  tại  để  phải  chờ  đợi 
về  sau?’  Hai  ngươi  nói  như  vậy  ba  lần.  Này  A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà- 
tu,  rồi  chúng  Tỳ-kheo  không  thể  làm  cho  hai  ngươi  trừ  bỏ  ác  tà  kiến, 
nên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi,  thật  có  vậy  không?” 

A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  có  như  vậy.” 

Thế  Tôn  dạy  nói: 

“Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  các  ngươi  có  hiểu  biết  pháp 
ta  nói  như  vầy:  “Nếu  ai  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  và  khi  người  ấy 


KINH  A-THẤP-Bốl 


693 


cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc  rồi,  thì  các  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  các 
pháp  thiện  lại  giảm?  Nếu  ai  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ,  và  khi  cảm  thọ 
về  cảm  thọ  khổ  rồi,  pháp  ác  bất  thiện  giảm  và  các  thiện  pháp  sanh 
trưởng?” 

A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu,  thưa  rằng: 

“Quả  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Chúng  con  biết  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp 
như  vậy,  ‘Nếu  ai  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  và  khi  đã  cảm  thọ  về 
cảm  thọ  lạc  rồi,  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng  và  thiện  pháp  tổn  giảm. 
Nếu  ai  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ,  và  khi  đã  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ  rồi 
thì  pháp  ác  bất  thiện  giảm  và  pháp  thiện  tăng  trưởng.” 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu  rằng: 

“Các  ngươi  là  người  ngu.  Do  đâu  mà  các  ngươi  biết  ta  nói  pháp 
như  vậy?  Các  ngươi  là  người  ngu.  Từ  miệng  ai  mà  các  ngươi  biết  Ta 
nói  pháp  như  vậy?  Các  ngươi  là  người  ngu.  Ta  không  nói  một  chiều, 
mà  các  ngươi  lại  thọ  trì  một  chiều.  Các  ngươi  là  người  ngu.  Khi  nào 
được  các  Tỳ-kheo  hỏi,  các  ngươi  phải  đáp  đúng  như  pháp  rằng, 
‘Chúng  tôi  chưa  biết,  sẽ  hỏi  lại  các  Tỳ-kheo.’  ” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  cũng  có  hiểu  biết  pháp  ta  nói  như  vậy,  ‘Nếu  ai  cảm 
thọ  về  cảm  thọ  lạc,  và  khi  đã  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc  rồi,  pháp  bất 
thiện  tăng  trưởng  và  pháp  thiện  tổn  giảm.  Nếu  ai  có  cảm  thọ  khổ,  và 
khi  đã  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ  rồi,  pháp  bất  thiện  tổn  giảm  và  pháp 
thiện  tăng  trưởng?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  phải  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Các  ngươi  biết  pháp  ta  nói  như  thế  nào?” 

Chúng  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  hiểu  biết  pháp  Đức  Thế  Tôn  nói  như 
vầy,  ‘Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc  thì  ác  pháp,  bất  thiện  pháp  tăng 
trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  mà  pháp 
ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  lại  tăng  trưởng.  Hoặc  có  cảm  thọ  về 
cảm  thọ  khổ,  nên  pháp  ác  bất  thiện  lại  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  tổn 
giảm.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ  nên  pháp  ác  bất  thiện  tổn 
giảm  và  pháp  thiện  tăng  trưởng.’  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  hiểu  biết 


694 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vậy.  ” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  nói  thế,  tán  thán  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vầy,  ‘Hoặc  có 
cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  nên  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện 
tổn  giảm.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  nên  pháp  ác,  bất  thiện  tổn 
giảm,  thiện  pháp  tăng  trưởng.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ,  nên 
pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  thiện  pháp  bị  tổn  giảm.  Hoặc  có  cảm 
thọ  về  cảm  thọ  khổ  nên  pháp  ác,  bất  thiện  tổn  giảm,  pháp  thiện  tăng 
trưởng.’  Vì  sao?  Ta  cũng  nói  như  vầy,  ‘Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ 
lạc,  nên  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  tổn  giảm.  Hoặc  có 
cảm  thọ  về  cảm  thọ  lạc,  nên  pháp  ác  bất  thiện  tổn  giảm,  pháp  thiện 
tăng  trưởng.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ  nên  pháp  ác  bất  thiện 
tăng  trưởng,  pháp  thiện  tổn  giảm.  Hoặc  có  cảm  thọ  về  cảm  thọ  khổ 
nên  pháp  ác,  bất  thiện  tổn  giảm,  pháp  thiện  tăng  trưởng.’ 

“Nếu  Ta  không  biết  đúng  như  thật,  không  thấy,  không  hiểu  rõ, 
không  chứng  đắc,  không  giác  ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm  thọ  lạc 
mà  pháp  ác  bất  thiện  giảm,  pháp  thiện  tăng  trưởng,  Ta  không  nên  nói 
đoạn  trừ  cảm  thọ  lạc.  Nếu  Ta  không  biết  như  thật,  không  thấy,  không 
hiểu  rõ,  không  chứng  đắc,  không  chứng  ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm 
thọ  khổ  mà  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm,  Ta 
không  nên  nói  tu  tập  cảm  thọ  lạc. 

“Nếu  Ta  không  biết  như  thật,  không  thấy,  không  hiểu  rõ,  không 
chứng  đắc,  không  giác  ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm  thọ  khổ  mà 
pháp  bất  thiện  lại  tăng,  thiện  pháp  tăng  giảm,  Ta  không  nên  nói  đoạn 
trừ  cảm  thọ  khổ.  Nếu  Ta  không  biết  như  thật,  không  thấy,  không  hiểu 
rõ,  không  chứng  đắc,  không  giác  ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm  thọ 
khổ  mà  pháp  bất  thiện  lại  giảm,  thiện  pháp  tăng  tăng,  Ta  không  nên 
nói  tu  cảm  thọ  khổ. 

“Nếu  Ta  biết  đúng  như  thật,  thấy  rõ,  hiểu  rõ,  chứng  đắc,  giác 
ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm  thọ  lạc,  mà  pháp  ác  bất  thiện  lại  tăng, 
pháp  thiện  lại  giảm,  cho  nên  ta  nói  đoạn  trừ  cảm  thọ  lạc.  Nếu  Ta  biết 
đúng  như  thật,  thấy  rõ,  hiểu  rõ,  chứng  đắc,  giác  ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc 
có  cảm  thọ  lạc  mà  pháp  ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  lại  tăng 
trưởng,  cho  nên  Ta  nói  tu  cảm  thọ  lạc. 

“Nếu  Ta  biết  đúng  như  thật,  thấy  rõ,  hiểu  rõ,  chứng  đắc,  giác 


KINH  A-THẤP-Bốl 


695 


ngộ  cứu  cánh;  thì  hoặc  có  cảm  thọ  khổ,  mà  pháp  ác  bất  thiện  lại  tăng, 
pháp  thiện  lại  giảm,  cho  nên  Ta  nói  đoạn  trừ  cảm  thọ  khổ.  Nếu  Ta 
biết  đúng  như  thật,  thấy  rõ,  hiểu  rõ,  chứng  đắc,  giác  ngộ  cứu  cánh;  thì 
hoặc  có  cảm  thọ  khổ  mà  pháp  ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  lại 
tăng  trưởng,  cho  nên  Ta  nói  tu  cảm  thọ  khổ. 

“Vì  sao?  Ta  không  nói  tu  tập  tất  cả  thân  lạc,  cũng  không  nói 
không  nên  tu  tập  tất  cả  thân  lạc.  Ta  không  nói  tu  tập  tất  cả  thân  khổ, 
cũng  không  nói  không  nên  tu  tập  tất  cả  thân  khổ.  Ta  không  nói  tu  tập 
tất  cả  tâm  lạc,  cũng  không  nói  không  nên  tu  tập  tất  cả  về  tâm  lạc.  Ta 
không  nói  tu  tập  tất  cả  tâm  khổ,  cũng  không  nói  không  nên  tu  tập  tất 
cả  tâm  khổ. 

“Thế  nào  là  thân  lạc  mà  ta  nói  là  không  tu?  Nếu  tu  thân  lạc  mà 
pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm,  thì  thân  lạc  như  vậy 
ta  nói  không  tu.  Thế  nào  là  thân  lạc  mà  Ta  nói  tu?  Nếu  tu  thân  lạc  mà 
pháp  ác  bất  thiện  giảm,  thiện  pháp  tăng  trưởng,  thân  lạc  như  vậy  ta  nói 
tu.  Thế  nào  là  thân  khổ  mà  ta  nói  không  tu?  Nếu  tu  thân  khổ  mà  pháp 
ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm,  thân  khổ  như  vậy,  ta  nói 
không  tu.  Thế  nào  là  thân  khổ  mà  ta  nói  tu?  Nếu  tu  thân  khổ  mà  pháp 
ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  tăng  trưởng.  Thân  khổ  như  vậy,  ta  nói 
tu. 

“Thế  nào  là  tâm  lạc  ta  nói  không  tu?  Nếu  tu  tâm  lạc  mà  các 
pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm.  Tâm  lạc  như  vậy, 
ta  nói  không  tu.  Thế  nào  là  tâm  lạc  ta  nói  phải  tu?  Nếu  tu  tâm  lạc  mà 
pháp  ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  tăng  trưởng.  Tâm  lạc  như  vậy 
ta  nói  tu.  Thế  nào  là  tâm  khổ  mà  ta  nói  không  tu?  Nếu  tu  tâm  khổ 
mà  các  pháp  ác  bất  thiện  tăng  trưởng,  pháp  thiện  lại  giảm.  Tâm  khổ 
như  vậy  ta  nói  không  tu.  Thế  nào  là  tâm  khổ  mà  ta  nói  tu?  Nếu  tu 
tâm  khổ  mà  pháp  ác  bất  thiện  lại  giảm,  pháp  thiện  tăng  trưởng,  tâm 
khổ  như  vậy,  ta  nói  tu. 

“Người  kia  đối  với  pháp  nên  tu  mà  biết  đúng  như  thật,  đối  với 
pháp  không  nên  tu  cũng  biết  đúng  như  thật;  và  khi  đã  biết  đúng  như 
thật  về  pháp  nên  tu  và  pháp  không  nên  tu,  người  ấy  liền  không  tu 
pháp  không  nên  tu,  và  tu  pháp  nên  tu.  Sau  khi  đã  không  tu  pháp 
không  nên  tu,  và  tu  pháp  nên  tu  rồi,  pháp  ác  bất  thiện  liền  giảm, 
pháp  thiện  tăng  trưởng. 


696 


TRUNG  A-HÀM 


“Ta  không  nói  tất  cả  Tỳ-kheo  đều  thực  hành  sự  không  phóng 
dật,  cũng  không  nói  tất  cả  các  Tỳ-kheo  đều  không  thực  hành  sự  không 
phóng  dật. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  thực  hành  sự  không  phóng  dật?  Nếu 
có  vị  Tỳ-kheo  nào  chứng  câu  giải  thoát7.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  có  câu 
giải  thoát?  Nếu  có  Tỳ-kheo  đối  với  tám  giải  thoát,  thân  đã  chứng8, 
thành  tựu  an  trụ,  do  tuệ  kiến9  mà  các  lậu  đã  diệt  tận,  đã  biết  rõ.  Như 
vậy  là  Tỳ-kheo  có  câu  giải  thoát.  Vị  Tỳ-kheo  này  ta  nói  thực  hành  sự 
không  phóng  dật.  Nếu  Hiền  giả  này  vốn  có  phóng  dật  thì  điều  ấy 
không  bao  giờ  có.  Vì  vậy,  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  không  thực  hành  sự 
không  phóng  dật. 

“Hoặc  có  Tỳ-kheo  không  phải  câu  giải  thoát  mà  có  tuệ  giải 
thoát.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  có  tuệ  giải  thoát?  Nếu  có  Tỳ-kheo  đối  với 
tám  giải  thoát  mà  thân  không  chứng,  thành  tựu  an  trú,  nhưng  do  tuệ 
kiến  mà  các  lậu  đã  diệt  tận,  đã  biết  rõ.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  có  tuệ 
giải  thoát.  Vị  Tỳ-kheo  này  Ta  nói  không  thành  tựu  sự  không  phóng 
dật.  Vì  sao?  Vì  Hiền  giả  này  vốn  đã  thành  tựu  sự  không  phóng  dật. 
Nếu  Hiền  giả  này  vốn  có  phóng  dật  thì  điều  ấy  không  bao  giờ  có.  Vì 
vậy  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  không  thành  tựu  sự  không  phóng  dật. 

“Hai  hạng  Tỳ-kheo  này  Ta  nói  không  thành  tựu  sự  không  phóng 
dật.  Này  các  Tỳ-kheo,  tại  sao  Ta  nói  thành  tựu  sự  không  phóng  dật? 
Hoặc  có  Tỳ-kheo  không  có  câu  giải  thoát,  cũng  không  có  tuệ  giải 
thoát  mà  có  thân  chứng.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  có  thân  chứng?  Nếu  có 
Tỳ-kheo  đối  với  tám  giải  thoát,  thân  đã  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  không 
do  tuệ  kiến  mà  các  lậu  đã  diệt  tận,  đã  biết  rõ10.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo 
có  thân  chứng.  Tỳ-kheo  này  Ta  nói  thực  hành  sự  không  phóng  dật.  Ta 


7'  Câu  giải  thoát  tức  Câu  phần  giải  thoát  ữỉ>  &  ,ĩ)  Gọi  là  Cu  phần  vì  có  hai 
phần  chướng,  phiền  não  phần  chướng  và  giải  thoát  phần  chướng  (xem  Tập  Dị 
Môn  Luận  17,  Đại  26  tr.436a).  Pacli:  Ubhatobhacgavimutta. 

8'  Thân  xúc  □.  •s/-ớrTập  Dị  (đd.,nt.):  Thân  dĩ  chứng  □  &w  Pacli:  santac 
vimokhac  atkkama  rucpe  acruppac  te  kacyena  phassitvac  viharati,  tịch  tịnh  giải 
thoát,  vượt  qua  các  sắc  và  vô  sắc,  sau  khi  thể  nghiệm  bằng  thân,  vị  ấy  an  trụ. 

9-  Tuệ  kiến,  Pacli:  paóóacya  cassa  divac,  sau  khi  thấy  bằng  tuệ. 

I0'  “Căn  cứ  vào  sự  chứng  đắc  diệt  định  mà  thành  lập  thân  chứng,  tức  là  do  thân 
chứng  đắc  diệt  định  vậy”  (Cu-xá:  25,  No. 1558,  Đại  29  tr.1 31  b). 


KINH  A-THẤP-Bốl 


697 


thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không  phóng  dật.  Vì  có  quả  gì  khiến  Ta  nói 
Tỳ-kheo  ấy  hành  không  phóng  dật?  Ớ  đây,  vị  Tỳ-kheo  này  tìm  cách 
chế  ngự  các  căn11,  học  tập  theo  thiện  tri  thức,  sống  tùy  thuận  an  trú12, 
các  lậu  đã  diệt  tận,  đắc  được  vô  lậu,  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay 
trong  hiện  tại,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  thành  tựu  và  an  trú,  biết  như 
thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Vì  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  không 
phóng  dật,  có  được  quả  như  thế,  cho  nên  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  thực 
hành  sự  không  phóng  dật. 

“Hoặc  có  vị  Tỳ-kheo  không  phải  câu  giải  thoát,  không  phải  tuệ 
giải  thoát,  cũng  không  phải  thân  chứng,  nhưng  lại  kiến  đáo13.  Thế  nào 
là  Tỳ-kheo  có  kiến  đáo?  Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  lòng  tin  dứt  khoát  đối 
với  Phật,  Pháp,  Tăng,  tùy  thuộc  pháp  được  nghe,  rồi  do  tuệ  mà  có  tăng 
thượng  quán  và  tăng  thượng  nhẫn14.  Như  thế,  vị  Tỳ-kheo  này  có  kiến 
đáo.  Vị  Tỳ-kheo  này  Ta  nói  không  phóng  dật.  Vì  có  quả  gì  khiến  Ta 
nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không  phóng  dật?  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tìm 
cách  chế  ngự  các  căn,  học  tập  các  vị  thiện  tri  thức,  sống  tùy  thuận  an 
trú,  các  lậu  đã  tận  diệt,  được  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát, 
ngay  trong  hiện  tại,  tự  tri  tự  giác,  tự  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  biết 
một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Vì  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này 
hành  không  phóng  dật  có  quả  như  vậy.  Cho  nên  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo 
này  hành  không  phóng  dật. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  phải  câu  giải  thoát,  không  phải  tuệ 
giải  thoát,  cũng  không  phải  thân  chứng,  cũng  không  phải  kiến  đáo, 
nhưng  lại  có  tín  giải  thoát.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  có  tín  giải  thoát?  Nếu 


"■  Cầu  ư  chư  căn  ĩ)  mĩ  'Aỉ>  .ỵCPacli:  indriyaoni  samannayaomano,  đang  chế  ngự 
các  căn. 

12-  Hành  tùy  thuận  trụ  chỉ  /i  3/ TT  /í  ỹ/C  Paoli:  anulomikaoni  senaosanaoni 
paseisevamano,  đang  sử  dụng  các  thứ  sàng  tọa  đúng  quy  định  (một  cách  tùy 
thuận). 

13  Kiến  đáo  £  t/'Ẩ cũng  gọi  là  kiến  chí.  Paoli:  diaeaahipatto. 

Tức  là  bậc  Thánh  này  căn  cứ  trên  địa  vị  tùy  pháp  hành  (xem  dưới)  chứng  đắc 
Đạo  loại  trí,  với  sự  bén  nhạy  của  tuệ  (Tập  Dị  đd.,  tr.435c  Cu-xá  đd.,  nt.).  Paoli: 
paóóaoya  vodiaaaahao  honti  vocaritao,  do  tuệ  mà  quán  sát  và  thấu  triệt. 


14. 


698 


TRUNG  A-HÀM 


Tỳ-kheo  nào  có  lòng  tin  dứt  khoát  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  tùy  theo 
pháp  được  nghe,  rồi  do  tuệ  mà  có  quán  và  nhẫn  nhận,  không  bằng 
kiến  đáo15.  Như  vậy  là  vị  Tỳ-kheo  này  có  tín  giải  thoát.  Vị  Tỳ-kheo 
này  Ta  nói  hành  không  phóng  dật.  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành 
không  phóng  dật,  vì  có  quả  gì,  khiến  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành 
không  phóng  dật?  nếu  có  vị  Tỳ-kheo  nào  tìm  cách  chế  ngự  được  các 
căn,  học  tập  theo  các  vị  thiện  tri  thức,  sống  tùy  thuận  an  trú,  các  lậu 
đã  diệt  tận,  được  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  hiện 
tại,  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  thành  tựu  và  an  trụ,  biết  một  cách  như 
thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Vì  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không 
phóng  dật,  vì  có  quả  như  vậy,  cho  nên  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành 
không  phóng  dật. 

“Nếu  có  vị  Tỳ-kheo  nào  không  có  câu  giải  thoát,  không  có  tuệ 
giải  thoát,  không  có  thân  chứng,  không  có  kiến  đáo  cũng  không  có  tín 
giải  thoát,  nhưng  có  pháp  hành16.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  có  pháp  hành? 
Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  lòng  tin  tuyệt  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  tùy  theo 
pháp  được  nghe,  rồi  do  tuệ  mà  có  tăng  thượng  quán,  tăng  thượng 
nhẫn17.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  này  có  pháp  hành.  Vị  Tỳ-kheo  này  Ta  nói 
hành  không  phóng  dật.  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không  phóng  dật, 
vì  có  quả  gì  khiến  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không  phóng  dật?  Nếu 
có  Tỳ-kheo  nào  tìm  cách  chế  ngự  các  căn,  học  tập  theo  thiện  tri  thức, 
sống  tùy  thuận  an  trú,  đối  với  trong  hai  quả  chắc  chắn  sẽ  đạt  được 
một.  Hoặc  ngay  trong  hiện  tại  được  cứu  cánh  trí,  nếu  còn  hữu  dư  được 
A-na-hàm.  Vì  Ta  thấy  vị  này  hành  không  phóng  dật,  có  quả  như  vậy. 
Cho  nên  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không  phóng  dật. 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  không  có  câu  giải  thoát,  không  có  tuệ  giải 


15  Câu-xá,  đd.nt.,  căn  cứ  trên  Tùy  tín  hành  (xem  dưới)  mà  chứng  đắc  Đạo  loại  trí, 
khả  năng  của  tuệ  không  bén  nhạy  phải  nưong  vào  tín. 

16  Pháp  hành,  hay  tùy  pháp  hành  ă¥  "í  /íỵâ“Mô\  bản  tánh  nhiều  tư  duy  phân  tích, 
mà  học  về  bốn  Diệu  đế,  quán  sát  khổ  đế  (tuệ  tàng  thượng)  rồi  thấy  rõ  nhận  thUc 
về  sự  thật  của  khổ  đế  (nhân  tăng  thượng)  như  vậy  là  chUng  bậc  tùy  hành  pháp” 
(tóm  tắt,  Tập  Dị  đd.  nt.).  Paoli:  dhammaonusaori. 

17  Paoli:  (...)  mattaso  nijjha0naỏ  khamanti,  bằng  vào  tuệ  mà  chấp  nhận  sự  lý  giải 
hạn  một  cách  hạn  chế. 


KINH  A-THẤP-Bốl 


699 


thoát,  không  có  thân  chứng,  không  có  kiến  đáo,  không  có  tín  giải 
thoát,  không  có  pháp  hành,  nhưng  lại  có  tín  hành.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo 
có  tín  hành?  Nếu  vị  Tỳ-kheo  nào  có  lòng  tin  dứt  khoát  đối  với  Phật, 
Pháp,  Tăng,  tùy  theo  pháp  được  nghe,  rồi  do  tuệ  mà  quán  và  nhẫn, 
không  như  pháp  hành.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  này  có  tín  hành.  Vị  Tỳ-kheo 
này  Ta  nói  hành  không  phóng  dật.  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành 
không  phóng  dật,  vì  quả  gì  khiến  Ta  nói  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không 
phóng  dật?  Nếu  có  vị  Tỳ-kheo  nào  tìm  cách  chế  ngự  các  căn,  học  tập 
theo  thiện  tri  thức,  sống  tùy  thuận  an  trú,  đối  với  trong  hai  quả  chắc 
chắn  sẽ  đạt  được  một,  hoặc  ngay  trong  hiện  tại  được  cứu  cánh  trí,  nếu 
còn  hữu  dư,  đắc  A-na-hàm.  Vì  Ta  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  hành  không 
phóng  dật.  Các  vị  Tỳ-kheo  này  Ta  nói  hành  không  phóng  dật. 

“Ta  không  nói  tất  cả  Tỳ-kheo  được  cứu  cánh  trí,  cũng  không 
nói  tất  cả  các  Tỳ-kheo  ngay  từ  đầu  được  cứu  cánh  trí,  song  dần  dần 
học  tập  và  thực  hành,  nhận  lãnh  giáo  huấn,  chịu  khiển  trách,  sau  đó 
các  Tỳ-kheo  mới  được  cứu  cánh  trí,  cứu  cánh  trí  mà  các  Tỳ-kheo 
chứng  đắc  này. 

“Thế  nào  là  dần  dần  học  tập  và  thực  hành,  nhận  lãnh  giáo  huấn 
và  khiển  trách,  sau  đó  các  Tỳ-kheo  mới  được  cứu  cánh  trí,  cứu  cánh  trí 
mà  các  Tỳ-kheo  chứng  đắc  này?  Nếu  có  tín  giả  nào  liền  tìm  đến.  Tìm 
đến  rồi  liền  phụng  sự;  phụng  sự  rồi  liền  nhất  tâm  nghe  pháp;  nhất  tâm 
nghe  pháp  rồi  liền  thọ  trì  pháp;  thọ  trì  pháp  rồi  liền  tư  duy  về  pháp;  tư 
duy  về  pháp  rồi  liền  chấp  nhận18;  chấp  nhận  rồi  liền  quán  sát  về  pháp. 
Đệ  tử  hiền  thánh  quán  sát  về  pháp  rồi  thì  tự  thân  tác  chứng  chân  đế, 
và  do  tuệ  có  tăng  thượng  quán19.  Vị  ấy  liền  nghĩ,  ‘Chân  đế  này,  tự 
thân  Ta  chưa  từng  tác  chứng  cũng  không  phải  được  tăng  thượng  quán 
bằng  tuệ.  Ta  hãy  tự  thân  tác  chứng  chân  đế  này,  và  do  tuệ  mà  tăng 
thượng  quán.  Như  vậy  dần  dần  học  tập  và  thực  hành,  nhận  lãnh  giáo 
huấn  và  khiển  trách,  rồi  sau  các  Tỳ-kheo  mới  đắc  cứu  cánh  trí,  cứu 
cánh  trí  mà  các  Tỳ-kheo  chứng  đắc  này.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  rằng: 


18-  Hán:  bình  lượng  □  Tỹỵờ  Pa0li:  dhamma0  nijjha0naỏ  khamanti,  hoan  hỷ  chấp  nhận 
pháp. 

19  Paoli:  paóóaoya  naỏ  ativijjha  passati,  do  tuệ  mà  thấy  pháp  ấy  một  cách  tinh  mật. 


700 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  A-thấp-bối  và  Phất-na-bà-tu,  có  pháp  được  gọi  là  Tứ  cú, 
Ta  nói  cho  các  ngươi  nghe,  các  ngươi  có  muốn  biết  không?” 

A-thấp-bốì  và  Phất-na-bà-tu  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn!  Chúng  con  là  hạng  người  nào  và  do  đâu  hiểu 
được  pháp?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bèn  nghĩ  rằng: 

“Hạng  người  ngu  si  này  vượt  quá  sự  chỉ  dạy  của  Ta.  Đối  với 
pháp  luật  chân  chính  này,  còn  cách  biệt  quá  lâu  dài.  Nếu  có  vị  thầy 
pháp  luật  nào  tham  trước  việc  ăn  uống,  không  xả  ly  việc  ăn  uống  mà 
đệ  tử  của  vị  ấy  còn  không  nên  dục  tốc,  phóng  dật.  Huống  chi  Ta  lại  là 
người  không  tham  trước  việc  ăn  uống,  viễn  ly  sự  ăn  uống,  do  đó  tín  đệ 
tử  của  Ta  nên  nói,  ‘Đức  Thế  Tôn  là  bậc  thầy  của  ta.  Ta  là  đệ  tử  của 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  ta  nghe.  Đức  Thiện  Thệ  nói 
pháp  cho  ta  nghe.  Mong  cho  ta  được  thiện  lợi,  hữu  ích,  được  an  ổn 
khoái  lạc  lâu  dài.  Tín  đệ  tử  kia  đối  với  cảnh  giới  của  Thế  Tôn  có 
nhiều  điều  phải  làm,  đối  với  cảnh  giới  của  Thế  Tôn  được  nhiều  lợi 
ích.  Đối  với  cảnh  giới  của  Thế  Tôn  có  nhiều  điều  phải  hành,  thể  nhập 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn,  an  chỉ  trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn.  Nếu 
trú  ở  phương  Đông,  chắc  chắn  sẽ  được  an  lạc,  không  có  chỗ  khổ  hoạn. 
Nếu  trụ  ở  phương  Nam,  phương  Tây  và  phương  Bắc,  chắc  chắn  sẽ 
được  an  lạc,  không  có  các  khổ  hoạn.’  Nếu  tín  đệ  tử  nào  đôi  với  cảnh 
giới  của  Thế  Tôn  mà  có  nhiều  điều  phải  làm,  đối  với  cảnh  giới  của 
Thế  Tôn,  được  nhiều  điều  lợi  ích,  đối  với  cảnh  giới  của  Thế  Tôn  có 
nhiều  điều  phải  hành,  thể  nhập  cảnh  giới  của  Thế  Tôn,  an  chỉ  cảnh 
giới  của  Thế  Tôn.  Tín  đệ  tử  ấy  đối  với  pháp  thiện  đã  trụ,  Ta  không 
còn  nói,  huống  chi  nói  đến  pháp  suy  thoái,  nhưng  ngày  đêm  vẫn  tăng 
trưởng  pháp  thiện,  chớ  không  suy  thoái.  Nếu  Tín  đệ  tử  nào  đối  với 
cảnh  giới  của  Đức  Thế  Tôn  có  nhiều  điều  phải  làm,  đôi  với  cảnh  giới 
của  Thế  Tôn  được  nhiều  lợi  ích,  đối  với  cảnh  giới  của  Thế  Tôn  có 
nhiều  điều  phải  hành,  thể  nhập  vào  cảnh  giới  của  Thế  Tôn,  an  chỉ 
trong  cảnh  giới  của  Thế  Tôn,  trong  hai  quả,  chắc  chắn  sẽ  đạt  được 
một,  hoặc  hiện  tại  được  cứu  cánh  trí,  nếu  hữu  dư,  chứng  được  A-na- 
hàm.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


KINH  A-THẤP-Bốl 


701 


□ 


196.  KINH  CHÂU-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Bạt-kì,  thôn  Xá-di2. 

Bấy  giờ  sa-di  Châu-na3,  kiết  hạ  ở  Ba-hòa4.  Tại  xứ  Ba-hòa  có  một 
Ni-kiền  tên  là  Thân  Tử5.  Nơi  đây,  vị  ấy  qua  đời.  Sau  khi  qua  đời 
không  bao  lâu,  các  đệ  tử  Ni-kiền  Thân  Tử  chia  rẽ  và  phá  hoại  nhau, 
nói  những  lời  chia  rẽ  và  phá  hoại  nhau.  Họ  tranh  đấu,  kiện  tụng,  cột 
trói  nhau,  thù  nghịch  nhau,  tranh  luận  với  nhau  rằng,  “Ta  biết  pháp 
này,  ngươi  không  biết.  Ngươi  biết  pháp  sao  bằng  chỗ  ta  biết?  Ta  nói  tề 
chỉnh,  còn  ngươi  không  tề  chỉnh.  Ta  nói  phù  hợp,  còn  ngươi  không  phù 
hợp.  Điều  đáng  nói  trước,  ngươi  nói  sau;  điều  đáng  nói  sau  ngươi  lại 
nói  trước.  Ta  hơn,  còn  ngươi  không  bằng.  Ta  hỏi  việc  ngươi,  ngươi 
không  thể  trả  lời  được.  Ta  đã  chế  phục  ngươi,  ngươi  còn  hỏi  nữa.  Nếu 
ngươi  động  thủ,  ta  sẽ  cột  trói  ngươi  lại.”  Họ  kiêu  mạn  và  thách  đố  lẫn 
nhau.  Ai  cũng  chỉ  mong  mình  nói  hơn,  mà  không  có  người  nào  để 
khiển  trách.  Nếu  có  những  người  bạch  y  tại  gia,  đệ  tử  của  Ni-kiền 


Tương  đương  Paơli:  M.103.  Saơmagaơmasuttaỏ.  Hán,  biệt  dịch  No. 85  Phật 
Thuyết  Tức  Tranh  Nhân  Duyên  Kinh,  Tống  Thi  Hộ  dịch. 

2  Bạt-kì  T /  Pỵc^Xá-di  *  AíÍNo.85:  Xa-ma-ca  tử  tụ  lạc.  Paơli:  Sakkesu  viharti  (...) 
Saơmagaơme,  là  một  ngôi  làng  của  giông  họ  Sakya. 

3'  Sa-di  Châu-na  Ó7 í  ec^-^APaơli:  Cunda  samaòuddesa.  Được  đồng  với  Mahaơ- 
Cunda  em  ruột  ngài  Saơriputta  và  đắc  quả  A-na-hàm  trong  lúc  là  Sa-di. 

4  Ba-hòa  “i  ecTấ.-ẻ  Paơli:  Paơvaơ,  một  thị  trấn  của  bộ  tộc  Malla.  Đoạn  đường  cuối 
cùng  của  Phật,  đi  từ  Paovao  đến  Kusinaorao  và  ngài  dừng  chân  để  nghỉ  25  lần 
trên  đoạn  đường  ấy. 

5'  Ni-kiền  danh  Thân  Tử  'PT  /77^  &ỉ/ỜP&ữ\Y.  Nigaòseha  Naoseaputta. 


www.daitangkinh.org 


KINH  CHÂU-NA 


703 


Thân  Tử,  thấy  vậy,  họ  đều  chán  nản  và  lãng  xa  các  đệ  tử  của  Ni-kiền 
Thân  Tử  này.  Vì  sao  vậy?  Bởi  vì  những  điều  họ  nói  ấy  đều  là  ác  pháp 
luật,  không  phải  là  pháp  xuất  yếu,  không  dẫn  đến  Chánh  giác,  cũng 
không  phải  là  lời  dạy  của  Đấng  Thiện  Thệ.  Nó  là  sự  băng  hoại,  không 
thể  đứng  vững,  không  nơi  nương  tựa  và  cậy  nhờ.  Bởi  vì  bậc  thầy  mà 
họ  tôn  sùng  không  phải  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác. 

Lúc  bấy  giờ  Sa-di  Châu-na  đã  qua  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa,  sửa 
vá  lại  y  áo,  rồi  mang  y  cất  bát  đến  thôn  Xá-di,  rồi  qua  phía  bắc  thôn 
Xá-di,  đến  rừng  Thi-nhiếp-hòa.  Sa-di  Châu-na  đến  chỗ  Tôn  giả  A- 
nan.  Sau  khi  đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  Tôn  giả  A-nan,  rồi  ngồi  qua 
một  bên. 

Tôn  giả  A-nan  hỏi6: 

“Này  Hiền  giả  Châu-na,  từ  đâu  đến  đây?  An  cư  mùa  mưa  ở  đâu?” 

Sa-di  Châu-na  đáp: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  từ  Ba-hòa  đến,  và  an  cư  mùa  mưa  ở 
Ba-  hòa.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  tại  xứ  Ba-hòa  có  một  Ni-kiền  tên  là 
Thân  Tử7.  Nơi  đây,  vị  ấy  qua  đời.  Sau  khi  qua  đời  không  bao  lâu,  các 
đệ  tử  Ni-kiền  Thân  Tử  chia  rẽ  và  phá  hoại  nhau,  nói  những  lời  chia  rẽ 
và  phá  hoại  nhau.  Họ  tranh  đấu,  kiện  tụng,  cột  trói  nhau,  thù  nghịch 
nhau,  tranh  luận  với  nhau  rằng,  ‘Ta  biết  pháp  này,  ngươi  không  biết. 
Ngươi  biết  pháp  sao  bằng  chỗ  ta  biết?  Ta  nói  tề  chỉnh,  còn  ngươi 
không  tề  chỉnh.  Ta  nói  phù  hợp,  còn  ngươi  không  phù  hợp.  Điều  đáng 
nói  trước,  ngươi  nói  sau;  điều  đáng  nói  sau  ngươi  lại  nói  trước.  Ta  hơn, 
còn  ngươi  không  bằng.  Ta  hỏi  việc  ngươi,  ngươi  không  thể  trả  lời 
được.  Ta  đã  chế  phục  ngươi,  ngươi  còn  hỏi  nữa.  Nếu  ngươi  động  thủ, 
ta  sẽ  cột  trói  ngươi  lại.’  Họ  kiêu  mạn  và  thách  đố  lẫn  nhau.  Ai  cũng 
chỉ  mong  mình  nói  hơn,  mà  không  có  người  nào  để  khiển  trách.  Nếu 
có  những  người  bạch  y  tại  gia,  đệ  tử  của  Ni-kiền  Thân  Tử,  thấy  vậy, 
họ  đều  chán  nản  và  lãng  xa  các  đệ  tử  của  Ni-kiền  Thân  Tử  này.  Vì 
sao  vậy?  Bởi  vì  những  điều  họ  nói  ấy  đều  là  ác  pháp  luật,  không  phải 
là  pháp  xuất  yếu,  không  dẫn  đến  chánh  giác,  cũng  không  phải  là  lời 


6  Ngài  A-nan  là  Bổn  sư  của  Châu-na. 

7'  Ni-kiền  danh  Thân  Tử  rỉ  'P7'  /7f"j  ^/,APa0li:  Nigaòaaha  Na0geaputta. 


704 


TRUNG  A-HÀM 


dạy  của  đấng  Thiện  Thệ.  Nó  là  sự  băng  hoại,  không  thể  đứng  vững, 
không  nơi  nương  tựa  và  cậy  nhờ.  Bởi  vì  bậc  thầy  mà  họ  tôn  sùng 
không  phải  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.” 

Tôn  giả  A-nan  nghe  xong,  nói  rằng: 

“Hiền  giả  Châu-na,  nhân  dịp  này,  chúng  ta  có  thể  đến  yết  kiến 
Đức  Phật,  đem  sự  việc  này  trình  bày  lên  Thế  Tôn.  Này  Hiền  giả 
Châu-na,  bây  giờ  chúng  ta  cùng  đi  đến  Đức  Phật,  đem  tất  cả  sự  việc 
này  trình  lên  cho  Đức  Thế  Tôn.  Thảng  hoặc,  chúng  ta  có  thể  nhân  đó 
mà  được  nghe  pháp  khác  nữa  từ  Đức  Thế  Tôn.” 

Rồi  Tôn  giả  A-nan  và  Sa-di  Châu-na  cùng  nhau  đến  chỗ  Đức 
Phật,  chắp  tay  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  Tôn  giả  A-nan  đứng  qua 
một  bên  và  Sa-di  Châu-na  ngồi  xuống  một  bên.  Tôn  giả  A-nan  bạch 
với  Đức  Thế  Tôn: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  Sa-di  Châu-na  đi  đến  chỗ  con,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Con  hỏi:  ‘Hiền  giả  Châu-na,  từ 
nơi  nào  đến  đây  và  an  cư  mùa  mưa  ở  đâu?’  Sa-di  Châu-na  liền  trả  lời 
với  con  rằng:  ‘Thưa  Tôn  giả  A-nan,  con  từ  Ba-hòa  đến,  an  cư  mùa 
mưa  ở  Ba-hòa.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  tại  Ba-hòa  có  một  Ni-kiền  tên  là 
Thân  Tử.  Nơi  đây,  vị  ấy  qua  đời.  Sau  khi  qua  đời  không  bao  lâu,  các 
đệ  tử  Ni-kiền  Thân  Tử  chia  rẽ  và  phá  hoại  nhau,  nói  những  lời  chia  rẽ 
và  phá  hoại  nhau.  Họ  tranh  đấu,  kiện  tụng,  cột  trói  nhau,  thù  nghịch 
nhau,  tranh  luận  với  nhau  rằng,  ‘Ta  biết  pháp  này,  ngươi  không  biết. 
Ngươi  biết  pháp  sao  bằng  chỗ  ta  biết?  Ta  nói  tề  chỉnh,  còn  ngươi 
không  tề  chỉnh.  Ta  nói  phù  hợp,  còn  ngươi  không  phù  hợp.  Điều  đáng 
nói  trước,  ngươi  nói  sau;  điều  đáng  nói  sau  ngươi  lại  nói  trước.  Ta  hơn, 
còn  ngươi  không  bằng.  Ta  hỏi  việc  ngươi,  ngươi  không  thể  trả  lời 
được.  Ta  đã  chế  phục  ngươi,  ngươi  còn  hỏi  nữa.  Nếu  ngươi  động  thủ, 
ta  sẽ  cột  trói  ngươi  lại.’  Họ  kiêu  mạn  và  thách  đố  lẫn  nhau.  Ai  cũng 
chỉ  mong  mình  nói  hơn,  mà  không  có  người  nào  để  khiển  trách.  Nếu 
có  những  người  bạch  y  tại  gia,  đệ  tử  của  Ni-kiền  Thân  Tử,  thấy  vậy, 
họ  đều  chán  nản  và  lãng  xa  các  đệ  tử  của  Ni-kiền  Thân  Tử  này.  Vì 
sao  vậy?  Bởi  vì  những  điều  họ  nói  ấy  đều  là  ác  pháp  luật,  không  phải 
là  pháp  xuất  yếu,  không  dẫn  đến  chánh  giác,  cũng  không  phải  là  lời 
dạy  của  đấng  Thiện  Thệ.  Nó  là  sự  băng  hoại,  không  thể  đứng  vững, 
không  nơi  nương  tựa  và  cậy  nhờ.  Bởi  vì  bậc  thầy  mà  họ  tôn  sùng 


KINH  CHÂU-NA 


705 


không  phải  là  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nghe  rồi  kinh  sợ  hãi  hùng,  toàn  thân  lông 
tóc  dựng  đứng.  Mong  sau  khi  Thế  Tôn  khuất  bóng,  đừng  có  một  vị  Tỳ- 
kheo  nào  ở  trong  chúng  mà  gây  ra  sự  đấu  tranh  như  vậy.  Sự  đấu  tranh 
ấy,  không  giúp  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  khổ  cho  mọi  người.  Nó  không 
phải  là  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không  phải  là  sự  an  ổn  và  khoái  lạc, 
cho  đến  loài  trời  và  loài  người  cũng  phải  chịu  đau  khổ  và  tai  hoạn. 
Bạch  Thế  Tôn,  khi  con  thấy  một  vị  Tỳ-kheo  ngồi  trước  Đức  Thế  Tôn 
chí  tâm  kính  trọng  Đức  Thế  Tôn,  khéo  hộ  trì  Thiện  Thệ.  Bạch  Thế 
Tôn!  Con  thấy  như  vậy  rồi  liền  nghĩ,  ‘Nếu  sau  này  khi  Thế  Tôn  khuất 
bóng  mà  vị  Tỳ-kheo  ấy  trong  chúng  gây  sự  đấu  tranh,  thì  đấu  tranh  ấy 
không  giúp  ích  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  đau  khổ  cho  mọi  người,  nó  không 
phải  là  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không  phải  là  sự  an  ổn  và  khoái  lạc 
cho  đến  loài  trời,  loài  người  cũng  phải  chịu  đau  khổ  và  tai  hoạn’.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Ngươi  thấy  những  điều  nào  khiến  chúng  Tăng  có  sự  đấu  tranh, 
sự  đấu  tranh  ấy  không  giúp  ích  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  khổ  cho  mọi 
người.  Không  phải  là  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không  phải  là  sự  an  ổn 
và  khoái  lạc  cho  đến  loài  trời,  loài  người  cũng  phải  chịu  đau  khổ  và  tai 
hoạn?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  là  do  tăng  thượng  giới,  tăng  thượng  tâm,  tăng 
thượng  quán8  mà  phát  sanh  sự  đấu  tranh  ở  trong  chúng.  Bạch  Thế  Tôn, 
sự  đấu  tranh  ấy,  không  giúp  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  đau  khổ  cho  mọi 
người.  Nó  không  phải  là  sự  thiện  lợi,  không  phải  là  sự  hữu  ích.  Không 
phải  là  sự  an  ổn,  khoái  lạc  cho  đến  loài  trời,  loài  người  cũng  phải  chịu 
tai  hoạn,  đau  khổ.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-nan,  nếu  đấu  tranh  do  bởi  giới  tăng  thượng,  tâm  tăng 
thượng,  quán  tăng  thượng  thì  sự  đấu  tranh  ấy  quá  nhỏ  nhặt.  Này  A- 


Bản  Pa0li:  do  ajiha0jìva  (tăng  thượng  hoạt  mạng)  và  do  adhipaotimokkha  (tăng 
thượng  giới  bổn),  tranh  chấp  các  vấn  đề  liên  hệ  sinh  hoạt  và  giới  bổn,  cả  hai 
đều  chỉ  liên  hệ  đến  giới  luật.  Bản  Hán  nói  do  cả  giới,  định,  và  tuệ. 


706 


TRUNG  A-HÀM 


nan!  Nếu  có  sự  đấu  tranh  trong  chúng  Tăng  do  đạo  và  đạo  tích9  thì  sự 
đấu  tranh  ấy  không  giúp  ích  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  khổ  cho  mọi  người. 
Nó  không  phải  là  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không  phải  là  sự  an  ổn  khoái 
lạc. 

“Này  A-nan,  khi  ngươi  thấy  ở  trong  đấy  có  hai  Tỳ-kheo  vì  mỗi 
người  có  mỗi  ý  kiến  khác  nhau  mà  gây  ra  cuộc  đấu  tranh  mà  nói  rằng, 
‘Đây  là  pháp,  đây  là  phi  pháp;  đây  là  luật,  đây  là  phi  luật;  đây  là 
phạm,  đây  là  phi  phạm;  hoặc  nhẹ,  hoặc  nặng;  có  thể  sám  hối,  không 
thể  sám  hối;  có  thể  thủ  hộ,  không  thể  thủ  hộ;  dư  tàn,  không  dư  tàn; 
khởi,  không  khởi10. 

“Này  A-nan,  ý  ngươi  nghĩ  sao  đối  với  pháp  tụ  mà  Ta  tự  giác,  tự 
thân  chứng  ngộ,  gồm  Bôn  niệm  xứ,  Bôn  như  ý  túc,  Năm  căn,  Năm  lực, 
Bảy  giác  chi,  Tám  chi  thánh  đạo? 

“Này  A-nan,  Ni-kiền  Thân  Tử  thật  sự  không  phải  là  Nhất  thiết 
trí 11  nhưng  tự  cho  là  Nhất  thiết  trí. 

“Này  A-nan,  nếu  Ni-kiền  Thân  Tử  là  vị  biết  tất  cả,  thấy  tất  cả 
thì  vị  ấy  đã  vì  đệ  tử  mà  giảng  giải  sáu  gốc  rễ  của  đấu  tranh;  nghĩa  là, 
có  thể  nghe  để  đình  chỉ12.  ” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A  Nan  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Thê  Tôn!  Nay  thật  là  đúng  lúc.  Bạch  Thiện  Thệ,  nay  thật 
hợp  thời,  nếu  Thế  Tôn  dạy  về  sáu  gốc  rễ  của  sự  đấu  tranh  cho  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  dạy  sẽ  khéo  léo  thọ  trì.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Này  A-nan,  hãy  nghe  kỹ;  hãy  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt  đầy 

đủ.” 

Tôn  giả  A  Nan  bạch  rằng: 

“Kính  vâng,  xin  vâng  lời  lắng  nghe.” 

Đức  Phật  dạy: 


9  Đạo  và  đạo  tích.  Paoli:  magge  vao  hi  patipadaoya,  tranh  chấp  trong  các  vấn  đề 
liên  hệ  Thánh  đạo  và  sự  tu  tập  Thánh  đạo. 

10  Có  1 8  tránh  sự,  theo  các  Luật  tạng.  Trong  đây  chỉ  nêu  1 6.  Hai  điều  thuyết  và  phi 
thuyết  đề  cập  riêng. 

u'  Trong  bản  Hán:  tát-vân-nhã.  □^•ớrPa0li:  sabbaóóu. 

12  Khả  văn  nhi  chỉ.  Không  rõ  ý.  Có  lẽ,  cần  biết  để  dập  tắt  tranh  chấp. 


KINH  CHÂU-NA 


707 


“Này  A-nan,  ở  đây  có  người  bị  kiết  sử  sân  và  não  quấn  chặt13. 
Này  A-nan,  người  ấy  bị  kiết  sử  sân  và  não  quấn  chặt  cho  nên  không 
cung  kính  Tôn  sư,  không  thấy  pháp,  không  giữ  giới.  Người  ấy  đã  không 
cung  kính  Tôn  sư,  không  thấy  pháp,  không  giữ  giới,  ở  trong  chúng  nó 
gây  ra  sự  đấu  tranh  như  vậy.  Sự  đấu  tranh  ấy  không  giúp  gì  cho  ai  mà 
chỉ  gây  khổ  cho  mọi  người,  không  phải  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không 
phải  là  sự  an  ổn  khoái  lạc,  cho  đến  trời  người  phải  chịu  đau  khổ  và  tai 
hoạn.  Này  A-nan!  Nếu  ngươi  thấy  sự  đấu  tranh  như  vậy,  ở  bên  trong 
hay  bên  ngoài,  mà  không  dứt  hết  được,  vậy,  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh 
ấy,  ngươi  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương  tiện,  học  tập  tinh  cần, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  kiên  nhẫn,  đừng  để  thối  thất.  Này  A-nan,  ví  như 
có  người  bị  lửa  đốt  cháy  đầu,  đốt  cháy  áo,  thì  phải  cấp  tốc  tìm  phương 
tiện  để  chữa  cháy  đầu,  chữa  cháy  áo.  Cũng  vậy,  nếu  ngươi  thấy  sự  đấu 
ưanh  như  vậy,  ở  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà  không  dứt  hết  được,  vậy 
để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy,  ngươi  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương 
tiện,  học  tập  tinh  cần,  chánh  niệm  chánh  trí,  kiên  nhẫn  đừng  để  thối 
thất. 

“Này  A-nan,  sự  đấu  tranh  như  vậy,  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà 
ngươi  thấy  đã  được  chấm  dứt,  ngươi  phải  thủ  hộ  cái  tâm  đó  hơn  nữa, 
luôn  luôn  không  buông  lung,  vì  để  ngăn  chặn  sự  đấu  tranh  ấy  vậy. 
Như  vậy,  sự  tranh  chấp  này  được  ngươi  đoạn  trừ  từ  gốc  rễ.  Này  A-nan, 
ví  như  có  người  bị  lửa  đốt  cháy  đầu,  đốt  cháy  áo,  thì  phải  cấp  tốc  tìm 
phương  tiện  để  chữa  cháy  đầu,  chữa  cháy  áo.  Cũng  vậy,  sự  đấu  tranh 
như  vậy,  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà  ngươi  thấy  đã  được  chấm  dứt, 
ngươi  phải  thủ  hộ  cái  tâm  đó  hơn  nữa,  luôn  luôn  không  buông  lung,  vì 
để  ngăn  chặn  sự  đấu  tranh  ấy  vậy.  Như  vậy,  sự  tranh  chấp  này  được 
ngươi  đoạn  trừ  từ  gốc  rễ. 

“Cũng  giống  như  vậy  với  các  kiết  sử  phú  tàng14,  bỏn  sẻn,  tật  đố, 
dua  nịnh,  dối  trá,  vô  tàm,  vô  quý,  ác  dục,  tà  kiến,  và  ác  tánh  không 
biết  phục  thiện15. 


13'  Sân  não  kết  triền  'ÃQ  «  ũ^.ý^ấức  phẫn  và  hận.  Pa0li:  kodhano  upana0hi,  phẫn 
nộ  và  oán  hận. 

Trong  nguyên  bản,  bất  ngữ  kết  &£  y  ũ^ỵâxem  cht.6,  kinh  183. 

Ac  tánh  bất  khả  chế  e  «  »,£  ĩi yỵcZ hoặc  nói  là  ác  tánh  bất  thọ  nhân  ngữ 


15. 


708 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  A-nan,  nếu  một  người  nào  có  ác  dục,  tà  kiến,  ác  tánh 
không  biết  phục  thiện  thì  không  cung  kính  Tôn  sư,  không  thấy  pháp, 
không  giữ  giới.  Người  ấy  đã  không  cung  kính  Tôn  sư,  không  thấy 
pháp,  không  giữ  giới,  ở  trong  chúng  nó  gây  ra  sự  đấu  tranh  như  vậy. 
Sự  đấu  tranh  ấy  không  giúp  gì  cho  ai  mà  chỉ  gây  khổ  cho  mọi  người, 
không  phải  sự  thiện  lợi  và  hữu  ích,  không  phải  là  sự  an  ổn  khoái  lạc, 
cho  đến  trời  người  phải  chịu  đau  khổ  và  tai  hoạn.  Này  A-nan!  Nếu 
ngươi  thấy  sự  đấu  tranh  như  vậy,  ở  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà  không 
dứt  hết  được,  vậy,  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy,  ngươi  phải  nhanh 
chóng  tìm  cầu  phương  tiện,  học  tập  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí, 
kiên  nhẫn,  đừng  để  thối  thất.  Này  A-nan,  ví  như  có  người  bị  lửa  đốt 
cháy  đầu,  đốt  cháy  áo,  thì  phải  cấp  tốc  tìm  phương  tiện  để  chữa  cháy 
đầu,  chữa  cháy  áo.  Cũng  vậy,  nếu  ngươi  thấy  sự  đấu  tranh  như  vậy,  ở 
bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà  không  dứt  hết  được,  vậy  để  đoạn  trừ  sự 
đấu  tranh  ấy,  ngươi  phải  nhanh  chóng  tìm  cầu  phương  tiện,  học  tập 
tinh  cần,  chánh  niệm  chánh  trí,  kiên  nhẫn  đừng  để  thối  thất. 

“Này  A-nan,  sự  đấu  tranh  như  vậy,  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà 
ngươi  thấy  đã  được  chấm  dứt,  ngươi  phải  thủ  hộ  cái  tâm  đó  hơn  nữa, 
luôn  luôn  không  buông  lung,  vì  để  ngăn  chặn  sự  đấu  tranh  ấy  vậy. 
Như  vậy,  sự  tranh  chấp  này  được  ngươi  đoạn  trừ  từ  gốc  rễ.  Này  A-nan, 
ví  như  có  người  bị  lửa  đốt  cháy  đầu,  đốt  cháy  áo,  thì  phải  cấp  tốc  tìm 
phương  tiện  để  chữa  cháy  đầu,  chữa  cháy  áo.  Cũng  vậy,  nếu  ngươi 
thấy  sự  đấu  tranh  như  vậy,  ở  bên  trong  hay  bên  ngoài,  mà  ngươi  thấy 
đã  được  chấm  dứt,  ngươi  phải  thủ  hộ  cái  tâm  đó  hơn  nữa,  luôn  luôn 
không  buông  lung,  vì  để  ngăn  chặn  sự  đấu  tranh  ấy  vậy.  Như  vậy,  sự 
tranh  chấp  này  được  ngươi  đoạn  trừ  từ  gốc  rễ. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  bảy  phương  pháp  đình  chỉ  đấu  tranh16. 
Bảy  phương  pháp  đó  là:  một  là  ưng  dữ  diện  tiền  chỉ  tránh  luật,  hai  là 


'«  «  -  &sy  yỵờlấvìh  ương  ngạnh  không  chịu  nghe  lời.  Đoạn  này  tóm  tắt, 

liệt  kê  các  cặp  kiết  sử  làm  nguyên  nhân  cho  đấu  tranh,  có  thể  xếp  loại  theo 
thuật  ngữ  thông  dụng:  Phẩn,  hận;  phú,  não;  tật,  xan;  cuồng,  siểm;  vô  tàm,  vô 
quý;  ác  dục,  tà  kiến.  Xem  thêm,  đối  chiếu  kinh  98  trên.  Xem  giải  thích  Tập  Dị  15 
(No. 1536,  Đại  tr.431a-b). 

16  Chỉ  tránh  &j:  %  hay  nói  là  diệt  tránh  pháp  □  'A  "&/C? Paoli:  adhikaraòa-samathao. 


KINH  CHÂU-NA 


709 


ưng  dữ  ức  chỉ  tránh  luật,  ba  là  ưng  dữ  bất  si  chỉ  tránh  luật,  bôn  là  ưng 
dữ  phát  lồ  chỉ  tránh  luật,  năm  là  ưng  dữ  quân  chỉ  tránh  luật,  sáu  là 
ưng  dữ  triển  chuyển  chỉ  tránh  luật,  bảy  là  ưng  dữ  như  khí  phấn  tảo 
chỉ  tránh  luật17. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  diện  tiền  chỉ  tránh  luật18?  Làm 
thế  nào  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  này?  Tức  là  điều  luật  đình  chỉ  đấu 
tranh  bằng  sự  hiện  diện.  Này  A-nan,  hoặc  một  người  đôi  với  một 
người,  mà  khuyến  giáo,  khiển  trách,  thủ  hộ  bằng  pháp  luật  như  Tôn 
sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ.  Một  người  đối 
với  hai  người,  một  người  đối  với  nhiều  người,  một  người  đối  với 
chúng  Tăng  mà  khuyến  giáo,  khiển  trách,  được  thủ  hộ  bằng  pháp 
luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ. 
Hai  người  đối  với  hai  người  mà  khuyến  giáo,  khiển  trách,  thủ  hộ 
bằng  pháp  luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến  được 
hoan  hỷ.  Hai  người  đối  với  nhiều  người,  hai  người  đối  với  chúng 
Tăng,  hai  người  đối  với  một  người  mà  khuyến  giáo,  khiển  trách,  thủ 
hộ  bằng  pháp  luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến 
được  hoan  hỷ.  Nhiều  người  đối  với  nhiều  người  mà  khuyến  giáo, 
khiển  trách,  thủ  hộ  bằng  pháp  luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự 
hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ.  Nhiều  người  đôi  với  chúng  Tăng, 
nhiều  người  đôi  với  một  người,  nhiều  người  đối  với  hai  người  mà 
khuyến  giáo,  khiển  trách,  được  thủ  hộ  bằng  pháp  luật  như  Tôn  sư  đã 
chỉ  giáo  với  sự  hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ.  Chúng  Tăng  đối  với 
một  người,  chúng  Tăng  đối  với  hai  người,  chúng  Tăng  đối  với  nhiều 
người  mà  khuyến  giáo,  khiển  trách,  được  thủ  hộ  bằng  pháp  luật  như 
Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ.  Này  A-nan, 
như  vậy  gọi  là  ưng  dữ  hiện  tiền  chỉ  tránh  luật.  Sự  đấu  tranh  ấy  được 
đoạn  trừ  như  vậy,  tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  bằng  sự  hiện  diện. 


17'  Thuật  ngữ  theo  Luật  Tứ  Phần:  1.  Hiện  tiền  tì-ni  (Paoli:  sammukhaovinaya),  2.  ức 
niệm  tì-ni  (sativinaya),  3.  Bất  si  tì-ni  (amuoôhavinaya),  4.  Tự  ngôn  trị  (paaeióóayao 
kaoretabbaỏ),  5.  Đa  nhân  ngữ  (yebhuyyasikao),  6.  Tội  xứ  sở  (tassapaoyikao),  7. 
Như  thảo  phú  địa  (tiòavatthaoraka). 

18  Ưng  dữ  diện  tiền  chỉ  tránh  luật  *  Xj!  'A  <iỵâxe m  cht.17  trên. 


710 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  ức  chỉ  tránh  luật19?  làm  thế  nào 
để  đoạn  trừ  sự  tranh  đấu  này?  Tức  là  do  đình  chỉ  đấu  tranh  bằng  nhớ 
lại.  Này  A-nan,  nếu  có  một  người  nào  phạm  giới  mà  không  nhớ  lại 
giới  mình  đã  phạm.  Các  Tỳ-kheo  thấy  vậy,  nói  với  vị  ấy  rằng,  ‘Thầy 
đã  phạm  giới  mà  không  nhớ  lại  giới  mình  đã  phạm.  Thầy  hãy  đến 
trong  chúng  mà  xin  luật  ức  niệm.  Tăng  chúng  sẽ  ban  cho  Hiền  giả 
luật  ức  niệm.’  Này  A-nan,  nếu  ở  một  nơi  nào  có  Tăng  chúng  hòa  hợp 
mà  nhóm  họp  vị  Tỳ-kheo  kia  phải  đến  đó,  trịch  vai  áo,  bỏ  guốc,  vào 
trong  chúng,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  các  bậc  Trưởng  lão  thượng 
tôn  Tỳ-kheo,  chắp  tay  quỳ  mọp  mà  bạch  với  các  trưởng  lão  thượng 
tôn  rằng,  ‘Bạch  chư  Tôn,  mong  các  ngài  nghe  cho,  con  đã  từng  phạm 
giới  mà  không  nhớ,  nay  con  từ  nơi  chúng  Tăng  cầu  xin  luật  ức  niệm. 
Mong  Tăng  chúng  hòa  hợp  ban  cho  con  luật  ức  niệm.’  Này  A-nan, 
Tăng  chúng  hòa  hợp  lại  để  ban  cho  vị  Tỳ-kheo  này  luật  ức  niệm, 
bằng  Pháp  và  Luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  dạy,  với  sự  hiện  diện  khiến 
cho  được  hoan  hỷ.  Này  A-nan,  như  vậy  gọi  là  ưng  dữ  ức  chỉ  tránh 
luật.  Sự  đấu  tranh  ấy  phải  được  đoạn  trừ  như  vậy,  tức  do  luật  chấm 
dứt  đấu  tranh  bằng  cách  nhớ  lại. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  bất  si  chỉ  tránh  luật20?  Làm  thế 
nào  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy?  Tức  là  luật  đình  chỉ  đấu  tranh  bằng 
sự  không  si  cuồng.  Này  A-nan,  nếu  có  một  người  do  phát  cuồng  mà 
tâm  điên  đảo,  nên  làm  nhiều  điều  không  thanh  tịnh,  không  phải  là 
pháp  của  Sa-môn,  không  tùy  thuận  theo  pháp  hành  mà  nói  vi  phạm. 
Người  ấy  sau  khi  trở  lại  tâm  trạng  như  trước,  gặp  các  Tỳ-kheo  và  được 
bảo  rằng:  ‘Thầy  đã  phát  cuồng  và  tâm  điên  đảo,  do  phát  cuồng  và  tâm 
điên  đảo,  nên  làm  nhiều  điều  không  thanh  tịnh,  không  phải  là  pháp 
của  Sa-môn,  không  tùy  thuận  theo  pháp  hành  mà  nói  vi  phạm.  Này 
Hiền  giả,  nếu  Hiền  giả  sau  khi  trở  lại  tâm  trạng  như  trước,  Hiền  giả  có 
thể  đến  nơi  chúng  Tăng  mà  cầu  xin  luật  bất  si.  Chúng  Tăng  sẽ  ban  cho 
Hiền  giả  luật  bất  si.’  Này  A  Nan,  nếu  một  nơi  nào  đó  Tăng  chúng 
đang  hòa  hợp  và  nhóm  hội,  vị  Tỳ-kheo  ấy  nên  đến  đó,  trịch  vai  áo,  bỏ 
guốc,  vào  trong  Tăng  chúng,  cúi  đầu  lễ  sát  dưới  chân  các  bậc  Trưởng 


19'  Ưng  dữ  ức  chỉ  tránh  luật  *  %ĩ>  'Ã  ^Axem  cht.17  trên. 

20  Ưng  dữ  bất  si  chỉ  tránh  luật  3  'A  irọ^Xem  cht.17  trên. 


KINH  CHÂU-NA 


711 


lão  thượng  tôn  Tỳ-kheo  chắp  tay  quì  mọp,  mà  bạch  với  các  Trưởng  lão 
thượng  tôn  Tỳ-kheo  rằng,  ‘Bạch  chư  Tôn,  xin  nghe  cho,  con  đã  từng 
phát  cuồng  và  tâm  điên  đảo.  Do  con  đã  phát  cuồng  và  tâm  điên  đảo 
nên  làm  nhiều  điều  không  thanh  tịnh,  không  phải  là  pháp  của  Sa-môn, 
không  tùy  thuận  theo  pháp  hành  mà  nói  vi  phạm,  về  sau  con  trở  lại 
tâm  trạng  như  trước.  Nay  con  từ  nơi  chúng  Tăng  xin  cầu  luật  bất  si. 
Mong  chúng  Tăng  hòa  hợp  ban  cho  con  luật  bất  si.’  Này  A-nan,  chúng 
Tăng  cùng  hòa  hợp  và  nhóm  hội,  ban  cho  vị  Tỳ-kheo  ấy  luật  bất  si, 
bằng  Pháp  và  Luật  như  Tôn  sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện,  khiến 
được  hoan  hỷ.  Này  A-nan,  đó  gọi  là  ưng  dữ  bất  si  chỉ  tránh  luật.  Sự 
đấu  tranh  ấy  được  đoạn  trừ  như  vậy,  tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh 
bằng  sự  không  si  cuồng. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  tự  phát  lồ  chỉ  tranh  luật21?  Sự  đấu 
tranh  làm  thế  nào  để  chấm  dứt?  Tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  bằng 
sự  tự  thú  nhận.  Này  A-nan,  nếu  có  một  người  phạm  giới,  hoặc  nói  ra 
hay  không  nói  ra,  hoặc  có  nhớ  hay  không  nhớ.  Này  A-nan,  nếu  tại  nơi 
nào  đó  có  chúng  Tăng  đang  hòa  hợp  và  nhóm  hội.  Vị  Tỳ-kheo  kia  nên 
đến  đó,  trịch  vai  áo,  bỏ  guốc,  vào  trong  chúng,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  các  bậc  Trưởng  lão  thượng  tôn  Tỳ-kheo,  chắp  tay  quì  mọp  mà 
bạch  rằng,  “Bạch  chư  Tôn,  xin  nghe  cho,  con  phạm  giới  đó,  con  nay 
hướng  về  các  bậc  Trưởng  lão  thượng  tôn  Tỳ-kheo,  chí  tâm  phát  lồ,  tự 
mình  nói  và  trưng  bày  rõ,  không  dám  che  giấu,  từ  nay  về  sau  sẽ  khéo 
léo  hộ  trì  không  tái  phạm.  Này  A-nan,  chúng  Tỳ-kheo  nên  hỏi  vị  ấy 
rằng,  ‘Này  Hiền  giả,  có  tự  thấy  điều  mình  phạm  không?’  Vị  Tỳ-kheo 
ấy  đáp,  ‘Con  thật  sự  có  thấy  điều  con  phạm.’  Đại  chúng  cũng  nên  nói 
với  vị  ấy  rằng,  ‘Hiền  giả  nên  cẩn  thận  giữ  gìn  đừng  tái  phạm.’  Này  A- 
nan!  Đó  là  ưng  dữ  tự  phát  lồ  chỉ  tránh  luật.  Sự  đấu  tranh  ấy  phải  được 
đoạn  trừ  như  vậy.  Tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  bằng  sự  từ  thú  nhận. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  quân  chỉ  tranh  luật22?  Làm  sao 
để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy?  Tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  bằng 


21. 


Ưng  dữ  phát  lồ  chỉ  tránh  luật  3  >c5®[L  cT  0J!  'A  <TỌỬXe m  cht.17  trên. 

Ưng  dữ  quân  chỉ  tránh  luật  3  >(5® ỷ  'A  cht.17  trên.  Quân  luật 

ỈJ  <t  “Luật  áp  dụng  cho  chính  ngài”.  Vì  vị  này  khi  bị  hỏi  tội,  cứ  nói  loanh  quanh, 
nên  Tăng  chúng  phải  chỉ  định  ngay  tội  danh:  “Chính  ngài  đã  phạm  tội”. 


22. 


712 


TRUNG  A-HÀM 


chín  đương  nhân.  Này  A-nan!  Nếu  có  người  không  biết  xấu  hổ, 
không  hối  hận  những  tội  bị  thấy,  bị  nghe  và  bị  người  khác  nghi  ngờ 
là  ác  dục.  Người  ấy  đã  phạm  giới  rồi  nói  là  mình  biết  ở  một  nơi, 
mình  thấy  ở  một  nơi.  Sau  khi  nói  mình  biết  ở  một  nơi  này,  lại  nói 
mình  thấy  ở  một  nơi.  Sau  khi  nói  mình  thấy  ở  một  nơi,  lại  nói  mình 
biết  ở  một  nơi.  Ớ  trong  Tăng  chúng  mà  nói  là  mình  biết  ở  một  nơi,  ở 
trong  Tăng  chúng  mà  nói  là  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  biết  ở 
một  nơi,  rồi  lại  nói  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  thấy  ở  một  nơi  rồi 
lại  nói  mình  biết  ở  một  nơi.  Này  A-nan!  Vì  vị  Tỳ-kheo  ấy,  Tăng 
chúng  hòa  hợp  và  nhóm  họp  mà  ban  quân  luật,  nói  rằng:  ‘Nhà  ngươi 
không  đạo  lý,  nhà  ngươi  ác  bất  thiện.  Vì  sao?  Vì  ngươi  đã  phạm  giới 
rồi  lại  nói  mình  biết  ở  một  nơi,  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  biết  ở 
một  nơi,  rồi  lại  nói  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  thấy  ở  một  nơi,  rồi 
lại  nói  mình  biết  ở  một  nơi.  Ớ  trong  chúng  mà  nói  mình  biết  ở  một 
nơi.  Ớ  trong  chúng  mà  nói  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  biết  ở  một 
nơi  rồi  lại  nói  mình  thấy  ở  một  nơi.  Nói  mình  thấy  ở  một  nơi  rồi  lại 
nói  mình  biết  ở  một  nơi.’  Này  A-nan,  như  vậy  gọi  là  ưng  dữ  quân  chỉ 
tránh  luật.  Sự  đấu  tranh  ấy  phải  được  đoạn  trừ  bằng  sự  như  vậy.  Tức 
do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  bằng  chính  đương  nhân. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  ưng  dữ  triển  chuyển  chỉ  tránh  luật?  Làm 
thế  nào  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy?  Tức  là  do  luật  chấm  dứt  đấu 
tranh  bằng  sự  diễn  tiến.  Này  A-nan,  ở  đây,  giữa  hai  vị  Tỳ-kheo  vì  một 
số  ý  kiến  mà  gây  ra  sự  đấu  tranh  như  vầy,  ‘Đây  là  pháp,  đây  là  phi 
pháp;  đây  là  luật,  đây  là  phi  luật;  đây  là  phạm,  đây  là  phi  phạm;  đây 
là  nhẹ,  đây  là  nặng;  khả  thuyết,  không  khả  thuyết23;  có  thể  thủ  hộ, 
không  thể  thủ  hộ;  dư  tàn,  không  dư  tàn;  có  thể  sám  hối,  không  thể  sám 
hối24.  Này  A-nan,  Tỳ-kheo  kia  ngay  tại  chỗ  đang  cãi  vã  ấy  mà  chấm  dứt 
đấu  tranh.  Nếu  ngay  tại  chỗ  cãi  vã  mà  chấm  dứt  đấu  tranh,  thì  sự  đấu 
Lanh  này  được  tuyên  bố  là  chấm  dứt.  Nếu  ngay  tại  chỗ  cãi  vã  mà  không 
chấm  dứt,  có  thể  đưa  sự  đấu  tranh  ra  bạch  với  chúng  Tăng.  Nếu  ở  Long 
chúng  Tăng  mà  chấm  dứt,  thì  sự  đấu  tranh  ấy  được  tuyên  bố  là  chấm 


23  Đoạn  trên,  bản  Hán  thiếu  hai  sự  này. 

24  Đoạn  trên  nói  là  khởi  và  không  khởi.  Khởi,  hay  cử  tội,  nêu  tội  Tỳ-kheo;  tức 
khởi  tố. 


KINH  CHÂU-NA 


713 


dứt.  Nếu  trong  chúng  Tăng  không  chấm  dứt,  thì  này  A-nan,  gần  đó  có 
Tỳ-kheo  giỏi  kinh,  giỏi  luật,  giỏi  luận25,  các  Tỳ-kheo  kia  cùng  đến  vị 
này  thưa  việc  đấu  tranh  ấy.  Nếu  ngay  trên  đường  đi  mà  chấm  dứt,  thì 
sự  đấu  tranh  được  tuyên  bô"  là  chấm  dứt.  Nếu  ngay  trên  đường  đi  mà 
không  chấm  dứt,  lại  hãy  đem  sự  đâu  tranh  ấy  nói  trước  chúng  Tăng. 
Nếu  ở  trước  chúng  Tăng  mà  chấm  dứt,  sự  đâu  tranh  ấy  được  tuyên  bố 
là  chấm  dứt.  Nếu  ở  tại  chúng  Tăng  mà  không  chấm  dứt,  thì  này  A- 
nan,  nếu  có  nhiều  người  hỗ  trợ  mà  giỏi  kinh,  giỏi  luật,  giỏi  luận,  thì 
các  vị  này  phải  chấm  dứt  sự  đấu  tranh  ấy  bằng  Pháp  và  Luật  như  Tôn 
sư  đã  chỉ  giáo,  với  sự  hiện  diện  khiến  được  hoan  hỷ.  Này  A-nan,  như 
vậy  gọi  là  ưng  dữ  triển  chuyển  chỉ  tránh  luật.  Sự  đâu  tranh  ấy  phải 
được  đoạn  trừ  như  vậy,  tức  là  do  luật  chấm  dứt  đâu  tranh  bằng  sự  triển 
chuyển. 

“Này  A-nan,  thế  nào  gọi  là  ưng  dữ  như  khí  phân  tảo  chỉ  tránh 
luật?26  Làm  sao  để  đoạn  trừ  sự  đấu  tranh  ấy?  Tức  là  luật  châm  dứt  đâu 
tranh  như  quăng  bỏ  giẻ  rách.  Này  A-nan,  nếu  các  vị  Tỳ-kheo  ở  chung 
một  chỗ  tranh  chấp,  kiện  tụng  nhau,  thù  nghịch  nhau,  oán  ghét  nhau, 
này  A-nan,  do  đó  các  Tỳ-kheo  kia  chia  ra  hai  nhóm.  Sau  khi  chia  ra 
hai  nhóm  rồi,  trong  một  nhóm  có  bậc  Trưởng  lão  thượng  tôn  Tỳ-kheo, 
hay  dưới  trưởng  lão  một  bậc;  hoặc  có  người  làm  tông  chủ  hay  nhỏ  hơn 
tông  chủ  một  bậc.  Này  A-nan,  vị  Tỳ-kheo  này  nói  với  các  vị  Tỳ-kheo 
kia  rằng,  ‘Này  chư  Hiền,  xin  nghe  cho,  chúng  ta  không  có  đạo  lý, 
chúng  ta  là  người  ác  bất  thiện.  Vì  sao  vậy?  Vì  chúng  ta  đối  với  Pháp 
và  Luật  được  khéo  giảng  dạy  mà  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sông  không 
gia  đình,  để  học  đạo,  nhưng  chúng  ta  tranh  chấp  kiện  tụng  nhau,  thù 
nghịch  nhau,  oán  ghét  nhau,  cãi  vã  nhau.  Này  chư  Hiền,  do  sự  tranh 
chấp  này  mà  chúng  ta  đã  phạm  giới,  ngoại  trừ  tội  Thâu-lan-giá27  và 
ngoại  trừ  tội  tương  ưng  với  hàng  tại  gia.  Tôi  vì  chính  mình  và  cũng  vì 

25  Nguyên  bản:  trì  mẫu  7^  hay  giỏi  Ma-đẳc-lặc-già  (Pa0li:  Ma0tika0),  chỉ  Luận 
tạng. 

26  Ưng  dữ  như  khí  phấn  tảo  chỉ  tránh  luật  *  /f  7~±%  %  riỵờxem  cht.17 

trên. 

27-  Trong  bản,  Thâu-la-chá  "%  Ờ . thường  nói  là  thâu-lan-giá.  Cố  ý  phạm  các  tội 
Ba-la-di  và  Tăng-già-bà-thi-sa  mà  chưa  thành  tựu  thì  gọi  là  Thâu-lan-giá,  thô  tội. 
Paoli:  thullavajja. 


714 


TRUNG  A-HÀM 


chư  Hiền  nữa,  nên  hướng  đến  chư  Hiền  phát  lồ,  tự  nói  mà  trình  bày  rõ 
ràng,  không  dám  che  giấu,  lại  cẩn  thận  giữ  gìn  sau  không  tái  phạm 
nữa.’  Này  A-nan,  nếu  ở  trong  nhóm  này  mà  không  có  vị  Tỳ-kheo  nào 
ứng  theo,  thì  này  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  nên  đi  đến  nhóm  thứ  hai.  Đến  nơi 
rồi,  cúi  đầu  đảnh  lễ  các  bậc  Thượng  tôn  trưởng  lão  Tỳ-kheo  chắp  tay 
quì  mọp  mà  thưa  rằng,  ‘Thưa  chư  Tôn,  xin  nghe  cho,  chúng  ta  không 
có  đạo  lý,  chúng  ta  là  người  ác  bất  thiện.  Vì  sao  vậy?  Vì  chúng  ta  đối 
với  Pháp  và  Luật  được  khéo  giảng  dạy  mà  chí  tín,  từ  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình  để  học  đạo,  nhưng  chúng  ta  tranh  chấp,  kiện  tụng  nhau, 
thù  nghịch  nhau,  oán  ghét  nhau,  cãi  vã  nhau.  Này  chư  Hiền,  do  sự 
tranh  đấu  này  mà  chúng  ta  đã  phạm  giới,  ngoại  trừ  tội  Thâu-lan-giá, 
và  ngoại  trừ  tội  tương  đương  với  hàng  tại  gia.  Tôi  vì  chính  mình  và 
cũng  vì  chính  chư  Hiền  nữa,  nên  hướng  đến  chư  Hiền  chí  tâm  phát  lồ, 
tự  nói  mà  trình  bày  rõ  ràng,  không  dám  che  giấu,  lại  cẩn  thận  giữ  gìn 
sau  không  tái  phạm  nữa.’  Này  A-nan,  các  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  với  vị 
Tỳ-kheo  này  như  vầy,  ‘Này  Hiền  giả,  thầy  tự  thấy  mình  phạm  giới 
chăng?’  Vị  Tỳ-kheo  này  đáp,  ‘Quả  thật  tôi  tự  thấy  mình  đã  phạm 
giới.’  Tỳ-kheo  kia  nên  nói,  ‘Vậy  hãy  cẩn  thận  giữ  gìn,  đừng  để  tái 
phạm.’  Nhóm  thứ  hai  cũng  làm  như  vậy.  Này  A-nan,  như  vậy  gọi  là 
ưng  dữ  như  khí  phấn  tảo  chỉ  tránh  luật.  Này  A-nan!  Sự  đấu  tranh  ấy 
phải  được  đoạn  trừ  như  vậy.  Tức  do  luật  chấm  dứt  đấu  tranh  như 
quăng  bỏ  giẻ  rách. 

“Này  A-nan!  Nay  ta  nói  cho  ngươi  sáu  pháp  ủy  lao28,  hãy  lắng 
nghe  kỹ,  hãy  khéo  suy  nghĩ  kỹ.” 

Tôn  giả  A  Nan  bạch  rằng: 

“Kính  vâng,  con  xin  vâng  lời  lắng  nghe.” 

Phật  nói: 

“Thế  nào  là  sáu?  Thân  nghiệp  từ  hòa  hướng  đến  các  vị  đồng 
phạm  hạnh,  pháp  ấy  gọi  là  pháp  ủy  lao.  Đó  là  pháp  khả  ái,  là  pháp 
khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng  sự, 
khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  đoàn  kết,  tác  thành 


28-  ủy  lao  pháp  'Aỷ  V7  ‘iịéf  thường  được  biết  là  sáu  pháp  hòa  kỉnh  hay  lục  hòa. 
Tập  Dị  15  (No  Đại  26.1536,  tr.431b),  gọi  là  sáu  pháp  khả  hỷ.  Paoli:  cha 
saoraoòiyao  dhammao. 


KINH  CHÂU-NA 


715 


Sa-môn,  tác  thành  nhất  tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Khẩu  nghiệp  nói  năng  từ  hòa,  ý  nghiệp  từ  hòa,  cũng  vậy. 

“Có  lợi  lộc  nào  đúng  pháp  mà  được,  cho  đến  miếng  cơm  ở  chính 
trong  bình  bát  của  mình,  với  phần  lợi  như  vậy,  mang  chia  xẻ  cho  các  vị 
đồng  phạm  hạnh,  pháp  đó  gọi  là  pháp  ủy  lao,  là  pháp  khả  ái,  pháp  khả 
lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng  sự,  khiến 
cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  đoàn  kết,  tác  thành  Sa- 
môn,  tác  thành  nhất  tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Nếu  có  giới  nào  không  bị  sứt  mẻ,  không  bị  hư  thủng,  không  bị 
dơ,  không  bị  đen,  vững  vàng  như  mặt  đất,  được  Thánh  khen  ngợi, 
đầy  đủ  khéo  thọ  trì.  Với  giới  phần  như  vậy,  cùng  chia  xẻ  với  các  vị 
đồng  phạm  hạnh,  pháp  đó  là  pháp  ủy  lao,  là  pháp  khả  ái,  là  pháp 
khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn  trọng,  khiến  cho  phụng  sự, 
khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập,  khiến  cho  đoàn  kết,  tác  thành 
Sa-môn,  tác  thành  nhất  tâm,  được  sự  tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Nếu  có  kiến  giải  của  Thánh  có  sự  xuất  yếu,  được  thông  suốt 
bằng  tuệ  kiến,  đưa  đến  sự  chân  chánh  diệt  khổ,  với  kiến  phần  như 
vậy,  cùng  chia  xẻ  với  các  vị  đồng  phạm  hạnh,  pháp  đó  là  pháp  ủy  lao 
là  pháp  khả  ái,  là  pháp  khả  lạc,  khiến  cho  ái  niệm,  khiến  cho  tôn 
trọng,  khiến  cho  phụng  sự,  khiến  cho  cung  kính,  khiến  cho  tu  tập, 
khiến  cho  đoàn  kết,  tác  thành  Sa-môn,  tác  thành  nhất  tâm,  được  sự 
tinh  cần,  chứng  đắc  Niết-bàn. 

“Này  A-nan,  Ta  vừa  nói  sáu  pháp  ủy  lao,  vì  vậy  mà  ta  giảng 
giải.  Này  A-nan,  nếu  các  ngươi  đối  với  sáu  gốc  rễ  của  đấu  tranh  mà 
đoạn  tuyệt  hoàn  toàn,  và  với  bảy  pháp  đình  chỉ  đấu  tranh,  khi  trong 
Tăng  chúng  khởi  lên  đấu  tranh,  thì  chấm  dứt  bằng  luật  đình  chỉ  đấu 
tranh  như  quăng  bỏ  giẻ  rách,  rồi  lại  thực  hành  sáu  pháp  ủy  lao  ấy,  thì 
này  A-nan,  như  vậy  sau  khi  Ta  khuất  bóng,  các  con  sống  cộng  đồng 
hòa  hợp  hoan  hỷ  không  tranh  chấp,  cùng  đồng  nhất  trong  một  tâm, 
cùng  đồng  nhất  trong  một  giáo  pháp,  hòa  hợp  như  nước  với  sữa,  khoái 
lạc  du  hành  như  lúc  Ta  còn  tại  thế.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  chư  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


197.  KINH  ƯU-BA-LY1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Chiêm-ba,  trú  tại  bờ  ao  Hằng-già2. 

Bấy  giờ  vào  một  buổi  chiều  Tôn  giả  Ưu-ba-ly3,  từ  tĩnh  tọa  dậy, 
đi  đến  chỗ  Phật  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên,  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  nhau  hòa  hợp  mà  tác 
biệt  kiết  ma,  thuyết  biệt  kiết  ma4;  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp, 
kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  diện  tiền5,  nhưng  lại  ban  cho  luật  ức  niệm,  cần 
ban  cho  luật  ức  niệm  lại  ban  cho  luật  diện  tiền.  Đó  có  phải  là  kiết  ma 
đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  ức  niệm  lại  ban  cho  luật  bất  si,  cần  ban  cho  luật 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Pa0li,  tham  chiếu  Luật  tạng,  Mv.  9.  6.  1-8.  Hán,  tham  chiếu,  luật  các  bộ  phái, 
Luật  bộ,  Đại  22-23. 

Xem  cht.2,  kinh  37. 
ưu-ba-ly  «  ‘í  +/Ờ  Paoli:  Upaeli. 

Nguyên  bản  Hán:  tác  dị  nghiệp  thuyết  dị  nghiệp  ỉ@  *ỉ  □ 

Xem  kinh  196  trên. 


'/  ũ~ỵâ 


www.daitangkinh.org 


KINH  ƯU-BA-LY 


717 


bất  si,  lại  ban  cho  luật  ức  niệm,  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết 
ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  bất  si,  lại  ban  cho  luật  tự  phát  lồ,  cần  ban  cho 
luật  tự  phát  lồ  lại  ban  cho  luật  bất  si,  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp, 
kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  tự  phát  lồ,  lại  ban  cho  luật  quân,  cần  ban  cho  luật 
quân,  lại  ban  cho  luật  tự  phát  lồ,  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết 
ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  ban  cho  quân  luật  nhưng  lại  ha  trách6;  cần  ha  trách 
nhưng  lại  cho  quân  luật;  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết-ma 
đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  khiển  trách  lại  hạ  trí7,  cần  hạ  trí  lại  khiển  trách,  đó  có  phải  là 
kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 


6-  Trong  bản,  trách  số  V  'AđỵcX cũng  nói  là  ha  trách,  tức  khiển  trách  hay  cảnh 
cáo. 

7  Hạ  trí  &7ể  .m/ớt có  lẽ  Luật  Tứ  Phần  nói  là  y  chỉ,  bắt  phục  tùng  giám  hộ. 


718 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  hạ  trí  lại  dùng  cử  tội8,  cần  cử  tội  lại  dùng  hạ  trí,  đó  có  phải  là 
kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  cử  tội  lại  diệt  tẫn9,  cần  diệt  tẫn  lại  cử  tội;  đó  có  phải  là  kiết 
ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng? 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  diệt  tẫn  lại  ban  cho  luật  ức  niệm,  cần  ban  cho  luật  ức 
niệm  lại  diệt  tẫn;  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng 
Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  ban  cho  ức  niệm,  lại  do  căn  bản  trị;  cần  phải  do  căn 
bản  trị  lại  ban  cho  ức  niệm;  đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết 
ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  phải  do  căn  bản  trị,  lại  khu  xuất,  cần  khu  xuất  lại 
do  căn  bản  trị.  Đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 


8'  Hán:  cử /ỵcý? hay  cử  tội,  thủ  tục  buộc  tội  Tỳ-kheo  trước  Đại  chúng. 

9 ■  Hán:  tẫn  ỉ  hay  diệt  tẫn,  trục  xuất  khỏi  Tăng. 


KINH  ƯU-BA-LY 


719 


“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trường  hợp 
cần  khu  xuất  lại  hành  bất  mạn10,  cần  hành  bất  mạn  lại  khu  xuất;  đó  có 
phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly.” 

Tôn  giả  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  phải  hành  bất  mạn  mà  lại  trị11,  cần  đến  trị  lại  hành  bất  mạn. 
Đó  có  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật  chăng? 

Thế  Tôn  đáp: 

“Không  đúng  vậy,  này  ưu-ba-ly. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp  mà  tác  biệt 
kiết  ma  thuyết  biệt  kiết  ma,  đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết 
ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tăng  cùng  hòa  hợp,  trong  trường  hợp 
cần  ban  cho  luật  diện  tiền  lại  ban  cho  luật  ức  niệm,  cần  ban  cho  luật 
ức  niệm  lại  ban  cho  luật  diện  tiền,  đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng 
Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  ức  niệm  lại  ban  cho  luật  bất  si,  cần  ban  cho  luật 
bất  si,  lại  ban  cho  luật  ức  niệm.  Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp, 
kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  bất  si,  lại  ban  cho  luật  tự  phát  lồ,  cần  ban  cho 
luật  tự  phát  lồ  lại  ban  cho  luật  bất  si.  Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng 
Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  tự  phát  lồ  lại  ban  cho  luật  quân,  cần  ban  cho  luật 
quân  lại  ban  cho  luật  tự  phát  lồ.  Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp, 


10-  Hành  bất  mạn  /i  *<y, Phần:  hành  Ma-na-đỏa,  hay  hành  pháp  ý  hỷ, 
trong  sám  Tăng-già-bà-thi-sa. 

u'  Trị  'VyiYTứ  Phần:  a-phù-ha-na,  phép  xuất  tội  Tăng-già-bà-thi-sa. 


720 


TRUNG  A-HÀM 


kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  quân,  lại  khiển  trách,  cần  khiển  trách  lại  ban 
cho  luật  quân.  Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng 
Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  ha  trách  lại  hạ  trí,  cần  hạ  trí  lại  ha  trách.  Đó 
không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng 
cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  hạ  trí,  nhưng  lại  dùng  cử  tội,  cần  cử  tội  lại  hạ  trí. 
Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng 
Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong 
trường  hợp  cần  cử  tội  lại  diệt  tẫn,  cần  diệt  tẫn  lại  cử  tội.  Đó 
không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng 
cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  diệt  tẫn,  nhưng  lại  dùng  ức  niệm,  cần  ban  cho  ức  niệm  lại  diệt 
tẫn,  đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng 
Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  ban  cho  luật  ức  niệm,  nhưng  lại  do  căn  bản  trị,  cần  ban  do 
căn  bản  trị,  lại  ban  cho  luật  ức  niệm.  Đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng 
Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật,  chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  nếu  chúng  Tỳ-kheo  cùng  hòa  hợp,  trong  trường 
hợp  cần  do  căn  bản  trị,  nhưng  lại  khu  xuất,  cần  khu  xuất  lại  do  căn 
bản  trị,  đó  không  phải  là  kiết  ma  đúng  Pháp,  kiết  ma  đúng  Luật, 
chúng  Tăng  cũng  có  tội. 

“Này  ưu-ba-ly,  ông  nên  học  tùy  theo  loại  kiết  ma  nào  mà 
thuyết  kiết  ma  đó.  cần  ban  cho  luật  diện  tiền  liền  ban  cho  luật  diện 
tiền,  cần  ban  cho  luật  ức  niệm  liền  ban  cho  luật  ức  niệm,  cần  ban 
cho  luật  bất  si  liền  ban  cho  luật  bất  si,  cần  ban  cho  luật  tự  phát  lồ, 
liền  ban  cho  luật  tự  phát  lồ,  cần  ban  cho  luật  quân  liền  ban  cho  luật 
quân,  cần  khiển  trách  liền  khiển  trách,  cần  hạ  trí  liền  hạ  trí,  cần  cử 


KINH  ƯU-BA-LY 


721 


tội  liền  cử  tội,  cần  diệt  tẫn  liền  diệt  tẫn,  cần  dùng  căn  bản  trị  liền 
dùng  căn  bản  trị,  cần  khu  xuất  liền  khu  xuất,  cần  hành  bất  mạn  liền 
hành  bất  mạn,  cần  trị  liền  trị. 

“Này  ưu-ba-ly,  thầy  nên  học  như  vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Ưu  ba  ly,  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


198.  KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  ở  tại  Trúc  lâm,  trong 
vườn  Ca-lan-đà. 

Bấy  giờ  Sa-di  A-di-na-hòa-đề2,  cũng  ở  tại  thành  Vương  xá,  tại 
một  cốc  thiền,  trong  khu  rừng  vắng.  Lúc  bấy  giờ  Vương  đồng  tử  Kì- 
bà-tiên-na3,  sau  giờ  trưa,  thong  dong  đi  đến  Sa-di  A-di-na-hòa-đề, 
cùng  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  A-kì-xá-na4,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Hiền  giả 
nghe  cho  chăng?” 

Sa-di  A-di-na-hòa-đề  nói: 

“Hiền  Vương  đồng  tử,  muôn  hỏi  xin  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  rõ  rồi  sẽ 
suy  nghĩ.  ” 

Vương  đồng  tử  hỏi: 

“Hiền  giả  A-kì-xá-na,  phải  chăng  thật  sự  Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp 
Luật  này  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  sẽ  đạt  đến  nhất  tâm 
chăng?” 

Sa-di  đáp: 

“Hiền  Vương  đồng  tử,  thật  sự  như  vậy,  Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.125.  Dantabhuơmi-suttaỏ. 

2  Sa-di  A-di-na-hòa-đề  -<ỹ í  *  /i  -*  £jờ  Paơli:  Aciravato  samaoĩuddeso,  tân 
học  Sa-môn  Aciravata. 

3'  Vương  đổng  tử  Kì-bà-tiên-na  ũ£  tf/ọ  ±Ờ  ỹ  "ỵ^Paơli:  Jayasena- 
Ra0jaku0maơra. 

4  A-kì-xá-na  %  a  “ỵớ^Paơli:  Aggivassana:  có  thể  tên  của  một  bộ  tộc  chớ  không 
phải  biệt  danh  của  Tôn  giả. 


www.daitangkinh.org 


723 


KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA 


Luật  này,  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần  sẽ  đạt  được  nhất  tâm.” 

Vương  đồng  tử  lại  hỏi: 

“Hiền  giả  A-kì-xá-na,  mong  Hiền  giả  theo  những  điều  đã  nghe, 
đã  tụng  tập,  nói  lại  hết  cho  tôi  rõ,  như  Tỳ-kheo  trong  Pháp  Luật  này 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần  sẽ  đạt  đến  nhất  tâm.” 

Sa-di  đáp: 

“Hiền  Vương  đồng  tử,  tôi  không  đủ  sức  để  theo  những  điều  đã 
nghe,  đã  tụng  tập  nói  lại  hết  cho  Vương  tử,  như  Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp 
Luật  này  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  sẽ  đạt  đến  nhất  tâm.  Hiền 
Vương  tử,  nếu  tôi  theo  những  điều  đã  nghe,  đã  tụng  tập  nói  lại  hết  cho 
Vương  tử,  như  Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp  Luật  này  không  phóng  dật,  tu 
hành  tinh  cần,  sẽ  đạt  đến  nhất  tâm.  Hoặc  Hiền  giả  Vương  tử  không 
thể  hiểu  được.  Như  vậy  thì  tôi  nhọc  công  vô  ích.” 

Vương  đồng  tử  nói  với  Sa  di: 

“Hiền  giả  A-kì-xá-na,  Hiền  giả  chưa  bị  người  khác  chiết  phục,  vì 
ý  gì  mà  đã  tự  mình  rút  lui?  Hiền  giả  A-kì-xá-na,  mong  Hiền  giả  cứ 
theo  những  điều  đã  nghe,  đã  tụng  tập,  có  thể  nói  lại  hết  cho  tôi,  như 
Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp  Luật  này  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần  sẽ 
đạt  đến  nhất  tâm,  nếu  tôi  hiểu  được  thì  hay  lắm,  nhưng  nếu  tôi  không 
hiểu  sẽ  không  hỏi  thêm  về  các  pháp  nữa.” 

Rồi  thì  Sa-di  A-di-na-hòa-đề  theo  những  pháp  đã  nghe,  đã  tụng 
tập,  nói  lại  cho  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na,  như  Tỳ-kheo  ở  trong 
Pháp  Luật  này,  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  sẽ  đạt  đến  nhất 
tâm.  Bấy  giờ  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  nói: 

“Hiền  giả  A-kì-xá-na,  nếu  Tỳ-kheo  ở  trong  Pháp  Luật  này 
không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần,  sẽ  đạt  đến  nhất  tâm;  không  bao  giờ 
có  trường  hợp  này.  ” 

Nói  xong,  bèn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  không  nói  lời  từ  giã  mà  bỏ 
đi.  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  đi  chưa  bao  lâu,  rồi  Sa-di  A-di-na- 
hòa-đề  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  làm  lễ  và  ngồi  sang  một  bên,  đem 
những  điều  đã  thảo  luận  với  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  kể  hết  lại 
cho  Đức  Phật.  Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  nói  với  Sa-di: 

“A-kì-xá-na,  thôi  đủ  rồi.  Làm  sao  có  thể  biết  được,  khi  Vương 
đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  sông  trong  dục  vọng,  bị  dục  ái  nhai  nuốt,  bị 
dục  vọng  đốt  cháy.  Đôi  với  sự  đoạn  trừ  dục,  đoạn  trừ  ái,  đoạn  trừ  sự 


724 


TRUNG  A-HÀM 


đốt  cháy  của  dục,  tình  trạng  mà  chỉ  có  địa  vị5  vô  dục  mới  biết,  vô 
dục  mới  hay,  vô  dục  mới  chứng  giác;  địa  vị  ấy  mà  Vương  đồng  tử  có 
thể  biết  được,  thấy  được,  không  thể  có  trường  hợp  này.  Vì  sao  vậy? 
Này  A-kì-xá-na,  vì  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  thường  sông  trong 
dục  vọng  vậy. 

“A-kì-xá-na,  cũng  như  trong  bốn  trường  hợp  điều  ngự  6;  điều  ngự 
voi,  điều  ngự  ngựa,  điều  ngự  bò,  điều  ngự  người.  Trong  đó  có  hai 
trường  hợp  điều  ngự  có  thể  điều  ngự,  và  hai  trường  hợp  điều  ngự 
không  thể  điều  ngự7.  A-kì-xá-na,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  trong  hai 
trường  hợp  điều  ngự  không  thể  điều  ngự  ấy;  ở  đây  chưa  điều  phục  tình 
trạng  chưa  điều  phục,  chưa  được  huấn  luyện  mà  tiếp  nhận  sự  huấn 
luyện,  trường  hợp  này  không  thể  có8.  Nếu  trong  hai  trường  hợp  điều 
ngự  có  thể  điều  ngự  này,  khéo  điều  ngự;  ở  đây  điều  phục  tình  trạng 
chưa  điều  phục,  huấn  luyện  để  tiếp  nhận  sự  huấn  luyện,  trường  hợp 
này  có  thể  có9. 

“Cũng  vậy,  ở  đây,  A-kì-xá-na,  thôi  đủ  rồi.  Làm  sao  có  thể  biết 
được,  khi  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  sống  trong  dục  vọng,  bị  dục  ái 
nhai  nuốt,  bị  dục  vọng  đốt  cháy.  Đối  với  sự  đoạn  trừ  dục,  đoạn  trừ  ái, 
đoạn  trừ  sự  đốt  cháy  của  dục,  tình  trạng  mà  chỉ  có  địa  vị10  vô  dục  mới 
biết,  vô  dục  mới  hay,  vô  dục  mới  chứng  giác;  địa  vị  ấy  mà  Vương 


5  Bản  Hán:  địa,  địa  vị  hay  tình  trạng;  ý  nghĩa  sẽ  thấy  sau. 

6  Điều  ngự  'Ã  Ạyớ^Paoli :  damma,  được  huấn  luyện.  Bản  Paoli  chỉ  kể  có  ba: 
hatthidamma,  huấn  luyện  voi,  assadamma,  huấn  luyện  ngựa,  godamma,  huấn 
luyện  bò. 

7-  Trong  bản  Paoli,  có  hai  con  vật  cần  huấn  luyện  nhưng  chưa  được  huấn  luyện,  và 
hai  con  vật  cần  huấn  luyện  đã  được  huấn  luyện. 

8  Đoạn  này  văn  Hán  hoi  tối.  Tham  chiếu  Paoli:  api  nu  te  adantaeva  dantakaoraòaỏ 
gaccheyyuỏ,  adantaova  dantabhuomiỏ  sampaopuòeyyuỏ,  seyyathaopi  te  dve... 
sudantao  suvinìta0’ti?  “Những  con  chưa  được  huấn  luyện  này  có  thể  làm  công 
việc  của  con  vật  đã  được  huấn  luyện,  có  thể  đạt  đến  địa  vị  của  con  vật  đã  được 
huấn  luyện,  như  hai  con...  đã  được  huấn  luyện  kỹ,  đã  được  khéo  khuất  phục 
kia?” 

9-  Bản  Hán  hình  như  hiểu  rằng  có  hai  trường  họp  có  khả  năng  huấn  luyện,  và  hai 
trường  họp  tuyệt  đối  không  khả  nàng. 

10  Bản  Hán:  địa,  địa  vị  hay  tình  trạng;  ý  nghĩa  sẽ  thấy  sau. 


KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA 


725 


đồng  tử  có  thể  biết  được,  thấy  được,  không  thể  có  trường  hợp  này.  Vì 
sao  vậy?  Này  A-kì-xá-na,  vì  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  thường  sống 
trong  dục  vọng  vậy. 

“A-kì-xá-na,  cũng  như  cách  xóm  không  xa  có  một  hòn  núi  đá 
lớn,  không  sứt,  không  thủng,  không  trống,  bền  chặt,  không  lung  lay, 
hợp  thành  khối  duy  nhất.  Giả  sử  có  hai  người  đang  muốn  nhìn  ngắm, 
trong  đó  có  một  người  leo  nhanh  lên  núi,  người  thứ  hai  đứng  dưới  chân 
núi.  Người  đứng  trên  núi  đá  nhìn  thấy  bên  kia  núi  đá  có  khoảng  đất 
bằng  phẳng,  vườn  tược,  cây  rừng,  suôi  trong,  ao  hoa,  sông  dài,  nước 
lớn.  Người  trên  núi  sau  khi  thấy,  bèn  hỏi  người  dưới  núi  rằng,  ‘Bạn  có 
thấy  bên  kia  núi  có  khoảng  đất  bằng  phẳng,  vườn  tược,  cây  rừng,  ao 
hoa,  suối  trong,  sông  dài,  nước  lớn  chăng?’  Người  dưới  núi  đáp,  ‘Nếu 
tôi  thấy  hòn  núi  này,  với  bên  kia  có  khoảng  đất  bằng  phẳng,  vườn 
tược,  cây  rừng,  suối  trong,  ao  hoa,  sông  dài,  nước  lớn,  trường  hợp  này 
không  thể  có.’  Rồi  người  trên  núi  leo  nhanh  xuống,  nắm  người  dưới 
núi  dẫn  lên  trên  hòn  núi  đá.  Đến  nơi  rồi  hỏi,  ‘Bạn  có  thấy  bên  kia  núi 
có  khoảng  đất  bằng  phẳng,  vườn  tược,  cây  rừng,  suối  trong,  ao  hoa, 
sông  dài,  nước  lớn  chăng?’  Người  kia  đáp,  ‘Bây  giờ  tôi  mới  thấy.’  Lại 
hỏi  người  kia,  ‘Vừa  rồi  bạn  nói  rằng  không  thể  có  trường  hợp  này,  nay 
lại  nói  là  thấy  có;  thế  nghĩa  là  sao?’  Người  kia  đáp,  ‘Vừa  rồi  tôi  bị  hòn 
núi  che  khuất  nên  không  thấy.’ 

“Cũng  vậy,  A-kì-xá-na,  thôi  đủ  rồi.  Làm  sao  có  thể  biết  được, 
khi  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na  sông  trong  dục  vọng,  bị  dục  ái  nhai 
nuốt,  bị  dục  vọng  đốt  cháy.  Đối  với  sự  đoạn  trừ  dục,  đoạn  trừ  ái, 
đoạn  trừ  sự  đốt  cháy  của  dục,  tình  trạng  mà  chỉ  có  địa  vị11  vô  dục 
mới  biết,  vô  dục  mới  hay,  vô  dục  mới  chứng  giác;  địa  vị  ấy  mà 
Vương  đồng  tử  có  thể  biết  được,  thấy  được,  không  thể  có  trường  hợp 
này.  Vì  sao  vậy?  Này  A-kì-xá-na,  vì  Vương  đồng  tử  Kì-bà-tiên-na 
thường  sống  trong  dục  vọng  vậy. 

“Này  A-kì-xá-na,  thuở  xưa,  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  có  một  người 
thợ  săn  voi.  Vua  nói,  ‘Này  thợ  săn  voi.  Hãy  bắt  voi  rừng  về  đây  cho  ta. 
Nếu  bắt  được  rồi  hãy  báo  cho  ta  hay.’  Bấy  giờ  thợ  săn  voi  sau  khi  lãnh 
mạng  của  vua,  bèn  cỡi  vương  tượng  đi  đến  một  khu  rừng  già.  Ớ  trong 


n'  Xem  cht.10  trên. 


726 


TRUNG  A-HÀM 


khu  rừng  già  này,  người  thợ  săn  trông  thấy  một  con  voi  rừng  rất  lớn. 
Sau  khi  thấy,  bèn  bắt  và  cột  vào  cổ  con  vương  tượng.  Lúc  bấy  giờ  con 
vương  tượng  dẫn  voi  rừng  ra  ngoài  khoảng  đất  trống,  còn  người  thợ 
săn  voi  thì  đi  đến  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  thưa  rằng,  ‘Tâu  thiên  vương, 
thần  đã  bắt  được  con  voi  rừng,  cột  ở  khoảng  đất  trống,  xin  theo  ý  thiên 
vương!”  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  nghe  tâu,  liền  bảo  rằng,  ‘Này  nài  voi 
giỏi,  bây  giờ  ngươi  hãy  huấn  luyện  nhanh  chóng  con  voi  rừng  đó  khiến 
nó  khuất  phục,  khiến  nó  thành  con  voi  được  huấn  luyện  kỹ.  Nếu  huấn 
luyện  đã  hoàn  hảo  rồi,  hãy  trở  về  báo  cho  ta  biết.’  Rồi  người  huấn 
luyện  voi  giỏi  sau  khi  vâng  mạng  vua,  vác  cây  gậy  rất  lớn  trên  vai 
hữu,  đi  đến  chỗ  con  voi  rừng.  Người  ấy  cắm  cây  gậy  xuống  đất,  cột  cổ 
voi  rừng  lại,  chế  ngự  tâm  ý  vui  thích  núi  rừng  của  nó,  trừ  khử  tâm 
niệm  ham  muôn  núi  rừng,  dứt  bỏ  mệt  nhọc  núi  rừng,  khiến  cho  nó  vui 
thích  thôn  ấp,  tập  yêu  người  đời. 

“Người  huấn  luyện  voi  giỏi  trước  hết  cho  nó  ăn  uống.  Này  A-kì- 
xá-na,  khi  voi  rừng  bắt  đầu  nghe  theo  thợ  huấn  luyện  voi  giỏi  mà  chịu 
ăn  uống,  người  huấn  luyện  voi  giỏi  bèn  nghĩ  rằng,  ‘Bây  giờ  con  voi 
rừng  này  có  thể  sông  được  rồi.  Vì  sao  vậy?  Vì  con  voi  rừng  to  lớn  này 
bắt  đầu  chịu  ăn  uống.’  Khi  voi  rừng  bắt  đầu  chịu  ăn  uống,  nghe  lời 
người  huấn  luyện,  người  huấn  luyện  voi  nói  với  nó  bằng  những  lời  dịu 
dàng  khả  ái,  bảo  nó  nằm  xuống,  đứng  dậy,  đi  tới,  đi  lui,  lấy,  bỏ,  co  lại, 
đuổi  ra.  Khi  người  luyện  voi  nói  với  voi  rừng  bằng  những  lời  dịu  dàng 
khả  ái,  bảo  nó  nằm  xuống,  đứng  dậy,  đi  tới,  đi  lui,  lấy  bỏ,  co  lại  duỗi 
ra,  và  voi  rừng  làm  y  theo  lời  dạy  của  người  huấn  luyện  voi  như  vậy. 
Này  A-kì-xá-na,  khi  voi  rừng  nghe  theo  lời  dạy  của  người  huấn  luyện 
voi,  bấy  giờ  người  huấn  luyện  voi  mới  buộc  hai  chân  trước,  hai  chân 
sau,  hai  bàn  thối,  hai  sườn  hông,  đùi,  xương  sống,  đầu,  trán,  tai,  ngà, 
và  buộc  cả  vòi  nó  lại,  rồi  sai  người  cầm  móc  câu  cỡi  lên  đầu  nó;  khiến 
một  số  đông  người  cầm  dao,  thuẫn,  sảo,  mâu,  kích,  búa,  việt,  đứng 
phía  trước,  còn  người  huấn  luyện  voi  thì  tay  cầm  một  cây  mâu  nhọn 
đứng  ngay  trước  voi  mà  nói  rằng,  ‘Bây  giờ  ta  trị  ngươi,  khiến  ngươi 
không  di  động.  Ta  trị  ngươi  chớ  có  di  động.’  Khi  voi  rừng  nghe  người 
huấn  luyện  voi  sửa  trị  không  di  động,  nó  không  giở  chân  trước,  cũng 
không  động  đậy  chân  sau,  hai  bàn  thối,  hai  sườn  hông,  đùi,  xương 
sống,  đầu,  trán,  tai  ngà  và  vòi,  tất  cả  thảy  đều  không  động  đậy.  Voi 


727 


KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA 


rừng  nghe  theo  người  huấn  luyện  voi  đứng  im  bất  động  như  vậy. 

“Này  A-kì-xá-na,  khi  voi  rừng  nghe  theo  người  huấn  luyện  voi 
mà  không  di  động,  lúc  bấy  giờ  nó  nhẫn  chịu  những  dao,  sảo,  mâu, 
kích,  búa,  việt,  hô  hoán  to  tiếng,  hoặc  gào  thét,  hoặc  thổi  tù  và,  đánh 
trống,  động  chuông,  nó  có  thể  nhẫn  chịu  tất  cả.  Khi  voi  rừng  đã  có  thể 
kham  nhẫn,  bấy  giờ  nó  là  con  voi  điều  ngự,  khéo  điều  ngự,  thượng 
điều  ngự,  tối  thượng  điều  ngự,  thượng  nhanh  nhẹn,  tối  thượng  nhanh 
nhẹn,  có  thể  vào  cho  vua  cỡi,  ăn  lẫm  của  vua,  được  gọi  là  vương 
tượng. 

“Cũng  vậy,  A-kì-xá-na,  nếu  khi  Như  Lai  xuất  hiện  thế  gian,  là 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu,  vị  ấy  đối  với  thế  gian  này,  giữa  chư  Thiên, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Phạm  chí,  từ  người  đến  trời,  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự 
chứng  ngộ,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  thuyết  pháp  phần  đầu  vi  diệu, 
phần  giữa  vi  diệu,  phần  cuối  cũng  vi  diệu,  có  nghĩa  có  văn,  đầy  đủ 
thanh  tịnh,  hiển  hiện  phạm  hạnh;  pháp  được  vị  ấy  nói,  khi  con  nhà  cư 
sĩ  nghe  được,  và  sau  khi  nghe  thì  có  tín  tâm  nơi  pháp  được  Như  Lai 
nói.  Người  này  sau  khi  có  tín  tâm,  bèn  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca- 
sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  để  học  đạo.  Này  A- 
kì-xá-na,  đó  là  lúc  Thánh  đệ  tử  ra  nơi  khoảng  đất  trống,  cũng  như 
vương  tượng  dẫn  voi  rừng  ra.  Và  cũng  như  voi  rừng  còn  tham  luyến 
ái  dục,  ái  dục  nơi  đời  sông  trong  rừng  núi.  Này  A-kì-xá-na,  cũng 
vậy,  chư  Thiên  và  Nhân  loại  tham  luyến  dục  lạc  ở  nơi  ngũ  dục,  sắc, 
thanh,  hương,  vị,  xúc,  Như  Lai  bắt  đầu  điều  ngự  Tỳ-kheo  ấy  rằng, 
‘Ngươi  hãy  thủ  hộ  thân  và  mạng  thanh  tịnh.  Hãy  thủ  hộ  miệng  ý  và 
mạng  thanh  tịnh. 

“Khi  Thánh  đệ  tử  thủ  hộ  thân  và  mạng  thanh  tịnh,  thủ  hộ  miệng, 
ý  và  mạng  thanh  tịnh.  Như  Lai  lại  điều  phục  Tỳ-kheo  ấy  rằng,  ‘Ngươi 
hãy  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp.’ 
Khi  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  quán  thọ,  tâm,  pháp  như 
pháp,  thì  bôn  niệm  xứ  này  ở  trong  tâm  của  Hiền  Thánh  đệ  tử,  buộc 
trói  tâm  của  vị  ấy  lại,  chế  ngự  tâm  ý  vui  say  theo  thế  tục,  trừ  khử  tâm 
niệm  ham  muốn  thế  tục,  dứt  trừ  sự  mệt  nhọc  thế  tục,  khiến  cho  vui  với 
Chánh  pháp,  tu  tập  Thánh  giới.  Này  A-kì-xá-na,  cũng  như  người  huấn 


728 


TRUNG  A-HÀM 


luyện  voi,  sau  khi  vâng  mạng  vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  rồi,  vác  cây  gậy 
rất  lớn  rồi  trên  vai  phải  đi  đến  chỗ  voi  rừng,  cắm  cây  xuống  đất,  cột  cổ 
voi  rừng  lại,  chế  ngự  tâm  ý  vui  thích  núi  rừng,  trừ  khử  tâm  niệm  ham 
muốn  núi  rừng,  dứt  bỏ  sự  mệt  nhọc  núi  rừng,  khiến  vui  với  thôn  ấp, 
quen  yêu  thích  nhân  gian;  cũng  vậy,  này  A-kì-xá-na„  bốn  niệm  xứ 
này  ở  trong  tâm  của  Hiền  Thánh  đệ  tử,  buộc  trói  tâm  người  ấy  lại,  chế 
ngự  tâm  ta  vui  say  thế  tục,  dứt  bỏ  sự  mệt  nhọc  thế  tục,  khiến  vui  với 
Chánh  pháp,  tu  tập  Thánh  giới. 

“Khi  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán,  thọ, 
tâm,  pháp  như  pháp,  Như  Lai  điều  phục  Tỳ-kheo  ấy  rằng,  ‘Ngươi 
hãy  quán  nội  thân  như  thân,  đừng  suy  niệm  những  tư  niệm  tương  ưng 
với  dục,  cho  đến  quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp,  không  suy  niệm 
những  tư  niệm  tương  ưng  với  phi  pháp.’  Và  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy 
của  Như  Lai  vậy.  Này  A-kì-xá-na,  cũng  như  voi  rừng  nghe  theo 
người  huấn  luyện  voi,  bằng  những  lời  dịu  dàng  khả  ái,  bảo  nằm 
xuống,  đứng  dậy,  đi  tới,  đi  lui,  lấy,  bỏ,  co  lại,  duỗi  ra.  Voi  rừng  tuân 
theo  lời  dạy  của  người  huấn  luyện  voi  như  vậy.  Cũng  vậy,  này  A-kì- 
xá-na,  khi  Thánh  đệ  tử  quán  nội  thân  như  thân,  không  suy  niệm  tư 
niệm  tương  ưng  với  dục,  cho  đến  quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp, 
không  suy  niệm  tư  niệm  tương  ưng  với  phi  pháp.  Thánh  đệ  tử  vâng 
theo  lời  dạy  của  Như  Lai  như  vậy. 

“Khi  Thánh  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy  của  Như  Lai  như  vậy,  Như 
Lai  lại  điều  phục  Tỳ-kheo  ấy  rằng,  ‘Ngươi  hãy  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất 
thiện,  cho  đến  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền  thành  tựu  và  an  trụ.  Như  vậy 
Thánh  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy  của  Như  Lai,  an  trụ  không  di  động.’ 
Này  A-kì-xá-na,  cũng  như  voi  rừng  vâng  theo  sự  sửa  trị  của  người 
huấn  luyện  voi  không  di  động,  không  giở  hai  chân  trước,  hai  chân 
sau,  hai  bàn  thối,  hai  sườn  hông,  đùi  xương  sông,  đầu,  tai,  ngà  và 
vòi,  tất  cả  đều  không  di  động.  Voi  rừng  nghe  theo  người  huấn  luyện 
voi  đứng  im  không  di  động  như  vậy.  Cũng  vậy,  này  A-kì-xá-na,  khi 
Thánh  đệ  tử  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc  đệ  Tứ 
thiền,  thành  tựu  an  trụ,  như  vậy  Thánh  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy  của 
Như  Lai  mà  an  trụ  không  di  động.  Khi  Thánh  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy 
của  Như  Lai  mà  an  trụ  không  di  động,  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  có  thể  kham 
nhẫn  đói,  khát,  nóng  lạnh,  muỗi,  chí,  rận,  gió,  nắng  bức  bách,  tiếng 


729 


KINH  ĐIỀU  NGự  ĐỊA 


dữ,  gậy  đánh  cũng  đều  có  thể  kham  nhẫn.  Thân  gặp  những  bệnh  tật 
rất  đau  đớn,  gần  như  tuyệt  mạng,  và  những  điều  không  khả  lạc,  tất 
cả  đều  có  thể  kham  nhẫn.  Này  A-kì-xá-na,  cũng  như  voi  rừng  nghe 
theo  người  huấn  luyện  voi  đứng  im  không  di  động,  nó  lúc  bấy  giờ 
nhẫn  chịu  được  dao,  thuẫn,  sảo,  mâu,  kích,  búa,  việt,  hô  hoán  to 
tiếng,  hoặc  gào  thét,  thổi  tù  và,  đánh  trống,  động  chuông  thảy  đều 
có  thể  kham  nhẫn.  Cũng  vậy,  này  A-kì-xá-na,  khi  Thánh  đệ  tử  vâng 
theo  lời  dạy  của  Như  Lai  mà  an  trụ  không  di  động,  vị  ấy  lúc  bấy  giờ 
có  thể  kham  nhẫn  đói,  khát,  lạnh,  nóng,  muỗi,  chí,  rận,  gió,  nắng, 
bức  bách,  tiếng  dữ,  gậy  đánh,  cũng  có  thể  kham  nhẫn,  thân  gặp 
những  bệnh  tật  rất  đau  đớn,  gần  như  tuyệt  mạng,  và  những  điều 
không  khả  lạc,  thảy  đều  có  thể  kham  nhẫn.  Này  A-kì-xá-na,  khi 
Thánh  đệ  tử  vâng  theo  lời  dạy  của  Như  Lai  mà  có  thể  kham  nhẫn,  vị 
ấy  lúc  bấy  giờ  là  vị  điều  ngự,  thiện  điều  ngự,  được  thượng  điều  ngự, 
tối  thượng  điều  ngự,  được  thượng  tịch  tịnh,  tối  thượng  tịch  tịnh.  Vị  ấy 
trừ  bỏ  các  tà  vạy,  sợ  hãi,  ngu  si  và  siểm  nịnh,  thanh  tịnh  lắng  đọng 
trần  lao,  không  cấu  nhiễm  không  ô  uế,  xứng  đáng  tán  thán,  đáng 
thỉnh,  đáng  kính,  đáng  trọng,  thật  sự  xứng  đáng  được  cúng  dường,  là 
ruộng  phước  cho  tất  cả  chư  Thiên  và  Nhân  loại.  Này  A-kì-xá-na, 
cũng  như  voi  rừng  đã  có  thể  kham  nhẫn.  Lúc  bấy  giờ  nó  là  voi  điều 
ngự,  thiện  điều  ngự,  thượng  điều  ngự,  tối  thượng  điều  ngự,  thượng 
nhanh  nhẹn,  tối  thượng  nhanh  nhẹn,  có  thể  xung  vào  cho  vua  cỡi, 
được  ăn  lẫm  của  vua,  được  gọi  là  vương  tượng.  Cũng  vậy,  này  A-kì- 
xá-na,  khi  Thánh  đệ  tử  vâng  theo  Như  Lai  mà  có  thể  kham  nhẫn,  vị 
ấy  lúc  bấy  giờ  được  gọi  là  điều  ngự,  thiện  điều  ngự,  được  thượng 
điều  ngự,  tối  thượng  điều  ngự,  thượng  tịch  tịnh,  tối  thượng  tịch  tịnh, 
trừ  bỏ  các  tà  vạy,  sợ  hãi,  ngu  si  và  siểm  nịnh,  thanh  tịnh  lắng  đọng 
các  trần  lao,  không  cấu  nhiễm,  không  ô  uế,  xứng  đáng  tán  thán, 
đáng  thỉnh,  đáng  kính,  đáng  trọng,  thật  sự  xứng  đáng  cúng  dường,  là 
ruộng  phước  cho  hết  thảy  chư  Thiên  và  Nhân  loại. 

“Này  A-kì-xá-na,  con  voi  rừng  còn  nhỏ,  không  được  điều  ngự, 
mà  chết,  thì  đó  gọi  là  cái  chết  không  được  điều  ngự.  Con  voi  rừng 
trung  niên,  không  được  điều  ngự  mà  chết,  thì  gọi  là  cái  chết  không 
được  điều  ngự.  Này  A-kì-xá-na,  Thánh  đệ  tử  niên  thiếu  không  được 
điều  mà  mạng  chung,  thì  đó  gọi  là  mạng  chung  không  được  điều  ngự. 


730 


TRUNG  A-HÀM 


Thánh  đệ  tử  trung  niên  không  được  điều  ngự  mà  mạng  chung  thì  đó 
gọi  là  mạng  chung  không  được  điều  ngự. 

“Này  A-kì-xá-na,  con  voi  rừng  còn  nhỏ  được  thiện  điều  ngự  mà 
chết  thì  đó  gọi  là  cái  chết  thiện  điều  ngự.  Con  voi  rừng  trung  niên, 
được  thiện  điều  ngự  mà  chết,  thì  đó  gọi  là  cái  chết  được  thiện  điều 
ngự.  Này  A-kì-xá-na,  Thánh  đệ  tử  niên  thiếu  được  thiện  điều  ngự  mà 
mạng  chung,  đó  gọi  là  mạng  chung  thiện  điều  ngự.  Thánh  đệ  tử  trung 
niêm  được  thiện  điều  ngự  mà  mạng  chung,  thì  đó  gọi  là  mạng  chung 
thiện  điều  ngự.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  Sa-di  A-di-na-hòa-đề  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


199.  KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nay  Ta  sẽ  nói  cho  các  thầy  nghe  về  pháp  ngu  si  và  pháp  trí  tuệ. 
Hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Phật  dạy: 

Thế  nào  là  pháp  ngu  si?  Người  ngu  si  có  ba:  Sự  tướng,  tiêu  thức 
ngu  si  và  ấn  tượng  ngu  si.  Tức  là  người  thành  tựu  sự  ngu  si  thì  nói  là 
ngu  si. 

Những  gì  là  ba?  Người  ngu  si  suy  tư  bằng  tư  niệm  ác,  nói  bằng 
lời  nói  ác,  và  làm  việc  làm  ác.  Do  đó,  người  ngu  si  được  gọi  là  ngu  si. 
Nếu  người  ngu  si  không  suy  nghĩ  ý  nghĩ  ác,  không  nói  lời  nói  ác,  và 
không  làm  việc  ác,  như  vậy  thì  làm  sao  người  ngu  si  được  nói  là  ngu 
si?  Vì  người  ngu  si  suy  nghĩ  ý  nghĩ  ác,  nói  lời  nói  ác  và  làm  việc  làm 
ác,  cho  nên  người  ngu  si  được  nói  là  ngu  si. 

Người  ngu  si  kia  ngay  trong  đời  hiện  tại,  thân  tâm  phải  cảm  thọ 
ba  điều  sầu  khổ.  Thế  nào  là  thân  tâm  người  ngu  si  phải  cảm  thọ  ba 
điều  sầu  khổ?  Người  ngu  si  có  những  hành  vi  nào,  hoặc  ngồi  nơi  tụ 
hội,  hoặc  nơi  đường  cái,  đường  hẻm,  hoặc  nơi  chợ  quán,  hoặc  đầu  ngã 
tư  đường,  nói  những  việc  thích  hợp  với  người  ngu  si.  Người  ngu  si  mà 
làm  việc  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối  cho  đến  tà  kiến,  và  thành 
tựu  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  khác,  và  đã  thành  tựu  vô  lượng  pháp  ác 
bất  thiện  khác  rồi,  khi  người  khác  thấy  được  bằng  nói  sự  ác  của  nó,  kẻ 


www.daitangkinh.org 


732 


TRUNG  A-HÀM 


ngu  si  kia  nghe  rồi  tự  nghĩ:  “Nếu  ai  thành  tựu  vô  lượng  pháp  ác  bất 
thiện,  khi  người  ta  thấy  được  bằng  nói  sự  ác  của  nó.  Ta  cũng  có  vô 
lượng  pháp  ác  bất  thiện.  Nếu  có  kẻ  khác  biết  được,  cũng  nói  điều  ác 
của  ta.”  Đây  là  điều  sầu  khổ  thứ  nhất  mà  thân  tâm  của  người  ngu  si 
lãnh  thọ  ngay  trong  đời  hiện  tại. 

Lại  nữa,  người  ngu  si  thấy  người  của  vua  bắt  trói  kẻ  có  tội,  trị 
bằng  các  thứ  hình  phạt  đau  đớn  như:  chặt  tay,  chặt  chân,  chặt  cả  tay 
chân,  xẻo  tai,  xẻo  mũi,  xẻo  cả  tai  mũi,  hoặc  cắt  từng  miếng  thịt,  nhổ 
tóc  bứt  râu,  hoặc  nhổ  cả  râu  tóc,  hoặc  nhốt  trong  cũi,  trùm  trong  áo  rồi 
đốt,  hoặc  lấy  cát  lấp,  quấn  cỏ  rồi  châm  lửa,  hoặc  bỏ  vào  miệng  heo 
sắt,  hoặc  bỏ  vào  bụng  lừa  sắt,  hoặc  bỏ  vào  miệng  cọp  sắt  rồi  đốt,  hoặc 
bỏ  trong  chảo  đồng,  hoặc  đặt  trong  chảo  sắt  rồi  nấu,  hoặc  chặt  ra  từng 
khúc,  hoặc  lấy  mũi  nhọn  đâm,  hoặc  dùng  móc  câu  móc,  hoặc  đặt  trên 
giường  sắt,  lấy  dầu  sôi  nhểu  xuống,  hoặc  ngồi  trên  cối  sắt  rồi  dùng 
chày  sắt  giã,  hoặc  cho  độc  long  mổ,  hoặc  lấy  roi  đánh,  hoặc  dùng  gậy 
phang,  hoặc  lấy  hèo  đập,  hoặc  xỏ  lưỡi  bêu  đầu,  hoặc  đem  chém  bêu 
đầu.  Người  ngu  si  kia  thấy  rồi  tự  suy  nghĩ:  “Nếu  ai  thành  tựu  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện  nếu  biết  được  ta  cũng  có  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện, 
nếu  vua  biết  được,  ta  cũng  bị  khảo  trị  như  vậy.”  Đây  là  điều  sầu  khổ 
thứ  hai  mà  thân  của  kẻ  ngu  si  lãnh  thọ  ngay  trong  đời  hiện  tại. 

Lại  nữa,  người  ngu  si  kia  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu,  ý  hành  ác 
hạnh,  khi  nó  bệnh  tật  mà  chịu  đau  đớn,  hoặc  ngồi  nằm  trên  giường, 
hoặc  ngồi  nằm  trên  ván,  hoặc  ngồi  nằm  trên  đất,  thân  tâm  cực  kỳ  đau 
khổ,  nhẫn  đến  mạng  sống  gần  dứt.  Bấy  giờ  những  thân  ác  hạnh,  khẩu, 
ý  ác  hạnh  của  nó  treo  ngược  từ  trên  cao,  như  lúc  xế  chiều  mặt  trời 
lặng  xuống  núi  cao,  dốc  ngược  trên  mặt  đất.  Cũng  vậy,  những  thân  ác 
hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh  của  nó  bây  giờ  đang  treo  ngược  từ  trên  cao. 
Người  kia  tự  nghĩ:  “Đó  là  những  thân  ác  hạnh,  khẩu,  ý  ác  hạnh  của  ta 
đang  đổ  ngược  từ  trên  cao.  Ta  xưa  kia  làm  ác  nhiều,  không  tạo  phước, 
nếu  có  nơi  nào  cho  những  người  làm  ác,  hung  bạo,  làm  việc  phi  lý, 
không  làm  lành,  không  tạo  phước,  không  tìm  nơi  quy  mạng,  nương  tựa 
cho  sự  SỢ  hãi,  ta  đến  chỗ  ác  đó.”  Rồi  do  đó  mà  sanh  hối  hận,  mà  chết 
không  nhẹ  nhàng,  mạng  chung  chẳng  an  lành.  Đây  là  điều  sầu  khổ  thứ 
ba  mà  thân  tâm  của  người  ngu  si  lãnh  thọ  ngay  trong  đời  hiện  tại. 

Lại  nữa,  người  ngu  si  kia,  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu  hành  ác 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


733 


hạnh,  ý  hành  ác  hạnh.  Và  sau  khi  thân  hành  ác  hạnh,  khẩu,  ý  hành  ác 
hạnh,  do  nhân  duyên  đó,  thân  hoại  mạng  chung  chắc  đến  đường  ác, 
sanh  vào  địa  ngục.  Đã  sanh  vào  đó,  nó  lãnh  thọ  khổ  báo,  hoàn  toàn 
không  khả  ái,  không  khả  lạc,  không  khả  ý,  khả  niệm,  thì  cái  đó  là  địa 
ngục.  Vì  sao?  Vì  trong  địa  ngục  kia  hoàn  toàn  không  khả  ái,  không 
khả  lạc,  không  khả  ý  khả  niệm  vậy. 

Bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo 
bên  phải,  chắp  tay  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sự  khổ  trong  địa  ngục  như  thế  nào?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Tỳ-kheo,  địa  ngục  không  thể  nói  hết  được.  Nghĩa  là  nói  về 
sự  khổ  trong  địa  ngục.  Này  Tỳ-kheo,  vì  địa  ngục  chỉ  có  sự  khổ  mà 
thôi.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Đức  Thế  Tôn  có  thể  dùng  ví  dụ  để  làm  rõ  nghĩa  ấy  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Cũng  có  thể  dùng  ví  dụ  để  làm  rõ  nghĩa  về  sự  khổ  ấy.  Này  Tỳ- 
kheo,  ví  như  người  của  nhà  vua  bắt  kẻ  giặc  đem  về  chỗ  vua  Sát-lợi 
Đảnh  Sanh  tâu:  ‘Tâu  Thiên  vương,  kẻ  giặc  này  có  tội  xin  Thiên  vương 
trị  nó.’  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  bảo:  ‘Các  ngươi  hãy  đem  nó  đi  trị  tội. 
Buổi  sáng  dùng  một  trăm  cây  giáo  nhọn  mà  đâm’.  Người  của  vua  lãnh 
lệnh  bèn  đem  đi  trị  tội.  Buổi  sáng  dùng  một  trăm  cây  giáo  nhọn  mà 
đâm.  Nhưng  người  kia  vẫn  còn  sống.  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  hỏi: 
‘Người  kia  thế  nào?’  Người  của  vua  đáp:  ‘Tâu  Thiên  vương,  người  kia 
còn  sống.’  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  lại  bảo:  ‘Buổi  trưa  các  ngươi  cũng 
dùng  một  trăm  cây  giáo  nhọn  mà  đâm.’  Người  của  vua  thừa  lệnh,  buổi 
giữa  trưa  dùng  một  trăm  cây  giáo  nhọn  mà  đâm.  Người  kia  vẫn  còn 
sống.  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  lại  hỏi:  ‘Người  kia  thế  nào?’.  Người  của 
vua  đáp:  ‘Tâu  Thiên  vương,  kẻ  kia  còn  sống’.  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh 
lại  bảo:  ‘Buổi  chiều  các  ngươi  cũng  hãy  dùng  một  trăm  cây  giáo  nhọn 
mà  đâm.’  Người  của  vua  thừa  lệnh,  buổi  chiều  lại  dùng  một  trăm  cây 
đáo  nhọn  mà  đâm.  Kẻ  kia  vẫn  còn  sống,  nhưng  thân  thể  đã  bị  đâm 
thủng,  rách  nát  hoàn  toàn,  không  còn  một  chỗ  nguyên  vẹn,  dầu  nhỏ 
như  lỗ  đồng  tiền.  Vua  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  lại  hỏi:  ‘Người  kia  thế  nào?’ 
Người  của  vua  đáp:  ‘Tâu  Thiên  vương,  người  kia  còn  sống,  nhưng  thân 


734 


TRUNG  A-HÀM 


thể  bị  đâm  thủng,  rách  nát  hoàn  toàn  không  còn  một  chỗ  nguyên  vẹn, 
dù  nhỏ  như  lỗ  đồng  tiền.’ 

“Này  Tỳ-kheo,  ý  ông  nghĩ  sao?  Nếu  người  kia  một  ngày  bị  ba 
trăm  mũi  giáo  nhọn  đâm,  nó  nhân  đó,  thân  tâm  có  chịu  ưu  phiền,  sầu 
khổ  cực  kỳ  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bị  một  mũi  giáo  nhọn  đâm  còn  chịu  cực  khổ, 
huống  nữa  một  ngày  chịu  ba  trăm  mũi  giáo  nhọn  đâm.  Thân  tâm  người 
kia  há  không  chịu  sự  cực  kỳ  sầu  khổ,  ưu  não?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  tay  cầm  viên  đá  nhỏ  như  hạt  đậu  hỏi  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  thấy  tay  Ta  cầm  viên  đá  nhỏ  như  hạt  đậu  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Tỳ-kheo,  ý  ông  nghĩ  sao?  Viên  đá  Ta  cầm  nhỏ  bằng  hạt 
đậu  này  sánh  với  núi  Tuyết  sơn  vương,  cái  nào  lớn  hơn?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  viên  đá  cầm  trong  tay  nhỏ  bằng  hạt  đậu,  đem 
sánh  với  Tuyết  sơn  vương,  thì  nhỏ  thua  gấp  trăm,  gấp  ngàn  lần,  gấp 
trăm  ngàn  vạn  lần,  trọn  chẳng  sánh  kịp,  không  thể  toán,  không  thể 
tính,  không  thể  thí  dụ,  không  thể  so  được.  Chỉ  nói  là  Tuyết  sơn  vương 
rất  lớn,  cực  lớn.  ” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  viên  đá  Ta  cầm  trong  tay  nhỏ  bằng  hạt  đậu, 
đem  sánh  với  Tuyết  sơn  vương  nhỏ  thua  gấp  trăm  lần,  gấp  ngàn  lần, 
gấp  trăm  ngàn  vạn  lần,  trọn  không  thể  sánh  kịp,  không  thể  toán, 
không  thể  tính,  không  thể  ví  dụ,  không  thể  so  được.  Chỉ  nói  là  núi 
Tuyết  sơn  vương  rất  lớn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  nếu  người  này  một  ngày 
bị  ba  trăm  mũi  giáo  nhọn  đâm,  do  nhân  duyên  đó,  thân  tâm  nó  chịu  ưu 
não  sầu  khổ  cực  trọng,  mà  đem  so  với  sự  khổ  trong  địa  ngục  không 
bằng  gấp  trăm  lần,  gấp  ngàn  lần,  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần,  trọn  không 
thể  sánh  kịp,  không  thể  toán,  không  thể  tính,  không  thể  thí  dụ  không 
thể  so  được,  chỉ  nói  là  trong  địa  ngục  cực  kỳ  khổ  sở  mà  thôi.  Này  Tỳ- 
kheo,  thế  nào  là  địa  ngục  khổ?  Chúng  sanh  sanh  trong  địa  ngục,  đã 
sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  tay  cầm  búa  sắt,  trui  lửa  đỏ  rực  mà 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


735 


móc  thân  thể.  Chỗ  đó  hình  phạt  tội  nhân,  hoặc  xây  tám  góc,  hoặc  xây 
sáu  góc,  hoặc  xây  vuông  vức,  hoặc  làm  hình  tròn,  hoặc  cao,  hoặc  thấp, 
hoặc  tốt,  hoặc  xấu.  Như  vậy,  kẻ  tội  nhân  bị  tra  khảo  thống  khổ  bức 
ngặt,  trải  qua  nhiều  năm  cho  đến  trăm  nghìn  năm  cảm  thọ  vô  lượng 
khổ,  cực  kỳ  thống  khổ,  nhưng  không  thể  chết  được  trừ  khi  tội  ác  bất 
thiện  đã  hết.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  trong 
địa  ngục,  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  tay  cầm  búa  sắt  trui 
lửa  đỏ  rực  mà  đốt  thân  thể.  Chỗ  để  hình  phạt  hoặc  xây  tám  góc,  hoặc 
xây  sáu  góc,  hoặc  vuông  vức,  hoặc  hình  tròn,  hoặc  cao,  hoặc  thấp, 
hoặc  tốt,  hoặc  xấu.  Như  thế,  tội  nhân  bị  khảo  trị  thông  khổ  bức  ngặt, 
trải  qua  nhiều  năm  cho  đến  trăm  nghìn  năm,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ, 
cực  kỳ  thông  khổ,  nhưng  không  thể  chết  được,  trừ  khi  tội  ác  bất  thiện 
đã  dứt.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  trong 
địa  ngục,  khi  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  rồi  lấy  cọc  sắt  đốt 
cháy  đỏ  rực,  cưỡng  ép  ngồi  lên,  rồi  lấy  kềm  sắt  kẹp  mở  miệng  tội 
nhân,  lấy  hòn  sắt  lửa  cháy  hừng  hực,  bỏ  vào  miệng  kẻ  tội,  làm  cháy 
môi  cháy  lưỡi,  cháy  răng,  cháy  cổ,  cháy  tim,  cháy  bao  tử,  rồi  chạy 
xuống  dưới  thân  mà  ra.  Như  vậy  tội  nhân  bị  khảo  trị  thống  khổ  bức 
ngặt  trải  qua  nhiều  năm,  cho  đến  trăm  ngàn  năm,  cảm  thọ  vô  lượng 
khổ,  cực  kỳ  thống  khổ  nhưng  không  thể  chết  được,  trừ  phi  tội  ác  bất 
thiện  đã  dứt.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  chúng  sanh  sanh  vào 
địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  rồi  lấy  cọc  sắt  trui 
cháy  đỏ  rực,  cưỡng  ép  ngồi  lên,  bèn  lấy  kềm  sắt,  kẹp  mở  miệng  tội 
nhân,  rồi  lấy  nước  đồng  sôi  rót  vào  miệng  tội  nhân  làm  cháy  môi, 
cháy  lưỡi,  cháy  cổ,  cháy  răng,  cháy  tim,  cháy  bao  tử,  rồi  chảy  xuống 
dưới  thân  ra  ngoài.  Như  vậy  tội  nhân  bị  khảo  trị  thống  khổ  bức  ngặt 
trải  qua  nhiều  năm,  cho  đến  trăm  ngàn  năm,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ, 
cực  kỳ  thống  khổ,  nhưng  không  thể  chết  được,  trừ  phi  tội  ác  bất  thiện 
đã  dứt.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  vào 
địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  rồi  với  đất  bằng  sắt 
đốt  lửa  đỏ  rực,  khiến  nằm  ngửa  lên,  trói  năm  chi  thể  lại,  lấy  đinh  sắt 


736 


TRUNG  A-HÀM 


đóng  xuống  hai  tay  và  hai  chân,  dùng  một  cái  đinh  riêng  đóng  ở  bụng 
tội  nhân.  Như  vậy  tội  nhân  bị  khảo  trị  đau  đớn  đến  cùng  cực,  trải  qua 
nhiều  năm  cho  đến  trăm  ngàn  năm  như  vậy,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ, 
cực  kỳ  đau  khổ,  nhưng  tội  nhân  không  thể  chết  được  trừ  phi  tội  ác  và 
nghiệp  bất  thiện  của  họ  chấm  dứt.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  vào 
địa  ngục  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  với  mặt  đất  bằng 
sắt,  đốt  cháy  đỏ  rực,  bắt  tội  nhân  nằm  sát  đất,  kéo  lưỡi  ra,  dùng  trăm 
đinh  căng  thẳng,  không  nhăn,  không  dùn.  Cũng  như  vậy,  chúng  sanh 
sanh  vào  địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  bị  ngục  tốt  nắm  lấy,  với 
mặt  đất  bằng  sắt  đốt  cháy  đỏ  rực,  khiến  tội  nhân  nằm  xuống  đất,  từ 
miệng  kéo  lưỡi  ra,  dùng  trăm  đinh  đóng,  căng  thẳng  không  nhăn 
không  dùn.  Như  vậy,  kẻ  kia  bị  khảo  trị  đau  khổ  đến  cùng  cực,  trải  qua 
nhiều  năm  cho  đến  trăm  nghìn  năm  như  vậy,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ, 
những  khổ  cực  trọng  nhưng  họ  không  thể  chết  được  trừ  phi  tội  ác  và 
bất  thiện  của  họ  tiêu  diệt.  Như  thế  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  gọi  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh 
vào  địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  bị  ngục  tốt  nắm  lấy,  lột  da  từ 
đầu  đến  chân,  rồi  lột  ngược  từ  chân  lên  đầu,  dùng  xe  sắt  đốt  lửa  đỏ 
rực,  buộc  tội  nhân  vào,  ở  trên  mặt  đất  bằng  sắt,  châm  lửa  cháy  khắp, 
rồi  bắt  tội  nhân  kéo  qua  kéo  lại  trên  đó.  Như  vậy  kẻ  kia  bị  tra  khảo 
đau  đớn  đến  cùng  cực,  trải  qua  nhiều  năm  cho  đến  trăm  ngàn  năm 
như  vậy,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ,  những  khổ  cực  trọng,  nhưng  họ 
không  thể  chết  được,  trừ  phi  tội  ác  và  bất  thiện  tiêu  hết.  Như  vậy  gọi 
là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  vào 
địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  với  lửa  đốt  cháy 
hừng  hực,  rải  khắp  trên  đất,  lại  bảo  tội  nhân  lấy  tay  bốc  lửa  vải  lên 
thân  mình.  Như  vậy  kẻ  kia  bị  khảo  trị  đau  đớn  đến  cùng  cực,  trải  qua 
nhiều  năm,  cho  đến  trăm  ngàn  năm  như  vậy,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ, 
những  thống  khổ  cực  trọng,  nhưng  họ  không  thể  chết  được,  trừ  phi  tội 
ác  bất  thiện  tiêu  hết.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Chúng  sanh  sanh  vào 
địa  ngục,  khi  đã  sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  bằng  cái  chảo  lớn, 
đốt  lửa  cháy  đỏ,  xách  ngược  thân  tội  nhân,  chân  lên  trời  đầu  xuống  đất 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


737 


rồi  quăng  vào  trong  chảo.  Tội  nhân  ở  trong  chảo  sôi  sùng  sục,  thân  nổi 
lên  chìm  xuống,  hoặc  trôi  dạt  bốn  bên,  tự  thân  chảy  ra  bọt  trở  lại  nấu 
lấy  thân,  cũng  như  các  thứ  đậu  lớn,  đậu  nhỏ,  đậu  uẩn,  đậu  đắng,  hạt 
cải,  bỏ  chung  trong  chảo  đó  đổ  đầy  nước,  chụm  lửa  cháy  dữ,  các  hạt 
đậu  trong  chảo  hoặc  nổi  lên  chìm  xuống,  hoặc  trôi  dạt  bốn  bên,  đậu  tự 
ra  bọt  rồi  lại  nấu  lấy.  Cũng  vậy,  chúng  sanh  sanh  vào  địa  ngục,  khi  đã 
sanh  vào  đó  rồi,  ngục  tốt  nắm  lấy,  dùng  chảo  bằng  sắt  lớn,  đốt  lửa 
cháy  đỏ,  dựng  ngược  thân  tội  nhân,  chân  quay  lên  trên,  đầu  quay 
xuống  đất  rồi  ném  vào  trong  chảo  có  nước  đang  sôi  sùng  sục,  thân  nổi 
lên  chìm  xuống,  hoặc  trôi  giạt  bốn  bên,  từ  thân  sanh  ra  bọt  trở  lại  nấu 
lấy  thân.  Kẻ  kia  như  vậy  bị  khảo  trị  thống  khổ  đau  đớn  cùng  tột,  trải 
qua  nhiều  năm  cho  đến  ngàn  năm,  cảm  thọ  vô  lượng  khổ,  những  khổ 
cực  trọng.  Nhưng  tội  nhân  không  thể  chết  được  trừ  phi  tội  ác  bất  thiện 
của  họ  tiêu  trừ  hết.  Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  khổ  địa  ngục?  Trong  địa  ngục  kia 
có  ngục  tên  là  Lục  xúc.  Nếu  chúng  sanh  sanh  vào  trong  đó,  sau  khi  đã 
sanh  vào,  hoặc  sắp  được  thấy  bởi  mắt  không  khả  hỷ,  không  phải  khả 
hỷ  khả  ý.  Ý  không  nhuần  lạc,  không  phải  nhuần  lạc,  ý  không  thiện 
lạc,  không  phải  thiện  lạc.  Hoặc  tiếng  được  nghe  bởi  tai,  được  ngửi  bởi 
mũi,  vị  được  nếm  bởi  lưỡi,  xúc  chạm  nơi  thân  và  pháp  được  biết  bởi  ý, 
không  khả  hỷ,  không  khả  ý,  không  phải  khả  hỷ  khả  ý,  ý  không  nhuần 
lạc,  không  phải  nhuần  lạc,  ý  không  thiện  lạc,  không  phải  thiện  lạc. 
Như  vậy  gọi  là  khổ  địa  ngục. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Ta  đã  dùng  vô  lượng  phương  tiện  nói  cho  các 
ngươi  về  địa  ngục,  về  sự  việc  ở  địa  ngục,  song  sự  khổ  địa  ngục  không 
thể  nói  hết  được.  Chỉ  nói  là  địa  ngục  duy  trì  chỉ  có  khổ  mà  thôi. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Có  lúc  người  ngu  si  kia  ra  khỏi  địa  ngục, 
sanh  làm  súc  sanh,  thì  súc  sanh  đó  cũng  rất  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  súc  sanh  khổ?  Nếu  chúng  sanh 
sanh  vào  loài  súc  sanh,  tức  loài  sống  trong  tăm  tôi,  lớn  lên  trong  tăm 
tối  và  chết  đi  trong  tăm  tối.  Nó  là  loài  gì?  Là  loài  trùng  sống  trong  đất. 
Người  ngu  si  ấy  vì  lúc  xưa  tham  đắm  thực  vị.  Nó  hành  động  với  thân 
ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh.  Sau  khi  hành  động  với  thân  ác  hành,  khẩu 
và  ý  ác  hạnh  rồi.  Do  nhân  duyên  đó,  đến  lúc  thân  hoại  mạng  chung, 
sanh  vào  loài  súc  sanh,  tức  là  loài  sống  trong  tối  tăm,  lớn  lên  trong  tối 


738 


TRUNG  A-HÀM 


tăm  và  chết  đi  trong  tối  tăm.  Như  vậy  gọi  là  khổ  súc  sanh. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  súc  sanh  khổ?  Nếu  chúng  sanh 
sanh  trong  loài  súc  sanh,  tức  sống  trong  thân,  lớn  lên  trong  thân  và 
chết  trong  thân.  Nó  là  loài  gì?  Là  loài  vi  trùng  ghẻ  chóc.  Người  ngu  si 
ấy  vì  lúc  xưa  tham  đắm  thực  vị,  nó  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu 
và  ý  ác  hạnh.  Nó  sau  khi  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác 
hạnh  rồi,  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào  loài 
súc  sanh,  tức  nó  sông  trong  thân,  lớn  lên  trong  thân,  và  rồi  chết  trong 
thân.  Như  vậy  gọi  là  khổ  súc  sanh. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  súc  sanh  khổ?  Nếu  chúng  sanh 
sanh  trong  loài  súc  sanh  mà  sanh  ra  trong  nước,  lớn  lên  trong  nước  và 
chết  đi  trong  nước.  Nó  là  loài  gì?  Đó  là  loài  cá  kình,  rùa,  cá  sấu,  bà 
lưu  ly  đẻ  trứng,  già  la.  Người  ngu  si  ấy  vì  lúc  xưa  tham  đắm  thực  vị,  nó 
hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh.  Nó  sau  khi  hành  động 
với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh  rồi,  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  sanh  trong  loài  súc  sanh  tức  sống  trong  nước  lớn  lên 
trong  nước  và  rồi  chết  đi  trong  nước.  Như  vậy  gọi  là  súc  sanh  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  súc  sanh  khổ?  Nếu  chúng  sanh 
sanh  trong  súc  sanh,  loài  có  răng  để  cắn,  sống  ăn  cỏ,  cây  lá.  Chúng 
là  loài  gì?  Đó  là  voi,  lạc  đà,  bò,  nai,  lừa,  trâu  và  chó.  Người  ngu  si 
ấy  vì  lúc  xưa  tham  đắm  thực  vị,  nó  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu 
và  ý  ác  hạnh.  Đó  sau  khi  đã  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý 
ác  hạnh  do  nhân  duyên  đó,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  vào 
loài  súc  sanh  loài  có  răng  để  cắn,  sống  ăn  cỏ  cây  lá.  Như  vậy  gọi  là 
súc  sanh  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  súc  sanh  khổ?  Nếu  chúng  sanh 
sanh  vào  trong  súc  sanh,  là  loài  súc  sanh  khi  nghe  mùi  đại  tiểu  tiện 
của  người  ta,  liền  chạy  đến  chỗ  đó,  ăn  loại  đồ  ăn  đó.  Cũng  như  trai, 
gái  nghe  được  mùi  ẩm  thực  liền  chạy  đến  và  nói  rằng:  ‘Đây  là  đồ  ăn, 
đây  là  đồ  ăn.’  Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  chúng  sanh  sanh  trong 
súc  sanh,  tức  là  loài  súc  sanh  khi  nghe  mùi  người  ta  đại  tiểu  tiện  ra, 
liền  chạy  đến  nơi  đó,  ăn  loại  đồ  ăn  đó.  Chúng  là  những  loại  gì?  Đó  là 
gà,  heo,  chó,  chó  sói,  quạ,  câu-lâu-la,  câu-lăng-già.  Người  ngu  si  ấy, 
vì  lúc  xưa  tham  trước  thực  vị.  Nó  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và 
ý  ác  hạnh,  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  trong 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


739 


SÚC  sanh,  tức  là  loài  ăn  phân  ô  uế.  Như  vậy  gọi  là  súc  sanh  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  đã  dùng  vô  lượng  phương  tiện  để  nói  cho 
các  ngươi  về  súc  sanh,  nói  sự  việc  của  súc  sanh.  Song  nỗi  khổ  của  súc 
sanh  không  làm  sao  nói  hết  được.  Chỉ  nói  là  súc  sanh  duy  chỉ  có  khổ 
mà  thôi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  như  người  ngu  si  kia  ra  khỏi  đường  súc 
sanh,  trở  lại  sanh  lên  làm  người  là  việc  cực  kỳ  khó  khăn.  Vì  sao?  Vì 
kẻ  kia  trong  loài  súc  sanh  không  làm  nhân  nghĩa,  không  theo  phép  tắc 
lễ  nghi,  không  làm  việc  lành,  súc  sanh  lại  ăn  nuốt  lẫn  nhau.  Con  mạnh 
ăn  con  yếu,  con  lớn  nuốt  con  bé.  Này  Tỳ-kheo,  như  đất  này  tràn  đầy 
những  nước.  Có  một  con  rùa  đui,  sống  lâu  vô  lượng  trăm  ngàn  năm. 
Trên  mặt  nước  kia  có  miếng  ván  nhỏ,  chỉ  có  một  lỗ  duy  nhất  bị  gió 
thổi  trôi.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  nghĩ  sao?  Con  rùa  đui  kia,  đầu  nó 
có  thể  chui  vào  cái  lỗ  duy  nhất  của  miếng  gỗ  nhẹ  nhỏ  kia  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thể  chui  được,  nhưng  thật  lâu,  thật  lâu  và 
rất  khó . 

Thế  Tôn  bảo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hoặc  con  rùa  đui  kia  trải  qua  một  trăm  năm, 
rồi  nó  từ  phía  Đông  đến,  ngóc  đầu  lên  một  lần.  Miếng  ván  nhỏ  kia  chỉ 
có  một  lỗ  lại  bị  gió  thổi  từ  phương  Đông  dời  qua  phương  Nam.  Hoặc 
lúc  con  rùa  đui  qua  một  trăm  năm  từ  phương  Nam  đến,  ngóc  đầu  lên 
một  lần,  thì  miếng  ván  một  lỗ  kia,  lại  bị  gió  thổi  từ  phương  Nam  dời 
đến  phương  Tây.  Hoặc  có  lúc  con  rùa  đui  đợi  một  trăm  năm  qua  từ 
phương  Tây  đến,  ngóc  đầu  lên  một  lần,  thì  miếng  ván  có  một  lỗ  kia, 
lại  bị  gió  từ  phương  Tây  thổi  dời  đến  phương  Bắc.  Hoặc  lúc  con  rùa 
đui  kia  từ  phương  Bắc  đến,  ngóc  đầu  lên  một  lần  nữa,  thì  miếng  ván 
có  một  lỗ  kia  lại  bị  gió  thổi  từ  phương  Bắc  dời  tới  các  phương  khác. 
Này  các  Tỳ-kheo,  ý  ông  nghĩ  sao?  Con  rùa  đui  kia  có  chui  vào  được  lỗ 
ván  ấy  chăng? 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  rùa  cũng  có  thể  chui  vào  được  lỗ  ván  ấy. 
Nhưng  thật  lâu,  thật  lâu  và  khó  lắm.” 

“Này  Tỳ-kheo,  cũng  vậy,  người  ngu  si  kia,  từ  súc  sanh  ra  mà  trở 
lại  làm  người  thì  cũng  khó  lắm.  Vì  sao?  Kẻ  kia  ở  trong  súc  sanh, 


740 


TRUNG  A-HÀM 


không  làm  việc  nhân  nghĩa,  không  theo  phép  tắc  lễ  nghi,  không  làm 
việc  tốt  lành,  loài  súc  sanh  đó  lại  ăn  nuốt  lẫn  nhau,  con  mạnh  ăn  con 
yếu,  con  lớn  nuốt  con  nhỏ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  người  ngu  si  kia  có  khi  ra  khỏi  súc  sanh, 
sanh  lên  làm  người,  hoặc  sanh  nhằm  nhà  thuộc  giai  cấp  hạ  tiện,  xấu 
xí,  bần  cùng,  ăn  uống  thiếu  thôn,  kiếm  thức  ăn  rất  khó.  Họ  là  hạng 
người  nào?  Đó  là  nhà  ngục  tốt,  nhà  làm  thợ,  nhà  thủ  công,  nhà  làm  đồ 
gốm,  và  các  nhà  hạ  tiện  khác,  đại  loại  như  vậy.  xấu  xí,  bần  cùng,  ăn 
uống  thiếu  thôn,  kiếm  ăn  rất  khó.  Họ  sanh  nhằm  những  nhà  như  vậy. 
Khi  sanh  vào  đó  rồi,  hoặc  đui,  hoặc  què,  hoặc  khuỷu  tay  ngắn,  hoặc 
gù,  hoặc  chỉ  dùng  tay  trái,  da  xấu,  mặt  dê,  xấu  xí  đoản  mạng,  bị  người 
khác  sai  sử.  Nó  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh.  Nó 
sau  khi  hành  động  với  thân  ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh,  do  nhân 
duyên  đó,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  trở  lại  chỗ  ác  sanh  vào  địa 
ngục.  Cũng  như  hai  người  cùng  đánh  bạc,  một  trong  hai  người  đó,  canh 
bạc  đầu  nó  mất  tôi  tớ,  và  mất  cả  vợ  con.  Sau  đó  lại  đến  thân  mình  bị 
treo  ngược  trong  nhà  khói.  Người  đó  tự  nghĩ:  ‘Ta  không  ăn  không 
uống,  song  canh  bạc  đầu  ta  mất  tôi  tớ,  mất  cả  vợ  con.  Canh  bạc  cuối, 
thân  ta  bị  treo  ngược  trong  nhà  khói.’  Này  các  Tỳ-kheo,  canh  bạc  ấy 
thua  rất  ít,  chỉ  mất  tôi  tớ,  mất  vợ  con,  và  sau  đó  thân  bị  treo  ngược 
trong  nhà  khói.  Này  Tỳ-kheo,  canh  bạc  này  mới  đáng  kể  ‘Đó  là  thân 
hành  động  ác,  khẩu  và  ý  hành  động  ác.’  Sau  khi  hành  động  với  thân 
ác  hạnh,  khẩu  và  ý  ác  hạnh,  do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  trở  lại  chỗ  ác,  sanh  trong  địa  ngục. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đối  với  việc  làm  này,  thật  không  thể  vui,  thật 
không  thể  thích,  chẳng  phải  chỗ  nghĩ  đến. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  được  nói  như  vậy,  há  không  đầy  đủ  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự  như  vậy,  đã  nói  hết  các  pháp  ngu  si  kia. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Thế  nào  là  pháp  trí  tuệ?  Là  người  trí  tuệ  có  ba:  sự  tướng,  tiêu 
thức  và  ấn  tượng  trí  tuệ.  Tức  là  người  đã  thành  tựu  trí  tuệ  nên  nói  là  trí 
tuệ. 

“Những  gì  là  ba?  Người  trí  tuệ  suy  nghĩ  với  ý  nghĩ  thiện,  nói 
lời  nói  thiện  và  làm  việc  thiện.  Vì  là  người  trí  tuệ,  nên  được  nói  là 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


741 


trí  tuệ  vậy. 

“Nếu  kẻ  trí  chẳng  nghĩ  điều  thiện,  không  nói  là  thiện  và  không 
làm  việc  thiện,  thì  người  trí  làm  sao  biết  được  họ  là  trí?  Vì  người  có  trí 
tuệ,  nghĩ  thì  nghĩ  thiện,  nói  thì  nói  thiện  và  làm  thì  làm  thiện  nên 
người  có  trí  nói  là  kẻ  trí. 

“Người  có  trí  tuệ  ngay  trong  đời  hiện  tại  thân  tâm  cảm  thọ  được 
ba  điều  hỷ  lạc.  Thế  nào  là  người  trí  tuệ  ngay  trong  đời  hiện  tại  thân 
tâm  của  họ  cảm  thọ  ba  điều  hỷ  lạc?  Người  trí  tuệ  có  những  hành  vi 
nào,  hoặc  ngồi  nơi  tụ  lạc,  hoặc  tại  đường  cái,  đường  hẻm,  hoặc  tại  chợ 
quán,  hoặc  tại  ngã  tư  đường,  nói  những  việc  thích  hợp  với  người  trí. 
Kẻ  có  trí  thì  từ  bỏ  sát  sanh,  từ  bỏ  việc  lấy  của  không  cho,  từ  bỏ  tà 
dâm,  từ  bỏ  nói  dôi,  cho  đến  từ  bỏ  tà  kiến  mà  được  chánh  kiến,  thành 
tựu  vô  lượng  pháp  thiện.  Nếu  đã  thành  tựu  vô  lượng  pháp  thiện,  khi 
người  khác  thấy  họ,  bèn  khen  ngợi,  người  trí  tuệ  kia,  nghe  hoặc  tự 
nghĩ:  ‘Nếu  ai  thành  tựu  vô  lượng  pháp  thiện,  khi  người  khác  thấy  bèn 
khen  ngợi,  thì  ta  đây  cũng  có  vô  lượng  pháp  thiện.  Nếu  có  kẻ  nào  thấy 
tất  sẽ  khen  ngợi  ta.’  Đây  là  điều  hỷ  lạc  thứ  nhất  mà  người  trí  ngay 
trong  đời  hiện  tại,  thân  tâm  cảm  thọ  được. 

“Lại  nữa,  người  trí  tuệ  kia  thấy  người  của  vua  dùng  các  thứ  hình 
phạt  để  trị  giặc  cướp  như  chặt  tay,  chặt  chân,  và  chặt  cả  tay  chân,  xẻo 
tai,  xẻo  mũi,  hoặc  xẻo  cả  tai  mũi,  hoặc  cắt  từng  miếng  thịt,  hoặc  nhổ 
tóc,  bứt  râu,  hoặc  bứt  cả  râu  tóc,  hoặc  bỏ  vào  cũi,  trùm  trong  áo  rồi 
đốt  cháy,  hoặc  lấy  cát  lấp,  quấn  cỏ  rồi  châm  lửa,  hoặc  bỏ  vào  trong 
bụng  lừa  sắt,  hoặc  ném  vào  trong  miệng  heo  sắt,  hoặc  đôi  vào  miệng 
cọp  sắt  rồi  đốt,  hoặc  bỏ  vào  chảo  đồng,  hoặc  đôi  vào  chảo  sắt  rồi  nấu, 
hoặc  chặt  ra  từng  khúc,  hoặc  dùng  giáo  nhọn  đâm,  hoặc  lấy  móc  câu 
móc,  hoặc  đặt  trên  giường  sắt  rồi  lấy  dầu  sôi  nhểu,  hoặc  ngồi  trên  cối 
sắt  dùng  chày  sắt  giã,  hoặc  cho  độc  long  mổ,  hoặc  dùng  roi  quất,  hoặc 
dùng  gậy  đánh,  hoặc  lấy  hèo  đập,  hoặc  xỏ  lưỡi  bêu  đầu,  hoặc  đâm 
chết  bêu  đầu.  Người  trí  tuệ  kia  thấy  rồi  bèn  nghĩ:  ‘Nếu  ai  thành  tựu  vô 
lượng  pháp  ác  bất  thiện,  vua  biết  được  bắt  và  khảo  trị  như  vậy.  Ta 
không  làm  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện,  nếu  vua  biết  ta  thì  ta  hoàn  toàn 
chẳng  bị  các  loại  khổ  trị  như  vậy.’  Đây  là  điều  hỷ  lạc  thứ  hai  mà 
người  trí  ngay  trong  đời  hiện  tại,  thân  tâm  cảm  thọ  được. 

“Lại  nữa,  người  trí  kia  hành  động  với  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và 


742 


TRUNG  A-HÀM 


ý  diệu  hạnh.  Người  đó  gặp  lúc  bệnh  khổ,  hoặc  nằm  ngồi  trên  giường, 
hoặc  nằm  ngồi  trên  ván,  hoặc  nằm  ngồi  dưới  đất,  hoặc  thân  đau 
nhức  rất  khổ  sở  cho  đến  khi  mạng  sống  gần  dứt;  những  hành  động 
với  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh  của  người  kia,  bấy  giờ  các 
việc  làm  ấy  treo  ngược  lên  cao.  Ví  như  xế  chiều,  mặt  trời  lặng 
xuống,  bóng  núi  cao  đổ  ngược  trên  mặt  đất.  Cũng  vậy,  hành  động 
với  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh  của  người  kia  treo  ngược  từ 
trên  cao.  Người  ấy  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  những  hành  động  với  thân  diệu 
hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh,  tuy  treo  ngược  từ  trên  cao.  Vì  lúc  xế  trưa 
ta  làm  nhiều  phước,  không  làm  ác,  nếu  có  nơi  nào  cho  những  người 
không  làm  ác,  không  hung  bạo,  không  làm  điều  phi  lý,  chỉ  làm 
phước,  tạo  nơi  quy  mạng,  nương  tựa  cho  sự  sợ  hãi,  thì  ta  đến  chỗ  lành 
đó.  Do  vậy,  không  sanh  tâm  hối  hận,  do  không  hối  hận,  nên  chết  nhẹ 
nhàng,  mạng  chung  an  lành.’  Đây  là  điều  hỷ  lạc  thứ  ba  mà  người  trí 
ngay  trong  đời  hiện  tại  thân  tâm  cảm  thọ  được. 

“Lại  nữa,  người  trí  kia  hành  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu 
hạnh.  Người  ấy  sau  khi  hành  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh  rồi, 
do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  tất  đến  thiện  xứ,  sanh 
lên  cõi  trời.  Kẻ  kia  đã  sanh  lên  đó  rồi,  cảm  thọ  quả  báo  lành,  hoàn 
toàn  khả  ái,  hoàn  toàn  khả  lạc,  khả  ý  khả  niệm.  Nếu  ai  nghĩ  rằng: 
‘Nơi  nào  hoàn  toàn  khả  ái,  hoàn  toàn  khả  lạc,  khả  ý  khả  niệm’  nơi  đó 
được  nói  là  thiện  xứ.  Vì  sao?  Vì  chôn  lành  kia,  hoàn  toàn  khả  ái,  hoàn 
toàn  khả  lạc,  khả  ý  khả  niệm.” 

Bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ-kheo,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo 
bên  phải  chắp  tay  hướng  về  Phật  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thiện  xứ  là  thế  nào?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Tỳ-kheo,  thiện  xứ  không  thể  nói  hết  được,  nghĩa  là  nói  về 
sự  hoan  lạc  nơi  thiện  xứ,  chỉ  nói  rằng  thiện  xứ  chỉ  có  hoan  lạc.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  xin  Ngài  có  thể  dùng  ví  dụ  để  dễ  hiểu  nghĩa  ấy 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Cũng  có  thể  dùng  ví  dụ  để  làm  rõ  nghĩa  ấy.  Ví  dụ  Chuyển  luân 
vương  thành  tựu  bảy  báu  và  bốn  ý  túc  của  loài  người.  Này  Tỳ-kheo,  ý 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


743 


ngươi  nghĩ  sao?  Chuyển  luân  vương  kia  thành  tựu  đầy  đủ  bảy  báu  và 
bôn  như  ý  túc  của  loài  người  thì  nơi  vua  kia  nhân  đó  thân  tâm  có  lãnh 
thọ  hỷ  lạc  cùng  cực  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thành  tựu  được  một  như  ý  túc  loài  người  còn 
lãnh  thọ  được  hỷ  lạc  cùng  cực,  huống  nữa  là  Chuyển  luân  vương  thành 
tựu  hết  bảy  báu  và  bốn  như  ý  túc  loài  người,  há  chẳng  phải  là  lãnh  thọ 
hỷ  lạc  cùng  cực  đó  sao?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  tay  cầm  viên  đá  nhỏ  bằng  hạt  đậu  hỏi  Tỳ- 

kheo: 

“Ngươi  có  thấy  viên  đá  nhỏ  bằng  hạt  đậu  mà  Ta  cầm  trong  tay 
chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  thấy.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Này  Tỳ-kheo,  ý  ông  nghĩ  sao?  Viên  đá  nhỏ  như  hạt  đậu  mà  ta 
cầm  đây  đem  so  với  Tuyết  sơn  vương  cái  nào  lớn  hơn?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  viên  đá  nhỏ  như  hạt  đậu  mà  Thế  Tôn  cầm  đó 
đem  so  với  Tuyết  sơn  vương  thật  quá  nhỏ,  nhỏ  gấp  trăm  gấp  ngàn,  gấp 
vạn  lần  không  thể  so  sánh  kịp,  không  thể  tính  toán,  không  thể  so  sánh 
được,  chỉ  nói  là  Tuyết  sơn  vương  rất  lớn,  quá  lớn  thôi.” 

Thế  Tôn  lại  bảo: 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  viên  đá  nhỏ  như  hạt  đậu  mà  Ta  cầm  đây 
đem  so  với  Tuyết  sơn  vương,  nó  thật  quá  nhỏ,  quá  nhỏ,  nhỏ  gấp  trăm 
gấp  ngàn,  gấp  vạn  lần,  trọn  không  thể  so  sánh  kịp,  không  thể  tính 
toán,  không  thể  ví  dụ  được,  chỉ  nói  là  Tuyết  sơn  vương  rất  lớn,  quá  lớn 
thôi.  Cũng  vậy,  này  Tỳ-kheo,  nếu  Chuyển  luân  vương  đã  thành  tựu 
đầy  đủ  và  bốn  như  ý  túc,  nơi  vua  kia  thân  tâm  cảm  thọ  hỷ  lạc  cùng 
cực,  nếu  đem  so  sánh  với  hỷ  lạc  ở  cõi  trời,  nó  thật  quá  nhỏ,  nhỏ  gấp 
trăm,  gấp  ngàn  vạn  lần,  không  thể  so  sánh,  không  thể  tính  toán,  không 
thể  ví  dụ  được.  Nghĩa  là  hoan  lạc  nơi  thiện  xứ,  chỉ  hoàn  toàn  hoan  lạc 
thôi. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  sự  hoan  lạc  nơi  thiện  xứ?  Có  thiện 
thiện  xứ  gọi  là  lục  xúc,  nếu  chúng  sanh  sanh  vào  trong  đó,  khi  đã  sanh 


744 


TRUNG  A-HÀM 


đến  đó  rồi,  hoặc  sắc  được  thấy  bởi  sắc,  mắt,  khả  hỷ,  khả  ý,  khả  niệm, 
ý  nhuần  ái,  ý  thiện  lạc,  thì  đó  là  thiện  xứ.  Thanh  được  nghe  nơi  tai, 
lưỡi  được  ngửi  bởi  mũi,  vị  được  nếm  bởi  lưỡi,  sự  xúc  chạm  nơi  thân, 
pháp  được  biết  bởi  ý;  khả  hỷ,  khả  lạc,  khả  ý,  khả  niệm,  ý  nhuần  ái,  thì 
đó  là  nhuần  ái,  ý  thiện  lạc,  thì  đó  là  thiện  lạc.  Như  vậy  gọi  là  sự  hoan 
lạc  ở  thiện  xứ. 

“Này  Tỳ-kheo,  Ta  đã  dùng  vô  số  phương  tiện  để  nói  về  thiện 
xứ,  nói  sự  việc  ở  nơi  thiện  xứ  cho  các  thầy  nghe.  Song  sự  hoan  lạc  nơi 
thiện  xứ  kia  không  thể  nào  nói  hết  được.  Chỉ  nói  là  nơi  thiện  xứ  hoàn 
toàn  chỉ  có  hoan  lạc  mà  thôi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  người  trí  tuệ  kia,  có  khi  từ  thiện  xứ 
sanh  xuống,  hoặc  sanh  nhầm  nhà  rất  giàu  sang,  tiền  tài  vô  số,  nuôi 
nhiều  tôi  tớ  và  súc  mục,  phong  hộ  thực  ấp,  thóc  lúa  đầy  đủ  và  biết 
bao  các  thứ  nhu  dụng  sinh  tồn  khác.  Họ  là  hạng  người  nào?  Là  nhà 
đại  trưởng  giả  Cư  sĩ,  nhà  trưởng  giả  dòng  Sát-lợi,  nhà  trưởng  giả 
dòng  Phạm  chí  và  các  nhà  đại  phú  gia  khác.  Tiền  của  vô  số,  nuôi 
nhiều  tôi  tớ  và  súc  mục,  phong  hộ  thực  ấp,  thóc  lúa  đầy  đủ,  và  biết 
bao  các  thứ  nhu  dụng  sinh  tồn  khác.  Sanh  nhầm  nhà  như  vậy,  đoan 
chánh,  khả  ái,  nhiều  người  kính  thuận,  danh  vang  cùng  khắp,  có  oai 
đức  lớn,  nhiều  người  kính  mến,  nhiều  người  nhắc  đến.  Rồi  người  ấy 
lại  hành  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh.  Sau  khi  hành  thân 
diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh  rồi,  do  nhân  duyên  đó  khi  thân  hoại 
mạng  chung  trở  lại  thiên  xứ,  sanh  lên  thiên  giới.  Ví  như  hai  người 
đánh  bạc,  trong  đó  một  người  ăn  và  tiếp  tục  đánh,  ăn  được  nhiều  tiền 
tài.  Người  đó  nghĩ  rằng:  “Ta  chẳng  làm  ruộng,  nhưng  ván  đầu  ta  ăn 
và  tiếp  tục  canh  bạc  như  vậy,  ta  lấy  được  nhiều  tiền  tài.”  Này  Tỳ- 
kheo,  canh  bạc  đó  quá  nhỏ  mà  được  nhiều  tiền  của.  Này  Tỳ-kheo, 
canh  bạc  này  mới  đáng  kể,  đó  là  hành  thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý 
diệu  hạnh.  Sau  khi  hành  thân  diệu  hạnh,  hành  khẩu  và  ý  diệu  hạnh, 
do  nhân  duyên  đó,  khi  thân  hoại  mạng  chung  trở  lại  thiện  xứ,  sanh 
lên  cõi  trời.  Này  Tỳ-kheo,  các  việc  thiện  này  là  sự  việc  rất  đáng  vui, 
rất  đáng  thích,  rất  đáng  được  thích  ý. 

“Này  Tỳ-kheo,  các  pháp  của  người  trí  tuệ  được  nói  như  vậy,  há 
không  đầy  đủ  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 


KINH  SI  TUỆ  ĐỊA 


745 


“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự  các  pháp  của  người  trí  tuệ  kia  được  nói 
như  vậy  là  đầy  đủ.” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Đó  là  pháp  của  người  ngu  si  và  pháp  của  người  trí  tuệ.  Các 
thầy  phải  biết  pháp  của  người  ngu  si  và  pháp  của  người  trí  tuệ.  Đã 
biết  pháp  của  người  ngu  si  và  pháp  của  người  trí  tuệ  rồi,  thì  phải  xả 
bỏ  pháp  của  người  ngu  si  và  chọn  lấy  pháp  của  người  trí  tuệ.  Các 
thầy  phải  học  như  vậy.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


200.  KINH  A'LÊ'TRA‘ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  A-lê-tra* 2  vốn  là  một  người  Già-đà-bà-lê3  sanh 
ác  kiến  như  vầy,  ‘Tôi  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy,  ‘Hành  dục 
không  bị  chướng  ngại4.” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A-lê-tra  hỏi: 

“Này  A-lê-tra,  thật  thầy  có  nói  như  vầy,  ‘Tôi  hiểu  Đức  Thế  Tôn 
nói  pháp  như  vầy,  ‘Hành  dục  không  bị  chướng  ngại  chăng’?’.” 

Khi  ấy  A-lê-tra  đáp: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  thật  sự  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy, 
‘Hành  dục  không  bị  chướng  ngại.’  ” 

Các  Tỳ-kheo  khiển  trách  A-lê-tra  rằng: 

“Thầy  chớ  nói  như  vậy;  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn.  Xuyên 
tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  cũng  không  nói  như 
vậy.  Này  A-lê-tra,  dục  có  chướng  ngại.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô 
lượng  phương  tiện  để  nói  dục  có  chướng  ngại.  Này  A-lê-tra,  thầy  nên 
xả  bỏ  ác  kiến  ấy  đi.” 


'•  Bản  Hán,  quyển  54.  Tương  đương  Paơli,  M.  22.  Alagadupama-suttaỏ. 

2'  A-lê-tra  *  '■  /\/t  Paơli:  Ariseaeha. 

3'  Bổn  già-đà-bà-lê  /*  “■  -'Ờ  ỈQ/t  Paơli:  Gadhabaơdhi-pubba.  Trước  kia  là 
người  huấn  luyện  chim  ưng. 

4  Chướng  ngại  »  “ f-cZ hoặc  nói  chướng  đạo  pháp  >  'ĩ>  “iỵờ  Paơli:  anataơriyakaơ 
dhammaơ.  Trường  hợp  này  được  ghi  trong  Luật  tạng.  Xem  Tứ  Phần  Luật  17 
(Đơn  đề  68  và  69.  No. 1428,  Đại  22,  tr.682  và  tt). 


www.daitangkinh.org 


748 


TRUNG  A-HÀM 


Tỳ-kheo  A-lê-tra  bị  các  Tỳ-kheo  khiển  trách,  nhưng  vẫn  cố  chấp 
ác  kiến  của  mình  và  nhất  quyết  nói,  ‘Đây  là  điều  chân  thật,  ngoài  ra 
là  hư  vọng.’  Và  lặp  lại  ba  lần  như  vậy. 

Chúng  Tỳ-kheo  không  thể  khuyên  Tỳ-kheo  A-lê-tra  xả  bỏ  ác 
kiến  ấy  liền  đứng  dậy  ra  về,  và  đến  chỗ  Phật  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  ngồi  sang  một  bên  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  A-lê-tra  sanh  ác  kiến  như  vầy:  Tôi 
hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy:  ‘Hành  dục  không  bị  chướng 
ngại’.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  nghe  vậy,  liền  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A- 
lê-tra  hỏi  rằng:  ‘Này  A-lê-tra,  thầy  có  thật  nói  như  vầy:  Tôi  hiểu  Đức 
Thế  Tôn  thuyết  pháp  như  vầy,  ‘Hành  dục  không  bị  chướng  ngại 
chăng’?’  Tỳ-kheo  A-lê-tra  trả  lời  chúng  con  rằng,  ‘Này  chư  Hiền,  thật 
sự  tôi  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy:  Hành  dục  là  không  bị 
chướng  ngại.’  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  khiển  trách  rằng,  ‘Này  A-lê- 
tra,  chớ  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn.  Xuyên  tạc  Đức  Thế 
Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  cũng  không  nói  như  vậy.  Này  A-lê-tra, 
dục  có  chướng  ngại.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  lượng  phương  tiện  nói 
dục  có  chướng  ngại.  Này  A-lê-tra,  thầy  nên  xả  bỏ  ác  kiến  ấy  đi.’ 
Chúng  con  khiển  trách,  nhưng  Tỳ-kheo  A-lê-tra  vẫn  cố  chấp  ác  kiến 
của  mình  và  nhất  quyết  nói,  ‘Đây  là  điều  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư 
vọng.’  Và  lặp  lại  ba  lần  như  vậy.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  không  thể 
khuyên  Tỳ-kheo  A-lê-tra  xả  bỏ  ác  kiến  ấy,  liền  đứng  dậy  ra  về.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  rồi,  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A-lê-tra,  nói  như  vầy,  ‘Thế  Tôn  cho  gọi 
thầy’.” 

Lúc  bấy  giờ  vị  Tỳ-kheo  ấy  vâng  lời  Thế  Tôn,  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  đi.  Khi  đến  chỗ 
Tỳ-kheo  A-lê-tra  liền  nói: 

“Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy.” 

Tỳ-kheo  A-lê-tra  liền  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi 
ngồi  xuống  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-lê-tra,  thật  ngươi  có  nói  như  vầy,  ‘Tôi  hiểu  Đức  Thế 
Tôn  nói  pháp  như  vầy,  ‘Hành  dục  không  bị  chướng  ngại’  chăng?’.” 

A-lê-tra  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự  con  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như 


KINH  A-LỀ-TRA 


749 


Vầy,  ‘Hành  dục  không  bị  chướng  ngại’.” 

Đức  Thế  Tôn  khiển  trách: 

“Này  A-lê-tra,  bằng  cách  nào  mà  ngươi  hiểu  Ta  thuyết  pháp  như 
vậy?  Ngươi  nghe  từ  miệng  người  nào  nói  Ta  thuyết  pháp  như  vậy? 
Này  người  ngu  si  kia,  Ta  không  nói  một  chiều  mà  ngươi  lại  nói  một 
chiều  chăng?  Khi  nghe  các  Tỳ-kheo  khiển  trách,  ngươi  khi  ấy  phải 
đúng  như  pháp  mà  trả  lời.  Nay  để  Ta  hỏi  lại  các  Tỳ-kheo  đã.” 

Liền  đó,  Đức  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  cũng  hiểu  như  vầy,  rằng  Ta  nói  pháp  như  vầy,  ‘Hành 
dục  không  bị  chướng  ngại’  chăng?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Các  thầy  hiểu  Ta  nói  pháp  như  thế  nào?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy, 
‘Dục  có  chướng  ngại,  Thế  Tôn  nói  dục  có  chướng  ngại.  Dục  như  bộ 
xương  khô,  Thế  Tôn  nói  dục  như  bộ  xương  khô,  dục  như  miếng  thịt, 
Thế  Tôn  nói  dục  như  miếng  thịt.  Dục  như  bó  đuốc,  Thế  Tôn  nói  dục 
như  cây  đuốc  trong  tay.  Dục  như  hầm  lửa,  Thế  Tôn  nói  dục  như  hầm 
lửa.  Dục  như  rắn  độc,  Thế  Tôn  nói  dục  như  rắn  độc.  Dục  như  mộng, 
Thế  Tôn  nói  dục  như  mộng.  Dục  như  đồ  vay  mượn,  Thế  Tôn  nói  dục 
như  đồ  vay  mượn.  Dục  như  trái  cây,  Thế  Tôn  nói  dục  như  trái  cây5.’ 
Chúng  con  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hiểu  Ta  nói 
pháp  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  Ta  cũng  nói  như  vầy,  ‘Dục  có  chướng  ngại, 
Ta  nói  dục  có  chướng  ngại.  Dục  như  bộ  xương  khô,  Ta  nói  dục  như  bộ 
xương  khô.  Dục  như  miếng  thịt,  Ta  nói  dục  như  miếng  thịt.  Dục  như  bó 
đuốc,  ta  nói  dục  như  cây  đuốc  trong  tay.  Dục  như  hầm  lửa,  Ta  nói  dục 
như  hầm  lửa.  Dục  như  rắn  độc,  Ta  nói  dục  như  rắn  độc.  Dục  như 
mộng,  Ta  nói  dục  như  mộng.  Dục  như  đồ  vay  mượn,  Ta  nói  dục  như  đồ 
vay  mượn.  Dục  như  trái  cây,  Ta  nói  dục  như  trái  cây.’  ” 


5  Xem  thí  dụ  kinh  203  sau. 


750 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  lại  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hiểu  Ta  nói 
pháp  như  vậy.  Nhưng  A-lê-tra  ngu  si  này  tiếp  thọ  và  lãnh  hội  nghĩa  và 
văn  điên  đảo.  Kia  nhân  tiếp  thọ  và  lãnh  hội  nghĩa  và  văn  điên  đảo  cho 
nên  xuyên  tạc  Ta,  để  tự  gây  thương  hại  cho  mình.  Có  phạm,  có  tội.  Đó 
là  điều  mà  các  phạm  hạnh  có  trí  không  hoan  hỷ,  và  là  một  đại  tội6. 
Này  người  ngu  si  kia,  có  biết  chỗ  ác  bất  thiện  này  chăng?” 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  A-lê-tra  bị  Đức  Thế  Tôn  khiển  trách  ngay  mặt, 
trong  lòng  rầu  rĩ,  cúi  đầu  im  lặng,  không  lời  để  biện  bạch,  suy  nghĩ 
mông  lung. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  khiển  trách  ngay  mặt  Tỳ-kheo  A- 
lê-tra,  rồi  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  pháp  Ta  nói  mà  ý  nghĩa  được  hiểu  biết  đầy  đủ,  tường  tận 
thì  nên  thọ  trì  đúng  như  vậy.  Nếu  pháp  Ta  nói  mà  ý  nghĩa  không  được 
hiểu  biết  đầy  đủ,  tường  tận  thì  phải  hỏi  lại  Ta  hay  các  vị  Phạm  hạnh 
có  trí.  Vì  sao?  Hoặc  có  người  ngu  si  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  điên  đảo  văn 
và  nghĩa.  Chúng  do  tự  mình  hiểu  biết  điên  đảo  và  ghi  nhớ  điên  đảo 
mà  biết  pháp  kia  như  vậy  như  vậy,  tức  chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết, 
kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi,  thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng 
giải,  vị  tằng  hữu  pháp  và  thuyết  nghĩa7.  Chúng  vì  tranh  luận  mà  biết 
nghĩa  này,  chứ  không  vì  giải  thoát  mà  biết  nghĩa  này.  Chúng  biết  pháp 
này  vì  mục  đích  ấy  nên  không  đạt  đến  nghĩa  này,  chỉ  chuốc  lấy  cực 
khổ  luống  công,  tự  gây  phiền  nhọc.  Vì  sao?  Vì  chúng  ghi  nhớ  và  hiểu 
biết  điên  đảo  về  pháp. 

“Cũng  như  có  người  muôn  bắt  được  rắn,  bèn  đi  tìm  rắn.  Khi  đi 
tìm  rắn,  nó  đi  vào  rừng  hoang,  thấy  con  rắn  rất  lớn,  liền  bước  tới,  dùng 
tay  nắm  lấy  lưng  rắn;  con  rắn  ngóc  đầu  quay  lại,  hoặc  mổ  vào  tay, 
chân,  hoặc  các  chi  thể  khác.  Nó  làm  công  việc  tìm  bắt  rắn,  nhưng 
không  đạt  được  mục  đích,  chỉ  chuốc  lấy  cực  khổ  luông  công,  tự  gây 
phiền  nhọc.  Vì  sao?  Vì  không  biết  rõ  phương  pháp  bắt  rắn.  Cũng  vậy, 
có  thể  có  người  ngu  si  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  điên  đảo  văn  và  nghĩa. 


6-  ở  đây  được  gọi  là  Tăng-già-bà-thi-sa,  vì  không  chịu  nghe  Tăng  can  gián.  Xem 
Tứ  Phần  Luật  (sđd.,  nt). 

7  Xem  kinh  1  trên. 


KINH  A-LỀ-TRA 


751 


Chúng  do  tự  mình  hiểu  biết  điên  đảo  và  ghi  nhớ  điên  đảo  mà  biết 
pháp  kia  như  vậy  như  vậy,  tức  chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha, 
nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi,  thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị 
tằng  hữu  pháp  và  thuyết  nghĩa.  Chúng  vì  tranh  luận  mà  biết  nghĩa  này, 
chứ  không  vì  giải  thoát  mà  biết  nghĩa  này.  Chúng  biết  pháp  này  vì 
mục  đích  ấy  nên  không  đạt  đến  nghĩa  này,  chỉ  chuốc  lấy  cực  khổ 
luông  công,  tự  gây  phiền  nhọc.  Vì  sao?  Vì  chúng  ghi  nhớ  và  hiểu  biết 
điên  đảo  về  pháp. 

“Hoặc  có  một  thiện  gia  nam  tử  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  về  nghĩa  và 
văn  không  điên  đảo.  Người  ấy  do  tự  mình  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  không 
điên  đảo  về  nghĩa  và  văn  mà  biết  pháp  kia  như  vậy  như  vậy,  tức 
chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi, 
thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  pháp  và  thuyết  nghĩa. 
Người  ấy  không  vì  tranh  luận  mà  biết  nghĩa  này,  nhưng  vì  giải  thoát 
mà  biết  nghĩa  này.  Người  ấy  biết  pháp  này  vì  mục  đích  ấy  nên  đạt  đến 
nghĩa  này,  không  chuốc  lấy  cực  khổ  luống  công,  không  tự  gây  phiền 
nhọc.  Vì  sao?  Vì  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  không  điên  đảo  về  pháp. 

“Cũng  như  có  người  muôn  bắt  được  rắn,  bèn  đi  tìm  rắn.  Khi  đi 
tìm  rắn,  người  ấy  tay  cầm  gậy  sắt,  đi  trong  rừng  hoang,  thấy  một  con 
rắn  rất  lớn,  liền  lấy  gậy  sắt  đè  lên  đầu  con  rắn,  rồi  lấy  tay  nắm  đầu 
nó.  Con  rắn  kia  tuy  ngoặt  đuôi  lại,  hoặc  quấn  tay  chân,  hoặc  các  chi 
thể  khác,  nhưng  không  thể  mổ.  Người  kia  làm  như  vậy  để  tìm  bắt  rắn 
và  đạt  được  mục  đích,  không  chuốc  lấy  cực  khổ  luông  công,  cũng 
không  tự  gây  phiền  nhọc.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  khéo  biết  cách  bắt  rắn. 
Cũng  vậy,  hoặc  có  thiện  gia  nam  tử  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  về  nghĩa  và 
văn  không  điên  đảo.  Người  ấy  do  tự  mình  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  không 
điên  đảo  về  nghĩa  và  văn  mà  biết  pháp  kia  như  vậy  như  vậy,  tức 
chánh  kinh,  ca  vịnh,  ký  thuyết,  kệ  tha,  nhân  duyên,  soạn  lục,  bản  khởi, 
thử  thuyết,  sanh  xứ,  quảng  giải,  vị  tằng  hữu  pháp  và  thuyết  nghĩa. 
Người  ấy  không  vì  tranh  luận  mà  biết  nghĩa  này,  nhưng  vì  giải  thoát 
mà  biết  nghĩa  này.  Người  ấy  biết  pháp  này  vì  mục  đích  ấy  nên  đạt  đến 
nghĩa  này,  không  chuốc  lấy  cực  khổ  luống  công,  không  tự  gây  phiền 
nhọc.  Vì  sao?  Vì  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  không  điên  đảo  về  pháp. 

“Ta  thường  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  thí  dụ  chiếc  bè,  là  để  cho 
các  thầy  biết  xả  bỏ,  chứ  không  phải  để  chấp  thủ. 


752 


TRUNG  A-HÀM 


“Ta  thường  nói  cho  các  thầy  nghe  về  thí  dụ  chiếc  bè  như  thế 
nào,  để  các  thầy  biết  xả  bỏ  chứ  không  phải  để  chấp  thủ? 

“Ví  như,  con  nước  từ  núi  đổ  xuống,  rất  sâu,  rất  mênh  mông, 
chảy  xiết  và  cuốn  trôi  nhiều  thứ.  Ớ  khoảng  giữa  đó  không  có  thuyền, 
bè,  cũng  không  có  cầu  ngang.  Một  người  đi  đến,  có  việc  ở  bờ  bên 
kia  nên  cần  phải  qua.  Người  ấy  bèn  nghĩ  rằng,  ‘Ớ  đây  con  nước  từ 
trên  núi  chảy  xuống,  rất  sâu,  rất  mênh  mông,  chảy  xiết  và  cuốn  trôi 
rất  nhiều  thứ.  Ớ  khoảng  giữa  không  có  thuyền  bè,  cũng  không  có 
cầu  ngang  để  có  thể  qua.  Ta  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia  cần  phải  qua 
phải  dùng  phương  tiện  gì  để  ta  đến  bờ  bên  kia  được  yên  ổn?’  Rồi 
người  ấy  tự  suy  nghĩ,  ‘Nay  ở  bên  này,  ta  hãy  góp  nhặt  cỏ,  cây,  cột  lại 
làm  bè8  để  bơi  qua.’  Người  ấy  bèn  ở  bên  bờ  bên  này,  góp  nhặt  cỏ 
cây,  cột  lại  làm  bè  rồi  bơi  qua.  Đến  bờ  bên  kia  được  yên  ổn,  rồi  tự 
nghĩ  rằng,  ‘Chiếc  bè  này  có  nhiều  lợi  ích.  Nhờ  nó  mà  ta  đã  yên  ổn 
bơi  từ  bờ  bên  kia  đến  bờ  bên  này.  Nay  ta  hãy  vác  nó  lên  vai  phải 
hoặc  đội  trên  đầu  mà  đi.’  Người  ấy  bèn  vác  lên  vai  phải,  hoặc  trên 
đầu  mà  mang  đi.  Ý  các  ngươi  nghĩ  sao?  Người  ấy  làm  như  vậy,  có  lợi 
ích  gì  đối  với  chiếc  bè  không?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Thế  Tôn  lại  nói: 

“Người  ấy  phải  làm  thế  nào  mới  có  thể  có  lợi  ích  đối  với  chiếc 
bè?  Người  ấy  nghĩ  như  vầy,  ‘Chiếc  bè  này  có  nhiều  lợi  ích,  nhờ  nó  mà 
ta  an  ổn  từ  bờ  bên  kia  đến  bờ  này.  Nay  ta  có  nên  thả  chiếc  bè  này  trở 
lại  trong  nước,  hoặc  để  nó  trên  bờ  rồi  bỏ  đi  chăng?’  Người  ấy  mang 
chiếc  bè  này  thả  lại  trong  nước,  hoặc  để  nó  bên  bờ  rồi  bỏ  đi.  Ý  các 
ngươi  nghĩ  sao?  Người  ấy  làm  như  vậy,  có  thể  có  lợi  ích  đôi  với  chiếc 
bè  chăng?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có.” 

Thế  Tôn  lại  nói: 

“Cũng  vậy,  Ta  thường  nói  cho  các  ngươi  nghe  về  thí  dụ  chiếc  bè 


Để  bản,  bệ  phiệt  |ậ  ũũỵcZ  bè  cỏ  (?);  Tống-Nguyên-Minh:  bạc  phiệt  □  OOỵ^tbè 
liếp.  Pacli:  kulla,  chiếc  bè. 


KINH  A-LỀ-TRA 


753 


là  để  cho  các  ngươi  biết  mà  xả  bỏ,  chứ  không  phải  để  chấp  thủ.  Nếu 
các  ngươi  biết  Ta  thường  nói  thí  dụ  về  chiếc  bè,  đôi  với  pháp  còn  phải 
xả  bỏ  huống  là  phi  pháp  chăng? 

“Lại  nữa,  có  sáu  kiến  xứ9.  Những  gì  là  sáu?  Tỳ-kheo  đối  với 
những  gì  thuộc  về  sắc,  hoặc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  hoặc  nội,  hoặc 
ngoại,  hoặc  tinh,  hoặc  thô,  hoặc  diệu,  hoặc  bất  diệu,  hoặc  gần,  hoặc 
xa;  tất  cả  những  sắc  ấy  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  là  sở 
hữu  của  sắc  ấy,  nó  cũng  không  phải  là  tự  ngã.  Những  gì  thuộc  thọ, 
tưởng,  những  gì  thuộc  về  kiến  này,  đều  thấy  chúng  không  phải  là  sở 
hữu  của  ta,  ta  không  là  sở  hữu  của  chúng,  ta  sẽ  không  có,  ta  sẽ  không 
hiện  hữu,  tất  cả  chúng  đều  không  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở 
hữu  của  chúng,  và  cũng  không  phải  là  thần  ngã10.  Như  vậy  do  tuệ, 
quán  sát  mà  biết  như  thật  về  chúng. 

“Những  gì  là  thọ;  những  gì  là  tưởng11;  những  gì  thuộc  kiến  này, 
đều  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở  hữu  của  chúng, 
và  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như  vậy  do  tuệ,  quán  sát  mà  biết  như 
thật  về  chúng. 

“Những  gì  thuộc  về  kiến  này,  thấy,  nghe,  nhận  thức,  biết12, 
được  thủ  đắc,  được  quán  sát,  được  tư  niệm  bởi  ý,  từ  đời  này  đến  đời 
kia,  từ  đời  kia  đến  đời  này;  tất  cả  chúng  đều  không  là  sở  hữu  của  ta, 
ta  không  là  sở  hữu  của  chúng,  và  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như 
vậy,  do  tuệ  quán  sát  mà  biết  như  thật  về  chúng.  Những  gì  thuộc  kiến 
này,  đây  là  thần  ngã13,  đây  là  thế  gian,  đây  là  ta,  ta  sẽ  hiện  hữu  ở  đời 
sau,  là  pháp  thường  trụ,  không  biến  dịch,  là  pháp  hằng  hữu,  không 
hủy  hoại;  tất  cả  chúng  đều  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  là 
sở  hữu  của  chúng,  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như  vậy,  do  tuệ  biết 
như  thật  về  chúng.” 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo  bên 


9  Kiến  xứ  £  “0/ờ  Pa0li:  diaeaehiaeaehaơna,  cơ  sở  của  kiến  chấp. 

10'  Hán:  diệc  phi  thị  thần  -O  0«-ỵâ  Paơli:  na  m’eso  attaơ,  cái  đó  không  phải 

là  tự  ngã  của  tôi. 
n'  Bản  Hán  không  kể  hành. 

12-  Hán:  kiến  văn  thức  tri  £  »ĩ>  ỹ  “?í ỵờ  Paơli:  diaeaehaỏ  sutaỏ  mutaỏ  vióóaơtaỏ,  cái 
được  thấy,  được  nghe,  được  cảm  giác,  được  nhận  thức. 

'3'  Hán:  thử  thị  thần  /'  -O  □  <ryd’  Paơli:  so  attaơ,  đây  là  tự  ngã.  Xem  cht.10  trên. 


754 


TRUNG  A-HÀM 


phải  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  trường  hợp  nào  nhân  bên  trong  mà  có  sợ  hãi 
chăng?”14 

Thế  Tôn  đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  nhân  bên  trong  mà  có  sợ  hãi?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tỳ-kheo,  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy,  ‘Kia  trước  đây  hoặc  giả 
không  có;  giả  thiết  có  ta  không  được15.’  Và  do  thấy  như  vậy,  nói  như 
vậy,  người  ấy  ưu  sầu,  phiền  muộn,  khóc  lóc,  đấm  ngực,  phát  cuồng  si. 
Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là  nhân  bên  trong  mà  có  sợ  hãi.” 

Tỳ-kheo  tán  thán  Thế  Tôn,  rồi  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  trường  hợp  nào  nhân  bên  trongmà  không  có 
SỢ  hãi  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Có.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  nhân  bên  trong  mà  không  có  sợ  hãi?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tỳ-kheo,  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy,  ‘Kia  trước 
đây  hoặc  giả  không  có;  giả  thiết  có  ta  không  được.’  Và  do  không  thấy 
như  vậy,  không  nói  như  vậy,  người  ấy  không  ưu  sầu,  không  phiền 
muộn,  không  khóc  lóc,  không  đấm  ngực,  không  phát  cuồng  si.  Này 
Tỳ-kheo,  như  vậy  là  nhân  bên  trong  mà  không  có  sợ  hãi.” 

Tỳ-kheo  tán  thán  Thế  Tôn,  rồi  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  trường  hợp  nào  nhân  bên  ngoài16  mà  có  sợ 
hãi  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 


14  Pa0li:  siya0  nu  kho  bhante  asati  bahiddhaơ  asati  paritassanaơ  ti,  có  thể  có  cái  gì 
không  thật  hữu  ở  bên  ngoài  mà  khiến  cho  có  sợ  hãi? 

15  Văn  Hán  đoạn  này  hơi  tối  nghĩa.  Tham  khảo  Paơli:  ahu  vata  me,  taỏ  vata  me 
natthi,  chao  ôi,  nó  (trước  kia)  đã  là  của  tôi,  (nay)  thực  sự  không  là  của  tôi. 

16  Pa0li:...ajjha  ỏ  asati...,  không  có  thật  ở  bên  trong.  Xem  cht.14  trên. 


KINH  A-LỀ-TRA 


755 


“CÓ.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  nhân  bên  ngoài  có  sự  sợ  hãi?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tỳ-kheo,  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy,  ‘Đây  là  thần  ngã,  đây  là 
thế  gian,  đây  là  ta,  ta  sẽ  hiện  hữu  ở  đời  sau.’  Và  do  thấy  như  vậy,  nói 
như  vậy,  mà  hoặc  giả  gặp  Như  Lai  hay  đệ  tử  của  Như  Lai,  thông  minh 
trí  tuệ  nói  năng  khéo  léo,  thành  tựu  trí  tuệ.  Và  bấy  giờ  Như  Lai,  hoặc 
đệ  tử  của  Như  Lai  vì  diệt  trừ  hết  tất  cả  tự  thân,  cho  nên  nói  pháp;  vì  xả 
ly  tất  cả  lậu,  tất  cả  ngã  và  sở  tác  của  ngã;  diệt  kiết  sử  kiêu  mạn,  cho 
nên  nói  pháp.  Người  ấy  được  nghe  Như  Lai  hoặc  đệ  tử  của  Như  Lai  vì 
diệt  tất  cả  tự  thân  cho  nên  nói  pháp,  vì  xả  ly  tất  cả  lậu,  tất  cả  ngã  và 
sở  tác  của  ngã,  diệt  kiết  sử  kiêu  mạn,  cho  nên  nói  pháp;  nó  bèn  ưu 
sầu,  phiền  muộn,  khóc  lóc,  đấm  ngực,  phát  si  cuồng  nói  như  vầy,  ‘Ta 
sẽ  đoạn  hoại,  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Vì  sao  vậy?  Này  Tỳ-kheo,  vì 
người  ấy  trong  một  thời  gian  dài,  hằng  sống  với  những  điều  không  khả 
ái,  không  khả  lạc,  không  xứng  ý  niệm  ấy,  cho  nên  nó  ưu  sầu,  phiền 
muộn,  khóc  lóc,  đấm  ngực,  phát  si  cuồng.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là 
nhân  bên  ngoài  mà  có  sợ  hãi.” 

Tỳ-kheo  tán  thán  Thế  Tôn,  rồi  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  trường  hợp  nào  nhân  bên  ngoài  mà  không  có 
SỢ  hãi  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  do  bên  ngoài  mà  không  có  sợ  hãi?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Tỳ-kheo,  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy,  ‘Đây  là  thần 
ngã,  đây  là  thế  gian,  đây  là  ta,  ta  sẽ  hiện  hữu  ở  đời  sau.’  Và  do  không 
thấy  như  vậy,  không  nói  như  vậy,  mà  hoặc  giả  gặp  Như  Lai,  hoặc  đệ 
tử  của  Như  Lai,  thông  minh  trí  tuệ,  nói  năng  khéo  léo,  thành  tựu  trí 
tuệ;  và  bấy  giờ  Như  Lai  hoặc  đệ  tử  của  Như  Lai,  vì  diệt  tất  cả  tự  thân 
cho  nên  nói  pháp;  vì  xả  ly  tất  cả  ngã  và  sở  tác  của  ngã,  diệt  kiết  sử 
kiêu  mạn,  cho  nên  nói  pháp.  Người  ấy  được  nghe  Như  Lai  hoặc  đệ  tử 
của  Như  Lai,  vì  diệt  tất  cả  tự  thân  cho  nên  nói  pháp;  vì  xả  ly  tất  cả  lậu, 


756 


TRUNG  A-HÀM 


tất  cả  ngã  và  sở  tác  của  ngã,  diệt  kiết  sử  kiêu  mạn,  cho  nên  nói  pháp. 
Người  ấy  không  ưu  sầu,  không  phiền  muộn,  không  khóc  lóc,  không 
đấm  ngực,  không  phát  cuồng  si  mà  nói  như  vầy,  ‘Ta  sẽ  bị  đoạn  diệt, 
không  còn  tái  sanh  nữa.’  Vì  sao  vậy?  Này  Tỳ-kheo,  vì  người  ấy  trong 
một  thời  gian  dài  hằng  sông  với  những  điều  khả  ái,  khả  lạc,  xứng  ý 
niệm  ấy,  cho  nên  không  ưu  sầu,  không  phiền  muộn,  không  khóc  lóc, 
không  đấm  ngực,  không  phát  cuồng  si.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  là  do 
bên  ngoài  mà  không  có  sự  sợ  hãi.” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  tán  thán  Đức  Thế  Tôn: 

“Lanh  thay!  Lành  thay!” 

Tán  thán  rồi,  khéo  léo  ghi  nhận  và  trì  tụng,  rồi  im  lặng. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  khen  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo,  ngươi  chấp  thủ  những  điều  có 
thể  được  chấp  thủ  như  vậy17,  mà  sau  khi  chấp  thủ  lại  không  sanh  ưu 
sầu,  không  phiền  muộn,  không  khóc  lóc,  không  đấm  ngực,  không  phát 
cuồng  si.  Các  ngươi  thấy  có  cái  có  thể  chấp  thủ  nào  mà  khi  được  chấp 
thủ  ấy  lại  không  sanh  ưu  sầu,  không  phiền  muộn,  không  khóc  lóc, 
không  đấm  ngực,  không  phát  si  cuồng  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  y  cứ  vào  cái  sở  y  của  kiến 
như  vậy18,  mà  kiến  được  y  cứ  ấy  lại  không  sanh  ưu  sầu,  không  phiền 
muộn,  không  khóc  lóc,  không  đấm  ngực.  Các  ngươi  có  thể  y  cứ  vào  tri 
kiến  như  vậy,  mà  tri  kiến  được  y  cứ  ấy  không  sanh  ưu  sầu,  không 
phiền  muộn,  không  khóc  lóc,  không  đấm  ngực,  không  phát  cuồng  si 
chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 


17'  Thọ  như  thị  sở  khả  thọ  'Ạ  -^ổ  ĩt-  ‘ỵử Paoli:  taỏ  attava0dupa0da0na0ỏ 
upa0diyetha  yaỏsa...,  các  ngươi  có  thể  chấp  thủ  Ngã  luận  thủ  nào  (cố  chấp  quan 
điển  hữu  ngã)  mà... 

18'  Y  như  thị  khiến  sở  khả  j ■£  eộ?  Paơli:  taỏ  bhikkhave 

diasashinissayaỏ  nissayetha  yaỏsa...,  các  ngươi  có  thể  y  chỉ  sở  y  của  kiến... 


KINH  A-LỀ-TRA 


757 


Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  chấp  thủ  thân  như  vậy,  mà  có 
thân  nào  là  thường  trụ  không  biến  dịch,  là  pháp  không  hoại  diệt 
chăng?  Các  ngươi  có  thấy  sự  chấp  thủ  nào  về  thân  được  chấp  thủ  như 
vậy  mà  là  thường  trụ,  không  biến  dịch,  là  pháp  không  hoại  diệt 
chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nói  là  do  thần  ngã  mà  có  ta19,  không  có 
thần  ngã  thì  không  có  ta.  Đó  là  thần  ngã  và  sở  hữu  của  thần  ngã,  đều 
không  thể  bắt  được,  không  thể  khái  niệm  được,  và  kiến  xứ  ràng  buộc 
với  kiết  sử  tùy  miên  ở  trong  tâm20,  cũng  không  thể  bắt  được,  cũng 
không  thể  khái  niệm  được.  Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  há  không  phải  là 
đầy  đủ  để  nói  về  kiến  và  tương  tục  bởi  kiến,  như  là  Tỳ-kheo  A-lê-tra, 
vốn  là  một  người  Già-đà-bà-lê  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Thật  sự  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Như  vậy  là  đầy  đủ  để  nói  về 
kiến  và  tương  tục  bởi  kiến,  như  Tỳ-kheo  A-lê-tra,  vốn  là  một  người 
già -đà -bà -lê.” 

“Lại  nữa,  có  sáu  kiến  xứ.  Những  gì  là  sáu?  Tỳ-kheo,  đối  với 
những  gì  thuộc  về  sắc,  hoặc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  hoặc  nội,  hoặc 
ngoại,  hoặc  tinh,  hoặc  thô,  hoặc  diệu,  hoặc  bất  diệu,  hoặc  gần  hoặc 
xa;  tất  cả  sắc  ấy  đều  không  phải  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở 
hữu  của  sắc  ấy,  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như  vậy  do  tuệ  mà  quán 
sát  biết  như  thật  về  sắc.  Những  gì  thuộc  về  thọ,  tưởng,  thuộc  về  kiến 
này  đều  thấy  chúng  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở 
hữu  của  chúng,  ta  sẽ  không  có,  ta  sẽ  không  hiện  hữu,  tất  cả  chúng  đều 
không  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở  hữu  của  chúng,  cũng 
không  phải  là  tự  ngã.  Như  vậy,  do  tuệ  mà  quán  sát  biết  như  thật  về 
chúng.  Những  gì  thuộc  về  kiến  này,  thấy,  nghe,  nhận  thức,  biết,  được 


19-  Nhân  thần  cô'  hữu  ngã  //  ũ<f  /3  ỉ ỵờ  Bản  Pacli  không  thấy  đề  cập. 

20'  Tâm  trung  sở  hữu  kiến  xứ  kết  trước  chư  sử  diệc  bất  khả  đắc  Bí  BB  /3 

£  3$  ũ3  □  ~  'Aỹ :  rf  B£  n  **/: 


758 


TRUNG  A-HÀM 


thủ  đắc,  được  quán  sát,  được  tư  niệm  bởi  ý,  từ  đời  này  đến  đời  kia,  từ 
đời  kia  đến  đời  này;  tất  cả  chúng  đều  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta 
không  phải  là  sở  hữu  của  chúng,  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như 
vậy  do  tuệ  mà  quán  sát  biết  như  thật  về  chúng.  Những  gì  thuộc  kiến 
này,  ‘đây  là  tự  ngã,  đây  là  thế  gian,  đây  là  ta,  ta  sẽ  hiện  hữu  ở  đời  sau, 
là  pháp  thường  trụ,  không  biến  dịch,  là  pháp  hằng  hữu,  không  hủy 
hoại’;  tất  cả  chúng  đều  không  phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là 
sở  hữu  của  chúng,  cũng  không  phải  là  thần  ngã.  Như  vậy,  do  tuệ  quán 
sát  mà  biết  như  thật  về  chúng. 

“Này  Tỳ-kheo,  những  gì  thuộc  về  sáu  kiến  xứ  ấy  mà  thấy  không 
phải  là  sở  hữu  của  ta,  ta  không  phải  là  sở  hữu  của  chúng,  cũng  không 
phải  là  thần  ngã,  và  do  không  kiến  chấp  như  vậy,  nên  không  chấp  thủ 
thế  gian  này.  Do  không  chấp  thủ  thế  gian  này  nên  không  có  sợ  hãi.  Do 
không  sợ  hãi  mà  chứng  đắc  Niết-bàn,  biết  như  thật  rằng,  ‘Sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sanh  nữa.’  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  băng  hào,  vượt  hào,  phá  đổ  thành 
quách,  không  cửa,  được  gương  Thánh  trí  tuệ. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  băng  hào21?  Hào  vô  minh  đã  diệt  tận,  đã 
biến  tri,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  dẹp  tan  không  còn  sanh  trở  lại  nữa.  Như  vậy 
là  Tỳ-kheo  đã  được  bằng  hào. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  vượt  hào22?  Hào  hữu  ái  đã  diệt  tận,  đã  biến 
tri,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  dẹp  tan  không  còn  sanh  trở  lại  nữa,  như  vậy  là 
Tỳ-kheo  đã  vượt  hào. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  phá  đổ  thành  quách23.  Sanh  tử  vô  cùng  đã 
diệt  tận,  đã  biến  tri,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  dẹp  tan  không  còn  sanh  trở  lại 
nữa.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  phá  đổ  thành  quách. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  không  cửa24?  Năm  hạ  phần  kiết  đã  diệt 
tận,  đã  biến  tri,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  dẹp  tan  không  còn  sanh  trở  lại  nữa. 
Như  vậy  là  Tỳ-kheo  đã  được  không  cửa. 


21  Độ  tiệm  ,ỵd’Pa0li:  ukkhittapaligho,  người  đã  dẹp  các  chướng  ngại. 

22  Quá  tiệm  'ỉỂ  ' ịờ  Paoli:  abbuohesiko,  người  đã  nhổ  lên  cột  trụ. 

23  Phá  quách  □/  iậỊiỵâ  Paoli:  saỏkiòòaparikkho,  người  đã  lấp  hào. 

24  Vô  môn  ũjf  “ /Ờ  Paoli:  niraggaôo,  người  đã  tháo  chốt  cửa. 


KINH  A-LỀ-TRA 


759 


“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  được  gương  Thánh  trí  tuệ25?  Ngã  mạn  đã 
diệt  tận,  đã  biến  tri,  nhổ  tuyệt  gốc  rễ,  dẹp  tan  không  còn  sanh  trở  lại 
nữa.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  đã  được  gương  Thánh  trí  tuệ. 

“Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  băng  hào,  vượt  hào,  phá  đổ  thành  quách, 
không  cửa,  được  gương  Thánh  trí  tuệ. 

“Như  Lai  chánh  giải  thoát  như  vậy,  dù  Nhân-đà-la26,  dù  Thiên 
Y-sa-na27,  dù  Phạm  thiên  và  quyến  thuộc,  không  ai  có  thể  tìm  thấy 
thức  sở  y  của  Như  Lai.  Như  Lai  là  Phạm,  Như  Lai  là  Mát  lạnh,  Như 
Lai  là  Không  phiền  nhiệt,  Như  Lai  là  Bất  dị28.  Ta  nói  như  vầy,  Các  Sa- 
môn  Phạm  chí  xuyên  tạc  Ta  bằng  những  lời  hư  vọng  không  chân  thật 
rằng,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  chủ  trương  hư  vô29.  Quả  thật  có  chúng  sanh, 
nhưng  lại  chủ  trương  là  đoạn,  diệt,  hoại30.  Nhưng  nếu  trong  đó  không 
có,  thì  Ta  đã  không  nói  rằng,  ‘Như  Lai  ấy  trong  đời  hiện  tại,  được  nói 
là  không  ưu  phiền,  nếu  có  ai  mạ  lỵ,  đánh  đập,  sân  hận,  trách  mắng 
Như  Lai;  trong  trường  hợp  đó  Như  Lai  không  sân  hận,  không  thù  hận, 
trọn  không  có  hại  tâm.’  Nếu  có  ai  đánh  đập,  mạ  lỵ,  sân  hận,  trách 
mắng  Như  Lai,  ý  Như  Lai  thế  nào?  Như  Lai  tự  nghĩ  như  vầy,  ‘Có  hành 
vi  tạo  tác  nào  của  Ta  trong  quá  khứ  để  đưa  đến  sự  kiện  này.’  Đối  với 
sự  mạ  lỵ,  đánh  đập,  sân  hận,  trách  mắng  Như  Lai,  Như  Lai  nghĩ  như 
vầy,  ‘Nếu  có  ai  cung  kính  cúng  dường,  lễ  bái,  tôn  trọng,  thừa  sự  Như 
Lai;  Như  Lai  không  do  đó  mà  vui  thích,  không  do  đó  mà  hoan  hỷ,  tâm 
không  do  đó  mà  hoan  lạc.’  Nếu  có  ai  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái, 
tôn  trọng  thừa  sự  Như  Lai,  thì  ý  Như  Lai  thế  nào?  Như  Lai  tự  nghĩ,  ‘Ta 
nay  do  những  gì  được  biết,  do  những  gì  được  đoạn  trừ  mà  đưa  đến  sự 
kiện  này?’  Nếu  có  ai  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  tôn  trọng,  thừa  sự 


25'  Thánh  trí  tuệ  kính  J  'A  %J.  ỵt  Pa0li:  ariyo  oannaddhajo  pannabha0ro  visaỏyutto, 
vị  Thánh  đã  hạ  cờ,  đã  đặt  gánh  nặng  xuống,  đã  thoát  ly. 

2Ỏ'  Nhân-đà-la  //  “  ' ỵâ  Paoli:  Inda,  tức  Thiên  Đế  Thích. 

27-  Y-sa-na  ĩi  a  °  ỵẾ  Paoli:  ìsaonao. 

2S'  Như  Lai  thị  Phạm,  Như  Lai  thị  lãnh,  Như  Lai  bất  phiền  nhiệt,  Như  Lai  bất  dị 

Ạ  /f  -ý-ơỉoY/cXẠ  »£  ũỹ/cX/ỳ  j  »£.  *Ỉ,Ờ 

29‘  Ngự  vô  sở  thi  thiết  Djf  -cý7  Xỵờ  Paoli:  venayiko  Samano  Gotamo,  Sa-môn 
Cù-đàm,  người  dẫn  đến  chỗ  hư  vô. 

30'  Thi  thiết  đoạn  diệt  hoại.  Paoli:  ucchedaỏ  vinaosaỏ  vibhavaỏ  paóóaopeti,  chủ 
trưdng  đoạn  diệt,  hoại  diệt,  phi  hữu. 


760 


TRUNG  A-HÀM 


Như  Lai,  Như  Lai  nghĩ  như  vậy.  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  ai  mạ  lỵ  đánh  đập,  trách  mắng  các  ngươi;  hay  nếu  có  ai 
cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  tôn  trọng,  thừa  sự  các  ngươi;  các  ngươi 
nhân  đó  cũng  chớ  nên  sân  hận,  thù  hằn,  chớ  có  tâm  hại,  cũng  chớ  vui 
thích,  hoan  hỷ,  cũng  đừng  có  tâm  hoan  lạc.  Vì  sao?  Hãy  nghĩ  rằng, 
“Chúng  ta  không  có  thần  ngã,  không  có  sở  hữu  của  thần  ngã.  Ví  như 
nay  đây,  ngoài  cửa  Thắng  lâm  này  có  cỏ  khô,  cây  khô,  có  một  người 
mang  đi  đốt,  tùy  ý  mà  dùng.  Ý  các  ngươi  nghĩ  sao?  Cây  cỏ  khô  kia  có 
nghĩ  rằng,  ‘Người  ấy  mang  ta  đi  đốt,  tùy  ý  mà  dùng  không’?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Cũng  vậy,  nếu  có  ai  mạ  lỵ,  đánh  đập,  sân  hận,  trách  mắng  các 
ngươi  hay  nếu  có  ai  cung  kính,  cúng  dường,  lễ  bái,  tôn  trọng,  thừa  sự 
các  ngươi;  các  ngươi  nhân  đó  cũng  chớ  nên  sân  hận,  thù  hằn,  chớ  có 
hại  tâm  cũng  chớ  có  vui  thích,  hoan  hỷ,  cũng  đừng  có  tâm  hoan  lạc. 
Vì  sao?  Hãy  nghĩ  rằng,  ‘Ta  không  có  thần  ngã,  không  có  sở  hữu  của 
thần  ngã.’ 

“Pháp  của  Ta  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày,  được 
quảng  bá,  không  có  trông  khuyết,  được  lưu  bố,  tuyên  truyền,  cho  trời 
người.  Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày,  được 
quảng  bá,  không  có  trông  khuyết,  được  lưu  bố,  tuyên  truyền,  cho  đến 
trời  người  như  vậy,  nếu  có  ai  với  chánh  trí  giải  thoát  mà  mạng  chung, 
với  người  ấy  không  giả  thuyết  có  luân  chuyển  vô  cùng. 

“Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày,  được 
quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bô',  tuyên  truyền  cho  đến 
trời  người.  Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày 
được  quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bố,  tuyên  truyền  cho 
đến  trời  người  như  vậy,  nếu  có  ai  với  năm  hạ  phần  kiết  tận  diệt  mà 
mạng  chung  sẽ  sanh  ở  chỗ  kia  mà  vào  Niết-bàn,  được  pháp  bất  thôi, 
không  trở  lại  thế  gian  này. 

“Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày,  được 
quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bô'  tuyên  truyền  cho  đến 
trời  người.  Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày, 
được  quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bô'  tuyên  truyền  cho 


KINH  A-LỀ-TRA 


761 


đến  trời  người  như  vậy,  nếu  có  ai  với  ba  kiết  sử  đã  tận  diệt,  dâm  nộ  si 
đã  mỏng,  chứng  đắc  Nhất  vãng  lai,  sau  khi  qua  lại  nhân  gian  thượng 
một  lần  nữa,  sẽ  chứng  đắc  khổ  biên. 

“Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày, 
được  quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bô"  tuyên  truyền  cho 
đến  trời  người.  Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi 
bày  được  quảng  bá,  không  có  trông  khuyết,  được  lau  bô",  tuyên 
truyền  cho  đến  trời  người  như  vậy,  nếu  có  ai  với  ba  kiết  sử  đã  tận 
diệt,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  vào  pháp  ác,  quyết  định  sẽ  đến 
chánh  giác,  chỉ  cần  bảy  lần  qua  lại  cõi  trời  cõi  người,  sau  bảy  lần 
qua  lại  sẽ  chứng  đắc  khổ  biên. 

“Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày,  được 
quảng  bá,  không  có  trống  khuyết,  được  lưu  bô"  tuyên  truyền  cho  đến 
trời  người.  Pháp  của  Ta  được  giảng  thuyết  toàn  thiện,  được  phơi  bày 
được  quảng  bá,  không  có  trông  khuyết,  được  lan  bô",  tuyên  truyền  cho 
đến  trời  người  như  vậy,  nếu  có  ai  với  tâm  tín  lạc  nơi  Ta  mà  mạng 
chung,  chắc  chắn  sẽ  mau  vào  thiện  xứ31.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


31'  Còn  một  câu  chót  trong  bản  Hán:  như  thượng  hưu  dư  /ỷ s  %íỵờ  Không  rõ 

ý- 


201.  KINH  TRÀ-ĐẾ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng  lâm, 
vườn  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Trà-đế  Kê-hòa-đa  Tử2  sanh  ác  kiến  như  vầy: 
“Tôi  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy:  ‘Ớ  đây,  thức  này  luân  chuyển 
và  tái  sanh,  nhưng  không  đổi  khác’.” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  liền  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Trà-đế  hỏi: 

“Này  Trà-đế,  thầy  thật  có  nói  như  vầy:  Tôi  biết  Đức  Thế  Tôn 
nói  pháp  như  vầy:  ‘Ớ  đây  thức  này  luân  chuyển  và  tái  sanh  nhưng 
không  đổi  khác’  chăng?” 

Tỳ-kheo  Trà-đế  đáp: 

“Này  chư  Hiền,  tôi  thực  sự  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy: 
‘Ớ  đây,  thức  này  luân  chuyển,  và  tái  sanh  nhưng  không  đổi  khác’.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  khiển  trách: 

“Thầy  chớ  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên  tạc 
Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  cũng  không  nói  như  vậy.  Này 
Trà-đế,  thức  này  do  duyên  mà  khởi,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  lượng 
phương  tiện  nói  thức  này  do  duyên  mà  khởi,  có  duyên  thì  sanh,  không 
duyên  thì  diệt.  Này  Trà-đế  thầy  nên  xả  bỏ  ác  kiến  này  đi.” 

Tỳ-kheo  Trà-đế  bị  các  Tỳ-kheo  khiển  trách  nhưng  vẫn  cố  chấp 
ác  kiến  của  mình  và  nhất  quyết  nói:  “Đây  là  điều  chân  thật,  ngoài  ra 
đều  hư  vọng”  và  lặp  lại  ba  lần  như  vậy. 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.38.  Mahaơ-Taòhaơsankhaya-sutta. 

2'  Trà-đế  Kê-hòa-đa  Tử  ^  K/ỵỉĩ  Saơti  Kevasesea  Putta,  con  người 

đánh  cá. 


www.daitangkinh.org 


764 


TRUNG  A-HÀM 


Các  Tỳ-kheo  không  thể  khuyên  Trà-đế  xả  bỏ  ác  kiến  ấy,  liền 
đứng  dậy  ra  về,  và  đến  chỗ  Phật.  Đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi 
xuống  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  Trà-đế  sanh  ác  kiến  như  vầy:  Tôi  hiểu 
Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy,  ‘Ớ  đây  thức  này  luân  chuyển  và  tái 
sanh  nhưng  không  đổi  khác.’  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  nghe  vậy  liền 
đến  chỗ  Tỳ-kheo  ấy  và  hỏi:  Này  Trà-đế,  thật  thầy  có  nói  như  vầy, 
‘Tôi  hiểu  Thế  Tôn  nói  như  vầy,  ‘Ớ  đây,  thức  này  luân  chuyển  và  tái 
sanh  nhưng  không  đổi  khác’  chăng?’  Trà-đế  đáp  chúng  con  rằng:  Này 
chư  Hiền,  tôi  thật  sự  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy:  ‘Ớ  đây,  thức  này 
luân  chuyển  và  tái  sanh  nhưng  không  đổi  khác’.  Chúng  con  khiển 
trách:  ‘Thầy  chớ  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên  tạc 
Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt,  Đức  Thế  Tôn  cũng  không  nói  như  vậy.  Này 
Trà-đế,  thức  này  do  duyên  mà  khởi,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số 
phương  tiện  nói  thức  này  do  duyên  mà  khởi,  có  duyên  thì  sanh,  không 
duyên  thì  diệt.  Này  Trà-đế,  thầy  nên  xả  bỏ  ác  kiến  ấy  đi.’  Chúng  con 
khiển  trách  như  vậy,  nhưng  Tỳ-kheo  ấy  vẫn  cô"  chấp  ác  kiến  của  mình 
và  nhất  quyết  nói:  ‘Đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng’,  và  lặp  lại 
ba  lần  như  vậy.  Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  không  thể  khuyên  Tỳ-kheo 
Trà-đế bỏ  ác  kiến  ấy,  liền  đứng  dậy  ra  về.” 

Đức  Thế  Tôn  nghe  xong,  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Trà-đế  nói  như  vầy:  ‘Đức  Thế  Tôn  gọi 
thầy’.” 

Lúc  bây  giờ  Tỳ-kheo  ấy  vâng  lời  Đức  Thế  Tôn,  từ  chỗ  ngối  đứng 
dậy  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  đi.  Đến  chỗ  Tỳ- 
kheo  Trà -đế,  nói  lại  lời  Phật  dạy:  “Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy.” 

Tỳ-kheo  Trà-đế  liền  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi 
sang  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Ngươi  có  thật  nói  như  vầy:  Tôi  hiểu  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  như 
vầy:  ‘Ớ  đây,  thức  luân  chuyển,  và  tái  sanh  nhưng  không  đổi  khác’ 
chăng?” 

Tỳ-kheo  Trà-đế  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thật  sự  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy: 
‘Thức  này  luân  chuyển  và  tái  sanh  không  đổi  khác’.” 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


765 


Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Thế  nào  là  thức?” 

Tỳ-kheo  Trà-đế  đáp: 

“Thức  này  nói  năng,  cảm  thọ,  hành  động,  và  sai  bảo  hành  động. 
Đứng  dậy  và  sai  bảo  đứng  dậy,  nó  tạo  tác  các  nghiệp  thiện  ác  chỗ  này 
chỗ  kia  để  rồi  thọ  báo.” 

Đức  Thế  Tôn  quở: 

“Này  Trà -đế,  do  đâu  mà  ngươi  hiểu  Ta  thuyết  pháp  như  vầy? 
Người  nghe  từ  miệng  người  nào  mà  nói  Ta  thuyết  pháp  như  vậy? 
Ngươi  là  kẻ  ngu  si.  Ta  không  nói  một  chiều,  ngươi  lại  nói  một  chiều 
chăng?  Khi  nghe  các  Tỳ-kheo  khiển  trách,  ngươi  bấy  giờ  phải  đúng 
như  pháp  mà  trả  lời.  Để  Ta  hỏi  lại  các  Tỳ-kheo  đã.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  thầy  cũng  hiểu  Ta  nói  pháp  như  vậy,  ‘Thức  này  luân 
chuyển  và  tái  sanh  nhưng  không  đổi  khác  chăng?’.” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Các  ngươi  hiểu  Ta  nói  pháp  như  thế  nào?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Chúng  con  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vầy:  ‘Thức  do  duyên  mà 
khởi,  Thế  Tôn  nói  thức  do  duyên  mà  khởi.  Thức  có  duyên  thì  sanh, 
không  duyên  thì  diệt’.  Chúng  con  hiểu  Thế  Tôn  nói  pháp  như  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hiểu  Ta 
nói  pháp  như  vậy.  Vì  sao?  Ta  cũng  nói  pháp  như  vậy:  ‘Thức  do 
duyên  mà  sanh.  Ta  nói  thức  do  duyên  là  khởi.  Thức  có  duyên  thì 
sanh,  không  duyên  thì  diệt’.  Thức  tùy  theo  những  gì  nó  duyên  vào  để 
sanh  khởi  mà  gọi  tên  theo  duyên  ấy.  Mắt  duyên  sắc  sanh  thức,  thức 
sanh  khởi  ấy  được  gọi  là  nhãn  thức.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  như 
vậy.  Pháp  duyên  ý  sanh  thức,  thức  sanh  khởi  ấy  được  gọi  là  ý  thức. 
Ví  như  lửa  tùy  theo  những  gì  nó  duyên  vào  để  sanh  khởi  mà  gọi  theo 
duyên  đó.  Lửa  duyên  cây  mà  khởi  được  gọi  là  lửa  cây.  Lửa  duyên  cỏ 
rác  mà  sanh  được  gọi  là  lửa  cỏ,  lửa  rác.  Cũng  vậy,  thức  tùy  theo 
những  gì  nó  duyên  vào  đó  để  sanh  thì  gọi  tên  theo  duyên  đó.  Mắt 


766 


TRUNG  A-HÀM 


duyên  sắc  sanh  thức,  thức  sanh  khởi  ấy  được  gọi  là  nhãn  thức.  Tai 
mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  như  vậy.  Pháp  duyên  ý  sanh  thức,  thức  sanh 
khởi  ấy  gọi  là  ý  thức.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  hiểu  Ta  nói  pháp  như  vậy. 
Nhưng  Tỳ-kheo  Trà-đế  này  là  người  ngu  si,  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  điên 
đảo  văn  và  nghĩa.  Rồi  do  ghi  nhớ  và  hiểu  biết  điên  đảo  văn  và  nghĩa, 
cho  nên  xuyên  tạc  Ta,  để  tự  làm  tổn  thương.  Có  phạm  có  tội  là  điều 
mà  các  vị  Phạm  hạnh  có  trí  không  hoan  hỷ,  và  cũng  là  một  đại  tội. 

“Này  người  ngu  si,  ngươi  có  biết  chỗ  ác  bất  thiện  này  chăng?” 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Trà-đế  bị  Thế  Tôn  trách  mắng  ngay  mặt,  trong 
lòng  buồn  rầu,  cúi  đầu  im  lặng,  không  có  lời  để  biện  bạch,  suy  nghĩ 
mông  lung. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  quở  trách  ngay  mặt  Tỳ-kheo  Trà-đế,  nói 
với  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  rốt  ráo  không  phiền,  không  nhiệt,  hằng 
hữu,  bất  biến  cho  các  ngươi  nghe.  Những  người  có  trí  phải  quán  như 
vậy.  Hãy  lắng  nghe.  Hãy  lắng  nghe.  Hãy  khéo  suy  niệm.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

Đức  Phật  nói: 

“Đây  là  một  chân  thể3  các  ngươi  có  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thấy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Như  Lai  là  một  chân  thể,  các  ngươi  có  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thấy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Khi  Như  Lai  diệt  rồi,  cái  được  gọi  là  chân  thể  ấy  cũng  là  pháp 
hủy  diệt,  các  ngươi  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thấy.” 


3  Chân  thuyết  ũ„  j>/yớ7Pa0li:  Phu0ta.  Được  hiểu  là  một  thực  thể,  một  sự  hữu,  một 
sinh  vật.  Trong  văn  mạch  bản  Hán,  cần  phải  hiểu  là  “Một  sự  vật  đang  hiện  hữu”. 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


767 


Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đây  là  một  chân  thể,  các  ngươi  đã  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Như  Lai  là  một  chân  thể,  các  ngươi  đã  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Khi  Như  Lai  diệt  rồi,  cái  được  gọi  là  chân  thể  ấy  cũng  là  pháp 
hủy  diệt,  các  ngươi  đã  thấy  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đây  là  một  chân  thể  các  ngươi  có  nghi  hoặc  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Như  Lai  là  một  chân  thể,  các  ngươi  có  nghi  hoặc  chăng?” 
Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Khi  Như  Lai  diệt  rồi,  cái  được  gọi  là  chân  thể  ấy  cũng  là  pháp 
hủy  diệt,  các  ngươi  có  nghi  hoặc  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đây  là  một  chân  thể,  do  tuệ  mà  thấy  chân  thật  như  vậy,  thì 
những  gì  nghi  hoặc  kia  bị  tiêu  diệt  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bị  tiêu  diệt.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Như  Lai  là  một  chân  thể,  do  tuệ  mà  thấy  chân  thật  như  vậy,  thì 
những  gì  nghi  hoặc  kia  bị  tiêu  diệt  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 


768 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Thế  Tôn,  bị  tiêu  diệt.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Khi  Như  Lai  diệt  rồi,  cái  được  gọi  là  chân  thể  ấy,  cũng  là  pháp 
hủy  diệt,  do  tuệ  mà  thấy  chân  thật  như  vậy,  thì  những  gì  nghi  hoặc  kia 
bị  tiêu  diệt  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bị  tiêu  diệt.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Đây  là  một  chân  thể,  các  ngươi  đã  không  còn  nghi  hoặc 
chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Như  Lai  là  một  chân  thể,  các  ngươi  đã  không  còn  nghi  hoặc 
chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Khi  Như  Lai  diệt  rồi,  cái  được  gọi  là  chân  thể  ấy  cũng  là  pháp 
hủy  diệt,  các  ngươi  đã  không  còn  nghi  hoặc  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  thấy  như  vậy,  biết  như 
vậy,  tức  là  nói:  ‘Tri  kiến  này  của  tôi,  nó  thanh  tịnh  như  vậy,  nên  chấp 
trước  nó,  tiếc  nuôi  nó,  thủ  trì  nó,  không  muốn  xả  bỏ’  và  các  ngươi  biết 
Ta  thường  nói  thí  dụ  chiếc  bè,  khi  qua  rồi,  những  gì  bị  bít  kín,  có  thể 
được  mở  cho  chảy  xuôi  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  tức  là  nói:  ‘Tri  kiến  này  của  tôi,  nó  thanh  tịnh  như  vậy,  nhưng 
không  chấp  trước  nó,  không  tiếc  nuối  nó,  không  chủ  trì  nó,  muôn  xả 
bỏ  nó’  và  các  ngươi  biết  Ta  thường  nói  thí  dụ  chiếc  bè,  khi  biết  rồi 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


769 


những  gì  bị  bít  kín,  có  thể  được  mở  chảy  xuôi  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  có  kẻ  dị  học  đến  hỏi  các  ngươi: 
‘Này  Hiền  giả,  các  ngài  có  tri  kiến  thanh  tịnh  như  vậy,  nhưng  nó  có 
nghĩa  lợi  gì,  có  công  đức  gì?’  Các  ngươi  trả  lời  thế  nào?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  kẻ  dị  học  đến  hỏi  chúng  con:  ‘Này  Hiền 
giả,  các  ngài  tri  kiến  thanh  tịnh,  như  vậy,  nhưng  nó  có  nghĩa  lợi  gì?  Có 
công  đức  gì?’  Chúng  con  sẽ  đáp  như  sau:  ‘Này  chư  Hiền,  nghĩa  lợi  đó 
là  yểm  ly,  nghĩa  lợi  đó  là  vô  dục,  nghĩa  lợi  đó  là  thấy  biết  như  thật.’ 
Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  kẻ  dị  học  đến  hỏi,  chúng  con  sẽ  đáp  như  vậy.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  có  kẻ  dị  học  đến  hỏi  các  ngươi,  các 
ngươi  nên  đáp  như  vậy.  Vì  sao?  Đây  được  nói  là  sự  quán  sát:  một  là 
thực  phẩm  phần  đoạn,  thô  hoặc  tế,  nghi  hoặc  xúc;  ba  là  ý  niệm,  bốn  là 
thức.  Bôn  loại  thực  phẩm  này  lấy  gì  làm  nhân,  do  cái  gì  mà  tập  khởi, 
từ  đâu  mà  sanh,  do  đâu  mà  có?  Bốn  loại  thực  phẩm  ấy,  lấy  ái  làm 
nhân,  do  ái  mà  tập  khởi,  từ  ái  mà  sanh,  duyên  ái  mà  có.  Ái  lấy  gì  làm 
nhân,  do  cái  gì  mà  tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh,  duyên  gì  mà  có?  Ái  lấy 
thọ  làm  nhân,  do  thọ  tập  khởi,  từ  thọ  mà  sanh,  duyên  thọ  mà  có.  Thọ 
lấy  gì  làm  nhân,  do  cái  gì  mà  tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh,  duyên  đâu  mà 
có?  Thọ  lấy  xúc  làm  nhân,  do  xúc  mà  tập  khởi,  từ  xúc  mà  sanh,  duyên 
xúc  mà  có.  Xúc  lấy  gì  làm  nhân,  do  gì  mà  tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh, 
duyên  đâu  mà  có?  Xúc  lấy  sáu  xứ  làm  nhân,  do  sáu  xứ  mà  tập  khởi,  từ 
sáu  xứ  mà  sanh,  duyên  sáu  xứ  mà  có.  Sáu  xứ  lấy  gì  làm  nhân,  do  gì 
tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh,  duyên  đâu  mà  có?  Sáu  xứ  lấy  danh  sắc  làm 
nhân,  do  danh  sắc  mà  tập  khởi,  từ  danh  sắc  mà  sanh,  duyên  danh  sắc 
mà  có.  Danh  sắc  lấy  gì  làm  nhân,  lấy  gì  tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh, 
duyên  đâu  mà  có?  Danh  sắc  lấy  thức  làm  nhân,  do  thức  mà  tập  khởi, 
từ  thức  mà  sanh,  duyên  thức  mà  có.  Thức  lấy  gì  làm  nhân,  do  cái  gì 
tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh,  duyên  đâu  mà  có?  Thức  lấy  hành  làm  nhân, 
do  hành  mà  tập  khởi,  từ  hành  mà  sanh,  duyên  hành  mà  có.  Hành  lấy 
gì  làm  nhân,  do  cái  gì  mà  tập  khởi,  từ  đâu  mà  sanh,  duyên  đâu  mà  có? 


770 


TRUNG  A-HÀM 


Hành  lấy  vô  minh  làm  nhân,  do  vô  minh  mà  tập  khởi,  từ  vô  minh  mà 
sanh,  duyên  vô  minh  mà  có.  Đó  là  duyên  vô  minh  có  hành,  duyên 
hành  có  thức,  duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  lục  nhập, 
duyên  lục  nhập  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái,  duyên  ái 
có  thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có  già,  chết, 
sầu  bi  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ác  não.  Như  vậy,  toàn  vẹn  khối  lớn,  khổ  đau 
này  phát  sanh. 

“Duyên  sanh  có  già,  chết.  Ớ  đây  nói  là  duyên  sanh  có  già,  chết, 
ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  sanh  có  già,  chết,  ý  chúng  con  như  vậy. 
Vì  sao?  Vì  duyên  sanh,  có  già,  chết.” 

“Duyên  hữu  có  sanh,  ở  đây  nói  là  duyên  hữu  có  sanh,  ý  các 
ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  hữu  có  sanh,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  duyên  hữu  có  sanh.” 

“Duyên  thủ  có  hữu,  ở  đây  nói  là  duyên  thủ  có  hữu,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  thủ  có  hữu,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì  sao? 
Vì  duyên  thủ  có  hữu.” 

“Duyên  ái  có  thủ,  ở  đây  nói  là  duyên  ái  có  thủ,  ý  các  ngươi  nghĩ 

sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  ái  có  thủ,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì  sao? 
Vì  duyên  ái  có  thủ.” 

“Duyên  thọ  có  ái,  ở  đây  nói  là  duyên  thọ  có  ái,  ý  các  ngươi  nghĩ 

sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  thọ  có  ái,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì  sao? 
Vì  duyên  thọ  có  ái.” 

“Duyên  xúc  có  thọ,  ở  đây  nói  duyên  xúc  có  thọ,  ý  các  ngươi  nghĩ 

sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  xúc  có  thọ,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì  sao? 
Vì  duyên  xúc  có  thọ.” 

“Duyên  sáu  xứ  có  xúc,  ở  đây  nói  là  duyên  sáu  xứ  có  xúc,  ý  các 
ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  sáu  xứ  có  xúc,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


771 


sao?  Vì  duyên  sáu  xứ  có  xúc.” 

“Duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ,  ở  đây  nói  là  duyên  danh  sắc  có  sáu 
xứ,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ,  ý  chúng  con  như  vậy. 
Vì  sao?  Vì  duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ.” 

“Duyên  thức  có  danh  sắc,  ở  đây  nói  là  duyên  thức  có  danh  sắc,  ý 
các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  thức  có  danh  sắc,  ý  chúng  con  như  vậy. 
Vì  sao?  Vì  duyên  thức  có  danh  sắc.” 

“Duyên  hành  có  thức,  ở  đây  nói  duyên  hành  có  thức,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao?” 

“Duyên  hành  có  thức,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  duyên 
hành  có  thức.” 

“Duyên  vô  minh  có  hành,  ở  đây  nói  duyên  vô  minh  có  hành,  ý 
các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  duyên  vô  minh  có  hành,  ý  chúng  con  như  vậy. 
Vì  sao?  Vì  duyên  vô  minh  có  hành.” 

Đây  là  duyên  vô  minh  có  hành,  duyên  hành  có  thức,  duyên  thức 
có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ,  duyên  sáu  xứ  có  xúc,  duyên 
xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái,  duyên  ái  có  thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên 
hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có  già,  chết,  sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  áo  não. 
Như  vậy,  toàn  bộ  khôi  lớn  khổ  đau  này  phát  sanh. 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nói  như 
vậy.  Vì  sao?  Ta  cũng  nói  như  vậy.  Duyên  vô  minh  có  hành,  duyên 
hành  có  thức,  duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  sáu  xứ, 
duyên  sáu  xứ  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái,  duyên  ái  có 
thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có  già,  chết, 
sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não.  Như  vậy,  toàn  vẹn  khối  lớn  đau  khổ 
này  phát  sanh. 

“Sanh  diệt  thì  già  chết  diệt,  ở  đây  nói  là  sanh  diệt  thì  già,  chết 
diệt,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sanh  diệt  thì  già,  chết  diệt,  ý  chúng  con  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  sanh  diệt  thì  già,  chết  diệt.” 


772 


TRUNG  A-HÀM 


“Hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  ở  đây  nói  hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  ý  các 
ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  hữu  diệt  thì  sanh  diệt.” 

“Thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  ở  đây  nói  là  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  ý  các 
ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  thủ  diệt  thì  hữu  diệt.  ” 

“Ái  diệt  thì  thủ  diệt,  ở  đây  nói  ái  diệt  thì  thủ  diệt,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  ái  diệt  thì  thủ  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  ái  diệt  thì  thủ  diệt.” 

“Thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ở  đây  nói  thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  thọ  diệt  thì  ái  diệt.” 

“Xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  ở  đây  nói  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  ý  các  ngươi 
nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  xúc  diệt  thì  thọ  diệt.  ” 

“Sáu  xứ  diệt  thì  xúc  diệt,  ở  đây  nói  sáu  xứ  diệt  thì  xúc  diệt,  ý 
các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáu  xứ  diệt  thì  xúc  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy. 
Vì  sao?  Vì  sáu  xứ  diệt  thì  xúc  diệt.” 

“Danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ  diệt,  ở  đây  nói  danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ 
diệt,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ  diệt,  ý  chúng  con  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ  diệt.” 

“Thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  ở  đây  nói  thức  diệt  thì  danh  sắc 
diệt,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  ý  chúng  con  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt.” 

“Hành  diệt  thì  thức  diệt,  ở  đây  nói  hành  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  ý 
các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  hành  diệt  thì  thức  diệt,  ý  chúng  con  như  vậy.  Vì 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


773 


sao?  Vì  hành  diệt  thì  thức  diệt.” 

“Vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  ở  đây  nói  vô  minh  diệt  thì  hành 
diệt,  ý  các  ngươi  nghĩ  sao?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  ý  chúng  con  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt.” 

Đây  là  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt  thì  thức  diệt,  thức 
diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ  diệt,  sáu  xứ  diệt  thì  xúc 
diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ái  diệt  thì  thủ  diệt,  thủ 
diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  sanh  diệt  thì  già,  chết  diệt,  sầu 
bi,  khóc  lóc,  ưu  não  diệt.  Như  vậy,  toàn  vẹn  khối  lớn  khổ  này  bị  diệt. 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nói  như  vậy.  Vì 
sao?  Ta  cũng  nói  như  vậy.  Vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt  thì 
thức  diệt,  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  thì  sáu  xứ  diệt,  sáu 
xứ  diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ái  diệt  thì 
thủ  diệt,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  sanh  diệt  thì  già 
chết  diệt,  sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não  diệt.  Như  vậy  toàn  vẹn  khối 
lớn  đau  khổ  này  cũng  diệt.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  đôi  với  quá  khứ  có  nghĩ:  “Ta  có  trong  thời  quá  khứ,  hay 
ta  không  có  trong  thời  quá  khứ?  Ta  có  trong  thời  quá  khứ  như  thế  nào? 
Do  gì  mà  có  trong  thời  quá  khứ  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  đôi  với  vị  lai  có  nghĩ  rằng:  Ta  sẽ  có  trong  đời  vị  lai  hay 
sẽ  không  có  trong  đời  vị  lai?  Có  trong  đời  vị  lai  như  thế  nào?  Do  đâu 
mà  có  trong  đời  vị  lai  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  đối  với  bên  trong  mà  có  nghi  hoặc  rằng:  Đây  là  thế 


774 


TRUNG  A-HÀM 


nào?  Đây  là  cái  gì?  Chúng  sanh  này  từ  đâu  đến?  Sẽ  đi  về  đâu?  Do 
nhân  gì  mà  đã  có?  Do  nhân  gì  mà  sẽ  có  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  giết  cha  mẹ,  hại  đệ  tử  Phật,  giết  A-la-hán,  phá  hoại 
Thánh  chúng,  có  ác  ý  với  Phật,  làm  đổ  máu  Như  Lai  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  phạm  giới,  xả  giới,  bỏ  đạo  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  thấy  như  vậy,  biết  như 
vậy,  các  ngươi  có  bỏ  nội  đạo  mà  tìm  đến  ngoại  đạo  để  tìm  ruộng 
phước  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  đôi  với  Sa-môn  Phạm  chí  mà  nói  như  vầy:  ‘Chư 
Tôn,  các  ngài  thấy  điều  đáng  thấy,  biết  điều  đáng  biết’  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  cho  lễ  cát  tường4  là  thanh  tịnh  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 


4'  Cát  tường  /tyK-?>/ớrPa0li:  mangala:  có  nghĩa  “cát  tường”  mà  cũng  có  nghĩa  là 
‘lê  đàn’,  ở  đây  nên  hiểu  theo  nghĩa  sau. 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


775 


Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  thấy  những  kiến  chấp  liên  hệ  đến  lễ  cát  tường  của 
các  Sa-môn  Phạm  chí  xen  lẫn  khổ,  xen  lẫn  độc  hại,  xen  lẫn  phiền 
nhiệt,  xen  lẫn  ảo  não,  là  chân  thật  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  khi  thân  thể  bệnh  hoạn,  rất  là  đau  đớn,  đến  gần  như 
tuyệt  mạng  bèn  bỏ  nội  đạo  tìm  đến  ngoại  đạo,  tìm  đến  những  Sa- 
môn  Phạm  chí  kia  những  người  trì  loại  chú  một  câu,  chú  hai  câu,  ba 
câu,  bốn  câu,  nhiều  câu,  trăm  câu,  nói  rằng:  ‘Xin  trì  chú  này  để  tôi 
thoát  khổ.’  Đó  là  tìm  đến  sự  khổ,  tập  khởi  sự  khổ  mà  mang  diệt  tận 
khổ  được  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  chấp  thủ  sự  tái  sanh  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  các  ngươi  biết  như  vậy,  thấy  như 
vậy,  các  ngươi  có  nói  như  vầy:  ‘Chúng  ta  cung  kính  Sa-môn,  kính 
trọng  Sa-môn,  Sa-môn  Cù-đàm  là  Bậc  Tôn  Sư  của  chúng  ta  chăng?’.” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ngươi  bằng  sự  tự  biết,  tự  thấy,  tự 
giác  đối  với  sự  chứng  đắc  Tối  chánh  giác,  các  ngươi  có  tùy  theo  những 
điều  được  hỏi  mà  trả  lời  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  khen: 


776 


TRUNG  A-HÀM 


“Lành  thay!  Lành  thay!  Ta  chân  chánh  điều  ngự  các  ngươi  đối 
với  pháp  hoàn  toàn  rốt  ráo,  không  phiền,  không  nhiệt,  thường  hằng, 
không  biến  đổi,  được  biết  bởi  chánh  trí,  được  thấy  bởi  chánh  trí,  được 
giác  ngộ  bởi  chánh  trí,  vì  lý  do  đó  mà  Ta  đã  nói  rằng:  Ta  sẽ  nói  cho 
các  ngươi  nghe  về  pháp  hoàn  toàn  rốt  ráo,  không  phiền,  không  nhiệt, 
thường  hằng,  không  biến  đổi,  được  biết  bởi  chánh  trí,  được  thấy  bởi 
chánh  trí,  được  giác  ngộ  bởi  chánh  trí. 

“Lại  nữa,  có  ba  sự  kiện  hội  hợp  để  thác  vào  thai  mẹ.  Đó  là  cha 
mẹ  tụ  tập  tại  một  chỗ,  người  mẹ  trong  thời  kỳ  có  thể  thọ  thai,  và 
hương  ấm  đã  đến.  Do  ba  sự  kiện  này  hợp  hội  mà  thác  vào  thai  mẹ. 
Thai  mẹ  kéo  dài  chín  tháng  hay  mười  tháng  rồi  sanh.  Sau  rồi  được 
nuôi  dưỡng  bằng  máu.  Máu  đó  ở  trong  Thánh  pháp  gọi  là  sữa  mẹ.  Rồi 
thì  các  căn  lớn  dần  cho  đến  thành  tựu,  ăn  cơm,  ăn  cháo,  dầu  tô  thoa 
mình,  rồi  mắt  nó  thấy  sắc,  ưa  thích  sắc  đẹp,  ghét  bỏ  sắc  xấu.  Nó 
không  lập  niệm  tại  thân,  với  một  tâm  nhỏ  mọn;  nó  không  như  thật  biết 
tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  những  pháp  ác  bất  thiện  được  sanh  ra, 
không  bị  diệt  tận  vô  dư,  không  bị  hủy  hoại,  không  dư  tàn.  Tai,  mũi, 
lưỡi,  thân  ý  cũng  như  vậy.  Ý  biết  pháp,  ưa  thích  cái  đẹp,  ghét  bỏ  cái 
xấu.  Nó  không  lập  niệm  tại  thân,  với  một  tâm  nhỏ  mọn.  Nó  không 
biết  như  thật  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát.  Những  pháp  ác  bất  thiện 
được  sanh  ra,  không  bị  diệt  tận  vô  dư,  không  bị  hủy  hoại,  không  dư 
tàn.  Nó  tùy  những  gì  ưa,  ghét  mà  lãnh  nạp  cảm  thọ,  hoặc  lạc,  hoặc 
khổ,  hoặc  không  lạc,  không  khổ.  Nó  hoan  lạc  với  cảm  lạc  ấy,  tìm  cầu, 
chấp  trước,  chấp  thủ  cảm  thọ  ấy.  Nó  sau  khi  hoan  lạc  với  cảm  thọ  ấy, 
tìm  cầu  chấp  trước,  chấp  thủ  cảm  thọ  ấy  rồi.  Nếu  nó  là  cảm  thọ  lạc,  vì 
do  chấp  thủ  và  duyên  thủ  mà  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh 
có  già  chết,  ưu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não.  Như  vậy  toàn  vẹn  khối 
lớn  khổ  đau  này  phát  sanh. 

“Này  Tỳ-kheo,  như  vậy  há  không  phải  là  đầy  đủ  để  sự  tương  tục 
trói  buộc  bởi  ái  như  Tỳ-kheo  Trà-đế  Kê-hòa-đa  Tử  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy  là  đầy  đủ  để  sự  tương  tục  bị  trói  buộc 
bởi  ái  như  Tỳ-kheo  Trà -đế  Kê-hòa-đa  Tử.  ” 

“Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 


KINH  TRÀ-ĐẾ 


777 


Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu.  Mắt  vị  ấy 
thấy  sắc,  nhưng  đối  với  sắc  đẹp  không  hoan  lạc  chấp  trước,  đối  với  sắc 
xấu  không  ghét  bỏ.  Vị  ấy  lập  niệm  tại  thân  với  một  tâm  vô  lượng,  biết 
như  thật  là  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  các  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh 
bị  tận  diệt  vô  dư,  bị  hủy  hoại  không  dư  tàn.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý 
cũng  như  vậy.  Ý  biết  pháp  đối  với  cái  đẹp  không  hoan  lạc,  chấp  trước, 
đối  với  cái  xấu  không  ghét  bỏ.  Lập  niệm  tại  thân  với  một  tâm  vô 
lượng.  Biết  như  thật  là  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  các  pháp  bất 
thiện  đã  sanh  bị  tận  diệt  vô  dư,  bị  hủy  hoại  không  dư  tàn.  Vị  ấy  như 
vậy,  diệt  những  gì  yêu  ghét  được  lãnh  nạp  bởi  thọ,  hoặc  lạc,  hoặc  khổ, 
hoặc  không  lạc  không  khổ.  Vị  ấy  không  hoan  lạc  theo  cảm  thọ  ấy, 
không  tìm  cầu,  không  chấp  trước,  không  chấp  thủ  cảm  thọ  ấy.  Do 
không  hoan  lạc  theo  cảm  thọ  ấy,  không  tìm  cầu,  không  chấp  trước, 
không  chấp  thủ  theo  cảm  thọ  ấy,  nếu  có  cảm  thọ  lạc,  nó  liền  diệt.  Lạc 
diệt  thì  thủ  diệt,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sanh  diệt,  sanh  diệt 
thì  già  chết  diệt,  sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não  cũng  diệt.  Như  vậy, 
toàn  vẹn  khối  lớn  khổ  đau  này  đều  diệt. 

“Này  Tỳ-kheo,  đây  há  không  phải  là  đầy  đủ  về  ái  diệt,  giải 
thoát  chăng?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  vậy  là  đầy  đủ  về  ái  diệt  giải  thoát.” 

Khi  nói  pháp  này,  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới  ba  lần  chấn  động, 
hết  động  lại  động  nữa,  hết  rung  lại  rung  nữa,  hết  rền  lại  rền  nữa.  Cho 
nên  kinh  này  gọi  là:  “Ái  tận  giải  thoát.” 

Đức  Phật  thuyết  giảng  như  vậy,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật 
dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


PHẨM  THỨ  17:  PHẨM  BÔ-ĐA-LỢl 


202.  KINH  TRÌ  TRAI 

203.  KINH  BÔ'LỊ'ĐA 

204.  KINH  LA'MA 

205.  KINH  NGŨ  HẠ  PHAN  kết 

206.  KINH  TÂM  UẾ 

207.  KINH  TIỄN  MAO  (I) 

208.  KINH  TIỄN  MAO  (II) 

209.  KINH  BỆ'MA'NA'TU 

210.  KINH  TY'KHEO'NI  PHÁP  LẠC 

211.  KINH  ĐẠI  CÂU'HY'LA 


www.daitangkinh.org 


202.  KINH  TRÌ  TRAI1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá- vệ,  trụ  trong  Đông  viên,  Lộc 
tử  mẫu  giảng  đường2. 

Bấy  giờ  Lộc  Tử  Mau  Tì-xá-khư3,  vào  lúc  sáng  sớm,  tắm  gội, 
mặc  chiếc  áo  trắng  tinh,  dẫn  các  con  dâu  với  đoàn  tùy  tùng  vây  quanh 
đi  đến  chỗ  Phật.  Cúi  đầu  làm  lễ,  rồi  đứng  sang  một  bên,  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà  cư  sĩ 4,  bà  vừa  tắm  gội  chăng? 

Đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  trì  trai.  Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay 
con  trì  trai.  ” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Bà  cư  sĩ,  hôm  nay  bà  trì  loại  trai  nào?  Vì  trai  có  ba  loại. 
Những  gì  là  ba?  Thứ  nhất  là  loại  trai  của  mục  đồng;  thứ  hai  là  loại  trai 
của  Ni-kiền;  thứ  ba  là  Thánh  trai  tám  chi. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  thế  nào  là  loại  trai  của  mục  đồng5?  Mục  đồng 
buổi  sáng  thả  trâu  trong  đầm,  buổi  xế  dẫn  trâu  về  thôn.  Khi  về  thôn, 
nó  nghĩ  rằng,  ‘Ngày  hôm  nay  ta  thả  trâu  ở  chỗ  này;  ngày  mai  ta  sẽ  thả 
trâu  ở  chỗ  kia.  Ngày  hôm  nay  ta  cho  trâu  uống  ở  chỗ  này;  ngày  mai  ta 
sẽ  cho  trâu  uống  nước  tại  chỗ  kia.  Này  Bà  cư  sĩ,  nếu  người  trì  trai  nghĩ 


'■  Tương  đương  Paơli:  A.8.43.  Visaơkhaơ-sutta.  Biệt  dịch  No. 87  Phật  Thuyết  Trai 
Kinh,  Ngô,  Chi  Khiêm  dịch;  No. 88  Ưu-ba-di  Đọa-xá-ca  Kinh,  khuyết  danh  dịch; 
và  89  Phật  Thuyết  Bát  Quan  Trai  Kinh,  Lưu  Tống,  Trở  Cừ  Kinh  Thanh  dịch. 

2  Đông  viên,  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  ‘<ỹ  T-  3  ?'  j  ỉỵ^Paơli :  Pubbaơraơme 

Migaơramaơtupaơsaơde. 

3'  Lộc  tử  mẫu  Tì-xá-khư  3  ĩ~  “  Hỵà’  Paơli:  Visaơkhaơ  Migaơramaơtaơ. 

4'  Nguyên  Hán:  Cư  sĩ  phụ  s>~  ỹt 

5'  Phóng  ngưu  nhi  trai  ./  &  -  cTr^Paơli:  gopaơlakuơposatha. 


www.daitangkinh.org 


782 


TRUNG  A-HÀM 


rằng,  ‘Ngày  hôm  nay  ta  ăn  đồ  ăn  như  vầy;  ngày  mai  ta  sẽ  ăn  đồ  ăn 
như  kia.  Ngày  hôm  nay  ta  uống  thức  uống  như  vầy;  ngày  mai  ta  sẽ 
uống  thức  uống  như  kia.  Ngày  hôm  nay  ta  nuốt  thức  ăn  như  vầy;  ngày 
mai  ta  sẽ  nuốt  thức  ăn  như  thế  kia’.  Người  ấy  ở  đây  trải  qua  ngày  đêm 
hoan  lạc,  đắm  trước  trong  dục  vọng  như  vậy.  Đó  gọi  là  loại  trai  của 
mục  đồng.  Nếu  trì  loại  trai  mục  đồng  như  vầy,  không  thu  hoạch  được 
đại  lợi,  không  được  đại  quả,  không  có  đại  công  đức,  không  được  phát 
triển. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  thế  nào  là  loại  trai  của  Ni-kiền6?  Nếu  có  người 
xuất  gia  học  theo  Ni-kiền,  vị  ấy  khuyên  người  rằng,  ‘Ngươi  đối  với 
chúng  sanh  ở  ngoài  một  trăm  do-diên  về  phía  Đông,  để  ủng  hộ  chúng 
sanh  ấy,  hãy  loại  bỏ  dao  gậy.  Cũng  vậy,  đối  với  phương  Tây,  phương 
Nam  và  phương  Bắc,  ngoài  một  trăm  do-diên  mà  có  chúng  sanh  nào, 
vì  để  ủng  hộ  chúng  sanh  ấy,  hãy  loại  bỏ  dao  gậy’.  Người  ấy  khuyến 
khích  sách  tấn  người  khác  như  vậy.  Hoặc  chúng  sanh  có  tưởng  được 
thủ  hộ,  hoặc  chúng  sanh  không  có  tưởng  không  được  ủng  hộ,  ngươi 
vào  ngày  mười  lăm  là  ngày  thuyết  Tùng  giải  thoát,  cởi  bỏ  y  phục,  để 
mình  trần  truồng,  đứng  ngay  về  phương  Đông,  nói  như  vầy,  ‘Ta  không 
có  cha  mẹ,  không  thuộc  về  cha  mẹ.  Ta  không  có  vợ  con,  không  thuộc 
về  vợ  con.  Ta  không  có  nô  tỳ,  không  thuộc  về  nô  tỳ’.  Này  Bà  cư  sĩ, 
người  ấy  khuyến  khích  sách  tấn  bằng  lời  nói  chân  thật,  nhưng  ngược 
lại  sự  khuyến  khích  sách  tấn  trở  thành  những  lời  nói  hư  dối.  Người  ấy 
ngày  ngày  gặp  mặt  cha  mẹ  mình  và  nghĩ  rằng,  ‘Đây  là  cha  mẹ  ta’. 
Cha  mẹ  người  ấy  ngày  ngày  cũng  thấy  con  mình  cũng  nghĩ  rằng,  ‘Đây 
là  con  ta’.  Người  ấy  gặp  mặt  vợ  con  và  nghĩ  rằng,  ‘Đây  là  vợ  con  ta’. 
Vợ  con  cũng  thấy  người  ấy  và  cũng  nghĩ  rằng  ‘Đây  là  tôn  trưởng  của 
ta’.  Người  ấy  gặp  mặt  nô  tỳ  cũng  nghĩ  rằng,  ‘Đây  là  nô  tỳ  của  ta’.  Nô 
tỳ  cũng  thấy  người  ấy  và  cũng  nghĩ  rằng,  ‘Đây  là  chủ  của  ta’.  Người 
ấy  thọ  dụng  dục  lạc  này,  không  được  cho  mà  thọ  dụng,  chứ  không 
phải  được  cho  mà  thọ  dụng7.  Đó  gọi  là  loại  trai  của  Ni-kiền  như  vậy 


6'  Ni-kiền  trai  rỉ  'Pr  ^Yỵâ Pa0li:  Nigaòashuoposatha. 

7-  Bỉ  dụng  thủ  dục  bất  dữ  nhi  dụng  phi  thị  dữ  dụng  /'  »ỉ? ĩW 

<ĩ>  Cấư  này  không  hiểu  muốn  nói  gì.  No. 87,  có  đoạn  có  thể  đối 

chiếu  lại  không  có  ý  nghĩa  quan  hệ  ngày  hôm  sau,  vẫn  gọi  nhau  (là  cha  mẹ,  con 


KINH  TRÌ  TRAI 


783 


không  thu  hoạch  được  đại  lợi,  không  được  đại  quả,  không  được  phát 
triển. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  thế  nào  là  Thánh  trai  tám  chi8?  Đa  văn  Thánh  đệ 
tử  khi  trì  trai  tư  duy  như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  sát 
sanh,  đoạn  trừ  sát  sanh,  dẹp  bỏ  dao  gậy,  có  tàm,  có  quý,  có  tâm  từ  bi, 
làm  lợi  ích  cho  tất  cả  cho  đến  côn  trùng,  vị  ấy  đôi  với  sự  sát  sanh  tâm 
đã  tịnh  trừ.  Tôi  cũng  trọn  đời  xa  lìa  sát  sanh9,  đoạn  trừ  sát  sanh,  dẹp  bỏ 
dao  gậy,  có  tàm  có  quý,  có  tâm  từ  bi,  làm  lợi  ích  cho  tất  cả  cho  đến 
côn  trùng.  Đối  với  việc  sát  sanh  nay  tôi  tịnh  trừ  tâm  ấy. Tôi  do  chi  này 
mà  đồng  đẳng  không  khác  với  A-la-hán10’.  Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng 
không  khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là  trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  không  lấy  của  không  cho,  đoạn 
trừ  sự  lấy  của  không  cho,  những  gì  được  cho  rồi  mới  lấy,  vui  thích 
trong  việc  lấy  của  được  cho,  thường  ưa  bô"  thí,  tâm  vui  thích  sự  phóng 
xả,  hoan  hỷ,  không  bỏn  sẻn,  không  trông  chờ  báo  đáp,  không  để  sự 
trộm  cắp  che  lấp  tâm  mình,  hay  tự  chế  ngự.  Vị  ấy  đối  với  việc  không 
cho  mà  lấy,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Tôi  cũng  trọn  đời  xa  lìa  sự  lấy  của  không 
cho,  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  những  gì  được  cho  mới  lấy,  vui 
thích  trong  việc  lấy  của  được  cho,  thường  ưa  bô"  thí,  tâm  vui  thích  sự 
phóng  xả,  hoan  hỷ,  không  bỏn  sẻn,  thường  không  trông  chờ  sự  báo 
đáp,  không  để  sự  trộm  cắp  che  lâ"p  tâm  mình  hay  tự  chê"  ngự.  Đốì  với 
việc  không  cho  mà  lấy,  nay  tôi  tịnh  trừ  tâm  ấy’.  Ta  coi  chi  này  đồng 


cái...)  như  cũ. 

8-  Thánh  bát  chi  trai  ,/  &ỔT &  Paoli:  atthaíga  samannaogato  upasatho  hay 
ariyuoposatha. 

9'  Bản  Hán  có  sự  nhầm  lẫn.  Giới  bát  quan  trai  có  thể  tự  phát  nguyện  trong  một 
ngày  một  đêm  No. 87  và  bản  Paoli  cũng  nói  chỉ  phát  nguyện  trong  một  ngày  một 
đêm.  Paoli:  ya0vajìvaỏ  arahanto  paoòaotipaotaỏ  pahaoya...  ahaỏ  pajja  imaóca 
rattiỏ  imaóca  divasaỏ  paoòtipaotaỏ  pahaoya...,  A-la-hán  trọn  đời  không  sát  sanh... 
tôi  nay  một  ngày  một  đêm  không  sát  sanh... 

10  Câu  chót  này  theo  văn  mạch  bản  Hán,  phải  hiểu  lời  kết  của  Phật.  Nhưng  theo 
bản  Paoli  nó  nằm  trong  lời  phát  nguyện.  Paoli:  iminaopaígena  arahantaỏ 
anukaromi  uposatho  ca  me  upavuttho,  “Tôi  noi  gưong  A-la-hán  với  chi  này,  tôi  sẽ 
thọ  trì  trai  giới”. 


784 


TRUNG  A-HÀM 


đẳng  không  khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là  trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  phi  phạm  hạnh,  đoạn  trừ 
phi  phạm  hạnh,  tu  hành  phạm  hạnh,  chí  thành  tâm  tịnh,  sống  không  xú 
uế,  ly  dục,  đoạn  dâm,  vị  ấy  đối  với  phi  phạm  hạnh,  tâm  đã  tịnh  trừ. 
Tôi  nay  trong  một  ngày  một  đêm  này  xa  lìa  phi  phạm  hạnh,  đoạn  trừ 
phi  phạm  hạnh  tu  hành  phạm  hạnh,  chí  thành  tịnh  tâm,  sông  không  xú 
uế,  ly  dục,  đoạn  dâm.  Đối  với  phi  phạm  hạnh,  nay  tôi  tịnh  trừ  tâm  ấy’. 
Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng  không  khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là 
trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  không  nói  láo,  đoạn  trừ  sự  nói 
láo  chỉ  nói  lời  chắc  thật,  vui  thích  sự  thật,  an  trụ  nơi  sự  thật,  được 
mọi  người  tin  tưởng,  không  lừa  gạt  thế  gian.  Vị  ấy  đối  với  sự  nói  dôi, 
tâm  đã  tịch  trừ.  Tôi  nay  trọn  đời  không  nói  dôi,  đoạn  trừ  sự  nói  dôi, 
chỉ  nói  lời  chắc  thật,  vui  thích  sự  thật,  an  trụ  nơi  sự  thật,  được  mọi 
người  tin  tưởng,  không  lừa  gạt  thế  gian.  Đối  với  sự  nói  dôi,  tôi  nay 
tịnh  trừ  tâm  ấy’.  Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng  không  khác  với  A-la-hán, 
cho  nên  nói  là  trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  việc  uống  rượu  buông 
lung,  đoạn  trừ  sự  uống  rượu  buông  lung.  Vị  ấy  đối  với  việc  uống  rượu 
buông  lung,  tâm  đã  tịnh  trừ.  Tôi  nay  cũng  trọn  đời  xa  lìa  sự  uống  rượu 
buông  lung,  đoạn  trừ  sự  uống  rượu  buông  lung.  Đối  với  việc  uống  rượu 
buông  lung,  nay  tôi  tịnh  trừ  tâm  ấy’.  Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng  không 
khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là  trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  giường  lớn  cao  rộng, 
đoạn  trừ  giường  lớn  cao  rộng,  vui  thích  nằm  ngồi  chỗ  thấp,  hoặc 
giường  hoặc  trải  cỏ.  Vị  ấy  đối  với  giường  lớn  cao  rộng,  tâm  đã  tịnh 
trừ.  Tôi  nay  trong  một  ngày  một  đêm  này  xa  lìa  giường  lớn  cao  rộng, 
đoạn  trừ  giường  lớn  cao  rộng,  vui  thích  nằm  ngồi  chỗ  thấp,  hoặc 
giường  hoặc  trải  cỏ.  Đối  với  giường  lớn  cao  rộng,  tôi  nay  tịnh  trừ  tâm 
ấy’.  Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng  không  khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là 
trai. 


KINH  TRÌ  TRAI 


785 


“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  tràng  hoa  anh  lạc, 
hương  bột,  phấn  sáp,  ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe.  Đoạn  trừ 
tràng  hoa  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp,  ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến 
xem  nghe.  Vị  ấy  đối  với  tràng  hoa  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp,  ca, 
vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe  tâm  đã  tịnh  trừ.  Tôi  nay  trong  một 
ngày  một  đêm  này  xa  lìa  tràng  hoa  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp,  ca, 
vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe.  Đoạn  trừ  tràng  hoa  anh  lạc, 
hương  bột  phấn  sáp,  ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến  xem  nghe.  Đôi  với 
tràng  hoa  anh  lạc,  hương  bột,  phấn  sáp,  ca,  vũ,  xướng,  kỹ  và  đi  đến 
xem  nghe,  nay  tôi  tịnh  trừ  tâm  ấy’.  Ta  coi  chi  này  đồng  đẳng  không 
khác  với  A-la-hán,  cho  nên  nói  là  trai. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
như  vầy,  ‘A-la-hán  chân  nhân  trọn  đời  xa  lìa  sự  ăn  phi  thời,  đoạn  trừ 
sự  ăn  phi  thời.  Vị  ấy  đối  với  sự  ăn  phi  thời  tâm  đã  tịnh  trừ.  Tôi  nay 
trong  một  ngày  một  đêm  xa  lìa  sự  ăn  phi  thời,  đoạn  trừ  sự  ăn  phi  thời. 
Đối  với  sự  ăn  phi  thời,  tôi  nay  tịnh  trừ  tâm  ấy’.  Ta  coi  chi  này  như  của 
A-la-hán,  ngang  nhau  không  khác,  do  đó  gọi  là  trai. 

“Người  ấy  sau  khi  đến  với  Thánh  trai  tám  chi  này  rồi,  để  tiến 
lên,  lại  nên  tu  tập  năm  pháp. 

“Những  gì  là  năm?  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai 
niệm  tưởng  Như  Lai  rằng,  ‘Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu11,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự12,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu13’. 
Người  ấy  sau  khi  niệm  tưởng  Như  Lai  như  vậy,  ác  tham  nếu  có  liền  bị 
tiêu  diệt.  Những  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện,  nếu  có  cũng  bị  diệt.  Này 
Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  Như  Lai  cho  nên  tâm  tĩnh, 
được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  bị  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu 


u'  Hán:  Minh  Hành  Thành  Vi.  Pa0li:  vijja0cara-sampanno. 

12  Đạo  Pháp  Ngự  'ĩ>  “í  ^yớ^bản  Hán  đọc  Dhammasaorathi  (người  đánh  xe  của 
Đạo  pháp)  và  lược  bỏ  purisa  (con  người).  Phật  hiệu  theo  Paoli: 
Purisadammasaorathi  (vị  đánh  xe,  hay  hướng  dẫn  con  người  đã  đưoc  huấn  luyện): 
Điều  ngự  trượng  phu. 

13'  Chúng  Hựu  n/yVtức  Thế  Tôn.  Paoli:  Bhagavao. 


786 


TRUNG  A-HÀM 


CÓ  cũng  bị  tiêu  diệt.  Cũng  như  một  người  trên  đầu  có  cáu  ghét,  do  cao, 
nước  nóng,  sức  người  tắm  gội  cho  nên  được  sạch.  Cũng  vậy,  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm  tưởng  Như  Lai  rằng,  ‘Thê  Tôn  là  Như 
Lai,  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu’.  Người  ấy  sau  khi  niệm  tưởng  Như  Lai  như  vậy  ác 
tham  nếu  có  liền  bị  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được 
diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  Như  Lai  nên  tâm 
tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  bị  diệt,  pháp  tạp  uế,  bất  thiện 
nếu  có  cũng  bị  diệt.  Đó  gọi  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  thọ  trì  trai  giới 
Phạm  thiên,  cùng  cộng  hội  với  Phạm  thiên,  nhân  Phạm  thiên  cho  nên 
tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  bị  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất 
thiện  nếu  có  cũng  bị  diệt. 

Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm  tưởng  Pháp 
rằng,  ‘Pháp  này  do  Thế  Tôn  giảng  thuyết  toàn  thiện,  cứu  cánh,  thường 
hằng,  không  biến  đổi,  được  biết  bởi  chánh  trí,  được  thấy  bởi  chánh  trí, 
được  chứng  giác  bởi  chánh  trí14’.  Người  ấy  sau  khi  niệm  tưởng  như  vậy 
rồi,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  bị  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có 
cũng  bị  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  pháp  nên 
tâm  tĩnh,  được  hỷ;  ác  tham  lam  nếu  có  liền  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất 
thiện  nếu  có  cũng  bị  diệt.  Cũng  như  một  người  trong  mình  có  cấu  ghét, 
nhờ  bột  tắm,  nước  nóng  và  sức  người  tắm  gội  kỹ  cho  nên  được  sạch 
sẽ.  Cũng  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm  tưởng  Pháp  rằng, 
‘Pháp  này  do  Thế  Tôn  giảng  thuyết  toàn  thiện,  cứu  cánh,  thường 
hằng,  không  biến  đổi’.  Người  ấy  sau  khi  niệm  pháp  như  vậy  rồi,  ác 
tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng 
được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  pháp  cho  nên 
tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác 
bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  đó  gọi  là  Đa  văn  Thánh 
đệ  tử  thọ  trì  pháp  trai,  cùng  cộng  hội  với  pháp,  nhân  pháp  cho  nên  tâm 
tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  bất 


14-  Tư  duy  về  Pháp  bảo,  đọc  theo  Pháp  uẩn  (Đại  26,  tr.462a)  như  vầy:  “Phật  Chánh 
pháp  thiện  thuyết  hiện  kiến,  vô  nhiệt,  ứng  thời,  dẫn  đạo,  cận  quán,  trí  giả  nội 
chứng”. 


KINH  TRÌ  TRAI 


787 


thiện  nếu  có  cũng  được  diệt. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm 
tưởng  Tăng  rằng,  ‘Tăng  là  đệ  tử  Thế  Tôn,  khéo  thú  hướng,  chất  trực, 
hành  yếu,  hành  thú,  trong  Tăng  chúng  của  Như  Lai  thật  sự  có  A-la- 
hán  thú,  A-la-hán  quả  chứng,  A-na-hàm  thú,  A-na-hàm  quả  chứng, 
Tư-đà-hàm  thú,  Tư-đà-hàm  quả  chứng,  Tu-đà-hoàn  thú,  Tu-đà-hoàn 
quả  chứng.  Đó  là  bốn  đôi,  tám  hạng  Thánh  sĩ.  Đó  là  chúng  tăng  đệ  tử 
của  Thế  Tôn,  thành  tựu  giới,  định,  tuệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến, 
xứng  đáng  mời  gọi,  xứng  đáng  thỉnh,  xứng  đáng  cúng  dường,  xứng 
đáng  phụng  sự,  xứng  đáng  kính  trọng,  là  ruộng  phước  là  ruộng  phước 
tốt  cho  trời  và  người15’.  Người  đó  sau  khi  niệm  tưởng  như  vậy  rồi,  ác 
tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng 
được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  Tăng  nên  tâm 
tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất 
thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Cũng  như  một  người  nơi  áo  có  cấu  ghét, 
bất  tịnh,  nhờ  tro,  bột  kết,  bột  giặt,  nước  nóng,  sức  người  giặt  giũ,  nên 
nó  được  sạch  sẽ  như  vậy.  Cũng  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai 
niệm  tưởng  Tăng  rằng,  ‘Tăng  là  đệ  tử  Thế  Tôn,  khéo  thú  hướng,  chất 
trực,  hành  yếu,  hành  thú,  trong  Tăng  chúng  của  Như  Lai  thật  sự  có  A- 
la-hán  thú,  A-la-hán  quả  chứng,  A-na-hàm  thú,  A-na-hàm  quả  chứng. 
Tư-đà-hàm  thú,  Tư-đà-hàm  quả  chứng,  Tu-đà-hoàn  thú,  Tu-đà-hoàn 
quả  chứng.  Đó  là  bốn  đôi  tám  hạng  Thánh  sĩ,  đó  là  Tăng  chúng  của 
Thế  Tôn,  thành  tựu,  giới,  định,  tuệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  xứng 
đáng  mời  gọi,  xứng  đáng  thỉnh,  xứng  đáng  cung  kính,  xứng  đáng  cúng 
dường,  xứng  đáng  phụng  sự,  xứng  đáng  kính  trọng,  là  ruộng  phước  tốt 
cho  trời  và  người’.  Người  ấy  niệm  tưởng  Tăng  như  vậy,  ác  tham  lam 
nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt. 
Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  tăng  nên  tâm  tĩnh,  được 


15'  Tư  duy  về  Tăng  bảo,  theo  Pháp  uẩn  (sđd.,  nt.)  như  vầy:  “Phật  đệ  tử,  cụ  túc  diệu 
hành,  chất  trực  hành,  như  lý  hành,  pháp  tùy  pháp  hành,  hòa  kỉnh  hành,  ở  trong 
tăng  này  có  Dự  lưu  hướng,  Dự  lưu  quả,  Nhất  lai  hướng,  Nhất  lai  quả,  Bất  hoàn 
hướng,  Bất  hoàn  quả,  A-la-hán  hướng,  A-la-hán  quả.  Như  vậy  tổng  có  bốn  đôi 
tám  lẻ  Bổ-đặc-già-la.  Phật  đệ  tử  chúng  giới  cụ  túc,  ứng  thỉnh,  ứng  khuất,  ứng 
cung  kính,  vô  thượng  phước  điền,  thế  sở  ứng  cúng”. 


788 


TRUNG  A-HÀM 


hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu 
có  cũng  được  diệt.  Đó  gọi  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  thọ  trì  tăng  trai,  cùng 
tăng  cộng  hội,  nhân  tăng  mà  tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có 
liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  tư  duy 
Giới  mình  đang  thọ  trì,  không  sứt,  không  thủng,  không  uế,  không  ô,  rất 
rộng,  rất  lớn,  không  trông  chờ  báo  đáp,  được  bậc  trí  khen  ngợi,  khéo 
trọn  đủ,  khéo  thú  hướng,  khéo  thọ,  khéo  trì.  Người  ấy  sau  khi  niệm 
tưởng  Giới  mình  đang  thọ  rồi,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp 
tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  duyên  nơi  Giới,  nên  tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu 
có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt. 
Cũng  như  một  tấm  gương  bụi  nhơ,  không  sáng,  nhờ  đá,  đá  mài,  ngọc 
oanh,  và  sức  người  lau  chùi,  mài  dũa  mà  được  trong  sáng.  Cũng  vậy, 
Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm  tưởng  Giới  mình  đang  thọ  trì, 
không  sứt,  không  thủng,  không  ô,  không  uế,  rất  rộng,  rất  lớn,  không 
trông  chờ  báo  đáp,  được  bậc  trí  khen  ngợi,  khéo  trọn  đủ,  khéo  thú 
hướng,  khéo  thọ,  khéo  trì.  Người  ấy  sau  khi  niệm  tưởng  Giới  mình 
đang  thọ  trì  như  vậy,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế, 
ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
duyên  nơi  Giới  nên  tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được 
diệt  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Đó  gọi  là  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  thọ  trì  giới  trai.  Cùng  Giới  cộng  hội,  nhân  Giới,  tâm  tĩnh, 
được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện 
nếu  có  cũng  được  diệt. 

“Lại  nữa,  này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm 
tưởng  chư  Thiên  rằng,  ‘Thật  sự  có  Tứ  vương  thiên.  Hàng  Thiên  ấy, 
nếu  thành  tựu  tín,  mạng  chung  nơi  này  được  sanh  nơi  ấy.  Tôi  cũng  có 
tín  ấy.  Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu  giới,  văn,  thí,  tuệ,  mạng  chung 
nơi  này  được  sanh  nơi  ấy.  Tôi  cũng  có  tuệ  ấy.  Thật  sự  có  Tam  thập 
tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất-đà  thiên,  Hóa  lạc  thiên,  Tha  hóa 
lạc  thiên.  Hàng  Thiên  ấy,  thành  tựu  tín,  mạng  chung  nơi  này  được 
sanh  nơi  ấy,  tôi  cũng  có  tín  ấy.  Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu  giới, 
văn,  thí,  tuệ,  mạng  chung  nơi  này  được  sanh  nơi  ấy.  Tôi  cũng  thành 
tựu  tuệ  ấy’.  Người  ấy  sau  khi  niệm  tưởng  như  vậy  rồi,  và  chư  Thiên  có 


KINH  TRÌ  TRAI 


789 


tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền  được  diệt,  pháp  tạp  uế, 
ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Này  Bà  cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
duyên  nơi  chư  Thiên  nên  tâm  tĩnh,  được  hỷ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền 
được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt.  Cũng  như 
vàng  ròng  thượng  sắc,  bị  bụi  đóng  bất  tịnh,  nhờ  lửa,  bài,  kiềm,  chùy, 
đất  đỏ,  sức  người  lau  chùi  mài  dũa  mà  được  minh  tịnh.  Cũng  vậy,  Đa 
văn  Thánh  đệ  tử  khi  trì  trai  niệm  tưởng  chư  Thiên  rằng  ‘Thật  sự  có  Tứ 
vương  thiên.  Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu  tín,  mạng  chung  nơi  này 
được  sanh  nơi  kia,  tôi  cũng  có  tín  ấy.  Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu 
giới,  văn,  thí,  tuệ,  mạng  chung  nơi  này  được  sanh  nơi  kia,  tôi  cũng  có 
tuệ  ấy.  Thật  sự  có  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất-đà 
thiên,  Hóa  lạc  thiên,  Tha  hóa  lạc  thiên.  Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu 
tín,  mạng  chung  nơi  này  được  sanh  nơi  ấy.  Tôi  cũng  thành  tựu  tín  ấy. 
Hàng  Thiên  ấy,  nếu  thành  tựu  giới,  văn,  thí,  tuệ,  mạng  chung  nơi  này 
được  sanh  nơi  ấy;  tôi  cũng  thành  tựu  tuệ  ấy’.  Người  ấy  niệm  tưởng  như 
vậy,  và  chư  Thiên  có  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ,  ác  tham  lam  nếu  có  liền 
được  diệt,  pháp  tạp  uế,  ác  bất  thiện  nếu  có  cũng  được  diệt. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  nếu  hành  trì  Thánh  trai  tám  chi  này  như  vậy  và  ở 
đây  với  mười  sáu  đại  quốc  này,  một  là  Ương-già,  hai  là  Ma-kiệt-đà, 
ba  là  Ca-thi,  bôn  là  Câu-tát-la,  năm  là  Câu-lâu,  sáu  là  Ban-xà-la,  bảy 
là  A-nhiếp-bốì,  tám  là  A-hòa-đàn-đề,  chín  là  Chi-đề,  mười  là  Bạt-kỳ, 
mười  một  là  Bạt-ta,  mười  hai  là  Bạt-la,  mười  ba  là  Tô-ma,  mười  bốn  là 
Tô-ma-tra,  mười  lăm  là  Dụ-ni,  mười  sáu  là  Kiếm-phu.  Trong  các  nước 
này  những  sở  hữu  tiền  tài,  bảo  vật,  kim  ngân,  ma  ni,  chơn  châu,  lưu  ly, 
tương-già16,  bích  ngọc,  san  hô,  lưu-thiệu17,  bệ-lưu18,  bệ-lặc19,  mã  não, 
đồi  mồi,  xích  thạch,  tuyền  châu,  và  giả  sử  một  người  làm  vua  trong  đó, 
sẽ  được  xử  dụng  tự  tại,  tùy  ý.  Nhưng  người  ấy  so  với  người  thọ  trì 
Thánh  trai  tám  chi  hoàn  toàn  không  bằng  một  phần  mười  sáu. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  Ta  nhân  đó  mà  nói  như  vầy,  ‘Lạc  thú  của  nhân 
vương  không  bằng  lạc  thú  của  chư  Thiên’.  Nếu  nhân  gian  năm  mươi 


lỏ'  Tương-già  IU  /’yd’Pa0li:  saỏkha,  vỏ  sò  hay  xa-cừ. 
17-  Lưu-thiệu  □/  “ị/cĩế không  rõ  ngọc  gì. 

18'  Bệ-lưu.  @  ữ</ỵcZk hông  rõ  ngọc  gì. 

19  Bệ-lặc  @  "ộc^không  rõ  ngọc  gì. 


790 


TRUNG  A-HÀM 


năm,  ở  trên  Tứ  vương  thiên  mới  là  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy  ba 
mươi  ngày  đêm  là  một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm.  Năm  trăm 
năm  như  vậy  là  tuổi  thọ  của  Tứ  vương  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có 
trường  hợp  này,  là  thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân,  thọ  trì  Thánh  trai 
tám  chi,  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  lên  Tứ  vương  Thiên. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  do  đó  mà  ta  nói  như  vầy,  ‘Lạc  thú  nhân  vương 
không  bằng  lạc  thú  chư  Thiên’.  Nếu  nhân  gian  sông  một  trăm  tuổi,  thì 
ở  Tam  thập  tam  thiên  mới  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy  ba  mươi  ngày 
đêm  là  một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm  và  một  nghìn  năm  như 
vậy  là  tuổi  thọ  của  Tam  thập  tam  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có  trường 
hợp  này  là  thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân,  thọ  trì  Thánh  trai  tám  chi 
này,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  Tam  thập  tam  thiên. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  Ta  nhân  đó  mà  nói  như  vầy,  ‘Lạc  thú  nhân  vương 
không  bằng  lạc  thú  chư  Thiên’.  Ớ  nhân  gian  hai  trăm  năm  thì  Diệm- 
ma  thiên  mới  là  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy  ba  mươi  ngày  đêm  là 
một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm.  Hai  nghìn  năm  như  vậy  là  tuổi 
thọ  của  Diệm-ma  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có  trường  hợp  này,  là  thiện 
nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  thọ  trì  Thánh  trai  tám  chi,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  trên  Diệm-ma  thiên. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  ta  nhân  đó  mà  nói  như  vầy,  ‘Lạc  thú  của  nhân 
vương  không  bằng  lạc  thú  của  chư  Thiên’.  Nhân  gian  bốn  trăm  năm 
thì  Đâu-suất-đà  thiên  mới  là  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy,  ba  mươi 
ngày  đêm  là  một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm.  Bốn  ngàn  năm 
như  vậy  là  tuổi  thọ  của  Đâu-suất-đà  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có  trường 
hợp  này,  là  thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  thọ  trì  Thánh  trai  tám  chi 
này,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  Đâu-suất-đà  thiên. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  Ta  nhân  đó  mà  nói  như  vầy,  ‘Lạc  thú  nhân  vương 
không  bằng  lạc  thú  chư  Thiên’.  Nhân  gian  sông  tám  trăm  tuổi,  thì  Hóa 
lạc  thiên  mới  là  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy  ba  mươi  ngày  đêm  là 
một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm,  tám  ngàn  năm  như  vậy  là  tuổi 
thọ  của  Hóa  lạc  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có  trường  hợp  này,  là  thiện 
nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  thọ  trì  Thánh  trai  tám  chi  này,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  Hóa  lạc  thiên. 

“Này  Bà  cư  sĩ,  Ta  nhân  đó  mà  nói  rằng,  ‘Lạc  thú  của  nhân 
vương  không  bằng  lạc  thú  chư  Thiên’.  Nhân  gian  một  ngàn  sáu  trăm 


KINH  TRÌ  TRAI 


791 


năm,  thì  Tha  hóa  lạc  thiên  mới  một  ngày  một  đêm.  Như  vậy  ba  mươi 
ngày  đêm  là  một  tháng,  mười  hai  tháng  là  một  năm,  một  vạn  sáu  ngàn 
năm  như  vậy  là  tuổi  thọ  của  Tha  hóa  lạc  thiên.  Này  Bà  cư  sĩ,  tất  có 
trường  hợp  này,  là  thiện  nam  tử  hay  thiện  nữ  nhân  thì  trì  Thánh  trai 
tám  chi  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  Tha  hóa  lạc 
thiên.” 

Lúc  bấy  giờ  Lộc  Tử  Mau  Tì-xá-khư  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật 
bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thánh  trai  tám  chi  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy 
hữu,  đại  lợi,  đại  quả,  có  đại  công  đức,  có  đại  quảng  bô",  con  từ  nay  cho 
đến  trọn  đời  xin  thọ  trì  Thánh  trai  tám  chi  này,  tùy  theo  năng  lực  mà 
bô"  thí  tu  phước.” 

Rồi  Lộc  Tử  Mầu  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy,  khéo  thọ  trì, 
khéo  tu  tập,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  về. 

Thê"  Tôn  thuyết  như  vậy,  Lộc  Tử  Mẩu  Tì-xá-khư  và  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


203.  KINH  BÔ-LỊ-ĐA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  Na-nan-đại,  trong  khu  rừng  xoài  của 
Ba-hòa-lị2. 

Bấy  giờ  Bô-lị-đa  Cư  sĩ  mặc  chiếc  áo  trắng  tinh,  đầu  quấn  khăn 
trắng,  chống  gậy,  cầm  dù,  mang  guốc  thế  tục,  đi  từ  vườn  này  sang 
vườn  khác,  từ  quán  nọ  đến  quán  kia,  từ  rừng  đến  rừng,  du  hành  khắp 
nơi,  thong  dong  tản  bộ,  nếu  gặp  các  Sa-môn,  Phạm  chí  bèn  nói  rằng, 
‘Chư  Hiền  nên  biết,  tôi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự’.  Các  Sa- 
môn,  Phạm  chí  nói  lại  bằng  những  lời  dịu  dàng  rằng,  ‘Vâng,  Cư  sĩ  Bô- 
lị-đa  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự’. 

Rồi  Cư  sĩ  Bô-lị-đa  trong  khi  du  hành  khắp  nơi,  thong  dong  tản  bộ 
đến  chỗ  Đức  Phật,  chào  hỏi  xong,  chống  gậy  đứng  ngay  trước  Phật. 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Cư  sĩ,  có  chỗ  ngồi  đó,  muôn  ngồi  thì  mời  ngồi.” 

Cư  sĩ  Bô-lị-đa  bạch  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  không  thể  như  vậy!  Không  nên  như  vậy!  Vì  sao? 
Vì  tôi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự,  mà  Cù-đàm  gọi  tôi  là  Cư  sĩ 
sao?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Ngươi  có  hình  tướng,  biểu  hiệu  như  Cư  sĩ,  cho  nên  Ta  gọi  ngươi 
là  Cư  sĩ.  Có  chỗ  ngồi  đó,  muốn  ngồi  thì  mời  ngồi.” 

Thế  Tôn  lại  ba  lần  nói  rằng: 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.54.  Potaliya-suttaỏ. 

2  Ba-hòa-lị-nại  viên  *•  ectâ  ỈẾ>  m'  T-  (Paơli:  Paơvaơrikambavana).  Bản  Paơli  nói: 
tại  thôn  A0paòa,  Anguttaraơpa. 


www.daitangkinh.org 


794 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Cư  sĩ,  có  chỗ  ngồi  đó,  muốn  ngồi  thì  ngồi.” 

Cư  sĩ  Bô-lị-đa  cũng  ba  lần  bạch  Phật  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  không  thể  như  vậy!  Không  nên  như  vậy!  Vì  sao? 
Vì  tôi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự  mà  Cù-đàm  gọi  tôi  là  Cư  sĩ  sao?” 

Thế  Tôn  trả  lời  rằng: 

“Ngươi  có  hình  tướng,  biểu  hiện  như  Cư  sĩ,  cho  nên  Ta  gọi  ngươi 
là  Cư  sĩ.  Có  chỗ  ngồi  đó,  muôn  ngồi  thì  mời  ngồi.” 

Rồi  Thế  Tôn  hỏi: 

“Ngươi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự  như  thế  nào?” 

Cư  sĩ  Bô-lị-đa  đáp: 

“Tất  cả  những  tài  vật  trong  nhà,  tôi  đều  cho  con  cái  hết  rồi  tôi 
sống  vô  vi,  vô  cầu,  chỉ  đi  lấy  thức  ăn  để  duy  trì  mạng  sông  mà  thôi. 
Tôi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự  như  vậy.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Cư  sĩ,  trong  Thánh  pháp  luật,  sự  đoạn  tuyệt  các  tục  sự 
không  phải  như  vậy.  Này  Cư  sĩ,  trong  Thánh  pháp  luật  có  Tám  chi 
đoạn  tuyệt  tục  sự.” 

Lúc  bấy  giờ  Cư  sĩ  Bô-lị-đa  bèn  bỏ  gậy,  xếp  dù,  cởi  guốc  tục, 
chắp  tay  hướng  về  Phật  bạch  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  trong  Thánh  pháp  luật,  thế  nào  là  Tám  chi  đoạn 
tuyệt  tục  sự?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  lìa  sát  mà  đoạn  trừ  sát,  y 
trên  xa  lìa  lấy  của  không  cho  mà  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  y  trên 
xa  lìa  tà  dâm  mà  đoạn  trừ  tà  dâm,  y  trên  xa  lìa  nói  láo  mà  đoạn  trừ  nói 
láo,  y  trên  không  tham  trước  mà  đoạn  trừ  tham  trước,  y  trên  không 
nhuế  hại  mà  đoạn  trừ  nhuế  hại,  y  trên  không  đố  kỵ  thù  nghịch  mà 
đoạn  trừ  đố  kỵ  thù  nghịch,  y  trên  không  tăng  thượng  mạn  mà  đoạn  trừ 
tăng  thượng  mạn. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  lìa  sát  mà 
đoạn  trừ  sát?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Ai  giết  chóc  phải 
chịu  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau.  Nếu  ta  giết  chóc,  ấy  là  gây  hại 
mình  và  cũng  xuyên  tạc  hủy  báng  người  khác.  Chư  Thiên  và  các  vị 
phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta,  các  phương  đều  nghe  đồn 
tiếng  xấu  của  ta,  thân  hoại  mạng  chung  tất  sẽ  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong 


KINH  BÔ-LỊ-ĐA 


795 


địa  ngục.  Ai  giết  chóc  như  vậy,  sẽ  chịu  quả  báo  này,  trong  đời  này  và 
đời  sau.  Như  vậy,  nay  ta  có  nên  y  trên  lìa  sát  mà  đoạn  trừ  sát  chăng?’ 
Rồi  vị  ấy  y  trên  xa  lìa  sát  hại  mà  đoạn  trừ  sát  hại.  Như  vậy  là  Đa  văn 
Thánh  đệ  tử  y  trên  lìa  sát  mà  đoạn  trừ  sát. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  xa  lìa  lấy  của 
không  cho  mà  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư 
duy  như  vầy,  ‘Ai  lấy  của  không  cho  tất  phải  chịu  quả  báo  ác  trong  đời 
này  và  đời  sau.  Nếu  ta  lấy  của  không  cho,  ấy  là  gây  hại  mình  và  cũng 
xuyên  tạc  hủy  báng  người  khác.  Chư  Thiên  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí 
sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta,  các  phương  đều  nghe  đồn  tiếng  xấu  của  ta, 
thân  hoại  mạng  chung  tất  sẽ  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  lấy 
của  không  cho  phải  chịu  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau  như  vậy,  nay 
ta  có  nên  y  trên  xa  lìa  lấy  của  không  cho  mà  đoạn  trừ  sự  lấy  của 
không  cho  chăng?’  Rồi  vị  ấy  y  trên  xa  lìa  lấy  của  không  cho  mà  đoạn 
trừ  sự  lấy  của  không  cho.  Như  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  xa  lìa 
lấy  của  không  cho  mà  đoạn  trừ  sự  lấy  của  không  cho. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  xa  lìa  tà  dâm  mà 
đoạn  trừ  tà  dâm?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Ai  tà  dâm  tất 
phải  chịu  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau.  Nếu  ta  tà  dâm  ấy  là  tự  hại 
mà  cũng  là  xuyên  tạc  hủy  báng  người  khác.  Chư  Thiên  và  các  vị  phạm 
hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta,  các  phương  thảy  đều  nghe  đồn 
tiếng  xấu  của  ta.  khi  thân  hoại  mạng  chung  phải  đi  đến  ác  thú,  sanh 
trong  địa  ngục.  Ai  tà  dâm  tất  phải  chịu  ác  báo  này  trong  đời  này  và  đời 
sau  như  vậy,  nay  ta  có  nên  y  trên  xa  lìa  tà  dâm  mà  đoạn  trừ  tà  dâm 
chăng?’  Rồi  vị  ấy  y  trên  xa  lìa  tà  dâm  mà  đoạn  trừ  tà  dâm.  Như  vậy, 
Đa  văn  Thánh  đệ  tử  xa  lìa  tà  dâm  mà  đoạn  trừ  tà  dâm. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  xa  lìa  nói  láo 
mà  đoạn  trừ  sự  nói  láo?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Ai  nói 
láo  tất  phải  chịu  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau.  Nếu  ta  nói  láo  ấy 
là  tự  hại  mà  cũng  xuyên  tạc  phỉ  báng  người  khác.  Chư  Thiên  và  các 
vị  phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta,  khi  thân  hoại  mạng 
chung  tất  sẽ  phải  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  nói  láo  tất 
phải  chịu  ác  báo  này  đời  này  và  đời  sau  như  vậy.  Nay  ta  nên  y  cứ 
trên  xa  lìa  nói  láo  mà  đoạn  trừ  sự  nói  láo  chăng?’  Rồi  vị  ấy  y  cứ  trên 
xa  lìa  nói  láo  mà  đoạn  trừ  sự  nói  láo.  Như  vậy  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y 


796 


TRUNG  A-HÀM 


trên  xa  lìa  nói  láo  mà  đoạn  trừ  sự  nói  láo. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  không  tham 
trước  mà  đoạn  trừ  tham  trước?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Ai 
tham  trước  tất  phải  thọ  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau.  Nếu  ta  tham 
trước  ấy  là  tự  hại  mà  cũng  là  xuyên  tạc  hủy  báng  người  khác.  Chư 
Thiên  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta.  Khi  thân 
hoại  mạng  chung  tất  phải  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  tham 
trước  tất  phải  thọ  ác  báo  này  trong  đời  này  và  đời  sau  như  vậy.  Nay  ta 
có  nên  xa  lìa  tham  trước  mà  đoạn  trừ  tham  trước  chăng?’  Rồi  vị  ấy  y 
trên  xa  lìa  tham  trước  mà  đoạn  trừ  tham  trước.  Như  vậy,  Đa  văn  Thánh 
đệ  tử  y  trên  xa  lìa  tham  trước  mà  đoạn  trừ  tham  trước. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  xa  lìa  hại  nhuế 
mà  đoạn  trừ  hại  nhuế?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Ai  hại 
nhuế  tất  phải  thọ  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau.  Nếu  ta  hại  nhuế  ấy 
là  tự  hại,  mà  cũng  là  hủy  báng  xuyên  tạc  người  khác.  Chư  Thiên  và 
các  vị  phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới  của  ta,  các  phương  đều 
nghe  đồn  tiếng  xấu  của  ta,  khi  thân  hoại  mạng  chung  tất  sẽ  đi  đến  ác 
xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  hại  nhuế  tất  phải  thọ  ác  báo  này  đời  này 
và  đời  sau.  Như  vậy,  nay  ta  có  nên  xa  lìa  hại  nhuế  mà  đoạn  trừ  hại 
nhuế  chăng?’  Rồi  vị  ấy  y  trên  xa  lìa  hại  nhuế  mà  đoạn  trừ  hại  nhuế. 
Như  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  xa  lìa  hại  nhuế  mà  đoạn  trừ  hại 
nhuế. 

“Này  Cư  sĩ,  thế  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  không  đố  kỵ 
thù  nghịch  mà  đoạn  trừ  đố  kỵ  thù  nghịch?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy 
như  vầy,  ‘Ai  đố  kỵ  thù  nghịch  tất  phải  thọ  ác  báo  đời  này  và  đời  sau. 
Nếu  ta  đố  kỵ  thù  nghịch  ấy  là  tự  hại  và  cũng  xuyên  tạc  hủy  báng 
người  khác.  Chư  Thiên  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học  giới 
của  ta,  các  phương  đều  nghe  đồn  tiếng  xấu  của  ta.  Khi  thân  hoại  mạng 
chung  tất  phải  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  đố  kỵ  thù  nghịch 
tất  phải  thọ  ác  báo  này  đời  này  và  đời  sau  như  vậy,  nay  ta  có  nên  y  cứ 
trên  không  đô"  ky  thù  nghịch  mà  đoạn  trừ  đô"  kỵ  thù  nghịch  chăng?’  Rồi 
vị  â"y  y  cứ  trên  không  đố  kỵ  thù  nghịch  mà  đoạn  trừ  đố  kỵ  thù  nghịch. 
Như  vậy,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  cứ  trên  không  đố  kỵ  thù  nghịch  mà 
đoạn  trừ  đô"  kỵ  thù  nghịch. 

“Này  Cư  sĩ,  thê"  nào  là  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  không  tăng 


KINH  BÔ-LỊ-ĐA 


797 


thượng  mạn  mà  đoạn  trừ  tăng  thượng  mạn?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy 
như  vầy,  ‘Ai  tăng  thượng  mạn  tất  thọ  ác  báo  trong  đời  này  và  đời  sau. 
Nếu  ta  có  tăng  thượng  mạn  ấy  là  tự  hại  mà  cũng  là  xuyên  tạc  hủy 
báng  người  khác.  Chư  Thiên  và  các  vị  phạm  hạnh  có  trí  sẽ  chê  bai  học 
giới  của  ta,  các  phương  đều  nghe  đồn  tiếng  xấu  của  ta.  Khi  thân  hoại 
mạng  chung  tất  phải  đi  đến  ác  xứ,  sanh  trong  địa  ngục.  Ai  có  tăng 
thượng  mạn  tất  phải  thọ  ác  báo  này  đời  này  và  đời  sau  như  vậy.  Nay 
ta  có  nên  y  cứ  không  tăng  thượng  mạn  mà  đoạn  trừ  tăng  thượng  mạn 
chăng?’  Rồi  vị  ấy  y  trên  không  tăng  thượng  mạn  mà  đoạn  trừ  tăng 
thượng  mạn.  Như  vậy  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  y  trên  không  tăng  thượng 
mạn  mà  đoạn  trừ  tăng  thượng  mạn. 

“Đó  là  Tám  chi  đoạn  tuyệt  tục  sự  trong  Thánh  pháp  luật.” 

Cư  sĩ  hỏi  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  trong  Thánh  pháp  luật  chỉ  như  vậy  là  đoạn  tuyệt 
tục  sự  hay  còn  những  điều  khác  nữa?” 

Thế  Tôn  nói: 

“  Trong  Thánh  pháp  luật  không  chỉ  có  chừng  đó  đoạn  tuyệt  tục 
sự,  mà  còn  Tám  chi  đoạn  tuyệt  tục  sự  khác  đạt  đến  chứng  ngộ.” 

Bô-lị-đa  Cư  sĩ  nghe  xong,  bèn  cởi  khăn  trắng  chắp  tay  hướng  về 
Đức  Phật  bạch  rằng: 

“Này  Cù-đàm,  thế  nào  nói  là  trong  Thánh  pháp  luật  còn  có  Tám 
chi  đoạn  tuyệt  tục  sự  khác  đạt  đến  chứng  ngộ?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  một  con  chó  đói,  gầy  ốm,  mệt  mỏi,  đến 
bên  chỗ  mổ  bò.  Người  đồ  tể  hay  đệ  tử  của  người  đồ  tể  quăng  cho  con 
chó  một  khúc  xương  đã  rút  tỉa  hết  thịt.  Con  chó  lượm  được  khúc  xương 
rồi  chạy  đến  chỗ  này  chỗ  kia  mà  gặm,  rách  môi,  mẻ  răng,  hoặc  gây 
thương  hại  cuống  họng,  nhưng  con  chó  không  vì  vậy  mà  đoạn  trừ  được 
đói.  Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng  như  bộ 
xương  khô.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  bộ  xương  khô,  hoan  lạc  ít  mà 
khổ  não  lại  nhiều,  đầy  dẫy  nguy  hiểm,  nên  xa  lánh  đi.  Nếu  ai  có  sự  xả 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  sự  vật  dục  của 
thế  gian3  đều  vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàn.  Hãy  tu  tập  điều  đó. 


3'  Thế  gian  ẩm  thực  Tỵ  T%  □,/APa0li:  Lokacmisupacdacnac:  Sự  chấp  thủ 


798 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  cách  thôn  không  xa,  có  một  miếng  thịt  rơi 
trên  khoảng  đất  trống;  hoặc  quạ  hoặc  diều  mang  miếng  thịt  ấy  đi.  Rồi 
những  quạ  diều  khác  đuổi  theo  để  tranh  giành.  Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao?  Nếu 
quạ  diều  ấy  không  chịu  xả  bỏ  tức  khắc  miếng  thịt  này,  các  quạ  diều 
khác  vẫn  đuổi  theo  để  giành  giựt  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Thật  sự  như  vậy,  Cù -đàm.” 

“Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao,  nếu  quạ  diều  ấy  xả  bỏ  tức  khắc  miếng  thịt 
này,  các  quạ  diều  khác  có  còn  đuổi  theo  để  giành  giựt  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Không  vậy,  Cù-đàm.” 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng  như 
miếng  thịt.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  miếng  thịt;  hoan  lạc  ít  mà  khổ 
não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm,  hãy  nên  xa  lìa  đi’.  Nếu  ai  có  sự  xả 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  vật  dục  thế  gian 
đều  vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàn.  Hãy  nên  tu  tập  điều  này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  một  người  tay  cầm  một  bó  đuốc  đang 
cháy,  ngược  gió  mà  đi.  Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao?  Giả  sử  người  ấy  không  liệng 
bỏ  tức  khắc,  nhất  định  có  cháy  tay  và  các  chi  thể  khác  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Thật  sự  như  vậy,  Cù-đàm.  ” 

“Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao?  Giả  sử  người  ấy  liệng  bỏ  tức  khắc,  sẽ  còn  bị 
cháy  tay  hay  các  chi  thể  khác  nữa  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Không  vậy  Cù-đàm.” 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng  như 
bó  đuốc  đang  cháy;  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  bó  đuốc  đang  cháy, 
hoan  lạc  ít  mà  khổ  não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm  hãy  xa  lánh  đi’. 
Nếu  ai  có  sự  xả  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây,  tất  cả  mọi 
dục  vọng  thế  gian,  vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàng.  Hãy  tu  tập  điều 
này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  cách  thôn  không  xa  có  một  hầm  lửa  lớn, 
trong  đó  đầy  những  lửa  nhưng  không  có  khói,  không  có  ngọn.  Nếu  một 


vật  dục  trần  gian. 


KINH  BÔ-LỊ-ĐA 


799 


người  đi  đến,  không  ngu,  không  si,  cũng  không  điên  đảo,  tự  chủ  với 
tâm  mình,  tự  do  tự  tại,  muôn  hoan  lạc  chớ  không  muôn  đau  đớn,  rất 
ghét  sự  đau  đớn;  muốn  sống  chớ  không  muốn  chết,  rất  ghét  sự  chết.  Ý 
Cư  sĩ  nghĩ  sao?  Người  ấy  lại  nhảy  vào  hầm  lửa  này  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Không  phải  vậy,  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Vì  người  ấy  thấy  hầm 
lửa  liền  nghĩ  rằng,  ‘Nếu  rơi  xuống  hầm  lửa,  nhất  định  chết  chớ  không 
nghi  ngờ.  Dù  không  chết,  nhất  định  chịu  đựng  đau  đớn  vô  cùng’. 
Người  ấy  thấy  hầm  lửa  bèn  nghĩ  đến  việc  xa  lìa,  ước  mong  xa  lìa,  xả 

ly- 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  lại  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng 
như  hầm  lửa.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  hầm  lửa,  hoan  lạc  ít  mà  khổ 
não  nhiều  đầy  những  nguy  hiểm,  hãy  nên  xa  lánh  đi’.  Nếu  ai  có  sự  xả 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  vật  dục  thế  gian  vĩnh 
viễn  đoạn  tận  không  dư  tàng.  Hãy  tu  tập  điều  này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  cách  thôn  không  xa,  có  một  con  rắn  độc  to 
lớn,  rất  dữ,  rất  độc  địa,  màu  đen  dễ  sợ.  Nếu  một  người  đi  đến,  không 
ngu,  không  si,  cũng  không  điên  đảo,  tự  chủ  với  tâm  mình,  tự  do  tự  tại, 
muôn  hoan  lạc,  chớ  không  muốn  đau  đớn,  rất  ghét  đau  đớn;  muôn 
sống  chớ  không  muốn  chết,  rất  ghét  sự  chết.  Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao,  người 
ấy  há  lại  thò  tay  cho  con  rắn  cắn,  hay  các  chi  thể  khác  và  nói  rằng, 
‘Này,  mổ  đi!  Này  mổ  đi!’  Như  vậy  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Không  phải  vậy,  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Người  ấy  thấy  con  rắn 
bèn  nghĩ  rằng,  ‘Nếu  ta  thò  tay  và  các  chi  thể  khác  cho  con  rắn  nó  mổ, 
nhất  định  phải  chết  chớ  không  nghi  ngờ.  Dù  không  chết  thì  nhất  định 
phải  chịu  đau  đớn  vô  cùng’.  Người  ấy  thấy  con  rắn  bèn  nghĩ  đến  sự 
lánh  xa,  ước  mong  xả  ly. 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  lại  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng 
như  rắn  độc.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  con  rắn  độc,  hoan  lạc  ít  mà 
khổ  não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm,  hãy  xa  lánh  đi.  Nếu  ai  có  sự  xả 
ly  dục,  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  dục  vọng  thế  gian 
vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàng.  Hãy  tu  tập  điều  này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  một  người  nằm  mộng,  thấy  mình  sung  túc, 
năm  thứ  dục  lạc  thỏa  thích.  Nhưng  khi  tỉnh  dậy,  một  thứ  cũng  không 


800 


TRUNG  A-HÀM 


thấy.  Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng  như 
giấc  mộng.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  giấc  mộng,  hoan  lạc  ít  mà  khổ 
não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm,  hãy  xa  lánh  đi’.  Nếu  ai  có  sự  xả  ly 
dục,  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây,  tất  cả  mọi  vật  dục  thế  gian,  vĩnh 
viễn  đoạn  tận,  không  dư  tàn.  Hãy  nên  tu  tập  sự  kiện  này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  một  người  vay  mượn  vật  dụng  hưởng  lạc, 
hoặc  cung  điện,  lầu  các,  hoặc  vườn  hào,  ao  tắm,  hoặc  voi  ngựa,  xe  cộ, 
hoặc  chăn  đệm  mùng  mền,  hoặc  nhẫn,  vòng,  xuyến,  hoặc  hương,  anh 
lạc,  vòng  cổ,  hoặc  tràng  hoa  vàng  báu,  hoặc  danh  y  thượng  phục,  rồi 
nhiều  người  trông  thấy  bèn  ca  ngợi  rằng,  ‘Như  vậy,  tốt  lành  thay!  Như 
vậy,  sung  sướng  thay!  Nếu  có  tài  vật  gì  thì  nên  hưởng  thụ  thỏa  thích 
cho  đến  cùng  như  vậy’.  Nhưng  chủ  nhân  có  thể  tước  đoạt  hay  sai 
người  tước  đoạt  bất  cứ  lúc  nào  muốn,  bèn  tự  mình  tước  đoạt  hay  sai 
người  tước  đoạt,  những  người  khác  trông  thấy,  bèn  nói  với  nhau  rằng, 
‘Nó  là  người  vay  mượn;  thật  sự  là  lừa  gạt  chớ  không  phải  vay  mượn. 
Vì  sao?  Vì  chủ  nhân  của  sở  hữu  có  thể  tước  đoạt  hay  sai  người  tước 
đoạt  bất  cứ  lúc  nào  muôn.  Và  rồi  đã  tự  mình  tước  đoạt  hay  sai  người 
tước  đoạt’.  Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng 
như  vay  mượn.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  vay  mượn  hoan  lạc  ít  mà 
khổ  não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm,  hãy  xa  lánh  đi’.  Nếu  ai  có  sự  xả 
ly  dục,  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  vật  dục  thế  gian 
vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàng.  Hãy  tu  tập  điều  này. 

“Này  Cư  sĩ,  cũng  như  cách  thôn  không  xa,  có  một  gốc  cây  ăn  trái 
to  lớn.  Cây  ấy  thường  có  nhiều  trái  ngon  lành  đẹp  mắt.  Một  người  đi 
đến,  đói,  mệt  mỏi,  gầy  ốm,  muốn  được  ăn  trái.  Người  ấy  nghĩ  rằng, 
‘Cây  này  thường  có  nhiều  trái  ngon  lành  đẹp  mắt.  Ta  đang  đói,  gầy 
ốm,  mệt  mỏi,  muốn  được  ăn  trái.  Nhưng  dưới  gốc  không  có  trái  rụng 
để  có  thể  ăn  cho  no  và  mang  về.  Ta  biết  leo  cây.  Bây  giờ  ta  có  nên 
leo  lên  cây  này  chăng?’  Nghĩ  xong,  bèn  leo  lên.  Lại  cũng  có  một 
người  khác,  đói,  gầy  ốm,  mệt  mỏi,  muốn  được  ăn  trái,  cầm  một  cái 
búa  rất  lớn,  bèn  nghĩ  rằng:  ‘Cây  này  thường  có  nhiều  trái  ngon  lành 
đẹp  mắt  nhưng  dưới  gốc  cây  không  có  trái  rụng  để  có  thể  ăn  cho  no  và 
mang  về,  ta  không  biết  leo  cây.  Bây  giờ  ta  có  nên  đốn  ngã  cây  này 
chăng?’,  bèn  đốn  ngã  cây  ấy.  Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao?  Người  trên  cây  nếu 
không  xuống  nhanh  khi  cây  ngã  xuống  đất,  có  bị  gãy  tay  hoặc  các  chi 


KINH  BÔ-LỊ-ĐA 


801 


thể  khác  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Thật  sự  như  vậy,  Cù-đàm.  ” 

“Ý  Cư  sĩ  nghĩ  sao,  nếu  người  trên  cây  leo  xuống  nhanh,  khi  cây 
ngã  xuống  đất,  há  lại  bị  gãy  tay  hay  các  chi  thể  khác  chăng?” 

Cư  sĩ  đáp: 

“Không  vậy,  Cù-đàm.” 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  lại  tư  duy  như  vầy,  ‘Dục  vọng 
như  trái  cây.  Thế  Tôn  nói  dục  vọng  như  trái  cây,  hoan  lạc  ít  mà  khổ 
não  nhiều,  đầy  những  nguy  hiểm  hãy  lánh  xa  đi’.  Nếu  ai  có  sự  xả  ly 
dục  ly  ác  bất  thiện  pháp  này,  thì  ở  đây  tất  cả  mọi  vật  dục  thế  gian, 
vĩnh  viễn  đoạn  tận  không  dư  tàng.  Hãy  tu  tập  sự  kiện  này. 

“Đó  gọi  là  trong  Thánh  pháp  luật  còn  có  Tám  chi  đoạn  tuyệt  tục 
sự  khác,  đạt  đến  chứng  ngộ. 

“Này  Cư  sĩ,  rồi  vị  ấy  có  giác  có  quán,  đã  dứt4,  nội  tĩnh,  nhất  tâm, 
không  giác,  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đắc  đệ  Nhị 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Rồi  vị  ấy  ly  hỷ,  xả,  vô  cầu,  an  trụ  với  chánh 
niệm  chánh  trí,  thân  thọ  lạc,  điều  mà  Thánh  gọi  là  được  Thánh  xả, 
niệm,  an  trú  lạc,  chứng  đắc  Tam  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Rồi  vị  ấy  lạc 
diệt,  khổ  diệt,  hỷ  ưu  vốn  cũng  diệt,  không  lạc  không  khổ,  xả  niệm 
thanh  tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ. 

“Rồi  vị  ấy  với  định  tâm  thanh  tịnh  như  vậy,  không  uế,  không 
phiền,  nhu  nhuyến,  an  trụ  vững  vàng,  đạt  đến  bất  động  tâm,  tu  học  và 
chứng  ngộ  lậu  tận  trí  thông,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ 
tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’.  Biết  như  thật  đây  là 
lậu,  đây  là  lậu  tập,  đây  là  lậu  diệt,  đây  là  lậu  diệt  đạo.  Vị  ấy  biết  như 
vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  vô 
minh  lậu,  giải  thoát  rồi  biết  mình  đã  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng:  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa’.” 

Khi  nói  pháp  này  Bô-lị-đa  Cư  sĩ  viễn  ly  trần  cấu,  pháp  nhãn  về 
các  pháp  phát  sanh.  Lúc  bấy  giờ  Bô-lị-đa  Cư  sĩ  thấy  pháp,  đắc  pháp, 


4'  “Có  giác  có  quán”  là  Sơ  thiền,  “giác  quán  đã  dứt”  là  ở  Nhị  thiền,  ở  đây  không 
nói  đến  Sơ  thiền.  Paơli  lược  bỏ  cả  bốn  thiền. 


802 


TRUNG  A-HÀM 


chứng  giác  bạch  tịnh  pháp,  đoạn  nghi  độ  hoặc,  không  còn  tôn  thờ  ai, 
không  còn  do  ai,  không  còn  do  dự,  đã  an  trụ  nơi  quả  chứng  đối  với  pháp 
của  Thế  Tôn  đã  được  vô  sở  úy,  bèn  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Phật  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi 
mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  từ  hôm  nay  suốt  trọn  đời,  tự 
quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  trước  đây  mặc  chiếc  áo  trắng  tinh,  đầu  quấn 
khăn  trắng,  chống  gậy,  cầm  dù  và  mang  guốc  tục,  đi  từ  vườn  này  sang 
vườn  khác,  từ  quán  nọ  đến  quán  kia,  từ  rừng  đến  rừng,  du  hành  khắp 
nơi  thong  dong  tản  bộ,  nếu  gặp  các  Sa-môn,  Phạm  chí,  bèn  nói  như 
vầy,  ‘Chư  Hiền,  tôi  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự’.  Các  Sa-môn, 
Phạm  chí  ấy  bèn  những  lời  dịu  dàng  nói  với  con  rằng,  ‘Vâng,  Cư  sĩ 
Bô-lị-đa  lánh  tục,  đoạn  tục,  xả  các  tục  sự’. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  lúc  bấy  giờ  các  vị  ấy  thật  sự  vô  trí,  lại  đặt 
vào  chỗ  trí,  thật  sự  vô  trí  mà  thờ  tự,  thật  sự  vô  trí  mà  cúng  thực,  thật  sự 
vô  trí  mà  phụng  sự  như  người  trí.  Bạch  Thế  Tôn,  kể  từ  hôm  nay  chúng 
Tỳ-kheo  và  đệ  tử  Thế  Tôn,  đây  mới  thật  sự  là  có  trí,  xứng  đáng  đặt  ở 
chỗ  trí,  thật  sự  có  trí  xứng  đáng  thờ  tự,  thật  sự  có  trí  xứng  đáng  cúng 
thực,  thật  sự  có  trí  xứng  đáng  phụng  sự  người  trí  tuệ. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nay  lại  lần  nữa  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ- 
kheo  Tăng.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc  kể  từ  hôm  nay 
suốt  đời  tự  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.  Bạch  Thế  Tôn,  con  trước 
kia  kính  tín  kính  trọng  các  Sa-môn,  Phạm  chí  ngoại  đạo,  kể  từ  hôm 
nay  đoạn  tuyệt.  Bạch  Thế  Tôn,  nay  lần  thứ  ba  con  xin  tự  quy  y  Phật, 
Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc, 
kể  từ  hôm  nay  suốt  đời  tự  quy  y  cho  đến  lúc  mạng  chung.” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Cư  sĩ  Bô-lị-đa  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


204.  KINH  LA-MA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  Đông  viên,  giảng 
đường  Lộc  tử  mẫu. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  vào  lúc  xế  trưa,  từ  tĩnh  tọa  dậy,  bước  xuống 
giảng  đường,  nói  với  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“Bây  giờ  ta  và  ngươi  đến  sông  A-di-la-bà-đề2  để  tắm.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  rằng: 

“Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn.” 

Rồi  Tôn  giả  A-nan  cầm  then  cửa  tản  bộ  đi  đến  khắp  các  cốc,  gặp 
Tỳ-kheo  nào  cũng  nói  rằng: 

“Chư  Hiền,  hãy  đi  đến  nhà  Phạm  chí  La-ma3.” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  nói,  bèn  cùng  nhau  đến  nhà  Phạm  chí  La-ma. 

Thế  Tôn  dẫn  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  sông  A-di-la-bà-đề,  cởi  y  để 
trên  bờ,  rồi  xuống  nước  tắm.  Tắm  xong,  trở  lên  lau  mình,  mặc  y.  Bấy 
giờ  Tôn  giả  A-nan  đứng  sau  Thế  Tôn,  cầm  quạt  quạt  Phật.  Rồi  Tôn 
giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  bạch  rằng4: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhà  của  Phạm  chí  La-ma  rất  tốt,  ngăn  nắp,  rất 
khả  ái.  Cúi  mong  Thế  Tôn  vì  lòng  từ  bi  mẫn  đi  đến  nhà  của  Phạm  chí 
La-ma.” 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  của  Tôn  giả  A-nan.  Rồi  Thế  Tôn  dẫn 
Tôn  giả  A-nan  đi  đến  nhà  Phạm  chí  La-ma.  Bấy  giờ  tại  nhà  của  Phạm 


'■  Tương  đương  Paơli.  M.  26.  Ariyapariyesana-suttaỏ. 

2-  A-di-la-bà-đề  *  /i  '  ±Ờ  -XỵỜỸaữXv.  Aciravatì.  Trong  bản  Paơli:  Pubbakoseaehaka. 

3  La-ma  '  /íũ.-âPa0\\:  Rammaka. 

■  Một  vài  chi  tiết  trong  đoạn  này  không  được  mạch  lạc. 


www.daitangkinh.org 


804 


TRUNG  A-HÀM 


chí  La-ma  một  số  đông  Tỳ-kheo  đã  tụ  tập  ngồi  lại  để  thuyết  pháp. 
Đức  Phật  đứng  ngoài  cửa,  đợi  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  xong.  Khi  số 
đông  các  Tỳ-kheo  đã  nói  pháp  xong,  các  ngài  ngồi  im  lặng.  Thế  Tôn 
biết  rồi  bèn  tằng  hắng  và  gõ  cửa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  tức  thì  đi  ra  mở  cửa5.  Thế  Tôn  bước  vào  nhà 
Phạm  chí  La-ma,  trải  chỗ  ngồi  trước  chúng  Tỳ-kheo  mà  ngồi  và  hỏi: 

“Các  Tỳ-kheo  vừa  rồi  nói  những  câu  chuyện  gì  vậy?  Vì  công 
việc  gì  mà  tụ  tập  ngồi  ở  đây?” 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vừa  rồi,  chúng  con  thuyết  pháp.  Do  pháp  sự  này 
mà  tụ  tập  ngồi  tại  đây.” 

Thế  Tôn  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay,  Tỳ-kheo  khi  tụ  tập  ngồi  lại  nên  làm  hai 
việc;  một  là  thuyết  pháp,  hai  là  im  lặng.  Vì  sao  vậy?  Ta  sẽ  giảng  pháp 
cho  các  ngươi.  Hãy  lắng  nghe!  Hãy  lắng  nghe!  Hãy  tư  niệm  kỹ.” 

Lúc  ấy  các  Tỳ -kheo  bạch  rằng: 

“Chúng  con  kính  vâng  lời  lắng  nghe.” 

Đức  Phật  nói: 

“Có  hai  loại  tìm  cầu.  Một  là  Thánh  cầu6  và  hai  là  phi  Thánh  cầu. 
Thế  nào  là  phi  Thánh  cầu?  Có  một  hạng  người  thật  sự  lệ  thuộc  bệnh 
tật  nhưng  lại  tìm  cầu  tật  bệnh;  thật  sự  lệ  thuộc  sự  chết  nhưng  lại  tìm 
cầu  sự  chết,  thật  sự  lệ  thuộc  vào  ưu  bi  khổ  não,  lệ  thuộc  sự  tạp  uế, 
nhưng  lại  tìm  cầu  sự  tạp  uế. 

“Thế  nào  là  thật  sự  lệ  thuộc  vào  bệnh  tật7  nhưng  lại  tìm  cầu  sự 
bệnh  tật?  Thế  nào  là  sự  tật  bệnh?  Con  cái,  anh  em,  đó  là  bệnh  pháp. 
Voi,  ngựa,  bò,  dê,  nô  tỳ,  tiền  tài,  trân  bảo,  lúa  gạo,  là  sự  bệnh  pháp. 
Chúng  sanh  ở  trong  đó  xúc  chạm,  đắm  nhiễm,  tham  ái,  dính  trước, 
kiêu  ngạo  mà  thọ  nhập,  không  thấy  sự  nguy  hiểm,  không  thấy  sự  xuất 
yếu. 


5'  Theo  bản  Pacli,  đây  là  một  am  cốc  (Rammakassa  brachmanassa  assamo:  thảo 
am  của  Bà-la-môn  Rammaka)  chứ  không  phải  là  nhà. 

6'  Thánh  cầu  y  -ỹỵỀPữữXv.  ariyacpariyesanac. 

7'  Bệnh  pháp  tỵ  ^-CPacli:  byacdhidhamma. 


KINH  LA-MA 


805 


“Thế  nào  là  sự  lệ  thuộc  sự  già8,  sự  chết,  sự  sầu  bi  ưu  não,  sự  tạp 
uế?  Con  cái,  anh  em  đó  là  sự  tạp  uế.  Voi,  ngựa,  bò,  dê,  nô  tỳ,  tiền  tài, 
trân  bảo,  đó  là  sự  tạp  uế,  sự  tổn  hại.  Chúng  sanh  ở  trong  đó  đắm 
nhiễm,  xúc  chạm,  tham  ái,  dính  trước,  kiêu  ngạo  mà  thọ  nhập,  không 
thấy  sự  nguy  hiểm,  không  thấy  sự  xuất  yếu.  Người  đó  muôn  tìm  cầu 
cái  không  tật  bệnh,  an  ổn,  vô  thượng,  Niết-bàn,  nhưng  đạt  được  Niết- 
bàn  an  ổn  vô  thượng  là  trường  hợp  không  thể  có.  Tìm  cầu  cái  không 
già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn 
Niết-bàn,  nhưng  đạt  được  Niết-bàn  vô  thượng  an  ổn  là  trường  hợp 
không  thể  có.  Đó  gọi  là  phi  Thánh  cầu. 

“Thế  nào  là  Thánh  cầu?  Có  một  hạng  người  suy  nghĩ  như  thế 
này,  ‘Ta  thật  sự  lệ  thuộc  tật  bệnh,  nhưng  không  bỏ  tìm  cầu  sự  tật 
bệnh.  Ta  thật  sự  lệ  thuộc  sự  già,  sự  chết,  sự  sầu  bi  khổ  não,  sự  tạp  uế, 
nhưng  không  bỏ  sự  tìm  cầu  tạp  uế.  Vậy  ta  hãy  tìm  cầu  cái  không  bệnh, 
vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Tìm  cầu  cái  không  già,  không  chết,  không 
sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn,  Niết-bàn’.  Người  ấy 
bèn  tìm  cầu  cái  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn  và  đạt  được 
không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn  là  trường  hợp  có  thể  có.  Tìm 
cầu  cái  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô 
thượng  an  ổn  Niết-bàn,  và  đạt  được  không  già,  không  chết,  không  sầu 
bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn,  là  trường  hợp  có 
thể  có. 

“Ta  trước  kia  khi  chưa  chứng  Vô  thượng  Chánh  đẳng  chánh  giác 
cũng  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  thực  sự  lệ  thuộc  tật  bệnh,  không  bỏ  tìm 
cầu  sự  tật  bệnh.  Ta  thực  sự  lệ  thuộc  già,  chết,  sầu  bi  ưu  não,  tạp  uế, 
nhưng  không  bỏ  tìm  cầu  cái  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu 
não,  không  tạp  uế.  Vậy  ta  có  nên  tìm  cầu  cái  không  bệnh,  vô  thượng 
an  ổn  Niết-bàn.  Tìm  cầu  cái  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu 
não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn  chăng?’ 

“Ta  vào  thời  thiếu  niên  trong  trắng,  mái  tóc  xanh  mướt,  cho 
đến  thời  tráng  niên  năm  hai  mươi  chín  tuổi,  bấy  giờ  sông  cực  kỳ 
hoan  lạc,  vui  đùa,  trang  sức,  du  hành.  Ta  vào  lúc  ấy  mặc  dù  cha  mẹ 
khóc  lóc,  thân  thuộc  không  ai  vui,  nhưng  Ta  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo 


Lão  pháp  /ĩ>  VỵdPaoli:  jara0dhamma. 


806 


TRUNG  A-HÀM 


ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  để  học  đạo;  thủ 
hộ  thân  mạng  thanh  tịnh,  thủ  hộ  khẩu  và  ý  mạng  thanh  tịnh.  Ta  đã 
thành  tựu  giới  thân  ấy  rồi,  lại  muôn  tìm  cầu  sự  không  bệnh,  vô 
thượng  an  ổn  Niết-bàn;  sự  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu 
não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn,  cho  nên  lại  tìm  nơi  A- 
la-la  Già-la-ma9,  hỏi  rằng,  ‘Thưa  A-la-la,  tôi  muôn  theo  pháp  của 
người  để  tu  học  phạm  hạnh  được  chăng?’  A-la-la  trả  lời  rằng,  ‘Này 
Hiền  giả,  không  có  gì  là  không  được.  Hiền  giả  muôn  hành  thì  hành’. 
Ta  lại  hỏi,  ‘Người  làm  thế  nào  để  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  pháp 
này?’  A-la-la  đáp,  ‘Ta  vượt  qua  tất  cả  thức  xứ,  đạt  được  vô  sở  hữu 
xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Do  đó,  pháp  của  ta  được  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác 
chứng’.  Ta  lại  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Không  chỉ  riêng  A-la-la  mới  có 
niềm  tin  này.  Ta  cũng  có  niềm  tin  này.  Không  chỉ  riêng  A-la-la  mới 
có  tinh  tấn  này,  Ta  cũng  có  sự  tinh  tấn  này.  Không  chỉ  riêng  A-la-la 
mới  có  tuệ  này,  Ta  cũng  có  tuệ  này’.  A-la-la  đối  với  pháp  này  đã  tự 
tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng.  Ta  muôn  chứng  pháp  này  nên  sống  cô  độc, 
viễn  ly,  tại  một  nơi  trông  vắng,  yên  tĩnh.  Sau  khi  tâm  không  phóng 
dật,  tu  hành  tinh  cần,  không  bao  lâu  Ta  chứng  pháp  ấy.  Sau  khi 
chứng  pháp  ấy  rồi,  Ta  lại  tìm  đến  chỗ  A-la-la  Già-la-ma,  hỏi  rằng, 
‘Thưa  A-la-la,  phải  chăng  pháp  này  được  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng, 
nghĩa  là  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  thức  xứ,  đạt  được  vô  sở  hữu  xứ, 
thành  tựu  an  trụ?’  A-la-la  trả  lời  Ta  rằng,  ‘Hiền  giả,  đó  là  pháp  ta  tự 
tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  nghĩa  là  vượt  qua  tất  cả  vô  lượng  thức  xứ, 
đạt  được  vô  sở  hữu  xứ,  thành  tựu  an  trụ’.  A-la-la  lại  nói  với  Ta  rằng, 
‘Hiền  giả,  ấy  là  cũng  như  sự  tác  chứng  của  ta  đối  với  pháp  này,  Hiền 
giả  cũng  vậy.  Cũng  như  sự  tác  chứng  của  Hiền  giả  đối  với  pháp  này, 
ta  cũng  vậy.  Hiền  giả,  người  hãy  đến  đây,  cùng  ta  lãnh  đạo  đồ  chúng 
này’.  Đó  là  A-la-la  đối  xử  với  Ta  với  địa  vị  Tôn  sư,  coi  Ta  ngang 
hàng,  tối  thượng  cung  kính,  tối  thượng  cúng  dường,  tối  thượng  hoan 
hỷ. 

“Ta  lại  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Pháp  này  không  đưa  đến  trí;  pháp  này 
không  đưa  đến  giác,  không  đưa  đến  Niết-bàn.  Vậy  Ta  hãy  xả  bỏ  pháp 
này,  để  cầu  thêm  nữa,  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn;  tìm 


9'  A-la-la  Già-la-ma  *  '  /íũ/A'Pa0li:  A0ôa0ra  Ka0la0ma. 


KINH  LA-MA 


807 


Cầu  sự  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô 
thượng  an  ổn  Niết-bàn’.  Ta  bèn  bỏ  pháp  này  đi  tìm  cầu  sự  không 
bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn. 

“Rồi  Ta  đi  đến  chỗ  uất-đà-la  La-ma  Tử10,  hỏi  rằng,  ‘Thưa  uất- 
đà-la,  tôi  muốn  ở  trong  pháp  của  người  mà  học  hỏi,  có  thể  được 
chăng?’  uất-đà-la  La-ma  Tử  trả  lời  Ta  rằng,  ‘Hiền  giả,  không  có  gì  là 
không  được.  Người  muốn  học  thì  học’.  Ta  lại  hỏi,  ‘Thưa  uất-đà-la,  cha 
ngài  là  La-ma11,  người  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  pháp  gì?’  uất-đà-la 
La-ma  Tử  đáp,  ‘Hiền  giả,  ta  vượt  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ,  đạt  được  phi 
hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Hiền  giả,  pháp  mà  cha  ta 
La-ma  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  là  pháp  này’.  Ta  lại  suy  nghĩ  như 
vầy,  ‘Không  chỉ  riêng  La-ma  mới  có  niềm  tin  này,  Ta  cũng  có  niềm 
tin  này.  Không  chỉ  riêng  La-ma  mới  có  sự  tinh  tấn  này,  Ta  cũng  có  sự 
tinh  tấn  này.  Không  chỉ  riêng  La-ma  mới  có  tuệ  này,  Ta  cũng  có  tuệ 
này.  La-ma  đã  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  pháp  này,  tại  sao  ta  lại 
không  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng  pháp  này?’  Vì  Ta  muôn  chứng  pháp 
này,  cho  nên  sống  cô  độc  tại  một  nơi  xa  vắng,  không  nhàn,  yên  tĩnh, 
tâm  không  phóng  dật,  tu  hành  tinh  cần.  Sau  khi  Ta  sống  cô  độc,  viễn 
ly,  tại  một  nơi  trống  vắng,  yên  tĩnh,  không  bao  lâu  chứng  được  pháp 
ấy.  Khi  chứng  pháp  ấy  rồi,  Ta  lại  đến  uất-đà-la  La-ma  Tử  hỏi  rằng, 
‘Thưa  uất-đà-la  La-ma  Tử,  cha  ngài  là  La-ma,  phải  chăng  pháp  này 
được  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  nghĩa  là  vượt  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ, 
đạt  được  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ?’  uất-đà-la 
La-ma  Tử  trả  lời  Ta  rằng,  ‘Hiền  giả,  cha  ta  là  La-ma,  đây  là  pháp 
được  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  nghĩa  là  vượt  qua  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ, 
đạt  được  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ’,  uất-đà-la 
lại  nói  với  Ta  rằng,  ‘Cũng  như  cha  ta  tác  chứng  pháp  này,  Hiền  giả 
cũng  vậy.  Cũng  như  Hiền  giả  tác  chứng  pháp  này,  cha  ta  cũng  vậy. 
Hiền  giả  hãy  đến  đây  cùng  ta  lãnh  đạo  đồ  chúng  này’,  uất-đà-la  đối 
xử  với  Ta  ngang  địa  vị  Tôn  sư,  coi  Ta  cũng  như  bậc  Tôn  sư,  tối  thượng 


10  uất-đà-la  La-ma  Tử  “■  '  '  %ũ  jvy,.CPa0li:  Udduka  Ra0maputta. 
n-  Nhữ  phụ  La-ma  /%  '  ^DỵcTđáng  lẽ  gọi  là  La-ma  Tử,  không  hiểu  tại  sao  ở 

đây  lại  nói  như  vậy.  Bản  Paoli  cũng  chỉ  gọi  Raoma  (tên  cha)  thay  vì  gọi  Uddaka 
hay  Raomaputta  (tên  con). 


808 


TRUNG  A-HÀM 


cung  kính,  tối  thượng  cúng  dường,  tối  thượng  hoan  hỷ.  Ta  lại  suy  nghĩ 
như  vầy,  ‘Pháp  này  không  đưa  đến  trí,  không  đưa  đến  giác,  không  đưa 
đến  Niết-bàn.  Vậy  Ta  hãy  xả  bỏ  pháp  này  để  đi  tìm  cầu  thêm  nữa,  sự 
không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn;  tìm  cầu  sự  không  già,  không 
chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn’. 
Ta  liền  xả  bỏ  pháp  ấy  để  đi  tìm  cầu  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn 
Niết-bàn;  tìm  cầu  sự  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não, 
không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn. 

“Rồi  Ta  đi  về  phía  nam  núi  Tượng  đỉnh12,  đến  tại  uất-bệ-la  13, 
một  ngôi  làng  của  Phạm  chí  tên  gọi  là  Tư  na14,  đây  là  một  khoảng  đất 
xinh  xắn,  khả  ái,  núi  rừng  sầm  uất,  sông  Ni-liên-thuyền15  với  dòng 
nước  trong  xanh  chảy  lên  bờ.  Ta  thấy  khoảnh  đất  ấy  bèn  nghĩ  rằng, 
‘Nếu  một  thiện  nam  tử  muốn  học  đạo,  nên  ở  nơi  này  mà  học,  Ta  cũng 
học  đạo;  vậy  Ta  hãy  ở  nơi  này  mà  học.  Rồi  Ta  ôm  cỏ  đến  cây  giác 
thọ16.  Đến  nơi,  Ta  rải  cỏ  xuống,  trải  ni-sư-đàn  lên  và  ngồi  kiết  già,  kỳ 
hạn  sẽ  không  rời  khỏi  chỗ  ngồi  cho  đến  khi  nào  chứng  đắc  Lậu  tận. 
Và  Ta  không  rời  khỏi  chỗ  ngồi  cho  đến  khi  chứng  đắc  Lậu  tận. 

“Ta  tìm  cầu  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn,  liền  đạt 
được  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Tìm  cầu  sự  không  già, 
không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết- 
bàn.  Liền  đạt  được  sự  không  già  không  chết,  không  ưu  bi  sầu  não, 
không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn,  sanh  tri,  sanh  kiến,  định  đạo 
phẩm  pháp17,  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  biết  như  thật  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Khi  Ta  vừa  chứng  Vô  thượng  Chánh  đẳng  chánh  giác,  liền  nghĩ 
như  vầy,  ‘Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  ai  trước  nhất?’  Rồi  Ta  lại  nghĩ  rằng, 
‘Ta  có  nên  đi  đến  thuyết  pháp  cho  A-la-la  Già-la-ma  trước  chăng?’ 

“Lúc  bấy  giờ  có  Thiên  thần  trụ  trong  hư  không  nói  với  Ta  rằng: 


12-  Tượng  đỉnh  sơn  T3f  ^yCPaoli :  Gayaosisa. 

13  uất-bệ-la  lý7/.  &  'ỵdPaoli:  Uruvelao. 

14'  Tư-na  □  "ỵCPaoli:  Senao. 

15'  Ni-liên-thuyền  rỉ  3i  ÔT.-CPaoli:  Neraớjara0. 

16  Giác  thọ,  tức  cây  bồ-đề. 

17  Định  đạo  phẩm  pháp  mm  'ĩ>  aí/cZ bản  Paoli:  akuppao  me  vimutti,  sự  giải  thoát 
của  Ta  không  dao  động. 


KINH  LA-MA 


809 


“Đại  Tiên  nhân,  xin  biết  cho,  A-la-la  Già-la-ma  vừa  mạng  chung  đến 
nay  đã  được  bảy  ngày’.  Ta  cũng  tự  biết  A-la-la  Già-la-ma  đã  mạng 
chung  được  bảy  ngày.  Ta  lại  nghĩ  như  vầy,  ‘A-la-la  Già-la-ma,  thiệt 
thòi  thay  cho  người  ấy,  không  nghe  được  pháp  này.  Nếu  được  nghe 
pháp  này,  người  ấy  sẽ  nhanh  chóng  biết  rõ  pháp  tùy  pháp18. 

“Khi  Ta  vừa  chứng  Vô  thượng  Chánh  đẳng  chánh  giác,  liền  nghĩ 
như  vầy,  ‘Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  uất-đà-la  La-ma  Tử  trước  nhất 
chăng?”  Thiên  thần  lại  trụ  trong  hư  không  nói  với  Ta  rằng,  ‘Đại  Tiên 
nhân,  xin  biết  cho,  uất-đà-la  La-ma  Tử  mạng  chung  đến  nay  đã  hai 
tuần  thất’.  Ta  cũng  tự  biết  uất-đà-la  La-ma  Tử  mạng  chung  đã  hai 
tuần  thất.  Ta  lại  nghĩ  như  vầy,  ‘Uất-đà-la  La-ma  Tử  thiệt  thòi  thay  cho 
người  ấy,  không  nghe  được  pháp  này.  Nếu  nghe  được  pháp  này,  người 
ấy  sẽ  nhanh  chóng  biết  rõ  pháp  tùy  pháp’ . 

“Khi  Ta  vừa  chứng  Vô  thượng  Chánh  đẳng  chánh  giác,  Ta  liền 
suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  sẽ  thuyết  pháp  cho  ai  trước  nhất?’  Rồi  Ta  lại 
nghĩ  rằng,  ‘Xưa  kia,  năm  Tỳ-kheo  theo  hầu  hạ  Ta,  giúp  Ta  nhiều  điều 
hữu  ích.  Khi  Ta  tu  hành  khổ  hạnh,  năm  Tỳ-kheo  ấy  đã  thừa  sự  Ta,  nay 
Ta  có  nên  thuyết  pháp  cho  năm  Tỳ-kheo  trước  kia  chăng?’  Rồi  Ta  lại 
nghĩ  rằng,  ‘Năm  Tỳ-kheo  thuở  xưa  ấy,  bây  giờ  đang  ở  đâu?’  Bằng 
thiên  nhãn  thanh  tịnh  vượt  hẳn  người  thường,  Ta  thấy  năm  Tỳ-kheo 
đang  ở  tại  Ba-la-nại19,  Tiên  nhân  trú  xứ,  trong  vườn  Lộc  giả. 

“Ta  tùy  thuận  trụ  dưới  gốc  cây  Giác  thọ.  Sau  đó  Ta  thu  vén  y, 
ôm  bát  đi  về  Ba-la-nại,  đến  đô  ấp  Gia-thi20.  Bấy  giờ  Dị  học  Ưu-đà21,  từ 
xa  trông  thấy  Ta  đi  đến,  bèn  nói  với  Ta  rằng,  ‘Hiền  giả  Cù-đàm,  các 
căn  thanh  tịnh,  hình  sắc  thù  diệu,  khuôn  mặt  ngời  sáng.  Hiền  giả  Cù- 
đàm,  ai  là  Tôn  sư?  Theo  ai  học  đạo?  Tin  tưởng  pháp  của  ai?’  Lúc  bấy 
giờ  Ta  liền  nói  bài  kệ  để  trả  lời  Ưu-đà  rằng: 

Ta  tối  thượng,  tối  thắng; 


18  Nguyên  bản  Hán:  pháp  thứ  pháp  “i  /  “/tỵâĐoạn  Pa0li  tương  đương  không  có  từ 
liên  hệ,  nhưng  thông  thường  là  dhammaơnudhamma. 

I9,  Ba-la-nại,  Tiên  nhơn  trụ  xứ,  Lộc  giả  uyển  “/  '  «•  ĨẾP  ìfâ¥ /í  3$  3  3r  ũtỵâ  Paơli: 

Baơraơòasi  Isipatanaỏ  Migadaơyo. 

20'  Gia-thi  đô  ấp  Tf  3£  V^-cTkhông  rõ  ở  đâu. 

21  Ưu-đà  «  ^APaơli:  Upaka. 


810 


TRUNG  A-HÀM 


Nhiễm  trước  pháp  đã  trừ; 

Giải  thoát,  ái  diệt  tận; 

Tự  giác,  ai  Tôn  sư? 

Bậc  Vô  Đẳng,  Đại  Hùng, 

Tự  Giác,  Vô  Thượng  Giác, 

Như  Lai,  Thầy  thiên,  nhơn, 

Biến  tri,  thành  tựu  lực. 

“ưu-đà  hỏi  rằng: 

“-Hiền  giả  Cù-đàm  tự  cho  là  tối  thắng  chăng?” 

“Ta  lại  nói  bài  kệ  trả  lời  rằng: 

Đấng  Tối  Thắng  như  vậy 
Các  lậu  đã  tận  trừ. 

Ta  sát  hại  ác  pháp, 

Nên  tối  thắng  là  Ta. 

“ưu-đà  lại  hỏi  Ta  rằng: 

“-Hiền  giả  Cù-đàm,  bấy  giờ  muốn  đi  về  đâu?” 

“Bấy  giờ  Ta  nói  bài  kệ  rằng: 

Ta  đến  Ba-la-nại, 

Gióng  trống  diệu  cam  lồ, 

Chuyển  pháp  luân  vô  thượng 
Chưa  ai  chuyển  trong  dời. 

“ưu-đà  lại  nói  với  Ta  rằng: 

“-Hiền  giả  Cù-đàm,  hoặc  có  thể  là  như  vậy.” 

“Rồi  vị  ấy  bước  sang  con  đường  tắt  mà  đi  trở  lui. 

“Ta  một  mình  đi  đến  Tiên  nhân  trụ  xứ,  trong  vườn  Lộc  dã.  Bấy 
giờ  năm  Tỳ-kheo  từ  xa  trông  thấy  Ta  đi  đến,  ai  cũng  lập  giao  ước  với 
nhau  rằng,  ‘Chư  Hiền,  nên  biết  đó  là  Sa-môn  Cù-đàm  đang  đi  đến. 
Người  ấy  đa  dục,  đa  cầu,  ăn  với  loại  ẩm  thực  thù  diệu,  bằng  cơm  gạo 
trắng  ngon  lành,  cùng  với  bột,  tô,  mật,  và  bôi  xoa  thân  thể  bằng  dầu 
mè  nay  lại  đến  đây.  Các  người  cứ  ngồi.  Chớ  nên  đứng  dậy  đón  tiếp, 
cũng  đừng  làm  lễ.  Dành  sẵn  cho  một  chỗ  đó,  nhưng  đừng  mời  ngồi, 
hãy  nói  rằng  ‘Nếu  bạn  muôn  ngồi,  xin  cứ  tùy  ý’.  Rồi  Ta  đi  đến  chỗ 
năm  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ  năm  Tỳ-kheo  không  kham  nổi  uy  đức  tôi  thắng 
thù  diệu  của  Ta,  tức  thì  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  người  thì  ôm  y  bát  của 


KINH  LA-MA 


811 


Ta,  người  thì  trải  chỗ  ngồi,  người  thì  lấy  nước  cho  Ta  rửa  chân.  Ta 
nghĩ  rằng,  ‘Những  người  ngu  si  này  sao  lại  không  bền  chí,  đã  tự  mình 
thiết  lập  điều  ước  hẹn,  rồi  lại  làm  trái  điều  giao  hẹn’.  Ta  biết  như  vậy 
rồi  bèn  ngồi  trên  chỗ  ngồi  mà  năm  Tỳ-kheo  đã  dọn  sẩn.  Khi  ấy  năm 
Tỳ-kheo  gọi  thẳng  tên  họ  Ta  và  xưng  hô  với  Ta  là  “Bạn”22. 

“Ta  nói  với  họ  rằng,  ‘Ta  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  các  người  đừng  gọi  thẳng  tên  họ  Ta,  cũng  đừng  gọi  Ta  là  ‘Bạn’. 
Vì  sao  vậy?  Ta  vì  tìm  cầu  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn, 
và  đạt  được  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Ta  tìm  cầu  sự 
không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng 
an  ổn  Niết-bàn,  và  đạt  được  sự  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu 
não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Đã  sanh  tri,  sanh  kiến, 
định  đạo  phẩm  pháp,  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Họ  nói  với  Ta  rằng: 

“-Này  bạn  Cù-đàm,  trước  kia  bạn  hành  như  vậy,  đạo  tích  như 
vậy,  khổ  hạnh  như  vậy  mà  còn  chưa  chứng  được  pháp  thượng  nhân, 
gần  kề  với  Thánh  tri,  Thánh  kiến,  huống  là  ngày  hôm  nay  đa  dục,  đa 
cầu,  ăn  với  thực  phẩm  thù  diệu  với  gạo  trắng  ngon  lành,  cùng  với  bột, 
tô,  mật,  bôi  xoa  thân  thể  bằng  dầu  mè  chăng? 

“Ta  lại  nói  rằng: 

“-Này  năm  Tỳ-kheo,  các  ngươi  trước  kia  có  bao  giờ  thấy  Ta  như 
vậy,  với  các  căn  thanh  tịnh,  rạng  rỡ  sáng  ngời  chăng? 

“Bấy  giờ  năm  Tỳ-kheo  lại  trả  lời  với  Ta  rằng: 

“-Trước  kia  chúng  tôi  chưa  từng  thấy  bạn  với  các  căn  thanh  tịnh, 
rạng  rỡ  sáng  ngời.  Này  bạn  Cù-đàm,  nay  bạn  với  các  căn  thanh  tịnh, 
hình  sắc  thù  diệu  khuôn  mặt  sáng  ngời. 

“Ta  lúc  ấy  nói  với  họ  rằng: 

“-Này  năm  Tỳ-kheo,  có  hai  lối  sống  cực  đoan  mà  những  người 
học  đạo  không  nên  học.  Một  là  đắm  trước  dục  lạc,  nghiệp  hèn  hạ,  là 
lối  sống  của  phàm  phu.  Hai  là  tự  gây  phiền,  tự  gây  khổ,  không  phải 
là  pháp  Hiền  Thánh,  không  tương  ưng  với  cứu  cánh.  Này  năm  Tỳ- 
kheo,  xả  bỏ  hai  cực  đoan  ấy,  có  con  đường  giữa,  thành  minh,  thành 


22'  Hán:  khanh  ư  ngã  Q  mf  //TfcPa0li:  a0vusova0dena  ca  samuda0caranti,  họ  xưng  hô 
với  Ta  là  “a0vuso”  (Bạn,  hay  Hiền  giả). 


812 


TRUNG  A-HÀM 


trí,  thành  tựu  định,  đạt  đến  tự  tại,  đưa  đến  trí,  đưa  đến  giác,  dẫn  đến 
Niết-bàn.  Đó  là  tám  con  đường  chân  chánh,  từ  chánh  kiến  cho  đến 
chánh  định  là  tám. 

“Rồi  Ta  lần  lượt  giáo  hóa  năm  Tỳ-kheo.  Khi  giáo  hóa  cho  hai 
người  thì  ba  người  đi  khất  thực.  Ba  người  mang  thức  ăn  về  cho  đủ  sáu 
người  ăn.  Khi  giáo  hóa  cho  ba  người  thì  hai  người  đi  khất  thực.  Hai 
người  mang  thức  ăn  về  cho  đủ  sáu  người  ăn.  Ta  giáo  hóa  như  vậy,  họ 
tìm  cầu  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Và  đạt  được  sự 
không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  Tìm  cầu  sự  không  già,  không 
chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn,  và 
đạt  được  sự  không  già,  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp  uế 
và  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn;  sanh  tri,  sanh  kiến,  định  đạo  phẩm  pháp, 
‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  biết 
như  thật  không  còn  tái  sanh  nữa’. 

“Rồi  Thế  Tôn  lại  nói  với  họ  rằng: 

“-Này  năm  Tỳ-kheo,  có  năm  thứ  công  đức  của  dục,  khả  ái,  khả 
lạc,  khả  ý,  khả  niệm,  hoàn  toàn  tương  ưng  với  dục.  Đó  là  sắc  được  biết 
bởi  mắt,  tiếng  được  biết  bởi  tai,  hương  được  biết  bởi  mũi,  vị  được  biết 
bởi  lưỡi,  xúc  được  biết  bởi  thân.  Này  năm  Tỳ-kheo,  phàm  phu  ngu  si, 
không  đa  văn,  không  gặp  thiện  hữu,  không  biết  Thánh  pháp,  không 
điều  ngự  trong  Thánh  pháp,  chúng  xúc  chạm,  đắm  nhiễm,  tham  ái, 
dính  trước,  kiêu  ngạo  mà  thọ  nhập,  không  biết  sự  nguy  hiểm,  không 
thấy  sự  xuất  yếu.  Nên  biết  chúng  nghe  theo  ác  ma,  làm  theo  ác  ma, 
rơi  vào  ác  ma,  bị  lưới  ma  quấn  chặt,  bị  cùm  ma  khóa  chặt,  không  thoát 
khỏi  sự  trói  buộc  của  ma.  Này  năm  Tỳ-kheo,  cũng  như  nai  rừng  bị  dây 
buộc  chặt  nên  biết  nó  phải  nghe  theo  thợ  săn,  làm  theo  thợ  săn,  rơi 
vào  tay  thợ  săn,  bị  lưới  thợ  săn  quấn  chặt,  khi  thợ  săn  đến,  không  thể 
trôn  thoát.  Cũng  vậy,  năm  Tỳ-kheo,  phàm  phu  ngu  si,  không  đa  văn, 
không  gặp  thiện  hữu,  không  biết  Thánh  pháp,  không  điều  ngự  trong 
Thánh  pháp,  chúng  đối  với  năm  thú  diệu  dục  mà  xúc  chạm,  đắm 
nhiễm,  tham  ái,  dính  trước,  kiêu  ngạo,  lăn  xả  vào,  thọ  dụng  mà  không 
thấy  sự  nguy  hiểm,  không  thấy  sự  xuất  yếu.  Nên  biết,  chúng  phải 
nghe  theo  ác  ma,  làm  theo  ác  ma,  rơi  vào  tay  ác  ma,  bị  lưới  ma  quấn 
chặt,  bị  dây  ma  trói  xiết,  không  thoát  khỏi  sự  trói  buộc  của  ma.  Này 
năm  Tỳ-kheo,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  gặp  thiện  tri  thức,  hiểu  biết  Thánh 


KINH  LA-MA 


813 


pháp,  điều  ngự  trong  Thánh  pháp,  những  vị  ấy  đối  với  năm  diệu  dục, 
không  xúc,  không  nhiễm,  không  tham,  không  trước,  cũng  không  kiêu 
ngạo  mà  thọ  nhập,  mà  thấy  sự  nguy  hiểm,  thấy  sự  xuất  yếu.  Nên  biết, 
họ  không  nghe  theo  ác  ma,  không  làm  theo  ác  ma,  không  bị  rơi  vào 
tay  ác  ma,  không  bị  lưới  ma  quấn  chặt,  không  bị  dây  ma  trói  siết,  bèn 
thoát  khỏi  sự  trói  buộc  của  ma.  Này  năm  Tỳ-kheo,  cũng  như  nai  rừng 
thoát  khỏi  trói  buộc,  nên  biết  nó  không  phải  nghe  theo  thợ  săn,  không 
phải  làm  theo  thợ  săn,  không  rơi  vào  tay  thợ  săn,  không  bị  lưới  thợ  săn 
quấn  chặt,  không  bị  dây  thợ  săn  buộc  siết.  Khi  thợ  săn  đến,  nó  có  thể 
trôn  thoát.  Cũng  vậy,  này  năm  Tỳ-kheo,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  gặp 
thiện  tri  thức,  hiểu  biết  Thánh  pháp,  điều  ngự  trong  Thánh  pháp,  vị  ấy 
đối  với  năm  công  đức  của  dục  không  xúc,  không  nhiễm,  không  tham 
không  trước,  cũng  không  kiêu  ngạo  mà  thọ  nhập,  mà  thấy  sự  nguy 
hiểm,  thấy  sự  xuất  yếu.  Nên  biết  những  người  ấy  không  phải  nghe 
theo  ác  ma,  không  phải  làm  theo  ác  ma,  không  rơi  vào  tay  ma,  không 
bị  lưới  ma  quấn  chặt,  không  bị  dây  ma  buộc  siết,  bèn  thoát  khỏi  sự  trói 
buộc  của  ma.  Này  năm  Tỳ-kheo,  nếu  lúc  Như  Lai  xuất  hiện  trong  thế 
gian,  là  Bậc  Vô  sở  Trước,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  là  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  tạp  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp  cho  đến 
chứng  đắc  Tứ  thiền  thành  tựu  an  trụ. 

Vị  ấy  với  định  tâm  thanh  tịnh,  như  vậy,  không  uế,  không  phiền, 
nhu  nhuyến,  an  trụ  vững  vàng,  đạt  đến  bất  động  tâm,  tu  học  và  tác 
chứng  Lậu  tận  trí  thông.  Vị  ấy  biết  như  thật  đây  là  Khổ,  biết  như  thật 
đây  là  Khổ  tập,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  diệt,  đây  là  Khổ  diệt  đạo. 
Biết  như  thật  đây  là  lậu,  đây  là  lậu  tập,  đây  là  lậu  diệt,  đây  là  lậu  diệt 
đạo.  Vị  ấy  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  giải 
thoát  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Giải  thoát  rồi  biết  mình  đã  giải  thoát,  biết 
như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy  bây  giờ  tự  tại  đi,  tự  tại  đứng, 
tự  tại  ngồi,  tự  tại  nằm.  Vì  sao  vậy?  Vị  ấy  đã  tự  mình  thấy  rõ  vô  lượng 
pháp  ác  bất  thiện  đã  diệt  tận.  Cho  nên,  vị  ấy  tự  tại  đi,  tự  tại  đứng,  tự 
tại  ngồi,  tự  tại  nằm.  Này  năm  Tỳ-kheo,  cũng  như  trong  khu  rừng  vắng, 
nơi  không  có  bóng  người,  ở  đó  nai  rừng  tự  tại  đi,  tự  tại  đứng,  tự  tại 


814 


TRUNG  A-HÀM 


ngồi,  tự  tại  nằm.  Vì  sao  vậy?  Nai  rừng  ấy  không  nằm  trong  cảnh  giới 
của  thợ  săn.  Cho  nên  nó  tự  tại  đi,  tự  tại  đứng,  tự  tại  ngồi,  tự  tại  nằm. 
Cũng  vậy,  này  năm  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  lậu  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm 
giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Vị  ấy  lúc 
bấy  giờ  tự  tại  đi,  tự  tại  đứng,  tự  tại  ngồi,  tự  tại  nằm.  Vì  sao  vậy?  Vì  vị 
ấy  tự  mình  thấy  vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  đã  diệt  tận,  cho  nên  tự  tại 
đi,  tự  tại  đứng,  tự  tại  ngồi,  tự  tại  nằm.  Này  năm  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là 
giải  thoát  vô  dư,  đó  gọi  là  sự  không  bệnh,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn. 
Đó  gọi  là  sự  không  già  không  chết,  không  sầu  bi  ưu  não,  không  tạp 
uế,  vô  thượng  an  ổn  Niết-bàn.  ” 

Đức  Phật  thuyết  như  vậy,  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


205.  KINH  NGŨ  HẠ  PHAN  kết 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ta  đã  từng  nói  năm  hạ  phần  kết* 2,  các  ngươi  có  thọ  trì  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  im  lặng  không  trả  lời.  Thế  Tôn  lại  hỏi  đến  lần 
thứ  ba: 

“Ta  đã  từng  nói  năm  hạ  phần  kết,  các  ngươi  có  thọ  trì  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  im  lặng  không  trả  lời  đến  lần  thứ  ba.  Lúc  bấy  giờ 
Tôn  giả  Man  Đồng  tử3,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  chắp  tay  hướng  về  Phật 
bạch  rằng: 

“Thế  Tôn  đã  từng  nói  năm  hạ  phần  kết.  Con  có  thọ  trì.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Man  Đồng  tử,  Ta  đã  từng  nói  năm  hạ  phần  kết,  ngươi  có 
thọ  trì  chăng?” 

Tôn  giả  Man  Đồng  tử  đáp: 

“Thế  Tôn  nói  dục  là  hạ  phần  kết  thứ  nhất,  con  thọ  trì  như  vậy. 
Nhuế,  thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi,  Thế  Tôn  nói  nghi  là  hạ  phần  kết  thứ 
năm,  con  thọ  trì  như  vậy.” 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.64.  Mahaơ-Maơluíkya-suttaỏ. 

2  Ngũ  hạ  phần  kết  xũ  X  ữ^ỵỜHạ  phần,  chỉ  cho  Dục  giới,  năm  loại  kết  sử  đưa 
đến  sự  tái  sanh  ở  dục  giới.  Cũng  gọi  là  Ngũ  thuận  hạ  phần  kết.  Paơli: 
PaóOorambhaơgiyaơni  saỏyojana0ni. 

3  Man  Đồng  tử  a-r  &//(hPa0\\:  Maơluíkyaơputta,  con  một  đại  thần  của  vua  nước 
Kosala.  Trước  kia  Tôn  giả  tu  theo  ngoại  đạo.  Sau  tu  theo  Phật  và  chứng  đắc  A- 
la-hán.  Kinh  này  tất  nhiên  được  nói  trước  khi  Tôn  giả  chứng  A-la-hán. 


www.daitangkinh.org 


816 


TRUNG  A-HÀM 


Thế  Tôn  quở  rằng: 

“Man  Đồng  tử,  ngươi  sao  lại  thọ  trì  rằng  Ta  nói  năm  hạ  phần  kết 
như  vậy?  Man  Đồng  tử,  ngươi  nghe  từ  miệng  ai  mà  thọ  trì  rằng  Ta  nói 
năm  hạ  phần  kết  như  vậy?” 

“Này  Man  Đồng  tử,  há  không  phải  sô'  đông  các  người  dị  học  cật 
vấn  chỉ  trích  ngươi  với  thí  dụ  về  trẻ  nít  sơ  sanh  này  chăng?  Này  Man 
Đồng  tử,  con  nít  mới  sanh  mềm  yếu,  nằm  ngủ,  trong  ý  còn  không  có  ý 
tưởng  về  dục  tưởng,  há  lại  có  quấn  chặt  nơi  dục  chăng?  Nhưng  kết  sử 
nằm  trong  bản  tính4  của  chúng  nên  nói  là  dục  sử5.  Này  Man  Đồng  tử, 
con  nít  mới  sanh,  mềm  yếu,  nằm  ngửa  mà  ngủ,  ý  tưởng  về  chúng  sanh 
còn  không  có,  há  lại  có  tâm  về  quấn  chặt  nơi  sân  nhuế  chăng?  Nhưng 
do  kết  sử  nằm  trong  bản  tính  của  nó,  nên  nói  là  nhuế  sử6.  Này  Man 
Đồng  tử,  con  nít  mới  sanh  mềm  yếu,  nằm  ngửa  mà  ngủ,  ý  tưởng  về  tự 
thân  còn  không  có,  há  lại  có  quấn  chặt  nơi  thân  chăng?  Nhưng  do  kết 
sử  ở  nơi  bản  tính  của  nó  nói  là  thân  kiến  sử7.  Này  Man  Đồng  tử,  con 
nít  mới  sanh  mềm  yếu,  nằm  ngửa  mà  ngủ,  ý  tưởng  về  giới  còn  không 
có  há  lại  có  tâm  quấn  chặt  nơi  giới  chăng?  Nhưng  do  kết  sử  nơi  bản 
tính  của  nó  nên  nói  là  giới  thủ  sử8.  Này  Man  Đồng  tử,  con  nít  mới  sanh 
mềm  yếu,  ý  tưởng  về  pháp  còn  không  có,  há  lại  có  tâm  quấn  chặt  nơi 
pháp  chăng?  Nhưng  do  kết  sử  nơi  bản  tính  của  nó  nên  nói  là  nghi  sử9. 
Há  không  phải  số  đông  các  dị  học  đem  thí  dụ  con  nít  mới  sanh  này  mà 
chỉ  trích  cật  vấn  ngươi  chăng?” 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Man  Đồng  tử  bị  Thế  Tôn  quở  trách  ngay 
mặt,  trong  lòng  rầu  rĩ,  cúi  đầu  im  lặng,  không  còn  lời  lẽ  biện  bạch,  suy 
nghĩ  mông  lung.  Thế  Tôn  sau  khi  mắng  Tôn  giả  Man  Đồng  tử  ngay 
mặt  rồi,  ngồi  im  lặng.  Lúc  ấy  Tôn  giả  A-nan  đứng  sau  Thế  Tôn,  cầm 
quạt  quạt  Phật.  Rồi  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật,  bạch: 


4'  Nguyên  Hán:  bỉ  tính  sử  cố.  Paơli:  anusetvevassa  kaơmaraơgaơnusayo,  dục  ái  tùy 
miên  tiêm  phục  nơi  nó.  Paơli  dùng  động  từ  anuseti  (nằm  ngủ,  tiềm  phục)  nêu  rõ 
ý  nghĩa  phiền  não  được  gọi  là  tùy  miên  (anusaya). 

5'  Dục  sử  'j.  ỵAPaơli:  kaơmaraơgaơnusayo,  dục  ái  tùy  miên. 

6'  Nhuế  sử  ?J/  ; ỵtỹ  Paơli:  vyaơpaơdaơnusayo,  sân  tùy  miên. 

7-  Thân  kiến  sử  □  £  .  ỵớ7 Paơli:  sakkaơyadiaaaahaơnusayo,  hữu  thân  kiến  tùy  miên. 

8  Giới  thủ  sử  /  J .  ỵíAPaơli:  sìlabbataparaơmaơsaơnusayo,  giới  cấm  thủ  tùy  miên. 

9'  Nghi  sử  * .  ỵAPaơli:  vicikicchaơnusayo,  nghi  tùy  miên. 


KINH  NGŨ  HẠ  PHAN  KET 


817 


“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  thật  đúng  lúc,  bạch  Thiện  Thệ  nay  thật 
đúng  lúc,  nếu  nói  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  năm  hạ  phần  kết.  Các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  Thế  Tôn  dạy  sẽ  khéo  léo  thọ  trì.” 

Thế  Tôn  nói: 

“Này  A-nan,  hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  tư  niệm.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Xin  vâng  lời  lắng  nghe.” 

Phật  nói: 

“A-nan,  ở  đây  có  một  hạng  người  bị  dục  quấn  chặt.  Dục  tâm 
sanh  rồi  mà  không  biết  như  thật  về  sự  xả  ly;  do  không  biết  như  thật 
về  sự  xả  ly,  nên  tham  dục  càng  tăng  thạnh,  không  thể  chế  trừ.  Đó  là 
hạ  phần  kết. 

“A-nan,  ở  đây  có  một  hạng  người  bị  nhuế  quấn  chặt.  Nhuế  tâm 
sanh  rồi  mà  không  biết  như  thật  về  sự  xả  ly.  Do  không  biết  như  thật  xả 
ly  sân  nhuế  càng  tăng  thạnh,  không  thể  chế  trừ.  Đó  là  hạ  phần  kết. 

“A-nan,  ở  đây  có  một  hạng  người  bị  thân  kiến  quấn  chặt.  Thân 
kiến  tâm  sanh  rồi  mà  không  biết  như  thật  về  sự  xả  ly.  Do  không  biết 
như  thật  xả  ly,  thân  kiến  càng  tăng  thạnh,  không  thể  chế  trừ.  Đó  là  hạ 
phần  kết. 

“A-nan,  ở  đây  có  một  hạng  người  bị  giới  thủ  quấn  chặt.  Giới 
thủ  tâm  sanh  rồi  mà  không  biết  như  thật  về  sự  xả  ly.  Do  không  biết 
như  thật  xả  ly,  giới  thủ  càng  tăng  thạnh.  Không  thể  chế  trừ.  Đó  là 
hạ  phần  kết. 

“A-nan,  ở  đây  có  một  hạng  người  bị  nghi  quấn  chặt.  Nghi  tâm 
sanh  rồi  mà  không  biết  như  thật  về  sự  xả  ly,  nghi  càng  tăng  thạnh. 
Không  thể  chế  trừ.  Đó  là  hạ  phần  kết. 

“Này  A-nan,  y  trên  đạo,  y  trên  đạo  tích  để  đoạn  trừ  năm  hạ  phần 
kết.  Nếu  không  y  trên  đạo  này,  không  y  trên  đạo  tích  này  mà  đoạn  trừ 
được  năm  hạ  phần  kết,  trường  hợp  này  không  thể  có. 

“A-nan,  cũng  như  có  người  muôn  tìm  một  cái  gì  chắc  thật10.  Vì 
để  tìm  cái  gì  chắc  thật  nên  xách  búa  vào  rừng,  và  người  ấy  thấy  một 
gốc  cây  đã  đầy  đủ  rễ,  thân,  cành,  lá  và  lõi.  Nhưng  nếu  người  ấy  không 
chặt  nơi  rễ  nơi  thân  mà  tìm  được  cái  gì  chắc  thật  mang  về,  thì  trường 


10'  Thật  /yớ7Pa0li:  sa0ra,  vừa  có  nghĩa  chắc  thật,  vừa  có  nghĩa  lõi  cây. 


818 


TRUNG  A-HÀM 


hợp  này  không  thể  có.  Cũng  vậy,  này  A-nan,  phải  y  trên  đạo,  y  trên 
đạo  tích  để  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết.  Nếu  không  y  trên  đạo  này, 
không  y  trên  tích  này  mà  đoạn  trừ  được  năm  hạ  phần  kết,  trường  hợp 
này  không  thể  có. 

“Này  A-nan,  y  trên  đạo,  y  trên  đạo  tích  để  đoạn  trừ  năm  hạ  phần 
kết.  Nếu  ai  y  trên  đạo  này,  y  trên  tích  này  mà  đoạn  trừ  năm  hạ  phần 
kết,  trường  hợp  này  tất  có. 

“A-nan,  cũng  như  một  người  muôn  tìm  cái  gì  chắc  thật.  Vì  để  tìm 
cái  gì  chắc  thật,  nên  xách  búa  vào  rừng,  và  người  ấy  thấy  một  gốc  cây 
đã  đầy  đủ  rễ,  thân,  cành,  và  lá  với  lõi.  Nếu  người  ấy  chặt  nơi  rễ,  nơi 
thân  và  được  cái  chắc  thật  để  mang  về,  trường  hợp  này  chắc  có.  Cũng 
vậy  này  A-nan,  y  trên  đạo  và  y  trên  tích  để  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết. 
Nếu  ai  y  trên  đạo  này  và  y  trên  tích  này  mà  đoạn  trừ  được  năm  hạ 
phần  kết  trường  hợp  này  tất  có. 

“Này  A-nan,  y  trên  đạo  nào,  y  trên  tích  nào  để  đoạn  trừ  năm 
hạ  phần  kết?  A-nan,  hoặc  có  một  hạng  người  bị  dục  quấn  chặt.  Nếu 
dục  triền  đã  sanh,  liền  biết  như  thật  về  sự  xả  ly;  biết  như  thật  về  sự 
xả  ly  rồi  dục  triền  nơi  người  ấy  liền  diệt.  A-nan,  ở  đây  một  người  bị 
nhuế  quấn  chặt;  nếu  nhuế  triền  phát  sanh,  liền  biết  như  thật  về  sự  xả 
ly.  Nếu  biết  như  thật  về  sự  xả  ly  rồi,  nhuế  triền  nơi  người  ấy  liền 
diệt.  A-nan  ở  đây  có  một  người  bị  thân  kiến  quấn  chặt.  Nếu  thân 
kiến  đã  quấn  chặt,  liền  biết  như  thật  về  sự  xả  ly.  Biết  như  thật  về  sự 
xả  ly  rồi,  thân  kiến  triền  nơi  người  ấy  liền  diệt.  A-nan,  ở  đây  có  một 
người  bị  giới  thủ  quấn  chặt.  Nếu  giới  thủ  triền  đã  sanh,  liền  biết  như 
thật  về  sự  xả  ly.  Biết  như  thật  về  sự  xả  ly  rồi,  giới  thủ  triền  nơi  người 
ấy  liền  diệt.  A-nan,  ở  đây  một  người  bị  nghi  quấn  chặt,  nếu  nghi 
triền  đã  sanh,  liền  biết  như  thật  về  sự  xả  ly.  Biết  như  thật  về  sự  xả  ly 
rồi,  nghi  triền  nơi  người  ấy  liền  diệt. 

“Này  A-nan,  y  trên  đạo  này,  y  trên  đạo  tích  này  mà  đoạn  trừ 
năm  hạ  phần  kết. 

“Này  A-nan,  cũng  như  sông  Hằng-già  với  nước  chảy  tràn  lên  bờ. 
Nếu  có  một  người  đến,  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia  nên  muốn  qua  sông. 
Người  ấy  suy  nghĩ  rằng,  ‘Sông  Hằng-già  này  nước  chảy  tràn  lên  bờ. 
Ta  có  công  việc  bờ  bên  kia  nên  muốn  qua  sông.  Nhưng  tự  thân  ta 
không  đủ  sức  để  bình  an  lội  sang  bờ  bên  kia’.  A-nan,  nên  biết  rằng 


KINH  NGŨ  HẠ  PHAN  KET 


819 


người  ấy  không  đủ  sức.  Cũng  vậy,  này  A-nan,  nếu  ai  đối  với  sự  chứng 
giác,  với  tịch  diệt,  với  Niết-bàn  mà  tâm  không  thú  hướng,  không  thanh 
tịnh,  không  trụ  nơi  giải  thoát;  A-nan,  nên  biết  người  ấy  cũng  giống  như 
người  gầy  yếu  không  sức  lực  kia. 

“A-nan,  cũng  như  sông  Hằng-già  với  nước  chảy  tràn  lên  bờ.  Nếu 
có  một  người  đến,  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia  nên  muôn  qua  sông. 
Người  ấy  nghĩ  rằng,  ‘Sông  Hằng-già  này  với  nước  chảy  tràn  lên  bờ. 
Ta  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia.  Tự  thân  ta  đủ  sức  để  bình  an  lội  qua  bờ 
bên  kia’.  A-nan,  nên  biết  rằng  người  ấy  đủ  sức.  Cũng  vậy,  này  A-nan, 
nếu  ai  đối  với  sự  chứng  giác,  với  tịch  diệt,  với  Niết-bàn,  mà  có  tâm 
thú  hướng,  thanh  tịnh  mà  trụ  nơi  giải  thoát;  A-nan,  nên  biết,  người  này 
cũng  như  người  có  sức  lực  kia. 

“Này  A-nan,  cũng  giống  như  giòng  nước  lũ11  rất  sâu,  rất  rộng, 
chảy  xiết,  cuốn  trôi  nhiều  thứ,  mà  ở  quãng  giữa  không  thuyền,  không 
cầu,  giả  sử  có  một  người  đến,  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia,  nên  tìm  cách 
để  qua.  Khi  tìm  cách  để  qua,  người  ấy  nghĩ  rằng,  ‘Nay  giòng  nước  lũ 
này  rất  sâu,  rất  rộng,  chảy  xiết,  cuốn  trôi  mọi  thứ,  ở  khoảng  giữa  lại 
không  có  thuyền,  không  cầu  để  có  thể  qua.  Với  phương  tiện  để  ta  có 
thể  bình  an  sang  bờ  bên  kia.  Ta  có  công  việc  ở  bờ  bên  kia  cần  đi  qua. 
Với  phương  tiện  nào  để  ta  có  thể  bình  an  qua  bờ  bên  kia?’  Rồi  người 
ấy  lại  nghĩ  rằng,  ‘Bây  giờ  ở  bờ  bên  này  ta  hãy  thu  lượm  cỏ,  cây  buộc 
lại  mà  làm  chiếc  bè  để  bơi  sang’.  Người  ấy  bèn  ở  bên  này  thu  lượm  cỏ 
cây  buộc  lại  làm  thành  chiếc  bè,  rồi  bình  an  bơi  sang  bờ  bên  kia.  Cũng 
vậy,  này  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  phan  duyên  vào  sự  yểm  ly,  y  trên  sự 
yểm  ly,  an  trụ  nơi  yểm  ly,  do  làm  an  tịnh  thân  ác,  do  tâm  nhập  ly  định, 
ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh, 
chứng  đắc  Sơ  thiền  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát 
sự  hưng  suy  của  thọ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của 
thọ  rồi,  an  trụ  nơi  đó,  tất  chứng  đắc  Lậu  tận.  Giả  sử  trụ  nơi  đó  mà 
không  chứng  đắc  Lậu  tận,  tất  sẽ  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Rồi  vị  ấy  giác  quán  tịch  tịnh,  nội  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác 
không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đắc  Nhị  thiền,  thành  tựu  an 


Nguyên  Hán:  sơn  thủy,  nước  trên  núi  đổ  xuống.  Xem  thí  dụ  về  chiếc  bè  trong 
kinh  200  trên. 


11. 


820 


TRUNG  A-HÀM 


trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ.  Vị  ấy  sau 
khi  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ  rồi,  an  trụ  nơi  đó  tất 
chứng  đắc  Lậu  tận.  Giả  sử  an  trụ  nơi  đó  mà  không  chứng  đắc  Lậu  tận, 
tất  sẽ  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Thế  nào  là  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ?  Vị  ấy  ly  hỷ  dục, 
xả,  vô  cầu,  an  trụ  với  chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  thọ  lạc,  điều  mà 
Thánh  nói  là  được  Thánh  xả,  với  niệm  an  trú  lạc,  chứng  đắc  Tam 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy 
của  thọ.  Vị  ấy  sau  khi  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ 
rồi,  an  trụ  nơi  đó  tất  chứng  đắc  Lậu  tận.  Giả  sử  an  trụ  nơi  đó  mà  không 
chứng  đắc  Lậu  tận,  tất  sẽ  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Thế  nào  là  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ?  Vị  ấy  diệt  lạc, 
diệt  khổ,  ưu  hỷ  vốn  cũng  đã  diệt,  không  lạc,  không  khổ,  xả  niệm 
thanh  tịnh,  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ 
này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ.  Vị  ấy  sau  khi  y  trên  xứ  này  mà 
quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ  rồi,  an  trụ  nơi  đó  tất  chứng  đắc  Lậu  tận. 
Giả  sử  an  trụ  nơi  đó  mà  không  chứng  đắc  Lậu  tận,  tất  sẽ  thăng  tiến  và 
đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Thế  nào  là  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ?  Vị  ấy  vượt  qua 
tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hữu  ngại  tưởng12,  không  suy  niệm  đến  bất  cứ  loại 
tưởng  nào,  nhập  vô  lượng  không,  chứng  vô  lượng  không  xứ,  thành  tựu 
an  trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ.  Vị  ấy  sau 
khi  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ  rồi,  an  trụ  nơi  đó  tất 
chứng  đắc  Lậu  tận.  Giả  sử  an  trụ  nơi  đó  mà  không  chứng  đắc  Lậu  tận 
tất  sẽ  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Thế  nào  là  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ?  Vị  ấy  vượt  qua 
tất  cả  vô  lượng  không  xứ,  nhập  vô  lượng  thức,  chứng  vô  lượng  thức  xứ, 
thành  tựu  an  trụ.  Vị  ấy  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ. 
Vị  ấy  sau  khi  y  trên  xứ  này  mà  quán  sát  sự  hưng  suy  của  thọ  rồi,  an  trụ 
nơi  đó  tất  chứng  đắc  Lậu  tận.  Giả  sử  an  trụ  nơi  đó  mà  không  chứng 


Hữu  ngại  tưởng-,  những  nơi  khác  cũng  trong  bản  Hán  này,  nói  là  hữu  đối  tưởng. 
Những  tưởng  tương  ưng  với  nhãn  thức  thuộc  sắc  tưởng.  Những  tưởng  tương  ưng 
với  bốn  thức  tiếp  theo  thuộc  hữu  đối  tưởng,  (giải  thích  của  Pháp  uẩn  8,  No. 1537, 
Đại  tr.488c). 


12. 


KINH  NGŨ  HẠ  PHAN  KET 


821 


đắc  Lậu  tận,  tất  sẽ  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ. 

“Thế  nào  là  thăng  tiến  và  đạt  đến  Tịch  tịnh  xứ?  Vị  ấy  vượt  qua 
tất  cả  vô  lượng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  chứng  vô  sở  hữu  xứ,  thành 
tựu  an  trụ.  Nơi  vị  ấy  nếu  có  những  cảm  thọ  nào,  hoặc  lạc,  khổ,  hoặc 
không  lạc,  không  khổ,  vị  ấy  quán  sát  cảm  thọ  này  là  vô  thường,  quán 
hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán  diệt,  quán  đoạn,  quán  xả.  Vị  ấy  sau  khi 
như  vậy  quán  thọ  này  là  vô  thường,  quán  hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán 
diệt,  quán  đoạn,  quán  xả  rồi,  liền  không  còn  chấp  thủ  đôi  với  thế  gian 
này13.  Sau  khi  không  còn  chấp  thủ  đôi  với  thế  gian  này,  liền  không  sợ 
hãi.  Do  không  sợ  hãi  mà  nhập  Niết-bàn.  Biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’. 

“Cũng  như  cách  thôn  không  xa  có  một  bụi  chuôi  to  lớn,  nếu  có 
một  người  xách  búa  đến  đốn  ngã  cây  chuối,  xẻ  thành  mảnh,  xả  làm 
mười  phần,  hoặc  làm  trăm  phần.  Sau  khi  xả  làm  mười  phần  hoặc  trăm 
phần  rồi,  bèn  vạch  từng  sợi,  nhưng  mắt  chuôi  không  tìm  thấy,  há  lại 
tìm  thấy  lõi  được  sao?  A-nan,  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  nếu  có  những  cảm 
thọ  nào,  hoặc  lạc,  hoặc  khổ,  hoặc  không  khổ  không  lạc,  vị  ấy  quán 
cảm  thọ  này  là  vô  thường,  quán  hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán  diệt, 
quán  đoạn,  quán  xả.  Vị  ấy  sau  khi  như  vậy,  quán  sát  thọ  này  là  vô 
thường,  quán  hưng  suy,  quán  vô  dục,  quán  diệt,  quán  đoạn  quán  xả 
rồi,  liền  không  còn  chấp  thủ  đối  với  thế  gian  này.  Sau  khi  không  còn 
chấp  thủ  đối  với  thế  gian  này,  liền  không  sợ  hãi.  Do  không  sợ  hãi  mà 
nhập  Niết-bàn.  Biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.” 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  chắp  tay  hướng  về  Đức  Phật  mà 

bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn!  Kỳ  lạ  thay!  Hy  hữu  thay!  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ- 
kheo  y  trên  y,  thiết  lập  y,  giảng  thuyết  về  sự  xả  ly  lậu,  nói  về  sự  vượt 
qua  lậu.  Nhưng  các  Tỳ-kheo  không  nhanh  chóng  chứng  đắc  vô  thượng, 
nghĩa  là  đạt  đến  cứu  cánh  diệt  tận.” 

Thế  Tôn  nói: 


13  Một  vị  đã  diệt  trừ  năm  hạ  phần  kết,  sẽ  không  còn  nguyên  nhân  để  tái  sanh 
(chấp  thủ  hay  thọ)  dục  giới. 


822 


TRUNG  A-HÀM 


“Thật  vậy,  A-nan!  Thật  vậy,  A-nan!  Thật  là  kỳ  lạ.  Thật  là  hy 
hữu,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo,  y  trên  y,  thiết  lập  y,  nói  về  sự  xả  ly  lậu,  nói 
về  sự  vượt  qua  lậu.  Nhưng  các  Tỳ-kheo  không  nhanh  chóng  vượt 
chứng  đắc  vô  thượng,  nghĩa  là  đạt  đến  cứu  cánh  diệt  tận.  Vì  sao  vậy? 
Vì  sự  thắng  liệt  nơi  mỗi  người  cho  nên  sự  tu  học  có  tinh,  có  thô.  Do  sự 
tu  học  đạo  có  tinh  có  thô,  cho  nên  mỗi  người  có  sự  thắng  liệt  khác 
nhau.  A-nan,  vì  vậy  Ta  nói  mỗi  người  có  sự  thắng  liệt  khác  nhau.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


206.  KINH  TÂM  UẾ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  nào  không  nhổ  sạch  năm  thứ  tạp 
uế2  trong  tâm,  không  cởi  bỏ  năm  sự  trói  buộc3  trong  tâm,  thì  Tỳ-kheo 
hay  Tỳ-kheo-ni  đó  được  nói  đến  với  pháp  tất  thối. 

“Thế  nào  là  không  nhổ  sạch  năm  thứ  tạp  uế  trong  tâm? 

“Ớ  đây  có  một  hạng  người  nghi  ngờ  Thế  Tôn,  do  dự,  không  ngộ 
nhập,  không  quyết  đoán,  không  tịnh  tín4.  Nếu  hạng  người  nào  nghi  ngờ 
Thế  Tôn,  do  dự,  không  ngộ  nhập,  không  quyết  đoán,  không  tịnh  tín. 
Đó  gọi  là  không  nhổ  sạch  loại  tâm  tạp  uế  thứ  nhất,  nghĩa  là  đối  với 
Thế  Tôn5.  Cũng  vậy,  đôi  với  Chánh  pháp,  đối  với  học  giới,  đối  với 
giáo  huấn6,  hoặc  đối  với  những  vị  đồng  phạm  hạnh,  được  Thế  Tôn 
khen  ngợi  mà  sân  nhuế,  mạ  lỵ,  lăng  nhục,  xúc  não,  xâm  hại,  không 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.16.  Cetekhila-suttaỏ.  Tham  chiếu  Tập  Dị  Môn  Luận  12 
(No. 1536,  Đại  26  tr.416b-19c:  “Ngũ  tâm  tài,  và  ngũ  tâm  phược”.) 

2  Uế  mỵáTTập  Dị  Môn  Luận,  sđd.,  nt.:  Tài  cọc  nhọn.  Paơli:  khìla 

3  Phưọc^oếyc^xem  cht.  1  trên.  Paơli:  cetasovinibandha. 

4-  Bất  khai  ý,  bất  giải  ý,  ý  bất  tĩnh  &£  TJ  ũa¥ &£  ,ĩ>  □týKũoT' 8£  âyớ7  Tập  dị 
(sđd.,  nt.):  Bất  ngộ  nhập,  vô  thắng  giải,  vô  tịnh  tín,  Ý  bất  tĩnh  DaV K£  âyc -Tĩ ý 
không  ổn  định,  không  tin  tưởng.  Paơli:  naơdhimuccati  na  sampasìdati. 

5'  Tập  Dị  (sđd.,  nt.):  “Đối  với  Đại  sư  mà  cọc  nhọn  trong  tâm  chưa  đoạn,  chưa 
biến  tri.” 

6  Giáo  ±ĩ>/-ờ Trong  bản  Paoli,  thứ  ba,  Saỏghe  kaíkhati,  nghi  ngờ  Tăng,  thứ  tư, 
sikkhaoya  kaíkhati,  nghi  ngồ  học  giới. 


www.daitangkinh.org 


824 


TRUNG  A-HÀM 


ngộ  nhập,  không  quyết  đoán,  không  tịnh  tín,  đó  là  loại  tâm  tạp  uế  thứ 
năm  không  được  nhổ  sạch,  nghĩa  là  đối  với  các  vị  đồng  phạm  hanh. 

“Thế  nào  là  không  cởi  bỏ  năm  sự  trói  buộc  trong  tâm? 

“Ớ  đây  có  một  hạng  người  thân  chưa  ly  nhiễm,  chưa  ly  dục,  chưa 
ly  khát,  chưa  ly  ái.  Nếu  ai  thân  chưa  ly  nhiễm,  không  ly  dục,  không  ly 
ái,  không  ly  khát,  người  ấy  tâm  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín, 
không  an  trụ,  không  thắng  giải7  trong  nỗ  lực  tinh  tấn8,  và  chuyên  cần 
tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có  tâm  này,  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín,  không  an 
trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn  và  chuyên  cần  tĩnh  tọa  đó 
gọi  là  tâm  phược  thứ  nhất,  nghĩa  là  nơi  thân. 

“Lại  nữa,  nếu  ai  đối  với  dục  mà  không  ly  nhiễm,  không  ly  dục, 
không  ly  ái,  không  ly  khát,  vị  ấy  tâm  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín, 
không  an  trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn  và  chuyên  cần 
tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có  tâm  này,  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín,  không  an 
trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn  và  chuyên  cần  tĩnh  tọa  đó 
gọi  là  tâm  phược  thứ  hai,  nghĩa  là  nơi  dục. 

“Lại  nữa,  có  một  hạng  người,  đối  với  điều  được  nói  tương  ưng 
với  Thánh  nghĩa,  nhu  nhuyến,  không  triền  cái  mà  nghi  hoặc,  nghĩa  là 
nói  về  giới,  định,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  nói  về  tổn  giảm,  nói 
về  sự  không  tụ  hội,  nói  về  sự  thiếu  dục,  nói  về  diệt,  nói  về  tĩnh  tọa 
nói  về  duyên  khởi;  những  điều  như  vậy  được  Tỳ-kheo  hay  Sa-môn 
nói,  nhưng  tâm  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín,  không  an  trụ,  không 
thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn  và  chuyên  cần  tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có 
tâm  này,  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín,  không  an  trụ,  không  thắng 
giải,  không  tinh  tấn,  không  tĩnh  tọa,  đó  gọi  là  loại  tâm  phược  thứ  ba, 
nghĩa  là  đốì  với  thuyết. 

“Lại  nữa,  thường  tụ  hội  chung  với  đạo  hay  tục,  náo  loạn,  kiêu 
xa,  không  học  hỏi.  Nếu  ai  thường  tụ  hội  chung  với  đạo  hay  tục,  náo 
loạn,  kiêu  xa,  không  học  hỏi,  người  ấy  tâm  không  thú  hướng,  không 
tịnh  tín,  không  an  trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  cần  và 
chuyên  cần  tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có  tâm  này  không  thú  hướng,  không  tịnh 
tín,  không  an  trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn  và  chuyên  cần 


7  Được  hiểu  là  không  có  sự  quyết  tâm. 

8'  Nguyên  Hán:  tự  phương  tiện  đoạn  /'» 


KINH  TÂM  UẾ 


825 


tĩnh  tọa,  thì  đó  gọi  là  loại  tâm  phược  thứ  tư,  nghĩa  là  đối  với  sự  tụ  hội. 

“Lại  nữa,  với  một  ít  sở  đắc  mà  nửa  đường  dừng  lại  không  mong 
cầu  thăng  tiến.  Nếu  ai  với  một  ít  sở  đắc  mà  nửa  đường  dừng  lại  không 
mong  cầu  thăng  tiến,  người  đấy  tâm  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín, 
không  an  trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn,  và  chuyên  cần 
tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có  tâm  này,  không  thú  hướng,  không  tịnh  tín,  không  an 
trụ,  không  thắng  giải  trong  nỗ  lực  tinh  tấn,  và  chuyên  cần  tĩnh  tọa,  đó 
gọi  là  tâm  phược  thứ  năm,  nghĩa  là  đối  với  sự  thăng  tiến. 

“Nếu  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  nào  không  nhổ  sạch  năm  thứ  tạp 
uế  trong  tâm,  và  khéo  cởi  mở  năm  thứ  trói  buộc  trong  tâm,  thì  Tỳ- 
kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  ấy  được  nói  đến  với  pháp  tất  thôi  vậy. 

“Nếu  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  nào  khéo  nhổ  sạch  năm  thứ  tạp 
uế  trong  tâm,  và  khéo  cởi  mở  năm  thứ  trói  buộc  trong  tâm,  Tỳ-kheo 
hay  Tỳ-kheo-ni  ấy  được  nói  đến  với  pháp  thanh  tịnh. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  khéo  nhổ  sạch  năm  thứ 
tạp  uế  trong  tâm?  Ớ  đây  có  một  hạng  người  không  nghi  ngờ  Thế 
Tôn,  không  do  dự  nhưng  ngộ  nhập,  quyết  đoán,  tịnh  tín.  Nếu  ai 
không  nghi  ngờ  Thế  Tôn,  không  do  dự  nhưng  ngộ  nhập,  quyết  đoán, 
tịnh  tín,  đó  là  hạng  người  thứ  nhất  vậy,  đối  với  Chánh  pháp,  đối  với 
học  giới,  đối  với  giáo  huấn.  Hoặc  đối  với  những  vị  đồng  phạm  hạnh 
được  Thế  Tôn  khen  ngợi  mà  không  sân  nhuế,  không  lăng  nhục, 
không  xúc  não,  không  sân  hại,  có  ngộ  nhập,  quyết  đoán,  tịnh  tín.  Đó 
gọi  là  hạng  người  thứ  năm  khéo  nhổ  sạch  tạp  uế  trong  tâm,  nghĩa  là 
đối  với  các  vị  đồng  phạm  hạnh. 

“Thế  nào  là  khéo  cởi  mở  năm  thứ  trói  buộc  trong  tâm? 

“Ớ  đây  có  một  hạng  người  thân  ly  nhiễm,  ly  dục,  ly  ái,  ly  khát. 
Nếu  ai  thân  ly  nhiễm,  ly  dục,  ly  ái,  ly  khát,  người  ấy  có  tâm  thú 
hướng,  tịnh  tín,  an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực  tinh  tấn,  chuyên  cần  tĩnh  tọa. 
Đó  gọi  là  hạng  người  thứ  nhất  khéo  cởi  mở  sự  trói  buộc  trong  tâm, 
nghĩa  là  đối  với  thân. 

“Lại  nữa,  đối  với  dục  mà  ly  nhiễm,  ly  dục,  ly  ái,  ly  khát.  Nếu  ai 
đối  với  dục  mà  ly  nhiễm,  ly  dục,  ly  ái,  ly  khát,  người  ấy  có  tâm  thú 
hướng,  tịnh  tín,  an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực  tinh  tấn,  chuyên  cần,  tĩnh  tọa. 
Đó  là  hạng  người  thứ  hai  khéo  cởi  mở  sự  trói  buộc  trong  tâm,  tức  là 
đối  với  dục  vậy. 


826 


TRUNG  A-HÀM 


“Lại  nữa,  có  một  hạng  người,  đối  với  những  điều  được  thuyết 
giảng,  tương  ưng  với  Thánh  nghĩa,  nhu  nhuyến,  không  triền  cái,  nghi 
hoặc,  nghĩa  là  nói  về  giới,  định,  tuệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  nói 
về  tổn  giảm,  nói  về  sự  không  tụ  hội,  nói  về  thiểu  dục,  nói  về  tri  túc, 
nói  về  đoạn  trừ,  nói  về  vô  dục,  nói  về  diệt,  nói  về  tĩnh  tọa,  nói  về 
duyên  khởi,  những  điều  như  vậy  được  thuyết  giảng  bởi  Sa-môn  hay 
Tỳ-kheo,  mà  người  ấy  tâm  thú  hướng  tịnh  tín,  an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực 
tinh  tấn,  chuyên  cần  tĩnh  tọa.  Nếu  ai  có  tâm  này,  thú  hướng,  tịnh  tín, 
an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực  tinh  tấn,  chuyên  cần  tĩnh  tọa.  Đó  là  hạng 
người  thứ  ba  khéo  cởi  mở  sự  trói  buộc  trong  tâm,  tức  là  đối  với  thuyết 
vậy. 

“Lại  nữa,  không  thường  tụ  hội  với  đạo  hay  tục,  không  náo  loạn, 
không  kiêu  xa,  nhưng  học  hỏi.  Nếu  ai  không  thường  tụ  hội  với  đạo  hay 
tục,  không  náo  loạn,  không  kiêu  xa,  nhưng  học  hỏi,  người  ấy  có  tâm 
thú  hướng  tịnh  tín,  an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực  tinh  tấn,  chuyên  cần  tĩnh 
tọa.  Đó  là  hạng  người  thứ  tư  khéo  cởi  mở  sự  trói  buộc  trong  tâm,  tức  là 
đối  với  sự  không  tụ  hội. 

“Lại  nữa,  với  một  ít  sở  đắc  mà  nửa  đường  không  dừng  lại,  nhưng 
mong  cầu  thăng  tiến.  Nếu  ai  với  một  ít  sở  đắc  mà  nửa  đường  không 
dừng  lại  nhưng  mong  cầu  thăng  tiến,  người  ấy  tâm  thú  hướng,  tịnh  tín, 
an  trụ,  thắng  giải,  nỗ  lực,  tinh  tấn,  chuyên  cần  tĩnh  tọa.  Đó  gọi  là  hạng 
người  thứ  năm  khéo  cởi  mở  sự  trói  buộc  trong  tâm,  tức  là  đối  với  sự 
thăng  tiến  vậy. 

“Nếu  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  nào  khéo  nhổ  sạch  năm  thứ  tạp 
uế  trong  tâm  khéo  cởi  mở  năm  thứ  trói  buộc  trong  tâm,  Tỳ-kheo  hay 
Tỳ-kheo-ni  ấy  được  nói  đến  với  pháp  thanh  tịnh.  Vị  ấy  an  trụ  nơi  mười 
chi  này  rồi,  lại  tu  tập  thêm  năm  pháp.  Thế  nào  là  năm? 

“Tu  dục,  định  thành  tựu  đoạn  như  ý  túc9,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô 
dục,  y  diệt,  y  xả,  thú  hướng  phi  phẩm.  Tu  tinh  tấn  định,  tâm  định  tư 
duy,  thành  tựu  đoạn  như  ý  túc,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  diệt  y 
xả,  thú  hướng  phi  phẩm,  và  kham  nhiệm  là  thứ  năm.  Vị  ấy  thành  tựu 


Dục  định  tâm  thành  tựu  đoạn  như  ý  túc  iý  mm  &{  /  -aY  1  /ỵf  D»y--yó?có  thể  dư 
chữ  tâm,  hoặc  nói  là  Dục  tam-ma-địa  đoạn  hành  (hay  thắng  hành)  ( thành  tựu 
thần  túc).  Thần  túc  thứ  nhất  xem  kinh  86  trên. 


9. 


KINH  TÂM  UẾ 


827 


kham  nhiệm  cho  đến  mười  lăm  pháp  này  thành  tựu  tự  thọ10,  chắc  chắn 
đạt  đến  tri,  đến  kiến,  đến  Chánh  đẳng  chánh  giác,  đến  cửa  cam  lồ,  cận 
trụ  Niết-bàn.  Ta  nói  không  có  sự  kiện  không  đi  đến  Niết-bàn. 

“Cũng  như  gà  sanh  mười  trứng,  hoặc  mười  hai  trứng,  luôn  luôn 
ấp  ủ,  luôn  luôn  sưởi  ấm,  luôn  luôn  trông  chừng.  Giả  sử  con  gà  mái 
ấy  buông  trôi,  nhưng  bên  trong  đã  có  gà  con  nó  sẽ  lấy  chân  mà  chọi, 
lấy  mỏ  mà  mổ  vỏ  trứng,  tự  nó  bình  an  chui  ra.  Nó  là  con  gà  con  đệ 
nhất.  Cũng  vậy,  Tỳ -kheo  thành  tựu,  kham  nhiệm  cho  đến  mười  lăm 
pháp  này,  tự  thọ,  chắc  chắn  đạt  đến  tri  kiến,  đến  chánh  đẳng  giác, 
đến  cửa  cam  lồ,  cận  trụ  Niết-bàn.  Ta  nói,  không  có  sự  kiện  không  đi 
đến  Niết-bàn.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


Thành  tựu  tự  thọ  /  -oK/  ycTvới  đầy  đủ  khả  năng  (?). 


207.  KINH  TIẾN  MAO  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  ở  Trúc  lâm,  vườn  Ca- 
lan-đà  cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người 
đang  an  cư  mùa  mưa. 

Bấy  giờ  trải  qua  đêm,  lúc  vừa  sáng,  Thế  Tôn  mang  y  cầm  bát 
vào  thành  Vương  xá  để  khất  thực.  Khất  thực  xong,  thu  dọn  y  bát,  rửa 
chân  tay,  Ngài  khoác  y  ni-sư-đàn  trên  vai  và  đi  đến  vườn  Dị  học  trong 
rừng  Khổng  tước2.  Tại  rừng  Khổng  tước,  trong  vườn  Dị  học,  bấy  giờ  có 
một  người  Dị  học  tên  là  Tiễn  Mao3  là  một  vị  danh  đức,  là  bậc  Tông 
chủ,  được  nhiều  người  tôn  làm  Thầy,  có  tiếng  tăm  lớn,  nhiều  người 
kính  trọng  ông  đang  ở  giữa  đám  đông  ồn  ào,  lớn  tiếng,  âm  thanh 
huyên  náo,  luận  bàn  đủ  mọi  đề  tài  súc  sanh4,  như:  bàn  chuyện  vua 
chúa,  bàn  chuyện  trộm  cướp,  bàn  chuyện  đấu  tranh,  bàn  chuyện  ăn 
uống,  bàn  chuyện  áo  chăn,  bàn  chuyện  phụ  nữ,  bàn  chuyện  đàn  bà, 
bàn  chuyện  con  gái,  bàn  chuyện  dâm  nữ,  bàn  chuyện  thế  gian,  bàn 
chuyện  tà  đạo,  bàn  chuyện  trong  biển;  đại  loại  như  thế,  chúng  tụ  tập 
luận  bàn  đủ  mọi  đề  tài  súc  sanh. 

Dị  học  Tiễn  Mao  thấy  Phật  từ  xa  đến,  dặn  dò  chúng  của  mình 
rằng:  “Này  các  ông,  hãy  ngồi  im  lặng,  người  đang  đến  kia  là  Sa-môn 


'•  Bản  Hán,  quyển  57.  Tương  đương  Paơli,  M.77.  Mahaơ-sakuludaơyi-suttaỏ. 

2'  Khổng  tước  lâm  Dị  học  viên  tf  3T  “£  "ỉ  %£  TyéíỶhu  vườn  cho  các  du  sĩ, 
rừng  nuôi  công.  Paơli:  Moranivaơpa  paribbaơiakaơraơma. 

3'  Tiễn  Mao  Ai  &Ị/Ờ  Paơli:  Sakuôudaơyi,  và  kể  thêm  tên  hai  du  sĩ  khác:  Varadhara, 
Anugaơra. 

4'  Súc  sanh  luận  □/  A* /t Paơli:  tiracchaơna-kathaơ,  luận  bàn  phiếm,  vô  ích. 
Đoạn  kế  kể  các  đề  tài  được  nói  là  súc  sanh  luận. 


www.daitangkinh.org 


830 


TRUNG  A-HÀM 


Cù-đàm.  ĐỒ  chúng  của  ông  ấy  im  lặng,  thường  ưa  sự  im  lặng,  khen 
ngợi  sự  im  lặng.  Ông  ấy  nếu  thấy  chúng  ta  im  lặng,  có  thể  sẽ  đến 
thăm.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  dặn  chúng  im  lặng,  chính  mình  cũng  im  lặng 
mà  ngồi. 

Thế  Tôn  đi  đến  chỗ  Dị  học  Tiễn  Mao.  Dị  học  Tiễn  Mao  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo,  chắp  tay  mà  bạch  Phật  rằng: 

“Kính  chào  Sa-môn  Cù-đàm,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  lâu  không  đến 
đây.  Mời  Ngài  ngồi  xuống  chỗ  này.” 

Thế  Tôn  liền  ngồi  xuống  chỗ  ngồi  Tiễn  Mao  đã  trải  sẩn.  Dị  học 
Tiễn  Mao  và  Thế  Tôn  sau  khi  cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  lui  ngồi  một 
bên. 

Thế  Tôn  hỏi  rằng:  “Ưu-đà-di5,  các  ông  vừa  bàn  luận  những  gì, 
do  việc  gì  mà  cùng  nhóm  họp  ở  đây?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  xin  bỏ  qua  vấn  đề  này.  vấn  đề  này  không  hay 
ho  gì.  Sa-môn  Cù-đàm  nếu  muốn  nghe  vấn  đề  này  để  sau  này  nghe 
cũng  không  khó  gì.” 

Thế  Tôn  hỏi  như  vậy  ba  lần  rằng: 

“Ưu-đà-di,  các  ông  vừa  bàn  luận  những  vấn  đề  gì?  Do  việc  gì 
mà  cùng  nhóm  họp  nơi  đây?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  cũng  đáp  lại  ba  lần  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  xin  bỏ  qua  vấn  đề  này.  Nó  không  hay  ho  gì.  Sa- 
môn  Cù-đàm  nếu  muốn  nghe  sau  này  nghe  cũng  không  khó.  Nhưng 
Sa-môn  Cù-đàm  ba  lần  muốn  nghe,  nay  tôi  phải  nói. 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  cùng  với  số  đông  các  Phạm  chí  nước 
Câu-tát-la  cùng  tụ  tập  ngồi  ở  học  đường  Câu-tát-la6  bàn  luận  như  vầy, 
“Thật  tốt  đẹp  và  lợi  ích  cho  dân  nước  Ương-già  Ma-kiệt-đà7!  Thật  tốt 
đẹp  và  lợi  ích  cho  người  nước  Ương-già  Ma-kiệt-đà!  Chúng  Đại  phước 


5'  Ưu-đà-di  u  “  /ýc^tức  tên  gọi  lược  của  Tiễn  Mao;  xem  cht.3  trên.  Paoli:  Udaoyi. 

6'  Học  đường  '.yâPaữh:  Kutuohalasaola,  nghị  luận  đường;  chỉ  nơi  xảy  ra  cuộc 
thảo  luận. 

7'  Ương-già  Ma-kiệt-đà  *  /*  %ũ  °  aỵâ Paoli:  Aíga-Magadhao,  lúc  này  hai  nước 
đang  liên  minh  chính  trị  nên  gọi  chung  như  vậy. 


KINH  TIỄN  MAO  (I) 


831 


điền8  như  thế  cùng  an  cư  mùa  mưa  tại  thành  Vương  xá. 

“Đó  là  có  ngài  Phất-lan  Ca-diếp9.  Vì  sao?  Bạch  Cù-đàm,  Phất- 
lan  Ca-diếp  là  bậc  Tông  chủ  danh  đức,  làm  Thầy  mọi  người,  có  tiếng 
tăm  lớn,  mọi  người  kính  trọng,  lãnh  đạo  đồ  chúng  lớn,  được  năm  trăm 
dị  học  tôn  trọng,  cùng  an  cư  mùa  mưa  tại  thành  Vương  xá  này. 

“Cũng  vậy,  Ma-tức-ca-lợi  Cù-xá-lợi  Tử,  Sa-nhã  Bệ-la-trì  Tử,  Ni- 
kiền  Thân  Tử,  Ba-phục  Ca-chiên,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi.  Bạch 
Cù-đàm,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi  là  danh  đức  Tông  chủ,  làm  Thầy 
mọi  người,  có  tiếng  tăm  lớn,  mọi  người  đều  kính  trọng,  thống  lãnh  đồ 
chúng  lớn,  được  năm  trăm  dị  học  tôn  trọng,  cùng  an  cư  mùa  mưa  ở 
thành  Vương  xá. 

“Vừa  rồi  cùng  bàn  đến  Sa-môn  Cù-đàm  rằng,  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
này  là  bậc  danh  đức  Tông  chủ,  làm  Thầy  mọi  người  có  tiếng  tăm  lớn, 
mọi  người  kính  trọng,  thống  lĩnh  đại  chúng  Tỳ-kheo  được  một  ngàn 
hai  trăm  người  tôn  trọng,  cũng  cùng  nhau  an  cư  mùa  mưa  tại  thành 
Vương  xá  này. 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  ‘Nay  trong  các  Sa-môn, 
Phạm  chí  được  tôn  trọng  này,  ai  là  người  được  đệ  tử  cung  kính,  cúng 
dường,  không  bị  đệ  tử  đúng  theo  pháp  mắng  nhiếc,  cũng  không  bị  đệ 
tử  vấn  nạn  rằng  ‘Điều  này  hoàn  toàn  không  thể  có,  không  tương  ưng, 
không  chính  đáng’.  Nói  rồi  bỏ  đi?’ 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  Phất-lan  Ca-diếp  này  không 
được  đệ  tử  hầu  hạ,  tôn  trọng,  cúng  dường,  bị  đệ  tử  dùng  pháp  mà 
mắng  nhiếc,  rất  nhiều  đệ  tử  nạn  vấn  rằng  ‘Điều  này  hoàn  toàn  không 
thể  được,  không  tương  ưng,  không  chính  đáng’.  Nói  rồi  bỏ  đi. 

“Bạch  Cù-đàm,  thuở  xưa  Phất-lan  Ca-diếp  đã  có  lần  ở  trong 
chúng  đệ  tử  giơ  tay  la  lớn,  ‘Các  ông  hãy  dừng  lại!  Không  có  ai  đến  hỏi 
các  ông.  Người  ta  hỏi  tôi,  các  ông  không  thể  giải  quyết  việc  này, 


8  Chúng  đại  phước  điền:  những  người  là  ruộng  phước  lớn,  thường  chỉ  chúng  Tỳ- 
kheo,  nhưng  ở  đây  cũng  chỉ  cho  nhóm  ngoại  đạo  khác. 

9'  Phất-lan  Ca-diếp,  Paoli:  Puoraoòa-Kassapa  và  năm  vị  kế  tiếp:  Makkhali-Gosaola. 
Saójaya-Belaaeaehiputta,  Nigaòseha-Naotaputta,  Pakudha-Kaccaoyana,  được  mệnh 
danh  là  Lục  sư  ngoại  đạo.  về  chủ  trưong  của  họ,  xem  kinh  Sa-môn  quả,  No.1 
(27)  và  D.  2. 


832 


TRUNG  A-HÀM 


nhưng  ta  có  thể  giải  quyết  được  việc  này’.  Nhưng  các  đệ  tử  ngay  trong 
lúc  đó  lại  bàn  luận  việc  khác  nữa,  không  chờ  ngươi  nói  xong  vấn  đề. 
Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  như  vậy,  Phất-lan  Ca-diếp  này 
không  được  đệ  tử  hầu  hạ,  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường.  Bị  đệ  tử 
dùng  pháp  mạ  lỵ  mắng  nhiếc,  rất  nhiều  đệ  tử  vấn  nạn  rằng:  ‘Điều  này 
hoàn  toàn  không  thể  được,  không  tương  ưng,  không  chính  đáng’.  Nói 
rồi  liền  bỏ  đi. 

“Ma-tức-ca-lợi  Cù-xá-lợi  Tử,  Sa-nhã  Bệ-la-trì  Tử,  Ni-kiền 
Thân  Tử,  Ba-phục  Ca-chiên,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi.  Cũng 
vậy,  bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  ‘A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi 
này,  không  được  đệ  tử  hầu  hạ,  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  bị 
đệ  tử  dùng  pháp  mạ  lỵ  mắng  nhiếc,  rất  nhiều  đệ  tử  vấn  nạn  rằng 
‘Điều  này  hoàn  toàn  không  thể  được,  không  tương  ưng,  không 
chính  đáng’ .  Nói  rồi  bỏ  đi. 

“Bạch  Cù-đàm,  thuở  xưa  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi  đã  có  lần  ở 
trong  chúng  đệ  tử  giơ  tay  la  lớn  rằng,  ‘Các  ông  hãy  dừng  lại,  không  có 
ai  đến  hỏi  các  ông.  Người  ta  hỏi  tôi,  các  ông  không  thể  giải  quyết 
được  việc  này’.  Nhưng  các  đệ  tử  ngay  trong  lúc  đó,  lại  bàn  luận  việc 
khác  không  chờ  ngươi  nói  xong.  Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  như 
vậy,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi,  không  được  đệ  tử  hầu  hạ,  cung  kính, 
tôn  trọng,  cúng  dường  mà  bị  đệ  tử  dùng  pháp  mạ  lỵ  mắng  nhiếc,  rất 
nhiều  đệ  tử  vấn  nạn  rằng  ‘Điều  này  hoàn  toàn  không  thể  được,  không 
tương  ưng,  không  chính  đáng’.  Nói  rồi  bỏ  đi. 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  Sa-môn  Cù-đàm  này  được  đệ 
tử  hầu  hạ,  cung  kính,  tông  trọng,  cúng  dường,  cũng  không  bị  đệ  tử  vấn 
nạn  rằng  ‘Điều  này  hoàn  toàn  không  thể  được,  không  tương  ưng, 
không  chính  đáng’.  Nói  rồi  bỏ  đi. 

“Bạch  Cù-đàm,  thuở  xưa  Sa-môn  Cù-đàm  đã  có  lần  nói  pháp  tại 
đại  chúng,  vô  lượng  trăm  ngàn  người  vây  quanh.  Ngay  bấy  giờ  có  một 
người  ngủ  mà  ngáy.  Lại  có  một  người  bảo  người  kia  rằng  ‘Đừng  có 
ngủ  ngáy.  Ông  không  muôn  nghe  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  như  cam 
lồ  sao?’  Người  kia  liền  im  lặng  không  gây  tiếng  động  nữa. 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  tôi  lại  nghĩ,  như  vậy  Sa-môn  Cù-đàm 
được  đệ  tử  hầu  hạ  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  không  bị  đệ  tử 
dùng  pháp  mạ  lỵ  mắng  nhiếc,  cũng  không  bị  đệ  tử  vấn  nạn  rằng  ‘Điều 


KINH  TIỄN  MAO  (I) 


833 


đó  hoàn  toàn  không  thể  được,  không  tương  ưng,  không  chính  đáng’. 
Nói  rồi  liền  bỏ  đi.” 

Thế  Tôn  nghe  rồi  liền  hỏi  Tiễn  Mao  rằng: 

“Ưu-đà-di,  ông  thấy  Ta  có  bao  nhiêu  pháp  khiến  cho  các  đệ  tử 
hầu  hạ  cung  kính,  tôn  trọng  và  cúng  dường,  thường  theo  Ta  không 
rời?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Tôi  thấy  Cù-đàm  có  năm  pháp  khiến  đệ  tử  hầu  hạ,  cung  kính, 
tôn  trọng,  cúng  dường  phụng  sự,  thường  theo  không  rời.  Những  gì  là 
năm?  Sa-môn  Cù-đàm  trí  túc  về  thô  y,  khen  ngợi  tri  túc  về  thô  y.  Bởi 
vì  Sa-môn  Cù-đàm  tri  túc  về  thô  y,  khen  ngợi  tri  túc  về  vải  thô,  nên 
tôi  thấy  tri  túc  đó  là  pháp  thứ  nhất  mà  Sa-môn  Cù-đàm  có  thể  khiến 
cho  hàng  đệ  tử  phụng  sự  cung  kính,  tôn  trọng  cúng  dường,  thường  theo 
không  rời. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  tri  túc  về  ăn  uống  đạm  bạc,  khen 
ngợi  về  tri  túc  đạm  bạc.  Bởi  vì  Sa-môn  Cù-đàm  tri  túc  về  ăn  uống 
đạm  bạc,  khen  ngợi  về  tri  túc  ăn  uống  đạm  bạc,  nên  tôi  thấy  Sa-môn 
Cù-đàm  có  pháp  thứ  hai  khiến  các  đệ  tử  cung  kính,  tôn  trọng  cúng 
dường,  phụng  sự  thường  theo  không  rời. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  ăn  ít,  khen  ngợi  sự  ăn  ít.  Vì  Sa-môn 
Cù-đàm  ăn  ít  và  khen  ngợi  sự  ăn  ít,  nên  tôi  thấy  Sa-môn  Cù-đàm  có 
pháp  thứ  ba  khiến  các  đệ  tử  cung  kính  tôn  trọng,  cúng  dường  phụng 
sự,  thường  theo  không  rời. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  tri  túc  về  chỗ  nghỉ  ngơi  và  giường 
chõng  thô  sơ,  khen  ngợi  tri  túc  về  chỗ  nghỉ  ngơi  và  giường  chõng  thô 
sơ.  Vì  Sa-môn  Cù-đàm  tri  túc  như  vậy,  nên  tôi  thấy  đó  là  pháp  thứ  tư 
mà  Sa-môn  Cù-đàm  có  thể  khiến  các  đệ  tử  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng 
dường,  thường  theo  không  rời. 

“Lại  nữa  Sa-môn  Cù-đàm  tĩnh  tọa  và  ngợi  khen  tĩnh  tọa10.  Vì  vậy 
tôi  thấy  đó  là  pháp  thứ  năm  mà  Sa-môn  Cù-đàm  có  thể  khiến  các  đệ  tử 
cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  hành  thường  theo  không  rời. 

“Đó  là  năm  pháp  mà  tôi  thấy  Sa-môn  Cù -đàm  có  thể  khiến  các 
đệ  tử  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  hành,  thường  theo 


10  Yến  tọa,  ngồi  nghỉ  ngơi  chỗ  thanh  vẳng. 


834 


TRUNG  A-HÀM 


không  rời.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  ưu-đà-di,  Ta  không  phải  do  năm  pháp  ấy  mà  khiến  các  đệ 
tử  cung  kính  tôn  trọng,  cúng  dường  thừa  sự,  thường  theo  không  rời. 
Này  Ưu-đà-di,  áo  ta  mặc  được  cắt  theo  con  dao  Thánh11  và  nhuộm 
màu  sắc  xấu  xa.  Như  vậy,  y  Thánh  được  nhuộm  màu  sắc  xấu  xa.  Ưu- 
đà-di!  Nhưng  đệ  tử  Ta  cũng  có  người  trọn  đời  chỉ  mặc  áo  phấn  tảo  do 
người  ta  bỏ,  và  cũng  nói  thế  này,  ‘Thế  Tôn  ta  tri  túc  về  thô  y’,  khen 
ngợi  sự  tri  túc  về  thô  y.  Này  Ưu-đà-di,  nếu  đệ  tử  ta  nhận  sự  tri  túc  về 
thô  y  mà  khen  ngợi  Ta,  thì  người  đó  do  sự  kiện  này  đã  không  cung 
kính  tôn  trọng,  cúng  dường  phụng  sự  Ta,  cũng  không  theo  Ta. 

“Lại  nữa,  này  Ưu-đà-di,  Ta  ăn  đồ  ăn  gạo  nếp,  nấu  chín  và 
không  có  hạt  xép,  vô  lượng  tạp  vị.  Ưu-đà-di,  nhưng  đệ  tử  Ta  có 
người  trọn  đời  khất  thực,  ăn  đồ  ăn  đã  bỏ,  cũng  lại  nói  rằng,  ‘Thế 
Tôn  ta  tri  túc  về  thô  thực’,  khen  ngợi  tri  túc  về  thô  thực.  Ưu-đà-di, 
nếu  đệ  tử  Ta  nhân  sự  tri  túc  về  ăn  uống  thô  sơ,  mà  khen  ngợi  Ta, 
người  ấy  nhân  sự  kiện  này  đã  không  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng 
dường,  phụng  sự  Ta,  cũng  không  theo  Ta. 

“Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  chỉ  ăn  bằng  một  trái  cây  bệ-la12  hoặc  bằng 
nửa  bệ-la.  Nhưng  đệ  tử  của  Ta  có  người  ăn  bằng  một  câu-tha13,  hoặc 
bằng  nửa  câu-tha,  cũng  nói  như  vầy,  ‘Thế  Tôn  ăn  ít,  khen  ngợi  sự  ăn  ít’. 
Nếu  đệ  tử  Ta  nhân  sự  ăn  ít  mà  khen  ngợi  Ta,  người  ấy  do  sự  kiện  này 
đã  không  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  và  theo  Ta. 

“Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  hoặc  ở  trên  lầu  cao,  hoặc  trên  nhà  rạp. 
ưu-đà-di,  nhưng  đệ  tử  của  Ta  có  người  trải  qua  chín  mười  tháng,  suốt 
đêm  ngủ  ngoài  trời,  cũng  nói  như  vầy,  ‘Thế  Tôn  của  Ta  tri  túc  về  chỗ 
nghỉ  ngơi  và  giường  chõng  thô  sơ,  khen  ngợi  tri  túc  về  chỗ  nghỉ  ngơi 
và  giường  chõng  thô  sơ’.  Ưu-đà-di,  nếu  đệ  tử  Ta  khen  ngợi  tri  túc  về 
chỗ  nghỉ  ngơi  và  giường  chõng  thô  sơ  nên  khen  ngợi  Ta,  thì  người  ấy 
do  sự  kiện  này  đã  không  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường  phụng  sự 


n'  Để  bản:  Thánh  lực  ,t  ^^/Tống-Nguyên-Minh:  Thánh  đao  ,/  »cýấ/'ờ 
12  Bệ-la  thực  é?  '  □  'ỵdPaolứveôuvaohaora,  thức  ăn  bằng  trái  cây  veôuva,  môt  loại 
dưa  (tên  khoa  học  Aegle  marmelos). 

B'  Câu-tha  thực  ;  □ ' ỵỉX  kosaohaora,  một  bát  com. 


KINH  TIỄN  MAO  (I) 


835 


Ta  và  cũng  không  theo  Ta. 

“Lại  nữa,  ưu-đà-di,  Ta  thường  sống  trong  sự  náo  nhiệt  giữa  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Nhưng  đệ  tử  của  Ta  có  người 
quá  nửa  tháng  mới  nhập  chúng  một  lần  vì  pháp  thanh  tịnh14  cũng  nói 
như  vầy,  ‘Thế  Tôn  của  Ta  tĩnh  tọa  và  khen  ngợi  sự  tĩnh  tọa’ .  ưu-đà-di, 
nếu  đệ  tử  Ta  nhân  sự  tĩnh  tọa  mà  khen  ngợi  Ta,  vị  ấy  do  sự  kiện  này 
đã  không  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta,  cũng  không 
theo  Ta. 

“ưu-đà-di,  Ta  không  có  năm  pháp  này,  khiến  hàng  đệ  tử  cung 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự,  thường  theo  không  rời.  Ưu-đà- 
di,  Ta  lại  có  năm  pháp  khác,  khiến  các  đệ  tử  cung  kính,  tôn  trọng, 
cúng  dường  phụng  sự,  thường  theo  không  rời. 

“Những  gì  là  năm?  Này  Ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử  do  giới  vô 
thượng15,  khen  ngợi  Ta  rằng,  ‘Thế  Tôn  có  giới,  đại  giới,  lời  nói  đúng 
theo  việc  làm,  việc  làm  đúng  theo  lời  nói’,  ưu-đà-di,  nếu  đệ  tử  Ta 
nhân  giới  vô  thượng  mà  khen  ngợi  Ta  thì  vị  ấy  nhân  điều  này  mà  cung 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  thường  theo  Ta  không  rời. 

“Lại  nữa,  này  Ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử,  do  vô  thượng  trí  tuệ16,  khen 
ngợi  Ta,  ‘Thế  Tôn  có  trí  tuệ,  cực  đại  trí  tuệ,  nếu  có  ai  đến  bàn  luận 
hay  đối  đáp,  Ngài  đều  khuất  phục  được.  Nghĩa  là  đối  với  Chánh  pháp 
luật,  họ  không  thể  nói.  Đôi  với  điều  chính  mình  nói,  họ  cũng  không 
thể  nói’,  ưu-đà-di,  nếu  đệ  tử  nhân  vô  thượng  trí  tuệ,  mà  khen  ngợi  Ta, 
vị  ấy  nhân  sự  kiện  này  mà  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự 
Ta,  theo  Ta  không  rời. 

“Lại  nữa,  ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử  do  vô  thượng  tri  kiến17,  khen 
ngợi  Ta  rằng,  ‘Thế  Tôn  biết  khắp  chứ  không  phải  không  biết;  thấy 
khắp  chứ  không  phải  không  thấy.  Ngài  nói  pháp  cho  đệ  tử  có  nhân 
chứ  không  phải  không  nhân,  có  duyên  chớ  không  phải  không  duyên, 
có  thể  đáp  chứ  không  phải  không  thể  đáp,  có  xả  ly  chứ  không  phải 


14  Pháp  thanh  tịnh,  đây  chỉ  Giới  bổn  Tỳ-kheo,  Pacli:  Pactimokkhuddesacya,  để  tụng 
giới  bổn  Pactimokkha. 

15  Vô  thượng  giới.  Pacli:  adhisìla,  tăng  thượng  giới. 

16  Vô  thượng  trí  tuệ.  Pacli:  adhipaóóac,  tăng  thượng  tuệ. 

17  Vô  thượng  tri  kiến.  Pacli:  abhikkaantaóacòadassana,  tri  kiến  siêu  việt. 


836 


TRUNG  A-HÀM 


không  xả  ly’,  ưu-đà-di,  nếu  đệ  tử  Ta  nhân  vô  thượng  tri  kiến  mà  khen 
ngợi  Ta,  người  ấy  nhân  sự  kiện  này  mà  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng 
dường,  phụng  sự,  thường  theo  ta  không  rời. 

“Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử,  do  nhờm  tởm  mũi  tên  ái  dục  mà 
đến  hỏi  Ta  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo.  Ta  liền 
trả  lời  về  khổ  là  khổ,  tập  là  tập,  diệt  là  diệt,  đạo  là  đạo.  ưu-đà-di,  nếu 
có  đệ  tử  đến  hỏi  Ta  được  trả  lời  xứng  ý,  khiến  được  hoan  hỷ,  người  đó 
nhân  sự  kiện  này  mà  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta, 
thường  theo  Ta  không  rời. 

“Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  vì  các  đệ  tử  hoặc  nói  Túc  mạng  trí  thông, 
tác  chứng,  hoặc  nói  Lậu  tận  trí  thông  tác  chứng  minh  đạt.  ưu-đà-di, 
nếu  đệ  tử  Ta  trong  Chánh  pháp  luật  này  được  thọ  được  độ,  được  đến 
bờ  bên  kia,  không  nghi  không  hoặc,  ở  trong  thiện  pháp  không  có  do 
dự,  người  ấy  nhân  sự  kiện  này  mà  cung  kính,  cúng  dường,  tôn  trọng, 
phụng  sự  Ta,  thường  theo  ta  không  rời. 

“Này  Ưu-đà-di,  Đó  là  năm  pháp  Ta  có  khiến  cho  các  đệ  tử  cung 
kính,  tôn  trọng,  cúng  dường,  phụng  sự  Ta,  thường  theo  không  rời.” 

Bấy  giờ  Dị  học  Tiễn  Mao,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  trịch  vai  áo 
mặt,  chắp  tay  hướng  về  Phật  bạch  rằng:  “Kỳ  diệu  thay!  Hy  hữu  thay! 
Ngài  khéo  nói  những  điều  vi  diệu  thấm  nhuần  thân  thể  con  cũng  như 
cam  lồ.  Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  mưa  lớn,  cõi  đất  này  từ  cao  đến  thấp 
thảy  được  thắm  nhuần  khắp  cả.  Cũng  vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  nói  cho 
chúng  tôi  những  điều  vi  diệu,  thấm  nhuần  thân  thể  chúng  tôi  cũng  như 
cam  lồ. 

“Bạch  Thế  Tôn,  tôi  đã  hiểu.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu.  Bạch 
Thế  Tôn,  hôm  nay  con  tự  quy  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo.  Mong 
Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay  con  trọn  đời  tự  quy  y 
cho  đến  mạng  chung.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Dị  học  Tiễn  Mao  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


208.  KINH  TIẾN  MAO  (II)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  ở  Trúc  lâm  vườn  Ca- 
lan-đa  cùng  đại  chúng  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  an 
cư  mùa  mưa. 

Bấy  giờ,  trải  qua  đêm,  lúc  vừa  sáng,  Thế  Tôn  mang  y  cầm  bát 
vào  thành  Vương  xá  để  khất  thực.  Khất  thực  xong,  thu  dọn  y  bát,  rửa 
chân  tay,  Ngài  khoác  ni-sư-đàn  trên  vai  và  đi  đến  vườn  Dị  học,  trong 
rừng  Khổng  tước.  Tại  rừng  Khổng  tước,  trong  vườn  Dị  học,  bấy  giờ  có 
một  người  Dị  học  tên  là  Tiễn  Mao  là  một  danh  đức,  bậc  tông  chủ, 
được  mọi  người  tôn  làm  thầy,  có  tiếng  tăm  lớn,  mọi  người  kính  trọng, 
thông  lãnh  đồ  chúng  đông  đảo,  được  năm  trăm  vị  dị  học  tôn  trọng.  Vị 
này  ở  giữa  một  đại  chúng  đang  ồn  ào,  nhiễu  loạn,  nói  năng  lớn  tiếng, 
bàn  luận  đủ  mọi  vấn  đề  súc  sanh,  tức  là  vấn  đề  vua  chúa,  về  giặc,  về 
việc  đấu  tranh,  việc  ăn  uống,  về  y  phục,  về  đàn  bà,  về  con  gái,  về 
dâm  nữ,  về  thế  gian,  về  đồng  trống,  về  dưới  biển  và  việc  nước,  việc 
dân.  Những  người  ấy  cùng  nhau  nhóm  họp  ngồi  bàn  luận  về  những 
vấn  đề  như  súc  sanh  vậy. 

Dị  học  Tiễn  Mao  thấy  Phật  từ  xa  đến,  dặn  đồ  chúng  của  mình 
rằng:  “Này  các  ông,  hãy  ngồi  im  lặng.  Người  đang  đến  kia  là  Sa-môn 
Cù-đàm,  đồ  chúng  của  ông  ấy  im  lặng,  thường  ưa  sự  im  lặng,  khen 
ngợi  sự  im  lặng.  Ông  ấy  nếu  thấy  chúng  ta  im  lặng,  có  thể  đến  thăm. 

Dị  học  Tiễn  Mao  dặn  đồ  chúng  im  lặng,  chính  mình  cũng  im 
lặng  mà  ngồi. 

Thế  Tôn  đi  đến  chỗ  Dị  học  Tiễn  Mao.  Dị  học  Tiễn  Mao  liền  từ 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.79.  Cuơôa-Sakuludaơyi-sutta. 


wvyw.daitangkinh.org 


838 


TRUNG  A-HÀM 


chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trịch  vai  áo,  chắp  tay  hướng  về  Phật  bạch  rằng: 

“Kính  chào  Sa-môn  Cù-đàm,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  lâu  không  đến 
đây,  mời  Ngài  ngồi  xuống  chỗ  này.” 

Thế  Tôn  liền  ngồi  xuống  chỗ  ngồi  Tiễn  Mao  đã  trải  sẩn.  Dị 
học  Tiễn  Mao  và  Thế  Tôn,  sau  khi  cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  lui  ngồi 
một  bên. 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  các  ông  vừa  bàn  luận  những  gì?  Do  việc  gì  mà  cùng 
nhau  ngồi  họp  ở  đây?  Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  xin  bỏ  qua  vấn  đề  này,  vấn  đề  này  không  hay  ho 
gì.  Sa-môn  Cù-đàm  muốn  nghe  vấn  đề  này  để  sau  này  nghe  cũng 
không  khó  gì.  ” 

Thế  Tôn  hỏi  như  vậy  ba  lần  rằng: 

“Ưu-đà-di,  vừa  bàn  luận  những  gì?  Do  việc  gì  mà  nhóm  họp 
ngồi  đây?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  cũng  đáp  lại  ba  lần  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  xin  bỏ  qua  vấn  đề  này,  nó  không  hay  ho  gì,  Sa- 
môn  Cù-đàm  nếu  muôn  nghe,  sau  này  nghe  cũng  không  khó.  Nhưng 
nếu  Sa-môn  Cù-đàm  ba  lần  muốn  nghe,  nay  tôi  phải  nói2. 

“Bạch  Cù-đàm,  tôi  có  sách  lự,  có  tư  duy;  trụ  trong  trạng  thái 
sách  lự,  trụ  trong  trạng  thái  tư  duy,  có  trí  tuệ,  có  biện  tài,  khi  nghe  có 
người  nói:  ‘Thật  sự  có  Tát-vân-nhiên3,  thấy  tất  cả,  biết  tất  cả,  không 
cái  gì  không  biết,  không  cái  gì  không  thấy.  Tôi  liền  vấn  sự  vị  ấy, 
nhưng  vị  ấy  không  biết.  Bạch  Cù-đàm,  tôi  nghĩ  như  vầy,  ‘Đây  là 
những  ai?’.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ưu-đà-di,  ông  có  sách  lự,  có  tư  duy;  trụ  trong  trạng  thái 
sách  lự,  trụ  trong  trạng  thái  tư  duy,  có  trí  tuệ,  có  biện  tài,  nhưng  ai  nói, 
‘Thật  sự  có  Tát-vân-nhiên,  biết  tất  cả,  thấy  tất  cả,  không  có  gì  không 
biết,  không  có  gì  không  thấy’  nhưng  khi  ông  đến  vấn  sự,  thì  vị  ấy 
không  biết?” 


2-  Toàn  cả  đoạn  trên,  giống  kinh  208. 

3'  Tát-vân-nhiên  ũctâỵc/ Paoli:  sabaóóu,  hoặc  âm  là  tá-bà-nhã:  vị  Nhất  thiết  trí; 

người  hay  đấng  Toàn  trí. 


KINH  TIỄN  MAO  (II) 


839 


Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  đó  là  Bất-lan  Ca-diếp.  Vì  sao?  Bạch  Cù-đàm,  vì 
Bất-lan  Ca-diếp  tự  cho  là  thật  có  Tát-vân-nhiên,  biết  tất  cả,  thấy  tất 
cả,  không  gì  không  biết,  không  gì  không  thấy.  Tôi  có  sách  lự,  có  tư 
duy,  trụ  trong  sách  lự,  trụ  trong  tư  duy  có  trí  tuệ,  có  biện  tài;  tôi  đến 
vấn  sự.  Nhưng  vị  ấy  không  biết.  Bạch  Cù-đàm,  vậy  nên  tôi  nghĩ  thế 
này,  ‘Đây  là  những  ai?’ 

“Ma-tức-ca-lợi  Cù-xá-lợi  Tử,  Bà-nhã  Bệ-la-trì  Tử,  Ni-kiền  Thân 
Tử,  Ba-phù  Ca-chiên,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi,  các  vị  này  cũng 
vậy.  Bạch  Cù-đàm,  A-di-đa  Kê-xá  Kiếm-bà-lợi  tự  cho  thật  sự  có  Tát- 
vân-nhiên,  biết  tất  cả  thấy  tất  cả,  không  cái  gì  không  biết,  không  cái 
gì  không  thấy.  Tôi  có  sách  lự,  có  tư  duy,  trú  trong  sách  lự,  trú  trong  tư 
duy,  có  trí  tuệ,  có  biện  tài,  tôi  đến  vấn  sự  những  vị  ấy  không  biết. 
Bạch  Cù-đàm,  vậy  nên  tôi  khởi  ý  nghĩ  rằng,  ‘Đây  là  những  ai?’ 

“Bạch  Cù-đàm,  vậy  nên  tôi  lại  suy  nghĩ,  ‘Như  vậy  ta  phải  đến 
chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  để  hỏi  những  việc  quá  khứ.  Sa-môn  Cù-đàm  ắt 
có  thể  đáp  những  việc  quá  khứ  của  ta.  Ta  phải  đến  chỗ  Sa-môn  Cù- 
đàm,  hỏi  những  việc  vị  lai,  Sa-môn  Cù-đàm  ắt  sẽ  đáp  những  việc  vị 
lai  của  ta.  Lại  nữa,  ta  tùy  những  việc  mà  hỏi  cùng  Sa-môn  Cù-đàm,  ắt 
Sa-môn  Cù-đàm  cũng  tùy  mà  trả  lời  những  việc  ta  hỏi.” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Ưu-đà-di!  Thôi!  Thôi,  ông  luôn  luôn  có  dị  kiến,  dị  nhẫn,  dị  lạc, 
dị  dục,  dị  ý,  nên  không  thấu  triệt  ý  nghĩa  những  điều  Ta  nói.  ưu-đà-di, 
Ta  có  đệ  tử,  có  nhân,  có  duyên,  nhớ  được  vô  lượng  đời  sông  về  trước, 
trong  quá  khứ,  nghĩa  là  một  đời,  hai  đời,  trăm  đời,  ngàn  đời,  thành 
kiếp,  bại  kiếp,  vô  lượng  thành  bại  kiếp,  ăn  uống  như  vậy,  thọ  khổ  vui 
như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  trụ  lâu  như  vậy,  chết  như  vậy,  từ  đây  sanh 
tử  ra  kia,  từ  kia  sanh  tử  ra  đây.  Ta  sanh  tại  đây,  họ  như  vậy,  tên  như 
vậy,  sống  như  vậy,  ăn  uống  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như  vậy,  sống  lâu 
như  vậy,  trú  lâu  như  vậy,  thọ  chung  như  vậy.  Vị  ấy  đến  hỏi  ta  việc  quá 
khứ,  Ta  đáp  việc  quá  khứ  cho  vị  ấy.  Ta  cũng  đến  hỏi  việc  quá  khứ,  vị 
ấy  cũng  đáp  việc  quá  khứ  cho  Ta.  Ta  tùy  theo  sự  việc  đó  mà  hỏi,  vị  đó 
cũng  tùy  theo  việc  Ta  hỏi  mà  đáp. 

“Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử  thanh  tịnh  thiên  nhãn,  vượt  quá 
người  thường,  thấy  chúng  sanh  này,  khi  sanh  khi  chết,  sắc  đẹp  sắc  xấu, 


840 


TRUNG  A-HÀM 


Sắc  diệu  hay  bất  diệu,  qua  lại  chỗ  thiện  hay  bất  thiện,  tùy  theo  sự  thọ 
nghiệp  của  chúng  mà  thấy  đúng  như  thật.  Nếu  chúng  sanh  này  thành 
tựu  thân  ác  hạnh,  thành  tựu  khẩu  và  ý  ác  hạnh,  vu  báng  Thánh  nhân, 
tà  kiến,  thành  tựu  nghiệp  tà  kiến,  người  ấy  do  nhân  duyên  này,  khi 
thân  hoại  mạng  chung  ắt  đến  chỗ  dữ,  sanh  vào  trong  địa  ngục.  Nếu 
chúng  sanh  này  thành  tựu  thân  diệu  hạnh,  thành  tựu  khẩu  và  ý  diệu 
hạnh,  không  vu  báng  Thánh  nhân,  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh 
kiến;  người  ấy  do  nhân  duyên  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung  ắt  sanh 
lên  chỗ  thiện,  được  sanh  lên  trời.  Người  đó  đến  hỏi  Ta  việc  vị  lai,  Ta 
đáp  việc  vị  lai  cho  họ;  Ta  cũng  hỏi  việc  vị  lai  nơi  họ,  họ  cũng  đáp  việc 
vị  lai  cho  Ta;  Ta  tùy  theo  việc  người  ấy  hỏi  mà  đáp,  người  ấy  cũng  tùy 
theo  việc  Ta  hỏi  mà  đáp.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  như  vậy,  tôi  càng  trở  thành  không  biết, 
không  thấy,  càng  trở  thành  ngu  si,  rớt  vào  ngu  si.  Nghĩa  là  vì  Sa-môn 
Cù-đàm  nói  như  vầy,  ‘Ưu-đà-di!  Thôi!  Thôi!  Ông  luôn  luôn  dị  kiến,  dị 
nhân,  dị  lạc,  dị  dục  và  dị  ý,  nên  không  thấu  triệt  ý  nghĩa  những  điều 
Ta  nói.  ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử,  có  nhân  có  duyên,  nhớ  được  vô  lượng 
đời  sống  về  trước  trong  quá  khứ,  nghĩa  là  một  đời,  hai  đời,  trăm  đời, 
ngàn  đời,  thành  kiếp,  bại  kiếp,  vô  lượng  thành  kiếp,  vô  lượng  bại  kiếp, 
ăn  uống  như  vậy,  thọ  khổ  vui  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  trụ  lâu  như 
vậy,  mạng  chung  như  vậy,  từ  đây  sanh  tử  ra  kia,  từ  kia  sanh  tử  ra  đây, 
Ta  sanh  tại  đây,  họ  như  vậy,  tên  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  ăn  uống 
như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như  vậy,  trú  lâu  như  vậy,  mạng  chung  như  vậy. 
Vị  ấy  đến  hỏi  ta  việc  quá  khứ,  ta  đáp  việc  quá  khứ  cho  vị  ấy;  Ta  cũng 
đến  hỏi  vị  ấy  việc  quá  khứ,  vị  ấy  cũng  đáp  việc  quá  khứ  cho  Ta.  Ta 
theo  sự  việc  người  đó  hỏi  mà  đáp,  người  đó  cũng  tùy  theo  sự  việc  Ta 
hỏi  mà  đáp.  Lại  nữa,  Ưu-đà-di,  Ta  có  đệ  tử  thanh  tịnh  thiên  nhãn,  vượt 
quá  người  thường,  thấy  chúng  sanh  này  khi  sanh  khi  tử,  sắc  đẹp  sắc 
xấu,  sắc  diệu  hay  bất  diệu,  qua  lại  chỗ  thiện  hay  chỗ  bất  thiện,  tùy 
theo  sự  tạo  nghiệp  của  chúng  sanh  này  mà  thấy  như  thật.  Nếu  chúng 
sanh  này  thành  tựu  thân  ác  hạnh,  thành  tựu  khẩu,  ý  ác  hạnh,  vu  báng 
Thánh  nhân,  tà  kiến,  thành  tựu  nghiệp  tà  kiến,  người  ấy  do  nhân 
duyên  này  khi  thân  hoại  mạng  chung,  ắt  đến  chỗ  ác,  sanh  trong  địa 
ngục.  Nếu  chúng  sanh  này  thành  tựu  thân  diệu  hạnh,  khẩu,  ý  diệu 


KINH  TIỄN  MAO  (II) 


841 


hạnh,  không  vu  báng  Thánh  nhân,  chánh  kiến,  thành  tựu  nghiệp  chánh 
kiến,  người  ấy  do  nhân  duyên  này  khi  thân  hoại  mạng  chung  ắt  sanh 
lên  chỗ  thiện,  được  sanh  lên  trời.  Người  đó  đến  hỏi  Ta  việc  vị  lai,  Ta 
đáp  việc  vị  lai  cho  họ.  Ta  cũng  hỏi  việc  vị  lai  nơi  vị  ấy,  vị  ấy  cũng  đáp 
việc  vị  lai  cho  Ta.  Ta  tùy  theo  việc  người  ấy  hỏi  mà  đáp,  người  ấy 
cũng  tùy  việc  Ta  hỏi  mà  đáp’. 

“Bạch  Cù-đàm,  tôi  đối  với  đời  sông  này  làm  những  gì  đã  làm, 
được  những  gì  đã  được,  nhưng  vẫn  không  thể  nhớ  huống  gì  có  thể  nhớ 
được  sự  việc  trong  vô  lượng  đời  sống  về  trước,  có  nhân  có  duyên  sao? 
Bạch  Cù-đàm,  tôi  còn  không  thể  thấy  con  quỷ  Phiêu  phong4  thì  làm  gì 
mà  được  thiên  nhãn  thanh  tịnh  vượt  qua  người  thường,  thấy  chúng  sanh 
này  khi  chết,  khi  sống,  sắc  tốt,  sắc  xấu,  đẹp  hoặc  không  đẹp,  đưa  đến 
chỗ  thiện  hoặc  chỗ  bất  thiện  tùy  sự  tạo  nghiệp  của  chúng  sanh  này, 
thấy  đó  như  thật. 

“Bạch  Cù-đàm,  tôi  lại  nghĩ  như  vầy,  ‘Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi 
ta  vấn  đề  theo  Thầy  học  pháp,  hoặc  giả  có  thể  đáp  khiến  Ngài  vừa  ý.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  ông  theo  Thầy  học  những  pháp  gì?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  người  đó  nói,  ‘Sắc  vượt  quá  sắc,  sắc  kia  tối 
thắng,  sắc  kia  tối  thượng5.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  sắc  la  gì?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  sắc  nào  không  có  sắc  khác  tối  thượng  hơn, 
tối  diệu  hơn  là  tối  thắng  hơn;  vậy  sắc  đó  tối  thắng,  sắc  đó  tối  thượng.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ưu-đà-di,  cũng  như  có  người  nói  như  vầy,  ‘Nếu  trong  nước  có 
người  con  gái  rất  đẹp,  ta  muôn  được  người  con  gái  đó’.  Nếu  có  người 
hỏi  người  đó  như  vầy,  ‘Ông  biết  trong  nước  có  người  con  gái  rất  đẹp, 
nhưng  có  biết  tên  gì,  họ  gì,  sanh  sông  như  thế  nào?  Là  cao  hay  thấp, 


4-  Phiêu  phong  quỷ.  Ũỵo^Paoli:  Pamsupisaocaka,  “quỷ  bùn”,  môt  loại  tì-xá-xà. 

5  Paoli:  ayaỏ  paramo  vaòòo  ayaỏ  paramo  vaòòo  ti,  “sắc  này  là  tối  thượng,  sắc  này 
là  tối  thượng”,  sắc  (vaòòa)  ở  đây  có  nghĩa  màu  sắc  hay  màu  da. 


842 


TRUNG  A-HÀM 


thô  hay  tế,  trắng  hay  đen,  hoặc  không  trắng  không  đen,  là  con  gái 
Sát-đế-lợi,  con  gái  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  hay  người  thợ,  ở  phương  Đông, 
phương  Tây,  phương  Nam,  phương  Bắc?’  Người  đó  đáp,  ‘Tôi  không 
biết’.  Người  kia  lại  hỏi,  ‘Ông  không  biết,  không  thấy  trong  nước  có 
người  con  gái  rất  đẹp,  tên  họ  như  vậy,  sanh  sống  như  vậy,  dài,  ngắn, 
thô,  tế,  trắng,  đen,  không  trắng  không  đen,  con  gái  Sát-lợi,  con  gái 
Phạm  chí,  Cư  sĩ,  hay  người  thợ,  ở  phương  Đông,  phương  Tây,  phương 
Nam  hay  phương  Bắc,  mà  lại  nói  như  vầy,  ‘Ta  muôn  được  người  con 
gái  đó  được  ư’?’ 

“Cũng  vậy,  Ưu-đà-di,  ông  nói  như  vầy,  ‘Người  đó  nói  sắc  vượt 
quá  sắc,  sắc  đó  tôi  thắng,  sắc  đó  tối  thắng.  Nhưng  khi  hỏi  sắc  đó  thì 
ông  lại  không  biết.  ” 

Dị  học  Tiễn  Mao  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  tinh  vàng  tử  ma  là  thứ  cực  diệu,  người 
thợ  vàng  khéo  mài  dũa,  sửa  sang  khiến  cho  trong  suốt,  nhờ  dùng  tấm 
lụa  trắng  đem  giữa  nắng,  sắc  của  nó  cực  diệu,  ánh  sáng  chiếu  sáng  lấp 
lánh.  Cũng  vậy,  bạch  Cù-đàm,  tôi  nói,  ‘Sắc  đó  vượt  hơn  sắc,  sắc  đó  tối 
thắng,  sắc  đó  tối  thượng’.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ưu-đà-di,  nay  Ta  hỏi  ông,  tùy  theo  chỗ  hiểu  mà  đáp.  ưu-đà-di, 
ý  ông  nghĩ  sao?  Vàng  ròng  tử  ma  nhờ  dùng  lụa  trắng,  để  giữa  nắng  mà 
sắc  của  nó  cực  diệu  chiếu  sáng  lấp  lánh,  và  ánh  sáng  con  đom  đóm 
trong  đêm  tối  chiếu  sáng  lấp  lánh,  trong  hai  ánh  sáng  đó,  cái  nào  tối 
thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  con  đom  đóm  đối  với  ánh  sáng  của 
vàng  ròng  tử  ma  thì  ánh  sáng  đom  đóm  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  lấp  lánh  của  đom  đóm 
trong  đêm  tối  và  ánh  sáng  lấp  lánh  của  đèn  dầu  trong  đêm  tối,  trong 
hai  ánh  sáng  đó,  cái  nào  tối  thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  đèn  dầu  đối  với  ánh  sáng  đom  đóm,  thì 
ánh  sáng  đèn  dầu  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 


KINH  TIỄN  MAO  (II) 


843 


“ưu-đà-di,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  đèn  dầu  trong  đêm  tối  và 
lửa  đống  cây  lớn  trong  đêm  tối,  trong  hai  ánh  sáng  đó,  cái  nào  tối 
thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  lửa  cây  lớn  đối  với  ánh  sáng  đốt  đèn 
dầu  thì  ánh  sáng  lửa  đông  cây  lớn  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  ý  ông  thế  nào?  Ánh  sáng  chiếu  của  lửa  đống  cây  lớn, 
trong  đêm  tối  và  ánh  sáng  chiếu  của  sao  Thái  bạch  vào  buổi  sáng,  trời 
không  u  ám,  hai  ánh  sáng  ấy,  ánh  sáng  nào  tối  thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  của  saoThái  bạch  đối  với  ánh  sáng  của 
lửa  đông  cây  lớn,  thì  ánh  sáng  của  sao  Thái  bạch  tối  thượng,  tối 
thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ưu-đà-di,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  sao 
Thái  bạch  vào  buổi  sáng  trời  không  u  ám  và  ánh  sáng  tỏa  chiếu  của 
mặt  trăng  nửa  đêm  không  u  ám,  trong  ánh  sáng  ấy,  cái  nào  tối  thượng, 
tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  của  mặt  trăng  đôi  với  ánh  sáng  của  sao 
Thái  bạch  thì  ánh  sáng  của  mặt  trăng  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ưu-đà-di,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  mặt 
trăng  nửa  đêm  trời  không  u  ám,  và  ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  mặt  trời 
vào  mùa  thu,  đứng  ngay  giữa  bầu  trời  trong  suốt,  không  u  ám,  trong 
hai  ánh  sáng  ấy  cái  nào  tối  thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  mặt  trời  so  với  ánh  sáng  mặt  trăng  thì 
ánh  sáng  mặt  trời  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Ưu-đà-di,  có  rất  nhiều  chư  Thiên;  mà  nay  ánh  sáng  của 
mặt  trời  và  ánh  sáng  của  mặt  trăng  này,  tuy  có  đại  như  ý  túc,  có  đại 
oai  đức,  có  đại  phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nhưng  ánh  sáng  đó  cũng 
không  bằng  ánh  sáng  của  chư  Thiên.  Ta  ngày  xưa  đã  cùng  với  chư 


844 


TRUNG  A-HÀM 


Thiên  tụ  tập  luận  sự,  nhưng  những  điều  ta  nói  đều  vừa  ý  chư  Thiên  ấy, 
tuy  vậy  Ta  không  nói:  ‘Sắc  vượt  quá  sắc,  sắc  đó  tối  thắng,  sắc  đó  tối 
thượng’.  Này  Ưu-đà-di,  còn  ông  đối  với  ánh  lửa  đom  đóm,  lửa  sâu  bọ, 
sắc  rất  tệ,  rất  xấu  mà  nói  ‘Sắc  đó  vượt  quá  sắc,  sắc  đó  tối  thắng,  sắc 
đó  tối  thượng,’  và  khi  được  hỏi  lại  không  biết.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  xin  hối  lỗi  về  lời  nói  này.  Bạch  Thiện  Thệ, 
con  xin  hối  lỗi  về  lời  nói  này6.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Này  Ưu-đà-di,  ý  ông  nghĩ  sao  mà  nói  như  vầy,  ‘Bạch  Thế 
Tôn,  con  xin  hôi  lỗi  về  lời  nói  đó,  bạch  Thiện  Thệ,  con  xin  hôi  lỗi  về 
lời  nói  đó?’.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  nói  như  vầy,  ‘Sắc  kia  vượt  quá  sắc,  sắc  đó 
tối  thắng,  sắc  đó  tối  thượng’.  Sa-môn  Cù-đàm  nay  khéo  tra  xét  tôi, 
khéo  dạy  dỗ  và  khéo  quở  trách,  khiến  sự  hư  vọng  của  tôi  không  còn 
nữa.  Bạch  Cù-đàm,  vậy  nên  con  nói  như  vầy.  ‘Bạch  Thế  Tôn,  con  xin 
hối  lỗi  về  lời  nói  này.  Bạch  Thiện  thệ  con  xin  hối  lỗi  về  lời  nói  này’.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  lại  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ‘Đời  sau  tuyệt  đối  lạc7,  có  một  đạo  tích  để  chứng 
đắc8  thế  giới  tuyệt  đôi  lạc.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  thế  nào  gọi  là  hậu  thế  tuyệt  đối  lạc?  Thế  nào  là  có 
một  đạo  tích  chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đối  lạc?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  giả  sử  có  một  người  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ  sát 
sanh;  xa  lìa  trộm  cắp  tà  dâm,  nói  láo;  cho  đến,  xa  lìa  tà  kiến  được 
chánh  kiến.  Bạch  Cù-đàm,  đó  gọi  là  đời  sau  tuyệt  đôi  lạc,  đó  gọi  là 


6'  Thế  Tôn,  hối  quá  thử  thuyết.  Pa0li:  acchidaỏ  Bhagava0  kathaỏ,  Thế  Tôn  đã  cắt 
đứt  vấn  đề. 

7'  Hậu  thế  nhất  hướng  lạc  /T^KTS/Ờ  Paơli:  ekantasukho  loko,  thế  giới 

nhất  hướng  lạc. 

8  Paơli:  atthi  aơkaơravatì  paaaipadaơ...  sacchíkiriya0ya0ti,  có  đường  lối  có  cơ  sở  để 
thực  chứng  bản  thân. 


KINH  TIỄN  MAO  (II) 


845 


chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đối  lạc.” 

Thế  Tôn  lại  bảo  rằng: 

“ưu-đà-di,  nay  Ta  hỏi  ông,  theo  sự  hiểu  biết  mà  đáp.  Này  ưu- 
đà-di,  ý  ông  nghĩ  thế  nào?  Nếu  có  một  người  xa  lìa  sát  sanh,  đoạn  trừ 
sát  sanh,  người  ấy  là  tuyệt  đối  lạc,  hay  là  hỗn  tạp  khổ9?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  là  hỗn  tạp  khổ.” 

“Nếu  có  một  người  xa  lìa  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  láo,  cho  đến  xa  lìa 
tà  kiến  có  chánh  kiến,  người  ấy  là  tuyệt  đối  lạc,  hay  là  hỗn  tạp  khổ?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù -đàm,  là  hỗn  tạp  khổ.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  há  không  phải  rằng  hỗn  tạp  khổ  lạc  như  vậy  là  đạo 
tích  chứng  đắc  thế  giới?” 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  hỗn  tạp  khổ  lạc  như  vậy  là  đạo  tích  chứng  đắc 
thế  giới  vậy.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  lại  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  hối  lỗi  lời  nói  này.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  hối 
lỗi  lời  nói  này.” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Ưu-đà-di,  ông  nghĩ  thế  nào  mà  nói  như  vầy,  ‘Bạch  Thế  Tôn, 
con  hối  lỗi  lời  nói  này.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  hôi  lỗi  lời  nói  này?’ 

Dị  học  Tiễn  Mao  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  vừa  nói,  ‘Đời  sau  tuyệt  đối  lạc,  có  một  đạo 
tích  chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đôi  lạc’.  Nay  Sa-môn  Cù-đàm  khéo  tra 
xét  con,  khéo  dạy  dỗ  và  khéo  quở  trách,  khiến  cho  sự  hư  vọng  của  con 
không  còn  nữa.  Bạch  Cù-đàm,  do  đó  con  nói  như  vầy,  ‘Bạch  Thế  Tôn, 
con  hối  lỗi  lời  nói  này.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  hôi  lỗi  lời  nói  này’.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ưu-đà-di,  đời  quả  có  tuyệt  đối  lạc,  có  một  đạo  tích  chứng  đắc 
thế  giới  tuyệt  đối  lạc.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  hỏi  rằng: 


9. 


Tạp  khổ  W7fJỜ Pa0li:  sukhadukkhì,  vừa  sướng  vừa  khổ. 


846 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Cù-đàm,  thế  nào  là  đời  quả  có  tuyệt  đối  lạc?  Thế  nào  là 
có  một  đạo  tích  chứng  đắc  tuyệt  đối  lạc?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“ưu-đà-di,  nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Chúng 
Hựu;  người  ấy  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  là  thứ  làm  tâm  tạp  uế,  tuệ  yếu 
kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp;  có  giác,  có  quán,  hỷ  lạc  do  ly  dục 
sanh,  chứng  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ,  cùng  với  chư  Thiên  kia  tương 
đồng  về  giới,  về  tâm,  về  kiến  vậy.  Vị  ấy  giác  quán  đã  dứt,  nội  tâm 
tịch  tĩnh,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  đệ  Nhị 
thiền,  thành  tựu  an  trụ,  cùng  với  chư  Thiên  kia  tương  đồng  về  giới,  về 
tâm,  và  về  kiến  vậy.  Vị  đó  ly  hỷ  dục,  an  trú  xả,  vô  cầu,  chánh  niệm 
chánh  trí,  thân  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  nói  là  được  Thánh  xả,  có 
niệm,  an  trú  lạc,  chứng  Tam  thiền  thành  tựu  an  trú,  cùng  với  chư 
Thiên  tương  đồng  về  giới,  về  tâm  và  về  kiến  vậy.  Ưu-đà-di,  đó  gọi  là 
thế  giới  tuyệt  đối  lạc.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  Trong  đời,  tuyệt  đối  lạc  chỉ  cùng  cực  là  thế 
chăng?” 

Thế  Tôn  nói: 

“Trong  đời,  tuyệt  đôi  lạc  không  chỉ  cùng  cực  là  thế.  ưu-đà-di, 
còn  có  đạo  tích  nữa  chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đối  lạc.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  thế  nào  là  có  đạo  tích  nữa  chứng  đắc  thế  giới 
tuyệt  đối  lạc?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“ưu-đà-di,  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp;  có  giác,  có 
quán,  hỷ  lạc  do  ly  dục  sanh,  chứng  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ,  cùng  với 
chư  Thiên  kia  tương  đồng  về  giới,  về  tâm,  về  kiến  vậy.  Vị  ấy  giác 
quán  đã  dứt,  nội  tâm  tịch  tĩnh,  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do  định 
sanh,  chứng  đệ  Nhị  thiền,  thành  tựu  an  trụ,  cùng  với  chư  Thiên  kia 
tương  đồng  về  giới,  về  tâm,  và  về  kiến  vậy.  Vị  đó  ly  hỷ  dục,  an  trú  xả, 
vô  cầu,  chánh  niệm  chánh  trí,  thân  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  nói  là 
được  Thánh  xả,  có  niệm,  an  trú  lạc,  chứng  Tam  thiền  thành  tựu  an  trú, 
cùng  với  chư  Thiên  tương  đồng  về  giới,  về  tâm  và  về  kiến  vậy.  Ưu- 


KINH  TIỄN  MAO  (II) 


847 


đà-di,  đó  gọi  là  thế  giới  tuyệt  đối  lạc.” 

Dị  học  Tiễn  Mao  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  phải  chăng  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  vì  thế 
giới  tuyệt  đối  lạc,  và  vì  đạo  tích  chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đối  lạc  ấy 
mà  theo  Sa-môn  Cù-đàm  học  phạm  hạnh  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Đệ  tử  của  Ta  không  phải  chỉ  vì  thế  giới  tuyệt  đối  lạc  và  vì 
chứng  đắc  thế  giới  tuyệt  đối  lạc  ấy  mà  theo  học  phạm  hạnh.  Nhưng 
còn  có  sự  tối  thắng,  tối  diệu,  tối  thượng  khác  để  chứng  đắc  nữa.” 

Bấy  giờ  cả  đại  chúng  này  cùng  lớn  tiếng  nói: 

“Cái  ấy  là  tối  thượng,  tối  diệu,  tối  thắng;  vì  để  chứng  đắc  cái  ấy 
mà  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  theo  Sa-môn  Cù-đàm  học  phạm  hạnh.” 

Sau  khi  làm  cho  đại  chúng  của  mình  im  lặng  rồi,  Phạm  chí  Tiễn 
Mao  lại  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  cái  gì  là  tối  thượng,  tối  diệu,  tối  thắng,  vì  để 
chứng  đắc  như  vậy,  mà  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  theo  Sa-môn  Cù-đàm 
học  phạm  hạnh?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Ưu-đà-di,  Tỳ-kheo  diệt  lạc,  diệt  khổ,  và  ưu,  hỷ  đã  có  từ  trước 
cũng  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  chứng  đắc  Tứ 
thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Ưu-đà-di,  đó  gọi  là  tối  thượng  tối  diệu,  tối 
thắng,  vì  để  chứng  đắc  như  vậy  mà  đệ  tử  Ta  theo  học  phạm  hạnh.” 

Bấy  giờ  Dị  học  Tiễn  Mao  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  muôn  cúi 
đầu  sát  chân  Phật.  Ngay  lúc  đó  các  đệ  tử  dị  học  phạm  hạnh  của  Dị  học 
Tiễn  Mao  thưa  với  Dị  học  Tiễn  Mao  rằng:  “Tôn  giả  nay  đáng  làm  bậc 
Thầy  mà  muôn  làm  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  ư?  Khi  nào  Tôn  giả  không 
đáng  làm  Thầy,  rồi  hãy  làm  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  vậy.” 

Đó  là  các  đệ  tử  của  Dị  học  Tiễn  Mao  là  chướng  ngại  cho  Dị  học 
Tiễn  Mao  đối  với  sự  tu  học  phạm  hạnh. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Dị  học  Tiễn  Mao  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


209.  KINH  BỆ-MA-NA-TU1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Dị  học  Bệ-ma-na-tu2,  sau  giờ  ngọ,  thung  dung  đến  chỗ 
Phật,  chào  hỏi  xong,  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  sắc  này  hơn,  sắc  này  hơn.  Này  Cù-đàm,  sắc  này 
hơn3.  ” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Ca-chiên4,  đó  là  những  sắc  nào?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  nếu  sắc  nào  không  có  sắc  khác  tối  thượng,  tối 
diệu,  tối  thắng  hơn,  Cù-đàm,  sắc  đó  là  tối  thượng,  sắc  đó  là  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Ca-chiên,  cũng  như  có  người  nói  như  vầy,  ‘Nếu  trong  nước  có 
người  con  gái  rất  đẹp,  ta  muốn  được  người  con  gái  đó’.  Nếu  có  người 
hỏi  người  đó  như  vầy,  ‘Ông  biết  trong  nước  có  người  con  gái  rất  đẹp, 
nhưng  có  biết  tên  gì,  họ  gì,  sanh  sống  như  thế  nào?  Là  cao  hay  thấp, 
thô  hay  tế,  trắng  hay  đen,  hoặc  không  trắng  không  đen,  là  con  gái 


Tương  đương  Paơli:  M.80.  Vekhannassa-suttaỏ.  Biệt  dịch  No. 90  Phật  Thuyết  Bệ- 
ma-túc  kinh,  Lưu  Tống,  cầu-na-bạt-đà-la  dịch. 

2  Bệ-ma-na-tu .  Ể>  %ũ  -*  ũ*  ,Ờ  No. 90  Bệ-ma-túc.  Paơli:  Vekhanassa  paribba0jaka, 
thầy  của  Sakuludaơyi.  Sau  khi  Sakuludaơyi  bị  khuất  phục  bởi  Phật  (xem  kinh  208 
trên)  ông  thân  hành  đến  tìm  hiểu  sự  thật. 

3-  Tối  sắc;  No. 90:  Hình  sắc  cực  vô  thượng  diệu.  Paoli:  paramo  vaòòo,  “màu  sắc  là 
trên  hết”.  Có  lẽ  chủ  trương  phân  biệt  sắc  tộc.  Xem  cht.5,  kinh  208  trên. 

4'  Ca-chiên  □/ íl^ỵ^Paoli:  Kaccana,  họ  của  Vekhanassa. 


www.daitangkinh.org 


850 


TRUNG  A-HÀM 


Sát-đế-lợi,  con  gái  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  hay  người  thợ,  ở  phương  Đông, 
phương  Tây,  phương  Nam  phương  Bắc?’  Người  đó  đáp,  ‘Tôi  không 
biết’.  Người  kia  lại  hỏi,  ‘Ông  không  biết,  không  thấy  trong  nước  có 
người  con  gái  rất  đẹp,  tên  họ  như  vậy,  sanh  sống  như  vậy,  dài,  ngắn, 
thô,  tế,  trắng,  đen,  không  trắng  không  đen,  con  gái  Sát-lợi,  con  gái 
Phạm  chí,  Cư  sĩ,  hay  người  thợ,  ở  phương  Đông,  phương  Tây,  phương 
Nam  hay  phương  Bắc,  mà  lại  nói  như  vầy,  ‘Ta  muôn  được  người  con 
gái  đó  được  ư’?’ 

“Cũng  vậy,  Ca-chiên,  ông  nói  như  vầy,  ‘Sắc  kia  là  vi  diệu,  tối  vi 
diệu;  sắc  kia  là  tối  thắng;  sắc  kia  là  tối  thượng’.  Nhưng  khi  hỏi  sắc  đó 
thì  ông  lại  không  biết.  ” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  thưa: 

“Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  tinh  vàng  tử  ma  là  thứ  cực  diệu,  người 
thợ  vàng  khéo  mài  dũa,  sửa  sang  khiến  cho  trong  suốt,  nhờ  dùng  tấm 
lụa  trắng  đem  giữa  nắng,  sắc  của  nó  cực  diệu,  ánh  sáng  chiếu  sáng  lấp 
lánh.  Cũng  vậy,  bạch  Cù-đàm,  tôi  nói  ‘Sắc  kia  là  vi  diệu,  tối  vi  diệu; 
sắc  kia  là  tối  thắng;  sắc  kia  là  tối  thượng’. 

Thế  Tôn  bảo: 

“Ca-chiên,  nay  Ta  hỏi  ông,  tùy  theo  chỗ  hiểu  biết  mà  đáp.  Ý 
ông  nghĩ  sao?  Vàng  ròng  tử  ma  nhờ  dùng  lụa  trắng,  để  giữa  nắng  mà 
sắc  của  nó  cực  diệu  chiếu  sáng  lấp  lánh,  và  ánh  sáng  con  đom  đóm 
trong  đêm  tối  chiếu  sáng  lấp  lánh,  trong  hai  ánh  sáng  đó,  cái  nào  tối 
thượng,  tối  thắng?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  con  đom  đóm  đối  với  ánh  sáng  của 
vàng  ròng  tử  ma  thì  ánh  sáng  đom  đóm  tối  thượng,  tối  thắng.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Ca-chiên,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  đèn  dầu  trong  đêm  tối  và 
ánh  lửa  đống  cây  lớn  trong  đêm  tối,  trong  hai  ánh  sáng  ấy,  cái  nào 
sáng  hơn?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  lửa  đống  cây  lớn  trong  đêm  tối  đối  với 
ánh  sáng  đèn  dầu  thì  ánh  sáng  lửa  đông  cây  lớn  sáng  hơn.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Ca-chiên,  ý  ông  nghĩ  thế  nào?  Ánh  sáng  chiếu  của  lửa  đống 


KINH  BỆ-MA-NA-TU 


851 


cây  lớn  trong  đêm  tối  và  ánh  sáng  chiếu  của  sao  Thái  bạch  vào  buổi 
sáng  trời  không  u  ám,  ánh  sáng  nào  sáng  hơn?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  của  sao  Thái  bạch  đôi  với  ánh  sáng  lửa 
đống  cây  lớn,  thì  ánh  sáng  sao  Thái  bạch  sáng  hơn.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Ca-chiên,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  sao  Thái 
bạch  vào  buổi  sáng  trời  không  u  ám  và  ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  mặt 
trăng  nửa  đêm  trời  không  u  ám,  trong  hai  ánh  sáng  ấy,  cái  nào  sáng 
hơn?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  của  mặt  trăng  đối  với  ánh  sáng  của  sao 
Thái  bạch  thì  ánh  sáng  của  mặt  trăng  sáng  hơn.” 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Ca-chiên,  ý  ông  nghĩ  sao?  Ánh  sáng  chiếu  tỏa  của  mặt  trăng 
vào  nửa  đêm  trời  không  u  ám  và  ánh  sáng  chiếu  tỏa  mặt  trời  vào  mùa 
thu  đứng  ngay  giữa  bầu  trời  trong  suốt  không  u  ám,  trong  hai  ánh  sáng 
đó  cái  nào  sáng  hơn?” 

Dị  học  Bệ-ma-na-tu  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  ánh  sáng  của  mặt  trời,  so  với  ánh  sáng  của  mặt 
trăng  thì  ánh  sáng  mặt  trời  sáng  hơn.” 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Ca-chiên,  có  rất  nhiều  chư  Thiên,  nay  ánh  sáng  của  mặt  trời  và 
ánh  sáng  của  mặt  trăng  này  tuy  có  đại  như  ý  túc,  có  đại  oai  đức,  có  đại 
phước  hựu,  có  đại  oai  thần,  nhưng  ánh  sáng  đó  cũng  không  bằng  ánh 
sáng  của  chư  Thiên.  Ta  ngày  xưa  đã  từng  cùng  chư  Thiên  tụ  tập  luận 
sự.  Những  điều  Ta  nói  đều  vừa  ý  chư  Thiên  ấy,  nhưng  Ta  không  nói, 
‘Sắc  vượt  quá  sắc,  sắc  đó  tối  thắng,  sắc  đó  tối  thượng.”  Này  Ca-chiên, 
còn  ông,  với  lửa  đóm,  lửa  sâu,  sắc  rất  tệ  xấu  mà  nói  ‘Sắc  kia  là  vi 
diệu,  tối  vi  diệu;  sắc  kia  là  tối  thắng;  sắc  kia  là  tối  thượng’.  Và  khi 
được  hỏi  lại  nói  không  biết.” 

Ngay  lúc  đó  dị  học  Bệ-ma-na-tu  bị  Thế  Tôn  quở  trách  trước  mặt 
trong  lòng  buồn  bã,  cúi  đầu  im  lặng,  không  còn  lời  nào  biện  bạch. 

Sau  khi  Thế  Tôn  quở  trách,  muốn  khiến  ông  ta  hoan  hỷ  nên  bảo: 


852 


TRUNG  A-HÀM 


“Này  Ca-chiên,  có  năm  công  đức  của  dục5,  khả  hỷ,  khả  ái,  khả 
niệm,  khả  ái,  có  lạc  tương  ưng  với  dục6.  Mắt  nhận  biết  sắc,  tai  biết 
tiếng,  mũi  biết  hương  vị,  lưỡi  biết  mùi,  và  thân  biết  cảm  xúc.  Này  Ca- 
chiên,  sắc  hoặc  có  ái,  hoặc  không  ái.  Nếu  có  một  người  đối  với  sắc 
này  mà  khả  ý,  xứng  ý,  thích  ý,  thỏa  ý,  mãn  nguyện  ý,  người  ấy  đối  với 
sắc  khác  dù  tối  thượng,  tối  thắng  vẫn  không  ham  muôn,  không  tư  duy, 
không  nguyện  cầu.  Người  đó  cho  sắc  này  là  tối  thắng  tối  thượng.  Này 
Ca-chiên,  thanh,  hương,  vị,  xúc  cũng  lại  như  vậy.  Này  Ca-chiên,  xúc 
hoặc  có  ái,  hoặc  không  ái.  Nếu  có  một  người  đối  với  xúc  này  mà  khả 
ý,  xứng  ý,  thích  ý,  thỏa  ý,  mãn  nguyện  ý,  người  đó  đối  với  những  xúc 
khác,  dù  tối  thượng,  tối  thắng  vẫn  không  ham  muốn,  không  tư  duy, 
không  nguyện,  không  cần.  Người  đó  cho  xúc  này  là  tối  thượng,  tối 
thắng  vậy. 

Bấy  giờ  Dị  học  Bệ-ma-na-tu  chắp  tay  hướng  về  Phật  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm!  Thật  kỳ  diệu  thay!  Thật  hy  hữu  thay.  Sa-môn 
Cù-đàm  vì  tôi  mà  dùng  vô  lượng  phương  tiện  nói,  ‘Dục  lạc,  dục  lạc  đệ 
nhất’7.  Bạch  Cù-đàm,  cũng  như  do  lửa  cỏ  mà  đốt  lửa  cây,  do  lửa  cây 
mà  đốt  lửa  cỏ.  Cũng  vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  vì  tôi  mà  dùng  vô  lượng 
phương  tiện,  nói:  ‘Dục  lạc,  dục  lạc  đệ  nhất’. 

Thế  Tôn  bảo: 

“Thôi!  Thôi!  Này  Ca-chiên,  ông  là  người  vì  luôn  luôn  có  sở  kiến 
dị  biệt,  nhẫn  thọ  dị  biệt,  sở  thích  dị  biệt,  ý  dục  dị  biệt,  ý  hướng  dị  biệt8, 
cho  nên  không  thấu  triệt  ý  nghĩa  những  điều  Ta  nói. 

“Này  Ca-chiên,  đệ  tử  Ta  đầu  hôm  và  cuối  đêm  thường  không 


5. 


6. 

7. 


8. 


Ngũ  dục  công  đức  M\  ĩ\  Amỵờ  No. 90:  ngũ  tánh  dục.  Paoli:  Paóca- 
kaomagunao,  năm  phẩm  chất  hay  yếu  tố  của  dục  vọng,  chứ  không  phải  phẩm 
chất  của  năm  thứ  dục  vọng. 


No. 90:  Cận  dâm,  nhiễm  trước.  Paoli:  Kaomuopasamhitao  rajaniva0. 


Dục  lạc,  dục  lạc  đệ  nhất  Ịý  'Á77 : 


/ỜPaữXv.  kaomehi  kaomasukham; 


kaomasukhao  kaomaggasukham  tattha  aggam  akkhayaoti,  “do  bởi  các  dục  mà  có 
lạc;  từ  lạc  do  dục  ấy  lạc  dục  tối  thượng  ấy  được  nói  là  tối  thượng”. 

Dị  kiến  dị  nhẫn  dị  lạc  dị  dục  dị  ý  -*/  £  *ỉ  ỉơ  A77^ỉ  *ỉ  ũaVỵâ  Paoli: 
aóóadiaeaahena  aóóakhantikena  aóóarucikena  aóóatrayogena  aóóatraocariyakena, 
quan  điểm  dị  biệt,  tin  tưởng  dị  biệt,  sở  thích  dị  biệt,  sở  hành  dị  biệt,  tông  sư  dị 
biệt. 


KINH  BỆ-MA-NA-TU 


853 


nằm  ngủ,  mà  chánh  định,  chánh  ý,  tu  tập  đạo  phẩm,  biết  như  thật  ‘Sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa’.  Những  người  ấy  mới  thấu  triệt  những  điều  Ta  nói.” 

Ngay  lúc  đó  dị  học  Bệ-ma-na-tu  nổi  giận  đối  với  Phật,  nổi  ghen 
ghét,  không  vừa  ý,  muốn  vu  báng  Thế  Tôn,  muôn  hạ  nhục  Thế  Tôn, 
và  ông  vu  báng  Thế  Tôn  như  vầy,  hạ  nhục  Thế  Tôn  như  vầy: 

“Cù-đàm,  có  Sa-môn,  Phạm  chí,  không  biết  biên  tế  đời  trước, 
không  biết  biên  tế  đời  sau,  không  biết  sanh  tử  vô  cùng  mà  tự  cho  là 
chứng  đắc  Cứu  cánh  trí,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Cù-đàm, 
tôi  nghĩ  như  vầy,  ‘Vì  sao  Sa-môn,  Phạm  chí  này  không  biết  biên  tế  đời 
trước,  không  biết  biên  tế  đời  sau,  không  biết  sanh  tử  vô  cùng  mà  tự 
cho  là  chứng  đắc  Cứu  cánh  trí,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’?” 

Lúc  đó  Thế  Tôn  liền  nghĩ  rằng: 

“Dị  học  Bệ-ma-na-tu  nổi  giận  đối  với  Ta,  nổi  ghen  ghét,  không 
vừa  ý,  muốn  vu  báng  Ta,  muôn  hạ  nhục  Ta,  và  vu  báng  Ta  như  vậy, 
hạ  nhục  Ta  như  vậy  mà  nói  với  Ta  như  vầy,  ‘Cù-đàm,  có  Sa-môn, 
Phạm  chí,  không  biết  biên  tế  đời  trước,  không  biết  biên  tế  đời  sau, 
không  biết  sanh  tử  vô  cùng  mà  tự  cho  là  chứng  đắc  Cứu  cánh  trí,  biết 
như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Cù-đàm,  tôi  nghĩ  như  vầy,  ‘Vì  sao 
Sa-môn,  Phạm  chí  này  không  biết  biên  tế  đời  trước,  không  biết  biên  tế 
đời  sau,  không  biết  sanh  tử  vô  cùng  mà  tự  cho  là  chứng  đắc  Cứu  cánh 
trí,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’?’.” 

“Thế  Tôn  biết  rồi  bảo  rằng: 

“Này  Ca-chiên,  nếu  có  Sa-môn,  Phạm  chí  này  không  biết  biên 
tế  đời  trước,  không  biết  biên  tế  đời  sau,  không  biết  sanh  tử  vô  cùng 
mà  tự  cho  là  chứng  đắc  Cứu  cánh  trí,  biết  như  thật  ‘Sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh 
nữa’;  thì  người  đó  phải  nói  như  vầy,  ‘Hãy  gác  qua  biên  tế  đời  trước, 
hãy  gác  qua  biên  tế  đời  sau’.  Nhưng  này  Ca-chiên,  Ta  cũng  nói  như 
vầy,  ‘Hãy  gác  qua  biên  tế  đời  trước,  hãy  gác  qua  biên  tế  đời  sau’.  Giả 
sử  không  nhớ  một  đời.  Khi  đệ  tử  Tỳ-kheo  của  Ta  đến,  không  nịnh  hót, 


854 


TRUNG  A-HÀM 


không  lừa  gạt,  mà  thẳng  thắn  thì  Ta  giáo  hóa  họ.  Nếu  cứ  theo  sự  giáo 
hóa  của  Ta  mà  thực  hành  đúng  như  vậy  thì  nhất  định  biết  được  Chánh 
pháp. 

“Này  Ca-chiên,  cũng  như  một  đứa  trẻ  nhỏ  thân  còn  yếu,  nằm 
ngửa.  Cha  mẹ  nó  buộc  tay  chân  nó  lại.  Đứa  bé  đó  sau  lớn  lên,  các  căn 
thành  tựu,  cha  mẹ  lại  cởi  trói  tay  chân  cho  nó  ra.  Nó  chỉ  nhớ  khi  được 
cởi  trói,  chớ  không  nhớ  khi  bị  trói. 

“Cũng  vậy,  này  Ca-chiên,  Ta  nói  như  vầy,  ‘Hãy  gác  lại  biên  tế 
đời  trước,  hãy  gác  lại  biên  tế  đời  sau’.  Giả  sử  không  nhớ  một  đời.  Khi 
đệ  tử  Tỳ-kheo  Ta  đến,  không  nịnh  hót,  không  lừa  dối,  mà  thẳng  thắn 
thì  Ta  giáo  hóa  họ.  Nếu  cứ  theo  sự  giáo  hóa  của  Ta  mà  thực  hành 
đúng  như  vậy  thì  nhất  định  biết  được  Chánh  pháp. 

“Này  Ca-chiên,  cũng  như  do  dầu,  do  tim,  mà  đốt  đèn,  không  có 
người  thêm  dầu,  không  có  người  đổi  tim,  dầu  trước  đã  hết,  sau  lại 
không  rót  thêm  thì  không  thể  còn  mà  chóng  tự  tắt  vậy. 

“Cũng  vậy,  này  Ca-chiên,  Ta  nói  như  vầy,  ‘Hãy  gác  lại  biên  tế 
đời  trước,  hãy  gác  lại  biên  tế  đời  sau’.  Giả  sử  không  nhớ  một  đời.  Khi 
đệ  tử  của  Ta  đến,  không  nịnh  hót,  không  lừa  dối  mà  thẳng  thắn  thì  Ta 
giáo  hóa  họ.  Nếu  cứ  theo  sự  giáo  hóa  của  Ta  mà  thực  hành  đúng  như 
vậy  thì  nhất  định  biết  được  Chánh  pháp. 

“Này  Ca-chiên,  cũng  như  có  mười  đống  cây,  hoặc  hai  mươi,  ba 
mươi,  bốn  mươi,  năm  mươi  hay  sáu  mươi  đống  cây,  dùng  lửa  mà  đốt, 
tất  cả  đều  bùng  cháy,  bèn  thấy  ngọn  lửa.  Đống  lửa  ấy  nếu  không  có 
người  thêm  cỏ  cây  hoặc  đổ  thêm  vỏ  trấu  vào  củi  trước  đã  hết,  sau 
không  thêm  nữa,  thì  không  thể  còn  mà  chóng  tự  tắt  vậy. 

“Cũng  vậy,  này  Ca-chiên,  Ta  nói  như  vầy,  ‘Hãy  gác  lại  biên  tế 
đời  trước,  hãy  gác  lại  biên  tế  đời  sau’.  Giả  sử  không  nhớ  một  đời.  Khi 
đệ  tử  của  Ta  đến,  không  nịnh  hót,  không  lừa  dối  mà  thẳng  thắn  thì  Ta 
giáo  hóa  họ.  Nếu  cứ  theo  sự  giáo  hóa  của  Ta  mà  thực  hành  đúng  như 
vậy  thì  nhất  định  biết  được  Chánh  pháp.” 

Khi  thuyết  pháp  này  Dị  học  Bệ-ma-na-tu  xa  lìa  trần  cấu,  pháp 
nhãn  của  các  pháp  phát  sanh.  Lúc  đó,  Dị  học  Bệ-ma-na-tu  thấy  pháp, 
chứng  pháp,  giác  ngộ  bạch  tịnh  pháp,  không  còn  thấy  ai  hơn,  lại  không 
do  kẻ  khác  mà  độ  nghi,  đoạn  hoặc,  không  còn  do  dự,  đã  an  trú  quả 
chứng  đối  với  pháp  của  Thế  Tôn,  chứng  được  vô  sở  úy,  cúi  đầu  sát 


KINH  BỆ-MA-NA-TU 


855 


chân  Phật  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  xin  được  theo  Phật  xuất  gia  học  đạo,  thọ 
giới  cụ  túc,  được  làm  Tỳ-kheo,  thực  hành  phạm  hạnh.” 

Thế  Tôn  dạy: 

“Thiện  lai  Tỳ-kheo,  hãy  hành  phạm  hạnh!  Dị  học  được  theo 
Phật  xuất  gia  học  đạo,  thọ  cụ  túc  giới,  được  làm  Tỳ-kheo,  thực  hành 
phạm  hạnh.  Tôn  giả  Bệ-ma-na-tu  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc  rồi, 
biết  pháp,  thấy  pháp,  cho  đến  chứng  được  quả  vị  A-la-hán. 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  Bệ-ma-na-tu  và  các  Tỳ-kheo  sau 
khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


210.  KINH  TỲ-KHEO-Nl  PHÁP  LẠC1 


Tôi  nghư  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ  có  bà  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư3,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  Pháp 
Lạc4,  cúi  đầu  lê  dưới  chân,  rồi  lui  ngồi  một  bên,  thưa  rằng: 

“Bạch  Ni  sư5,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ni  sư  nghe  cho 
chăng?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Tì-xá-khư,  có  điều  gì  xin  cứ  hỏi,  sau  khi  nghe  xong  tôi  sẽ  suy 
nghĩ.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  liền  hỏi: 

“Thưa  Ni  sư,  tự  thân6,  nói  là  tự  thân;  vậy  thế  nào  là  tự  thân? 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Thế  Tôn  nói  năm  thạnh  ấm7.  Tự  thân  là  năm  thạnh  ấm.  Đó  là 
sắc  thạnh  ấm,  là  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thạnh  ấm.  Đó  là  năm  thạnh  ấm 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.44.  Cuơôa-vedalla-suttaỏ. 

2  Bản  Paơli  nói  tại  Raơjagaha,  Veôuvana,  Kalandakanivaơpa. 

3'  Tì-xá-khư  Ưu-bà-di  ->i  *  ÍỀ  *  /ỉf-ờ Trong  bản  Paơli:  Visaơkho  upaơsako,  nam 
cư  sĩ  Visaơkha  chứ  không  phải  nữ  cư  sĩ  Visaơkha. 

4-  Pháp  Lạc  Tỳ-kheo-ni  ‘i  8 J  iẻ  Paơli:  Dhammadinnaơ  bhikkhunì.  Bà 

được  xếp  vào  hàng  những  Tỳ-kheo-ni  có  tài  biện  thuyết.  Trước  kia  bà  là  vợ  của 
Visaơkha  ở  Raơjigaha.  Bản  chữ  Hán  có  thể  nhầm  Visaơkha  này  với  Visaơkaơ, 
một  nữ  cư  sĩ  hộ  đạo  nhiệt  thành  ngang  Cấp  Cô  Độc. 

5-  Hiền  Thánh.  Paoli:  ayye,  “bạch  Thánh  ni!” 

6'  Tự  thân/3  DỵíÍPaoli:  sakkaoya,  hữu  thân,  hay  “tát-ca-da". 

7  Ngũ  thạnh  ấm,  hoặc  nói  là  ngũ  thủ  uẩn.  Paoli:  paóca  upaodaonakkhandhao. 


www.daitangkinh.org 


858 


TRUNG  A-HÀM 


được  Thế  Tôn  nói.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Bạch  Ni  sư,  sao  gọi  là  Tự  thân  kiến8?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Phàm  phu  ngu  si,  không  đa  văn,  không  gặp  thiện  tri  thức,  không 
biết  Thánh  pháp,  không  chế  ngự  theo  Thánh  pháp9,  kẻ  ấy  thấy  sắc  là 
thần  ngã,  thấy  thần  ngã  có  sắc,  thấy  trong  thần  ngã  có  sắc,  thấy  trong 
sắc  có  thần  ngã.  Thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã,  thấy  ngã  có  thức, 
thấy  trong  ngã  có  thức,  thấy  trong  thức  có  ngã.  Đó  gọi  là  thân  kiến.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Bạch  Ni  sư,  sao  gọi  là  không  thân  kiến?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  gặp  thiện  tri  thức,  biết  Thánh  pháp,  khéo 
léo  chế  ngự  trong  Thánh  pháp,  kẻ  ấy  không  thấy  sắc  là  thần  ngã, 
không  thấy  thần  ngã  có  sắc,  không  thấy  trong  sắc  có  thần  ngã,  không 
thấy  trong  thần  ngã  có  sắc.  Không  thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã, 
không  thấy  trong  ngã  có  thức,  không  thấy  trong  thức  có  ngã.  Đó  gọi  là 
không  thân  kiến.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khưkhen  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Bạch  Ni  sư,  sao  gọi  là  diệt  tự  thân?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Sắc  thạnh  ấm  bị  đoạn  trừ  không  dư  tàn,  xả,  nhả  sạch,  không  ô 
nhiễm,  diệt,  tịch  tịnh.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  thạnh  ấm  đoạn  trừ  không 
dư  tàn,  xả,  nhả  sạch,  không  ô  nhiễm,  diệt,  tịch  tịnh.  Đó  là  tự  thân 
diệt.” 


8-  Tự  thân  kiến  /  □  ^ểỵ^cũng  nói  là  hữu  thân  kiến,  hay  tát-ca-da  tà  kiến,  có  hai 
mươi  trường  hợp.  Paơli:  sakkaơya-diaaaahi. 

9'  Bất  ngự  Thánh  pháp  &£  /  ‘YỵdPaơli:  ariyadhamme  avinìto. 


KINH  TỲ -KHEO-NI  PHÁP  LẠC 


859 


ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 
“Bạch  Ni  sư,  ấm  nói  là  thạnh  ấm,  thạnh  ấm  nói  là  ấm.  Âm  tức  là 
thạnh  ấm,  hay  thạnh  ấm  tức  là  ấm?  Âm  khác  với  thạnh  ấm  chăng?” 
Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Hoặc  ấm  tức  là  thạnh  ấm.  Hoặc  ấm  chẳng  phải  là  thạnh  ấm. 
Sao  gọi  là  ấm  tức  là  thạnh  ấm?  Nếu  sắc  hữu  lậu,  được  chấp  thủ10;  thọ, 
tưởng,  hành,  thức  hữu  lậu,  được  chấp  thủ,  thì  nói  ấm  tức  là  thạnh  ấm. 

“Thế  nào  nói  ấm  tức  chẳng  phải  là  thạnh  ấm?  sắc  vô  lậu,  không 
bị  chấp  thủ,  thì  nói  ấm  chẳng  phải  là  thạnh  ấm.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 
“Bạch  Ni  sư,  thế  nào  là  Thánh  đạo  tám  chi?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Thánh  đạo  tám  chi  là  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định  là  tám.  Đó 
gọi  là  Thánh  đạo  tám  chi.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  Thánh  đạo  tám  chi  là  hữu  vi  chăng?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Đúng  vậy,  Thánh  đạo  tám  chi  là  hữu  vi.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.”  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen 
xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Bạch  Ni  sư,  có  bao  nhiêu  tụ?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Có  ba  tụ  là  giới  tụ,  định  tụ  và  tuệ  tụ.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 


Hán:  hữu  thọ  /3  ~ỵờ 


10. 


860 


TRUNG  A-HÀM 


ưu-bà-di  Tì-xá-khưkhen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

Bạch  Ni  sư,  Thánh  đạo  tám  chi  thâu  nhiếp  ba  tụ  hay  ba  tụ  thâu 
nhiếp  Thánh  đạo  tám  chi?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Không  phải  Thánh  đạo  tám  chi  thâu  nhiếp  ba  tụ,  nhưng  ba  tụ 
thâu  nhiếp  Thánh  đạo  tám  chi.  Chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  ba  chi  Thánh  đạo  này  được  nhiếp  về  Thánh  giới  tụ.  Chánh 
niệm,  chánh  định,  hai  chi  này  được  thâu  nhiếp  vào  Thánh  định  tụ. 
Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  phương  tiện,  ba  chi  này  thân  nhiếp  vào 
Thánh  tuệ  tụ.  Đó  là  nói  rằng  không  phải  Thánh  đạo  tám  chi  ba  tụ, 
nhưng  ba  tụ  nhiếp  Thánh  đạo  tám  chi.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.”  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen 
xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  thưa: 

“Bạch  Ni  sư,  diệt  là  hữu  đối  chăng?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Diệt  là  vô  đối.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành,  lại  hỏi  rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  Sơ  thiền  có  bao  nhiêu  chi?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp: 

“Sơ  thiền  có  năm  chi  là  giác,  quán,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm11.  Đó  là 
năm  chi  của  Sơ  thiền.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khưkhen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  thưa: 

“Bạch  Ni  sư,  sao  gọi  là  đoạn,  sao  gọi  là  tưởng,  sao  gọi  là  định 
lực,  sao  gọi  là  định  công,  sao  gọi  là  tu  định12?” 


u'  Giác,  quán,  hỷ,  lạc,  nhất  tâm;  hay  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhất  tâm  hay  tâm  nhất  cảnh 
tánh.  Paoli:  vitakka,  vicaora,  pìti,  sukha,  cittekaggatao. 

12  Đoạn,  theo  trả  lời  đây  là  định.  Paoli:  samaodhi  (định),  samaodhinimittao  (định 
tướng),  samaodhiparikkhaora  (định  lực,  định  công  hay  tư  trợ,  tư  cụ  của  định), 
samaodhibhavana  (định  tu,  tu  định). 


KINH  TỲ -KHEO-NI  PHÁP  LẠC 


861 


Pháp  Lạc  Tỳ-kheo-ni  đáp  rằng: 

“Nếu  có  thiện  tâm  thuần  nhất13  được  gọi  là  định.  Bôn  niệm  xứ 
được  gọi  là  định  tưởng.  Bôn  chánh  đoạn  được  gọi  là  định  lực.  Bôn  như 
ý  túc  được  gọi  là  định  công.  Nếu  tu  tập  các  thiện  pháp  này  rồi  lại 
thường  chuyên  tu  tập  tinh  cần,  đó  gọi  là  tu  định. 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  có  bao  nhiêu  sự  kiện  mà  sanh  thân  sau  khi  chết  rồi, 
thân  bị  liệng  ngoài  gò  đống  như  cây  gỗ  vô  tình?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Có  ba  sự  kiện  khiến  sanh  thân  sau  khi  chết,  thân  bị  liệng  ngoài 
gò  đông  như  cây  gỗ  vô  tình.  Những  gì  là  ba?  Một  là  tuổi  thọ,  hai  là  hơi 
ấm,  ba  là  thức.  Đó  là  ba  pháp  khiến  sanh  thân  sau  khi  chết  thân  bị 
liệng  ngoài  gò  đống  như  cây  gỗ  vô  tình.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  một  người  chết  và  nhập  diệt  tận  định  khác  nhau 
như  thế  nào?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Chết  là  mạng  đã  dứt,  hơi  ấm  lìa  thân,  các  căn  bại  hoại.  Còn  Tỳ- 
kheo  nhập  diệt  tận  định  thì  tuổi  thọ  chưa  dứt,  hơi  ấm  cũng  không  lìa 
thân,  các  căn  không  bại  hoại.  Đó  là  sự  khác  biệt  giữa  một  người  chết 
và  nhập  diệt  tận  định.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  một  người  diệt  tận  định  và  một  người  nhập  vô 


13  Đắc  nhất  -/,  hay  nói  là  tâm  nhất  cảnh  tánh,  hay  tâm  nhất  thú  tánh.  Pa0li: 
ekaggatao. 


862 


TRUNG  A-HÀM 


tưởng  định  khác  nhau  thế  nào?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Một  người  nhập  diệt  tận  định  thì  tưởng  và  tri14  đều  diệt  còn  một 
người  nhập  vô  tưởng  định  thì  tưởng  và  tri  không  diệt.  Đó  là  sự  khác 
biệt  giữa  một  người  nhập  diệt  tận  định  và  nhập  vô  tưởng  định.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  một  người  từ  diệt  tận  định  ra  và  từ  vô  tưởng  định  ra 
khác  nhau  như  thế  nào?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Tỳ-kheo  từ  diệt  tận  định  ra  không  khởi  suy  nghĩ  này,  ‘Ta  từ  diệt 
tận  định  ra’.  Tỳ-kheo  khi  từ  vô  tưởng  định  ra,  khởi  ý  nghĩ  này,  ‘Ta  là 
hữu  tưởng?  Hay  ta  là  vô  tưởng?’  Đó  là  sự  khác  nhau  giữa  một  người  từ 
diệt  tận  định  ra  và  từ  vô  tưởng  định  ra.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  khi  nhập  diệt  tận  định  có  khởi  ý  nghĩ  rằng,  ‘Ta  nhập 
diệt  tận  định  không’?” 

Pháp  lạc  Tỳ-kheo  đáp: 

“Tỳ-kheo  khi  nhập  diệt  tận  định  không  khởi  ý  nghĩ  rằng,  ‘Ta 
nhập  diệt  tận  định,’  nhưng  do  theo  tâm  thức  đã  tu  tập  từ  trước,  y  như 
vậy  mà  tiến  tới.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  tỳ -kheo  từ  diệt  tận  định  ra  có  khởi  ý  nghĩ  rằng,  ‘Ta 
từ  diệt  tận  định  ra’  hay  không?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Tỳ-kheo  khi  từ  diệt  tận  định  ra  không  khởi  ý  nghĩ,  ‘Ta  từ  diệt 


14'  Tưởng  tri  ŨẾ?  “% ^cÁ Tiay  tưởng  và  thọ.  Paưli:  saóóaư-vedayita. 


KINH  TỲ -KHEO-NI  PHÁP  LẠC 


863 


tận  định  ra”,  nhưng  bởi  thân  này  và  sáu  xứ  duyên  mạng  căn,  cho  nên 
từ  định  mà  ra.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  Tỳ-kheo  từ  diệt  tận  định  ra,  tâm  lạc  những  gì?  Thú 
hướng  những  gì?  Và  thuận  những  gì?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Tỳ-kheo  từ  diệt  tận  định  ra,  tâm  lạc  đối  với  viễn  ly,  thú  hướng 
viễn  ly  và  tùy  thuận  viễn  ly.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư  có  bao  nhiêu  thọ15?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Có  ba  thọ,  là  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ  không  lạc 
không  khổ.  Chúng  duyên  vào  đâu  mà  có?  Duyên  vào  xúc16.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành  lại  hỏi  rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  thế  nào  là  cảm  thọ  lạc?  Thế  nào  là  cảm  thọ  khổ,  và 
thế  nào  là  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Nếu  lạc  được  cảm  xúc  bởi  lạc  xúc17  mà  sanh,  thân  và  tâm  cảm 
giác  rất  khoái  lạc,  thì  thọ  này  gọi  là  cảm  thọ  lạc.  Nếu  khổ  được  cảm 
xúc  bởi  khổ  xúc  mà  sanh,  thân  và  tâm  cảm  thọ  khổ,  không  khoái  lạc, 
thì  thọ  này  gọi  là  cảm  thọ  khổ.  Nếu  không  khổ  không  lạc  được  cảm 
xúc  bởi  xúc  không  khổ  không  lạc  mà  sanh,  thân  và  tâm  cảm  thọ  không 
khổ  không  lạc,  không  phải  khoái  cảm  hay  không  khoái  cảm,  thì  cảm 


15-  Hán:  giác  y<ý?iức  thọ,  hay  cảm  thọ.  Pacli:  vedanac. 
lỏ'  Hán:  cánh  lạc  ỉi  'A77/-Ờ'?2íữ\\\  phassa. 

17'  Lạc  cánh  lạc  sở  xúc  sanh  'A77  ỉi  A77  2  ĩđ/ờ 


864 


TRUNG  A-HÀM 


thọ  này  gọi  là  cảm  giác  không  lạc  không  khổ.” 

ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  Đôi  với  cảm  thọ  lạc,  thế  nào  là  lạc?  Thế  nào  là 
khổ?  Thế  nào  là  vô  thường?  Thế  nào  là  tai  hoạn?  Thế  nào  là  sử?  Đối 
với  cảm  thọ  khổ,  thế  nào  là  lạc,  thế  nào  là  khổ,  thế  nào  là  vô  thường, 
thế  nào  là  tai  hoạn,  thế  nào  là  sử?  Đôi  với  cảm  thọ  không  khổ  không 
lạc,  thế  nào  là  lạc,  thế  nào  là  khổ,  thế  nào  là  vô  thường,  thế  nào  là  tai 
hoạn,  thế  nào  là  sử18?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Đôi  với  cảm  thọ  lạc,  sanh  là  lạc,  trụ  là  lạc;  biến  dịch  là  khổ;  vô 
thường  tức  là  tai  hoạn,  và  dục  là  sử;  đối  với  cảm  thọ  khổ,  sanh  là  khổ, 
trụ  là  khổ,  biến  dịch  là  lạc,  vô  thường  tức  là  tai  hoạn,  sân  nhuế  là  sử. 
Đôi  với  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  khổ  hay  lạc  không  được  biết 
đến,  vô  thường  tức  là  biến  dịch  và  vô  minh  là  sử  vậy.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  phải  chăng  tất  cả  cảm  thọ  lạc  đều  là  dục  sử19?  Tất 
cả  cảm  thọ  khổ  đều  là  nhuế  sử20?  Tất  cả  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc 
đều  là  vô  minh  sử21?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Không  phải  tất  cả  cảm  thọ  lạc  đều  là  dục  sử,  không  phải  tất  cả 
cảm  thọ  khổ  đều  là  nhuế  sử;  không  phải  tất  cả  cảm  thọ  không  khổ 
không  lạc  đều  là  vô  minh  sử.  Vì  sao  cảm  thọ  lạc  không  phải  là  dục  sử? 
Nếu  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  hỷ  lạc  do 
ly  dục  sanh,  chứng  Sơ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  cảm  thọ  lạc  không 


18'  Sử  /cZV.é\  sử,  hay  tùy  miên.  Pa0li:  anusaya. 

19  Dục  sử  . ycíTiay  tham  dục  tùy  miên.  Pacli:  racgacnusaya. 

20'  Nhuế  sử  ĩ>/ .  ycíTiay  sân  tùy  miên.  Pacli:  paseighacnusaya. 

21  Vô  minh  sử  Djf  í'  ,-ỵaĩ Tiay  vô  minh  tùy  miên.  Pacli:  avijja0nusaya. 


KINH  TỲ -KHEO-NI  PHÁP  LẠC 


865 


phải  là  dục  sử.  Vì  sao  vậy?  Vì  đã  đoạn  dục.  Vì  sao  cảm  thọ  khổ  không 
phải  là  nhuế  sử?  Như  mong  cầu  vô  thượng  giải  thoát  lạc,  do  sự  nguyện 
cầu  canh  cánh  mà  sanh  ra  ưu  khổ.  Đó  là  cảm  thọ  khổ  không  phải  là 
nhuế  sử.  Vì  sao?  Vì  nó  đoạn  sân  nhuế.  Vì  sao  cảm  thọ  không  khổ 
không  lạc  không  phải  là  vô  minh  sử?  Khi  lạc  diệt,  khổ  diệt,  ưu  hỷ  đã 
có  trước  cũng  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đắc  đệ 
Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  không 
phải  là  vô  minh  sử.  Vì  sao?  Vì  nó  đoạn  vô  minh.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  cảm  thọ  lạc  đối  đãi  với  cái  gì?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Cảm  thọ  lạc  lấy  cảm  thọ  khổ  làm  đối  đãi.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  cảm  thọ  khổ  đối  đãi  với  cái  gì?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Cảm  thọ  khổ  lấy  cảm  thọ  lạc  làm  đối  đãi.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  cảm  thọ  vừa  lạc  vừa  khổ  đối  đãi  với  cái  gì?” 
Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Cảm  thọ  lạc  khổ  lấy  không  khổ  không  lạc  làm  đôi  đãi.” 
Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  đối  đãi  với  cái  gì?” 
Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 


866 


TRUNG  A-HÀM 


“Cảm  thọ  không  khổ  không  lấy  vô  minh  làm  đối  đãi.” 
ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  vô  minh  đối  đãi  với  gì?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Vô  minh  lấy  minh  làm  đối.” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  minh  đối  đãi  với  gì?” 

Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Minh  lấy  Niết-bàn  làm  đối.  ” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Hay  thay!  Bạch  Ni  sư!” 

Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi 

rằng: 

“Bạch  Ni  sư,  Niết-bàn  đối  đãi  với  cái  gì?” 

“Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  đáp  rằng: 

“Ông22  muốn  hỏi  những  việc  vô  cùng,  nhưng  việc  ông  hỏi  không 
thể  cùng  tận  giới  hạn  của  tôi  được.  Niết-bàn  không  có  đối  đãi.  Niết- 
bàn  không  có  quái  ngại,  vượt  qua  quái  ngại,  diệt  trừ  quái  ngại,  do 
nghĩa  này  nên  tôi  theo  Thế  Tôn  hành  phạm  hạnh.” 

Bấy  giờ  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư,  khi  nghe  Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  nói, 
khéo  léo  thọ  trì,  tụng  tập,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc,  đi  nhiễu  ba  vòng  rồi  lui  về. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  sau  khi  tiễn  Ưu-bà-di  Tì-xá-khưđi 
cách  đó  không  lâu,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  lui 
đứng  một  bên,  đem  hết  những  điều  thảo  luận  cùng  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư 
bạch  lại  với  Phật,  chắp  tay  thưa  rằng: 


Hán:  quân  ỉa/tcỏ  thể  nam,  có  thể  nữ.  Có  sự  bất  nhất  về  phái  tính  nhân  vật 
trong  bản  Hán.  Paoli:  avuso. 


22. 


KINH  TỲ -KHEO-NI  PHÁP  LẠC 


867 


“Bạch  Thế  Tôn,  con  nói  như  vậy,  đáp  như  vậy,  không  vu  báng 
Thế  Tôn  chăng?  Nói  chân  thật,  nói  như  pháp,  không  có  trái  nhau, 
không  có  tranh  cãi,  nhầm  lẫn  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo-ni,  ngươi  nói  như  vậy,  đáp  như  vậy,  không  vu 
báng  Ta,  ngươi  nói  chân  thật,  ngươi  nói  như  pháp,  nói  theo  thứ  lớp  của 
pháp.  Đối  với  như  pháp,  không  có  chống  trái  nhau,  không  tranh,  không 
lỗi  vậy.  Này  Tỳ-kheo-ni,  nếu  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  đến  hỏi  Ta,  Ta  cũng 
bằng  những  văn  cú  như  vậy,  Ta  cũng  trả  lời  Ưu-bà-di  Tì-xá-khư  bằng 
nghĩa  này,  bằng  văn  cú  này.  Này  Tỳ-kheo-ni,  nghĩa  này  đúng  như 
ngươi  đã  nói,  ngươi  cứ  như  vậy  mà  thọ  trì.  Vì  sao,  những  lời  này  tức  là 
giáo  nghĩa  vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  Tỳ-kheo-ni  Pháp  Lạc  và  chư  Tỳ-kheo  nghe 
Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


211.  KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc,  vườn 
Ca-lan-đa. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lê  Tử  vào  lúc  xế  từ  tĩnh  tọa  dậy,  đi  đến  chỗ 
Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la2,  chào  hỏi  nhau  xong  rồi  ngồi  xuống  một  bên. 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nói  rằng: 

“Này  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  Hiền  giả 
nghe  cho  chăng? 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp  rằng: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lê  Tử,  muốn  hỏi  xin  cứ  hỏi,  tôi  nghe  xong  sẽ 
suy  nghĩ.  ” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  hỏi  rằng: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  bất  thiện,  được  nói  là  bất  thiện;  bất 
thiện  căn,  được  nói  là  bất  thiện  căn.  Thế  nào  là  bất  thiện?  Thế  nào  là 
bất  thiện  căn?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Thân  ác  hành,  khẩu  và  ý  ác  hành,  đó  là  bất  thiện  vậy.  Tham, 
nhuế,  si,  đó  là  bất  thiện  căn  vậy.  Đó  là  bất  thiện  và  bất  thiện  căn.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Hay  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Câu-hy-la,  thiện,  được  nói  là  thiện;  thiện  căn,  được 


'■  Tương  đương  Paơli.  M.43.  Mahaơ-vedalla-suttaỏ.  Phần  lớn,  những  vấn  đề  được 
thảo  luận  trong  kinh,  đối  chiếu  và  xem  chú  thích  ở  kinh  210  trên. 

2'  Ma-ha  Câu-hy-la  /í ũ  Tc7  Ị-  í/  'ỵdPaơli:  Mahaơ-Koseaethika. 


www.daitangkinh.org 


KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA 


869 


nói  là  thiện  căn.  Thế  nào  là  thiện?  Thế  nào  là  thiện  căn? 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Thân  diệu  hạnh,  khẩu  và  ý  diệu  hạnh,  đó  là  thiện  vậy.  Không 
tham,  không  nhuế,  không  si,  đó  là  thiện  căn  vậy.  Đó  là  thiện  và  thiện 
căn.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Trí  tuệ,  được  nói  là  trí  tuệ.  Thế  nào  là  trí  tuệ?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp  rằng: 

“Biết  như  vậy,  cho  nên  nói  là  trí  tuệ.  Biết  những  gì?  Biết  như 
thật  ‘Đây  là  Khổ’,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’, 
‘Đây  là  Khổ  diệt  Đạo’.  Biết  như  vậy  cho  nên  được  nói  là  trí  tuệ.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  thức,  được  nói  là  thức;  thế  nào  là  thức?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Thức,  nhận  thức,  cho  nên  nói  là  thức3.  Nhận  thức  những  gì? 
Nhận  thức  sắc,  nhận  thức  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp.  Thức,  nhận 
thức,  cho  nên  nói  là  thức.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  trí  tuệ  và  thức,  hai  pháp  này  hiệp  nhất 
hay  riêng  biệt?  Có  thể  thi  thiết  hai  pháp  này  riêng  biệt  chăng4?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Hai  pháp  này  hiệp  nhất  chứ  không  riêng  biệt.  Không  thể  thi 
thiết  hai  pháp  ấy  riêng  rẽ.  Vì  sao  vậy?  Những  gì  được  biết  bởi  trí  tuệ 


3'  Thức  thức,  thị  cố  thuyết  thức  ỹ  ĩ>  jy  í^-CPacli:  vija0na0ti  vija0na0tì’ti  kho 

aovuso  tasmao  vióóaoòan  ti  vuccati. 

4-  Paoli:  labbhao  ca  panimesaỏ  dhammaonaỏ  vinibbhujitva0  vinibbhujitva0 
naonaokaraòaỏ  paóóaopetun  ti,  có  thể  chăng  sau  khi  phân  tích  rồi  phân  tích  các 
pháp  này  mà  giả  thiết  hành  tướng  sai  biệt  của  chúng? 


870 


TRUNG  A-HÀM 


cũng  được  biết  bởi  thức.  Cho  nên  hai  pháp  này  hiệp  nhất  chứ  không 
riêng  biệt,  và  không  thể  cho  rằng  hai  pháp  này  riêng  rẽ.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  người  biết,  ngài  lấy  gì  để  biết?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Biết,  tôi  do  trí  tuệ  mà  biết.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  trí  tuệ  có  nghĩa  gì?  Có  sự  thù  thắng  gì? 
Có  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Trí  tuệ  có  nghĩa  yểm  ly,  có  nghĩa  vô  dục,  có  nghĩa  thấy  như 
thật5.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  thế  nào  là  chánh  kiến?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Biết  như  thật  về  Khổ,  biết  như  thật  về  Khổ  tập,  Khổ  diệt  và 
Khổ  diệt  đạo.  Đó  gọi  là  chánh  kiến.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân,  có  bao  nhiêu 
duyên  sanh  chánh  kiến?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  hai  nhân,  có  hai  duyên  sanh  chánh  kiến.  Những  gì  là  hai? 
Một  là  duyên  từ  người  khác,  hai  là  nội  tâm  tư  duy.  Đó  là  có  hai  nhân, 
có  hai  duyên  sanh  chánh  kiến.” 


5  Pa0li:  paóóa0  kho  aovuso  abhióóatthao  parióóatthao  pahaonatthao  ti,  trí  tuệ  có 
nghĩa  thắng  tri,  có  nghĩa  biến  trí,  có  nghĩa  đoạn  trừ. 


KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA 


871 


Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  chi  thâu  nhiếp  chánh 
kiến  để  đạt  được  tâm  giải  thoát  quả,  tuệ  giải  thoát  quả,  đạt  được  tâm 
giải  thoát  công  đức,  tuệ  giải  thoát  công  đức?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  năm  chi  thâu  nhiếp  chánh  kiến  để  đạt  được  tâm  giải  thoát 
quả,  tuệ  giải  thoát  quả;  đạt  được  tâm  giải  thoát  công  đức,  tuệ  giải 
thoát  công  đức.  Những  gì  là  năm?  Một  là  được  thâu  nhiếp  bởi  chân  đế, 
hai  là  được  thâu  nhiếp  bởi  giới,  ba  là  được  thâu  nhiếp  bởi  bác  văn,  bôn 
là  được  thâu  nhiếp  bởi  chỉ,  năm  là  được  thâu  nhiếp  bởi  quán.  Đó  gọi 
là  năm  chi  thâu  nhiếp  chánh  kiến  để  đạt  được  tâm  giải  thoát  quả,  tuệ 
giải  thoát  quả,  đạt  được  tâm  giải  thoát  công  đức,  tuệ  giải  thoát  công 
đức.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  như  thế  nào  sanh  sự  hữu  trong  tương 

lai6?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Phàm  phu  ngu  si,  vô  tri,  không  đa  văn,  bị  vô  minh  che  lấp,  bị  ái 
kết  trói  buộc,  không  gặp  thiện  tri  thức,  không  hiểu  biết  Thánh  pháp, 
không  điều  ngự  Thánh  pháp,  đó  gọi  là  làm  phát  sanh  sự  hữu  trong 
tương  lai.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  thế  nào  là  không  sanh  sự  hữu  trong 
tương  lai?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Nếu  vô  minh  đã  diệt,  minh  đã  sanh,  tất  diệt  tận  khổ.  Đó  gọi  là 


6. 


Đương  lai  hữu  -d’Pa0li:  a0yatiỏ  punabbhava0bhimibbatti,  sự  tái  sanh  xảy 

ra  trong  tương  lai. 


872 


TRUNG  A-HÀM 


không  phát  sanh  sự  hữu  trong  tương  lai.  ” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  thọ?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  ba  thọ,  là  khổ  thọ,  lạc  thọ  và  không  khổ  không  lạc  thọ.  Thọ 
này  duyên  đâu  mà  có?  Duyên  xúc  mà  có.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la!” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  thọ,  tưởng,  tư,  ba  pháp  này  hiệp  nhất 
hay  riêng  biệt?  Có  thể  thi  thiết  ba  pháp  này  riêng  biệt  chăng?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp  rằng: 

“Thọ,  tưởng,  tư,  ba  pháp  này  hiệp  nhất  không  riêng  biệt.  Không 
thể  thi  thiết  ba  pháp  này  là  riêng  biệt.  Vì  sao?  Những  gì  được  cảm  thọ 
bởi  thọ,  cũng  được  tưởng  bởi  tưởng,  được  tư  bởi  tư.  Cho  nên  nói  ba 
pháp  này  hiệp  nhất  không  riêng  biệt,  và  không  thể  thi  thiết  ba  pháp 
này  riêng  biệt.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Diệt  có  sự  đôi  ngại  gì?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Diệt  không  có  sự  đối  ngại.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  năm  căn  với  hành  dị  biệt7,  cảnh  giới 
dị  biệt,  mỗi  căn  lãnh  thọ  cảnh  giới  riêng.  Nhãn  căn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân 
căn.  Năm  căn  hành  tướng  dị  biệt,  cảnh  giới  dị  biệt,  mỗi  căn  tự  lãnh 
thọ  cảnh  giới  riêng.  Vậy  cái  gì  lãnh  thọ  tất  cả  cảnh  giới  cho  chúng? 


7'  Hành  dị  /ỉ  VỵCPaoli:  na0na0gocara0ni,  có  môi  trường  hoạt  động  sai  biệt,  sai 
biệt  sở  hành  cảnh  giới. 


KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA 


873 


Cái  gì  làm  sở  y  cho  chúng?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp  rằng: 

“Năm  căn  với  hành  tướng  dị  biệt,  với  cảnh  giới  dị  biệt,  mỗi  căn 
lãnh  thọ  cảnh  giới  riêng.  Nhãn  căn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  căn.  Năm  căn 
này  với  hành  tướng  riêng  biệt,  với  cảnh  giới  riêng  biệt,  mỗi  căn  lãnh 
thọ  cảnh  giới  riêng;  ý  lãnh  thọ  tất  cả  cảnh  giới  cho  chúng.  Ý  làm  sở  y 
cho  chúng.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Ý  nương  tựa  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Ý  nương  tựa  vào  tuổi  thọ  mà  tồn  tại.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  tuổi  thọ  nương  vào  đâu  mà  tồn  tại?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp  rằng: 

“Tuổi  thọ  nương  vào  hơi  ấm  mà  tồn  tại.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  tuổi  thọ  và  hơi  ấm,  hai  pháp  này  hiệp 
nhất  hay  riêng  biệt?  Có  thể  thi  thiết  hai  pháp  này  riêng  biệt  chăng?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Tuổi  thọ  và  hơi  ấm  hai  pháp  này  hiệp  nhất  không  riêng  biệt. 
Không  thể  cho  rằng  hai  pháp  này  riêng  biệt.  Vì  sao?  Nhân  tuổi  thọ  mà 
có  hơi  ấm;  nhân  hơi  ấm  mà  có  tuổi  thọ.  Nếu  không  có  tuổi  thọ  thì 
không  có  hơi  ấm,  nếu  không  có  hơi  ấm  thì  không  có  tuổi  thọ.  Cũng 
như  do  dầu  do  bấc  mà  đốt  được  đèn;  và  ở  đây  do  ngọn  mà  có  ánh 
sáng,  do  ánh  sáng  mà  có  ngọn.  Nếu  không  có  ngọn  thì  không  có  ánh 
sáng,  không  có  ánh  sáng  thì  không  có  ngọn.  Cũng  vậy,  nhân  tuổi  thọ 
mà  có  hơi  ấm,  nhân  hơi  ấm  mà  có  tuổi  thọ.  Nếu  không  có  tuổi  thọ  thì 
không  có  hơi  ấm,  không  có  hơi  ấm  thì  không  có  tuổi  thọ.  Cho  nên  hai 
pháp  này  hiệp  nhất  không  riêng  biệt,  và  không  thể  cho  rằng  hai  pháp 


874 


TRUNG  A-HÀM 


này  riêng  biệt.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  pháp  khi  sanh  thân  chết 
rồi  bỏ  xác  ngoài  bãi  tha  ma  như  cây  gỗ  vô  tình?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  ba  pháp  khi  sanh  thân  chết  rồi  bỏ  xác  ngoài  bãi  tha  ma  như 
cây  gỗ  vô  tình.  Những  gì  là  ba?  Một  là  tuổi  thọ,  hai  là  hơi  ấm,  ba  là 
thức.  Ba  pháp  này  sau  khi  sanh  thân  chết  rồi,  bỏ  xác  ngoài  bãi  tha  ma 
như  cây  gỗ  vô  tình.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  chết  và  nhập  diệt  tận  định  khác  nhau 
như  thế  nào?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Chết  là  thọ  mạng  đã  diệt,  hơi  nóng  ấm  đã  đi,  các  căn  tan  rã. 
Tỳ-kheo  nhập  diệt  tận  định,  tuổi  thọ  chưa  hết,  hơi  ấm  cũng  chưa  đi, 
các  căn  chưa  tan  rã.  Chết  và  nhập  diệt  tận  định  khác  nhau  như  vậy.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  nhập  diệt  tận  định  và  nhập  vô  tưởng 
định  khác  nhau  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Tỳ-kheo  nhập  diệt  tận  định  thì  tưởng  và  tri  đã  diệt.  Tỳ-kheo 
nhập  vô  tưởng  định  thì  tưởng  và  tri  không  diệt.  Nhập  diệt  tận  định  và 
nhập  vô  tưởng  định  khác  nhau  như  vậy.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  ra  khỏi  diệt  tận  định  và  ra  khỏi  vô 
tưởng  định  khác  nhau  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 


KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA 


875 


“Tỳ-kheo  ra  khỏi  diệt  tận  định  không  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  ra  khỏi 
diệt  tận  định’.  Tỳ-kheo  ra  khỏi  vô  tưởng  định  suy  nghĩ  như  vầy,  ‘Ta  có 
tưởng  hay  ta  không  có  tưởng?’  Ra  khỏi  diệt  tận  định  và  vô  tưởng  định 
khác  nhau  như  vậy.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  Tỳ-kheo  nhập  diệt  tận  định  trước  hết 
diệt  pháp  nào,  thân  hành,  khẩu  hành  hay  ý  hành?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Tỳ-kheo  nhập  diệt  tận  định  trước  hết  diệt  thân  hành,  kế  đến 
khẩu  hành  và  sau  hết  là  ý  hành.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  Tỳ-kheo  ra  khỏi  diệt  tận  định,  pháp 
nào  phát  sanh  trước  hết?  Thân  hành,  khẩu  hành  hay  ý  hành?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Tỳ-kheo  ra  khỏi  diệt  tận  định,  trước  hết  sanh  thân  hành,  kế  đến 
sanh  khẩu  hành  và  sau  cùng  sanh  ý  hành.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  khi  ra  khỏi  diệt  tận  định,  xúc  bao  nhiêu  loại  xúc?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Tỳ-kheo  ra  khỏi  diệt  tận  định,  xúc  ba  loại  xúc.  Những  gì  là  ba? 
Một  là  xúc  không  di  động;  hai  là  xúc  vô  sở  hữu;  ba  là  xúc  vô  tướng. 
Tỳ-kheo  khi  ra  khỏi  diệt  tận  định  xúc  ba  loại  xúc  này.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  không,  vô  nguyện,  vô  tướng,  ba  pháp 
này  khác  nhau  về  nghĩa,  về  văn?  Hay  cùng  một  nghĩa  một  văn?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Không,  vô  nguyện,  vô  tướng,  ba  pháp  này  khác  nghĩa,  khác 


876 


TRUNG  A-HÀM 


Văn.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong,  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân,  bao  nhiêu  duyên 
phát  sanh  bất  động  định?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  bốn  nhân,  bốn  duyên  phát  sanh  bất  động  định.  Những  gì  là 
bôn?  Nếu  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến  chứng  đắc  Tứ 
thiền  thành  tựu  an  trụ.  Đó  gọi  là  bốn  nhân  bốn  duyên  phát  sanh  bất 
động  định.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân,  bao  nhiêu  duyên 
phát  sanh  vô  sở  hữu  định?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  ba  nhân,  ba  duyên  phát  sanh  vô  sở  hữu  định.  Những  gì  là 
ba?  Nếu  Tỳ-kheo  vượt  tất  cả  sắc  tưởng  cho  đến  chứng  đắc  vô  sở  hữu 
xứ  thành  tựu  an  trụ.  Đó  gọi  là  ba  nhân  ba  duyên  phát  sanh  vô  sở  hữu 
định.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân,  bao  nhiêu  duyên 
phát  sanh  vô  tưởng  định?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  hai  nhân,  hai  duyên  phát  sanh  vô  tưởng  định.  Những  gì  là 
hai?  Một  là  không  suy  niệm  tất  cả  mọi  tưởng,  hai  là  suy  niệm  vô 
tưởng  giới.  Đó  gọi  là  có  hai  nhân,  hai  duyên  phát  sanh  vô  tưởng  định.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân,  bao  nhiêu  duyên 
trụ  vô  tưởng  định?” 


KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA 


877 


Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  hai  nhân,  hai  duyên  trụ  vô  tưởng  định.  Những  gì  là  hai?  Một 
là  không  niệm  tất  cả  tưởng,  hai  là  niệm  vô  tưởng  giới.  Đó  là  hai  nhân 
duyên  hai  duyên  trụ  vô  tưởng  định.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la.” 

Tôn  giả  Xá-lê  Tử  khen  xong  hoan  hỷ  phụng  hành.  Lại  hỏi: 

“Hiền  giả  Đại  Câu-hy-la,  có  bao  nhiêu  nhân  bao  nhiêu  duyên  ra 
khỏi  vô  tưởng  định?” 

Tôn  giả  Đại  Câu-hy-la  đáp: 

“Có  ba  nhân  ba  duyên  ra  khỏi  vô  tưởng  định.  Những  gì  là  ba? 
Một  là  niệm  tất  cả  tưởng;  hai  là  không  niệm  vô  tưởng  giới;  ba  là  do 
thân  này  và  do  sáu  xứ  duyên  mạng  căn.  Đó  gọi  là  có  ba  nhân,  ba 
duyên  ra  khỏi  vô  tưởng  định.” 

Như  vậy,  hai  vị  Tôn  giả  tán  thán  lẫn  nhau  rằng:  “Lành  thay! 
Lành  thay!”  và  những  điều  được  thảo  luận  đó,  hoan  hỷ  phụng  hành, 
rồi  rời  khỏi  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 


□ 


PHẨM  THỨ  18:  PHẨM  lệ 


212.  KINH 

213.  KINH 

214.  KINH 

215.  KINH 

216.  KINH 

217.  KINH 

218.  KINH 

219.  KINH 

220.  KINH 

221.  KINH 

222.  KINH 


NHẤT  THIẾT  TRÍ 

PHÁP  TRANG  NGHIÊM 

BỆ-HA-ĐỀ 

ĐẸ  NHẤT  ĐẮC 

ÁI  SANH 

BÁT  THÀNH 

A-NA-LƯẬT-ĐÀ  (I) 

A-NA-LuẬT-ĐA  (II) 

KIẾN 

TIẾN  DỤ 

LỆ 


www.daitangkinh.org 


212.  KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  uất-đầu-tùy-nhã,  trong  rừng  Phổ 
cức  thích2. 

Bấy  giờ  vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc3  nghe  Sa-môn  Cù-đàm 
du  hóa  tại  uất-đầu-tùy-nhã,  trong  rừng  Phổ  cức  thích.  Sau  khi  nghe 
như  vậy,  vua  nước  Câu-tát-la,  Ba-tư-nặc,  bảo  một  người  rằng:  “Ngươi 
đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  thay  mặt  ta  mà  thăm  hỏi  rằng,  ‘Thánh  thể 
có  khương  cường,  an  lạc  không  tật  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực 
bình  thường  chăng?’  Rồi  nói  như  vầy,  ‘Vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư- 
nặc,  kính  lời  thăm  hỏi  rằng  ‘Thánh  thể  được  khang  cường,  an  lạc 
không  tật  bệnh  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  như  thường  chăng?’  Ngươi 
lại  nói  thêm  rằng,  ‘Vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc  muốn  đến  gặp’.” 
Người  ấy  lãnh  giáo  đến  chỗ  Phật,  cùng  Ngài  chào  hỏi  rồi  lui  ngồi  một 
bên  mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc  kính  lời  thăm 
hỏi  Thánh  thể  được  khang  cường,  an  lạc  không  tật  bệnh,  đi  đứng  thoải 
mái  khi  lực  như  thường  chăng?  Vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc 
muốn  đến  gặp.” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Mong  vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc  được  an  ổn  khoái  lạc. 
Mong  cho  Trời,  Người,  A-tu-la,  Kiền-tháp-hòa,  La-sát  và  mọi  loài 


Tương  đương  Paơli,  M.90.  Kaòòakatthala-suttaỏ. 

2  uất-đầu-tùy-nhã  ^c^n^^Paơli:  Ujuóóa0,  một  quận  lỵ  tại  xứ  Kosala.  Phổ 
cức  thích  T  <3  yớ^Paơli:  Kaòòakatthala,  là  vườn  Nai  trong  quận  này. 

3  Câu-tát-la  vương  Ba-tư-nặc  “i  □  Paơli:  Kosala-ra0jan  Pasenadi. 


www.daitangkinh.org 


880 


TRUNG  A-HÀM 


khác  cũng  được  an  ổn  khoái  lạc.  Vua  nước  Câu-tát-la  là  Ba-tư-nặc 
muôn  đến  xin  cứ  tự  tiện  tùy  ý.” 

Lúc  đó  sứ  giả  nghe  Phật  nói,  ghi  nhớ  kỹ,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  nhiễu  ba  vòng  rồi  lui  về. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  đứng  sau  lưng  Đức  Thế  Tôn,  quạt  hầu 
Phật.  Sau  khi  người  sứ  giả  đi  rồi,  Đức  Thế  Tôn  quay  lại  bảo  rằng: 

“Này  A-nan,  ông  cùng  Ta  sang  ngôi  nhà  lớn  hướng  phía  Đông, 
mở  cửa  sổ  ra  và  đóng  cửa  lớn  lại,  vào  trong  chỗ  kín  đáo  ấy.  Hôm  nay 
Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  nhất  tâm,  không  loạn  động,  muôn 
nghe  và  thọ  lãnh  Chánh  pháp.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật  rằng: 

“Kính  vâng.” 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  dẫn  A-nan  sang  ngôi  nhà  lớn  hướng  phía  Đông 
kia,  mở  cửa  sổ  ra  và  đóng  cửa  lớn  lại,  dọn  chỗ  ngồi  ở  chỗ  kín  đáo,  trải 
ni-sư-đàn  và  kiết  già  mà  ngồi. 

Lúc  đó  sứ  giả  trở  về  chỗ  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  thưa: 

“Tâu  Thiên  vương,  tôi  đã  thông  báo  cho  Sa-môn  Cù-đàm  và  Sa- 
môn  Cù-đàm  đang  chờ  Thiên  vương.  Cúi  xin  Thiên  vương  nên  biết 
đúng  thời.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bảo  người  đánh  xe  rằng: 

“Ngươi  hãy  sửa  soạn  xa  giá.  Hôm  nay  Ta  muốn  đến  thăm  Sa- 
môn  Cù-đàm.” 

Người  đánh  xe  lãnh  giáo,  tức  thì  sửa  soạn  xa  giá. 

Bấy  giờ  chị  em  Hiền  và  Nguyệt4  đang  ngồi  ăn  với  Ba-tư-nặc  vua 
nước  Câu-tát-la  nghe  nói  hôm  nay  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  sẽ 
đến  thăm  Phật,  liền  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  nếu  hôm  nay  ngài  đến  thăm  Đức  Thế  Tôn, 
xin  thay  chúng  tôi  cúi  đầu  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn  Thánh  thể  Ngài 
khỏe  mạnh,  an  lạc,  không  bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  như 
thường  chăng?  Đại  vương  nói  như  vầy,  ‘Chị  em  Hiền  và  Nguyệt  cúi 
đầu  thăm  hỏi  Thế  Tôn,  Thánh  thể  Ngài  khỏe  mạnh,  an  lạc,  không  tật 
bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  chăng?’  ” 


4'  Hiền,  Nguyệt  'A‘  A^APacli:  Sakula0  và  Soma0.  cả  hai  chị  em  đều  là  vợ  của  vua 
Pasenadi  (Ba-tư-nặc),  cũng  là  hai  vị  đệ  tử  nhiệt  thành  của  Phật. 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


881 


Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  im  lặng  nhận  lời  chị  em  Hiền  và 
Nguyệt. 

Lúc  đó  người  đánh  xe  sửa  soạn  xa  giá  đã  xong,  đến  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  xa  giá  trang  nghiêm  đã  xong,  xin  vâng  ý 
Thiên  vương.  ” 

Vua  nghe  xong,  lên  xe  rời  khỏi  uất-đầu-tùy-nhã,  đi  đến  rừng 
Phổ  cức  thích. 

Lúc  đó  ngoài  cửa  rừng  Phổ  cức  thích,  một  số  đông  các  Tỳ-kheo 
đi  kinh  hành  trên  khoảng  đất  trống.  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  đến 
hỏi  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Bạch  chư  Hiền,  Sa-môn  Cù-đàm  hôm  nay  ở  đâu?  Tôi  muôn  đến 
thăm.” 

Chư  Tỳ-kheo  đáp  rằng: 

“Nơi  phía  Đông  kia,  tâu  Đại  vương,  tại  ngôi  nhà  lớn  hướng  phía 
Đông,  có  cửa  sổ  mở  và  cửa  lớn  đóng,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trong  đó. 
Đại  vương  muốn  thăm  thì  đến  nhà  ấy,  đứng  ngoài  mà  tằng  hắng  và  gõ 
cửa,  Đức  Thế  Tôn  sẽ  mở  cửa.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  liền  xuống  xe,  với  đám  tùy  tùng 
vây  quanh,  đi  bộ  về  ngôi  nhà  lớn  hướng  phía  Đông  ấy.  Đến  nơi  vua 
đứng  phía  ngoài  tằng  hắng  và  gõ  cửa.  Đức  Thế  Tôn  nghe,  liền  ra  mở 
cửa.  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  vào  trong  ngôi  nhà  ấy,  đến  trước 
bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  chị  em  Hiền  và  Nguyệt  cúi  đầu  thăm  hỏi  Thế 
Tôn  rằng,  ‘Thánh  thể  Ngài  khỏe  mạnh,  an  lạc,  không  bệnh  tật,  đi 
đứng  thoải  mái,  khí  lực  như  thường  chăng?’  ” 

Thế  Tôn  hỏi  rằng: 

“Chị  em  Hiền  và  Nguyệt  không  có  người  sai  sao?” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  mong  Ngài  biết  cho,  hôm  nay  chị  em  Hiền  và 
Nguyệt  cùng  ngồi  ăn  với  con,  nghe  con  muốn  đến  thăm  Phật,  bèn  thưa 
rằng,  ‘Đại  vương,  nếu  ngài  đến  thăm  Phật,  xin  thay  chúng  tôi  cúi  đầu 
thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  Thánh  thể  Ngài  khỏe  mạnh,  an  lạc,  không 
bệnh  tật,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  chăng?’  Nên  con  bạch 
lại  như  vậy  cùng  Thế  Tôn  rằng,  chị  em  Hiền  và  Nguyệt  cúi  đầu  thăm 
hỏi  Thế  Tôn  ‘Thánh  thể  Ngài  khỏe  mạnh  an  lạc,  không  tật  bệnh  đi 


882 


TRUNG  A-HÀM 


đứng  thoải  mái,  khí  lực  như  thường  chăng?’  Bạch  Cù-đàm,  chị  em 
Hiền  và  Nguyệt  cúi  đầu  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  Thánh  thể  Ngài  khỏe 
mạnh,  an  lạc,  không  tật  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Này  Đại  vương,  mong  cho  chị  em  Hiền  và  Nguyệt  an  ổn,  khoái 
lạc,  mong  cho  Trời,  Người,  A-tu-la,  Kiền-đáp-hòa,  La-sát  cùng  mọi 
loài  khác  an  ổn  khoái  lạc.” 

Bấy  giờ  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói  lời  thăm  hỏi  Phật  rồi 
lui  ngồi  một  bên  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  có  điều  muôn  hỏi  mong  Ngài  nghe  chuyện 
con  mới  dám  trình  bày.” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Đại  vương,  có  điều  gì  muốn  hỏi  cứ  tự  ý  mà  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  vầy,  ‘Trong 
quá  khứ  không  có,  trong  tương  lai  không  có,  và  hiện  tại  cũng  không 
có,  không  có  Sa-môn  Phạm  chí  nào  là  bậc  nhất  thiết  trí,  nhất  thiết 
kiến’.  Bạch  Cù-đàm,  Ngài  đã  nhớ  là  đã  nói  như  vậy  chăng? 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Đại  vương,  Ta  không  nhớ  là  đã  nói  như  vậy,  ‘Trong  quá 
khứ  không  có,  trong  tương  lai  không  có,  và  hiện  tại  không  có,  không 
có  Sa-môn  Phạm  chí  nào  là  bậc  nhất  thiết  trí,  nhất  thiết  kiến’.” 

Lúc  đó  Đại  tướng  Bệ-lưu-la5  đứng  sau  lưng  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la,  cầm  phất  trần  hầu  vua.  Rồi  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la 
quay  lại  nói  với  Đại  tướng  Bệ-lưu-la  rằng: 

“Hôm  trước  Ta  ngồi  với  đại  chúng,  ai  là  người  đầu  tiên  nói  rằng, 
‘Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  vầy,  ‘Trong  quá  khứ  không  có,  trong  tương 
lai  không  có  và  trong  hiện  tại  cũng  không  có,  không  có  Sa-môn  Phạm 
chí  nào  là  bậc  nhất  thiết  trí,  nhất  thiết  kiến’?” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đáp  rằng: 


5'  Bệ-lưu-la.  &  □/  '  hay  Tì-lưu-li.  Pa0li:  Vinuohabha,  con  trai  của  Pasenadi,  mà  mẹ 
nguyên  là  một  nữ  tỳ  trong  dòng  họ  Thích.  Sau  này  Vihuonabha,  vì  một  mối  thù  sĩ 
diện  đối  với  họ  Thích  nên  đã  đem  quân  tàn  sát  cả  họ. 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


883 


“Tâu  Thiên  vương,  có  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử6  là 
người  đầu  tiên  nói  như  vậy.  ” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong,  bảo  một  người  rằng: 
“Ngươi  đến  chỗ  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử  nói  như  vầy,  ‘Ba-tư- 
nặc  vua  nước  Câu-tát-la  cho  gọi  ông’.” 

Người  ấy  lãnh  giáo,  đi  đến  chỗ  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử 
bảo  như  vầy: 

“Này  Niên  Thiếu,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  cho  gọi  ông.” 

Sau  khi  người  ấy  đi,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bạch  Thế  Tôn: 

“Bạch  Sa-môn  Cù-đàm,  có  thể  có  những  lời  nói  khác,  nhưng 
được  ghi  nhớ  khác.  Bạch  Cù-đàm,  ngài  có  nhớ  đã  nói  những  gì 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Đại  vương,  Ta  nhớ  đã  từng  nói  như  vầy,  ‘Trong  quá  khứ 
không  có,  trong  tương  lai  không  có,  trong  hiện  tại  cũng  không  có, 
không  có  Sa-môn  Phạm  chí  nào  trong  một  thời7  biết  tất  cả,  trong  một 
thời  thấy  tất  cả’.  Này  Đại  vương,  Ta  nhớ  đã  nói  như  vậy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  tán  thán  rằng: 

“Những  lời  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  Sư8.  Những  lời  Sa-môn  Cù- 
đàm  nói  như  Thiện  sư.  Lại  có  những  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  cho 
phép  con  hỏi.” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Đại  vương,  nếu  có  điều  muốn  hỏi  cứ  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm!  ở  đây  có  bôn  chủng  tộc,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư 
sĩ,  Công  sư.  Bốn  chủng  tộc  này  có  sự  hơn  kém  nào  không?  Và  có  sự 


6'  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử  ũậ  /~  BTt/a?/**  x/ỵcý?  PaaYr.  Saójaya- 
A0ka0sagotta,  tên  một  người  Bà-la-môn,  Đại  thần  của  vua  Ba-tư-nặc. 

7  Nhất  thời  .ỵcTPaoli:  sakideva,  trong  một  thời,  một  lúc,  hay  một  lần;  ngay 
trong  một  sát-na. 

8'  Sở  thuyết  như  SƯ  /  /f  không  rõ  cách  nói  này.  Tham  khảo  Paoli: 

heturuopaỏ  bhante  bhagavao  aoha,  saheturuopaỏ...  aoha,  Thế  Tôn  nói  có  nguyên 
nhân,  liên  hệ  đến  nguyên  nhân.  Không  hiểu  do  liên  hệ  âm  vận  như  thế  nào,  bản 
Hán  hiểu  heturuopaỏ  là  “như  sư”.  Nếu  dịch  sát,  có  thể  “như  nhân”  nghĩa  là,  có 
hình  thức  luận  lý. 


884 


TRUNG  A-HÀM 


sai  biệt  nào?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Bốn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  Công  sư  có  hơn 
kém  và  sai  biệt.  Hạng  Sát-lợi,  và  Phạm  chí  ở  trong  nhân  gian  được  coi 
là  tối  thượng.  Hạng  Cư  sĩ  và  hạng  Công  sư  ở  trong  nhân  gian  được  coi 
là  hạ  liệt.  Trong  bôn  hạng  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư  đó 
là  sự  hơn  kém  và  đó  là  sự  sai  biệt.  ” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  khen  rằng: 

Những  gì  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  Sư.  Những  gì  Sa-môn  Cù- 
đàm  nói  như  Thiện  sư.  ” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  không  hỏi  những  vấn  đề  trong  hiện  tại,  mà 
con  muốn  hỏi  cả  những  vấn  đề  đời  sau  nữa,  mong  Ngài  nghe  con  hỏi 
chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Đại  vương,  nếu  có  điều  muốn  hỏi,  cứ  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  ở  đây  có  bôn  chủng  tộc,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ 
và  Công  sư,  có  sự  hơn  kém  nào,  có  sự  sai  biệt  nào  ở  đời  sau  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Bôn  hạng  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  và  Công  sư,  có  sự  hơn 
kém,  có  sự  sai  biệt  cả  trong  đời  sau  nữa.  Bốn  hạng  này,  Sát-lợi, 
Phạm  chí,  Công  sư  và  Cư  sĩ  nếu  thành  tựu  được  năm  đoạn  chi  này9, 
chắc  chắn  sẽ  gặp  được  Bậc  Thiện  Sư,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước, 
Đẳng  Chánh  Giác,  chắc  chắn  được  vừa  ý,  không  có  điều  gì  không 
vừa  ý,  và  cũng  luôn  luôn  được  thiện  lợi  và  hữu  ích,  an  ổn  khoái  lạc. 
Những  gì  là  năm  chi?  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  đối  với  Như  Lai  đã  gieo 
trồng  tín  căn,  đã  quyết  định  vững  bền,  không  ai  có  thể  tước  đoạt,  dù 
là  Sa-môn,  Phạm  chí,  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  loài  thế  gian  khác. 
Đó  gọi  là  đoạn  chi  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  ít  bệnh,  không  bệnh, 


9. 


Ngũ  đoạn  chi  Mì  _  &  hay  ngũ  thắng  chi ,  xem  Tập  Dị  13  (No. 1536,  Đại  26 
tr. 422-3).  Paoli:  paóca  padhaoniyanngaoni.  Bản  Hán  hiểu  là  pahaona,  đoạn  trừ, 
thay  vì  là  padhaona,  tinh  cần.  Xem  D.  33.  Saígìtisuttanta. 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


885 


thành  tựu  sự  điều  hòa  thực  đạo10,  không  quá  lạnh,  không  quá  nóng,  dễ 
chịu,  không  bị  bực  dọc.  Nghĩa  là  sự  ăn  uống  được  tiêu  hóa  dễ  dàng  an 
ổn.  Đó  gọi  là  đoạn  chi  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  này  Đại  vương,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  không  siểm  mị, 
không  dối  gạt,  chất  trực,  tự  bộc  lộ  sự  chân  thật  đối  với  Thế  Tôn  và  các 
vị  phạm  hạnh.  Đó  gọi  là  đoạn  chi  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  thường  thành  tựu  hạnh 
tinh  tấn,  đoạn  trừ  ác  và  bất  thiện  pháp,  siêng  tu  các  thiện  pháp,  luôn 
luôn  tự  sách  tấn11,  chuyên  nhất  kiên  cô",  đối  với  gốc  rễ  các  thiện  pháp, 
không  hề  từ  bỏ  phương  tiện.  Đó  gọi  là  đoạn  chi  thứ  bôn. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  tu  hành  trí  tuệ, 
quán  pháp  hưng  suy  và  chứng  đắc  trí  tuệ  như  vậy,  thánh  tuệ  minh 
đạt  phân  biệt  thâu  triệt,  do  đó  mà  chơn  chánh  diệt  tận.  Đó  gọi  là 
đoạn  chi  thứ  năm. 

“Có  bốn  chủng  tộc,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư.  Bôn 
hạng  này  nếu  thành  tựu  được  năm  đoạn  chi  này,  nhất  định  được  gặp 
Bậc  Thiện  Sư,  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  ắt  được 
vừa  ý,  không  có  điều  gì  không  vừa  ý,  luôn  luôn  được  thiện  lợi  và  hữu 
ích,  an  ổn  khoái  lạc. 

“Có  bốn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư.  Đó 
là  hơn  kém,  đó  là  sự  sai  biệt  ở  đời  sau  vậy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  tán  thán  rằng: 

“Những  lời  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  Sư.  Những  lời  Sa-môn  Cù- 
đàm  nói  như  Thiện  sư.  Con  lại  có  điều  muôn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  con 
hỏi  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Đại  vương,  nếu  có  điều  gì  muốn  hỏi,  cứ  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  có  bôn  chủng  tộc,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và 
Công  sư;  bốn  hạng  này  có  sự  hơn  kém  và  sự  sai  biệt  nào  đôi  với  đoạn 
hành12  chăng?” 


10  Đẳng  thực  đạo  OP'  D'  'í^dTaoli:  sama-vepaokiniyao. 

u'  Hán:  hằng  tự  khởi  ý  <í  /  ’  OvYỵâCó  lẽ  Paoli:  thaomavant,  kiên  trì  nỗ  lực. 

12  Đoạn  hành  /ọâPa0\\:  padhaona,  sự  tinh  cần  hay  chuyên  cần. 


886 


TRUNG  A-HÀM 


Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Có  bôn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư. 
Bôn  hạng  này  có  sự  sai  biệt  và  hơn  kém  đối  với  đoạn  hành.  Này  Đại 
vương,  Đại  vương  nghĩ  sao?  Những  gì  được  đoạn  bởi  tín,  và  chúng 
được  đoạn  bởi  bất  tín  trường  hợp  đó  hoàn  toàn  không  thể  có.  Những  gì 
được  đoạn  bởi  ít  bệnh,  mà  chúng  cũng  được  đoạn  bởi  nhiều  bệnh, 
trường  hợp  đó  hoàn  toàn  không  thể  có.  Những  gì  được  đoạn  bởi  sự 
không  siểm  nịnh,  không  lừa  dối13,  mà  chúng  cũng  được  đoạn  bởi  siểm 
nịnh,  lừa  dôi,  trường  hợp  này  không  thể  có.  Nếu  được  đoạn  bởi  tinh 
cần  mà  cũng  được  đoạn  bởi  giải  đãi;  trường  hợp  này  không  thể  có. 
Nếu  đoạn  bởi  trí  tuệ,  mà  cũng  được  đoạn  trừ  bởi  ác  tuệ,  trường  hợp 
này  không  thể  có. 

“Cũng  như  chế  ngự  bôn  thứ14  là  chế  ngự  voi,  chế  ngự  ngựa,  chế 
ngự  bò  và  chế  ngự  người.  Trong  đó  có  hai  trường  hợp  cần  chế  ngự  mà 
không  thể  chế  ngự  và  hai  trường  hợp  cần  chế  ngự  mà  có  thể  chế  ngự. 
Đại  vương,  ý  ông  thế  nào?  Hai  trường  hợp  cần  chế  ngự  mà  không  thể 
chế  ngự,  con  vật  không  thể  chế  ngự  ấy  mà  lại  đi  đến  chỗ  được  điều 
phục,  đi  đến  được  chỗ  chế  ngự15,  thọ  nhận  công  việc  của  sự  điều  ngự16, 
thì  việc  này  có  thể  vậy. 

“Cũng  vậy,  này  Đại  vương,  Đại  vương  nghĩ  sao?  Nếu  những  gì 
được  đoạn  bởi  tín  mà  cũng  được  đoạn  bởi  bất  tín  chăng?  Việc  này 
không  thể  có.  Nếu  được  đoạn  bởi  ít  bệnh  mà  cũng  được  đoạn  bởi 
nhiều  bệnh  chăng?  Việc  này  không  thể  có.  Nếu  được  đoạn  bởi  sự 
không  siểm  nịnh  không  dối  trá  mà  cũng  được  đoạn  bởi  siểm  nịnh,  dối 
trá  chăng?  Việc  này  không  thể  có.  Nếu  được  đoạn  bởi  tinh  cần  mà 
cũng  đoạn  bởi  giải  đãi  chăng?  Việc  này  không  thể  có.  Nếu  do  trí  tuệ 
mà  đoạn  cũng  do  ác  tuệ  mà  đoạn  chăng?  Việc  này  không  thể  có.  Như 
vậy,  bôn  hạng  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  và  Công  sư,  đó  là  sự  hơn 

13  Cuống,  siểm.  Pa0li:  saseha,  ma0ya0vin,  giảo  hoạt  và  lừa  dối  hay. 

14  Bốn  điều  ngự,  hay  bốn  trường  họp  huấn  luyện,  xem  kinh  198  trên.  Một  ít  chi  tiết 
trong  kinh  trước  và  kinh  này  không  thống  nhất  trong  bản  Hán. 

15  Điều  địa,  ngự  địa  'Ã  /a  /o/ỜP aoli:  dantabhuomi,  địa  vị  (của  con  vật)  đã  được 
huấn  luyện. 

Thọ  ngự  sự  ~  A  a^-CPaoli:  dantaokaraòaỏ  gaccheyyuỏ,  có  thể  làm  công  việc 
(của  con  vật)  đã  được  huấn  luyện. 


16. 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


887 


kém,  sự  sai  biệt  về  đoạn  hành.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  khen  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  những  điều  Ngài  nói  như  Sư,  những  điều  Ngài 
nói  như  Thiện  sư.  Con  lại  có  điều  muôn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  con  hỏi 
chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Đại  vương,  nếu  có  điều  muốn  hỏi  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi: 

“Bạch  Sa-môn  Cù-đàm,  có  bôn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm 
chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư,  bốn  hạng  này  có  sự  hơn  kém,  có  sự  sai  biệt  đối 
với  đoạn17  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Có  bôn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư, 
chúng  bình  đẳng  đối  với  đoạn,  không  hơn  kém,  không  sai  biệt  đối  với 
đoạn  vậy18. 

“Cũng  như  một  đứa  nhỏ  dòng  Sát-lợi  từ  phương  Đông  đến  lấy 
Sa-la  khô  làm  mồi  lửa  và  cọ  xát  cho  bốc  lửa.  Một  đứa  dòng  Phạm  chí 
từ  phương  Nam  đến  nó  lấy  cây  Sa-la  khô  làm  mồi  lửa  và  cọ  xát  cho 
bốc  lửa.  Một  đứa  dòng  Cư  sĩ  từ  phương  Tây  đến,  nó  lấy  chiên-đàn  làm 
mồi  và  cọ  xát  cho  bốc  lửa.  Một  đứa  bé  dòng  Công  sư  từ  phương  Bắc 
đến,  nó  lấy  cây  Bát-đầu-ma19  khô  làm  mồi  lửa  và  cọ  xát  cho  bốc  lửa. 
Này  Đại  vương,  ý  ngài  nghĩ  sao?  Những  người  khác  chủng  tộc  kia 
mang  các  loại  cây  khác  nhau  làm  mồi  lửa,  nó  cọ  xát  cho  bốc  lửa;  rồi 
trong  sô"  đó,  có  người  châm  vào  cây  khô  làm  cho  bốc  khói,  bốc  lửa 
ngọn  và  phát  sanh  màu  lửa.  Này  Đại  vương,  giữa  khói  với  khói,  giữa 
ngọn  lửa  với  ngọn  lửa.  Giữa  sắc  lửa  với  sắc  lửa,  có  những  sai  biệt  nào 
chăng?” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  đáp  rằng: 


17  Đoạn  ỵớ^Paoli:  sammappadhaona,  chánh  cần,  hay  chân  chánh  tinh  cần. 

18'  Trong  bản  Paoli:  na  kióci  naonaokaraòaỏ  vaodaomi  yadidỏ  vimuttiyao  vimuttiỏ,  Ta 
nói  không  có  hành  tướng  sai  biệt  nào,  tức  là  giải  thoát  này  đối  với  giải  thoát  kia. 

19-  Bát-đầu-ma  #fc  &  thường  Paoli  tưong  đưong  là  paduma  (hoa  sen  đỏ), 

nhưng  ở  đây,  trong  bản  Paoli:  udumbarakaaeaeha,  củi  bằng  gỗ  cây  udumbaraka, 
tức  cây  sung. 


888 


TRUNG  A-HÀM 


“Bạch  Cù-đàm,  những  người  khác  chủng  tộc  đó  lấy  các  thứ  cây 
khác  nhau  đó  làm  mồi  lửa  và  cọ  xát  cho  bốc  lửa,  rồi  trong  số  đó  có 
người  châm  lửa  vào  cây  khô  làm  bốc  khói,  bốc  lửa  ngọn  và  phát  sanh 
màu  lửa.  Bạch  Cù-đàm,  con  không  nói  rằng  giữa  khói  và  khói,  giữa 
ngọn  lửa  và  ngọn  lửa,  giữa  sắc  lửa  và  sắc  lửa  có  sự  sai  biệt.” 

“Cũng  vậy,  này  Đại  vương,  bôn  chủng  tộc  này,  Sát-lợi,  Phạm 
chí,  Cư  sĩ  và  Công  sư,  chúng  hoàn  toàn  bình  đẳng  đối  với  đoạn,  không 
có  hơn  kém,  không  có  sai  biệt  đối  với  đoạn.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  khen  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  những  điều  Ngài  nói  như  Sư.  Bạch  Sa-môn  Cù- 
đàm,  những  điều  Ngài  nói  như  Thiện  sư.  Con  lại  có  điều  muốn  hỏi, 
mong  Ngài  nghe  cho  con  hỏi  chăng?” 

Thế  Tôn  đáp: 

“Nếu  có  điều  muôn  hỏi,  cứ  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  có  chư  Thiên  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  lại: 

“Đại  vương,  ngài  hỏi  có  chư  Thiên  không  với  ý  gì?” 

Vua  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  đáp: 

“Bạch  Cù-đàm,  chư  Thiên  nào  có  tranh20,  ưa  tranh  thì  chư  Thiên 
ấy  phải  sanh  lại  thế  gian  này.  Nếu  chư  Thiên  nào  không  có  não  hại  thì 
sẽ  không  sanh  lại  thế  gian  này21.” 

Bấy  giờ  Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đứng  sau  lưng  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la,  cầm  phất  trần  hầu  vua.  Đại  tướng  Bệ-lưu-la  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  chư  Thiên  nào  không  có  tranh,  không  ưa  tranh 
không  đến  thế  gian  này,  hãy  gác  lại  chư  Thiên  đó.  Giả  như  chư 
Thiên  nào  có  tranh,  ưa  tranh,  thì  đến  thế  gian  này,  Sa-môn  Cù-đàm 
tất  phải  nói  rằng  chư  Thiên  đó  có  phước  hơn,  có  phạm  hạnh  hơn.  Vì 
chư  Thiên  này  được  tự  tại  nên  đẩy  lui  chư  Thiên  kia,  đuổi  chư 
Thiên  kia  đi  vậy.” 

Lúc  đó  Tôn  giả  A-nan  đứng  hầu  sau  Đức  Thế  Tôn,  cầm  phất  trần 


20-  Hữu  tránh  /3  % ỵc^có  tranh  cãi  hay  tranh  chấp.  Paoli:  savya0pajjha0,  có  não  hại, 
sân  hận. 

21'  Trong  bản  Paoli,  đây  là  câu  trả  lời  của  Phật. 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


889 


hầu  Phật.  Tôn  giả  A-nan  nghĩ  rằng,  ‘Đại  tướng  Bệ-lưu-la  này  là  con 
của  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  còn  ta  là  con  của  Đức  Thế  Tôn. 
Bây  giờ  chính  là  lúc  con  và  con  thảo  luận.  Rồi  Tôn  giả  A-nan  nói  với 
Đại  tướng  Bệ-lưu-la  rằng: 

“Tôi  muôn  hỏi  ngài,  xin  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả  lời. 

“Thưa  Đại  tướng,  ngài  nghĩ  thế  nào?  Trong  phần  ranh  giới  thuộc 
về  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  mà  giáo  lệnh  có  thể  truyền  đến,  Ba- 
tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  được  tự  do  đuổi  đi  những  vị  có  phước  đức 
hơn,  có  phạm  hạnh  hơn  chăng?” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đáp: 

“Này  Sa-môn,  trong  phần  ranh  giới  thuộc  về  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la  mà  giáo  lệnh  có  thể  truyền  đến  thì  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la  được  quyền  đuổi  đi  tự  do  những  vị  có  phước  đức  hơn,  có 
phạm  hạnh  hơn.” 

“Này  Đại  tướng,  ngài  nghĩ  sao?  Nếu  không  phải  trong  ranh  giới 
của  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  giáo  lệnh  không  thể  truyền  đến, 
thì  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  có  được  tự  ý  đuổi  những  vị  có  phước 
đức  hơn,  có  phạm  hạnh  hơn  chăng?” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đáp  rằng: 

“Này  Sa-môn,  nếu  không  phải  ranh  giới  thuộc  về  Ba-tư-nặc  vua 
nước  Câu-tát-la,  giáo  lệnh  không  thể  truyền  đến  thì  Ba-tư-nặc  vua 
nước  Câu-tát-la  không  được  tự  do  xua  đuổi  những  vị  có  phước  hơn,  có 
phạm  hạnh  hơn  đi  khỏi  vậy.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi  rằng: 

“Này  Đại  tướng,  ngài  có  nghe  nói  đến  chư  Thiên  ở  Tam  thập 
tam  thiên  chăng?” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đáp  rằng: 

“Khi  tôi  cùng  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  dạo  chơi,  có  nghe 
nói  chư  Thiên  trên  Tam  thập  tam  thiên.” 

“Này  Đại  tướng,  ngài  nghĩ  thế  nào?  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát- 
la  có  được  quyền  tự  do  xua  đuổi  chư  Thiên  có  phước  hơn,  có  phạm 
hạnh  hơn  ở  Tam  thập  tam  thiên  khỏi  chỗ  ấy  chăng?” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  đáp  rằng: 

“Này  Sa-môn,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  còn  không  thể 
thấy  được  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên,  huống  gì  lại  đuổi  họ  ra 


890 


TRUNG  A-HÀM 


khỏi  chỗ  đó?  Đuổi  chư  Thiên  ở  Tam  thập  tam  thiên,  việc  ấy  chắc  chắn 
không  thể  có  vậy.” 

“Cũng  vậy,  này  Đại  tướng,  nếu  có  chư  Thiên  nào  không  tranh, 
không  ưa  tranh,  không  đến  thế  gian  này.  Chư  Thiên  ấy  có  phước  đức 
hơn  và  có  phạm  hạnh  hơn.  Nếu  có  chư  Thiên  nào  có  tranh,  ưa  tranh, 
sanh  đến  thế  gian  này  thì  chư  Thiên  này  đối  với  chư  Thiên  kia  còn 
không  thể  thấy  được  huống  gì  đánh  đuổi  ư?  Việc  đánh  đuổi  chư  Thiên, 
chắc  chắn  không  thể  có.” 

Lúc  đó  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  Sa-môn  này  tên  gì?” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Này  Đại  vương,  Tỳ-kheo  này  tên  là  A-nan,  đó  là  thị  giả  của  Ta.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  khen  rằng: 

“Những  điều  A-nan  nói  như  Sư.  Những  điều  A-nan  như  Thiện  sư. 
Con  lại  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  con  hỏi  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

“Này  Đại  vương,  nếu  có  điều  muốn  hỏi,  cứ  tùy  ý  hỏi.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  có  Phạm  thiên  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi  lại  rằng: 

“Này  Đại  vương,  Đại  vương  hỏi  có  Phạm  thiên  không  với  ý  gì? 
Này  Đại  vương,  nếu  Ta  chủ  trương  có  Phạm  thiên  thì  đó  là  Phạm 
thanh  tịnh.” 

Trong  lúc  Đức  Thế  Tôn  cùng  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la 
đang  luận  việc  này  nửa  chừng  thì  người  sứ  giả  dẫn  Tưởng  Niên  Thiếu 
Cát  Tường  Tử  trở  lại  đến  chỗ  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  tâu: 

“Tâu  Thiên  vương,  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử  đã  đến  đây.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  nói  liền  hỏi  Tưởng  Niên 
Thiếu  Cát  Tường  Tử  rằng: 

“Hôm  trước  ta  cùng  đại  chúng  đang  hội  tọa  ai  là  người  trước  tiên 
nói  rằng,  ‘Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  vầy:  Trong  quá  khứ  không  có, 
trong  tương  lai  không  có,  và  trong  hiện  tại  cũng  không  có.  Không  có 
Sa-môn  Phạm  chí  nào  là  bậc  nhất  thiết  trí,  nhất  thiết  kiến’?” 

Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử  đáp: 

“Tâu  Thiên  vương,  chính  Đại  tướng  Bệ-lưu-la  là  người  đã  nói 


KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ 


891 


trước  tiên.” 

Đại  tướng  Bệ-lưu-la  nghe  xong  thưa: 

“Tâu  Thiên  vương,  chính  Tưởng  Niên  Thiếu  Cát  Tường  Tử  là 
người  nói  trước.” 

Cứ  như  vậy  hai  người  đó  cãi  nhau  về  vấn  đề  này.  Ngay  trong  lúc 
đó,  người  đánh  xe  liền  sửa  soạn  xa  giá,  đến  chỗ  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  nghiêm  giá  đã  đến,  tâu  Thiên  vương,  mong 
ngài  biết  đã  đến  thời.  ” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong,  bạch  với  Phật  rằng: 

“Con  hỏi  Cù-đàm  về  Nhất  thiết  trí,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  trả  lời 
con  về  Nhất  thiết  trí.  Con  hỏi  Sa-môn  Cù-đàm  về  bốn  chủng  tánh 
thanh  tịnh;  Sa-môn  Cù-đàm  đã  trả  lời  con  về  bôn  chủng  tánh  thanh 
tịnh.  Con  hỏi  Sa-môn  Cù-đàm  về  sở  đắc,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  trả  lời 
con  về  sở  đắc.  Con  hỏi  Sa-môn  Cù-đàm  có  Phạm  thiên  hay  không,  Sa- 
môn  Cù-đàm  đã  trả  lời  cho  con  có  Phạm  thiên.  Nếu  con  còn  hỏi  Sa- 
môn  Cù-đàm  các  vấn  đề  khác  chắc  Sa-môn  Cù-đàm  cũng  sẽ  trả  lời 
con  các  vấn  đề  ấy. 

“Bạch  Cù-đàm,  hôm  nay  con  có  nhiều  việc  phải  trở  về,  xin  kiếu 

từ.” 

Đức  Thế  Tôn  đáp  rằng: 

“Đại  vương,  ngài  hãy  làm  những  gì  ngài  nghĩ  là  đúng  thời.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  sau  khi  nghe  những  gì  Thế  Tôn 
nói,  ghi  nhớ  kỹ  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh  Thế  Tôn  ba  vòng 
rồi  ra  về. 

Phật  nói  như  vậy.  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  Tôn  giả  A-nan 
và  tất  cả  đại  chúng  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


213.  KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Phật  du  hóa  giữa  những  người  họ  Thích,  trú  trong  một 
đô  ấp  của  Thích  gia  tên  là  Di-lũ-ly2. 

Bấy  giờ  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  và  Trường  Tác3  vì  có 
những  việc  cần  làm  nên  cùng  đi  đến  một  thị  trấn  tên  gọi  là  Thành4. 
Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  đến  một  khu  vườn  nơi  ấy,  nhìn  thấy 
những  gốc  cây  vắng  vẻ,  không  tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ, 
không  có  bóng  người,  thích  hợp  cho  sự  tĩnh  tọa.  Sau  khi  nhìn  thấy  như 
vậy,  nghĩ  nhớ  Đức  Thế  Tôn,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói  rằng: 

“Này  Trường  Tác,  ở  đây,  những  gốc  cây  này  vắng  vẻ,  không  có 
tiếng  động,  xa  lánh,  không  có  sự  dữ,  không  có  bóng  người,  thích  hợp 
cho  sự  tĩnh  tọa.  Tại  chỗ  này  ta  đã  nhiều  lần  đến  thăm  viếng  Đức  Thế 
Tôn.  Này  Trường  Tác,  Đức  Thế  Tôn  hiện  giờ  đang  ở  đâu?  Ta  muốn 
đến  thăm.” 

Trường  Tác  trả  lời: 

“Tôi  nghe  nói  Đức  Thích  Tôn  đang  du  hóa  giữa  những  người  họ 
Thích,  trú  trong  một  đô  ấp  của  Thích  gia,  tên  gọi  là  Di-lũ-ly.” 

Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“Này  Trường  Tác,  Di-lũ-ly,  đô  ấp  của  Thích  gia  cách  đây  bao 

xa?” 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.89.  Dhammacetiya-suttaỏ. 

2  Di-lũ-ly  1  yí^Paơli:  Medaôumpa. 

3-  Trường  Tác  *  /ểy^Paơli:  Dìghakaơryaơòa,  viên  đại  tướng  tổng  chỉ  huy  của  vua 
Pasenadi. 

4'  Ấp  danh  thành  T  /fr/- yÍPaơli:  Naígaraka. 


www.daitangkinh.org 


894 


TRUNG  A-HÀM 


“Trường  Tác  đáp: 

“Tâu  Thiên  vương,  cách  đây  ba  cu-lô-xá5.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói: 

“Này  Trường  Tác,  ngươi  hãy  ra  lệnh  cho  sửa  soạn  xa  giá.  Ta 
muôn  đến  chỗ  Thế  Tôn.” 

Trường  Tác  vâng  lời  cho  sửa  soạn  xa  giá,  rồi  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  xa  giá  đã  sửa  soạn  xong,  xin  vâng  ý  Thiên 
vương.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bèn  lên  xe,  dong  khỏi  thành 
ngoài  đi  đến  Di-lũ-ly,  đô  ấp  của  Thích  gia. 

Bấy  giờ,  ngoài  cổng  Di-lũ-ly,  một  số  đông  các  Tỳ-kheo  đang  đi 
kinh  hành  trên  một  khoảng  đất  trông.  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la 
đến  nơi  các  Tỳ-kheo  hỏi  rằng: 

“Thưa  các  Tôn  giả,  Đức  Thế  Tôn  hiện  đang  nghỉ  mát  ban  ngày  ở 

đâu?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời  rằng: 

“Đại  vương,  ngôi  nhà  lớn  hướng  Đông  kia,  với  cửa  sổ  mở  và 
cửa  lớn  đóng  ấy,  Đức  Thế  Tôn  hiện  đang  nghỉ  mát  ban  ngày  tại  đó. 
Đại  vương  nếu  muốn  đến  thăm,  có  thể  đi  đến  nơi  đó,  đến  nơi  hãy 
đứng  bên  ngoài,  rồi  tằng  hắng  và  gõ  cửa.  Đức  Thế  Tôn  nghe  tất  sẽ 
mở  cửa.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bèn  xuống  xe. 

Khi  một  vị  Sát-lợi  Đảnh  Sanh  xuất  hiện  để  cai  trị  nhân  dân,  và 
ban  hành  giáo  lệnh  cho  cõi  đất,  thì  có  năm  nghi  trượng.  Đó  là  kiếm, 
lọng,  tràng  hoa,  phất  cán  ngọc  và  giày  thêu.  Vua  cởi  bỏ  tất  cả  trao  cho 
Trường  Tác.  Trường  Tác  nghĩ  rằng: 

“Thiên  vương  nay  tất  chỉ  đi  vào  một  mình.  Chúng  ta  nên  đứng  ở 
đây  mà  đợi  vậy.” 

Rồi  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  với  đám  tùy  tùng  vây  quanh 
bước  tới  ngôi  nhà  hướng  Đông  kia.  Đến  nơi,  vua  đứng  ngoài  tằng  hắng 
và  gõ  cửa.  Đức  Thế  Tôn  nghe  rồi,  bèn  ra  mở  cửa.  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la  đi  vào  trong  nhà  đến  trước  Đức  Phật  cúi  đầu  lễ  sát  chân,  rồi 


5'  Câu-lũ-xá  3  “ỵớt hay  câu-lô-xá,  số  đo  dài  năm  trăm  cung,  hay  khoảng  cách 
tiếng  rống  của  một  con  bò.  Bản  Paoli:  ba  yojana,  do-tuần. 


KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM 


895 


ba  lần  tự  xưng  tên  họ. 

“Con  là  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  con  là  Ba-tư-nặc  vua 
nước  Câu-tát-la!” 

Đức  Thế  Tôn  đáp: 

“Như  vậy,  Đại  vương,  ngài  là  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la. 
Ngài  là  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la!” 

Sau  ba  lần  tự  xưng  tên  họ,  vua  Ba-tư-nặc  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật 
và  lui  ngồi  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Đại  vương,  Đại  vương  thấy  Ta  có  những  nghĩa  lợi  nào  mà  tự  hạ 
mình  đảnh  lễ  dưới  chân  và  cúng  dường  cung  kính  như  vậy?” 

Vua  Ba-tư-nặc  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  có  sự  loại  suy  về  pháp6  đôi  với  Thế  Tôn.  Do 
đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  khéo 
thú  hướng7.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  khi  con  ngồi  trẽn  đô  tọa8,  con  nhìn  thấy  mẹ  tranh 
chấp  với  con,  con  tranh  chấp  với  mẹ;  cha  tranh  chấp  với  con,  con  tranh 
chấp  với  cha;  cho  đến  anh  em,  chị  em,  thân  bằng  quyến  thuộc  tranh 
chấp  lẫn  nhau.  Trong  khi  tranh  chấp,  mẹ  nói  con  xấu,  con  nói  mẹ  xấu, 
cha  con,  anh  em,  chị  em,  thân  bằng  quyến  thuộc  nói  xấu  lẫn  nhau. 
Người  thân  thích  trong  nhà  còn  như  thế,  huống  nữa  là  người  ngoài.  Còn 
ở  đây,  con  thấy  chúng  Tỳ-kheo,  đệ  tử  của  Thế  Tôn  theo  Thế  Tôn  tu 
hành  phạm  hạnh.  Hoặc  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  gây  ra  ít  nhiều  Lanh  chấp, 
xả  giới  bỏ  đạo  cũng  không  nói  xấu  Phật,  không  nói  xấu  pháp,  không  nói 
xấu  chúng  Tăng,  mà  chỉ  tự  chê  trách  rằng,  ‘Tôi  xấu  xa,  thiếu  đức  hạnh. 
Tại  sao  như  vậy?  Vì  tôi  không  thể  theo  Thế  Tôn  trọn  đời  tu  hành  phạm 
hạnh’.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của  con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó  con 
nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác 


6  Pháp  tĩnh  *i  7  (bản  Tống:  cv?  );  Pa0li:  Dhammanvaya,  tổng  tướng  của  pháp,  loại 
cú  của  pháp,  mục  đích  thứ  tự  của  pháp.  Đây  chỉ  sự  suy  diễn  dựa  trên  những 
chứng  nghiệm  thực  tế. 

7  Paoli:  svaokkhato  bhagavato  dhammo  suppaaaipanno  saovakasaígho,  Pháp  được 
Thế  Tôn  khéo  thuyết,  Tăng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  khéo  thực  hành. 

8  Đô  tọa  3£  ỉ*tỵờ Paoli:  atthakaraòa,  công  đường,  pháp  đình,  chỗ  xử  kiện. 


896 


TRUNG  A-HÀM 


giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú 
hướng’. 

“Bạch  Thế  Tôn,  lại  nữa,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí  khác  đã 
ít  nhiều  học  hành  phạm  hạnh,  hoặc  chín  tháng,  hoặc  mười  tháng, 
nhưng  lại  xả  bỏ  để  theo  sắc  phục  trước  kia,  rồi  lại  bị  nhiễm  ô  bởi  dục 
vọng,  nhiễm  dục,  dính  trước  dục,  bị  dục  trói  chặt,  kiêu  ngạo,  chấp  thủ, 
thâm  nhập,  sống  hoan  lạc  trong  sự  hành  dục  mà  không  thấy  tai  họa, 
không  thấy  xuất  yếu.  Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  ở  đây  chúng  Tỳ-kheo 
đệ  tử  của  Thế  Tôn  tự  nguyện  trọn  đời  tu  tập  phạm  hạnh,  cho  đến  ức 
số.  Ngoài  đây  ra  con  không  thấy  ở  đâu  có  phạm  hạnh  thanh  tịnh  như 
vậy,  như  mái  nhà  của  Thế  Tôn.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của  con  đối 
với  Thế  Tôn.  Do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  của  Đức  Như  Lai,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng  đệ  tử 
của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí  thân 
thể  gầy  còm  tiều  tụy,  tướng  mạo  xấu  xí,  thân  nổi  vẩy  trắng9  không  ai 
muôn  nhìn.  Con  tự  nghĩ  rằng,  ‘Các  Tôn  giả  này  vì  sao  thân  thể  lại 
gầy  còm,  tiều  tụy,  tướng  mạo  xấu  xí,  thân  nổi  vẩy  trắng,  không  ai 
muôn  nhìn.  Các  Tôn  giả  này  ắt  không  tu  phạm  hạnh,  hoặc  vì  bệnh 
hoạn  hay  lén  lút  làm  việc  xấu  xa,  cho  nên  các  Tôn  giả  này  thân  hình 
gầy  còm,  tiều  tụy,  hình  sắc  xấu  xa,  mình  nổi  vẩy  trắng  không  ai 
muôn  nhìn’.  Con  đến  hỏi  họ,  ‘Các  Tôn  giả  vì  sao  thân  hình  tiều  tụy 
gầy  còm,  tướng  mạo  xấu  xí,  mình  nổi  vẩy  trắng,  không  ai  muốn 
nhìn?  Có  phải  các  Tôn  giả  không  thích  tu  hành  phạm  hạnh  chăng? 
Hoặc  vì  bệnh  hoạn  hay  lén  lút  làm  việc  xấu  xa,  cho  nên  các  Tôn  giả 
thân  thể  gầy  còm  tiều  tụy?’  Những  vị  ấy  đáp,  ‘Đại  vương,  đây  là 
bệnh  trắng!  Đại  vương,  đây  là  bệnh  trắng10’. 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  chúng  Tỳ-kheo  đệ  tử  của  Thế  Tôn, 
sống  hân  hoan  đoan  chánh,  sắc  mặt  vui  tươi,  hình  thể  tịnh  khiết,  vô  vi 
vô  cầu11  sống  đời  tịnh  hạnh,  ăn  uống  như  loài  nai  rừng12,  tự  mình  trọn 


9'  Bạch  pháo  ĩ  \ỳ,ỵâ 

10  Bạch  bệnh  rn^-CPaoli:  bandhukarogo,  bệnh  truyền  nhiễm,  (bệnh  hoàng  đản 

hay  hoàng  đậu?). 

"■  Vô  vi  vô  cầu  ũjf  ■*'  Ojf  Ị^ỵ^Paoli:  appossukka  pannaloma,  thoải  mái  vô  tư. 


KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM 


897 


đời  tu  hành  phạm  hạnh.  Thấy  vậy,  con  nghĩ  rằng,  ‘Các  Tôn  giả  này  vì 
sao  được  hân  hoan,  đoan  chánh,  sắc  mặt  vui  tươi  hình  thể  tịnh,  khiết, 
vô  vi,  vô  cầu,  sống  đời  tịnh  hạnh,  ăn  uống  như  loài  nai  rừng?  Tự  mình 
trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh?  Các  Tôn  giả  hoặc  đã  đạt  đến  ly  dục, 
hoặc  chứng  đắc  tăng  thượng  tâm,  đối  với  hiện  pháp  lạc  trụ13  chứng  đạt 
dễ  dàng  không  khó.  Cho  nên  các  Tôn  giả  này  mới  được  hân  hoan, 
đoan  chánh,  sắc  mặt  vui  tươi,  hình  thể  tịnh,  khiết,  vô  vi,  vô  cầu,  sống 
đời  tịnh  hạnh,  ăn  uống  như  loài  nai  rằng,  tự  mình  trọn  đời  tu  hành 
phạm  hạnh.  Nếu  sống  trong  dục  lạc  mà  được  hân  hoan,  đoan  chánh, 
thì  chính  ta  phải  được  đời  sông  hân  hoan  đoan  chánh  ấy.  Vì  sao?  Vì  ta 
hưởng  thụ  năm  thứ  diệu  dục,  một  cách  dễ  dàng  không  khó.  Nhưng  các 
Tôn  giả  này  đạt  đến  sự  ly  dục,  chứng  đắc  tăng  thượng  tâm,  đối  với 
hiện  pháp  lạc  trú  thành  tựu  dễ  dàng  không  khó.  Vì  vậy  cho  nên  các 
Tôn  giả  này  sống  hân  hoan,  đoan  chánh,  sắc  mặt  vui  tươi,  hình  thể  tịnh 
khiết,  vô  vi  vô  cầu,  sống  đời  tịnh  hạnh,  ăn  uống  như  loài  nai  rừng,  tự 
mình  trọn  đời  tu  hành  phạm  hạnh.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của  con 
đối  với  Thế  Tôn,  do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng  đệ  tử 
của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí  thông 
minh  trí  tuệ,  tự  xưng  mình  thông  minh  trí  tuệ,  bác  văn  quyết  định, 
thuộc  làu  các  kinh,  chế  phục  cường  dịch,  đàm  luận  thông  suốt,  danh 
tiếng  đồn  khắp,  mọi  người  ai  cũng  đều  nghe  biết,  đi  đến  nơi  nào  thảy 
đều  đả  phá  tông  chủ  của  người  mà  tự  lập  luận  điểm  của  mình,  và  nói 
rằng,  ‘Chúng  ta  hãy  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  mà  hỏi  ông  những  điều 
như  vầy,  như  vầy.  Nếu  ông  trả  lời  được  như  thế  này,  thì  ta  vặn  hỏi  thế 
kia.  Nếu  ông  không  trả  lời  được  thì  ta  cũng  vặn  hỏi  rồi  bỏ  đi’ .  Họ  nghe 
Thế  Tôn  du  hóa  tại  làng  nọ,  vị  này  liền  tìm  đến,  nhưng  khi  gặp  Phật 
thì  lại  chẳng  dám  hỏi  lời  nào  huống  nữa  là  vấn  nạn.  Đó  là  sự  loại  suy 
về  pháp  của  con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được 
Như  Lai  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn 


12-  Hộ  tha  thế,  thực  như  lộc:  paradavutte  migabhuctena  (...)  sống  do  sự  hỗ  trợ  của 
người  khác,  (...)  như  loài  nai. 

13'  Tăng  thượng  tâm,  hiện  pháp  lạc  trụ:  chỉ  cho  sự  chứng  đắc  bốn  tĩnh  lự. 


898 


TRUNG  A-HÀM 


thiện.  Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí,  thông 
minh  trí  tuệ,  tự  xứng  là  thông  minh  trí  tuệ,  bác  văn  quyết  định,  thuộc 
làu  các  kinh,  chế  phục  cường  địch,  đàm  luận  thông  suốt,  danh  tiếng 
đồn  khắp,  mọi  người  đều  nghe  biết,  đi  đến  chỗ  nào  thảy  đều  đả  phá 
tông  chỉ  người  khác  mà  tự  lập  luận  điểm  của  mình.  Và  nói  rằng, 
‘Chúng  ta  hãy  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  để  hỏi  ông  những  điều  như 
vầy  như  vầy.  Nếu  ông  trả  lời  được  thế  này,  ta  lại  vặn  hỏi  ông  cách  kia. 
Nếu  ông  trả  lời  không  được,  ta  cũng  vặn  hỏi  rồi  bỏ  đi’.  Họ  nghe  Thế 
Tôn  du  hóa  tại  làng  nọ,  vị  này  liền  đến  tìm  hỏi,  được  Thế  Tôn  trả  lời 
rõ  ràng.  Nghe  xong  Sa-môn  Phạm  chí  này  vui  mừng  hớn  hở,  cúi  đầu  lễ 
sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp 
của  con  đôi  với  Thế  Tôn.  Do  đó,  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện. 
Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí  khác, 
thông  minh  trí  tuệ,  tự  xưng  là  thông  minh  trí  tuệ,  bác  văn  quyết  định, 
thuộc  làu  các  kinh,  chế  phục  cường  địch,  đàm  luận  thông  suốt,  danh 
tiếng  đồn  khắp,  mọi  người  đều  nghe  biết,  đi  đến  nơi  nào  thảy  đều  đả 
phá  chủ  trương  tông  chỉ  của  người  mà  tự  lập  luận  điểm  của  mình  và 
nói  rằng,  ‘Chúng  ta  hãy  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  để  hỏi  ông  những 
điều  như  vầy,  như  vầy.  Nếu  ông  trả  lời  được  như  thế  này,  ta  lại  vặn 
hỏi  ông  cách  khác.  Nếu  ông  không  trả  lời  được,  ta  cũng  vặn  hỏi  ông 
rồi  bỏ  đi’.  Họ  nghe  Thế  Tôn  du  hóa  tại  làng  nọ,  vị  này  liền  đến  hỏi, 
được  Thế  Tôn  trả  lời  rõ  ràng.  Nghe  xong,  Sa-môn  Phạm  chí  này  liền 
vui  mừng  phấn  khởi,  liền  tự  quy  y  Phật,  Pháp  và  Chúng  Tỳ-kheo;  được 
Thế  Tôn  thọ  nhận  làm  Ưu-bà-tắc;  trọn  đời  quy  y  cho  đến  tận  mạng. 
Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của  con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó,  con  nghĩ 
rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng 
dạy  thật  là  toàn  thiện;  chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú 
hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  một  Sa-môn  Phạm  chí  khác 
thông  minh  trí  tuệ,  tự  xưng  là  thông  minh  trí  tuệ,  bác  văn  quyết  định, 
thuộc  làu  các  kinh,  chế  phục  được  cường  địch,  đàm  luận  thông  suốt, 
danh  tiếng  đồn  khắp  mọi  người  đều  nghe  biết,  đi  đến  nơi  nào  thảy  đều 


KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM 


899 


đả  phá  chủ  trương  tông  chỉ  của  người  mà  lập  luận  điểm  của  mình  mà 
nói  rằng,  “Chúng  ta  hãy  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  để  hỏi  ông  những 
điều  như  vầy,  như  vầy.  Nếu  ông  trả  lời  được  như  thế  này,  ta  lại  vặn 
hỏi  ông  cách  kia.  Nếu  ông  trả  lời  không  được,  ta  cũng  vặn  hỏi  ông  rồi 
bỏ  đi’.  Họ  nghe  Thế  Tôn  du  hóa  tại  làng  nọ,  vị  này  liền  tìm  đến  hỏi, 
được  Thế  Tôn  trả  lời  rõ  ràng.  Nghe  xong,  Sa-môn  Phạm  chí  này  vui 
mừng  phấn  khởi  bèn  theo  Thế  Tôn  cầu  xin  xuất  gia  thọ  giới  Cụ  túc, 
đắc  pháp  Tỳ-kheo.  Thế  Tôn  bèn  độ  cho  và  truyền  trao  giới  Cụ  túc, 
đắc  pháp  Tỳ-kheo.  Khi  các  Tôn  giả  ấy  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  Cụ 
túc,  đắc  pháp  Tỳ-kheo  rồi,  sống  cô  độc  một  nơi  xa  vắng,  tâm  không 
buông  lung,  tinh  cần  tu  tập.  Vị  ấy  sau  khi  sống  cô  độc  tại  một  nơi  xa 
vắng,  tâm  không  phóng  dật,  tinh  cần  tu  tập,  đạt  đến  mục  đích  mà  một 
thiện  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chí  tín,  lìa  bỏ  gia  đình,  sống 
không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo,  là  duy  chỉ  để  thành  tựu  vô  thượng 
phạm  hạnh,  ngay  trong  đời  hiện  tại  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  thân  chứng 
ngộ  an  trú,  biết  một  cách  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Khi  các 
Tôn  giả  ấy  biết  pháp  rồi,  cho  đến  chứng  đắc  A-la-hán;  chứng  đắc  A- 
la-hán  rồi,  bèn  nói  rằng,  ‘Này  chư  Hiền,  trước  kia  tôi  gần  bị  suy  vong 
gần  bị  hủy  diệt.  Vì  sao  vậy?  Trước  kia  tôi  không  phải  là  Sa-môn  tự 
xưng  là  Sa-môn;  không  phải  phạm  hạnh  tự  xưng  phạm  hạnh,  không 
phải  A-la-hán  tự  xưng  A-la-hán.  Bấy  giờ  chúng  ta  mới  thực  sự  là  Sa- 
môn,  thực  sự  là  phạm  hạnh,  thực  sự  là  A-la-hán’.  Đó  là  sự  loại  suy  về 
pháp  của  con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó,  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như 
Lai,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện. 
Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  tự  do  trong  quốc  thổ  của  mình, 
muôn  giết  kẻ  không  lỗi  lầm  thì  ra  lệnh  giết,  muôn  giết  kẻ  có  lỗi  lầm 
ra  lệnh  giết;  nhưng  khi  con  ngồi  trên  đô  tọa,  con  vẫn  không  được  tự  do 
mà  nói  như  vầy,  ‘Các  khanh  hãy  giữ  im.  Không  ai  hỏi  việc  nơi  các 
khanh,  mà  chính  là  hỏi  việc  nơi  ta.  Các  khanh  không  thể  quyết  đoán 
việc  này,  chỉ  có  ta  mới  có  thể  quyết  đoán  việc  này’.  Nhưng  ở  trong  đó 
vẫn  có  người  bàn  cãi  việc  khác,  không  đợi  người  trước  nói  xong.  Con 
đã  nhiều  lần  thấy  Thế  Tôn  thuyết  pháp  với  đại  chúng  vây  quanh.  Bấy 
giờ  có  một  người  ngủ  gật  mà  ngáy,  thấy  gây  tiếng  động,  một  người 


900 


TRUNG  A-HÀM 


khác  bèn  nói  rằng,  ‘Ngài  chớ  có  ngáy  gây  tiếng  động.  Ngài  không 
muôn  nghe  pháp  được  Thế  Tôn  nói  như  cam  lồ  chăng?’  Người  ấy  nghe 
rồi  tức  thì  im  lặng.  Con  nghĩ  rằng,  ‘Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  là  Bậc  Điều  Ngự  đại  chúng.  Thật  kỳ  diệu  thay!  Thật  hy 
hữu  thay!  Vì  sao  vậy?  Vì  Ngài  không  cần  dùng  dao,  dùng  gậy,  nhưng 
tất  cả  đều  đúng  như  pháp  mà  được  an  ổn  khoái  lạc’.  Đó  là  sự  loại  suy 
về  pháp  của  con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được 
Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  giảng  dạy  thật  là  toàn 
thiện.  Chúng  đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng’. 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  hai  viên  thần  tá  Tiên  Dư  và  Túc  Cựu14 
được  con  ban  phát  tiền  tài,  và  con  thường  khen  ngợi  họ;  đời  sống  họ 
do  nơi  con.  Nhưng  con  không  thể  khiến  cho  hai  vị  thần  tá  này  hạ  ý 
cung  kính,  cúng  dường,  phụng  sự  con  như  họ  hạ  ý  cung  kính  tôn  trọng 
cúng  dường  phụng  sự  Thế  Tôn.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của  con  đối 
với  Thế  Tôn.  Do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng  đệ  tử 
của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng.’ 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  thuở  xưa  trong  lúc  xuất  chinh,  ngủ  đêm 
trong  một  ngôi  nhà  nhỏ,  con  muôn  thử  hai  viên  thần  tá  Tiên  Dư  và 
Túc  Cựu  khi  ngủ  quay  đầu  về  phía  nào,  quay  về  phía  con  hay  quay  về 
phía  Thế  Tôn  ở.  Rồi  hai  vị  thần  tá  Tiên  Dư  và  Túc  Cựu,  vào  lúc  đầu 
hôm,  ngồi  kiết  già  im  lặng  tĩnh  tọa.  Đến  nửa  hôm  nọ  nằm  ngủ,  đầu 
hướng  về  phía  mà  họ  biết  Thế  Tôn  đang  ở,  còn  chân  thì  quay  về  phía 
con.  Thấy  thế  con  suy  nghĩ,  ‘Hai  viên  thần  tá  Tiên  Dư  và  Túc  Cựu  này 
không  quan  tâm  đến  sự  thù  thắng  trước  mắt,  cho  nên  họ  không  hạ  ý 
cung  kính  tôn  trọng  cúng  dường  phụng  sự  ta  như  hạ  ý  cung  kính  tôn 
trọng,  cúng  dường  phụng  sự  Thế  Tôn’.  Đó  là  sự  loại  suy  về  pháp  của 
con  đối  với  Thế  Tôn.  Do  đó  con  nghĩ  rằng,  ‘Pháp  được  Như  Lai,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  giảng  dạy  thật  là  toàn  thiện.  Chúng 
đệ  tử  của  Thế  Tôn  thật  là  khéo  thú  hướng.’ 

“Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  con  là  quốc  vương,  Thế  Tôn  cũng  là 
Pháp  vương.  Con  thuộc  dòng  Sát-lợi,  Thế  Tôn  cũng  thuộc  dòng  Sát- 
lợi.  Con  là  người  nước  Câu-tát-la,  Thế  Tôn  cũng  người  nước  Câu-tát- 


14'  Tiên  Dư,  Túc  Cựu  TT?  %/  jro//d’Pa0li:  Isidatta,  Puracòa. 


KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM 


901 


la.  Con  đã  tám  mươi  tuổi,  Thế  Tôn  cũng  tám  mươi  tuổi.  Con  có  thể 
trọn  đời  hạ  ý  cung  kính,  tôn  trọng,  cúng  dường  phụng  sự  Thế  Tôn. 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  có  nhiều  công  việc,  con  xin  phép  lui  về.  ” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Đại  vương,  mong  Đại  vương  tự  biết  đúng  thời.” 

Rồi  thì  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la,  sau  khi  nghe  những  lời 
Phật  dạy,  khéo  léo  ghi  nhớ,  bèn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra  về. 

Lúc  đó  ngài  A-nan  cầm  quạt  đứng  hầu  sau  Phật.  Thế  Tôn  bảo: 

“A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đang  sống  ở  rừng  Di-lũ-ly  này,  hãy 
tập  họp  tất  cả  về  giảng  đường.” 

Rồi  thì,  Tôn  giả  A-nan  sau  khi  vâng  lời  Phật  dạy,  tập  họp  tất  cả 
Tỳ-kheo  đang  sống  trong  rừng  Di-lũ-ly  tất  cả  cùng  vào  giảng  đường. 
Rồi  trở  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  những  Tỳ-kheo  tại  rừng  Di-lũ-ly  này,  tất  cả  đều 
đã  tụ  tập  tại  giảng  đường  này  rồi,  mong  Thế  Tôn  tự  biết  thời.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  cùng  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  giảng  đường.  Đến 
nơi  Ngài  trải  chỗ  ngồi  trước  đại  chúng  và  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hôm  nay  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  đã 
đứng  trước  Ta  nói  kinh  ‘Pháp  Trang  Nghiêm’15  xong,  liền  đứng  dậy  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Ta,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui  về.  Này  các 
Tỳ-kheo,  các  ngươi  nên  thọ  trì  kinh  Pháp  Trang  Nghiêm  đó,  hãy  khéo 
léo  tụng  đọc.  Vì  sao  vậy?  Này  các  Tỳ-kheo,  vì  kinh  Pháp  Trang 
Nghiêm  này  là  như  pháp,  là  như  nghĩa,  là  căn  bản  của  phạm  hạnh,  dẫn 
đến  trí  tuệ,  dẫn  đến  giác  ngộ,  dẫn  đến  Niết-bàn.  Nếu  một  thiện  nam 
tử  đã  chí  tín  lìa  bỏ  gia  đình,  sống  không  gia  đình,  xuất  gia  học  đạo, 
hãy  nên  thọ  trì,  hãy  khéo  léo  tụng  tập  kinh  Pháp  Trang  Nghiêm  này.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


15  Pháp  trang  nghiêm  “í  *.  Pa0li:  dhammacetiya,  linh  miếu  Pháp,  tháp  thờ 
phụng  Chánh  pháp. 


214.  KINH  BỆ-HA-ĐỀ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  trú  tại  Xá-vệ,  có  chút  việc  tại  Đông  viên 
Lộc  mẫu  giảng  đường.  Lúc  đó  Tôn  giả  A-nan  dẫn  một  thầy  Tỳ-kheo 
ra  khỏi  Xá-vệ2,  đến  Đông  viên  Lộc  mẫu  giảng  đường.  Công  việc 
xong,  Tôn  giả  dẫn  thầy  Tỳ-kheo  trở  về  vườn  cấp  cô  độc,  trong  rừng 
Thắng. 

Khi  ấy  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  cỡi  trên  con  voi  Nhất-bôn- 
đà-lị3  cùng  với  Đại  thần  Thi-lị-a-trà4  từ  thành  Xá-vệ  đi  ra.  Tôn  giả  A- 
nan  khi  ấy  nhìn  thấy  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  từ  xa  đi  đến,  bèn 
hỏi  vị  Tỳ-kheo  đồng  hành  rằng: 

“Có  phải  là  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  ấy  không?” 

Vị  Tỳ-kheo  đáp: 

“Đúng  vậy.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  tẻ  xuống  đường,  lánh  vào  một  gốc  cây.  Vua 
Ba-tư-nặc  từ  xa  nhìn  thấy  Tôn  giả  A-nan  nơi  gốc  cây  bèn  hỏi: 

“Này  Thi-lị-a-trà,  có  phải  là  Sa-môn  A-nan  ấy  không?” 

Thi-lị-a-trà  đáp: 


Tương  đương  Paơli,  M.88.  Baơhitika-suttaỏ. 

2  Tùng  Xá-vệ  xuất.  Nói  là  ra  khỏi,  vì  Đông  viên  (Pubbaơraơma)  ở  nên  ngoài  cửa 
đông  của  thành  Xá-vệ. 

3'  Nhất-bôn-đà-lị  „/  *  ỈQ/Ờ Paơli:  Ekapuòdarìka,  (Nhất  bạch  Liên  hoa),  được 
gọi  như  vậy,  vì  hai  bên  hông  nó  có  những  đốm  trắng  hình  hoa  sen  trắng. 

4'  Thi-lị-a-trà  /ể?  *  ữỵờ Paoli:  Sirivaddha. 


www.daitangkinh.org 


904 


TRUNG  A-HÀM 


“Đúng  vậy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bảo  Đại  thần  Thi-lị-a-trà: 

“Khanh  hãy  giục  voi  đến  chỗ  Sa-môn  A-nan.” 

Thi-lị-a-trà  vâng  lệnh  bèn  giục  voi  đến  chỗ  A-nan. 

Rồi  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  vui  mừng  hỏi: 

“A-nan,  từ  đâu  đến  đây  và  muốn  đi  đâu  bây  giờ?” 

“Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  tôi  từ  Đông  viên  Lộc  mẫu  giảng  đường  đến  và 
muôn  trở  về  vườn  cấp  cô  độc,  trong  rừng  Thắng.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói: 

“A-nan,  nếu  tại  Thắng  lâm  không  có  việc  gì  gấp,  xin  Ngài  từ 
mẫn  đi  cùng  tôi  đến  sông  A-di-la-bà-đề5. 

Tôn  giả  A-nan  nhận  lời  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la.  Nhà 
vua  để  Tôn  giả  A-nan  đi  trước,  rồi  cùng  đến  sông  A-di-la-bà-đề.  Đến 
nơi,  vua  bước  xuống,  lấy  yên  voi  gấp  làm  tư,  trải  lên  đất  và  mời  Tôn 
giả  A-nan: 

“Xin  mời  ngồi  trên  chỗ  này!” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thôi  được  rồi,  Đại  vương,  trong  lòng  thỏa  mãn  là  đủ.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  ba  lần  mời  Tôn  giả  A-nan: 
“A-nan,  xin  mời  ngồi  lên  chỗ  này.” 

Tôn  giả  A-nan  cũng  đáp  lại  ba  lần: 

“Thôi  được  rồi,  Đại  vương,  trong  lòng  thỏa  mãn  là  đủ.  Tôi  đã  có 
sẩn  tọa  cụ.  Tôi  sẽ  ngồi  nơi  đây.” 

Nói  xong  Tôn  giả  A-nan  trải  tọa  cụ  và  ngồi  kiết  già. 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  chào  hỏi  A-nan  rồi  ngồi  xuống 
một  bên  mà  nói  rằng: 

“A-nan,  tôi  có  điều  muốn  hỏi  mong  ngài  cho  phép.” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời. 

“Đại  vương,  ngài  có  điều  gì  cứ  hỏi;  tôi  nghe  sẽ  suy  nghĩ.” 
Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi: 

“A-nan,  Đức  Thế  Tôn  có  hành  những  thân  hành  như  vậy  chăng? 


5'  A-di-la-bà-đề  (Pa0li:  aciravatì),  từ  trên  lầu  của  vua  Pasenadi  có  thể  nhìn  thấy  con 
sông  này. 


KINH  BỆ-HA-ĐỀ 


905 


Tức  là  thân  hành  mà  các  Sa-môn,  Phạm  chí  ghê  tởm  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  Như  Lai  không  có  những  thân  hành  như  vậy  tức  là 
thân  hành  mà  các  Sa-môn  Phạm  chí,  những  người  thông  minh  trí  tuệ 
và  hàng  thế  gian  khác  ghê  tởm.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  xong  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  A-nan,  điều  mà  tôi  không  đủ  khả  năng 
để  nói,  kể  cả  những  người  thông  minh  trí  tuệ,  và  những  hàng  thế  gian 
khác,  thì  A-nan  đủ  khả  năng.  Này  A-nan,  nếu  ai  không  nhận  định  kỹ 
mà  đã  chê  bai  hay  khen  ngợi  thì  tôi  không  coi  đó  là  chơn  thật.  Này  A- 
nan,  Đức  Thế  Tôn  có  những  thân  hành  như  vầy,  những  thân  hành  mà 
các  Sa-môn  Phạm  chí  những  người  thông  minh  trí  tuệ  và  những  hàng 
thế  gian  khác  ghê  tởm  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  Như  Lai  không  bao  giờ  hành  những  thân  hành  như 
vậy,  tức  những  thân  hành  mà  các  Sa-môn  Phạm  chí  những  người  thông 
minh  trí  tuệ  và  những  hàng  thế  gian  khác  ghê  tởm.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành?”6 

A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  đó  là  những  thân  hành  bất  thiện.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi. 

“Thế  nào  là  thân  hành  bất  thiện?” 

A-nan  đáp: 

“Đó  là  những  thân  hành  có  tội.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành  có  tội?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  đó  là  những  thân  hành  bị  người  trí  ghê  tởm7.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành  bị  người  trí  ghê  tởm?” 


6-  Thân  hành:  ka0yasama0ca0ra,  hành  vi  của  thân.  Bản  Pacli,  câu  hỏi  nói:  “Thân 
hành  đáng  bị  khiển  trách  ấy  là  gì?” 

7  Bản  Pacli:  những  thân  hành  có  hại  (savya0pajjha). 


906 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  đó  là  những  thân  hành  hại  mình,  hại  người,  hại  cả 
hai,  diệt  trí  tuệ,  hỗ  trợ  sự  ác,  không  chứng  đắc  Niết-bàn,  không  dẫn 
đến  trí,  không  dẫn  đến  giác,  không  dẫn  đến  Niết-bàn.  Người  ấy  đối 
với  pháp  nên  hành,  không  biết  như  thật,  đối  với  pháp  không  nên  hành 
cũng  không  biết  như  thật.  Khi  đối  với  pháp  nên  hành  không  biết  như 
thật,  và  pháp  không  nên  hành  cũng  không  biết  như  thật  rồi,  đối  với 
pháp  nên  chấp  thủ  không  biết  như  thật,  và  đối  với  pháp  không  nên 
chấp  thủ  cũng  không  biết  như  thật.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  thủ  đã 
không  biết  như  thật,  và  đối  với  pháp  không  nên  thủ  cũng  không  biết 
như  thật  rồi,  đối  với  pháp  nên  đoạn  trừ  không  biết  như  thật,  và  đối  với 
pháp  không  nên  đoạn  trừ  cũng  không  biết  như  thật.  Sau  khi  đối  với 
pháp  nên  đoạn  trừ  đã  không  biết  như  thật,  và  đối  với  pháp  không  nên 
đoạn  trừ  cũng  không  biết  như  thật;  thì  đối  với  pháp  nên  thành  tựu 
không  biết  như  thật  và  đối  với  pháp  không  nên  thành  tựu  cũng  không 
biết  như  thật.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  thành  tựu  đã  không  biết  như 
thật  và  pháp  không  nên  thành  tựu  cũng  không  biết  như  thật  rồi,  do  đó, 
pháp  nên  hành  trì  thì  không  hành,  pháp  không  nên  hành  trì  lại  hành. 
Sau  khi  pháp  nên  hành  trì  thì  không  hành,  pháp  không  nên  hành  trì  lại 
hành  rồi,  đối  với  pháp  nên  thủ  thì  không  thủ  và  pháp  không  nên  thủ 
lại  thủ.  Sau  khi  đôi  với  pháp  nên  thủ  thì  không  thủ,  đối  với  pháp 
không  nên  thủ  lại  thủ  rồi,  đối  với  pháp  nên  đoạn  trừ  thì  không  đoạn 
trừ,  đối  với  pháp  không  nên  đoạn  trừ  lại  đoạn  trừ.  Sau  khi  đối  với  pháp 
nên  đoạn  trừ  thì  không  đoạn  trừ,  và  đối  với  pháp  không  nên  đoạn  trừ 
lại  đoạn  trừ  rồi,  đối  với  pháp  nên  thành  tựu  thì  không  thành  tựu,  và  đối 
với  pháp  không  nên  thành  tựu  lại  thành  tựu.  Sau  khi  pháp  nên  thành 
tựu  thì  không  thành  tựu,  và  pháp  không  nên  thành  tựu  lại  thành  tựu  rồi 
thì  pháp  bất  thiện  càng  tăng  và  pháp  thiện  càng  giảm.  Vì  vậy,  Như  Lai 
không  bao  giờ  hành  những  pháp  ấy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  tại  sao  Như  Lai  không  bao  giờ  hành  những  pháp  ấy?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  ly  dục  và  dục  đã  diệt  tận,  ly  nhuế  và  nhuế  đã  diệt 
tận,  ly  si  và  si  đã  diệt  tận,  Như  Lai  đoạn  trừ  tất  cả  pháp  bất  thiện, 
thành  tựu  tất  cả  pháp  thiện.  Đây  là  Bậc  Thầy  khuyến  giáo,  Bậc  Thầy 


KINH  BỆ-HA-ĐỀ 


907 


vi  diệu,  Bậc  Thầy  khéo  tùy  thuận,  là  Vị  dẫn  dắt  điều  ngự,  tùy  thuận 
điều  ngự,  là  Vị  nói  năng  toàn  thiện,  nói  năng  vi  diệu,  nói  năng  khéo 
tùy  thuận.  Cho  nên  Như  Lai  trọn  không  bao  giờ  hành  những  pháp  bất 
thiện  ấy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  khen  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  A-nan,  Như  Lai  không  bao  giờ  hành 
những  pháp  không  nên  hành.  Vì  sao  vậy?  Vì  Như  Lai  là  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Chánh  Đẳng  Giác.  A-nan,  ngài  là  đệ  tử  của  vị  Đạo  sư  ấy,  học 
đạo  để  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thượng,  mà  còn  không  hành  pháp 
ấy,  huống  nữa  Đức  Như  Lai  lại  hành  các  pháp  ấy  sao?” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  Như  Lai  có  hành  những  thân  hành  như  vầy,  tức  là  thân 
hành  mà  các  Sa-môn  Phạm  chí,  những  người  thông  trí  tuệ  và  các  hàng 
thế  gian  khác  không  ghê  tởm  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  Như  Lai  tất  nhiên  hành  những  thân  hành  như  vậy, 
tức  thân  hành  các  Sa-môn  Phạm  chí,  những  người  thông  minh  trí  tuệ 
và  các  hàng  thế  gian  khác  không  ghê  tởm.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thân  hành  đó  là  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đại  vương,  đó  là  những  thân  hành  thiện.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành  thiện?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  đó  là  thân  hành  không  có  tội.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành  không  có  tội?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  đó  là  thân  hành  mà  kẻ  trí  không  ghê  tởm.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  thế  nào  là  thân  hành  mà  kẻ  trí  không  ghê  tởm?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  đó  là  những  thân  hành  không  hại  mình,  không  hại 
người,  không  hại  cả  hai,  có  giác,  có  tuệ,  không  hỗ  trợ  bởi  sự  ác,  chứng 


908 


TRUNG  A-HÀM 


đắc  Niết-bàn,  đưa  đến  trí,  đưa  đến  giác  ngộ,  đưa  đến  Niết-bàn.  Đối 
với  pháp  nên  hành  thì  biết  như  thật,  đối  với  pháp  không  nên  hành 
cũng  biết  như  thật.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  hành  đã  biết  như  thật,  đối 
với  pháp  không  nên  hành  cũng  biết  như  thật  rồi,  đối  với  pháp  nên  thủ 
biết  như  thật,  đối  với  pháp  không  nên  thủ  cũng  biết  như  thật.  Sau  khi 
đối  với  pháp  nên  thủ  đã  biết  như  thật,  và  đối  với  pháp  không  nên  thủ 
cũng  biết  như  thật  rồi,  đối  với  pháp  nên  đoạn  trừ  biết  như  thật,  và 
pháp  không  nên  đoạn  trừ  biết  như  thật.  Sau  khi  đối  với  pháp  đã  biết 
như  thật  và  pháp  không  nên  đoạn  trừ  đã  biết  như  thật  rồi,  đôi  với  pháp 
nên  thành  tựu  biết  như  thật  và  pháp  không  nên  thành  tựu  cũng  biết 
như  thật.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  thành  tựu  đã  biết  như  thật  và  pháp 
không  nên  thành  tựu  cũng  biết  như  thật  rồi,  đối  với  pháp  nên  hành  thì 
hành,  đối  với  pháp  không  nên  hành  thì  không  hành.  Sau  khi  đối  với 
pháp  nên  hành  thì  hành,  đối  với  pháp  không  nên  hành  thì  không  hành 
rồi,  đối  với  pháp  nên  thủ  thì  thủ,  đôi  với  pháp  không  nên  thủ  thì  không 
thủ.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  thủ  thì  thủ,  đối  với  pháp  không  nên  thủ 
thì  không  thủ  rồi,  đối  với  pháp  nên  đoạn  trừ  thì  đoạn  trừ  đối  với  pháp 
nên  đoạn  trừ  thì  không  đoạn  trừ.  Sau  khi  biết  pháp  nên  đoạn  trừ  thì 
đoạn  trừ,  và  pháp  không  nên  đoạn  trừ  thì  không  đoạn  trừ  rồi,  đối  với 
pháp  nên  thành  tựu  thì  thành  tựu  và  đôi  với  pháp  không  nên  thành  tựu 
thì  không  thành  tựu.  Sau  khi  đối  với  pháp  nên  thành  tựu  thì  thành  tựu, 
pháp  không  nên  thành  tựu  thì  không  thành  tựu  rồi,  pháp  bất  thiện  càng 
giảm,  pháp  thiện  càng  tăng  trưởng.  Cho  nên  Như  Lai  tất  nhiên  hành 
những  pháp  ấy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  hỏi: 

“A-nan,  tại  sao  Như  Lai  tất  nhiên  hành  những  pháp  ấy?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời: 

“Đại  vương,  ly  dục  và  dục  đã  diệt  tận,  ly  nhuế  và  nhuế  đã  diệt 
tận,  ly  si  và  si  đã  diệt  tận,  Như  Lai  đã  thành  tựu  tất  cả  pháp  thiện,  và 
đoạn  trừ  tất  cả  pháp  bất  thiện.  Ngài  là  Bậc  Thầy  khuyến  giáo,  Bậc 
Thầy  vi  diệu,  Bậc  Thầy  khéo  tùy  thuận,  là  Vị  hướng  dẫn  điều  ngự  và 
tùy  thuận  điều  ngự,  là  Vị  nói  năng  toàn  thiện,  nói  năng  vi  diệu,  nói 
năng  khéo  tùy  thuận,  cho  nên  Như  Lai  tất  nhiên  hành  những  pháp  ấy.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  khen  ngợi: 

“Hay  thay,  hay  thay,  A-nan,  Như  Lai  tất  nhiên  hành  những  pháp 


KINH  BỆ-HA-ĐỀ 


909 


nên  hành.  Vì  sao  vậy?  Vì  Như  Lai  là  Bậc  Vô  sở  Trước,  là  Bậc  Đẳng 
Chánh  Giác.  Này  A-nan,  Ngài  là  bậc  đệ  tử  của  Đức  Đạo  Sư  ấy,  học  đạo 
để  chứng  đắc  Niết-bàn  an  ổn  vô  thường,  mà  còn  phải  hành  những  pháp 
ấy,  huống  nữa  Như  Lai  lại  không  hành  những  pháp  ấy  sao?  A-nan  nói 
thật  khéo  léo  khiến  tôi  hoan  hỷ.  Nếu  A-nan  được  phép  thâu  nhận  thuế 
tô  trong  làng,  tôi  sẽ  vì  pháp  mà  bố  thí  thuế  tô  đó.  Nếu  A-nan  được  phép 
tùy  thuận  nhận  voi,  ngựa,  trâu,  dê,  tôi  sẽ  vì  pháp  mà  bố  thí  voi,  ngựa, 
trâu,  dê  đó.  Nếu  A-nan  được  phép  thâu  nhận  đàn  bà  con  gái,  tôi  sẽ  vì 
pháp  mà  bố  thí  vợ,  đàn  bà,  con  gái.  Nếu  A-nan  được  phép  thâu  nhận 
vàng  bạc  châu  báu8,  tôi  sẽ  vì  pháp  mà  bố  thí  vàng  bạc  và  châu  báu. 
Nhưng  A-nan  không  được  phép  thâu  nhận  vàng  bạc  và  châu  báu  như 
thế.  Vương  gia  Câu-tát-la  của  tôi  có  một  chiếc  áo  tên  là  bệ-ha-đề9  rất 
tốt,  tôi  đặt  nó  trong  ống  cán  dù,  được  gởi  đến  để  làm  tin10.  Trong  các 
loại  áo  kiếp-bối11  của  vương  gia  Câu-tát-la,  áo  này  là  bậc  nhất  trong  tất 
cả.  Vì  sao  vậy?  Áo  bệ-ha-đề  dài  mười  sáu  khuỷu  tay.  Tôi  nay  vì  Pháp 
đem  chiếc  áo  này  bố  thí  A-nan.  A-nan  sẽ  dùng  nó  mà  may  thành  ba  y 
để  vương  gia  Câu-tát-la  ấy  được  mãi  mãi  tăng  ích  phước  lành.” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thôi  đủ  rồi  Đại  vương?  Trong  tâm  thỏa  mãn  là  đủ.  Tôi  đã  có 
đủ  ba  y  rồi.  ” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  thưa: 

“A-nan,  xin  nghe  tôi  nói  một  ví  dụ,  người  có  trí  tuệ  nghe  ví  dụ  sẽ 
thấu  rõ  ý  nghĩa.  Ví  như  sau  trận  mưa  lớn,  nước  đầy  cả  sông  A-di-la-bà- 
đề  này,  ngập  cả  hai  bên  bờ  và  chảy  tràn  ra  cả  ngoài.  A-nan  có  thấy 
vậy  không?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp:  Đại  vương,  tôi  có  thấy. 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  lại  thưa  rằng: 

“Cũng  thế,  này  A-nan,  nếu  có  ba  y  thì  hãy  đem  cho  các  Tỳ- 


8'  Hán:  sanh  sắc  bảo  ĩđ /-.  ^APaoli:  ja0taru0pa. 

9 ■  Bệ-ha-đề.<®  Tc?  -£/<?" dịch  là  chủng  chủng  thê,  cũng  nói  là  lụa”.  (Phiên  Phạn 
Ngữ  10,  No. 2130,  Đại  54  tr.1051b).  Paoli:  baohitikao,  áo  choàng,  áo  khoác 
ngoài. 

10  Bản  Paoli  nói,  cuộn  vải  do  vua  Aja0tasattu  gởi  tặng.  Văn  bản  Hán  có  thể  sót,  vì 
câu  nói  không  đủ  nghĩa. 

u'  Kiếp-bối,  xem  cth.15,  kinh  61 . 


910 


TRUNG  A-HÀM 


kheo,  Tỳ-kheo-ni,  các  vị  tiệm  học,  xá-la,  xá-la-ma-ni-ly12.  Còn  A-nan 
đem  bệ-ha-đề  này  làm  thành  ba  y  để  vương  gia  Câu-tát-la  được  tăng 
ích  phước  lành.” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời.  Khi  biết  A-nan  nhận  rồi,  Ba-tư- 
nặc  vua  nước  Câu-tát-la  sau  khi  theo  pháp  bố  thí  chiếc  y  bệ-ha-đề  cho 
Tôn  giả  A-nan  rồi,  liền  từ  chỗ  đứng  dậy  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  lui 
về.  Sau  khi  vua  đi  không  bao  lâu,  Tôn  giả  A-nan  bèn  đem  chiếc  y  bệ- 
ha-đề  đến  trước  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  lui  đứng  một  bên 
mà  thưa  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  vì  pháp 
mà  bô"  thí  chiếc  y  bệ-ha-đề  này,  vậy  con  xin  Thế  Tôn  đặt  chân  lên 
trên  chiếc  y  này  để  vương  gia  nước  Câu-tát-la  được  tăng  ích  phước 
lành.” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  bèn  dẫm  hai  chân  lên  y  bệ-ha-đề  rồi  bảo: 

“A-nan,  nếu  ông  đã  bàn  luận  những  gì  cùng  Ba-tư-nặc  vua  nước 
Câu-tát-la  hãy  kể  lại  cho  Ta  nghe.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  bèn  kể  lại  hết  những  điều  đã  luận  bàn 
cùng  vua  nước  Câu-tát-la  cho  Thế  Tôn  nghe  rồi  chắp  tay  thưa: 

“Con  nói  như  vậy  không  xuyên  tạc  Thế  Tôn  chăng?  Con  nói 
đúng  sự  thật,  nói  đúng  như  pháp,  nói  đúng  pháp  như  pháp,  đối  với 
pháp  như  pháp  không  có  điều  gì  sai  lầm  chăng?” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Ông  nói  như  vậy  là  không  xuyên  tạc  Ta,  là  nói  sự  thật,  là  nói 
đúng  pháp,  nói  đúng  như  pháp,  đôi  với  pháp  như  pháp,  không  có  điều 
gì  sai  lầm.  Này  A-nan,  nếu  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  hỏi  Ta  bằng 
nghĩa  này,  với  câu  này,  với  văn  này,  Ta  cũng  trả  lời  bằng  nghĩa  này, 
với  câu  này,  với  văn  này  mà  trả  lời  cho  nhà  vua.” 

“A-nan,  nghĩa  ấy  đúng  như  lời  ông  đã  nói,  ông  nên  theo  đúng 
như  vậy  mà  thọ  trì.  Vì  sao  vậy?  Vì  nói  như  vậy  chính  là  nghĩa  như 
vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Tôn  giả  A-nan  và  các  Tỳ-kheo  sau  khi 


12-  Tiệm  học,  xá-la,  xá-la-ma-ni-ly  T  %tỵcZ  *  ' ỵcZ  “  '  'Aữ  rể  *ỵcZ  có  lẽ  phổ 
thông  nói  là  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di  và  Sa-di-ni.  Bản  Paoli  nói:  sabrahmacaorìhi 
saỏbhajissati,  được  phân  chia  cho  các  vị  đồng  phạm  hạnh. 


911 


KINH  BỆ-HA-ĐỀ 

nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


215.  KINH  ĐỆ  NHẤT  ĐẮC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Trong  cảnh  giới  nào  giáo  lệnh  của  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát- 
la  có  thể  ban  hành  đến,  trong  đó  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  là  đệ 
nhất.  Tuy  vậy,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  cũng  lệ  thuộc  sự  biến 
dịch,  thay  đổi.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  như  vậy  ắt  phải  sanh  ra 
nhàm  tởm  cái  đệ  nhất  ấy.  Nhàm  tởm  rồi,  đối  với  cái  đệ  nhất  còn 
không  ham  muốn,  huống  nữa  là  cái  hạ  tiện. 

“Những  cảnh  giới  mà  ánh  sáng  của  mặt  trời,  mặt  trăng  chiếu  đến, 
những  phương  được  chiếu  đến,  tức  Thế  giới  ngàn2.  Trong  Thế  giới  ngàn 
này,  có  một  ngàn  mặt  trời,  một  ngàn  mặt  trăng,  một  ngàn  châu  Phất-vu- 
đãi3,  một  ngàn  châu  Diêm-phù4,  một  ngàn  châu  Câu-đà-ni5,  một  ngàn 
châu  uất-đơn-việt6,  một  ngàn  Tu  di  sơn7,  một  ngàn  Tứ  đại  vương  thiên8, 


Tương  đương  Paơli.  A.10.29  Kosala. 

2'  Thiên  thế  giới  ĩ&  Y^Paơli:  sahassadhaơ-loka  =  sahassìlokadhaơtu. 

Phất-vu-đãi  Te/cã 'hay  châu  Đông  thắng  thân.  Paơli:  Pubbavideha. 

4-  Diêm-phù  châu  Ỉ7US  -mỵỬPaữYv.  Jambudìpa. 

5'  Câu-đà-ni  châu  <?-  “  ?'J'  -ayíÍPaơli:  Godaơnìya.  Hoặc  nói:  Aparagoyaơna. 

6'  uất-đan-việt  châu  <py  3i  T^mỵờ Paơli:  uttarkuru. 

7'  Tu  di  sơn  Tữ  í  .sry^Paơli:  Sinerupabbata. 

8-  Thiên  tu  Đại  vương  thiên  K/  f/  ìỳ-  Có  lẽ  bản  Hán  chép  nhầm,  thay  vì 

là  Tứ  thiên  Đại  vương,  tUc  bốn  ngàn  vua  cai  trị  bốn  ngàn  nước  lớn  trong  loài 
người.  Paơli:  cattaơri  maha0ra0jasahassaơni,  bốn  ngàn  vị  Đại  vương. 


www.daitangkinh.org 


KINH  ĐỆ  NHẤT  ĐAC 


913 


một  ngàn  Tứ  thiên  vương  tử9,  một  ngàn  Tam  thập  tam  thiên10,  một 
ngàn  Thích  Thiên  Nhân-đà-la11,  một  ngàn  Diệm-ma  thiên12,  một  ngàn 
Tu-diệm-ma  thiên  tử13,  một  ngàn  Đâu-suất-đà  thiên14,  một  ngàn  Đâu- 
suất-đà  thiên  tử,  một  ngàn  Hóa  lạc  thiên15,  một  ngàn  Thiện  hóa  lạc 
thiên  tử16,  một  ngàn  Tha  hóa  lạc  thiên17,  một  ngàn  Tự  tại  thiên  tử18, 
một  ngàn  Phạm  thế  giới19,  và  một  ngàn  Biệt  phạm.  Trong  đó  có  Phạm 
Đại  Phạm,  là  đấng  Phú  hựu,  là  Tạo  hóa  tôn,  là  tổ  phụ  các  loài  chúng 
sanh,  đã  sanh  và  sẽ  sanh20.  Nhưng  Đại  Phạm  ấy  cũng  là  lệ  thuộc  biến 
dịch,  lệ  thuộc  sự  thay  đổi.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  như  vậy,  ắt 
phải  nhàm  tởm  cái  đệ  nhất  ấy.  Nhàm  tởm  rồi,  đối  với  cái  đệ  nhất 
không  ham  muốn  huống  là  cái  hạ  tiện. 

“Một  thời  gian  sau,  khi  thế  giới  này  hủy  diệt.  Khi  thế  giới  này  hủy 
diệt,  chúng  sanh  lên  cõi  trời  Hoảng  dục21.  Trong  ấy  chỉ  có  sắc  nương 
theo  ý  mà  sanh22,  các  chi  thể  đầy  đủ  không  thiếu,  các  căn  không  bị  hư 
hoại,  nuôi  sống  bằng  hỷ  thực23,  hình  sắc  thanh  tịnh,  thân  chiếu  sáng,  phi 
hành  trong  hư  không,  sống  ở  đó  một  thời  gian  lâu  dài.  Nhưng  cõi  trời 
Hoảng  dục  cũng  lệ  thuộc  biến  dịch,  lệ  thuộc  sự  thay  đổi.  Đa  văn  Thánh 
đệ  tử  quán  sát  như  vậy,  ắt  phải  sanh  ra  nhàm  tởm  sự  ấy.  Nhàm  tởm  rồi, 
đối  với  cái  đệ  nhất  còn  không  muốn,  huống  nữa  là  cái  hạ  tiện. 


9'  Tứ  thiên  vương  tử  f/  &ĩ>  M//ỜP aoli:  Ca0tummaha0ra0jika0. 

10'  Tam  thập  tam  thiên  hay  Đao-lợi  thiên.  Paoli:  Taovatiỏsa. 

n-  Thích  Thiên  Nhân-đà-la  &Ị)  //  "•  ' tức  Thiên  Đế  Thích.  Paoli:  Sakka 
devanam  inda. 

12  Diệm-ma  thiên  tỈ3  %ũ  »ỉ>ỵâ  Paoli:  Yaoma. 

13  Bản  Thánh  không  có.  Bản  Paoli  cũng  không  có. 

14-  Đâu-suất-đa  ■  ■'«  ỉt?  MỹỵâPaữlv.  Tusita. 

15'  Hóa  lạc  thiên  MtỹỵỜPaữXv.  Nimmaonaratì. 

16'  Thiện  hóa  lạc  thiên  tử.  Bản  Paoli  không  kể. 

17'  Tha  hóa  lạc  thiên  »ỉ>ỵở  Paoli:  Paranimmitavasavattì. 

18'  Tự  tại  thiên  tử  /  /i  &ĩ>  Xỉỵờ  Bản  Paoli  không  kể. 

19  Phạm  thế  giới  Ỷ  Paơli:  Brahmaloka. 

20  Bản  Paơli  chỉ  nói  gọn:  Mahaơbrahmaơ  tattha  aggam  akkhaơyati,  ở  đây  Đại  Phạm 
thiên  được  coi  là  cao  nhất. 

21-  Hoảng  dục  thiên  hay  Quang  âm  thiên,  xem  cth.13,  kinh  8  trên. 

22,  Ý  sanh  OvY  ĩ^ỵâPaati:  manomayoa. 

23'  Hỷ  thực  3i  □ 'ỵ^Paoli:  pìti-bhakkhao. 


914 


TRUNG  A-HÀM 


“Lại  nữa,  có  bốn  sự  tưởng24.  Tỳ-kheo  suy  tưởng  về  tưởng  nhỏ, 
tưởng  lổn,  về  tưởng  vô  lượng  và  tưởng  vô  sở  hữu.  Chúng  sanh  đó 
thắng  ý  nơi  lạc  tưởng  như  vậy25  cũng  lệ  thuộc  vào  sự  biến  dịch,  lệ 
thuộc  vào  thay  đổi.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  như  đệ  nhất  còn 
không  muốn,  huống  nữa  là  cái  hạ  tiện. 

“Lại  có  tám  trừ  xứ26.  Thế  nào  là  tám?  Tỳ-kheo  bên  trong  có  sắc 
tưởng,  bên  ngoài  quán  sắc  lượng  nhỏ  hoặc  sắc  đẹp,  hoặc  sắc  xấu,  đối 
với  các  sắc  ấy  đã  thắng  tri,  đã  thắng  kiến27,  tưởng  như  vậy  được  gọi  là 
đệ  nhất  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  có  sắc  tưởng,  bên  ngoài  có  quán 
sắc  vô  lượng,  hoặc  sắc  đẹp,  hoặc  sắc  xấu,  đối  với  các  sắc  ấy  đã  thắng 
tri,  đã  thắng  kiến.  Tưởng  như  vậy  được  gọi  là  đệ  nhị  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  bên  ngoài 
quán  sắc  lượng  nhỏ,  hoặc  sắc  đẹp  hoặc  sắc  xấu.  Đôi  với  các  sắc  ấy  đã 
thắng  tri,  đã  thắng  kiến.  Tưởng  như  vậy  được  gọi  là  đệ  tam  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán 
sắc  vô  lượng,  hoặc  sắc  đẹp,  hoặc  sắc  xấu.  Đối  với  các  sắc  ấy  đã  thắng 
tri,  đã  thắng  kiến.  Tưởng  như  vậy  được  gọi  là  đệ  tứ  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán 
sắc  hoặc  xanh,  màu  xanh,  ánh  sáng  xanh.  Cũng  như  hoa  thanh  thủy28 
xanh,  màu  xanh,  ánh  sáng  xanh.  Cũng  như  áo  bằng  lụa  Ba-la-nại  được 
giặt,  được  vỗ,  được  nhồi,  được  vò  kỹ  cho  đến  sạch  tinh,  sắc  sáng  tươi 
mát,  hoặc  xanh,  màu  xanh,  ánh  sáng  xanh.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  bên 
trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  các  sắc  hoặc  xanh,  màu  xanh, 
ánh  sáng  xanh.  Vô  lượng,  vô  lượng  tịnh  ý,  nhuận  ý,  ái  lạc,  không  ghê 
tởm.  Đối  với  các  sắc  ấy  đã  thắng  tri,  đã  thắng  kiến.  Tưởng  như  vậy 
được  gọi  là  đệ  ngũ  thắng  xứ. 


24'  Tứ  tưởng  ?'/  nệỵâXem  Tập  Dị  6.  (No. 1536,  Đại  16  tr.392a-b). 

2S-  Chỉ  các  chúng  sanh  trên  cõi  Vô  sở  hữu  xứ. 

26'  Bát  trừ  xứ  &ÓTX  3$ỵc?  nhưng  thường  nói  Bát  thắng  xứ  8<~r 3 Paoli, 
aaeseha  abhibhaoyatanaoni  (xem  Tập  Dị  19,  No.  1536,  Đại  26  tr.445b  và  tt). 

11 '  Nguyên  Hán:  trừ  dĩ  tri,  trừ  dĩ  kiến  X  “%  X  oếyiÍTrong  Tập  Dị  sđd.,  nt 
nói  thắng  tri  thắng  kiến  (thấy  siêu  việt  và  biết  siêu  việt),  và  giải  thích:  đã  đoạn 
trừ  và  siêu  việt  lục  tham  mà  có  thắng  tri  thắng  kiến. 

28'  Thanh  thủy  hoa  Dỵí^Tập  Dị  (sđd.,  nt):  O-mạt-ca  hoa,  Umaopuppham  (?). 


KINH  ĐỆ  NHẤT  ĐAC 


915 


“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán 
các  sắc,  hoặc  vàng,  màu  vàng,  ánh  sáng  vàng.  Cũng  như  hoa  tần-đầu- 
ca-la29  vàng,  màu  vàng,  ánh  sáng.  Cũng  như  chiếc  áo  bằng  thứ  lụa  Ba- 
la-nại  được  giặt,  được  vỗ,  được  nhồi,  được  vò  kỹ  cho  đến  sạch  tinh, 
sắc  sáng  tươi  mắt,  vàng,  màu  vàng,  ánh  sáng  vàng.  Cũng  vậy,  Tỳ- 
kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  các  sắc,  hoặc  vàng, 
màu  vàng,  ánh  sáng  vàng;  vô  lượng,  vô  lượng  tịnh  ý,  nhuận  ý,  ái  lạc, 
không  ghê  tởm.  Đối  với  các  sắc  ấy  đã  thắng  tri  đã  thắng  kiến.  Tưởng 
như  vậy  được  gọi  là  đệ  lục  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán 
các  sắc  hoặc  đỏ,  màu  đỏ,  ánh  sáng  đỏ.  Cũng  như  hoa  ca-ni-ca-la  màu 
đỏ,  đỏ  hiển,  đỏ  hiện,  đỏ  quang.  Cũng  như  chiếc  áo  bằng  thứ  lụa  Ba-la- 
nại  được  giặt,  được  vỗ,  được  nhồi,  được  vò  kỹ  cho  đến  sạch  tinh,  sắc 
sáng  tươi  mát,  đỏ,  màu  đỏ,  ánh  sáng  đỏ.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  bên  trong 
không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  các  sắc,  hoặc  đỏ,  màu  đỏ,  ánh  sáng 
đỏ,  vô  lượng,  vô  lượng  tịnh  ý,  nhuận  ý,  ái  lạc,  không  ghê  tởm.  Đối  với 
các  sắc  ấy  đã  thắng  tri,  đã  thắng  kiến.  Tưởng  như  vậy  được  gọi  là  đệ 
thất  thắng  xứ. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán 
các  sắc,  hoặc  trắng,  màu  trắng,  ánh  sáng  trắng.  Cũng  như  sao  Thái 
bạch  màu  trắng,  màu  trắng,  ánh  sáng  trắng.  Cũng  như  chiếc  áo  bằng 
lụa  Ba-la-nại,  được  giặt,  được  vỗ,  được  nhồi,  được  vò  kỹ  cho  đến  sạch 
tinh,  sắc  sáng  tươi  mát,  trắng,  màu  trắng,  ánh  sáng  trắng.  Cũng  vậy 
Tỳ-kheo  bên  trong  không  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  các  sắc,  trắng, 
màu  trắng,  ánh  sáng  trắng,  vô  lượng,  vô  lượng  tịnh  ý,  nhuận  ý,  ái  lạc 
không  ghê  tởm.  Đối  với  các  sắc  ấy  đã  thắng  tri,  đã  thắng  kiến,  tưởng 
như  vậy  được  gọi  là  đệ  bát  thắng  xứ. 

“Chúng  sanh  có  thắng  ý  nơi  lạc  thắng  xứ  như  vậy,  cũng  lệ  thuộc 
vào  sự  biến  dịch.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  sát  như  vậy  ắt  sanh  nhàm 
tởm  sự  ấy.  Nhàm  tởm  rồi,  đối  với  cái  đệ  nhất  còn  không  muốn,  huống 
nữa  là  cái  hạ  tiện. 


29-  Tần-đầu-ca-la  7fW  y  ,/-CPa0li:  bandhujìvaka-puppha,  loại  hồng  tàu.  Bản  Hán 
này  có  lẽ  nhầm,  vì  loại  hoa  này  màu  đò,  Tập  Dị  và  bản  Paoli  đều  nói  hoa  này 
trong  thắng  xứ  màu  đỏ. 


916 


TRUNG  A-HÀM 


“Lại  nữa,  có  Mười  biến  xứ30.  Thế  nào  là  mười?  Các  Tỳ-kheo  tu 
tập  nơi  một  biến  xứ  đất,  tư  duy  trên,  dưới,  các  phương  là  không  hai,  vô 
lượng.  Tu  tập  nơi  một  biến  xứ  nước,  một  biến  xứ  lửa,  một  biến  xứ  gió, 
một  biến  xứ  xanh,  một  biến  xứ  vàng,  một  biến  xứ  đỏ,  một  biến  xứ 
trắng,  một  biến  xứ  hư  không,  một  biến  xứ  thức  là  thứ  mười.  Tu  tập 
một  biến  xứ,  tư  duy  trên,  dưới,  các  phương  là  không  hai,  vô  lượng. 
Nhưng  các  chúng  sanh  có  thắng  ý  nơi  biến  xứ  lạc  này  cũng  lệ  thuộc 
vào  sự  biến  dịch,  lệ  thuộc  sự  thay  đổi.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  quán  tưởng 
như  vậy  ắt  sanh  ra  nhàm  tởm  sự  ấy.  Nhàm  tởm  rồi,  đối  với  cái  đệ  nhất 
còn  không  muốn,  huống  nữa  là  cái  hạ  tiện. 

“Và  đây  là  thuyết  thanh  tịnh  đệ  nhất,  là  sự  thi  thiết  tối  đệ  nhất, 
tức  là  ‘Ta  không  có,  ta  không  hiện  hữu31’  và  để  chứng  đắc  điều  này 
mà  thiết  lập  nơi  đạo. 

“Và  đây  là  đệ  nhất  ngoại  y  kiến  xứ,  tối  ý  kiến  xứ32,  tức  là  vượt 
qua  tất  cả  sắc  tưởng,  cho  đến  chứng  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng,  thành 
tựu  an  trụ33. 

“Và  đây  là  đệ  nhất  thú  hướng,  Niết-bàn  ngày  trong  hiện  tại,  là 
thi  thiết  tối  thượng  về  Niết-bàn  ngay  trong  hiện  tại34  tức  là  sáu  xúc  xứ 
35với  sự  khởi  tập,  hoại  diệt,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  xuất  ly  được  thất  như 
thật  bằng  tuệ. 

“Lại  nữa,  có  bốn  đoạn36.  Thế  nào  là  bốn?  Có  sự  đoạn  mà  lạc 


30'  Thập  nhất  thiết  xứ  &Ế?  X  3S  hay  biến  xứ.  Pa0li:  dasa  kasiòa0yatana0ni. 

31'  Ngã  vô,  ngã  bất  hữu  /  □  £  ỉ  /a /é%  trong  bản  Pa0li,  trường  hợp  này  được 

gọi  là:  Ngoại  y  kiến  xứ,  là  thi  thiết  thanh  tịnh  đệ  nhất  nghĩa  (paramatthavisuddhiỏ 
paóóaopenti). 

32  Đệ  nhất  ngoại  y  kiến  xứ,  tối  ý  kiến  xứ;  tối  thượng  ngoại  kiến  xứ,  hay  nói  rõ  hon: 
“Đây  là  tối  thượng  đối  với  quan  điểm  ngoại  đạo”  và  kiến  xứ  cao  nhất  ở  đây  được 
coi  như  là  đạt  đến  hữu  ngã. 

33-  Trong  bản  Hán  này,  kiến  xứ,  hay  quan  điểm,  cao  nhất  của  ngoại  đạo  là  đạt  đến 
Bốn  vô  sắc  xứ,  khác  với  Paoli  coi  bốn  vô  sắc  xứ  này  là  thi  thiết  thanh  tịnh  đệ 
nhất  nghĩa. 

34  Ư  hiện  pháp  trung,  tối  thi  thiết  Niết-bàn  mi  * f  “í  &K  V  V  ũ<?  'yÍ  Pa0li: 
aggam  paramadiaeashadhammanibbaonam  paóóaopentaonaỏ. 

35,  Nguyên  Hán:  lục  cánh  lạc  xứ  Ỉỉ  3ỉ>/t 

36'  Hán:  đoạn  ỵcíTioặc  nói  là  thông  hành.  Paoli:  catasso  paseipadao. 


KINH  ĐỆ  NHẤT  ĐAC 


917 


chậm37,  CÓ  sự  đoạn  mà  lạc  nhanh,  có  sự  đoạn  mà  khổ  chậm,  có  sự 
đoạn  mà  khổ  nhanh.  Trong  đó  sự  đoạn  mà  lạc  chậm  là  lạc  đưa  đến 
đoạn  trừ  chậm  chạp38  cho  nên  nói  là  lạc  kém.  Trong  đó,  sự  đoạn  mà 
lạc  nhanh,  là  lạc  đưa  đến  đoạn  trừ  một  cách  mau  chóng39.  Cho  nên 
đoạn  này  cũng  được  nói  là  thấp  kém. 

“Trong  đó,  sự  đoạn  mà  khổ  chậm40  là  khổ  đưa  đến  đoạn  trừ  một 
cách  chậm  chạp,  cho  nên  đoạn  này  cũng  được  nói  là  thấp  kém. 

“Trong  đó,  sự  đoạn  mà  khổ  nhanh,  là  khổ  đưa  đến  đoạn  trừ  một 
cách  mau  chóng.  Cho  nên  đoạn  này  không  phải  là  sự  tiến  triển,  không 
được  lưu  bố.  Cho  đến  chư  Thiên  và  Nhân  loại  cũng  không  tán  thán  và 
phát  triển. 

“Sự  đoạn41  của  ta  được  phát  triển,  được  lưu  bố  cho  đến  chư  Thiên 
và  Nhân  loại  cũng  tán  thán  và  phát  triển. 

“Thế  nào  là  sự  đoạn  của  Ta  được  phát  triển,  được  lưu  bố  cho  đến 
chư  Thiên  và  Nhân  loại  cũng  tán  thán,  lưu  bố?  Đó  là  Thánh  đạo  tám 
chi,  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định  là  tám. 

“Ta  như  vậy42.  Nhưng  các  Sa-môn,  Phạm  chí,  hư  ngụy,  nói  láo, 
bất  thiện,  không  chân  thật,  xuyên  tạc,  và  hủy  báng  Ta  rằng,  ‘Quả  thật 
có  chúng  sanh,  nhưng  lại  chủ  trương  sự  đoạn  hoại.  Sa-môn  Cù-đàm 
chủ  trương  hư  vô43’.  Quả  thật  có  chúng  sanh  mà  chủ  trương  sự  đoạn 


37'  Tập  Dị,  Pháp  Uẩn:  lạc  trì  thông  hành. 

38  Đặc  tính  của  bốn  tĩnh  lự  là  hiện  pháp  lạc  trú,  và  do  đây  mà  tiến  đến  chứng  đắc 
bốn  Thánh  quả,  hoặc  nhanh  hoặc  chậm.  (Xem  giải  thích  Phát  uẩn  3,  No. 1537, 
Đại  26  tr.465). 

39'  Từ  đây  trở  xuống  dịch  theo  phần  hiệu  đính  cuối  kinh,  trong  nguyên  văn  để  bản 
không  có,  nhưng  đã  có  giải  thích  “sự  đoạn  mà  lạc  chậm”  hay  lạc  trì  thông  hành, 
thì  ba  thông  hành  kia  tất  nhiên  cũng  được  giải  thích.  Bản  Paơli  chỉ  nêu  danh  số, 
không  có  giải  thích. 

40'  Tức  khổ  trì  thông  hành  theo  Tập  Dị  Môn  Luận.  Giải  thích  của  Pháp  uẩn  (đd):  coi 
ngũ  uẩn  như  là  sự  lăng  nhục,  thương  tổn,  bức  thiết  như  gánh  nặng,  căn  cứ  trên 
đó  mà  quán  sát  nhàm  tởm.  Như  vậy  gọi  là  Khổ  (...)  thông  hành  (lược  trích). 

41  Đoạn,  nói  là  thông  hành,  hay  nói  là  đạo  và  đạo  tích  đều  cùng  một  nghĩa  và  cùng 
một  nguồn  gốc,  cùng  tương  đương  Paơli:  paseipadaơ. 

42-  Nên  hiểu  là:  “Ta  nói  như  vậy,  giảng  dạy  như  vậy”. 

43  Bản  Paơli  nói:  “Sa-môn  Cù-đàm  không  giảng  giải  sự  thấu  hiểu  về  dục,  (...)  về 
sắc,  (...)  về  thọ”. 


918 


TRUNG  A-HÀM 


hoại,  nếu  không,  Ta  sẽ  không  thuyết  giảng  như  vậy.  Như  Lai  ngay 
trong  đời  hiện  tại  đã  vĩnh  viễn  đoạn  trừ  tất  cả  mà  chứng  đắc  Niết-bàn 
tịch  tịnh,  diệt  tận44.  ” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


44  Đoạn  kết  luận  trên  đây  gần  với  bản  Paoli,  với  một  ít  khác  biệt  (xem  cth.43  trên), 
nhưng  hoàn  toàn  khác  nguyên  văn  trong  để  bản.  Nguyên  văn  đó  như  vầy:  (xem 
đoạn  Lạc  trì  thông  hành,  và  một  câu  lỡ  dỡ  về  lạc  tốc  thông  hành):  “Nếu  có  người 
đoạn  lạc  dục.  Hoặc  có  người  tập  pháp  này  không  bao  giờ  thấy  chán.  Hoặc  có 
người  tập  uống  rượu  không  bao  giờ  thấy  chán.  Hoặc  có  người  tập  sự  ngủ  nghỉ 
không  bao  giờ  thấy  chán.  Này  Tỳ-kheo,  đó  là  nói  hoặc  có  người  tập  ba  pháp 
này  không  bao  giờ  thấy  chán,  và  cũng  không  thể  đi  đến  chỗ  diệt  tận.  Cho  nên, 
các  Tỳ-kheo  hay  thường  xả  ly  ba  pháp  này,  không  thân  cận  chúng.  Như  vậy, 
các  Tỳ-kheo  hãy  học  như  vậy. 


216.  KINH  ÁI  SANH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  có  một  người  Phạm  chí,  độc  nhất  chỉ  có  một  đứa  con, 
trong  lòng  hết  sức  ái  niệm,  tâm  ý  khắng  khít,  chiều  chuộng,  nhìn  hoài 
không  chán.  Bỗng  nhiên  đứa  con  mạng  chung.  Sau  khi  đứa  con  mạng 
chung,  người  Phạm  chí  ấy  ưu  sầu,  không  thể  ăn  uống  được,  không  mặc 
áo  xiêm,  cũng  không  bôi  hương;  chỉ  biết  đi  ra  bãi  tha  ma  mà  khóc  nhớ 
tưởng  chỗ  con  nằm. 

Rồi  Phạm  chí  lang  thang  khắp  nơi,  đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi 
xong,  ngồi  xuống  một  bên.  Thế  Tôn  hỏi: 

“Ông  nay  vì  sao,  các  căn  không  trụ  nơi  tâm  mình?” 

Phạm  chí  đáp  rằng: 

“Tôi  làm  sao  các  căn  có  thể  an  trụ  nơi  tâm  mình  được?  Vì  sao 
vậy?  Chỉ  có  một  đứa  con  độc  nhất,  trong  lòng  hết  sức  ái  niệm,  tâm  ý 
khắng  khít,  chiu  chuộng,  nhìn  hoài  không  chán.  Bỗng  nhiên  nó  mạng 
chung.  Sau  khi  nó  mạng  chung,  tôi  ưu  sầu  không  thể  ăn  uống  được, 
không  mặc  áo  xiêm,  cũng  không  bôi  hương;  chỉ  biết  đi  ra  bãi  tha  ma 
mà  khóc  nhớ  tưởng  chỗ  con  nằm. 

Thế  Tôn  nói: 

“Thật  vậy,  Phạm  chí!  Thật  vậy,  Phạm  chí!  Nếu  khi  ái  sanh  thì 
phát  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não.” 

Phạm  chí  nói: 


'■  Bản  Hán,  quyển  60.  Tương  đương  Paơli,  M.  87.  Piyaja0tika-suttaỏ.  Hán,  biệt  dịch, 
No. 91 ;  No.  125  (13.3). 


wvyw.daitangkinh.org 


920 


TRUNG  A-HÀM 


“Cù-đàm,  sao  lại  nói  khi  ái  sanh,  thì  cũng  phát  sanh  những  sầu 
bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não?  Cù-đàm  nên  biết,  khi  ái 
sanh  thì  hỷ  cũng  sanh,  tâm  hoan  lạc.” 

Thế  Tôn  đến  ba  lần  nói  như  vậy: 

“Thật  vậy,  Phạm  chí!  Thật  vậy,  Phạm  chí!  Khi  ái  sanh  thì  cũng 
phát  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não.” 

Phạm  chí  cũng  ba  lần  hỏi  rằng: 

“Cù-đàm,  sao  lại  nói  khi  ái  sanh  thì  cũng  phát  sanh  những  sầu  bi, 
khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não?  Cù-đàm  nên  biết,  khi  ái  sanh 
thì  hỷ  cũng  sanh,  tâm  hoan  lạc.” 

Lúc  bấy  giờ  Phạm  chí  nghe  những  lời  Phật  nói,  không  cho  là 
phải,  mà  chỉ  bác  bỏ,  rồi  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  lắc  đầu  bỏ  đi. 

Bấy  giờ  ở  trước  cổng  Thắng  lâm,  có  một  sô"  thị  dân2  đang  đánh 
bạc.  Phạm  chí  từ  xa  trông  thấy,  bèn  nghĩ  rằng,  ‘Trong  đời  nếu  có 
những  người  thông  minh  trí  tuệ,  cũng  không  thể  hơn  được  những  kẻ 
đánh  bạc.  Ta  hãy  đến  đó.  Những  gì  vừa  được  thảo  luận  với  Cù-đàm  ta 
sẽ  kể  lại  hết  cho  họ  nghe’.  Rồi  Phạm  chí  đi  đến  số  đông  những  người 
đánh  bạc  ấy,  và  đem  những  gì  vừa  được  thảo  luận  với  Thế  Tôn  kể  lại 
cho  họ  nghe.  Những  thị  dân  đang  đánh  bạc  này  nghe  xong  nói  rằng: 

Này  Phạm  chí,  sao  lại  nói  khi  ái  sanh  thì  cũng  phát  sanh  những 
sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não?  Phạm  chí  nên  biết  khi 
ái  sanh,  thì  hỷ  cũng  sanh,  tâm  hoan  lạc.” 

Phạm  chí  nghe  xong,  bèn  nghĩ  rằng,  “Điều  mà  con  bạc  nói  thật 
hết  sức  phù  hợp  với  ta.”  Rồi  gật  đầu  mà  đi. 

Rồi  thì  vân  đề  này  lần  lượt  truyền  rộng  ra,  cho  đến  lọt  vào 
Vương  cung.  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nghe  đồn  Sa-môn  Cù-đàm 
nói  như  vậy,  “Nếu  khi  ái  sanh,  thì  cũng  phát  sanh  những  sầu  bi  khóc 
than,  ưu  khổ,  phiền  muộn  ảo  não.”  Vua  bèn  nói  với  hoàng  hậu  Mạt-lỵ3 
rằng: 


2  Nguyên  Hán:  thị  quách  nhi  ĩ*  3ỷ  yd”Bản  Paơli:  sambahulaơ  akkhadhuta,  một  sô' 
đông  những  tay  cờ  bạc. 

3-  Mạt-lỵ  iV/VPaơli:  Mallikaơ,  vợ  chánh  cung  của  vua  Pasenadi;  bà  là  một  nữ 
tại  gia  nhiệt  thành  và  cũng  là  một  phụ  nữ  gương  mẫu.  Bà  thường  thảo  luận  Phật 
pháp  với  vua  Pasenadi,  và  thường  thường  nhà  vua  thua. 


KINH  ÁI  SANH 


921 


“Tôi  nghe  đồn  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  vầy,  “Nếu  khi  ái  sanh 
thì  cũng  phát  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo 
não.” 

Hoàng  hậu  nghe  xong,  thưa  rằng: 

“Thật  vậy,  Đại  vương!  Thật  vậy,  Đại  vương!  Nếu  khi  ái  sanh  thì 
cũng  phát  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói  với  hoàng  hậu  Mạt-lỵ  rằng: 

“Nghe  Tôn  sư  nói  gì  thì  đệ  tử  nhất  định  đồng  ý.  Sa-môn  Cù-đàm 
là  Tôn  Sư  của  bà  cho  nên  bà  nói  như  vậy.  Bà  là  đệ  tử  của  Ngài  cho 
nên  bà  nói  như  vậy,  ‘Nếu  khi  ái  sanh  thì  cũng  phát  sanh  những  sầu  bi, 
khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’.” 

Hoàng  hậu  Mạt-lỵ  thưa  rằng: 

“Đại  vương,  nếu  không  tin,  hãy  đích  thân  đến  mà  hỏi,  hay  hãy 
sai  sứ  đi.” 

Rồi  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  bèn  gọi  Phạm  chí  Na-lị-ương- 
già4  đến  bảo  rằng: 

“Ngươi  đi  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm,  thay  ta  mà  hỏi  Sa-môn  Cù- 
đàm  Thánh  thể,  khỏe  mạnh,  bình  an,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái, 
khí  lực  bình  thường  chăng?  Rồi  nói  như  vầy,  ‘Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu- 
tát-la  có  lời  thăm  hỏi  Thánh  thể  khỏe  mạnh,  bình  an,  không  bệnh,  đi 
đứng  thoải  mái,  khí  lực  bình  thường  chăng?  Sa-môn  Cù-đàm  có  thật  sự 
nói  rằng,  ‘Nếu  khi  ái  sanh  thì  cũng  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu 
khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’  chăng?’  Này  Na-lị-ương-già,  nếu  Sa-môn 
Cù-đàm  có  nói  những  gì,  ngươi  hãy  khéo  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ.  Vì  sao? 
Vì  những  người  như  vậy  không  bao  giờ  nói  dối.” 

Phạm  chí  Na-lị-ương-già  vâng  lời  vua,  đi  đến  chỗ  Phật,  chào  hỏi 
xong,  ngồi  sang  một  bên,  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  có  lời  hỏi  thăm 
thánh  thể  mạnh  khỏe,  bình  an,  không  bệnh,  đi  đứng  thoải  mái,  khí  lực 
bình  thường  chăng?  Sa-môn  Cù-đàm  có  thật  sự  nói  như  vầy,  ‘Nếu  khi 
ái  sanh,  thì  cũng  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo 
não  chăng?’.” 


4. 


Na-lị-ương-già  -*  ỈQ  n  /*  ỵờ Na0lijaígha1  theo  bản  Paoli,  không  phải  Ba-tư-nặc 
đích  thân  sai  đi,  mà  chính  Mạt-lỵ  (hình  như  lén?)  sai  đi,  để  được  hiểu  rõ  vấn  đề. 


922 


TRUNG  A-HÀM 


Thế  Tôn  nói  rằng: 

“Này  Na-lị-ương-già,  Ta  nay  hỏi  ngươi,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết 
mà  trả  lời.  Na-lị-ương-già,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Giả  sử  có  một  người  đàn 
bà  đã  chết.  Người  ấy  phát  cuồng,  loạn  trí,  cởi  áo  cởi  quần,  trần  truồng 
mà  chạy  rong  khắp  các  ngõ  đường,  nói  như  vầy,  ‘Này  các  người,  có 
thấy  mẹ  tôi  chăng?  Này  các  người  có  thấy  mẹ  tôi  chăng?’  Này  Na-lị- 
ương-già,  do  sự  kiện  này  mà  biết  rằng,  ‘Nếu  khi  ái  sanh,  thì  cũng  sanh 
sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’. 

“Cũng  vậy,  nếu  cha  chết,  anh,  chị,  em  chết,  con  cái  chết,  vợ 
chết,  người  ấy  phát  sanh  cuồng,  loạn  trí,  cởi  áo  cởi  quần,  trần  truồng 
chạy  rong  khắp  cả  ngõ  đường,  nói  rằng,  ‘Này  các  ngài,  có  thấy  vợ  tôi 
chăng?  Này  các  ngài,  có  thấy  vợ  tôi  chăng?’  Này  Na-lị-ương-già,  do 
sự  kiện  này  mà  biết  rằng,  ‘Nếu  ái  sanh  thì  cũng  sanh  những  sầu  bi, 
khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’. 

“Này  Na-lị-ương-già,  thuở  xưa  có  một  người  đàn  bà  về  thăm  gia 
đình,  các  thân  tộc  của  người  này  muôn  cưỡng  bức  cải  giá.  Người  đàn 
bà  ấy  tức  tốc  trở  về  nhà  chồng,  nói  với  chồng  rằng,  ‘Này  ông,  hãy  biết 
cho,  thân  tộc  của  tôi  muôn  cướp  vợ  của  ông  để  gả  cho  người  khác. 
Ông  có  mưu  kế  gì  chăng?’  Người  ấy  bèn  nắm  cánh  tay  của  bà  vợ  dẫn 
vào  trong  nhà,  nói  rằng,  ‘Chết  chung,  sang  đời  khác  với  nhau!  Chết 
chung,  sang  đời  khác  với  nhau!’  Rồi  lấy  con  dao  bén  chém  chết  vợ  và 
mình  cũng  tự  sát  luôn.  Này  Na-lị-ương-già,  do  sự  kiện  này  mà  biết 
rằng,  ‘Nếu  ái  sanh  thì  cũng  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ, 
phiền  muộn,  ảo  não’.” 

Phạm  chí  Na-lị-ương-già  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói, 
khéo  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  quanh  ba 
vòng,  rồi  trở  về. 

về  đến  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  tâu  rằng: 

“Tâu  Thiên  vương,  Sa-môn  Cù-đàm  quả  thực  có  nói  rằng,  ‘Nếu 
khi  ái  sanh,  thì  cũng  sanh  những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền 
muộn,  ảo  não’.” 

Hoàng  hậu  Mạt-lỵ  tâu  rằng: 

“Đại  vương,  tôi  hỏi  Đại  vương,  hãy  tùy  theo  sự  hiểu  biết  mà  trả 
lời.  Ý  Đại  vương  nghĩ  sao?  Đại  vương  có  thương  yêu  đại  tướng  Bệ-lưu- 


KINH  ÁI  SANH 


923 


la5  chăng?” 

Vua  đáp: 

“Thật  sự  có  yêu  thương.” 

Mạt-lỵ  lại  hỏi: 

“Nếu  đại  tướng  Bệ-lưu-la  bị  biến  dịch,  đổi  khác,  Đại  vương  sẽ 
như  thế  nào?” 

Vua  đáp: 

“Mạt-lỵ,  nếu  đại  tướng  Bệ-lưu-la  bị  biến  dịch,  đổi  khác,  tôi  tất 
sanh  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não.” 

Mạt-lỵ  tâu  rằng: 

“Do  sự  kiện  này  mà  biết  rằng,  ‘Nếu  khi  ái  sanh  thì  cũng  sanh 
những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’.” 

Mạt-lỵ  lại  hỏi: 

“Vương  có  yêu  Đại  thần  Thi-lị-a-đà6,  yêu  con  voi  Nhất-bôn-đà- 
lị7,  yêu  đồng  nữ  Bà-di-lị8,  yêu  Vũ  Nhật  Cái9,  yêu  nước  Ca-thi  và  yêu 
Câu-tát-la  chăng?” 

Vua  đáp: 

“Thật  sự  có  yêu  thương.” 

Mạt-lỵ  lại  hỏi: 

“Nước  Ca-thi  và  Câu-tát-la  bị  biến  dịch,  đổi  khác,  Vương  sẽ  ra 

sao?” 

Vua  đáp: 

“Mạt-lỵ,  tôi  được  hưởng  thụ  thỏa  mãn  năm  thứ  công  đức  của  dục 
là  do  ở  hai  nước  này.  Nếu  Ca-thi  và  Câu-tát-la  mà  bị  biến  dịch,  đổi 
khác,  mạng  sống  của  tôi  cũng  không,  nói  gì  đến  những  sầu  bi,  khóc 
than  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não?” 

Mạt-lỵ  tâu  rằng: 


5'  Bệ-lưu-la,  Pa0li:  Vihuonabha.  Xem  kinh  212  trên. 

6-  Thi-IỊ-a-trà  *  Dyớ7 Paoli:  Sirivannha.  Xem  kinh  212  trên. 

7  Nhất-bôn-đà-IỊ,  Paoli:  Ekapundirika.  Xem  kinh  214  trên. 

8  Bà-di-lị  đồng  nữ  ±Ờ /i  ũ£  KiỵtPaữXv.  Vajìri-kuna0ri,  công  chúa,  con  gái  độc 
nhất  của  Ba-tư-nặc  và  Mạt-lỵ,  sau  được  gả  cho  vua  A-xà-thế. 

9-  Vũ  Nhật  Cái  &  j>\//’Pa0li:  Vaosabhao  (Khattiyao),  một  nữ  tỳ  dòng  họ  Thích, 
được  giả  làm  con  gái  của  Ma-ha-nam  và  được  gả  cho  Pasenadi,  về  sau  sinh  Tỳ- 
lưu-ly  (Vinuohabha). 


924 


TRUNG  A-HÀM 


“Do  Sự  kiện  này  mà  biết  rằng,  ‘Nếu  khi  ái  sanh,  thì  cũng  sanh 
những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’.” 

Mạt-lỵ  lại  hỏi: 

“Ý  Đại  vương  nghĩ  sao?  Có  yêu  thương  tôi  chăng?” 

Vua  đáp: 

“Thật  sự  tôi  yêu  thương  bà.” 

Mạt-lỵ  lại  hỏi: 

“Nếu  một  khi  tôi  bị  biến  dịch,  đổi  khác,  Đại  vương  sẽ  ra  sao?” 

Vua  đáp: 

“Mạt-lỵ,  nếu  một  khi  bà  bị  biến  dịch,  đổi  khác,  tôi  tất  sanh  sầu 
bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não.” 

Mạt-lỵ  tâu  rằng: 

“Do  sự  kiện  này  mà  biết  rằng,  ‘Nếu  khi  ái  sanh  thì  cũng  sanh 
những  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  phiền  muộn,  ảo  não’.” 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  nói  rằng: 

“Này  Mạt-lỵ,  kể  từ  hôm  nay,  Sa-môn  Cù-đàm,  do  sự  kiện  này  là 
Thầy  của  tôi,  tôi  là  đệ  tử  của  Ngài.  Này  Mạt-lỵ,  tôi  nay  tự  quy  y  Phật, 
Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà- 
tắc,  kể  từ  hôm  nay  trọn  đời  tự  quy  cho  đến  tận  mạng.” 

Phật  thuyết  như  vậy,  Ba-tư-nặc  vua  nước  Câu-tát-la  và  hoàng 
hậu  Mạt-lỵ  sau  khi  nghe  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


217.  KINH  BAT  THANH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  sau  khi  Phật  nhập  Niết-bàn  không  lâu,  một  số  lớn  các 
Tỳ-kheo  danh  đức,  thượng  tôn  đến  thành  Ba-lị  Tử,  trú  tại  Kê  viên2. 

Bấy  giờ  Cư  sĩ  Đệ  Thập,  người  ở  Bát  thành3  mang  nhiều  hàng  hóa 
quý  đến  thành  Ba-lị  Tử  để  buôn  bán  đổi  chác,  số  hàng  hóa  đó  bán  hết 
rất  mau;  được  lời  khá  to,  Cư  sĩ  Đệ  Thập,  người  Bát  thành,  hết  sức  vui 
mừng,  bèn  rời  Ba-lị  Tử  đến  Kê  viên,  tìm  đến  các  Tỳ-kheo  Thượng  tôn 
danh  đức,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Các  Tỳ-kheo 
Thượng  tôn  danh  đức  thuyết  pháp  cho  Cư  sĩ  nghe,  khuyến  phát  khát 
ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ.  Sau  khi  đã  dùng  vô  lượng  phương  tiện 
thuyết  pháp  cho  Cư  sĩ,  khuyến  phát  khát  ngưỡng,  thành  tựu  hoan  hỷ, 
các  Ngài  ngồi  im  lặng.  Rồi  thì  Cư  sĩ  Đệ  Thập,  người  Bát  thành  bạch: 

“Bạch  Thượng  tôn,  Tôn  giả  A-nan  hiện  giờ  ở  đâu?  Con  muôn 
được  gặp.” 

Các  Tỳ-kheo  Thượng  tôn  đáp: 

“Cư  sĩ,  Tôn  giả  A-nan  đang  ở  tại  thành  Bệ-xá-li,  bên  bờ  sông  Di 
hầu,  trong  cao  lâu  đài  quán4.  Nếu  muốn  thăm  thì  có  thể  đi  đến  đó.” 


'■  Tương  đương  Paơli,  M.  52.  Aaeaehakanaơgara-suttam.  Hán,  biệt  dịch,  No. 92. 

2  Ba-la-lị  Tử  thành  Kê  viên  *•  '  &/■*■' •  T‘f-C?  No. 92:  Ba-la-lê-phất-đô-lô,  Kê 

viên.  So  Paơli:  Paơsealiputta,  về  sau  là  thủ  đô  của  Magadha;  Kukktaơrama,  khu 
vườn  có  lẽ  ở  Đông  nam  của  Paơaealiputta.  Một  tinh  xá  cùng  tên  ở  tại  Kosambì. 

3'  Đệ  thập  Cư  sĩ  Bát  thành  .•*  MQ  Mi  M Paơli:  Dasamo  gahapati 
Aaesehaka-naơgaro,  gia  chủ  Dasama,  người  thị  trấn  Asesehaka. 

4-  Di  hầu  giang  biên,  cao  lầu  đài  quán  UM  có  lẽ  một  ngôi 

nhà  sàn  ở  trong  rừng  Mahaovana  gần  Vesaoli,  được  gọi  là  Kuoseaogarasaolao.  Vì 
sông  Di  hầu  không  rõ  tương  đương  Paoli,  nhưng  Sanskrit  gọi  là  Markatao. 


www.daitangkinh.org 


926 


TRUNG  A-HÀM 


Bấy  giờ  Cư  SĨ  Đệ  Thập,  người  Bát  thành,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
cúi  đầu  lễ  sát  chân  các  Tỳ-kheo  Thượng  tôn,  nhiễu  quanh  chiều  mặt 
ba  vòng  rồi  đi. 

Cư  sĩ  tìm  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cúi  đầu  lễ  sát  chân  rồi  ngồi 
xuống  một  bên  và  bạch  rằng: 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  con  có  điều  muôn  hỏi,  Ngài  có  cho  phép 
chăng?” 

“Cư  sĩ  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  rồi  sẽ  suy  xét.  ” 

Cư  sĩ  hỏi: 

“Bạch  Tôn  giả,  Đức  Thế  Tôn,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Bậc  đã  thành  tựu  tuệ  nhãn,  thấy  đệ  nhất  nghĩa,  Ngài  có 
dạy  một  pháp  nào  mà  Thánh  đệ  tử  nếu  an  trú  vào  đó  sẽ  đoạn  trừ  các 
lậu,  tâm  giải  thoát  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đúng  vậy,  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  pháp  ấy.” 

Cư  sĩ  hỏi: 

“Đức  Thế  Tôn,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Bậc 
đã  thành  tựu  tuệ  nhãn,  đã  thấy  đệ  nhất  nghĩa,  Ngài  dạy  như  thế  nào  về 
một  pháp  ấy,  mà  Thánh  đệ  tử  nếu  an  trú  vào  đó  sẽ  dứt  sạch  các  lậu, 
tâm  giải  thoát?  Pháp  ấy  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Này  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho 
đến  chứng  đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trú.  Vị  ấy  y  cứ  nơi  đây  mà 
quán  pháp  như  pháp.  Hoặc  có  thể  y  cứ  nơi  đây  mà  quán  pháp  như 
pháp,  vị  ấy  an  trú  vào  đó  mà  dứt  sạch  các  lậu.  Nhưng  an  trú  vào  đó 
mà  không  dứt  sạch  các  lậu,  thì  nhờ  nơi  pháp  này,  do  có  muốn  pháp, 
yêu  pháp,  thích  pháp,  tin  tưởng  pháp,  ái  lạc  hoan  hỷ5,  vị  ấy  đoạn  trừ 
năm  hạ  phần  kết,  hóa  sanh  nơi  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  được  pháp  bất 
thôi,  vĩnh  viễn  không  còn  trở  lại  đời  này. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  tâm  cùng  đi  đối  với  từ  biến 
mãn  một  phương,  thành  tựu  và  an  trú.  Cũng  vậy,  hai,  ba,  bôn  phương, 


5-  Dục  pháp  ái  pháp  lạc  pháp  tĩnh  pháp  ái  lạc  hoan  hỷ  “í  ŨỈS  “í  'A77  “í  CỈ2  ai 
□cí?  A77  m  AỵâPaali:  teneva  dhammaraogena  taoya  dhammanandiyao,  do  sự  dam 
mê  đối  với  pháp,  do  sự  vui  say  đối  với  pháp. 


KINH  BÁT  THÀNH 


927 


bốn  phương  bàng,  phương  trên  và  phương  dưới  khắp  cả  mọi  nơi  tâm 
cùng  đi  đối  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh, 
quảng  đại,  vô  biên,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  viên  mãn  tất  cả  thế  gian, 
thành  tựu  và  an  trụ.  Cũng  vậy,  tâm  đi  đối  với  bi,  hỷ  và  xả,  không  kết, 
không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  quảng  đại,  vô  lượng,  vô  biên 
khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  và  an  trụ.  Vị  ấy  cứ  y 
nơi  đây  mà  quán  pháp  như  pháp.  Vị  ấy  hoặc  có  thể  y  cứ  vào  đó  mà 
dứt  sạch  các  dục.  Nhưng  nếu  chưa  dứt  sạch  được  các  lậu,  nhờ  pháp 
này,  do  yêu  pháp,  thích  pháp,  tin  tưởng  pháp,  ái  lạc  hoan  hỷ,  vị  ấy 
đoạn  trừ  ngũ  hạ  phần  kiết,  hóa  sanh  vào  cõi  kia  mà  nhập  Niết-bàn, 
được  pháp  bất  thôi,  vĩnh  viễn  không  còn  tái  sanh  lại  đời  này  nữa.  Đây 
là  pháp  mà  Đức  Thế  Tôn,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Bậc  thành  tựu  tuệ  nhãn,  đã  thấy  đệ  nhất  nghĩa,  nói  rằng,  ‘Có  một 
pháp  mà  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  an  trú  vào  đó  sẽ  dứt  sạch  các  lậu, 
tâm  được  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  Cư  sĩ,  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng 
cho  đến  phi  phi  tưởng  xứ,  thành  tựu  và  an  trú,  vị  ấy  ở  nơi  đây  mà  quán 
pháp  như  pháp,  vị  ấy  hoặc  có  thể  an  trú  vào  đó  mà  dứt  sạch  các  lậu. 
Nhưng  nếu  không  dứt  sạch  các  lậu,  thì  nhờ  pháp  này,  do  yêu  pháp, 
thích  pháp,  tin  tưởng  pháp,  ái  lạc,  hoan  hỷ,  vị  ấy  đoạn  trừ  ngũ  hạ  phần 
kết,  hóa  sanh  nơi  kia  mà  nhập  Niết-bàn,  được  pháp  bất  thối,  vĩnh  viễn 
không  còn  trở  lại  đời  này  nữa.  Đây  là  pháp  mà  Đức  Thế  Tôn,  Như  Lai, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Bậc  đã  thành  tựu,  đã  thấy  đệ 
nhất  nghĩa,  nói  rằng,  có  một  pháp  mà  nếu  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  an  trụ 
vào  đó  sẽ  dứt  sạch  các  lậu  tâm  được  giải  thoát.” 

Bấy  giờ  Cư  sĩ  Đệ  Thập,  người  ở  Bát  thành,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  trịch  vai  áo  bên  hữu  chắp  tay  bạch  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay!  Hy  hữu  thay!  Tôn  giả  A-nan,  con  chỉ  hỏi  một 
cánh  cửa  cam  lồ,  nhưng  Tôn  giả  đã  nói  cho  con  nghe  một  lần  đến 
mười  hai  pháp  môn  cam  lồ6.  Dựa  theo  pháp  môn  nào  trong  mười  hai 
pháp  môn  ấy  tu  tập  cũng  đều  được  giải  thoát  an  lạc. 

“Bạch  Tôn  giả  A-nan,  cũng  như  cách  làng  không  xa,  có  một  ngôi 
nhà  lớn,  được  mở  ra  với  mười  hai  cánh  cửa.  Một  người  có  việc  cần  nên 


6'  Tức  Bốn  sắc  giới  thiền,  Bốn  vô  lượng  tâm  và  Bốn  vô  sắc  định. 


928 


TRUNG  A-HÀM 


đã  vào  trong  nhà  ấy.  Lại  có  một  người  khác  đứng  đó,  nhưng  không 
muốn  đem  lại  sự  lợi  ích  và  phước  lạc,  không  muôn  sự  an  ổn  cho  người 
ấy,  nên  nổi  lửa  mà  đốt  nhà.  Bạch  Tôn  giả  A-nan,  người  ấy  có  thể  do 
theo  một  trong  mười  hai  cửa  mà  ra  khỏi  ngôi  nhà  cháy  một  cách  an 
toàn7.  Cũng  vậy,  bạch  Tôn  giả,  con  chỉ  hỏi  một  cửa  cam  lồ  mà  Ngài 
nói  cho  con  nghe  một  lần  đến  mười  hai  cửa  pháp  cam  lồ.  Y  theo  một 
trong  mười  hai  cửa  pháp  cam  lồ  này  thì  có  thể  được  an  ổn  giải  thoát. 
Bạch  Tôn  giả  A-nan,  trong  pháp  luật  của  Phạm  chí  nói  về  pháp  luật 
bất  thiện  mà  còn  có  sự  cúng  dường  thầy  của  họ,  huống  sao  con  lại 
không  cúng  dường  bậc  Đại  sư  Tôn  giả  A-nan.” 

Rồi  ngay  trong  đêm  ấy,  Cư  sĩ  Đệ  Thập,  người  ở  Bát  thành  bày 
dọn  các  món  ăn  thơm  ngon,  tinh  khiết,  đầy  đủ  các  loại  nhai  và  nuốt; 
sau  khi  bày  biện  thức  ăn  xong,  vào  lúc  sáng  sớm,  trải  dọn  chỗ  ngồi  Cư 
sĩ  cung  thỉnh  chúng  Tăng  ở  Kê  viên  và  thành  Bệ-xá-li  hợp  lại,  rồi  tự 
tay  mình  dâng  nước  rửa,  dâng  các  thức  ăn  thơm  ngon  tinh  khiết,  đầy 
đủ  các  loại  nhai  và  nuốt;  tự  tay  mời  mọc  cho  đến  khi  chúng  Tăng  no 
đủ,  phân  chia  các  thức  ăn  đầy  đủ  cho  chúng  Tăng.  Sau  khi  chúng  Tăng 
thọ  thực,  thâu  bát,  rửa  tay,  Cư  sĩ  đem  năm  trăm  vật  phẩm  mua  một 
ngôi  nhà  cúng  riêng  cho  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả  A-nan  nhận  lãnh,  sau 
đó  cúng  cho  Chiêu  đề  tăng8. 

Tôn  giả  A-nan  thuyết  như  vậy.  Cư  sĩ  Đệ  Thập  người  ở  Bát  thành 
sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


7  Cả  hai  bản  Hán  đều  thí  dụ  bằng  ngôi  nhà  cháy.  Bản  Paơli  thí  dụ  một  người  đi 
tìm  kho  tàng. 

8'  Chiêu  đề  tăng  .  £  'ycAdịch  nghĩa  là  Thập  phương  tăng.  Bản  Paơli  không  có 
chi  tiết  này,  nhưng  tiếng  Paơli  tương  đương  là  Catuddisaơsaígha. 


218.  KINH  A'NA-LUẬT-ĐÀ  (I)1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vào  lúc  xế  trưa  từ  tĩnh  tọa  dậy,  đi  đến  chỗ 
Tôn  giả  A-na-luật-đà2,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  sang  một 
bên,  bạch  rằng: 

“Chúng  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  mới  dám 
trình  bày.” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  nói: 

“Chư  Hiền,  muôn  hỏi  xin  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy  nghĩ.” 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  bèn  bạch  rằng: 

“Làm  thế  nào  một  Tỳ-kheo  chết  an  lành,  mạng  chung  an  lành?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện  pháp,  cho  đến 
chứng  đắc  Tứ  thiền;  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  chết  an  lành,  mạng  chung  an 
lành.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  an  lành,  mạng  chung  an 
lành  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  không  phải  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết 
an  lành  mạng  chung  an  lành.  Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ-kheo 
chứng  đắc  như  ý  túc  về  thiên  nhĩ,  tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí,  sanh  tử 


'■  Không  có  Paơli  tương  đương. 

2  Xem  kinh  184,  185  trên,  và  nhiều  kinh  khác. 


www.daitangkinh.org 


930 


TRUNG  A-HÀM 


trí,  lậu  tận  trí,  lậu  tận,  chứng  đắc  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  ngay  trong  đời  này  mà  tự  tri,  tự  giác,  tự  tác  chứng,  thành  tựu 
an  trụ,  biết  như  thật  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh  nữa’.  Đó  là  Tỳ-kheo  chết 
an  lành,  mạng  chung  an  lành.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  an  lành,  mạng  chung  an 
lành  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  được  an  lành, 
mạng  chung  được  an  lành.” 

Lúc  bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  những  điều  Tôn  giả  A-na-luật-đà 
nói  khéo  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ  xong,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi  đầu  lạy 
sát  chân  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui  ra. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  A-na-luật-đà  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


219.  KINH  A-N A-LUẠT -ĐA  (II) 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo,  vào  lúc  xế,  từ  thiền  tọa  dậy,  đi  đến  chỗ 
Tôn  giả  A-na-luật-đà1,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  xuống  một 
bên  bạch  rằng: 

“Chúng  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  Ngài  nghe  cho  mới  dám 
trình  bày.” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  nói: 

“Chư  Hiền,  muốn  hỏi  xin  cứ  hỏi.  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy  nghĩ.” 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  hỏi  rằng: 

“Làm  thế  nào  mà  một  Tỳ-kheo  chết  không  bứt  rứt,  mạng  chung 
không  bứt  rứt?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  có  tri  kiến  chất  trực  và  đạt  đến  Thánh  ái  giới2,  đó 
là  Tỳ-kheo  chết  không  bứt  rứt,  mạng  chung  không  bứt  rứt.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  bứt  rứt,  mạng  chung 
không  bứt  rứt  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Tỳ-kheo  không  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  phiền 
nhiệt,  mạng  chung  không  phiền  nhiệt.  Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ- 
kheo  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp, 


'■  Xem  kinh  184,  và  nhiều  kinh  khác. 

2'  Thánh  ái  giới,  hay  Thánh  sở  ái  giới,  giới  được  các  Thánh  hiền  hâm  mộ. 


www.daitangkinh.org 


932 


TRUNG  A-HÀM 


đó  là  Tỳ-kheo  chết  không  bứt  rứt,  mạng  chung  không  bứt  rứt.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  bứt  rứt,  mạng  chung 
không  bứt  rứt  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  không  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không 
phiền  nhiệt,  mạng  chung  không  phiền  nhiệt.  Lại  nữa,  này  chư  Hiền, 
Tỳ-kheo  tâm  tương  ưng  với  từ,  biến  mãn  một  phương,  thành  tựu  an  trụ; 
hai,  ba,  bốn  phương,  bôn  duy,  trên,  dưới,  bao  trùm  tất  cả,  tâm  tương 
ưng  với  từ,  không  kết,  không  oán,  không  nhuế,  không  tranh,  rất  rộng, 
rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến  mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an 
trụ.  Cũng  vậy,  bi  và  hỷ.  Tâm  tương  ưng  với  xả,  không  kết,  không  oán, 
không  nhuế,  không  tranh,  rất  rộng,  rất  lớn,  vô  lượng,  khéo  tu  tập,  biến 
mãn  tất  cả  thế  gian,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  chết  không 
bứt  rứt,  mạng  chung  không  bứt  rứt.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  phiền  nhiệt, 
mạng  chung  không  phiền  nhiệt  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  không  chỉ  cùng  đích  như  vậy,  là  chết  không 
phiền  nhiệt,  mạng  chung  không  phiền  nhiệt.  Lại  nữa,  này  chư  Hiền, 
nếu  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  sắc  tưởng,  cho  đến  chứng  phi  hữu  tưởng 
phi  vô  tưởng  xứ,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  Tỳ-kheo  chết  không  bứt  rứt, 
mạng  chung  không  bứt  rứt.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

‘Tỳ-kheo  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  phiền  nhiệt,  mạng 
chung  không  phiền  nhiệt  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  không  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  phiền 
nhiệt,  mạng  chung  không  phiền  nhiệt.  Lại  nữa,  này  chư  Hiền,  nếu  Tỳ- 
kheo  vượt  qua  tất  cả  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng  xứ,  tưởng  thọ  diệt 
thân  chứng  thành  tựu  an  trụ,  và  do  tuệ  quán  mà  các  lậu  diệt  tận,  đó  là 
Tỳ-kheo  chết  không  phiền  nhiệt,  mạng  chung  không  phiền  nhiệt.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  chỉ  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  bứt  rứt,  mạng 


KINH  A-NA-LUẬT-ĐÀ  (II) 


933 


chung  không  bứt  rứt  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  đáp: 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  cùng  đích  như  vậy  là  chết  không  bứt  rứt, 
mạng  chung  không  bứt  rứt.  ” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Tôn  giả  A-na- 
luật-đà  nói,  khéo  ghi  nhớ  và  thuộc  kỹ  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Tôn  giả  A-na-luật-đà,  đi  quanh  ba  vòng  rồi  lui 
ra. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe 
Tôn  giả  A-na-luật-đà  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


220.  KINH  KIẾN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  sau  khi  Phật  Niết-bàn  không  lâu,  Tôn  giả  A-nan  trú  tại 
thành  Vương  xá,  trong  rừng  Trúc,  vườn  Ca-lan-đa.  Lúc  bấy  giờ  có  một 
Phạm  chí  dị  học,  vốn  là  bạn  của  Tôn  giả  A-nan  trước  khi  xuất  gia,  sau 
giữa  trưa,  thong  dong  tản  bộ  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  chào  hỏi  xong, 
ngồi  xuống  một  bên  nói  với  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“A-nan,  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  mong  nghe  cho  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Phạm  chí,  muốn  hỏi  cứ  hỏi,  Tôi  nghe  xong  sẽ  suy  nghĩ.” 

Dị  học  Phạm  chí  bèn  hỏi: 

“Sự  kiện  như  vầy.  Những  quan  điểm2  này  bị  gác  lại3,  bị  loại  bỏ, 
không  được  giải  thích  tường  tận,  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu  thường  hay  vô 
thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên4;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh 
mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt 
diệt5;  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt;  hay  Như  Lai  cũng 
không  phải  tuyệt  diệt,  cũng  không  phải  không  tuyệt  duyệt?’  Sa-môn 
Cù-đàm  có  biết  rõ  các  quan  điểm  này  đúng  như  lý  ưng  phải  biết 
chăng?” 


Tương  đương  Paơli,  A.7.51.  Avyaơkata.  Hán,  biệt  dịch,  No. 93. 

2  Kiến  oếydTaơli:  diaesehigata,  thường  được  dịch  là  kiến  thú,  xu  hướng  của  kiến 
chấp. 

3  Xả  trí  7  ,m/cZ chỉ  những  vấn  đề  thuộc  bất  khả  thuyết.  Xem  ý  nghĩa,  kinh  222  ở 
sau.  Paơli  avyaơkaơta,  vô  ký. 

4-  Nguyên  Hán:  thế  hữu  để,  thế  vô  để  iỀ  /a  0*  í 3 /cX dịch  sát:  “thế  gian 

có  đáy  hay  không  có  đáy”. 

5'  Nguyên  Hán:  Như  Lai  chung,  bất  chung  đ 


www.daitangkinh.org 


936 


TRUNG  A-HÀM 


Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Phạm  chí,  sự  kiện  như  vầy.  Đôi  với  những  quan  điểm  này,  Thế 
Tôn  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  gác  qua  một  bên, 
loại  bỏ,  không  giải  thích  tường  tận;  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu  thường,  hay 
vô  thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay 
sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không 
tuyệt  diệt;  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như 
Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt,  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’ 
Thế  Tôn  là  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  biết  các  quan 
điểm  này  đúng  như  lý  ưng  phải  biết.” 

Phạm  chí  dị  học  lại  hỏi: 

“Sự  kiện  như  vầy.  Những  quan  điểm  này  Sa-môn  Cù-đàm  gác 
qua  một  bên,  loại  bỏ,  không  giải  thích  tường  tận,  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu 
thường,  hay  thế  giới  vô  thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  thế  giới  vô  biên; 
sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt 
diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa 
không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không 
phải  không  tuyệt  diệt?’  Sa-môn  Cù-đàm  biết  rõ  các  quan  điểm  này 
đúng  như  lý  ưng  phải  biết  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Phạm  chí,  sự  kiện  như  vầy.  Những  quan  điểm  này  được  Đức 
Thế  Tôn,  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  gác  qua 
một  bên,  loại  bỏ,  không  giải  thích  tường  tận;  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu 
thường  hay  thế  giới  vô  thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  thế  giới  vô 
biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai 
tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt 
vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng 
không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Này  Dị  học  Phạm  chí,  kiến  như  vậy, 
thủ  như  vậy,  sanh  như  vậy,  đến  đời  sau  như  vậy,  những  vấn  đề  như 
vậy  là  điều  mà  Thế  Tôn,  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
gác  qua  một  bên,  loại  bỏ,  không  giải  thích  tường  tận,  đó  là,  ‘Thế  giới 
hữu  biên  hay  thế  giới  vô  biên,  thế  giới  hữu  thường  hay  thế  giới  vô 
thường;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như 
Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt;  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt 
diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt, 


KINH  KIẾN 


937 


cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Những  quan  điểm  ấy  được  biết 
như  vậy.  Các  quan  điểm  ấy  phải  được  biết  như  vậy.” 

Dị  học  Phạm  chí  bạch  rằng: 

“A-nan,  nay  tôi  tự  quy  A-nan.” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Phạm  chí,  ông  đừng  tự  quy  nơi  tôi.  Cũng  như  tôi  tự  quy  y  nơi 
Phật  ông  cũng  nên  tự  quy  như  vậy.  ” 

Dị  học  Phạm  chí  nói: 

“A-nan,  nay  tôi  tự  quy  Phật,  Pháp,  và  Tỳ-kheo  Tăng.  ‘Cúi  mong 
Thế  Tôn  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc,  kể  từ  hôm  nay,  trọn  đời  tự  quy  cho 
đến  tận  mạng’ .  ” 

Tôn  giả  A-nan  thuyết  như  vậy.  Dị  học  Phạm  chí  nghe  Tôn  giả  A- 
nan  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


221.  KINH  TIẾN  DỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Man  Đồng  tử2,  sống  cô  độc  tại  một  nơi  yên  tĩnh, 
thiền  tọa  tư  duy,  trong  tâm  khởi  lên  ý  niệm,  “Sự  kiện  như  vầy.  Những 
quan  điểm  này  bị  Đức  Thế  Tôn  gác  lại3,  loại  bỏ,  không  giải  thích 
tường  tận;  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu  thường  hay  vô  thường,  thế  giới  hữu 
biên  hay  vô  biên4;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân 
khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai 
vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt5,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải 
tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Ta  không  hài  lòng  với 
điều  này,  ta  không  nhẫn  khả  với  điều  này.  Nếu  Đức  Như  Lai  xác 
quyết6  nói  cho  ta  biết  rằng:  ‘Thế  giới  hữu  thường’  ta  sẽ  theo  Ngài  học 
phạm  hạnh,  còn  nếu  Đức  Thế  Tôn  không  xác  quyết  nói  cho  ta  biết 
rằng  ‘Thế  giới  hữu  thường’  ta  sẽ  cật  vấn  Ngài  rồi  bỏ  Ngài  mà  đi. 
Cũng  vậy,  ‘Thế  giới  vô  thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh 
mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt 
hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không 


'■  Tương  đương  Paơli:  M.63.  Cuơôa-Maơluíkyaputta-suttam.  Hán,  biệt  dịch:  No. 94. 

2'  Xem  cht.3,  kinh  205  trên. 

3  Xem  cht.3,  kinh  220  trên. 

4'  Nguyên  Hán:  thế  hữu  để  vô  để  /3  m 3  ĩ~@  0=2?  .^CPaơli:  antavaơ  loko  ‘ti  pi 
anantavaơ  loko  ’ti  pi. 

5  Nguyên  Hán:  Như  Lai  chung...  bất  chung  ỵỵi  -đ  *x  ...  &£  *x /Ờ  Paơli:  hoti 
tathaơgato  paraỏ  maraònaơ,  Như  Lai  tồn  tại  hay  không  sau  khi  chết? 

6'  Hán:  nhất  hướng  thuyết  /T~ */■/■£ 


www.daitangkinh.org 


940 


TRUNG  A-HÀM 


tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt,  cũng  không  phải 
không  tuyệt  diệt?’  Nếu  Đức  Thế  Tôn  xác  quyết  nói  cho  ta  biết  rằng, 
‘Điều  này  chơn  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng’  ta  sẽ  theo  Ngài  tu  học  phạm 
hạnh;  còn  nếu  Đức  Thế  Tôn  không  xác  quyết  nói  cho  ta  biết  rằng, 
‘Điều  này  là  chơn  thật  ngoài  ra  là  hư  vọng’  thì  ta  sẽ  cật  vấn  Ngài  rồi 
bỏ  Ngài  mà  đi.” 

Rồi  Tôn  giả  Man  Đồng  tử  vào  lúc  xế  trưa,  từ  tĩnh  tọa  dậy,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  ngồi  qua  một  bên  mà  bạch  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  sống  cô  độc  tại  một  nơi  yên 
tĩnh,  thiền  tọa  tư  duy,  trong  tâm  khởi  lên  ý  niệm,  ‘Sự  kiện  như  vầy. 
Những  quan  điểm  này  bị  Đức  Thế  Tôn  gác  lại,  loại  bỏ,  không  giải 
thích  tường  tận;  đó  là,  ‘Thế  giới  hữu  thường  hay  vô  thường,  thế  giới 
hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân 
khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai 
vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải 
tuyệt  diệt,  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Ta  không  hài  lòng  với 
điều  này,  ta  không  nhẫn  khả  với  điều  này.  Nếu  Thế  Tôn  xác  quyết  rõ 
ràng,  ‘Thế  giới  hữu  thường’,  Bạch  Thế  Tôn,  mong  Ngài  hãy  nói  cho 
con  biết.  Còn  nếu  Thế  Tôn  không  xác  quyết  rõ  ràng  ‘Thế  giới  hữu 
thường’  thì  Ngài  hãy  nói  thẳng  là  không  biết.  Cũng  vậy,  ‘Thế  giới  vô 
thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh 
mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt 
diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai 
cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Nếu 
Thế  Tôn  xác  quyết  rõ  ràng  ‘Điều  này  chơn  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng’, 
Bạch  Thế  Tôn,  mong  Ngài  hãy  nói  cho  con  biết.  Còn  nếu  Thế  Tôn 
không  xác  quyết  rõ  ràng  ‘Điều  này  là  chơn  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng’, 
thì  Ngài  hãy  nói  thẳng  là  không  biết’.” 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  Man  Đồng  tử,  trước  kia  Ta  có  nói  như  vầy  với  ngươi  rằng, 
‘Hãy  đến  đây!  Hãy  theo  Ta  tu  học  Phạm  hạnh  rồi  Ta  sẽ  nói  cho  nghe, 
‘Thế  giới  hữu  thường’chăng’?” 

Man  Đồng  tử  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

“Cũng  vậy,  ‘Thế  giới  vô  thường,  thế  giới  hữu  biên,  hay  vô  biên 


KINH  TIỄN  DỤ 


941 


sinh  mạng  tức  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt 
hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không 
tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải 
không  tuyệt  diệt?’  chăng?” 

Man  Đồng  tử  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Man  Đồng  tử,  trước  kia  ngươi  có  nói  với  Ta  rằng,  ‘Nếu 
Thế  Tôn  xác  quyết  nói  cho  con  biết  rằng  ‘Thế  giới  hữu  thường’  thì  con 
sẽ  theo  Thế  Tôn  học  phạm  hạnh’  chăng?” 

Man  Đồng  tử  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

“Này  Man  Đồng  tử,  trước  kia  Ta  không  nói  với  ngươi  và  ngươi 
cũng  không  nói  với  Ta;  ngươi  quả  là  kẻ  ngu  si,  vì  sao  lại  hư  vọng 
xuyên  tạc  Ta?” 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Man  Đồng  tử  bị  Đức  Thế  Tôn  khiển  trách 
ngay  mặt,  trong  lòng  rầu  rĩ,  cúi  đầu  im  lặng,  không  còn  lời  biện  bạch, 
suy  nghĩ  mông  lung. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  khiển  trách  ngay  mặt  Man  Đồng  tử,  rồi  nói 
với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Nếu  có  người  ngu  si  nghĩ  như  vầy,  ‘Nếu  Đức  Thế  Tôn  không 
xác  quyết  nói  cho  Ta  biết  rằng  ‘Thế  giới  hữu  thường’  thì  Ta  không 
theo  Đức  Thế  Tôn  tu  hành  phạm  hạnh’.  Những  người  ngu  si  ấy,  chưa 
biết  được  gì  thì  nửa  chừng  mạng  chung. 

“Cũng  vậy,  ‘Thế  giới  vô  thường;  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên; 
sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt 
diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa 
không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải 
không  tuyệt  diệt?’  Nếu  có  người  ngu  si  nghĩ  như  ‘Nếu  Đức  Thế  Tôn 
không  xác  quyết  nói  cho  Ta  biết  rằng:  ‘Điều  này  là  chơn  thật,  ngoài  ra 
là  hư  vọng’  thì  ta  sẽ  không  theo  Đức  Thế  Tôn  tu  học  phạm  hạnh’. 
Những  người  ngu  si  ấy  chưa  biết  được  gì  thì  nửa  chừng  đã  mạng 
chung. 

“Ví  như  một  người  bị  trúng  tên  độc;  do  bị  trúng  tên  độc  nên  đau 


942 


TRUNG  A-HÀM 


đớn  cùng  cực.  Người  ấy  được  các  thân  thuộc  đồng  tình  thương  xót, 
mong  muôn  cho  được  lợi  ích  và  phước  lành,  được  an  ổn  khoái  lạc  nên 
tìm  cầu  y  sĩ  nhổ  tên.  Nhưng  nó  lại  nói  rằng,  ‘Khoan  hãy  nhổ  tên! 
Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  người  bắn  tôi  đó,  họ  gì,  tên  gì,  sanh  ở  đâu, 
cao  hay  thấp,  mập  hay  gầy,  da  đen  hay  trắng,  hay  da  không  đen  không 
trắng,  thuộc  dòng  Sát-lợi,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  hay  Công  sư,  là  người  ở 
phương  Đông,  phương  Tây,  phương  Nam  hay  phương  Bắc?  Khoan  hãy 
nhổ  tên!  Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  cây  cung  ấy  làm  bằng  gỗ  chá7, 
bằng  gỗ  dâu,  bằng  gỗ  quỳ,  hay  bằng  sừng?  Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước 
tiên  hãy  cho  tôi  biết,  cần  cung  làm  bằng  gân  bò,  bằng  gân  hươu,  nai 
hay  bằng  tơ?  Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết,  cây  cung 
đó  màu  đen,  màu  trắng,  màu  đỏ  hay  màu  vằng?  Khoan  hãy  nhổ  tên! 
Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  dây  cung  đó  làm  bằng  gân,  bằng  tơ,  bằng 
sợi  gai  hay  bằng  võ  gai?  Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước  tiên  hãy  cho  tôi 
biết  cán  tên  này  làm  bằng  gỗ  hay  bằng  tre?  Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước 
tiên  hãy  cho  tôi  biết  tên  được  quấn  bằng  gân  bò,  gân  hươu  nai,  hay 
bằng  tơ?  Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  đuôi  tên  này 
kết  bằng  lông  phiêu  lằng8,  lông  kên  kên,  lông  gà  trống,  hay  lông  hạc? 
Khoan  hãy  nhổ  tên!  Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  mũi  tên  này  thuộc  loại 
mũi  răng  cưa,  mũi  nhọn,  hay  mũi  bình  phi  đao?  Khoan  hãy  nhổ  tên! 
Trước  tiên  hãy  cho  tôi  biết  người  thợ  vót  tên  này  họ  gì,  tên  gì,  sanh  ở 
đâu,  cao  hay  thấp,  mập  hay  gầy,  da  đen  hay  trắng,  hay  da  không  đen 
không  trắng,  ở  phương  Đông,  phương  Nam,  phương  Tây  hay  phương 
Bắc?’  Nhưng  nó  chưa  biết  được  gì  thì  nửa  chừng  đã  mạng  chung. 

“Cũng  vậy,  nếu  có  người  ngu  si  nghĩ  như  vầy,  ‘Nếu  Đức  Thế 
Tôn  không  xác  quyết  nói  cho  ta  biết  rằng  ‘Thế  giới  hữu  thường’  thì  ta 
sẽ  không  theo  Đức  Thế  Tôn  tu  học  phạm  hạnh’.  Nhưng  người  ngu  si 
ấy  chưa  biết  được  gì  thì  nửa  chừng  đã  mạng  chung. 

“Cũng  vậy,  ‘Thế  giới  vô  thường,  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên; 
sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt 
hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  vừa 
không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không 


7  Chá  Ộc£?một  loại  cây  giống  cây  dâu,  lá  tằm  ăn  được. 

8'  T rong  bản  nói  phiêu  phương  ỵỉicác  bản  khác  nói  phiêu  lãng,  một  loại  chim? 


KINH  TIỄN  DỤ 


943 


phải  không  tuyệt  diệt?’  Nếu  có  người  ngu  si  nghĩ  như  vầy  ‘Nếu  Đức 
Thế  Tôn  không  xác  quyết  nói  cho  Ta  biết  rằng:  ‘Điều  này  là  chơn  thật, 
ngoài  ra  là  hư  vọng  thì  ta  sẽ  không  theo  Đức  Thế  Tôn  tu  học  phạm 
hạnh’.’  Nhưng  người  ấy  chưa  biết  được  gì  thì  nửa  chừng  đã  mạng  chung. 

‘“Thế  giới  hữu  thường’,  nhân  nơi  quan  điểm  này  mà  theo  ta  tu 
học  phạm  hạnh,  sự  kiện  không  phải  là  như  vậy.  Cũng  vậy,  ‘Thế  giới 
hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác 
thân  khác,  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt;  hay  Như 
Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  nay  Như  Lai  cũng  không 
phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Nhân  nơi  những 
quan  điểm  này  mà  theo  Ta  tu  học  phạm  hạnh,  sự  kiện  này  không 
phải  là  như  vậy. 

‘“Thế  giới  hữu  thường’,  vì  có  quan  điểm  này  mà  theo  Ta  tu  học 
phạm  hạnh,  sự  kiện  này  không  phải  là  như  vậy.  Cũng  vậy,  ‘Thế  giới 
vô  thường,  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay 
sinh  mạng  khác  thân  khác,  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không 
tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như 
Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Vì 
có  quan  điểm  này  mà  không  theo  Ta  tu  học  phạm  hạnh,  sự  kiện  này 
không  phải  là  như  vậy. 

“‘Thế  giới  hữu  thường’,  vì  có  quan  điểm  này  mà  theo  Ta  tu  học 
phạm  hạnh,  sự  kiện  này  không  phải  là  như  vậy.  ‘Thế  giới  vô  thường; 
thế  giới  hữu  biên;  thế  giới  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh 
mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt 
diệt  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai 
cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  Vì  có 
quan  điểm  này  mà  theo  Ta  tu  học  phạm  hạnh,  sự  kiện  này  không 
phải  là  như  vậy. 

“‘Thế  giới  hữu  thường’,  vì  không  có  quan  điểm  này  mà  không 
theo  Ta  tu  học  phạm  hạnh,  sự  kiện  không  phải  là  như  vậy.  Cũng  vậy, 
‘Thế  giới  vô  thường,  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là 
thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai 
không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay 
Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt 
diệt?’  Vì  không  có  những  quan  điểm  này  mà  không  theo  Ta  tu  học 


944 


TRUNG  A-HÀM 


phạm  hạnh,  sự  kiện  không  phải  là  như  vậy. 

“Dù  ‘Thế  giới  hữu  thường’,  thì  vẫn  có  sanh,  có  già,  có  bệnh,  có 
chết,  sầu  bi,  khóc  than,  ưu  khổ,  ảo  não,  như  vậy  toàn  vẹn  khối  lớn  khổ 
đau  này  phát  sanh.  Cũng  vậy,  dù  ‘Thế  giới  vô  thường;  thế  giới  hữu 
biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng  tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân 
khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như  Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai 
vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  cũng  không  phải 
tuyệt  diệt,  cũng  không  phải  không  tuyệt  diệt?’  thì  vẫn  có  sanh,  có  già, 
có  bệnh,  có  chết,  sầu  bi,  khóc  lóc,  ưu  khổ,  ảo  não;  như  vậy,  toàn  vẹn 
khối  lớn  khổ  đau  này  phát  sanh. 

‘“Thế  giới  hữu  thường’,  Ta  không  xác  quyết  điều  này.  Vì  điều 
này  không  tương  ưng  với  cứu  cánh,  không  tương  ưng  với  pháp,  không 
phải  căn  bản  phạm  hạnh,  không  đưa  đến  trí,  không  đưa  đến  giác, 
không  dẫn  đến  Niết-bàn.  Cho  nên  Ta  không  xác  quyết  điều  này.  Cũng 
vậy,  ‘Thế  giới  vô  thường,  thế  giới  hữu  biên  hay  vô  biên;  sinh  mạng 
tức  là  thân  hay  sinh  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  tuyệt  diệt  hay  Như 
Lai  không  tuyệt  diệt,  hay  Như  Lai  vừa  tuyệt  diệt  vừa  không  tuyệt  diệt 
hay  Như  Lai  cũng  không  phải  tuyệt  diệt  cũng  không  phải  không  tuyệt 
diệt?’  Ta  không  xác  quyết  điều  này.  Vì  lý  do  gì  mà  Ta  không  xác 
quyết  những  điều  này?  Vì  những  điều  này  không  tương  ưng  với  cứu 
cánh,  không  tương  ưng  với  pháp,  không  phải  là  căn  bản  phạm  hạnh, 
không  đưa  đến  trí,  không  đưa  đến  giác,  không  dẫn  đến  Niết-bàn.  Cho 
nên  Ta  không  xác  quyết  những  điều  này. 

“Những  pháp  nào  được  Ta  xác  quyết  nói  đến?  ‘Đây  là  khổ’,  Ta 
xác  quyết  nói  ‘Đây  là  khổ’,  ‘Khổ  tập,  Khổ  diệt,  Khổ  diệt  đạo  tích’  Ta 
xác  quyết  nói.  Vì  những  lý  do  gì  mà  Ta  xác  quyết  nói  những  điều  này? 
Vì  những  điều  này  tương  ưng  với  cứu  cánh,  tương  ưng  với  pháp,  là  căn 
bản  phạm  hạnh,  đưa  đến  trí,  đưa  đến  giác,  dẫn  đến  Niết-bàn,  cho  nên 
Ta  xác  quyết  nói  những  điều  này. 

“Đó  là,  những  gì  thể  nói  thì  Ta  không  nói,  những  gì  có  thể  nói 
thì  Ta  nói9,  hãy  thọ  trì  như  vậy.  Hãy  học  tập  như  vậy.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 


9'  Bất  khả  thuyết  &£  /  ỵờ  Pa0li:  abyaka0ta  (vô  ký),  có  mười  bốn  vấn  đề  bất 

khả  thuyết,  như  trong  kinh  này  đã  kể. 


945 


KINH  TIỄN  DỤ 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


222.  KINH  LỆ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  nước  Xá-vệ,  trong  rừng  Thắng,  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh,  nên  tu  Bốn  niệm  xứ. 

“Thế  nào  gọi  là  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bôn  niệm  xứ? 
Nếu  khi  Đức  Như  Lai  xuất  thế,  là  Vô  sở  Trước,  Minh  Hạnh  Thành 
Tựu,  Đẳng  Chánh  Giác,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  đoạn 
trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  quán 
nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán  thọ,  tâm,  pháp  như  pháp.  Đó  là  nếu 
muốn  đoạn  trừ  vô  minh,  nên  tu  Bốn  niệm  xứ.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải 
thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri1. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh,  nên  tu  Bốn  niệm  xứ.  Thế  nào  là 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bốn  niệm  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế, 
là  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán 
thọ  tâm,  pháp  như  pháp.  Đó  là  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bôn  niệm 
xứ. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn.  Thế  nào 
là  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bôn  chánh  đoạn?  Nếu  khi  Đức  Như 


'■  Các  giai  đoạn  tu  tập  tuần  tự:  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ  tổng 
tri  và  biệt  tri:  chuyên  cần,  quyết  ý,  vượt  qua,  nhổ  sạch,  hoàn  toàn  tĩnh  chỉ. 


www.daitangkinh.org 


KINH  LỆ 


947 


Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  đối  với  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh,  vì  muôn 
đoạn  trừ  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần, 
khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn2.  Đối  với  pháp  ác  bất  thiện  chưa 
sanh,  vì  muôn  không  sanh  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương 
tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn.  Đối  với  pháp  thiện 
chưa  sanh,  vì  muốn  sanh  khởi,  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu 
phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn.  Đối  với 
pháp  thiện  đã  sanh,  vì  muôn  kiên  cố,  không  quên  mất,  không  suy 
thoái,  tăng  trưởng,  quảng  đại,  tu  tập  viên  mãn,  cho  nên  phát  khởi  dục 
tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh 
đoạn.  Đó  là,  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn.  Như 
vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt 
tri3. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bôn  chánh  đoạn.  Thế  nào  gọi 
là  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn?  Nếu  khi  Như  Lai 
xuất  thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành 
Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên 
Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền 
cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  đối  với  pháp  ác  bất  thiện 
đã  sanh,  vì  muốn  đoạn  trừ  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương 
tiện,  tinh  cần,  khích  lệ,  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn.  Đối  với  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  không  sanh,  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm, 
tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn. 
Đôi  với  pháp  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  sanh  khởi,  cho  nên  phát  khởi 
dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh 
đoạn.  Đôi  với  pháp  thiện  đã  sanh,  vì  muôn  kiên  cố,  không  vong  thất, 
không  suy  thối,  tăng  trưởng,  quảng  đại,  tu  tập  viên  mãn,  cho  nên  phát 
khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cầu  khích  lệ,  và  kiên  trì  tâm, 


2'  Tham  chiếu  Pháp  uẩn  Túc  Luận  3  (Đại  26  tr.467c):  khởi  dục,  phát  cần,  tinh  tấn, 
sách  tâm,  trì  tâm. 

3'  Bốn  niệm  xứ,  Bốn  chánh  cần...  đều  đuợc  tu  tập  theo  thứ  tự  từ  tinh  cần... 


948 


TRUNG  A-HÀM 


chánh  đoạn.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bôn  chánh  đoạn. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bôn  như  ý  túc.  Thế  nào  gọi 
là  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bốn  như  ý  túc?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  dục  định  như  ý  túc,  thành  tựu 
đoạn  hành4,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  dục  tận,  thú  hướng  phi 
phẩm5.  Cũng  vậy  tu  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư  duy  định  ý  túc,  thành 
tựu  đoạn  hành,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận  thú  hướng 
phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  vô  minh,  nên  tu  Bốn  như  ý  túc. 
Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và 
biệt  tri.  Nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bốn  như  ý  túc. 

“Thế  nào  gọi  là  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bốn  như  ý  túc? 
Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh 
Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo 
Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ 
cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  dục  định 
như  ý  túc,  thành  tựu  đoạn  hành,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên 
diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Cũng  vậy,  tu  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư 
duy  định  như  ý  túc,  thành  tựu  đoạn  hành,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục, 
y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh 
nên  tu  Bốn  như  ý  túc. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh,  nên  tu  Tứ  thiền.  Thế  nào  gọi  là 
muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Tứ  thiền?  Nếu  khi  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở 
Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ,  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ 
làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng  đắc 
đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là,  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên 
tu  Tứ  thiền.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ, 
tổng  tri  và  biệt  tri. 


Xem  kinh  86  trên. 

Phi  phẩm,  nơi  khác,  cũng  trong  bản  Hán  này  nói  là  Thú  hướng  xuất  yếu  (?). 


KINH  LỆ 


949 


“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Tứ  thiền.  Thế  nào  là  muôn 
biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Tứ  thiền?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô 
Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  cho 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng 
đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh 
nên  tu  Tứ  thiền. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  căn.  Thế  nào  gọi  là 
muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  căn?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  căn.  Đó  là  nếu 
muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  căn.  Như  vậy,  sô"  đoạn,  giải  thoát, 
quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Năm  căn.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Năm  căn?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  ô  uế, 
tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  căn.  Đó  là  nếu  muốn  biệt 
tri  vô  minh  nên  tu  Năm  căn. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  lực.  Thế  nào  gọi  là 
muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  lực?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  lực.  Đó  là  nếu 
muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Năm  lực.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát, 
quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Năm  lực.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Năm  lực?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 


950 


TRUNG  A-HÀM 


Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  lực.  Đó  là  nếu 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Năm  lực. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bảy  giác  chi?  Nếu  khi  Như  Lai 
xuất  thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành 
Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu.  Vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  niệm  giác  chi,  y  trên  viễn  ly, 
y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Cũng  vậy,  tu  pháp, 
tinh  tấn,  hỷ,  khinh  an,  định,  tu  xả  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô 
dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  vô 
minh  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt 
tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Bảy  giác  chi?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ 
làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  niệm  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô 
dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Cũng  vậy,  tu  pháp,  tinh  tấn, 
khinh  an,  hỷ,  định.  Tu  xả  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên 
diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu 
Bảy  giác  chi. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi.  Thế 
nào  gọi  là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi?  Nếu 
khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh 
Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo 
Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến 
năm  triền  cái  những  thứ  làm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  chánh  kiến  cho  đến 
chánh  định.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Thánh  đạo  tám 
chi.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri 
và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi.  Thế  nào 
gọi  là  nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi?  Nếu  khi 


KINH  LỆ 


951 


Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp 
Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho 
đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  chánh 
kiến,  cho  đến  tu  chánh  định.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh,  nên  tu 
Thánh  đạo  tám  chi. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai 
xuất  thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành 
Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên 
Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền 
cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  thứ  nhất  địa  biến  xứ,  bốn 
duy,  trên  dưới  là  không  hai,  là  vô  lượng;  tu  thủy  biến  xứ,  hỏa  biến  xứ, 
phong  biến  xứ,  thanh  biến  xứ,  hoàng  biến  xứ,  xích  biến  xứ,  bạch  biến 
xứ,  vô  lượng  không  xứ  biến  xứ,  tu  thứ  mười  là  vô  lượng  thức  biến  xứ, 
bôn  duy,  trên  dưới  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ 
vô  minh,  nên  tu  Mười  biến  xứ.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ, 
bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành  Tựu, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  thứ  nhất,  địa  biến  xứ,  bốn 
duy,  trên  dưới  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Cũng  vậy  tu  thủy  biến  xứ, 
hỏa  biến  xứ,  phong  biến  xứ,  thanh  biến  xứ,  hoàng  biến  xứ,  xích  biến 
xứ,  bạch  biến  xứ,  vô  lượng  không  biến  xứ;  tu  thứ  mười  vô  lượng  thức 
xứ  biến  xứ,  bốn  duy  trên  dưới,  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Đó  là  nếu 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ. 

“Muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Mười  pháp  vô  học.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Mười  pháp  vô  học?  Nếu  khi  Như 
Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  vô  học  chánh  kiến  cho  đến 


952 


TRUNG  A-HÀM 


tu  VÔ  học  chánh  trí.  Đó  là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Mười 
pháp  vô  học.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ, 
tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  pháp  vô  học. 

“Thế  nào  gọi  là  nếu  muốn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  pháp  vô 
học?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Tựu,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ, 
Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn 
trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  vô 
học  chánh  kiến  cho  đến  tu  vô  học  chánh  trí.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri 
vô  minh  nên  tu  Mười  pháp  vô  học. 

“Như  vô  minh,  hành  cũng  vậy.  Như  hành,  thức  cũng  vậy.  Như 
thức,  danh  sắc  cũng  vậy.  Như  danh  sắc,  sáu  xứ  cũng  như  vậy.  Như  sáu 
xứ,  xúc  cũng  như  vậy.  Như  xúc,  thọ  cũng  như  vậy.  Như  thọ,  ái  cũng 
như  vậy.  Như  ái,  thủ  cũng  như  vậy.  Như  thủ,  hữu  cũng  như  vậy.  Như 
hữu,  sanh  cũng  như  vậy. 

“Nếu  đoạn  trừ  lão  tử,  nên  tu  Bốn  niệm  xứ.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bôn  niệm  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm 
ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán  thọ,  tâm, 
pháp  như  pháp.  Đó  là  nếu  muốn  đoạn  trừ  vô  minh  nên  tu  Bốn  niệm 
xứ.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri 
và  biệt  tri.  “Nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bốn  niệm  xứ.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muốn  biệt  trừ  lão  tử  nên  tu  Bốn  niệm  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  quán  nội  thân  như  thân,  cho  đến  quán 
thọ,  tâm,  pháp  như  pháp.  Đó  là  nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bôn 
niệm  xứ. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn?  Nếu  khi  Như  Lai 
xuất  thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 


KINH  LỆ 


953 


Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  đôi  với  pháp  ác  bất  thiện  đã 
sanh,  vì  muốn  đoạn  trừ  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương 
tiện,  tinh  cần,  khích  lệ,  và  kiên  trì  tâm  chánh  đoạn.  Đối  với  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  không  sanh  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm, 
tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ,  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn. 
Đối  với  pháp  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  sanh  khởi,  cho  nên  phát  khởi 
dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh 
đoạn.  Đối  với  pháp  thiện  đã  sanh,  vì  muốn  kiên  cô",  không  vong  thất, 
không  suy  thối,  tăng  trưởng,  quảng  đại,  tu  tập  viên  mãn,  cho  nên  phát 
khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần  khích  lệ,  và  kiên  trì  tâm, 
chánh  đoạn.  Đó  là  nếu  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn.  Như 
vậy,  sô'  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bôn  chánh  đoạn.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bốn  chánh  đoạn?  Nếu  khi  Như  Lai 
xuất  thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  đôi  với  pháp  ác  bất  thiện  đã 
sanh,  vì  muốn  đoạn  trừ  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương 
tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn.  Đối  với  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  không  sanh,  cho  nên  phát  khởi  dục  tâm, 
tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh  đoạn. 
Đôl  với  pháp  thiện  chưa  sanh,  vì  muôn  sanh  khởi,  cho  nên  phát  khởi 
dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm,  chánh 
đoạn.  Đôi  với  pháp  thiện  đã  sanh,  vì  muôn  kiên  cố,  không  vong  thất, 
không  suy  thối,  tăng  trưởng,  quảng  đại,  tu  tập  viên  mãn,  cho  nên  phát 
khởi  dục  tâm,  tìm  cầu  phương  tiện,  tinh  cần,  khích  lệ  và  kiên  trì  tâm, 
chánh  đoạn.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bôn  chánh  đoạn. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bôn  như  ý  túc.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bôn  như  ý  túc?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 


954 


TRUNG  A-HÀM 


thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  học  dục  định  như  ý  túc,  thành  tựu 
đoạn  hành,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận  thú  hướng  phi 
phẩm.  Cũng  vậy,  tu  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư  duy  định  như  ý  túc 
thành  tựu  đoạn  hành,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú 
hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bốn  như  ý 
túc.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri 
và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bôn  như  ý  túc.  Thế  nào  gọi  là 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bôn  như  ý  túc?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế, 
Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ, 
Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  dục  định  như  ý  túc,  thành  tựu  đoạn  hành,  y 
trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm;  cũng  vậy,  tu  tinh  tấn 
định,  tâm  định,  tu  tư  duy  định,  như  ý  túc,  thành  tựu  đoạn  hành,  y  trên 
viễn  ly,  y  trên  vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu 
muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bốn  như  ý  túc. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Tứ  thiền.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Tứ  thiền?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  bất  thiện  pháp  cho  đến  chứng  đắc  đệ 
Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Như  vậy,  sô"  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt 
tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Tứ  thiền.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Tứ  thiền?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thê 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  chứng 
đắc  đệ  Tứ  thiền,  thành  tựu  an  trụ.  Đó  là  nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên 
tu  Tứ  thiền. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Năm  căn.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Năm  căn?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 


KINH  LỆ 


955 


Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  căn.  Đó  là  nếu 
muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Năm  căn. 

“Nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  căn?  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  căn?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  căn.  Đó  là  nếu 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  căn. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Năm  lực.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Năm  lực?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  tín  lực,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  lực.  Như 
vậy,  sô"  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  lực.  Thế  nào  gọi  là  nếu 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  lực?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  thế,  Bậc 
Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế 
Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là 
Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những  thứ  làm 
tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ  lực.  Đó  là  nếu 
muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Năm  lực. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Bảy  giác  chi?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  niệm  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên 
vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ 
lão  tử,  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt 
tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 


956 


TRUNG  A-HÀM 


“Nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bảy  giác  chi.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Bảy  giác  chi?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  niệm  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên 
vô  dục,  y  trên  diệt  tận,  thú  hướng  phi  phẩm.  Cũng  vậy,  tu  pháp,  tinh 
tấn,  hỷ,  khinh  an,  định.  Tu  xả  giác  chi,  y  trên  viễn  ly,  y  trên  diệt  tận,  y 
trên  vô  dục,  thú  hướng  phi  phẩm.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu 
Bảy  giác  chi. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi.  Thế  nào 
gọi  là  nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi?  Nếu  khi 
Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự, 
Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm 
triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  chánh  kiến,  cho 
đến  chánh  định.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám 
chi.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri 
và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi.  Thế  nào  gọi 
là  nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi?  Nếu  khi  Như 
Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái, 
những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  chánh  kiến  cho  đến  chánh 
định.  Đó  là  nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Thánh  đạo  tám  chi. 

“Nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Mười  biến  xứ.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Mười  biến  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  thứ  nhất,  địa  biến  xứ,  bôn  duy,  trên 
dưới  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Tu  thủy  biến  xứ,  hỏa  biến  xứ,  phong 
biến  xứ,  thanh  biến  xứ,  hoàng  biến  xứ,  xích  biến  xứ,  bạch  biến  xứ,  vô 
lượng  không  xứ  biến  xứ,  tu  thứ  mười  là  vô  lượng  thức  xứ  biến  xứ,  bôn 


KINH  LỆ 


957 


duy  trên  dưới,  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát, 
quá  độ,  bạt  tuyệt,  diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Mười  biến  xứ.  Thế  nào  gọi  là 
nếu  muốn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Mười  biến  xứ?  Nếu  khi  Như  Lai  xuất 
thế,  Bậc  Vô  Sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm  triền  cái,  những 
thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  thứ  nhất,  địa  biến  xứ,  bôn  duy,  trên 
dưới  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Cũng  vậy,  tu  thủy  biến  xứ,  hỏa  biến 
xứ,  phong  biến  xứ,  thanh  biến  xứ,  hoàng  biến  xứ,  xích  biến  xứ,  bạch 
biến  xứ,  vô  lượng  không  xứ  biến  xứ,  tu  thứ  mười  là  vô  lượng  thức  xứ 
biến  xứ,  bốn  duy,  trên  dưới,  là  không  hai,  là  vô  lượng.  Đó  là  nếu 
muôn  biệt  tri  vô  minh  nên  tu  Mười  biến  xứ. 

“Nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Mười  pháp  vô  học.  Thế  nào 
gọi  là  nếu  muốn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu  Mười  pháp  vô  học?  Nếu  khi 
Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự, 
Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến  năm 
triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém,  tu  vô  học  chánh  kiến 
cho  đến  tu  vô  học  chánh  trí.  Đó  là  nếu  muôn  đoạn  trừ  lão  tử  nên  tu 
Mười  pháp  vô  học.  Như  vậy,  số  đoạn,  giải  thoát,  quá  độ,  bạt  tuyệt, 
diệt,  chỉ,  tổng  tri  và  biệt  tri. 

“Nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Mười  pháp  vô  học.  Thế  nào 
gọi  là  nếu  muôn  biệt  tri  lão  tử  nên  tu  Mười  pháp  vô  học?  Nếu  khi 
Như  Lai  xuất  thế,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự, 
Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  là  Phật,  Chúng  Hựu;  vị  ấy  đoạn  trừ  cho  đến 
năm  triền  cái,  những  thứ  làm  tâm  ô  uế,  tuệ  yếu  kém;  tu  vô  học 
chánh  kiến  cho  đến  tu  vô  học  chánh  trí.  Đó  là  nếu  muốn  biệt  tri  lão 
tử  nên  tu  Mười  pháp  vô  học.” 

Phật  thuyết  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


MUỈC  LUỈC 

số  26  -  KINH  TRUNG  A-HÀM  (II) 


PHẨM  THỨ  11:  PHẨM  ĐẠI  (phần  đầu) . 3 

117.  KINH  NHU  NHUYẾN . 5 

118.  KINH  LONG  TƯỢNG . 9 

119.  KINH  THUYẾT  xứ . 14 

120.  KINH  THUYẾT  vô  THƯỜNG . 18 

121.  KINH  THỈNH  THỈNH . 21 

122.  KINH  CHIÊM-BA . 27 

123.  KINH  SA-MÔN  NHỊ  THẬP  ức . 33 

124.  KINH  BÁT  NẠN . 41 

125.  KINH  BẨN  CÙNG . 45 

126.  KINH  HÀNH  DỤC . 51 

127.  KINH  PHƯỚC  ĐIỂN . 55 

128.  KINH  UU-BÀ-TẮC . 58 

129.  KINH  OÁN  GIA . 65 

130.  KINH  GIÁO . 69 

131.  KINH  HÀNG  MA . 79 

132.  KINH  LẠI -TRA- HÒA- LA . 91 

133.  KINH  ƯU-BA-LY . 111 

134.  KINH  THÍCH  VẤN . 133 

135.  KINH  THIỆN  SANH . 163 

136.  KINH  THƯONG  nhân  cầu  tài . 181 

137.  KINH  THẾ  GIAN . 193 

138.  KINH  PHƯỚC . 197 

139.  KINH  TỨC  CHỈ  ĐẠO . 203 

140.  KINH  CHÍ  BIÊN . 207 

141.  KINH  DỤ . 209 

PHẨM  THỨ  12:  PHẨM  PHẠM  CHÍ  (phần  đầu) . 213 

142.  KINH  VŨ  THẾ . 215 


143.  KINH  THƯƠNG-CA-LA . 227 

144.  KINH  TOÁN  số  MỤC-KIỂN-UÊN . 235 

145.  KINH  CÙ-MẶC  MỤC-KIỂN-UÊN . 243 

146.  KINH  TƯỢNG  TÍCH  DỤ . 255 

147.  KINH  VĂN  ĐỨC . 265 

148.  KINH  HÀ  KHỔ . 271 

149.  KINH  HÀ  DỤC . 277 

150.  KINH  UẤT-SẤU-CA-LA . 281 

151.  KINH  PHẠM  CHÍ  A-NHIẾP-HÒA . 293 

PHẨM  THỨ  12:  PHẨM  PHẠM  CHÍ  (phần  sau) . 307 

152.  KINH  ANH  vũ . 309 

153.  KINH  MAN-NHÀN-ĐÊ . 325 

154.  KINH  BÀ-LA-BÀ  ĐƯỜNG . 338 

155.  KINH  TU-ĐẠT-ĐA . 353 

156.  KINH  PHẠM  BA-LA-DIÊN . 359 

157.  KINH  HOÀNG  LÔ  VIÊN . 365 

158.  KINH  ĐẦU-NA . 371 

159.  KINH  A-GIÀ-LA-HA-NA . 377 

160.  KINH  A-LAN-NA . 381 

161.  KINH  PHẠM-MA . 391 

PHẨM  THỨ  13:  PHẨM  CĂN  BổN  PHÂN  BIỆT . 411 

162.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  GIỚI . 413 

163.  KINH  PHÂN  BIỆT  LỤC  xứ . 424 

164.  KINH  PHÂN  BIỆT  QUÁN  PHÁP . 432 

165.  KINH  ÔN  TUYỀN  LÂM  THIÊN . 441 

166.  KINH  THÍCH  TRUNG  THIỂN  THẤT  TÔN . 451 

167.  KINH  A-NAN  THUYẾT . 457 

168.  KINH  Ý  HÀNH . 461 

169.  KINH  CÂU-LÂU-SẤU  vô  TRÁNH . 465 

170.  KINH  ANH  vũ . 475 

171.  KINH  PHÂN  BIỆT  ĐẠI  NGHIỆP . 487 

PHẨM  THƯ  14:  PHẨM  TÂM  . . 499 

172.  KINH  TÂM . 501 

173.  KINH  PHÙ-DI . 506 

174.  KINH  THỌ  PHÁP  (I) . 514 


175.  KINH  THỌ  PHÁP  (II) . 520 

176.  KINH  HÀNH  THIỂN . 526 

177.  KINH  THUYẾT . 535 

178.  KINH  LẠP  sư . 543 

179.  KINH  NGŨ  CHI  VẬT  CHỦ . 551 

180.  KINH  CÙ-ĐÀM-DI . 559 

181.  KINH  ĐA  GIỚI . 566 

PHẨM  THỨ  15:  PHẨM  SONG . 573 

182.  KINH  MÃ  ẤP  (I) . 575 

183.  KINH  MÃ  ẤP  (II) . 581 

184.  KINH  NGUU  GIÁC  SA- LA  LÂM  (I) . 587 

185.  KINH  NGUU  GIÁC  SA- LA  LÂM  (II) . 598 

186.  KINH  CẨU  GIẢI . 605 

187.  KINH  THUYẾT  TRÍ . 610 

188.  KINH  A-DI-NA . 620 

189.  KINH  THÁNH  ĐẠO . 626 

190.  KINH  TIỂU  KHÔNG . 632 

191.  KINH  ĐẠI  KHÔNG . 638 

PHẨM  THỨ  16:  PHẨM  ĐẠI  (phần  sau) . 649 

192.  KINH  CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI . 651 

193.  KINH  MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA . 665 

194.  KINH  BẠT-ĐÀ-HÒA-LỌI . 675 

195.  KINH  A-THẤP-BỐI . 689 

196.  KINH  CHÂU-NA . 702 

197.  KINH  ƯU-BA-LY . 716 

198.  KINH  ĐIỀU  NGỰ  ĐỊA . 722 

199.  KINH  SI  TUỆ  ĐỊA . 731 

200.  KINH  A-LÊ-TRA . 747 

201.  KINH  TRÀ-ĐẾ . 763 

PHẨM  THỨ  17:  PHẨM  BÔ-ĐA-LỌl . 779 

202.  KINH  TRÌ  TRAI.... . 781 

203.  KINH  BÔ-LỊ-ĐA . 793 

204.  KINH  LA- MA . 803 

205.  KINH  NGŨ  HẠ  PHẨN  KẾT . 815 

206.  KINH  TÂM  UẾ . 823 


207.  KINH  TIỄN  MAO  (I) . 829 

208.  KINH  TIỄN  MAO  (II) . 837 

209.  KINH  BỆ-MA-NA-TU . 849 

210.  KINH  TỲ-KHEO-NI  PHÁP  LẠC . 857 

211.  KINH  ĐẠI  CÂU-HY-LA . 868 

PHẨM  THỨ  18:  PHẨM  LỆ . 877 

212.  KINH  NHẤT  THIẾT  TRÍ . 879 

213.  KINH  PHÁP  TRANG  NGHIÊM . 893 

214.  KINH  BỆ-HA-ĐỀ . 903 

215.  KINH  ĐỆ  NHẤT  ĐẮC . 912 

216.  KINH  ÁI  SANH . 919 

217.  KINH  BÁT  THÀNH . 925 

218.  KINH  A-NA-LUẬT-ĐÀ  (I) . 929 

219.  KINH  A-NA-LUẬT-ĐÀ  (II) . 931 

220.  KINH  KIẾN . 935 

221.  KINH  TIỄN  DỤ . 939 

222.  KINH  LỆ . 946 

□ 


